Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
PL 2550 - DL 2006 








Phật Học Phó Thông 


HT. Thích Thiện Hoa 
--- 000 --- 


Mục Lục 





Lời Nói Đầu 
QUYÉN 1 


Khóa Thứ Nhất 
Chú trọng về Nhơn thừa Phật giáo (10 bài) 
Khóa Thứ Hai 
Chú trọng về Thiên thừa Phật giáo (10 bài) 
Khóa Thứ Ba 


Chú trọng về Thinh văn thừa Phật giáo (10 bài) 


—_ Khóa ThứTư ` 
Chú trọng vê Duyên giác thừa và Bô tát thừa Phật 
giáo (10 bài) 


ОСҮЕМ 2 


- Khóa Thứ Năm 
Lịch sử truyên bá Phật giáo, 10 Tôn phái và vũ trụ, 








Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


nhơn sanh (10 bài) 


Khóa Thứ Sáu 
Đại cương Kinh Lăng Nghiêm (8 bài) 


Khóa Thứ Вау 
Đại cương Kinh Lăng Nghiêm (8 bài) 


Khóa Thứ Tám 
Toàn bộ Kinh Viên Спас (12 bài) 


QUYÉN 3 


Khóa Thứ Chín 
Luận Đại Thừa Khởi Tín 


Khóa Thứ 10 Và 11 
Luận Đại Thừa Khởi Tín 


Khóa Thứ Mười Hai 
Kinh Kim Cang và Tâm Kinh 





--- 000 --- 


Lời Nói Đầu 


Đạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước 
ta là tín đồ Đạo Phật. Dân chúng thường nói "Đạo Phật là đạo của ông bà", hay "Nhà nào có 
đốt hương, đều là tín đồ đạo Phật cả...". Кё về số lượng thì tín đồ Phật Giáo ở Việt Nam thật 

là đông đảo; nhưng xét về phần phẩm, thì chúng ta chưa có thể lạc quan được. 


Tình trạng phẩm ít, lượng nhiều ấy phát sinh vì nhiều nguyên-nhân phức tạp: 


- Có người theo đạo Phật vì truyền-thống của ông cha (ông cha theo Đạo Phật, nên con 
cháu cũng theo). 


- Có người theo đạo Phật vì cảm-tình đối với thân bằng quyên thuộc, hay đối với cái 
Đạo đã chia sẽ những phút vui buôn, thịnh suy của đât nước. 


- Có người theo đạo Phật, vì mong câu được tai qua nạn khỏi, hay câu của, câu con 
У.У... 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Ngày nay, vẫn biết có một số đông tín đồ đã hiểu đúng giá trị cao siêu và lợi ích rộng 
lớn của Đạo Phật, nhưng cái số áy không phải là đa số, nếu đem so với cái khối tín đồ hiêu 
Đạo một cách nông cạn, hay sai lạc nói trên. 


Vì không hiểu một cách thấu đáo Đạo Phật, nên lòng tin không được chắc chăn. Mỗi 
khi gặp một lý thuyêt nào lạ, một tôn giáo nào mới, thì họ ùa hòa tin theo, như cây thiêu rê 
cái, gió thôi phía nào thì ngã rạp theo phía ây, thật đáng buôn thương. 


Tình trạng buôn thương ấy có thể bó cứu được, nếu chúng ta có một chương | trình dạy 
Phật Pháp bằng chữ Việt. Dân tộc ta là người Việt, ở đất Việt, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt, 
mà kinh sách bằng chữ ngoại quốc; cả pho triết lý cao sâu của Đạo Phật cán còn nằm nguyên 
trong 3 tạng chữ Hán, thử hỏi có máy ai đọc được? Như thé thì bảo tín đồ làm sao hiểu biết 
giáo lý cao sâu của Đạo Phật và lòng tin làm sao vững chắc cho được? 


Nóng lòng vì tình cảnh ấy, chúng tôi bạo dan và có gắng soạn ra chương trình "Phật 
Học Phó Thông" này, mong giúp tín đô mau hiệu giáo lý, thây được chô quí báu của Đạo, đê 
cho lòng tin được chơn chánh và vững bên. 


Chúng tôi tự biết mình đức bạc tài sơ, chưa đủ khá năng làm việc vĩ đại пау. Nhưng néu 
do dự và nhún nhường mãi, rồi suốt đời cũng chẳng làm được việc gì. Chi bằng cứ cô găng 
hy sinh đắp trước con đường đất, để cho các bực có tài đức sau này sửa chữa lại, rồi cán đá và 
tráng nhựa. 


Chương trình "Phật Học Phó Thông" có mục đích xây dựng cho tín đồ có căn bản giáo 
lý, hiêu biệt Phật pháp từ thâp dên cao, lây Ngũ Thừa Phật Giáo làm nên tảng. 


Từ khóa thứ nhứt đến khóa thứ tư, chúng tôi đã soạn hết Ngũ Thừa Phật Giáo. Khi tín 
đồ đã hiểu giáo lý căn bản nói trên rồi các khóa sau, chúng tôi sẽ mở thêm bề rộng và xây 
thêm bè cao của tòa nhà Phật Giáo. Từ khóa thứ V đến khóa thứ ХП, tín đồ sẽ tuần tự học về 
Đại cương Kinh Lăng Nghiêm, Viên Giác, Duy Thức Luận và Kim Cang, Tâm Kinh. 


Chương trình này, chúng tôi đã soạn từ năm 1953 đến nay và đã xuất bản thành tập, từ 
tập Phật Học Phô Thông thứ nhứt cho đên tập Phật Học Phô Thông thứ 12. 


Công việc trên đây là cả một gánh nặng, mà đường lại dài, chúng tôi khán thiết yêu cầu 
những vị nhiệt tâm vì đạo, từ quý vị Đại đức Tăng Già cho đến các hàng Cư Sĩ, kẻ công 
người của tiếp sức với chúng tôi (hoặc giúp sáng kiến, tài liệu hay tài chánh), cùng nhau xây 
dựng cho hoàn bộ một chương trình Hoằng Pháp ở nước nhà, hầu bó cứu những khuyết điểm 
và dẹp bỏ những tình tệ trong Đạo Phật từ trước đến nay. 


Chúng tôi châm dứt trong sự tin tưởng ở lòng nhiệt thành vì Đạo của quý vị độc giả xa 
gân. 


Thích Thiện Hoa 


--- 000 --- 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Chân thành cảm ơn Đạo hữu Tâm Diệu đã gởi tặng phiên bản điện tử tập sách này 
( Trang nhà Quảng Đức, 02/2002) 


Khóa Thứ Nhất 
Nhân Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 


Mục Lục 


Bài Thứ 1 -Đạo Phật 

Bài Thứ 2 -Lược Sử Đức Phật Thích Ca (từ giáng sinh 
đến thành đạo) 

Bài Thứ 3 -Lược Sử Đức Phật Thích Ca (từ thành đạo 
đến Niết Bàn) 

Bài Thứ 4 -Quy Y Tam Bảo 

Bài Thứ 5 -Ngũ Giới 

Bài Thứ 6 -Sám Hồi 

Bài Thứ 7 -Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật 

Bài Thứ § Тупо Kinh, Trì Chú, Niệm Phật 

Bài Thứ 9 -Ăn Chay 

Bài Thứ 10 Bát Quan Trai Giới -Phụ bài số 10 








Khóa Thứ Nhất 
Nhân Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 


Bài Thứ 1 


Đạo Phật 





Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 





A-MỞ РЕ: 


Phật ra đời vì một nhân duyên lớn: "Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật 
tri Кёп". 


Người đời thường nói một cách hời hợt cho qua chuyện, “Đạo nào cũng 1011". Lời nói 
ấy, hoặc vì xã giao để cho vui lòng khách, hoặc vì chưa rõ bề mặt trong của các Đạo khác 
nhau thé nào, nên mới ra như thế. Thật ra về mục đích thì đạo nào cũng có giá trị của nó, 

chăng qua chỉ hơn nhau về từng bậc cao thấp mà thôi. Nhưng mục đích tốt dù sao, cũng chưa 
đủ. Điều quan trọng là làm sao thực hiện được mục đích ây, và đem lợi ích rộng lớn cho đời. 
Thử hỏi nếu đạo nào cũng có giá tri như nhau, thì sao trước đây 2500 năm, trong lúc xứ Ấn 
Độ đã có 94 thứ đạo rồi, mà đức Phật Thích Ca còn giáng sinh làm chi nữa? 
Chàng qua các Dao tuy nhiều, mà chưa duoc toàn "chơn, thiện, mỹ", nên đức Phật mới 
ứng thân thị hiện, дау cho chúng sanh đạo Vô Thượng Chánh Đắng Chánh Giác, ngõ hầu 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, được tự tại vô ngại như Phật. Kinh Pháp Hoa chép, "Vì 
một nhân duyên lớn, Phật mới xuât hiện ra doi". 


Nhân duyên lớn ấy là gì? -- Chính là: "Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến", 
đê cho chúng sanh được nhờ đó mà đôi mê ra ngộ thây tánh tỏ tâm, vượt sông khỏi chết, lìa 
khô được vui. 


Định Nshĩa 


1. Chữ Đạo nghĩa là gì? Chữ đạo có ba nghĩa: Đạo là con đường; Đạo là bốn phận; 
Đạo là lý tánh tuyệt đôi, là bản thê. 


а) Đạo là con đường, như người ta thường dùng trong những chữ: nhân đạo, thiên đạo, 
địa ngục đạo, nga quỷ đạo, súc sanh đạo. Phàm là con đường thì có tôt, xâu, có thiện, ác 
v.v... Theo đạo Phật, hê còn trong vòng đôi đãi, thì không thê gọi hoàn toàn rôt ráo. 


b) Đạo là bổn phận, như người ta thường dùng những chữ: đạo vua tôi, đạo thầy trò, 
đạo vợ chồng v.v...Phàm là bón phận thì thường chịu ảnh hưởng của phong tục hay tập quán. 
Phong tục và tập quán của nước này không giông nước kia. Vì váy, chữ Dao là bón phận 
cũng chưa đúng với nghĩa chữ Đạo mà nhà Phật muốn nói. 


с) Đạo là lý tánh tuyệt đối, là bản thể, nó Па nói năng, không thê nghĩ bàn. Đức Lão tử 
nói: "Đạo mà nói ra được, không phải là đạo". Xưa có người hỏi một vị Tô Sư: "Đạo là gì?". 
Tô sư đáp: "Trước Phật Oai Am Vương, không có tên Phật và chúng sanh, lúc ây chính là 
Đạo". 


Chữ Đạo của nhà Phật chính là đồng nghĩa với bản thé vậy. 


2. Chữ Phật nghĩa là gì? Chữ Phật, nói cho đúng tiếng Phạn là Bouddha (Phật Đà). 
Người Trung Hoa dịch nghĩa là Giác Giả, (bực đã giác ngộ, sáng suôt hoàn toàn). Giác có ba 
bực: 


а) Tự giác: Nghĩa là tự giác ngộ hoàn toàn do phước huệ và công phu tu hành, khác với 
phàm phu là những người còn mê muội, bị luân hồi trong cõi trần lao, khổ hải. 


В) Giác tha: Nghĩa là mình đã giác ngộ, lại đem phương pháp giác ngộ ау dạy cho 
những người tu hành được giác ngộ như mình. Người tu theo Tiểu Thừa không thé có được 
giác tha, vì chỉ lo giải thoát cho mình. Chỉ người tu theo Đại Thừa mới có được giác tha, 
nghĩa là giác ngộ cho hết thảy chúng sanh đang chìm đắm. 


С) Giác hạnh viên mãn: Nghĩa là giác ngộ hoàn toàn đầy đủ cho mình và cho người. 
Những bậc Bồ Tát, tuy đã giác ngộ cho mình và cho người, nhưng công hạnh chưa viên mãn, 
nên chưa gọi được là "Giác Giác Hạnh Viên Mãn". Chỉ có Phật mới có * được gọi là Giác 
Hạnh Viên Mãn. 


Chữ Phật là một danh từ chung dé gọi những bậc đã tự giác, giác tha và giác hạnh viên 
mãn, chứ không phải là một danh từ riêng đê gọi một người nào nhât định. Ai tu hành được 
chứng quả như đã nói trên đêu được gọi là Phật cả. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


3. Đạo Phật nghĩa là gì? Theo những định nghĩa về chữ Đạo và chữ Phật đã nói trên, 
chúng ta có thê giải thích chữ Đạo Phật như sau: Đạo Phật là con đường chơn chánh, hoàn 
toàn sáng suốt đưa đến bản thể của sự vật, là lý tánh tuyệt đối, lìa tất cả hư vọng phân biệt, 

mà các đắng giác ngộ hoàn toàn đã phát minh ra. Đạo Phật gồm tất cả tự lợi và lợi tha, tự 
giác, giác tha và có công hạnh độ mình, độ người được hoàn toàn thành tựu, rốt ráo viên mãn. 


B- Chánh Đề 


Đạo Phật có từ lúc nào? có hai nghĩa: Đứng về phương diện bản thể mà xét thì Đạo 
Phật có từ vô thỉ (nghĩa là không có đầu mối, không có giới hạn ở trong thời gian). Vì Đạo 
Phật là bản tánh sáng suốt của chúng sanh, nên có chúng sanh là có Đạo Phật; mà chúng sanh 
đã có từ vô thi thì Đạo Phật cũng có từ vô thi. Đứng về phương diện lịch sử và hạn cuộc trong 
thế giới này mà nói, thì Đạo Phật đã có từ 2501 (9 năm nay (tính đến năm 1957), trước Thiên 
Chúa Giáo 544 năm. 


Ai khai sáng ra Đạo Phật? 
Tín đồ Đạo Phật cần phải biết lịch sử đức Giáo Chủ của mình. 


Dưới đây, xin kế sơ lược những điểm chính của đời đức Giáo Chủ, người đã khai sáng 
ra Đạo Phật, tức là đức Phật Thích Ca Mâu Ni 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nguyên là Thái Tử nước Ca Tỳ La Vệ (Kapilavastu) xứ 
Trung Ấn Độ, Phụ hoàng tên Tịnh Phạn Vương Đầu Đà Nà (Sudhodana); Mẫu hoàng tên là 
Ma Da (Maya). Họ Ngài là Kiều Đáp Ma, xưa dịch là Cù Đàm, tên Ngài làTất Đạt Đa 
(Shidartha). Còn chữ Thích Ca (Sakya), Tàu dịch là Năng Nhơn: Năng là năng lực, Nhơn là 
từ bi. Mâu Ni (Muni) nghĩa là Tịch Mặc: Tịch là yên lặng, không bị khổ vui làm động tâm; 
Mặc là lặng lẽ, không bị phiền não khuấy rối, độ mình độ người, công đức đầy đủ. 


Lúc nhỏ Ngài có trí tuệ sáng suốt và tài năng phi thường. Lớn lên nhìn thấy nhân sinh 
thông khô, thê cuộc vô thường, nên Ngài cương quyêt xuât gia tu hành, tìm đường giải thoát 
cho mình và cho người, ngõ hâu đưa tât cả chúng sanh lên bờ giác ngộ. 


Sau sáu năm tu khổ hạnh trong núi Tuyết (Hymalaya), Ngài thấy tu khô hạnh é ép xác 
như thế, không thê đạt được chân lý, nên Ngài ‹ đi qua núi Кода, ngồi dưới gốc cây ВО Đề 
(Tất Bát La, dịch âm theo tiếng Ап Ðộ) và thề rằng: "Nếu ta không thành đạo, thì dù thịt nát 
xương tan, ta cũng quyết không đứng dậy khỏi chỗ này". Với chí hùng đũng cương quyết ấy, 
sau 49 ngày tư duy, Ngài thấy rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh và chứng đạo Bồ Đề. Sau 
khi thành đạo, Ngài chu du khắp xứ, thuyết pháp độ sinh, йё chúng sanh chuyên mê thành 
ngộ, lìa khổ được vui. Suốt thời gian 49 năm, như một vị lương у đại tài, xem binh cho thuốc, 
Ngài đã dắt dẫn chúng sanh lên đường hạnh phúc và vạch cho mọi người con đường giác ngộ 
giải thoát. 


Đến 80 tuổi, Ngài nhập Niết Bàn ở thành Câu Thi Na, trong rừng Ta La (Song Thọ). 
Lúc bây giờ, nhắm ngày Răm tháng 2 âm lịch. 


Giáo lý Đạo Phật như thế nào? 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Giáo lý của đạo Phật gồm trong 3 tạng kinh điển là Kinh, Luật, Luận. 


1. Kinh: Kinh là những lời của đức Phật Thích Ca đã nói khi còn tại thế, để dạy chúng 
sanh dứt trừ phiên não và đạt đên quả Niêt Bản. 


2. Luật: Luật là những giới luật mà Phật đã chế ra cho các đệ tử, dé các đệ tử гап chừa 
các điêu ай, tu tập các điêu lành, trau dôi thân tâm cho thanh tịnh. 


3. Luận: Luận là những sách phần nhiều do các đệ tử Phật làm ra để bàn giải rõ ràng 
nghĩa lý mâu nhiệm trong kinh, luật hoặc quyêt đoán tánh, tướng của các Pháp, phân biệt 
những lẽ phải *chăng củam chánh đạo và tà đạo, khiên cho người đời khỏi nhận lâm phải trái, 
chánh tà. 


Tam tạng kinh điển lại chia làm hai loại là Đại Thừa và Tiểu Thừa. 


Chữ Thừa nghĩa là chở, có chỗ cũng gọi là Thặng, nghĩa là có xe. Thừa hay Thặng đều 
có hàm ý nghĩa là: Giáo lý của Phật có công năng như một chiéc xe, đưa chúng sanh từ nơi 
cõi trân lao phiên não đên cảnh giới an vui thanh tịnh, từ biên khô luân hôi đên Niệt Bàn, giải 
thoát. 


Đại thừa như là cỗ xe lớn, có thể chở nhiêu người trong một lúc; trái lại Tiêu Thừa như 
là một cô xe nhỏ, chỉ chở mỗi lúc một vài người mà thôi. 


Sở dĩ giáo lý Đạo Phật chia ra làm Đại Thừa và Tiểu Thừa như thế, vì căn cơ và nguyện 
vọng chúng sanh không đồng nhau. Những hạng người nào nhận thấy mình chỉ đủ sức để giải 
thoát cho riêng phần mình mà thôi, như chiếc xe nhỏ chở được một vài người, thì theo giáo lý 

Tiểu Thừa. 


Những hạng người nào tự nhận thấy mình có thể vừa giải thoát cho mình và cho người 
ra khỏi sanh tử luân hồi, tự nguyện độ mình và người cùng đi đến Niết Bàn, như một cỗ xe 
lớn, cùng chở trong một lúc được nhiều người, thì theo Đại Thừa. Hạng người này ró biết 
phiền não, sanh tử như huyền hóa, nên không chịu sớm an vui ở quả vị сибі cùng của mình, 
mà thường độ sanh không bao giờ biết mỏi mệt; và vì nhận thấy chúng sanh còn đau khó, thì 
mình chưa có thể an vui được. 


Sự Truyền Bá Của Đạo Phât: 


Sau khi Phật Thích Ca nhập diệt, hai vị đại đệ tử của Phật là Ngài Ca Diếp và Ngài А 
Nan thay Phật hoằng truyền Phật pháp ở Ấn độ. Đó là thời kỳ thứ nhứt. Thời kỳ thứ hai do 
các vị Tổ sư Long Thọ, Mã Minh và Vô Trước lãnh đạo. Thời kỳ thứ ba do các vị Tổ sư Long 
Trì, Thiện Vô Úy và Liên Hoa Sanh đảm nhiệm. 


Từ Ấn Độ, Phật Giáo lan truyền vào các nước lân cận, rồi toàn cõi Á Đông, và cuối 
cùng toàn cả thê giới. Sự truyên bá này đi theo hai hướng: một hướng vê phương Bắc và một 
hướng vê phương Nam. (Xem Lịch sử truyên bá Phật Giáo khóa 5) 


về phương Bắc, thì gọi là Bắc Phương hay là Bắc Tôn Phật Giáo, hay Đại Thừa Phật 
Giáo, gôm có những nước: Tây Tạng, Trung Hoa, Mông Cô, Mãn Châu, Cao Ly, Nhật Bản, 
Việt Nam v.v.. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Về phương Nam, thì gọi là Nam Phương hay Nam tôn Phật Giáo, hay Tiêu Thừa Phật 
Giáo, hay Nguyên Thủy Phật Giáo, gôm có những nước: Tích Lan, Miên Điện, Thái Lan, AI 
Lao, Cao Miên, Nam Dương v.v... 


Nhưng hiện nhờ sự giao thông tiện lợi và kinh điên được trao* dôi khắp các nước, nên 
sự chia rẽ giữa Вас tôn và Nam tôn không còn được rõ ràng như trước: trong Đại Thừa уап 
còn có Tiêu Thừa và trong Tiêu Thừa vần còn có Đại Thừa. 


Sự Loi ích Của Đạo Phật: 
Mục đích của Đạo Phật là đem lại những kết quả đẹp đẽ sau này cho chúng sanh: 


‚ 1. Chơn thường: Chúng sanh trôi lăn, lặn hụp trong biển sanh tử luân hôi; chúng sanh 
sông trong cảnh vô thường, khi trẻ khi già, khi lành khi ôm, khi sông khi chêt...Đạo Phật đem 
lại cho người tu hành một quả vi là không bao giờ bi luật vô thường nói trên chi phôi. 


2. Chơn lạc: Chúng sanh đang sống trong cảnh 8101 tối tăm, buôn túi, khó đau; nếu có 
vui cũng chỉ vui được trong chốc lát, như người khát, uống nước mặn vào, đỡ khát trong chốc 
lát, rồi về sau lại càng khát hơn lúc đầu. Đạo Phật có mục đích đem lại cho kẻ tu hành một sự 

an vui toàn vẹn và bắt tận. 


3. Chơn ngã: Chúng sanh bị không biết bao nhiêu nghịch cảnh ở chung quanh chỉ phối, 
ràng buộc, như kẻ tü tội bị giam hãm trong ngục thất, không bao giờ được tự do hoạt động 
theo ý muốn của mình. Đạo Phật có mục đích làm cho những người tu hành được giải thoát 
hoàn toàn ra ngoài những trói buộc nói trên, làm cho con người đầy đủ năng lực để thực hiện 
ý nguyện tốt đẹp của mình, và sống một cuộc đời an nhiên tự tại. 

4. Chơn tịnh: Chúng sanh đang sống trong cảnh giới ô trọc, lắm láp trong bùn nhơ của 
cõi tục, từ trong tâm hồn cho đến ngoài thể chất. Đạo Phật có mục đích làm cho người tu 
hành рап lọc được bao nhiêu ó trọc của cõi đời, được sống một cuộc sống trong trăng, tinh 
khiết, không vướng chút bận nhơ của trần tục. 


Không phải chỉ trong у] lai, Đạo Phật mới đem lại lợi ích cho đời, ngay trong xã hội 
hiện tại, Đạo Phật cũng đem lại nhiêu lợi ích quý báu: 


- Đạo Phật, nhờ tinh thần Từ Bi, làm cho xã hội, nhân loại thương yêu nhau hơn. 


- Đạo Phật, nhờ ánh sáng Trí Tuệ, làm cho xã hội, nhân loại bớt 51 mê lầm lạc, thấy 
được đâu là giá trị thật, đâu là phỉnh pho, giả dôi. 


- Đạo Phật, nhờ tinh thần Bình Đẳng tuyệt đối, san bằng được những bát công của xã 
hội, nhân loại, và làm cho cảnh giới Ta Bà này được sáng sủa, an vui hơn. 


Đó là những lợi ích mà Đạo Phật đem lại cho cõi đời. 


Những lợi ích nói trên quý báu như thế, nhưng sẽ không bao giờ đến với chúng ta, néu 
không học và hành theo Phật. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1. Học Phật: Đức Phật mặc dù là một đẳng xuất phàm, thông minh xuất thé, nhưng khi 
xuất gia Ngài cũng phải học hỏi đêm ngày, hao tốn sức biết bao nhiêu, mới phát huy ra được 
cái giáo lý nhiệm màu để lại cho chúng ta. Vậy chúng ta muốn trở thành một Phật tử chân 
chính thì trước tiên là phải học hỏi như Phật. Chúng ta không chỉ học trong giáo lý của Ngài 
mà còn học qua đời sống, đức hạnh, hành vi của đời Ngài nữa. 


2. Hành theo Phật: Nhưng học mà không tập, không hành, thì chàng khác gì cái đấy 
đựng sách, chữ nghĩa kinh sách chất chứa thật nhiều, mà chăng có ích lợi gì cả. Vậy nên học 
phải đi đôi với hành. Chúng ta phải cỗ gắng thực hành cho được những điều đã học, làm cho 
được những điều mình thấy là hay là phải. Phật đã làm gì, chúng ta phải tập làm lại; Phật đã 
có những đức tánh Từ, Bi, Hy, Ха, Hoan Hy, Tinh Tán, Thanh Tịnh...chúng ta cũng có gắng 

thực hiện cho được những đức tánh ду. 


Có như thế, mới khỏi hó với hai tiếng Phật tử và mới gọi là đền đáp trong muôn một, ân 
đức sâu dày của đức Từ Phụ Thích Ca. 


Hòa Thượng Thiện Hoa 


--- 000 --- 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Nhất 
Nhân Thừa Phật Giáo 
--- 000 --- 


Bài Thứ 2 


Lược Sử Đức Phật Thích Ca Màu Ni 


(từ Giáng Sanh đến Thành Đạo) 





Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


A-MỞ ĐÈ: 
Đời Đức Phật Thích Ca Là Một Tám Gương Sáng 


Bắt luận một tôn giáo nào, vị giáo chủ bao giờ cũng là một tâm gương sáng cho tín đồ 
soi chung dé tién bước. Nhưng trong các vị giáo chủ của các tôn giáo hiện có trên thế giới 
này, không có một vị nào đầy đủ ý nghĩa cao đẹp, một đời sống sâu xa bàng đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, cho đến mỗi im lặng của Ngài đều là 
những bài học quý báu cho chúng ta. Nếu chúng ta học giáo lý của Ngài mà không hiểu rõ 
đời sống của Ngài, thì sự học hỏi của chúng ta còn phiến diện, thiếu sót. Đời Ngài chính là 
những biểu hiện giáo lý của Ngài. Ngài nói và Ngài thực hành ngay những lời Ngài đã nói. 
Đời Ngài là một bằng chứng hiền nhiên dé người đời nhận thấy răng giáo lý của Ngài có thể 
thực hiện được, chứ không phải là những lời nói suông, những không tưởng, những lâu đài 
xây dựng trên mây, trên khói. 


Vậy cho nên khi chúng ta học hỏi đời Ngài, chúng ta không nên có cái quan niệm học 
cho biệt đê thỏa mãn tánh hiệu kỳ, mà chúng ta cân phải tìm hiệu у nghĩa thâm thúy của đời 
sông ây đê đem áp dụng cho đời sông của chúng ta. 


Làm được như thế mới khỏi phụ ý nguyện lớn lao của đức Phật khi giáng sanh xuống 
cõi Ta-Bà này và đã cam chịu bao nỗi đau khổ, gian lao trong kiếp sống như mỗi người 
chúng ta. 


B. Chánh Đề 
1. Định Nghĩa Hai Chữ Giáng Sanh 


Thường trong danh từ nhà Phật, khi nói đến sự hiện diện của đức Phật Thích Ca trong 
cõi đời này, người ta thường dùng chữ đản sanh (nghĩa là một sự ra đời vui vẻ, làm hân 
hoan, xán lạn cho cõi đời); hay thị hiện (nghĩa là hiện ra bằng xương bằng thịt, cho con mắt 
trần của chúng ta thấy được); hay giáng sanh (nghĩa là từ một chỗ cao mà xuống một chỗ 
thấp để sanh ra). 


Ba chữ ấy đều có 3 ý nghĩa khác nhau: Chữ đản sanh dùng để ca tụng một bậc tôn quí 
ra đời; chữ thị hiện hàm cái ý Phật bao giờ cũng có cả, nhưng vì mắt người không thấy được, 
phải hiện rõ ràng ra mới thấy; chữ giáng sanh hàm cái ý đức Phật ở một cảnh giới cao hơn, 
tốt đẹp hơn mà hạ xuống cảnh giới phàm trần này. Ba chữ ấy mặc dù khác nhau, nhưng đều 
có thê dùng đề chỉ sự ra đời của đức Phật. Trái lại, khi một người phàm ra đời thì gọi là "đầu 
thai". Đầu thai có nghĩa là bị nghiệp báo hoặc thiện hay ác bắt buộc phải luân hồi để chịu quả 
báo lành hay dữ. Còn giáng sinh hay thị hiện thì không hàm cái nghĩa bị nghiệp nhân câu 
thúc, mà do nơi lòng từ bi, muốn lợi ích cho chúng sanh, nên tự nguyện ứng thân xuất hiện ra 
đời trong một thời gian dê cứu độ chúng sanh; xong xuôi thì thâu thần tịch diệt, tự tại vô ngại 
ra ngoài sống chết. 


2. Hoàn Cảnh Và Dòng Dõi Của Đức Thích Ca 
Đức Phật giáng sinh ở xứ Trung Ấn Độ, bây giờ là nước Népal, một nước ở ven sườn 


dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, là một dãy núi cao nhất thé giới. Phong cảnh ở đây rất đẹp; đến mùa 
xuân cả nước dom bông nảy lá như một vườn hoa vĩ đại. Dân cư ở xứ ây rât là {шап lương. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


VỊ vua trị vì là Tịnh Phạn, một vị vua thuộc dòng Thích Ca, là một dòng họ lớn đã máy mươi 
đời nối nghiệp trị vì đất nước này. Bà Hoàng Hậu Ma Da, cũng là một người thuộc dòng vua 
chúa đã lâu đời. Cả hai ông bà vua Tịnh Phạn đều là người đã nhiều kiếp tu hành, có đức 
hạnh lớn, xứng đáng làm cha mẹ muôn dân. 


Một hôm, trong thành Ca Tỳ La Vệ, là kinh đô của vua Tịnh Phan, có lễ vía tinh tú, vua 
tôi cùng nhau mở hội ăn chơi. Hoàng Hậu Ma Da, sau khi dâng hương hoa cúng kiến trong 
cung điện ròi, ra ngọ môn bố thí thức ăn, đồ mặc cho dân bàn cùng. Khi trở về cung an giâc, 
Bà nằm mộng thấy một con voi trắng sáu ngà từ trên hư không xuống, lấy ngà khai hông bên 
hữu của Bà mà chun vào. Bà đem điềm chiêm bao ấy thuật lại cho vua Tịnh Phạn nghe. Vua 
ra lịnh mời các thầy đoán mộng. Các nhà tiên ігі đoán rằng: "Hoàng hậu sẽ sanh một quý tử 
tài đức song toàn". Vua Tịnh Phan rất mừng rỡ, vì ngôi báu từ đây sẽ có người truyền nói. 


Đến sáng ngày mồng tám tháng tư âm lịch (trước Tây lịch 624 năm), tại vườn Lâm Tỳ 

Ni, cách thành Ca Tỳ La Vệ 15 cây sô, Hoàng hậu Ma Da đang ngoạn cảnh, trông thấy cành 

hoa Vô Uu mới nở, thơm ngát, bà đưa tay phải vói hái, thì Thái Tử cũng vừa xuất hiện ngay 
đấy. 


Ngày đản sanh Thái Tử, trong thành Ca Tỳ La Vệ, cảnh vật đều vui vẻ lạ thường, khí 
hậu mát mẻ, cây cỏ đêu dom hoa trô trái; sông, ngòi, muong, giêng nước đêu trong đây; trên 
hư không chim chóc và hào quang chiêu sáng cả mười phương. 


Vua Tịnh Phạn vui mừng khôn xiết mời các vị tiên tri đến xem tướng Thái Tử. Trong 
số Ấy, có đạo sĩ tên A Tư Đà tu ở núi Hy Mã Lạp, tiên đoán rằng: Thái Tử vì có 32 tướng tốt 
xuất hiện, nên sẽ trở thành một vị Thánh. Nhưng vua Tịnh Phạn lại chỉ muốn con mình làm 
một vị vua йё nói dõi tông đường mà thôi. Vì thế, Tịnh Phạn Vương muốn đổi số mệnh con 

mình, nên đặt tên cho Thái Tử là Tất Đạt Đa (Siddartha) theo tiếng Phạn, nghĩa là: "Kẻ sẽ giữ 
chức vị mà mình phải giữ". Chức vị mà Tịnh Phạn Vương muốn ám chỉ đây tức là ngôi Vua. 
Ngài không ngờ rằng chính thật chức vị của Ngài là chức vị Phật. 


Hoàng hậu Ma Da sau khi sanh Thái Tử được bảy ngày, vui thú quá vì thấy mình đã 
làm tròn nhiệm vụ cao quý, và đã rửa sạch nghiệp báo nên Bà trút được xác phàm và sanh về 
cõi trời Đao Lợi. Vua Tịnh Phan giao Thái Tử cho em gái Hoàng hậu là Ma Ha Ва Ха Ba рё 

nuôi dưỡng. 


3. Tài Năng Và Đức Hạnh Của Thái Tử 


Thái Tử mỗi năm mỗi lớn, thì diện mạo càng thêm khôi ngói, tài năng càng phát lộ гар 
bội. Ngài có một sức khỏe hơn người, một trí thông minh xuất chúng. Từ nghè văn cho đến 
nghiệp võ, Thái Tử học với ông nào thì trong ít hôm sau, vị giáo sư ấy phải xin cáo thối, vì 

không còn đủ sức dé dạy nữa. Cho đến ông thầy danh tiếng đệ nhất thời bây giờ là Sản Đề Đề 
Bà cũng chịu khuất phục Ngài luôn. 


Nhưng, mặc dù tài sức hơn người, thông minh xuất chúng lại ở trong địa vị cao sang 
quyên quý tột bậc, Thái Tử không bao giờ tỏ vẻ ngạo mạn, khinh người. Ngài có một thái độ 
rất hòa nhã ôn hòa, vô tư, bình đẳng. Lòng thương người, thương vật của Ngài không ai sánh 

kịp, hễ có dịp giúp đỡ, thì dù khó khăn bao nhiêu Ngài cũng không từ nan. Bởi thé, Ngài 
được trên Vua cha yêu quý, dưới thần dân kính trọng, nê vì. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


4. Những Ràng Buộc Của Tịnh Phạn Vương Đề Ngăn Chí Xuất Gia Của 
Thái Tử 


Càng thương yêu. quý trọng con Tinh Phan Vương lại càng lo sợ con mình sẽ không ở 

lại với mình, mà sẽ xuất gia tìm Đạo dë thành một vị Thánh, như lời tiên đoán của đạo sĩ А 

Tư Đà. Nhất là khi nhận thấy càng lớn, Thái Tử lại càng có vẻ suy nghĩ xa xăm, và nét mặt 

Thái Tử lại không được уш tươi như thời thơ áu, Vua Tịnh Phan lại càng lo sợ rằng lời tiên 

tri xưa sẽ thực hiện. Bởi thế, Vua cùng triều thần ngắm ngầm sắp đặt mọi кё hoạch đề ràng 
buộc Thái Tử ở lại ngôi báo. Ngài truyền xây dựng ba tòa lâu đài nguy nga tráng lệ dé Thái 
Tử thay đổi nơi ăn chốn ở cho hợp thời tiết quanh năm, và chọn từng trăm cung phi mỹ nữ có 
tài đàn ca hay, múa giỏi để giải khuây cho Thái Tử. Nhưng chừng ấy cũng chưa đủ Ngài còn 
làm lễ thành hôn cho Thái Tử với một Công chúa con vua Thiện Giác là Da Du Đa La, một 

Công chúa tuyệt đẹp và đức hạnh vô cùng. 


Thái Tử bị bắt buộc phải lập gia thất và có một con là La Hầu La. 


Nhưng, mặc dù sống một cuộc đời quá đầy đủ: nào chức tước danh vọng, nào lâu dài 
cung điện, nào đàn ca múa hát, nào vợ đẹp con ngoan, Thái Tử vẫn thấy lòng mình nặng trĩu 
bao nỗi băn khoăn, thắc mắc. Ngài cho cảnh đời Ngài đang sống đây không phải là hạnh phúc 
chân thật, mà là giả dối, mê muội, chỉ làm cho kiếp sống thêm nặng nề đau khổ. Ngài thấy 
cần phải tìm một lối thoát, một cuộc sống chân thật, có ý nghĩa và cao đẹp hơn. 


5. Nhận Ra Bốn Tướng Khổ Ó Đời 


Một hôm, nhân ngày lễ hạ điền, Thái Tử theo vua cha ra đồng xem dân chúng cày cấy. 
Cảnh xuân, mới nhìn qua, thật là đẹp mắt, nào hoa lá tốt tươi, muôn chim đua hót; nào bầu 
trời quang đãng, gió xuân phơi phới. Cảnh tượng có vẻ thái bình, an lạc lắm. Nhưng tâm hồn 
Thái Tử không phải là một tâm hồn hời hợt, xét đoán một cách nông nỗi. Trái lại, Ngài nhìn 
sâu vào trong cảnh vật và đau đớn nhận thấy rằng cõi đời không đẹp đẽ an vui như khi mới 
nhìn qua. Ngài thấy người nông phu và trâu bò làm việc một cách cực nhọc dưới ánh năng 
thiêu đốt, dé đối lẫy bát cơm, năm cỏ. Chim chóc tranh nhau ăn tươi nuốt sóng côn trùng 
đang giãy giụa trên những luống đất mới cày. Cũng trong lúc â Ấy, trong bụi rậm người thợ săn 
đang nhắm bắn những con chim kia, và trong khu rừng gần đấy, bọn hó báo đang rình bắt 
người thợ săn. Thật là một cảnh tương tàn tương sát, không phút giây nào ngừng! Chỉ vì 
miếng ăn йё sống mà người và vật dùng đủ mọi phương kế đề giết hại lẫn nhau không biết 
góm. Ngài nhận thức rõ ràng sự sanh sống là khổ. 


Một hôm khác, Ngài xin phép Vua cha đi dạo ngoài bốn cửa thành để được tiếp xúc với 
thân dân. Ra đên cửa Đông, Ngài gặp một ông già tóc bạc, răng rụng, mắt lờ, tai điệc, lưng 
còng, nương gậy lân từng bước ngập ngừng như sắp ngã. 


Đên cửa Nam, Thái Tử thây một người đau năm trên cỏ, đang khóc than rên siết, đau 
đón vô cùng. 


Đến cửa Tây, Ngài trông thấy một cái thây chết nằm giữa đường, ruồi lằng bu bám, và 
sinh lên, trông rât ghê tởm. 


Ba cảnh khổ già, đau, chết, cộng thêm vào cái ấn tượng tương tàn trong cuộc sống mà 
Thái Tử đã nhận thây khi đi xem lễ cày ruộng, làm cho Ngài đau buôn, thương xót chúng 
sanh vô cùng. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Một hôm khác nữa, Ngài ra cửa Bắc, gặp một vị tu sĩ tướng mạo nghiêm trang, điềm 

tinh thản nhiên như người vô sự đi ngang qua đường. Thái tử thấy trong lòng nảy sinh một 

cảm mến đối với vị tu sĩ. Ngài vội vã đến chào mừng và hỏi về ích lợi của sự tu hành. Vị Sa 

môn đáp rằng: "Tôi tu hành là quyết bỏ dứt mọi sự ràng buộc của cõi đời, dé cầu cho mình 
khỏi khổ và thành chánh giác dé phổ độ chúng sanh đều được giải thoát như mình". 


Lời giải đáp trúng với hoài bão mà Thái Tử đang â ар ú Бау lâu, nên Ngài khôn xiết vui 
mừng. Ngài liền trở về cung xin vua cha cho mình xuất gia. Vua Tịnh Phạn không nhận lời. 
Thái Tử yêu cầu vua cha 4 điều nếu vua giải quyết, được thì Ngài hoãn việc đi tu, dë trở lại lo 
chăn dân, trị nước. Bốn điều ấy là: 


1. Làm sao cho con trẻ mãi không già 
2. Làm sao cho con mạnh mãi không đau 
3. Làm sao cho con sống hoài không chết 
4. Làm sao cho mọi người hết khổ 
Bồn điều này làm cho vua cha bối rối, không giải quyết được điều nào cả. 
6. Sự Xuất Gia Tìm Đạo 


Vua Tịnh Phạn , khi biết được ý định xuất gia của Thái Tử, lại càng lo sợ, lại tìm hết 
cách đê ngăn cản, ràng buộc Ngài trong "Cung Vui". Nhưng một khi Thái Tử đã quyét thì 
không có sức mạnh gì ngăn trở được ý định của Ngài. 


Một đêm khuya thừa dịp quân lính canh gác và cung phi mỹ nữ say ngủ sau một cuộc 
yên tiệc linh đình, Thái Tử lén trồi dậy, khi nhìn vợ con lần cuối, rồi đánh thức tên giù ngựa 
Xa Nặc dậy, thắng yên cương, rồi hai thầy trò trốn ra khỏi thành. Lúc Бау giờ nhằm đêm 
mồng tám tháng hai, và Ngài được 19 tuổi. 


Sau khi dứt bỏ khỏi cuộc đời vương giả, Thái Tử đi vào rừng sâu tìm Đạo. 


Ban đầu Ngài đến ở tu với các vị tu khô hạnh. Nhưng hạng người này sống một cách 
kham khô, nhịn ăn nhịn uống, dãi nắng, dầm sương, hành thân hoại thể một cách ghê rợn. 
Thấy cách tu hành như thé không có hiệu quả, Ngài khuyên các vị đó nên bỏ phương pháp tu 
hành ấy, nhưng họ không nghe. Ngài lấy làm thương cho họ, bèn tìm đi nơi khác đề tu hành. 
Ngài đi hết chỗ này đến chỗ khác, ở đâu nghe có một vị tu hành đắc đạo thì Ngài tìm đến học; 
nhưng đến đâu thì Ngài thấy đạo của họ vẫn còn hẹp hoi, thấp thỏi, không thê giải thoát cho 
con người hết khổ được. Từ đấy Ngài tìm chốn tu tập một mình, đêm ngày nghiền ngẫm đến 
đạo giải thoát, quên ăn bỏ ngủ thân hình mỗi ngày môi tiều tụy. Một hôm Ngài kiệt sức, nằm 
ngã liệt trên со, và được một người chăn cỏ đến đồ sữa cho Ngài tỉnh lại. Từ đó Ngài nhận 
thấy nếu muốn tìm Đạo có kết quả, cần phải bó dưỡng thân thé cho được mạnh khỏe, chứ 
không bỏ quên nó đi được. 


Khi ау mình đủ sức khỏe để chiến đấu trong trận cuối cùng với bóng tối si mê và dục 
vọng, và đem lại ánh sáng Giác ngộ, Ngài đến ngôi nhập định dưới góc cây Bồ Đề và thè 
rằng: "Nếu ta không thành đạo thì thịt nát sương tan, ta cũng quyết không rời chỗ này." 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


7. Thành Đạo 


Thái Tử đã ngồi nhập định 49 ngày đêm dưới gốc Bồ Đề. Trong 49 ngày ау Ngài đã 
chiến đấu với bọn giặc phiền não ở nội tâm như tham, sân, si, nghi, mạn...và chiến đấu với 
giặc Thiên Ma do Ma Vương Ba Tuần chỉ huy. 


Sau khi thắng cả giặc ở nội tâm lẫn ngoại cảnh, tâm trí được khai thông, Ngài hốt nhiên 
đại ngộ. 


Trong đêm thứ 49, vào canh hai, Ngài chứng được quả "Тас Mệnh Minh", thây rõ được 
tất cả quá khứ của mình trong tam giới. Đến nữa đêm, Ngài chứng được quả "Thiên Nhãn 
Minh", ау được tất cả bản thê của vũ trụ và Ngài nguyên nhân câu tạo của nó. Đến canh tư, 
Ngài chứng được quả "Lậu tận Minh", rõ biết nguồn gốc của đau khổ và phương pháp dút trừ 
đau khô dé được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. 


Từ ngày ấy, Ngài được Đạo vô thượng, thành bậc "Chánh Đăng Chánh Giác", hiệu là 
Phật Thích Са Mâu Ni. Ngày thành đạo của Ngài tính theo âm lịch là ngày mông 8 tháng 12, 
vào lúc sao mai mọc. Lúc ây Ngài được 30 tuôi. 


8. Ý Nghĩa Cao Cả Trong Sự Xuất Gia Tìm Đạo Của Đức Phật 


Những chiến sĩ chiến thắng quân địch ở ngoài chiến trường, thường được ca tụng là anh 
hùng. Càng chiến thắng được nhiều quân địch càng được hoan hô là anh hùng cái thế. Nhưng 
những kẻ anh hùng cái thế ấy, như Nã Phá Luân, Thành Cát Tư Hãn, Xê Đa (César), đã có ai 

chiến thắng được dục vọng của chính mình? Cho nên thắng người đã khó mà thắng mình lại 
càng khó hơn. Đức Phật đã thắng cả ngoại cảnh lẫn nội tâm, đã thắng được cả giặc Ma 
Vương lẫn giặc Dục Vọng. Đức Phật thật xứng đáng với danh hiệu Đại Hùng, Đại Lực. 


Ngài không phải vì quyền lợi riêng mình mà chiến đấu. Ngài chiến đâu vì tình thương. 
Mà tình thương ở đây cũng không phải chỉ nằm trong phạm vi hẹp hòi của gia đình: thương 
cha mẹ, vợ con, bạn bè. Tình thương ở đây là tình thương chúng sanh, tất cả cõi đời. Tình 
thương ау nó rộng sâu như trời bé, thiết tha như tình mẹ thương con. Đức Phật thật xứng 
đáng với danh hiệu Đại Từ, Đại BI. 


Lại tình thương ấy, Ngài đã hoan hỷ lìa bỏ ngôi báu cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con 
ngoan, đàn hay múa đẹp, mùi ngon vị lạ để sống một cuộc đời kham khổ, đạm bạc, thiếu 
thôn, giữa rừng thiêng nước độc. Và một khi đã ròi bó những thứ mà người đời cho là quý 
báu nói trên, Ngài không một phút giây nào hồi tiếc, muốn quay về để hưởng thụ lại. Bằng có 
là Ma Vương đã sai con gái minh giả làm nàng Da Du đến kêu gọi van xin Ngài trở về cung, 
mà Ngài cũng không chút động tâm thối chuyên. Ngài xứng đáng với danh hiệu là Đại Hỷ, 

Đại Xả. 


Cho nên ngày nay, mỗi khi xưng tán danh hiệu Ngài, chúng ta không thể không suy 
gàm cái ý nghĩa sâu sắc và đúng đắn mà người đời từ xưa đến nay đã tôn xưng Ngài là Đại 
Hùng, Đại Lực, Đại Từ, Đại Ві, Đại Hy, Đại Ха. 


C. Kết Luận 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Chúng Ta Nên Phát Tâm Rộng Lớn Và Mạnh Më 


Chúng ta đã được biết qua đời sống của Đức Phật từ khi sơ sinh cho đến thành đạo. Bài 
học của đời Ngài dạy cho chúng ta nhiêu ý nghĩa, nhiêu phương diện quý báu. 


Nhưng điều quý báu nhất đối với những kẻ sơ cơ như chúng ta là phải phát tâm Bồ Đề 
rộng lớn, nguyện vì đời, vì đông bào, đồng loại mà tu hành, chứ không phải chỉ vì lợi ích 
riêng cho môi cá nhân chúng ta. 

Chúng ta lại phải phát tâm dõng mãnh, tích cực trong sự tu hành; một khi vào đường 
đạo, thì dù gặp nguy nan, hiểm trở khó khăn cũng nhất quyết không thối lui quay gót. Chúng 
ta phải tập cho được cái đức kiên chí như Đức Phật khi ngồi thiền định dưới gốc Bồ Đề. 
Được như vậy mới xứng đáng là "chân chánh Phật tử". 


Hòa Thượng Thiện Hoa 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Nhất 
Nhân Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 
Bài Thứ 3 


Lược Sử Đức Phật Thích Ca Маи Ni 
(từ thành đạo dên nhập Niệt bàn) 


А - Mö Dà: 


Trong bài trước chúng ta đã thây Đức Phật Thích Ca vì một đại nguyện lớn lao, 
vì một lòng từ bi vô bờ bên mà xuât gia tìm Đạo. Đại nguyện và lòng từ bi lớn lao ау 
là: "câu thành Phật quả đê trên đên đáp bôn ơn sâu, dưới cứu vớt ba đường khô". 


Cho nên sau khi giác ngộ, Ngài không vội nhập Niết bàn, mà nghĩ ngay đến sứ 
mạng của Ngài là: Thay thê chư phật đời trước, tiêp tục chuyên mê khai ngộ cho 
tât cả mọi người. 


Sứ mạng ду Ngài biết trước không phải dë dàng, vì cái Đạo của Ngài thì cao 
thâm huyền diệu, mà chúng sanh căn cơ lại không đều, và từ muôn kiếp đã lặn hup 
trong si mê lầm lạc, khó có thể nhận hiểu được ngay ý nghĩa cao thâm của Giáo lý 
Ngài. Chúng sanh từ lâu đời lâu kiếp quen sống trong bóng tối của sỉ mê, ngày nay 
chắc không khỏi choá mắt, hoảng sợ khi tiếp xúc với ánh sáng bừng chói của trí tuệ. 
Nhưng Ngài xét biết rằng mặc dù sống trong tăm tối, nhưng mỗi chúng sanh đều có 
mâm Phật tánh, như hoa sen, mặc dù sông trong bùn tanh hôi, nhưng vân tỏa nhụy 
vàng thơm ngát. Ngài cương-quyết thực-hiện sứ mạng của mình. 


B - Chánh Đề 


І- Sự Hóa Độ Rộng Lớn Và Cùng Khắp Của Đức Phật 
Sứ mạng hóa độ của Đức Phật, như chúng ta đã biết, thật nặng nề và khó khăn. 
Nhưng nhờ trí tuệ sáng suốt, lòng từ bi rộng sâu, nhờ tinh thần bình đẳng triẹt để và 
nhờ ý chí đũng mãnh không thối chuyển, mà Đức Phật đã hoàn thành sứ mạng của 
mình một cách viên mãn. Trong khi hóa độ, Ngài đã dựa theo ba nguyên tắc sau đây: 


1. Hòa độ theo thứ lớp căn cơ. 
Khi bắt đầu đi truyền Đạo, ý nghĩ trước tiên của Ngài là đến vườn Lộc ' Uyên tìm mấy 
người bạn đồng tu với Ngài trước kia để thuyết pháp. Mây người bạn ấy là các ông: 
Kiều TrằnNhư, AùcBệ, ThậpLực, MaHaNam và BạcĐè. Bài thuyết pháp đầu tiên ây 
là Tứ-diệu-đề. Năm vị này đều được khai ngộ, và trở thành 5 đệ tử đầu tiên của Phật. 
Кё đó Phật thuyết luôn ba tháng cho 55 người Bà-la-môn, mà người đứng đầu là ông 
Da-Xá, 55 người nầy đèu xin qui y theo Phật, và hợp với 5 người trong nhóm ông 
Kiều TrằnNhư thành 60 đệ tử, 60 đệ tử này sau khi giữ đúng giới luật, được Phật thọ- 
ký cho đi truyền Đạo khắp nơi. 





Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đức Phật rời vườn Lộc-uyên đi về phía Nam đén xứ Ưulầutầnloa và hàng phục 
một vị tô sư rât có uy tín của Đạo Thờ Lửa là ông Ma-ha Ca-Diệp và hai người em 
của Oâng. Oâng Ca-Diêp mang tât cả đô đệ của mình là 1,250 vị, xin qui-y theo Phật. 


Nhớ lại lời hẹn xưa với vua Tần-bà-xa-la, Ngài đến xứ Makiệtđà vào thành 
'Vươngxá đê độ cho vua. Vua Tânbàxala gặp lại Ngài, vui mừng khôn xiết, truyên xây 
cât tịnh xá Trúc lâm, đê thỉnh Phật và chư Tăng ở lại thuyêt Pháp độ sanh. 


Trong lúc Phật ở tịnh xá Trúc lâm, thì vua Tịnh-Phạn nghe tin Ngài đã thành 
Phật, truyền sứ-giả đi thỉnh Ngài về thành Catylavệ. Nhưng 9 lần 9 sứ giả đi đều biệt 
tăm, không trở lại. Thì ra những người này khi đến Trúc lâm tịnh xá nghe Phật thuyết 
pháp, đã say mê quên sứmạng của mình và xin thọ giới xuất gia. Lần thứ 10, Tịnh 
Phạn-vương sai một cận thần thân tín là Ưu-Đà-Di, mới thỉnh được Phật về. Trên 
đường từ thành Vương xá trở về Catylavệ, Đức Phật đã thuyết pháp độ cho không 
biết bao nhiêu người. Về thành Catỳlavệ, Ngài ở lại 7 ngày. Mặc dù chi trong thời 
gian ngắn ngủi ấy, Đức Phật đã cảm hóa tất cả dòng họ Thích và tất cả những người 
trong dòng họ này đều xin qui y và một số lớn xin xuất gia theo Phật, như các ông: 
Nan-Đà, A-Nan-Đà, A-Nậu-Lâu-Đà, La-Hầu-La... 


Sau khi trở về thăm gia đình và quê hương, Đức Phật cùng các đệ tử lại tiếp tục 
đi truyền Đạo. Ngài đi đến thành Xá-Vệ là kinh đô nước Kiều tát la, thuộc quyền 
thống trị của vua Ba-tư-Nặc. Ở thành này có một vị đại thần tên là Tu-Đạt-Đa, giàu 
lòng bố thí cho những kẻ bàn cùng côi cút, nên được gọi danh hiệu là Trưởng giả câp 
cô độc. Oâng rất ngưỡng mộ Đức Phật nên đã trút hết tất cả tiền của vàng bạc trong 
kho ra mua khu vườn rộng lớn của Thái tử KỳĐà để làm tịnh xá cho Phật và đệ tử của 
Ngài ở, thuyết pháp độ sanh. 


Được ít lâu nghe tin vua Tịnh-Phạn đau nặng, sắp băng hà, Đức Phật vội trở 
về thăm cha lần cuói cùng. Thấy р thân buồn rầu trên giường bịnh Phật thuyết về 
"Lë vô-thường, khó, không, vô ngã" cho vua nghe. Nghe xong ‚упа liền dứt 
phiền não, gương mặt vui tươi, cất tiếng niệm Phật, rồi băng hà một cách êm ái. 


Sau khi Tịnh-Phạn-Vương mát, bà тё nuôi của Phật là MaHaBaXàBaĐè và 
bà DaDuĐàLa cùng nhiêu người bên nữ giói họ Thích xin được phép xuât gia. Từ 
đó trong Đạo Phật lân đâu tiên có hàng TyKheoNi. 


Đức Phật cùng các đệ tử lại tiếp tục д1 truyền Đạo, đi đến đâu Ngài cũng 
được sùng mộ, tin theo và nhiêu người noi theo gương của ông CâpCôĐộc lập 
TịnhXa, са giảng đường đê Ngài thuyêt pháp độ sanh. 


Như thế chúng ta thấy Đức Phật đã tuần tự hóa độ và kết nạp đệ tử, từ những 
hạn người đủ căn trí аё hiệu thâu giáo lý của Ngài rôi mới rộng ra những người 
khác; Lập TyKeo trước rôi TỳKheoNi sau. 


2- Hóa độ tùy phương tiện. 
Trong suốt thời gian đi thuyết pháp độ sanh, lắm khi Đức Phật cũng gặp nhiều cảnh 
gay go trái ngược do lòng đồ kĩ của ngoại đạo, tà giáo, hay lòng ganh ghét của nội 
thân quyền thuộc gây ra. Nhưng lúc nào Ngài cũng tuỳ phương tiện dë cảm hóa ho, và 
đưa họ về đường ngay lẽ phải. Chàng hạn, khi thì Ngài bị cô gái con ngoại đạo độn 
bụng giả có chửa dén giữa Đạo tràngđề vu oan cho Ngài; khi thì Ngài bị anh chàng 





Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Vô não đuổi theo quyết giết Ngài dê lẫy ngón tay góp thêm cho đủ số một ngàn ngón 
mà nó đã giết người dë lấy, vì theo thuyết tà đạo, nó tin rằng có làm được như thế mới 
chứng quả; khi thì Phật bị Đề Bà Đạt Đa, người em họ hung ác, âm mưu hãm hại Phật 
bằng cách thả voi say cho chạy đến chà đạp Phật, hay lăn đá to từ trên núi xuống đè 
Phật. 


Nhưng tất cả những âm mưu ấy đều vô hiệu quả, vì oai đức uy danh và trí 
huệ của Phật bao bọc Phật, không một hành động xấu xa nào có thê thắng Phật 
được. Ngài có đủ phương tiện khôn ngoan khéo léo, xoay chiều đổi hương dễ dàng, 
hoán cải được tất cả nghịch cảnh trở thành thuận lợi. Và cuối cùng kẻ khinh ghét Ngài 
trở lại kính mến Ngài; người chống ngài trở lại phục Ngài; kẻ ngoại đạo trở thành 
phật tử. Bằng chứng là: ĐÉBàÐạtĐÐa cũng được Phật thọ ký; anh chàng VôNão cũng 
được qui y; bầy voi say cũng được sám hối; Vua AXàThề cũng hối cải và quay về 
đường ngay. 


Nói tóm lại, Đức Phật có đủ muôn ngàn phương tiện thích ứng với mọi người, 
mọi vật, mọi hoàn cảnh đề hóa độ tất cả những ai mà Ngài gặp trên đường truyền Đạo 
của Ngài. Không phải chỉ ở ngoài đời, mà trong Giáo hội của Ngài, Ngài cũng tuỳ 
theo căn cơ, tâm lý của mỗi đệ tử mà áp dụng phương pháp thích hợp. Chàng han nhu 
đối với ông NanĐà, mặc dù thân đã xuất gia, mà tâm vẫn muốn ngao du, luyến ái bạn 
bẻ, Ngài dùng thần thông dé đua ó ông lên cõi trời xem những cảnh sông tốt đẹp, vui 
thú khác thường, rồi đưa ông xuống địa ngục mục kích những hình phạt đau đớn, 
rùng rợn hãi hùng аё ông so sánh hai cảnh đời trái ngược nhau mà tự chọn lây một 
đường. 


Còn đối với ông A-Nan, người học rộng nghe nhiều, nhưng vì nghiệp duyên còn 
nặng, nên mắc nạn "MaĐăngGià", thì Phật lại đem giáo lý thâm sâu là Kinh Lăng- 
Nghiêm ra giảng dạy để cho ông A-Nan thấy rõ được cái quí giá của chân tâm mà lo 
tu luyện, chứ không giong гибі theo giả cảnh nữa. 


Xem như thế thì Đức Phật đã dùng phương tiện dë tùy duyên hóa độ, như д ông 
lương y giỏi tùy bịnh cho thuốc, chứ không nhất thiết phải theo một đường lối сб định 
nào cả. Đối với kẻ thân, người thù, đối với kẻ thông minh hay người ngu độn, đối với 
kẻ giàu, người nghèo, Ngài đều có đủ pháp môn cho họ khai ngộ và quy y theo Ngài. 


3 - Hóa độ theo tỉnh thần bình đăng. 
Tỉnh thần triệt để bình đăng là một điểm son quí giá nhật trong giáo lý của Đức Phật, 
cũng như trong tâm hồn Ngài. Ngay từ khi còn ấu thơ, tỉnh thần ấy đã được bộc lộ 
trong những cử chỉ cứu giúp nhữ kẻ bàn cùng, những con vật lâm nạn, như chúng ta 
đã thấy trong bài trước. 





Khi thành Đạo, tinh thần bình đăng ấy lại bộc lộ rõ ràng hơn nữa. Ngài đã có 
những câu nói bất hủ, khiến cho ngày nay, người ta vẫn đem ra làm khuôn vàng thước 
ngọc, như khi Ngài xin nước của một người thuộc giai cấp hạ tiện nhất Ап-10, người 
пау sợ làm lây ô-uê cho Ngài, thì Ngài phán bảo:"không có giai cấp trong giọt máu 
cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn. Mỗi người sanh ra đều có Phật tánh và có thể 
thành Phật". 


Trong Giáo hội của Ngài, Ngài nhận cả những người thuộc giai cấp hạ tiện. 
Như ông UuBaLy, một đệ tử của Ngài có tiếng tăm về giới luật, lại là một người 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


thuộc giới hạ tiện Chiênđàla, làm nghề gánh phán. Sự thâu nhập ấy đã làm cho các vị 
vua chúa bất mãn. Chính vua BaTưNặc đã bạch Phật:" Đắng Chí Ton thâu nhận kẻ 
hèn hạ vào hàng Tăng Đồ như vậy, không ngại rằng đá sỏi lẫn lộn với châu ngọc, làm 
mắt giá trị của chúng Tăng sao?" Phật dạy răng: "Người hèn hạ mà biết phát tâm 
BÒPÈ, xuất gia tu hành, chứng được quả Thánh, thì quí báu vô cùng, chăng khác gì 
hoa sen mọc ở bùn lầy nho bán mà vẫn tinh khiết thơm tho". "Một người sanh ra 
không phải liền thành Bàlamôn (giai cấp trên hết) hay Chiênđàla (giai cấp thấp 
nhất)m mà chính vì sở hành của người ấy, tạo thành Chiênđàla hay Bàlamôn". 


__ Ngài xâu giùm kim cho người mù, hoan һу nhận hòn đất sét mà đứa bbé đã nắn 
đê dâng Ngài, thọ lãnh bữa cơm cuôi cùng do người thợ đột than nghèo nàn dâng 
cúng. Chính vì sự hóa độ bình đăng như thê, mà kinh Đại Niêt-Bàn đã táun thán: 


-"Đức Như Lai không chỉ thuyết pháp cho hạng người quyền quí như vua 
BạcĐèCa, mà cũng thuyết pháp cho hạng người bàn cùng như ông ƯuBaLy; không 
riêng thọ lãnh sự cúng dường của những người giàu có như ông Тората, mà cũng 
thọ lãnh sự cúng đường của các hạng nghèo khổ như ông ThuằnĐà; không riêng cho 
phép xuất gia các hạn không có tánh tham như Ngài CaDiếp, mà cũng cho phép xuất 
gia những người có nhiều tánh tham như ông NanĐà; không những thuyết pháp cho 
hạng người an tịnh không dự việc đời, mà cũng thuyết pháp cho vua TầnBàSaLa 
trong lúc đang bận rộn việc nước; không những thuyết pháp cho hạng thanh niên trẻ 
бибі, mà cũng thuyết pháp cho ông già 80 tuổi; không những thuyết pháp cho bà 
hoàng hậu MạtLĩ, mà cũng thuyết pháp cho dâm nữ LiênHoa". 


I- Năm Thời Kỳ Nói Kinh 
Tóm lại, trong một đời của Đức Phật, tùy theo trình độ của mọi người mà thuyết 
pháp giáo hóa, mãi đến khi Ngài nhập diệt, cộng là 49 năm. Những Kinh Pháp 


của Ngài nói ra, về sau các đệ tử kết tập chia ra làm năm thời: 


1.Thời thứ nhất nói Kinh Hoa-Nghiêm 





Khi Phật mới thành Đạo, ở tại cội BÒPÈ, nói KINH HOA NGHIÊM 21 ngày. 
Vach rõ chân tánh, chỉ bày chỗ cao sâu mầu nhiệm của Đạo Phật, chù dich có hai 
điều: 

a) Dẫn dắt các bậc Bótát lên địa vị Đẳng giác và Diệu giác. 

b) Nêu bày giáo pháp rốt ráo của NhưLai, chỉ có Phật với Phật mới hiểu rõ mà thôi; 
Ngoài. ra hàng nhị thừa ngòi nghe nhu dui, như điếc, huống chi ngoại đạo,tà giáo làm 
sao hiệu nói! Đức Phật trình bày giáo pháp siêu việt tuyỆt vời áy, là muốn cho đại 
chúng phải tu theo Đại thừa Phật giáo mới được hoàn toàn rốt ráo. 


2.Thời thứ hai Phật nói Kinh A-Hàm 





Biết rằng: "Muốn đi xa phải до nơi gần, muốn lên cao phải từ nơi thấp", Đức 
Thích Ca y theo chư Phật mà nói pháp Tam thừa. Vì vậy thời thứ hai, Ngài nói Kinh 
A Hàm trọn 12 năm, dùng thí dụ thực tế, chỉ rõ chân lý cho hàng Tiểu thừa dễ 
nhận, mà lo bề tự tu và tự độ. 


3.Thời thứ ba Phật nói Kinh Phương Đăng. 





Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đạo Phật chăng những dạy pháp giác ngộ phần mình mà Ngài còn chỉ bày 
phương pháp giác tha nữa, tức là khuyên khích từ cái giác ngộ tiêu cực nhỏ hẹp của 
Tiểu thứa (AlaHán), dé tiến lên cái giác ngộ tích cực bao la của Đại thừa Phậtgiáo. 
Айу là thời nói Kinh phương Đẳng trọn 8 năm, dẫn dắc Tiểu thừa qua Đại thừa. 


4.Thời thứ tư Phật nói Kinh Bát Nhã. 





Đến khi Đức Phật xem căn cơ của chúng sanh có thẻ tién lên một từng cao nữa 
là hấp thụ được hoàn toàn giáo pháp Đại thừa, nên Ngài chỉ bày Đạo lý chân không 
của Vũ trụ, thuyết minh cái thật tướng, vô tướng của các pháp. Aáy là thời kỳ nói 
Kinh Bát Nhã trọn 22 năm. 


5.Thời thứ năm Phật nói Kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. 





Sự hóa độ một đòi của Đức Phật gàn viên mãn, thêm thấy căn cơ của chúng 
sanh đã thuần thục, có thể gánh vát Đại thừa Chánh pháp của NhưLai, nên Ngài bèn 
nói rõ bản hoài của Ngài thị hiện ra đời là vì một nguyên nhân lớn: "Khai thị chúng 
sanh ngộ nhập Phật tri kiến". Ngài phú chúc, thọ ký cho các hàng đệ tử, tương lai sẽ 
thành Phật. Aáy là thời nói Kinh Pháp Hoa và Kinh Niết Bàn trọn 8 năm. Đến đây 
nhiệm vụ thuyết pháp độ sanh của đời Ngài đã viên mãn. 


Tóm lại 5 thời thuyết pháp Có nhơn có làm bài kệ như sau: 


Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhựt 
A-Hàm thập nhị Phương Đăng bát 
Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm 
Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên. 
DỊCH NGHĨA 
Trước nói Hoa Nghiêm hăm mốt ngày 
A-Hàm mười hai, Phương Đẳng tám 
Hai mươi hai năm nói Bát Nhã 
Pháp Hoa Niết Bàn cộng tám năm. 


Ш- Sự Hóa Độ Viên Mãn 


Từ khi thành Đạo dưới gốc cây BờĐề cho đến ngày nhập diệt, trải qua một thời 
gian 49 năm, Đức Phật đã đi kháp xứ Aán độ rộng lớn bao la, hêt nước này đên nước 
khác. Нё chỗ nào có chân Ngài dâm đên là Aùnh Đạo Vàng bừng tỏa huy hoàng. 


Mỗi ngày Ngài theo một thời dụng biểu, một chương trình nhất định, không bao 
giờ xao láng, giải đãi, từ khi trẻ cho đến già, từ mùa mưa cho đến mùa nắng. Mỗi 
ngày khi trời chưa sáng, Ngài đã lìa khỏi giường đi tắm rửa, thay đổi y phục rồi vào 
phòng quán cơ cho đến lúc mặt trời xuất hiện. Sau đó Ngài thuyết pháp cho chúng 
Tăng đến lúc trưa mới nghỉ để thụ trai. Buổi chiều, Ngài thuyết pháp cho Tín đồ các 
vùng lóan cận đến nghe; rôi lại giảng giải những nghi vân của các Tăng về những vẫn 
đề mà Ngài đã thuyết pháp buổi sáng. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Mỗi năm, Ngài đi chu du để thuyết pháp độ sanh trong 9 tháng nắng ráo; còn 
ba tháng về mùa hạ có mưa lớn (theo thời tiệt Аар độ), thì Ngài lại ở luôn trong Tinh 
xá đê an cư kiệt hạ. 


Ròng rã trong 49 năm như thế, hạt giỗng Từbi được Ngài tinh tán gieo rắc khắp 
các xứ ở Aénđộ. Từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, từ rừng rú đến đồng bằng, 
không nơi nào là Ngài không đặt chân đến, hay truyền đệ tử đến thay Ngài dé hóa độ 
chúng sanh. Và ở đâu Ngài và các đệ tử cũng được, nhân dân, từ vua đến dân, từ giàu 
đến nghẻo, từ già đến trẻ, từ phái nam đến phái nữ, dó xô ra đón tiếp Ngài, vui thú 
duoc tắm gội trong ánh nắng trí huệ và nước Từ bi do Ngài tưới xuông. Ở đâu có Anh 
Đạo vàng đến, thì Tà giáo và ngoại giáo lui xa dần, tan biến như những làn mây, như 
những bóng tối, tan biến trước ánh bình minh Đang lên. Giọng thuyết pháp của Ngài 
có oai lực như tiếng sư tử rồng, làm cho cầm thú phải khiếp phục, như tiếng Hải triều 
lên, lán ác tất cả bao nhiêu tiếng tỉ tê của côn trùng, chim chóc. 


Đạo BÒPÈ từ đây đã ăn sâu góc rễ trên bán đảo Aán độ bao la, và trở thành tôn 
giáo chính của các nước lớn, nhỏ thời bây giờ tại Aánđộ. Đức Phật sau khi đã tự giác, 
đã giác tha và đên đây giác hạnh của Ngài đã viên mãn. 


IV- Trước Khi Nhập Niết bàn 


1 - Phật báo tin sắp lìa đời. 





Khi giác hạnh đã viên mãn thì Phật đã 80 tuổi. Đến đây, sắc thân tứ đại của 
Ngài cũng theo luật vô thường mà biến đổi, yếu gìa. Năm ấy Ngài vào hạ ở rừng SaLa 
trong xứ CâuLy, cách thành Balanai chừng 120 dặm. Một hôm Ngài gọi ông Anan, 
người đệ tử luôn luôn ở bên cạnh Ngài đến và phán bảo: 
-"A Nan! Đạo ta nay đã viên mãn. Như lời nguyện xưa, nay ta đã có đủ bốn hạng đệ 
tử: TỳKheo, TỳKheoNi, ƯuBàTắc, ƯuBàDi. Nhiều đệ tử có thê thay ta chuyên xe 
pháp, và Đạo ta cũng đã truyền bá khắp nơi. Bây giờ ta có thê rời các ngươi mà ra đi. 
Thân hình ta, theo luật vô tường, bây giờ như một có xe đã mòn rã. Ta đã mượn nó dé 
chở pháp, nay xe đã vừa mòn mà pháp cũng đã lan khắp nơi, vậy ta còn mến tiếc làm 
gì cái thân tiều tụy này nữa? A-Nan! Trong ba tháng nữa ta sẽ nhập Niết bàn". 


Tin Đức Phật sắp vào Niết bàn, lan ra như một tiếng sét. Các đệ tử của Ngài 
đi truyền giáo ở các nơi xa, lục tục trở về đề cùng đẳng Giác Ngộ chia ly lần cuối. 


Trong thời gian ba tháng cuối cùng của Ngài, Đức Phật vẫn không nghỉ ngơi, 
mà vẫn tiếp tục đi truyền Đạo. Một hôm Ngài đi thuyết pháp ngang qua một khu 
rừng, gặp một người làm nghề đốt than, ông Thuần Đà, thinh Ngài về nhà đề thọ trai. 
Ngài im lặng nhận lời cùng các đệ tử theo ông về. Đến nhà ông Thuần Đà dọn ra cúng 
dường Ngài một bát cháo nám Chiên đàn, thường gọi là nám heo rừng, vì giống nắm 
này rất được giống heo rừng ưa thích. 


Thụ trai xong, Phật cùng các đệ tử từ giã ông Thuần Đà ra đi. Được một 
quãng đường, Ngái giao bình bát cho ông А Nan và truyền treo võng lên, trong rùng. 
cây Ta- la (Tàu dịch là cây song thọ, cây có hai nhánh lớn chia ra như hai cái nạn), để 
Ngài nằm nghỉ. Ngài năm xuông võng đầu trở về hướng Bắc, mình nghiêng về phiá 
tay phải, mặt xây vê hướng mặt trời lặn, hai chân tréo vào nhau. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nghe tin Ngài sắp nhập Niết bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất 
đông, trong ѕӧду có một ông già ngoài 80 tuôi, tên TuBạcĐàLa đến xin xuất gia thọ 
giới Sadi với Ngài, Ngài hoan hy nhận lời. Đó là người đệ tử chót trong đời Ngài. 


2- Phật nói Kinh Di Giáo và những lời phú chúc 





Lúc bấy giờ các đệ tử của Ngài đều có mặt đông đủ, chỉ trừ ông Ca-Diếp vì đi 
thuyêt pháp xa, chưa vë kịp. Ngài hội tât cả đệ tử và tín đô đên quanh Ngài và dặn dò 
một lân cuôi. Ngài phú chúc như sau: 

a) Y,bát của Ngài sẽ truyền cho ông Ma-Ha Ca-Diếp. 

b) Các đệ tử phải lấy giới luật làm Thầy. 

с) О đầu các Kinh phải nên nêu 4 chữ: "Như thị ngã văn". 

d) Xá lợi của Ngài sẽ chia làm ba phần: 

- Một phần cho Thiên cung, 

- Một phần cho Long cung, 

- Một phần chia cho 8 vị Quốc vương ở AánĐộ 

Sau đây là lời vàng ngọc mà Ngài đã để lại trong giờ phút cuối cùng. 

- "Này! Các người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi! Các người hãy lấy Pháp 
của ta làm đuôc! Hãy theo Pháp của ta mà tự giải thoát! Đừng tìm sự giải thoát ở một 
kẻ nào khát, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác, ngoài các người!..". 

- "Này! Các người đừng vì dục vọng mà quên lời ta dặn. Mọi vật ở đời không 
có gì quí giá. Chỉ có chân lý cuả Đạo ta là bât di, bât dịch. Hãy tinh tiên lên đê giải 


thoát, hỡi các người rất thân yêu của ta!". 


Sau khi đã dặn dò cặn kë xong, Ngài nhập định rồi vào Niết bàn. Lúc bấy giờ 
nhăm ngày ram tháng hai AL (theo giáo sử Trung hoa). 


Rừng cây Ta-la tuôn hoa xuống phủ lên thân Ngài, trời đất u ám, cây cỏ héo 
úa, chim chóc im bặt tiêng hót. Vạn vật như chìm lặng trong giây phút nặng në của sự 
chia ly. 


Các đệ tử tân liệm xác Ngài vao trong kim quan và 7 ngày sau, đua kim quan 
Ngài vào thành Câu thi đê tại chùa Thiện Quang và làm lê trà tỳ (lễ hỏa thiêu). 


Tám vị Quốc vương lớn ở Aánđộ kéo binh hùng tương dũng đến toan tranh 
dành XáLợi. Nhưng ông Hương-Tích y theo di chúc của Phật, đứng ra điêu đình, và 


nhờ thế việc phân chia XáLợi đều được ón thỏa. 


C - Kết Luân 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng gương sáng của đời Ngài vẫn còn chiếu 
sáng rực rỡ trước mắt chúng ta. Suốt một đòi, trong 80 năm trời, không một lúc nào 
Ngài xao láng mục đích tối thượng là hóa độ chúng sanh đang trầm luân trong bbể 
khó. Khi còn tại gia, Ngài là người ở trong một địa vị có diễm phúc nhất, cao nhất của 
người đời. 


Thế mà Ngài vẫn không màng tưởng đến; khi vào trong Đạo, Ngài là người ở 
trong địa vị cao chót vót của Đạo, thế mà Ngài vẫn không chịu ở yên trong địa vị ấy, 
lại vất vả đủi rong trên mọi nẻo đường buj bặm, gai góc để đưa chúng sanh lên con 
đường hạnh phúc an vui và giải thoát hoàn toàn. Lòng thương của Đức Phật thật vô 
biên. 


1- Người đời nên noi gương sáng của Phật. 
Sự hy sinh cao cả, lòng từ bi rộng lớn, trí tuệ sáng suốt, ý chí đũng mãnh của Ngài 
không những là bao nhiêu gương sáng cho riêng hàng Phật tư, mà còn cho tất cả mọi 
người. Nếu chúng ta quang niệm Ngài là một vĩ nhân của nhân loại từ xưa đến nay. 
Nếu chúng ta quan niệm Ngài là một bậc siêu nhân, thì đó là một bậc siêu nhân cao 
hơn những bậc siêu nhân khác. Nếu ta quan niệm đời Ngài là một sự thị hiện của 
Phật, thì đó là sự thị hiện đẹp dë nhất và đầy đủ ý nghĩa hơn hết trong các sự thị hiện. 





Cho nên không những đối với Tín dó Phật giáo, mà đối với toàn thé nhân loại, 
Đức Phật đáng được tôn sùng và chiêm ngưỡng. 


2- Tín đồ nên ghi nhớ những lời di chúc của Phật - Chúng ta , những Phật tử, ai 
cũng biết đời Đức Phật là đẹp dë, cao cả; bài học của đời Ngài là quí báu, sâu xa. 
Nhưng nếu chúng ta không сб gắng học tập, thì bài học dù hay ho quí báu bao nhiêu 
cũng vô ích. Đức Phật trước khi nhập diệt, đã dặn chúng ta một câu cuối cùng: 





- "Mọi vật ở đời không có gì quí giá. Thân thé rồi sẽ tan rã. Chỉ có Đạo ta là quí 
báu. Chỉ có chân lý của Đạo ta là bât di bât dịch. 
HÃY TINH TẤN LÊN ĐỀ GIẢI THOÁT!" 


Vậy thì diều kiện trọng yêu nhất dé giải thóat là sự tinh tán. Chúng ta đừng 
bao giờ quên điêu kiện ây trong khi tu hành. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
Khóa Thứ Nhât 
Nhân Thừa Phật Giáo 
--- 000 --- 
Bài Thứ 4 


Quy Y Tam Bảo 


O» 


A-Mở Dë: 





Cảnh giới Ta bà của chúng ta là một cảnh giới đầy mê mờ và dục vọng. Chúng 
ta đang lặn hụp trong bé nước mắt củađau khó và bùn nho của dục vọng, sông trôi lăn 
trong cảnh ấy, chúng ta khó thấy được bến bờ sáng súa, yên ón để lội vào. Thật là 
đáng thương cho thân phận con người chúng ta. 


Nhưng bản nguyện chúng ta đâu có thé! Chúng ta, từ vô thi, ở nơi nguồn chơn 
văng lặng, sáng suốt vô cùng. Vì một niệm bát giác, khởi vô minh vọng tưởng, nên 
chúng ta bị quay cuồng trong sanh tử, trôi nói trong ba cõi sáu đường. 


Vậy thì trong chúng ta ai là người không muốn thoát ra khỏi cõi đen tối, sầu đau 
này, để dược trở về nguôn trong sáng, an vui?. Nhưng làm sao dé thoát ra được? Ai sẽ 
là kẻ rủ lòng thương để đưa đường chỉ lối cho chúng ta? Ai là người có đủ phương 
pháp thần diệu йё giúp chúng ta ra khỏi sinh tử luân hồi? 


- Đẳng cao cả sáng suốt và đầy đủ năng lực йу không ai khác hơn làDúc Phật 
Thích Ca Mâu Ni, người đã chứng quả bât sanh, bât diệt; và chỉ có Giáo pháp của 
Ngài mới cứu được chúng sanh ra khỏi vô thường đau khô. 


Vậy chúng ta còn ngần ngại gì nữa mà chăng chịu quy y Tam-Bảo. 
B- Chánh Đà: 
I- Đỉnh Danh Và Giải Nehia. 


1- Quy-y nghĩa là gì? Quy là trở về; Y là nương tựa, Quy-y là trở về nương tựa 
nơi mà mình đã vì si mê, phóng дап lià bỏ ra đi, như đứa trẻ kho dại đã rời bỏ cha mẹ 
để ra đi trong hoan phá, bây giờ biết sự dại khờ do kinh nghiệm khổ đau, quay trở về 
nương tựa lại dưới bóng hạnh phúc và yêu thương của cha mẹ. Chữ Quy-y nguyên 
dịch nghĩa là kính vâng hay phục tòng. 


2- Tam bảo nghĩa là gì? Tam bảo là ba ngôi báu: PHẬT, PHÁP, TĂNG. 


Ở thế gian, vàng bạc, ngọc ngà và danh vọng là quí báu. Nhưng sự thật, vàng 
bạc, danh vọng đâu có cứu được con người khỏi khó, sóng, già, binh, chết, mà lắm 
khi còn làm cho con người thêm khổ nữa! Còn Phật, Pháp, Tăng thì có đủ năng lực 
dắt dẫn con người ra khỏi những cái khổ nói trên. Bỡi thế, người đời mới tôn sùng 
Phật Pháp, Tăng là ba ngôi báu (Tam Bảo). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


a) PHAT: Chữ Phật do chữ Phan Bouddha phiên âm ra. Tàu dich là Giác Giả 
nghĩa là: Bực đã giác ngộ sáng suôt hoàn toàn vê ba phương diện: Tự giác, giác tha, 
giác hạnh viên mãn. 


b) PHÁP: Pháp là do chữ Phạn Dharma mà dịch nghĩa ra. Pháp là phuơng pháp 
tu hành mà Phật đã phát huy ra đê diệt trừ mọi mê muội, khô đau và chứng được quả 
Phật. Ba Tạng Kinh Điện đêu gọi chung là Pháp. 


с) TĂNG: Tăng hay Tăng già là do chữ Phạn Shanga mà phiên âm ra; Tàu dịch 
là: Hòa hợp chúng, nghĩa là một đoàn thể tu hành từ bốn người sắp lên, cùng nhau 
sống chung một chỗ, đồng giữ giới luật cu Phật, đồng chia sớt cho nhau một cách hòa 
thuận những gi đã thâu nhận được, từ vật chắc đến tinh thần. 


3- Quy-y Tam-bảo là thế nào? - Quy-y Tam-bảo là trở về nương tựa ba ngôi 
báu: PHẬT, PHÁP, TĂNG. 


Tại sao phải Quy-y Phật? - Vì Phật là đắng hoàn toàn sáng suốt, từ bi vô 
lượng, phước huệ vô biên, đức hạnh viên mãn; - Vì Phật là người аап đường vĩ đại 
nhât, đã có cái kinh nghiệm bản thân thoát ra ngoài vòng sanh tử đê chứng Đạo. 


Tại sao quy-y Pháp? - Vì chỉ có phương pháp của Phật là đầy đủ công năng dê 
đưa chúng ta qua khói bê khô, đên bờ giải thoát. 


Tại sao lại quy-y Tăng? - Vì Tăng là người đã hy sinh gia đình, tiền của, danh 
vọng... đê tình nguyện theo Phật dăt dân chúng sanh trên đường Рао. 


Il- Ва Вис Tam Bảo 
- Tam Bảo có ba bực: 
- Đông thê Tam bảo, 
- Хий thê gian Tam bảo, 
- Thê gian trụ trì Tam bảo. 


1 - Đồng Thể Tam Bảo 


а) Đồng Thể Phật Bảo: tức là nói tất cả chúng sanh cùng chư Phật dòng một 
thê tánh sáng suôt. 


b) Đồng Thể Pháp Bảo: tức là nói tất cả chúng sanh cùng chư Phật đồng một 
pháp tánh từ bi bình đăng. 


с) Đồng Thế Tăng Bảo: tức là nói tất cả chúng sanh cùng chu Phật đồng một 
thê tánh thanh tịnh, sự, lý hòa hợp. 


2 - Xuất Thế Gian Tam Bảo 
a) Xuất Thế Gian Phật Bảo: là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật 


A-Di-Đà, Chư Phật trong mười phương ba đời, đã tự giải thoát ra khói sự ràng buộc 
của thê gian. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


b) Xuất Thế Gian Pháp Bảo: là chỉ cho Chánh pháp của Phật, có công năng 
làm cho chúng sanh thoát khỏi sự ràng buộc của thê gian, như Tứ-đê, Thập-nhỊ nhân- 
duyên, Lục -độ v.v... 


с) Xuất Thế Gian Tăng Bảo: là chỉ cho các vị Thánh-Tăng đã thoát ra ngoài sự 
ràng buộc của thê gian như đức QuánThêÄm, Đại Thê Chí, Văn Thù, Ca-Diệp, A- 
Nan v.v... 


3- Thế Gian Trụ Trì Tam Bảo 


a) Thế Gian Trụ Trì Phật Bảo, là chỉ cho XaLợi của Phật, tượng Phật đức bằng 
kim khí, chạm tró bằng danh mộc, tô bằng đất, đắp bằng xi măng, thêu bằng vải, hay 
vẽ trên giấy. 


b) Thế Gian Trụ Trì Pháp Bảo, là chỉ cho ba tạng Giáo điển: Kinh, Luật, Luận 
việt hay in trên giây, trên vải trên lá buôn v.v... 


с) Thé Gian Trụ Trì Tăng Bảo, là chỉ các vị TỳKheo, TỳKheoNi tu hành chon 
chánh, đạo đức trong sạch, giới luật trang nghiêm trong hiện tại. 


Ш- Sự Quy у Tam Bảo 


= Sau khi đã hiểu rõ thé nào là Quy-y Tam bảo, tất nhiên phải thực hành sự hiểu 
biệt ây. Thực hành băng sự tướng cung kính, vâng theo Tam-bảo, như thê gọi là sự 
quy-y Tam-bảo. 


1 - Sự Quy-Y Phật: Hằng ngày chúng ta phải nhớ tưởng luôn đến Phật, niệm 
danh hiệu Phật, chiêm ngưỡng tượng Ngài, và nguyện suôt đời theo bước chân Ngài, 
ây là sự quy-y Phật. 


2 - Sự Quy-Y Pháp: Hằng ngày tụng đọc Kinh, Luật, Luận; sớm hôm hai thời 
công phu, tìm hiểu nghĩa lý thâm huyền của Pháp bảo. Khi đọc tụng Kinh điển tâm trí 
ta không nghĩ xăn bậy, không nhớ tưởng những việc không hay, không bàn mưu tính 
kế để lợi kỷ, tón nhơn. Chúng ta trừ bỏ được dục vọng, tâm trí được sáng suốt, an 
lành, thanh tinh. 


3- Sự Quy-Y Tăng: Thé gian thường nói: "Trọng Phật, phải kính Tăng". Cho 
nên, nêu chúng ta thành tâm thờ Phật bao nhiêu, thì chúng ta phải thật dạ kính Tăng 
bây nhiêu. Người thực hành sự quy-y Tăng, hê {Һау người đâu tròn áo vuông, chân 
chính 
tu hành, giữ gìn giới luật, thì liền kính nẻ, quý trọng, xem như đó là vị đại điện cho 
Đức Phật. Làm như thê là sự quy-y Tăng. 


Tóm lại, thờ Phật, tụng Kinh, giữ Giới, nghiên cứu Phãt pháp, kính trọng Tăng 
già chân chính, dó chính là sự quy-y tam-bảo. 


IV- Lý Quy у Tam Bảo 


= Lý là bên trong. Lý quy-y Tam-bảo nghĩa là quy-y Tam-bảo trong tâm chúng ta. 
Nêu chúng ta chỉ thực hành sự quy-y, chỉ dong ruôi theo Tam-bảo bên ngoài, mà quên 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


lý quy-y, nghĩa là quên Tam-bảo bên trong tâm chúng ta, thì chúng ta chưa thực hành 
đúng nghĩa Tam-quy. Thật thê, bên trong tâm chúng ta cũng có đủ Tam-bảo. Chúng 
ta сап thực hành lý quy-y, hay Tam Tự Quy-Y: 


1- Tự Quy-Y Phật: Tự nghĩa là mình đối với tự tâm mình. Tư quy-y Phật là 
mình tự trở về với Phật tánh sáng suốt của tâm mình, - Vâng mỗi người đêu có Phật 
tánh, và đều có thé thành Phật. Đó là lời Phật Thích Ca đã dạy. Nhưng Phật tánh ấy bị 
mê lầm, vọng tưởng che lấp. Vọng tưởng như mây mờ, Phật tánh như trăng. Mây mờ 
có thê che khuất, chứ không thê tiêu diệt được trăng sáng. Phật tánh chúng ta bị vọng 
tưởng vô minh che lấp sâu kín đến đâu cũng vẫn thường còn. Vậy thì sao chúng ta 
lại bỏ quên Phật tánh của chúng ta, mà chỉ chạy theo cầu khẩn Phật bên ngoài; như 
đứa "cùng tử" có viên ngọc quý, cha mẹ đã giấu sẵn trong chéo áo mà nó không biết, 
lại đi xin ăn cùng khắp mọi nơi! 


2- Tự Quy-Y Pháp: nghĩa là vâng theo pháp tánh của mình. Trong tâm ta có đủ 
tất cả các Pháp: Từ-bi, Trí-tuệ, Bình đẳng, Sáng-suốt, Nhẫn-nhục, Tinh-tắn... chúng ta 
cần phát huy những đức tánh ấy và hành động theo chúng, tuân theo chúng. Như 
thé là Tự Quy-Y Pháp. 


3- Tự Quy-Y Tăng: nghĩa là vâng theo Thầy trong tâm mình, Thầy trong tâm 
mình là đức tánh hòa hợp thanh tịnh của mình, như Tăng già là hiện thân của sự hòa 
hợp thanh tịnh bên ngoài. Bấy lâu vì mình mê muội, không nhận thấy được ông Thầy 
trong tâm, nay nhờ Phật chỉ dạy, mình nhận thấy được ông Thày thanh tịnh ấy, thì 
mình phải quy-y Thầy của mình trước đã chứ! 


— Nói tóm lại, mình phải nương tựa, quay về với Phật trong tâm mình là tánh sáng 
suôf; với Pháp trong tâm mình là các đức tính Từ-bi, Ну-ха у.у..., với Tăng trong tâm 
mình là sự hòa hợp, thanh tịnh của bản tâm. Như thê là Ly Quy-Y Tam-bảo. 


V- Nghỉ Thức Quy Y 


Sau khi chúng ta đã hiểu rõ SỰ và LÝ Quy-y rồi, chúng ta cũng cần biết qua 
nghi thức của lễ Quy-y. 


1- Trước Tiên Phải Gội Rửa Thân Tâm Cho Trong Sạch. 


Quy-y là buôi lễ quan trọng nhất trên đường tu tập của chúng ta. Nó là cuộc 
khởi hành đê đi đên mục đích giải thoát, vì thê chúng ta không thê xem thường, cử 
hành một cách bừa bãi được. 


Khi muốn quy-y, chúng ta phải y-phục chỉnh të, sắm khay lễ thỉnh chư Tăng 
đến trai dường, đảnh lễ và cầu xin chư Tăng rủ lòng Từ-bi truyền trao quy-giới cho 
mình. 


Trước ngày hành lễ, thân tâm chúng ta phải được gội rửa trong sạch. Ta tắm rửa 
sạch sẽ ăn mặc chỉnh tà. Đó là về thân; còn về tâm thì ta phải ba phen sám hồi, cho ba 
nghiệp được thanh tịnh. Nhờ sự tây gội cả trong lẫn ngoài ấy, ta mới xứng đáng đón 
nhận Pháp thanh tịnh cao quý của Tam-bảo. 


2- Phát Nguyện. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 

Đến giờ quy-y, chúng ta phải qùy xuống: theo lời hướng dẫn của chư Tăng, chí 
thành phát nguyện: 

- Đệ tử suốt đời quy-y Phật. 

- Đệ tử suốt đời quy-y Pháp. 

- Đệ tử suốt đời quy-y Tăng. 

Sau khi phát nguyện Tam-quy rồi, người phát nguyện tin chắc rằng mình đã 
gieo hạt giống giải thoát, thế nào cũng sẽ gặt được kết quả tốt là thoát ly ba đường ác: 
Địa-ngục, Ngạ-quý, Súc-sanh. Vì thế người quy-y liền nói tiếp ba lần: 

- Đệ tử quy-y Phật rồi, khỏi đọa địa ngục. 

- Đệ tử quy-y Pháp rồi, khỏi doa nga quỷ. 

- Đệ tử quy-y Tăng rồi, khỏi đọa súc sanh. 

Thé là trọn vẹn Tam-quy và Tam-kiết. 


Рё bảo tòn lý tưởng cao cả của mình và giữ vững đức tin trên đường Đạo, người 
quy-y tự nguyện một cácg mạnh mẽ và thành khân: 


- Đệ tử quy- Phật, nguyện trọn đời không quy y thiên, thần, quỷ, vật. 
- Đề tử quy-y Pháp, nguyện trọn đời không quy-y ngoại đạo, tà giáo. 
- Đệ tử quy-y Tăng, nguyện trọn đời không quy-y tón hữu ác đảng. 


Như thế là lễ quy-y đã hoàn tất. Người Tín đồ chỉ còn việc làm theo đúng những 
lời mình đã phát nguyện và đã tuyên thệ trước Tam-bảo. 


VI- Lợi Ích Của Quy Y Tam Bảo 
1- Khỏi đi lạc đường đòi vào nơi tăm tối. 


Như chúng ta đã thấy ở đoạn mở đầu bài này, chúng ta đang lặng Һир trong biên 
khó, đang bơ vơ lạc lỏng giữa đêm tôi mênh mông. Trong hoàn cảnh bi đát như thé, 
néu không thấy được những phương tiện để đi đến, không có những bậc Thày để diu 
dát dén, thi chúng ta së quay cuóng mài mài trong biển sanh tử luân hài. Cái đích 
sáng ấy là Đức Phật, những phương tiện ду là Pháp, và những bậc Thầy diu dắc ấy là 
Tăng. Khi chúng ta đã biết có những sự quý báu như thé mà không nắm bắt lấy, thì 
chẳng khácgì người sáp chết đuối thấy cái bè gỗ trôi qua mà lại dại khó xua đây nó 
Ta. 


Sự quy-y chính là một cách bám víu vào cái bè Tam-bảo mà Phật đã chế ra để 
cứu vớt những kẻ sắp chêt duôi trong biên đời là toàn thê chúng ta. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2- Khi đã phát nguyện quy-y, mình dễ giữ đúng lời đã hứa, vì có sự chứng minh 
của Chư Phật và Chúng Tăng. 


Có người nói: "Tôi tôn sùng Đức Phật, vì biết Ngài là một Đắng sáng suốt hoàn 
toàn; Tôi trọng trọng Pháp vì biết Pháp Phật có đủ năng lực đưa người đến giải thoát; 
tôi kính Tăng vì biết đấy là những vị đại diện cho Đức Phật. Biết như thế cũng đủ, 
cần gì phải làm lễ phát nguyện quy-y?" 


Nói như thế là chưa hiểu giá trị về phương diện tâm lý của lời hứa, lời thè trước 
mặt người khác. Khi chúng ta đã hứa với ai một điều gl, mà nuốt lời hứa, thì tâm hồn 
chuíng ta bức rức, hối hận không an. Đã hứa tất có bón phận làm trọn lời hứa, néu 
thất lời hứa, tất ta sẽ tự khinh ta. Nhất là khi lời hứa, lời nguyện ấy lại cử hàng trong 
một khung cảnh trang nghiêm trước Điện Phật, trên có sự chứng tri của Chư Phật, 
dưới có sự chứng tri của chư Tăng, chung quanh có sự hộ niệm của những thân bằng 
quyền thuộc; phát nguyện trong khung cảnh ấy, tất nhiên chúng ta khó lòng mà trái 
lời nguyện hay xao lảng được. 


C - Kết Luận 
Khuyên tín đồ nên quy-y cả Sự lẫn Lý và tinh tiễn trong sự quy-y 


Chúng ta đã thấy, là Phật tử thì phải quy-y. Quy-y phải đủ Sự và Lý. Không nên 
hoàn toàn у lại bên ngoài mà xao lảng bên trong. Cũng không nên hoàn toàn tự tôn tự 
trọng riêng mình mà khinh thị bên ngoài. Muốn quy-y thì trước tiên phải long trọng 
làm lễ quy-y йё đánh dấu bước đi đầu tiên của mình trên đường giải thoát. Lễ ấy như 
là lễ tiễn đưa một người ra đi nhận một nhiêm vụ mới. Nhưng một khi đã đặt chân lên 
đường, thì người ấy phải dong ruồi, quyết tiến mau cho đến đích, chứ không phải 
chần chờ, quay đi lộn lại một chỗ, hay rẽ qua một ngả khác. Đã phát nguyện quy-y 
mà không theo dấu chân của Đức Phật đã đề lại, không soi vào gương sáng của Đức 
Phật đã nêu cao, không theo giáo pháp mà rèn luyện tâm tánh; không giữ giới luật, 
không vâng lời nhắc nhở của Chư Tăng, như thế là tự lừa dối mình và lừa dối người 
khác, và cái tai hại lại càng lớn lao hơn cả không quy-y. 


Trái lại, nếu chúng ta quy-y và thực hành đúng như lời đã phát nguyện thì con 
đường giải thoát dù xa, cũng sẽ có ngày thây đích. 


Xin hãy luôn luôn ghi nhớ lời nói cuối cùng của Đức Phật: 


- "Hãy tinh tién lên dë giải thoát!". 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Nhất 
Nhân Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 
Bài Thứ 5 
Ngũ Giới 
A.-Mở Đề 


Sau khi quy у Tam bảo phải sống đúng theo quy luật mà Đức Phật đã ché ra, dé 
tién bước trên đường Đạo. Quy luật ду là Ngũ Giới. Người theo đạo Nho phải sống 
đúng theo Tam cương, Ngũ thường, thì người theo Đạo Phật cũng không thẻ chỉ thọ 
Тат Quy mà không trì Ngũ Giới. 


Người đã phát tâm quy у Tam Bảo là đã bước chân lên пас thang giải thoát, 
nhưng néu không giữ năm giới là chỉ mới bước một пас đầu rồi dừng lại, không, thê 
tiến đến giải thoát thật sự được. Nam Giới này không những đưa người mạnh tién trên 
đường giài thoát, mà còn đem lại trật tự, an vui, hòa bình cho gia đình, Quốc gia, xã 
hội nữa. Ngũ giới chính là giềng mối chắc thật tạo hạnh phúc cho cá nhân và đoàn 
thể, chính la ông thầy ngăn ngừa chúng ta làm điều xằng bậy trong thời mạc pháp. Vì 
thế, Đức Phật Thích Ca đã có lời 41 chúc khẩn thiết sau đây trước khi Ngài nhập Niết 
bàn: 


- "Sau khi ta diệt độ, các người tu hành phải tôn kính giới luật làm thầy: dầu cho 
ta còn tại thế để dạy dỗ cho các người máy ngàn đời đi nữa, ta cũng thêm điều nào 
ngoài giới luật." giới luật Phật chế ra rất nhiều, vì сап phải áp dụng cho nhiều hạng 
người tu hành: - Tỳ kheo,- Tỳ kheo ni,- Sa di, -Sa di ni. Riêng đối với hàng Phật tử tại 
gia, thì chỉ có 5 giới mà thôi. Nhưng nếu giữ được 5 giới ấy thì lợi ích cho mình, cho 
người không xiết Кё. 


B.- Chánh Đà: 


L- Định Nghĩa : Ngũ giới là năm điều ngăn cắm mà Phật đã chế ra, để ngăn 
những tưởng niệm ác, nói năng chàng lành, hành động bát chính. Năm điều гап ấy là: 
- Không được giết hại, - Không được trộm cướp, - Không được tà dâm, - Không được 
nói dối, - Không được uống ruợu. Năm điều này y cứ trên tâm từ bi, bình đẳng trên 
phương diện dứt trừ tội lỗi cá nhân và đem lại trật tự, an vui cho xã hội mà thành lập. 
Đức Phật không bắt buộc chúng ta phải triệt dé tuân theo và cũng không hăm dọa nếu 
chúng ta không tuân theo thì phải bị Ngài trừng phạt. Sự giữ hay không giữ giới là do 
chúng ta hoàn toàn tự liệu lây. Đạo Phật khác với các Tôn giáo khác chính là ở điểm 
Đức Phật không phải là một quan tòa tối cao giữ quyền thưởng phạt. Một ý nghĩ, một 
lời nói, một hành động tốt hay xâu chính đã mang theo nó một mâm thưởng phạt rồi. 
Đức Phật chỉ là một vị dẫn đường råt từ bi, và rất sáng suốt. Ngài chỉ cho chúng ta 
con đường nào là con đường sáng và con đường nào là con đường nguy hiểm không 
nên đi. Nhưng nếu chúng ta không theo con đường sáng mà lại muôn đi vào con 
đường nguy hiểm, thì tất nhiên chúng ta sẽ gặp tai họa tự nhiên, chứ Phật không tạo 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


ra tai họa dë trừng phạt chúng ta. Tòa án chính là luật nhân quả. Ta làm ác thì ta chịu 
quả xấu; ta làm thiện thì ta được qủa tốt. Năm giới chính là năm thành trì ngăn chận 
cho ta đừng di lạc vào đường ác, là năm hàng rào ngăn chận cho ta khỏi rơi xuống 
vực sâu, trong khi ta đi trên con đường giải thoát. 


П.- Năm Giới 


1.- Không được giết hại. Điều ngăn cắm thứ nhứt mà Phật khuyên chúng ta, là 
không được giết sanh mạng, từ loài người cho đến loài vật. Sanh mạng là một ріа trị 
qúy báu, nhất là sanh mạng người; giết hại sanh mạng kia đề tô bồi cho sanh mạng 
này là một điều ác, không hợp lý đạo. 


Phật giáo cắm sát sanh bỡi nhiều lý do: 


a) Tôn trọng sự công bằng. - Chúng ta coi sanh mạng mình là quý, là một của 
báu tuyệt đối. Nếu ai mưu hại, là mình chống trả triệt dé bảo vệ sanh mạng. Mình đã 
biết quý trong thân mạng mình, tại sao lại muốn chà đạp sanh mạng người? Suy rộng 
га, 
các loài vật cũng biết quý trọng mạng chúng. Như một con bò hay một con heo sắp bị 
đập đầu, thọc huyết, ta thấy sự phản kháng mãnh liệt, sự đau thương cùng cực của 
chúng, bằng những tiếng kêu gào, những cái dãy dụa thoát chết! Theo lẽ công bình, 
điều ta không muốn ai làm cho ta, thì ta cũng đừng làm cho người khác, hay loài 
khác. Phật dạy: "Ai ai cũng sợ gươm dao, ai ai cũng sợ sự chết. Vậy nên lấy lòng 
mình suy lòng người, chớ giết! Chớ bảo giết!". 


b) Tôn trọng Phật tánh bình dàng. - Chúng ta mỗi loài tuy thân hình khác 
nhau, mà vẫn đồng một Phật tánh. Phật tánh đã bình đăng thì không thể viện lý do gì 
dë nói rằng Phật tánh ở người giá trị hon ở vật, ở giai cấp này màu da này gía trị hơn 
giai cấp kia màu da kia. Sát hại một sanh vật là sát hại Phật tánh. 


с) Nuôi dưỡng lòng từ bi. - Lòng từ bi của Đức Phật xem mọi loài như con, 
nên Ngài không đồng ý ý cho đệ tử Ngài sát hại sanh vật, bất cứ trong trường hợp nào. 
Bỡi vì đêm tâm giết hại sanh mạng là lòng độc ác đã cực thịnh, tâm từ bi bị bóp chết. 
Nhẫn 
tâm vô cớ giết một con vật, tính bạo ác không kém giết một con người. Nhẫn tâm làm 
cho kẻ khác hay vật khác phải dãy dụa, rên siót, quẳng quại trong máu đảo, trong lệ 
nóng trước khi trút hơi thở cuối cùng, là tự giết lòng từ bi của mình, là bóp chết cái 
mầm thương yêu rất quýbáu trong tâm hồn chúng ta. Như thế, khó mà tu hành để 
thành chánh quả được. Đức Không Tử có dạy: "Văn kỳ thanh bát nhẫn kiến kỳ thực, 
kiến kỳ sanh bát nhàn kiến kỳ tử". (Nghe tiêng kêu la của con vật, không nó ăn thit 
nó; thấy nó sống không đành thấy nó chết). Như vậy người có tâm từ bi hay lòng 
nhân đều không nỡ giết hại người hay loài vật. 


d) Tránh nhân qủa báo ứng oán thù. - Khi ta giết một người hay một con vật 
thì sự oán hận của họ tràn trè khó dập tắt được. Họ vì cô thế, vì yếu sức nên bị ta giết 
hại. Trong khi ấy, họ ô ôm lòng căm hận, chờ gặp dịp báo thù, hay con cái thân nhân họ 
sẽ báo thù lại. Cứ thé mỗi ngày ta đều gieo căm hờn cho người và vật, tích lũy lâu 
ngày, khối oan gia ду to hơn sức ta, chừng ấy ta bị nó sát hại lại. Càng tạo nghiệp sát, 
càng lao mình vào đau khổ. Phật dạy: "Người thường sanh tâm sát hại, càng tăng 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


trưởng nghiệp khổ,, mãi xoay vần trong sanh tử, không có ngày ra khỏi" (Kinh Lăng 
Già). 


Loi ích của sự không sát hại. - Vì những lý do trên, Đức Phật cắm Phật tử 
không giết hai. Không giết hại, sẽ có những điểm lợi sau đây: 


a) Về phương diện cá nhân. - Một người không tàn nhẫn sát nhân, hại vật, 
không độc ác làm đồ máu, không lóc da, xẻ thịt, chặt đầu, thắt có, thì trong lòng 
không bức гїї, hối hận, thân tâm được nhẹ nhàng, thơ thới, giác ngú duoc an lành, nét 
mặt được hiền hòa, trong sáng. 


b) Về phương diện xã hội. - Nếu tất cả nhân loại trên thế giới này đều giữ đúng 
giới thứ nhật của Phật dạy đây, thì chiên tranh sẽ không có, mà các nghiệp sanh tử 
luân hôi cũng duoc giải thoát. Cho nên Tô xưa có dạy: 


"Hết thảy chúng sanh không nghiệp giết, 
Mười phương nào có nổi đao binh. 
Mỗi nhà, mỗi chốn đều tu Thiện. 
Lo gì thiên hạ chàng thái bình. " 


Hạn chế: Vẫn biết giết hại là tạo nhân khổ, nhưng người tại gia còn ăn mặn, 
còn làm công việc kia nọ, thì khó tránh khỏi phạm giới sát. Ở đây không bắt buộc 
chúng ta phải giữ triệt đê như thé, chỉ cần giữ phần quan trọng là không giết người, và 
những con vật lớn như: Trâu, bò, ngựa, chó, heo, gà v.v... Còn những con nhỏ nêu 
tránh được bao nhiêu quý bấy nhiêu. chúng ta nên đi từ từ thì chắc ăn hơn. Nhất là 
không nên giết hại sinh vật một cách vô lý, giết йё thỏa lòng thích giết. Trong khi giữ 
giới sát, ta nên đề phòng hai đều sau đây: 


a) Không nên аё cho ác ý sanh khởi. Giết một con vật lớn mà vì vô ý hay tự 
vệ, thì cái qủa của nó còn nhẹ hơn là giết một con chuồn сһидп với cái ác ý muốn giết 
cho уш tay. 


b) Nên tránh sự huân tập trong hoàn cảnh giết hại: Những đứa bé lên 3, lên 
5 ra sân gặp chuồn chuồn, bươm bướm chụp bắt rồi ngắt cánh, гїї đầu néu cha mẹ 
thấy mà không тау la; đến 12,13 tuởi, chúng sắm па, giàng thun bắn chim, đến 20,25 
tuổi, chúng đâm họng heo, giết chó, vẫn không bị ngăn cắm thì sau này, quen với tánh 
hung bạo, trong cơn giận dữ, chúng có thê giết người không gớm tay. Vậy chúng ta 
không nên đề tự do cho con cái quen cái sự giết hại sinh vật, mà cũng không cho 
chúng mục kích những cảnh chém giết ở các rạp chiếu bóng hay ở giữa đời. 


2. - Không được trộn cướp. Ai cũng biết trộn cướp là lấy những tài vật thuộc 
quyền sở hữu của người, mà không có sự ưng thuận , hay cưỡng ép người ta ưng 
thuận bằng võ lực hay quyền hành. Những vật quý giá như nhà cửa, ruộng vườn, tiền 
bạc, ngọc ngà... cho đến vật hèn mọn như lá trầu, trái ớt... người ta không cho mà 
mình tự láy đều là trộm cướp. Trộm Cướp có nhiều hình thức: Ү mạnh bè đảng giựt 
ngang của người là ăn cướp,; cậy thế у quyền làm tiền kẻ yếu là ăn cướp; bắt chẹt 
người ta trong lúc túng thiểu để cho vay nặng lời, cầm bán gía rẻ mat là ăn cướp; tích 
trú đầu cơ dé bán giá chợ đen là ăn cướp. Dùng mưu mẹo rình rập, lén lút lấy của 
người là ăn trộm; cân non, đong thiếu, trón xâu, lậu thuế, được của người ta mà không 
tìm cách trả lại là ăn trộm. Có thê nói tóm một câu là; Bất cứ hình thức nào, do lòng 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


tham lam lấy của người bắt chính đều là trộm cướp cả. Nếu vì nghèo nàn thiếu thốn, 
vợ бт con đau, thiêu gạo thiếu thuốc, nên phải buộc lòng gian xảo, thì tội còn được 
châm chế; chứ đã giàu có, ăn sung mặc sướng, lên xe xuông ngựa mà còn lường gạt 
người lây của, cướp công, dé sống một cách vương gia trên mó hôi nước mắt của kẻ 
nghèo đói, thì tội ác thật nặng nè! 


Vì lý do gì Phật cắm trộm cướp? Phật cắm trộm cướp vì những lý do sau đây: 


a) Tôn trọng sự công bằng: Chúng ta không muốn ai lẫy của mình, tại sao 
mình lại chăm chăm muôn đoạt của người? Quyền sở hữu cá nhan của ta, ta biết t6o 
trọng, thì tại sao ta lại chà đạp lên quyên sở hữu của người? Làm nhu thé là trái lẽ 
công 
bằng. Một xã hội mà thiếu công bằng thì không thể tồn tại lâu dài được. 


b) Tôn trọng sự bình đẳng. - Mỗi người đều có Phật tánh như nhau, tại sao ta 
lại muốn làm khổ người khác йё ta được sung sướng? Tại sao ta lại muốn hưởng 
nhữnh đặc ăn bát chính trong khi ta cũng chỉ là một con người như bao nhiêu con 
người 
khác? 


с) Nuôi dưỡng lòng từ bi. - Một khi vô ý đánh mát một vật gì hay một số tiền, 
ќа dàu dàu buồn khổ, ăn không ngon, ngủ không yên, tại sao ta lại nỡ tâm láy của 
người để cho người phải khóc than, đau khổ vì ta? Người ta thường nói: "Tiền tài là 
huyết 
mạch". Như vậy, kẻ cướp đoạt của người tức là cướp đoạt xương máu người, sát hại 
sinh mạng người vậy. Chỉ những người không có lòng thương người, tán tận lương 
tâm mới làm những việc đen tối như vậy. Còn ta, đã là Phật tử, đang có gắng nuôi 
dưỡng lòng từ bi, ta không thể trộm cướp của ai được. 


d) Tránh nghiệp báo oán thù. - Trong xã hội có tổ chức, tôn trọng lẽ công 
bằng, thì tội trộm cướp bao giờ cũng bị trừng trị. Ăn trộm là bị đưa ra tòa án tiểu 
hình, ăn cướp thì ra tòa án đại hình. Khi chưa bị bắt, kẻ trộm cướp phải tìm trăm 
phương ngàn kế 
để trốn tránh. sống chui rúc trong bóng tối. Khi bị bắt, người trộm cướp phải bi trói 
buộc, tra khảo, ngôi tù, nhốt khám. Phận mình đã đành cực thân khó trí, lại làm cho 
gia đình mình, cha mẹ, vợ con cũng buôn rầu xáu hồ, và mắt hết cả hy vọng ở tương 
lai. 


Nhưng nếu luật pháp thế gian không trừng trị, thì người trộm cướp cũng không 
thoát khỏi luật nhân quả nghiệp báo. Trộm cướp của người thì sẽ bị người trộm cướp 
lại, gây bao thù oán khổ đau. Phật dạy: "Người tham luyến sắc tài không chịu rời bỏ, 
cũng như đứa bé luyến tiếc một chút mật trên lưỡi dao, thè lưỡi liễm, phải bị cái họa 
đứt lưỡi" (Kinh Tứ Thập Nhị Chương). Chính thế, vì tham tiền của, lắm người đã tự 
gieo mình vào khám đường, vào địa ngục. Chúng ta hãy lắng nghe bài kệ cảnh tỉnh 
của vua Trần Thái Tông: 


Khoét vách xoi tường chí những đâu, 
Ngàn mưu trăm kê luông tham câu; 
Của người dâu có đời nay được, 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đời khác luôn luôn kiếp ngựa trâu. 
Vì những lý do trên nên Đức Phật câm các đê tử trộm cướp. 


Lợi ích của sự không trộm cướp. 


a) Về phương diện cá nhân. - Người không gian tham thì đời sống hiện tại 
được an ón, không bị đòi hỏi, giam cằm, tù tội, đi đâu cũng được người khác tin cậy, 
giao phó cho mình những địa vi quan trọng. Người không gian tham thì đời sau được 
hưởng 
phước báu giàu sang, an vui, và con cháu nhiều đời cũng nhờ thừa hưởng âm chất của 
ông bà, cha mẹ để lại mà được vinh hiên. 


b) Về phương diện đoàn thể. - Nếu một ngày nào trong xã hội không ai có tâm 
gian tham, trộm cướp thì nhà không cần đóng cửa, của khỏi lo gìn giữ, vật đánh rơi 
không mất, thật không còn gì sung sường hơn! Người ta khổ bỡi không có của, nhưng 
kẻ 
có của nhiều cũng vẫn khó, vì phải lo gìn giữ. Người không trộm cướp tức là đã âm 
thầm ban cho người khác sự an ón rồi. Nhà Nho có câu: "Nhơn phi nghĩa bất giao, vật 
phi nghĩa bất thủ", Huống chúng ta là Phật tử lại đi trộm cướp hay sao? 


3. - Không được tà dâm. Tà dâm tức là muốn nói về sự dâm dục phi lễ, phi 
pháp. Luật dạy người xuất gia ly tục phải đứt hắn dâm dục, còn người tại gia thì 
không được tà dục. Khi vợ chồng có cưới hỏi đủ lễ gọi là chánh; ngoài ra, lén lút lang 
chạ 
làm việc phi pháp với người khác phái gọi là tà. Nhưng nếu vợ chồng chính thức đi 
nữa, mà nằm không phải chỗ, gần giũ nhau không chừng mực thì cũng thuộc về tà 
dâm cả. Đó là nói về mặt thô thiên. Nói một cách vi tế hơn, thì phàm những sự phóng 
tâm đắm sắc, nghĩ ngợi bát chánh, chơi bòi Іа loi, cũng đều thuộc về loại tà dâm cả. 


Phật cắm tà dâm vì những lý do sau đây: 


а) Tôn trọng sự công bình. - Mỗi người ai cũng muốn gia đình mình êm ấm, 
yên уш, vợ con mình đoan chánh, thì sao lại đi phá hại gia cang, làm nhục nhã tông 
môn người, đưa vợ con người vào con đường dâm loạn. 


b) Bảo vệ hạnh phúc gia đình. - không gì đau khổ, đen tối hơn, khi một gia 
đình mà chồng hoặc vợ có dạ riêng tư, tà vạy. Hạnh phúc đâu còn, khi chồng vợ 
không tin nhau! Một khi gia đình lâm vào cảnh Ấy, thì con cái sẽ xấu hồ, bê tha, côi 
cút, bà 
con không đoái hoài đến, sự nghiệp tan tành, làng xóm chê bai, danh giá hoen б. Điều 
kiện thiết yếu để giũ gìn hạnh phúc gia đình chính là lòng chung thuỷ của hai vợ 
chồng. Người ta bảo: "Thuận vợ thuận chồng, tác bé Đông cũng cạn". Vì sự tà dâm 
của một trong hai người bạn đường mà trong gia đình thường xảy ra những vụ ghen 
tương, cãi vã, đánh đập có khi đến gây án mạng. Có khi, để trả thù, người ta thường 
thấy xảy ra cái cảnh "Ông ăn chả, bà ăn nem". Một người chồng йё tâm dòm ngó vợ 
người, thì chính vợ con họ cũng lăm le vạch rào sang nhà kẻ khác rồi. Họ phá hạnh 
phúc gia đình ngưởi, thì chính hạnh phúc gia đình họ cũng đã tan rã trước. 


Cho nên cắm tà dâm là một điều kiện cần thiết để xây dựng hạnh phúc cho gia 
đình mình và gia đình người. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


c) Tránh oán thù và quả báo xấu xa. - Phật dạy: "Người ôm lòng ái dục cũng 
như kẻ cầm đuốt đi ngược gió, quyét bị nạn cháy tay" (Kinh Tú Thâp Nhị chương). 
Thật vậy, người ta có tâm xâu xa đắm mê sắc dục, không sớm thì chầy quyết bị hại: 
néu 
không tan nhà mát nước, thì cũng gãy chân mát mạng bỡi mũi súng, ngon gươm. Xua 
nay những kết qủa thảm khốc đen tối do sự đắm mê sắc dục gây ra không thiếu gì; 
chúng ta chỉ càn dở у những chồng sách lịch sử hay chồng bao hăng ngày, sẽ thấy 
nhan nhản trong mỗi trang, mỗi đoạn. Trong các sự oán thù, không có sự oán thù nào 
mãnh liệt bằng sự oán thù do sự lừa dối phụ rẫy về tình ái gây ra. các cuộc án mạng 
xảy ra hằng ngày, phần lớn là kết qủa của tà dâm. 


Lợi ích của sự không tà dâm. Vì thế nên sự giữ giới сат tà dâm sẽ có những 
lợi ích sau đây: 


a) Về phương diện cá nhân. 


- Kinh ThậpThiện nói:"Người thế gian không tà hạnh thì được hưởng bốn điều 
lợi sau: 


- Sáu căn (tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý) đều được vẹn toản. 
- Trọn đời được người kính trọng. 
- Đoạn trừ được hết cả phiền luĩ khuấy nhiễu. 
- Cuộc tình duyên trọn đời không ai dám xâm phạm." 


b) Về phương diện đoàn thể. 


- Trong một xã hội mà ai cũng không tà hạnh, thì gia đình được yên vui hạnh 
phúc, những sự thương lusón bại lý sẽ tiêu tan, những cảnh thù hiềm, ché giết sẽ 
không xảy ra nữa; con cái được mạnh khéo, nâng niu, xã hội 
sẽ cường thịnh. Nói tóm lại, cõi Ta bà ô trọc, đau khổ này sẽ biến thành thế giới thanh 
tịnh, an уш. 


4. - Không được nói sai sự thật. Nói sai sự thật có bón cách: Nói dôi, nói thêu 
dệt, nói lưỡi hai chiêu, nói lời hung ác. 


a) Nói dối hay nói láo, là không nói thật, chuyện có nói không, chuyện không 
nói có, việc phải nói trái, việc trái nói phải; điều nghe nói không nghe, điều không 
nghe nói nghe; hoặc gia trước mặt khen dôi, sau lưng chê mạc; hay là khi ưa thì nói 
diu ngọt 
thơm tho, khi ghét lại đắng cay chua chát. Tóm lại, ý nghĩ lời nói việc làm trước sau 
mâu thuẫn, trên dưới khác nhau, trong ngoài bất nhứt, đều thuộc về nói dối cả. 


b) Nói thêu dệt, là việc ít xít cho nhiều, làm cho người nghe nỗi sân hận; là trau 
tria lời nói, chuốt ngót giọng hay, lên hơi xuống giọng cho êm tai mát dạ dé cám dỗ 
người nghe, làm cho người say mê đắm nhiễm; cũng có khi là nói biếm, nói Бат, nói 
châm, nói chích làm cho người nghe phải khổ sở. Tóm lại, bao nhiêu lời nói không 
đúng nghĩa chân thật, thêm bớt cho đến văn chương phù phiếm, bóng bây làm cho kẻ 
nghe phải loạn tâm, sanh phiền não, đều gọi là nói thêu dệt cả. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


c) nói lưỡi hai chiều, hay nôm na hơn, Ла nói "đòn xóc nhọn hai đầu", nghĩa là 
đến chỗ này thì nói hùa với bên này dé nói xấu bên kia, đến bên kia thì nói іда bên ấy 
để nói xấu bên này, làm cho bạn bè đang thân nhau trở lại chống nhau, kẻ ân, người 
nghĩa chống đối, oán thù nhau. 


d) nói lời hung ác, là nói những tiêng thô tục cộc căn chửi rủa, làm cho người 
nghe phải đau khô, buôn râu, sợ hãi. 


Vì sao Phật cấm nói sai sự thật? Phật cắm nói sai sự thật vì những lý do sau đây: 


a) Tôn trọng sự thật. - Đạo Phật là Đạo như thật; người tu theo Đạo Phật phải 
tôn trọng sự thật. Người quen với dối trá, không thiết tìm sự thật thì khó có thê chứng 
qủa được. Chúng ta đang sông trong vọng tưởng, công việc chính của người tu hành 
là có gắng phá tan vọng tưởng ây đề thấy được bản nguyỆn; néu không làm được như 
thế mà trái lại còn chồng chất thêm cái vọng tưởng ау với những sự dôi trá lừa phỉnh 
nữa, thì thật là trái đạo. 


b) Nuôi dưỡng lòng từ bi. - Cái động lực chính của sự dối trá là lòng ích kỷ, ác 
độc, muốn hại người dë thỏa lòng dục vọng đen tối của mình. Người bị lừa dối, phinh 
gạc phải đau khô vì mình, có khi phải mắt thù vươn oán, có khi phải tan gia bại sản. 
Người tu hành mà làm như thé là đã tán tận lương tâm, đã bóp chết tình thương trong 
lòng họ rồi. Một khi lòng từ bi không có nữa, nghĩa là cái động lực chính đã mắt, thì 
sự tu hành chỉ còn là giả dối, lừa bịp người, và tất nhiên không bao giờ có kết qủa 
tốt. 


с) Bảo tồn sự trung tín trong xã hội. - Trong một gia đình, một đoàn thể, một 
xã hội mà không ai tin ai, thì mọi công cuộc từ nhỏ đến lớn đều thất bại. Trong đạo 
Nho, một trong 5 đức tính căn bản là lòng tin. "Nhơn vô tín bát lập", đó là lời day của 
Không Tủ, Hạnh phúc gia đình và xã hội không thể có được trong sự dối trá. nghỉ 
ngờ, đô ki. 


d) Tránh nghiệp báo khó đau. - lời nói tuy không phải là lưỡi kiếm, nhưng nó 
nguy hiểm hơn lưỡi kiếm, vì nó có hai mũi ngọn, một mũi đâm vào người khác, một 
mũi đâm vào chính người xử dụng nó. Ai ai cũng chắc chưa quên câu chuyện thăng 
bé 
chăn cừu muốn đánh lừa hàng xóm, bằng cách la "Lửa! Lửa!", nhưng nó chỉ phinh 
người được một lần, lần sau nhà nó cháy thật, mặc dù nó kêu la thảm thiết cũng 
không ai thèm đến chữa nữa. Рау, người ( dối trá chỉ gây họa cho mình. Do đó, Phật 
dạy: Tham kẻ ở đời, lưỡi búa bén năm sẵn trong miệng, sở dĩ chém mình là do lời 
nói ác". Đã đành nói ly gián, nói xuyên tac là đề hại người, nhưng khi đã làm hại 
người thì thế nào người cũng hại lại mình. "Ác lai ác báo" là thế. Đề tránh sự thù hẳn, 
tránh nghiệp dữ, chúng ta không nên dối trá, điêu ngoa. 


Lợi ích của sự không dối trá: 


a) Về phương diện cá nhân. - Được người trọng nề, tin cậy, không ai oán hận 
thù hiềm; đi đâu cũng được người chung quanh dành cho một địa vị thân tín, niềm nỡ 
tiếp đón> Trong nghè nghiệp làm ăn, người chân thật được nhiều thân chủ, và được 
giao phó cho nhiều trọng trách quý báu. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


b) Về phương diện đoàn thể. - Gia đình và xã hội được đoàn kết trong sự tin 
cậy. Mọi công cuộc chung, được xúc tiên có kêt ача tôt.Đông bào thương yêu, thông 
cảm nhau hơn. 


Hạn chế: Nói dối là một tai họa lớn lao, cho mình và xã hội. Tuy nhiên, cũng có 
vài trường hợp. nên nói đối. Đó là khi nào vì lòng từ bi mà phải nói dối để cứu người 
hay vật. Nói dói phạm tội là trong trường hợp do lòng tham, sân làm động cơ thúc đây 


Ngược lại, nếu do lòng từ bi thúc đây mà phải nói dối, thì không phạm tội. 


5. - Không được uống rượu. Tất cả những thứ có chất men làm say người, hay 
chắc độc hại người đều không được uống. Chính mình không uống đã đành, mà cũng 
không được ép nài người khác uống. Ép nài, khuyến khích người khác uống, tội lại 
nặng hơn cả chính mình uống nữa. Lúc lâm bịnh nặng, uống các thứ thuốc không 
lành, lương y bảo phải dùng rượu hòa vào thuốc, thì tạm được dùng. Nhưng trước khi 
dùng phải bạch cho chúng Tăng biết. Khi hết bịnh, không được tiếp tục uống thuốc 
có hòa rượu ау nữa. 


Vì những lý do gì Phật cám uống rượu? - Phật сат uống rượu vì những lý do 
sau đây: 


a) Bảo toàn hạt giống trí tuệ. - Rượu còn nguy hiểm hơn thuốc độc. Một ché 
thuốc độc ta uống vào chết ngay, nhưng chỉ chết một thân hiện tại, chứ rượu uống 
vào, làm mát giống trí tuệ, phải chết đi sống lại vô số kiếp. Vì thế dé bảo toàn hạt 
giống trí tuệ quý báu, Phật cám uống rượu. 


b) Ngăn ngừa những nguyên nhân sanh ra tội lỗi. - Rượu chính nó không 
phải là một tội lỗi như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nhưng nó có thê làm nhân cho 
những tội lỗi kia sanh ra. Khi đã uống rượu vào say sưa, thì tội nào cũng có thể phạm 
được. Dưới đây là một câu chuyện đề chứng minh đìều đó: - Một anh nông phu kia 
đang cày ruộng giữa đồng, bỗng thấy hiện ra sừng sững trước mặt mình một hung 
thần to lớn, kỳ dị, hăm giết anh. Anh kinh sợ, khóc lóc xin tha mạng. Vị hung thần 
bảo: 


- Nếu ngươi làm một trong ba việc này thì ta tha chết cho: hoặc là giết cha 
ngươi, hoặc là đánh mẹ ngươi hay uống hết lít rượu đề trên bàn nhà ngươi. 


Anh nông dân suy nghĩ mộ hồi rồi trả lời: 
- Xin Ngài cho con được uống lít rượu. 


Hung thần nghe xong có vẻ hài lòng rồi bién mất. Trwa hôm ấy, anh nông dân 
về nhà, thây lít rượu mà ông thân mua đề đãi khách, vì nhà sắp có giỗ, anh ta vội vàng 
chụp lấy, nốc cạn một hơi. Cha anh һау đứa con hỗn láo, nắm gậy xông lại đánh 
mắng con. Ma men đã thấm, anh ta không còn biết phải trái, giựt gậy của cha, đánh 
ông một cây chêùt tốt! Bà mẹ chạy đến ôm con la làng. Anh ta chưa hả giận, đánh mẹ 
túi bụi. Xóm làng chạy lại bắt anh dẫn lên quan vì tội giết cha đánh mẹ. Tỉnh lại anh 
mới biết uống rượu là tội nặng nhút trong ba diều mà hung thần bắt anh làm. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tóm lại rượu gây ra nhiều tội lỗi. Sau đây là 10 tại hại của rượu mà trong Kinh 
đã nói дёп: 1 - Của cải rơi mât; 2 - Tăng trưởng lòng giết hại; 3 - Trí tuệ kém dân; 4 - 
Sự nghiệp chăng thành; 5 - Thân tâm nhiêu khô; 6 - Thân hay tật bịnh; 7 - Tâm sân 
hận 
bồng bột, ưa cãi lẫy; 8 - Phước đức tiêu mòn; 9 - Tuổi thọ giảm bớt; 10 - Mạng chung 
đọa vào йа ngục. 


Lợi Ích Của Sự Cám Uống rượu 


а) уё phương diện cá nhân. - Người không uống rượu thì tránh được 10 điều 
hại vừa kê trên. 


b) Về phương diện đoàn thể. - Gia đình được yên vui, con cái ít tật bịnh, xã 
hội được hòa mục, nòi giông được hùng cường. 


C. - Kết Luận 


1. - Phật tử không giữ giới không phải là Phật tử. - Chúng ta đã thấy công 
dụng thiết thực và lợi ích của 5 giới vë phương diện cá nhân và đoàn thể. Nêu Tam 
Quy là nền tảng, thì ngũ giới là 5 nâc thang của người Phật tử tại gia dé bước dàn lên 
Thánh qúa. Trong bước đầu, người Phật tử nếu có thê phát nguyện giữ cả năm giới thì 
càng tốt; nếu vì nhiều sự ràng buộc chưa thê giữ được cả năm giới thì có giữ vài giới 
mà mình thấy có thé thực hành được, như: Không uống rượu, không nói dói. Rồi với 
sự tinh tấn và Bồ đề tâm dũng mãnh, ta tiếp tục phát nguyện giữ thêm những giới 
khác như không trộm cắp, không tà dâm... Nhưng đã phát nguyện giữ giới nào thì giữ 
cho trung kiên, đừng có một bước tiến tới, hai bước thoái lui, dùng dàng như thế mãi 
thì không bao giờ đi đến đâu cả. Nếu người Phật tử mà không giữ giới nào thì sao gọi 
là Phật tử? Người thường, không theo Phật mà còn giữ đúng tư cách như không uông 
rượu, không nói dối, không trộm cắp thay, huống hồ là Phật tử? Ta đến với Đạo Phật 
là muôn vượt lên trên đời tầm thường của thế nhân. Nếu chúng ta vào Đạo rồi mà vẫn 
tiếp tục cuộc. đời trôi nói cũ, hay còn tệ hơn cuộc đời thường của thênhân, thì đó là 
chúng ta muốn làm hoen ố Đạo, 


Cho nên người Phật tử phải có găng giữ giới để cho xứng đáng với danh nghĩa 
của mình, dé đem hạnh phúc đến cho mình và chúng sanh. 


2 Người không theo Đạo Phật cũng nên giữ giới. - Năm giới nói trên không 
có gì là cao siêu, huyền bí. Đó là một bài học công dân thông thường mà bát cứ một 
xã hội nào, một quôc gia nào muốn phôn thịnh, hùng cường cũng không thể bỏ sót 
được. Cho nên năm điều luật ду không phải chỉ để áp dụng riêng cho giới Phật tử, mà 
còn chung cho tất cả những ai muốn sống một cuộc sống lành mạnh, an vui, có lễ 
nghĩa và tién bộ. 


Một xã hội mà mọi phần tử đều thực hiện được năm 0101 cắm Ấy, thì đó là một 
xã hội gương máu, văn minh nhút thê giới. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Nhất 
Nhân Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 
Bài Thứ 6 
Sám Hồi 
А.- Mở Đề 


Chúng ta sống trên đời này không ai là hoàn toàn trong sạch. Phật thường dạy: 
"Phàm còn xuông lên ba cõi, lăn lộn trong sáu đường, thì không một loài nào được 
hoàn toàn trong sạch, không một giông nào dứt hết tội lỗi". 


Thật thế, cõi đời này đã được gọi là cõi trần, thì làm sao trong sạch được? 
Người ta thường nói "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài"; vậy thì ở trong bui tất phải lắm 
bui. Вш đời đã lâu đời lâu kiếp phủ lên thân, lên đầu chúng ta, vào trong buồng gan lá 
phôi 
của chúng ta. Nó làm cho chúng. ta mờ mắt không thấy được đường chánh; nó làm 
cho chúng ta đục lòng, không ау được chân tâm. Nếu chúng ta muốn sống mãi 
trong cảnh bui nho, muốn dám mình trong tội lỗi, thì không nói làm gì. Nhưng khi 
chúng ta đã muốn được trong sạch thành thot, 08 trút bỏ tội lỗi cho lòng được nhẹ 
nhàng, thư thới, thì tất nhiên chúng ta phải tìm phương pháp аё trừ cho hết bui bặm, 
tây trừ cho hết tội lỗi. Trong Đạo Phật, phương pháp tây trừ ау gọi là sám hối. 


B.- Chánh Đề 
L- Định Nghĩa: 


Chữ "Sám", tiếng Phạn gọi là Samma; Tàu dịch là "Hồi quả". Kinh nói: "Sám 
gỉa sám kỳ tiền khiên, Hồi gia hối kỳ hậu quá". Nghĩa là, Sám là ăn пап lỗi trước, còn 
Hối là chira bỏ lỗi sau. Nếu dùng một chữ Sám hay một chữ Hối không thì chưa đủ ý 
nghĩa, nên các Tổ xưa ghép hai chữ lại thành danh từ "Sám hối", dịch theo tiếng Việt 
là "ăn пап chùa lỗi". Như thé trong chữ Sám hối có hàm nghĩa ăn пап, hối hận vì 
những lỗi lầm trong quá khứ, bát luận là lâu mau, và bây giờ cho đến về sau, mình 
nguyện là | không tái phạm nữa. Nếu biết lỗi cũ là bậy, bây giò mình xin chuộc lỗi, mà 
sau này vẫn còn làm lại, thì không phải là đúng nghĩa Sám hồi trong Đạo Phật. 


П.- Các cách Sám Hấi. 

1.- Sám hối sai lầm. 

Đúng ra chữ Sám hối là danh từ riêng của Đạo Phật. Khi Sám hối mà 501 là sai 
lâm, thì không phải là Sám hôi nữa rôi. Nhưng đê tiện việc diễn đạt, chúng ta hãy tạm 


dùng hai chữ ấy đề nói chung những cách chuộc tội ở thế gian hay trong các đạo 
ngoài (ngoại đạo). 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Người thé gian, khi có tội lỗi với ông bà, làng nước, thường dùng trầu ruợu, hay 
heo gà, tiền bạc để tạ tội, xin lỗi. Có khi người ta lại dùng hình thức "đoái công chuộc 
tội", nhưng khi phạm tội với triều đình hay trong quân ngũ chẳng hạn. Hình thức láy 
công chuộc tội cũng có chỗ hay, nhưng chưa hoàn hảo và còn thô thiên. Nó chỉ áp 
dụng đề đối phó với bên ngoài, chứ bên trong trường hợp những tội lỗi xảy ra trong 
nội tâm của chúng ta, những tội lỗi rất vi tế, rất sâu xa, thì khó có thể mà áp dụng 
được hình thức nói trên. 


Trong các ngoại đạo, người ta cũng có dùng nhiều hình thức chuộc tội: như có 
đạo dùng máu thú vật dë xin rửa tội với thần linh; có đạo chủ trương xuống tắm ở 
những sông, suối mà người ta cho là linh thiêng thì hết tội; có đạo lại đem phẩm vật 
để xin 
Thánh Thần xả tội; có đạo lại chủ trương khổ hạnh, ép xác như đánh đập thân mình, 
nhịn đói khát, chịu nóng rét, nằm gai nêm mật để được giải thoát tội lỗi. Những cách 
chuộc tội như thế đều sai lầm hết. Tội lỗi thuộc về tâm lý, không có hình tướng. Vậy 
thì làm sao có thê lấy vật chất như nước, máu huyết, phâm vật hay xác thân đề làm 
sạch tội được. 


2.- Sám hối chân chính. 


Đức Phật dạy rằng tội lỗi do tâm của người tạo ra, không ai có quyền thưởng 
phạt được. Kẻ gieo giống xấu thì ăn trái dó, người trồng giống quý thì hưởng qủa 
ngon. Tội lỗi đã từ tâm tạo, thì cũng phải từ tâm mà sám. Lời nói thật rõ ràng, chí lý, 
hợp với thực nghiệm. Vậy chúng ta muốn hết tội, phải y theo những pháp Sám hối 
chân chánh của Đạo phật mà thật hành. Trong Đạo Phật, có 4 pháp sám hối sau đây, 
có pháp thuộc về sự, có pháp thuộc về lý: 


a) Tác pháp sám hối: Pháp sám hối này thuộc về sự, phải lập giới đàn và thỉnh 
thanh tịnh Tăng chứng minh, nên gỌI là tác pháp. Khi vào giới tràng, mình phải thành 
thật tỏ bày tội lỗi một cách thành khán, chí tâm ăn năn và nguyện về sau không tái 
phạm nữa. Một lòng thành kính sám hối như vậy, khi giới thể được thanh tịnh, tức là 
hết tội. 


b) Thủ tướng sám hối: Pháp này thuộc về sự, và khó hơn pháp trước. Phật chế 
pháp này, là sám hồi thuộc quán tưởng, cho những người tu hành có trình độ cao, 
hoặc ở cỗ không có Tăng, hay có, nhưng không được thanh tịnh. Muốn tu pháp này, 
hành giả phải đến trước Tượng Phật hay Bồtát, thành tâm lễ bái, trình bày những tội 
lỗi đã phạm, và nguyện ăn пап chừa bỏ. Làm như thế từ 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 49 
ngày, và mãi mãi đến khi nào thấy được hảo tướng: như thấy hào quang, hoa sen báu, 
thấy Phật, Bồ tát đến xoa đầu v.v... thì mới thôi. 


с) Hồng danh sám hối: Pháp sám hối này cũng thuộc về sự, do Ngài Bất Động 
Pháp Sư đời nhà Tống bên Trung hoa soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong Kinh 
"Ngũ Thập Tam Phật" tức là từ Đức Phật Phổ Quang cho đến Đức Phật Nhứt Thế 
Pháp Tràng Mãn Vương, và rút 35 hiệu Phật trong Kinh "Quán Dược Vương, Dược 
Thượng", với Pháp thân Đức Phật A-DI-Đà, sau thêm vào kệ Phó Hiền Đại Nguyện, 
thành nghi thức sám hối này, tổng cộng là 108 lay, dé ám chỉ trừ 108 phiền não. Nghi 
thức sám hối này, nếu ai chí thành kính lễ, thì sẽ diệt trừ được những phiền não và tội 
lỗi đã tạo, trong đời hiện tại cũng như nhiều đời quá khứ. Đức Phật Tỳ-Bà-Thi nói: 
"Nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này, thì trăm ngàn ức kiếp không đọa 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


vào ba đường ác". Đức Phật Thích Ca nói: "Thuở xưa, đời Phật Diệu Quang, ta đi tu 
nhằm đời mạt pháp, nhờ được nghe danh hiệu 53 vị Phật này, và thành tâm lễ bái, mà 
tránh khỏi những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp". Còn 35 danh 
hiệu Phật sau, từ Đức Phật Thích Ca cho đến Đức Phật Bửu-Liên-Hoa Thiện-Trụ-Ta- 
La-Thọ Vương, thì trong Kinh Bưủ-Tích nói: "Nếu tất cả chúng sanh, hoặc phạm tội 
ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thê sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị 
Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trù". 


Hồng danh của Chư Phật có công đức không thể nghĩ bàn như vậy, nên Ngài 
Bắt Động Pháp sư mới soạn ra dé làm nghỉ thức sám hối. Pháp hồng danh sám hối 
hiện nay, hầu hết các chùađều thực hành theo. Về sau Ngài Từ Vân Pháp sư vì những 
người yếu đuối hoặc không quen lay nhiều, nên đã soạn ra một nghi thức sám hối, rất 
gọn dë và đầy đủ ý nghĩa, cũng gọi là pháp tiêu sám hối, để cho Phật tử hằng ngày có 
thể sám hối tội lỗi của mình. 


d) Vô-sanh sám hối: Pháp này thuộc về lý sám hối, rất cao và khó, bực thượng 
căn mới có thê thực hành được 


- QUÁN TÂM VÔ SANH: Nghĩa là quan sát tự tâm mình hiện tiền không sanh. 
Như trong Kinh Kim-Cang nói: "Tâm quá khứ không thé được, tâm hiện tại chăng có, 
tâm vị lai cũng không". Quán trong ba thời gian đều không có tâm, thì vọng niệm 
không từ đâu mà có, nếu vọng niệm không có, thì các tội lỗi cũng không. Kinh nói: 
"Tội từ nơi tâm sanh mà cũng từ nơi tâm diệt. Nếu tâm này không sanh, thì tội cũng 
chẳng còn, thế mới thật là sám hối". 





- QUÁN PHÁP VÔ SANH: Nghĩa là quan sát thật tướng (chon tánh) củacác 
pháp không sanh. Chữ "thật tướng, nghĩa là cái tướng áy không sanh không diệt, 
không hư đối; từ xưa đến nay nó уап thường như thế, không bị thời gian thay đôi, hay 
không gian chuyên dời, suốt xưa thấu nay, nên gọi là thật tướng (Tướng chân thật). 
Nó cũng có tên là chon như hay chon tâm... Khi nhận được thật tướng rồi, thì các gia 
tướng đều không còn. Lúc bấy giờ những tội lỗi (gia tướng) kia, không còn gá nương 
vào đâu mà tôn tại. trong Kinh Quán Phó Hiền có chép: "Muốn ват hối, phải quán 
thật tướng của các pháp, thì tội mới hoàn toàn tiêu diệt. 





Ш .- Phát Triển Hạnh Lành mời Dé Tiêu Trừ Tội Lỗi Cũ 


Làm lễ sám hối xong , phải phát triển những hạnh lành cho nhiều, đề tiêu trừ 
những tội 101 cũ. 


1.- Luận về tội lỗi thời gian đã qua. Những tộilỗi xưa của chúng ta rất nhiều, 
có thể nói là vô số. Sự sống của chúng ta tiếp nối liên lạc với nhau từ đời nọ đến đời 
kia, như một xâu chuỗi dài vô tận. Rồi cứ trong mỗi đời, từ sanh đến tử, từ tử đến 
sanh, chúng ta cứ tạo thêm tội mãi. Từ cái té này bắt qua cái dở khác, rồi từ cái lỗi 
nhỏ đi đến cái tội lớn, cái đà áy cứ tăng tiễn mãi tạo thành một sức mạnh gọi là 
nghiệp lực, dắt dẫn chúng ta vào đường khó não, mê lầm, tức là dòng sanh tử mà 
chúng ta đang thọ vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phó Hiền Bồtát có nói: "Nếu tội 
lỗi chúng sanh có hình tướng, thì tất cả hư không cũng không chứa hết". Thật thé, tội 
lỗi của chúng sanh chất chồng từ muôn vạn kiếp, và truyền nối qua thời gian, bỡi di 
truyền, phong tục, thói quenv.v ... Chẳng hạn như tánh tham, chúng ta mới sanh, nào 
có ai dạy cho chúng ta đâu, thé mà chúng ta vẫn biết! Cũng không ai bảo chúng ta 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


giận hờn, vậy mà gặp điều gì trái ý, là chúng ta cău co,ù la lỗi liền. Những tánh xấu 
йу có một lần ya thân và rất sâu sắc, khó dứt trừ. Trong Kinh gọi chúng nó là "câu 
sanh phiền não", hay "bón hữu chủng tử", nghĩa là những hạt giông có từ lâu. Những 
hạt giống хаи này lại còn làm duyên sanh ra các tội lỗi khác, mà trong Kinh luận gọi 
là "phân biệt phiên não" hay "thi khởi chủng tử”, nghĩa là hạt giống mới nhiễm do ảnh 
hưởng thời đại, tập quán, phong tục chi phối. "Phân biệt phiền não thì có thể dễ trừ, 
nhưng "câu sanh phiền não" rất khó trừ. Chúng như cỏ cú, đâm sâu gốc rễ rất xa; néu 
người làm vườn khinh thường nó thì không dễ gì dọn đất sạch cỏ. 


Cho nên chúng ta không nên sám hối láy lệ, láy có được! Chúng ta phải làm sao 
cho: 


a) Những tánh xâu kia yếu bớt dần dần, do sức mạnh của lòng thành khẩn và chí 
Cương quyÊt; 


b) Rồi đứt tuyệt các tính xấu không cho chúng tái sanh. 


Muốn dứt tuyệt chúng, mà nếu không có phương pháp thích hợp, thì chăng khác 
gì lầy đá đè cỏ: nó nằm Бер tạm thời, nhưng khi dời đá đi, nó sẽ mọc lên mạnh mẽ 
hơn trước. Phương pháp thích hợp trong sự sám hối là: Phát triển hạnh lành, dé tiêu 
trừ tội lỗi cũ. 


2.- Phát triển hạnh lành. Trong lòng mỗi chúng ta không phải toàn chứa đựng 
những tánh xấu xa. Nếu tánh xấu đã có từ muôn đời, thì tánh tốt cũng đã có từ vô thi. 
Chúng ta mỗi người đều có Phật tánh là cái mầm của muôn hạnh lành, cái mầm ấy 
đã bị chôn vùi dưới bao lớp dục vọng, si mê. Bây giờ muốn tiêu trừ dục vọng thì 
chúng ta phải tạo điều kiện, cho cái mầm Phật tánh trổ lá, lên hoa, kết trái ВО đề. Điều 
kiện làm cho mầm Bồđề phát triển là những hạnh lành như: Từbi, Нуха, Bốthí, 
Trìgiới, Nhẫn nhục, Tinhtấn v.v... Nếu chúng ta phát triển những tính tốt ấy, tát nhiên 
những tánh xâu không có đất để mọc lên nữa. 


C.- Kết Luân: 


Như chúng ta đã thấy ở các đoạn trên, người thé gian hay các tôn giáo đều có 
những cách thức ăn пап ngừa lỗi cả. Song, chỉ có pháp sam1 hối của Đạo Phật mới 
dứt trừ được tội lỗi, do chỗ lấy sự cải ác, tùng thiện làm cốt yếu. Trong bốn 
pháp sám hối của Đạo Phật, có pháp về sự, có pháp về lý, có pháp cao, có pháp thấp. 
Vậy phải tùy theo căn cơ và hoàn cảnh của mỗi người mà áp dụng. Người thượng 
căn, thì quán pháp vô sanh sám hối. Người không gặp cảnh thuận tiện, không có giới 
đàn, không gặp cao Tăng, thì dùng pháp thủ tướng sám hối. Người được cảnh thuận 
tiện có giới đàn thanh tịnh, có cao Tăng Đại đức thì dùng pháp tác pháp sám hối. Còn 
thấy mình tội chướng nặng nè, và tháy các pháp trên khó thực hành được, thì cứ mỗi 
đêm, hay trong những bữa ăn chay và ngày sóc vọng, tuỳ tiện đến chùa hay ở nhà chí 
tâm lay Hồng Danh sám hối, hoặc tiểu sám hồi cũng tốt. 


Trong các pháp sám hối của Đạo Phật, mặc dù có lay, có quỳ, có lễ bái, nhưng 
không phải dë cầu cạnh van xin được tha tội đâu. Trong cái lay, cái quỳ ấy, có chứa 
không biết bao nhiêu ý nghĩa và ích lợi. Vẫn biết lay và quỳ, nhứt là trong pháp Hồng 
danh sám hối, thật là hao hơi mệt xác, nhưng trong cái mệt xác thân, có cái vui tinh 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thần, trong cái sự tướng bên ngoài có hàm cái ý nghĩa bên trong. Thật vậy, tuy có lạy 
nhiêu, niệm lâu, nhưng уап không ra ngoài những mục đích sau: 


1.- Tìm cách thiết thực làm cho tâm tánh con người được trong sạch, hết sự lỗi 
lâm ở trong đời hiện tại, mà cũng tiêu trừ những tội ác trong những đời quá khứ. 


2.- Tìm cách phát triên những hạnh cao cả, noi theo những gương mẫu sáng 
suôt của các bậc Thánh hiên. 


Tóm lại, các pháp sám hối của Đạo Phật, nếu thực hành một cách đứng đắn, sẽ 
đem lại những kêt quả quí báu sau đây: 


- Làm phát triển lòng thành thật. 

- Trau dồi đức tánh cương quyết trong sự diệt trừ tánh xấu. 
- Dứt được tội, sanh phước. 

- Mau thắng đến chỗ giải thoát an vui. 


Nhờ pháp sám hối của Đạo Phật, соп người có thể cải hóa lòng mình tốt đệp 
hơn. Nhờ pháp sám hôi, con người có thê làm cho đời sông cá nhân được hạnh phúc, 
và đời sông xã hội được hòa bình, an lạc. 


Vậy ai là người muốn hết tội lỗi; ai là người muốn giải thoát sanh tử luân hồi; ai 
là người yêu chuộng chân lý, hãy cùng nhau nghiên cứu và thực hành các pháp sám 
hối của Đạo Phật cho kỹ lưỡng, để trước là cải thiện đời sống cá nhân, sau là đời sống 
của giống hữu tình được bớt đau khó, và thêm an vui. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Nhất 
Nhân Thừa Phật Giáo 


ы, 
Bài Thứ 7 
Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật 
A. Mở Đề 


Xưa nay, những bậc có công ơn lớn đối với Quốc gia, xã hội đều được tôn sùng, 
nhưỡng mộ. Sự tôn sùng ngưỡng mộ này do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân 
chính là lòng trí ân và sự mong muốn được noi theo gương 26 Tục ngữ có câu: "Ăn 
trái phải nhớ kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ người đảo giêng”. Lòng ігі ân là một 
đức tính quí báu, mà những người có chút công bằng không thê thiếu được. Một xã 
hội gồm những phần tử phi ân bội nghĩa,ăn cháo đá bát, không có thé tồn tại được lâu 
đài, vì nó làm chán nản những kẻ có lòng, và làm khô cạn nguồn hy sinh. Vả lại, néu 
con người thây điều tốt, người hiền mà chăng hâm mộ, thấy điều xấu, người ác mà 
không tránh xa, thì con người ду là người thiếu căn bản đạo đức, 
thiếu mầm thiện, khó có thê tién bộ. Vì những lý do trên, ta thấy trên thé giới, bất 
luận ở phương trời nào, dân tộc nào, thời đại nào, hễ kẻ có công với làng xóm, thì 
được làng xóm tôn thờ, Кё có công với quốc gia, dân tộc, thì được quốc gia, dân tộc 
tôn thờ, kẻ có công đức với nhân loại, thì được nhân loại sùng thượng. 


Sự thờ cúng trong các tôn giáo cũng không ra ngoài những lý do đã Кё trên. 
Nhưng ở các tôn giáo, sự thờ cúng có tính cách thường trực và thiết tha hơn, vì các vị 
Giáo chủ là những bậc có công ơn lớn đối với nhân loại và là những gương sáng mà 
tín 
đồ cần đặt luôn luôn ở trước mắt để soi sáng đời mình. Trong các vị Giáo chủ, thì 
Đức Phật là Vị được nhiều tín đồ sùng mộ nhất. Sự sùng mộ ở đây biểu hiện trong sự 
thờ, lạy và cúng Phật. 


B. Chánh Dà 
L- Thờ Phật 


1) Phật là bậc đáng tôn thờ. Phật là những bậc đã dày công tu luyện phước đức 
và trí tuệ, cho nên đã được hoàn toàn sáng suốt và có đầy đủ đức hạnh cao quý. Các 
Ngài đã dùng đức và trí áy đê dẫn dắt chúng sanh ra ngoài biển khó luân hồi, và đua 
đến địa vị sáng suốt an vui. Trong công việc độ sanh ấy, các Ngài lại không bao giờ 
thối chuyên ngã lòng mặc dù gặp trở lực khó khăn. Các Ngái đã nguyện độ cho toàn 
thê chúng sanh, cho đến khi nào không còn một chúng sanh nào đề độ nữa mới thôi. 
thật là đúng với câu: "Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn". Một bậc có đủ ba đức 
tính quý báu là Bi, Trí, Dũng, ba đức tính căn bản mà một con người muốn được toàn 
thiện, toàn mỹ, toàn chân, không thê thiếu được. Một bậc siêu phàm xuất chúng, có 
những lời dạy quý báu, những cử chỉ cao thượng, những hành động sáng suốt, một 
đời sống gương mẫu như Phật, mà chúng ta không tôn thờ, thì còn tôn thờ ai nữa? 





Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


2) Nhưng chúng ta phải thờ Phật như thế nào mới đúng ý nghĩa. Như trên đã 
nói, chúng ta thờ Phật là đề tỏ lòng tri ân của chúng ta đối với một Vị đã có ân đức 
lớn với nhân loại. Chúng ta thờ Phật là dë có luôn luôn ở trước mặt một gương mẫu 
sáng suốt trọn lành để khuôn rập tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta được 
chân, thiện, mỹ như Phật vậy. Người ta thường nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì 
sáng". Chúng ta thờ Phật là muôn luôn luôn được có bên mình ngọn đèn trí tuệ của 
Ngài, cái hương từ bi của Ngài, để được sáng lây, thơm lây, chứ không phải chúng ta 
có mục đích cầu cạnh Ngài dé Ngài ban phước, trừ họa, để Ngài che chở cho chúng ta 
mua may bán đắt một cách bát lương, hay dé chúng ta dựa vào thế lực của Ngài, tha 
hồ làm những điều bất chính. Nếu chúng ta thờ Ngài với mục đích sai lạc như vừa nói 
ở trên, thì không những chúng ta đã phỉ bán Đức Phật, mà chúng ta còn tự tạo tư 
tưởng không tốt cho chúng ta nữa. 





3) Phải thờ Đức Phật nào? Đức Phật nào cũng có nghĩa vô lượng quang, vô 
lượng thọ bao la cùng khắp và công đức tu hành phước trí vô lượng vô biên cả; nên 
hễ thờ một Đức Phật là thờ tất са các Đức Phật. Nhưng chúng ta cũng nên tuỳ theo 
thời kỳ giáo hóa của mỗi Đức Phật và pháp môn tu hành mà thờ cho xứng lý, hợp cơ. 
Thí dụ như hiện nay, chúng ta ở vào thời kỳ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Маи Ni, 
thì lẽ có nhiên, chúng ta phải thờ Ngài trước hết. Nếu tín đồ nào tu về "Tịnh Độ 
Tông”, chuyên vê pháp môn "Tri danh niệm Phật” dë cầu vàng sanh, thì tín đồ ấy phải 
thờ Đức Phật A-Di-Đà. Hoặc giả, nếu Phật tử muốn thờ tất cả Phật trong ba đời, thì 
nên thờ Đức Phật Thích Ca, Đức A-Di-Đà, và Đức Di-Lặc, gọi là thờ "Тат Thế 
Phật". 





4) Cách thức thờ Phật. Như vậy trong nhà tín đồ, nếu muốn thờ tượng Phật, thì 
nhiều nhất là ba Vị. Và nên nhớ rằng, trong khi thờ Tam Thé Phật, phải sắp đặc chung 
một bàn. Nếu tượng lồng kiếng thì nên treo ngay | thắng, không được cái cao, cái thấp, 
cũng không được cái to, cái bé; còn như tượng gó, tượng đồng tượng sành, thì dé 
ngang hàng đồng bực, không nên để tùng trên, cấp dưới. Bàn thờ Phật phải đặt chính 
giữa nhà, bàn thờ ông bà ở phía dưới hoặc sau đúng câu: "Tiền Phật hậu Linh, hay 
Thượng Phật hạ Linh". Nếu nhà lầu thì thờ Phật ở tầng trên. Tại bàn thờ Phật không 
nên đề tạp vật nào khác, ngoài bình bông, lw hương,, chân đèn và dĩa quả. Những vật 
này mỗi ngày đều chăm sóc lau quét sạch sẽ luôn. Lần đầu tiên thỉnh Tượng Phật, tín 
đồ phải làm lễ thượng tượng, cũng gọi là lễ an vị Phật. Lễ này không bắt buộc phải tổ 
chức linh đình, chỉ nên làm một cách đơn giản, nhưng không kém vẻ trang nghiêm và 
tinh khiết. Muốn được hai đặc diêm ау, chủ nhà phải dọn mình sạch sẽ: ăn chay, giù 
giới và mời thêm thiện hữu trí thức đến hộ niệm một thời kinh. Và bắt đầu từ ngày 
làm lễ an vị Phật trở đi, tất cả mọi người trong nhà, mỗi ngày ra vô trông thây tượng 
Phật, nên nghĩ nhớ đến đức hạnh cao cả của Ngài mà chỉnh đốn lại thân tâm mình. 
Mỗi ngày đều lo cải thiện lại sự cư xử với nhau, đối nội cũng như đối ngoại, phải luôn 
luôn thâm nhuàn tỉnh thần từ Ы, bác ái và bình dàng. Như thế mới xứng đánh với 
danh nghĩa của một gia đình có thờ Phật. Thờ phụng lâu năm, tượng Phật bi hư rách, 
không thể sơn phết hay sửa chữa lại được, thì nên thay đôi tượng mới. Khi có tượng 
mới rồi thì tượng cũ phải dâng vào chùa chờ dip nhập tháp, chớ không nên bạ đâu bỏ 
đó, mà mang 41. 





Il- Lạy Phật 


1) Ý nghĩa lạy Phật.- Ngày xưa, khi Đức Phật còn tại thế, các đệ tử từ vua quan 
, đên dân chúng, môi lân được may màn gặp Đức Phật Thích Ca, đêu сиб xuông ôm 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


chân Phật và đặt trán mình kiên chân Ngài để tỏ lòng ngưỡng mộ, tôn thờ một bậc tối 
thượng: Bi, trí siêu phàm. Cử chỉ ấy là một cử chỉ vô cùng khiêm tốn, nhu thuận và 
hoàn toàn tin cậy đỗi với Đức Phật. Sau khi Phật nhập diệt, toàn thê tín đồ vẫn xem 
Ngài như còn tại thế, và cái cử chỉ cuối xuống ôm chân Phật vẫn còn tiếp nối tòn tại 
cho đến ngày nay và muôn ngàn năm sau. Cái cử chỉ ау chỉ có cái công dụng làm cho 
tínn đồ bao giờ cũng hình dung như Đức Phật còn ngôi trước mặt mình đề chứng 
giám cho tám lòng thành kính thiết tha của mình. 


2) Phải lay Phật như thế nào mới đúng у nghĩa.- Đề cho đúng với ý nghĩa 
trên, khi lạy Phật phải quỳ xuống, ngửa hai bàn tay ra như đang nâng hai chân Phật và 
cuối lưng xuống đặt trán mình trên hai lòng bàn tay. Trước khi lay Phật, phải don 
mình cho sạch sẽ: rửa mặt, súc miệng, lau tay chân, thay y phục và mặc áo tràng. 
Xong xuôi, mới đốt hương ra trước bàn Phật, đứng ngay thăng, tay chắp để trước 
ngực, mắt nhìn tượng Phật, tâm tưởng đến các tướng tốt và những đức hạnh cao cả 
của Ngài, và tỏ bày nguyện vọng chân chánh của mình, xá rôi căm hương vào lu, 
đánh tiêng chuông và lay Phật ba lay. Lễ Phật như thé mới đúng pháp; trong kinh gọi 
là "thân tâm cung kính lễ" , nghĩa là thân tâm hăng hái të chỉng, nghiêm trang, tâm thì 
hớn hở vui mừng và hết lòng thành kính như gặp được Phật còn tại thế. Trái lại, 
chúng ta lễ Phật với lòng ngã mạng (ngã mạng lễ), hay với tâm cầu danh (cầu danh 
lễ), thì đã không có kết qủa gì, mà còn mang thêm tội. 


Ngã mạng lễ, là khi lạy Phật mà trong tâm còn ngao nghễ, kiêu căng, năm vóc 
(đầu, hai tay, hai chân) không sát đất, đứng lên cuối xuống một cách câu thả, qua loa 
cho có chuyện. Cầu danh lễ, là khi thấy có đông người thì miệng liền to tiếng dài hơi 
xưng danh hiệu Phật, thân lại siêng năng lay không ngừng nghỉ, có ý dé cho mọi 
người khen ngợi. Trái lại khi không có người thì thân lại biếng nhác, tâm lại giải đãi, 
không muốn lễ bái gì cả. Hai cách lễ ái trên đây rất giả абі, vậy những ai muốn tiến 
trên đường Đạo, thì phải nên tránh ngay. 


3) Bốn phép lạy (thuộc về lý).- Về phương diện lý thì có bốn phép lễ. 
a) Phát trí thanh tịnh lễ.- Trong phép này, người hành lễ phải thấu suốt rằng 


cảnh giới của Chư Phật đều tùy tâm hiện bày, nên lạy một Đức Phật, tức là lạy tật cả 
Chư Phật, lạy một lạy, tức là lạy tât cả Pháp giới, vì Pháp thân của Phật dung thông. 





b) Biến nhập pháp giới lễ.- Trong pháp này, người hành lễ phải tự quán thân, 
tâm cùng tất cả các pháp, từ hồi nào đến giờ đều không rời pháp giới. 





c) Chánh quán lễ.- Trong pháp này, người hành lễ lạy Đức Phật ngay nơi tự tâm 
của mình, chứ không duyên với Đức Phật nào khác, vì tât cả chúng sanh từ xưa đên 
nay, đêu săn có Phật tánh viên mãn, bình đăng và chân giác. 





d) Thật tướng bình đăng lễ.- Trong pháp lễ này, người hành lễ không thấy có tự, 
có tha; người và mình là một, phàm và Thánh nhứt như, thế và dụng không hai. Do 
đó, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồtát có nói: "Năng lễ, sở lễ tánh không tịch", nghĩa là 
người 
lay, và đắng mình lay, thê tánh đều vắng lặng. Như thé mới thấu đáo và hợp lý Bát 
Nhã. 





Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Bồn phép lễ này, lý cao khó nghĩ bàn, néu chăng phải bực thượng căn, thượng 
trí, thì không thâu nôi và khó làm theo được. 


Ш.- Cúng Phật : Là nói tắt, nói cho đủ nghĩa là cúng dường Tam Bảo: Phật, 
Pháp, Tăng. Cúng dường có nghỊĩa là cung сар và nuôi dưỡng. 


1.- Y nghĩa về cúng Phật.- Có người sẽ hỏi: Tại sao Đức Phật đã là bất sanh, bát 
diệt mà lại còn phải cúng dường? Thật ra, Đức Phật đã thoát ra ngoài vòng sanh tử, 
thì đâu còn hạn cuộc trong sự ăn uống. Nhưng đây chỉ là một hình thức đề ngụ ý 
rằng, mặc dầu Phật đã nhập diệt lâu ròi, nhưng đối với chúng ta, bao giờ cũng xem 
như Ngài còn tại thé. Xưa, các đệ tử, các đàn na thí chủ đã cúng dường Ngài như thế 
nào, nay chúng ta vẫn tiếp tục cái cử chỉ ấy. Sự cúng dường này làm cho chúng ta 
gần với Phật, có cảm tưởng như bao giờ cũng ở bên cạnh Phật. Cũng nhơn sự thờ 
phụng, lễ bái cúng dường này mà chúng ta được kết duyên lành với Phật, hình dung 
rõ rệt cuộc đời của Ngài để quyết noi theo bước chân của Ngài. 





2.- Phải cúng Phật với những gì? (về SỰ) .- Vẫn biếât rằng chúng ta nên cúng 
dường Phật dé hình dung như Ngài còn tại thế, nhưng nếu chúng ta, mỗi khi cúng 
Phật, lại bày biện đủ thức ăn uống, nào yén tiệc có bàn linh đình thì thật là phí của, 
phí công mà lại còn làm sai lạc ý nghĩa sâu xa của sự cúng Phật. Vậy muốn cúng Phật 
đúng ý nghĩa thì chỉ nên dùng hương thơm, đèn sáng, hoa tươi, trái tốt, nước trong và 
đôi khi thêm cơm trắng là đủ. 





3.- Năm món diệu hương. dë cúng Phật. Đoạn trên là nói về Sự, về hình tướng 
bên ngoài dé cúng Phật. Còn về phương diện Lý, thì phải dùng năm món diệu hương 
để cúng Phật như sau: 





а) Giói hương. - Pháp thân của Phật rất thanh tịnh, néu về mặt Sự, chúng ta đã 
dùng hương trầm đốt cúng, thì về mặt Lý, chúng ta cũng phải trì giới cho trang 
nghiêm thanh tịnh, để cúng dường được đủ cả về Sự và Lý. 


b) Định hương.- Thân tâm chúng ta bị mê nhiễm và thường loạn động trong mọi 
hoàn cảnh. Nếu để buông trôi mãi trong tình trạng áy, thì chúng ta chăng tu hành gì 
được. Vậy hằng ngày, hằng giò, hàng phút, hằng giây, hằng sát na chúng ta phải cô 
gắng tập định tĩnh tâm hồn, đừng đề cho những ý nghĩ, hành động xâu xa xâm chiếm 
tâm hồn và làm cho chúng ta phải loạn động. Làm cho tâm tư lắng xuống, như thé là 
dùng Định hương cúng Phật. 


c) Huệ hương.- Huệ hương cúng Phật là lúc nào cũng phải lưu tâm vào ba món 
sáng tỏ: Văn huệ, Tư huệ, và Tu huệ. Văn huệ là lắng nghe lời giáo hóa quý báu của 
Chư Phật và Thánh Hiền Tăng, Tư huệ là đem những lời quý báu nói trên ra suy xét, 
nghiền ngẫm, biết thé nào là phải, thế nào là quấy, cái nào là chân thật, cái nào là 
luống dối để khỏi lầm lạc vào đường tà; Tu huệ là quyết tâm thực hành những điều 
mình cho là phải, trừ bỏ những điều mình cho là trái, thực hiên dlung đắng giáo lý 
sáng suốt của Đức Phật. 


d) Giải thoát hương.- Giải thoát hương cúng Phật là quyết tâm phá trừ ngã chấp, 
nguồn gốc của bao sự đau khó luân hồi. Chúng ta phải luôn luôn quán vô ngã, không 
nhận chiếc thân tứ đại này là mình, cũng không nhìn cái nghiệp thức phân biệt là 
mình, dé được thoát ly ra ngoài vòng sanh tử luân hồi. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


e) Giải thoát tri kiến hương.- Chúng ta đã biết quán vô ngã, dé phá trừ ngã chấp 
thì được giải thoát, song vẫn còn "Pháp chấp" ràng buộc, nên chưa đến được cảnh 
giới tự tại, vô ngại như Phật. Còn Pháp chấp nghĩa là còn thấy các pháp như : đất, 
nước, 
gió, lửa là có thật; còn thấy. vui buôn sướng khổ là có thật. Khi nào chúng ta thể nhận 
được rằng tứ đại sở dĩ in tuồng có thật là vì chúng ta còn ở trong nghiệp người, chớ 
đối với các loài khác, như cá chẳng hạn, thì nước đâu phải là nước như chúng ta 
quan niệm, mà chính là lâu đài, nhà cửa; đối với loài mọt, thì gó đâu phải như chúng 
ta quan niệm, mà là những thức ăn và nhà ở. Cho đến vui, buồn, sướng, khổ đều là 
đối đãi với nhau mà sanh ra. Vậy thì Pháp cũng như Ngã, đều là giả dôi, không có 
thật, mà chỉ là những danh từ suông mà thôi. Luôn luôn, quán như thé, dé được giải 
thoát ra khỏi sự chấp Pháp, như thê gọi là "Giải thoát tri kiến hương" cúng Phật. 





4.- Cúng dường Pháp bảo: Pháp bảo là các Pháp của Phật đã giảng dạy, để cho 
chúng sanh y theo đó mà tu hành. Muốn cúng dường Pháp bảo, trước hết chúng ta 
phải học Kinh, Luật, Luận va nghiên cứu giáo lý йё nhận định thế nào là Pháp bảo, 
là chánh giáo. Nếu chúng ta có học thực rộng thì phải nghĩ đến việc phiên dịch các 
Kinh điển Ngoại ngữ ra Việt ngữ йё hoàn thành một bộ Tam Tạng Việt Nam, chúng 
ta có thê giúp vào việc hoằng pháp lợi sanh bằng sự diễn giảng hay sáng tác những 
vấn đề có liên quan đến Phật pháp. Nếu chúng ta có tài chánh thì nên xuất tiền ra án 
tống hay xuất bản Kinh điển để phổ thông Pháp bảo. Những việc làm như trên đều là 
cúng đường Pháp bảo cả. 


5.- Cúng dường Tăng bảo: Nếu chúng ta đã thành tâm thờ cúng Phật, thì tất 
nhiên chúng ta phải kính trọng Tăng. Chư Tăng đã thay Phật mà truyền giáo lý của 
Ngài lại cho chúng ta, lẽ nào chúng ta lại làm ngơ không biết đến? Chúng ta không 
nên phân biệt Tăng ở xứ nào, chùa nào hay phái nào. VỊ Tăng nào có đủ giới đức 
chúng ta cũng sẵn sàng cung phụng cả, như thế gọi là cũng dường Tăng bảo. 


C.- Kết Luân: 


1.- Lợi ích của sự thơ lay và cúng Phật. Như các đoạn trên đã nói, chúng ta thờ 
lạy và cúng Phật là do lòng tri ân sâu xa của chúng ta đối với bậc đã hy sinh tật cả 
hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng sanh; Lý do thứ hai của sự thờ lạy và cúng, áy là аё 
cho chúng ta luôn luôn có trước mắt, trên đầu chúng ta, một cái gương máu hoàn toàn 
chân, thiện, mỹ để noi theo. Sự thờ lạy và cúng Phật, nếu thực hành một cách thành 
tâm, thiện chí và đúng ý nghĩa, thì sẽ đem lại cho người rất nhiều lợi ích trong hiện tại 
và у! lai: 





a) Trong hiện tại: mỗi chúng ta và gia đình chúng ta, bao giờ cũng như sống 
trong bầu không khí xán lạn, trong ảnh hưởng tốt lành, đạo vị của Chư Phật. . Chúng ta 
luôn luôn sông trong nghiêm chỉnh, trong lễ nghi, trên thuẫn dưới hòa, vì mỗi ý nghĩ, 
mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của chúng ta đều được đôi mắt sáng suốt của Đức Phật soi 
xuống. Chúng ta không dám sống bừa bãi, làm xăng, nghĩ диду khi Đức Phật đang 
ngự trị trong gia đình và trong lòng mỗi chúng ta. Chỉ những tâm hồn trồng rồng, 
không tin tưởng, không tôn thờ một vị thiêng liêng cao cả nào, mới dễ sa ngã, trụy 
lạc. Cho nên trong gia đình, néu muốn có hạnh phúc trong hiện tại, muốn sống một 
đời sống có ý nghĩa, muốn con em đừng bê tha, trụy lạc, thì người gia chủ nên thiết 
bàn Phật, để ngày ngày lễ bái và cúng đường Ngài và tập cho con em sống một đời 
sống hiền lương và có đạo vị. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


b) Khi lâm chung: Nghiệp lành mà chúng ta đã huân tập trong hằng ngày sẽ cảm 
ứng đến lòng từ bi vô hạn của Chư Phật và Bồ tát. Do "Luật đồng thanh tương ứng, 
đồng khí tương cầu", Chư Phật và Bótát s sẽ phóng quang đến tiếp dẫn giác linh 
chúng ta về cõi Tịnh độ an vui, tự tại. 





2.- Khuyên phát tâm chánh tín trong sự tho, lay và cúng Phật, Pháp, Tăng. 
Muốn có được kết qủa tốt đẹp như trên, chúng ta phải phát tâm chánh tín. Nếu thờ, 
lay và cúng dường Кат bảo một cách sai lạc thì không những không ích lợi gì cho ta 
mà lại còn mang thêm tội, và trôi lăn mãi trong cảnh sanh tử luân hồi. Chúng ta phải 
tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng: 


a) Đức Phật là bậc hoàn toàn gíac ngộ, siêu sanh, thoát tử, có năng lực độ thoát 
chúng sanh khỏi nẻo luân hôi, và xứng đáng làm thây chúng sanh trong ba cõi. Vì thê 
nên chúng ta thờ Ngài. 


b) Phật pháp là phương thuốc thần diệu, trừ được tất cả nguyên nhân đau khổ 
của chúng sanh; vì thê cho nên chúng ta thờ Phật pháp. 


c) Chư Tăng, néu có đủ giới hạnh thanh tịnh, là những Thầy sáng, bạn lành của 
chúng ta. Vì thê, chúng ta kính thờ, thân cận các Ngài đề học hỏi đường lôi tu hành. 


d) Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh sáng suốt, nếu chí tâm tu tập theo Phật 
pháp, thì chăc chăn sẽ thành Phật. 


e) Lý nhân айа không hè sai chạy, néu tâo nhân lành thì hưởng qủa tốt. Trong 
các nhân lành, không có nhân lành nào thù thắng hơn là nhân "Thờ Phật, lạy Phật, và 
cúng dường Tam Bảo", đủ cả sự và lý. Vẫn biết thờ, lạy và cúng phật đủ cả hai 
phương diện sự và lý là khó, nhưng chung quanh chúng ta, ở trong thế giới này sẵn có 
vô lượng vô biên kim cương Bótát và Hộ pháp thần vương, đồng phát tâm giúp đỡ, hộ 
niệm cho tất cả những người phát tâm chánh tínm thờ cúng Phật, thì lo gì công 
của chúng ta không tròn, qúa của chúng ta không mãn? 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Nhất 
Nhân Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 
Bài Thứ 8 
Tụng Kinh, Trì Chú,Niệm Phật 
A.- Mó đề 


Người Phật tử, nếu chỉ thờ, lạy và cúng Phật, thì cũng chưa có thể gọi là thuần 
thành. Người Phật tử thuần thành còn phải tụng kinh, trì chú và niệm Phật. Vả lại nếu 
bỏ qua ba phần sau này, thì ba phần trước là thờ, lạy và cúng khó có thé viên dung cả 
Sự và Lý được. Vì phần Lý là phần cao siêu khó thực hành, mà nếu chúng ta không 
tụng kinh, niệm Phật dé cho tâm hồn được sáng suốt, tỏ ngộ các lý lẽ sâu xa huyền 
diệu trong kinh điền, thì chúng ta không làm thế nào dé đạt được 4 phép lay thuộc về 
Lý là: Phát trí thanh tịnh lễ, biến nhập pháp giới lễ, chánh quán lễ, thật tướng bình 
đăng lễ và 5 món diệu hương đề cúng Phật là: Giới hương, Định hương, Huệ hương, 
Giải thoát hương, Giải thoát tri kiến hương. Và nếu không thực hành được 4 phép lạy 
về Lý và cũng dường được 5 món diệu hương, thì sự lạy và cúng chỉ là phần "Sự" là 
phần hình thức, và vì thế, kẻ tín đồ khó có thê tién được trên đường Đạo. Bỡi vậy, 
cùng một lần với thờ, lạy và cúng Phật, chúng ta phải tụng kinh, trì chú và niệm Phật. 
Đó là những điểm căn bản tối thiểu mà một Phật tử thuần thành không thể bỏ qua 
được. 


B.- Chánh Đề 
L- Định Nghĩa 


1) Tụng kinh: Tụng là đọc thành tiếng một cách có âm diệu và thành kính. Tụng 
kinh là đọc một cách thành kính những lời Đức Phật đã dạy trong kinh điện, hợp với 
chân lý và căn cơ của chúng sanh. 


2) Trì chú: Trì là nắm giữ một cách chắc chăn. Chú là lời bí mật của Chư Phật 
mà chỉ có Chư Phật mới hiểu được, chứ các hàng Bồtát cũng không hiểu thấu. Các 
bài chú đều có oai thần và công đức không thể nghĩ bàn, dứt trừ được nghiệp chướng, 
tiêu tai giải nạn và tăng trưởng phước huệ, nên cũng gọi là thần chú. 





3) Niệm Phật: Niệm là tưởng nhớ. Niêm Phật là tưởng nhớ danh hiệu Phật, hình 
dung 
Phật và đức hạnh của Phật, đề luôn luôn có gắng noi theo bước chân Ngài. 


П.- Lý Do Phải Типо Kinh - Trì Chú - Niệm Phật 
1) Vì sao phải tụng kinh? Chúng ta sống trong cõi dục, cho nên lòng dục vọng 


của chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ, cho đến trong giắc ngủ, cũng còn chiêm bao 
cãi lây, cười khóc, vui buồn như lúc thức. Trong cảnh mê mờ đầy dục vọng ấy, may 





Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thay, Đức Phật vì đã thương xót chúng sanh mà truyền dạy những lời vàng ngọc, có 
thể phá tan màng mây u ám của vô minh và tội lỗi. Nhưng những lời lẽ cao siêu ấy, 
chúng ta nghe qua một lần , hai lần cũng không thể hiểu thấu và nhớ hết được. Cho 
nên chúng ta cân phải đọc đi đọc lại mãi, để cho lý nghĩa thâm huyền được tỏa ra, và 
ghi khắc trong thâm tâm chúng ta, không bao giờ quên được. Đó là lý do khiến chúng 
ta phải tụng kinh. 


2) Vì sao phải trì chú? Chú có công năng phi thường, néu người thành tâm trì 
chú, thì được nhiều hiệu lực không thể tưởng tượng. Chăng hạn thần chú "Bạc nhứt 
thế nghiệp chướng căn bồn đắc sinh Tịnh độ Đà la ni" có hiệu lực tiêu trừ được hết 
gôc 
rễ nghiệp chướng, làm cho người được vãng sanh về Tịnh độ. Thần chú "Tiêu tai kiết 
tường" có hiệu lực làm cho tiêu trừ các hoạn nạn, tai chướng, được gặp những điều 
lành. Thà chú "Lăng Nghiêm" thì phá trừ được những ma chướng và nghiệp báo nặng 
пёу.у... Thần chú "Chuân Đề" trừ tà, diệt quy. Thần chú "Thất Phật diệt tội" có công 
năng tiêu trừ tội chướng của chúng ta từ nhiêu đời nhiều kiếp v.v... Vì thế nên chúng 
ta phải trì chú. 





3) Vì sao phải niệm Phật? Tâm chúng ta bị vô minh làm mờ đục, chàng khác gì 
nước bị bùn nhơ làm ngầu đục. Muốn cho nước đục kia hóa ra trong, không có 
phương pháp nào hay hơn là gia một chút phèn vào, thì các chất do bán ngầu đục kia 
dần 
dần lắng xuống, bấy giờ nước đục trở nên trong sạch. Phương pháp niệm Phật cũng 
vậy, có công năng trừ phá các vọng niệm đen tối ở nơi tâm của chúng ta, làm cho tâm 
mê muội, mờ ám trở nên sáng suốt, chăng khác gì chất phèn làm cho nước trở nên 
trong vậy. 





Vì sao niệm Phật lại làm cho tâm mê muội trở nên trong sáng ? Vì lý do rất dë 
hiệu sau đây: 


Tâm chúng ta rất điên đảo, không bao giờ dừng nghỉ. Kinh thường nói: "Tâm 
viên, ý mã", nghĩa là "tâm" lăng xăng như con vượn nhảy từ cành này qua cành khác, 
và "ý" như con ngựa chạy lung tung luôn ngày suốt Бибі. Làm sao cho tâm ý chúng ta 
đừng nghĩ xàng bày? Chỉ có một cách là bắt nó nghĩ những điều tốt lành, hay đẹp. 
Niệm Phật chính là nhớ nghĩ đến những Vị hoàn toàn tốt đẹp, những hành động trong 
sáng, những đức tánh thuần lương. Càng niệm Phật nhiều chừng nào, thì ít niệm ma 
chừng ду. Ma ở đây là tất cả những gì xấu xa đen tối, làm hại mình hại người. Vì thế 
chúng ta nên luôn luôn niệm Phật. 


Ш.- Phải Thường Tung Những Bộ kinh Nào, Trì Chú Gì Và Niệm Danh 
Hiệu Phật Nào ? 


1.- Các kinh thường tụng. Phàm là kinh Phật thì bộ nào tụng cũng được cả, vì 
kinh nào cũng có công năng thù thắng là phá trừ mê mờ, khai mở tâm trí sáng suốt 
cho chúng sanh, nêu chúng ta chí thành đọc tụng. Nhưng vì căn cơ của chúng ta 
không đến, nên chúng ta phải lựa những bộ kinh nào thích hợp với căn cơ và sở 
nguyện của chúng ta mà đọc tụng. 





Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thông thường, các Phật tử Việt Nam, từ xuất gia cho đến tại gia đều trì tụng 
những kinh như: Di-Đà, Hông Danh, Vu-Lan, Phó Môn, Dược Sư, Dia Tạng, Kim 
Cang, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa v.v... 


Nhiều người có quan niệm, chọn bộ kinh cho thích hợp với mỗi hoàn cảnh, mỗi 
trường hợp đê tụng, như lúc: 


29 Cầu siêu thì tụng làn: Di-Đà, Địa Tạng, Vu Lan v.v...; - Cầu an thì tụng kinh 
Phó Môn, Dược Sư v.v...; - Cầu tiêu tai giải binh thì tụng kinh Kim-Cang, Lăng- 
Nghiêm v.v...; - Cầu sám à hếi thì tụng kinh Hồng-Danh. 


Cái quan niệm lựa chọn như thế cũng có phần hay là làm cho tâm chuyên nhất 
sẽ được hiệu nghiệm hơn. Nhưng chúng ta không nên quên rằng về mặt giáo lý cũng 
như về mặt công đức, bất luận một bộ kinh nào, nếu chí tâm trì tụng, thì kết qủa cũng 
đều mỹ mãn như nhau cả. 


2.- Các chú thường trì. Ở chùa, chư Tăng hằng ngày, trong thời khóa trụng 
khuya, trì chú Lăng Nghiêm, B5i Bi, Thập chú hay Ngũ Bộ chú v.v... còn ở nhà, phần 
nhiều cư sĩ trì chú Đại Ві và Thập chú, bỡi hai lẽ: một là thời giờ ít ói, vì còn phải lo 
sinh sống cho gia đình; hai là chú Lăng Nghiêm đã dài, lại thêm chữ âm vận, trắc trở 
khó đọc, khó thuộc. Nhưng nếu cư sĩ nào có thê học hết các thần chú, trì tụng được 
như chư Tăng thì càng tốt. 





3.- Các hiệu Phật thường niệm. Đúc Phật nào cũng đủ cả 10 hiệu, đồng một tâm 
toàn giác, từ bi vô lượng, phước trí vô biên, thương chúng sanh vô cùng vô tận, nên 
chỉ niệm danh hiệu một Đức Phật nào cũng đều được cảm ứng đến tất cả Chư Phật, 
công đức cũng đều vô lượng vô biên. 





Nhưng đứng về phương diện trìng độ và hoàn cảnh mà luận, thì hiện nay, chúng 
ta là người ở thế giới Ta Bà, nhằm quốc độ của Đức Phật Thích Ca Май Ni giáo hóa, 
lẽ cố nhiên chúnng ta phải niệm danh hiệu của Ngài. Dụ như dân chúng ở trong nước 
nào, phải nhớ nghĩ đến ơn nhà cầm quyên chính trị sáng suốt ở trong nước đó. 


Nếu Tín đồ nào tu theo pháp môn Tịnh Độ, thì thường ngày phải niệm danh 
hiệu Đức Phật A-Di-Đà. Pháp môn này được thành lập do lời dạy sau đây của Đức 
Phật Thích Ca: "Ó cõi thé giới Ta Bà này, đến thời kỳ mạc pháp, cách Phật lâu xa, chỉ 
có pháp "Trì danh niệm Phật", cầu vãng sanh về Tây phương cực lạc là quốc độ của 
Đức Phật A-Di-Đà, thì dễ tụ dễ chứng hơn hết". Ngoài ra, cũng có người niệm danh 
hiệu Đức Phật Di-Lặc, để cầu sanh về cõi trời Đâu Xuất; hoặc niệm danh hiệu Đức 
Phật Dược Sư, đề cầu cho khỏi tật bịnh. 


Tóm lại, tín đồ phải niệm đủ Tam thế Phật: 


а) Niệm Đức Phật Thích Ca Mâu №, là nệm Đức Phật hiện tại, cũng là Đức 
Phật Giáo chủ của chúng ta. 


b) Niệm Đức Phật A-Di-Đà, là nệm Đức Phật đã thành từ quá khứ xa xưa, mà 
cũng là Đức Phật tiép dân chúng ta vé Cực Lạc. 


с) Niệm Đức Phật Di-Lặc, là niệm Đức Phật vi lai. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


IV.- Lợi Ích Của Sự Tụng Kinh - Trì Chú - Niệm Phật 


1.- Lợi ích của sự tụng kinh. Những lời giáo hóa trong ba tạng kinh điển của 
Phật, đều toàn là những lời hiền lành, sáng suốt do lòng từ bi và trí tuệ siêu phàm của 
Phật nói ra. Kinh Phật, vì thế, có phần siêu việt hơn tất cả những lời lẽ của thế gian. 
Nếu chúng ta chí tâm trì tụng, chắc chắn sẽ được nhiều lợi ích cho mình, cho gia đình 
và những người chung quanh: 





a) CHO MÌNH: Lúc tụng niệm, hành gỉa đem hết tâm trí chí thành đặt vào văn 
kinh đê khỏi sơ xuât, nên sáu căn: Mặt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không còn móng lên 
mười điêu ác nữa, mà chỉ ghi nhớ những lời hay, lễ phải. 


b)CHO GIA ĐÌNH: Trước khi sắp sửa tụng kinh, những người trong nhà đều 
dứt các câu chuyện ngoài đời và khách hàng xóm đên ngôi lê đôi mách cũng tự giải 
tán. Trong gia đình nhờ thê được thanh tịnh, trang nghiêm, hòa thuận. 


c)CHỌ NGƯỜI CHUNG QUANH: Trong những lúc đêm thanh canh văng, lời 
tụng kinh trầm bỗng theo với tiềng mõ nhịp đều, tiếng chuông ngân nga, có thé đánh 
thức người đời ra khỏi giác mê, đưa lọt vào tai kẻ lạc lối những ý nghĩa thâm huyền, 
những lời khuyên dạy bó ích, chứa đựng trong kinh mà hành giả đang tụng. 


Như vậy rõ ràng tụng kinh chàng những có lợi ích cho mình, cho gia đình, mà 
còn cho những người chung quanh nữa. Đó là mới nói những điều ích lợi thông 
thường có thể Һау được, ngoài ra tụng kinh còn có những điều lợi ích, linh nghiệm lạ 
thường, 
không thể giải thích được, ai tụng sẽ tự chứng nghiệm mà thôi. 


2.- Lợi ích của sự trì chú. Các thần chú tuy không thê giải nghĩa ra được, nhưng 
người chí tâm thọ trì, sẽ được công hiệu thật là kỳ diệu, khó có thê nghĩ bàn, như 
người uống nước ат, lạnh thì tự biết láy. có thê nói: một câu thần chú, thâu gồm hết 
một bộ kinh, vì vậy, hiệu lực của các thần chú rất phi thường. Khi gặp tai nạn, nêu 
thực tâm trì chú, thì mau được giải nguy. Như thuở xưa, Ngài A-Nan mắc nạn, Đức 
Phật liền nói thần chú Lăng Nghiêm, sai ngài Văn Thù Sư Lợi đến cứu, thì Ngài A- 
Nan liền được thoát nguy. 





Ngày nay có nhiều trường hợp mà người thành tâm niệm chú (һау được hiệu 
nghiệm rõ ràng. Theo lời Bác sĩ Thiện Thành nói lại, thì vào năm 1946, giữa lúc loạn 
ly, BS ở trong một vùng rừng sâu, núi hiểm tại Trung việt. Một lần Bs bị một chứng 
bịnh 
nan y, mặc dù lương dược Đông, Tây sẵn có trong tay, cũng không làm sao trị được. 
Bác sĩ tưởng sẽ bỏ mình trong xóm người Sơn cước, không ngờ lúc còn ở dưới mái 
nhà cha mẹ, thường đêm nghe thân phụ trì chú "Công Đức Bảo Sơn", BS liền đem 
thần chú â áy ra áp dụng. Trong lúc ấy, các người nuôi binh cũng xúm lại hộ niệm cho 
BS suốt đêm. Sáng hôm sau, quả thật BS lành mạnh trở lại một cách dễ dàng, làm cho 
tất cả các bạn đồng nghiệp đều ngạc nhiên. 


3.- Lợi ích của sự niệm Phật. Niệm Phật công đức lại còn to lớn hơn nữa, vì một 
câu niệm Phật có thê gôm thâu cả 3 tạng kinh điện, hêt thảy thân chú, cùng là các 
pháp viên đôn, như tham thiên, quán tưởng v.v... 





Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng: "Sau khi Phật nhập diệt , về thời kỳ 
mạt pháp, đến kiếp hoại, các kinh sẽ bị tiêu diệt hết, chỉ còn kinh Di-Đà lưu truyền lại 
độ trăm năm rồi cũng diệt luôn. Lúc bấy giờ chỉ còn một câu niệm Phật gồm 6 chữ 
"Nam mô A-Di-Đà Phật", mà đủ năng lực đưa chúng sanh về cõi "Cực-Lạc". 


Lời Phật nói không sai, bằng chứng là có nhiều nhân vật chuyên trì một câu 
niệm Phật, mà biết được ngày giờ và thấy được điềm lành trước khi vãng sanh. Như 
Tổ Huệ Viễn, trong 10 năm niệm Phật, 3 lần thấy Đức Di-Đà rờ đầu; trong hội Liên 
xã, có 123 người chuyên tu phép "Trì danh nệm Phật", đều lần lược được Phật rước 
về cõi Tịnh Độ. Gần đây ở Nam phần VN, vào năm 1940, có 3 vị sĩ quan Pháp là Đại 
úy Touffan, Trung úy Retourna, Thiếu úy Brillant đồng lái một chiếc thuỷ ohi cơ bay 
từ đảo Côn Lôn về Sài gòn. Giữa đường, chiếc phi cơ hư, , rơi xuống biên. Thiếu úy 
Brillant (người Pháp lai Việt niệm Phật cầu cứu. Chiếc thủy Phi cơ lửng thửng trên 
mặt biển suốt 3 giờ , mới gặp một chiếc tàu đánh cá của người Nhật đến cứu. Khi 3 vị 
vừa bước sang tàu, thì chiếc phi cơ chìm ngay xuống biên. Аі пау đều lấy làm lạ, hỏi 
nhau: Tai sao khi nãy có 3 người ngồi nặng, phi cơ lại nổi, mà bây giờ không có 
người nó lại chìm ngắm? Chỉ có thiếu úy Brillant mới giải thích được sự lạ lùng ấy. 
Ông Кё lại cho mọi người nghe sự linh ứng của pháp niệm Phật mà ông thường áp 
dụng, và lần nầy là lần thứ hai ô ông được thoát nạn nhờ phép niệm Phật ây. Đại úy 
Touffan và trung úy Retourna hết lòng tin tưởng, nên khi vê đến Saigon, hai vị sĩ 
quan áy chung nhau một số tiền, cất một cái am đẹp dë ở Cát lái, làng Thạnh Mỹ Lợi, 
tỉnh Gia Định dë thờ Phật gọi là tỏ lòng tri ân. Đây chỉ là một câu chuyện trong muôn 
ngàn câu chuyện về sự lợi ích của phép niệm Phật. 


C.- Kết Luân 


Khuyên Phật Tử Tụng kinh Niệm Phật Và Trì Chú Cả Sự Lẫn Lý Cho D(ược 
Viên Dung. Tụng kinh, trì chú, niệm Phật là 3 phương pháp tu hành gồm đủ cả Sự và 
Lý. Dù tại gia hay xuất gia, dù tiểu thừa hay Đại thừa, tiêu cực hay tích cực, không ai 
có thê rời 3 phương pháp này được. Bỡi thế, Phật tử cần phải học tụng kinh, niệm 
Phật và trì chú choSự,Lý đi đôi, lời nói và việc làm phù hợp, mới có được kết quả tốt 
đẹp. 


Ba pháp môn tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tuy không đồng mà kết qủa đều thù 
thắng. Phật tử có thể tùy theo trình độ, hoàn cảnh của mình mà tu một, hai hay cả ba 
pháp ấy. Thí dụ như người biết chữ và mạnh khoẻ, công ăn việc làm hằng ngày không 
bận rộn lắm, thì nên tụng kinh, trì chú, niệm Phật đủ cả ba pháp môn. Còn người tuôi 
gia, sức yêu, mắt mờ, răng rụng, miệng lưỡi phëu phào, thân thể mỏi mệt, nêu tụng 
kinh , trì chú không nổi, thì phải chuyên tâm niệm Phật, đi đứng nằm nồi, 
túc nào cũng phải niệm Phật. Nhưng các Phật tử nên nhớ, khi miệng tụng kinh, trì 
chú, niệm Phật, tay gõ mõ, đánh chuông, lần chuỗi, thì tâm trí phải gột rửa hết bao ý 
nghĩ bất chính, những ham muốn đê hèn, và đạc vào dáy hình ảnh của Đắng Từ Bi. 
Rồi phải noi gương Ngài, mở lòng thương rộng lớn, nghĩ đến nỗi thống khô của muôn 
loài và phát nguyện đem sức mình ra, ban vui cứu khó cho tất cả. Đến khi thôi tụng 
niệm, trở lại tiếp xúc việc đời, thì phải làm thế nào cho những hành động của mình 
cũng được từ bi như tư tưởng và lời nói của mình vậy. 


Người tụng kinh trì chú và niệm Phật, làm đúng như thé, thì chắc chắn sẽ được 
chứng qủa Thánh không sai. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Nhất 
Nhân Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 
Bài Thứ 9 
Ап Chay 
Mở Đề 
Ăn Chay Là Một Phương Pháp Tu Hành Của Người Phật Tử 


Ván đề ăn uống là một vấn đề quan trọng đối với tất cả mọi người, mọi chúng 
sanh. Nếu sống mà không cần ăn, thì tất cả chúng sanh đều thành Thánh cả ròi. Đức 
Phật Thích Ca, khi còn là một vị Thái Tử, đã nói một câu đầy ý nghĩa: "Sự sống sống 
bằng sự chết". Hãy nghĩ lại mà xem: từ khi lọt lòng mẹ đến bây giờ, để được sông, 
môi chúng ta đã làm chết bao nhiêu sinh vật rồi? Chúng t ta ăn, chúng ta uống, chúng 
ta thở, chúng ta nằm, chúng ta đứng, chúng ta đi, mỗi mỗi động tác như thế, đều đã 
gây bao tang tóc cho những sinh vật ở chung quanh chúng ta! Đó là chưa kê những kẻ 
hung ác, giết dé được thích thú, được tiền tài, danh vọng...Nếu sự sống mà không làm 
*ai chết ai cả, thì cuộc đời sẽ đẹp dë biết bao nhiêu ! Sự ước ao này có thể thực hiện 
được một phần lớn, néu chúng ta áp dụng phương pháp ăn chay mà Phật đã chế ra. 


Như thế, ăn chay đối với người Phật tử không phải là một sự hiếu kỳ, một sự 
hiếu danh, một cách đổi món ăn cho ngon miệng, một cách kiêng cữ theo lời dặn của 


bác sĩ. Ăn chay chính là một phương pháp tu hành rất quan trọng, mà người Phật tử 
thực hành được nhiều chừng nào thì được nhiều kết quả tốt đẹp chừng ấy. 


Chánh Đề 

Định Nghĩa 

Ăn chay, hay ăn lạt, nghĩa là ăn những loài thảo mộc: hoa quả, rau cải, không ăn 
những món ăn thuộc loài động vật như thịt, cá, tôm, cua, sò, ôc những vật hữu tình, 
biệt tham sông sợ chêt như người. 

Lý Do Ăn Chay 

1. Vì lòng từ bi và bình đẳng 

Khi đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài А Nan hỏi Phật rằng: 

-Bạch Phật, tại sao trước kia, Phật cho các Đệ tử ăn ngũ tịnh nhục (Жей tinh 


nhục là năm thứ thịt thanh tịnh: a) Thịt ăn mà không thấy người giết. b) Thitc ăn mà 
mình không nghe tiếng соп vật bị giêt kêu. c) Thịt ăn mà mình không nghỉ người ta 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


giết cho mình. 4) Thịt con thú tự chết. đ) Thịt con thú khác ăn còn dư), mà nay Ngài 
lại сат tuyệt ăn thịt са? 


Phật trả lời Ngài А Nan: Vì trình độ các ông trong buói sơ cơ còn thấp kém, 
chưa có thê lãnh thọ giáo pháp Đại Thừa, thực hành đúng lý đặng, nên khi ta còn nói 
pháp Tiểu Thừa, phương tiện cho các ông tạm dùng ngũ tịnh nhục. Đến nay trình độ 
các ông đã cao, lãnh thọ được giáo pháp Đại Thừa, nên ta сат tuyệt ăn thịt cá. Còn ăn 
thứ ấy, thì còn phạm giới sát sanh, nêu không trực tiếp sát thì cũng gián tiếp sát, làm 
mắt hạt giống từ bi bình đăng, không thê nào tu hành thành Phật được. 


___ Lời Phật day đã rõ ràng: Ăn chay là cốt yêu đề nuôi dưỡng lòng từ bi và tỉnh 
thân bình đăng. 


Thật thé, Phật tử là người đã theo đạo từ bi, thì không lý nào lại không thực 
hành đức từ bi trong đời sông của mình từ ý nghĩ, lời nói, cho đên cách ăn uông. 


Nếu chúng ta vì muốn ăn cho khoái khẩu, sướng bụng, mà nhẫn tâm nhìn cảnh 
chặt đầu, lột да những con vật hiền lành vô tội, nhẫn tâm bịt tai giả điếc trước những 
kêu la thảm thiết của những con vật đang giày giụa trêm tám thớt, trên bàn thịt, thì 
sao được gọi là Phật tử. 


Nếu không có một lòng thương xót trước những cảnh giết chóc như thé, thì hạt 
giống từ bi mỗi ngày mỗi héo khô, сап cỗi, và công phu tu hành, tụng kinh niệm Phật 
của chúng ta trở thành vô ích. 


Đạo Phật là đạo Từ BI mà cũng là đạo Bình Đăng. Phật dạy: "Tất cả chúng sanh 
đều có Phật tánh như nhau". Vậy thì người Phật tử dưới tầm con mắt của mình, không 
nên thấy *Người và vật khác nhau, mà chỉ đồng một tri giác bình đẳng, ân trong thân 
hình sai biệt. Nói rằng: "Vật dưỡng nhon" là một quan niệm rất sai lầm, do sự ích kỷ 
và ngạo mạn của người sinh ra. Quan niệm åy dung túng cho người ta thắng tay giết 
hại sanh vật, và tạo ra một tình trạng bất bình đẳng, thì không bao giờ cõi đời có thể 
yên ồn, hòa bình được. 


2. Vì muôn tránh quả báu luân hôi 


Phật dạy: "Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay, cứ tạo nhân tội ác, sát hại ăn thịt 
lẫn nhau, nên bị ác quả, là sanh tử luân hồi mãi trong sáu đường". Kinh Lăng Nghiêm 
nói: "H giết một mạng thì hãy trả lại một mạng; tâm giết hại chăng dứt trừ, thì không. 
thể nào ra khỏi trần lao được." Vậy muốn tránh oan báo luân hồi, tránh các điều tội lỗi 
thuộc về giới sát. Phật tử phải ăn chay. Nếu ăn mặn hoài thì không thé nào hết nợ thân 
mạng và nợ xương thịt, máu huyết được. 


3. Vì hợp về sinh 


Không phải mới từ nay mà từ ngàn xưa, một triết gia, ông Ѕепедие, аа nói rằng: 
"Mỗi bữa ăn, người ta dùng thịt là tự đầu độc, thành thử con người tự sát пейт ngầm 
mà không hay biết, do đó con người bị mạng yêu, chết sớm". Thật thế, ngày nay 
những nhà y khoa bác sĩ trứ danh như ông Soteyko, Varia Kiplami có nói: "Trong các 
thứ thịt, có nhiều chất độc rất nguy hiểm cho sức khỏe con người". Bằng chứng cụ thê 
là rau cải để lâu ngày thì héo khô, hoặc ung bấy mà ít hôi; còn thịt cá đề lâu ngày thì 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


sinh, ương, hôi tanh không ai chịu nỗi, và khi ăn vào, ta thấy trong người rất nặng nè, 
mệt nhọc ,khó tiêu. Hơn nữa, các loài thú vật, thường mắc bệnh này hay bệnh khác 
như: bệnh lao, bệnh thương hàn, bệnh sán, sên v.v.. „nếu chúng ta ăn vào, sẽ vướng 
bệnh, rất nguy hiểm. 


Đề tránh những bệnh tật, và tăng sức khỏe, chúng ta nên ăn nhiều rau cải. Các 
nhà khoa học, cũng như các nhà y học Đông, Tây đều công nhận đồ ăn chay là nhẹ 
nhàng, thanh khiết, d tiêu hóa và có nhiều sinh tó rất bó. Bởi thế, ở nước Nhật có hội 
"Tổ Thực Chủ Nghĩa", ở Pháp, Đức, Anh, Mỹ đều có "Thảo Mộc Thực Hội". 


Có nhiều người có thành kiến sai lầm rằng: ăn thịt cá, mới có đủ sức mạnh. Thật 
ra, người ăn thịt không có sức mạnh và sức chịu nhọc dẻo dai bằng người ăn chay 
trường. Chính Giáo sư Irwin Fischer ở Đại học đường Yale, sau nhiều cuộc thí 
nghiệm, đã long trọng tuyên bố rằng: 


° Ап thịt hay ăn những vật có nhiễu chất đạm, sẽ làm cho con người 
không ди sức chịu nhọc, không khác nào như người uóng ruou. 


Bà White, một bác học gia cũng đã tuyên bó rằng: 

° Các thứ hột, các thứ trái cây, đậu và rau cải là những thức ăn mà 
thiên nhiên đã dành để nuồi chúng ta. Các thức ăn ấy nấu nướng một cách 
giản di, thì rất hợp vệ sinh và rất bó. Nó làm cho thân thể tráng kiện, tỉnh thần 
sáng suót và tránh biét bao nhiéu bénh tát. 

L. Cách Thức Ăn Chay 

1. Chương trình ăn chay 

Mặc dù sự ăn chay đỗi với người Phật tử là một điều cần thiết, một phương 
pháp tu hành nhưng muôn được lợi ích thiệt thực, cân phải có phương pháp, và áp 
dụng một cách tuân tự theo căn cơ và sở nguyện của mình. Trước tiên, không phải 
người Phật tử nào cũng có thê bỏ hăn ngay tập quán ăn mặn của mình đê ăn chay. Vì 


thế, trong đạo có chia làm hai loại: ăn chay kỳ và ăn chay trường. 


а) Ап chay Ку. Ăn chay kỳ là ăn có kỳ hạn nhất định trong mỗi tháng hay mỗi 
năm: 


Nhị trai: Ăn 2 ngày chay trong mỗi tháng vào ngày mồng một và rằm âm lịch. 

Tứ trai: Ăn 4 ngày chay trong tháng: mồng một, mồng tám, rằm và hàm ba. 

Lục trai: Ăn sáu ngày chay trong tháng là: màng một, mông tám, mồng bốn, 
rằm, mười tám, hăm ba, hăm bốn, hăm tám, hăm chín và ba mươi (nếu tháng thiếu thì 
27, 28, 29). 


Nhất nguyệt trai: Là ăn một tháng chay vào tháng giêng hay tháng bảy. 


Tam nguyệt trai: Là ăn ba tháng chay: Tháng giêng, tháng bảy và tháng chín 
(hay tháng mười); hoặc ăn liên tiêp trong ba tháng. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nếu tập ăn chay kỳ trong một thời gian mà không gặp một phản ứng nào về 
thân, tâm và nhận thây có lợi ích, thì nên lân đên ăn chay trường. 


b) Ăn chay trường. Ăn chay trường hay trường trai là ăn toàn chay luôn trong 
môic ngày, không gián đoạn cho đên hêt đời. 


Nếu mỗi ngày, phát tâm không ăn sau 12 giờ trưa, thì gọi là ngọ trai. 
2. Phương pháp thực hành 


а) Chọn lựa thay đỗi thức ăn. Đề š ăn cho được lâu dài và không ngán, chúng ta 
nên chọn những món ăn có nhiều sinh tố, bó dưỡng như: cà chua, rau muống, đậu 
nành, пат rơm, cải bắp, khoai tây, nếp lức v.v...và những món ăn cũng phải thay đổi 
luônÂ 


Vậy trong một bữa ăn, cần phải ăn những món gì dë bữa ăn có đầu đủ chất bó 
và ngon miệng? Dưới đây là vài bữa ăn kiêu mẫu: 


Trái cây cùng ăn với cơm hay bắp, bột mì và rau, cải, đậu phụng rang. 
Sữa tươi cùng ăn với trái cây ngọt và cơm, bắp hay bột mì. 


Các món ăn chính nói trên là cần thiết, nhưng cũng cần thêm gia vị như hột cải 
cay, tiêu ớt, giám v.v...dé giúp bộ máy tiêu hóa làm việc d dàng. Nhưng nếu dùng gia 
vị quá nhiều thành ra có hại, như làm cho bộ máy tiêu hóa nóng, sing bệnh hay làm 
kích thích cơ thé. 


b) Cách nấu. Thức ăn là cần thiết nhưng cách nâu cũng quan trọng; chúng ta 
đừng có quan niệm sai lầm là đã ăn chay thì nâu thế nào cũng được cả, không cân 
thiết là phải quan tâm đến. Nếu thức ăn bó mà không biết cách nấu, thì cũng làm cho 
nó hết bó, và có khi làm hại bộ máy tiêu hpá nữa. Dưới đây là vài điều nên nhớ trong 
khi nấu ăn: 


Không nên chiên xào nhiều quá, vì sinh tố В và C sẽ bị dầu sôi tiêu diệt và các 
món có nhiêu dầu làm cho bao tử mệt. 


Nên ăn đồ nướng, nhất là nướng không có thoa dầu. 

Khi nâu hay luộc phải nên đậy nắp để sinh tố khỏi bị mát và nên đồ Ít nước để 
chất bó khỏi loãng. Và nước luộc ây rất tốt, không nên đồ đi, vì nó chứa rất nhiêu chất 
bổ và sinh tố. 

с) Giảm thịt cac dần dàn trong những ngày ăn mặn. Đối với những người ăn 
chay kỳ thì khi ăn mặn, nên mua những vật người ta làm sẵn, hoặc làm giảm bớt số 


lượng thịt cá, ăn nhiều rau cải, sữa, tạm dùng trứng gà, trứng vịt không tượng con. 


Khi đã tinh tán về mặt tinh thần, không nên ăn trứng gà, trứng vịt, vì trứng cũng 
là một sanh vật ѕар nảy nở. 


3. Những điều cần tránh 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


а) Không nên kiêu mạn. Người có phúc duyên ăn chay được а dàng, không nên 
sanh lòng kiêu mạn, tự cho mình là hơn người, và khinh người ăn mặn. làm như thê 
đã sanh ác cảm với người mà lại còn làm tôn âm đức của mình nữa. 


b) không nên háo danh. Có người mới bước vô đường đạo, đã ăn trường trai 
ngay, cốt dé người khác khen ngợi. Ăn chay như thế là do lòng háo danh mà ra; hạnh 
động này không có lợi cho sự tu hành mà lại còn có hại: khi không còn ai khen ngợi 
nữa, thì không thấy hứng thú để tiếp tục ăn chay nữa. 


с) Không nên ép xác. Có người tưởng lầm rằng: ăn chay là để hành hạ thân xác, 
nên có ăn một cách cực khó, như chỉ ăn ròng rã tương rau, muĝi sả...từ năm này sang 
năm khác. Ăn như thế thì sẽ hao mòn thân xác và chết yêu trước khi thành đạo. 


d) Không nên giả mặn. Có nhiều bà nội trợ muốn tró tài khéo léo của mình 
bằng cách nâu chay mà giả mặn, rồi đặt tên món ăn mặn, hay làm ra những hình thức 
giông như đồ mặn. Thí dụ như: củ hủ cao, củ hủ dừa kho mà gọi là cá tra kho; bắp, 
chuối luộc trộn giám và rau гат, lại đặt tên thịt gà xé phay; bí đao xắt mỏng cặp gắp 
nướng ăn với bánh hỏi mà lại đặt tên là thịt bò lụi v.v.... 


Như thế, là đã vô tình xúi giục người ăn chay nghĩ đến món mặn, miệng ăn rau 
dưa, mà lòng tưởng nhớ đến thịt cá, làm trò cười cho thế gian. 


đ) Không được quên ngày chay. Không nên khinh thường quên những ngày 
chay mà mình đã phát nguyện, dù gặp trường hợp bât thường như đi lỡ đường, làm 


việc quá Бобі, lúc đói quá mà không có sẵn thức ăn chay. 


e) Không nên dùng ngũ vị tân. Ngũ vị tân là: hành, һе, tói, nén, hưng cü không 
nên dùng, vì các thứ này đã hôi, lại có nhiêu chât kích thích lòng dục vọng. 


IV.Lợi Ích Của Sự Ăn Chay 

1. Phương diện cá nhân 

Những lới ích của sự ăn chay đối với cá nhân rất lớn lao. Người ăn chay không 
những thâu hoạch được những lợi ích trong hiện tiên mà cả trong đời sông tương lai 
nữa. 

а) Trong hiện tại, người ăn chay được hưởng lợi ích sau đây: 

Tiết kiệm được tài chánh, vì đồ ăn chay rẻ hơn đồ ăn mặn. 

Tiết kiệm được ngày giờ và công lao nấu nướng, vì mướp, dưa, bầu bí, 
khoai...cắt rửa mau và ít tốn nước; và kho kho, luộc, nâu nướng lại mau chín, ít hao 


CỦI. 


Thân thể được mạnh khỏe; tinh thần được nhẹ nhàng, trong sạch; trí tuệ được 
minh тап dê tu thiên quán. 


b) Trong đời sau, không chịu quả báu giết hại, nên không phải trả nợ máu thịt, 
khỏi phải thường mạng. Nêu trở lại làm người, thì được trường thọ. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2. Phương diện xá hội, nhân loại, chúng sanh 


Аёп chay không những có lợi ích cho cá nhân, mà còn cho xã hội, nhân loại, 
chúng sanh nữa. Nếu ai ai cũng ăn chay thì thế giới Ta Bà này làm gì có tiếng rên siết 
vì chết oan của ойі vật và tiéng than thở, đau đớn của người vì nạn tương tàn, tương 
sát. 


Một nhà Bác học có nói: "Muốn thế giới hòa bình, bắt đầu trong bữa ăn con 
người phải không có một chút máu hay một miêng thịt cá nào са". 


Câu nói đầy đạo đức này cũng đồng một ý nghĩa với câu nói của Cổ nhân: 

"Nhất thế chúng sanh vô sat nghiệp, 

Hà sầu thế giới động đao binh". 

(Nếu їйї cả chúng sanh không sát hại lanã nhau, thì sợ gì thế giới có giặc giã). 

Người ăn chay là một chiến sĩ của Hòa bình. Thật vậy người ăn chay, với một 
tâm từ bi vô lượng, coi muôn loài là mình, mình là muôn loài, không giêt hai sanh vật 
đê thỏa mãn dục vọng, không bao giờ nỡ tâm tàn sát đông loại đê đạt mục đích lợi 


danh. 


Nếu trong xã hội, ai ai cũng ăn chay, thì đâu có những chuyện gây gỗ, đánh đập 
nhau, như chúng ta thường thây hăng ngày. 


Nếu trong một nước, ai ai cũng ăn chay thì không có chuyện mạnh hiếp yếu, 
khôn Іар dại, chém giết lân nhau đê thỏa lòng dục vọng. 


Nếu trong thế giới, ai ai cũng ăn chay, thì thế giới này là Cực lạc thế giới. 
Kết Luận 
Mọi Người Dù Phật Tử Hay Không Đều Nên Ăn Chay 


Như chúng ta đã thấy ở các đoạn trên, xét về phương diện khoa học hay Phật 
học, về phương diện cá nhân hay đoàn thé, về hiện tại hay tương lai, sự ăn chay đều 
có rất nhiều lợi ích. 


Vì vậy, những người không phải là Phật tử , nếu muốn thân thê được mạnh 
khỏe, tinh thần được khinh an, trí tuệ được minh màn đề học tập: néu muốn tiết kiệm 
được tài chánh, công lao, thời giờ, nếu muốn gia đình được hòa thuận yên vui, thì hãy 
mau mau làm quen với những thức ăn chay. 


Còn những ai đã àl Phật tử , đã nguyện theo bước chân của đức Từ phụ, thì phải 
thực hành phép ăn chay, đê lòng Từ bị được mở rộng, tinh thân bình đăng được lan 
xa, trí tuệ được tỏ ngộ, đạo quả được chóng viên thành. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Vẫn biết, nói d mà làm khó; nhưng một người tiễn bộ và có thiện chí, khi đã 
Шау rõ những điêu lợi ích, thì dù khó bao nhiêu cũng quyết thực hành cho được. Sự 
thực hành ây không phải làm ngay trong một lân, mà phải tuân tự tiên bước. 


Nếu chúng ta biết áp dụng phép ăn chay đúng như những cách thức đã nói ở 
trên, thì thiệt trởng không có gì là khó lăm. Điêu quan trọng nhâùt là chúng ta thật có 
thiện chí hay không mà thôi. 


Hòa Thượng Thiện Hoa 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Nhất 
Nhân Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 
Bài Thứ 10 
Bát Quan Trai Giới 
А. Mó Đề 


Đức Phật Thích Ca nói pháp gần 50 năm, có đến 84.000 pháp môn, vô lượng 
diệu nghĩa. Mặc dù giáo pháp nhiêu như thê, nhưng không ngoài ba môn chính là 
"giới, định, huệ”. 


Trong "giới, định, huệ", thì giới là phần quan trọng, là phần căn bản. Nhờ giới, 
tâm mới định, tâm có định, huệ mới phát sanh, huệ có phát sanh mới dứt trừ được vô 
minh phiền não; vô minh phiền não có dứt trừ mới minh tam kiên tánh và thành Phật. 
Nhưng giới cũng có nhiều thứ: có thứ cao, thứ thấp, có thứ áp dụng cho hàng xuất 
gia, có thứ cho hàng tại gia. Trong hàng xuất gia, thì Sa di chỉ giữ 10 giới, Tỳ kheo 
giữ 250 giới, Tỳ kheo ni đến 348 giới. Về phía tại gia thì có Tam quy, Ngũ Giới, Bát 
quan trai giới, Bồ Tát giới, Tam quy Ngũ Giới, thì chúng ta đã học rói; Bồ Tát giới thì 
khó khăn hơn, chúng ta sẽ học sau. Bây giờ đây, chúng tôi chỉ nói đến Bát quan trai 
giói. 


B. Chánh Đề 
1. Định Nghĩa 


Bát quan trai giới là một phép tu hành của người tại gia áp dụng trong một ngày 
một đêm (24 giời). 


Chữ "Quan" là cửa, cửa ngăn chặn 8 điều tội lỗi. Chữ "Trai", tiếng Phạn là 
Posadha, nghĩa là khi đã qua giờ ngọ (12 giờ trưa) không được ăn nữa. Vậy "Bát quan 
trai giới" là sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ bằng cách 
ngăn chặn 8 điều tội lỗi sau đây: 


. Không được sát sanh 

. Không được trộm cướp 

Không được dâm dục 

Không được nói абі 

Không được uống rượu 

Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát. 
. Không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ 

. Không được ăn quá giờ ngọ 


очо 


П. Giải Rõ Tám Điều Ngăn Сат Nói Trên 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


1. Không được sát sanh. 
a) Ý nghĩa vì sao không được sát sanh: 


Chúng sanh mặc dù hình dáng có khác nhau, nhưng cùng có một điểm quan 
trọng giống nhau là tham sống, sợ chết, biết đau khó vui mừng. Không cần phải dẫn 
chứng cho xa xôi, ngay trong sự quan sát hằng ngày, chúng ta cũng nhận thấy: cá һау 
người cá lội xa, chim thấy người chim bay cao, cũng như người thấy cọp người lân 
trốn, vì đều sợ lâm nguy đến tính mạng cả. Khi bị bắt, chim, cá hay người đều vùng 
vậy dë chốn thoát. Và khi được thả ra, thoát chết, chao 61! Còn gi sung sướng cho 
bằng! Nhận ау được sự tham sống sợ chết, nối vui mừng, đau xót của muôn loại 
như thế, mà chúng ta còn đang tâm giết hại sanh mạng, thì thật lạ nhẫn tâm, tàn ác vô 
cùng. 


Từ trước đến nay, loài người đã giết hại rất nhiều, bằng đủ phương tiện, nào làm 
lưới để bắt cá dưới nước, dùng cung tên súng đạn đề bắt cầm thú trên đất...và nhất là 
dùng đủ mưu mô Кё hoạch đê giết hại chém giết lẫn nhau. Về phía thiện, thì có nhiều 
người cũng thiện vô cùng; nhưng về phía ác, thì cũng nhiều người ác vô cùng. 


Chúng ta là Phật tử , nghĩa là những người theo đạo Từ bi. Chúng ta cần phải сб 
găng đừng sát hại sinh vật và nhất là đừng sát hại người. Về sự sát hại người, trong 
Ngũ Giới Phật đã tuyệt đối cám chỉ, và chúng ta cũng đã phát nguyện g1ữ giới ду. 
Nhưng về sinh vật, vì một số Phật tử còn ăn mặn, nên chưa tuyệt đối giữ được giới 
sát. Vậy ít ra trong ngày thọ Bát quan trai, chúng ta hãy tuyệt đối giữ giói áy. Chúng 
ta không giết người, không trù tính mưu mô giết người, đã đành ! Chúng ta cũng” 
không nên động lòng trướcv sanh mạng của tất cả mọi loài hữu hình. Hơn nữa, néu 
ау ai có ý giết hại sinh vật, chúng ta phải khuyên lon ngăn cản đừng cho người ta 
thi hành ác ý ấy. 


Được như thé là ta giữ được trọn vẹn giới sát, mặc dù chỉ trong một ngày đêm, 
nhưng lợi ích sẽ lớn lao vô cùng cho việc tu hành của chúng ta. 


2. Không được trộm cướp. 


Hai chữ trộm cướp ở đây có một ý nghĩa vô cùng. Những vật thuộc quyền sở 
hữu của người ta, từ vàng, bạc, châu báu, đất ruộng nhà cửa, cho đến đồ đạc, cây kim 
sợi chỉ, cong rau, người ta không cho mà mình ly, là trộm cướp. Lường thăng tráo 
đấu, đo thiếu láy thừa, đi làm tr giò, boc lột công nhân, lấy của công, ăn hồi lộ, được 
của người không trả lại, đều là trộm cướp. 


Người đời coi tiền của hơn tánh mạng, trèo non, lặn suối, lo mưu này tính kế nọ 
để làm ra tiền nuôi thân và gia đình, và dé dành dụm phòng khi đau ốm, tai nạn. Nếu 
rủi bị mất tiền của do mó hôi nước mắt mà có, người ta vô cùng đau khổ, tuyệt vọng 
có khi đến quyên sinh. Chúng ta cũng đã có nhiều khi đau buôn vì mất của, thì xét 
người khác cũng vậy. Chúng ta không muốn ai trộm cướp của mình, thì tất nhiên 
mình cũng không nên trộm cướp của ai. Đó là lẽ công bằng rất giản di. Huống chi 
chúng ta là Phật tử , nghĩa là những người quyết tâm diet trừ tham dục, dé được giải 
thoát, thì lẽ nào ta lại lấy của phi nghĩa? 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Trong cuộc đời tranh đấu hằng ngày đề sống, có nhiều khi chúng ta không giữ 
được một cách tuyệt. đối giới cắm này, chăng hạn, chúng ta làm ít mà сб đòi lương 
cho cao, bán hàng xâu với gía cao, mưu tính chước này kế nọ để được lợi nhiều một 
cách thiếu chính đáng...Có khi chúng ta nhận thấy như thế là bất chính, nhưng tự bào 
chữa rằng vì sự sống của gia đình, thân thuộc mà phải làm như thé. 


Nhưng trong ngày thọ Bát quan trai giới, chúng ta hãy quyết không trộm cướp 
đã đành, mà cũng không được đề cho một ý nghĩ tham lợi móng lên trong tâm. Chúng 
ta không trộm cướp, không nghĩ đến sự trộm cướp, mà thấy ai trộm cuớp hay nây ra ý 
trộm cướp thì chúng ta cũng khuyên can họ, ngăn ngừa không cho họ làm bậy. Không 
những không trộm cướp và ngăn ngừa sự trộm cướp mà thôi, chúng ta còn bố thí cho 
những người nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc, tìm cách giúp đỡ những người thân 
thuộc, trong cảnh túng thiếu. 


Giữ được giới này một cách tuyệt đối, thì dù thời gian ngắn ngùi trong 24 giờ 
đông hô, chúng ta cũng đã gieo được những nhân lành tôt đẹp cho sự tu hành của 
chúng ta. 


3. Không được dâm dục. 


Dâm dục là cái nghiệp nhơn sanh tử luân hồi, nên người xuất gia phải đoạn hẳn. 
Phật dạy rằng: "Người muốn đoạn trừ sanh tử, chứng quả Niết bàn mà không trừ hắn 
dâm dục, thì không khác kẻ nâu cát sạn mà muốn cho thành cơm, dù ra công đem 
nấu, trải qua năm ngàn kiếp cũng không thành cơm được". 


Vậy những Phật tử xuất gia, muốn thành Phật quả thì phải trừ dâm dục. 


Còn những Phật tử tại gia, chưa có thé hoàn toàn đoàn trừ dám dục được, thì 
Phật chỉ câm tà dâm, nghĩa là ngoài vợ chông, không được lan chạ; và giữa vợ chồng, 
cũng cân phải giữ chánh 1, biệt tiệt dục đê cho thân tâm được trong sạch nhẹ nhàng. 


Nhưng đây là nói về ngày thường của Phật tử tại gia. Chứ đến ngày thọ Bát 
quan trai giới, thì tuyệt đôi phải giữ giới tịnh hạnh, không được hành động dâm dục 
đã đành, nà cũng không được nhớ nghĩ đên những điêu dâm dục. 


Nếu triệt để giữ đúng giới này, thì dù chỉ trong 24 giờ đồng hồ, lợi ích cũng 
rộng lớn vô cùng, vì chúng ta đã có dịp đê gieo nhơn tịnh hạnh là một nhơn rât quý 
báu trong sự tu hành diệt dục. 


4. Không được nói dối. 


Nói dôi là tâm nghĩ miệng nói trái nhau. Nói dôi có 4 cách, mà chúng ta đã có 
học rôi trong bài Ngũ Giới. Đó là: nói không thật, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiêu, nói 
lời hung ác. 


Chúng ta đã thấy, hằng ngày trong đời, tai hại của sự nói đối. Tai hại lớn nhất là 
làm mát lòng tin cậy nhau. Trong một gia đình mà không tin nhau, thì gia đình sẽ tan 
nát; trong một xã hội mà không tin nhau, thì xã hội sẽ điêu tàn. 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Trong đời sống hằng ngày chúng ta chưa có thể hoàn toàn giữ giới này được, thì 
trong ngày thọ Bát quan trai giới, chúng ta hãy triệt dé thực hành giới cắâm này. 
Chúng ta không nói sai, không nói thêu đệt, không nói hai chiều, không nói lời hung 
ác đã đành; chúng ta lại còn khuyên răn những người chung quanh giữ đúng giới 
không nói láo ду! 


Nếu thực hành triệt để giới cắm này, thì dù chỉ trong một ngày đêm, chúng ta 
cũng đã gieo được một hột nhon quý báu rât hiêm có trong đời này là: lòng chân thật. 


5. Không được uống rượu. 


Rượu làm say mê, tối tăm trí não người uống. Nó còn nguy hiểm hơn cả thuốc 
độc, vì thuốc độc uông vào chết ngay, song chỉ giết chết một đời người thôi; chớ rượu 
làm cho người cuông tâm, mát trí, gây nên nhièu tội lỗi, chết đi sanh lại, luân hồi 
nhiều kiếp trong tối tăm si ám. 


Bởi thế, trong Kinh, Phật dạy: "Thà uống nước đồng sôi cho tan mắt thân này, 
chứ không nên uông rượu”. 


Chúng ta là Phật tử , nghĩa là những người đang trau dồi Trí tuệ để được sáng 
suốt như Phật, chúng ta không được uóng rượu. Chúng ta không uống rượu đã đành, 
mà cũng không khuyên mời người uông rượu. Tự mình uông rượu tội còn nhẹ, chớ 
khuyên mời người khác uống, tội lại nặng hơn. 


Song, trong lúc đau ốm, nếu lương y bảo pahi có rượu hòa với thuốc uống mới 
lành bệnh, thì chúng ta cũng được tạm dùng, Khi đó rượu trở thành một vi thuôc, chứ 
không phải là một vị làm cho trí não ta cuông loạn nữa. 


Раду là nói về ngày thường, chứ trong ngày thọ "Bát quan trai giới", chúng ta 
phải trừ tuyệt rượu, không được uông đã đành, mà còn khuyên răn người khác đứng 
uông nữa. 


6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và đi xem múa hát. 


Năm giác quan: tai, mắt, mũi, lưỡi, thân là năm cửa ngõ, có thê mở đường cho 
chúng ta đến cảnh giới Niết Bàn, hay vào địa ngục. Nếu chúng ta biết mở năm cánh 
cửa ấy về néo thanh tịnh, nghe những lời hay lẽ phải, thấy những điều thiện, điều 
lành, ngửi những mùi thơm tinh khiết, đạo vị, thì con đường đến Niết Bàn, giải thoát 
không xa. Trái lại, néu chúng ta hướng những. cánh cửa giác quan áy vào cõi б trọc, 
mở rộng chúng cho tội lỗi ùa vào, nào nghe tiếng du dương luyến ái của dục vọng, 
thấy cảnh truy lạc, dâm ó, ngửi mùi vị say nông, kích thích dục lạc, thì con đường địa 
ngục đã sẵn sàng mở rộng đề đón chờ chúng ta. 


Phật cắm Phật tử trang điểm, tô sơn trét phán, xúc uóp dầu thơm, múa hat lả lơi, 
quyền rũ, hay сат đi xem những cảnh múa hát ấy, là vì muốn cho chúng ta khỏi doa 
vào dia ngục. 


Nhưng trong đời sóng hằng ngày của người Phật tử tại gia, vì còn tiếp xúc với 
đời sông xã hội, nên phải ăn mặc tê chỉnh trang nghiêm, đôi khi cũng phải đi dự 
những buôi hòa nhạc, hay múa hát, min là những thứ âm nhạc, những điệu múa hát ây 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


có tánh cách trong sạch, xây dựng và hướng thiện. Nhưng trong hiện tại, các thứ nghệ 
thuật: kịch nhạc, ca, vũ, cải lương, chiêu bóng..phân nhiêu có tánh cách trụy lạc, thoái 
hóa, chúng ta nên đê phòng, đừng quá d dãi mà sa vào vòng tội lôi. 


Trên đây là nói trong ngày thường, chứ ngày thọ giới Bát quan trai, chúng ta 
nhất định không được trang điểm, xức ướp dầu thơm, múa hát hay đi xem múa hát. 
Hơn nữa, chúng ta phải cố gắng diệt trừ những âm hưởng, bóng dáng của những thứ 
nghệ thuật không lành mạnh, trong đầu óc chúng ta. 


Риос như thé, thì tuy thời gian chỉ ngắn ngủi có 24 giờ, ảnh hưởng tốt đẹp của 
nó vô cùng quý báu cho sự tu hành của chúng ta. 


7. Không được nằm ngồi giường cao đẹp, rộng lớn. 


Điều гап cắm này cũng như điều гап cắm thứ sáu, có mục đích ngăn ngừa thân 
xác ta, không cho buông lung theo những cảm giác mon trón khoái lạc của giường 
cao nệm tốt, chăn ám màn êm. Vì những cảm giác này có thê kích thích lòng ham 
muốn bát chính của xác thân, tạo điều kiện cho chúng ta gây tội lỗi, nên Phật ché ra 
giới cắm này. Xưa Ngài Ngộ Đạt Quốc sư là một bực cao đức, được vua ү Tôn уа 
vua Hy Tôn hết sức ưu đãi. Vua bà Tôn cúng cho Ngài một bảo tọa bằng trầm hương 
rất quý báu. Từ khi được bảo tọa ấy, Ngộ Đạt Quốc Sư mống niêm danh lợi, thành ra 
thất đức, phải chịu nhiều tai vạ và đau khổ. 


Vì hiểu rõ cái tai hại của giường cao chiếu rộng, chăn ám nệm êm, nên xưa 
Ngài Hiếp Tôn Giả từ khi xuất gia, lưng không năm chiếu; Ngài Cao Phong Diệu 
thiền sư lập nguyện: ba năm không năm giường chóng; đức Phật Thích Ca , trong khi 
xuất gia tìm đạo, đã gối cỏ nằm sương, từ năm này sang năm khác... 


Noi gương người xưa, các vị xuất gia chỉ nằm trên một cái giường nhỏ hẹp, vừa 
ngủ, chứ không bao giờ dùng giường rộng nệm cao. Kẻ tại gia cũng nên tập dần đức 
tánh giản dị đạm bạc ấy. Nếu chưa làm được trong ngày thường, thì ngày thọ giới Bát 
quan trai, cũng phải triệt đề thi hành giới thứ bảy này. 


8. Không được ăn quá giờ поо. 


Trong luật Phật dạy: "Chư thiên ăn sớm mai, Phật ăn giờ ngọ, súc sanh ăn sau 
giờ про, пра quỷ ăn tôi, chư Tăng học theo Phật, phải ăn đúng giờ про". 


Ăn đúng giờ ngọ, được năm điều lợi sau đây: 


Ít mống tâm sai quấy 

Ít buồn ngủ 

Dễ được nhất tâm 

Ít hạ phong 

Thân được yên бп và ít sanh bệnh. 


Trừ một vài trường hợp như khi đau ốm, luật cũng châm chước cho được ăn 
cơm cháo sau giờ ngo, nhưng khi ăn phải sanh lòng hô then. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Vì những lợi ích thiết thực nói trên, nên người xuất gia cần phải thực hành. Còn 
Phật tử tại gia, khi tu Bát quan trai giới cũng phải giữ đúng giới này. 


C Kết Luận 





1. Lợi ích của Bát quan trai giới rất lớn lao. 


Như chúng ta đã thấy ở các đoạn trên, Bát quan trai giới là một phát tu vô cùng 
lợi ích cho Phật tử tại gia. Trong thời gian tu hành ấy, thân, khâu, ý của người thọ giới 
được hoàn toàn thạnh tịnh, tuy chỉ có 24 giờ đồng hồ, nhưng 24 giờ ấy còn quý báu 
hơn cả một đời của người không tu hành. Tuy lượng råt ít, mà phâm lại nhiều vô 
cùng. Nó chỉ là giọt nước, nhưng là một giọt nước trong sạch hoàn toàn, cho nên nó 
còn quý hơn cả một ao nước đục bùn nhơ, nó chỉ là một viên ngọc nhỏ xíu, nhưng đó 
là viên ngọc Ma ш, nên nó còn quý hơn trăm ngàn châu báu khác. 


Chúng ta hãy phân tích một cách rõ ràng những lợi ích mà chúng ta đã thuâ 
hoạch được trong 24 giờ ấy mà xem. 


Nhờ giới thứ Nhất, tâm ta không có ác ý giết hại sanh vật, miệng ta không nhai 
nuôt những máu huyết tanh hôi, thân ta không nặng nê vì thịt cá. Đôi với chung 
quanh, ta không làm cho người và súc vật đau khỏ, mât thân mạng. 


Nhờ giới thứ Hai, tâm ta không động, ý ta không tham lam, thân ta không mang 
nặng những vật phi nghĩa. Đôi với người chung quanh, ta không làm họ đau khô vì 
таќ của cải m,à họ đã nâng niu, quý trọng. 


Nhờ giới thứ Ba, tâm ta được thanh tịnh, thân ta khỏi ó ué. Đối với người bạn 
trăm năm, cùng những người chung quanh, ta giữ đúng lê, làm choi họ kính trọng. 


Nhờ giới thứ Tư, tâm ta không tà vạy, lưỡi ta không dối trá, điêu ngoa. Đối với 
người chung quanh, ta giữ được chữ tín, làm mọi người khỏi lo sợ, nghi ngờ vì ta. 


Nhờ giới thứ Năm, tâm ta được minh màn, miệng ta không nồng nặc hơi men, 
thân ta không loạn động. Đôi với người chung quanh, ta không làm cho họ phải lo sợ, 
khô sở vì con ma men này hành hạ. 


Nhờ giới thứ Sáu, tâm ta không buông luông theo dục lạc ta không dung chứa 
những hình ảnh, mùi vị, âm thanh tà tạp, dâm ô...Đôi với người chung quanh, ta 
không làm cho họ phải tập пһіт những cảm giác không trong sạch, không thanh 
thoát. 


Nhờ giới thứ Bảy, tâm ta không mống lên những niệm danh lợi, xa hoa; thân ta 
không bị dục lạc lôi cuốn. Đối với người chung quanh, ta d gần gũi, thân cận, vì 
không bị cái cao sang, phù phiếm bên ngoài ngăn cách. 


Nhờ giới thứ Tám, tâm ta được định tỉnh, sáng suốt, thân ta nhẹ nhàng, ít bệnh 
tật; đôi với các loài chung quanh, như người nghẻo đoí, ngạ quỷ, súc sinh, ta không 
gây ra sự thèm khát, vì sự lục lao ăn uông về đêm. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Bao nhiêu sự lợi ích cho mình và cho người mà chúng ta đã thâu thập được 
trong khoảng 24 giờ đông hô, thử hỏi có một pháp tu hành của người tại gia nào quý 
báu hơn thê nữa? 


2. Bởi vậy Phật tử nên thực hành Bát quan trai giới. 


Phật tử tại gia mặc dù suốt ngày suốt tháng bận bịu về sinh kế làm ăn, mỗi 
tháng cũng nên sắp xếp việc nhà, vào chùa thọ Bát quan і trai giới một vài lần. Nếu 
hoàn cảnh thuận lợi, có thể thọ được nhiều lần lại càng tốt. 


Nếu không đủ điều kiện đến chùa, thì phương tiện của nhà tu cũng được, nhưng 
lợi ích không băng đên chùa. 


Vậy xin khuyên các Phật tử tại gia, nên сб gắng thực hành у như lời Phật dạy, tu 
theo hạnh giải thoát, rôi khuyên nhiêu người thật hành theo, đê cùng nhau tiên bước 
lên đường giải thoát, an уш. 


Hòa Thượng Thiện Hoa 
PHỤ BÀI SÓ 10 


NGHI THỨC 
THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI 


Theo phép thọ Bát quan trai giới, người thọ giới phải đến chùa cầu một thây Tỳ 
kheo trai giới thanh tịnh truyền cho. Về nghi thức có tháy truyền giới thì thứ lớp råt 
nhiều. 


Ngoài trường hợp trên, nếu không có thuận tiện dé cầu thầy truyền cho, thì 
phương tiện tự mình đổi trước tượng Phật, theo phép như sau đây mà tự thọ. 


Một điều cốt yếu, trước khi thọ giới, giới tủ phải sắp đặt chuyện nhà có người 
thay thé, không còn lo nghĩ việc gì ở thê gian cả, để cho tâm trí yên tịnh, như thể thì 
24 giờ thọ giới mới được nhiêu lợi ích. Muốn được lợi ích nhiễu, giới tủ nên vào chùa 
thọ Bát quan trai giới tốt hơn. 


Trước khi thọ giới, phải rửa tay,rửa mặt, súc miệng sạch sẽ, mặc áo tràng tê 
chỉnh, đến trước bàn thờ Phật, thắp ba cây hương rồi qui xuống, đọc bài cúng 
hương: 


BÀI CÚNG HƯƠNG 


Nguyện thử diệu hương vân 
Biến mãn thập phương giới 
Cúng dường nhứ thiết Phật 
Tôn Pháp chư Bồ Tát 

Vô biên Thinh Văn chúng 
Cập nhứt thiết Thánh Hiền 
Duyên khởi quang minh đài 
Xứng tánh tác Phật sự 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Phổ huân như chúng sanh 
Giai phát Bồ đề tâm 

Vin ly chư vọng nghiệp 
Viên thành Vô thượng đạo 


(Ха 3 xá, tiếp đọc bài khẩn nguyện) 
BÀI NGUYỆN 


Tư thời Đệ tử (tên họ gì) pháp danh (pháp danh gì) kin nhut qui đầu Tam Bảo, 
phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới, nhứt nhựt nhứt dạ. Duy nguyện thập phương 
chư Phật , chư Đại Bồ Tát, Hộ pháp thiện thần, từ bi gia hộ Đệ tử thân tâm thanh tịnh, 
Phật sự viên thành. 


(Xá đứng dậy cắm hương xướng 1) 


Nhứt tâm dành l, tận hư không , biếm pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương 
chư Phật , Tôn Pháp, Hiên Thánh Tăng, Thường trú Tam Bảo (7 lay). 


Nhứt tâm dành 1 Ta Bà Giáo chủ, Điều ngự Bồn sư Thích Ca Màu Ni Phật , 
Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bô Tát, Đại Hạnh 
Phó Hiên Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bô Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (7 


lạy). 


Nhút tâm dành 1 Lạc bang Giáo chủ, Đại từ, Đại Ві tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà 
Phật , Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thé Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Vương Bồ 
Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. (7 lay) 


(Đứng dậy chấp tay tụng bài Đại bi) 
Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. (3 lån). 
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại bi tâm đà la ni. 


Nam mô hắc ra đác na đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô kiết аё, thước bà ra da, 
bô đê tát đóa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô пі ca da. 


Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đác tả. Nam mô tắt kiết lật đỏa, y mông a rị da, 
bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. 


Nam mô na ra cân trì hê гі, ma ha bàn đa sa тё, tất bà a tha đậu du bằng, a thệ 
dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đề, 
ca ra đề. di hê ri, ma ha bò đề tát дда, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, ri đà 
dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đề, đà ra đà 
ra, địa ri ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra mục đề lệ, y hê di hê, thất 
na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, 
hô lô hô lô hé ri, ta ra ta Ta, tất rị tất ri, tô rô tô rô, bồ đề da bồ đề dạ, bó đà dạ, bó đà 
dạ, di đề ri dạ, na ra cần trì, địa гї sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. 
Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà đủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cân trì, ta bà 
ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tắt ra tăng a mục khê gia ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà đạ, 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 
ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà da ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì 
bàn dà ra da ta bà ha. Ma bà lợi thăng kiết ra dạ ta bà ha. 


Nam mô hắc ra đát na, đa ra да gia. Nam mô a ri gia bà lô kiết аё, thướt bàn ra 
da ta bà ha. An tát diện đô mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. 


Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo (3 lần). 

(Quì xuống chắp tay đọc bài Sám hối ) 

BÀI SÁM НО! 

Đệ tử đã làm các nghiệp ác, 

Đêu do vô thi Tham, Sân, Si, 

Từ thân, miệng, ý mà sanh ra 

Tât cả Đệ tử xin sám hôi. 

(Đọc 3 lân rồi đứng dậy) 

Nam mô Cầu sám hối Bồ Tát Ma ha tát 

(3 lần, lạy 3 lạy) 

(Lạy xong quì xuống chap tay đọc bài 

phát nguyện thọ Bát quan trai giới) 

BÀI PHÁT NGUYÊN THỌ GIỚI 

MỘT LÀ GIỮ GIỚI KHÔNG SÁT SANH 

Đệ tử thè trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không sát hại các loài sanh 
vật. Tự mình không sát hại, không bảo người sát hại, hoặc thây người khác sát hại 
cũng không sanh tâm vui mừng. (1 xá) 

HAI LÀ NGUYÊN СІС GIỚI KHÔNG TR"M CƯỚP 

Đệ tử thè trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không trộm cướp của cải mọi 
người. Tự mình không trộm cướp, không bảo người trộm cướp, hoặc thây người khác 
trộm cướp, cũng không sanh tâm vui mừng. (7 xá) 

BA LÀ NGUYÊN СІС GIỚI KHÔNG DÂM DỤC 

Đệ tử thè trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không phá phạm hạnh (không 
dâm dục). Tự mình không phá phạm hạnh, không bảo người phá phạm hạnh, hoặc 
thây người khác phá phạm hạnh cũng không sanh tâm vui mừng.(7 xá) 


BÓN LÀ NGUYÊN GIỮ GIỚI KHÔNG NÓI DÔI 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Đệ tử thè trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không nói dối. Tự mình 
không nói dối, không bảo người nói đối, hoặc thấy người khác nói dối, cũng không 
sanh tâm vui mừng. (1 xá) 


NĂM LÀ NGUYÊN СІС GIỚI KHÔNG UỐNG RƯ"U 


Đệ tử thè trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không uống rượu. Tự mình 
không uống rượu, không bảo người uống rượu, hoặc thây người khác uống rượu, 
cũng không sanh tâm vui mừng. (1 xá) 


SÁU LÀ NGUYỆN GIỮ GIỚI KHÔNG TRANG BIÉM VÀ CA HÁT 


Đệ tử thể trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không đeo bông, xoa hương, 
ca xướng, múa hát. Tự mình không trang điêm ca hát, không bảo người trang йіёт ca 
hát, hoặc Һау người khác trang điêm ca hát, cũng không sanh tâm vui mừng. (7 ха) 


BẢY LÀ NGUYÊN ОГУ GIỚI KHÔNG МАМ NGÔI GIƯỜNG CAO TỐT 


Đệ tử thè trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không nằm ngồi giường cao 
tốt. Tự mình không nằm ngôi giường cao tốt, không bảo người nằm ngôi giường сао 
tốt, hoặc Һау người khác nằm ngồi giường сао tốt, cũng không sanh tâm vui mừng. 


(1 ха) 
TÁM LÀ NGUYÊN ОГУ GIỚI KHÔNG АМ PHI THỜI 


Đệ tử thè trọn một ngày đêm nay, nguyện giữ giới không ăn phi thời. Tự mình 
không ăn phi thời, không bảo người ăn phi thời, hoặc thây người khác ăn phi thời, 
cũng không sanh tâm vui mừng. (1 xá) 


(Đứng dậy xướng ba lần) 
Ma ha Bát nhã Ba la Mật đa Tâm kinh. 


Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la Mật đa thời, chiếu khiến ngũ án 
giai không , độ nhút thiệt khô ách. 


Xá Lợi Tử, Sắc bất dị không , không bất dị sắc, sắc tức thị không , không tức thị 
sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị. 


Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bắt sanh, bát diet, bất cấu, bát tịnh, bát 
tăng, bất giảm, thị сб không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhi, її, 
thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; 
vô Vô minh, diệc vô Vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khó, tập, 
diệt, đạo, vô trí điệc vô đắc, dĩ vô SỞ đắc có. Bồ đề tát đỏa у Bát nhã Ba la mật đa сб 
Tâm vô quái ngại. Vô quái ngại сб, vô hữu khủng bó, vin ly điên đảo mộng tưởng, 
cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật , у Bát nhã Ва la mật đa có đắc А Nậu Đa đa 
Tam miêu tam Bồ đề. 


Сб tri bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng 
chú, thị vô đăng đăng chú, năng trừ nhứt thiệt khô, chon thiệt bât hư: 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 
Có thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: "Yết dé yết đề, Ba la 

yêt đê, Ва la tăng yêt đê, Bồ đê tát bà ha". 

VÃNG SANH THÂN CHÚ 

: Nam mô А di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệc dạ tha, а di ri đô bà tỳ, a diri đa 

tât đam bà tỳ, а di гі đa tỳ can lan đê, а diri đa tỳ can lan đa, dà di пі, аа dà na, chỉ đa 
са lệ, ta bà ha. (3 lân) 

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THÂN CHÚ 

Nẵng mò tam mãn đa mẫu đà nám. А bát ra đề, hạ đa xá ta nản nám, дас điệc 
tha. Án khê khê, khê hé, hòng, hông, nhập pha ra, nhập phạ ra, bát ra nhập pha ra, bát 
ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí ri, sắc trí ri, ta phán tra, ta phán tra, phiến 
đề ca, thất rị duệ, ta bà ha. (3 lån) 

HÓI HƯỚNG 

Thọ giới công đức thù thăng hạnh, 

Vô biên thăng phước giai hồi hướng, 

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, 

Tốc vãng Vô lượng quang Phật sát. 

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, 

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liu, 

Phó nguyện tội chướng tắt tiêu trừ, 

Thế thế thường hành Bồ Tát đạo. 

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung, 

Cửu phâm liên hoa vi phụ mẫu, 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, 

Bát thối Bò Tát vi bạn lữ. 

Nguyện dĩ thử công đức, 

Phổ cập ư nhứt thiết, 

Ngã đẳng giữ chúng sanh, 


Giai cọng thành Phật đạo. 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 
Tự quy y Phật , đương nguyện chúng sanh, thê giải đại đạo, phát vô thượng 
tâm.( 7 lay) 


Tự quy y Pháp , đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như 
hải. (7 lay) 


Tự quy y Tăng , đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô 
ngại. (1 lay) 


(Xá 3 xá lui ra) 

NGHI THỨC THỌ TRAI 

Ngồi të chỉnh , tay trái co ngón giữa, ngón áp, con ba ngón dựng thẳng, dé chén 
cơm lên; tay mặt kiết Á ân cam lồ (ngón cái bên tay phải đề lên ngón áp) dé dựa ngang 
phía trong miệng chén rồi xướng: 

Cúng dường Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. 

Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. 

Thiên bá ức hóa thân Thích Ca Маши Ni Phật. 

Đương lai hạ sanh Di Гас Tôn Phật. 

Thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật. 

Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

Đại Hạnh Phó Hiền Bồ Tát. 

Đại bi quán thế âm bồ tát. 

Chư Tôn Bồ Tát Ma ha tát. 

Ma ha Bát nhã ba la mật. 

Tam đức, lục vị, cúng Phật cập Tăng pháp giới hữu tình, phô đồng cúng dường, 
nhược phan thực thời, đương nguyện chúng sanh thiên duyệt vi thực, pháp һу sung 
mãn. 

(Cúng dường rôi dé bát xuống) 

XUẤT SANH: 


Гау cái chén nhỏ múc chút nước, để trong lòng bàn tay trái, рар bảy hột cơm để 
trong chén; tay mặt kiết án cam 10, đặt trên chén cách một tắc, mặc niệm: 


Pháp luật bất tư nghì, 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Từ bi vô chướng ngại, 

Thất liệp biến thập phương, 
Phổ trí châu sa giới, 

Án, độ lợi ích tóa ha. (7 lần) 


Tay bắt ấn viết bóng hai chữ "Án lam" rồi khảy móng tay trên chén ba lần, đưa 


thị giả đem ra trước, đê trên một cái bàn nhỏ, đọc kệ chú: 


thầm: 


cúng. 


Đại bàng kim sí điều, 

Khoáng đã qui thần chúng, 

La sát qui tử mẫu, 

Cam 10 tất sung mãn. 

Án, mục lực lăng tóa ha. (7 lân) 
BƯNG CHÉN CƠM 


Hai tay, môi tay co hai ngón sau, còn sáu ngón bưng chén cơm ngang trán, đọc 


Chấp trì ứng khí đương nguyện chúng sanh, thành tựu pháp thí thọ thiên nhơn 


Án, chỉ гї, chỉ ri pha nhựt ra hồng phấn tra. (3 lân) 
TAM ĐÈ 

(Ăn ba miếng đầu tiên) 

Miếng thứ nhất (niệm thầm): 

Nguyện đoạn nhứt thiết ác. 

Miếng thứ hai (niệm thầm) 

Nguyện tu nhứt thiết thiện 

Miếng thứ ba (niệm thầm) 

Thệ độ nhứt thế chúng sanh 

Trong khi ăn phải trởng năm pháp tướng này: 


Nhứt kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Nhị thôn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. 
Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. 

Tứ chánh sự lương dược, vị liệu hình khô. 
Ngũ vị thành đạo nghiệp, phương thọ thử thực. 
TƯỚC DƯƠNG CHI 

(Ап cơm xong хіа răng đọc chú này) 


._ Tước đương chí thời, đương nguyện chúng sanh thân tâm đều tịnh, phệ chư 
phiên não. 


Án, a mộ dà di ma lệ, nhĩ pha ca ra, tăng du dad né, bát đầu na, câu ma ra, nhĩ 
pha ca ra tăng thâu đà da, đà ra đà ra, tô di ma lệ, tá pha ha (3 lan) 


АМ THỦY KỆ CHÚ 
(Uống nước đọc chú nẩy) 


Phật quán nhứt bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bát trì thử chú, như thực 
chúng sanh nhục. 


Án pha tất ba ra, ma ni tá ha. (3 lån) 
TRAI KỆ CHÚ 
(Ап cơm uống nước xong tụng chú nây) 


Nam mô tát đa nám, tam miệu tam bó đà, câu chi nám, đát điệt tha. Án chiếc lệ, 
chủ lệ chuân đê ta bà ha. (7 lån) 


Sở vị bó thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị lạc bó thí, hậu tất đắc an lạc. 

Phan thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện cụ chư Phật Pháp. 

PHỤC NGUYÊN 

Thân phi nhứt lũ, thường tư chức nữ chi lao; nhựt thực tam xang, mỗi niệm 
nông phu chỉ khô. Phó nguyện hiện tiên tứ húng phước huệ song tu, một hậu аас Di 
Đà thọ ký; âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh tê thành Phật đạo. 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 

(Lược trích nghỉ thức thọ trai này để cho các 


Phật tử tại gia dùng, trong khi thọ Bát quan trai) 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


NGHI THỨC ХА ВАТ QUAN TRAI GIỚI 
Sau 24 giờ đồng hồ (đúng như giờ ngọ giới), người thọ giới thỉnh Giới sư lên 
chùa ngồi một bên. người thọ giới lạy giới sư một lạy rôi ngồi xuống cháp tay lạy 


rằng: 


"Đại đức môit lòng nghĩ, con pháp danh là...đã nguyện thọ Bát quan trai giới, 
giữ trọn một ngày đêm. Bạch Đại đức ! Nay con xdin xả giới". 


(Bạch xong, lay một lay lui ra) 

Nếu không có giới sư, tự mình làm 1 xả giới thì nên theo nghỉ thức sau này. 

Đến trước Tam Báo, thắp hương ngùi xuống khán nguyện: 

Pháp vương Vô thượng quan 

Tam giới voo luân thất, 

Thiên nhơn chi Đạo sư, 

Tứ sanh chi Từ phụ, 

Ư nhứt niệm quy y, 

Năng diệt tam kỳ nghiệp, 

Xưng dương nhược tán thán, 

Ước kiếp mạc năng tận 

Tư thời đệ tử (tên họ gì) Pháp danh (pháp danh gì) w nhứt nhựt nhút dạ, phát 
nguyệ thọ trì Bát Quan trai giới, công huan dĩ mạn, nguyen lực châu toàn,. Nguyen 
thạp phương chư Phật, chư đại Bồ tát, chư đại thiên thần, từ bi gia hộ, đệ tử sanh sanh 
đắc phùng Phật pháp, đắc trị thiện duyên, cập thiết nhất chúng sanh đồng thành Phật 
đạo.(Ixá, đứng dậy) 

Nam Mô Hộ giới tạng bó tát Ma ha tát 

(xướng ba lần, lạy ba lạy) 

(Đứng dậy tụng Bát nhã) 

Ma ha Bát nhãBa la mật đa tâm kinh. 


Quán tự tại Bồ tát, hành thâm Bát nhãBa la mật đa thời, chiếu kiến ngũ ân giai 
không, đọ nhất thiết khó ách. 


Xá Lợi Tử ! Sắc bát dị không, không bắt dị sắc, thọ, tưởng, hành, thức dien 
phục như thị. 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


xá Lợi Tử ! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bắt diệt, bất саш bát tịnh, bát 
tăng bât giảm, thị cô không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tĩ, 
thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô giãn giới, nãi chí vô ý thứcgiới; 
vô vô minh tận nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo; vô Trí diệt 
vô Đắc, di VÔ 50 đắc có. Bồ Đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật da có tâm vô quái ngại; vô 
quái ngại có, vô hữu khủng bó, vin ly điên đảo mộng tưởng, cứu cách Niất Bàn. Tam 
thế chư y bát nhã ba la mật đa cố, đắc а пап Ра La tam miệu tam bó đề. Cố tri Bát nhã 
Ba la mật đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng 
đăngchú, năng trừ thiệt nhât khô, chon thiệt bât hư; cô thuyêt Ва la mật đa chú. 

Tức thuyết chú viết: 

"YVết yết đề, Ba la yết dé, 

Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát ba ha" 

VÃNG SANH THÂN CHÚ 

—_ Nammô А di đa bà dạ, đa tha đà tha dạ, đa diệc dạ tha, a di ri đô bà tì, a diri đa 

tât tam bà ti, ай ri đa ri ca lan đê, a di ri da ti ca lan đa, dà di ni, dfà dà na, chỉ đa ca 
lệ ta bà ha (3 lân) 

TÁN PHẬT 

A Di Đà Phật thân kim sắc 

Tướng hảo minh quang vô đẳng luân, 

Bạch hào uyên chuyên пей tu Di, 

Сат mục trừng danh tứ đại hải, 

Quang trung hóa Phật vô số ức, 

Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên, 

Tứ thập bát nguyện chúng sanh, 

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 


Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế giưới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn Đạo sư A Di 
Đà Phật. 


Nam Mô A Di Đà Phật (108 lần) 
Nam Mô Quan Thé Âm Bồ Tát (10 lần) 


Nam Mô Đại thế chí Bồ tát (10 lần) 








Nam Mô Thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (10 lần) 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


(Quy xuống chắp tay đọc bài Phó Hiên hạnh nguyện) 
Đệ tử chúng đẳng, tùy thuận tu tập, 

Phó Hiền Bồ Tát, thập chuẩn đại nguyện: 
Ми giả 1 kính chư Phật, 

Nhi gia xứng tan Như Lali, 

Tam giả quản tu cúng dường, 

Tứ giả sám hối nghiệp chướng 

Ngũ giả tùy hỷ công đức, 

Lục giả thỉnh chuyên pháp luân, 

Thất giả thỉnh Phật trụ thé, 

Bát giả thường tùy Phật học, 

Cửu giả hằng thuận chúng sanh, 

Thập giả phố giai hồi hướng. 

THÁT PHẬT DIỆT TỘI CHÔN NGÔN 


‚Гу bà ly bà đề, cầu ha cầu ha đề, đà ra ni đề, ni ha ra đề, tùy lê пё dé, ma ha da 
đê, chơn lăng càng đê ta bà ha. (3 lân) 


Nguyện dĩ thử công đức 
Trang nghiêm Phật Tinh Độ, 
Thượng báo tứ trọng ân, 

Hạ tế tam đồ khổ, 

Nhược hữu kiến văn giả, 

Tất phát Bồ đề tâm, 

Tận thử nhất báo thân, 

Vãng sanh An Lạc sát. 


(Đứng dậy xướng lạy) 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Đệ tử đại vị nhứt thiết sư trưởng ân, chí tâm dành 1, Nam Mô tận hư không, bién 
pháp giới, quá, hiêïn, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiên Thánh Tăng, 
thường trú Tam Bảo. (1 lay) 


Đệ tử đại vị nhất thiết Phụ mẫu ân, chí tâm dành 1, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ 
Điêu Ngự Bôn Sư ThíchCa MáuNi Phật, Long Hoa Giáo chủ Đương Lai Hạ sangh Di 
Lạc Tôn Phật, Đại trí Văn thù Sư Loi ВО tát, Linh sơn hội thượng Phật ВО tát. (1 lay) 


Đệ tử đại vị tam йд thọ khó; cập pháp giới nhứt thiết chúng sanh, chí tâm dành 1 
› Nam mô Tây phương Cực Lạc Thé Giới Đại Từ Đại Ві tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà 
Phật, Đại Bi Quán Thế Aâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Liên Trì Hải Hội Phật Bồ 
Tát. (1 lay). (ха 3 xá, Іші) 


KỶ LUẬT TU BÁT QUAN TRAI GIỚI TRONG 24 GIỜ 


1. Không được ra ngoài phạm vi đại giới 
(rong vườn chùa, hoặc vườn nhà mình) 
2. Không nên tiếp khách và nói chuyện lớn tiếng. 
3. Bớt nói chuyện, không ăn trầu và hút thuốc. 
4. Oai nghi cử chỉ phải giữ gì cân thận. 
5. Phải giữ đúng giờ tu tập. 
6. Không nên nghĩ đến việc nhà hoặc việc thế tục. 
7. Phải nhứt tâm niệm Phật. 


Những ngày thọ Bát Quan Trai giới, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, trong 
mỗi tháng thọ 1 ngày cho đến sáu ngày: mồng 8, 14, 23, 29, 30 (tháng thiểu thi 28 và 
29). Nếu người mặc làm việc thì thọ ngày chủ nhựt cũng được. Nếu Phật tử mỗi lần 
phát nguyện tu trong 24 giờ, giữ trai giới cho thanh tịnh thì công đức ấy về sau sẽ 
được quả Niết Bàn. 


CHƯƠNG TRÌNH TU BÁT QUAN TRAI GIỚI 
TRONG MỘT NGÀY MỘT ĐÊM (24 GIỜ) 


BU ÓI MAI: 6 giờ sáng Thọ giới 

BUỔI MAI : 7 giờ Ăn điểm tâm 

BUỔI MAI : 8 giờ Sám hồi 

BUÔI MAI : 9 giờ Xem Kinh 

BUỔI MAI : 10 giờ Niệm Phật 

BUỔI MAI : 12 giờ Thọ Trai 

BUÔI MAI : 12 giờ 30 Kinh hành niệm Phật 
BUÔI CHIỀU : 1 giờ 30 Chỉ tịnh (nghi) 
BUÔI CHIỀU : 3 giờ Tụng Kinh 

BUỔI CHIẾU : 4 giờ Xem Kinh 

BUÔI CHIỀU : 5 giờ Niệm Phật 

BUÔI CHIẾU : 6 giờ Dùng nước 

(sửa hoặc nước cháo) 

BUÔI TÔI : 7 giờ Tịnh độ 

BUỔI TỎI : 8 giờ Học 








Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


BUỔI TÔI : 10 giờ 15 Quán số túc 

BUÔI TỎI : 10 giờ 40 Nghỉ 

BUỔI TÔI : 4 giờ khuya Tịnh Niệm (Niệm Phật ) 
BUỔI TÕI : 4 giờ 30 Công phu 

BUÔI TÔI : 6 giờ Làm lễ xả giới 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Th 


іёп Hoa 


Mục Lục Khóa Thứ Hai 
Thiên Thừa Phật Giáo 





--- 000 --- 





Bài Thứ 1 


1-Вбп phận của Phật tử tại 
gia 








Bài Thứ 2 


2-Vu lan bồn 





Bài Thứ 3 


Bài Thứ 4 


Bài Thứ 5 


3-Vô thường 
4-Thiểu dục và Tri túc 


5-Nhân quả 





Bài Thứ 6 


6-Luân hồi 





Bài Thứ 7 


Bài Thứ 8 


Bài Thứ 9 


7-Thập thiện nghiệp 
8-Tứ nhiếp pháp 


9-Lục hòa 





Bài Thứ 


10-Tịnh độ 


ПИ 





Bài Thứ 


ШТ 
ea 
[ШШ 
s 
= 
= 
[Ер 
[ш 
Ee 

10 

11 





11-Lược sử Đức Phật A Di 
Đà và 48 đại nguyện 








Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Hai 
Thiên Thừa Phật Giáo 
--- 000 --- 
Bài Thứ 1 
Bồn Phận Của Phật Tử Tại Gia 
A. Mở Đề 
1. Người đời ai cũng có bón phận: 


Người ta sanh ra trên hoàn vũ này, ai cũng có bón phận. Nói một cách tổng 
quát, thì đã có cái danh, tất phải có cái phận. Con kiến, con ong, có cái phận của kiến, 
của ong; mặt trăng, mặt trời có cái phận của mặt trăng, mặt trời. Dù nhỏ dù lớn, mọi 
vật mọi người đều có cái phận riêng của mình. Những điều cần phải làm, đối với cái 
phận ấy, chính là bón phận. 


Danh càng lớn, thì phận càng nhiều; phận càng nhiều thì bón phận càng nặng. 
Hễ có thêm một cái danh là có thêm bổn phận. Càng nhiều danh lại càng nhiêu bổn 
phận...Người có bón phận của người; nhưng khi người + làm quan, tất nhiên ngoài 
bón phận người, có thêm bón phận làm quan, (bón phận người + bón phận quan). Và 
nếu người làm quan ấy lại làm quan đầu tỉnh, (người + quan + đầu đỉnh) thì tất nhiên 
ngoài hai bón phận trên, còn thêm bón phận cai tri cả tinh nữa (bón phận người + bốn 
phận quan + bón phận cai trị cả tỉnh). Nếu muốn có nhiều danh, mà lại muốn trút bớt 
bón phận, thì là gian lận, lừa bip. Và khi ấy, cái danh ấy chỉ là hư danh. Và khi danh 
đã hư, thì mọi viẹc đều hư cả. Cho nên người xưa đức Không Tử nêu lên thuyết 
"Chính danh" để chỉnh đón xã hội là vì thế. 


2. Người Phật tử tại gia lại có nhiều bón phận hơn ai cả: 


Dựa vào lý luận trên mà suy diễn, chúng ta thấy bón phận của người Phật tử tại 
gia thật là nặng nề. Cái danh của chúng ta gôm có đến năm chữ: Người + Phật tử + tại 
gia. Như thế, tất nhiên chúng ta có những bón phận của người + bón phận của Phật tử 
+bón phận tại gia. Đó là chưa kê người Phật tử tại gia ду còn có những cái danh khác 
như: Công chức, Giáo sư, Tỉnh trưởng v.v...Nhưng йё cho vấn đề này khỏi đi vào chi 
tiết quá; dưới đây chúng ta chỉ nói đến bổn phận người Phật tử tại gia mà thôi. Nhưng 
néu muốn vấn đề được đặt một cách sáng súa, giản di, và sát ssề hơn nữa, chúng tôi 
dë nghị nên bỏ bớt chữ người nữa. Nghĩa là chúng ta sẽ không nói đến bổn phận của 
người ở đây; bón phận ấy mọi người, vì đã là người đều biết cả rồi (trong mọi sách 
luân lý, công dân đều có nói đến). 


Như thé dưới đây, chúng tôi chỉ xin đề cập đến "bón phận của Phật tử tại gia" 
mà thôi. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


B. Chánh Đề 
Bồn phận của Phật tử tại gia là những gì? 


Phật là bậc toàn trí, toàn năng, toàn đức, đã dứt sạch ngã chấp, pháp chấp tất cả 
việc lành gì cũng được, nên công đức được đây đủ và Phật đã biệt rõ các phép đêu 
tuân theo luật nhân quả, nên bao giờ cũng chỉ biệt gieo nhân lành, làm việc lành. 


Phật tử , muốn được làm con Phật , muốn theo dáu chân Phật , muốn xứng đáng 
với danh từ Phật tử, tât pahi làm tròn bôn phận của Phật tử nghĩa là nghe những lời 
Phật đã dạy, làm theo những việc Phật đã làm, đi theo con đường Phật đã ат. 


Phật tử , đáng lẽ phải làm y như thế đó. Nhưng bởi vì chúng ta là Phật tử tại gia, 
nên chưa có thê hoàn toàn theo đúng như Phật. Hai chữ tại gia ràng buộc chúng ta 
trong những bôn phận mà chúng ta phải làm tròn. 


Do đó, Phật tử tại gia, có những bón phận như sau: 
Bôạn phận đối với tự thân 

Bồn phận đối với gia đình, quyến thuộc 

Bồn phận đối với người ngoài gia đình. 

I. Bốn Phận Đối Với Tự Thân 


Tu tâm dươngc tánh Ngoài bôn phận làm người cho xứng với danh nghĩa con 
người, cho tròn nhân cách, Phật tử còn luôn luôn cố gắng trau dồi đức hạnh, tu tâm 
dưỡng tánh, đề cho thân tâm được an lạc, thanh tịnh, hầu hưởng được hạnh phúc 
trong hiện tại và bước lên đường giải thoát trong tương lai. 


Mỗi Phật tử phải luôn luôn сб găng vượt lên khỏi kiếp người, vượt ra ngoài lục 
đạo. Chúng ta từ vô thi đến nay, vẫn sông say chết ngủ trong trường giả danh mộng 
huyền, luân hồi đã nhiều đời nhiều kiếp mà chúng sanh cũng hoàn lại chúng sanh. 
Ngày nay, chúng ta may nhờ phúc báo đời trước, được làm học trò Phật , mắt được 
trong vào quyên kinh, tai được nghe Phật pháp, cũng như đêm tối sẵn có đền, trong bé 
khó gặp thuyền tế độ. Nếu chúng ta không gắng sức tu tập, dứt bỏ những thói quen 
mê lầm phiền não, dé cho tâm tánh chúng ta được tién hóa dần đến chỗ hoàn toàn 
viên mãn, thì sao cho khỏi phụ duyên lành đời trước của chúng ta và phụ công ơn đức 
Thích Ca , đắng Từ phụ đã hiện thân thuyết pháp, chỉ bày cho chúng ta những phương 
pháp tu hành đê thoát khỏi sanh tử luân hài. Phương pháp tu hành mà một Phật tử tại 
gia phần giải quyết tâm thực hiện là: giữ Ngũ Giới, tu Thập thiện, sám trừ các phiền 
não, chuyên tâm niệm Phật , phát tâm từ bi tế độ. Có như thế thì ct mới có thé vượt ra 
khỏi kiếp người, bước thêm một bước dài trên con đường giải thoát. 


П. Bốn Phận Đối Với Gia Đình 


Phật tử tại gia còn có gia đình quyên thuộc, nên còn nhiều bón phận không thể 
làm ngơ được. Phật tử có cha mẹ, vợ hay chông, con cái, bà con thân thích, người 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
giúp công hay kẻ mướn việc...Đối với mỗi hạng người ấy, Phật tử đều có mỗi cách 
đôi xử, môi bón phận. 


Theo kinh Thiện Sanh, thì Phật tử tại gia có những bp như sau đối với những 
người trong nhà: 


1. Bôn phận con đôi với cha mẹ, phải đủ năm điêu: 


a) Làm con phải hếùt lòng. hiếu kính đối với cha mẹ, tùy theo mùa tiết hàn, 
nhiệt, mà chăn nom mèn chiếu, ấm áp hợp thời, dë cha mẹ được nghỉ ngơi yên giấc. 


b) Làm con mỗi ngày phải dậy sớm, để phân công việc cho người làm lụng 
đúng giờ, và lo sáp đặt miêng ăn thức uông cho cha mẹ được vừa miệng đẹp lòng. 


c) Làm con phải gánh vác tất cả công việc nhọc nhàn, thay thé cho cha mẹ, để 
cha mẹ được thư thới, vui vẻ trong tuôi giả. 


d) Làm con phải nhớ nghĩ luôn luôn đền ơn sanh thành, dưỡng dục, để lo báo 
đáp cho Кір trong lúc cha mẹ còn sanh tiên. 


đ) Làm con, khi cha mẹ đau ốm, phải hết lòng săn sóc, hầu hạ bên giường, 
không nài khó nhọc và ân cân rước thây xem mạch, thuôc thang điêu trị không sợ hao 
tôn. 


2. Bốn phận cha mẹ đối với con, cũng phải đủ 5 điều: 


а) Phải дау dỗ con dứt trừ tất cả điều hung ác, làm tất cả điều lành, để trở nên 
người có đức hạnh. 


b) Phải khuyên răn con cái, nên gân gũi người trí tuệ. 
c) Phải nhắc nhở con cái, cần mẫn học hành. 
d) Phải liệu định cưới га con cái cho Кір lúc xuân thời. 


đ) Phải cho con cái bàn tính tham dự việc nhà, cùng góp công trong sự xây 
dựng hạnh phúc gia đình. 


3. Bốn phận vợ đối với chồng, phải đủ 5 điều: 


a) Phải kính yêu và hòa thuận với chồng, khi chồng ra đi hay trở về, phải đưa 
đón niêm nở. 


b) | Khi chồng đi vắng, ở nhà phải lo quét dọn, may vá, cơm nước sẵn sàng, đợi 
chồng về mới cùng ăn uống. 


с) Phải giữ gìn tiết hạnh, không được ngoại tình. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


d) Lúc chồng nóng giận nặng lời, không nên bừng mặt cãi lẫy, làm mát hòa 
thuận và có khi phải rã rời giêng môi. Lại khi chông có lời khuyên bảo chánh đáng, 
vợ phải vâng theo; kho có món ngon vật quí, không nên dùng riêng cho mình. 


d) Mỗi đêm, khi chóng nhủ rồi, phải xem xét cửa nẻo, trước sau đóng gài kín 
đáo, căt đặt cân thận, soi rọi khắp cả trong nhà, rôi mới di ngủ sau. 


4. Bôn phận chồng đối với vợ, cũng phải đủ 5 điều: 
a) Khi vợ ra đi hay lúc trở về, phải đưa đón niềm nở. 


_ b) Phải ăn uống cho có giờ khắc, và đừng quá khó khăn, để vợ khỏi phải làm 
phiên lòng nâu nướng không chừng, và lo lăng cực nhọc. 


c) Phải tùy phận giàu nghèo của mình, để vợ mua sắm áo quần và đồ trang sức 
vừa theo sở thích, không hẹp lòng làm vợ buôn phiên. 


d) Phải tin cậy phó thác cho vợ các công việc nhà. 


đ) Không được sanh tâm tà vạy, sớm mận tôi đào, làm cho vợ ghen tuông sâu 


nao. 
5. Bốn phận đối với bà con thân thích, phải có đủ 5 điều: 


a) Khi thấy bà con có người làm việc chăng lành, thì phải thượng xót khuyên 
can, răn nhắc. 


b) Trong bà con thân thích, có người nào bị đau б ốm, tai nạn, tật nguyễn, thì phải 
hết lòng giúp đỡ, hoặc cơm cháo thuốc men, hoặc áo quân, tiền bạc v.v.. 


с) Những việc kín đáo, rieng tư của người này, mình có biết cũng không nên tiết 
lộ cho người khác biết. 


d) Bà con thân thích, phải năng tới lui thăm viếng, nhắc nhở nhau tránh dữ làm 
lành. Doi khi có ý kiên chăng đông, cũng nên hoan hy, đừng cô châp giận hờn nhau. 


đ) Trong thân bằng quyền thuộc, có kẻ giàu người nghèo, lẽ có nhiên người dư 
ăn dư đê, phải giúp đỡ cho kẻ thiêu hụt. 


6. Bốn phận chủ đối với người giúp việc trong nhà, phải có đủ 5 điều: 
a) Chủ nhà trước khi sai khiến người giúp việc làm gì, trước phải biết họ, đói, 
no, âm, lạnh thê nào đê họ có đủ sức khỏe và vui lòng làm lụng. 


b) Lúc nào п giúp việc làm gì, trước phải biệt họ, đói, no, âm, lạnh thê nào đê 
họ có đủ sức khỏe và vui lòng làm lụng. 


b) Lúc nào người giúp VIỆC bị bịh loạn, phải chăm non thuốc thang và để cho 
họ được nghỉ ngơi, đê bôi bô sức khỏe lại. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


c) Khi họ có phạm lỗi gì, phải xét coi họ có ý hay vô tình. Nếu vô ý lầm lỡ, thì 
nên dung thứ; nêu họ quyêt lòng phá hại, thì phải làm nghiêm trách hàn hoi, với lời lẽ 
thanh nhã, cho họ biết lỗi để chừa. 


đ) Khi họ tiện tặc tích góp được số tiền riêng, không nên tìm cách thâu đoạt. 


đ) Khi muốn thưởng công lao cho họ, phải giữ mực công bình, tùy công lao của 
môi người mà phân chia cho cân xứng. 


7. Bôn phận người giúp việc đối với chủ nhà, cũng phải có đủ 5 điều kiện: 
а) Mỗi Бибі sáng phải thức dậy trước chủ nhà, không đợi kêu. 


b) Phải biết phần việc nào của mỗi nagỳ, cứ y như thường lệ mà thi hành, không 
đời chủ sai bảo. 


с) Khi làm việc phải thận trọng đồ dùng của chủ, không làm vụt chạc, hư hao. 


d) Phải hết lòng kính mến chủ nhà, lúc chủ ra đi, phải ân cần đưa tiễn, lúc chủ 
trở về, phải vui mừng tiêp đón. 


đ) Không nên chỉ trích, nói xấu chủ với người ngoài. 

Ш. Bốn Phận Đối Với Người Ngoài Gia Đình 

Những người ngoài gia đình, chúng tôi muốn nói ở đây, không phải những 
người xa lạ, hay hàng xóm láng giềng, mà chính là những người có sự liên quan mật 
thiết với chúng ta, nhưng không cũng quyến thuộc, không ở chung dưới một mái nhà, 
nên tạm gọi là những người ngoài gia đình. 

Những người này giù vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta, lái chúng 
ta đi trên con đường hiểu biết đạo đức, góp một phần lớn lao trong VIỆC xây dựng 
hạnh phúc cho chúng ta. Đó là những vị thầy dạy dỗ và những vị Tăng già và thiện 
hữu tri thức. 

1. Bôn phận học trò đối với thầy, phải đủ 5 điều: 

a) Phải kính mến thầy như cha mẹ 

b) Phải vâng lời thầy dạy bảo. 

c) Phải giúp đỡ thầy trong cơn hoạn nạn. 


d) Phải siêng năng học tập cho vui lòng Һау. 


đ) Khi thôi học rồi, cũng phải năng tới lui thăm viếng thầy, để tỏ lòng cảm mến 
công ơn dạy dô và quý trọng tài đức của Thây.. 


2. Bốn phận thầy đối với trò, cũng phải đủ 5 điều: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


a) Phải cần mẫn dạy dỗ học trò. 


b) Phải có gắng làm sao cho học trò mình mau tiễn bộ hơn học trò khác, về tài 
năng cũng như уё đức hạnh. 


c) Phải đê ý đên những điêu cân yêu làm sao cho học trò in sâu mãi vào tâm trí. 


d) Phải giảng giải rõ ràng các lý thuyết mắc mỏ và hỏi lại nhiều lần cho học trò 
không lâm lạc. 


đ) Phải có lòng rộng rãi, mong muôn làm sao cho học trò mình được trở nên 
giỏi hơn mình. 


3. Bốn phận Tín đồ đối với chư Tăng và thiện hữu tri thức phải đủ 5 điều: 
a) Phải hết lòng thành thật đối với chư Tăng và thiện hữu tri thức. 
b) Phải cung kính và vâng lời dạy bảo của quí vị minh sư và các thiện hữu. 


с) Phải chăm chỉ nghe lời giảng dạy của các vị Tăng già đức độ, thâm xét cho 
kỹ lưỡng rôi như pháp mà tu hành. 


d) Phải cầu học với chư Tăng và thiện hữu những chỗ bí yếu về đạo lý mà mình 
chưa hiêu. 


đ) Phải cầu thỉnh các vị minh sư chỉ dạy cho mình những pháp môn cần yếu, 
như "tham thiền", "niệm Phật " để ngày đêm chuyên tâm tu trì, không gián đoạn. 


IV. Cách Xưng Hô Và Một Số Nghi Thức Cần Thiết Của Người Phật Tử 
Tại Gia 


Ngoài những bón phận nói trên, Phật tử tại gia còn cần phải biết cách xưng hô 
khi tiếp. xúc với quý vị Tăng già, và những nghỉ thức cần thiết khi đến chùa, khi lễ 
Phật , cầm kinh v.v...Đã là Phật tử , thì những điều này, mặc dù là hình thức, cũng 
không thê không biết đến. 


1. Cách chào hỏi và xưng hô với Tăng già: 
Phật tử phải biết cách đối xử, xưng hô với chư Tăng cho phải phép: 


a) Khi gặp một vị hay nhiều vị Tăng tại chùa hay ngoài đường, nên chắp tay 
kính cân chảo, bằng cách niệm: "Nam mô А Di Đà Phật ", với vẻ mặt hoan hy với 
mình. Lối chào ấ ây biểu lộ một tình cảm đậm đà, còn hơn lối chào bắt tay của người 
Âu Tây. Sở dĩ chào nhau bằng một câu bảo hiệu Phật , là để nhắc rằng ai cũng có Phật 
tánh (bản tánh A Di Đà), nếu quyết chí tu, rồi cũng đến được cảnh giới Tịnh độ và 
cuối cùng sẽ thành Phật. 


b) Về cách xưng hô, Phật tử tại gia không nên kêu chư Tăng bằng Huynh 
hay Sư huynh hay Đạo hữu mà nên kêu băng thay, mặc dù уі ау là đồng sư. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Những tiếng Thượng Tọa, Đại Đức không nên quá lạm dụng, không phải đối 
VỚI VỊ Sư nào cũng gọi là Thượng Tọa hay Đại Đức được cả. Chỉ đối với những vị sư 
có đạo hạnh, nhiều niên lập (tuổi Đạo), và đối với mình chưa quen thân lắm, mới nên 
dùng chữ Thượng Tọa hay Đại Đức. Đối với các vị Bồn sư, các vị Tăng già mình 
thường quen biết, dùng chữ "Thầy" là phải cách và đầy đủ ý nghĩa nhất. Thầy là có ý 
tôn kính như cha (quân, sư, phụ) và là người thường dạy bảo mình trên đường tu tập. 
Thầy có vẻ vừa tôn kính, vừa thân mật, vừa chân thật, chứ không như chữ Thượng 
Tọa hay Đại Đức có vẻ xã giao kiêu cách, đãi bôi, bề ngoài. Hiện nay đang lan tràn 
cái dịch, dùng danh từ Thượng Tọa và Đại Đức. Chúng ta nên thận trọng mỗi khi 
dùng những chữ ấy, đề khỏi bị người ngạo đạo hiểu lầm là quí vị Tăng già muốn được 
gọi như thé, vì còn thích chức tước, hư danh. 


с) Trước khi vào Chánh điện lễ Phật , phải rửa mặt, súc miệng, rửa tay cho sạch 
sẽ, để giấy gút ngoài thềm cửa, đừng mang vào Điện mà tón Phước. Khi tién tới Điện 
thì đi ở phía trái, khi ra thì đi về phía hữu, theo cách "hữu nhiễu " của nhà Phật (đi 
quanh theo chiều hữu, ab hay bảy vòng, dé tỏ lòng kính mến Phật ). 


Khi đi ra, phải chú ý coi chừng dưới chân, để tránh khỏi sự dâm đạp trùng kiến. 
Giữ được như thê, được phước đức hơn là phóng sanh mà không biệt giữ. 


d) Khi tụng kinh, phải chắp hai tay ngang ngực, mười ngón tay từng cặp bằng 
nhau, không so le, hai lòng bàn tay khít lại, đừng đề trống giữa. Chân đứng ngang 
bằng, hình chữ "bát", mắt ngó xuông, chăm chỉ tụng cho các câu rành mạch, không 
nên y giọng hay, tụng to tiếng động chúng. Phải tụng cho ăn nhịp, theo tiếng тб và 
tiếng tụng của ông Duy na (dẫn đầu). 


Khi lễ Phật , năm vóc phải sát đất, nghĩa là đầu, hai tay, hai gối, phải sát chiếu, 
hết lòng thành kính mà lễ. Khi lạy phải xích qua một bên, vì phía sau còn có chùa thờ 
Hộ pháp hay tượng Phật và nhương chỗ cho ngôi Trụ trì. Khi lễ Phật xong, đi ra phải 
bước lui, mắt ngó tượng Phật , đừng quay lưng lại. 


đ) Trước khi cầm kinh hay tụng phải rửa tay. Cầm kinh sách đem đi đâu, nên 
ôm trên ngực, đừng cặp bên nách như quyền sách thường, vì kính kinh như kính Phật. 
Nếu cầm kinh mà muốn chào người, thì phải dé kinh trên bàn trước khi chào. Gặp 
trường hợp không có chỗ đề kinh, thì ôm vào ngực mà chào: "A Di Đà Phật " là được. 
Kiêng nhất là cầm quyên kinh mà xa chào người. 


Trên đây là Кё sơ lược một số oai nghi tế hạnh mà Phật tử tại gia phải giữ gìn. 
Oai nghi của người xuât gia thì nhiêu lăm, nhưng không phải phạm уі của bài này, 
nên không nói đên. 

C. Kết Luận 

Khuyên Phật tử tại gia giữ tròn bổn phận. 

Bồn phận của Phật tử tại gia như vừa trình bày ó ở trên, tuy kê ra thì nhiều, nhưng 


không có gì là cao kỳ khó khăn phức tạp. Những điều á йу, một người chưa phải là Phật 
tử , nhưng có chút đức hạnh, cũng đã hiểu rồi, biết rồi. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nhưng điều quan trọng ở đây, không phải là hiểu biết mà là thực hành, những 
điều đã hiểu biết ấy. Trong cuộc sông tầm thường hằng ngày, làm tròn bón phận có 
nhiều khi còn khó hơn là ra trận giết quân thù, hay trèo non lội suối. Những công việc 
khó khăn như bắt thường này chi сап vận động sự cố gắng và hãng hái trong một 
khoảng thời gian nhất định, chứ những bón phận tầm thường hằng ngày, muốn làm 
cho tròn, phải vận dụng sự kiên nhẫn và сб găng suốt cả đời. Vì lý do ấy mà tục ngữ 
ta có câu: " Thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa". 


Vậy chúng ta không nên xem thường những bón phận tầm thường của chúng ta, 
mà phải luôn luôn cô găng làm cho tròn. Sự cô găng này sẽ đem lại cho chúng ta một 
phần thưởng chắc chắn thật là đưa dần chúng ta lên đường giải thoát. 


KAK 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Hai 
Thiên Thừa Phật Giáo 
--- 000 --- 
Bài Thứ 2 
Vu Lan Bồn 

А. Mở Đề 
1. Công ơn sanh thành dưỡng dục rất lớn lao: 
Chúng ta thương nghe câu ca dao: 


"Công cha nhu núi Thái son; 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ға". 


(Công ơn cha mẹ thật айа lớn lao như núi cao, bề cả). 


Mẹ thì chín thàng cưu mang, ba năm cho bú mớm, suốt đời chỉ biết hy sinh cho 
con. Khi đang ăn cũng như khi ngủ nghỉ, hễ con cần đến là có mẹ ở bên cạnh. Con lỡ 
đại, tiêu tiện ở trên mình, mẹ vẫn vui cười không chút hờn giận. Gặp cảnh nghèo hèn, 
mẹ nhịn bớt cơm cho con ăn, dành chỗ khô ráo cho con nằm (bên ướt mẹ nằm, bên 
ráo con lăn). Rủi khi con đau ô ốm, mẹ ngồi bên cạnh, năm canh thao thức lo âu; chỉ 
khi con khỏe mạnh tươi cười, mẹ mới уш tươi hớn hở. Ca dao có câu: 


" Lên non mới biết non cao, 

Nuôi con mới biết công lao mẫu tử". 

Còn cha mẹ phải lo làm lụng vất vả để nuôi con. Nếu gặp cảnh nghèo khó, cha 
phải làm thuê, ở mướn, mua tảo bán tân, đô mô hôi lây bát cơm, manh áo cho con. 
Ngoài cha còn dạy 40 cho con học hành, ngày đêm lo lăng đào tạo cho con thành 
người hữu dụng, khôn ngoan, khỏi thua chúng kém bạn. 

Công ơn cha mẹ nói ra bao nhiêu cũng không cùng. 

2. Vậy làm con phải báo đền ơn cha mẹ: 

Bắt luận luân lý đạo đức nào, Đông hay Tây, xưa hay nay; đều lấy cữ:Hiếu" làm 
đầu. Một người con đã bát hiểu với cha mẹ, thì không còn việc xấu xa gì mà không 
làm được. Một kẻ vong ơn bội nghĩa như thé, thì không còn biết nhân nghĩa, bác ái, 
công băng là gì nữa. Bởi vậy cho nên, người xưa có câu: 


"Thiên kinh vạn quyên, Hiêu nghĩa vi tiên", 


(Ngàn quyền kinh, vạn quyên sách, đều lấy Hiếu làm đầu). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Kinh Thi có nói một câu rất cảm động: 
" Phụ hề sanh ngã, mầu hễ cúc ngã, 

Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao, 

Dục báo thâm ân, hiệu thiên võng lạc". 


Nghãi là cha sanh ta, mẹ nuôi ta. Hõi ôi, cha mẹ sanh ta cực nhọc. Muôn đên 
đáp ân đức của cha mẹ, như vói lên trời cao chăng cùng. 


Phật cũng dạy: 
"Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế". 


Nghĩa là cha mẹ còn sinh tiền, cũng như Phật còn ở đời. Xem thế, Phật đã đề 
cao biệt bao sự hiện diện quí trọng của cha mẹ. Vì cha mẹ quí trọng như thê, nên Ngài 
dạy thêm: 


" Hiêu vi vạn hạnh chi tiên". 
(Hiêu thảo đứng đâu trong mọi việc). 


Đề Phật tử làm tròn nhiệm vụ hiểu đạo, nên đức Phật dạy pháp Vu Lan Bồn 
dưới đây. 


B. Chánh Dà 


Vu Lan Bòn là một phương pháp báo hiểu có hiệu quả nhất. Nhưng trước tiên, 
chúng ta hãy hiêu nghĩa Vu Lan Bôn thê nào đã. 


1. Định Nghĩa 


Vu Lan Bồn là phiên âm theo tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch là: " giả đảo 
huyện”, nghĩa đen là côi trói người bị treo ngược; nghĩa bóng là cứu vớt những kẻ đau 
khô nặng nê như đang bị treo ngược. 


II. Nguyên Nhân Phật Dạy Pháp Vu Lan Bồn 


Ngài Đại hiếu Mục Kiền Liên, sau khi tu hành chứng được 6 phép thần thông, 
ngậm ngùi nhớ đến công ơn cha mẹ, Ngài tìm cách báo đáp. Dùng đạo nhãn xem 
trong thế gian, Ngài nhận thấy mẹ mình sanh làm loài ngạ quỷ, than thé ốm gầy, da 
bọc xương, thân hình tiều tụy, bụng lớn, đầu to, có nhỏ như ống chỉ, đói khát suốt 
năm không được ăn uống. Thương xót quá, Ngài liền đem bát cơm đang ăn dâng mẹ. 
Ngài vận thần thông, bưng bát cơm đi đến chỗ mẹ ở. Bà mẹ khát khao, nên khi được 
cơm, lòng tham nỗi lên, sợ người cướp giựt, lẫy tay trái che giáu bát cơm, tay mặt bốc 
ăn. Bởi lòng tham lam độc ác trong tiên kiếp trước nổi bừng lên, nên cơm mới đưa 
vào miệng, thì hóa thành ra lửa, bà chăng ăn được. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Ngài Mục Kiên Liên thấy thé, hết sức đau buồn kêu khóc thảm thiết. Ngài liền 
trở về bạch Phật, thuật lại như trên và câu Phật chỉ dạy cho phương pháp cứu độ thân 
máu. 


Ш. Phật Dạy Pháp Vu Lan Bồn Cho Ngài Muc Kiền Liên 


< Sau khi nghe Ngài Mục Kiền Liên thỉnh cầu phương pháp báo hiếu, Phật dạy 
răng: 


" Này Mục Кіёп Liên! Mẹ của ông do lòng tham lam, độc ác đã tạo ra tội lỗi 
nặng nề trải qua nhiều kiếp, nay sanh trong ác đạo, làm loài nga quỷ nên không thẻ 
một mình ông cứu độ được. Mặc dù lòng hiếu thảo của ông vô cùng lớn lao, cũng 
không sao chuyên được hoàn cảnh, chẳng khác gì chiếc thuyền con, không thể chở 
được tảng đá lớn. Vậy ông phải nhờ oai thần của chúng Tăng trong mười phương, đức 
lớn như biển, mới cứu độ mẹ ông được giải thoát. Ta nay sẽ vì ông, chỉ dạy phương 
pháp cứu rồi, khiến cho cha mẹ ông xa lìa được các điều tội lỗi. 


Này Mục Кіёп Liên ! Ngày rằm tháng 7 là ngày Tự Tứ của chư Tăng trong 
mười phương, sau ba tháng an cư kiết hạ, sách tân tu hành. Ngày ấy cũng là ngày 
hoan hy của các chư Phật , vì Һау chư Tăng sau ba tháng an cư kiết hạ, đã tiến bộ rất 
nhiều trên đường tu học, các nghiệp được thanh tịnh, ba món vô lậu học được tăng 
trưởng, công đức thêm nhiều và đến ngày viên mãn. Vậy ông nên nhân ngày ấy làm lễ 
Vu Lan Bồn để báo hiếu cho mẹ ông. 


Ông hãy sắm đủ các món trai diên trăm mùi, năm thứ trái, cùng hương dầu đèn 
nến, giường chõng, chiếu chăn, mùng тёп, дийп ао, thau rửa mặt, khăn lau tay; tóm 
lại là đủ bốn món cúng dường quí báu trong đời. Rồi ông phải thân hành đi rước các 
vị Đại Đức Tăng trong mười phương, hoặc những vị thiền định trong núi rừng, chứng 
được bốn quả Thánh, hoặc có vị kinh hành dưới cội cây được sáu phép thầun thông tự 
tại hàng Thanh Văn, Duyên Giác, các vị Thánh Tăng, hoặc các vị thập địa Bồ Tát thị 
hiện làm thầy Tỳ kheo v.v...Ông phải thành tâm kính lễ trai Tăng cúng dường và 
thỉnh cầu chư Tăng chú nguyện cho vong linh mẹ ông được thoát khó. Nhờ công đức 
chí thành chú nguyện, vong linh mẹ ông đã được siêu thoát. Cũng như tảng đá dù 
nặng trăm cân, song có nhiều người khiêng, thì đời đi đâu cũng được". 


Ngài Mục Кїёп Liên vâng lời Phật dạy, đến ngày rằm tháng 7 làm lễ Vu lan, 
sắm đủ các vật liệu, rước _ chư Tăng trong mười phương thành tâm kính lễ trai Tăng 
cúng dường, nên vong mẫu của Ngài được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, sanh về cảnh giới 
lành. 


___ IV. Ngài Mục Kiền Liên Hỏi Phật Các Hàng Phật Tử Đời Sau Có Thể Làm 
Lễ Vu Lan Bon Được Không? : 


Sau khi thấy thân mẫu được thoát khó, Ngài Mục Kiền Liên hết sức vui mừng, 
liên đên trước Phật châp tay bạch răng: 


Bạch Thé Tôn! Thân mẫu của con được nhờ công đức Tam Bảo và oai thần của 
chư Tăng, nên được thoát ly kiếp ngạ quỷ khó não. Vậy về đời sau, trong hàng Phật 
tử , nêu có người muốn làm lễ Vu Lan Bồn này, йё cứu độ cha mẹ hiện tại cũng như 
cha mẹ nhiều kiếp trước, chăng biết có được không? 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Phật dạy rằng: 


"Quý lắm! Này Mục Kiền Liên! Đời sau, nếu có được các thầy Tỳ kheo và Tỳ 
kheo ni, vua, Thái Tử, các quan të tướng, những hàng tam công cho đến tứ dân, vì 
lòng hiểu thảo muốn đền đáp công ơn cha mẹ hiện tại hay quá khứ, thì cứ ngày rằm 
tháng 7 là ngày "Phật hoan hý", làm lễ Vu Lan này, йё cúng dường trai Tăng. nhờ 
công đức của chư Tăng chú nguyện, cha mẹ hiện tại được tăng long phước thọ, khỏi 
những điều tai hoạn, khổ não,, còn cha mẹ bảy đời trước thì khỏi bị khổ nga quỷ, 
được sanh trong cõi nhơn thiên, hưởng phước vui vẻ không cùng". 


Khi đó Ngài Mục Kiền Liên và bốn chúng Đệ tử hoan hỷ vâng làm. Và từ đó về 
sau, môi năm cứ дёп ngày Кат tháng 7, các hàng Phật tử chí hiêu, đêu có làm lễ Vu 
Lan đê đên đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. 


V. Y Nghĩa Đứng Dán Và Đầy Đủ Của Sự Báo Hiếu Theo Quan Niệm Đạo 
Phật 


Tất nhiên sự báo hiếu không những chỉ nhắm vào một lễ Vu Lan. Không phải 
mỗi năm chỉ tô chức một lễ Vu Lan, là đã tự cho mình là người con chí hiệu vì đã làm 
đây đủ hiệu đạo. 


Như trên đã nói, công ơn cha mẹ rộng như trời bé, làm con suốt đời báo ơn cha 
mẹ vẫn chưa vừa. Nhưng trong lúc báo hiếu, phải có quan niệm sáng suốt, đúng đắn 
mới thật có lợi ích và hiệu quả. 


Báo hiểu có nhiều cách, nhưng không ngoài hai phương diện: vật chất và tinh 
thần. 


1. Báo hiểu về vật chất: : Người Phật tử phải hầu hạ vâng thờ, thay làm các việc 
nhọc săn sóc miếng ăn thức uống, áo quần, chiếu giường, chỗ nghỉ ngơi, không аё 
cho cha mẹ thiếu thốn, lo nghĩ. Song người Phật tử phải sáng suốt trong khi báo hiếu, 
không nên quá chiều theo ý muốn của cha mẹ mà tạo những nghiệp dữ, như sát nhân, 
hại vật, gây tội lỗi để làm cho cha mẹ sung sướng trong vật chất. Làm như thế không 
phải là báo hiếu mà chính là bất hiếu, vì đã gây tạo tội lỗi thêm cho cha mẹ và cho 
mình. 


Và lại, báo hiếu về vật chất, dù đầy đủ cho máy đi nữa, cũng chẳng qua làm 
việc cho cha mẹ được vui vẻ thỏa mãn trong một kiếp hiện tại mà thôi. Cái vui vật 
chất là vui giả tạm, vui trong vòng sanh tử luân hồi. Vậy sự báo hiếu về vật chất chưa 
phải là đủ. 


2. Báo hiếu về tỉnh thần. Người Phật tử phải tiến lên một tầng nữa, là lo báo 
hiếu về tinh thần. Báo hiếu về tinh thần là làm sao cho tinh thần của cha mẹ được nhẹ 
nhàng, cao thượng và đi dần đến chỗ giải thoát. Phật tử phải khuyên cha mẹ tin nhơn 
quả tội phước và quy y Tam Bảo, bố thí phóng sinh, niệm Phật , làm các việc lành, 
giữ giới và tu nhơn giải thoát. Có như thế, thì không những trong hiện tại cha mẹ 
được yên vui, thanh tịnh và đời sau cungx được nhiều phước báo, và sinh trong cảnh 
giới sáng sủa nhẹ nhàng. 


VI. Quyết Nghi 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1. Có người nghi: Chư Tăng chỉ tụng kinh chú nguyện làm sao vong linh được 
siêu độ? 


Đáp: Tinh thần của người ta rất mạnh, mỗi khi chúng ta tập trung tư tưởng, 
chăm chú vào một việc gì, thì sẽ thấy sức mạnh của nó phi thường. Kinh nói: "Chế 
tâm nhút xứ, vô sự bát biện": nghĩa là: dë tâm định lại một chỗ, thì không việc gì làm 
không thành tựu. Chúng ta thấy như các nhà thôi miên, dùng tinh thần sai sử người đi, 
đứng, nằm, ngôi, v.v...đều được cả. Người thế gian dụng tâm còn được như thê, 
huống chư Tăng trị trai giữ giới thanh tịnh tu hành, tất nhiên tinh thần phải sáng suốt, 
mạnh mẽ hơn. Như thế mà các vị lại tập trung tư tưởng, thành tâm chú nguyện thì 
vong linh quyết nhờ sức mạnh của chư Tăng mà được siêu sanh. Гаї nữa, Phật và Bồ 
Tát sẵn có làng từ bi tế độ, thương tất cả chúng sanh như mẹ thương con. . Chúng ta 
cảm, thì lo gì các Ngài không ứng hiện? Cúng như mặt trăng luôn luôn sẵn có ánh 
sáng, nếu nước hồ không xao động và lóng trong, thì trăng kia sẽ chiếu xuống tận 
đáy hồ. 


2. Có người hỏi: "Y như lời Phật dạy trong kinh Vu Lan, thì phải såm cho đủ 
các thứ thực phâm và vật dụng quý báu đê cúng dường chư Tăng. Như thê đôi với 
những người nghèo hèn thì sao? 


Đáp: Bồn ý của Phật dạy chúng ta là phải chí thành và tận lực trong việc lo sắm 
đủ những thứ ấy. Đối với những kẻ nghèo khó, nếu họ đã tận lực mà chỉ mua được 
một nén hương hay đĩa quả, nhưng có lòng chí thành, thì cũng đủ lắm rồi. Trái lại, 
néu có người sắm dư giả các vật mà chưa chí thành, thì cũng chưa có thé gọi là đầy 
đủ. 


3. Có người hỏi: Ngài Mục Кіёп Liên thần thông đệ nhất, tự mình có thê cứu 
vớt cha mẹ được , cần gì phải nhờ đến chư Tăng. Cũng như các ông quan lớn trong 
xứ, đủ thế lực, có thể cứu bà con có tội được rồi, cần gì phải nhờ đến các quan khác? 


Đáp: Bà Thanh Đề bị tội khổ, do trước kia tâm bà gây nên. Hôm nay nhờ Ngài 
Mục Кіёп Liên là con hiếu thảo, sắm các lễ vật cũng dường Phật , Tăng, lúc ấy bà 
sanh lòng hoan hỷ cũng muốn cúng dường Phật , Tăng. Do đổi niệm bỏn sẻn, trở lại 
tâm rộng rãi, mà bà được giải thoát. Nếu như chỉ nhờ đức chúng Tăng mà tâm bà 
không hoan hỷ mở rộng, thì cũng khó mà cứu vớt được. 


C. Kết Luận 





Chúng ta đã rõ biết hiệu quả tốt đẹp của lễ Vu Lan. Vậy chúng ta nên noi theo 
gương của Ngài Đại hiéu Mục Kiền Liên mà báo hiếu, thì chắc chắn cha mẹ hiện tại 
và bảy đời trước đều được thoát khổ ngạ quỷ u đồ, và hưởng vui giải thoát. Chuyện 
"Mục Liên, Thanh Đề" không có gì là hoang đường, huyền bí, mà là một hiện tượng 
có thé giải thích được. Đó là do lòng hiếu thảo chí thành của người con và công đức 
trì trai, giữ giới thanh tịnh trong ba tháng ạh, thúc liễm tu hành của chư Tăng, thành 
tâm chú nguyện, nên có sức mạnh cảm thông và kích thích đên stâm hồn người đau 
khổ, làm cho họ thức tỉnh cơn mê, xoay chuyên tâm niệm ác, hướng về nẻo thiện. 
Nhờ sự chuyền hướng của cái tâm này, mà họ thoát khỏi sự hình phạt đau khổ mà 
trước kia chính cũng do cái tâm áy tạo ra. Trong kinh có nói: "Tâm có thể tạo nghiệp, 
mà tâm cũng có thê chuyền nghiệp ". Kìa, như nhà thôi miên học, chỉ tập trung tư 
tưởng mà còn có thé xoay chuyền sự vật được , huống chỉ sự chú nguyện của chư 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tăng, là kết tỉnh của bao nhiêu phước đức trí huệ, thanh tịnh, lại không thông cảm 
đến người ở chốn tội khó hay sao? Nghiệp lực sâu thắm vô biên, thì tự lực và nguyện 
lực cũng dõng mãnh vô lượng, có thé chuyền được tâm người tạo nghiệp, đập vở 
được lao ngục xiềng xích khó hình ở chốn u đồ. 


Pháp Vu Lan này chính là phương pháp thần diệu để cứu rỗi vong linh cha mẹ 
trong cảnh khô tôi tăm. 


Nhưng chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng; báo hiểu không phải chỉ đời khi cha 
mẹ đã khuât bóng và môi năm chỉ một lân cử hành lê Vu Lan là đủ. 


Người con chí hiểu, bao giờ cũng vui sướng khi thấy cha mẹ còn ở bên mình và 
tận lực phụng dưỡng cha mẹ, đê cha mẹ được thánh thoi về cả hai phương diện vật 
chât và tinh thân. 

Như thé mới khỏi hối hận và than thở như Thầy Tử Lộ: 

"Mộc dục tịnh nhi phong bắt đình ! 


Tử dục dưỡng nhi thân bát tại". 


(Cây muôn lặng mà gió chăng ngừng ! Con nuôi dưỡng báo hiệu mà cha mẹ 
chăng còn sông). 


KANAK 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Hai 
Thiên Thừa Phật Giáo 
--- 000 --- 
Bài Thứ 3 
Vô Thường 
А. Mở рё 
Lòng tham lam của con người ôm ấp bám víu mãi mãi vào sự vật 


Chúng ta, đã là chúng sinh, thì ít nhiều đều có tham vọng. Lòng tham vọng ấy 
bám víu chặt chẽ vào sự vật mà chúng ta đã cầu tạo, năm bắt được. Chúng ta chỉ 
buông thả chúng ra, sau khi trút hơi thở cuối cùng. Nói cho đúng, không phải đến 
phút cuối cùng chúng ta mới chỊu buông thả mọi vật; chúng ta vẫn cứ muốn nắm giữ 
chúng mãi, nhưng chính chúng đã rời bỏ chúng ta mà đi. Chúng ta đã bất lực, không 
còn đủ hơi sức đề năm giữ chúng nữa, nên đành buông xuôi tay đề chúng tuông đi, 
chứ néu còn hơi Sức, chúng ta vẫn còn muốn nám lại và giam giữ một cách tuyệt vọng 
những gì đã nám duoc. Suốt đời, chúng ta vẫn lặp đi lặp lại mãi cái cử chỉ nắm bắt, 
giữ gìn ấy. Và suốt đời biết bao nhiêu lần chúng ta đã đau khó, thất vọng, vì mọi sự 
vật ở đời không bao giờ chiều theo ý muốn của chúng ta mà chịu ở yên một chỗ. Mọi 
sự vật đều luôn luôn biến chuyền, đổi thay, nay đây mai đó, như một anh chàng lãng 
tử, như một dòng sông, như một đám mây, như một vó ngựa ! Thời gian trôi qua như 
thế nào, thì mọi vật cũng trôi qua như thé áy. Noió theo danh từ nhà Phật, thì sự biến 
chuyền, đổi thay ấy là luật Vô thường. 


B. Chánh Đề 
1. Định Nghĩa 


Vô thường là thé nào? Hãy nghe đức Phật dạy: "Tất cả những рї trong thế gian 
đã là biến đổi, hư hoại, đều là Vô thường". Vậy Vô thường nghĩa là không thường, 
không mãi mãi ở yên trong một trạng thái nhất định; luôn luôn thay hình đổi dang; đi 
từ trạng thái hình thành đến biến đi rồi tan rã...Đạo Phật gọi những giai đoạn thay đôi 
của một vật là: thành, trụ, hoại, không (hay sanh, trụ, dị, diệt). Như một làn sóng, khi 
mới nhô lên gọi là thành (hay sanh) khi nhô lên cao nhất thì gọi là trụ; khi hạ dần 
xuống thì gọi là hoại (hay đị), khi tan rã thì gọi là không (hay diệt). Tất cả sự vật 
trong vũ trụ, từ nhỏ như hạt cát, đến lớn như trăng sao, đều phải tuân theo bốn giai 
đoạn ấy cả, nên gọi là Vô thường. 


Рё có một ý niệm rõ ràng hơn về sự Vô thường, chúng ta hãy quan sát, suy 
nghiệm ngay cái thân chúng ta, cái tâm chúng ta và cái hoàn cảnh chúng ta đang sông, 


thì sẽ biết. 


II. Thân Vô Thường 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


"Thân tôi mạnh khỏe luôn, trẻ đẹp mãi, và đời tôi là cả một bài thơ. "Ау là quan 
niệm nông nỗi của một số nam nữ thanh niên, quá yêu chuộng thân thể họ trẻ mãi, 
hay nếu có già, thì cũng còn lâu lắm, không ngờ rằng nó già, nó chết, từng giây từng 
phút. Câu thơ sau đây của người xưa thật đã nói lên được sự thay đổi mau chóng của 
thân ta: 


‚ Quân bát kiến cao đường minh cảnh bi bạch phát ! Triêu như thanh ti, mộ như 
tuyệt?" 


"Anh không thấy cha già soi gương buông tóc bạc ! 
Sớm còn như tơ xanh, tôi đã trắng như tuyết" 


Khoa học đã chứng minh rằng, trong thân thể ta, các tế bào thay đổi luôn, và 
trong mỗi thời kỳ 7 năm, là các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự thay đổi ấy làm cho 
thân thê chóng lớn, chóng già và chóng chết. Thân năm trước không phải thân năm 
nay, thân ban mai không phải thân buôi chiều, mỗi phút giây trong thân ta đều có 
sanh và có chết. Sau đây là một câu chuyện rất có ý nghĩa dé chứng minh sự Vô 
thường của thân xác: 


Một người bộ hành lỡ đường vào trọ trong một ngôi nàh bỏ hoang. Đêm đến, 
anh ấy thây một con quỷ tóc xanh, vác một cái thây ma mới chết vào, định xé xác ra 
ăn. Bỗng một con quỷ khác, tóc đỏ, xô cửa bước vào. Hai con quỷ tranh nhau cái xác 
chết, con nào cũng nói của mình bắt được trước. Chúng sắp xăn tay áo đánh giết 
nhau, dé giành cái xác. Bóng chúng nhìn thấy anh chàng bộ hành đang nằm run sợ 
trong góc phòng; chúng vội vã kéo anh ta ra làm trọng tài, hỏi xem trong hai chúng, ai 
là kẻ đáng làm chủ cái xác. Anh bộ hành sợ hãi quá, nhưng cứ tình thật nói rằng: cái 
xác thuộc về con quỷ tóc xanh vì chính anh ta ау nó mang xác vào trước. Con quỷ 
tóc xanh duoc xác, mừng rở cảm ơn rối tít anh bộ hành; nhưng con quỷ tóc đỏ mát 
miếng mỗi ngon, tức giận lôi đầu anh ta ra quyết ăn tươi nuốt sống cho hả giận. Nó đè 
anh ta xuống, гїї một cánh tay bỏ vào miệng nhai ngấu поћіёп...Соп quỷ tóc xanh 
thấy thương tình anh bộ hành và đề tỏ lòng tri ân, rút cánh tay của cái xác chết lắp 
vào cho anh ta. Con quỷ tóc đỏ lại rứt cánh tay kia của anh bộ hành ăn tiếp; và con 
quỷ tóc xanh chắp tay của xác chết vào cho anh ta. Cứ như thế, hê con quỷ tóc đỏ rứt 
một phần nào trong thân thể anh bộ hành dê ăn, thì con quỷ tóc xanh lại lẫy một phần 
của thây ma điền vào cho thân anh ta... Sau khi ăn hết cả thân thê của anh bộ hành, 
con qủy chùi miệng đầy máu me, rồi bỏ ra đi. Con quỷ tóc xanh cũng đi theo. 


Anh bộ hành bàng hoàng như vừa tỉnh một cơn ác mộng và cứ phân vân tự hỏi: 
không biết cái thân hiện tại anh đang mang đó là của anh hay của a1? 


Câu chuyện trên chứng minh cho chúng ta thấy từ khi sanh cho đến khi chết, 
thân ta đã không biết bao lân thay đôi; và cái xác khi người ta dặt vào quan tài, thật 
không còn gì giông với cái thân khi mới sơ sanh. 


Dòng nước hôm qua của con sông Đồng Nai chăng hạn, ngó bề ngoài thì không 
khác gì dòng nước hôm nay; nhưng nước hôm qua, bây giờ có lẽ đã hòa với nước 
mặn ở ngoài Đại dương và nước hôm nay chính là nước khác ở nguồn mới chảy về 
đây. Thân người cũng vậy, "hằng chuyên như bọc lưu" (chảy luôn như nước lũ). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nhưng khổ thay ! Có phải nó thay một cái này đề đổi lẫy một cái khác, giống у 
như cái trước đâu ! Một tế bào nầy mát di, một tế bào khác thé lại, nhưng tế bào trước 
trẻ hơn tế bào sau; tế bào sau già hơn tế bào vừa được kế tiếp... Và cứ như thé mà thân 
người đi từ trẻ đến già, từ sống đến chết ! 


Đức Phật, lúc còn là một Thái Tử, đã than với bà Da Du trong cung vui, khi 
nghĩ đên Vô thường của thân người. 


...Chúng ta sẽ giả yêu và xấu xa. Thời gian sẽ phủ lên đầu chúng ta những lớp 
tro bạc. Ôi! mắt trong của em rồi sẽ mờ đục ! Môi đỏ của em rồi sẽ úa màu !...Ta 
nghe trong ta, trong em và trong cả mọi người, mỗi ngày mỗi đồ vỡ, dưới sức tàn phá 
cảu búa thời gian, tất cả những gì quý báu của đời người...chúng ta ôm giữ một cách 
tuyệt vọng, những bảo vật ở trong ta, như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn 
hương !". 


Trí huệ thay ! Con người cao sang và đang trẻ đẹp, bên cạnh lại có vợ hiền sớm 
hôm hầu hạ, thế mà vẫn đủ sáng suốt, dé nhìn thấy luật đẹp của đời người ! Những lời 
thống thiết ấy, chanửg những đã cảnh tỉnh Công chúa Da Du, mà còn đánh thức 
những at còn say đấm trong cảnh đời giả tạm, cảnh sanh, già, bệnh, chết, là hiện thân 
của luật Vô thường. Có thân thì phải chịu công lệ sanh già bệnh chết, không thê tồn 
tại mãi được. Đức Lão Tử cũng đã nhận thấy thân là nguồn tội lỗi, là gốc khổ đau, 
nên đã thốt ra câu: 


"Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, 
Ngô nhược vô thân, hà hoạn chi hữu?" 
(Ta có cái khôn khổ lớn, vì ta có thân, 
Nếu ta không thân thì đâu khổ gì?) 


Thân là Vô thường, thế mà lắm người vì muốn trao dòi, bồi bó, cung phụng xác 
thân đến nỗi gây biết bao tội ác ghê ghớm ! Vì muốn được thích khâu, bó thân, mà 
lắm người đành tay giết hại nhứng con vật yếu hèn và hành hình những con vật vô tội 
trước khi chết một cách rùng rợn. Đọc lịch sử, nghe ' Tần thi Hoàng ăn óc khi sống, ta 
đã cảm thông được nỗi đau đớn những con vật bị giết, thế mà người dự tiệc vân vui 
cười sung sướng, không đoái hoài đén tiếng rên xiết, kêu la, vùng vẫy cảu chúng, thì 
thật là độc ác đến chừng nào ! Lòng trắc án của người ở đâu? Hài ôi ! Hung ác và 
thâm hiểm thay, lòng dạ của con người ! 


Vi tham lam làm vân đục, tôi tăm lương tri, nên con người không thây rõ được 
lý Vô thường của thân xác và mới nỡ tâm làm điêu tán ác như thê ! 


Ш. Tâm Vô Thường 
Thân đã Vô thường, nhưng còn tâm niệm có thường không? Tâm niệm cũng âm 


thâm dời đôi, lại có phân mau lẹ và vị tê hơn, nêu chúng ta không nhìn sâu vào, аї khó 
mà thây được. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Tâm niệm chúng ta thay đồi trong từng phút giây, theo với ngoại cảnh: chúng ta 
buồn đó rồi vui đó, thương đó rồi giận đó. Phút trước ta nhớ chuyện này, phút sau ta 
nghĩ chuyện khác. Hôm qua ta tỉnh tién tu hành, hôm nay đã ưu phiền thói chuyền. 
Thật đúng như đức Phật đã nói: 


"Tâm người như vượn chuyên cây, 
Như ngựa rông nơi đồng nội.." 


Tâm niệm ta sanh diệt trong từnh sát na; và chính vì nó sinh diệt mau lẹ như thế, 
nên ta có cảm tưởng như nó không thay đổi gì cả. Đối với một đứa trẻ con, nếu chúng 
ta bảo rằng những hình ảnh cứ động in như thật trên màn bạc, là do sự tiếp nối những 
tám phim, ảnh hiện lên rồi biến mát, để nhường chỗ cho những tắm ảnh khác, trước 
ngọn đèn chiếu..nếu ta bảo như thế với một đứa bé, chắc nó không tin, vì nó chưa 
hiểu được cái công dụng của tốc lực. Cũng như thế đó, tâm ta được cấu tạo bởi từng 
niệm sanh diệt, như ng vì chúng ta không nhận được sự biến chuyên mau lẹ của nó, 
nên ta cứ tưởng là nó đơn thuần và bát biến. Cái ta phút trước phải đâu là cái ta phút 
này? Và cái ta phút này đâu còn là cái ta phút sau? Vậy cái ta nào là cái ta thật? Cái ta 
phút trước, cái ta phút nầy hay cái ta phút sau? Một nhà thi sĩ dá hỏi một câu có vẻ 
ngớ ngân nhưng nghĩ ký thật là vô cùng sâu sắc: 


"Ai bảo giùm: ta có ta không?" 


Cái ta (hay cái tâm cũng thế) Vô thường tạm bợ, giả tạo như thế, thế mà người 
đời cứ cho nó là trung tâm điêm của vũ trụ, bám víu vào nó, nhơn danh nó йё tham 
lam, vơ vét tài sản, danh lợi ở chung quanh, và dù có dẫm đạp lên hạnh phúc của kẻ 
khác, gây bao đau thương cho người đồng loại, cũng mặc ! Thật mêm mờ lắm thay ! 


IV. Hoàn Cảnh Vô Thường 


Như trên chúng ta đã (һау luật Vô thường ở khắp mọi nơi, chàng những thân, 
tâm là Vô thường, mà hoàn cảnh, sơn hà đại địa, cũng Vô thường nữa. 


Sách thường có câu: 
"Thương hải, tang điền" (Bãi biển nương dâu) 


Câu ấy mới nghe như là một hình ảnh bóng bẩy về văn chương; nhưng thật ra, 
đó là một nhận xét rất đúng trong thực tế. Chúng ta, thường lầm tưởng chỉ có sinh vật 
là biến đôi và mau già chết, chứ những vật lớn lao như núi sông, đất cát, thì muôn đời 
cũng vẫn ở yên một chỗ. Nhưng chúng ta đã lầm, sông núi cũng có cái già cái trẻi đất 
cát cũng có khi lở khi bồi. Không có vật gì là vĩnh vin tồn tại. Tục ngữ ta có nhiều 
câu nói lên được sự Vô thường của sự vật một cách rất thâm thúy như: "Vật đối, sao 
đời" hay "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời". 


Thật thế, một đời của chúng ta đã chững kiến biết bao sự thăng trầm, vinh nhục, 
lên voi xuống chó. Giàu nghèo, sang hèn tiếp tục йїп ra trước mắt chúng ta như một 
bức tranh vân cầu, như một khúc phim trong rạp chiếu bóng. Bao nhiêu người, trước 
đây, nào dinh thự nguy nga, ruộng vườn cò bay thăng cánh, thé mà sau một cơn binh 
lửa, sự nghiệp bỗng tan tành như mây khói ! Bao nhiêu người quyền cao, chức trọng 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


hống hách, nghinh ngang, thế mà một phút sa cơ thất thế, bỗng trở thành những kẻ tha 
phương câu thực, hay vướng cảnh tù dày ! 


Sự Vô thường đã sờ sờ trước mắt, thế mà có biết bao nhiêu người vẫn chưa tỉnh 
ngộ, cứ đeo đuổi bám víu vào những cái hào nhoáng nhất thời ấy. Kẻ bán tước, người 
mua quan, kẻ tham danh người ham lợi...gây biết bao trò cười cho khách bàng quan, 
và bày ra lắm cảnh nhọc nhàn cho người trong cuộc. 


Thuở xưa, có một ông vua, sau khi đi dạo khắp phố phường, thấy nhân dân giàu 
có sung túc, mới sanh lòng tham lam, muốn sung công bớt tài sản của họ, để bỏ vào 
kho. Nhà vua liền ra lệnh ai có của phải nạp bớt cho triều đình. 


Lịnh truyền ra, nhà nhà đều công phẫn, nhưng biết kêu ca với ai bây giờ? Trong 
lúc â йу, có một người lái buôn, muốn thức tỉnh nhà vua, nên đánh bạo đem hết tài sản 
về kinh đô, đến giữa trào, dâng lên vua và tâu rằng: 


Hạ thần xin dâng hết tài sản cho triều đình 
Vua ngạc nhiên phán hỏi: 
Ta chỉ thâu một phần thôi, sao ngươi lại dâng hết cả như thế? 


Таџ, vì hạ thần nghĩ của này không phải của Hạ thần, mà là của 5 nhà: nước 
trôi, lửa cháy, giặc cướp, sung công và vợ con phá tán. hạ thần dù cỗ sức giữu gìn thế 
nào đi nữa, cũng không khỏi bi một trong 5 nhà ду chiếm đoạt. Vì thế hạ thần xin 
dâng hết, không giữ làm gì, dé về sau khỏi khổ sở vì nó. Mong Hoàng thượng nhận 
hết cho, hạ thần rất cảm tạ ơn sâu ау. 


Sau khi nghe lời tâu của người lái buôn, nhà vua ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt tỉnh 
ngộ, cat Шеп và thầm bảo: "Người này đến dạy khôn cho ta. Giang sơn câm tú của ta, 
ta có giữu gìn được lâu dài không? Hay sẽ bi năm nhà, mà người lái buôn vừa nói, 
đoạt mất? Giang sơn còn chưa giữ được, huống hồ tài sản của nhân dân ! Người ấy là 
ân nhân của ta, nếu không có người đem ánh sáng thức tỉnh ta, thì ta sẽ làm một việc 
rât tàn ас". 


Suy nghĩ xong, vua bèn hạ lệnh ngưng sung công, lại còn xuất tiền phát cho dân 
nghèo nữa. Thật là một mâu chuyện quý báu, йё thức tỉnh những ai đang còn chìm 
đắm trong vòng danh lợi, đang gây đau khổ cho mình và những người chung quanh, 
vì chưa nhận chân được lẽ vô thường của hoàn cảnh. 


V. Quyết Định 


Có người nghỉ rằng: Đạo Phật nói vô thường, phải chăng vô tình gieo vào lòng 
mọi người những quan niệm chán đời thối chí? Vì sự vật đã vô thường thì không nên 
làm gì cả, có siêng năng hoạt động kinh doanh sự nghiệp rồi cũng không đi đến đâu 
cả. Tro bụi, người sẽ trở thành tro bụi hay sao? 


Xin đáp: Vô thường của đạo Phật là một phương pháp chỉ rõ mặt trái của đời, để 
bài trừ những sự mê lâm, ngăn chặn người chạy theo vật dục, nó chưa phải là thuyêt 
tuyệt đôi. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đức Phật cũng như vị lương y tùy theo chứng bệnh mà cho thuốc. Với bịnh 
"chấp thường còn không mắt", thì dùng phương thuốc "vô thường" dé đối trị, khi lành 
binh thì Phật lại cho thứ thuốc bó khác quí báu hơn, là "thuyết chơn thường bắt biến". 
Theo kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan cũng lầm như chúng ta, cho nên đức Phật bảo 
Ngài La Hầu La đánh chuông để chỉ bày cho Ngài А Nan phân biệt cái "biến đổi tiêu 
diệt", và cái "thường còn không thay đôi". Khi tiếng chuông do Ngài La Hầu La đánh 
ngân lên, đức Phật hỏi Ngài А Nan có nghe không? 


Ngài A Nan đáp: 

Bạch Thế Tôn ! Nghe. 

Khi tiếng chuông dứt, Phật lại hỏi: 
A Nan có nghe chăng? 

Ngài A Nan đáp: 

‚_ Bach Thế Tôn ! Không còn nghe nữa. Đức Phật lại bảo Ngài La Hầu La, đánh 
tiêng chuông thứ hai, rôi Phật cũng hỏi như lân trước, và Ngài А Nan cũng đáp có 
nghe. 

Đức Phật quở: 
A Nan, sau ông trả lời lân quân như thế? 
Ngài А Nan ngạc nhiên; đáp: 


Chẳng những một mình con mà mọi người ai cũng thừa nhận có tiếng thì có 
nghe, tiêng dứt thì không còn nghe. 


Đức Phật gạn lại: 


"Ông và mọi người đều cho có tiếng là có nghe, tiếng dứt, thì không có nghe 
nữa; thé là "tánh nghe" theo tiếng mà mắt, thì có lẽ không bao giờ nghe nữa. Tại sao 
lúc tiếng thứ hai ngân lên, lại còn nghe nữa ? Nếu nghe được tiếng thứ hai, thì nhất 
định biết không phải tiếng dứt mà không nghe. Tiếng có lúc còn lúc mắt, "tánh nghe" 
vẫn thường không dời đổi. Vå lại, néu tiếng dứt rồi mà tánh nghe không còn, thì cái gì 
biết được sự không nghe ấy?" 


Cho biết, Phật dạy "vô thường” dë đối trị chấp thường còn của chúng sanh. Đến 
khi chúng sanh đã hiêu lẽ vô thường, thì Phật lại chỉ bày lẽ chon thường bât biên. 


C. Kết Luân 


Vô thường là một định luật chi phối tất cả sự vật, từ thân, tâm cho đến mọi hoàn 
cảnh. Hiểu lý vô thường, chúng ta đã có một phương thuốc thần diệu đề trừ bệnh 
tham ái, mê mờ. Chúng ta đã đau khổ vì màu sắc tốt xấu, vì tiếng dó hay, vì mùi vị 
ngọt bùi, cay đắng, vì vật thích thân, vừa ý. Nay chúng ta uông thuốc "giáo lý vô 
thường", để trừ binh tham ái và tién tới sự an tịnh của tâm hồn. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Biết được vô thường, con người d giữ được bình tỉnh thản nhiên trước cảnh đổi 
thay bất ngờ và có thê lạnh lùng trước cảnh ân ái chia ly. Biết vô thường, con người 
dám hy sinh tài sản, sanh mạng ё làm việc nghĩa. Biết vô thường con người mới 
chán ngán với những thú vui tạm bợ, giả trá, và sáng suốt đi tìm những cái vui chân 
thật thường còn. Vì thật ra, cái vui chân thật thường còn, cái tánh chân thường vẫn có, 
nhưng nó nằm bên trong cái lớp giả dối tạm bợ; vô thường của cõi đời nây, nên chúng 
ta không thê thấy được. Khi chúng ta đã cương quyết gạt bỏ cái vỏ giả đối á ау, thì tất 
nhiên cái giá trị chơn thật, cái hạnh phúc chơn chính, cái Phật tánh sáng suốt, chắc 
thật muôn đời sẽ hiện ra. 


KAK 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Hai 
Thiên Thừa Phật Giáo 
sa HQ xe 
Bài Thứ 4 
Thiếu Dục Và Tri Túc 


Người đời phần nhiều thường đua chen, dong ruồi theo vật chất, không. biết bao 
nhiêu cho vừa. Người thiếu thốn tham muốn đã đành, nhưng người dư giả, tiền bạc 
lấy thước mà đo, thế mà vẫn còn tham muốn. 


Đã tham muốn, thì không bao giờ thấy mình đầy đủ cả. Ngạn ngữ có câu: "Bé 
kia dễ lấp, túi tham khó đây". Thật đúng như thê, "lòng tham đã không đáy", thì làm 
sao đầy được? 


Đề đối trị lòng tham, Phật khuyên chúng ta phải "Thiêu Dục và Tri Тас". Trong 
Khé kinh có nói: "Tri túc chỉ nhon, tuy ngoa dia thuong du vi an lac, bát chi túc chỉ 
nhon, tuy xứ thiên đường diệt bắt xưng ý”. Nghĩa là: Người biết đủ, dù nằm trên đất 
cát vẫn an lạc, trái lại, người không biết đủ, dù ở cung trời cũng không vừa ý. 


Vậy muốn được sung sướng an vui, chúng ta cần phải Thiểu Dục và Tri Тас. 
B. Chánh Đề 
I. Định Nghĩa 


Thiéu Dục là muốn ít: Tri túc là biết đủ. Muốn ít là đối với cái chưa có, mà vì 
nhu cầu, mong cho có. Như muốn có cái nhà ở vừa sạch, vừa che kín nắng mưa; cần 
đi cho mau, muốn có một phương tiện giao thông gì cho tiện lợi, chỉ cốt đỡ mỏi chân, 
đỡ tốn thì giờ là được , chứ không muốn một chiếc xe hơi lộng lẫy, máy trăn nghìn, 
quá sức tài chánh của mình. 


Biết đủ, gặp hoàn cảnh nào cũng đều an phận tùy duyên. Đối với việc ăn, mặc 
và ở, tự thấy mình có đủ dùng rồi, không tham cầu nhiều hơn nữa, mà phải khổ sở về 
tinh thần. Người Đời Thường Tham Muốn Những Gì? 

Người đời thường bị năm thứ tham muốn sau đây sai khiến: 


a) Tham muốn tiền của 
b) Tham muốn sắc đẹp 
c) Tham muốn danh vọng 
d)Tham muốn ăn ngon 
đ) Tham muốn ngủ kỹ. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Người tham muôn tiền của, thì tiền kho bạc đồng, nhà ngang dãy dọc, đất ruộng 
cò bay thắng cánh, cũng chưa cho là vừa, mà vẫn còn mong muốn được làm giàu 
thêm nữa. 


Người tham muốn sắc đẹp, thì suốt đời giong ruồi đi tìm hoa; thấy ai có nhan 
sắc là mê mết, tìm cách nầy cách khác dé gần gũi cho kỳ được. Một khi đã thỏa mãn, 
thì lại ruồng bỏ người đẹp này dé chạy theo người đẹp khác; luôn luôn bị vật dục sai 
khiến, mắt hết cả nhân cách. 


Người tham muôn danh vọng, thì suôt đời giong ruôi theo chức cả, quyên cao, 
tiêng danh, hay tôt. Họ còn cúi hêt chó này đên chó khác, đê mong được cái dia vi cao 
sang. Họ lao tâm, khô trí, tìm mọi cách đê năm giữ cho được cái hư danh. 


Người tham muốn ăn ngon, thì suốt đời lân la bên cạnh những cao lương mỹ vị, 
quanh quân bên những tiệc bàn, tìm khoái khâu trong những rượu ngon, vi lạ. Thê 
giới của họ thu hẹp lại trong những món ăn và những người bạn rượu. 


Người tham muốn ngủ nghi, thì quá nửa đời mình lân quân trên chiếc giường; 
ăn xong lại nghỉ chuyện đi nằm, nằm là ngủ, ngủ xong lại muốn ngủ nữa, mát cả tự 
chủ của mình. 


Tóm lại, khi đã tham muốn những thứ â ду, thì cuộc đời của những kẻ ham muốn 
kia, chỉ còn thu hẹp lại trong sự ham muốn của mình, và làm tôi mọi cho vật dục mỗi 
ngày mỗi thêm chặt chẽ. Xét cho cùng thì những sự tham muốn trên, ngoài sự tham 
muốn danh vọng là do kiêu căng ngã mạn, còn các thứ tham vọng khác, đều do ngũ 
dục là động lực chính cả. Ngũ dục là: Sắc dục, thanh dục, hương dục, vi dục, và xúc 
dục. 


Sắc dục là gì? Là nhãn căn đối với sắc trần, sanh tâm tham muốn. Trong thì 
"chánh báo" là thân phần của nam nhơn hay nữ nhơn: Mày tằm mắt phượng, môi đỏ 
má hông.. -Ngoài thì "y báo" là vật dụng của thé gian: ngọc, ngà, châu, báu, vât quý đồ 
xưa, sắc màu lộng lẫy...Những món ấy, đại đa số người vừa trông thấy liền sanh tâm 
tham ái. 


Thanh dục là gì? Là tai nghe tiếng hay, tâm sanh say đắm; như tiếng ca, giọng 
hát, khúc lý câu tình, âm điệu du dương, khêu gợi tâm dục của người, sanh tâm dăm 
nhim. 


Hương dục là gì? Là lỗ mũi khi đối với hương trần sanh tâm tham muốn; như 
dầu thơm ngào ngạt, phân sáp nồng nàn v.v...Những món hương trần ấy, khiến cho 
người ngửi đến thì sanh tâm ưa thích đắm nhim, mơ tưởng vẫn vơ. 


Vị dục là gì? Là khi lưỡi đối với mùi vị, sanh tâm tham đắm, như các mùi vị 
thơm tho, ngọt bùi, chua chát, mặn lạt, mỡ thịt, cá tôm, chả gói nem bì, những đô cao 
lương mỹ vi.. 


Vẫn biết nhân loại đối với sự ăn uống phải cần dùng nhiều món đề nuôi sống 
mà làm việc. Thế nên cả nhân loại ăn chăng công nhận nó là điều cần thiết nhất, nếu 
ăn uỗng kém thiếu, thì thân thé phải ốm gầy. Nhưng ta nên xem sự ăn uống như là 
uống thuốc, đề chữa binh đói khát mà thôi. Nếu quá tham món cao lương mỹ vị, chỉ 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


biết lo sống để mà ăn, thì con người có cho là cao thượng? Phật nói: "Chúng sanh sở 
dï đi không cách đât, HE jhói có cây, ra vào không rời khỏi không khí, là bởi ăn 
những món "do đất sanh ra", nên thân thê rất nặngj nề". 


Xúc dục là gì? Là thân thê khi giao thiệp với xúc trần, sanh tâm tham muốn. Bồ 
vải thô sơ, mặc vào mình biết nhám; lụa là, gâm nhĩu xuông, vào mình biết trơn láng, 
gÓ chạm vào mình biết cứng, bông đụng vào mình biết mềm v.v...Những vật gì mềm 
mại thì sanh tâm ưa thích, những vật gì cứng nhám thì sanh lòng ghét bỏ. 


Ш. Tai Hại Của Lòng Tham Quá Độ 


Những sự tham muốn quá độ, làm cho lòng người xao xuyên, mắt hết са tự chủ, 
và chỉ còn là nô lệ cho những thèm muốn của mình mà thôi. Một khi đã bị lòng tham 
dục điều khiến, thì con người gây không biết bao nhiêu tội lỗi, dám làm những 
chuyện hung ác mà chẳng gớm tay. Lại chính vì lòng tham muốn không ngàn таё, mà 
mình không tự nhận biết, nên đến khi muốn mà không được, thì đồ lỗi cho người, 
nhân đó sinh ra cạnh tranh, xung đột, làm cho nhân loại chịu lắm điều tàn hại. Lòng 
tham muốn quá độ, làm cho con người tối mắt trước những sự phải, trái, thúc đây 
người đời vào đường tội lỗi. Chàng han một kẻ không có năng lực, đạo đức mà muốn 
được giàu có lớn và quyền thế to, thì có thê dùng những mưu mô gian xảo, đen tối, dà 
man đề đạt ý muốn của mình. Hoặc giả, cũng vì muốn được như ý bà vợ yêu quí, mà 
có lắm ông chồng bị bắt buộc làm những việc trái với lương tâm cho đến tan thân mát 
mạng. 


Tóm lại, ngũ dục làm hại cho loài người không thê kê xiêt: Vì ngũ dục mà sanh 
ra lo buôn giận dữ, vì ngũ dục mà sanh ra dôi trá, gian tham vì ngũ dục mà sanh ra 
cạnh tranh xâu xé, nhân loại đưa nhau vào rừng tên mưu đạn. 


Trong hiện tại lòng tham muốn quá độ, sự chạy đuôi theo ngũ dục đã làm tón 
hại chàng những cho mình và cho người, mà trong tương lai, chúng lại còn đưa con 
người vào chốn tam đồ ác đạo, nhất là vào vòng nga quy, để phải chịu thiếu thốn cả 
hai phương diện vật chất lẫn tinh thần. 


Đó là kết quả thảm khốc của người quá tham, không biết "Thiểu dục" và "Tri 


túc”. 
IV. Phương Pháp Đối Trị Lòng Tham Muốn Quá Độ: Тһіёи Dục Và Tri 
Túc 


Túi tham đã không đáy, thì càng tham lại thấy càng thiểu, càng khổ. Phật dạy: 
"Сапе tham muốn,càng khó sở". Chúng ta đừng lầm tưởng rằng:một khi lòng tham 
muốn được thỏa mãn, là hết tham muôn. H còn củi thì lửa còn cháy. Tham muốn 
được tọa nguyện thì tham muốn lại càng to lên. Tục ngữ thường nói: "Được voi đòi 
tiên " là thê. Người mà lửa tham vọng mong cầu nung nâu trong lòng, bao giờ cũng 
thấy mình còn thiếu thốn. Không thây thiếu món này, lại thấy thiếu món khác, rồi 
thèm khát mãi, không lúc nào được tọa chí. Mà không toại chí là con đau khó. 


Đề đối trị lòng tham vô độ, đạo Phật cũng như đạo Nho đều dạy chúng ta phải 
"Tri túc" tức biết đủ. Có bao nhiêu ta hưởng bây nhiêu, tự cho mình không còn thiếu 
gì nữa, đừng nhìn lên những kẻ giàu có sang trọng hơn mình, thế là "biết đủ". Có bao 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


nhiêu ta hưởng Бау nhiêu, tự cho mình không còn thiếu gì nữa, đừng nhìn lên những 
kẻ giàu có sang trọng hơn mình, thê là "biệt đủ". 


Trong kinh Di Giáo, Phật dạy: "Nầy các Tỳ kheo ! Nếu các ông muốn thoát 
khỏi sự khô паб, nên suy nghiệm hai chữ "Tri túc". Н biết đủ thì ở cảnh nào cũng yên 
vui. Người không biết đủ, tuy giàu mà nghèo; người biết đủ tuy nghèo mà giàu. 
Người không biết đủ thường bị năm thứ ham muốn kéo dắt, làm người biết đủ thương 
hại. 


Một người trong tay thâu tóm tất cả của cải trong thế gian, với người nghèo mà 
không tham muôn, hai người đêù giàu như nhau. 


Chúng ta hãy chiêm nghiệm những lời dạy đầy ý nghĩa ду. Làm chủ đời ta, 
chính là lòng ta. Giàu nghèo sang hèn chỉ là vân đề phụ thuộc. Nếu ta kiềm chế được 
dục vọng, tham muốn là ta giàu sang; néu ta không kiềm chế được dục vọng tham 
muốn là ta nghèo hèn. 


V. Lợi Ích Của Hạnh Thiểu Dục Và Tri Тас 


Lòng tham muốn làm cho ta khô bao nhiêu, thì Thiểu dục và Tri túc lại làm cho 
ta sung sướng Бау nhiêu. Đó là lẽ đương nhiên. Nhờ "ít tham dục", nên con ma dục 
vọng không làm sao xui khiến được mình; nhờ "biết đủ", nên con quỷ tham lam 
chăng có quyên hành sai sử mình nữa. Một khi con người không còn làm nô lệ cho 
vật chất đê hèn nữa, thì lòng người bắt đầu tự do giải thoát. Con người lúc ấy mới 
xứng danh là con người, Mới có đủ nhân cách và không hồ thẹn với địa vị làm anh cả 
muôn loài. Chỉ khi ây con người mới có thể tự cho là mình có hanh phúc được; và dù 
cho thường ngày vẫn ăn cơm hám canh rau, quanh năm cứ дийп bô, áo vải, cũng vẫn 
thấy trong lòng thơ thới, an vui, sung sướng. Từ xưa đến nay, không có một vị giáo 
chủ nào, hiền triết nòa xứng đáng với danh nghĩa ấy mà lại không khinh thường vật 
chất, mà lại chạy theo danh vọng tiền của, ăn sung, mặc sướng cả. 


Hơn nữa, nhờ Thiểu dục và Tri túc mà gia đình, xã hội được an vui, hòa bình, 
không còn ai giành giật của cải, danh vọng, miêng ngon, vật lạ của ai nữa. Có lợi ích 
của Thiêu dục và Tri túc thật không sao Кё xiết được. Giải Đáp Những Thắc Mắc 
Về Thiểu Dục Và Tri Túc 
Có người hỏi: 


Con người muốn tiến bộ, cần phải nỗ lực phân đấu, cạnh tranh trong tất cả mọi 
trường hợp. Dao Phật lại dayk phải Thiêu duc và Tri túc. Như thê là chủ trương làm 
cho nhân loại thôi hóa chăng? 


Đáp: Không ! Đạo Phật dạy "Thiểu dục" và "Tri túc" cốt yếu ngăn ngừa con 
đường trụy lạc, chận đứng lòng tham lam độc ác không bờ bến của chúng sanh, đang 
sống trong cõi đời vật dục, chứ không phải chủ trương ngăn chân sự tién triển của con 
người trên đường lợi người, lợi vật, ích nước, ích dân. Nhận thấy tai hại lớn lao của 
bịnh tham lam, nên đức Phật đưa ra phương thuốc rất công hiệu là ' 'muốn ít" và "biết 
đủ" dé điều trị căn bệnh â áy cho tận góc. Phương thuốc này sẽ làm yêu dần tâm tham 
lam, nên các mối dục vọng, tội ác dàn dàn tiêu diệt, chỉ còn lại tám lòng từ bi rộng rãi 
bao la mà thôi. Một khi con người hết chạy theo dục vọng, hết đuổi bắt những hạnh 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


phúc vật chất tạm bợ, giả trá cũng không đào bớt thêm đau khổ của người khác, để 
tìm hạnh phúc cho mình nữa, thì lúc ây, hạnh phúc chân thật liên đên với họ. 


Như thế, nghĩa là hạnh "Thiéu dục" và "Tri túc" bắt đàu hãm bớt tốc lực của 
lòng dục vọng tham lam, kế đó chận đứng nó lại, sau hết buộc nó xoay chiều, đổi 
hướng, tỉnh tién mãi trên con đường lành. Vậy thì hạnh "muốn ít" và "biết đủ " chẳng 
những không đưa con người vào con đường thối hóa, mà lại giúp cho sự tiến hóa của 
nhân loại. 


Ма lại, ngày nay nhân loại dang chứng kiệnmôt sự mát quán binh nguy hiểm 
giữa sự tiễn hóa mau lẹ của vật chất và sự chậm tién của tinh thần. Sự mắt tinh Шап 
ây cóa thê đưa nhân loại đén hồ diệt vong. Vậy cần phải quân bình sự tiến hóa vật 
chất và tinh thần. Muốn thé, chẳng có phường pháp nào là tuân theo hạnh "Thiểu dục” 
và "Tri túc". Con người nếu biết coi thường vật chất một ít, thì mới tiến hóa them về 
tỉnh thần. 


Sò di ngày nay tren thế giới, đứng về phường diện vật chất, khoa học, con người 
có tién triển rất nhiều, rất nhanh; còn về phương diện tinh thần, đạo đức, con người 
tiền rất chạm, vì it s ai quan tam lưu ý дёп nó, mà chỉ chạy theo vật được ục,. H vật 
chất quá tiền, thì tinh thần phải lùi, vật chất càng cao thì lòng tham càng nặng, càng 
sau, càng lớn, không biết lúc nào là cùng. Tai họa chiến tranh ngày nay, gieo rắc khắp 
nơi trên thế giới, cũng do lòng tham không đáy của con người "bất tri túc" vậy 


Vậy Thiêu dục và tri túc là hai phương thuoóc thần diệu cho căn bệnh tràm 
trọng của thé giới ngày nay, không ai có thê chối cãi được. 


C. Kết Luân: 


Kẻ ngoài đời và người trong đạo, muốn được hạnh phúc chân thật, thì nên tu 
hạnh Ôthiều dục" và "tri túc ". Vì thật sự, những người không quá đòi hỏi về vật chất, 
thì chăng hề so sánh với bề trên; do đó, không thấy mình thiếu thốn về vật chất, nên ít 
khó. Hơn nữa, họ chỉ so sánh với kẻ dưới, thấy mình khả giả, đầy đủ hơn, nên để mãn 
nguy€n. 


Muốn tránh khỏi tai nạn trong gia đình và xã hội, mỗi người trên thế gian này, 
đều phải giữ phạn thủ thường, đừng vượt quá khả năng của mình. Trên thể giới năm 
châuhiện nay, muốn có hòa bình dé mà hưởng lạcthú hopà bình vĩnh vin, thì cũng 
không ngoài cái hạnh "Thiêu dục" và "Tri túc" mà được. 


KANAK 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Hai 
Thiên Thừa Phật Giáo 
„>= 
Bài Thứ 5 
Nhân Quả 


A. Mở Đề 
Vụ trụ, vạn vật không phải tuần hành, biến dịch một cách tự nhiên, vô lý, mà tuân 
theo một cái luật chung. luật đó là luật Ngài nhân quả. Luật nào không phải do một 
đắng nào, xã hội nà đặt ra, mà là một lụat thiên nhiên âm thầm, lặng lẽ, nhưng đúng 
đẫn vô cùng. 
Người đời vì không quan sát một cách kỹ càng, tường tân nên không thấy được luật 
ây. Do đó, họ đã hành động một cách bừu bãi, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với bản 
thân mình và với người chung quanh. Và cùng chính vì thế mà họ đau khổ, lặn hụp 
mãi trong biển mê mờ, tội lỗi. 
Trái lại, Đức Phật là vị hoàn toàn giác ngộ, đã phát huy ra cái luật nhân quả đang chỉ 
phối, điều hành mọi sự vật trong vũ trụ này, nên Ngài đã hành động một cách sáng 
suốt, lời lạc cho chính mình và chúng sanh. 
Vậy chúng ta là Phật tử, chúng ta cân phải hiểu biết cái luật nhân quả mà đắng từ phu 
đó phát huy nó như thé nào, đề rồi hành động đúng theo như lời Ngài đã làm, hầu 
đem lại hạnh phúc chân thật, lâu bền cho mình và cho người chung quanh. 


B. Chánh Đề 
I. Định Nghĩa: 
"Nhân" là nguyên nhân, "Quả" là kết quả. Nhân là cái mầm. Quả là cái hạt, cái trái do 
mầm ấy phát sinh. Nhân là năng lực phát động, Quả là sự hình thành của năng lực 
phát động ây. Nhân và Quả là hai trạng thái tiếp nối nhau mà có. Nếu không có Nhân 
thì không có Quả; nếu không có Quả thì không có Nhân. 
Những Đặc Tính Của Luât Nhân Quả 
1. Nhân thế nào thì quả thế ấy: 
Nếu ta muốn có quả cam thì ta phải ươm hạt giống cam; nếu ta muốn có hạt đậu thì ta 
phải gieo giống đậu. Không bao giờ ta trồng cam mà lại được đậu, hay trồng đậu mà 
lại được cam. Người học đàn thì biết đàn, người học chữ thì biết chữ. nói một cách 
khác, nhân với quả bao giờ cũng đồng một loại với nhau. Hë nhân đổi thì quả cũng 
đôi. 
2. Một nhân không thể sanh ra quả: 
Sự vật trong vũ trụ nầy đều là sự tổ hợp của nhiều nhân duyên. Cho nên không có một 
nhân nào, có thể tự tác thành kết quả được, nếu không có sự giúp đỡ của nhiều nhân 
khác. Nói rằng hạt lúa sanh ra cây lúa, là nói một cách giản dị cho dễ hiểu, chứ thật ra 
hạt lúa không thể sanh ra gì được cả, nếu để một mình nó giữa khoảng trống không, 
thiếu không khí, ánh sáng đất nước, nhân . công. 
Cho nên, khi ta nghe bất cứ ai tuyên bố rằng: Ômọi vật do một nhân sinh ra, hay một 
nhân có thể sanh ra vạn vậtỢ; ta có thể chắc chắn rằng, người áy nói sai sự thật. 
3. Trong nhân có quả, trong quả có nhân: 
Chính trong nhân hiện tại đã có hàm chứa cái quả vi lai; cũng chính trong cái quả hiện 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


tại, đã có hình bóng của nhân quá khứ. Một sự vật mà ta gọi là nhân, là khi nó chưa 
biến chuyên, hình thành ra cái quả mà ta mong muốn, chờ đợi. Một sự vật ta gọi là 
quả, là khi nó chưa biến chuyền, hình thành ra trạng tháiũ mà ta mong đợi ước muốn. 
Mỗi vật, vì thế, đều có thể gọi là nhân hay quả được: đối với quá khứ, thì nó là quả, 
nhưng đối với tương lai thì nó là nhân. Nhân và айа tiếp nối nhau, đắp đổi nhau như 
những vòng trong sợi dây chuyên. 

4. Sự phát triển nhanh và chậm từ nhân đến quả: 

Sự bién chuyên từ nhân đến quả, có khi nhanh khi chậm, chứ không phải bao giờ 
cũng diễn tién trong một thời gian đồng nhất: 

Có những nhân và xảy ra kế tiếp nhau, liền nhau, nhân vừa phát khởi thì quả đã xuất 
hiện, như khi vừa đánh xuống mặt trống (nhân) thì tiếng trống liền phát hiện ra (quả); 
hay khi hai luóng điện âm và dương vừa gặp nhau, thì ánh sáng liền bừng lên. Có khi 
nhân đã gây rôi, nhưng quả đợi một thời gian, quả mới hình thành, như từ khi gieo hạt 
giống, cho đến khi gặt lúa, cần phải có một thời gian ít nhất là bốn tháng. 

Có khi từ nhân đến quả cách nhau từng chục năm, như đứa trẻ mới cắp sách đi học 
đến ngày thành tài, phải qua một thời gian ít nhất là mười năm. 

Có khi cần đến một vài trăm năm, hay nhiều hơn nữa quả mới xuất hiện. Chàng han 
như từ ý niệm giành độc lập của một quốc gia, đến khi thực hiện được nền độc lập ấy, 
cần phải qua bao thế kỷ. 

Vì lý do mau chậm, trong sự phát hiện cái quả, chúng ta không nên nóng nấy hấp tấp, 
mà cho rằng cái luật nhơn quả không hoàn toàn đúng, khi thấy có những cái nhân 
chưa phát sinh ra quả. 

Phân Tích Hành Tướng Của Nhân Quả Trong Thực Tế 

Như các đoạn trên đã nói, nhân quả chỉ phối tất cả vũ trụ vạn hữu, không có một vật 
gi, sự рі, động vật hay thực vật, vật chất hay tinh thần, thóat ra ngoài luật nhân quả 
được. О đây, để có một quan niệm rõ ràng hơn về luật nhân quả, chúng ta hãy tùan tự 
phân tích hành tướng của nhân quả trong mọi sự vật: 

1. Nhân quả có trong những vật vô tri vô giác: 

Nước bị lửa đốt thì nóng, bị gió thói thì thành sóng, bị lạnh thì đông lại. Nẵng lâu 
nagy thì đại hạn, mưa nhiều thì lụt, gió nhiều thì sanh bão. 

2. Nhân quả trong loài thực vật: 

Hạt cam thì sanh ra cây cam, cây cam thì sanh trái cam. Hạt ớt thì sanh ra cây ớt, cây 
ớt thì sanh ra trái ớt. Nói một cách tổng quát, giống ngọt thì sanh trái ngọt, giống chua 
thì sanh trái chua, giống nào thì sanh quả ấy. 

3. Nhân quả trong các loài động vật: 

Loài chim sanh ra trứng, nên chúng ta gọi trứng là nhân, chờ khi ấp nở thành con là 
quả; con chim ấy trở lại làm nhân, sinh ra trứng là quả. 

Loài thú sanh con, con ấy là quả. Con thú lớn lên, trở lại làm nhân sanh con là quả. 

4. Nhân quả nơi con người: 

về phương diện thê chất: Thân tứ đại là do Бат thụ huyết của cha mẹ, và do hoàn 
cảnh nuôi dưỡng. Vậy cha mẹ và hoàn cảnh là nhân, người con trưởng thành là quả, 
và cứ tiếp nói như thế mãi, nhân sanh quả, quả sanh nhân, không bao giờ dứt. 

Về phương diện tinh thàn: Những tư tưởng và hành vi trong quá khứ, tạo cho ta 
những tánh tình tốt hay xấu, một nêp sông trong hiện tại: tư tưởng và hành động quá 
khứ là nhân, tánh tình nếp sống tinh thần trong hiện tại là quả. Tánh tình và nếp sống 
này là nhân, để tạo ra những tư tưởng và hành động trong tương lai là quả. 

Đề nhận rõ cái phần tinh thần quan trọng này, chúng ta hãy dành riêng ra một mục, để 
đặt biệt chú ý đến hành tướng của nó dưới đây. 

IV. Nhân Quả Về Phương Diện Tinh Thần 

1. Nhân quả của tư tưởng và hành vi không tốt: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tham: Thấy tiền của người, nổi lòng tham lam sanh ra trộm cắp, hoặc giết hại nguòi 
là nhân; bị chủ đánh đập hoặc đâm chém, phải tàn tật, hay bị nhà chức trách bắt giam 
trong khám đường, chịu những điều tra tấn, đau khổ là quả. 

Sân: Người quá nóng giận, đánh dập vợ con, phá hoại nhà cửa, chém giết người 
không gớm tay là nhân; khi hết giận đau đớn, nhìn thấy vợ con bịnh hoạn, nhà cửa 
tiêu tan, luật pháp trừng trị, phải chịu nhiều điều khổ cực là quả. 

Si mê: Người say mê sắc dục, liễu ngõ hoa tường, không có biết sự hay dó, phải trái 
là nhân; làm cho gia đình lủn củn, thân thể suy nhược, trí huệ u ám là quả. 

Nghi ngờ: Suốt đời cứ nghi ngờ việc này việc khác, ai nói gì cũng không tin, ai làm gì 
cũng không theo, đó là nhân; kết cuộc không làm nên được việc gì cả, đến khi lâm 
chung, buông xuôi hai bàn tay tráng đó là quả. 

Kiêu mạn: Tự cho mình là hơn cả, khinh bỉ mọi người, chà đạp lên nhân phẩm người 
chung quanh, là nhân; bị người ghét bỏ, xa lánh, sống một đời lẻ loi, cô độc là quả. 
Nghiện rượu trà: chung quanh tiện bạc ăn nhậu cho ngỏa nguê là nhơn; đến lúc say 
sưa chén bát ngôn ngang, ghế bàn nghiêng ngả nhiều khi gây ra chém giết nhau làm 
những điều tội lỗi, phải bị phạt уа уа tù tội là quả. 

Say mê cờ bạc: Thây tiền bạc của người muốn hốt về mình, đắm đuối quanh năm, 
suốt tháng theo con bài lá bạc, là nhân; đến lúc của hết nhà tiêu, nợ пап vây kéo, thiếu 
trước hụt sau, thâm quỹ Ôthụt kétỢ là quả. 

2. Nhân quả của tư tưởng và hành vi tốt: 

Như trên chúng ta đã thấy, những tư tưởng hành vi xấu xa tạo cho con người những 
hậu quả đen tối, nhục nhã, khổ đau như thế nào, thì những tư tưởng và hành vi đẹp йё 
tạo cho con người những hậu quả sáng lạng, vinh quanh và an vui như thé ấy. 

Người không có tánh tham bón sen, thì tát không bị của tiền trói buộc, tâm trí được 
thánh thoi. Người không nóng giận, tất được sóng cảnh hiền hòa, gia đình êm ấm; 
người không si mê theo sắc dục, thì tất được gia đình kính në, trí huệ sáng suốt, thân 
thể tráng kiện; người không hay ngờ vực, có đức tin, thì hăng hái trong công việc, 
được người chung quanh tin cậy, dễ thành tựu trong đời; người không ngạo mạn thì 
được bạn bè quí chuộng, niềm nở đón tiếp, tận tám giúp đỡ khi mình gặp tai biến. 
Người không rượu chè, cờ bạc thì không đến nỗi túng thiếu, bà con quan biết kinh пё, 
yêu vì...Những điều пау, tưởng không cần phải nói nhiều, quí đọc giả cũng chán biết. 
Hàng ngày quanh chúng ta, những cảnh tượng nhân và quả ау, diễn ta không ngớt, chỉ 
cân gió tờ báo hàng ngày, đọc các mục tin tức là thấy ngay. 

Nói một cách tổng quát, về phương diện tinh thần cũng như về vật chất, người ta gieo 
thứ gì, thì gặp thứ ду. Người Pháp có câu: QMỗi người là con đẻ của công nghiệp 
mìnhỢ. 

V. Lợi Ích Рет Lại Cho Chúng Та Do Sự Hiểu Biết Và Ap Dụng Luật Nhân 
Quả. 

1. Luật nhân quả tránh cho ta những mê tín dị đoan, những tin tưởng sai lầm vào thần 
quyền: 

Luật nhân quả cho chúng ta thấy được thực trạng của sự vật, không có gì mơ hồ, bí 
hiểm. Nó vén tất cả những cái gì đen tối, phĩnh phờ của mê tín dị đoan, đang bao trùm 
sự vật. Nó cũng phủ nhận luôn cái thuyết chủ trương Ó Vạn vật do một vị thần sinh ra, 
và uy quyền thưởng phạt muôn loàiỢ. Do đó, người hiểu rõ luật nhân quả sẽ không 
đặt sai lòng tin tưởng của mình, không cầu xin một cách vô ích, không y lại thần 
quyền, không lo sợ hoang mang. 

2. Luật nhân quả đem lại lòng tin tưởng vào chình con người: 

Khi đã biết cuộc đời của mình do nghiệp nhân của mình tạo ra, mình là người thợ tự 
xây dựng đời mình, mình là kẻ sáng tạo, mà không tin tưởng ở mình thì còn tin tưởng 
ở ai nữa? Lòng tự tin ấy là một sức mạnh vô cùng qúy báu, làm cho con người dám 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


hoạt động, dám hy sinh hăng hái làm điều tốt. Vì những hành động tốt đẹp ấy, họ biết 
sẽ là những cái nhân quý báu, đem lại những kết quả đẹp dë. 

3. Lật nhân quả làm cho chúng ta không chán nản, không trách móc: 

Người hay chán nản, hay trách móc là vì đã có thói quen ÿ lại ở kẻ khác, là vì hướng 
ngoại. Nhưng khi đã biết mình là động lực chính, là nguyên nhân chính của mọi sự 
thất bại hay thành công, thì còn chán nản trách móc ai nữa? Đã biết mình là quan 
trọng như thế, là chỉ còn lo tự sửa mình, thôi gieo nhân xấu, dé khỏi phải gặt quả xấu, 
tránh tạo giống ác йё khỏi mang cái ác. 

VI. Quyết Nghi 

1. Có người nghĩ rằng: Nhân quả là một luật tự nhiên rất đúng đắn công bằng, sao có 
người cả đời hiền từ mà lại gặp lắm tai nạn khó sở; trái lại, những người hung ác, sao 
lại vẫn được an bình ? 

Đáp: Những đọan trên đã nói, thời gian tiến triển từ nhân đến quả, có khi nhanh khi 
chậm, chứ không phải khi nào cũng đồng nhau. Có cái nhân từ đời nay, đến đời sau 
mới hình thành quả v.v... 

Vậy néu có người trong đời hiện tại làm việc hung ác, mà được an lành, là do kiếp 
trước họ tạo nhơn hiền từ. Còn cái nhơn hung ác, mới tạo trong đời nay, thì tương lai 
hay qua đời sau, họ sẽ chịu quả báo. Cũng như có người năm nay ăn chơi, không làm 
gì hết, mà vẫn no đủ, là nhờ năm rồi họ có làm, có tiền của để dành vậy. Còn cái nhân 
ăn chơi không làm năm nay, thì sang năm họ sẽ chịu quả đói rách. 

Còn người đời nay hiền từ, làm các điều phước thiện, mà vẫn gặp tai nạn, khổ sở, là 
đo đời trước, họ tạo những nhơn không tốt. Cái nhơn hiền từ đời nay, qua đời sau họ 
sẽ hưởng quả vui. Cũng như có người tuy năm nay siêng năng làm ruộng, mà vẫn 
thiếu hụt, là vì nhân ăn chơi năm vừa rồi. Cái nhân siêng năng năm nay, sang năm sau 
họ sẽ hưởng quả sung túc. Do đó, Сб nhân có nói: 

Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, 

Chỉ danh lai tảo dữ lai trì 

(Việc lành hay việc dữ đều có quả báo, chỉ khác nhau đến sớm hay muộn mà thôi) 

2. Có người hỏi: Theo luật nhân quả thì làm nấy chịu: cha làm tội, con không thé thay 
thế được; con làm tội, cha không thể thay thế được. Sao Һау có những việc: cha làm 
con phải chịu liên can, con làm cha phải chịu ảnh hưởng? 

Trả lời: Trong kinh Phật dạy: Nhân quả nghiệp báo có hai thứ: Biệt nghiệp và Cộng 
nghiệp. 

Bật nghiệp là nghiệp báo riêng của mỗi chúng sanh, như mình có học nhiều thì mình 
biết nhiều, mình ăn thì mình no, mình siêng năng thì mình dë thành công, mình nhác 
lười thì mình thất bại. 

Cộng nghiệp là nghiệp chung cho nhiều chúng sinh; cùng sống trong mọt hoàn cảnh. 
Như người Việt Nam, sống trên mảnh đất chữ S này trong giai đoạn chiến tranh Việt 
Pháp vừa qua, thì dù giàu, dù nghèo, dù trí thức, dù bình dân, đều chịu ảnh hưởng 
chung của chiến tranh; như sanh ở một nước tiên tién, thì mọi người đều tương đối 
được hưởng một dời sóng vật chất đầy đủ hơn ở một nước bán khai. Đã sanh chung 
một gia đình, một xứ sở hay một dân tộc, có nhiên cái nghiệp quả phải có liên quan 
với nhau. Sách có câu: 

Nhất nhơn tác phước, thiên nhơn hưởng, 

Độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. 

(Một người làm phước, ngàn người đều được ảnh hưởng; một cây тб hoa, muôn cây 
chung quanh đều được thơm lây). 


C. Kết Luận: 
Chúng ta đã biệt giá trị của luật nhân quả, vậy chúng ta nên đem bài học nây ra áp 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


dụng vào mọi công việc hằng ngày của chúng ta. Khi chúng ta làm một việc gì, nói 
một lời gì, cũng nên nghĩ trước kết quả tốt hay xấu của nó, chứ đừng làm liều, nói 
liều, rồi phải chịu hậu quả đau khổ, nhục nhã trong tương lai. Nếu chúng ta làm được 
như thế, thì chúng ta sẽ thấy tánh tình và hành vi của chúng ta, mỗi ngày mỗi cải tiến, 
các việc sai quây sẽ giảm bớt, các việc lành càng thêm tăng trưởng. Và do sự gieo 
nhân toàn thiện đó, từ địa уі người, chúng ta có thể tién dần lên đến quả vi thánh hiền, 
siêu nhân. 

ANAK 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Hai 
Thiên Thừa Phật Giáo 
„йб se 
Bài Thứ 6 
Luân Hồi 


A. Mó Đà: 
Vn đề mát cón, sóng chét là mót ván dë vó cüng quan tronhg, từ xưa đến nay đã làm 
băn khoăn, thắc mắc không biết bao nhiêu người, đã làm hao tón không biết bao 
nhiêu giấy mực. aau trung, có hai thuyết làm cho người ta chú ý ý đến nhiều nhất: 
Một thuyết cho ràng, loài người cũng như loài vật, một lần chết là mát hàn, không còn 
gì tồn tại sau đó nữa: "Cát bụi, con người trở về với cát bụi" 
Một thuyết chủ trương trái lại: loài người chết đi, nhưng linh hồn vẫn vĩnh viễn còn 
lại, để lên thiên đàng, thọ hưởng mãi mãi những sự khoái lạc, an vui, hay xuống địa 
ngục chịu cực hình mãi mãi. 
Hai thyết trên này đều không đúng với sự thật: 
Chết rồi, không thể là hoàn toán mát hắn được, vì như chúng ta ở đời này, không có 
vật gì là mất һап. Cho đến một hạt cát, một máy lông cũng không thê mất hắn, huống 
là cái thân hay biết nơi con người. 
Nhưng bảo rằng linh hồn thường còn, ở mãi trên thiên đàng hay dưới địa прис cũng 
không đúng. Sự nhận xét thông thường cũng đủ cho người ta nhận thấy rằng: trong vũ 
trụ không có một cái gì có thê vĩnh viễn ở yên một chỗ, mà trái lại, luôn luôn biến đổi 
và xê dịch. „Уа lại, có gì bất công hơn là chỉ vì những cái nhân đã gieo trong một đời 
hiện tại ngắn ngũi, mà phải chịu cái quả vĩnh viên tốt hay xấu trong tương lai? 
Hai thuyết "cháp đoạn"và "chấp thường" trên nầy đều bị đạo Phật bác bỏ. Theo giáo 
lý đạo Phật thì chúng л không phải đoạn diệt, cũng không phải thường còn, mà là 
quay lộn trong cảnh sanh tử Luân hồi. 


B. Chánh Đề: 
I. Định Nghĩa: 
Luân hồi dịch ở chữ Samsera trong tiếng Phan. Theo chữ Hán thì Luân là bánh xe; 
Hồi là xoay tròn. Hình ảnh bánh xe quay tròn là một hình ảnh rất rõ ràng mà Phật đã 
dùng dë hình dung sự xoay chuyên, lên xuống, xuất hiện của mỗi chúng sanh trong 
sáu cõi (lục đạo) khi đầu thao ở cõi nầy, khi ở cõi khác, luôn luôn tiếp nối tử sanh, 
sanh tử không ngừng, như bánh xe lăn. Luân hồi là một thuyết có thê chứng nghiệm 
được, chứ không phải hoang đường. 
Khi chúng ta đã công nhận luật nhân quả, thì chúng ta cũng không thé từ chối, không 
công nhận sự Luân hồi, vì Luân hồi chẳng qua là nhân quả liên tục, nhưng vì nó khi 
biến, khi hiện, khi lên, khi xuống, khi mát, khi còn, khi thay hình đổi dang, nên chúng 
ta tưởng như gián đoạn và không ảnh hưởng, chỉ phối lẫn nhau đó thôi. 
II. Sự Luân Hài Trong Mọi Sự Vật Và Người 
Trong vũ trụ tất cả sự vật, từ vật nhỏ như hạt bụi, đến lớn như quả địa cầu, không vật 
nào chẳng Luân hồi. 
1. Đất Luân hồi: 
Như cái bình bông đang ở trước mặt chúng ta đây, trước kia nó là đất, người thợ gốm 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


đem nó nhi nắn làm thành cái bình, trải qua một thời gian, cái bình sẽ bi bề nát, tan 
thành cát bụi và trở về lại trạng thái đất cát. Đất cát nầy lại làm thức ăn cho cây cỏ; 
cây cỏ hoặc tàn rụi, sau một thời gian, để trở thành phân bón cho cây khác, hoặc làm 
thực phâm cho động vật. Động vật ăn cây cỏ này vào, hoặc bài tiết ngayra ngoài để 
thành phân, thành đất, hoặc biến thành máu huyết, da thịt để một ngày kia thân thê 
động vật già yêu, sẽ tan rã thành đất cátlại. Bao nhiêu lần thay hình đổi dạng, vì nhân 
duyên nầy hoặc nhân duyên khác, nhưng đất cát, nó cũng lại trở thành đất cát sau một 
thời gian, một vòng luân chuyền dài hay ngắn. 

2. Nước Luân hồi: 

Nước ở biên, bị sức nóng mặt trời bốc thành hơi; hơi bay lên không, gặp hơi lạnh biến 
thành mây; mây nhiều tụ lại rơi xuống thành mưa; mưa chảy xuống ao hỗ, hoặc gặp 
hơi lạnh quá, đọng lại thành băng thành giá. Băng giá gặp hơi nóng mặt trời tan ra 
thành nước lại. Từ vo thi đến nay, nước thay đổi trạng thái biết bao nhiêu lần, xoay 
vần mãi mãi như vậy, nhưng nước vẫn là nước. Hiện tượng của nước thì biến đôi vô 
cùng, bản thê của nước thì không bao giờ mát. Nó chỉ Luân hài mà thôi. 

3. Gió Luân hồi: 

Gió là sự luân chuyền của không khí. Không khí bị sức nóng mặt trời bốc cháy. giãn 
ra, bốc lên cao làm thành những khoảng trống. Рё bù vào những khoảng trồng ấy, 
không khí ở các nơi khác chạy tới điền vào, gây thành luồng gió. Không khí xê dịch 
chậm thì gió nhỏ, không khí xê dịch nhanh thì gió lớn. Xê dịch nhanh nữa thì thành 
bão. Gió có khi hiu hiu, khi thoang thoảng, khi hây hây, khi ào ào, khi cuồng bạo, 
nhưng bản chất của nó bao giờ cũng là không khí. 

4. Lửa Luân hồi: 

Lửa là một sức nóng làm cháy được vật. Khi đủ nhân duyên thì sức nóng phát ra lửa. 
Chẳng hạn hai thanh củi trong trạng thái bình thường thì chúng ta chẳng thấy sức 
nóng, ở đâu cả, nhưng khi chà xát vào nhau một hồi, thì lửa liên bật lên. Ngọn lửa nầy 
có thê đốt hai thanh củi kia, và hai thanh củi này một phần hóa thành tro than, một 
phần biến thành thán khí. Những cây khác dùng rễ mình đề thu hút thán khí, chất 
chứa lại sức nóng dé một ngày kia, gặp đủ nhân duyên lại bừng cháy lên. Như thế, 
sức nóng bao giờ cũng có săn, nhưng khi thì nó ở trạng thái tiềm phục, khi thì ở trạng 
thái phát hiện. Mắt chúng ta chỉ Һау khi nó phát hiện, và chỉ khi ấy mới cho là nó có, 
còn khi nó ở trạng thái tiêm [hục thì ta bảo là nó không có. thật ra thì nó chỉ Luân hồi 
qua những trạng thái khác nhau, chứ không phải dứt đoạn hay mắt hẳn. 

5. Cảnh giới Luân hồi: 

Trong khinh Phật thường nói: ОТҺё giới nhiều như cát sông HằngỢ. Thật thế, ban 
đêm chúng ta nhìn lên trời, thấy hằng hà sa số tinh tú. Mỗi tỉnh tú là một thé giới. và 
mỗi thế giới ấy đều không thoát ra ngoài định luật chung là Thành, Ttu, Hoại, Không. 
Mỗi phút giây nào cũng có sự sanh diệt của thế giới. Thế giới nầy tan đi, thì thế giới 
khác nhóm lên, như một làn sóng này mát đi thì một làn sóng khác női lên, làm nhân 
làm quả, tiếp nối cho nhau, Luân hồi không bao giờ dứt. 

6. Thân người Luân hồi: 

Thân người, hay thân thú vật cũng thế, xét cho cùng thì cũng do tứ đại mà có là đất, 
nước, gió, lửa. Những chất cứng аёо như da thịt gân xương là thuộc về Đất; những 
chất đượm ướt như máu, mỡ, mó hôi, nước mắt, là thuộc vê Nước; hơi thở ra vào, trái 
tim nhảy, phổi hô Һар, tay chân cử động là thuộc về Gió; hơi nóng trong người là 
thuộc vé Lửa. Như trên chúng ta đã thấy, tứ đại đều Luân hồi, thì thân người do tứ đại 
mà có, cũng phải Luân hài theo. Khi thân này chết và đến lúc tan rã, thì chất cứng dẽo 
trả về cho Đất; chất đượm ướt trả về cho nước; hơi nóng trả về cho Lửa; hơi thở và sự 
cử động trả về cho Gió. Rồi bốn chất này tüy theo duyên chung hợp lại, làm thành cây 
cỏ hay thân người khác. Người khác đến khi chết rồi, bốn chất đó trở về bản thê cũ 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


của chúng. Khi thành thân người, lúc làm thân súc, năm nay tụ hợp ở đây, sang năm 
đã dời đi nơi khác, không phải thường còn, cũng không phải mát hắn, mà là Luân hồi. 
Nhà Học giả tiếng tăm của Trung Hoa là ông Lương Khải Siêu có nói, trong khi 
nghiên cứu về Phật Giáo Ấn Độ:"...Con người luôn luôn, trong từng phút giây đều ở 
trong Luân hồi, bất quá hoặc mau hoặc chậm. Chậm thì gọi là sanh diệt hoặc biến dị, 
còn mau thì gọi là Luân hồi" (Luân hồi chẳng qua cũng là một hình thức trong các 
loại biến dị). Xem như xác thánh chúng ta, biến hóa không ngừng, xương thịt máu 
huyết chúng ta, chăng qua không đầy một tuần, cũng rất có thể hóa ra đất bụi bên 
đường." 

7. Tinh thần Luân hài: 

Con người không phải chỉ gồm có tứ đại. Ngoài tứ đại, còn có phần tâm lý nữa, hay 
nói một cách tổng quát hơn, còn có tỉnh thần. Đó là gồm tất cả những thứ mà đạo Phật 
gọi là: Thọ, tưởng, hành, Thức. Phần thé xác gồm tứ đại chỉ là phần mà đạo Phật gọi 
là Sắc. Sắc đã không tiêu diệt mà chỉ bién hóa Luân hồi, thì Tâm hay Tỉnh thần, cũng 
không tiêu diệt mà chỉ biến chuyển xoay vần mà thôi. 

Như trong chương II đã nói, tất cả những hành động của thân tâm tạo thành cho mỗi 
chúng ta một cái nghiệp. Cái nghiệp ấy biến dịch, xoay vần mãi, khi đội lớp nầy khi 
mang hình dáng khác, khi rời cảnh giới nầy, khi vào cảnh giới khác, quanh lộn trôi 
lăn trong lục đạo (sáu đường) mãi mãi cho đến ngày nào được giác ngộ mới thôi. 
Nhưng sự lên xuống, trôi lăn, xoay vần của nghiệp trong ba cõi sáu đường ấy, không 
phải tình cờ, ngẫu nhiên, may rủi, vô lý, mà trái lại, nó theo một cái định luật chung, 
đó là luật Nhơn quả. Đến đây, chúng ta thây được sự tương quan mật thiết giữa nhon 
quả và Luân hồi. Đã có Nhơn quả, tức phải có Luân hồi (trừ trường hợp tu nhơn giải 
thoát); đã có Luân hôi phải tuân theo luật Nhơn quả. 

Ш. Luân Hài Theo Luật Nhân Quả Qua Sáu Cõi 

Có thé nói một cách chắc chắn rằng, chúng ta lúc sanh tiền tạo nhân gì, thì khi chết 
ròi, nghiệp lực dắt dẫn tinh thần đến chỗ nó thọ báo không sai. nếu tạo nhân tốt, thì 
Luân hồi đến cảnh giới giàu sanh, thân người tốt đẹp. Còn tạo nhân tội ác, thì Luân 
hồi đến cảnh giới nghèo hèn, thân hình xấu xa, tàn tật, sự nghiệp khi thăng khi giáng, 
lúc thạnh lúc suy. 

Sau đây là những cảnh giới mà một chúng sinh có thể bị hay được nhập vào, tùy theo 
nghiệp nhân mà mình tạo: 

1. Dia ngục: Tạo nhân sân hận, độc ác làm nhiều điều tội lỗi vừa hại mình vừa hại 
người, phải Luân hồi vào địa ngục, chịu đủ điều khổ sở. 

2. Nga quỷ: Nhân tạo tham lam, bón sẻn, không biết bó thí, giúp đỡ người, từ tiền của 
đến giáo pháp. Trái lại, còn mưa sâu, kế độc, dé cướp đoạt của người, sau khi chết, 
Luân hồi làm ngạ quý. 

3. Súc sanh: Tạo nhân 51 mê sa đọa theo thất tình, lục dục, tửu sắc, tài khí, không xét 
hay đỡ, tốt xấu, chét rồi, Luân hài làm súc sanh. 

4. А Tu La: gặp việc nhân nghĩa thì làm, gặp việc sai диду cũng không tránh, vừa 
cang trực, mà cũng vừa độc ác. mặc dù có làm những điều phước thiện, nhưng tánh 
tình hung hăng nóng nảy vẫn cònm, lại thêm tà hiến, si mê, tin theo tà giáo. Tạo nhân 
như vậy, kết quả sẽ Luân hồi làm А Tu La, gặp vui sướng cũng có, mà buồn khổ cũng 
nhiều. 

5. Loài người: Tu nhân Ngũ Giới: Không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm, 
không dối trá, không rượu trà say sưa, thì đời sau trở lại làm người, сао quý hơn 
muôn vật. 

6. Cõi trời: Bỏ mười điều ác tu nhơn Thập thiện (bài sau sẽ nói rõ) thì sau khi chết, 
được sanh lên cõi trời. Nhưng nên nhớ cõi trời nầy cũng còn ở trong vòng phàm tục, 
chịu cảnh sanh tử, Luân hồi. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Muốn thoát ra ngoài cảnh giới sanh tử Luân hồi, và đến bốn cõi Thánh là Thanh văn, 
Duyên giác, Bồ Tát, và Phật, thì phải tu nhân giải thoát. 

IV. Vài Bằng Chứng Về Luân Hồi Một Chuyện Luân Hồi Ở Aán Độ 

Cách đây vài chục năm, tờ báo Mai có chụp hình và đăng một câu chuyện như sau: 
Tại Aán độ, ở thánh Delhi (đen li) có một cô gái 8 tuổi tên Phatidevin (Pha ti do 
vanh). Co gái đã nhiều lần khóc lóc với cha me đòi về thành Mita thăm chồng là một 
giáo viên. Thành Delhi cách thành mita trên 200 cây số. Cha mẹ co gái lấy làm lạ, mờ 
một phóng viên nhà báo đến, dé nhờ anh điều tra giùm. 

Phóng viên nhà báo đén hỏi, thì được cô cho hay rằng: Cô là vợ của một giáo viên, ăn 
ở với nhau sanh được một đứa con. Khi đứa con lên 11 tuổi, thì cô lâm bịnh và từ 
trần. Người phóng viên hỏi xem cô ta, có cái gì làm bằng chứng không. Cô trả lời cô 
có để lại vàng bạc và đồ đạc chôn ở chỗ nọ chỗ kia.. -Và cô còn nhớ гб сб một cái 
quạt, do người chị em bạn tặng, trên quạt có ghi lại máy dòng chữ, rồi cô đọc máy 
dóng chữ ау cho phóng viên chép vào sô tay. 

Phóng viên liền đến thành Mita, tìm hỏi tên họ ông giáo viên, thì thật quả không sai. 
Phóng viên hỏi ông giáo: 

Ông có người vợ chết độ 8,9 năm nay phải không? 

Ông giáo trả lời: 

Vâng, có ! Vợ tôi chết nay đã chín năm. Chảng biết ông hỏi có việc chỉ? 

Phóng viên trình bày những lời cô bé đã nói. 

Ông giáo nghe đều cho là đúng cả. 

Phóng viên lại lấy quyền số tay đưa mây dòng chữ cho ông giáo, đọc và hỏi: 

Khi vợ ông mát, có đề lại một cây quạt, trên áy có ghi máy dòng chữ như thế này có 
phải không? 

Ông giáo trả lời: 

trúng y như vậy cả ! 

Qua ngày sau, phóng viên lại mời cha mẹ và cô Phatidevin cùng đi tới thành Mita. từ 
khi sanh ra đến tám tuổi, cô chưa từng đi xa, thế mà đường đi đến thành Mita, cô đều 
thuộc cả, cô chỉ đường này là đường gi, đi về đâu, đường kia tên gì, đi về đâu, và còn 
nói trúng cả tên những nhà quan ở hai bên đường nữa. gần đến nhà ông giáo, cô bảo 
xe di chậm lại và dừng ngay trước nhà ông giáo. 

Vào đến nhà, gặp ông già độ 80 tuổi, đầu tóc bạc pho, cô vừa mừng vừa khóc òa mà 
nói rằng: 

Đây là cha chồng tôi. 

Cô chỉ ông giáo mà nói: 

Kia là chồng tôi. 

Rồi chạy lại ôm đứa con mà khóc và nói: 

Đây là con tôi. 

Mọi người trông thấy ai cũng lẫy làm ngạc nhiên và cảm động ! 

Việc này làm sôi nổi dư luận Aán độ và các báo trên thé giới đều bàn tán xôn xao. 
Các nhà Bác học ra sức tìm tòi nghiên cứu, nhưng không sao giải thích được. Chúng 
ta đã rõ biết lý Luân hài, thì việc này cũng chàng lại gì. 

Một Chuyện Luân Hồi Ó Mỹ 

vào khoảng năm 1956, ở Mỹ có một thiếu phụ 33 tuổi, tên ОХі MôngỢ (Ruth 
Simmons) vì quá tin tưởng có kiếp Luân hồi nên cô đã nhờ nhà thôi miên ÔMô гау 
Bét tanhỢ (Morey Bernstein) giúp, được thấy lại kiếp trước của cô. Nhà thôi miên 
kia, sau khi đưa cô vào giấc ngủ, liền bảo: 

Thử nhớ lại hồi 10 tuổi, cô đã làm gì? 

Cô XI Mông, trong cơn mê, nói lại thuở thiểu niên của cô, những lúc cô đi học và tả tỉ 
mỉ những lúc cô nô đùa với bạn. Nhà thôi miên lại bảo: 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Thử nhớ lại hồi 10 tuổi, cô đã làm gì? 

Cô Xi Mông, trong cơn mê, nói lại thuở thiếu niên của cô, những lúc cô di học và tả tỉ 
mỉ những lúc cô nô đùa với bạn. Nhà thôi miên lại bảo: 

Bây giờ thử nhớ lại lúc cô 1 tuổi, cô thấy gì? 

Cô trả lời bằng những tiếng bập bẹ y như đứa trẻ chưa biết nói. Nhà thôi miên lại dồn 
hết tinh thần vào cặp mắt, nhìn thắng vào mặt cô Xi Mông và nói: 

Thử nhớ lại tiền kiếp của cô? 

Sau một lúc im lặng, cô Xi Mông mới nói, nhưng giọng nói của cô đã đôi khác, giọng 
Ái Nhĩ Lan (ở Anh Quốc), chứ không phải giọng người Mỹ. 

Cô kë lại rằng: "Kiếp trước cô đầu thai vào gia đình họ "Mướt phi" (Murphy) ở làng 
"Со" (Cork) bên Ái Nhĩ Lan vào năm 1898. Cô tả tơi chôn nhau cắt rún của cô và 
cho biết nhiều chỉ tiết về làng này. Cô nói thêm rằng chồng cô tên "Mắc Các Ty" 
(Brian Mac Carthy), giáo sư trường luật đã từng cộng sự với tờ báo "Ben phát niu" 
(Belfast News). Rồi sau cùng cô nói đến ngày cô chết, та cô hiện ở đâu, và cô phải 
làm ma hơn một thé ký. Sau đó, cô đầu thai vào gia đình họ "Xi Mông" (Simmons) ở 
Mỹ hồi năm 1923. 

Nhà Thôi miên đã thâu tất cả lời nói của Xi Mông về tiền kiếp của cô, và sau đó viết 
một quyên sách nhan đề là: ОРІ tìm gốc tích cô Mướt phi (Мигрћу)О. Sách này іп ra 
170 ngàn cuốn, và chỉ trong ba tháng đã bán sạch. Sau đó, nhà Thoi miên lại lấy lời 
thuật chuyện của cô Xi Mông thâu vào ba mươi ngàn (30.000) dĩa nhựa và chỉ trong 
hai ngày đã bán sạch. 

Chuyện này báo chí quốc tế có đăng tin, riêng ở Pháp có tờ "Ba ri Mách"Baris Math) 
thuật lại rất rõ; ở Việt Nam cũng có nhiều tờ báo nói đến, như tờ Tin Ріёп, tờ Liên 
Hoa v.v... 

Một Câu Chuyện Thay Nghiệp Đổi Xác Ó Việt Nam 

Ở Cà Mau cách đây vào khoảng 30 năm, có một câu chuyện lạ lùng đã làm dư luận 
bàn tán xôn xao: 

Oâng Cả Hiêu, ở làng Tân Việt, xứ Đầm Doi (Cà Mau) có cô gái 19 tuổi, lâm binh rồi 
chết. Cách đó độ 100 cây SỐ, ông Hương Thừa ở làng Vĩnh Mỹ (Bạc Liêu) cũng có cô 
con gái đau rồi chết, nhưng lại sông lại. Khi sống lại, cô nầy nhìn không biết cha mẹ 
và nói chuyện đâu đâu, không ai hiệu gì са. Cha mẹ cô tưởng rằng, vì cô đau nên lãng 
chí nói bậy. Nhưng khi cô lành mạnh hắn, cô lại khóc lóc, một hai đòi về nhà ông Cả 
Hiệu và chỉ cả nơi ở, làng tổng rõ ràng nữa. 

Cha mẹ cô cho người đến tìm ông Cả Hiêu và thuật câu chuyện cho vợ chồng б ông này 
nghe. Vợ chồng con cái ông Cả nghe xong, đều đi đến xem thật hư như thé nào. 

Khi mọi người đến nơi, cô gái chạy ngay đến ôm ông Cả, bà Cả khóc kẻê...Rồi cô 
thuật những chuyện đã xảy ra trong nhà ông Са, không sai một тау. Vợ chồng ông 
Cả, tuy thấy xác cô gái này không phải con mình, nhưng về tinh thần lại chính là con 
họ, nên đều thương yêu và công nhận là con. Về sau, cô hưởng được hai phần gia tài 
của cải, cả hai bên cha mẹ. 

V. Quyết Nghi 

1. Có người hỏi: Nếu có luân hồi, thì khi chết rồi, một người chỉ sanh lại một người 
thôi, tại sao trên thé giới nầy, khi mới khai thiên lập địa, chưa có người, mà cứ mỗi 
ngày nhân loại cứ thêm đông? Vậy do đau mà có nhiều người thế? 

Trả lời: Trong đoạn trước, chúng tôi đã nói: chúng sinh luân hồi trong sáu cảnh giới là 
Thiên, Nhơn, А tu la, Nga quỷ, Súc sanh, Dia ngục, và một chúng sanh ở cảnh giới 
này, có thê đầu thai qua cảnh giới khác, đắp đổi cho nhau, khi lên khi xuống, chứ 
không phải ‹ chỉ có người mới đầu thai làm người mà thôi. Những loài thú có những 
tâm trạng gần giống người, có thê đầu thai làm người được, cũng như những người, 
có tâm trạng lang sói, sẽ trở thành lang sói. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Hơn nữa, trong đoạn trước, chúng ta cũng đã thấy, trong kinh Phật có chép: thế giới 
trong vũ trụ nầy nhiều như cát sông Hằng, chứ đâu phải chỉ một quả đất nây Ì là trung 
tâm điểm của vũ trụ, và mới сой người? Các nàh bác học cũng công nhận mỗi ngoi 
sao là một thế 0101, trong hằng hà sa số thế giới ấy, có biết bao nhiêu là thé giới có 
hoàn cảnh giống như quả đất nhỏ bé chúng ta đang ở đây ! Thế giới đã nhiều như thế, 
thì nhân loại đâu phải ít? Tại sao chúng ta không thé tin được rằng: thế nảo cũng có 
sự luân chuyền, sự lưu thông, sự trao đổi về phương diện tinh thần, về cái nghiệp giữa 
thế giới khác? Mỗi một thế giới йр hoại, thì chúng sinh ở thế giới ду sẽ di cư đến thế 
giới khác, gần đó. Trong kinh Địa Tạng có chép: 

"Thử thế giới hoạt thời, hoàn ký tha phương.."( thế giới nầy hoại, gởi qua thế giới 
khác, thé giới khác hoại, lại gởi đến thế giới khác nữa...). Như châu thành Saigon hiện 
nay, dân số rất đông, là do người ở các tỉnh đến. Khi giặc yên, dân chúng lại trở về 
các tỉnh, thì dân số Saigon tự nhiên bớt. Nên nhiều hay ít là do số dân ở các nơi tựu 
đến, hay tan đi. Trong thế giới hiện nay nhân loại nhiều hay ít cũng như vậy. 

2. Có người hỏi: Người và thú vật hoàn toàn khác nhau, làm sao người có thê tái sanh 
thành thú vật và thú vật thành người được? 

Trả lời: Người ta thường có quan niệm sai lầm rằng, người có linh hồn người, thú vật 
có linh hồn thú vật. Linh hồn người hay linh hồn thú vật đều bát biến, dù chết hay 
sống. Vì tưởng tượng như thế, nên người ta không thể công nhần rằng: chết rồi, linh 
hồn người trở lại chui vào thân hình chó, mèo chăng hạn, và hồn chó mèo lại có thể 
vào năm trong lót thân hình người ta. 

Thật ra, nghiệp không phải là linh hồn, mà là một năng lực có nhuốm tính chất những 
hành động của mỗi chúng sinh. Vì tính chất riêng biệt ау, mà nghiệp lực nhập vào 
một hình thức này hay một hình thức khác, do cái luật hấp dẫn, (đồng thanh tương 
ứng, đồng khí tương cầu). 

Thay vì nói người kia trở thành thú, hay trái lại, thú kia trở thành người, đúng hơn, 
nên nói: Ônghiệp lực phát hiện dưới hình thê người hay dưới hình thẻ thú !"(Narada 
Maha Théra). 


C. Kết Luận: 
Giáo lý luân hồi đem lại cho chúng ta nhiều điều lợi ích: 
Nó phá "đoạn kiến" sai lầm, làm cho con người đâm ra chán nản, vì nghĩ rằng, dù 
mình có có gắng ăn ở cho có đạo đức, làm các điều hay đẹp, rồi cuối cùng cũng chẳng 
đem theo địa được cái gì, chẳng được hưởng gì cả, một khi thân thê đã tiêu tan. 
Nó phá "thường kiến" sai lầm, làm cho con người tin rằng, loài người chết rồi, vẫn 
giữ địa vị của mình, dù có làm phúc hay tôi cũng vậy. Do đó, người ta cũng không 
cần phải cố gắng trong lúc sanh tiền. 
Với giáo lý luân hồi, chúng ta phán khởi mà tin rằng: chết rồi không thể mát hắn; 
nhưng nếu chúng ta không biết vun trồng cội phúc, không сб gắng sống một đời sống 
có đạo đức, thì đời sau, chúng ta sẽ sanh vào cảnh giới xâu xa đen tối. 
Giáo lý luân hồi làm cho chúng ta thêm lòng tự tín, tự thấy mình là chủ nhân của đời 
mình, mình tạo nghiệp nhân gi, thì mình chịu nghiệp quả ấy, chứ không ai cầm cân 
thưởng phạt, ban phước, giáng họa cho mình cả. 
Nay chúng ta đã hiểu ý nghĩa và giá trị của giáo lý luân hồi, chúng ta nên có găng cải 
tạo tư tưởng, lời nói là hành vi của chúng ta, để tránh cho kiếp sau khỏi lâm vào cảnh 
giới đau khổ. Một khi các nhân ác đã được rửa sạch, những quả lành đầy đủ, các 
nghiệp hữu lậu không còn, lúc bấy giờ chúng ta có thê thoát ra khỏi luân hồi sanh tử 
và đạt đến cảnh giới tốt đẹp, bất sanh bát diệt của các vị А La Hán, Bồ Tát hay Phật. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Hai 
Thiên Thừa Phật Giáo 
--- 000 --- 
Bài Thứ 7 
Thập Thiện Nghiệp 
А. Mở Đề 
Thập Thiện Nghiệp là cội gốc của tất cả pháp lành thé gian và xuá thế gian 


Trong hai bài "Nhân quá" và "Luân hồi" mà chúng ta đã học, chúng ta đã thấy 
một cách tường tận rõ ràng: hễ chúng ta gieo nhân gi thì chúng ta gặt quả ấy hoặc 
ngay trong đời hiện tại, hoặc trong những đời sau. Nhân nhỏ thì qủa nhỏ, nhân lớn thì 
quả lớn. 


Nếu muốn được quả làm người thì phải gieo nhân làm người. Nhân làm người 
là sự chuyên giữ năm giới (không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
dối và không uống rượu). Với nhân nầy, ta được cái quả trong hiện tại là mọi người từ 
trong gia đình quyến thuộc cho đến ngoài xã hội, đều thương yêu quí trọng. Nhưng 
néu chúng ta muôn tiến ха hron một bực nữa, chúng ta gắng tu Thập Thiện Nghiệp, 
chúng ta sẽ hưởng được cuộc sống an lạc trong hiện tại và đời sau, chúng ta sẽ sanh 
lên sáu từng Trời cõi Dục, hưởng cảnh vui thú, an nhàn. 


Nếu chúng ta muốn vượt khỏi ba cõi thế gian, để chứng quả tam thăng (Thanh 
Văn, Duyên Giác và Bồ Tát), ta phải tu nhân Tú Рё, Thập Nhị Nhân Duyên và Lục 
Độ. Tuy thế, muốn thực hiện được các môn tu пау, không thê bỏ qua được môn tu 
Thập Thiện Nghiệp. Thập Thiện Nghiệp như là nâc thang quan trọng cần phải vượt 
qua, néu muốn ігёо lên cao nữa. Nó như là cơ sở căn bản, hạ tầng vững chắc nhất, để 
xây dựng lau đài cao lớn lên trên. Vì lẽ đó, người ta nói Thập Thiện Nghiệp là cội gốc 
của tất cả các pháp lành thé gian và xuất thể gian. 


I. Định Nghĩa 

"Thập Thiện Nghiệp" là 10 nghiệp lành. 

"Nghiệp" là gì? 

"Nghiệp" là tiếng người Trung Hoa dịch từ chữ Phạn Karma mà ra. Nó có nghĩa 
là tạo ác, hành động. Nghiệp có thê chia ra ba tánh cách: lành, dữ, hoặc không lành 
không dữ (vô ký). Lành, theo đạo Phật, nghĩa là có lợi ích cho chúng sinh trong hiện 


tại cũng như trong tương lai. Dữ, nghĩa là có hại cho chúng sinh trong hiện tại cũng 
như trong tương lai. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


П. Chỗ Phát Khởi 10 Nghiệp Dữ và 10 Nghiệp Lành 

Nghiệp thì nhiều, không thể kẻ xiết được. Nhưng tựu trung, người có thể phân 
ra mười loại nghiệp lành và mười loại nghiệp dữ. Những loại nghiệp nây do ba chỗ 
phát khởi sau đây: Thân (việc làm), Khâu (lời nói), Y (ý nghì). 

1. Những nghiệp dữ: 

Những nghiệp dữ chia ra như sau: 

a) Những nghiệp dữ về Thân có ba là:Sát sanh, trộm cắp, dâm dật. 

b) Những nghiệp dữ về Khẩu có bốn là: 

Nói dối, nói thêu đệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác. 

c) Những nghiệp dữ về Ý có ba là: 

Tham lam, giận hờn, si mê. 

Cộng tát cả Thân, Khẩu, Y thì có mười nghiệp dữ. 

2. Những nghiệp lành: 


Nếu con người làm ngược lại với 10 nghiệp dữ trên đây thì sẽ có được 10 
nghiệp lành. Mười nghiệp lành chia ra như sau: 


a) Về Thân có ba: Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dật. 


b) Về Khẩu có bốn: Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi hai 
chiêu, không nói lời hung ác. 


c)Về Y có ba: Không tham lam, không giận hờn, không sỉ mê. 
Ш.Ү Nghĩa Của 10 Nghiệp Lành 
1. Không sát sinh 


Không có sự vui mừng nào hơn sự уш mừng khỏi bị giêt. Cũng chăng có ân huệ 
nào hơn ân huệ không hại mạng. 


Khi một con chim вар bị cắt có nhó lông, một con cá sặp bi chặt kỳ, đánh vây, 
thế mà được thả ra, thì hãy tưởng tượng nỗi vui sướng của chúng, lớn lao là bao nhiêu 
! Chim sẽ nhảy nhót, tung bay, kêu hót giữa khoảng trời rộng; cá sẽ vùng vẫy, bơi lội, 
giữa khoảng nước sâu. Thé mới rõ, thoát nạn giết hại, chúng sanh nào lại không khấp 
khởi vui mừng? Cho nên, không sát sanh mà lại phóng sanh là nghiệp lành đứng đầu 
trong Thập Thiện Nghiệp. 


Không sát sanh cũng như không ăn thịt chúng sanh thì khỏi phạm hai tội lớn sau 
đây: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


a) Giết hại các bực vị lai Phật. Vì Phật nói: 
"Tất са chúng sinh đều là chư Phật vụ lai" 
b) Giết lộn bà con nhiều đời, ăn lầm bà con nhiều kiếp. 


Trong kinh Bồ Tát 0101 CÓ nói: "Tất cả lục đạo chúng sinh đều là họ hàng ta, cha 
mẹ ta đã chêt đi rôi sanh lại trong nhiêu đời nhiêu kiép". 


Người hằng ngày không sát sanh thì trong đời sống hiện tại sẽ mở rộng thêm 
lòng từ bi, là một nhân chánh đê tu hành thành Phật, và được mười pháp lành, như 
kinh Thập Thiện Nghiệp đạo đã nói, dưới đây: 

а) Tất cả chúng sinh đều kính mén 

b) Lòng từ bi mở rộng đối với tất cả chúng sinh 

c) Trừ sạch thói quen giận hờn 

d) Thân thể thường được khỏe mạnh 

đ) Tuổi thọ được lâu dài 

e) Thường được Thiên thần hộ trợ 

ë) Ngủ ngon giấc và không chiêm bao giữ 

ø) Trừ hết các mối oán thù 

h) Khỏi bị đọa vào ba đường ác. 

ї) Sau khi chết, được sanh lên cõi Trời. 

2. Không trộm cướp 


Không trộm cắp là không lây những vật gì không thuộc quyền sở hữu của mình, 
và người ta không cho mình. 


Quyền tư hữu là một quyền quan trọng. Đã đành, mạng sống là quý trọng, 
nhưng nêu có mạng sống mà không có đủ vật thực, áo quân, nhà cửa, những thứ cần 
thiết ё cung cấp cho thân mạng, thì người không thé sông được. Vì thế, mọi người 
đều ау mình cần phải nỗ lực làm viec, để có tài sản đủ bảo đảm cho đời sống hiện 
tại và tương lai của mình và con cháu. Người đời quý trọng tài sản là vì thế. Nếu vì 
một lý do, bất chính, người ta bi tướt đoạt mất tài sản, thì người ta cũng đau khổ, 
buồn phiền như chính mình bị mắt một phần sanh mạng. Tiền của là huyết mạch, cho 
nên khi bị trộm cắp hết của cải, nhiều người đã thất vọng, buôn phiền đến sinh đau 
ốm, có khi đến quyên sinh. Như vậy, ai nỡ lòng nào trộm cắp cho đành ! 


Ма lại, theo lẽ công bình, mình không muốn ai lấy của mình, thì mình đừng lấy 
của ai. Việc gì mình không muôn người làm đau khô cho mình, thì mình cũng đừng 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 
làm đau khó cho người. Xã hội chỉ tồn tại được, khi mọi người đều tôn trọng lẽ công 
băng. 

Уа lại, của phinghĩa, thường vào cửa trước ra ngõ sau, tiêu hao mau lẹ như nước 
xoi, cát chảy, rốt cuộc, tay trắng cũng lại hoàn tay tráng, mà con lại bi người đời 
khinh khi, phi nhỏ, xấu hồ cho mình và con cháu về sau. 

Trái lại, người không trộm cắp, bao giờ lòng dạ cũng được thánh thơi, không sợ 
luật pháp truy tâm, chăng lo ai thù oán. Một xã hội không có trộm cấp, thì nhà nhà 
khỏi đóng cửa, của đánh rơi không mât, cảnh tượng giành giựt không diễn ra, xã hội 
được thái bình an lạc: 


Nếu không gian tham trộm cắp, mà lại làm hạnh bó thí thì theo kinh Thập Thiện 
Nghiệp, được những pháp lành như sau: 


a) Tiền của có dư không bị nạn giặc giả cướp mát, chánh quyền tịch thâu, không 
bị nạn lụt trôi, lửa cháy và con cái phá tán. 


b) Được nhiều người tin cậy 

chúng sanh) Không bị lừa dối, gạt gẫm. 

d) Xa gần đều khen ngợi lòng ngay thắng của mình 

đ) Lòng được an ồn, không lo sợ vì sự tốn hại gì cả 

е) Khi chết rồi được sanh lên cõi Trời 

3. Không tà dục 

Dâm dat là cái nhân sanh tử luân hồi. Nó là ma chướng làm ngăn trở bước 
đường tu giải thoát. Bởi vậy, người xuât gia muôn chứng quả, thành đạo, phải đoạn 
trừ dâm dật ở thân cũng như ở tâm. Kinh Lăng Nghiêm nói: 

"Lòng dâm không trừ, thì không thé ra khỏi trần lao". 


Còn người tại gia, Phật chỉ ngăn tà dâm, nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi chánh 
thức mới được ăn ở, nhưng phải có tiệt độ, không lang cha, ngoại tình. 


Trong gia đình, chồng không tà dâm, vợ không lang chạ, thì cuộc sống chung 
được đâm âm, an vui. Do đó, gia đình được hạnh phúc, sự làm ăn tân phát, sự nghiệp 
vững bên, bà con đôi bên vui vẻ, dòng họ hai phí thơm lây, xóm giêng vừa lòng, làng 
nước quí chuộng. 

Kinh Thập Thiện Nghiệp đạo nói: 


Không tà dục và g1ữ được tịnh hạnh sẽ được bốn điều lợi: 


a) Sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) đêu được vẹn toàn 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


b) Đoạn trừ hết những sự phiền não, quấy nhiễu. 

c)Không ai dám xâm phạm vợ chồng con cái 

d) Được tiếng tốt, người đời khen ngợi 

4. Không nói dối 

Không nói đối là nghĩ thé nào nói thế ấy, trong lòng và lời nói không trái nhau, 
việc phải thì nói phải, việc quây thì nói quây, việc có thì nói có, chuyện không thì nói 
không. 

Có người cho rằng nói dối dë lừa phinh chơi, thì không hại gì. Thật ra, sự nói 
đôi ây vân có hại, vì nó làm cho ta quan với thói xâu ây, và làm cho người chung 


quanh không tin ở lời nói của ta nữa, dù đôi khi ta nói thật. 


Nói dối vì sợ hãi, khiếp nhược, lại càng nên tránh, vì nó làm cho ta quen tánh 
che giấu tội lỗi, và không chịu sửa chữa. 

Nói dối để thu lợi hay khoe khoang, lại càng nặng tội. Nhà buôn nói dối rất dễ ё 
hàng; và nhất là kẻ học Đạo, nếu nói dối rằng mình đã chứng quả Thánh, hay đắc đạo 
dé cho người kính phục, sùng bái mình, thì sẽ mắc tội đại vọng ngữ, bị doa vào ba 
đường ác. 


Nói dối, chỉ trong trường hợp đề cứu khó độ nguy cho người và vật mới không 
phạm tội. 


Theo kinh Thập Thiện Nghiệp đạo, người không nói dói mà lại nói lời ngay 
thật, thì được những điêu lợi ích như sau: 


a) Miệng thường thơm sạch 

b) Thế gian và nhânm, thiên đều kính yêu 

c) Lời nói không lầm lộn và vui vẻ 

d) Trí tuệ thù thắng, không ai hơn 

đ) Được hưởng lạc thú như ý nghuyện và ba nghiệp đều sạch. 

5. Không nói thuê dệt 

Không nói thuê dệt, nghĩa là không trau chuốt lời nói, không thuê hoa, dệt gám, 
không ngọt ngào đường mật, để lung lạc lòng dạ của người, để quyền rũ làm những 
điều sái quây. Những kẻ nói lời thuê dệt là những kẻ có lòng dạ bất chính, lợi dụng 
lòng 4ё tin của người đê trục lợi. Những người nây thường bị người đời chê cười, 
khinh rẻ và tránh xa, đê khỏi bi tôn hại tài sản, danh giá và tánh mạng nữa. 


Theo kinh Tập Thiện Nghiệp đạo, người không nói lời thuê dệt sẽ được ba điều 
lợi ích: 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


a) Được người trí thức yêu mến. 

b) Hay đáp được những câu hỏi khó khăn. 

с) Được làm người có uy đức, cao quý trong cõi nhân thiên. 
6. Không nói lưỡi hai chiều 


Không nói lưỡi hai chiều, hay nói hai lưỡi, nghĩa là không đến bên này nói xấu 
bên kia, không đến bên kia nói xấu bên này; không đem chuyện người nầy га dèm 
pha, mà cũng không khuê chuyện người nọ ra nhạo báng; không làm cho đôi bên san 
hận đấu tranh, cũng không đứng trung gian gây ác cảm cho hai đàng thù oán. Tóm lại, 
người không nói hai lưỡi là người không có ác tâm, không dùng lời trái ngược dé làm 
cho những kẻ thân thành thù, gần thành xa. 


Người không nói hai lưỡi, không khi nào có chuyện lôi thôi với bà con, và cũng 
không có việc phiền muộn với hàng xóm, nên được thân bằng quyến thuộc, kẻ xa 
người gần kính mến. Người không nói hai lưỡi mà còn nói những lời êm ái hòa thuận, 
làm cho bạn bè thêm kính trọng nhau, bà con thêm tin yêu nhau, khiến cho ai ai cũng 
vui vẻ bằng lòng nhau. Những người áy đi đến đâu cũng được tiếp đãi tử tế, gặp việc 
gì khó cũng dàn xếp được dë dàng. 


_ Theo kinh Thập Thiện Nghiệp đạo, người không nói hai lưỡi, sẽ được những 
điêu lợi ích sau đây: 


a) Bà con, dòng họ được luôn luôn sum họp 

b) Tình bằng hữu của thiện tri thức được vững bën bắt hoại 

c) Đức tin bất hoại 

d) Pháp hạnh bắt hoại 

7. Không nói lời hung ác 

Không nói hung ác là không nói những lời hung dữ ác độc, cộc сап, thô tục làm 


cho người nghe khó chịu; không mắng nhiếc làm cho người nghe hồ thẹn, tủi đau 
V.V... 


Người không nói lời hung ác, chẳng hề buoi móc việc không hay của ai, mà trái 
lại, ưa bày những điều tốt đẹp của kẻ khác. Lời lẽ của họ thốt ra dịu dàng, thanh nhã, 
hiền hậu, toàn là lời đạo đức, từ bi, lợi lạc cho tất cả chúng sinh, ai nghe cũng hân 
hoan, kính trọng. 


Theo kinh Thập Thiện Nghiệp đạo, người không nói lời hung ác mà lại nói lời 
ôn hòa, được những công đức như sau: 


a) Nói lời nào cũng khôn khéo đúng lý và lợi ích 


b) Nói điều gì, ai cũng nghe theo và tin cậy 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


с) Nói ra lời nào cũng không ai chỉ trích mà còn được тёп yêu. 
8. Không tham muôn 


Ở đời, có 5 món dục lạc, mà người ta thường tham muốn nhất là: tiền của, sắc 
đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Ngũ trần dục lạc ấy, thật ra, vui ít mà khổ nhiều. 
Như tham tiền của phải dày doa thân sống, đôi khi còn dùng những phương tiện bát 
chính, dé thâu tóm về mình, và khi mắt thì lại vô cùng đau khổ. Tham sắc thì tồn tiền 
nhiều, lại mất sức khỏe và hao tón tinh thần; nhiều khi lại tìm những mưu chước tồi tê 
dé thỏa lòng ước muốn; nếu không được, lại đam ra ghen tương, thù hận, giết chóc. 
Tham danh vọng, quyền tước thì phải vào lòn ra cúi, lao tâm khô trí, mất ăn bỏ ngủ, 
đôi khi lại còn làm trò cười cho người chung quanh. Tham ăn uống cao lương mỹ vị, 
thì bị nhiều binh khó trị, thân thể mệt nhọc, mạng sống không thọ. Tham nghủ nghỉ, 
ngủ sớm dậy trưa, thì trí napõ hóa đần độn, tối tăm. 


Ngũ dục lạc chính là những nguyên nhân chính ràng buộc kiếp người vào vòng 
sanh tử, Luân hôi, sa đọa. 


Người không tham muốn những thứ ấy, là người biết tu hành Thiểu Dục và Tri 
Túc. Thiêu Dục là muôn ít; Tri Тас là biệt đủ. Người Thiêu Dục, Tri Тос thì có một 
đời sông giản dik, thanh cao và an toàn. 

Xã hội néu chỉ gồm những hạng người ду, thì những thảm trạng: kẻ mạnh hiếp 
người yêu, kẻ giàu đàn áp người nghèo, người nghẻoi oán hận kẻ giàu, không còn tiếp 


diễn, và cõi đời cũng được sống trong cảnh thanh bình an lạc. 


Theo kinh Thập Thiện Nghiệp đạo, người không tham muốn thì được thành tựu 
những điêu tôt đẹp sau đây: 


a) Ba nghiệp (thân, khẩu, ý) được tự tại, vì nhân các căn đều đầy đủ 
b) Của cải không mắt mát, hay bị cướp giụt 

c) Phúc đức tự tại 

d) Những sự tốt đẹp sẽ đến với mình, mặc dù mình không mong ước. 
9. Không giận hờn 


Không giận hờn là vẫn giữ sự bình tĩnh, điềm đạm, nhu hòa trước những cảnh 
trái ý nghịch lòng. 


Giận hờn là một tánh xấu rất tai hại, nó như một ngọn lửa dữ, đót cháy cả mình 
lân người chung quanh. Kinh Phật có câu: 


"Một niệm giận hờn nồi lên, thì trăm, nghìn cửa nghiệp chướng đều mở. Lửa 
tức giận một phen phát ra, liên đôt tât cả rừng công đức". 


Không giáo cũng có nói: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


"Dăn tâm giận xuông một lúc thì khỏi lo sợ cảm trăm ngày. Nên chi việc đáng 
nhin thì nhi, chuyện đáng гап thì гап. Nêu chăng nhin chăng гап, thì việc nhỏ hóa ra 
to. Baonhiêu điêu phiên não, đêu do chảng nhìn mà ra". 


Theo kinh Thập Thiện Nghiệp đạo, người nào không giận tức, thì được tám 
món tâm pháp, vui mừng như sau: 


a) Không tâm khổ não 

b) Không tâm giận hờn 

с) Không tâm tranh giành 

d) tâm nhu hòa ngay thắng 

d) tâm từ bi như Phật 

e) Thường làm lợi ích yên ón cho các chúng sanh 

ê) Thân tướng trang nghiêm, chúng sinh đều tôn kính 

g) Có đức nhẫn nhục, được mau sanh lên cõi Phạm Thiên. 

10. Không sỉ mê. 

= Không si mê là biết phán đoán rành rẽ, nhận định rõ ràng, đúng đắn, không сб 

châp theo sự hiệu biệt riêng của mình, không tin những thuyêt không hợp chon lý, 
nhât là không mê tín di đoan. 

Người không si mê, tức là người có trí huệ, giản trạch, tin có nhân quả luân hôi, 
nên không tạo tội mà cứ làm phước, thường tu hạnh Bát nhã, dứ trừ vô minh, đê tiên 
mãi trên con đường giải thoát. 


Theo kinh Thập Thiện Nghiệp đạo, người không 51 mê, thì thành tựu được 10 
pháp công đức sau đây: 


а) Được ý vui chơn thiện và bạn chơn thiện 

b) Тїп sâu nhân quả, thà bỏ thân mạng chớ không làm ác. 
c)Chỉ quy y Phật, chứ không quy y thiên thần và ngoại đạo 
d)Tâm sanh ngay thắng, chánh kiến 

đ)Sanh lên cõi trời, khỏi bị đọa vào ba đường ác 

e) Phúc huệ không lường, thường tăng lên mãi 


ê) Dứt hắn đường tà, chăm tu đạo chánh 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


ø) Không lòng chấp ngã, bỏ hết ác nghiệp 
h) Yên ở vào nơi chánh kiến 

1) Khỏi Ы nạn dữ 

C. Kết Luận 


Mười nghiệp lành, cũng như mười nghiệp dữ, đều do thân, khẩu, ý phát khởi ra. 
Nghiệp dữ ví như cỏ, nghiệp lành ví như lúa, đều mọc chung trên một đám ruộng. Cỏ 
thường làm chướng ngại lúa, không cho sanh trưởng tốt tươi. Nếu muốn lúa tốt để 
mãn mùa thu hoạch được nhiều, thì phải nhó sạch cỏ. Cũng thế, muốn được nghiệp 
lành, thì cần phải đứt hắn mười nghiệp dù. 


Hàng phục mười nghiệp dữ, mỗi ngày cứ phát triển nghiệp lành mãi, thì sẽ được 
bôn điêu lợi ích sau nây: 


1. Cải tạo thân tâm 


Thân tâm con người thường bị nghiệp lực chỉ phối. Sự thực hành mười nghiệp 
lành, sẽ hoán cải thân tâm con người trở thành tôt đẹp. Dụ như không sát sanh mà lại 
phóng sanh, thì lòng hung ác sẽ đôi ra lòng từ bi, sự oán thù sẽ đôi ra thành ân nghĩa. 


2. Cải tạo hoàn cảnh 


Hoàn cảnh cũng như tắm gương lớn phản ảnh tất cả những cử chỉ hành động, 
đời sống của mỗi người. Nếu ta cười thì tắm gương cười lại; nếu ta khóc, tắm gương 
cũng khóc lại. Cũng thế, nếu ta làm các việc lành, giúp ích đồng loại, cứu vớt chúng 
sanh, thì hoàn cảnh đối với ta, sẽ trở thành cảnh giới tốt đẹp. Chàng hạn, hki ta không 
giận hòn, lại tu hạnh nhẫn nhục, thì hoàn cảnh không có sự đáu tranh giết hại, mà chỉ 
là sự tương thân tương ái. 


3. Chánh nhân thiên giới 


Tu Thập Thiện Nghiệp là gieo nhân tốt để đời sau gặt kết quả đẹp dë là sanh lên 
cõi Trời, hưởng phước lạc đây đủ. 


4. Căn bản Phật quả 


Mười phương ba đời, các vị hiền thánh thoát khỏi sanh tử, chứng quả vô 
thường, đều lấy mười nghiệp thiện làm căn bản; vì mười nghiệp lành này, có công 
năng ngăn ngừa các hành vi độc ác, làm cho ba nghiệp (Thân, Khẩu, Ý) được thanh 
tịnh, nhờ đó, con người mới thoát ly sanh tử, chứng qủa Niết Bàn. Nếu đem mười 
nghiệp lành này, hồi hướng cho toàn thể chúng sanh, thì sẽ được Phật quả. 


Tóm lại, tu Thập Thiện Nghiệp thì trong đời hiện tại, thân tâm ta được cải thiện 
đẹp dë, hoàn cảnh ta sông được sáng súa tươi vui; và tương lai ta tránh khỏi оа lạc 
chôn tam đô, lại được hưởng phước báo cõi Nhân, Thiên và Niét Вап 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Vậy ước mong tát cả mọi người, nên tu Thập Thiện Nghiệp đề tạo hạnh phúc 
cho mình và cho tất cả chúng sanh. Có như thế mới là bực trí huệ làm theo lẽ phải. Vì 
một phen được thân người mà không tu để tién hóa lên, thì khi mát nhân thân rồi, 
muôn kiếp khó trở lại được. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Hai 
Thiên Thừa Phật Giáo 
--- 000 --- 
Bài Thứ 8 
Tứ Nhiếp Pháp 
А. Mó Đề 
Tu hạnh lợi tha nhiếp hóa chúng sinh là bón phận của Bồ Tát 


Đức Phật ra đời nhằm mục đích cứu đôĩ chúng sinh ra khỏi vòng sanh tử luân 
hồi. 


Người Phật tử theo dấu chân Phật tất phải tập làm những gì đức Phật đã làm. 
Trong khi tu hành, Phật tử không bao giờ nên quá chú trọng đến mình mà quên người, 
không nên chỉ lo giác ngộ cho mình mà không tìm cách giác ngộ cho người. Trong 
đạo Phật, mình với người là một khối, mình không khác người, không thê phân chia 
ra được. Càng lo tự lợi chừng nào lại càng đi ngươch với sự tu hành chừng ấy. Trái 
lại, càng hy sinh cho người, càng chú trọng đến lợi tha, lịa càng mau chứng ngộ 
chừng ấy. 


Phật có vô lượng phương pháp cứu độ chúng sanh, chúng ta muốn áp dụng 
phương pháp nào cũng được. Song muốn có kết quả cụ thé, chúng ta phải tùy theo 
căn cơ, hoài bão của chúng sanh mà kựa pháp môn tu hạnh lợi tha. Đối với người 
đồng loại, chúng tôi tưởng không có phương pháp nào có hiệu quả thiết thực lợi ích 
cho người và làm cho người cảm hóa sâu xa bằng pháp môn Tứ nhiếp pháp. 

B. Chánh Đề 

1. Định Nghĩa 


Tứ nhiếp pháp là gì? Tức là bốn phương pháp lợi tha dé nhiếp phục chúng sanh 
quay vë với Phật pháp. 


Bồn phương pháp đó là: 
Bồ thí nhiếp 

Aùi ngũ nhiếp 

Lợi hành nhiếp 

Đồng sự nhiếp 


П. Hành Tướng Của Tứ Nhiếp Pháp 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1. Bó thí nhiếp: 


Một xã hội tốt đẹp hay xáu xa, hòa bình hay hỗn loạn không phải là không 
nguyên nhân. Nguyên nhân của hỗn loạn xấu xa chính là lòng ích kỷ. Nhân loại đang 
quán диа! trong khổ đau, những cảnh nồi da xáo thịt, tái diễn hằng ngày là do đâu, 
nêu không phải chính là lòng tham lam ích kỷ? 


Đạo Phật là đạo từ bị, nghĩa là cứu khổ. Mà những nỗi khó lớn của con người là 
gì? Đó là sự thiểu thốn về vật chất sự mê mờ về tinh thần, và Mã: lo sợ về đủ mọi 
thứ, như lo sợ mắt tiền của, mát thân mạng, gặp tai biến v.v.. 


Vậy người có lòng từ bi, muốn cứu khó thì trước tiên phải xả bỏ tánh ích kỷ, 
phải cho mọi người những gì mình có, phải cho những gì người khác mong muôn. 
Nghĩa là phải làm hạnh bồ thí. Do Sự. bố thí áy mà mình cảm phục được người chung 
quanh, mà người chung quanh mới gần gũi thân mến mình và mong cầu học đạo giải 
thoát. Bó thí có 3 lối: 


Tài thí, Pháp thí và Vô úy thí. 


a) Tài thí: Tài là tiền của. tài thí là đem tiền của mà bồ thí, dé cứu vớt nguòi 
đồng loại thoát khỏi đau khổ. Cảnh khổ của chúng sinh về vật chất không thể ké xiết: 
người thiếu cơm, kẻ thiểu áo, người thiếu thuốc thang, kẻ thiếu nơi nương náu...Đứng 
trước bao cảnh khó ấy, người Phật tử không thê nào an nhiên hưởng sự súng sướng 
riêng được, mà trái lại thấy mình có bón phận xuất của, ra công giúp kẻ nghèo khó, 
thiếu hụt. 


Đừng viện cớ, hay tuh an ủi, mình nghèo không có của tiền giúp đỡ người 
chung quanh. Thật ra miễn là mình có từ tâm hay không, chứ không phải mình hoàn 
toàn thiểu phương tiện đê giúp đỡ người khác. Một chén cơm vân có thê chia hai 
được, một manh chiếu vẫn còn đủ chỗ cho thêm một người nằm được. Người ta 
thường nói: "chật bụng chớ chật chi nhà", là thế. Người triệu phú đem cho năm, bảy 
ngàn bạc không làm cho người ta cảm phục, quý mến bằng người nghẻo chỉ có hai bộ 
quần áo, mà đem cho bớt đi một bộ. 


b) Pháp thí: Pháp là giáo pháp, là những lời dạy, những giáo lý của đức Phật và 
các bậc Thánh Hiên Tăng, là tam tạng kinh điện. Pháp thí là đem những giáo pháp 
quý báu ây mà bô0thí, giảng dạy cho chúng sinh. 


Chúng sinh đang mê màn, xoay vần trong sáu cõi, gây nghiệp rồi thọ báo, khác 
nào tỉnh mộng rồi lại mơ. Trong lúc mộng nào biết có mơ, cứ lăn lộn vào đường ái, 
như bướm đâm đầu vào đèn. Vì thế, đức Phật mới đem giáo pháp ra giảng dạy khiến 
cho chúng sinh ra khỏi biển khổ luân hồi. 


Pháp của Phật nhiều vô số lượng, cao nhiêu cũng có, thấp bao nhiêu cũng có, đủ 
cỡ, đủ loại сһотоі căn cơ. Dù người nước nào, bực nào, căn cơ cao hay thấp, sáng 
hay tối, một khi nghe đến pháp của Phật, tùy sức đều được hiểu cả. Nên trong kinh cí 
câu: "Phật thuyết nhất âm, chúng sinh tùy loại các đắc giải". 


Chúng ta đừng viện cớ mình còn kém Phật pháp, không thê làm công việc thí 
pháp được. Như trên dã nói, Pháp Phật có vô sô lượng pháp môn, nêu không biệt 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


được pháp môn cao thâm, thì cũng biết được pháp môn thông thường. Mỗi Phật tử ít 
ra cũng biết tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, ăn chay. Chúng. ta đem những điều ấy chỉ 
bảo cho người, thế cũng là thí pháp rồi. Nếu làm những điều ấy với tắm lòng chan 
thật, hoan hy, có mong sao cho người chung quanh đi đến với đạo để được lợi ích, thì 
sự thí pháp ấy còn đáng quí hơn là giảng những giáo lý cao với một thái độ dửng 
dưng hay tự cao tự đại. 


Tuy thế, đã là Phật tử thì chúng ta có bổn phận phải luôn luôn trao dòi, học hỏi 
đê biết rộng hiệu nhiêu, hâu tự giải thoát và đê công việc thí pháp của chúng ta được 
hiệu quả hơn, phô biên rộng rãi hơn và ứng dụng trong mọi trường hợp. 


Thí pháp càng lan rộng, thì người xu hướng về với Phật pháp càng nhiều và cõi 
đời càng bớt đau khô. 


с)Уб úy thí: Vô úy là không sợ hãi. Vô úy thí là đem cái không sợ mà thí cho 
chúng sinh. Sự sợ hãi là một tâm trạng rất thông thường của chúng sinh trong cõi đời 
giả tạm và đầy đau khó này. Vậy người có lòng từ bi, phải có gắng làm sao cho chúng 
sinh chung quanh có được sự bình tĩnh, yên ón của tâm hồn, không hoang mang lo 
lắng, sợ hãi. 


Vô úy thí, không phải chỉ những người có can đảm, có tài năng, có uy quyền 
mới làm được. Hằng ngày chung quanh ta, biết bao người đang ở trong cảnh sợ hãi; 
nếu thật chúng ta có lòng từ muốn giúp đỡ cho họ khỏi sợ hãi thì không có lúc nào là 
không thẻ làm được: một đứa bé đang kinh hãi trước hàm răng của con chó dữ; một 
te lão lo sợ bị xe cán không dám băng qua đường nhiều xe cộ; một thiếu nữ đi đêm 

"sợ ma"; một М1 sinh run rây trước giờ vân đáp у.у...йо là bao nhiêu cơ hội mà chúng 
ta có thể thi hành pháp Vô úy thí. gặp người bị tai nạn, ta đem tài năng hay thé lực ra 
đùm bọc, che chở, cho họ khỏi sợ hãi; gặp người đau ô ốm, lo sợ thần chết mang д1, ta 
lây luật vô thường giảng giải cho họ và bảo họ niệm đức Quan Thế Âm Bồ Tát hay 
Phật A Di Đà v.v...đó là Vô úy thí. 


Tóm lại, bố thí là do lòng từ bi vô hạn mà làm. Nó có một phạm vi rộng rãi vô 
cùng. Khi nào còn có chúng sanh đau khô thì ta còn bô thí. 


Hình thức cao nhất của bó thí là bố thí Ba la mật, nghĩa là bố thí rất nhiều mà 
không thấy mình có bó thí; bố thí mà không phân biệt thân sơ, không chấp ta, người, 
thù, bạn; bố thí mà không chấp số lượng những vật thí. Như thé là ta đã thành tựu 
pháp "Tam luân không tịch" về bó thí. Khi ấy, bố thí không còn là một việc làm phúc 
hay ban ân nữa, mà chính là một việc tự nhiên, không thé bỏ qua được như ăn, như 
uống, như một bổn phận nhất định hàng ngày. 


Vậy đã là Phật tử thì không thể nào không thi hành pháp bố thí được. Sự thi 
hành này tùy phương tiện, tài năng, thẻ lực của mình, và ở trong hoàn cảnh nào cũng 
làm được, chứ không phải đợi có đủ một số điều kiện nào đó mới làm được. “Miễn là 
ta càng сб găng giúp ích, cứu khổ cho người được chừng nảo thì quí chừng ấy. 


2.Ái ngữ nhiếp: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Aùi ngữ nhiếp là tùy theo căn cơ tánh chúng sanh mà khôn khéo nói năng, an ủi, 
khuyên lơn, nhân thê khiên cho họ sinh lòng thân mên, cảm phục, rôi từ đó họ mới 
theo ta mà học đạo. 


Ở đời phần nhiều người ỷ của, cậy quyền, đối với mọi người dùng lời không tao 
nhã, nên làm cho người chung quanh chán ghét. Một khi họ không yêu mến, cảm 
phục, thì tuy trước mặt họ dạ dạ, vâng vâng, mà sau lưng lại không chịu phục tùng, 
nghe theo. Vì thế, nhiều việc phải bị hư hỏng. 


Tục ngữ có câu: "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng 
nhau". Thật thế, lời nói là một của báu mà mọi người đều có cả, không phân biệt giàu, 
nghèo, sang, hèn. Nhưng cũng lời nói ấy người nây sử dụng thì nên công việc, còn 
người kia sử dụng thì lại tán gia bại sản. 50 dĩ như thế là vì một bên biết lựa lời ăn nói 
dịu dàng, dë nghe, còn một bên cộc сап, thô tục. Nhiều người, tự bào chữa, thường 
bảo: "Tánh tôi ngay thắng và có hơi nóng, nên hay ăn to nói lớn, chứ thật ra tôi không 
có асу". 


Không có ác ý, nhưng làm cho người chung quanh phải đau khổ, khó chịu vì lời 
nói khiêm nhã, thô bạo của mình, thì có khác gì người ác? 


Vậy Phật tử chúng ta muốn cảm hóa, dẫn dắt người chung quanh về con đường 
chánh, trước tiên phải áp dụng cho được phái ái ngữ, nghĩa là luôn luôn và trong mọi 
trường hợp, phải dùng lời dịu dàng, êm ái, thương yêu trong khi tiếp xúc với mọi 
người. Nhất là khi người ta đang ở trong cảnh khó, thì những lời khuyên lon, уб vë lại 
càng vô cùng quí báu, vì có thê thoa dịu được vết thương lòng và làm cho người ta vô 
cùng cảm kích, khó mà có thể phai mờ được. 


3. Lợi hành nhiếp: 


__ Lợi hành nhiếp là làm lợi ích cho người bằng ý nghĩ, lời nói hay hành động, 
khiên cho người ta sinh lòng thân mên mà theo ta học đạo. 


Cái gương sáng nhất về phương diện lợi hành làcái gương Ngài Trì Địa Bồ Tát. 
Suốt đời, Ngài thường gánh đất đắp đường, ban cho bằng phẳng, hoặc bắc cầu dé cho 
khách bộ hành đi lại được dễ dàng tiện lợi. Ngài thay người già ai nặng, đây giúp 
cô xe lên dốc cao, chèo giúp cho người lái thuyền ngược nước.. 


Tóm lại, bất luận việc lớn nhỏ, miễn giúp ích được cho người là Ngài không bao 
giờ từ nan. Xem thé, thì không cần phải đợi có dú phương tiện mới làm lợi ích cho 
người được. Chỉ với một ít sức khỏe cũng có thê giúp được nhiều việc lợi ích cho 
người rồi. 


Có khi chỉ cần một ý nghĩ tốt, một lời giới thiệu hay cũng có thê giúp cho người 
chung quanh có công ăn việc làm. 


Đối với người giàu có, nhiều phương tiện thì phạm vi hoạt động cho lời hành lại 
càng rộng 1 rãi. Họ có thê xuất tiền của ra làm nhà dưỡng lão, nuôi người tuổi già SỨC 
yêu, để tuổi già của họ bớt đen tối, nguy nan; hay họ xây viện dục anh, nuôi trẻ mò 
côi cha mẹ, cho chúng học hành và có nghề nghiỆp, huấn luyện cho chúng thành 
những công dân hữu dụng. Hay dựng trại tế bàn, cấp dưỡng cơm ăn áo mặc cho kẻ 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


đói khó, hay dựng bệnh xá йё cứu chữa những kẻ bệnh tật; hay xây trường học giúp 
con em có nơi học hành. Đó là bao nhiêu công việc vô cùng lợi ích, vừa cho đời vừa 
cho đạo. Những công việc lành ấy sẽ cảm hóa lòng người và hướng họ trở về con 
đường giải thoát là con đường của đạo Phật. 


4. Đồng sự nhiếp: 


Đồng sự nhiếp là tùy theo căn cơ, hoài bão, địa vị, nghề nghiệp của người mà 
lặn lội vào công việc của họ, cộng tác với họ, để một mặt giúp đỡ họ trong nghề 
nghiệp, một mặt nêu cao gương lành, làm cho họ cảm mến mà theo ta đến gần đạo cả. 


Chẳng hạn như khi ta cùng làm việc trong một công sở, trong một xí nghiệp, 
trong thương trường hay trong nông nghiệp, mà từ việc lớn cho đến việc nhỏ, từ ý 
nghĩ cho đến câu nói, ta luôn luôn nêu gương đạo đức, tận tâm tận lực làm việc, săn 
sàng hy sinh quyền lợi mình, cho bạn đồng nghiệp, dần dần những người cộng sự, sẽ 
tiêm nhiễm những đức tánh tốt đẹp của ta, sẵn sàng nghe theo, làm theo những điều ta 
khuyên bảo. 


Đồng sự nghiệp, là một phương pháp có hiệu quả nhất dé nhiếp hóa người 
chung quanh quay vê con đường đạo. Bó thí nhiếp, ái ngữ nhiếp hay lợi hành nhiếp, 
mặc dù đều cảm hóa được người, nhưng không thường trực và không có ảnh hưởng 
sâu xa như đòng sự nhiếp. Chăng hạn như người được ta bồ thí, hay lợi hành, thì 
không phải lúc nào cũng ở bên cạnh ta, mà chỉ thỉnh thoảng mới được ân huệ ấy; còn 
ái ngữ thì chỉ hạn cuộc trong lời nói; mà lời nói dù có hay ho êm dịu bao nhiêu, cũng 
không thê biến thành cơm thành áo, thành những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống đau 
khó, thiếu thốn của người chung quanh được. 


Nhưng với đồng sự nhiếp, ta có thê giúp đỡ một cách thiết thực và thường 
xuyên cho những người cùng sống trong một hoàn cảnh một nghề nghiệp với ta. Ta 
luôn luôn gân gũi chung đụng với họ, nên ta thấu rõ những hoài bão, tâm trạng, nhu 
cầu của họ; nhờ thế ta có thê giúp ích cho họ một cách có hiệu quả hơn. Ta trở thành 
một cột trụ chính cho họ nương tựa; vì thé ta có thể nhiếp hóa họ dë dàng, sâu xa hơn. 
Một sự nhận xét thông thường là ở đâu, công sơ hay tư sở, nhà máy hay nông trường, 
hễ có một Phật tử chân chính, thuần thành, gương mẫu, thò ở đó số người theo Phật 
càng ngày càng đông, càng mạnh. 


HI.Lợi Ích Của Tứ Nhiếp Pháp 


Nếu ta thực hành đúng theo tứ nhiếp Pháp ta sẽ һау những kết quả đẹp dë sau 
đây: 


1. Về phương diện cá nhân: 


Ta sẽ là một con người gương mẫu; mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động của 
ta đều là một hạt giống thiện gieo vào ruộng phước mà sau này ta sẽ gặt được những 
kết quả quý báu, tốt lành. Những gì của ta nói ra, làm ra đều được thông cảm, tán 
thành, mến phục. Ta có thé thu hút nhân tâm một cách dễ dàng, rộng rãi, và mỗi khi 
đi đến đâu, ta đều được tiếp đón một cách chân thành, nóng nhiệt. Do đó, ta sẽ dễ 
dàng thành công trong mọi у1ёс. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2. Về phương diện gia định: 


Khi người ngoài, xã lạ mà còn mến phuc, thương yêu ta, thì sao cha mẹ, vợ con, 
anh em là những người thân thuộc lại không quý mến ta được? Do ảnh hưởng tốt đẹp 
vbà uy tín của ta, mọi người trong gia đình đều trở thành thuần lương, đức độ cả. Và 
một gia đình gồm những phần tử như thé, thì thê nào cũng được trên thuận dưới hòa, 
trong âm ngoài êm, nghĩa là có hạnh phúc. 


3. Về phương diện xã hội: 


Một người tu hạnh tứ Nhiếp pháp cũng đã gây được ảnh hưởng tốt lành và hoán 
cải được một phần nào hoàn cảnh xa hội. Số người tu Tứ Nhiếp Pháp cành nhiều thì 
xã hội lại càng được cải tiến, và trở thành thuần lương, thiện mỹ. 


Người ta thường trách đạo Phật là tiêu cực yếm thé. Những lời chỉ trích sai lầm 
áy, chỉ đem một giáo lý Tứ Nhiếp Pháp nầy ra chứng minh, cũng đủ đánh đồ được 
ngay. Thật vậy, nêu áp dụng triệt để tứ Nhiếp Pháp vào cuộc đời thực tế, thì xã hội sẽ 
được cải tiến một cách vô cùng lợi lạc. 


C.Kết Luân 


Như trên đã nói, Tứ Nhiếp Pháp là một pháp môn để cải tién xã hội một cách có 
hiệu quả nhất. Nó láy lợi sanh làm căn bản, lấy hạnh phúc của chúng sanh làm mục 
đích. Đây chúng ta hãy nhớ lại từng điểm môt: 


1) Hãy đem của cải giúp cho người túng thiếu, tật nguyền, đem Phật pháp giảng 
nói đê chomoi người cải ác tùng thiện, đem dũng lực tinh thân hay vật chât đê che 
chở cho người chung quanh khói lo sợ. 


2) hãy nói lời ôn hòa nhã nhàn, dé cảm hóa người ta đi theo con đường lành. 

3) Hãy làm lợi ích chomọl người trong mọi trường hợp. 

4) hãy hòa mình trong cuộc sống, trong công việc của người chung quanh, dé 
nhận rõ được người nhu câu thiệt tha của họ, hâu giúp đỡ họ một cách có hiệu quả, và 


đưa dân dân họ về con đường chính. 


Vậy là Phật tử, chúng ta không thé dửng dưng trước những lời kêu gọi lợi tha ду 
được. 


Nếu chúng ta làm ngơ, chúng ta chưa phải là Phật tử chân chính, vì chúng ta đã 
thiêu hai yêu tô quan trọng nhât đê tu hành: đó là lòng từ bi và lợi tha. Thiêu hai điêm 
ây không bao giờ chúng ta có thê tiên triên trên đường đạo và thành Phật được. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Hai 
Thiên Thừa Phật Giáo 
--- 000 --- 
Bài Thứ 9 
Lục Hòa 
A Mở Dë 
1. Tai hại của sự bát hòa: 


Trong sự sống chung đụng hằng ngày, không có gì tai hịa bằng sự bát hoa. Su 
bát hòa làm ung độc cuộc sóng chung và bắt buộc người ta phải xa nhau, nếu không 
muốn ở gần nhau йё làm khổ cho nhau. 


Trong gia đình, anh em không hòa, thì tình cốt nhục chia ly. Vợ chồng không 
hòa, thì gia nghiệp chăng thành, con cái phải bị đau khổ, vì gần cha thì phải xa mẹ; 
gần mẹ thì phải xa cha. Xóm làng không hòa thì hay sinh ra rây rà, kiện cáo, chém 
giết lẫn nhau. Quốc gia không hòa thì sanh ra giặt giã loạn lạc, dán chúng khổ sở. 
Nhân loại bât shòa, thì chiến tranh tiếp diễn, nhân sinh điêu đứng, suy tàn. 


2. Sự quan trọng của nhu hòa: 


Đã thấy sự bất hòa như thế nào, tất nhiên cũng phải thấy đức tánh nhu hòa là 
cân thiệt như thê nào cho đời sông tập thê. 


Chúng ta thường nghe nói: "Di hòa vi qúi' ' (ду hòa làm quý). Bốn chữ giản di 
йу có một công dụng ích lợi vô cùng. Những ai lấy nó làm phương châm, thì bất luận 
việc lớn việc nhỏ đều thành tựu 4ё dàng. Trái lại, những ai khinh thường nó, thì công 
việc chung không bao giờ có kết quả. 


Sách Nho cũng có nói: "Thời thế thuận, không bằng địa thế lợi; địa thé lợi, 
không bằng nhân tâm hòa" (thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa). Xem 
thế thì đủ biết: yếu tố hòa là quan trọng hơn hết trong mọi việc, mọi tổ chức. Gia đình 
hòa thì gia đình có hạnh phúc; nước nhà hòa thì nước nhà được thanh tri; nhơn loại 
hòa thì thế giới an lạc. 


Hiểu biết hơn ai hết sự quan trọng của đức tánh nhu hòa trong đời sống tập thẻ, 
đức Phật đã chê ra pháp "Lục hòa" cho hàng Phật tử. 


B. Chánh Đề 
1. Định Nghĩa 


Lục hòa là sáu phương pháp cư xử với nhau cho hòa hợp từ vật chất đến tinh 
thân, từ lời nói đên việc làm. Hòa ở đây là hòa với mục đích tiên tới sự cao đẹp, đên 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


con đường giải thoát, toàn thiện toàn mỹ, chứ không phải hòa một cách nhu nhược, 
thụ động, ai nói quấy cũng її, ai nói phải cũng gật. Hòa ở ở đây cũng không phải là 
phương tiện trong giai đoạn đề rút thắng lợi về mình, rồi lại chiến. Hòa ở đây nhằm 
mục đích làm lợi cho tất cả, gây hạnh phúc cho tất cả, trong ấy có bòng dáng "tự và 
tha" không có so đo "ta và người”. 


H. Lục Hòa Là Những Gì 
Lục hòa gồm có sáu điểm sau đây: 
1. Thân hòa cùng ở (Thân hòa đống trú): 


Nghĩa là cùng nhau ở dưới một mái nhà, trong một phạm vi, một tô chức, hôm 
sớm có nhau, cùng ăn cùng ngủ, cùng học cùng hành. 


Khi đã sống chung đụng hàng ngày nhu thế, thì phải hòa thuận với nhau, không 
dùng sức mạnh, võ lực dé lắn hiếp, đánh đạp nhau. Nếu là anh em, vợ chồng, con cái 
trong một gia đình, thì phải trên thuận dưới hòa, anh ra anh, em ra em, chồng ra 
chồng, vợ ra vợ, chứ không được lộn xôn vô trật tự, hiếp đáp, sát phạt nhau. 


Nếu là những Phật tử, cùng ở với nhau học tập dưới một mái chùa, thì tuy là 
không phải ruột thịt, nhưng cũng là những người con chung của đức Phật, cùng một 
lý tưởng mục đích, thì cũng phải lây cái hòa khí làm đầu, không được chia phe phái, ў 
mạnh hiếp yếu, y thế hiếp cô, mạnh ai nây được. 


Nếu là đồng bào, cùng chung sống trong một quốc gia xã hội, thì phải lấy sự 
đoàn kết làm đầu, không được gây cảnh nồi da xáo thịt, chia năm xẻ bảy, làm thành 
giặc chòm, giặc xóm; sát phạt nhau, chém giết nhau. Người nước ta có câu ca dao rất 
có ý nghĩa: 


"Bầu ơi thương lấy bí cùng, 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn". 


Khác giống, mà sống chung trên một giàn, còn phải hòa thuận, thương yêu 
nhau; huống chỉ là cùng một dân tộc, một giống nòi ! 


Cũng thể, đã là nhâ loại, cùng chung sống trên quả dia cầu này, thì dù là da 
trăng, da đen, da vàng hay da đỏ cũng là "Tú hải giai huynh đệ” са. Đã là giống người 
như nhau mà lại đem nhau ra chiến trường bắn giết nhau, tàn sát nhau, làm mài cho 
súng đạn vô trí, thì thật là vô cùng phi lý. 


Tóm lại, đã cùng chung sống với nhau trong một địa vị, một giới hạn, một hoàn 
cảnh, thì bao giờ cũng phải hòa hảo với nhau. 


2. Lời nói hòa hiệp, không tranh cãi nhau: 
Muốn thân không đánh đạp nhau, không đối chọi nhau, khi ở bên cạnh nhau, thì 


lời nói phải giữ gìn cho được ôn hòa nhã nhàn; trong mọi trường hợp, nhất thiết 
không được rây rad, cãi cọ nhau. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Có người thân hòa mà khâu không hòa, ăn thua nhau từng câu nói, tìm cách mia 
mai, châm thọc nhau, hạch hỏi nhau từng tiêng một, cuôi cùng sanh ra âu đả nhau. 


Trong một gia đình, xũng vì một lời nói không hòa, mà nhiều khi anh em xa lìa 
nhau, vợ chóng ly tán nhau, cha con không thây mặt nhau, trưỏ thành những kẻ xã lạ, 
thù hàn nhau. 


trong xã hội, cũng vì một lời nói không hòa, mà nhiêu khi quôc gia phải lâm nạ 
chiên tranh, nhân loại phải bị đây vào lò sát sanh thảm khôc. 


Bởi thế, nên thân thê hòa chua phải là đủ, mà Phật dạy phải hòa cả miệng nữa. 
Nghĩa là người Phật tử phải nói lời dịu dàng, hòa nhã với nhau, nhất thiết không được 
cãi lẫy, gây gỗ nhau. Nếu có gì thắc mắc, cần phải bàn cãi cho ra lẽ, thì tuyệt đối phải 
dùng lời nói ôn tồn, hòa nhã mà bàn luận. 


3. Ý hòa cùng vui (Ý hòa đồng duyệt): 


Duy thức học có nói: Ý là hệ trọng hơn hết, nó là động cơ thúc đây miệng và 
thân. Кё công thì nó đứng đầu, mà kết tội, nó cũng đứng trước (công vi thủ, tội vi 
khôi). Bởi thế cho nên, trong một gia đình, một đoàn thê, mỗi nguòi ‹ cần giữ gìn ý tứ, 
tâm địa của mình. Nếu У tưởng hiền hòa, vui vẻ thì thân và lời nói dë giữ được hòa 
khí. Trái lại néu ý tứ bất hòa, thường trái ngược nhau, ganh ghét nhau, thì thân và 
khâu khó mà giữ cho được hòa hảo. Dù có сб gắng bao nhiêu, йё thân và khâu được 
hòa khí, hay vì sợ một uy quyền gi trên, mà phải ăn ở hòa thuận với nhau, thì sự hòa 
thận này cũng chăng khác gì một lớp sơn đẹp dë, tô lên một tám gỗ đã mục. Một khi 
sự xung đột bên trong đã đến một mức độ không thể chứa đựng được nữa, tát nó sẽ nó 
tung ra trong lời nói hay trong những cái đâm đá; cũng như tắm gỗ khi đã mục quá rồi 
thì thế nào lớp sơn bên ngoài cũng rạn nứt, đồ bé. 


Đức Phật đã thấu rõ như thế, nên Ngài dạy phải có tâm ý vui vẻ hòa hiệp trong 
khi chung sông với nhau. 


Muốn được tâm ý hòa hiệp, phải tu hạnh Hỷ xà. Hỷ xả nghĩa là bỏ ra ngoài 
những sự buôn phiền, hờn giận, không chấp chặt trong lòng những lỗi lầm của kẻ 
khác. Có như thế, tâm hồng mới thư thái, vui vẻ được, và ý nghĩ mới trong sáng, 
thanh tịnh được. Vậy Phật tử chúng ta hãy сб găng tu hạnh hỷ xả mới được. 


4. Giới hòa cùng tu (Giới hòa đồng tu): 


Trong một tổ chức, một đoàn thê nào có trật tự, tất đều có kỹ luật qui cả hắn 
hoi. 


Trong đạo Phật, mỗi Phật tử, tùy theo địa vị cấp bậc tu hành của mình, mà thọ 
lãnh ít hay nhiêu giới luật. Người tại gia thì thọ Ngũ Giới; người xuât gia thiì thọ 10 
giới nêu là Sa DI, thọ 250 giới nêu là Tỳ kheo, thọ 348 giới nêu là Tỳ kheo Ni v.v... 


Khi Phật tử hội họp lại, hay khi cùng chung sống đề tu học, mỗi ngày tùy theo 
cấp bậc của mình mà giữ giới. Đã cùng một cấp bực với nhau, thì tất phải thọ giới và 
giữ giới như nhau, chứ không được lộn xộn, giữ giới nầy, bỏ giới kia, giữ giới kia, bỏ 
giới nọ, mỗi người mỗi thứ. nếu có sự vô kỷ luật này thì lẽ tất nhiên tổ chức ấy sẽ tan 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


rã. Vì thế, đức Phật dạy: khi Phật tử đã chung sống với nhau, thitiệt dé phải cùng nhau 
tu những giới luật như nhau, giữ đúng những giới luật của câp bực mình. 


Nói rộng ra, trong một trường học, một gia đình Phật tử, một hội chẳng hạn, bao 
giờ cũng lấy kỷ luật làm đầu. Trong trường, nêu học sinh không giữ kỷ luật của 
trường, ai muôn ra cứ ra, ai muôn vào cứ vào, ai muốn học cứ học, ai muốn chơi cứ 
chơi, thì trường áy át phải sập. Trong gia đình Phật tử, đoàn sinh mỗi người mỗi làm 
theo mỗi ý riêng mình, không tuân năm điều luật của gia đình, không làm theo huấn 
lệnh của Huynh trường, thì dg Phật tử ấy sẽ tan rã. trong một hội viên không tôn trọng 
điều lệ của hội, phân chia giai cấp, tự cho mình sang không cần giữ giới như người 
hèn, tự cho mình giàu, không gữ giới như người nghèo, tự cho mình có học thức 
không giữ giới như người vô học; nếu có tình trạng như thé tất hội ấy sẽ tan rã. 


Nói tóm lại, trong một đoàn thé, đạo hay đời, néu không cùng nhau gìn giữ giới 
điều, kỷ luật, quy tắc, thì chúng ta không bao › giò sống chung với nhau được. Vật Phật 
tử, muốn hòa hợp cùng nhau đề tu tập, thì mỗi người cần phải gìn giữ giới luật như 
nhau. 


5. Thấy biết giải bày cho nhau hiểu: 
(Kiến hòa đồng giải): 


Trong sự sống chung, mỗi người hiểu biết được điều gì, khám phá được điểm 
gì, phải giải bày, chỉ bảo cho người khác hiểu. Như thé trình độ hiểu biết mới không 
chênh lệch, sự tu học mới tiễn đều về tinh thần bình đẳng, mới dễ giữ vững giữa 
những người cùng ở một đoàn thê. 


Khi ta khám phá ra được một điều gì mới lạ, hay có một ý kiến gì hay ho, nếu ta 
không giải bày cho người chung quanh, thì không những ta là một kẻ ích kỷ, mà còn 
tạo ra một sự tắc nghẽn giữa sự thông cảm với những người khác. Lòng ích kỷ và sự 
tắc nghẹn ấy là mối dây của sự chia rẽ, bât shòa, xung đột. Trớc một vân đề, mỗi 
người sẽ nghĩ, sẽ thấy mỗi cách, và do đó, sẽ gây nghi ngờ, hoang mang trong đoàn 
thể, vì phần đông không biết tin vào ai. 


Nhất là trong kinh sách Phật, vừa nhiều, vừa cao siêu, vừa đủ loại, mỗi Phật tử 
có thể khám phá ra một khía cạnh khác nhau, tìm ra một ý nghĩa có thể đúng, mà 
cũng có thể sai. Trong người trường hợp ấ ау, mà không рар rút giải bày quan điểm, ý 
kiến của mình cho mọi người trong đoàn thê hiểu biết, thì khó mà có thé sống hòa 
hiệp với nhau. 


6. Lợi hòa cùng chia cân nhau 
(Lợi hòa đồng quân): 


Về tài lợi, vật thực, đồ dùng phải phân chia cho cần nhau hay cùng nhau thọ 
dụng, không được chiêm làm của riêng, hay giành phân nhiêu vê mình. 


Trong khi sống chung, nếu có người đem cho vật thực, y phục, тёп chiếu, 
thuôc thang v.v...thì phải đem quân phân tât cả, nghĩa là chia cho đêu nhau, không vì 
tình riêng, kẻ ít người nhiêu, kẻ tôt người xâu, nhưng phải lây công băng làm trọng. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Giữ được như thế, thì dù ở chung nghìn người cũng vẫn hòa vui. Trái lại, nếu vì tính 
tư, ý riêng tham tài ham lợi thì dù chỉ có vài ba người chung sông với nhau, cũng 
không thê hòa được. 


Trong xã hội sở đĩ có sự xung đột dữ đội, phân chia giai cấp, cũng йо vì thiếu 
sự "Lợi hòa đồng quân" cả. Người giàu thì giài quá, kẻ nghèo thì nghèo xơ, kẻ dinh 
thự nguy nga ruộng đất cò bay thắng cánh, có kẻ không có một chòi tranh vách đất. 
Do đó, không thể có hòa bình được: người vô sản xung đột với kẻ hữu sản, nước 
nghèo đói sanh sự với nước phú cường. 


néu nhân loại thâm hiểu rằng: cuộc giàu sanh phú quý trong nhân gian, như hạt 
sương đọng trên cành hoa, công danh vinh hiển trên đời như bọt nước nói trên mặt 
biên, thì chắc sự chênh lệch giữa giàu và nghèo sẽ bớt đi nhiều lắm, và nhân loại sẽ 
bớt xung đột nhau hơn. 


Với một tinh thần bình đẳng lợi tha, từ bi cứu khổ, với một tri huệ soi thấu rõ sü 
vô thường, giả tạm của cuộc đời, Đức Phật đã dạy: "Có tài lợi, nên tùy phận chia sớt 
cho nhau", hay triệt đê hơn nữa: "Lợi hòa đồng quân". 


bây chúng ta đã là Phật tử, phải nên có gắng thực hành cho được lời dạy ấy. 
C. Kết Luận 


Dë có một ý niệm tổng quát về Lục hòa chúng ta hãy ôn lại một lần nữa, những 
ý chính trong 6 điêu chỉ bảo của đức Phật: 


L) Hãy chung sống với nhau một cách hòa hợp, hãy chung lưng đấu cât, dùm 
bọc nhau, chứ không nên dùng võ lực đê đàn áp nhau. 


2) Hãy nói năng với nhau một cách dịu dàng, hòa nhã; nêu có điêu gì thắc mặc 
cân bàn cãi, thì cũng phải bàn cãi trong ôn hòa, lê độ. 


3) Hãy nuôi dưỡng ý tốt đẹp đối với nhau, hãy trau dồi đức hy xả; đừng bao giờ 
thù hiêm, ganh ty nhau. 


4) Hãy giữ đúng giới luật như nhau, hãy lấy kỷ luật làm đầu. Vô kỷ luật thì 
không một đoàn thể nào có thê tồn tại được. 


5) Hãy giải bày những sự hiểu biết, những ý kiến của mình cho người chung 
quanh. Người thông hiêu nhiêu, phải có bón phận chỉ bày cho người hậu tiên và dắt 
họ đi kịp mình. 


6) Hãy chia đồng đều tài lợi thu thập được cho những người cùng sống chung 
với mình, dé mọi người đều được thỏa mãn, vui vây. 


Sáu điều dạy trên đây, néu chúng ta thực hiện một cách triệt đề thì trong gia 
đình, cha mẹ vợ chóng, anh em, đêu được hòa thuận yên vui, gia nghiệp môi ngày 
một thịnh đạt; quôc gia được hùng cường thịnh trị, thê giới hòa bình an lạc. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Riêng về trong giới Phật tử chúng ta, nêu áp dụng đúng đắn pháp "Lục hòa", thì 
sự tu học của chúng ta mau được tiên bộ, con đường giải thoát được gân hơn, và cảnh 
giới Cực lạc không phải chỉ là một ước vọng. 


Vậy xin khuyên các Phật tử mỗi người sau khi học hiểu rõ Lục hòa, phải thật 
hành cho được và khuyên mọi người thật hành theo, đê cùng hưởng hạnh phúc chung. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Hai 
Thiên Thừa Phật Giáo 
--- 000 --- 
Bài Thứ 10 
Tịnh Độ 
A. Mở рё 
Trong vũ trụ có vô lượng thế giới 
Như đức Phật ngày xưa đã dạy và các nhà khoa học ngày nay đã xác nhận, 
trong vũ trụ này có hằng hà sa số thé giới. Mỗi đem, chúng ta ngước mặt lên dòm trời, 
bao nhiêu ngôi sao lấp lánh hay lu mờ xa tít, hiện ra trước mắt ta đây là bao nhiêu thế 
giới. Ngay một dãy ngân hà với những đám trăng lờ mờ như mây bạc đó, cũng đã 
chứa đựng từng triệu thê giới rôi. Huông cho trong vũ trụ, đâu phải chỉ một dãy ngân 
hà mà có mây ngàn dãy như thê. Cái phân chúng ta thây được mỗi đem, mặc dù | 
không thê đêm hêt, chỉ mới là phân trât nhỏ so với vũ trụ mênh mông mà ta không thê 


thấy được. 


Trong kinh thường dạy: phương Đông có vô số thế giới như cát sông hằng, mà 
phương Tây, phương Nam, phương Вас cũng như thê (kinh Di dà). 


Nhưng chỉ có thế giới Cực lạc (Tịnh độ) là vui hơn cả 

Trong bao nhiêu thé giới ấy, có thé giới ô ué, có thé giới thanh tịnh, có thế giới 
đau khô, có thê giới an vui, có thê giới mới thành hình, có thê giới sắp tiêu diệt, có thê 
giới thiên về vật chât, có thê giới trọng về tinh thân. 


Theo lời đức Phật Thích Ca dạy, thì trong vô lượng thé giới йу, chỉ có thế giới 
Cực lạc hay Tinh độ của đức Phật А Di Đà là vui hơn cả. 


Hôm nay chúng tôi xin trình bày về thế giới Cực lạc ау, theo như lời đức Phật 
Thích Ca đã dạy. 


B.Chánh Đề 

I. Danh Hiệu Và Cảnh Trí Cõi Cự Lạc Hay Tịnh Độ 
Một hôm nhìn thây Đức Phật Thích Ca, dung mạo khác lạ, vô cùng hoan hỷ, Ngài A 
Nan mới hỏi Phật: 

Hôm nay tại sao dung mạo của Phật lại khác hơn ngày thường? 


Phật dạy rằng: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Ta cảm nhớ đức Phật A Di Đà, muốn nhắc đến nhân địa của Ngài, đề chỉ dạy 
cho chúng sanh pháp môn tu Tịnh độ. 


Ngày dạy rằng: từ cõi Ta Bà nầy hướng về phía tây, hơn mười muôn ức cõi, có 
một thé giới gọi là Cực lạc hay Tịnh độ. Ó nước đo có đức Phật, hiệu là A Di Đà, 
Ngài thường thuyết pháp. Cảnh giới ở nước thanh tịnh ấy, vô cùng đẹp dë, sáng lạng 
vui tươi, phong cảnh cả toàn хбі như là một vườn hoa vĩ đại với những hàng cây ngay 
ngắn, những tường hoam những dây leo rũ xuống như màu gám, nhu lua 1à; có nhüng 
hó nước chứa đầy những thứ nước có tám công đức. Đáy hò lát bằng cát vàng; trong 
hồ có những hoa sen lớn bằng bánh xe, đủ màu sắc, hương tỏa thơm ngát, và có hòa 
quang đẹp dë: hễ hoa màu xanh, thì phát ra hòa quang xanh; hoa màu trắng, thì phát 
ra hòa quang trắng: hoa màu hòng, thì phát ra hòa quang hồng...Đường sá cầu cống, 
đèn đài, điện các ở cõi Tịnh độ đều làm bằng ngọc vàng châu báu, vô cùng quý giá. 


Chim chóc ở đây là những thứ chìm báu, như bạch hạc, không tước, anh vỏ, xá 
101, ca lăng, tần già v.v...những thứ chim này, ngày đem sáu thời, hót ra những thứ 
tiếng pháp vi diệu, hòa lẫn trong những điệu nhạc thiêng, làn cho ai nghe đến, cũng 
phải liền phát tâm hoan hỷ niệm Phật. Các loài chim do đức Phật A Di Đà biến hóa ra 
để thuyết [háp cho chúng sinh nghe. Chăng những chim biết nói pháp, mà cho đến 
nước chảy, gió thói cây reo đều là những lời thuyết pháp vi diệu, ai nghe cũng đều 
phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ở đấy, không bao giờ có bóng tối, vì nhờ 
hào quang của Phật phát ra, sáng chói luôn luôn. Cảnh giới trang nghiêm, huy hoàng, 
xinh đẹp như thế là do sức đại nguyện của đức Phật A Di Đà, các bậc Bồ Tát và 
Thánh chúng, toàn là bậc Thượng thiện gây nên. 


Trong hoàn cảnh thuận tiện, vui tươi như thế nên tất cả mọi người ở đấy, а1 
cũng tinh tân tu hành và dễ được thành đạo nghiệp. 


II. Những Điều Kiện Dé Vãng Sanh Về Cõi Tịnh Độ 
Muốn được sanh về cõi Tịnh độ, trước tiên cần phải đủ ba điều kiện sau đây: 
1. Đức tin chắc chắn: 


Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: "Tin là mẹ các công đức. Tin có thê thành tựu 
quả bô đê". Lòng tin có ba khía cạnh: 


a) Tin Phật là đáng sáng suốt từ bi cứu khổ mọi loài. Vì muốn cứu độ chúng 
sanh mau hết khó sanh tử, nên Ngài mới chỉ bày cảnh Tịnh độ của Phật А Di Đà là 
một cảnh có thật. 


b) Tin giáo pháp của Phật nói ra là đúng đắn chon thật, dạy chúng ta phải nhất 
tâm niệm Phật, câu vành sanh vé cảnh giới của Phật A Di Đà. Chúng ta tin chắc theo 


giáo pháp của Ngài mà tu hành thì sẽ được thành công. 


с) Тїп ở nơi sức mạnh của mình. nếu ta thật tâm tin chắc: ta là Phật sẽ thành, 
nhât tâm trì niệm danh hiệu Phật, quyêt chắc sẽ được vãnh sanh cõi Tình độ. 


2. Lập nguyện vững vàng: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nguyện là ý muốn tốt đẹp. lập nguyện vững vàng nghĩa là thiết tha mong muốn, 
lập chí nguyện không thối chuyên, quyết sinh về Cực lạc, dü có gặp bao trở ngại gian 
lao, khổ sở. Phải có tắm lòng thiết tha, không giờ phút nào xao lãng ý muốn được về 
gần Phật A Di Đà, như con đi xa thiết tha được về gặp те. 


Trong mọi công việc lớn lao, chí nguyện là quan trọng. Không có chí nguyện, 
thì không có gì thành tựu được cả. một nhà văn đã viết rất đúng: ОВЕ đi khó, 
không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi е sông". Người có 
chi nguyện, như thuyền có lái, như ngựa có cương. Từ việc đời cho đến việc đạo, 
muốn thành công, điều cần yếu là lập chí nguyện cho vững vàng. 


3. Thực hành theo đúng chí nguyện: 


Đã so chí nguyện rồi, phải thực hành theo đúng chí nguyện. Thực hành ở đây là 
luôn luôn trì nệm danh hiệu Phật А Di Đà, niệm luôn luôn trong khi đi đứng, пата 
ngôi, cho đên "nhât tâm bát loạn". 


Tóm lại, điều kiện tiên quyết để vãng sanh về thế giới Cực lạc của Phật A Di 
Đà, không có gì khó khăn, cũng không có gì bó buộc lắm, mà trái lại, bất luận ai, sang 
hèn, giàu nghèo, trí thức hay thiếu học đều có thê có được. Đó là: Có đức tin mạnh 
mẽ, lập nguyện vững vàng, thực hành theo đúng chí nguyện. Có đủ ba yêu tố Tín, 
hạnh, Nguyện, là có thể oớc lên đường đi đến cõi Cực lạc. Cuộc hành trình ấy có thê 
chậm có thé mau, có thê khó khăn có thê dë dàng, nhưng ai đã có đủ ba điều kiện ấy, 
thì thế nào cũng đến đích, Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng sàng sàng chờ đợi để đón 
tiếp chúng ta, như mẹ chờ con đi xa về. Nhưng nếu mẹ chờ con mà con không nhớ 
mẹ, không muốn quay về, thì mặc dù có gần nhau đi nữa, cũng chăng khác gì hai. 
người xây lựng lại với nhau mà đi, một người đi về phương Nam, một người đi về 
phương Bác, càng đi càng xa, không thể gặp nhau được nữa. Trái lại, nếu con nhơ 
mẹ, mọt lòng muốn gặp mẹ, trong lúc mẹ cũng đang nhớ và chờ đợi con thì, cũng như 
hai người hướng về nhau mà đi, mọt người ở phương Tây đi về phương Đông, một 
người ở phương Đông đi về phương Tây, mặc dù có cách xe muôn trùng, thế nào 
cũng sẽ gặp nhau. 


Ta tin có Phật A Di Đà, ta quyết tâm thực hiện chí nguyện ấy, thì mặc dù cõi 
Cực lạc cách xa mười muôn ức cõi, khi lâm chung, ta cũng sẽ được đức Phật A Di Đà 
và Thánh chúng hiện ra đề tiếp độ ta về cõi ấy. 


Ш. Pháp Tu Về Cực Lạc (Tịnh Độ) 


Phương pháp tu về Cực lạc có nhiều lối, nhưng không ngoài các pháp niệm 
Phật. Đây lược kê bôn pháp niệm Phật: 


1. Trì danh niệm Phật: 


Trì danh niệm Phật tức là giữ một lòng nhớ nghĩ danh hiệu Phật, là nệm "Мат 
mô А Di Đà Phật ". Khi đi, đứng, nằm, ngôi, ăn, uống cũng niệm. Niệm từ buổi mai 
khi mới thưc dậy, cho đến buổi tối, trước khi đi ngủ. Niệm suốt cả ngày không xen 
hở. Khi gần đi ngủ, ngồi xếp bằng bán già hay kiết già, chấp tay mà nguyện rằng: 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


"Con tin lời của đức Phật А Di Đà, giữ một lòng niệm danh hiệu Ngài, nguyện 
đời nây, bao nhiêu tội chướng thảy đêu tiêu sạch, đên khi lâm chung được Phật và các 
vị Bô Tát, ёп ёр dân chúng con về Cực lạc. 


2. Tham cứu niệm Phật: 


Pháp niệm Phật tương tợ pháp trì danh, nhưng mà có khác nghĩa, làm môi 
miệng không động, niệm không ra tiêng, mà trong tư tưởng có niệm Phật. 


Khi niệm có tiếng thì xét tiếng áy từ đâu mà sanh ra. Đến khi hết niệm không 
nghe nữa, thì xét tiếng ấy coi nó đi vào chỗ nào. Xét cho biết chỗ sinh ra, chỗ trở về là 
đã được một phần công phu khá cao rồi, cứ giữ như thế mà niệm, đừng cho tán loạn, 
thì chắc có ngày minh tâm kiến tánh. 


3. Quán tưởng niệm Phật: 


Là quán tưởng hình dung đức Phật à ở trước. mắt ta, mình cao một trượng sáu 
thước, đứng trên hoa sen, và quán thân ta cũng ngôi trên hoa sen, chắp tay hầu Phật. 
Phật thấy ta, ta thấy Phật. Quán như thss lâu ngày, đi, đứng, nằm, ngồi, nhằm mắt, mở 
mắt đều thấy Phật, tức là pháp quán đã thuần thục. 


4. Thật tướng niệm Phật: 


Thật tướng niệm Phật là niệm Phật hợp với chân tâm. Vì tất cả các pháp đều do 
tâm biến hiện, bởi tâm biến hiện, nên tướng nó đều là hư vọng (phàm sở tướng, giai 
thị hư vọng), duy có chân tâm là chân thật, không sinh, không diệt; không chứ, không 
lai, xưa nay thanh tịnh bình đẳng như như, không hư vọng, không biến diệt, cho nên 
mới gọi là thật tướng. 


Ba pháp niệm Phật trước thuộc về Sự, có tánh cách tiệm tu và tiệm quán. Đến 
pháp thứ tư пау, là thuộc vë Lý tánh, cao siêu hơn cả. Niệm Phật đên đây, mới hoàn 
toàn rôt ráo, mới ngộ tánh mình là Phật A Di Đà, tâm mình là cảnh Tịnh độ. 


Nhưng chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng: nhờ có Sự mới hiển ra Lý. Trớc hết 
cũng do Trì danh niệm Phật, Quán tưởng niệm Phật v.v...nhờ lối dụng công tu ba 
pháp trước, đến lúc thuần thục không còn thấy có mình là người niệm Phật và Phật là 
một vị mình niệm, chỉ còn có một chơn tánh vừa yên lặng, vừa chiếu soi không năng, 
không sở, không bi, không thử, không hữu, không vô. Chỗ này chính như trong Kinh 
tứ Thập Nhị Chương, Phật nói: "Niệm đến chỗ vô niệm"; hay trong kinh A Di Đà nói: 
"Được nhứt tâm bất loạn". 


IV. Sự Quan Hệ Của Niệm Phật Trong Lúc Lâm Chung 


Theo quan niệm sai lầm của phần đông, thì khi ông bà cha mẹ chết, con cháu 
phải khóc cho nhiều mới là có hiếu. Nhiều gia đình lại còn thuê người đến "khóc 
mướn" dë cho "rậm đám". Theo đạo Phật thì trái lại, lúc ông bà cha mẹ chết, mà con 
cháu khóc lóc nhiều, làm òn, rối loạn tâm thần người sắp chết là con cháu bắt hiếu. 
Thật thế, phút quan trọng ấy cần йё cho người sắp lâm chung được yên tĩnh, đừng 
làm cho họ động tâm, cảm xúc quá mà khó lia bỏ cõi đời. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Một điều quan trọng nữa là, khi gần lâm chung, biết rằngk thể sống được, các 
trần duyên nên buông bỏ, đừng mến tiếc của cải, nhà cửa đẹp, con cháu ngoan. Lòng 
quyền luyến áy làm cho người sắp từ trần khó vãnh sanh. Trong sách có ví dụng: như 
con cò bị con ngao kẹp miệng lại, mặc dù có đủ cánh quạt mạnh, mà không thể bay 
lên được. 


Nên nhớ rằng trong các nghiệp nhân, cận tử nghiệp (nghiệp trước khi lâm 
chung) là có một lực rất lớn trong sự đầu thai. Nếu còn tâm niệm tham lam mến tiếc, 
thì bị luân hồi trở lại, để giữ gìn của cải, và kết duyên làm tình nghĩa ái ân nữa, mãi 
mãi sanh tử luân hồi không dứt. 


Vậy trong phút lâm chung, người đương sự cần có tâm hàn thanh thoát, không 
luyến tiếc đau khổ, mà trái lại, phải thiết tha cầu sinh Tịnh độ. Còn những người thân 
thuộc thì phải tránh sự khóc lóc, níu kéo người sắp từ trần và phải hộ niệm hết sức 
thành tâm, dë vong linh người lâm chung được nhẹ nhàng siêu thoát. 


V. Pháp Môn Niệm Phật Dễ Tu Và Chắc CHắn Có Kết Quả 


Đạo Phật có muôn ngàn pháp môn, tựu trung có pháp môn niệm Phật là dễ tu 
hơn cả. Các pháp môn khác như con mọt đục ống tre từng mắt mà lên, còn pháp môn 
niệm Phật như con mọt đục ngay mình tre mà ra. hai phương pháp đều đưa con mọt ra 
khỏi ống tre cả, nhưng phương pháp sau kết quả mau chóng hơn phương pháp trước. 


Có nho dạy: "Người tu Thiền mà không tu Tinh độ (niệm Phật ) thì mười người 
lầm hết chín. Người tu Tịnh độ mà không tham Thiền, muôn người tu, muôn người 
được vãnh sanh (nếu nhất am), Niệm Phật có cå tham Thiền, như cọp đã có sức 
mạnh, lại còn mọc thêm súng". Nghĩa là lỗi tu niệm Phật đã chắc chắn rồi, mà còn 
tham Thiền, lại càng chắc chăn hơn nữa. Còn người không tu Thiền, mà cũng không 
tư Tịnh độ, thì như nằm gường sắt nóng, và ôm trụ đồng: nghĩa là không tu môn пао, 

cứ tạo điều ác, thì phải đọa vào địa ngục, chịu hành phạt khổ sở. Một phen dé mát 
thân người rồi, khó mà trở lại người được. 


VI. Dẫn Chứng 


Pháp môn niệm Phật, chắc chắn được kết quả mỹ mãn như ý muốn. Kinh Di Đà, 
kinh Thập Lục Quán, kinh Hoa Nghiêm, kinh Phương Đăng v.v...đêu tán thán pháp 
môn niệm Phật. 


Các vị Bồ Tát cũng đều tu pháp môn niệm Phật. Như Ngài Văn Thù Bồ Tát, 
trong bài kệ phát nguyện, có nói: "Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận и nhứt 
thế chư chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A Di Đà, tức đắc vãnh sanh An lạc quốc". 
(Nghĩa là: Nguyện khi tôi lâm chung, dứt trừ các điều ngăn ngại, thấy đức А Di Đà 
trước mắt, liền được vãnh sanh về cõi An lạc). 


Ngài Phó Hiền, Ngài Mã Minh, Ngài Long Thọ, Ngài Vô Trước, Ngài Thiên ` 
Thân bên tướng tôn, Ngài trí Giá Đại sư bên Thiên Thai tôn, Ngài Hiên Thủ bên Hiên 
thủ tôn, và con nhiêu vị Tô sư khác cũng chuyên niệm Phật câu vãnh sanh Cực lạc. 


Pháp môn niệm Phật có sự linh nghiệm rõ ràng. Như ở Trung Hoa, Ngài Huệ 
Viễn lập hội Liên Xã, chuyên tu pháp môn niệm Phật, ba lần thấy Phật, khi lâm 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


chung, biết trước ngày giờ vãnh sanh. Tại Việt Nam, Ngài Nhất Định chùa Từ Hiếu, 
Ngài tường Vân (ở Ниё), Ngài Hòa Thượng Tế Xuyến (ở Hà Nam) đều biết trước ba 
ngày thị tịch. Chàng những các Ngài xuất gia, mà bên hàng cư sĩ như ông chủ Thời 
(Gia Định), ông Phó Kinh ở Nam Định (Bắc Việt) v.v...cũng biết trước ba ngày sẽ 
lâm chung. 


Pháp niệm Phật còn có nhiều linh nghiệm lạ thường khác nữa, không thể Кё xiết 
được. 


VII. Lợi Ích Của Niệm Phật Trong Đời Sống Hiện Tiền 


Niệm Phật có nhiều lợi ích, không những đời sau được vãnh sanh cỗi Phật, là 
lợi ích chính, mà hiện tại cũng có nhiêu lợi ích thiệt thực. 


1. Niệm Phật sẽ trừ được niệm chúng sanh: 


Niệm chúng sanh tức là nhớ nghĩ đến những điều xấu xa như tham, giana, kiêu 
căng...Do những điều nhớ nghĩa ấy mà lời nói hay việc làm đều vương mang tội lỗi. 
Nếu ta niệm Phật, thì tâm trí không còn nhớ nghĩ đến những điều xấu xa, miệng và 
thân không tạo ra nghiệp ác nghĩa là ta diệt được niệm chúng sanh. Một giờ niệm 
Phật, là một giờ bớt niêm chúng sanh; một ngày, một tháng, một năm, một đời chuyên 
niệm Phật, làm một ngày, một tháng, một năm, một đời tránh được niệm chúng sanh, 
tránh được điều ác, và làm được việc lành. 


2. Niệm Phật sẽ trừ được tâm buồn phiền: 


Trong những lúc buôn phiền đau khó, nhu khi gặp cảnh con cái biẹt ly, vợ 
chồng xa cách, nhà cửa tiêu tan v.v...nêu ta niệm Phật, thì buồn phiền đau khổ sẽ tiêu 
tan. Vì sao vậy? Vì một khi ta nhớ nghĩa đến Phật A Di Đà, đến cảnh giới của Ngài, 
thì không còn bận tâm nghĩ đến những nỗi niềm riêng của ta nữa. Niệm Phật đôi được 
niệm phiền não là thế. Nếu niệm Phật tăng thì niệm phiền não phải giảm. Cho nên Cổ 
đức có nói: 


"Một câu niệm Phật giải oan khiên". 

Tóm lại, sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật, có lợi ích rất nhiều và thiết thực là làm 
tiêu tan được phiền não nghiệp chướng. Nếu người không tin có nước Cực lạc, có 
Phật A Di Đà mà niệm Phật, cũng vân có lợi ích nhiều. 

УШ. Quyết Nghi 

1. Có người hỏi rằng: 

Phật có vô só, vì sao chỉ niệm Phật А Di Đà? Trả lời: 

Tất cả chư Phật đều đồng một thê tánh chơn như bình đăng. Niệm Phật A Di Đà 
tức là niệm tất cả chư Phật. Ví như trong một căn phòng rộng, quanh tường có treo 


trăm cái gương, ta chỉ đứng soi vào một tắm gương, mà cả trăm tám gương đều phản 
chiếu hình ảnh ta. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2. Lại có người hỏi: 


Phật đã có khắp nơi, thì cảnh Phật cũng có khắp nơi. Tại sao không niệm Đông 
phương Phật, Nam phương Phật, mà chỉ câu về tây phương Cực lạc? 


Trả lời: 


Đúng là cõi Phật ở đâu cũng có, muốn cầu về cõi nào cũng được, nhưng chúng 
ta chỉ câu vê Tây phương Phật, vì hai lý do: 


a) cảnh Cực lạc Tây phương là cảnh mà nhờ đức Phật Thích Ca giới thiệu, 
chúng ta biệt rõ hơn cả. Đên một cảnh giới mà ta đã có ý niệm bao giờ cũng hơn là 
đên một nơi ta còn ха lạ, không rõ biệt gì cả. 


b) Ta chuyên tưởng niệm một cảnh giới nhất định, thì tâm sẽ được duy nhất. 
Nếu hôm nay niệm cảnh giới này, hôm sau niệm cảnh giới khác, thì tâm sẽ tán loạn, ý 
niệm không được tập trung. Cũng như nhiều ngả thì dë lạc. Bắn tên phải nhắm vào 
một đích nhất định, mới hy cọng trúng. Tu pháp môn niệm Phật cốt nhất là được 
"nhất tâm bát loạn". 


C. Kết Luân 


Pháp môn niệm Phật là một pháp môn dễ tu hành hơn cả. Niệm Phật không phải 
hao công, nhọc sức, khó khăn. Người trí thức, kẻ di buôn, người làm ruộng, kẻ thợ 
thuyền, bát luận ở đâu và lúc nào, đều có thể niệm được cả. Pháp môn niệm Phật đã 
dë tu mà lại có kết quả chắc thật, viên mãn là vãnh sanh về tây phương Cực lạc. 


Song muốn có kết quả, điều kiện tiên quyết là phải có: Tín, Hạnh, Nguyện đầy 
đủ; phải có sự; lý viên dung, không nên chấp sự bỏ lý, hay chấp lý bỏ sự. Cốt yêu là 
phải niệm đến nhất tâm bát loạn, câu sanh về Cực lạc, không còn khó: sanh, già, bệnh, 
chết nữa. 


Chúng ta đã trót sinh ra ở cõi đời này, ai lại không biết có thân là khổ, dù có vui 
đi nữa, cũng chỉ vui trong chôc lát, mà cái khô lại đeo đuôi theo luôn, như hai bánh xe 


lăn theo sau chân con bò. Vậy chúng ta nên chuyên câu niệm Phật, đê sớm được giải 
thoát. Sách có câu: 


"Mạc đãi lão lai phương niệm Phật. 

Cô phần đa thị thiếu niên nhơn". 

Nghĩa là: chớ đợi đến già mới niệm Phật; trong nghĩa địa, thiếu cho тб của 
hàng thiêu niên. Vì vậy, trong giờ phút còn mạnh khỏe, chúng ta phải chuyên cân 


niệm Phật. Biết vô thường còn kiên tâm chờ đợi chúng ta cho đến ngày mai chăng? 


KANAK 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Hai 


Thiên Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 


DÀN BÀI 


A-Mở Đà: 


Phật tử tu pháp môn niệm Phật cần phải biết lai lịch và hạnh nguyện của Đức 
Phật A Di Đà 


B- Chánh Đề 
І. Giải nghĩa danh hiệt "A Di Dà" 
П. Lược sử: Đức Phật А Di Đà: 
1. Con của Đức Đại Thông Trí Thắng, theo kinh Pháp Hoa 


2. Tỳ kheo quán bạch-hào của Đức Phật Không Vương, theo kinh Quán Phật 
Tam-Muội-Hải. 


3. Vô Tránh-Niệm Chuyền-Luân-Vương, theo Kinh Ві-Ноа 


4. Kiều Thi Ca là con của Nguyệt Thượng Luân Vương bỏ ngôi báu xuất gia, tu 
chứng Phật quả. 


IH. 48 Đại nguyện của Phật А Di Đà 
C - Kết Luận 
Nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Đà do nhờ Phật Thích Ca chỉ dạy 
Khuyên Phật tử noi theo gương Phật, nguyệnđộ chúng sanh. 
Bài Thứ 11 
Lược Sử Đức Phật A Di Đà 


và 48 Đại Nguyện 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


A.Mở Đề: 


Cây có cội, nước có nguồn. Phật tử chúng ta phần nhiều tu pháp môn niệm Phật 
đê câu sanh về Tinh độ (Cực lạc ), thì phải hiệu biệt lịch sử của đức Phật A Di Đà thê 
nào, và 48 lời nguyện ra sao. 


Đức Phật A Di Đà có công đức rất lớn và hãnh nguyện rất quảng đại. Ngài có 
nhân duyên hóa độ chúng sanh ở thế giới Ta-Bà này rất nhiều. 


Muốn cho chúng sanh cõi nầy vượt khỏi kiếp lầm than của những cái khổ, sanh, 
già, bệnh, chết, nên đức Phật Thích Ca nói rõ nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Đà 
và khai thị pháp môn Tịnh độ tu hành rất dễ dàng. Từ thượng lưu trí thức đến hạng 
dân thường, nếu ai chuyên tu, cũng đều được vãng sanh cả. 


B. Chánh Đề: 

L Giải Nghĩa Danh Hiệu " A DI ĐÀ" 

A Di Đà là dịch âm chữ Amita. Hán dịch nghĩa là Vô lượng Thọ và Vô lượng 
Quang. Vô lượng Thọ nghĩa là tuôi sông lâu không có sô lượng; Vô lượng Quang, là 
Ngài có hào quang sáng suôt không lường. 


П. Lược Sử Tu Nhân Và Chứng Quả Của Đức Phật А Di Đà 


Chỗ nhân địa của đức Phật A Di Đà ở kiếp trước rất nhiều, không thể ké xiết, 
nay lược nói 4 kiêp như sau: 


1. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở phẩm Thí dụ, hóa thành có chép: 


"Đức Phật A Di Đà, kiếp trước là con của đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. 
Ngài nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sanh nghe, nên thành Phật 
hiệu là A Di Đà, ở cõi Tây phương Cực lạc”. 


2. Kinh Quán Phật Tam -Muĝi -Hải, chép: 


"Đời quá khứ Ngài làm Tỳ kheo, chăm lòng kính lễ quán tưởng tướng lông mày 
trăng của đức Phật Không Vương, nên được thọ ký là Phật hiệu là A Di Ра". 


3. Kinh Bi Hoa, chép: 


Đời quá khứ hằng hà sa kiếp trước, Ngài là vua Chuyên Luân tên là Vô Tránh 
Niệm. Ngài có một quan Đại Thần tên là Bảo Hải, rất giàu lòng tín ngưỡng. Một hôm 
vua nghe Đức Phật Bảo Tạng đến thuyết pháp tại vườn Diêm Phù ở gân bên thành, 
Ngài với quan Đại thần Bảo Hải liền đến nghe và rất hài lòng. Уча pháp tâm thỉnh 
Phật và đại chúng vào vương cung cúng dường trọn ba tháng để cầu phúc báu. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đức Phật khuyên vua nên phát Bồ đề tâm cầu đạo Vô thượng chánh đẳng chánh 
giác. 


Khi đó đức Phật Bảo Tạng liền phóng hào quang sáng ngời, soi khắp cả thế giới 
của như Phật mười phương, cho chúng hội đồng thấy. Bảo Hải đại thần liên tâu với 
vua Vô Tránh Niêm: "Nay Bệ hạ nhờ оа1 thần của Phật, được thấy các thế 0101, Vậy 
Bë hạ muốn cầu lẫy thé giới nào 2". 


Vua dành lễ Phật, quỳ gối chắp tay phát lời đại nguyện, cầu xin sau khi tu hành 
thành Phật, quốc độ và nhân dân của Ngài, đều được trang nghiêm thanh tịnh. Do 
nhon duyên ау, sau Ngài thành Phật hiệu là A Di Đà ở cõi Tây phương Cực lạc. 


4. Phật Thích Ca nói: 


"Đời quá khứ lâu xa, cách hơn 10 kiếp, có một nước tên là Diệu Hỷ, vua cha là 
Nguyệt Thượng Luân vương, mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan. Vương hậu sanh ra ba 
người con: người con trưởng là Nhựt Nguyệt Minh, người con thứ hai là Kiều Thi Ca, 
người con thứ ba là Nhật Đề Chúng. Khi ây có đức Phật ra đời hiệu là Thế Tự Tại 
Vương Như Lai. Kiều Thi Ca bỏ ngôi vinh quí theo Phật Thé Tự Tại xuất gia, thọ Kỳ 
kheo giới, Phật cho hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo. Ngài Pháp Tạng đối trước Phật, pháp 
48 lời nguyện rộng lớn, độ khắp. tât cả mười phương chúng sanh; néu có một nguyện 
nào chăng viên mãn, thì Ngài thề chẳng thành Phật. Khi ây chư thiên rải hoa, tán thán, 
quả đất rúng động, giữa không trung có tiếng khen rằng: 


"Pháp Tạng quyết định sẽ thành Phật hiệu là A Di Đà". 


Như thế, chúng ta biết rằng, đức Phật A Di Đà tiền thân là Thái Tử Kiều Thi Ca, 
bỏ ngôi sang, xuât gia tu chứng thành quả Phật là А Di Đà. 


HI. 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà 


Nguyện thứ 1: Lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi, có địa ngục, пра quỷ, 
súc sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 

Nguyện thứ 2: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, sau 
khi thọ chung, còn trở lại sa vào ba ác đạo, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 

Nguyện thứ 3: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, thân 
chăng màu vàng tât cả, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 

Nguyện thứ 4: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, thân 
hình có kẻ tốt người xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không ở ngôi Chánh giác 


Nguyện thứ 5: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi chàng 
có Тас mạng thông, ít nhât là biết rõ những việc trăm nghìn ức na-do-tha Кіёр (vô sô 
kiêp) thời tôi không ở ngôi Chách giác. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nguyện thứ 6: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhon thiên trong cõi nước tôi, 
chăng đặng Thiên nhãn thông, ít nhât là thây rõ trăm nghìn ức na-do-tha thê giới của 
chư Phật, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 7: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, 
chăng dàng Thiên nhĩ thông, ít nhât là nghe và thọ trì tât cả lời thuyêt pháp của trăm 
nghìn ức na-do-tha Đức Phật, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 8: Lúc tôi thành Phật, néu hàng nhon thiên trong cõi nước tôi chẳng 
được. Tha tâm thông, ít nhât là biệt rõ những tâm niệm của tât са chúng sanh, trong 
trăm nghìn ức na-do-tha thê giới, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 9: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, 
chăng đặng Thân túc thông, khoảng một niệm, ít nhât là đi qua khỏi trăm nghìn ức na- 
do-tha thê giới, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 10: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, còn 
có quan niệm tham châp lây thân, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 11: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, 
chăng trụ định tu, nhân dên trọn diệt độ, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 12: Lúc tôi thành Phật, néu quang minh còn hữu hạn, ít nhất cũng 
chiêu thâu trăm nghìn na-do-tha thê giới, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 13: Lúc tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn hữu hạn, ít nhất cũng đến 
trăm nghìn ức na-do-tha кёр, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 14: Lúc tôi thành Phật, chúng Thanh Văn trong cõi nước tôi, nếu có 
ai tính đêm biết được sô bao nhiêu, dâu đó là vô lượng Bích Chi Phật đông tính đêm 
trong trăm nghìn kiệp, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 15: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, thọ 
mạng còn hữu hạn, trừ người có bôn nguyện riêng, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 16: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, còn 
có người nghe danh từ bât thiện thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 17: Lúc tôi thành Phật, nếu vô lượng chư Phật thập phương thế 
giới, chăng đêu ngợi khen xưng danh hiệu tôi, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


‚ Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, 
muôn sanh về cõi nước tôi, nhân đên 10 niêm, nêu không được sanh, thời tôi không ở 
ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp. 


Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh pháp Bồ đề tâm, tu 
các công đức, nguyện sanh vê cõi nước tôi, đên lúc lâm chung, nêu tôi chăng cùng đại 
chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, 
chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi 
nước tôi, néu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 21: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, tất 
cả chăng đủ ba mươi hai tướng đại nhơn, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 22: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác sanh về nước tôi, 
cứu cánh đều quyết đến bực Nhứt sanh bó xứ, trừ người có bón nguyện riêng, tự tại 
hóa hiện, vì chúng sanh mà phát hoằng thệ nguyện, tu các công đức, độ thoát mọi 
loài, đi khắp thé giới, tu Bồ Tát hạnh, cúng dường thập phương chư Phật, khai hóa vô 
lượng chúng sinh, làm cho tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác, siêu 
xuất công hạnh của các bậc thông thường, hiện tiền tu tập Đại nguyện của Phó Hiền, 
néu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 23: Lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi, thừa thần lực 
của Phật, mà đi cúng dường thập phương chư Phật, trong khoảng thời gian một bữa 
ăn, nếu không đến khắp vô lượng vô số ức na-do-tha thé giới, thời tôi không ở ngôi 
Chánh giác. 


Nguyện thứ 24: Lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi, khi ở trước 
thập phương chư Phật, hiện công đức của mình, muôn có những vật cúng dường, nêu 
không được đúng như ý muôn, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 25: Lúc tôi thành Phật, néu chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi, không 
được Nhứt thê trí, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 26: Lúc tôi thành Phật, néu chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi, chăng 
đêu được thân kim cương Na-la-diên, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 27: Lúc tôi thành Phật, thì trong cõi nước tôi, tất cả đồ dùng của 
nhơn thiên, hình sắc đều sáng đẹp sạch sẽ, rất tột vi điệu, không có thể tính biết, đầu 
là người được thiên nhãn. Nếu có người biết danh số các đồ vật ấy được rõ ràng, thời 
tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 28: Lúc tôi thành Phật, nếu Bồ Tát trong cõi nước tôi, dầu là người 
ít công đức nhứt, chăng thây biêt được cội cây đạo tràng cao bôn trăm muôn do-tuân, 
vô lượng quang sắc, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 29: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi, nếu thọ trì, 
đọc tụng, giảng thuyêt kinh pháp mà chăng được trí huệ biện tài, thời tôi không ở 
ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 30: Lúc tôi thành Phật, nếu có ai hạn lượng được trí tuệ biện tài của 
Bô Tát trong cõi nước tôi, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nguyện thứ 31: Lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi thanh tịnh, các nơi đều soi thấy 
tât cả vô lượng vô sô bát tư nghị thê giới ở mười phương, như là thây mặt mình trong 
gương sáng. Nêu chăng được như thê, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 32: Lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi từ mặt đất tràn lên đến hư 
không, lầu nhà cung điện ao nước hoa cây, tát cả vạn vật đều là vô lượng chất báu và 
trăm nghìn thứ hương, hiệp chung lại mà thành; vạn vật đều xinh đẹp kỳ diệu, mùi 
thơm xông khắp thập phương thế giới. Bồ Tát các nơi ngửi đến mùi thơm ấy, thời đều 
tu hạnh của Phật. Nếu chẳng như thế, tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 33: Lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bát tư 
nghị thế giới ở mười phương, được quang minh của tôi chiếu đến thân tâm họ, thời 
thân tâm họ mềm dịu nhẹ nhàng hơn thiên nhơn, nếu chăng như vậy, thời tôi không ở 
ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 34: Lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư 
nghị thê giới ở mười phương, nghe danh hiệu của tôi mà không được vô sanh pháp 
nhân, cùng các môn thâm-tông-trì, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 35: Lúc tôi thành Phật, các người nữ trong vô lượng bát tư nghị thế 
giới ở mười phương, vui mừng tin mến phát Bồ đề tâm, nhàm ghét thân gái. Nếu sau 
khi mạng chung mà còn làm thân người nữ nữa, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 36: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bắt tư nghị thế 
giới ở mười phương, nghe danh hiệu tôi, уап thường tu phạm hạnh, mãi đên thành 
Phật. Nêu chăng được như thê, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 37: Lúc tôi thành Phật, hàng nhơn thiên trong vô lượng bát tư nghị 
thế giới ở mười phương, nghe danh hiệu tôi, cuối đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống 
đất, vui mừng tin mên tu Bồ Tát hạnh, thời chư Thiên và người đời đều kính trọng 
người đó. Nếu chẳng như thé, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 38: Lúc tôi thành Phật, hàng nhon thiên trong cõi nước tôi muốn có 
y phục, thời y phục tôt đúng pháp liên theo tâm niệm của người đó mà đên trên thân. 
Nêu còn phải cắt may nhuộm giặt, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 39: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, 
hưởng thọ sự уш sướng không như vị Lâu tận Tỳ-kheo, thời tôi không ở ngôi Chánh- 
giác 


Nguyện thứ 40: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, tùy 
ý muốn thây vô lượng thé giới nghiêm tịnh của chư Phật ở mười phương, thời liền 
được thấy rõ cả nơi trong cây báu, đúng theo ý muốn, như thấy mặt mình trong gương 
sáng. Nếu chăng như thé, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 41: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe 
danh hiệu tôi, từ đó nhân đên lúc thành Phật, mà các căn còn thiêu xâu, thời tôi không 
ở ngôi Chánh giác. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nguyện thứ 42: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát, ở thế giới phương khác nghe 
danh hiệu tôi, thảy đều được giải thoát tam muội. Trụ tam muội đó, trong khoảng thời 
gian một niệm, cúng dường vô lượng bất tư nghị chư Phật Thế Tôn, mà vẫn không 
mắt chánh niệm. Nếu chàng như thé, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 43: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh 
hiệu tôi, sau khi mạng chung thác sanh nhà Tôn quí, nêu chăng như thê, thời tôi 
không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 44: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh 
hiệu tôi vui mừng hơn hở, tu Bồ Tát hạnh, trọn đủ công đức, nêu chăng như thê, thời 
tôi không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 45: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh 
hiệu tôi, đều đặng Phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi đến lúc thành Phật, 
thường được thấy vô lượng bát tư nghị tất cả chư Phật. Nếu chàng như thế thời tôi 
không ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 46: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở trong cõi nước tôi, muốn 
nghe pháp gì, thời liên tự nhiên đặng nghe pháp ây. Nêu chăng như thê thời tôi không 
ở ngôi Chánh giác. 


Nguyện thứ 47: Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác, 
nghe danh hiệu tôi mà chăng được đên bậc bât thôi chuyên, thời tôi không ở ngôi 
Chánh giác. 


Nguyện thứ 48: Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác 
nghe danh hiệu tôi, mà chăng liên được Đệ nhât âm hưởng nhân, ở nơi Phật pháp 
chăng liên được bậc bât thôi chuyên, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. 


C. Kết Luận 


Nói tóm lại, lịch sử đức Phật А Di Đà, với 48 đại nguyện. Công đức của Phật А 
Di Đà rất rộng lớn, là do lòng đại bi đại nguyện lợi tha. Ngài đành bỏ tất cả ngôi sang 
cao quí, nguyện tu hành khi thành Phật, ở trên một cảnh giới huy hoàng trang nghiêm, 
để tiếp độ chúng sanh. Trải qua một thời gian được kết quả, у báo, chánh báo xuất 
hiện rực rỡ như lời Ngài đã thệ nguyện. 


Phật tử chúng ta, từ hồi nào đến bây giờ, biết niệm danh hiệu Phật A Di Đà, biết 
được pháp môn niệm Phật câu sanh Cực lạc (Tịnh độ) là nhờ đức Phật Thích Ca ta chỉ 
dạy. 


Vậy xin khuyên tất cả Phật tử, noi theo gương đại nguyện của Phật A Di Đà, 
nên phát tâm thệ nguyện rộng lớn, cầu khi lâm chung sanh về Cực lạc, hóa sanh từ 
hóa sen, tu chứng lên bậc Bát thối, rồi trở lại cõi Ta Bà hóa độ bà con quyến thuộc và 
tất cả chúng sanh tu hành, đồng thành Phật đạo. 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Th 


іёп Hoa 


Mục Lục Khóa Thứ Ba 
Thinh Văn Thừa Phật Giáo 





--- 000 --- 





Bài Thứ 1 


Bài Thứ 2 


1-Khái niệm tông quát về 
Tứ diệu đê 





2-Khỗ đề 





Bài Thứ 3 


Bài Thứ 4 


Bài Thứ 5 


Bài Thứ 6 


3-Tập аё 
4-Tập để (tiếp theo) 
5-Diệt аё 


6-Diệt đề (tiếp theo) 





Bài Thứ 7 


Bài Thứ 8 


ШШ 
[ШШ 
[л 
ше] 
ra] 
Ta 
[ШЫ 
[ШЕ 


Bài Thứ 


Bài Thứ 9 


Bài Thứ 


Bài Thứ 





ТЕН 


7-Đạo đề (Tứ niệm xứ) 
8-Рао đề (Tứ chánh cần) 


8-В Đạo để (Tứ như ý túc) 


9-Đạo đề (Ngũ căn Ngũ 
lực) 


9-В Рао để (Thất bồ đề 


10- Đạo аё (Bát chánh đạo) 


= 

te» 

= 
© 





Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Ba 
Thinh Văn Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 
Bài Thứ 1 


Khái Niệm Tổng Quát Về 
Tứ Diệu Dë (Ariya Saccani) 


A.Mớ Đề 


___ Nguyên Nhân Và Hoàn cảnh Đức Phật Thích Ca Giảng Về Pháp Tứ Diệu Рё 
Lân Đâu Tiên 


Đức Phật Thích Ca, sau khi thành đạo dưới cội cây bồ đè, liền nghĩ đến việc 
đem giáo lý của Ngài vừa chứng được, ra truyền bá cho chúng sanh. Nhưng giáo lý 
của Ngài là giáo lý cao siêu, thâm diệu, còn chúng sanh phần đông căn cơ còn thấp 
kém, khó có thê giác ngộ nhanh chóng như Ngài được. Nhưng không lẽ vì giáo pháp 
của Ngài thậm thâm vi diệu mà không giáo hóa chúng sanh? Đề làm tròn nhiệm vụ 
hóa độ của nGià Phật phương tiện nói pháp Tứ Diệu Đề là Tiệm giáo để cho chúng 
sanh dë bë tu hành. 


Quan sát căn cưo năm người bạn đồng tu với Ngài trước kia là nhóm ông Kiều 
Trần Như, có thể khai ngộ được với pháp Tứ Diệu Đề, đức Phật đi đến Lộc Uyên là 
nơi họ đang tu hành đếnói pháp Tứ Diệu Рё. 

Sau khi nghe Phật thuyết pháp Tứ Diệu Dé, thánh kiến mê lầm tan vỡ, trí huệ 
siêu thoát xuât hiện, năm vị này được ngộ đạo, chứng nhập qủa vị А La Hán. Đó là 


năm vị đệ tử đầu tiên của đức Phật Thích Ca. 


từ đây về sau, Tứ Diệu Đề là giáo lý căn bản về Tiệm giáo (phương pháp tu 
chứng từ từ) và đã giác phộ cho không biêt bao nhiêu đẹ tử của Phật. 


Ngày nay, chúng tôi đem giáo pháp Tứ Diệu Рё ra trình bày với quí vị độc giải 
trong tập sách này, cũng không ngoài mục đích ây. 


B. Chánh Dà 


L. Định Nghĩa Về Tứ Diệu Đề 





Tứ là bón; Diệu là hay đẹp, quý báu, hoàn toàn; Đề là sự chắc chắn, rõ гапе 
đúng dàn nhât. Chữ Phan là Ariya Saccani. 


Tứ diệu đề là bốn sự thật chắc chắn, quí báu, hoàn toàn nhất, không có một giáo 
lý ngoại đạo nào có thê sánh Кір. Với bón sự thật mà Đức Phật đã phát huy đây, 
người tu hành có thê từ địa vi tôi tăm, mê mờ, đi dân đên quả vi giác ngộ một cách 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


chắc thật, không sai chạy, như một ngọn đuốc thiêng có thê soi đưởng cho người bộ 
hành đi trong đêm tôi đên đích. Vì cái công dụng quí báu, mâu nhiệm, vô cùng lợi ích 
như thê nên mới gọi là Diệu. 


Chữ Đề còn có nghĩa là một Sự Thật lớn nhất, cao nhất, bao trùm tất cảcác Sự 
Thật khác, và muôn đời bât di bât dịch, chứ không phải là sự thật hạn cuộc trong 
không gian và thời gian. 

Trong giáo lý Tiểu thừa thì Tứ diệu đé là giáo lý căn bản. 


п. TÚ Diệu Đế Gồm Những Gì? 





Tứ diệu đế, là: Khổ đếù, Tập đề, Diệt dé và Рао dé. 


1. Khổ đế ( Dukkha). Khổ dé là chân lý chắc thật, trình bày rõ ràng cho chúng 
ta thấy tất cả những nỗi đau trên thế gian này mà mỗi chúng sinh đều phải chịu, như 
Sống là khổ, Đau là khổ, Già là khổ, Chết là khổ V.V.. những nỗi khổ dãy đây trên thế 
gian, bao vây chúng ta, chìm đắm chúng ta như nước biển. Do đó, Đức Phật thường ví 
cõi đời là một bë khổ mênh mông. 


2. tập để (Sameda Dukkha). Tạp dé là chân lý chắc thật, trình bày nuyên nhân 
của bề khó trần gian, là lý do vì đâu có những nỗi khói ấy. Khổ đề như là bản kê hiện 
trạng của chứng bệnh; còn Tập đề như là bản nói rõ nguyên nhân của chứng bệnh, lý 
do vì sao có bệnh. 


3. Diệt dé (Nirodha Dukkha). Diệt đề là chân lý chắc thật, trình bày rõ ràng 
hoàn cảnh quả vị an lành, tốt đẹp mà chúng sanh sẽ đạt đến khi đã diệt trừ được 
những nỗi khó và những nguyên nhân của đau khổ. Diệt dé như là một bản cam đoan 
của lương y nói rõ sau khi người bệnh klành thì sẽ ăn ngon, ngủ yên như thế nào, thân 
thể sẽ tráng kiện, tâm hồn khoan khoái như thế nào. 


4. Đạo dé (Nirodha Gamadukkha). Đạo dé là những phương pháp đúng дап, 
chắc thật dé diệt trưd đau khổ. Dó là chân lý chỉ rõ con đường quyết định đi đến cảnh 
giới Niết Bàn. Nói một cách giản dị, đó là những phương pháp tu hành đề diệt khốt và 
được уш. 


Đạo để cũng như cái toa thuốc mà vị lương y đã kê ra để người binh mua vfàd 
những lời chỉ дап mà bịnh nhân cân phải y theo đê lành bệnh. 


Ш. Bố Cục Kỳ Diệu Của Tứ Diệu Đề 





Tứ diệu dé đã được Đức Phật sắp đặt theo một thứ tự rất khôn khéo, hợp lý, hợp 
tình. Ngày nay các nhà nghiên cứu Phật học Âu Tây, mỗi khi nói đến Tứ Diệu Рё, 
ngoài cái nghĩa lý sâu xa, nhận xét xác đáng, còn tóm tắt tán thán cái kiến trúc, cái bố 
cục, cái thứ lớp của toàn bộ pháp môn ây. 


Trước tiên, đức Phật chỉ cho chúng sanh thấy cái thảm cảnh hiện tại cia cõi đời. 
Cái thảm cảnh bi đát này có nằm ngay trước mắt ta, bên tai ta, ngay trong chính mỗi 
chúng ta; những sự thật có thê thấy, nghe, ngửi, nếm, rờ được, chứ không phải những 
sự thật xa lạ ở đâu đâu. Đã là một chúng sanh, ai không có sanh, ai không đau ôm, а1 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


không già, ai không chết v.v...? Và những trạng thái áy đều mang theo tánh chất khó 
cả. Đã có thân, tât phải khô. Đó là một chân lý rõ ràng, giản dị, không ai là không 
nhận thây, nêu có một chút ít nhận xét. 


Khi chỉ cho mọi người thấy cái khổ ở trước mắt, ở chung quanh và chính trong 
mỗi chúng ta rồi, đức Phật mới đi qua giai đoạn thứ hai, là chỉ cho chúng sanh Һау 
nguồn gốc, lý do của những nỗi khổ ду. Ngài đã từ hiện tại đi dần về quá khứ, đã từ 
bề mặt đi dàn xuống bề sâu, đã từ cái dë thấy đến cái khó thấy. Như thé là lý luận của 
Ngài đã đặt căn bản lên thực tại, lên những điều có thể chứng nghiệm được, chứ 
không phải xa lạ, viễn vong, mơ hồ. 


Đến giai đoạn thứ ba, đức Phật nêu lên trình bày cho chúng ta thấy cái vui thú 
của sự hết khổ. Giai đoạn nầy tương phản với giai đoạn thứ nhứt: giai đoạn trên khổ 
sở như thé nào, thì giai đoạn này lại vui thú như thế ấy. Cảnh giới vui thú mà Ngài 
trình bày cho chúng ta thấy ở đây, cũng không có gì là mơ hồ, viễn vong, vì nếu đã có 
cái khổ là cái vui. và khi đã thấy rõ được cái khó như thế nào, thì mới hăqng hái tìm 
cách thoát khổ và khao khát hướng đến cai vui mà đức Phật đã giới thiệu. 


Đến giai đoạn thứ tư là giai đoạn Phật dạy những phương pháp đề thực hiện cái 
vui ấy. Ở đây chúng ta nên chú ý là đức Phật trình bày cảnh giới giải thoát trước, rồi 
mới chỉ bày phương pháp tu hành sau. Đó là một lối trình bày rất khôn khéo, đúng 
tâm lý: trước khi bảo người ta đi, thì phải nêu mục đích sẽ đến như thé nào, rồi аё 
người ќа suy xét, lựa chọn có nên đi hay không. néu người ta nhận thấy mục đích ấy 
cao quý, đẹp dë, khi áy người ta mới hăng hái, nỗ lực không quản khó nhọc, dé thực 
hiện cho được mục đích ây. 


Như thế, chúng ta có thê phác họa lại cái bố cục của bức họa Tứ Diệu Đề như 
Sau: 


Chúng ta đang đứng trước một bức họa vĩ đại gồm có hai phần chính: Phần dưới 
là một bê thăm mênh mông, sóng gió tơi bời, trong ây thuyên bè đang bị đăm chìm, 
với vô sô nạn nhân đang lặn hụp, kêu la, khóc lóc, chới với...(Khô đê). 


Trong cái phần nầy của bức tranh, ta cũng thấy được những nguyên nhân gây ra 
những thảm họa ау: đó là những luông gió dục vọng, tham, sân, si.. những đám mây 
vô minh đen nghịt, che khuât cả mặt trời (Tập đê). 


Nhìn đến phần trên của bức họa, ta thấy quang cảnh dần dàn sáng súa, yên tĩnh; 
ở đây, giông tố không đến được, không có những vực sâu, hó hiểm, không có những 
nạn nhân đang rên siết, khóc than...đây là một miền cao nguyên, cang flên cao, cảnh 
trí càng đẹp dë, yên vui. Người ở đây trông có vẻ bình tĩnh, thảnh thoi, vui vẻ lắm; và 
cũng như cảnh trí, những người càng ở tầng bậc cao thì lại càng có dung mạo đẹp 4ё, 
cốt cách phương phi, giải thoát...(Diệt đề). 


trong phần này, nếu chúng ta chú ý nhìn rõ, thì thấy từ một cảnh ở dưới lên một 
cảnh trên, có những con đường đi với những cái bản đề tên đường đi, rất hay như: tứ 
niệm xứ, Tứ chánh cần, tứ như ý túc,. Bát chánh đạo v.v...Trên những con đường ấy, 
có rất nhiều người đang đi lên, và rất ít người đi xuống. và càng lên cao thì con đường 
lại càng rộng rãi mát mẻ, tốt đẹp và những khách bộ hành lại càng mang rất ít hành 
lý...(Đạo đề). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Bức họa ау có ghi mây chữ ở phân dưới là: "Thê gian" và phân trên là "Xuât thê 
gian". 


Đây, bức họa Tứ Diệu Đề rõ ràng trình bày ra trước mắt chúng ta hai cảnh giới: 
Thé gian và Xuất thế gian, tương phản như thé đó. Những ai đã nhìn được bức họa ấy, 
tất đều có một thái độ là muốn xa lành cảnh ở phần dưới và mong ước được sống 
trong cảnh giới trình bày ở phần trên bức họa. 


VI. Địa Vị Quan Trọng Của Tứ Diệu Đề Trong Toàn Bộ Giáo Lý Của đức Phật 
Thích Ca 





Tứ Diệu Để là giáo lý căn bản của đạo Phật, không phải riêng đối với Tiêu Thừa 
mà chung cho cả Đại Thừa nữa. Người tu hành muôn có một kết quả chắc chắn, 
không thể bỏ qua Tứ Diệu Đề được. Pháp môn nầy, tuy tién chậm, nhưng khi tién 
được bước nào là chắc bước пау. Pháp môn này tuy không đưa thăng người tu hành 
đến quả vị Phật, nhưng với một sự tinh tấn và quyết tâm nó có thể dễ dàng đưa người 
tu hành đến quả vị A La Hán. Rồi từ quả vị A La Hán, hành giả sẽ tu thêm một pháp 
môn khác của Đại Thừa, dë tiễn đến quả vị Phật. Căn cơ nào, ігіпһод nào cũng có thê 
tu theo pháp môn này được, chứ không phải như một số pháp môn khác, phải cần có 
một trình độ học thức cao và một trí tuệ trên mức trung bình mới có thể theo được. Vì 
thế, nó là một pháp môn phô thông cho cả hai phái Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa, Nam 
tông và Bắc tông. Ngày nay pháp môn này là pháp môn được phô biến nhất trên thế 
ĐIỚI. Các Phật tử Âu Mỹ hâu hết đều tu theo pháp môn này là nhüng tập sách nghiên 
cứu về đạo Phật, của những nhà Phật học tây phương đều nói nhiều nhất về Tứ Diệu 
Đê. 


C. Kết Luận 
Phật Tử Phải Học và Thực Hành Pháp Tứ Diệu Dé 


Một giáo lý căn bản, quan trọng như Tứ Diệu Dé, người Phật tử không thể 
không hiểu được. Không hiêu biết về Tứ Diệu Đề là không hiểu biết gì về giáo lý đạo 
Phật cả. Người Phật tử, hơn ai cả, phải thấu triệt cõi đời là khó. Muón thế, không gì 
hơn là hãy lắng nghe đức Phật dạy về Khổ ё, vì chỉ có Khổ dé mới nói lên một cách 
tường tận đầy đủ, chính xác về mọi nỗi khó đau của cõi đời. 


Thấy rõ được mọi nỗi khó đau ròi, ta cần tìm hiểu vì đâu có khó, nguyên nhân 
của khổ là đâu. Vì chỉ khi nhận thấy được nguồn gốc của nó, mới có thé diệt trừ tận 
gốc nó được. Điều này, cũng không chỗ nào nói rõ ràng, phân tích ràng mạch bằng 
Tập đề. Nhưng thấy được mọi nỗi đau khổ của cõi đời và nguôn gôc của nó, không 
phải để mà chán ngán, khóc lóc, rên siết. Nếu thé thì không có gì tiêu cực bi quan 
bằng. Một sô sdư luận tưởng lầm đạo Phật là yêm thế bi quan là vì họ đã dừng lại ở 
hai phần đầu của Tứ Diệu Đế. 


Nhưng người Phật tử không dừng lại đó. Đã thấy đau khổ làm cho cuộc đời хаи 
xa, đen tối, khô đau, thì phải diệt trừ đau khổ. Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc 
hiện ra sau khi đã diệt trừ được đau khổ. Đau khổ lùi chứqng nào thì hạnh phúc đến 
chứng ấy, như bóng tối tan đi đến đau thì ánh sáng thay vào đến đó. Muốn thấy ánh 
sáng của Niết Bàn thì phải thực hiện những lời dạy của Phật trong Diệt đề. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Muốn thực hiện Niết Bàn thì phải có đủ phương tiện. Những phương tiện nầy, 
đức Phật đã cung câp một cách đây đủ trong trong Đạo đê. 


Như thế, đức Phật Thích Ca đã làm đầy đủ nhiệm vụ của kẻ dẫn đường cho 
chúng ta đi từ cõi đời đen tối đến quả vị A La Hán. Ngài đã đặt vào tay chúng ta một 
bản đồ chỉ dẫn rõ ràng về cuộc hành trình và ban cho chúng ta đầy đủ phương tiện cần 
thiết trong chuyên đi vĩ đại ấy. 


Chúng ta chỉ còn lên đường và bước đi. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Ba 
Thinh Văn Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 
Bài Thứ 2 
Khổ Dé (Dukkha) 
А. Mó Đề 
Đời Là Một Biển Khổ Đây Mà Hôi Và Nước Mắt 


Có một số người cho rằng đời là một bữa tiệc dài, không hưởng thụ cũng uống. 
Do đó, họ không đề lỡ một dịp nào có thể đem lại cho họ những khoái lạc vật chất. 


Nhưng họ không ngờ rằng những khoái lạc ấy điều là giả dối, lừa phỉnh, chẳng 
khác gì cái khoái lạc mong manh của người khát mà uống nước mặn, cảng uông lại 
càng khát; và сб họng, sau cái phút uống vào, lại thêm đăng chát. 


Khé kinh có câu: "Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển". Thật thế ! Cõi 
đời không vui, cõi đời toàn là khó. Những nỗi vui, nếu có, cũng chỉ là tạm bo, hào 
nhoáng như một lớp sưon bên ngoài mà thôi; chứ bản chất của cõi đời là đau khó. Cõi 
đời là một biên đầy mồ hôi và nước mắt, trong ау chúng sinh đang bơi lội, hụt lặn, 
chìm nỗi, trôi lăn. Đó là sự thật. Nhưng sự thật ấy, không ai nhìn thấy một cách tường 
tận và nói lên một cách rõ ràng như đức Phật đã nói trong khó đề, phần thứ nhứt của 
Tứ Diệu Đề. 


B. Chánh Dà 


1. Định Nghĩa Chữ Khổ Dé (DUKKHA) 





Khổ dé do chữ Dukkha mà ra. "DU", nghĩa là khó; "KKHA" là chịu đựng, khó 
kham nhẫn. Dukkha nghĩa là đắng: nghĩa rộng là những cái gì làm cho mình khó chịu, 
mình đau đớn như: ốm đau, đói khát, buồn rầu, sợ hãi v.v.. 


"ĐỀ" là một sự thật vững chắc, đúng đắn, hoàn toàn, cao hơn cả. 


Khô đê, là sự thật đúng đăn vững сһас cao hơn cả về sự khô ở thê gian. Sự thật 
пау nó rõ ràng, minh bạch không ai có thê chôi cãi được. 


Dưới đây, chúng ta hãy nghe đức Phật giải bày một cách tường tận, sâu sắc, tỉ 
mi về sự khổ của thé gian. 


П. Luận Về Sự Khổ Của Thế Gian 





Kẻ cho hết cả sự khổ ở thế gian, thì không bao giờ cùng. Song căn cứ theo kinh 
Phật, có thê phân loại ra làm ba thứ khô (tam khô) hay tám thứ khô (bát khô). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1. Ba khổ: Ba thứ khó là: khổ khó, hoại khổ và hành khổ. 


a) Khô khô. Cái khổ chồng chất lên cái khó, bản thân đã là khó, mà hoàn cảnh 
chung quanh lại đẻ lên bao cái khô khác: đó là "Khô khô" 


Thật thế, mỗi một chúng sanh, tự mình đã là nạn nhân của bao nhiêu cái khổ, 
cái xấu xa; thân thê là một bầu thịt xương duo bán, néu một vài ngày, không săn sóc, 
rửa ráy, thì thối tha không thể chịu đựng được. Hơn nữa, cái thân ấy cũng không bền 
chắn, mà trái lại rất mong manh: khát nước độ ba ngày, ngạt thở độ năm phút, đứt 
một mạch máu, bị nhiễm một số vi trùng độc...thế là mạng vong. 


lại trên cái khổ sống chết bất ngờ mà con người không làm chủ được, còn nhiều 
cái khổ khác nữa chất chồng, không sao tránh khỏi được như: bệnh tật, đói khát, bão 
lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, áp bức, sưu cao thuế nặng v.v... Vì thế nên gọi là "khổ 
khổ". 


b) Hoại khổ. Trong Khế kinh chép: "Phàm vật có hình tướng đều phải bị hoại 
diệt". Thực thế, vạn b\vật trong vũ trụ đều bị luật vô thường chi phối, không tòn tại 
mãi được. Cứng rắn như sắt đá, lâu năm cũng mục nát; to lớn như trái đất, mặt trăng, 
mặt trờ lâu ngày cũng tan rã. Yếu ớt, nhỏ nhen như thân người, thì mạng sống lại 
càng ngán ngủi, phù du ! Cái búa tàn ác của thời gian đạp phá tất cả; mỗi phút mỗi 
giây ta sông, cũng là mỗi phút mỗi giây ta đang bị hủy hoại. Và dù ta có sức mạnh 
bao nhiêu, quyền thế bao nhiêu, giàu có bao nhiêu cũng không thể cản ngăn, chống 
đỡ không cho thời gian hủy diệt đời ta. ta hoàn toàn bát lực trước thời gian. Thật là 
khổ sở, tủi nhục, đớn đau !. 


c) hành khổ. Về phương diện vật chất, ta bị ngoại cảnh, thời gian chỉ phối, phá 
hoại; còn về phương diện tinh thán, ta cũng không hề tự chủ, yên ôn, tự do được. tâm 
hồn ta thường bị dục vọng dẫn vặt, lôi kéo, thúc đây từng phút từng giây. tư tưởng ta 
cũng luôn luôn biến chuyên nhảy vọt lăng xăng từ chuyện này sang chuyện khác, như 
con ngựa không cương, như con vượn chuyên cây, không bao giờ dừng nghỉ. Thật là 
đúng như lời Phật dạy: "tâm viên, ý та". 


Nếu xét sâu xa hơn nữa, {а sẽ thấy tâm hòn ta còn bị cái phần bên trong kín sâu, 
năm dưới ý thức, là phần tiềm thức chi phối, sai sử một cách vô cùng mãnh liệt trong 
mỗi ý nghĩ, cử chỉ hành động của chúng ta. ta giận, ta thương, ta ghét, ta muốn thứ 
này, ta thích thứ kia, phần nhiều là do tiềm thức ta sai sử, ra mệnh lệnh. 


Nói tóm lại, ta không được tự do, ta bị chi phối bởi những ý tưởng, dục vọng, 
tiềm thức, và luôn luôn chịu mệnh lệnh của chúng. Đó là "Hành khổ". 


2. Tám khó: néu chúng ta phân tích tỉ mỉ hơn, thì cái khổ của thế gian có thể 
chia ra làm tám loại. tám loại này tựu trung cũngk ngoài ba khô kia. 


Tám loại khổ: sanh khó, lão khổ,bệnh khổ,tử khô, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc 
khô, oán tăng hội khô, ngũ âm xí thanh khô. Dưới đây chúng ta hãy nói rõ vê tám nôi 
khó ấy. 


a) Sanh khó: Sự sanh sống của con người có hai phần khó: Khổ trong lúc sanh, 
khó trong đời sống. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khổ trong lúc sanh. Người sanh và kẻ bị sanh đều khổ cả. Khi người mẹ mới có 
thai là đã bắt đầu biếng š ăn, mát ngủ, nôn oe, dả dượi, bát thần... Thai mỗi ngày mỗi 
lớn, thì người mẹ môi ngày mỗi mệt mỏi, nặng në, đi đứng khó khăn, làm lụng chậm 
chạp. Đến khi gần sanh, sự đau đớn của người mẹ không sao nói xiết. Dầu được thuận 
thai đi nữa, mẹ cũng phải chịu do ué nhiều ngày, yếu đuối nhiều tháng, vì tinh huyết 
hao mòn, ngũ tạng suy kém. Còn rủi bị nghịc thai, thì mẹ phải bị mô xẻ, đau đớn 
nhiều nữa. Có khi sau một lần sinh bị giải phẫu, mẹ phải chịu tật suốt đời. 


Còn con, từ khi mới đầu thai cho đến lúc chào đời, cũng phải chịu nhiều điều 
khổ sdở. Trải qua chín tháng mười ngày, con bị giam hãm trong khoảng tối tăm, chật 
hẹp, còn hơn cả lao tù ! Mẹ đói cơm, khát nước, thì con ở trong thai bào lỏng bỏng 
như bong bóng phập phèu. mẹ ăn no thì con bị ép như bóng bột bị đè dưới thớt cối, 
khó bề cựa quậy. Đến kỳ sanh sản, thân con phải chen qua chỗ chật hẹp như bị đá ép 
bốn bẻ, nên khi vừa thoát ra ngoài, liền cất tiếng khóc vang: "khổ а! Khổ a !". Thật 
đúng như hai câu thơ của Ôn Như Hầu: 


"Thảo nào lúc mới chôn nhau 
Đã mang tiêng khóc ban đâu mà ra !" 


Khổ trong đời sống. Về phương diện vật chất, hay tinh thần, đời sống đều có 
nhiêu điêu khô sở. 


Về vật chất, con người đòi hỏi những nhu cầu thiết yêu như món ăn, thức uống, 
đồ mặc, nhà ó, thuốc men. Muốn có những nhu cầu ấy, con người phải cần. lao kham 
khổ, đỗ mài hôi, sôi nước mắt, mới mua được chén gạo, bát cơm, manh quân, tám áo. 
Về nhà ở, thì có khi suốt đời vất vả làm lụng, vẫn không đủ sức tạo được một ngôi 
nhà nho nhỏ. 


Nhưng chẳng phải đợi đến cảnh đói khát mới gọi khổ; ăn uống thất thường, 
thiếu thốn cũng đã là khổ rồi. Chẳng đợi phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, hay ăn 
lông ở lỗ mới gọi là khổ; áo quần không đủ ấm, nhà cửa không che được năng mưa, 
cũng đã là khô rồi. Nhưng nào phải chỉ có những người nghèo hèn mới khổ đâu? 
Người giàu có cũng cứ khó nhu thuóng: muón có tiền, tát phải thức khuya dậy sớm, 
buôn tảo bán tần, đầu tắt mặt tối trong công việc, dó mô hôi, sôi nước mắt mới có 
được, chứ đâu phải tiền bạc ở trên hư không rơi xuống cho đâu ! Đó là còn chưa nói 
dến những nỗi khổ vật chất bất thường khác nữa mà không ai có thể tránh khỏi được. 


Về phương diện tinh thần, đời người cũng có nhiều điều kó nhục, có nhiều khi 
còn đau khô hơn cả những thiêu thôn vật chât. Không nói gì nhiêu, chỉ xin đơn cử ở 
đây một thí dụ về nói khô trong sự học hỏi. 


Muốn tìm lẽ phải, chơn lý, đạo đức, tất phải gia công học hỏi nhiều năm cả về 
phương diện lý thuyết lẫn thực nghiệm. về lý thuyết ta học trong sách vở với thầy với 
bạn hay tự học. Về thực nghiệm ta cũng gặp lắm điều khổ sở, khó khăn. Như học lý 
thuyết với thầy ở trường, lắm khi gặp bài khó, lại thêm thầy giảng dạy quá cao, học 
trò không thu nhận được gì hết, thế là người giận kẻ buồnm khổ tâm quá ! Còn tự học 
ở nhà với quyền sách trơn, có lúc вар đoạn văn mắc mỏ, lại không đủ tài liệu tra cứu 
thêm, bị bít lỗi ra, rồi khởi tâm tức giận buồn phiền, cũng là khổ. Về sự học thực 
nghiệm ở đời, lắm khi cũng phải trả một giá rất đắc. ta sẽ bị người này phỉnh gạt, 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


người kia áp bức, kẻ nọ oán thù, kẻ kia khinh Ы...бао nhiêu hạng người là bấy nhiêu 
tâm tánh. Và hiệu đời được một phân nào là ta đã phải chịu đựng biết bao nhục nhã, 
khổ đau. 


Tóm lại, về vật chất hay tinh thằnh, sự sống mang theo nhiều cái khổ. Sanh khổ 
là thế. 


b) Lão khô. Ca dao có câu: 
"Già nua là cảnh cảnh điêu tàn 
Cây già cây cỗi, người già người si". 


Con người đến lúc già, thân thể hao mòn, tinh thần suy kém, nên khó thể xác 
lân tinh thân. 


Khổ thê xác. Càng già, khí huyết càng hao mòn. Bên trong, ngũ tạng, lục phủ 
càng ngày càng mỏi mệt, hoạt động một cách yếu ớt; bên ngoài các giác quan dân dần 
hư hoại, như mắt mờ, tai điếc, mũi nghẹt, lưỡi đớ, tay chân run rây, đi đứng khó khăn, 
việc gi cũng nhờ vả kẻ khác. 


Đã vậy, mỗi khi thời tiết xoay trở thì cảm nhiễm theoi khí hậu mà đau, như trời 
mới năng thì đã sôt, trời mới mưa thì đã rét v.v.. không chút gì gọi là vui thú cả ! 


Khổ tinh thần. Người xưa có nói: "Đa thọ, đa nhục". Thật thế, tuổi nhiều, nhục 
lắm ! Càng già thân thê càng suy kém thì trí tuệ cũng càng lu mờ. Do đó, sanh ra lẫn 
lộn, quên trước, nhớ sau, hành động như kẻ ngây dại: ăn do, uống bẩn; nói năng giống 
người mát trí; ăn rồi bảo chưa ăn, chưa ăn bảo ăn rồi; có khi lại còn chửi bới, nói 
nhám nhí làm trò cười cho lũ trẻ. Thật đúng là "Lão khó". 


с) Bệnh khổ. hành hạ xác thân con người, làm cho nó khốt sở không gì hơn là 
cái đau ! Đã đau, bắt luận là đau gì, từ cái đau lătk vặt như đau răng, nhức đầu, đến 
cái đau trầm trọng như phung, lao v.v...đều làm cho con người phải rên xiết, khó sở, 
khó chịu. Nhất là những bệnh trầm kh (lâu ngày khó chữa), thì lại càng hành hạ xác 
thân, đắng cơm, nghẹ nước, cầu sống không được, cầu chết cũng không, oan oan 
ương ương, thật là khó não. 


Thân đã đau, mà tiên lại hêt. Có nhiêu người sau một ậnmn đau, chỉ còn hai bàn 
tay trăng ! Cho nên ngan ngữ có câu: "Không đau làm giàu biệt тау". 


Ngoài ra, bệnh tật lại còn làm cho lục thân quýct thuộc buồn гап, lo ио. Mỗi 
lần trong nhà có người đau, thì cả gia quyền đều rôn rip, băn khoăn ngòi đứng không 
yên, quên ăn quên ngủ, boếng nói, biếng cười, bỏ công ăn việc làm. thật đúng là 
"Bệnh khổ". 


d) Tử khổ. Trong bốn hiện tượng của vô thường; sanh, già, bệnh, chết thì "chết" 
là cái làm cho chúng sanh kinh hãi nhất. Con người sợ chết đến đôi ở trong hoàn cảnh 
sống thừa, đang slẽ không nên sống làm gì nữa, thế mà nghe nói đến cái chết, cũng sợ 
không dám nghĩ đến. Những người xấu số bị bịnh nan y như ung thư, bịnh hũi, sống 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thêm một ngày là khó thêm một ngày, thế mà những người bạc phước ấy cũng vẫn 
muôn sông mà thôi. 


Cái chêt làm khô con người như thê nào mà ai cũng suo hãi thê? 


Về thân xác. Có mục kích một người bệnh khi һар hối bị hành xác rồi mới biết 
cái chết là đáng sợ. người sắp chết, mệt ngột không ngàn, trợ mắt, méo miệng, giựt 
gân chuyền cốt, uốn mình, giáng tay, bé chân... Trong lúc а ây tai hết nghe, mắt hết 
thấy, mũi hết thở, miệng hết nói. Rò thử vào người chết, thì thấy lạnh ngắt như đồng, 
thân cứng do như gỗ. xác chết dần dần sinh lên, trong rát ghê tóm; nếu dé lâu ngày lại 
nút ra, chảy nước tanh hôi khó chịu vô cùng. 


Về tinh thần. Khi sắp chết, tâm thần rối loạn, sợ hãi vô cùng: phần xót thương 
cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái từ đây đoạn tuyệt, phần lo mình một thân cô 
quanh, bước sang thé giới mit mù xa lạ. Thật không còn gì đau khổ bằng phút chia ly 
vĩnh viễn này ! 


Tóm lại, cái chết làm cho thân thê tan rã, thần thức theo nghiệp dẫn đi thọ sanh 
ở một cõi nào chưa rõ. Thật là "tử khô". 


e) Ái biệt ly khổ. Trong cái tình yêu thương giữa vợ chồng, con cái, anh em 
đang mặn nông, thăm thiệt mà bi chia ly, thì thật không có gì đau đớn hơn. Sự chia ly 
có hai loại: sanh ly và tử biệt. 


Sanh ly khổ. Một gia đình đang sống trong cảnh đàm ấm vui уйу, bỗng bì hoàn 
cảnh bắt buộc, hay vì một tai họa thình linh xảy đến, như giặc giã, bão lụt... làm cho 
mỗi người bơ vơ thất lạc mỗi nơi: kẻ đầu này trông đợi, người gốc kia nhớ chờ. thật 
đau lòng xót dạ ! Người đời thường nói: "Thà lia tử, chứ ai nõ lia sanh?". Đó là cái 
khổ của "Sanh ly". 


Tử biệt khó. Nhưng mặc dù xã cách nhau người sống còn có ngày gặp gỡ; chứ 
chết rồi bao thuở được vum уйу? Vì vậy, đứng trớc cảnh chết, là một sự biệt ly vĩnh 
viễn, con người không ai là chàng khổ đau. Do đó, lâm phải cảnh tử biệt này, có 
người đã xót thương rầu гї đến quên ăn, bỏ ngủ, có người đau đớn, tuyệt vọng đến nỗi 
toan chết theo người quá có. Đó là cái khổ của "tử biệt". 


g) Cầu bát đắc khó (thất vọng). Người ta ở đời, hễ hy vọng càng nhiều thì thất 
vọng càng lắm. Bát luận trong một vân đề gì, số người được toại nguyện thìd quá 
hiếm hoi, mà kẻ thất bại bất như ý ý, thì không sao kë xiết. Muốn được kết quả tốt đẹp, 
người ta phải vận dụng không biết bao nhiêu năng lực, lao tâm, tón trí, mất ăn, bỏ 
ngủ, chỉ mong sao cho chóng đến ngày thành công. Thế rồi, chăng may những điều 
thành công. thế rôùi, chăng may những điều mong ước ấy không thành, sự đau khổ 
không biết đâu là bờ bến. Dưới đay, xin nêu lên vài thí dụ về những thất vọng mà ng 
đời thường gặp nhiều nhất. 


Thất vọng vì công danh. Trong đời, danh vọng thường là một miếng mòi ngon 
mà phần đông người đời ưa thích. Nhưng miếng mòi ау, phải đâu аё giành giật được? 
Không nói gì đến những kẻ nhảy dù, muôn làm quan tắt, nên phần nhiều hay thất bại, 
chỉ nói đến trường hợp những kẻ mong cầu danh vọng một cách chánh đáng, bằng 
nănglực, tài trí, học hỏi của mình. Đối với những hạnh người này, cũng phải nếm bao 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


mùi thất bại, cuối cùng may ra mới được thành công. Thật đúng như lời Ôn Như Hầu 
Nguyên gia Thiêu đã nói: 


"Gót danh lợi, bùn pha sắc xám 
Mặt phong trång nắng nám mùi dâu !" 


Thất vọng vì phú quý. Số người thất vọng vì công anh đã nhiều. Nhưng sô sn 
thất vọng vì phú quý cũng không phải ít. Muốn cho mau giàu, nhiều người tìm mưu 
này chước nọ đề lừa phinh người ta; nhưng rồi mưu gian chước lận đỗ bê ra, tài sản bị 
tịch thu, bản thân Ы tù tội, gia quyến bị nhục nhã theo, thực là khổ ! 


Thất vọng vì tình duyên. Tình duyên cũng là một điều làm cho bao người phải 
điêu đứng, khổ sở. Trong trường tình ái, thử hỏi đã máy ai được toại nguyện? Nhan 
nhãn trên báo chí hằng ngày, những câu chuyện tình duyên trắc trở đưa đến sự quyên 
sinh, thật không sao ké xiết. Đấy là "Cầu bất đắc khó". 


h) Oán tắng hội khổ. Con người ở trong cảnh thương yêu, chắng ai muốn chia 
ly; cũng như ở trong cảnh hờn ghét, chẳng ai mong gặp gỡ. Nhưng oái oăm thay ! Ở 
đời khi mong muôn được hội ngộ, lại phải chia ly; cũng như khi mong ước được xa 
lia, lại phải sông chung đụng nhau hằng прау! Cái khó phải biệt ly đối với hai người 
thương yêu nhau như thé nào, thì cái khối phải hội ngộ đối với hai người ghét nhau 
cũng như thé ấy. 


Người ta thường nói: "Thấy mặt kẻ thù, như kim đâm vào mắt; ở chung với 
người nghịch, như nêm mật, năm раі". 


Chưa nói đến trường hợp những người xa lạ, ngay trong gia đình bà con quyến 
thuộc, giữa vợ chồng, anh em, khi vì một lý do gì đó, sanh ra bất hòa với nhau, cũng 
đủ khó chịu rồi. Muốn lánh mặt nhau, mà mỗi khi đi ra đi vào lại phải gặp nhau mãi ! 
Quyết không nói chuyện với nhau, mà nhiều khi bắt buộc nín không được, phải nói ra 
VỚI SỰ ngượng ngùng. Định tuyệt giao hàn, ngặt vì còn phải ăn chung ở lộn một nhà, 
dầu cố sắc trón tránh, song lắm lúc cũng phải giao thiệp lấy lệ. Thật là khó. Бау là bà 
con cật ruột, có tình cốt nhục, có nghĩa đồng bào, mà sự hờn ghét còn thúc đây con 
người hết muón thân mến, không mong gặp gỡ nhau thay ! Huống chi đối với người 
dưng, nước 18, khác giống, khác nói, một khi đã thù ghét nhau rồi mà phải sống bên 
cạnh nhau thì thế nào cũng có một ngày xảy ra đại họa. Đó là ý nghĩa của "Oán tắng 
hội khó". 


i) Ngũ ám xí thạnh khổ. Cái thân tứ đại của con người cũng gọi là thân ngũ ат 
(năm món che đậy): sắc ám, thọ ấm, tưởng âm, hành âm và thức âm. Với cái thân ngũ 
âm ây, con người phải chịu không biết bao nhiêu là điều khổ. Giữa ngũ ёт ау luôn 
luôn có sự xung đột, mâu thuẫn, chi phối lẫn nhau. Vì sự xung đọt, mâu thuẫn â Ấy, nên 
cái thân con người mới chịu những cái khói sau đây: 


Bị luật vô thường chi phối không ngừng, từ trẻ đến già, từ mạnh đến ốm, từ đau 
đên chết, luôn luôn làm cho con người phải lo sợ, buôn phiên. 


Bị thất tình, lục dục lôi cuốn, làm cho con người phải đắm nhiễm sáu trần, phải 
khô lụy thân tâm. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


BỊ vọng thức điên đảo châp trước, nên con người nhận thât một cách sai lâm: có 
ta, có người, còn mât, khôn dại, có không, và sanh ra râu lo, khô não. 


Aáy là "Ngũ ấm xí thanh khó." 


Ш. Đức Phật Nêu Rõ Những Nỗi Khổ Ау Đề Làm Сі? 
Có người sẽ băn khoăn, thắc mắc tự hỏi: Đức Phật nêu lên một cách rốt ráo những nỗi 
khó của thế gian dé làm gi? Cuộc đời đã đau khổ như thé, thì nên che giấu bớt đi 
chừng nào hay chừng â ау, chứ sao lại lột trần nó ra làm gì cho người ta càng thêm đau 
khổ? Ta cố gắng tạo nên một ảo tưởng tốt đẹp về cuộc đời dé sóng an ón trong ấy, có 
hơn không? Đứa trẻ nít sống một cách hòn nhiên, yên ón trong hạnh phúc, vì nó 
không biết đến những nỗi đau khổ, xấu xa của cuộc đời. Tại sao ta lại không сб bắt 
chước như chúng, đừng tìm biết gì cả về những sự xấu xa, khổ sở của cõi đời, để sống 
một cuộc sống có hạnh phúc hơn? Đức Phật là một đắng thường được gọi là đẳng từ 
bi, sao lại làm một vịwc nhẫn tâm như thế? 





Những câu hỏi thắc mắc trên, mới nghe thì hình như có lý, nhưng nếu suy xét 
một cách rốt ráo, sẽ thấy chúng là nông cạn. Đức Phật không nhẫn tâm khi nêu lên 
những nỗi khó căn bản của cõi đời; chính là vì lòng từ bi mà Ngài làm như thế. Đức 
Phật muốn cho người đời biết rõ những nỗi khổ của trần gian, vì những lợi ích lớn sau 
đây: 


1. Gặp cảnh không khủng khiếp: Những nỗi khó mà Đức Phật nói ra ở trên là 
những nói khó căn bản, không ai tránh khỏi được. Đã sống, tất phải gặp chúg. Có ai 
không óm, không già, không chết? Có ai suốt đời không gặp chia ly với người thân 
thuộc, không bị chung sông với những kẻ thù nghịch? Có ai đạt được tất cả những 
điều mình mong ước? Cho nên dù có muốn tạo ra một ảo tưởng đẹp đề về cuộc đời để 
sóng cho yen ôn, thì ảo tưởng ау, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị thực tế phủ phàng xé 
tan đi mất ! Và khi ấy, cuộc thé tràn truồng, xấu xí, ghê tởm sẽ hiện ra một cách vô 
cùng đột ngột, trước mắt những kẻ thường quan sống trong ảo tưởng đẹp dé. Bấy giờ 
những kẻ thiếu chuẩn bị để sống một cuộc sông đau khổ, sẽ hoảng lên, vô cùng tuyệt 
vọng và có nhiều khi không đủ can đảm dé sống nữa. 


Trái lại, khi chúng ta biết rõ cảnh Ta Bà này có nhiều điều khó, thì gặp cảnh 
khổ, chúng ta không đến nỗi khủng khiếp, tán loạn tỉnh thần, mà trái lại, chúng ta sẽ 
điềm tĩnh nhẫn nại đề tìm phương giải thoát. Tỷ như nhà nông, biết bón phận mình là 
phải vất vả với nghề cày sâu сибс bẫm, tay lắm chân bùn, mới có lúa gạo đề sóng, 
nên gặp cảnh mưa tuôn, nẵng táp cũng không пао núng chút nào. Trái lại, một kẻ 
quyên quí, quen sống trong nhung lụa, trong cảnh đền đài nguy nga, rủi gặp thời cuộc 
hôn loa, đôi thay bát ngờ, đâm ra kinh hãi và liều mình tự tử. 


2. Không tham cầu nên khỏi bị hoàn cảnh chi phối: Khi chúng ta rõ biết cuộc 
đời vui ít buồn nhiều, và hễ càng ham muốn nhiều thì lại càng đau khổ lắm, khi biết 
rõ như thế, chúng ta sẽ tiết chế dục уоп của chúng ta và sẽ "biết đủ". Do đó, chúng ta 
không bị hoàn cảnh chi phối, không bị sóng đời lôi kéo, vùi dạp chúng ta xuông vực 
thắm mênh mông của cõi Ta Bà đen tối. Tỷ như người trí, rủi bị giam cầm, biết lo 
nghĩ phương kế đề thoát ly lao ngục, chứ không như kẻ dại, trong khi ngồi tù, chỉ lo 
tranh giành những món cơm thừa, canh cặn mà quen rằng mình sẽ bị đem xử tử, nếu 
mình không sớm tìm kế thoát thân. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


3. Gắng sức tu hành đề thoát khó: Khi đã biết thân người nhiều khổ và cảnh Та 
Bà ít vui, con người mới mong ước được thoát ly ra khỏi cảnh giới đen tối của mình 
và sống ở một cảnh giới tốt đẹp hơn. Cũng như lũ trẻ đang chơi mê тап trong cảnh 
nhà đang cháy, may nhờ đáng cha lành bào động, chúng mới biết và gấp rút tìm 
đường thoát ra. 


C. Kết Luận 
Biết Khổ Phải Tìm Nguyên Nhân Sanh Ra Khổ Bé Diệt Trừ 


Chúng ta đã được đức Phật từ bi chỉ rõ cho thấy rằng cõi Ta Bà này, cũng như 
tam giới đêu là biên khô. Kinh Pháp Hoa cũng nói: "Ba cõi không an, ví như nhà lửa", 
пёс vì chúng sinh mê muội, lây khô làm vui mà không tự biết, nên phải bi trâm luân. 


Nay chúng ta đã biết rõ mặt thật xấu xí của đời rồi, đã biết nó là một biên khổ 
mênh mông luôn luôn dậy sóng, thì ta phải nhàm chán nó, xã lánh nó. Biết khổ đề rồi 
chán đời, nản chí, buông xuôi tay ngồi khóc than. Nhưng làm thé nào đề thoát ly nó, 
nếu chúng ta chưa rõ biết ngành ngọn, đường đi nước bước, chưa biết rõ vì đâu phát 
sinh đau khó? Nhà lương y giỏi muôn trừ bênh, phải tìm căn nguyên của bệnh. Một 
viên tướng giỏi muôn trừ diệt tận gốc bọn phiến loạn, phải cho điều tra kỹ lưỡng sào 
huyệt, tổng hành dinh của chúng ở đâu, nhiên hậu mới có thê bao vây, đánh bắt chúng 
nó đầu hàng một cách dë dàng. 


Cũng vậy, biết khó chua đủ đề diệt khó. Muốn diệt khó tận gốc phải tìm nguyên 
nhân phát sanh ra khô. 


Nguyên nhân phát sanh ra khổ, đức Phật đã thuyết trong đoạn thứ hai của tứ 
diệu đê là Tập đê, mà quý độc giả sẽ đọc trong bài thứ ba của tập sách này. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Ba 
Thinh Văn Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 
Bài Thứ 3 
Tập Dé (Sameda Dukkha) 
A. Mó Đề 
Vì Sao Phật Nói Khổ Đề Trước và Tập Đề Sau 


Trong Khô đế, chúng ta đã thây rõ những nỗi thống khổ của trần gian. Trước 
những nói khổ ấy, không ai là không nhàm chán. ghê sợ cho cuộc đời ở cảnh giới Ta 
Bà nây, và không ai có thé an tâm, điềm nhiên sóng trong cảnh â áy. Nhiều câu hỏi liền 
nây ra trong đầu óc chúng ta: Vì đâu sanh ra những nỗi khổ ấy? Ta có thể thoát ra 
khỏi móng vuốt của chúng dé sống ở một cảnh giới đẹp dë hơn chăng? Và thoát ra 
bằng cách nào? 


Đó là những câu hỏi mà đức Phật sẽ lần lượt giải đáp một các tường tận ở ba 
phàn: Tập, Diệt và Đạo đê. 


Ngay trong phần Tập dé này, đức Phật giải đáp câu hỏi thứ nhút của chúng ta là 
nói rõ nguyên nhân của đau khô. 


Đức Phật rất rành tâm lý của chúng sanh, nên mới nêu lên cái khổ trước rồi mới 
nói cái nhân sau. Nếu vào ngay đầu, Ngài nói: "Này các ngươi ! hãy nghe ta nói rõ 
những nguyên nhân sanh ra đau khổ đây !" Nếu Ngài bảo như thế, chắc chúng ta sẽ 
không chú ý nghe cho lắm, vì chúng ta, mặc dù là sống trong bề khổ, những vì mê 
mờ, chúng ta có thấy một cách tường tận và rùng rợn tật cả những nỗi khổ của cảnh 
Ta Bà đâu? Có nhiều khi chúng ta còn cho cảnh giới nầy là vui nữa là khác. Do đó, 
chúng ta không thiết tha đi tìm nguyên nhân phát anh đau khó. Chi khi nào chúng ta 
đã ý thức một cách sâu sắc những nỗi khổ sở của chúng ta, khi ấy chúng ta mới thấy 
sự băn khoăn khân cấp đi tìm đường tự giải cứu cho chúng ta. Và muôn tự giải cứu, 
tất chúng ta càm tìm xem vì đâu mà có đâu khó; như vị lương у, muốn trị bệnh, trước 
phải tìm hiểu nguyên nhân sinh bệnh. 


Nguyên nhâ sinh bệnh khó đâu của chúng sanh, đức Phật gọi là Tập đề. 

B. Chánh Đề 

1. Định Nghĩa 

Tập đề: Tập là chứa nhóm, dồn thêm mỗi ngày mỗi nhiều hơn lên. Đề là sự thật 
vững сһас, đúng đứn hơn cả. Tạp đê là sự thật đúng dàn, vững chắc vê nguyên nhân 


của những nỗi khó đã chứa nhóm, tích trữ lâu đời, lau kiếp trong mỗi chúng sanh. Đó 
là sự thật vê cội góc của sanh tử, luân hôi, của bê khô trân gian. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


II. Nguyên Nhân Của Đau Khổ Là Những Gì? 





Phật dạy: Cội gốc của sanh tử luân hài do các phiền não mê lầm là những dục 
vọng xâu xa, những ý niệm sai quấy, làm não loạn thân tâm chúng ta. 


phiền não rất nhiều, nói rộng thì đến tám muôn bốn ngàn (84.000), nói hẹp lại 
thì có mười phiền não gốc, gọi là căn bản phiền não. Do mười phiền não gốc nây mà 
sanh ra vô sô phiền não ngành ngọn (xin xem quyền Tu Tâm). Mười phép phiền não 
gôc là: 


1. Tham: nghĩa là tham lam. Tánh tham có động lực bắt ta phi dòm ngó, theo 
dõi những cái gì nó ưa thích, như tiền tài, danh vọng, miếng : ăn, chỗ ở v.v...rồi nó xúi 
ta lập mưu nầy, chước nọ đề tầm kiếm cho được những thứ â ау. Điều tai hại nhất là 
lòng tham không có đáy, thâu góp bao nhiêu cũng không vừa; được một muốn có 
mười, được mười muốn có trăm. Tham cho mình chưa đủ, còm tham cho bà con 
quyền thuộc và xứ sở của mình. Cũng vì tham mà cha mẹ vợ con xung đột; cũng vì 
tham mà bẻ bạn chìa Па; cũng vì tham mà đồng bào trở lại xung đột, xâu xé nhau; 
cũng vì tham mà chiến tranh tiếp diễn, giết hại không biết bo sanh linh. Tóm lại, cũng 
vì tham mà nhân loại, chúng sanh chịu không biết bao nhiêu điều thống khó. 





Tham không những hại cho mình và cho người, trong hiện tại mà cả đến tương 
lai nữa. 


2. Sân: nghĩa là nóng giận. Khi gặp những cảnh trái ý nghịch lòng, như lòng 
tham không được toại nguyện, thì sân nôi lên, như một ngọn lửa dữ đốt cháy lòng ta. 
Thé là mặt mày đỏ Ча hay tái xanh, bộ dạng thô bỉ, nói năng hung dữ, có khi dùng 
дёп võ lực hay khí giới dé hạ kẻ đã làm trái ý, phật lòng ta. Vì nóg giận mà cha mẹ, 
vợ con, anh em xa lìa, bạn bè ly tán; vì nóng giận mà đông bào trở nên thù địch, nhân 
loại đua nhau ra chiến trường; vì nóng giận mà kẻ bị tàn tật, người vào khám đường, 
kẻ mát địa vị, người tan sự nghiệp. Kinh Hoa Nghiêm chép: "Nhất niệm sân tâm khởi, 
bách vạn chướng môn khai", nghĩa là một niệm sân hận nôi lên, thì trăm ngàn cửa 
nghiệp chướng đều mở ra. Sách Phật chép: "Nhất tinh chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh 
công đức chi sơn", nghĩa là một đóm lửa giận, có thé đốt hết muôn mẫu rừng công 
đức. Thật vậy, lửa sân hận đã bừng cháy lên giữa lòng nhân loại, và đã đốt thiêu 
không biết bao nhiêu là công lao, sự nghiệp mà nhân loại đã tốn bao nhiêu mồ hôi và 
nước mắt đề tạo nên. 


3. Si: nghĩa là si mê, mờ ám. Si như là một tắm màn dày đặc, đen tối trùm lên trí 
huệ của ta, làm cho ta không thê nhìn thấy được sự thật, phán đoán được cái hay, cái 
dỡ, cái tốt, cái xấu. Do đó, ta gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, làm hại mình, hại 
người mà không hay. Vì 51 mà lòng tham trở thành không đáy, bởi vì néu người sáng 
suốt ау cái tai hại của tham, thì người ta đã kềm hãm được một phần nào tánh tham. 
Vì si mà lửa sân tự do bùng hcáy; néu người sáng suốt biết cái tai hại của lửa sân thì 
không đề cho nó hoành hành như thế. Tó sư đã dạy: "Båt úy tham sân khởi, duy 
khủng tự giác trì". Nghĩa là không sợ tham và sân nổi lên, mà chỉ sợ mình giác ngộ 
chậm. Nói một cách dë hiểu hơn: Không sợ tham và sân, mà chỉ sợ si mê. Thật đúng 
như thế: Nếu tham, sân nổi lên, mà có trí sáng suốt ngăn chân lại, thì tham, sân không 
có trí huệ, sáng suốt thì tham, sân không thé tồn tại được; như khi đã có ánh sáng mặt 
rời lên, thì bóng tối tất nhiên phải tự tan biến. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Ba tánh tham, sân, sĩ này, Phật gọi là ba món độc; vì do chúng nó mà chúng 
sanh phải chịu nhiêu Кіёр sanh tử luân hôi, doa vào địa nghục, nga qui và súc sinh. 


4. Mạn: nghĩa là tự nâng cao mình lên và hạ người khác xuống; tự tháy mình lag 
quan trọng mà khinh rẻ mọi người; y mình có tiền của, tài trí hy quyền thế mà dương 
dương tự đức, mục hạ vô nhân, khinh người già cả, hỗn láo với người đức hạnh, chà 
đạp người dưới, lán lướt người trên. 


Vì lòng ngã mạn cho mình là hơn hết, nên chăng chịu học hỏi thêm, không nghe 
lời nói phải. Do đó, làm nhiêu điêu lâm lân sai quây, phước lành tôn giảm, tội 101 
càng tăng, phải chju sanh tử luân hôi không bao giờ cùng. 


Mạn có bảy thứ: 
a) Mạn: hơn người ít, mà nghĩa mình hơn nhiều. 
b) Ngã mạn: y mình hay giỏi mà lắn lướt người. 


._—©) Quá mạn: mình bằng người mà cho là hơn người, người hơn mình lmà cho là 
băng. 


d) Mạn quá mạn: người hơn mình nhiều mà cho mình hơn người. 
đ) Tăng thượng mạn: chưa chứng thánh quả mà cho mình đã chứng. 
e) Ty liệt mạn: mình thua người nhiều mà nói rằng thua ít. 


g) tà mạn: người tu về tà đạo, được chút ít thần thông, hoặc hiểu biết được đôi 
chút việc quá khứ, vị lai, rôi khinh lướt người. 


5. Nghĩ: nghĩa là nghi ngờ, không có lòng tin. Người nghi ngờ không làm nên 
được việc gì hết. Đối với người thân trong gia đình, họ không tin cậy giao phó công 
việc; đối với bạn bè, họ nghi ngờ tất cả mọi thiện chí. Ngay đối với mình, họ cũng 
không tự tin nữa. Đã không tự tin, họ còn gây hoang mang cho người chung quanh, 
làm cho người thế gian ngã lòng, thôi chí. 


Đối với đạo lý chân chánh, họ cũng không hăng hái tin theo. Những pháp tu giải 
thoát và các điêu phước thiện, họ do dự không làm. 


Nghi có ba phương diện: 


а) Tự nghỉ: nghĩa là nghi mình. Chẳng hạn như nghe chư Tăng bảo: "Ти hành sẽ 
được giải thoát”, nhưng lại tự nghi răng: "Chàng biết mình tu có được khóng?". Vì 
lòng do dự ngi ngờ ау, nên không tu. 


b) Nghi pháp: nghĩa là nghi phương pháp mình tu. Chẳng hạn như nghe kinh Di 
Đà nói: "Người chí tâm niệm ph, từ một ngày cho đến bảy ngày, được nhất tâm bát 
loạn, đến khi lâm chung sẽ được Phật Di Đà tiếp dán sanh về nước Cực lạc"; nhưng 
họ lại nghi ngờ "Phương pháp ấy không biết có kết quả đúng như vậy không? "Do sự 
nghi ngờ đó mà không tu. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


с) Nghi nhon: nghĩa là nghi người dạy mình. Như có người dạy rằng: "Làm lành 
sẽ được phước, làm ác sẽ bị tội"; nhưng lại nghi răng: "Chăng biệt người này nói có 
thật không ". Do sự nghi ngờ ây mà không làm. 


Tóm lại, tánh nghi ngờ làm cản trở sự tiên triên của mình, ngăn ngại mọi công 
tác hữu ích và làm cho cuộc đời không vượt ra khỏi cảnh tôi tăm khô sở. 


6. Thân kiến: nghĩa là chấp thân ngũ ấm tứ đại giả hiệp này làm ta. Vì cái chấp 
sai lầm ду, nên ћау có một cái Ta riêng biệt, chắc thật không biến đổi, thây cái Ta ấy 
là riêng của ta, không dính dấp đến người khác, và là một thứ rất quý báu. Vì tưởng 
lầm như thế, nên kiếm món ngon, vật lạ cho ta ăn, may sắm quân áo tốt đẹp co Ta 
mặc, lo xây dựng nhà cao, cửa lớn cho Ta ở, thâu góp thật nhiều của cải, đất ruộng аё 
dành cho Та hãnh diện với mọi người. Do sự quý chuộng phụng sự cho cái Та ау, mà 
tạo ra lắm điều tội lỗi, chà đạp lên bao nhiêu cái Ta khác, làm cho họ đau khó vì Ta. 
Và thé giới trở thành một bãi chiến trường cũng vì cái Ta. 


7. Biên kiến: nghĩa là chấp một bên, nghiêng về một phía, có một thành kiến 
cực đoan. Biên kiên có hai lôi châp sai lâm lớn nhật là: 


a) Thường kiến: nghĩa là chấp rằng khi chết rồi, cái Ta vẫn tồn tại mãi: người 
chết sẽ sanh Ta người, thú chết sẽ trở lại thú, thánh nhơn chết trở lại làm thánh nhơn. 
Do sự chấp ấy, họ cho rằng tu cũng vậy, không tu cũng vậy, nên không sợ tội ác, 
không thích làm thiện. Lối chấp này, đọa Phật gọi là "Thường kiến ngoại đạo". 


b) Đoạn kiến: nghĩa là chấp rằng chết rồi là mát hắn. Đối với hạng người chấp 
Đoạn kiến, thì hễ tắt thở là không còn gì tồn tại nữa; tội cũng không mà phước cũng 
chẳng còn. Họ không tin nhân quả luân hồi, nên mặc tình làm các điều tội lỗi. Họ tự 
bảo: "Tu nhơn tích đức già đời cũng chết; hung hăng, bạo ngược tắt thở cũng không 


" 


còn”. 


Có người đối trước những cảnh buồn lòng, nghịch ý, những chuyện tình duyên 
trắc trở, tưởng rằng chết là hết đau khổ, là giải thoát tất cả, nên họ đã không ngân ngại 
mượn chén thuốc độc, hay dòng sông sâu để kết liễu đời mình. Họ đâu có ngờ rằng 
chết rồi vãn chưa hết ! Lối chấp này, kinh Phật gọi là "Đoạn kiến ngoại đạo". 


8. Kiến thủ: nghĩa là chấp chặt sự hiểu biết sai lầm của mình. 
Kiến thủ có hai phương diện: 


a) Kiến thủ vì không ý thức được sai lầm của mình. hành vi của mình sai quấy, 
ý kiên của mình sai lâm, nhưng vì không đủ sáng suôt dë nhận thây, nên cứ bảo thủ 
hành vi, ý kiên của mình, tự cho là 0101, ai nói cũng chăng nghe. 


b) Kiến thủ vì tự ái hay vì cứng đầu. Biết mình làm như thế là sai, nói như vậy 
là dó, nhưng vì tự ái, cứ bảo thủ cái sai cái dở của mình, không chịu thay đổi. Như 
ông bf trước đã lờ theo tà đạo, nay con cháu vẫn biết đó là tà, nhưng cứ theo như thế 
mãi không chịu đồi. Họ cứ nói một cách liều linh: "Xưa sao nay vậy", hy "Xưa bày 
này làm". Hay như cha mẹ trước đã lỡ làm nghề tội lỗi, đến đời con cháu, vẫn cứ bảo 
thủ nghề ấy không chịu thay nghề khác. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Nói rộng ra trong thế giới, có một số đông người, mặc dù thời thé đã cải đổi, 
tiễn bộ mà họ cứ vẫn giữ lại những lề thói, có tục hủ bại mãi. Chắg hạn như ở Việt 
Nam ta, đến bây giờ mà vẫn có những Phật tử, hễ trong nhà có người chết là giết heo 
bò để cúng kiến; khi đưa đám tang, gánh theo những con heo quay to tướng, đi biểu 
diễn qua các đường phố; mỗi khi tuần tự hay ky giô, thì đốt giây tiền vàng bạc, áo 
quần kho phướg, mỗi năm phải hội họp để cúng tế tà thần, ác quỷ v.v...Chấp chặt 
những hủ tục như thế, đều thuộc và "Kiến thủ" cả. 


9. Giới cắm thủ: nghĩa là làm theo lời răn cắm của ngoại đạo tà giáo. Nhưng sự 
răn cắm này nhiều khi thật vô lý, mê muội, dã man, không làm sao đưa người ta đến 
sự giải thoát được, thế mà vẫn có nhiều người tin và làm theo. Chàng han nhu ó Aán 
độ, có phái ngoại đạo lây đá dàn bụng, đứng một chân giữa trời nắng, năm chỗ bán 
thiu, leo lên cao nhảy xuông, gieo mình vào lửa, hay nhảy xuống sông trầm mình để 
được phước. Có đạo, môi năm lại bắt tín đồ giết một người đề tế thần, hay như đạo 
của anh chàng Vô Não, phải giết một trăm người lẫy một trăm ngón tay xâu làm 
chuỗi hạt mới đắc đạo. 


Những thứ cuôn tín như thê, không làm cho cuộc đời sáng súa, mà còn làm đen 
tôi, khô đau thêm. 


10. Tà kiên: nghĩa là châp theo lôi tà, không chơn chánh, trái với sự thật, trái với 
luật nhân quả. Nói một cách khác, Tà kiên nghĩa là mê tín di đoan, như thờ đâu trâu, 
đâu cop, bình vôi, ông táo, xin xâm, bói qué, buộc tôm, đeo піёї, coi sao, cúng hạn 
У.У... 


Nói rộng ra, са bôn món châp trên, đêu thuộc và Tà kiên cả. 


(Tiếp bài thứ tư) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Ba 
Thinh Văn Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 
Bài Thứ 4 


Tập Dé (Sameda Dukkha) 
(бёр theo) 


II. Tánh Chất Của 10 Món Căn Bản Phiền Não 





Tánh chất của mười món căn bản phiền não không giống nhau: có thứ nhanh 
nhẹn, có thứ chậm chạp; có thứ mãnh liệt, có thứ yếu ớt; có thứ đam sâu gốc rễ trong 
lòng người, có thứ nằm khơi khơi ở trên ý thức; có thứ dễ dứt trừ, có thứ khó tiêu 
diệt. Vì tính chất không đồng ау mà đức Phật đặt cho chúng những danh từ khác 
nhau, dé dë phân biệt, như Kiết sử, Kiến hoặc, Tư hoặc. 


1. Kiết sử: Mười thứ phiên não góc: thâm, sân, si, mạn, nghi, thân kiên, biên 
kiên, kiên thủ, giới cam thủ, tà kiên cũng gọi là "Thập Kiét sử". 


Kiết là trói buộc; Sử là sai khiến. Mười phiền não này gọi là Kiết Sử, vì chúng 
nó có mãnh lực trói buộc loài hữu tình không cho ra khỏi ba cõi và sai sử chúng sinh 
phải quay lộn trong vòng sanh tử luân hồi, từ đời nầy đến kiếp nọ, và phải chịu không 
biết bao nhiêu điều khổ não. 


Tuy đều có tánh chất sai sử, trói buộc cả, nhưng mười Kiết sử này có thứ mạnh, 
thứ yêu, thứ chậm chạp, thứ mau lẹ, nên đức Phật chia chúng ra làm hai thứ với hai 
tên gọi khác nhau là: Lợi sử và Độn sử. 


a) Lợi sử là những món phiền não rất lanh lẹ, dễ sanh khởi mà cũng dễ trừ bỏ [ 
lợi là lanh lợi). Lợi sử gôm có năm là: Thân kiên Biên Kiên, Kiên Thủ, Giới Câm thủ 
‚Та Kiến. 


b) Độn sử là những món phiền não nặng nề, chậm chạm, sanh khởi một cách 
ngâm ngâm, sâu a, nhưng mãnh liệt, khó dứt trừ (độn là chậm lut). Thuộc vê Độn sử 
gôm có năm phiên não là: Tham, Sân, S1, Mạn, Nghi. 


Người học Phật muốn giải thoát, tất nhiên phải chựt đứt mười thứ dây nhợ, 
xiêng xích nây mới được. 


Trước khi muốn chặt đứt chúng một cách có hiệu quả, phải hiểu rõ tánh chất 
mềm hay cứng, bở hay dai của chúng dë liệt chúng vào loại dễ chặt hay khó chặt. 
Như người bửa củi, chia củi ra làm hai loại: loại dễ bửa và loại khó bửa; loại dë bửa 
thì dùng bú nhỏ, loại khó bửa thì dùng búa lớn; cũng vậy, hành giả trước khi muốn 
chặt đứt phiền não, phải liẹt chúng làm hai loại: lọi Kiến hoặc dë trừ, vf loại Tư hoặc 
khó diệt. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


2. Kiến hoặc: Chữ Kiến hoặc có hai nghĩa: 


a) Loại mê lầm này mong manh cạn cọt, chỉ tu hành đến địa vị Kiến đạo (thấy 
chân lý) thì đoạn được. 


b) Loại mê lầm này tuộc về phần vọng kiến (vọng chấp), phân biệt của ý thức 
đối với sự vô thường, vô ngã v.v....mà sinh ra; hay do lâm nghe theo lời khuyên dạy 
của ta sư ngoại đạo mà sinh ra. 

Nói một cách dễ hiểu hơn, Kiến hoặc là cái lầm thuộc về mê ly, do vọng chấp 
(chấp sai) phân biệt của ý thức sanh ra. Đến địa vị Kiến đạo là đoạn trừ được cái hoặc 
này. Bởi chúng nó dễ trừ, cũg hư cỏ mọc khơi trên mặt đất, hễ dày (phác) thì hết, nên 
cũng gọi là "Phân biệt hoặc" (nghĩa là cái lầm về phần phân biệt của ý thức). 


Tóm lại, Kiến hoặc hay Phân biệt hoặc là do mê ly mà sanh, và sẽ bi diệt trừ khi 
ngộ được chân lý. 


Mười phiên não nói trên, hay Kiên hoặc, nêu đem phôi hợp với bón Đê trong ba 
cõi, thì thành ra tám mươi tám hoặc. 


Рё có một ý niệm rõ ràng hơn, chúng ta hãy phân tách như sau: 


Mười món Kiến hoặc là: Tham, Sân, $1, Mạn, Nghi, Thân kiến, Biên kiến, Kiến 
thủ, Giới cam thủ và Tà kiên. 

Trong ba cõi (Dục giới, Sắc ĐIỚI, Vô sắc giới), mỗi cõi có bốn Đề (khổ, tập, 
diệt, đạo), mỗi dé có các hoặc (mê lầm) chung hiệp lại thành tám mươi tám Kiến 
hoặc. 

Như Dục giới có bốn Рё: Khô, Tập, Diệt, Đạo. Khổ dé có đủ mười hoặc. Tập đề 
và Diệt đê chỉ có bảy hoặc (vì trừ Thân kiên, Biên kiên và Giới câm thủ). Đạo đê có 
tám hoặc (trừ Thân kiên và Biên kiên). Bôn đé cộng thành ba mươi hai Kiên hoặc. 

Cõi Sắc và Vô sắc cũng y như Dục giới, song ở trong đó mỗi Đề đều trừ ra một 
món Sân (vì hai cõi này chỉ có vui trong thiền định, nên chẳng có Sân) nên mỗi cõi 
chỉ có hai mươi tám hợc. Hai cõi hiệp lại thành năm mươi sáu hoặc; cộng với ba mươi 
hai hoặc ở cõi Dục nữa, tông cộng thành ra tám mươi tắm món Kiên hoặc. 

Đây là biểu đồ 88 món Kiến hoặc 

I. Dục giới (có 32) 

1. Khổ đế: 10 

a) Tham, b) Sân 

с) Si, d) mạn, d) Nghi 


e) Thân kiến 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


ë) Biên kiến, g) Kiến thủ 

h) Giới cám thủ 

D Tà kiến 

2. Tập dé: 7 

Như Khổ đề, trừ Thân kiến, Biên kiến và Giới cắm thủ 
3. Diệt dé: 7 

Như tập аё 

4. Đạo đế: 8 

Trừ Thân kiến và Biên kiến 

II. Sắc giới (có 28) 

1. Khổ đề: 9 

Như Khổ đề ở Dục giới, trừ Sân. 

2. Tập đề: 6 

Như Tập dé ở Dục giới, trừ Sân. 

3. Diệt đế: 6 

Như Diệt dé ở Dục giới, trừ Sân. 

4. Đạo đế: 7 

Như Đạo đề ở Dục giới, trừ Sân. 

Ш. Vô sắc giới (có 28) 

Như Khỏ, Tập, Diệt, Đạo ở Sắc giới. 


Sắc giới và Vô sắc giới đêu trừ Sân, là vì hai cõi пау ở trong thiên định, có hy 
có lạc, nên Sân không sanh khởi. 


Khổ đề đủ mười hoặc là vì thuộc về Quả. Tập để ít hơn (có 7) là vì thuộc và 
Nhân. Diệt đê là quả xuât thê nên chỉ có 7. Dạo đê vê phân tu hành nên chỉ có 8. 


3. Tư hoặc: Trong số mười phiền não căn bản nói trên, có bốn thứ ăn sâu gốc rễ 
từ vô thi rât khó diệt trừ là Tham, Sân, Si, mạn (bón Độn sử) thì gọi là Tư hoặc. Theo 
tân dịch thì Tư hoặc có hai nghĩa: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
a) Nó пойт ngầm khởi lên, do mê muội về sự vật mà sanh; như đói với sự vật 
ăn, mặt, ở ( sắc, thanh, hương, vi, xúc) sanh tham gia trước. 
b) Sự mê lầm này phải đến địa vị Tu đạo mới trừ dứt được. 
Chúng nó có từ vô sỉ đén giờ, h có ta là có nó, nó với ta đông minh mộit lượt, 
nên cũng gọi là "câu sanh hoặc ". Chúng nó có tiêm tàng sâi kín, và chi phôi sai tử 
chúng tamột cách mãnh liệt, nên hành giả phải hết sức tu trì, mới có thê lân trừ hôi 


được. Cũng như cỏ cú, phải ra công moi đào nhiêu lân, mới nhô sạch {їп gôc. 


Tóm lại Tư hoặc cũng có tên Câu sanh hoặc, do sự mê là sanh, và chỉ khi đên 
địa vị Tu đọ mới đoán ra được. 


Mười món này phối hợp với bốn đề ở ba cõi, sẽ thành 81 món như sau: 

Mười món Dục giới, có 4: Tham, San, S1, Mạn. 

Tư Hoặc Sắc giới, có 3: Tham, Si, Mạn. 

Vô sắc giới, có 3: Tham, S1, Mạn 

(hai cõi sâu vì ở trong thiền định, nên không có sân) 

Bốn thứ tư hoặc này lại chia ra làm ba hạng: hạng nhất là bậc thượng; hạng vừu 
là hạng bậc trung; hạng kém hơn là hạng bậc hạ. Môi hạng như hé lại chia ra làm ba 
bậchay ba phâm nữa (thượn, chung, hạ), cộng tât cả thành chín phâm. 

(Xem biểu chín phâm Tư hoặc dưới đây) 

Mười thứ 1. Thượng 1. Thượng thượng 

Tư hoặc 2. Thượng trung 

chia làm 3. Thượng hạ 

chín phẩm II. Trung 1. Trung thương 

2. Trung trung 

3. Trung hạ 

IH. Hạ 1. Hạ thượng 

2. Hạ trung 

3. Hạ hạ 

Chín phẩm Tư hoặc nhân cho ba cõi (gồm chín địa 81 thứ) hoặc. 


(Xem biểu đồ 81 moán Tư hoặc đưới đây) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


I. Dục giới 1.Ngũ thứ tạp cư địa, có:9 phâm Tư hoặc 

ILSắc giới 2. Sơ Thiền, ly sanh һу lạc địa: __ 

3. Nhị thiền định sanh һу lạc địa: __ 

4. Tam thiền ly Һу lạc địa: __ 

5. Tứ thiền xả niệm аһ tịnh địa: __ 

Ш. Vô sắc giới 6. Không vô biên xứ địa __ 

7. Thức vô biên xứ địa __ 

8. Vô sỡ hữu xứ địa __ 

9. Phi phi tưởng xứ địa __ 

Cộng: 9 địa Thành: 81 phâm Tư hoặc 

VI. Tóm Tắt Về Ý Nghĩa Kiến Hoặc và Tư Hoặc 

Nói tóm lại, nhưng cái mê lầm thuộc về phần phan biệt (do ý thức phân biệt mà 
sanh) đêu thuộc vê Kiên hoặc. Nhừn cái mê lâm thuộc về phând Câu sanh (ngâm 
ngâm cùng với ta đông sanh) th ì thuộc vê phân Tư hoặc. 

Lại một nghĩ nữa, những cái mê lầm thuộc về phần mê lý, đến khi Kiến đạo là 
đoạn trừ được, nên gọi là Kiến hoặc. những cái mme lầm thuộc về phần mê sự, phải 
tu hành đến địa vị Tu đạo, mới lần đoạn trừ, thì gọi là tư hoặc. Đoạn Kién hoặc chỉ 
mới là ём cái lầm trên phương diện kiến thuắc; đến khi đoạn Tư hoặc thế gian hì cả 


cái lầm trên phương diện ý thức, hanhd vi đều không còn nữa. 


Đoạn 88 cái lầm về Kiến hoặc và 81 cái lầm về Tư hoặc thì sẽ chứng được 4 
quả thánh Thanh văn của Tiêu thừa, trong đó quả vị cao nhât là quả vị A la hán (1) 


С. KẾT ШАМ: 


Sỡ dĩ chúng sinh chịu được các đều khổ não, nguyên nhân là do phiền não gây 
tạo ra nghiệp Tập dé. Tập dé gồm có nhiều thứ phiền não; nhưng có mười thư can bản 
phiên não là: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiếm, biên kiến, kiến thủ, giới cám thủ và 
tà kiến. 

Trong 10 món này, vì căn cứ theo nhiều cái dë phát sinh dë trừ là năm món sau, 
thì gọi là ngũ lợi sữ; còn 5 món trước tánh nó ngâm ngầm phát sanh và khó đoạn trừ 


thì gọi là Ngũ độn sử. 


Đứng về phương diên Tu chứng mà xét, thì hành giả trong khi tu hành, chia 10 
món phiên não trên làm hai loại, đê đoạn trừ trong thời kỳ sau đây: 


1. những cái me lầm khi thấy đạo (chân lý) mới đoạn được, thì gọi là Kiến hoặc. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2. Những cái mê lầm khi дёп địa vị tu đạo mới đọan đư2ợc thì 201 là Tư hoặc. 


Về Kiến hoặc, ở cõi Dục giới có 32 món mê lầm, ở cõi sắc giới có 28 và Vô sắc 
giới cũng có 28, cộng lại thành 88 món mê lầm. Cái lầm ở cõi dục rất thô, đến cõi 
sắcvà Vô sắc giới thì vi tế hơn. Đoạn được 88 thứ Kiến hoặc trong ba cõi, thì chứng 
đặng quả thánh thứ nhất trong bốn quả của Tiẻu thừa là Tu đà hoàn (Tàu dịch là Dự 
lưu). Đến дайа này, 81 phẩm tư hoặc của ba cõi vẫn chưa đoạn trừ. 


Về Tư hoặc thì cõi Dục giới có 4: tham, sân, si man. Cõi sắc giói Và VÔ sắc, mỗi 
cõi có ba (vì trừ sân). Cộng chung lại là mười món Tư hoặc. Vì chúng có thô vi tế 
không đồng nên phân ra có thượng, trung, hạ phẩm. Mỗi phẩm lại phân ra ba phẩm 
nữa là: Thượng, trung, hạ cộng thành 9 phẩm. 


Trong ba cõi có chia ra làm 9 địa mỗi địa có 9 phâm Tư hoặc từ thô đến tế, công 
chung 9 địa thành ra 81 Tư hoặc (1) (1) 


Chín phâm Tư hoặc ở cõi Dục thì rât thô, còn hai cõi trên lân vi tê. Các thứ 
phiên não Tư hoặc vi tê dây, chiêu cảm với nhữn khô quả sanh tử, luân hôi trong cõi, 
chứng quả A la Hán. 


Phần Phụ Chú 
Tứ Đề là thuộc về giáo lý tiểu thừa. Trong khi nghiên cứu và trung thành với giáo 
giáo lý này, chung tôi chỉ Кё chỉ có hai thứ hoặc và kiến hoặc và Tư hoặc. Nhưng theo 
giáo lý Раі thừa thì ngoài hai hoặc trên, có hai thứ hoc khác nữa là Trần sa hoặc. ёи 
chứng quả vị Đại Thừa Bồ tát hay Phật, thì phải đoạn trừ hai hoặc sau này 


Рё có một ý niệm tổng quát về các thứ hoặc, chúng tôi xin được phụ chú dưới 
đây hai loại hoặc ây: 


1. Trần sa hoặc: Trần sa hoặc là cái mê lầm như cát bụi. Cái mê lầm không phải 
của mình, vì khi chưng đươc quả A la Hán thì cái me lầm về phần Kiến Hoặc và Tư 
hoặc nơi cá nhân mình đã hết. Cái chơn trí ở nơi tâm mình đã sáng suốt rồi. Nhưng so 
với mình, còn thấy cái mê lầm của chúng sinh nhiều như cát bụi, nên sanh tâm chán 
ngắn, thối chí độ sanh, cứ trầm không thu tịch, thủ cảnh thiên không Niết Bàn của 
Tiểu Thừa, không chịu ra hóa đạo độ sanh (vì còn pháp chấp, mê lầm thấy thật có 
pháp mình tu, Niết Bàn mình chứng). 


2. Vô minh hoặc: Vô minh là mê lầm, không rõ được bản chất chơn tâm. Thứ 
mê lầm này là góc của các thứ mê làm khác, nên gọi là bản vô minh. Nó rất vi tế, phá 
trừ trần sa hoặc rồi mới phá trừ được Vô minh hoặc. 


Cứ theo lối tu chứng của Đại Thừa mà luận, thì phải trải qua 51 địa vị, mới phá 
hết dược các vô minh. khi mãn địa vị Thập tín rồi bắt đầu lên thập trụ (10 vi) phá một 
phần vô minh thì được một phần đức pháp tánh (3 đức: Pháp thân, bát thân, Giải 
thoát), chứng len vị sơ trụ. Như thế cú phá thêm một phần vô minh là chưng lên một 
địa vị; cho đến phá được 10 phần thì phá đước Thập trụ. Bước qua Thập hạnh (10 vị), 
Thập hồi hướng (10 vị) và thập địa (10 уі) cũng thế, nghĩa là phá một phần vô minh 
thì chứng lên một địa vị. Cho đến địa vị thứ 51; là Đăng giác, dùng trí kim cương phá 
sạch hết tướng vô minh rất tinh tế rồi, thì chứng được йа vi thưa 52 là quả Diệu giác 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


(Phật). Lúc bấy giờ vô minh diệt hết trí giác thế gian toàn minh, cũng như trăng rằm 
Trung thu, bao nhiêu mây mờ vet hêt, tỏa ánh sáng khắp mười phương. 


Chúng ta nên lưu ý: Kiến hoặc, Tư hoặc là chiêu cảm phần đoạn sanh tử trong 
ba cõi. Đoạn Kiến hoặc. Tư hoặc thì không thọ phần sanh tử ra ngoài tam giới, được 
thiên lý chơn, chúng nhị thừa: Thanh văn, Duyên giác. Đoạn Trần sa hoặc chứng 
quyền thừ Bồ tát. Đoạn sạch vô minh chứng quả Phật vô thuong. Xét như thé thì từ 
khi phát tâm tu hành cho đến thành Phật, phải trải qua một công trình lớn lao và một 
thời gian lâu xa mới được. 


(1) Sở đĩ gọi là phẩm mà không gọi là món, loại hay thứ là vì trong mỗi mê lầm 
ây, không khác chât, chỉ khác phâm lượng mà thôi, nghĩa là nó đậm hay nhạt, mạnh 
hay yêu mà thôi. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Khóa Thứ Ba 
Thinh Văn Thừa Phật Giáo 


¿ss бб 
Bài Thứ 5 
Diệt Đề (Nirodha Dukkha) 


Sau Khi nói về phương diện khó đau xong, Đức Phật nói về phương diện an 
lạc. 


Sau khi giải bày đầy đủ hiện tượng nhân quả về phần nhiễm, về phương diện 
đau khổ xong, đức Phật liền thuyết minh các hiện tượng nhân quả về phần tịnh, về 
phương diện An lạc. Nói một cách khác dau khi dạy xong Khổ đề và tập đế, đức Phật 
liền dạy Diệt dé và đạo đề. Có người chỉ thấy hai phần đầu của Tứ đề là khổ và Tập, 
nên đã tưỡng Phật là đạo yếm thế, bi quan. Họ cho rằng Phật giáo gieo vào lòng 
người sự chán đời là kẻ thấy cuộc đời xấu xa, đau khó, mà không tìm ra phương pháp 
để giải thoát ra khói cảnh á ау, mà chỉ buông xuôi tay ngồi nhìn và khóc than, sàu khổ. 
Đạo Phật không làm như thé. Đạo Phật trình bày cho mọingười nhìn thấy cái hiện tại 
đen tối của mình, cái hoàn cảnh xấu xa, có nhiều sự sự khuyết điểm, dë cải đồi nó, 
kiến tạo lại một cuộc sống đẹp dë, an vui hơn. Một giáo lý như thế, không thể gọi là 
уёт thế, bi quan được mà chính là yêu đời, lạc quan, vì còn tin tưởng ở khả năng kiến 
tạo của mình và chúng sinh. Cảnh giới mà Đức Phật trình bày cho chúng ta thấy ở 
đầyla một cảnh giới hoàn toàn trái ngược với cảnh giới tối tăm, sầu khó, đớn đau mà 
chúng ta đang sông. Cảnh giới ду là cảnh giới huy hoàng, an lạc, mà chỉ những người 
diệt tục, hết mê mới đạt được. 


Cảnh giới ấy, chúng ta sẽ nghe đức Phật trình bày trong phần diệt đề sau đây: 
B. Chánh Đề 


L. Định Nghĩa Sao gọi là Diệt dé? 





Diệt là tiêu diệt, trừ diệt. Diệt ở đây tức là diệt dục vọng mê mờ, phiền não Рё 
là lỹ lẽ chất thật, đúng đắn do trí tuệ sáng suọt soi thấu và thuyết minh. Diệt đế, chữ 
Pali gọi là "Nirodha Dukkha" tức là sự thật đúng đắn, mà đức Phật đã thuyết minh về 
hoàn cảnh tốt đẹp mà mọi người có thê đạt được khi đã diệt hết mọi phiênd não, mê 
mờ. Phiền não, mê mờ là nguyên nhân của đau khổ, như chúng ta đã nghe Phật thuyết 
trong Tập dé. 


Khổ là quả, mà tạp là nhân. Diệt khổ mà chỉ diệt cái quả thì không bao giờ hét 
khô được. Muôn diet khô tận góc, thì phải diệt cí nhân của nó, như muôn nhô cái thân 
cây, thì phải bàí cho hết cái гё ăn sâu trong lòng đât. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Trong khi nhân qủa, Phật dạy rằng: "Các ông phải biết, ví Tập nhân phiền não 
mới có quả khổ sanh tử, vậy các ông phải dứt trừ phiền nào tập nhân. Khi đã dứt trừ 
rồi, lại thường thương nắm chắc chó dứt trừ chjo chăn chắc, không khi nào nói bỏ. 
Đến khi chứng được đạo Niết Bàn, thì phải tát nhiên tập nhân phiên não phải diệt hết, 
mà khó luân hồi cũng không còn". 


Thế cho biết, muốn giải thóa tất phải tu hành. Mà tu hành là gì? 
Là diệt trừ tập nhân phiền não vậy. Diệt trừ phần nào tập nhân là đã bước đến 
hêt gân giải thoát chừng ау, như một cái phao; càng bớt dân chừng nào vật nặng dìm 


nó xuông, thì nó lại nôi dân lên mặt nước chừng ây vậy. 


П. Thứ Lớp Đoạn Hoặc (mê lầm) 





như chúng ta đã biết trong bài tập đề, tập nhân phiền não rất phức tạp, có thứ 
mong manh, сап сої, có thứ In sâu vào tâm thức từ lâu đời lâu kiệp rât khó dứt trừ. Do 
tính chât cạn sâu của các thứ phiên não ây, nên đoạn trừ cũng phải tuân tự, theo thứ 
lớp. 


Có hai lớp đoạn hoặc chính là: 


1. Kiến đạo sở đoạn hoặc: Những mê lầm này, khi thấy chánh đạo mới đoạn 
được. Đây là sự dứt trừ những sai lầm về phần lý trí. Những phiền não này thuộc loại 
cạn cợt gây ra bởi sự gần gũi tà sư, sự tuyên truyền ta vạy của sách vở, cùng những. 
người tri kiến không chân chánh. Nếu gặp được Minh sư, thấy duuoc chân lý, thì liền 
đoạn hết. Vì thế sự dứt trù những phiên não này, gọi là "Kiến đạo sở đoạn hoặc". 


2. Tu đạo sở đoạn hoặc: Những mê lầm này, khi tu đạo mới đoạn được. Đây là 
sự đoạn trừ những phiền não, sâu kín, đã đam sâu gốc rễ trong tâm thức, biến thành 
thói quen, như sự chấp. ngã, Sự say đắm nhục dục, tham, giận, kiêu căng v.v.. .Đối với 
những thứ phiền não này, phải cần nhiều công phu tu hành dẻo dai, chắc chắn mới có 
thé đoạn trừ được. Do đó, mới gọi là "Tu đạo sở đoạn hoặc". 


Ш. Các Tầng Bậc Tu Chứng 





Đoạn trên đã nói tổng quát về hai loại đoạn diệt phiền não cho dë phân biệt và 
dễ hiều. Đến đây, để có một ý niệm гб ràng về các tầng bậc tu chứng mà một hành giả 
cần phải trải qua, chúng ta hãy tuần tự điểm qua các quả vị từ thấp đến cao. 


1. Tứ gia hạnh: Muốn đoạn trừ kiến hoặc, trước tiên người tu hành phải rời xa 
các tà thuyết, xoay tâm ý, tư tưởng dần vào chân lý: vô thường, vô ngã, bát tịnh, tứ 
đề, để nhận chân được các tánh cách vô thường, vô ngã, bất tịnh, không thật v.v...của 
cuộc đời. Nhờ sự gần gũi với chân lý như thế, nên những điều thấy biết sai lầm điên 
đảo sẽ tan hết và 88 món kiến hoặc cũng không còn. Tuy nhiên, không phải chỉ trong 
một lúc mà đoan được tất cả kiến hoặc; trái lại, phải cần nhiều thời giờ, công phu tu 
tập. Từ những tư tưởng, thành kiến mê lầm của phàm phu mà đến Thánh trí dé dự vào 
lòng Thánh quả, người tu hành phải tu bốn gia hạnh sau đây: 


а) Noản vị: Noản là hơi nóng; vi là địa vị. Người xưa, khi muốn lấy nữa, họ 
dùng hai thanh củi tre cọ sát vào nhau; trước khi lửa sắp bật lên, phải qua giai đoạn 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


phát ra hơi nóng. Người tu hành muốn có lửa trí tuệ, cũng phải trải qua giai đoạn hơi 
nóng. Tât nhiên hơi nóng lửa trí tuệ chưa đôt cháy được củi phiên não, nhưng không 
thê không qua giai đoạn пау được. Đó là giai đoạn "Noản vi". 


b) Đảnh vị: Đảnh là chóp cao. Qua khỏi giai đoạn Noản vị, người tu hành tiếp 
tục tién bước và lên được trên chóp đỉnh núi mê lầm. Đứng ở địa vị này, toàn thân 
hành giả được tắm trong khoảng không gian rộng rãi vô biên, nhưng chân chưa rời 
khỏi chóp núi mê lầm. 


с) Nhẫn vị: Nhẫn là nhẫn nhịn, chịu đựng. Người biết nhịn, luôn luôn vẫn yên 
lặng sáng suốt trước sự khuây phá của đối phương. Người tu hành lên đến bậc này, trí 
giác ngộ đã gần sáng tỏ, thân tâm vẫn giữ được mực yên lặng trong sáng, mặc dù các 
pháp có lăng xăng và ân hiện. 


d) Thế hệ nhất vị: Bậc này cao quí nhất trong đời. Tu đến bậc này là một công 
phu rất to tát, gần giải thoát ra ngoài vòng Dục giới, như con diều giấy bay liệng giữa 
không trung, tự do qua lại, không còn bị cái gì làm ngăn ngại, ngoài sợi giây gai nhỏ. 
Nếu bứt sợi gai kia là diều bay luôn. Cũng như thế, người tu hành phá hết phần kiến 
hoặc nhỏ nhít sau cùng là được giải thoát luôn. 


Tóm lại, người tu hành thường xuyên qua bốn món gia hạnh này, tức là phá 
được cái lâm vë tri kiên hay kiên hoặc, cái lâm của Phi phi tưởng mà chứng đặng quả 
Tu đà hoàn là quả vi đâu tiên trong Thanh văn thừa. 


2. Tu đà hoàn: Tàu dịch là Dư lưu quả (dự vào dòng Thánh). Ở quả vị này, ý 
thức đã sáng suốt, không còn bị mê lầm nữa, song thất thức còn chấp ngã, nên phải 
trở lại trong cõi Dục, nhiều nhất là bảy phen sanh tử nữa, mới gọt sạch các kiết sử 
phiền não thầm kín, nằm nép trong tâm thức, và chứng quả A La Hán. 


3. Tư đà hàm: Tàu địch là Nhất lai, nghĩa là một phen sanh lại cõi Dục để tu 
hành và dứt cho sạch phần mê lầm ở cõi Dục, mới tién đến bực А La Hán. Trên kia, 
quả tu đà hoàn chỉ là kết quả của công phu tu hành đoạn được kiến hoặc, chứ chứ đá 
động đến tư hoặc. Sau khi chứng quả Thánh даи tiên rồi, phải tu nữa để đoạn trừ tư 
hoặc, mới chứng được bậc này. Tuy nhiên, ở cõi Dục có chín phâm tư hoặc, mà vị 
này chỉ mới đoạn có 6 phẩm, còn 3 phẩm nữa chưa đoạn. Nghĩa là mới đoạn sáu 
phâm thô thiển bên ngoài, còn ba phẩm sâu kín bên trong chưa đoạn. Vì thế, phải trở 
lại một phen để đoạn cho hết ba phần sau, mới bước lên Thánh quả thứ ba là А na 
hàm được. 


4. А na hàm: Tàu dịch là Bát lai (nghĩa là không trở lại cõi Dục nữa). Khi còn 
mê lầm của cõi Dục lôi kéo, mới sanh vào cõi Dục. Đến địa vị A na hàm nầy những 
mê lầm ấy không còn nữa, nên không bị tái sanh ở đây nữa, trừ trường hợp phát 
nguyện trở lại cõi này dë độ sanh. Vị nầy ở cõi Trời Ngũ tịnh cư thuộc Sắc giới, cũng 
gọi là Ngũ bát hoàn thiên hay Ngũ na hàm. VỊ nầy đã cách xa chúng ta như trời vực, 
đã thoát ra ngoài cõi Dục. Tuy thé, họ vẫn còn mang trong mình những mê lầm vi tế 
cu sanh của hai cõi Sắc và Vô sắc. Vì vậy, ở Ngũ tịnh cư thiên, họ phải tu luyện đề 
dứt cho hết vi tế hoặc, mới bước lên Thánh quả А La Hán (Tư hoặc gồm có 9 phâm. 
Từ đà hàm quả đoạn sáu hoặc, А na hàm quả đoạn thêm ba hoặc; đến A La Hán quả 
là đoạn hết). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


5. A La Hán: Đây là quả vị cao nhất, trong Thanh Văn Thừa. Tàu dịch có ba 
nghĩa: 


a) Ưùng cúng: Vị nầy có phước đức hoàn toàn, trí huệ hơn cả, đáng làm nơi 
phước điên cho chúng sinh cúng dường. 


b) Phá ác. Vị nầy đã phá tan những nhiền não tội ác, không còn bị chúng khuấy 
phá sai sử trói уйду nữa. 


с) Vô sanh. Vị nầy không còn bọ xoay vần trong sanh tử luân hồi nữa, vì đã phá 
trừ được phiên não là yêu tô của sanh tử luân hôi. 


Trong ba nghĩa này, Vô sanh là nghĩa quan trọng hơn hết, nên đã được nêu lên 
trong chữ А La Hán. VỊ này không những đã phá hết mê hoặc nông cạn, mà chính 
ngay chủng tử mê lầm thầm kín cũng đã dứt sạch. Cho đến chủng tử cháp ngã là 
nguồn gốc phiền não, nguồn gốc luân hồi, cũng bị đẹp lại một bên, không còn bóng 
dáng ra vào trong А lại da thức nữa. 


Tách cách của lòng ngã chấp là khiến chúng sanh luôn luôn сб chấp bản thân 
nhỏ hẹp, tạo thành rang giới giữa mình và người, mình và sự vật, đề rồi gây nên vô 
lượng tội nghiệp và chịu vô luog khổ báo. Một tách cách nguy hại của lòng ngã chấp 
nữa là thường làm cho chúng sanh không tỏ ngộ, không thé chấp được cái tánh "đồng 
nhất, không mát" của vạn sự vạn vật. Do đó, chúng sanh phải chịu lắm nỗi thăng trầm 
với xác thân bé nhỏ củ mình. 


Vị А La Hán, do sự có công bën chí, đã diệt được lòng chấp ngã ấy, nên không 
bị sống chết khổ đau, lo buôn sợ hãi chi phối. Như đồ de của а Phù dung, một khi đã 
bỏ được bệnh nghiền thì không còn ra vào nơi tiệm hút làm bạn với bàn đèn ống khói 
nữa. A La Hán là vị đã đoạn được cái sai lầm của cõi trờ Phi phi tưởng, nên không 
còn vương vấn với các cõi trời ấy nữa. 


Song quả А La Нап cũng chia làm hai bực, tùy theo căn cơ lanh lợi hoặc chậm 
lụt của các vị ây. 


a) Bát hồi tâm độn А La Hán: là vị А La Hán trầm không trệ tịch, tự thỏa chí 
vào địa vị đã chứng, chứ không phát tâm xoay về Đại Thừa. 


b) Hồi tâm đại A La Hán: là vị A La Hán lợi cứn lợi trí, phát tâm xoay về Đại 
Thừa rộng lớn chứ không tự mãn ở địa vị đã chứng. 


IV. Giá Trị Diệu Dụng Của 4 Cõi Thánh 





Bồn quả tháng của Thanh văn trên đây, đều là những kết quả giải thoát hién 
nhiên của công phu tu tập. Không cứ căn cơ nào đều có thể ở ngay trong cảnh giới củ 
mình (kinh gọi là tự địa, tự giới), mà tu tập để đạt đến bốn quả vị ấy. Hễ đoạn trừ mê 
lầm được chứng nào thì chứng quả đến chứng ấy, chứ không phải chờ sanh qua thế 
gian khác mới chứng quả kia đâu. 


Khi chứng đến quả Tu đà hoàn thì gọi "Kkiến đạo sở đoạn". Ở đây, ý thức đã 
tương ứng với Huệ tâm sở, sáng suôt, trực nhận đạo lý một cách rõ ràng. Còn các уі 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


sau, thuộc vê "Tu đạo sở đoạn", nghĩa là sau khi đã gội rửa các chủng tử mê lâm (tư 
hoăc) của А lại da thức mới chứng được. Do sự dứt trừ phiên não sâu hay cạn đó, mà 
diệu dụng của mỗi quả vi khác nhau. 


Ở địa vị "Kiến đạo sở đoạn" là thành tựu được năm phép thần thông (công dụng 
tự tại không bi chướng ngai). 


a) Thiên nhãn thông: Nhãn lực soi thấy khắp muôn loài cùng sự sanh hóa trong 
thê gian bao la hiện tại. 


b) Thiê nhĩ thông: Nhĩ lực nghe khắp mọi nơi, đủ các tiếng tăm đồng loại và dị 
loại. 


c) Tha tâm thông: Tâm lực biết được tâm niệm, sở cầu của kẻ khác. 
d) túc mạng thông: Trí lực hay biết các kiếp trước của mình. 


đ) Thần túc thông: Có hai nghĩ: một là được thần thông tự tại như ý muốn, hai 
là trong giây lát muôn đi đâu liên được như ý muôn, không bi sự vật hữu hình làm 
chướng ngại. 


Năm phép thần thông này, tuy có đặc biệt hơn nhân loại nhiều, song chưa phải 
là điểm quan trọng của người tu hành cầu giải thoát. Điểm quan trọng nhất спа người 
tu giải thoát là "Lậu tận thông". Lậu tận thông là được trí tuệ thông suốt cả ba đời, 
không còn bị các phiền não hữu lậu làm ngăn ngại, nghĩa là giải thoát sanh tử. Chỉ 
những vị A La Hán mới được qủa này. 


(Xem tiếp bài thứ sáu) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Ba 
Thinh Văn Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 
Bài Thứ 6 


Diệt Dé (Nirodha Dukkha) 
(tiếp theo) 


V. Diệt Đề Tức Là Niết bàn 





Kinh Niết Bàn dạy: "Các phiền não diệt gọi là Niết Bàn, xa lìa các pháp hữu vi 
cũng gọi là Niêt Bàn". 


Như các đoạn trước của bài nầy đã nói, đến bốn quả Thánh thì phiền não nông 
cạn và sâu kín đã tuân tự bị tiêu diệt. Vậy chứng được bón quả Tháh ау, tức l;à đã 
chứng được Niêt Bàn. Nói một cách khác, Diệt đê tức là Niệt Bàn. 


Niết Bàn hay Niết Bàn na hay Nê hoàn là do dịch âm chữ Phạn Nirvana mà ra. 
Niét Bàn có nhiêu nghĩa như sau: 


Niết (Nir) là ra khỏi; Bàn (vana) là rừng mê, Niết Bàn là khỏi rừng mê. 


Niết là chàng; Bàn là dệt. Còn phiền não thì còn dệt ra sanh tử, không phiền não 
thì không còn dệt ra sanh tử. Vậy Niêt Bàn là không dệt ra sanh tử luân hôi. 


Chữ Bàn cũng có nghĩa là không ngăn ngại. Niết Bàn còn có nhiêu fnghĩa khác 
nữa, song tóm lại không ngoài ba nghĩa: Bât sanh, giải thoát, tịch diệt. 


Bắt sanh, nghĩa là không sanh ra, không sanh các thứ mê lầm tội lỗi. 


giải thoát, nghĩa là thoát ra ngoài sự ràng buộc, không mắc vào các huyễn ngã, 
huyền pháp. 


Tịch diệt, nghĩa là văng lặng, dứt sạch. Vắng lặng, an lành, dứt sạch tất cả 
nguòn gốc mê lầm. 


Vì lẽ Niết Bàn có nhiều nghĩa như thé, nên trong kinh thường để nguyên am mà 
không dịch nghĩa. 


Theo định nghĩa của chữ Niết Bàn này, thì bốn quả vị trên kia đều gọi Niết Bàn 
cả. Song vì đã hoàn toán hay chưa hoàn toían mà chia ra làm hai thứ: 


1. Hữu dư y Niết Bàn: (Niết Bàn chưa hoàn toàn). Từ quả vị thứ nhất Tu đà 
hoàn đến quả vị thứ ba А na hàm, tuy đã đoạn trừ tập nhân phiền não, những chưa 
tuyệt diệu, tuy đã vắng lặng an vui, nhưng chưa viên mãn, tuy an vui chưa hoàn toán, 
vì phiền não và báo thân phiền não còn sót lại, nên gọi là nb hữu dư y. Vì phiền não 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


còn sót lại nên phải chịu quả báo sanh tử trong năm bảy đời; song ngã chấp đã phục, 
nên ở trong sanh tử mà vẫn được tự tại, chứ không bị ràng buộc như chúng sinh. 


2. Vô du y Niết Bàn: (Niết Bàn hoàn toàn). Đến quả vị A La Hán, đã đoạn hết 
phiền não, diệt hết câu sanh ngã chấp, nên hoàn toán giải thoát cả khó nhân lãn khổ 
quả. Sự sanh tử không còn buọc ràng vị nầy được nữa, nên gọi là Niết Bàn vô dư y. 
Đây là quả vị cao tột của hàng Thanh văn. Đến đây ngọn lửa dục vọng đã hoàn toàn 
tắt hết, và trí vô ngại hiện ra một cách đầy đủ, không khi nào còn trở lại tâm khởi 
chấp ngã nữa. Vì thế, nên được tự tại giải thoát ngoài vòng ba cõi: Dục, Sắc, và Vô 
ѕас 0101. 


VI. Niết Bàn Của Đại Thừa Giáo 





Phật Giáo gồm có Tiểu Thừa và Đại Thừa mà Niết Bàn là danh từ chung cho cả 
hai thừa ấy. Trên đây đã nói đến Diệt đế, hay Niết Bàn của Tiểu Thừa, nhưng chưa 
nói đến Niết Bàn của Đại Thừa. Vậy nói đến Niết Bàn, thì cũng nên mở rộng phạm 
VI, nói luôn cả Niết Bàn của Đại Thừa dë độc giá có một quan niệm đầy đủ về hai chữ 
Niêt Bàn. 


Nói như thế, không co snghĩa là Niết Bàn của Tiêu Thừa và Đại Thừa là hai loại 
hoàn toàn khác nhau về tính chất. Nếu có khác, thì chỉ khác về phạm vi rộng hẹp, rốt 
ráo hay chưa rốt ráo mà thoi; nghĩa là Niết Bàn của Đại Thừa rộng rãi hơn có thê gồm 
cr Niết Bàn của Tiểu Thừa, mà Niết Bàn của Tiêu Thừa không thể gồm cr Niết Bàn 
của Đại Thừa. Các thánh giả Nhị thừa (Tiêu Thừa) tuy đã đoạn hết phiền não, nhưng, 
tập khí vẫn còn, công đức trí tuệ chưa viên mãn nên Niết Bàn mà họ chứng, dù là Niết 
Bàn của hàng А La Hán đi nữa, đối với Đại Thừa cũng chưa hoàn toàn, nghĩa là cnf là 
Hữu dư y Niết Bàn. Chỉ có Niết Bàn của chư Phật mới được gọi là Vô dư y Niết Bàn. 


Ngoài cái nghĩa rộng hẹp trên, Niết Bàn của Đại Thừa đại khái có hai loại: 


1. Vô trụ xư Niết Bàn: Đây là Niết Bàn của các vị Bồ Tát. Các A La Hán, do tu 
nhân giải thoát mà chứng được quả giải thoát; nhưng chưa biết nguồn gốc của nhân 
quả, cò chấp có thực pháp phải tu, quả vị phải chứng, nên chưa được hoàn toàn tự tại. 
Các vị Bồ Tát thì trái lại, đã hiểu rõ "Tam giới duy! tâm, van pháp duy thức", pháp 
tánh bình đẳng như như; không thấy một pháp gì сб định, một vật gì chacư thật, biệt 
lập chỉ thấy chúng là những hình ảnh giả dói, do đối đãi với thức tâm, tạo thành bởi 
thức tâm. Các vị Bồ Tát không có tâm địa đảo điển sai lầm, không gán cho sự vật một 
giá trị nhứt định, như tốt, xấu, khó, vui, nên không sanh ra những thái độ oán, thân, 
bi, thử, ưa, ghét. hễ có tri kiến sai lầm đó, là bị chướng ngại khổ đau. Các vị ау tu 
hành chứng theo sự tánh bình đẳng, đem tâm hòa đồng cùng sự vật mà làm việc lợi 
tha. Tuy làm việc lợi tha, mà vẫn ở trong chánh quán. Quán các phép như huyền hư 
hóa, không có thật sanh tử, không có thật Niết Bàn, không bao giừo trụ trước (vô trụ). 
Do đó, Bồ Tát thường ra vào sanh tử lây pháp lục độ dé độ sanh, mà vẫn ở trong Niết 
Bàn tự tại. 


2. Tánh tịnh Niết Bàn: Đây là một thứ Niết Bàn tự tánh thường vắng lặng mà 
thườg sáng suót, thường sáng suốt mà thường văng lặng ra ngoài tâm lượng hẹp hòi 
của phàmphu và trí thức hữu hạn của Nhị thừa, ngoại đạo. Nó thường bộc lộ sáng 
suót nơ chư Phật, mà vẫn thường sẵn có nơi mọi loài chúng sinh. Trong kinh có khi 
gọi đó là Phật tánh, là chơn tâm, là Như lai tạng v.v... 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nếu chúng sinh tự tin mình có tánh Niết Bàn thanh tịnh, và khởi tâm tu hành 
theo tự tánh ау, tức có thê thành Phật không sai. 


Mạng tự tánh Niết Bàn mà để cho phiền não cấu trần che lấp, thì làm chúng 
sanh trầm luân trong bê khó. 


Trái lại, ngộ tự tánh Niết Bàn mà hết vọng tưởng mê lầm là thành Phật, và có 
đầy đủ bốn đcứ: thườg, lạc, ngã, tịnh. "Thường" nghĩa là không bị chỉ phối bởi tánh 
vô thườg, khi nào cũng như khi nào, không lên bồng xuống trầm không có già trẻ, 
chết sống, đôi thay. "Lạc" nghĩa là không còn khó não, lo buôn. "Ngã" là được hoàn 
toàn tự chủ, không bị nội tâm hay ngoại cảnh chỉ phối. "Tịnh" là không còn ô nhiễm, 
luôn luôn thanh tịnh, trong sáng. Chúng ta đừng lầm tưởng tánh "Chơn thường" này 
với điều thường hằng của thế gian; tánh "Chơn lạc” với sự vui thích tương đối là sự 
vui thích còn che đậy mầm móng đau khổ bên trong; tánh "Chon ngã" với sự tự chủ 
trong nhất thời, tự chủ ngày nay bị động ngày mai; tánh "Chơn tịnh" với sự trong sạch 
tương đối ở thé gian, sự trong sạch vật chất, sự tướng bên ngoài, chứ bên trong vẫn 
còn nhiễm ô. 


Vì tính cách quí trọng, cao cả tuyệt đối của bốn đức; Thường, Lạc, Ngã, Tịnh 
nên Tánh tịnh Niết Bàn là thứ Niết Bàn cao quí tột đỉnh của đạo Phật, và người Phật 
tử Đại Thừa trong khi tu hành, đều phát nguyện rộng lớn quyết tâm chứng được thứ 
Niết Bàn ау mới thôi. 


VII. Biện Minh Về Niết Bàn 





Tánh cách của Niết Bàn quá rộng rãi, cảnh giới của Niết Bàn quá cao thâm, nên 
hay gây ra nhiều sự hiểu lầm cho các căn cơ thiên bạc, mà tập quán, thành kiến, hoàn 
cảnh hăng fngày làm chủ trí thức. Người đời hay lấy tâm lượng hẹp hòi của mình. dë 
hinh dung Niết Bàn, và đã hình dung một cách sai lạ, nên cuối cùng họ kết luận rằng: 
cứu cánh của đạo Phật là một sự không tưởng. Câu chuyện ngụ ngôn sau đây chứng 
minh một cách hùng hỗn tâm trạng ấy: 


Ngày xưa có một con cá, vì nó là loài ở nước, nên di nhiên cuộc đời chỉ sông 
trong nước, và ngoài nước ra không biết gì hết. 


Một hôm nó đang nhón nho bơi lội trong hồ, tình cờ gặp một con rùa, mà nó đã 
quan từ trước, đi du lịch trên дає liên về. Nó liên chảo: 


Chào anh ! Đã từ lâu tôi không gặp anh. Vậy xưa гау anh ở đâu? 
Ó ! Tôi đi du lịch từ trên đất liền về. Trên ấy, mặt đất khô ráo quá ! 


Đất khô ! Anh nói cái gì lạ vậy? Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào kỳ lạ như vậy. 
Lễ nào lại có đât khô? 


Хі thè rằng tôi không nói đùa với anh đâu. Nhưng nếu quả tình anh không thê 
rin được thì tùy anh, không ai ngăn cản được anh; nhưng dù sao, tôi cũng mới từ đó 
vê. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Này anh, anh hãy cố gắng diễn đạt cho hợp lý ho. Tôi nghi rằng cách diễn đạt 
của anh chưa được rõ ràng lăm. Anh vui lòng cho tôi biệt đât mà anh nói đó có giông 
như cái gì trong thê gian của chúng ta ở đây? Nó có âm ướt không? 


Không ! Nó không âm ướt. 

Thé nó có mát dịu và lạnh không? 

Nó không mát, không dịu mà cũng chẳng lạnh. 

Thé nó có trong suốt để cho ánh ság xuyên qua được không? 
Không, nó không trong suốt và ánh sáng không thể xuyên qua được. 


Thế nó có mềm và dë bị ép йё cho tôi có thê quây vi và đi lại dë dàng trong ấy 
không? 


= Không, nó không mềm, không bị dồn ép dë dàng và trong ấy, anh cũng không 
thê bơi lội được. 


Thé nó có lưu động và đồ thành thác được không? 

Không, nó không lưu động và cũng không đồ thành thác được. 

Vậy thì nó có dâng lên dë tạo thành những mũi sóng bạc đầu được không? 
Không, tôi chưa bao giờ thấy nó dâng thành làn sóng cả. 

Đến đây, con cá vênh váo tự đắc than rằng: 


Tôi đã từng nói với anh rằng: đất mà anh nói đó là không phải cái gì cả. Tôi 
cũng vừa hỏi anh về đất ây và với câu hỏi nào anh cũng trả lời rằng không. Đất anh 
nói đã là không phải bất cứ cái gì tôi nêu ra, vậy thì đất hắn là ngoan không. Anh 
đừng tìm cách bip tôi nữa. 


Tốt ! Anh đã quả quyết rằng không có đất liền. Tôi cũng không có cách nào hơn 
là cứ để anh tiếp tục tin như anh đã nghĩa. Nhưng một mai, có ai khác hơn tôi và đủ 
sức phân biệt cho anh Һау sự sai khác giữa đất và nước, ngày ấy anh sẽ thây rằng anh 
chỉ là một con cá ngốc. 


tâm trạng của con cá này là tâm trạng của một số người thường dựa vào sự hiệu 
biết nông cạn của mình, để quan niệm Niết Bàn. Có người nghĩ rằng Niết Bàn là một 
trạng thái hư vô tịch diệt luôn; có người nghĩ Niết Bàn là cảnh Thiên đường như của 
ngoại đạo; có người lại bảo nếu Niết Bàn không phải là hư vô tich diệt mà cũng 
không phải là Thiên đường, thì Niết Bàn là một không tưởng. 


Niết Bàn không thê là một trạng thái hư vô tịch diệt được. Tam tạng giáo điển 
chưa bao giờ nói đến cảnh giới hư vô ấy. Sự hiểu lầm Niết Bàn với hư vô là con đẻ 
của sự nghiên cứu thô thiên, nông cạn qua các định nghĩa của Niết Bàn. Nghe nói 
Niết Bàn tức là "Diệt", người ta vội tưởng ngay "Diệt" nghĩa là hoại diệt không có gì 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


tồn tại cả. Người ta không ngờ rằng "Diệt" ở đây, có nghĩa là diệt nguồn góc đau khổ, 
phiên não, mê lâm. mà khi đau khô diệt thì an vui tât phát sinh, mê lâm diệt thì sáng 
suôt tât tỏ lộ. 


Như trên đã trình bày, Niết Bàn có đủ diệu dụng: Thường, Lạc, Ngã, Tịnh thì 
sao gọi là hư vô được? 


Niết Bàn của Phật cũng không phải là một cảnh thiên đường như người đời và 
các ngoại đạo thường ca tụng. Nguyên nhân của sự hiểu lầm này là do tập quán xem 
Phật Giáo cũng như các "thần đạo" khác. Trước khi Phật giáng thé, trong kinh Vệ đà 
(véda) của ngoại đạo ở Aán độ, cũng từ dùng danh từ Niết Bàn với nhiều. định nghĩa 
khác nhau, tùy theo trình độ hiểu biết cao thấp của họ. Có đạo cho chết rồi mắt һап là 
Niết Bàn; có đạo cho cõi trời của Dục giới là Niết Bàn; có đạo cho chứng được tánh 
không tham ái ở cõi Sơ thiền là Niết Bàn; có đạo cho các định cảnh Không vô biên 
xứ; Phi phi tưởng xứ ở cõi trời Vô sắc là Niết Bàn. 


Nhưng, với đạo Phật những nơi áy còn ở trong vòng tam giới luân hồi. Bởi ở đó 
chưa diệt được hết lòng chấp ngã, chấp pháp, còn sống chết theo vọng tưởng sanh 
diệt, chứ chưa được rốt ráo như Niết Bàn của Phật. Nói một cách tóm tắt dë hiệu, Niết 
Bàn của đạo Phật là sự thể nhập vào bản thé sáng suốt, thanh tịnh, ‚ đầy đủ các đức 
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. bản thê á ду không phải chết lặng mà là sống dộng, có dầy đủ 
công năng, một sự sống động vắng lặng, mà kinh thường gọi là "văng thường soi, soi 
mà thường vắng" (tịch nhi thường chiêu, chiếu nhi thường tịch). 


Một học giả tây phương rất thông hiểu về đạo học Đông phương. Oâng Ram 
Linsen đã viết trong quyên Le Destin du 20 siècle (vận mệnh của thế kỷ hai mươi) 
như sau vé Niết Bàn: "Niết Bàn không phải tịch nhiên bất động, cũng không phải là 
cái trống không, là cái chết mát vô tông vô tích. Niết Bàn là sự thực chứng cái bản thể 
của vũ trụ. Không thực chứng được cái bản thể đó là nguòi còn thiếu sót, là sống một 
đời sống mắt quân bình giữa xác thịt và tâm linh. Niết Bàn không phải là ngoài cái 
động. và chính Niết Bàn mới là nguồn gốc của những việc làm chân chính. Đây là 
một sự thật, nhất là đối với Đại Thừa Phật Giáo ". 


Như thế, Niết Bàn không phải là một lối không tưởng, viễn vong không thực 
hiện được. Miễn là tự tin mình có tánh Niết Bàn và сб gắng tập sống theo tự tánh ấy, 
thì Niết Bàn là một kết quả rất thiết thực. Mê muội không tự tin mình có tánh Niết 
Bàn là làm phát triển tánh ấy là Thánh giả. Dë cho phiền não tham, sân, sỉ vô minh 
chấp ngã làm chủ, là luân hồi. Сап lọc cầu bán phiên não vô minh nơi tâm thức cho 
hết sạch, như hạn bỏ bùn nhơ noi nước, cho đến khi ly nước hoàn toán trong suốt, ау 
là Niết Bàn hiền hiện. 


УШ. Một Mẫu Chuyện Về Niết Bàn 





Đề chứng minh tánh cách triền phược của phiền não và giải thoát của Niết Bàn 
trên đây, trong kinh Samitha Nikaya (Тар А Hàm) Phật kê một mẫu chuyện như sau: 


"Có một tên trộn bị người ta bắt được đem nạp cho nhà vua. Muốn giam giữ nó, 
nhà vua ra lệnh dó nắp rương thả ra bốn con rắn độc. Соп thú nhất quán 1át tay mặt 
tội nhân; con thứ hai quân lấy tay trái tội nhân; con thứ ba quấn lây ngang hông và 
con thứ tư quấn quanh cô nó. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Một người đức hạnh đến gần tội nhân, thấy rõ tình cảnh, liền nói rằng: Người đã 
bị người ta giữ gìn cần thận, vậy hãy đứng yên, chớ nên cựa quậy mà bị rắn cắn. Nọc 
con răn thứ nhất sẽ là cho thân người cứng đưo như đá; nọc con rắn thứ hai làm cho 
thân người tiêu ra như nước; nọc răn thứ ba làm chio thân người tan ra như bột và bị 
gió cuốn đi; nọc con rắn thứ tư sẽ đốt người cháy như ngọn lửa. 


Tên trộm trả lời: 


Không phải ! Những con rắn ấy đều là đồ trang sức của tôi. Đây là đôi vòng của 
tôi, đây là sợi dây chuyên cô và đây là sợi dâylưng. 


Người đức hạnh lại day nó từ từ gữ bốn con rắn ду, đem bỏ vào trong rương, 
day nắp lại, rồi mau mau chạy trốn. 


Nó làm theo. 
Hay tin, nhà vua liền truyền lệnh cho năm trên lính đuổi theo bắt tên trộm. 
Nó ráng chạy được một đổi, lại gặp người đức hạnh khi nãy hô to: 


Người hãy chạy thật mau lên ! Có năm tên lính đang đuôi theo sau lưng kìa ! 
Chúng lại thả ra bốn con rắn độc đề rượt bắt người đây. Khi đã đuối sức, tên trộm liền 
dừng chân lại, và thấy phía trước có sáu cái nhà bỏ trống, eeà bị sáu tên cướp vào vét 
sạch của cải. 


Sáu tên cướp lại nhập đoàn với năm tên lính dé đuôi bắt nó. 
Người đức hạnh lại hô to lên nữa: 


Ngưưòi гапе chạy mau lên ! Bọn cướp và lính nhà vua sắp đến nơi. Chúng lại 
bắt thêm một người bạn thân của người đề dụ người trở về trị tội. 


Nhưng chạy được một đỗi, tội nhân lại gặp một cái biên ngay trước mặt, nên 
phải dừng chân lại. Nó hết sức lo âu, vì tại đây không có ghe thuyên chi đê thoát thân 
cả. 


Người đức hạnh dạy nó lấy tám cành cây khô, kết lại thành bè, để bơi đi trốn. 


Làm bè xong, nó bơi ra được một đỗi thì gặp một hòn cù lao. Nó định ghé lên, 
nhng dòm ngoái lại phía sau, thấy quân lính vẫn còn đuôi nà theo. Nó сб sức bơi đến 
một сй lao thì nhì, rồi thứ ba và thứ tư. Nhân dân ở tại chỗ đó liền tôn nó lên làm vua. 
Lúc ду, đoàn người đuổi theo sau nó đều bị tiêu diệt và nó không còn thấy hình bóng 
đau nữa ! 


Nhà vua ám chi cái nghiệp; tên trộm, ám chỉ người đi tìm đạo; bốn con rắn độc, 
ám chỉ tứ đại; năm tên lính, ám chỉ ngũ. uân; sáu cái nhà bỏ trống sau khi bị cướp, ám 
chỉ sáu căn; sáu tên cướp, ám chỉ sáu trần; tám cành сау kết lại thành bè, ám chỉ bát 
chánh đạo; bốn cù lao, ám chỉ bốn bực thiền định hay bốn quả Thánh; lễ tôn vương, 
ám chỉ sự giải thoát; sự tiêu diệt của đoàn người đuôi theo sau, ám chỉ sự tan biến của 
màn vô minh và sự bẻ рау bánh xe luân hôi ". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Mẫu chuyện trên nầy ngụ ý rằng: kẻ phàm phu bị màn vô minh che lập, dám mê 
theo vật dục, nhận khổ làm vui, nhận xấu là tốt, khác gì kẻ tội trộm nhận răn độc làm 
dó trang sức. Nếu nó không nhờ nhà tu hành đức hạnh hay bảo, thì đâu biết mình 
đang bị rắn độc bao vây йё chạy thoát, và đâu có gắng sức dẻo dai dé bước lên bờ giải 
thoát. 


Chúng sinh khi còn mê lầm, gây nên tội lỗi, thì giời phút nào cũng bị сат tù 
trong đâu khô, Ы trói buộc vì nghiệp nhân. Nhưng đên khi bước lên bờ giải thoát, 
được tự tại thì chăng khác gì một у! chưa tê. 


Bốn cü lao mà tên trộm đến được trong câu chuyện này, chỉ mới có nghĩa là bốn 
quả Thánh của hàng Nhị thừa chưa phải là Niết Bàn rốt ráo, hoàn toàn của chư Phật. 
Nhưng dù sao câu chuyện trên cũng cho chúng ta một ý niệm thô thiên về sự tiến triển 
của kẻ tu hành đi từ cảnh giới đau khổ, phiền não là cảnh giới Ta bag này, đến trạng 
thái Thường, Lạc, Ngã, Tinh là Niết Bàn. 


С. Kết Luân 


Nói tóm lại, Diệt đề tức là chân lý chắc thật nói về quả vị mà một kẻ tu hành có 
thê chứng được. Quả уі ау tức là Niệt Bàn. 


Nhưng уі sự tu hành có thâp có cao, có rộng có hẹp, nên quả chứng tức là Niệt 
Bàn cũng có thâp có cao, có hoàn toàn, có chưa hoàn toàn. 


Đối với hàng Tiểu Thừa, thì ba quả đầu: Tu đà hoàn, tư đà hàm, A na hàm là 
thuộc b\về hữu dư y Niết Bàn, vì phiền não chưa hoàn toàn tuyệt diệu. Chỉ đến quả vị 
A La Hán là quả vị mà mọi phiền não đã tuyệt diệt, mới thuộc về Vô dư y Niết Bàn. 


So với Đại Thừa, thì Niết Bàn của A La Hán cũng còn là Hữu dư y Niết Bàn, vì 
các vị A La Hán mặc dù phiền não đã dứt sạch, ngã chấp đã hết, nhưng pháp chấp hãy 
còn, thấy có pháp mình tu, có Niết Bàn mình chứng, nên chưa có thể gọi là được Vo 
dư y Niết Bàn. Chỉ có Niết Bàn của Đại Thừa mới là Vô dư y Niết Bàn, vì ở đây đã 
dứt sạch ngã chấp, pháp chấp, không còn thấy có pháp mình tu, Niết Bàn mình chứng. 


Niết Bàn của Đại Thừa có hai loại: Vô trụ xứ Niết Bàn của các vi Bó Tát, và 
Tánh tịnh Niết Bàn là chân tánh bản lai thanh tịnh và sáng suốt của vũ trụ, mà các đức 
Phật đã thê chứng. 


Trên đây kể sơ qua các loại b, là các quả vị của Diệt đế Niết Bàn mà chúng tôi 
diễn tả bằng văn tự ở đây so với Niết Bàn thật, còn xã cách muôn trùng, Nhưng với 
hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, không có phương tiện nào khác hơn, đề trình bày và 
tìm hiểu Niết Bàn, thì đành phải dùng văn tự này. 


Muốn thấy được Niết Bàn thật, phải tự mình thân chứng, phải thể nhập Niết 
Bàn. Muốn thân chứng, thê nhập Niết Bàn, cần phải tu theo phương pháp mà đức 
Phật đã dạy trong phần Đạo dé, là phần mà chúng tôi sẽ trình bày trong những bài sau 
đây. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Khóa Thứ Ba 
Thinh Văn Thừa Phật Giáo 


“ss фб 
Bài Thứ 7 
Đạo Dé (Nirodha Gamadukkha) 


Nói Tổng Quát Về Đạo Dó 





Như trong bài trước đã nói, muốn thực chứng, thê nhập Niết Bàn thì phải tu 
theo phương pháp mà Phật đã dạy. phương pháp chân chính, có hiệu quả сһас thật đê 
thành Phật đó là Đạo dé. Phần này là phần quan trọng nhất trong bài Tứ diệu đề, vì 
nếu có rõ biết đời là đau khổ, nguyên nhân của nó là gì, và nêu có thiết tha cầu giải 
thoát khỏi cảnh khổ đề đến một cõi an vui tốt đẹp nhất là Niết Bàn, nhưng nếu không 
có phương pháp hiệu nghiệm đê thực ghiện ý muôn ау, thì biệt cho nhiêu cũng vô 
cíhc và càng thêm đau khô. Do đó, Đạo đê là phân quan trọng và được Phật dạy một 
cách rõ ràng chu đáo. 

Đạo dé có 37 phâm, chia ra làm 7 loại: 

1 Bốn món Niệm xứ (Tứ Niệm Xứ) 

2 Bốn món Chánh cần (Tứ Chánh cần) 

3 Bốn món Như ý túc (Tứ Như ý túc) 

4 Năm Căn (ngũ Căn) 

5 Năm Lực (Ngũ Lực) 

6 Bảy phần Bồ đề (Thất Bồ đề phần) 

7 Tám phần Chánh đạo (Bát Chánh đạo phần). 

B. Chánh Đề 

A. Tứ Niệm Xứ 


Định Nghĩa Về Tứ Niệm Xứ 





TỨ là bốn; NIỆM là hằng nhớ nghĩ; XÚ là nơi chốn. tứ Niệm Xứ là bốn chữ, 
bôn điêu mà kẻ tu hành thường đê tâm nhớ nghĩ đên. Đó là: 


Quán Thân bắt tịnh 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Quán Tâm vô thường 
Quán Pháp vô ngã 
Quán thọ thị khó. 


1. Quán thân bắt tịnh: Quán nghĩa là tập trung tư tưởng dë quan sát cho thấu 
đáo. Bât tịnh nghĩa là không sạch. Quán thân bât tịnh nghĩa là tập trung tư tưởng đê 
quan sát một cách tường tận vê sự do Бап của cái thân ta. 


Nói cái thân là bất tịnh, chắc có nhiều người ngạc nhiên, phản đối cho là Phật đã 
nói quá đáng. 


trong đời còn cái gì quý báu hơn cái thân đâu? Người ta bảo bọc nó, nâng niu 
nó, cung phụng nó đủ điều. Người ta cung cấp cho nó đủ thức ngon vật lạ; người ta 
đùm bọc nó trong hàng lụa, là, gầm vóc; người ta che chở nó trong nhà cao cửa lớn; 
người ta дат làm tất cả những việc bát nhân tón đức để cho nó được sung sướng. Cái 
thân được quí chuộng, tôn trọng như thế, mà bảo rằng nó là do bán, gớm ghiếc thì ai 
mà nghe được. 


Song bình tĩnh mà xét lại, cái thân nầy thật không có gi là trong sạch cả. Ngay 
từ khi mới đầu thai, cái thân nầy đã bát tịnh rồi, vì nó là do hai thứ nho nhớp là phụ 
tinh và mẫu huyết mà cấu thành. Ó trạng thái đầu tiên, nó chẳng khác gì một con hộ 
trùng, rồi đần dần lớn bằng hạt đậu, rồi bằng miếng thịt, nằm lẫn trong máu me nhơ 
nhớp. 


Về sau, nhờ sự duy trì của nghiệp thức nó tượng thành hình người, chìm ngập 
trong một cái bọc đầy máu huyết. Cái thân nằm co rút trong đó cho đến chín tháng 
mười ngày, rồi chun theo một con đường rất bàn thiu, để ra khỏi bụng mẹ. Từ đó, nhừ 
những thực phâm phần nhiều cũng không được tỉnh khiết gì như thịt cá, mà cái thân 
lớn dần. Nếu xét về sự tiêu hóa của thức ăn thì chúng ta cũng không khỏi lẫy làm khó 
chịu: những món ngon vật lạ, mới nuốt vào thì cũng ưa thích, nhưng khi đã nuốt vào 
khỏi сб cách một đem dë bién thành đồ bắt tịnh khi bài tiết ra thì không ai chịu nỗi, 
ngay đến chủ nhân của nó. Chưa nó đâu xa, cái thân này vài ngày chưa tắm đã thấy 
bán thiu, гїї гат; cái miệng sáng dạy chưa súc, đã nghe có mùi hôi rồi. Trong thân, 
chín lỗ thường trôi chảy ra những đồ bát tịnh như: đại, tiểu, ghèn, гаі, mũi, dãi...lắm 
chuyện nho nhớp. Đó là mới nói bề ngoài, bề trong thân người lại do hơn thập phân. 
Khi mỗ bụng một con gà, con heo ta thấy một đống nào bọc chứa, ruột non, ruột già, 
tim, gan, phèo, phối, bong bóng...như thế nào, thì các bộ phận trong cơ thê ta cũng 
chăng khác gì thế ấy. Nhất là bộ tiêu hóa là chỗ chứa đựng đủ thứ vật thực hôi thúi, 
chẳng khác gì một thùng phân. 


Đó là mới nói khi lành mạnh, còn khi đau ốm lại càng 4ё sợ hơn: nào đàm, nào 
mũi, thúi tha tanh hôi không sao chịu được, nhất là gặp những bệnh nan y như lao, 
cùi, giang mai, hoa liễu, thì thật là kh ai dám lại gần. Đó là khi trẻ, còn khi già đầu 
bạc răng long, lưng còm, da nhăn, má cóp, đi đứng yếu ớt, không còn đủ sức để sửa 
soạn bë ngoài thì lại càng nhớp nhúa hơn nữa. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đến khi chết, nghiệp thức không còn duy trì dé thay lớn mới đổi lớp cũ, thì da 
thịt rã rời, đụng đâu rệu đây. Nêu không đem chôn cât cho kín, thì ruôi bọ, troi 0101 
гас гіа, mùi hôi аі xông lên không ai chịu nôi. 


Vậy cái thân nầy quả thật là bất tịnh, không còn chối cãi vào đâu được. Nhưng 
người đời vì không xét kỹ nên mới yêu quí nó, cưng dưỡng nó đủ điều: hễ thân ưa thì 
mình ưa, thân ghét thì mình ghét; làm nô lệ cho thân, gây nghiệp, chịu quả báo đời 
đời kiếp kiếp không dứt. Cũng vì thân, mà tham, sân, si nối lên; cũng vì thân mà sát, 
đạo, dâm sinh ra; cũng vì thân mà cong ngôn, y ngữ, lưỡng thiện, ác khâu hoành 
hành. Trăm ngàn vạn điều lỗi lầm, cũng vì quá cưng dưỡng cái thân nầy mà tạo thành 
Ta. 


vậy hành giả cần phải quan sát rõ cái thân là bất tịnh, mới tránh được những 
nghiệp tham ai. Nhưng quán sát như thê nào? 


Xưa ở Aán độ, khi một hành giả muốn quán sát thân bắt tịnh, thì tìm đến khu 
rừng người ta bỏ xác người chêt, gọi là thi lâm(1) đê quán theo lôi" Cửu tưởng quán" 


của Phật dạy: Phép quán này gôm các giai đoạn như sau: 


a) Trướng tưởng: Ngày đầu ở gần bên cạnh thay chết, quán thây sình trướng to 
lên. 


b) Thanh ứ tưởng: Ngày thứ hai quán thây bị gió nắng xanh xám. 
с) Hoại tưởng: Ngày thứ ba quán Шау bi rã nát. 

d) Huyết đồ tưởng: Ngày thứ tư, quán thây máu thịt rơi rớt lai láng. 
d) Nóng lãnh tưởng: Ngày thứ năm, quán Һау chết da thịt ryc rã. 
e) Hám tưởng: Ngày thứ sáu, quán chim thú đến mồ ăn thây. 


ê) Tán tưởng: Ngày thứ bảy, quán sau khi chim thú ăn, gân xương, đầu mình, 
tay chân chia tan nát vỡ. 


ø) cốt tưởng: Ngày thứ tám, quán huyết thịt đã hết, chỉ còn bộ xương trắng bừa 
bãi. 


h) Thiêu tưởng: Ngày thứ chín, quán bộ xương trắng đốt cháy thành tro đắt. 
Chín phép quán tưởng này, đê đối trị lòng tham sắc dục. 


Một khi phép quán này đã thuần thục, thì kẻ tu hành thấy một cách tường tận 
như ở trước mắt, thân mình và tất cả mọi người điều bất tịnh, không có gì đáng quý 
chuộng, ham muốn. Do đó, có thê đối trị được bịnh tham sắc dục là một bịnh rất trầm 
trọng và nguy hiểm của con người trên bước đường tu hành. Nhưng quán thân bát 
tịnh là dé trừ lòng tham sắc dục, chứ không phải йё ghê tởm thân mình, đến nỗi hũy 
bỏ mạng sống, hư sáu mươi vị Tỳ Kheo trong thời Phật tại thế, sau khi qúan thân bát 
tịnh thuần thuc ròi, thấy ghê tóm minh và người chung quanh, đến nỗi thuê người giết 
đi. Đây là một điều mà đức Phật nghiêm cắm. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Ngày пау chúng ta không có được huệ nhãn như Phật để trỏ vào bọn nữ sắc mà 
Thiên ma sai đến để quấy rối, và bảo rằng: "Những cái túi gia đựng toàn những đồ dơ 
bán kia, hãy di đi, ta không dùng ! ". Nhưng nhờ khoa học đã phát minh ra kgoang 
tuyến, chúng ta có thê thấy được rõ ràng những bộ xương sườn, xương sống, đầu lâu, 
tim, gan, phèo, phối của một tuyệt. thế giai nhân, qua ống гоі kiếng. Và chỉ chừng áy 
củng đủ cho chúng ta quan niệm răng: Cái đẹp chỉ là bộ mã bên ngoài, là lớp gia bọc, 
chứ bên trong thì bộ xương nào cũng giống nhau cả, và chiếu qua quang tuyến X, thì 
cái đầu lâu của một người dép, cũng chăn khác gì cái đầu lâu trắng phêu đang nằm lăn 
lóc ngoài bãi tha ma. 


Hỡi Phật tử, nếu ai đã phát tâm chân thật tu hành, thì hãy cố gắng thi hành pháp 
"quán thân bát tịnh ": ; néu chưa đủ phương tiện dé thực hành phép quán ấy, thì cũng 
đừng bao giờ nên quên rằng: thân người không trong sạch, không có gì đáng say mê 
đắm đuối dé đến nỗi phải gây ra bao nhiêu tai hại, tội lỗi không lường cho mình và 
người chung quanh. 


2. Quán tâm vô thường: Tâm vô thường, nghĩa là cái tướng của tự tâm chúng 
ta luôn luôn đôi thay, không thường. cái tướng của tự tâm là gì? Chính là cái phân 
biệt, hiêu biệt hăng ngày, cái thức. 


Người không học Phật thì không nhận biết thể chơn như rộng lớn cùng khắp cả 
vũ trụ, mà nhận lâm cái phân biệt, cái thức là Ta, và cho răng cái Ta ây là thường còn, 
không thay đôi, như những ngoại đạo châp có thân ngã hay có linh hôn thường trụ. 


Thần ngã là lối chấp của " Số luận sư ". Họ cho rằng mỗi chúng ta có thần ngã 
tự tại, trong sạch, nhưng vì phân biệt, nên nhận thấy có vũ trụ vạn hữu, rồi sanh lòng 
ưa muốn, bỏ mắt thần ngã tự tại trong sạch ấy. Vậy muốn cho thần ngã được giải 
thoát, thì phải dứt ca ủ cái món phân biệt. Dứt cho hết sạch, không thấy, không nghe, 
không biết nữa, thì thần ngã mới hién lộ ra, và khi ấy mới nhận biết răng vì mình mới 
sanh ra có vũ trụ. Họ cho như thế là rốt ráo, mà khônh biết thần ngã ау cũng chỉ là 
vọng thức mà thôi. 


Còn linh hồn là lối chấp của đa số thần giáo. Họ cho rằng duy có xác thịt chết, 
chứ cái linh hồn trong trường hợp nào cũng vẫn nhận biết mình, biết người, cũng thấy 
nghe như xác thịt, không bao giờ chét... 


Nhưng sự thật không phải thế: cái tâm của chúng ta không thường chút nào hết. 
Nó thay đồi luôn, khi nhỏ khác, khi lớn khác, khi có học khác, khi chưa học khác, khi 
vụi khi buôn, khi thương khi ghét, khi chuyên niệm về một chỗ, khi tản mát ra các 
trần duyên...thật không có gí là thường hết. nó là tâm pháp vô thường, nó thay đổi đủ 
cách, tùy chỗ tu tập của mình à tién hóa. Nếu tâm là thường thí không có sanh tử. Nếu 
tâm là thường, thì dù có tu hành cũng không tăng trưởng, thì người dốt cứ dốt, người 
vụng cứ vụng, người dữ cứ dữ. Nếu tâm là thường thì không ó nhân quả, tu cũng 
chừng â Ấy, mà lành cũng chừng â Ấy, cho đến người học, người không học cũng như 
nhau, chàng có gì sai khác, thay đổi cả. 


Vì muốn đối trị cái vọng chấp kia, nên Phật mới dạy phép quán "Тат vô 
thướng", dé cho chúng sanh nhận biết rằng cái tâm không phải như một vật bắt biến 
vô dụng, không phải là cái "Ta" chắc thật muôn đời, rồi nương vào đó mà sanh ra 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


không biết bao nhiêu là vọng tưởng phiền não. Những tánh tham, sân, si, mạn, nghỉ, 
ác kiên v.v...đều do ngã chấp mà sanh ra cả. 


— Lại cũng vì chấp tâm là thường nên chỉ chi cũng là do bản tánh của mình, không 
thê sửa đôi được, như bào:" Tánh tôi hay nóng giận, hay tham lam "; "Tánh tôi hay 
đa mê don ca xướng hát "; "Tánh tôi thích cờ bạc rượu chè". 


Họ cho đó là một lối bào chữa, vì không phải lỗi tại họ, mà tại cái bản ngã chắc 
thật của họ như thê rôi, không làm sao sửa đôi được. Do đó, họ không thê nâng cao 
tâm trí theo con đường chơn chánh được. 


Vậy, Phật tử chúng ta cân phải quán sát cái "tâm vô thường" đôi cái tâm mê lâm 
ra cái tâm giác ngộ, phải trừ ngã châp đê ra khỏi vòng sanh tử luân hôi. 


3. Quán pháp vô ngã: Pháp, theo tiếng Phạn là Dharma. tàu dịch là quỹ trì, 
nghĩa là năm giữ phạm vi của mình, như vuông, dài, tròn méo...để mỗi khi người ta 
trông đến, liền nhận biết cái nầy là gi, và khỏi lẫn lộn với vật khác. Nghĩa chữ Pháp 
rộng lớn mênh mông, chỉ cho tất cả mọi sự thật trên vũ trụ, chẳng những các vật hữu 
hình, cho đến các vật vô hình tưởng tượng như lông rùa, sừng thỏ, cũng gọi là Pháp 
CA. 


Còn Ngã có nghĩa là chủ lễ, là riêng có tự tướng của mình. Người ta thường 
chấp các pháp đều có tự tướng của người, vật có tự tướng của vật, thé giới có tự 
tướng của quôc gia, xã hội có tự tướng của xã hội. 


Đã chấp có tự tướng của mình, tất nhiên thấy có tự tướng của người khác. Đối 
với tự tướng của một vật, Һё về mình thì không về người khác, còn về người khác thì 
không về mình. Do đó, sinh ra tâm niệm nhân, ngã, bỉ thử, quí trpng], khinh rẽ, tranh 
chấp, đầu tranh trong xã hội. 


Song, xét ra cho kỹ thì các pháp nào phải thật có "tự tướng"? Nói về lục trần thì 
sắc đối với không, động đối với tịnh, sanh đối với diệt...nào có cái gì riêng một mình 
thật có tự tướng đâu? Trần đối với căn mà có hình tướng, căn đối với trần mà có tác 
dụng, ngoài trần không có căn, ngoài căn không có trần. Như thé, thì biết tất cá các 
pháp, dù căn, dù trần cũng đều không có tự tướng. 


trong kinh Lăng Nghiên có câu: "Nhân duyên hòa hợp, hư vọng hữu sanh, nhân 
duyên biệt ly, hư vọng hữu diệt". Nghĩa là: các nhân duyên nhóm họp thì giả dối có 
sanh, các nhân duyên chia rẽ, thì giả dối có hoại diệt. Vậy đủ biết: tất cả các pháp làm 
nhân duyên cho nhau, іп tuồng là có, chứ không có tự tướng. Không có tự tướng, tức 
là "vô пра". 


Ví như trong giấc chiêm bao, vì nhân duyên chiêm bao hiện ra thấy có cảnh nầy 
cảnh khác. Đương khi ấy, người chiêm bao, cũng lầm tưởng là thật có, đến khi thức 
dậy, mới nhận ra đó là cảnh giả dối trong chiêm bao. Chúng ta cũng thế, vì mê lầm 
nên không nhận ra được sự giả dối của sự vật. Trong khi tâm duyên với cảnh, cảnh 
duyên với tâm, vạn pháp hiện ra giữa vũ trụ, chúng ta tưởng là thật có. thật ra, các 
pháp đều không tự tướng, đều là "vô ngã". 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Chúng ta không biết lý "pháp vô ngã”, cho nên ngoài bi hoàn cảnh kích thích, 
trong bị phiền não lay động, quay cuồng theo sự múa rôi của giả cảnh. Vì thế, tuy 
muốn tự tại mà chưa lúc nào chúng ta được tự tại, muốn an vui mà chưa lúc nào được 
an vui, muốn thường trụ mà vẫn phải trôi lăn trong vòng sanh tử. 


néu chúng ta chứng được pháp vô ngã rồi, thì một thể vô ngã trùm khắp cả pháp 
giới. Cảnh cũng vô ngã, tâm thức cũng vô ngã, thì còn cái chi mà ghét, mà thương, 
mà chịu sanh tử luân hôi nữa. 


Pháp vô ngã là lối tu giải thoát rốt ráo. Nếu ai ai cũng biết tu hạnh vô ngã một 
đôi phân thì đâu có sự ích kỷ hại nhân, và cảnh tượng thê giới hòa bình đâu phải là 
điêu không thê thực hiện được? 


4. Quán thọ thị khó: Thọ là chịu, nhận lãnh. Thọ thi khổ nghĩa là có nhận lãnh 
là có khó. 


Nhận lãnh đây là nhận lãnh cái gì? 


Nhận lãnh ở đây có nghĩa vô cùng rộng rãi, nghĩa là nhận lãnh tất cả những gì 
mà người đời có thê nhận được trong cuộc sông. Trước tiên nhận lãnh cái thân nây là 
cái thân rioêng của ta, cái tâm nây là cái tâm riêng của ta. Sự thọ nhận này là nguồn 
gốc đầu tiên để thọ nhận những cái khác nhau về sau: để giữ gìn thân mạng, ta thọ cái 
ăn, thọ cái mặc, thọ cái ở, thọ sắc, thanh, hương, vị, xúc; thọ những cái gì làm cho ta 
khoái trá, thích thú, vui vẻ. và lòng tham càng nhiều, thì thọ lại cảng lắm. từ cái thọ 
cần thiết cho cuộc sống, ta tién dần đến những cái thọ ít cần thiết, rồi đến những cái 
thọ xa xỉ, thừa thải vô ích, nhưng vì thói quen óp nhặt, tham lam, ta không thê bỏ qua 
được. Nói tóm lại, mỗi chúng sanh, mỗi cuộc đời là một chuỗi thọ nhận liên tiếp. 


Và chính thọ nhận ấy là màn chính của đau khó. 


Trước tiên ta thọ nhận cuộc đời; nhưng cuộc đời là gì nếu không phải là một 
trường đau khó, như chúng ta đã thấy trong phần khổ đế? nào sanh, nào lão, nào bệnh, 
nào tử, nào yêu mà phải ха lia, nào oán mà phải gặp gỡ v.v...thật là toàn những khổ 
nhưng đó là mới nói những nỗi khổ căn bản. Ngoài ra, còn bao nhiêu nỗi khổ khác, 
cũng do thọ mà ra như: nhận được một cái gì cho là quý thì nơm nớp sợ mắt, lo tìm 
kiếm cách пау, chước nọ dé giữ gìn nó. Nhưng cuọc đời đã là vô thường thì còn cái gì 
là tồn tại mãi? Ngay cuộc đời của ta mà cũng không giữ mãi được thì còn cái gì được 
nữa? Do đó, sanh buòn thương, tiếc nuối, mất ăn bỏ ngủ. Và người càng thọ nhiều 
chừng nào lại càng khó chung áy. Kẻ giàu thì sợ mát của, kẻ có địa vị thì sợ mát địa 
vị, kẻ có người yêu đẹp thì sợ mất người yêu, kẻ có danh vọng lớn thì sợ mát danh 
VỌNE... 


Nhưng có phải muốn thọ lãnh thì bao giờ cũng được thọ lãnh theo ý muốn đâu? 
Thọ mà may gặp thuận cảnh thì được thỏa да trong phát đầu tiên, nhưng thọ mà gặp 
nghịch cảnh thì càng thêm đau khó. Ó đời, thuận cảnh thì ít, mà nghịch cảnh thì quá 
nhiều. Thường thường, ta ngửa tay mong nhận lãnh một cái nầy, mà một cái trái 
ngược khác lại rơi vào tay ta ! Do đó, sanh giận đữ, thất vọng, khổ đau. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Đó là nghĩa của “Thọ thì khổ". Phép quán nầy mục đích đối trị bệnh tham là 
một bệnh trầm trọng nhất trong các bệnh phiền não, đã ăn sâu gốc rễ trong lòng chúng 
sanh từ lâu đời lâu Кёр. 


Vậy Phật tử chúng ta, muốn diệt trừ tánh tham, phải quán "thọ thị khổ". ta phải 
luôn luôn nhớ lời Phật dạy: hễ có lãnh thọ thì có khổ; càng lãnh thọ nhiều thì càng 
khổ lắm. càng ít lãnh thọ, thì khổ đau càng ít. Tất nhiên chúng ta không thể xả bỏ tất 
cả trong một lúc; nhưng chúng ta nên tuần tự xả những gì dë xả, có thê xả được, rồi đi 
dần đến những cái khó xả. Càng xả chứng nào lại càng nhẹ gánh đau thương. Người 
đời thường cho rằng càng gánh nhiều vàng bạc châu báu, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, 
vui thú, lại càng sướng; nhưng đã gọi là gánh gì thì gánh cũng là gánh, và càng gánh 
nặng thì vai càng đau, chân càng mỏi, đi càng chậm; tóm lại khổ càng nhiều. Trái lại, 
nêu chúng ta không lãnh thọ, như sắc đẹp, mùi ngon, уі lạ v.v...thì thân tâm ta không 
bị lay động. Đối với cảnh ta thấy không có gì đáng ưa, cũng không có gì đáng khó sở. 
Như thế mới được an nhiên tự tại thoát vòng khổ đau. 


С. Kết Luân 


"Tứ niệm xứ" là gíao lý căn bản trong phần Đạo dé. Có hiểu được giáo lý nầy 
một cách tường tận thì sự tu hành mới vững chắc được. Nó đánh dó được một cách 
rốt ráo bón thánh kiến sai lầm lớn lao của con ) người là: tưởng thân mình là quý báu 
tốt đẹp trong sạch; tưởng tâm mình là vĩnh viễn thường còn, như một linh hồn bất 
diệt; tưởng mọi sự vật trên đời nầy chắc thật trường cữu; tưởng thu nhận tom góp 
được nhiều chừng nào thì sung sướng chừng ấy. 


Nhưng sự thật lại rất trái ngược: 


1) Thân thì bất tịnh, như một cái đãy đựng đồ do, không đáng nâng niu chìu 
chuộng. 


2) tâm thì vô thường, luôn luôn biến đổi theo với hoàn cảnh bên ngoài, không 
có gì là trường tôn, bât diệt. 


3) Pháp thì vô ngã, không có tự tánh nhất định, không chắc thật mà đều là như 
huyễn như hóa. 


4) thọ thì khó, chàng hạn, ta thọ lãnh cái thân, thì cái thân là do bán; ta thọ lãnh 
cái tâm, thì tâm là vô thường là luôn luôn biến đổi; ta thọ lãnh sự vật ở chung quanh, 
thì sự vật đều là giả trá, như khói, như mây. Do đó, càng thọ lãnh nhiều chừng nào, lại 
càng đau khổ nhiều chừng ấy. 


vậy chúng ta phải luôn luôn quán sát, ghi nhớ bốn sự thật trên đây. Càng chứng 
được bốn sự thật â áy chừng nào thì sự chấp ngã, chấp pháp, tham, sân, sỉ lại càng bớt 
dần chừng ấy. 


Phật tử càng năm vững bốn sự thật ду chừng nào, thì sự tu hành theo các môn 
trong Đạo đề sau này, như bốn món chánh cần, bồn món Như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực 
v.v...mới dõng mãnh và chópng có kết quả chừng ấy. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


(1) Ở Ẩn-độ có 4 cách táng người chết là thả xuống sông, hỏa tiêu, chôn và bỏ 
vào rừng. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Khóa Thứ Ba 
Thinh Văn Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 
Bài Thứ 8 
Đạo Dë (Nirodha Gamadukkha) 
(tiếp theo) 
B. TỨ Chánh Cần 
A. Mở Đề 
Nhờ Tứ Niệm Xứ, chúng ta đã thấy rõ sự thật của đời. Đó là: thân bát tinh, tám 
vô thường, pháp vô ngã và thọ thị khổ. Thấy rõ được sự thật đau khô â йу rồi, chúng ta 


phải gia công, сб sức làm thế nào йё thoát ra ngoài móng vuốt nguy hiểm của chúng. 


Muón thé, sự siêng năng, Tinh tán là điều kiện trên hết trong công cuộc giải 
thoát của chúng ta. 


Ngoài đời cũng như trong đạo, mỗi người muốn đạt được kết quả tốt đẹp trong 
đời mình thì phải luôn luôn gia cồn găng sức. Nhất là người tu hành, mà cái quả là 
xuất trần, cái cứu kính là an vui vĩnh viễn, thì sự gia công, sức сб gắng lại càng phải 
bền bỉ, déo dai c\vượt bực mới thành tựu được. 

Hơn ai cả, đức Phật hiểu rõ sự quan trọng của tự tướng, nên đã dạy bảo chúng ta 
trước khi đi sâu vào Đạo, phải chuân bị những phương tiện cân thiệt, phải tỏ rõ một 
thái độ quyết tâm: Quyết tâm xa lánh điêu dữ và thực hiện những điêu lành. Đó là ý 
nghĩa của "Tứ Chánh cân" mà cht sẽ nghiên cứu dưới đây. 

B. Chánh Đề 

I. Định Nghĩa Tứ Chánh Cần 


Tứ Chánh cần là bốn phép siêng năng Tinh tán hợp với chánh đạo. Bốn phép 
Tinh tân ау là: 


1. Tỉnh tán ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. 

2. Tỉnh tấn dứt trừ những điều ác phát sinh. 

3. Tinh tán phát triển những điều lành chưa phát sinh. 

4. Tỉnh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. 


П. Quan Niệm Về Điều Dữ Và Điều Lành Trong Đạo Phật 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Trước khi làm điều lành tránh điều dữ, chúng ta phải biết rõ thế nào là lành, thế 
nào là dù. Những điều dữ là những điều gì có thể làm tón hại cho mình và người 
trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng bao giờ cũng nghịch với từ bi, bình 
dàng, trí tuệ và chân lý. 


Trái lại, những điều lành là những điều có thể lợi ích cho mình và người, trong 
hiện tại cũng như tương lai. Chúng bao giờ cũng họ với từ bi, bình đăng, trí tuệ và 
chân lý. 


Với hai định nghĩa пау, không phải đợi đến khi phát lộ ra bằng hành động, mới 
gọi là lành hay dữ. Ngay trong ý nghĩ, và quan trọng nhút là ý nghĩ, cũng đã phân biệt 
được lành hay dù rồi. Theo đạo Phật, ba nơi phát sanh của lành hay йй là: thân, khẩu, 
ý. Như thế, một cử chỉ, một lời nói hay một ý nghĩ, đều có thể là lành hay dù. Do đó, 
đức Phật dạy chúng ta phải ngăn ngừa những điều dữ, hay thực hiện những điều lành, 
ngay khi chúng còn ở trong ý thức. 


(Xem lại bài tập Thập thiện trong khóa nhì) 


Ш. Nội Dung Của Tứ Chánh Cần 





1. Tỉnh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh: Tâm mình chưa móng 
tưởng điêu ac thì mình phải гапо giữ gìn, đừng cho nó phát khởi lên, cũng như sợi dây 
buột mũi con trâu, кёт nó, không cho ăn lúa. 


Sau đây là một ít thí dụ cụ thể có thé xảy ra hằng ngày trong đời chúng ta: 


Khi chúng ta muốn tó chức một cuộc đi săn bắn, để lấy thịt rừng cụng ly đánh 
chén với bè bạn, nhưng chúng ta lại nghĩ: ма đã là đẹ tử Phật, đã tho tam quy, tri Ngü 


Sợ Aa 


là chứng ta không thi hành cuộc săn bắn nữa. 


Khi phát khởi tâm gian lận, muốn lập mưu kế láy của người, chúng ta liền xét 
lại rằng: "Của mình mát mình biết buồn rầu, thì của người mát người đâu có vui ! Уа 
lại, mình đã nguyện trọn đời không tham một vật nhỏ của ai, lẽ nào mình dám quên 
lời thệ nguyện?" Sau khi nghĩ thế rồi, chúng ta không thi hành mưu kế đen tối trên 
nữa. 


Khi móng tâm hoa nguyệt, chúng ta lại nghĩ rằng: "Mình đã nguyện trọn đời 
không tà dâm, thì phải trì chí giừ gìn tiết hạnh". Và do ý nghĩa ау, chúng ta ngăn chặn 
được lòng hoa nguyệt. 


Khi muốn nói đối để cho được việc riêng của mình, chúng ta liền nghĩ rằng: 
"Mình đã nguyện trọn đời nói lời ngay thật, thì phải cô găng отт cho trọn lời thệ 
nguyện". Như thê, chúng ta khỏi phạm tội vọng ngữ. 


Nói tám lại, mỗi khi tâm chúng ta móng lên một ý nghĩ sái quất, muốn thực hiện 
một điều ác gì, chúng ta phải tìm những lý do chánh đáng, tưởng nghĩa đến hậu quả 
tai hại của nó, dé dập tắt ngay những ý nghĩ bất chính, và ngăn ngừa không dé cho nó 
phát sinh trong hành động. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Người tu hành sư các giặc phiền não, sỉ mê len lỏi vào tâm mình cướp mát của 
báu công đức, nên luôn luôn cân thận giữ gìn, như người nhà giàu giữ của: ngăn 
tường đóng ngõ, bỏ tủ, khóa chặt không dé cho kẻ gian vào nhà trộm mắt. 


Sự ngăn chặn, giữ gìn không cho điều ác phát khởi này, không phải hạn cuộc 
trong một thời gian nhát định nào, mà trái lại, phải tiếp tục luôn luôn trong từng sát 
na, từng giây phts, từng ngày tháng, từng năm пау sang năm khác, cho đến chừng nào 
tâm mình được thuần thục an nhiên, không nghĩ đến điều ác nữa mới thôi. Công cuộc 
ngăn chân này đòi hỏi một sự siêng năng, Tinh tán dẻo dai, bền Ы mới có hy vọng 
thành tựu được như ý muốn. 


2. Tinh tấn đứt trừ những điều ác đã phát sanh: Trong đời sống của chúng ta, 
nhất là khi chưa hiểu biết Phật phát và không tu hành, chúng ta đã phạm rất nhiều tội 
ác. Những tội ác nầy làm cho tâm của ta càng ngày càng tối tăm, lu mờ, như một tám 
gương bỏ lâu ngày, không ai chùi rửa, không thê soi được nữa. nay chúng ta đã nhận 
thấy cái nguy hại của những điều ác, thì chúng ta phải quyết tâm dứt trừ. Điều ác 
không ở đâu xa, chúng phát sinh trong thân, khẩu, ý của môi chúng ta. Vậy, trừ tội ác 
tức là ngăn chận không cho thân, khẩu, ý chúng ta tiếp tục tạo nghiệp dữ nữa. Nhưng 
cái đà tội lỗi, như cái đà một chiếc xe xuống dốc, càng xuống cảng mau, càng mãnh 
liệt, cho nên muốn diệt trừ tội lỗi, chúng ta phải vận dụng nhiều nghị lực, nhiều cố 
gắng, phải luôn luôn siêng năng Tỉnh tân. Рё ngăn chận cái đà tội lỗi, Phật tử chúng 
ta phải luôn luôn nhớ nghĩ như уйу: 


Sát sanh là điều ác đã gây tội lỗi cho mình phải mắc nợ máu thịt và mạng sống, 
lại làm hại cho người lân vật. 


Trộm cướp làm khó cho người bị nghèo đói, rách rới, buôn rầu đau khó không 
thê kê xiêt. 


tà dâm là điều không hợp lễ tiết, thường gây sự rồi ren trong gia đình và nhất là 
mang tiếng xâùu hó, làm mát phâm giá con người. 


Nói dối mất lòng tin cậy. 
Nói thuê dệt làm chia lia ân nghĩa. 


Nói lưỡi hai chiều làm tăng trưởng oán thù. 





Nói lời hung ác, trước dơ miệng mình, sau chiêu lấy họa. 
Ham muốn quá sức 9tham) tháy mình thiếu mãi, càng khó thân nhọc trí. 


Giận hờn tức tôi, lửa sân nôi lên, làm hư công hỏng việc và bao nhiêu rừng công 
đức đêu tiêu tan. 


51 mê không rõ chánh tà, mờ ат chân lý gây đủ các tội. 


Xét như vậy rồi, néu tội ác đã trót lỡ sanh, thì bất cứ tội nào chằng hạn, chúng ta 
phải đoạn trừ tận gôc тё, đừng cho nó đam chôi nây nhánh nữa. Trong lúc đó, chúng 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


ta lại huân tập các hột giống lành thay thế vào tạng thức, thì lần hồi, chúng ta sẽ trở 
thành người thuân thiện. 


3. Tinh tán làm phát sanh những điều lành chưa phát sanh: Nhiều khi chúng ta 
có những ý định hay đẹo, muốn giúp ích người nầy, nâng đỡ người khác, nhưng vì 
tánh giải đãi, hay thiếu nghị lực, chúng ta không thực hiện được những ý định tốt đẹp 
ау. Như thế, dù có thiện chí bao nhiêu, cũng không đem lại lợi ích gì cho ta và cho 
người chung quanh cả. Muốn tạo những thiện nghiệp, như nói lời hòa nhã với mọi 
người trong mọi trường hợp, bó thí cho người nghèo túng, giúp đỡ cho người có công 
ăn việc làm, thì chúng ta đừng chần chờ, mà trái lại, phải hăng hái, Tỉnh tán làm ngay. 
ta phải luôn luôn thúc đây ta, biến những ý nghĩ tốt thành hành động. người Pháp có 
câu tục ngữ rất có ý nghĩa, dé châm biếm những người có dự định tốt mà không bao 
giờ thực hiện: "Địa ngục lót đầy những dự định tốt". (L'enfer est pavé de bonnes 
intentions). Thật đúng như vậy, ở đời có bao nhiêu người có nhiều thiận chí, có ý định 
làm điều hay điều phải, nhưng cho đến chết vẫn chưa thực hiện được, và mang theo 
xuống địa ngục. 


vậy chúng ta phải luôn luôn hăng hái làm phát triển những điều lành, mỗi khi 
chúng vừa móng khởi trong tâm, đừng сһап chờ, giải đãi cho đến khi tử thần đến рб 
cửa, mới ân hận là mình chưa gây tạo được cho mình những nhân lành gì cả, nên phải 
TƠI vào йа ngục. 


4. Tỉnh tân tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh: Những điều lành 
khi đã phát lộ ra hành động rôi, chúng ta đừng cho thê là vừa, là đủ, không cân phải 
cô găng làm thêm nữa. 


Khi chúng ta làm điều trọn lành, chúng ta có lợi về hai phương diện: một mặt, 
ngăn chặn điều ác không cho tác hại; một mặt, làm điều thiện có lợi ích cho mình và 
cho người. Chăng hạn, như khi chúng ta thọ giới bát sát sinh và thật hành theo giới 
áy, là chúng ta vừa ngăn chân sự giết hại người và vật, mà vừa сид người và phóng 
sinh nữa. Các giới khác cũng vậy, nghĩa là một mặt vừa "chỉ ác", một mặt vừa "tu 
thiện", rồi cứ như thế mà siêng năng Tinh tân luôn luôn mới được. Chúng ta phải tập 
làm điệi thiện cho thật thuần thục, cho thành thói quen, cho đến khi mỗi ý nghĩ, mỗi 
lơi fnói, mỗi việc làm điều thiện cả mới được. 


C. Kết Luân 


Ý Nghĩa Rộng Lớn Và Diệu Dụng Của Tứ Chánh Cần 





Tứ Chánh cần là bốn phép siêng năng chân chính trong công cuộc diệt trừ tội ác 
và phát triên điêu thiện. Nó bao gôm tât cả những quy điêu căn bản thiết yêu của mọi 
tôn giáo, đạo đức, luân lý. 


Thật thế, nếu suốt đời, chúng ta chỉ theo cho đúng 4 phép siêng năng này là: 
ngăn ngừa không cho những, điều ác phát sinh, diệt trừ những điều ác đã lờ phát sinh; 
thúc đây thực hiện những điều lành vừa móng lên ở trong tâm, tiếp tục thực hiện 
được. néu chúng ta Tinh tấn làm được như thé, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được địa 
vị Thánh hiền. 


03-8-В Đạo đề (Tứ như ý túc) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Ba 
Thinh Văn Thừa Phật Giáo 
--- 000 --- 
Bài Thứ 8 (tt) 
C. Tứ Như Ý Túc 
А. Mó Đề 
Sau khi đã nhận rõ được chân tướng của cõi đời (Tứ niệm xứ), đã quyết tâm bỏ 
ác theo thiện (Tứ Chánh cân), hành giả muôn đi xã trên đường đạo, cân phải vạch cho 
mình một hướng tiên nhât định và phải có một thái độ quyêt tâm nhăm theo đúng 
hướng đã vạch mà đi, không nhìn ngang nhìn ngửa, không mong ước cái này cái 
khác. Hành giả chí quyết đi một đường, tập trung tất cả mong ước, chí nguyện, ý chí, 


năng lực tinh thần của mình vào đó đến khi được toại nguyện như ý mới thôi. 


Muốn được như thế, hành giả phải tu theo pháp môn "Tứ Như ý túc", một trong 
những pháp môn của Đạo đê dưới đây. 


B. Chánh Dà 





L. Dinh Nghia Tú Nhu Y Túc 

Tứ Như ý túc là bốn phép thiền định. Nói cho rõ đó là bốn phuongtién giúp 
chúng ta thành tựu các tam ma địa Samadhi: (chánh định), vì thê nên cũng gọi là định 
pháp. "Như ý" là được như ý mình muôn. "Тас" là chân, có nghĩa nương tựa mà cũng 
có nghĩa là đây đủ. Tứ Như ý túc, có nghĩa là bôn phép làm nơi nương tựa cho các 
công đức thiên định, thân thông được thành tựu mỹ mãn như ý muôn của mình. Bởi lý 
do ây, nên cũng gọi nó băng tên Tứ thân túc. Luận Câu xá quyên 25 có nói: "Уі sao 
định mà gọi là thân túc? Vì các công đức linh diệu thù tháng đêu nương nơi bôn định 
này mà được thành tựu". 

Bồn định ấy là: 

Dục Như ý túc 

Tinh tấn Như ý túc 

Nhất tâm Tứ Như ý túc 

Quán Như ý túc. 


П. Thành Phần Và Nội Dung Của Tứ Như Y Тас 





1. Dục như ý túc: Dục là mong muốn. Mong muốn một cách thiết tha, mong 
muôn cho kỳ được, mong muôn cho đên khi mãn nguyện mới thôi. Đó gọi là dục như 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


ý túc. Nhưng mong muôn cái gì? Tại sao đã là Phật tử mà còn "duc", com mong 
muôn? 


Trước tiên, chúng ta nên nhận định rõ ràng tánh chất của sự mong muốn ở đây. 
Có thứ mong muốn thỏa mãn những thú tánh, những tham vọng, đó là mong muốn tội 
lỗi, nên diệt trừ. Có thứ mong muốn hướng thượng, trong lành, như mong muón sống 
một cuộc đời đẹp dë, thanh cao, mong muốn được giải thoát ra ngoài biển khổ sanh 
tử, đó là thứ mong muốn hợp lý, đáng khuyến khích. Người Phật tử mong muón được 
thành đạt pháp tiền định mình đang tu, аё tiến lên chứng các Thánh quả. Thứ mong 
muốn này rất cần cho người tu hành; nếu không mong muốn thiết tha, mãnh liệt thì 
khó mà đi đến đích giải thoát được. Đây cũng là một sự cải chính rất hùng hồn đề 
đánh tan quan niệm sai lầm cho rằng: người Phật tử phải diệt dục, mà diệt dục nghĩa 
là diệt tất cả, diệt luôn cả sự sống. Thật ra diệt dục ở đây tức là dực vọng, diệt những 
phần ham muốn xấu xa đê hèn, làm cho con người bị doa xuống hàng thấp thỏi như 
loài sức sanh, địa ngục, chứ đâu có diệt luôn cả những chí nguyện, những mong ước, 
những đức tánh tốt đẹp của con người. Sự mong muốn say nây, người Phật tử không 
bào giờ lãnh quên, trái lại họ trút cả tâm tư hướng về cái đích mình đang nhắm, những 
pháp mình đang tu. Người thế gian ưa thích vật dục mạnh mẽ như thế nào, thì người 
tu hành mong muốn thành tựu những pháp thiền định của mình cũng mạnh mẽ như 
thế ду. Có như thế, hành giả mới tăng tiến mãi trên bước đường tu hành của mình. 


2. Tỉnh tấn như ý túc: Tinh tán là dũng mãnh, chuyên nhất vào pháp thiền định 
mình đang tu. Phần trên chỉ mới là sự ước muốn. Sự ước muốn dù đẹp dë bao nhiêu 
mà không ra công, găng sức, luôn luôn bền tâm vững chí, nghĩa là thiếu sự Tinh tấn 
dũng mãnh, thì ước muốn muôn đời cũng chỉ là ước muốn suông mà thôi. 


Chúng ta nên nhớ rằng: Tinh tán không phải chỉ là sự hắng hái, bồng bột trong 
chốc lát, như sự ò ạt, bốc cháy của ngọn lửa rơm. Tĩnh tán là nghị lực tu tập mạnh mẽ, 
thường hằng, không bao giờ gián đoạn. Trong kinh Di Giáo đức Thé Tôn có dạy: 
"...Như người kéo cây lấy lửa, cây chưa nóng đã thôi, tuy muốn được lửa, nhưng khó 
thê được". 


Vậy người muốn chứng đạo quả, phải thường Tỉnh tấn đầy đủ như ý mình ước 
nguyện. 


3. Nhất tâm như ý túc: Nhất tâm là tâm chuyên nhất vào định cảnh, không bào 
giừo tán loạn. Một con sông lớn, nếu bị chia nhiều ngành tắt nhiên sức chảy của nó bị 
yêu. Trái lại, một giòng suối nhỏ, nếu chỉ chảy một đường, cũng đủ sức xoi thủng đá. 
Người tu hành, tâm được chuyên nhất, không bị tán loạn, thì muôn sự đều thành. Phật 
có dạy: "như người chứa nước, khéo giữ bờ đê, người tu hành giữ nước trí tuệ cũng 
vậy, phải khéo tu thiền định, chớ cho tán động". 

4. Quán như ý túc: Quán nghĩa là dùng trí tuệ sáng suốt quán sát pháp mình 
đang tu. Quán trí ấy do định mà phát sanh, trí ấy là tịnh trí. Vì tịnh cho nên nó có thể 
như thật thông đạt thật nghĩa (chân lý) của các pháp (vũ trụ). 


C. Kết Luân 





Tóm Tắt Ý Nghĩa Và Diệu Dụng Của Tứ Như ý Túc 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Sở dĩ Dục, Tinh tán, Nhất tâm và Quán đều được gọi là như ý túc, vì chúng ta là 
những thứ đê cho tât cả công đức tu hành, thân lực nương vào đó mà phát sanh, hợp 
như ý muôn của hành giả. 


Bồn phép này như bốn пас thanh kế tiếp theo nhau, йё đưa hanh giả từ cái nhân 
hữu lậu mê mờ, đến cái nhân vô lậu giải thoát: Trước hết, do tu tâm hằng mong muốn 
(Dục), cho nên sự tu tập dũng mãnh (Tinh tán); nhờ sự tu tập dũng mãnh, nên phiền 
não tiêu, tán động hết, do đó tam được chuyên nhất (Nhất tâm), nhờ tâm chuyên nhất 
nên quán trí được thanh tịnh mãnh lợi (Quán), và có năng lực phá tan cội gốc vô 
minh. 


Khi vô minh hết, thì vô số nghiệp chướng phải tiêu, hằng sa trí đức phát hiện. 
Người tu hành, khi trí tuệ và công đức viên mãn tức khắc đày đủ vô biên thần dụng 
trong sự hiện thân, hiện độ để cứu khó chúng sanh, chứ đâu có phải chỉ khi chứng 
được lục thông mới được tự tại? 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Ba 
Thinh Văn Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 
Bài Thứ 9 


Đạo Đề (Nirodha Gamadukkha) 
(Tiếp theo) 


Ngũ Căn Ngũ Lực 

A. Mở Đề 

Trong 37 món trợ đạo, Ngũ căn và Ngũ lực là những phương pháp quý báu, ˆ 
cũng quan trọng như các pháp khác; có thê đưa người tu hành từ địa vị phàm phu đên 
các Thánh quả trong ba thừa. Chúng là sự phục sức trang nghiêm, là phương tiện 
công hiệu giúp người thăng tién trên bước đường tu đạo, chứng quả. Vậy Phật tử 
chúng ta không thê không biết để trì hành. 

B. Chánh Đề 


I. Định Nghĩa Ngũ Căn 





Ngũ căn là năm căn. Căn đây tức là căn bản, là gốc rễ, là nguồn gốc dé tất cả 
các thiện pháp xuât phát. 


Luận Trí Độ, quyên thứ mười, giải rang: "Năm căn này là căn bản đê phát sanh 
tât cả thiện pháp, nên gọi là ngũ căn". Năm căn ây là: Tín căn, Tân căn, Niệm căn, 


Định căn, Huệ căn. 


П. Thành Phần Và Nội Dung Ngũ Căn 





1. Tín căn: là lòng tin mạnh mẽ vững chắc. Lòng tin này không giống như lòng 
tin mù quáng, vô điều kiện, bất chấp lý trí của phần nhiều ngoại đạo. Lòng tin ở đây 
là con đẻ của lý trí, là kết qủ của sự suy luận sáng suốt, của sự quan sát kỹ càng. Đức 
Phật không bao giờ bắt buộc Phật tử tin một điều gì mà không suy luận được, không 
giải thích được. Vì lòng tin của người Phật tử khởi từ trí xét đoán. Bởi thế nên nó vô 
cùng vững chắc, mãnh liệt. Chính nó là căn bản phát sinh các hạnh lành, Phật dạy: 
"Тїп là mẹ vô lượng của công đức". Nhưng Phật tử tin cái gì? Phật tử tin Tam Bảo: 


Tin Phật: Phật tử biết rằng đức Phật là dáng hoàn toàn giác ngộ, giải thoát. Vì 
thế, Phật tử suốt đời tin tưởng theo Phật, để hướng tién đến sự giác ngộ, giải thoát mà 
Phật đã thân chứng. 


Tin pháp: Pháp là chân lý, là sự thật mà đức Phật đã khám phá ra và truyền lại 
cho chúng ta. Hay nói một cách khác, pháp là giáo lý đúng như sự thật mà đức Phật 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


đã thuyết minh. Chúng ta tin tưởng những giáo lý ây, vì người nói ra là đức Phật, đã 
thân chứng được và giác ngộ được nhờ giáo lý ây. 


Tin Tăng: Tăng là người thật hành các giáo lý của Phật để giác ngộ mình và 
người, là kẻ thay Phật đưa cao ngọn đuôc chánh pháp sáng ngời, đê soi đường cho 
chúng sinh. Vì thê, Phật tử suôt đời quy hướng vê Tăng. 


2. Tán căn: Tắân là tinh tắn. Tán căn là sự đũng mãnh tinh tấn trên bước đường 
tu tập không bao giờ thối lui. Nếu đã có lòng tin chắc chắn mà không tỉnh tán thực 
hiện, làm theo những điều mình tin, thì lòng tin suông ấy trở thành vô dụng, không 
đưa chúng ta đến đâu cả. 


Vậy cho nên người Phật tử đã tin Tam Bảo, thì phải luôn luôn tỉnh tán thực 
hành giáo lý của Phật. Theo Luận Nhiệp Đại Thừa, tinh tân có ba thứ: 


Bị giáp tinh tấn: Nghĩa là mang áo giáp tinh tân. Người Phật tử trong cuộc chiến 
đấu đề diệt trừ đau khổ, tién tới giải thoát, cần phải mang áo giáp tinh tán, để khi 
xông pha vào trận địa "phiền não", khỏi bị ma quân hảm hại. Nhờ có áo giáp này, 
người Phật tử tin tưởng ở năng lực của mình hùng dũng tiến tới, không sợ gian nan 
nguy hiểm, không lùi bước trước một trở ngại hay một địch thủ nào. 


Gia hạnh tinh tán: Nghĩa là luôn luôn găng Sức không bao giờ dừng nghĩ trên 
bước đường đi đến giải thoát. Với thứ tỉnh tân này, người Phật tử càng tién càng 
hăng, càng thêm sức lực, càng phấn chí không bao giờ biết mệt mỏi. 


Vô hỷ túc tinh tấn: Vô hy túc tinh tán nghĩa là không vui sướng tự mãn, cho là 
vừa đủ khi mới thu được một ít thắng lợi trên đường tu hành. Người Phật tử chưa 
chứng được Phật quả, thì còn gia công gắng sức tu luyện mãi, chứ không chịu dừng 
nghỉ, vui thú với một quả vị thấp thỏi, tạm bợ, như người bộ hành khi chưa đến đích 
cuôi cùng, thì còn hăng hái bước mãi, chứ không chịu chấm dứt cuôïc hành trình của 
mình, bằng cách an phận ở mãi trong quán trọ bên đường. 


3. Niệm căn: Niệm là ghi nhớ. Ghi nhớ những gì? 
a) Thứ nhất niệm thí: nghĩa là nhớ tu bó thí. Người Phật tử thường ngày nhớ 
đem tải sản bô thí cho người bân cùng; đem hùng lực cứu giúp người sợ hãi; đem 


chánh pháp chỉ giáo cho người si mê, khiến họ hết khổ được vui. 


b) Thứ hai niệm giới: nghĩa là nhớ trị tịnh giới để đoạn trừ các phiền não nghiệp 
chướng, tăng trưởng mọi hạnh lành. Giới có ba thứ: 


Nhiếp luật nghi giới: Những giới dé ngăn cám các hạnh nghiệp thô xấu, đoạn 
diệt các nghiệp chướng nơi thân tâm. 


Nhiếp thiện pháp giới: Những quy điều đúng pháp và lợi ích, người thực hành 
theo nó, có thê thành tựu tât cả pháp lành. 


Nhiêu ích hữu tình giới: Những điều luật làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng 
sinh. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


c) Thứ ba niệm thiên: Luận Nhiếp Đại Thừa có nói: "Thiên niệm trụ là an trụ 
bón món thiên định". Vậy niệm thiên là nhớ tu các niêm thiên định, đê gan sạch tât cả 
phiên não, thê chứng chân như: 


4. Định căn: Định hay tịnh lự do dịch nghĩa chữ Phạn là Dhyana (Thiền na). 
Định là lăng tâm yên tịnh, chuyên chú vào chánh pháp, đê suy đạt thật nghĩa của nó. 
Theo Luận Nhiệp Đại Thừa, định có thê chia làm ba bậc: 


An trụ định: Рё tâm an trụ vào định cảnh, không cho tán động, do đó phiến não 
được tiêu trừ. 


Dẫn phát định: Do đoạn sạch phiền não nên được phát sanh sáu món thần thông 
là các công đức thù thăng. 


Thành sở tác sự định: Do đã phát khởi được các công đức, thần thông, nên 
thường làm lợi ích cho tât cả chúng sanh; cứu độ chúng sanh giải thoát sanh tử, chứng 
được Niệt Bàn. 


5. Huệ căn: Huệ là trí huệ sáng suốt, thâm nhập được chân tướng của vạn pháp. 
Trsi huệ ây không có sự phân biệt, vì phân biệt là tác dụng của vọng thức, là mê lâm. 
Cũng theo Luận Nhiép Đại Thừa, trí huệ có ba thứ: 


Vô phân biệt gia hạnh huệ: Quán trí nầy không còn thấy có phân biệt, nhưng 
còn có gia hạnh, nghĩa là còn phải dụng công tu hành, đê thành tựu hoàn toàn vô phân 
biệt trí. Vì thê, nên gọi là " vô phân biệt gia hạnh һиё". 


Vô phân biệt huệ: Trí huệ này không có sự phân biệt, mà không cần phải gia 
hạnh vì đã thuân phục. Do không phân biệt nên không có mê vọng. Nhờ trí huệ này, 
người tu hành được tự tại thê chứng nhân như. 


Vô phân biệt hậu đắc huệ: Hay hậu đắc trí, nghĩa là trí huệ có được sau khi đã 
chứng được chân như. Trí huệ này hoàn toàn sáng suốt, tỏ ngộ được thật nghĩa của 
các pháp. Chư Phật nhờ hậu đắc trí này mà thi tác vô lượng công đức, để cứu độ 
chúng sanh. 


Nói một cách tổng quát giản di, huệ căn là trí huệ do thiền định đã làm lặng 
sạch. Nó không đạt được sự thật của các pháp; nó là căn nguyên phát sanh mọi việc vĩ 


đại để giải thoát chúng sinh. 


П. Định Nghĩa Ngũ Lực 





_ Ngũ lực tức là năm năng lực vĩ đại, năm thần lực của Ngũ căn. Nói một cách dễ 
hiệu: Ngũ căn như năm cánh tay, còn ngũ lực như là sức mạnh của năm cánh tay ау. 


IV. Thành Phần Và Nội Dung Của Ngũ Lực 





1. Tín lực: tức là thầnlực của đức tin, hay sức mạnh lớn lao, vi diệu do tín căn 
phát sinh. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2. Tán lực: tức thần lực của đức tinh tấn, hay sức mạnh bát thối chuyên, kiên có, 
có thê sang băng mọi trở lực, sức mạnh này do tân căn phát sinh. 


3. Niệm lực: tức là thân lực của sự ghi nhớ, hay sức mạnh lớn lao bên сһас của 
niệm căn. 


4. Định lực: tức thần lực của sự tập trung tư tưởng hay sức mạnh vĩ đại của định 


căn. 
5. Huệ lực: tức thần lực của trí huệ hay sức mạnh vô biên của huệ căn. 
Nói một cách tổng quát, những sức mạnh này là kết quả thâu đạt được do sự 
kiên cô tu luyện của Ngũ căn. Nó như là một ngọn lửa bật lên sai khi người ta đã nỗ 
lực cọ sát hai cây củi vào nhau đề lây lửa. 


С. Kết Luân 


Diệu Dụng Của Ngũ Căn Và Ngũ Lực 





Như chúng ta đã thấy ở trên, Ngũ căn và Ngũ lực vừa làm hai căn bản, vừa là 
nghị lực đê phát sinh, tăng trưởng vô lượng công đức thù thăng. 


Bắt luận người nào, hễ đã lấy trí làm nền tảng, tỉnh tán thật hành chánh pháp 
(tán), hàng ghi nhứ chánh pháp dé tién tu (niệm), tập trung tư tưởng đề trừ sạch vô 
minh phiền não, đem diệu huệ vô phân biệt (huệ), để chứng chân như, thì người áy thé 
nào cüng nám chắc trong tay quả vị vô thượng Bồ đề. Vì sao? Vì người áy đã có 
những thần lực vĩ đại (Ngũ lực) do Ngũ căn gây tạo. Với ngũ lực này, hành giả như 
người bộ hành có đủ phương tiện linh lợi, diệu dụng dé băng rừng, vượt biển và đi 
đến đích cuối cùng. Đích cuối cùng của người tu hành theo chánh pháp tức là thành 
Phật.Đến đích này, người ấy là ánh sáng của chúng sinh gieo mầm an lạc. Chính 
người mới có đủ thần lực, điệu dụng làm cho chúng sinh trở thành những kẻ hoàn 
tàon giải thoát, hoàn toàn giác ngộ. 


| Kết айа của Ngũ căn và Ngũ lực lớn lao, quý báu như thế đó, chúng ta không 
thê không tu theo hai pháp môn ây. 


03-9-B Рао đề (Thất bó йё phân) 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Khóa Thứ Ba 
Thinh Văn Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 


Bài Thứ 9 (tt) 
D. Thât Bô Đề Phân 

A. Mở Đề 

Thất Bồ đề phần cũng là một pháp môn quan trọng không kém gì ngũ căn. Sở di 
đức Phật chế ra nhiều pháp môn như thé là để tùy căn cơ từng người, ai hợp pháp 
môn này ` về tên gọi, về chỉ tiết thì có khác nhau, nhưng về đại thê, về tinh thần thì có 
nhiều chỗ giống nhau. Vì thế, chúng ta sẽ thấy trong pháp môn "Thất Bồ đề phần" c 
nhiêu điêm giông như trong "Tú Như ý túc" hay "Ngũ căn, Ngũ lực". 

B. Chánh Đề 


І. Định Nghĩa Thất Bồ Đề Phần 





Bồ dë do phiên âm chữ Phan Boddhi mà ra. Người Trung hoa dịch là Giác đạo, 
hay đạo quả gíac ngộ. Phần là từng phần, từng loại. Thất Bồ đề phần là bảy pháp tu 
tập tuần tự hướng đến đạo quả vô thường Bồ đề, hay bảy pháp giúp người tu hành 
thnàh tựu đạo quả Đại giác. 


Мо cũng có tên là Thất giác chi. "Giác: tức là Bồ đề, còn "Chi" tức cũng như 
phân vậy. Thât giác chi tức là bảy nhánh, bảy phương tiện đi đên đích giác ngộ. 


II. Thành Phần Và Nội Dung Của Thất Bồ Đề Phần 





Thất Bồ đề phàn gồm có: 


1. Trạch pháp: Trạch là lựa chọn; Pháp là pháp môn, là phương pháp tu hành. 
Trạch pháp là dùng trí huệ dé lựa chọn pháp lành để tu, pháp dữ đề tránh. Trong sự tu 
tập, néu ta không có trí phân biệt chánh tà, tất phải lầm lạc. Như các bài trước đã nói, 
lòng tin của người Phật tử phải dựa trên lý trí, nêu không là mê tín. Đức Phật có dạy: 
"Нау dùng trí huệ suy nghiệm, giải trạch các pháp, rồi sẽ tin thọ, thật hành theo". Nếu 
tu lầm, tin chạ, điều có nguy hại gấp trăm nghìn lần người không tu hành. Vì vậy, 
Phật tử chúng ta muốn thăng tiến trên đường giác ngộ, giải thoát, không phải nghe ai 
bảo gi tin nấy, không phải tự bảo một cách bừa bãi: "đạo nào cũng tốt cả": không phải 
dung dung hòa Phật giáo với ngoại đạo; trái lại, Phật tử cần sáng suốt để phòng su 
đánh lộn song của các ngoại đạo, sự xuyên tac xảo quyệt để làm mát lòng tin sáng 
suốt của chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo phân biệt chánh, tà, chân, ngụy; 
phải thường trí huệ mà giản trạch cả những pháp ở ngoài và những ý tưởng chơn vọng 
của tâm để tu, để đoạn. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2. Tinh tấn: Nhưng một khi đã lựa chọn được pháp môn chân chính để tu rồi, thì 
phải tinh tân, nghĩa là luôn luôn dũng tién trên bước đường tu tập, không quản ngại 
gian lao khó nhọc, không khiếp sợ; không thối chuyền, không tự mãn, tự cao mà bỏ 
dó mục đích chưa đạt được (như đã nói ở bài ngũ căn). 


3. Hy: Nghĩa là hoan hy. Nhờ tinh tán tu hành, nên đoạn trừ được dần phiền não 
thành tựu vô lượng công đức, do đó, sanh tâm hoan hỷ và phân chí tu hành. 


4. Khinh an: Khinh là nhẹ nhàng. An là an ón. Nhờ sự tỉnh tién tu tập nên thân 
tâm được thanh tịnh; do đó người tu hành cảm thây nhẹ nhàng, khoan khoái, khinh 
an, như đã trút được gánh nặng dục vọng, mê mờ. 


5. Niệm: (Cũng như chữ niệm trong máy bài trước) nghĩa là thường ghi nhớ 
chánh pháp đề thực hành. Tâm niệm ta, nếu không thường nhớ chánh pháp, tất nhiên 
tạp niệm phát sanh, phiền não tăng trưởng. Cũng. như một đám đát nếu không trồng 
hoa, thì cỏ mọc. Vì thế người tu hành cần phải ё tâm ghi nhớ chánh pháp, đừng cho 
xao lãng buông lung nghĩ bậy. 


6. Ха: Nghĩa là bỏ ra ngoài không vướng bận. Ха tức là hành ха tâm sở, một 
trong 11 món Thiện tâm sở. 


Hành xả nghĩa là thế nào? 

Người tu hành, nhờ trí sáng suốt, nhận biết "thọ là khó", nên không nám giữ 
một thứ nào hết, dù quý báu bao nhiêu. Ngay trong sự tu hành cũng vậy, họ không trụ 
trước ở các pháp mình đã tu, đã chứng; trái lại họ luôn luôn xả bỏ những gì mình đạt 
dên, đê tiên triên trên bước đường đi đên giải thoát. Nêu người tu hành cứ mãi say 
đăm vào quả vị mình đã chứng, thì suôt đời sẽ bị trâm một nơi đó, không bao giờ có 
thể tiễn lên, đề đạt thành đạo quả vô thượng Bồ đề. Kinh Kim Cang sớ có nói: "Người 
tu hành phải như người nương thuyền qua sông, khi thuyền đã cập bến, nếu ta không 
bỏ nó йё lên bờ, thì đừng hòng đến dâu và biết gì được. Người muốn thành đắng siêu 
việt tự tại, cân phải từ trước khước mọi đăm say". 

Pháp hành xả nầy giúp chúng ta thành tựu sự siêu việt. 

C. Kết Luân 


Tóm lại, người tu bảy pháp Bồ đề phần nầy, chắc chắn sẽ được bốn kết quả quý 
báu sau đây: 


1. Tất cả pháp ác đều được tiêu trừ. 

2. Tất cả pháp lành càng ngày càng tăng trưởng. 

3. Vì thường tu thiện, đoạn ác, nên luôn luôn được an lạc, không bi đau khó. 
4. Sẽ chúng thành Phật quả. 


KAK 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Ba 
Thinh Văn Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 
Bài Thứ 10 
Đạo Dë (Nirodha Gamadukkha) 
(Tiêp Theo) 
E. Bát Chánh Đạo 
A. Mö Đề 
~ Trong 37 món trợ đạo, Bát Chánh đạo là một pháp môn chính, được nhắc nhở 
đến nhiều nhất. Vì thé, mỗi khi nói đên Đạo đê là người ta liên tưởng đên Bát Chánh 
đạo. Thậm chí có người tưởng lâm răng Đạo đê với Bát Chánh đạo là một. 

Sở di Bát Chánh đạo được xem là pháp môn chính của Đạo đề, vì pháp môn nầy 
rất đầy đủ có thể bao gồm được các pháp môn khác của Đạo đề. Nó rất phù hợp với 
mọi căn cơ, mọi thời đại, mọi phương sở; đối với Tiểu Thừa cũng như Đại Thừa, 
người Đông phương cũng như Tây phương аі ai cũng đêu công nhận giá trị hoàn toàn 


cao cả của Bát Chánh đạo, và дей áp dụng pháp môn пау trong sự tu hành của mình 
để doan trừ phiền não khổ đau, hầu bước lên con đường giải thoát, an vui, tự tại. 


B. Chánh Dà 


I. Định Nghĩa Bát Chánh Đạo 





Bát Chánh đạo là tám con đường ngay thangẻ hay tám phương tiện mầu nhiệm 
đưa chúng sinh đên đời sông chí diệu. 


Người ta cũng có thé dịch nghĩa "Bát Chánh дао" là con đường chánh có tám 
ngánh, đê đưa chính sinh đên địa vị Thánh. 


Cũng có khi người ta gọi Bát Chánh đạo là "Bát Thánh đạo" vì cái diệu dụng 
của nó sau đây: 


a) Những kẻ phàm phu học đạo, noi theo pháp môn nầy mà tu, thì khỏi lầm lạc 
vào nẻo nguy hiểm, lần hồi sẽ chứng được quả Hiền Thánh. 


b) Những bậc Hiền, Thánh nương theo tám phương tiện này thì sẽ đi đến cảnh 
Niết Bàn. 


Bát Chánh đạo gồm có: 


1. Chánh kiến 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2. Chánh tư duy 
3. Chánh ngữ 

4. Chánh nghiệp 
5. Chánh mạng 
6. Chánh tinh tán 
7. Chánh niệm 

8. Chánh định 


П. Nội Dung Và Giá Trị Mỗi Thành Phần Của Bát Chánh Đạo 





1. Chánh kiến: Chánh là пару thăng, đúng đắn; Kiến là thấy, nhậ biết. Chánh 
kiến hay Chánh tri kiến là thấy, nghe, hay, biết một cách ngay thắng, công minh, đúng 
với sự thật khách quan. Người có chánh kiến thấy như thế nào thì nhận đúng như thế 
áy, không lầy trắng làm đen, xấu làm tốt, dở làm hay, hay trái lại. Sự nhận xét sự vật 
của người ây không bị tập quán, thành kiến, dục vọng ngăn che hay làm sai lạc. 

Người có chánh kiến biết phân biệt cái nào giả, cái nào thật. Và khi đã biết cảnh giả, 
vật dối, thì mắt không chăm, tâm không chú; còn khi rõ biết cảnh vật thật, lời lẽ chân, 
thì chuyên tâm vào sự lý chân thật làm cho đèn huệ sáng ngời, tiền trần không 
phương che ám được. 


2. Chánh tư duy: Tư duy là suy nghĩ, nghiệm xét; nó thuộc về ý thức. Chánh tư 
duy là suy nghĩ, xét nghiệm chân chánh, tư tưởng đúng với lẽ phải. 


Người tu theo phép Chánh tư duy, thường xét nghĩ đạo lý cao siêu, suy tìm thể 
tánh nhiệm mầu, biết xét những hành vi lỗi lầm, những ý nghĩ xấu xa để sám hồi; biết 
suy nghĩ về ba món vô lậu học: Giới, Định, Huệ, để tu giải thoát; biết suy xét vô minh 
và nguyên nhân đau khó, là nguồn góc của tội ác, và tìm phương pháp đúng đắn dé tu 
hành hầu giải thoát cho mình và cho người. 


3. Chánh ngữ: Ngữ là lời nói; Chánh ngữ là lời nói chân thật, công bình, ngay 
thăng và hợp lý. 

Người tu theo chánh ngữ, không bao giờ nói sai, không thiên vị, thấy dở nói 
hay, không xuyên tạc, nghe một đường nói một ngả. Người theo chánh ngữ rât thận 
trọng lời nói; trước khi muôn nói gì phải suy nghĩ coi có lợi ích và chân thật không. 


Xưa đức Không Tử vào viếng chốn có miéu, thấy bức tranh họa một hình người kẹp 
miệng ba lần, Ngài day lại day môn đệ phải cán thận lời nói. 


Ngày xưa, trước khi đức Phật sắp nhập Niết Bàn, có Đệ tử hỏi: 


Bạch đức Thé Tôn, khi Phật nhập Niết Bàn rồi, người đời sau gặp nhiều sách vở 
ngoại đạo không sao phân biệt với kinh Phật , như thê, biết tin theo lời nào tu? 


Phật dạy: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Chàng luận là lời nói của ai miễn là lời ấy đúng sự thật, hợp chân lý thì cứ tin 
theo mà tu. 


Vậy, phàm những lời nói đúng lý, hợp lẽ, có lợi ích cho toàn thé chúng sinh là 
chánh ngữ. Những lời nói ấy chúng ta phải tin theo và tập nói cho đúng như thế. 


4. Chánh nghiệp: Nghiệp là do người Trung Hoa dịch chữ Phạn Karma mà ra. 
Nghiệp hay Karma nghĩa là hành động tạo tác. 


Chánh nghiệp là hành động, việc làm chân chính, đúng với lẽ phải, phù hợp với 
chân lý, có lợi ích co người lẫn vật. 


Người theo đúng "chánh nghiệp" là người luôn luôn thận trọng, giữ gìn mọi 
hành động của mình, để khỏi làm tón hại đến quyên lợi, nghền ghiệp, địa vị, danh giá, 
hạnh phúc, tánh mạng của người khác. Hơn nưa người theo đúng chánh nghiệp bao 
giò cũng tôn trọng lương tâm nghề nghiệp của mình, luôn luôn hành động có lợi ích 
cho mọi người, mọi vật; và nêu cân, có thể hy sinh quyền lời hay tánh mạng mình để 
giải thoát nỗi đau khổ cho người khác. 


Ngoài ra cũng gọi là chánh nghiệp, khi dùng trí huệ để quán tưởng những pháp 
chân chính, hoặc ngồi Thiền, niệm Phật , hoặc trì tụng kinh hành, để giữ gìn thân, 
khẩu, ý ba nghiệp cho thanh tịnh. 


5. Chánh mạng: Mạng là sự sống, đời sống. Chánh mạng là sanh sống một 
cách chân chính bằng nghề nghiệp lương thiện, trong sạch của mình. Người theo đúng 
Chánh mạng sống một cuộc đời ngay thật, không gian tham, không làm giàu trên mô 
hôi, nước mắt của người khác, không làm cho người và vật phải đau khổ vì nghề 
nghiệp của mình. Người theo đúng Chánh mạng sống một cuộc đời có ý nghĩa lợi 
mình, lợi người, xứng với bát cơm mình ăn không, manh áo mình mặc chứ không ăn 
không ngôi rồi, sống bám vào người khác. 


Người theo Chánh mạng sống đúng Chánh pháp, không mê tín dị đoan, và biết 
thân tứ đại vôn vô thường, nên lây tịnh giới làm thê, lây trí huệ làm mạng, bỏ niệm 
vọng câu, an vui với chánh pháp. 


6. Chánh tỉnh tắn: Chữu tinh tán ó dày cüng cùng nghĩa như tinh tán đã nói 
trong bài trước, nghĩa là chuyên cần, siêng năng, thăng tiến mục đích đã vạch sẵn 
không vì một lý do gì mà lùi bước. Chánh tinh tán là chuyên cần, siêng năng làm việc 
chánh nghĩa, lợi lạc cho mình cũng như cho người và vật. 


Người theo đúng Chánh tỉnh tấn, trước tiên, bao giờ cũng hăng hái sửa mình, 
cương quyết bài trừ những điều ác, quyết tâm phát triển mọi hạnh lành (xem bài Tứ 
Chánh cần). Người theo đúng Chánh tinh tán, dũng mãnh tién lên trên đường đi đến 
giải thoát, cho đến lúc nào đạt được mục đích cao cả, cùng tột ау mới thôi (хет đoạn 
"Tán căn" trong bài Ngũ căn). 


Nói tóm lại, người theo đúng Chánh tinh tán, quyết tạo nghiệp vô lậu хий thé 
gian, lấy chánh trí làm mãnh lực, lấy Niết Bàn làm chỗ quy hướng, một lòng chẳng 
trễ, muôn kiếp không dời, quyết công phu, định thành đạo quả đề trước tự độ, sau hóa 
đối chúng sanh. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


7. Chánh niệm: Niệm là ghi nhớ (cũng như nghĩa chữ niệm ở các bài trước). 
Chánh niệm là ghi nhớ đên những điêu hay lẽ phải, những điêu lợi lạc cho mình cho 
người, những đạo lý chân chính quý trọng cao siêu. 


Chánh niệm có hai phần: 


а) Chánh ức niệm: là nghĩ nhớ đến các điều lỗi lầm dé thành tâm sám hối, và 
nghĩ nhớ đên Tứ trọng ân: ân cha mẹ, ân tô quôc, ân chúng sinh và ân Tam Bảo đê lo 
báo đền. 


b) Chánh quán niệm: là dùng tâm từ bi xét nghĩ cuộc đời là khổ não, tật bệnh, 
mê mờ mà chúng sinh đang mắc phải, để mở rộng lòng thương yêu và quyết ra tay 
cứu độ. 


Người theo đúng Chánh niệm, thường quán sat cảnh chân đề, năng tưởng niêïm 
các pháp trợ đạo; bât luận ở đâu và làm gì, cũng nhớ nghĩ дёп cái quả vô lậu xuât thê 
gian, dù trải qua bao nhiêu sô kiêp cũng không thôi tâm xao lãng. 


8. Chánh định: Chữ "Định" ở đây cũng đồng nghĩa như chữ định trong các bài 
trước, nghĩa là tập trung tư tưởng vào một vân đề gì, để thây cho rõ ràng. Chánh định 
là tập trung tư tưởng vào một vấn đề chính đáng, đúng với chân lý, có lợi ích cho 
mình và người. 


__ Người theo đúng Chánh định, thường tập trung tư tưởng để quan sát những ván 
đê chính sau đây: 


Quán thân bát tịnh: (bất tịnh quán) túc là quán tưởng thân không thanh tịnh, để 
trừ tham dục, sai ái (xem lại đoạn: "quán thân bât tịnh" trong bài Tứ niệm xứ). 


Quán từ bi (từ bi quán) là quán tưởng tất cả chúng sinh đều là một chân tâm, 
bình đăng không khác, đê đoạn trừ thù hận, và mở rộng lòng thương yêu đê cứu độ 
chúng sinh. 


Quán nhân duyên: (nhân duyên quán) là quán tưởng tất cả pháp hữu hình như 
muôn vật, vô hình như tâm niệm đều là giá hợp, duyên nhau mà có, chứ không có một 
cách chân thật, không trường tôn, đê đoạn trừ ngu s1, pháp châp. 


Quán giới phân biệt: (giới phân biệt quán) nghĩa là phân biệt và quán tưởng sự 
giả hợp của 18 giới: 6 căn, 6 trân, 6 thức đê thây không thật có "ngã, pháp” ngõ һап 
diêth trừ ngã châp, pháp châp. 


Quán hơi thở: (số tức quán) nghĩa là qúan tưởng bằng cách chuyên chú đếm hơi 
thở ra vào, đê đôi tri sự tán loạn của tâm thức. 


C. Kết Luân: 


Như đã nói ở đoạn mở đề, Bát Chánh đạo là pháp môn rất được thông dụng. Sự 
thông dụng này sở dĩ có được là nhờ lợi ích thiết thực và quý báu của nó đối với đời 
sông cá nhân của người tu hành, đối với xã hội, và đối với đời sống tương lai. Có thê 
tóm tắt những lợi ích, hay công năng của Bát Chánh đạo trong ba điểm sau đây: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1) Cải thiện tự thân: Nếu con người chuyên tu theo tám đường chánh này, thì 
sửa đôi được tất cả mọi sự bất chính, mọi tội lỗi trong đời sống hiện tại của mình, như 
ý niệm me mờ, ngôn ngữ đảo điên, hành vi sái quây, đời sông vô luân. Khi những 
điều trên nầy đã được cải thiện, thì tất cả cuộc đời riêng của mỗi người sẽ chân chính, 
lợi lạc và thiện mỹ. 


2) Cải thiện hoàn cảnh: Nếu trong xã hội ai ai cũng đều chuyên tu theo tám 
đường chánh đạo nầy, không những có nhiều lợi lạc trong cuộc đời hiện tại mà còn 
gây tạo cho mình một tương lai tươi sáng, gieo trồng cho mình những hạt giỗng Bồ đề 
để ngày say gặt háu quả vô thượng Niết Bàn, đầy đủ bốn đức Thường, Lạc, Ngã, 

Tình. 


Vì những lợi ích quý báu như thế, chúng tôi xin khuyên mọi Phật tử hày phát 
nguyện cương quyết tu theo Bát Chánh đạo. 


Tổng Kết Về Đạo Đề 


Chúng ta vừa biết qua nội dung của Đạo đề, hay 37 món trợ đạo là: Tứ niệm 
xứ, Tứ chánh сап, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất Bồ đề phần, Bát Chánh đạo. 
Phần Đạo đề đã chiếm hết bốn bài trong mười bài nói về Tứ đề. Chỉ cái số lượng á ау 
cũng đủ nói lên sự quan trọng mà đức Phật muốn dành cho phương pháp tu hành để 
chứng nhập Niết Bàn. Nhưng chúng ta đừng nên thấy quá nhiều pháp môn mà vội nản 
lòng, thối chí. Vì căn cơ chúng sinh không đều, nên đức Phật cần chế ra nhiều pháp 
môn, để mỗi người có thể tùy theo căn cơ mính mà lựa pháp môn thích hợp để tu 
hành. Тағ nhiên một người có thé tu nhiều pháp môn nêu có đủ khả năng, trí tuệ, sức 
khỏe; những nếu không đủ điều kiện, thì tu một pháp môn cũng được. Khi tu thành 
một pháp, các pháp kia đều thành, vì nó là một nhiếp thuộc lẫn nhau. 


Vậy Phật tử không nên ngã lòng thối chí. Với sự quyết tâm, với đức tinh tán, 
chúng ta tùân tự tiên dân vào Đạo đê, không lo sợ, không nghi ngờ, cũng không quá 
bồng bột, nóng nảy, rôi đây chậm hay nhanh, thê nào cũng phải đên đích. 


Hỡi quí vị Phật tử ! Mười phương các đức Như Lai, đầu tiên đều nhờ các pháp 
môn này mà dần dần được viên thành Phật quả. Tất cả Thánh giả trong ba thừa, đeù 
nương vào đây dé tu hành cho đến ngày đạt đích. Chúng ta, đạn con Phật , những 
người đang canh cánh ôm ấp bên lòng trí nguyện thành Phật , để cứu độ và cứu độ 
chúng sinh, lễ nào trong lúc đức Phật đã vì lòng từ bi mà sửa soạn cho chúng ta mọi 
phương tiện , mọi hành lý đề tiến lên đường giải thoát, chúng ta lại do dự, chần chờ 
hay thối thác ! 


Vậy chúng ta hãy mau mau cất bước lên đường giải thoát. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Mục Lục Khóa Thứ Tư 
Duyên Giác và Bô Tát Thừa Phật Giáo 


--- 000 --- 


Bài Thứ 1 || 1-Quán Số Tức 

Bài Thứ 2 || 2-Quán Bắt Tịnh 

Bài Thứ 3 | 3-Quán Từ Bi 

Bài Thứ 4 ||  4-Quán Nhân Duyên 

Bài Thứ 5 | 5-Quán Giới Phân Biệt 

Bài Thứ 6 | 6-Вӧ Thí Ba La Mật 
sp re 6B-Trì Giới Ba La Mật 

Bài Thứ 7 || 7-Tinh Tấn Ba La Mật 

8 











Bài Thứ 8 || 8-Thiền Định Ba La Mật 
рн 8B-Trí Huệ Ва La Mật 
Bài Thứ 9 || 9-Tứ Vô Lượng Tâm 


Lời Chỉ Dẫn Tổng Quát 
(Cho Trọn Khóa Thứ Tư) 





b 
Bài Thứ || 7B-Nhẫn Nhục Ba La 
7B Mật 
b 











Khóa này cũng như các khóa trước, gồm cả thảy 10 bài giảng chia ra như sau: 

Năm bài giảng về "Ngũ đình tâm quán". 

Ba bài giảng vé "Lục độ" hay "Sáu phép Ba La Mật". 

Hai bài giảng vê "Tứ vô lượng tâm" và "Ngũ minh". 

Trong 10 bài ấy, trừ bài Ngũ minh là bài giảng có tánh cách khái quát về những 
sự hiệu biết сап thiết mà một Phật tử chân chính cân phải trao dôi và thực hành đê 


làm lợi cho Đạo và nhân quân xã hội; còn 9 bài giảng trước đêu nói về các phép tu. 


Các phép tu này sẽ được giảng giải rõ ràng ở các bài sau. Nhưng ngay bây giờ 
đê quí vị có một ý niệm tông quát về trọn khóa thứ tư, chúng tôi xin trình bày sơ lược 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


hai phần chính yếu của nó. Đó những bài nói về Ngũ đình tâm quán và Lục độ hay 
Sáu phép Ba la mật. 


1. Ngũ đình tâm quán là năm phương pháp quán tưởng dé dừng vong tâm. Vọng 
tâm là căn bệnh chính làm cho con người phiền não khổ đau. Nó thúc đây người ta 
chạy theo ngu dục, nó che lương tri, làm cho cái tâm, vốn là sáng suốt trở nên tói tăm, 
không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là chính, đau là tà, đâu là hay, đâu là đở. 


Muốn sự nhận định được sáng suốt, muốn cho lòng ta dừng đuôi theo ngũ dục 
mà phải phiền não khó đau, ta phải tìm phương pháp chận đứng vọng tâm là quán 
tưởng. Quán là dùng trí huệ quán sát, phân tích hay suy nghiệm để tìm ra sự thật. Có 
năm phép quán dé chận đứng vọng tâm, đề đối trị năm chứng bệnh chính của tâm hồn 
chúng ta, là: 


а) Quán Số tức: đề đối trị bệnh tán loạn của tâm trí 
b) Quán bất tịnh: dé đối trị lòng tham sắc dục. 

с) Quán Từ bi: để đối trị lòng sân hận. 

d) Quán Nhân duyên: để đói trị lòng si mê. 

d) Quán Giới phân biệt: dé đối trị chấp ngã. 


Năm phép quán ấy gọi là "Ngũ đình tâm quán". Mỗi phép quán sẽ được trình 
bày rõ ràng cặn kẽ trong một bài giảng, theo thứ tự như đã trình bày ở trên. Sở dĩ 
chúng tôi để bài Quán Số tức đứng đầu trong năm phép quán, vì muốn đi sâu vào các 
phép quán, trước tiên, phải biết quán là gl, quán như thế nào, và phải có một tâm trí 
định tĩnh, không tán loạn. Muốn được thế, trước tiên phải tập quán Số tức. Khi quán 
Số tức đã thuần phục rồi, thì các thứ quan sau mới 4ё có kết quả, nghĩa là mới có thể 
trừ diét dần các tâm bệnh: tham, sân, si, mạn. 


2. Lục độ hay Sáu phép Ba la mật: Sáu phép tu này để đối trị sáu món "tệ" 
thông thường, nhưng гаї nguy hiém, vì chúng đã làm cho chúng sinh nhiêu Кіёр sanh 
tử luân hôi, chịu không biệt bao nhiêu điêu thông khô. Đó là: 


a) Tham lam bón sen; b) Sân hận; с) Si mê; d) Biếng nhác, trễ nãi; d) Hủy phạm 
giới luật; e) Tán loạn. 


рё chúng sanh thoát khỏi nanh vuốt ác độc của sáu món tệ này, đức Phật dạy 
sáu phép абі trị gọi là "Lục độ". Chữ "Độ" có nghĩa là cứu độ hay vượt qua. Lục độ 
gồm có: 


a) Bồ thí: để khỏi cái tệ tham lam bỏn sen 

b) Nhẫn nhục: để khỏi cái tệ nóng nảy, sân hận 

с) Trí huệ: để khỏi cái tội si mê 

d) Tinh tán: để khỏi cái tệ biếng nhác, giải đãi. 

d) Trì giới: để khỏi cái tội hủy phạm giới luật. 

e) Thiên định: dé khỏi cái tệ tán loạn. 

Vì dùng sáu phương pháp này đề trừ sáu món tệ, nên kinh nói: "Dĩ lục độ, độ 


lục tệ". Bồ Tát theo sáu phương pháp này tu hành dë vừa độ cho mình, vừa độ cho 
người, độ cho đên chỗ hoàn toán cứu cánh, nên cũng gọi là "sáu phép Ba la mật". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Lục độ, hay sáu phép ba la mật được trình bày trong tập sách này: 


Bài thứ sau, Bồ thí và Trì giới 
Bài thứ bảy, Tĩnh tân và Nhân nhục 
Bài thứ tám, Thiền định và trí huệ. 


Xét một cách tông quát, thì dù là Ngũ đình tâm quán hay Lục độ, cái phần chính 
yếu của tập "Phật học Phó thông", khóa thứ tư này, vẫn nhắm đối tượng là diệt trừ 
bốn món phiền não căn bản của con người là tham, sân, si, mạn. trừ được bốn món 
phiền não ấy, từ phần thô thiền cho đến phần sâu kín, từ nhành ngọn cho đến cội gốc, 
trừ bao giờ cho đến khi không thấy bóng dáng của chúng trong tâm ta nữa, thì khi ấy, 
con đường giải thoát tự nhiên lộ bày ra trước mắt chúng ta. 


Với hoài bão thiết tha ấy, chúng tôi biên soạn tập Phật học Phó thóng này, аё 
trình bày với quý vị Phật tử và độc рїаї quý mến những phép tu màu nhiệm dé diệt trừ 
phiền não và tiến lên đường giait thoát. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Tư 
Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật Giáo 
Bài Thứ 1 
Quán Số Tức 


Bắt luận trong công việc gi, sự định tĩnh của tâm trí là một yếu tố chính yếu аё 
thành công. Nhất là công việc tu hành sự định tĩnh tâm thần lại càng quan trọng hơn 
nữa. Người tu hành mà tâm trí luôn luôn tán loạn học trước quên sau, học sau quên 
trước, tư tưởng thiểu tập trung, thì dü có khổ công tu tập, cũng khó được kết quả khả 
quan, vì thế trong phần nhiều các tôn giáo, người ta thường có những phút "lắng 
lòng”, tập trung tư tưởng vào bên trong dé khám phá nội tâm và soi sáng lẽ đạo. 
Riêng vë Đạo Phật thì có những phép quán và thiện định. Về thiền đinh., chúng ta sẽ 
tìm hiểu trong các bài nói vê Lục độ ở phần sau tập sách này. Trong bài này và bốn 
bài nối tiếp sau đây chúng tôi sẽ đề cập đến phép qúan. 


Phép quán đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến là Số tức quán. Sở dĩ chúng tôi 
để bài quán Số tức này đứng đàu trong năm phép quán, trước tiên, phải biết quán là 
gi, quán như thế nào, và phải có một tâm trí định tình không tán loạn. Muốn được thé, 
trước tiên phải tập quán Số tức. Khi quán Só tức đã thuần phục rồi, thì các thứ quán 
sau mới dë có kết quả, nghĩa là mới có thê trừ diệt dàn các tâm bệnh: tham, sân, si 
mạn. 


B. Chánh Dà 
I. Định Nghĩa 


Quán Só tức là đếm hơi thở. Quán là tập trung tư tưởng để quan sát, phân tích 
hay suy nghiệm đên một vân đê. Sô tức quán là tập trung tâm trí đê hơi thở ra vào của 
mình, mà mục đích là đê đình chỉ tâm tán loạn. 


H. Vì Sao Phải Đình Chỉ tâm Тап Loạn 


Tâm trí chúng ta bị muôn việc ở đời chi phối, khi vui khi buồn, khi lo việc này, 
khi suy nghĩ chuyện khác, khi mừng khi giận, khi thương khi ghét, không bao giờ 
được định tĩnh. Dù cho ta có ngôi yên một chỗ, khoanh tay lại, tâm trí chúng ta cũng 
không dừng nghỉ, mà vẫn sống với đời sống lăng xăng rộn ràng của nó. Bao nhiêu 
hình ảnh phức tạp như một cuôn phim hiện lên trên màn ảnh của trí óc; và mỗi hình 
ảnh như thé lại mang theo nó một cảm tưởng vui buồn thương ghét, cho nên khi ta 
ngòi yên, chi là đề cho thân xác được yên nghi, chứ còn tinh thần thì vẫn hoạt động, 
có nhiềuu khi lại hoạt động nhiều hơn cả lúc làm việc. Hầu hết chúng ta đều khó tâm, 
bực tức về sự hoạt động lỗi thời ấ ау của tâm trí chúng ta: Không muôn nhớ nữa mà 
vẫn cứ nhớ, không muốn thương nữa mà vẫn cứ thương, không muốn giận nữa mà 
vẫn cứ giận. Làm chủ thê xác đã là khó, mà làm chủ tinh thần lại càng khó hơn. Nhất 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


là trong thế giới máy móc, phức tạp ngày nay, một thé giới đầy màu sắc rộn ràng, âm 
thanh chát chúa, hình ảnh kỳ dị một thế giới cuồng loạn trong ây, trí óc không mạnh 
mẽ vững vàng thì rất dë bị rối loạn. Vì thế, theo các bản thống kê của các nhà bác 
học, số người mắc bệnh điên mỗi ngày mỗi nhiều trong thế giới nagỳ nay. 


Riêng trong phạm vi nhỏ hẹp, chúng ta cũng nhận thấy có nhiều người học hành 
chăng nhớ, gặp việc hay quên, niệm Phật không thành công, tham thiên quán tưởng 
chăng kêt quả, đêu do sự tán loạn của tâm trí mà ra. 


Vậy, muốn học hành mau nhớ, gặp việc không quên, niệm Phật được nhất tâm 
bât loạn, tham thiên quán tưởng được thành tựu, điêu côt yêu là phải làm sao cho tâm 
trí được yên định. 


Vì sao tâm trí được yên định, thì dë đạt được những kết quả như trên? Ta hãy 
lây một thí dụ thông thường mà nhiều người đã kinh nghiệm: Khi ta học một bài 
thuộc lòng hay làm một bài toán vào lúc hoảng hôn hay giữa cảnh náo nhiệt, thì ta 
thấy vất vả khó khăn vô cùng, vì suốt ngày tâm ta đã mệt mỏi tính toán lăng xăng, 
phân tán theo trần cảnh. Trái lại, cũng một bài học đó, hay bài toán đó, mà trong Бибі 
khuya thanh vàng, một minh một bóng với ngon ёп, thì ta lại học bài rất mau thuộc, 
làm bài rất mau xong, tâm tánh ta hình như thông minh sáng suốt phi thường. Vì sao 
vậy? Vì buổi khuya mới thức dậy, tâm trí ta yên tịnh, chưa bị trần cảnh chi phối. 


Ta có thể làm một thí dụ thứ hai nữa để vẫn đề càng thêm sáng tỏ: Một cây đèn 
dầu, mặc dù rất lớn ngọn, nhưng khi thắp lên bị gió từ phía đàn áp phải lung lay, leo 
lét khi mờ khi tỏ, có nhiều khi gần muốn tắt. Một ngọn đèn như thê chỉ làm hao dầu 
rất nhiều, chứ không thê soi sáng được gì hết. Nhưng khi chúng ta lẫy ống khói chụp 
lại, gió không đánh bạt được nữa, ngọn đèn đứng thăng và tỏa ánh sáng khắp gần xa, 
chiêu phá được một vùng bóng tối trong đêm trường. 


Cũng như ngọn đèn bị gió bạt kia, tâm hành giả bị bát phong xuy động, thất tình 
lục dục chi phối, lục trần bủa vây làm cho tán loạn, không soi sáng được gì cả. Vâyh 
hành giả, muốn cho tâm được minh тап thì phải đừng cho nó tán loạn, nghĩa là phải 
định tâm, định càng thâm thì tâm càng tỏ, như ngọn đèn càng đứng lặng, thì ánh sáng 
càng tỏa. Phật dạy: "Tâm có định mới phát sinh trí huệ, có trí huệ mới páh trự được 
vô minh đề minh tâm kiến tánh". Sở di, các vị Thánh hiền được biết nhiều quá khứ vị 
lai và có nhiều điều thần diệu, đều do tâm đã định mà phát minh trí huệ sáng suốt, nên 
mới được như thế. Nên kinh chép: "Chế tâm nhất xứ, vô sự bát biến", nghĩa là ngăn 
vọng tâm lại được một chỗ, thì không việc gì chăng thành tựu. Hành giả muốn cho 
tâm mình hết tán loạn, được yên định, thì phải tu phép quán Số tức, một phép quán rất 
dễ thật hành và rất kiến hiệu, ai cũng có thê làm được. 


HI. Những Điều Cần Biết Trước Khi Quán Số Tức 
Trước khi quán Số tức cần phải theo đúng những điều sau đây: 
1. Thức ăn: Phải ăn những thức ăn hợp với cơ thể của mình. Nếu ăn đồ nóng 


nây quá, thì than thê sẽ bi bức гис, tâm sanh loạn động. Trái lại, nêu ăn những vật 
sanh lãnh, không tiêu hóa được, thì thân thê sẽ nặng nê, Пт đừ dê sanh buôn ngủ. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2. Đô mặc: Phải ăn mặc cho hợp thời tiệt. Khi trời пис, mặc dó mỏng, khi trời 
lạnh, mặc đô âm. Nêu trái lại thân thê mât sự điêu hòa, quán lâu có hiệu quả. 


3. Chỗ ở: Phải ở chỗ thanh vắng, thì sự tu quán mới mau được thành công. Nếu 
ở chỗ дп ào, đối với người mới tu, không khỏi bị loạn động. 


= 4. Thời giờ tu. Nên lựa những giờ thanh vắng, như 10 giờ đêm, hay 4 giờ khuya. 
Nêu ở thành thị thì lựa giờ nào gia đình ngủ hết, chug quanh bớt tiêng động. 


5. Tắm rửa. Thân thê phải thường tắm rửa sạch sẽ, để khỏi ngứa прау bức rýc 
trong người. 


6. Cách thức ngôi. Phải ngòi kiết gia (hai chân tréo xếp lại gọn, thúc vào bắp về 
cho sát), hoặc ngòi l bán già (chân măt tréo lên chân trái hay chân trái tréo lên chân 
măt, thúc sát vào vé cho gọn gàng). Cách ngòi này đầu tiên chưa quen, không sao 
khỏi bị tê chân (chỉ tê chân khi đang ngồi thôi); qua thời gian hết tê rồi thì đau mỏi cả 
hai chân. Khi hết đau mỏi, về sau ngòi bao lâu cũng được. 


7. Lưng. Lưng phải ngòi thăng như vách tường, để cho các khớp xương sống ăn 
chịu đều nhau, như thế ngồi mới lâu được. Hành giả nên xem tâm vách tường kia, 
nhưò nó đứng thắng, các viên gạch ăn chịu đồng đều, nên mới đứng lâu được , nếu 
hơi nghiêng, cô nhiên nó phải ngã. 


8. Hai tay. Hai cánh tay vòng xuôi xuống, hai Bàn tay dë trên hai chân, tay mặc 
gác lên tay trái, cách thức như Phật ngồi (xem hình đức Trung Tôn ngồi trong mỗi 
chùa). 


9. Cô và đầu. Có ohải thắng, đầu hơi ngã tới, hai mắt chỉ mở một phần tư (nếu 
mở таќ lớn thì tâm dê bị loạn động, còn nhăm lại thì sanh hôn trầm). 


IV. Phương Pháp Số Tức 


Khi đã ngồi yên бп đúng với như cách thức đã nói trên, hành giả bắt đầu đếm 
hơi thở. Trước khi đếm, phải thở ra hít vào chín mười hơi thật dài, để cho hơi thở điều 
hòa và những trược khí, uất kiết, nặng nề trong người đều tuông ra cả, và thay thế vào 
bằng những thanh khí mát mẻ, trong sạch của thiên nhiên. 


Khi thở ra, hành giả pahi tưởng: "những điều phiền não: tham, sân, s1, các chất 
bắn truoc trong người đều bị hơi thở tống ra sạch hết, không còn một máy may nào" 
Khi hít vào, hành giả nên tưởng: "Những chất nhẹ nhàng trong sạch sáng suốt của vũ 
trụ đều theo hời thở thâm vào bủa khắp thân tâm". 


Khi đủ mười hơi rồi, hành giả bắt đầu thở đều đều , không dài không ngắn, 
không mau không chậm, phải thở nhẹ nhàng như hơi rùa thở. Nếu thở mau và dài thì 
tâm sanh loạn động, còn thở chậm và ngăn, thì tâm sanh hôn trầm, hoặc bị uất kiết, có 
khi lại sanh ra giải đãi, rồi tâm dong ruôi duyên theo ngoại cảnh. Nên phải thở cho 
nhẹ nhàng và đều đặn, không mau không chậm, thì trong người mới được thư thới 
khỏe khoăn. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Từ đây mới bắt đầu đếm hơi thở. Phương pháp đếm hơi thở có bốn cách như 
sau: 


1. Đếm hơi lẻ. Nghiã là thở hơi га đếm một, thở hơi vô đếm hai, thở hơi ra đếm 
ba, thở hơi vô đếm bốn, đếm cho đến mười, không htêm không bớt, rồi bắt đầu đếm 
từ một cho đến mười lại. Cứ đếm đi đếm lại từ một đến mười, trong khoảng nửa giờ, 
một giò hay hai giò tùy ý. 


2. Đếm hơi chẵn. Nghĩa là thở vào rồi thở ra đếm một, thở vào rồi thở ra lần nữa 
đêm hai, cứ tuân tự như thê cho đên mười lại, mãi cho đên khi đi ngủ. 


Phương pháp đếm hơi chắn này rất thông dụng,, xưa nay người ta vẫn thường 
dùng, và đếm hơi thở ra dễ hơn, khỏi binh tón khí (chứa hơi lại trong phổi). 


3. Đếm thuận. Nghĩa là đếm theo hai cách trên, cách nào cũng được , những 
tuân tự từ một đên mười. 


4. Đếm nghịch. Nghĩa là cũng dùng hai cách đếm trên, nhưng đếm ngược từ 
mười đên một. 


Bồn phương pháp này, tùy ý hành giả muốn dùng một phương pháp hay cả bốn 
phương pháp thay đôi cho nhau cũng được. Miễn sao thuận tiện cho mình và khỏi lộn, 
là thành công; nghĩa là đối trị được tâm tán loạn. 


V. Những Điều Làm Lộn Thưiờng Хау Ra Trong Khi Đếm Hơi Thở 


Những điều lầm lộn mà hành giả thường mắc phải trong khi mới bắt đầu tu 
phép Sô tức là: 


1. Tăng. Nghãi là thở ít mà đếm nhiều, đếm nhảy vọt, như ba liền đếm đến năm, 
hoặc mới năm liên nhảy lên đêm tám v.v.. 


2. Giảm. Nghãi là thở nhiều mà đếm ít, đếm thụt lùi, như đến bốn rồi lại đếm 
ba, hay bảy rôi lại đêm sáu v.v.. 


3. Vô ký. Nghĩa là không nhớ rõ mình đã đếm đến số máy rồi. 


Mỗi khi lầm lộn như thế, phải bắt đầu đếm lại. Phải tập cho đến khi nào không 
còn mặc phải những lâum lộn nói trên, thì tâm trí mới được yên tịnh. 


C. Kết Luân: 


Quán Số tức là một phương pháp đối trị tâm tán loạn rất hiệu nghiệm và rất 
thông dụng trong các môn phái của Phật giáo, từ Tiểu Thừa cho đến Đại Thừa, từ các 
nước Á Châu đến Tây phương. Nhất là trong các giới Phật tử Nhật bản và Âu châu, 
páhp quán này rất được thịnh hành. Người tu hành áp dụng pháp quán này thì tâm hết 
tán loạn niệm Phật mau được "nhất tâm bắt loạn" tham thiền quán tưởng mau được 
thành công. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Không những kẻ tu hành, người thé gian cũng nên thoe pháp quán này, thì thân 
thê sẽ được khỏe mạnh, tinh thân sẽ được yên tịnh thư thới, trí tuệ lại sáng suôt,, học 
hành mau nhớ, suy tính, phán đoán công việc làm ăn được mau lẹ và phân minh. 


Những trong mọi công việc gì cũng vậy, muốn thành công, tất phải kiên nhẫn 
bën chí. Phương pháp dù hay đẹp bao nhiêu mà thiếu chuyên tâm trì chí, thì cũng 
không đưa đến kết quả khả quan nào cả. Chúng ta hãy xem người lái đò chèo ngược 
nước kia, néu chèo được năm bảy mái chèo lại buông tay ngôi nghỉ, thì không những 
chẳng đi tới được bến. bờ đã định, mà còn thụt lùi còn rất xa nữa. Có nhân cũng dạy: 
"Giả sử có một thứ giồng gì dë trồng, mà một ngày nắng, mười ngày lạnh, thì giỗng 
đó cũng khó sinh". Vậy hành giả đừng nên (һау phép quán này dë mà khinh lòn, giãi 
đãi, tu một ngày nghỉ mười ngày, làm như thế tất nhiên không bao giờ được thành 
công. 


Ngoài sự chuyên cần, hành giả còn phải theo đúng lời chỉ dẫn trên này, áp dụng 
đúng phương pháp thì mới được kêt quả mỹ mãn. 


Là Phật tử , phải thực hành pháp môn Số tức này để cho tâm trí hết tán loạn, trí 
huệ dê phát sinh, vô minh châm dứt và trở lại với bản tâm thanh tịnh của mình. 


Nói Tội cách thiết thực hơn nữa, nếu muốn tu các pháp quán trong "Ngũ đình 
tâm quán ", mà chúng tôi sẽ đề cập đén trong những bài sau, trước tiên phải tập quán 
cho thuần thục phép Số tức này. Nếu quán này chưa thành công, nghĩa là tâm đang 
còn tán loạn, mà đã vội quán những pháp khác, như "Bắt tịnh quán , Từ bi quán" 
v.v...thì chăng khác chi xây lầu trên cát, thé nào cũng sẽ bị sụp dó. 


KAK 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Tư 
Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật Giáo 
Bài Thứ 2 
Quán Bắt Tịnh 


Trong thế gian nỳ, không có ai là không tham sống. Sự tham sống nảy vô cùng 
mãnh liệt, vì nó được di truyền, tiếp nối từ muôn vạn thé kỷ cho đến nay. Vì tham 
sống nên chúng sinh tìm hết mọi cách dé được sống, dé trau đồi thân mạng, và đề di 
truyền sự sống. Vì tham sống nên người bát chấp cả sự bất công, phi lý và tàn nhẫn, 
xâu xa mà mình có thể phạm đến đối với những người và vật khác ở chung quanh. Vì 
tham sống, người ta đã không từ chối hiếp đáp, giành giựt, cướp bóc, chém giết đồng 
loại, và có khi cả đến đồng bào thân thích nữa. Tóm lại, sự tham sống là một nguyên 
nhân chính của khổ đau, tán phá vbà chết chóc. 


Ма lại, càng tham sống bao nhiêu lại càng sợ chết bấy nhiêu. Mà đã sợ thì 
không bao giờ có thê vui được. 


Hơn nữa, có ai sợ chết mà thoát được chết đâu? Đã có sống thì tất phải có cái 
trái lại là chết. Chúng ta thấy đó, lòng tham sống đem lại cho ta biết bao hậu quả tai 
hại, buồn thảm, xấu xa. 


Nhưng cuộc đời, thân mạng, thật có quý báu, thật có xứng đáng cho chúng ta 
tham lam, mên chuộng đên thê không. 


Dë xét đoán đúng đắn giá trị của thân mạng, đức Phật dạy chúng ta thực hành 
một pháp quán. Pháp quán đó mệnh danh là "quán Bât tịnh". 


B. Chánh Dà 


"Bát tịnh" nghĩa là không sạch sẽ, trong lành. Quán Bắt tịnh tức là quán sát một 
cách tỷ mỉ, cùng tột thân con người đề nhận thấy rõ rằng nó là không trong sạch, như 
hầu hết con người đời đều lầm tưởng. 


П. Qúan Bất Tịnh Như Thế Nào 


Trong bài thứ bảy của tập Phật học Phổ thông khóa III, chúng ta đã được biết sơ 
qua về pháp quán Bát tịnh như thế nào rồi. Nhưng trong bài đó, chúng ta chỉ mới biết 
một phân của pháp quán Bắt tịnh mà thôi, nghĩa là hành giả, muốn thấy thân xác là 
Bắt tịnh như thé nào, thì vào "thi lâm" (rừng bỏ xác người chết) аё quán sát. Nhưng 
cái quán sát như thế, cũng chỉ mới biết một phần của cái thân Bát tịnh này mà thôi. 
Hơn nữa, cái phần ấy cũng không phải là phần quan trọng, vì nó thuộc về giai đoạn 
sau khi chết. Nhất là đối với hạng người có quan niệm: "chết là hết", thì "quán thây 

а" như thé chưa phải là phương thuốc màu nhiệm dé họ nhàm chán cái thê xác của 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


mình và của người khác. Muốn cho họ nhàm chán, ghê tởm cái thể xác thì phải chỉ 
cho họ thấy tận mắt cái "Bất tịnh" của nó, từ khi nó bắt đầu thành hình cho đến khi nó 
bị hủy hoại, từ trong cho đến ngoài, từ thé cho đến tướng. Để sự quán sát được rốt 
ráo, hành giả phải ra làm năm phần, tuận tự như sau: 


Quán chủng tử bất tịnh 

Quán trụ xứ bắt tịnh 

Quán tự tướng bất tịnh 

Quán tự thé bắt tịnh 

Quán chung cánh bất tịnh 

Dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt giải rõ năm phần quán trên 


1. Quán chủng tử bắt tịnh. Chủng tử là một hột giống, là yếu tổ hay nguyên 
nhân đê phát sinh. Sự vật nào cũng có nguyên nhân của nó. Thân ta vật hữu vi dĩ 
nhiên cũng phải có chủng tử của nó. 


Chúng tử của thân mạng gồm có hai phần: Phần tinh thần và phần vật chất. 
Phần tinh thần này cũng gọi là phần thức. Thức này là nơi dung chứa tất cả nghiệp 
nhân lành, dữ của thân, khâu, ý trong quá khứ; vì thế nên cũng gọi là tang thức (tạng 
hay tàng nghĩa là nơi chứa nhóm). Khi con người chết cái tạng thức â áy vẫn còn, và 
theo nghiệp lực thiện, ác của nó mà dẫn sanh ở các loài, hoặc trầm luân, hoặc giải 
thoát. Nó là chủ nhân ông của kiếp sống, là sanh lực của loài hữu tình 


Cái tạng thức hay thần thức này lẽ dĩ nhiên là không bào giờ trong sạch cả, vì 
nó là kêt tinh của những nghiệp nhân phiên não: tham, sân, si. Нё tham, sân, s1..là 
nhiềm ô, là Bât tịnh. 


Đã Bắt tịnh thì tát phải tìm bạn Bắt tịnh mà kết giao (đồng thanh tương ứng, 
đồng khí tương cầu). Thân thức này, dë thê hiện một đời sóng khác, dà gá vào, hòa 
mình vào một chất Bát tịnh. Chất ấy tức là cái điểm hòa hiệp của tinh cha, huyết mẹ. 
Nói cách khác rõ ràng hơn, tức là cái thai mới kết tụ vậy. Mà tinh huyết là gì? Chính 
là hai chất hôi tanh ở trong con người. Sự Bắt tịnh của nó, tưởng không cần nói, ai ai 
cũng đã rõ. 


Xem thé thì đủ biết cái chủng tử, cái điểm khởi đầu của một thân mạng con 
người, từ tinh thân cho đên vật chât, đêu là nhiễm ó Bât tịnh cả, không có gì đáng đê 
tự hào và quí chuộng. 


Trong khi quán , hành giả phải vận dụng, tập trung ý lực йё tưởng tượng một 
cách rỏ ràng, như thây trước tât cả sự Bât tịnh của chủng tử, đê mà nhàm chán thân 
người, dẹp lòng tham luyên. 


2. Quán trụ xứ bất tịnh. Trụ xứ là chỗ ở. Như chúng ta đã thấy ở đoạn trên, 
chủnh tử, cái thai hay con người mới câu thành là một khôi hôi tanh, thì nơi ở của nó 
cũng không sạch. Kẻ xâu xa, dơ bân thì tìm hoàn cảnh xâu xa, dơ bân mà sông, đó là 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


một lẽ thường, không có gì là khó hiểu. Nói một cách rõ ràng hơn, chỗ ở của cái thai 
mà chúng tôi muôn nói đây, tức là cái bào thai. Cái bào thai, không nói, ai cũng biết 
là một cái bọc chứa đầy máu nhớt hôi tanh, dơ Бап. Cái bào thai năm lẫn lộn và lớn 
dần trong cái bọc bé nhỏ dơ bản á Ấy, như trong một cái ngục tối. Nhưng trong ngục, dù 
sao cũng còn có khoảng trống đề xê dịch, còn có cửa thông hơi để ánh sáng và không 
khí lọt vào. Chứ trong bào thai thì cái thai phải nàm co rút lại, đẫm mình trong những 
chất nước, máu và nhớt vô cùng tanh hôi, và không có được một chút không khí hay 
ánh sáng mặt trời lọt vào. Cái thai phải sống trong hoàn cảnh ấy không phải chỉ một 
ngày, một tùan hay một tháng mà phải đến chín tháng mười ngày mới thoát ra được. 
Không trách gì, khi mới ra chào đời, nó đã khóc еї lên...Cụ Ôn Như Hầu Nguyễn 
gia Thiều thì bảo nó... 


"Khóc vì nỗi thiết tha sự thế", 
"Ai bày trò bãi bé nương dâu". 


Nhưng theo chỗ chúng tôi nghĩ, nó khóc vì thiết tha cho sự thé vô thường thì chỉ 
một phân, mà khóc уі túi cực, khóc đê phản đôi sự giam сат quá lâu lắc quá tàn 
nhân, quá thiêu vệ sinh, quá mát "nhân pham" thì đên mười ! 


Vậy quán trụ xứ Bát tịnh có nghĩa là vận dụng toàn lực ý niệm để nhận chân 
một cách rõ ràng như thấy trước mắt cái do Бап, cái bát tịnh của bào thai là chỗ ở 
chủng tử, hầu đẹp lòng rạo rực ham muốn tham đắm sắêc thân người. 


3. Quán tự tướng bát tịnh. Sau khi đã thoát bào thai mà ra chào đời bằng những 
tiếng khóc, đứa bé bắt đầu sống một đời sống riêng biỆt, có đầy đủ giác quan để tiếp 
xúc với ngoại cảnh, có đi bộ phận cần thiết để điều hòa cuộc sông thể xác của mình. 
Những giác quan bên ngoài và bộ phận bên trong ấy, thường bài tiết những chất dơ 
bắn, hôi hám; do đó, ta biết rằng cái thân này không trong sạch. Vậy quán tự tướng 
không sạch sẽ, mà mỗi người đều có thể nhận thấy được , khi nhìn qua cái hình tướng 
bên ngoài của xác thân... 


Trong mỗi thân xác, ngoài những. lỗ chân lông thường bài tiết những mó hôi là 
những thứ nước gần giống như nước tiêu, còn có chín lỗ nữa, mỗi ngày cũng tiết ra 
nhiều chất nhơ nhớp, hôi hám, gớm ghiếc. Chín lỗ â Ấy là: đường đại, đường tiêu, 
miệng, hai lỗ tai, hai lỗ mũi và hai con mắt. Chín lỗ này chăng khác gì chín "cái 
công", lớn có, nhỏ có đề tải những thứ nhơ nhớp trong ngoài ra. Nói một cách không 
quá đáng, thì chín lỗ cống này còn dơ hơn cả những lỗ công ta thường thấy ở các đô 
thị nữa. Thật thế, một lỗ công dơ nhất cũng chỉ chứa đựng những thứ như nước tiểu, 
phần đờm, mũi, dãi, ghèn, những ít ra những thứ ấy cũng còn pha trộn và chảy theo 
với nước lã; chứ chín lỗ trong người chúng ta, chỉ bài tiết rặt những thứ nguyên chất 
nói trên, mà không pha trộn với nước lã như ở các lỗ cống. 


Рау là mới nói khi thân xác đang còn mạnh khỏe, cường tráng; chứ khi đau ô ốm, 
già nua thân xác không tự làm chủ được nữa, thì những lỗ ấy tự động xuất phát, hay 
tự do để cho các thứ do bân trong người chảy ra, thì lại càng ghê ghớm hơn nữa. 
Những lúc ду thì những "nguyên chất" nói trên lại càng hôi hám, ung độc không khí 
một cách gay gắt, khó thở hơn nữa. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Những điều chúng tôi nói trên đây không phải là quá đáng. Nếu bình tâm mà 
xét, chúng ta sẽ thấy thân của mỗi chúng ta thật đáng ghê tởm. Nhưng ít khi chúng ta 
thừa nhận như thế, vì từ lâu đời lâu kiếp, với tánh mê chấp, với tâm tham đắm, nhãn 
quang của chúng ta như có một bức màn nhung lụa phủ ngang, nên chúng ta trông cái 
gì cũng thấy đẹp. Và cho đến khi bức màn ấy đã bị xé toang rồi, sự thật xấu xa, dù có 
bày ra lộ liễu trước mắt, chúng ta cũng bàng hoàng, không cho là thật. Vì thế cho nên 
hành giả muốn thành công và nhàm chán cái thân này, phải quán tưởng nhiều lần, từ 
ngày này sang ngày khác, cho đến khi nào nhận thấy một cách rõ ràng thân này quả 
thật là bất tịnh mới thôi. 


4. Quán tự thê bát tịnh. Như chúng ta đã thấy chín lỗ cống trong người, mỗi 
ngày bài tiết không biết bao là thứ nhơ nhớp. Vậy chắc chăn bên trong thân xác, 
những chất liệu câu kết nên thể xác chúng ta, cũng không trong sạch được. Vậy quán 
tự thê bát tịnh là quán sát cái thể chất của thân người, để nhận thấy nó bát tịnh như thế 
nảo. 


Thể chất của con người đại khái gồm có ba chất: 

Chất cứng: như xương, tóc, lông, móng tay v.v... 

Chất lỏng: như máu, nước miếng, nước mắt v.v... 

Chất sệt: (không cứng mà cũng không lỏng) như mỡ, óc, tủy v.v... 

Trong các chất ấy, dù cứng, hay lỏng cũng chắng có thứ nào là trong sạch. 


Về chất cứng, như tóc chăng hạn, là một vật mỹ quan đề chưng diện trên đầu. 
Thé thường ai cũng quý nó. Nhưng nếu không săn sóc nó một cách chu đáo, không 
sửa soạn nó một cách công phu, nghĩa là không trâm cài, lượt giắt, không chải chuốt, 
gội rửa, xức ướp nước hoa, mà để bê tha cho nó tự do quét bụi, tự do đầm sương dài 
năng, tự do rôi nùi lại dé làm ó chứng cho trứng chí simh nớ, thì dù cho không xua 
đuôi, người ta cũng chạy dài, không dám lại gần. Đó là chưa nói khi nó bị đốt cháy 
hay rời da đầu, rơi vào thức ăn hay vào trong miệng, thì thật là nguy hiểm vô cùng. 
Tóc là thứ ở nơi cao quý của người mà còn bắt tịnh như vậy, thì những thứ khác như 
ruột, gan v.v...lại còn bắt tịnh biết chừng nào? 


Về chất lỏng, thì nước miếng là sạch nhất, vì nó được ở trong miệng là nơi hằng 
ngày được lau chùi súc rửa nhiều nhất. Thế mà lúc ra khỏi miệng, dù là của kẻ khác 
hay của chính mình, rủi bị dính vào mặt, vào áo, thì ta liền có những cử chỉ tỏ rõ sự 
nhờm gớm ngay. 


Về chất sệt, thì não là phần quan trọng và được ở trong đầu óc là nơi cao quý 
nhất. Nhưng thử tưởng tượng, khi chúng ta đi xe hơi chăng hạn, rủi bị tai nạn, người 
ngồi bên cạnh ta bị bé đầu, não trắng như đậu hủ tung {бе vào mặt mày chúng ta, thì 
chắc chắn những người thiếu bình tĩnh sẽ chết giác vì ghê tởm. 


Chi đơn cử một vài ví dụ trên, cũng đủ thấy rõ được cái bắt tịnh nhiều nữa, và 
chắc chắn một số quý vị độc giả sẽ nhờm gớm mà không đọc tiếp nữa. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


5. Quán chung cánh bát tịnh. Chung cánh ở đây là muốn nói cái giai đoạn hư 
hoại của thân người sau khi trút hơi thở cuôi cùng. Vậy quán chung cánh bât tịnh 
nghĩa là cái bât tịnh của thân người sau khi chêt. 


Đây là thời kỳ chung kết của mấy mươi năm sinh trưởng của thân thể. Trong 
kinh đức Phật đã bảo: Thân người do tứ đại giả hiệp mà thành, như thế di nhiên khi 
chết, xác con người phải trả về cho tứ đại. Trước hết, là hơi thở về với phong đại. Kế 
là hơi ấm trở về với hỏa đại. Tiếp theo là chất lỏng trong người trở về với thủy đại, và 
cuối cùng chất cứng và sệt như thịt xương...hóa dẫn theo địa đại. Nhất là hai thứ sau 
này, trong thời kỳ mềm hư, tan rã thì thế gian này không còn thứ gì nhơ nhớp, hôi 
hám, ghe tởm hơn nữa. Dù cho xác chết trước kia là người thân mến nhất đời, nhưng 
để năm bảy ngày chưa kịp tán liệm, chôn cắt thì ta vẫn ghê tóm, không thé đến gần 
bên cạnh mà không bịt mũi. Sự thật tàn nhẫn này được phơi bày nhan nhản khắp nơi 
trong những. giai đoạn chiến tranh. Nói một cách tổng quát từ kẻ sang đến người hèn, 
từ kẻ giàu đến người nghẻo, từ kẻ già đến người trẻ, từ kẻ đẹp đến người хаи, al ai 
đến giai đoạn chung cánh này, cũng chỉ có một mùi giống nhau: mùi hôi; một chất 
như nhau: chất thúi. Cái bất tịnh của con người trong giai đoạn két thúc này đã rõ 
rành rành, tưởng không cần giải bày thêm nữa. Vả lại, trong bài thứ bảy của tập Phật 
học Phó thông khóa thứ ba, cũng đã nói một cách tường tận đến cái bất tịnh của thân 
người trong giai đoạn này rồi. Nếu quý độc giả nào không nhớ, xin hãy đọc lại đoạn 
ây. 


Tóm lại, qua năm giai đoạn quán bát tịnh này: chủng tử, trụ xứ, tự thể và chung 
cánh, chúng ta đã có một quan niệm rõ ràng, chân xác về cái bất tịnh của thân người. 
Cả một thời gian đằng dàng, từ lúc đầu thai đến khi bị vùi xuống đắt, quả thật thân 
người không tìm thấy một tí gì thơm sạch. Dầu có tài hùng biện đến đâu, cũng không 
ai có thé ngụy biện cho cái thân bát tịnh trở thành thanh tịnh được. 


HI. Mục Đích Và Lợi Ích Của Quán Bắt Tịnh 


Có người hỏi: Tại sao trong khi cuộc đời đã xấu xa, đau khổ, đức Phật lại còn 
vạch thêm cho người ta thấy cái do bán nhóp nhúa của thân người làm gi? Tại sao 
không cho người đời có cái ảo ảnh rằng thân người là đẹp dë, trong sạch để hi có thể 
được an ủi và quên lãng một phần nào cái xấu xa của kiếp người, mà lại làm cho đời 
thêm chán chường, tuyệt vọng khi nhận rõ cái thân bát tịnh của mình? 


Trước tiên, chúng ta phải nhận định dứt khoát rằng: Đạo Phật là "Đạo như thật", 
đạo của chân lý. Đức Phật không muôn lừa phĩnh chúng sinh, lây xâu xa làm tôt, lây 
đở làm hay, hoặc trái lại. 


Thứ đến, chúng ta đừng bao giờ quên rằng: chính cái vọng tưởng rằng thân 
người là thơm sạch, đẹp đẽ đã gây tai họa lớn cho người đời. Vì lầm tưởng thân người 
có giá trị quý báu, nên đối với chính thân mình thì người ta nâng niu, cưng dưỡng, tìm 
hiểu mọi cách, không từ một hành vi xấu xa nào dé nuôi dưỡng phụng sự nó; đối với 
thân người khác giống thì say mê, đắm đuối, tìm mọi cách đề chinh phục, làm của 
riêng của mình. Vì sự đánh lầm giá trị, tham đắm sắc thân giả dối ау mà cuộc đời 
chung cũng như cuộc đời riêng, đã xấu xa lại càng thêm xấu xa, đã đen tối lại càng 
thêm đen tối. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Lại nữa, khi đã đánh lầm giá trị lấy xấu làm đẹp, lẫy dó làm hay, lấy thúi làm 
thơm, thì tất nhiên cái đẹp cái hay, cái thơm chân thật sẽ bị bỏ rơi, không còn được 
biết và dùng đến. Loài người đã vì tham đắm caió xác thân nhỏ hẹp, xâu xa, ngắn 
ngủi, mà bỏ mát cái tâm rộng lớn đẹp dë trường tồn. 


Vậy đức Phật khi đã xé tan cái màn ảo ảnh bao bọc xác thân và làm lộ nguyên 
hình cái xác thân bât tịnh là nhăm mục đích hướng tâm mắt và sự hoạt động của kẻ tu 
hành vào cái giá trị chân thật đẹp dë, rộng lớn và trường tôn hơn. 


Nhưng chúng ta cũng đừng nên kết luận một cách sai lầm rằng: cái thân này đã 
là bất tịnh, thối tha, thì hãy diệt ngay nó đi, như năm chục vị Tỳ kheo đã làm, sau khi 
nghe Phật thuyết pháp về cái thân bất tịnh. Làm như vậy là đã xét đoán một cách 
nông nói, máy móc ! Đừng khinh trong túi đất dơ không có ngọc, chớ cho trong bé 
nước mặn không có vàng. Chó nên tưởng rằng trong thân båt tịnh này không có Phật 
tánh ở đâu xa. Đức Phật thường dạy: Mỗi chúng sinh đều có Phật tánh. Trong kinh 
Lăng nghiêm, Ngài lại phát minh Phật tánh "bắt sinh diệt" trong cái sinh diệt. Phật 
tánh hay tánh bất sinh diệt là căn bản tỉnh thần của ta đó. Nó thì vô hình những không 
mắt, lẫn lộn trong "bất tịnh" mà thường vẫn thanh tịnh. 


Biết lợi dụng cái thân bắt tịnh, vô thường này, mà tìm ra cái "tịnh" cái "thường", 
ây chính là bôn ý của đức Phật khi dạy pháp quán tưởng này. 


C. Kết Luân 
Chơn tâm con người vẫn là tâm thanh tịnh; nó nằm sẵn trong xác thân bắt tịnh 
của mỗi chúng sinh. Nhưng vì con người đời bị phiền não tham, sân, sĩ lôi сибп, 


phinh gạt nên say mê quay cuồng đeo đuôi theo ngũ trần, lục dục, mà không thấy 
được bản tâm thanh tịnh. 


Muốn chân đứng sự tham dám quay cuồng ấy, đức Phật dạy phải quán bắt tịnh. 
Vậy quán bất tịnh có mục đích: 
Đối trị lòng tham sắc dục, chứ không phải dé chán đời, tự hủy diệt mình. 


Dút trừ vọng niệm và giác ngộ Phật tánh, đề tiến mạnh trên đường giải thoát 
cho mình và cho người. 


Nhưng, vàng không tự nhiên nằm sẵn trong tủ, ngọc chăng phải nằm khơi trên 
đất. Phật tánh cũng vậy: Nó không tự hién cho ta khi ta an nhiên ngồi đợi. Vậy kẻ tu 
hành muốn thành tựu phép айап này để giác ngộ Phật tánh, cần phải gia công tu 
luyện, và nhất là phải trau giồi ba đức tánh sau đây: 


Sáng suốt (trí huệ): Đừng để cho dục vọng làm mờ mắt, lấy giả làn chon, láy 
xâu là đẹp. Đừng hoihot nhìn bên ngoài, mà phải sâu sắc nhìn hàn vào bên trong. 


Thành thật: Тһау thơm thì nói thơm, thấy thối thì nói thối, đừng tự ái, đừng 
thiên vị, chỉ một mực tôn thờ sự thật, dù sự ấy làm cho ta đau lòng, buồn túi. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Kiên nhẫn: Phải bền tâm, trì chí, đừng thấy khó mà ngả lòng; đừng һау đường 
dài mà lùi bước. Ở đời không có công việc рї tốt đẹp mà chàng gặp khó khăn. Một 
nửa sự thành công là do ở kiên nhẫn. Nếu chúng ta có đủ ba đức tánh nói trên, nhất 
định ta sẽ thành tựu tốt đẹp, trong pháp quán bát tịnh này. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Tư 
Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật Giáo 
Bài Thứ 3 
Quán Từ Bi 


Trong các nguyên nhân gây ra đau khó cho mình và cho người, tánh nóng giận 
là một nguyên nhân lớn, chăng kém gì lòng tham lam và tánmh ngu si. Từ vo thi đến 
nay sự xây dựng của loài Ngài lớn lao vô kë; những sự phá hoại vì lòng giận dữ của 
họ, cũng lớn lao vô cùng. Loài người xây rồi phá, phá rôi xây không ngừng, chăng 
khác gì những đứa trẻ xây nhà trên cát, xây xong rồi đạp đi, để rồi xây lại. Và nguyên 
nhân của sự phá hoại ấy là lòng nóng giận. Có những sự nóng giận nho nhỏ trong nhà 
giữa vợ chồng làm dó vỡ chén bát; có những sự nóng giận giữa anh em làm u đầu 
sưng trán; có những sự nòng giận giữa bạn bè làm đoạn tuyệt đường đi lối về; có 
những sự nóng giận giữa tình địch, hay đồng nghiệp kinh doanh cần phải thanh toán 
bằng lưỡi dao, mũi súng hay lọ át xít; có những sự nóng giận lớn lao hơn, giữa nước 
này với nước khác, màu da này với màu da nọ, chủ nghĩa này với chủ nghĩa kia, mà. 
kết liễu là những thấy ma nằm ngôn ngang trên bãi chiến trường, những kẻ tật nguyền 
trong các bệnh viện, và những chiếc khăn tang trên đầu các cô nhi quả phụ... 


Tất cả những tai họa trên đều do sân hận mà ra. Sân hận nằm sẵn trong lòng mỗi 
người, như những ngọn lửa âm í cháy, như những ngòi thuốc súng sẵn sảng bùng nó 
bát luận lúc nào. Lửa gặp lửa, thuốc súng gặp thuốc súng, không nói, chàng ai cũng 
biết tai hại do chúng gây ra lớn lao như thế nào ! 


B. Chánh Đề 
I. Định Nghĩa 


Thông thường, người ta có quan niệm sai lầm rằng: Từ bi là Ы шу, mềm yếu, 
than khóc, tiêu cực...Người ta tưởng rằng hễ đã từ bi , thì ai muốn làm thế nào mình 
cũng chịu, sống trong hoàn cảnh thé nào mình cũng theo, thiếu tinh thần tiến 
thủ... Tóm lại, từ bi theo nghĩa thông thường là than khóc và nhu nhược. 


Những thật ra, từ bi theo Đạo Phật có nghĩa khác xa. Phật dạy: "Tù năng dữ 
nhứt thiết chúng sinh chỉ lạc; Bi năng bạt nhứt thiết chúng sinh chi khổ". Nghĩa là Từ 
cho vui tất cả chúng sinh; Bi là diệt trừ cái khổ cho tất cả mọi loài. Diệt khổ và cho 
vui đó là tất cả nguyện vọng và hành động lợi tha, cứu đời của người có lòng từ bi. 
Thé nên, từ bi không phải là thụ động, là trốn đời hay nhu nhược. Cái khổ và cái vui 
nói ở đây không chỉ là khổ và vui vật chất mà còn cả khổ và vui tinh thần. 


Hết khổ và được vui tức là khía cạnh của cuộc đời, nhưng không thể rời bỏ nhau 
được. Khi được vui một phân nào, tức là đã bớt khô một phân nào, ây là trong Từ có 
Bi; và trái lại, khi bớt khô một phân nào, tức là đã được vui một phân ây như thê là 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


trong Bi có Từ. Cũng như một đứa bé đang khổ sở vì đi lạc đường, bỗng có ai chỉ 
đường cho nó, nó liên vui mừng và hêt khô. 


Vậy từ bi là một lòng thương rông lớn vô biên, nó xui khiến người ta vận dụng 
tất cả khả năng, tâm tư, phương tiện dë làm cho mọi người, mọi vật thoát khỏi được 
VUI. 


П. So Sánh Từ bi Với Bác Аш 


Bác ái là tình thương yêu rộng lớn. Như thế thì bác ái và từ bi đều có một tánh 
chất giống nhau ở chỗ rộng hẹp, sâu cạn mà thôi. Có người cho rằng bác ái rộng hơn 
từ bi.Cho như thé là vì chưa hiểu rõ hai chữ Từ bi. Như trên đã định nghĩa: Từ là cho 
vui tất cả chúng sinh; Bi là diệt trừ mọi nỗi khó cho tất cả mọi loài. Chúng ta đã biết 
Phật dùng hai chữ chúng sinh là để chỉ cho tất cả mọi sinh vật. Vậy Từ là cho vui tất 
cả mọi sinh vật, chứ không phải riêng cho loài người. Tất cả mọi vật có sự sống đều 
được chung hưởng tình thương ấy. Còn Bi là diệt trừ mọi nỗi khổ cho chúng sinh. 
Chúng ta nên đề ý là trong câu định nghĩa chữ Hán, các kinh dùng chữ "bạt" nghĩa là 
nhồ tận gốc rễ. Vâng, nhô tận gốc rễ của cái khổ chứ không phải chỉ thoa dịu cái quả 
khổ trong hiện tại, mà để mặc cho cái nhân gây ra khó mãi về sau. Người có lòng Ві 
là vừa thoa dịu vết thương đau khó trong hiện tại và vừa chữa cho khỏi nguyên nhân 
hay gây ra đau khổ, như người làm vườn, không phải chỉ phác cho sạch cỏ trên mặt 
đất, mà còn đào sâu xuống dưới, nhồ cho hết gốc rễ của cỏ nữa. 


Như thế thì Từ bi, về phương diện không gian, bao gồm tất cả mọi loài, còn về 
phương diện thời gian, bao gồm tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Còn bác ái thì 
chỉ chú trọng nhiều về loài người mà ít để ý đến sinh vật; và chỉ lo cứu khổ, cho vui 
trong hiện tại mà ít nghĩ đến cái quả trong tương lai. 


Nói một cách khác, Từ bi là gồm hết nghĩa bác ái ở trong ,còn bác ái htì chẳng 
trùm được lý Từ bi. 


HI. Từ Bi Cứu khổ Và Cho Vui Như Thế Nào 


Trong khi so sánh Từ bi với Bác ái, chúng tôi đã nói, về phương diện không 
gian, Từ bi bao gồm tất cả mọi loài. Thật thế, tình thường của Đạo Phật vô cùng rộng 
lớn. Phật dạy không được sát sinh người mà cả muôn loài vật nữa. Người Phật tử 
chân chính, triệt аё tuân theo lời Phật dạy, không những không giết hại sinh vật để ăn, 
mà cũng không giết hại sinh vật trong các cuộc săn bắn hay câu cá để mua vui. Ngày 
xưa, các vị Tỳ kheo trước khi uống nước ao hồ, phải dùng mọt cái lọc để lọc nước, 
như thế vừa hợp vệ sinh, vưà tránh khỏi sát sinh những sanh vật nhỏ ở trong nước. 
Mỗi khi vào cầu, những người tu hành phải gõ xuống đất ba tiếng, dé cho những sinh 
vật dưới cầu biết mà tránh trước. Những cử chỉ ấy mặc dù nhỏ nhặt, những đã thể 
hiện được một cách chân thành lòng từ bi của người Phật tử chân chính. Chính nhờ 
lòng từ bi ấy mà cuộc đời bớt tàn khốc, chiến trường được thu hẹp, người và vật 
không còn sát hại nhau, mà trái lại còn xem nhau như anh em. 


Những nếu chỉ cho vui và diệt khổ trong hiện tiền mà không nghĩ đến cho vui 
và diệt khổ trong tương lai thì cũng chưa gọi là Từ bi.Bởi thế, cần phải gây nhân vui 
và diệt nhân khô. Nhân vui và nhân khổ ở đâu mà có? Trong kinh thường dạy: Khô 
do nghiệp, nghiệp do hoặc. Hoặc tức là phiền não. Phiền não đều ở trong tâm mỗi 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


chúng ta. Tâm nguồn gốc của mọi hành động, của mọi kết quả. Vậy thì quả khó hay 
vui chi do tám cà. Tám chúng sinh dày dày phiën não tật xâu, dung chứa vô số hạt 
giống cay chua, đăng độc. Dĩ nhiên, những mâm mồng ấy sẽ tró ra những quả khổ 
gian lao. Bởi thế, Đạo Phật rất chú trọng vân đề tu tâm, dưỡng tánh cho chính mình 
và người. 


Muốn cứu khó cho thật tình, chẳng những lo cứu khổ quả, mà còn pahi trừ nhon 
khổ cho sớm. Thế mới đúng như định nghĩa đã nói ở trên về chữ BI (Bạt nhứt thiết 
chúng sinh chỉ khổ). Chàng hạn, muốn một người nào khỏi bị cái khổ tù đày, lao lý, 
bắt bó, hành hạ, ta phải dạy họ đừng tham lam, trộm cướp và cần thiết phải biết bó 
thí, qúy trọng của cải của người. Muốn cho người nào khỏi khổ vì sự chia rẻ, sát hại, 
thù һап, ta phải dạy cho họ đừng sân mà cần phải biết nhu hòa, nhẫn nhục. Muốn cho 
người nào khỏi khó vì sự ngu sỉ cám dỗ, bóc lột, khinh hèn, ta phải dạy cho họ được 
sáng suốt, giác ngộ cảnh đời. Khi họ hiểu rồi, tất nhiên không bảo họ tránh khỏi, họ 
vân tránh. 


Muốn cho sự nghiệp lợi tha này được hoàn toàn, người tu hạnh Từ bi,còn có 
bón phận phải chỉ bảo cho người chung quanh những phương pháp tu hành cho có 
hiệu quả, như niệm Phật, tham thiền chăng hạn, để cho tâm địa của họ được tăng 
trưởng công đức lành. 


IV. Phương Pháp Quán Từ Bi 


Trong các đoạn trên, chúng ta đã phân tách ý nghĩa và tác dụng của từ bi.Chúng 
ta đã thấy được giá trị tốt đẹp và lớn lao của từ bi. Đến đây chúng ta hãy đề cập đến 
ván đề: "làm thế nào dé huấn tập được lòng từ bi". 


Một trong những phương pháp hiệu nghiệm dé huấn tập được lòng từ bi là 
"quán từ bi". Quán Từ bị có ba từng bậc {һар cao, tùy theo căn cơ của ba hạng tu 
hành: 


1. Chúng sinh duyên từ. Pháp quán này thường dành cho hạng tu Tiêu Thừa 
thực hành. 


Chúng sinh duyên từ, nghĩa là lòng từ bi do quán sát cảnh khổ của chúng sinh 
mà phát khởi. 


Chúng sinh tức là muốn nói đến những hạn còn đang say mê, chìm đắm trong 
bề khổ sanh tử, còn đang trói mình trong vòng phiền não nhiễm ó. Chàng hạn như 
loài địa ngục bị hành phạt đủ điều, ngạ quỷ bị đói rách bứt bách, súc sanh bi cảnh dao 
thớt hành hình, A tu la đấu tranh, chém giết. Đến như chúng sinh ở cõi tời шу уш thú, 
nhưng vẫn còn bị ngũ suy tướng hiện, luân hồi, đọa lạc như thường. Mà vẫn hơn hết 
là loài người, cũng chịu không biết bao nhiêu là cảnh khổ, từ vật chất đến tinh thần, từ 
cá nhân đến đoàn thê. Nhất là đối luật vô thường: sanh, già, bịnh, chết, chưa ai thoát 
khỏi được. Đã không thoát được mà lại còn vô tình đi gây chuốc thêm lấy khổ, lắm 
khi cứ quên mát cái tuổi già, mối ngày mỗi chồng chất, thật đáng thương hại ! 


‚_ Vậy, đứng trước những cảnh khổ của chúng sinh, người Phật tử phải làm như 
thê nào? Phải phát lòng từ bi Nhưng làm sao cho lòng từ bi ау được phát? 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đức Phật có dạy chúng ta phải quán sát tất cả chúng sinh trong lục đạo, mười 
phương đêu như bà con thân thuộc. 


Đây là phương pháp đầu tiên để hòa hợp với mọi chúng sinh. Dùng cảm tình mà 
tập quán Từ bi. Trước kia, chúng ta có thói quen là cái gì ngoài "ta" thì ít khi quan 
tâm đến. Giờ đây, quán từ bi tức là chúng ta đã phá bỏ cái vỏ ích kỷ hẹp hòi ấy mà 
giác ngộ và nhận định rằng: 


Thế giới của loài người chúng ta đang ở đây, ty như một cái nhà lớn, nơi sum 
họp và đoàn kết của dại gìa đình. Vẫn biết rằng nhân loại khác nhau về màu да, chủng 
tộc; những cái khác đó chàng qua là khác về bề ngoài, chứ đã là người thì ai ai cũng 

có một thân hình xương thịt như nhau cũng đồng sợ khó ưa vui, biết xấu biết tốt 
v.v...Vì thé đối với người lớn tuổi, ta phải kính trọng như ông bà cha mẹ; người ngang 
hàng hay tuổi xấp xỉ, xem như anh chị em ruột thị; người nhỏ tuổi hơn nữa xem như 
con cái cháu chắt... 


Rộng ra một tầng nữa, đối với chúng sing trong năm loại, chúng ta hãy xem như 
những thành phần của đại gia đình là chú, bác, cô, dì... Vẫn biết rằng về hình thức, loài 
người khác với loài khác, và nhiều khi ta không вар mặt nữa, nhưng xét cho cùng, đã 
là chúng sinh, thì tất nhiên đồng chung một nguôn sống, và đã có sống thì tất nhiên 
đều ham sống sợ chết, đều biết cảm nỗi vui sướng và khổ đau. Gần với chúng ta nhất 
mà chúng ta có thê thấy, gặp và nhờ cậy được là loài súc sinh. Tuy chúng không biết 
nói như chúng ta, nhưng néu chúng ta đối đãi tử tế, chúng cũng biết thương mến và 
trung thành với ta. Tuy không có học thức, chúng vân biết nghe lời ta và giúp đỡ ta 
trong nhiều công việc nặng nê. Chắng qua vì nghiệp nặng, nên đời này chúng làm súc 
vật, nhưng biết đâu đời trước, chúng không phải là anh em của ta? Và sau này, biết 
đâu chúng lại không sẽ là bà con quyến thuộc của ta? 


Phương pháp tu tập của Tiểu Thừa này tuy chưa phá được ngã chấp, những 
cũng đã mở rộng được phạm vi hẹp hòi của cái ngã mnhỏ và thé nhập vào cái ngã to 
hơn là đại gia đình; rồi từ cái ngã to tình cảm ấy, sẽ chuyên dàn sang giai đoạn lý trí 
cao siêu hơn, bằng phép quán "Pháp duyên từ" sau đây. 


2. Pháp duyên từ. Pháp duyên từ là lòng từ bi do duyên "Pháp tánh" mà phát 
khởi. Đây là pháp quán dành cho các bậc Trung thừa. 


Hành giả trong khi tu pháp môn này, quán sát thấy tất cả chúng sinh, cùng mình 
đều đồng một "pháp giới tánh", nên chúng sinh đau khô là mình đau khó; vì vậy hành 
giả khởi lòng từ bi cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sinh. Đến địa vị này, các Ngài 
không còn phân biệt là nam hay nữ, không còn quan niệm mình khác với người, 
không nghĩ rằng đó là bà con quyến thuộc, chỉ thấy mình cùng người đồng một "pháp 
giới tánh" mà thôi. BÓ Tát đã nhận chúng sinh và mình đồng một bản thể, nên khi cứu 
khổ, không cần biết đó là ai, và khi làm, không chấp mình đã làm. Chúng sinh có khổ 
thì Bồ Tát có Bi. Sự thông cảm tự nhiên ấy như tình thiêng liêng giữa mẹ và con, hễ 
có cảm là có ứng, như tánh sốt sáng của vị y sĩ có lương tâm nhà nghề, hễ thấy binh 
thì liền trị. Với ý nghĩa này, trong kinh Trung А Hàm có tỷ dụ: Trước một nạn nhân 
bị trúng tên độc ây ra lập tức. Ông không cân phải hói người áy tên gì, ở đâu, con ai, 
cũng không cần coi cây tên ấy làm bằng gì, ai bắn v.v.. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Sự cứu khó cho chúng sinh, đối với các vị Bồ Tát đã chứng được "pháp duyên 
ừ" này cũng như thê, chỉ nhắm mục đích làm sao cho kẻ khác hêt khô được vui mà 
thôi. 


3. Vô duyên từ. Trong phạm vi bài này, chúng ta chỉ nên học qua hai hạng từ bi 
trên mà thôi, là: Lòng từ bi do duyên mình với chúng sinh khó sở mà phát ra, hay do 
duyên mình và chúng sinh đồng một thê tánh mà phát khởi. Còn loại từ bi thứ ba tức 
là "Vô duyên tr" là một loại cao siêu đặc biệt của Đại Thừa, chúng ta chưa đủ căn cơ, 
trình độ tu tập. Tuy nhiên, để có một ý niệm đầy đủ về lòng từ bi , chúng ta cũng nên 
biết qua về loại này. 


Vô duyên từ, là lòng từ bi không có tâm năng duyên và cảnh bi duyên, không 
còn dụng công, không còn quan sát, đối đãi giữa mình với người, mình và vật như hai 
thứ từ bi trước. Lòng từ bi này xứng theo thê tánh chơn tâm mà tự khởi ra bao la, 
trùm khắp, không thiên lệch một nơi nào. Cũng như ánh sáng mặt trời chiếu khắp cả 
gần xa, không phân biệt thấp cao, không chú ý một nơi nào, chiếu soi tất cả một cách 
vô tư và không dụng công. 


V. Lợi Ích Của Pháp Quán Từ Bi 


Có người lo rằng nếu ai cũng từ bi thì sẽ trở thành nhu nhược, dân tộc sẽ yếu 
hèn, và sự tham tàn bóc lột sẽ lừng lây v.v... 


Lo như thé là quá lo xa mà thành ra không thực tế. Từ xưa đến nay, loài người 
không phải khổ sở vì quá từ bi , xã hội không phải yêu hèn, đảo điên vì tình tương 
quá rộng lớn. Trái lại, sự đau khổ của cá nhân cũng như của đoàn thể, một phần rất 
lớn là do lòng người còn độc ác. Một nhậ xét không ai có thê chối cãi được là một xã 
hội càng văn minh thì lòng ác độc càng bớt, tình thương càng tăng thêm, hay ngược 
lại, tình thương càng tăng, hay ác độc càng giảm, thì xã hội càng văn minh, hạnh 
phúc. Hãy khoan lo sợ từ bi làm cho con người. mềm yếu, mà chỉ nên lo sợ, nếu sự thù 
hẳn, độc ác không giảm, thì loài người chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. 


Khái lược theo kinh Tăng Nhất A Hàm thì quán Từ bi sẽ được những lợi ích 
như sau: 


a) Khi thức hay ngủ đều được an vui 

b) Hiện tại được nhiều người thương 

c) Sống trong đời không bị tai nạn trộm cướp 

Nhưng thực hành pháp quán từ bi , không phải chỉ để cho chúng ta cầu những 
quả báo lợi ích riêng cho mình, và có bây nhiêu đó. Mục đích chúng ta tu là cốt làm 
sao chúng ta và mọi chúng sinh trong lục đạo đeù khỏi khổ được vui. Lẽ tất nhiên, 
trong khi tu chúng ta sẽ: 


Trừ được lòng sân hận độc ác 


Dẹp được ngã chấp hẹp hòi 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đoàn kết được với mọi người 
Đời sống cá nhân và đoàn thê nhờ thé được vui vẻ, có ý nghĩa. 
Œ. Kêt Luận 


Từ bị là một phương thuốc trị tâm sân hận. Sân hận là đầu mối sát hại ghê 
ghớm, là cái chìa khóa của tất cả kho tội lỗi. trừ được nó tức là trừ được chết chóc, và 
dập tắt được cái ngòi biến loạn. Bao nhiêu súng đạn và nhất là bom nguyên tử sẽ trở 
thành vô dụng. Trong nhân loại, không còn ai là cừu địch không còn có giai cấp bóc 
lột, đấu tranh. Ai cũng là người đáng thương, đáng giúp đỡ. Giữa người và người, 
giữa người và vật sẽ có một sự liên lạc, đoàn kết mật thiết. Con người sẽ vô cùng 
sung sướng khi thấy xung quanh mình đều là bà con quyến thuộc, bốn biển đều là anh 
em và cùng chan hòa trong Phật tánh. 


KAK 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Tư 
Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật Giáo 
Bài Thứ 4 
Quán Nhân Duyên 


Người đời, vì không hiêu dự vật trong vũ trụ này từ đâu mà có, cho nên sanh ra 
nhiêu quan niệm sai lâm. Có người nghĩ rắng vũ trụ do tự nhiên sanh. Có người lại 
nghĩ vũ trụ do một vị thân toàn trí, tòan năng tạo ra v.V... 


Theo Đạo Phật thì vũ trụ là vô thi, nghĩa là không có điểm khởi đầu, và mọi sự 
moi vật trong vũ trụ không thể đứng riêng một mình mà có được; trái lại, phải nương 
nhờ nhau mà thành. Nói một cách khác, từ vật lớn cho đến vật nhỏ, từ vâth hữu hình 
cho đến vô hình, đều không ngoài nhân duyên mà có. Vì thế, trong kinh Phật thường 
nói: "Chư pháp tùng duyên". 


Sự hiện hữu của loài hữu hình, hay nói riêng của loài người, cũng không ngoài 
công lệ â ау được.Muốn hiểu rõ một cách tường tận cái guỗồng máy của sự sanh tử luân 
hồi của kiếp trong bê khổ trần gian, chúng ta cần phải học lý "Thập nhị nhân duyên". 
Sau khi hiểu rõ lý thập nhị nhân duyên, chúng ta lại còn phải tìm hiêu phương pháp 
dé dứt trừ cái vòng lần quân sanh tử luân hồi nữa. 


Muốn hiểu và dứt trừ cái vòng sanh tử luân hồi, chúng ta phải học và thực hành 
pháp quán nhân duyên, mà chúng tôi xin trình bày trong bài giảng này. 


B. Chánh Dà 
І. Định Nghĩa 


Sao gọi là "Nhân duyên”? Nhân là nguyên nhân, chỉ cho những sự vật chính đó 
là nhân, trực tiếp sanh ra một vật khác, như hạt lúa lam nhân sanh ra cây lúa. Duyên 
là trợ duyên, chỉ cho những vật gì có tánh cách trợ gíup trực tiếp hay gián tiếp cho vật 
khác được thành. Như phân, nước, ánh sáng, nhân công...là trợ duyên giúp cho hạt lúa 
được thành cây lúa. Vậy nhân duyên là chỉ cho các vật làm nhân cho nó mà cũng vừa 
là trợ duyên cho tất cả vật chung quanh nó. 


Chữ "Nhân duyên" lại có nghĩa thứ hai: Các vật đều là "nhân", các "nhân" đó 
"duyên" với nhau mà thành ra các vật khác. Như vôi, gạch, ngói, gỗ v.v...là nhân, các 
nhân này duyên nhau (nương giúp) mà thành ra cái nhà. Vì các pháp trùng điệp nhiều 
lớp làm duyên cho nhau, mà thành ra vật thế này hay thé khác, nên trong kinh chép: 
"Chư pháp trùng trùng duyên khởi". 


П. Thành Phần Của Nhân Duyên 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
Đoạn trên đã nói: "Các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh". Vậy những nhân 
duyên gì sanh ra loài hữu tình". Vậy những nhân duyên sau đây: 


1. Vô minh, 2. Hành, 3. Thức, 4. Danh sắc, 5. Lục nhập, 6. Xúc, 7. thọ, 8. Ái, 9. 
thủ, 10. Hữu, 11. Sanh, 12. Lão tủ. 


1. Vô minh có nhiêu nghĩa và nhiêu loại: 


a) Theo Đại Thừa giải thích: "Không tỏ ngộ chân tâm gọi là vô minh" (Bắt giác 
đệ nhât nghĩa đê, vị chi vô minh). 


b) Thông cả Đại Thừa và Tiểu Thừa giải thích: "Hiểu biết các pháp không đúng 
như thật (hiêu sai lâm), nên gọi là vô minh” (Bât như thật tri chư dë lý, vị chỉ vô 
minh); như vô ngã mà châp thật ngã, vô pháp mà châp thật pháp v.v... 


с) Ngoài ra, còn những nghĩa thông thường như: vô minh là không sáng, tõi 
tăm, mờ ám, si mê v.v... 


Vô minh, lại có khi đê chỉ các phiên não như tham, sân, si. Xưa có người đên 
chùa hỏi: 

Thê nào là vô minh? 

Tô sư trả lời: 

Quê mùa dôt nát дёп thê, cũng dên chùa hỏi đạo lý ! 

Ong khách nôi giận, mặt mày đỏ bừng... Tô sư nói ёр: 

Vô minh là đó (chỉ cái sân), đó là vô minh. 

Vô minh có khi chỉ riêng cho Si tâm sở. Như nói "độc hành vô minh" hay 
"tương ưng vô minh" là đêu chỉ riêng cho "1 tâm 50": Khi nó khởi riêng một mình, 
hoặc chung cũng với phiên não, tham, sân v.v... 

Vô minh lại phân ra hai loại: căn bản vô minh và chi mat vô minh. Như trong 
mười hai nhân duyên, cái "vô minh" đâu là căn bản, vì nó là góc sanh ra các vô minh 
sau; còn "ái, thủ, hữu" là chi mạt vô minh. Trong tứ hoặc, thì kiên hoặc, tư hoặc, trân 
sa hoặc là chi mat vô minh; còn vô minh hoặc là căn bản vô minh. Trong ngũ trụ địa, 
thì kiên nhât xứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa và hữu ái trụ địa là chi mat vô 


minh, còn vô minh trụ địa là căn bản vô minh. 


Nói chung lạu, tất cả phiền não, hoặc thô, hoặc tế của Đại Thừa hay Tiểu Thừa, 
có tánh cách làm cho chân tâm bị ân, gương trí tuệ lu mờ thì gọi là vô minh. 


2. Hành là hành động, tạo tác. Do vô minh phiền não nồi lên, làm cho thân, 
khâu, ý, tạo tác ra các nghiệp lành hay dữ nên gọi là "hành". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


3. Thức là thần thức, chỉ cho phần tinh thần. Do thân, khâu, ý, ba nghiệp tạo tác 
những nghiệp lành hay dữ nên khi chết rôi, các nghiệp dẫn dắt thân thức đi lãnh thọ 
quả báo (thân) khô hay vui ở đời sau. 


4. Danh sắc là thân thể. Trong thân thể người có hai phần: 


a) Phần tinh thần (tâm) chỉ có tên kêu gọi, chứ không có hình sắc nên gọi là 
"danh". 


b) Phân thê chât сі hình sắc, nên gọi là "sắc". 


5. Lúc nhập, gọi nôm na là sáu chỗ vào. Khi đã có thân thể rồi, có nhiên phải có 
sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) là chỗ của sáu trân (sắc, thinh, hương, vị, xúc 
và pháp) phản ảnh vào, nên gọi là "lục nhập". 


6. Xúc là tiếp xúc. Trong sáu căn, ngoài sáu trần thường gặp gỡ tiếp xúc VỚI 
nhau, như mắt tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với tiếng, mũi tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp 
xúc với vị, thân tiếp xúc với ấm lạnh, trơn nhám, ý tiếp xúc với pháp trần. 


7. Thọ là lãnh thọ. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, rồi lãnh thọ những cảnh 
уш hay buôn, sướng hay khô, hay cảnh binh thường. 


8. Ái là ưa muốn. Khi lành thọ cảnh vui thì sinh lòng tham, muốn làm sao cho 
được, khi gặp cảnh khổ thì sanh tâm sân hận, buồn rầu, muốn xa lìa, gặp cảnh binh 
thường thời si mê. Đây là cái động cơ thúc đầy thân, khâu, ý, taoc tác các nghiệp. 


9, Thủ là giữ lấy, tìm cầu; nói rộng ra là các hành động tạo tác. Do gặp cảnh 
thuận thì tham câu, gặp cảnh nghịch lại sân, si muôn ха lia; mục đích là muôn tìm 
phương này kê nọ đê bảo thủ cho được bản ngã của mình. Do đó mà tạo ra các nghiệp 
sanh tử. 


‚ 19. Hữu là có. Vì đời này đã có nhân lành hay dữ do mình tạo ra, thì đời sau 
quyết định phải "со" quả khô hay vui mà mình phải thọ nhận. 


11. Sanh. Là sanh ra. Do "ái, thủ, hữu" làm nhân hiện tại tạo ra các nghiệp, cho 
nên gia đời sau, phải sanh ra đời để thọ quả báo. 


12. Lão, tử. Là già, chết. Đã có sanh ra, tất nhiên phải chịu các khổ già và chết 

Mười hai nhân duyên này liên quan mật thiết với nhau, vừa làm quả cho nhân 
trước, vừa làm nhân cho quả sau, nôi бёр không dứt trong thời gian và làm cho chúng 
sinh phải mãi mãi xoay tròn trong vòng sanh tử. 

Ш. Phương Pháp Quán 


Phuong pháp quán mười hai nhân duyên có thê chia làm hai phần là: quán Lưu 
chuyên và quán Hoàn diệt. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


1. Quán lưu chuyền. Là quán sát trạng thái sanh khởi và luân lưu của mười hai 
nhân duyên. Sự quán sát này có ba loại: 


a) Quán sát, trạng thái sanh khởi của mười hai nhân duyên trong quá khứ xa xôi, 
từ vô thi. Từ vô thi, vì vô minh vọng động, làm cho bản tâm thanh tịnh phản uán 
khuất, như mây áng nên trăng mờ (vô minh), do đó, các vọng động từ từ sanh khởi 
(hành), thành ra có tâm (thức) và cảnh, đủ cả thế giới và chúng sinh (danh sắc); trong 
thân chúng sinh có sáu căn là chỗ của sáu trần thường pảhn ảnh vào (lục nhập), rồi 
căn, trần thường tiếp xúc (xúc) nhau sanh ra cảm thọ (thọ), nhân thọ sanh ra ưa (ái), vì 
ưa mới giữ (thủ); do đó mà có (hữu) sanh (sanh) và già, chêý (lão, tử). 


Đây là nói về trạng thái của mười hai nhân duyên từ vô thỉ, do vô minh vọng 
động, tạo tác mà có thê giới và chúng sinh, rôi cứ như thê, tiêp tục sanh khởi cho đên 
ngày nay, và mãi mãi vê sau v.v... 


b) Quán sát trạng thái lưu chuyển của mười hai nhân duyên trong ba đời: quá 
khứ, hiện tại, vị lai. Đây là quán sát sự xoay vần của mười hai nhân duyên trong thời 
gian từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến vị lai. Mười hai nhân duyên cũng như sợi 
dây chuyền có mười hai vòng, vòng này móc vào vòng kia, vòng kia móc vào vòng 
nọ, nói tiếp nhau không có mối manh, và liên quan cả ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. 
Nhưng trong quá khứ vô minh và hành (căn bản vô minh) làm nhân, sinh ra quả hiện 
tại (thân đời này) là "thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ"; quả hiện tại (thân đời này) 
trở lại tạo nhân (trong hiện tal) là "ái, thủ, hữu" (chi mat vô minh); nhân hiện tại lại sẽ 
thành quả vị lai(thân đời sau) là "sanh, lão, tử). Nói tóm lại, do mê hoặc (vô minh) 
nên tạo nghiệp (hành), vì tạo nghiệp nên chịu quả khó, nhân chịu quả khó, rồi lại mê 
hoặc tạo nghiệp v.v...nhân sanh quả, quả lại sanh nhân, nói tiếp trong ba đời, quanh 
quần trong sáu đường sanh tử luân hồi, như cái bánh xe lăn tròn trên sợi dây. Chỉ có 
khác là bánh xe thật thì chỉ có một cái và bién đồi rất chậm chạp; còn bánh xe mười 
hai nhân duyên thì vừa chạy tới mà vừa biến đồi, luôn luôn hoại và thành, thành và 
hoại... liên tiếp trong ba đời; quá khứ, hiện tại và tương lai. 


c) Quán sát sự sanh khởi và lưu chuyên của mười hai nhân duyên trong một 
niệm của hiện tại. Nếu láy một khoảng thời gian ngán trong hiện tai để quán sát, hành 
giá cũng có thé thây được sự sanh khởi và lưu chuyên của mười hai nhân duyên, chứ 
không cân phải quán sát ba đời. Nhưnh khi đối cảnh, không rõ các pháp đều là lưu. 
chuyền (vô minh) mà khởi vọng niệm (hành) phân biệt (thức) các cảnh vật (sắc); rồi 
trần cảnh lại phản ảnh vào căn (lục nhập), căn lại tiếp xúc (xúc) với trần, sanh ra lãnh 
thọ (thọ), nhân thọ sanh ra ưa muốn (ái), tím cầu (thủ), do đó tạo ra các nghiệp (hữu) 
rồi theo nghiệp thọ quả báo (sanh, lão, tử). 


Phân tách ba pháp quán trên, hành giả sẽ rút ra những nhận xét sau đây: 
Trong mười hai nhân duyên, có hai nhóm làm nhơn và hai nhóm làm quả: Một 
nhóm nhân quá khứ (gôm có vô minh và hành) và một nhóm nhân hiện tại (gôm có 


sanh, lão, hữu). 


Về phía quả, thì có một nhóm quả hiện tại (gồm có thức, danh sắc, lục nhập, 
xúc, thọ) và một nhóm quả уі lai (gôm có sanh, lão tử). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


"Уда minh, hành" là căn bản vô minh, "ái, thủ, hữu" là chi mat vô minh. Có thé 
nói "vô minh, hành" là cái biệt hiệu của "ái, thủ, hữu", còn "thức, danh sắc, lục nhập, 
xúc, thọ" là cái dị danh của "sanh, lão, tử". Nói như thế là vì, nếu ta đôi qua tráo lại, 
sẽ thấy rõ: trong "ái, thủ, hữu", có "vô minh và hành", còn trong "sanh, lão, tử" có 
"thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ". 

Vô minh thuộc về "hoặc": hành thuộc về "nghiệp"; thức, danh sắc, lục nhập, 
xúc, thọ, thuộc về "khổ": ái thuộc về "hoặc": thủ, hữu thuộc về "nghiệp"; sanh, lão, tử 
thuộc về "khô". 


HOẶC 


Khôã Nghiệp 

Xem bản đồ: 

12 nhơn duyên liên quan 3 đời nhơn quả 
1. NHƠN (ача khứ) 

1. Vô minh (hoặc) 

2. Hành (nghiệp 

Căn bản vô minh (có ái thủ, hữu) 
2. QUẢ (hiện tại) 

1. Thức 

2. Danh sắc 

3. Lục nhập 

4. Xúc 

5. Thọ 

(khổ) Thân hiện tại 

3. NHƠN (quá khứ) 

1. Aùi (hoặc) 

2. Thủ (nghiệp) 

3. Hữu 


Chi mat vô minh (có vô minh, hành) 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


2. ОСА (vị lai) 
1. Sanh 

2. Lão, tử (khổ) 
Thân vi lai 


2. Quán hoàn diệt. Là quán sát sự tiêu diệt của mười hai nhân duyên. Có hai 
cách quán: 


a) Diệt vô minh gốc rễ (căn bản vô minh). Trong phần quán sát trên, hành giả đã 
thấy rõ: do vô minh mà có hành, do hành mà có thức v.v... Vậy thì bây giờ, nếu ta diệt 
vô minh, thì hành sẽ bi diệt, hành bị diệt thì thức cũng không có v.v...Hay nói một 
cách khác: do "mê hoặc" nên tạo "nghiệp", do tạo nghiệp nên mới chịu quả "khổ". 
Vậy muốn hết khổ, lẽ tát nhiên là phải diệt nghiệp, muốn dứt nghiệp trước phải trừ vô 
minh. 


Trừ căn bản vô minh có hai cách: 


Đối với các bậc Đại Thừa Bồ Tát, vì thấy rõ thé tánh chân tâm do vô minh vọng 
động mà có thế giới chúng sinh, ngã và pháp, nên các Ngài dùng trí Bát nhã phá trừ 
"sinh tướng vô minh", để trở lại với bản thể chân tâm. Khi đã ngộ được chân tâm rồi, 
thì tất cả sanh tử luân hồi đều hết. Như trong Bát nhã Tâm kinh có chép: "Ngài Quán 
tự tại Bồ Tát khi đi sâu vào trí Bát пх Ba la mật đa ròi, thì thấy tất cả năm uân đều 
không, nên khỏi các điều khó ách...". Hay như trong kinh Lăng Nghiêm có chép: "Đối 
với người tỏ ngộ được chơn tâm, thì mười phương thế giới đều tiêu hết". 


Đối với người không thể phá trừ ngay được căn bản vô minh йё trực ngộ chân 
tâm, thì phải lân hôi trải qua vô sô Кіёр tu hành, khi đên địa vị Đăng giác, dùng trí 
Kim cang phá trừ được "sanh tướng vô minh", mới chứng quả Diệu giác (Phật ). 


b) Diệt vô minh ngành ngọn (chỉ mạt vô minh). Đối với hàng phàm phu và Tiểu 
Thừa, căn со thấp hẹp, thì không thể trực tiếp phá trừ vô minh gốc rễ như hai bậc 
trên, mà chỉ có thê phá trừ vô minh ngành ngọn là "ái, thủ, hữu". Khi ngành ngọ đã bị 
chặt rồi, thì gốc rễ dần dàn bị tiêu diệt, như bụi tre mà bị xắn hết cả măng, thì sẽ phải 
tàn гш. 


Diệt trừ vô minh ngành ngọn cũng gồm hai phương diện. 


Quán lý: Là dùng lý lẽ dé nhận thây rằng các pháp chỉ do nhân duyên hòa hợp 
mà sanh ra, chứ không có thật (không hữu); bởi không có thật, nên không nên tìm cầu 
chấp thủ (không thủ). Đã không chấp thủ, thì cũng không siết иш (không ái). 
Nghĩa là bắt đầu quán "hữu", rồi đến "thủ", rồi cuối cùng là "ái". Nếu ba cái nhân này 
không có, thì cái quả "sanh, lào, tử" cũng ОЛЕ со. 


Quán sự: Là y theo sự tướng mà quán sát rồi thực hành. Hành giả bắt đầu quán 
"ái" trước, rồi đến "thủ" và "hữu". Kinh chép: "Hữu ái sinh ưu, hữu ái sinh úy, vô sở 
ái nhao hà ưu hà úy?". nghãi là: Bởi có tham muốn thì có lo sợ gì? Vì khi đối cảnh, 
sanh tâm tham muốn (ái), nên mới tạo tác ra các nghiệp (thủ), do đó phải chịu sanh tử 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


luân hồi (hữu). Вау giờ, nếu đối cảnh không tham ưa (không ái), thì chăng tìm cầu 
chấp thủ ( không thủ), vì không chấp thủ nên chẳng có sanh tử luân hồi (không hữu). 
Cũng như trong kinh Lăng nghiêm Phật dạy: "..Chỉ khi các ông đối cảnh, không khởi 
vọng niệm phân biệt, thì tham, sân, sĩ chẳng khởi; tham, sân, 51 kh khởi thì sát, đạo, 
dâm, vọng không sanh...". 


Tóm lại, mê hoặc hết (ái) thì nghiệp chăng có (thủ), nghiệp không thì khổ chăng 
còn (hữu). 


Trong bốn cách trừ vô minh, chỉ có pháp "quán sự" này 4ё dàng và thiết thật 
nhât, lại hợp với căn cơ của người tu hành hiện tại. 


IV. Hiệu Quả Của Pháp 12 Nhân Duyên 


Hành giả sau khi thành tựu pháp quán mười hai nhân duyên này, thì sẽ trừ được 
tâm sỉ mê là nguyên nhân chính của khô đau và luân hồi của chúng sinh. Đức Phật 
thường bảo: "Sự khổ ở tam đồ chưa hắn là khổ, chỉ có người thiếu trí huệ mới là khó 
thôi". Xem thế thì đủ biết trừ được tâm 51 mê và làm cho trí huệ được phát chiếu là 
một điều quan trọng bậc nhất của kẻ tu hành. 


Hơn nữa, hành giả còn nhờ pháp quán mười hai nhân duyên này mà sẽ chứng 
được quả Duyên giác. Khi Phật chưa giáng sinh, cũng có nhiều vị tu hành nhờ quán 
sát sự sanh hóa của vũ trụ mà được ngộ đạo. Những vị ấy người ta thường gọi là Độc 
giả, nghĩa là tự nghiên cứu một mình mà được giác ngộ. Đến khi Phật giáng sinh, chỉ 
dạy pháp quán nhân duyên nhiều người y theo pháp qúan này tu hành mà được giác 
ngộ, nên gọi là "Duyên giác" (nghĩa là những vi giác ngộ nhờ quán mười hai nhân 
duyên). 


Chỗ giải thoát của quả vị Duyên gíac và A La Hán đều giống nhau, nhưng về trí 
huệ và thân thông thì quả Duyên giác cao hơn quả A La Hán. 


Sau đây là một thí dụ về sự thành tựu pháp quán mười hai nhân duyên của hai vị 
đại Đệ tử của đức Phật Thích Ca, là Ngài Xá Lợi Phât và Ngài Mục Kiên Liên, lượt 
thuật theo kinh Nhân quả: 


Ở thành Vương xá, có hai người Bà la môn rấy thông minh trí huệ, một người 
tên là Xá Lợi Phất và một người tên là Mục Kiền Liên. Hia người đều tu theo ngoại 
đạo, có trên một trăm Đệ tử , và có hứa hẹn với nhau rằng, néu ai nghe được pháp 
màu trước, thì phải chỉ dạy lại cho người kia. 


Một hôm, ông Xá Lợi phát đi đường, được nghe mọt vị Đệ tử của Phật là Tỳ 
kheo A Xá Bà Kỳ, giảng giải về đạo lý nhân duyên và tóm tắt lại trong một bài kệ 
như sau: "Cội gốc của tất cả pháp là nhân duyên sinh, không ai làm chủ, nếu ai hiểu 
được pháp này, thì chứng được đạo chân thật" 1. 


Khi nghe xong, ông Xá Lợi Phát liền xa lia trần cấu, chứng được đạo qù thanh 
tịnh. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Lức trở về, ông Xá Lợi Phất giảng nói lại cho ông Mục Kiền Liên nghe. Ông 
này nghe xong, cũng chứng được đạo quả. Hai ông này liên đem 200 Đệ tử của mình, 
đên xin Phật cho xuât gia làm Đệ tử. 


C. Kết Luận 


Để độc giả có một ý niệm chung về bài giảng này và аё nhớ, chúng tôi xin tóm 
tt những yêu điêm sau đây: 


A. Tất cả sự vật không một vật nào riêng biệt mà tồn tại được. Chúng phải 
nương tựa vào nhau mới thành vật này hay vật khác. Đó là lý nhân duyên sanh, hay 
trùng trùng duyên khởi. Riêng về loài hữu tình như kiếp người chắng hạn, thì do mười 
hai nhân duyên nương nhau mà thành một chuỗi sanh tử dài vô hạn, nối tiếp từ quá 
khứ đến hiện tại và vị lai. Tùy theo cái tác dụng của nó mà mười hai nhân duyên ấy 
có thể chia làm ba nhóm là: hoặc (mê mò), nghiệp (tạo tác) và khó (kết айа). 


B. Muốn dứt trừ chuỗi sanh tử dài trong biển khổ đau của cõi tục, phải quán 
mười hai nhân duyên. Pháp quán này có hai phần là quán lưu chuyên và quán hoàn 
diệt: 


1. Quán lưu chuyền. là quán hiện tượng sanh khởi và tiến triển của mười hai 
nhân duyên từ vô minh, hành, thức..đến lão, tử. trong khi quán lưu chuyên hành giả 
có thể chỉ quán sát sự sanh khởi và tiến triên của mười hai nhân duyên trong quá khứ, 
trong hiện tại hay cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 


2. Quán hoàn diệt. Là quán theo phương pháp làm cho mười hai nhân duyên 
phải tiêu diệt. Có hai pháp quán hoàn diệt: 

a) Một pháp dành cho những bậc đại căn trí, như hạng Đại Thừa Bồ Tát, đó là 
pháp "diệt căn bản vô minh". 


b) Một pháp dành cho những người căn cơ thấp thỏi như chúng ta, đó là pháp 
"diệt chi mat vô minh". 


Pháp quán sau đây lại chia ra làm hai là quán lý và quán sự: 


Quán lý: là quán các pháp không thật có (hữu) nên không chấp thủ (thủ); bởi 
không châp thủ nên không tham ái (ái). 


Quán sự: là áp dụng cái lý đã quán ở trên trong hoàn cảnh thực tại: Hành giả 
phải cô gắng thực hiện sao cho kho đối cảnh không khởi tâm tham ái (ái), nhờ không 
tham ái mới không tạo ác tìm cầu (thủ); do không tìm cầu nên không có (hữu) thọ quả 
sanh tử về sau. 


Hành giả thành tựu được pháp quán mười hai nhân duyên này thì sẽ dứt trừ 
được vô minh, thoát khỏi sanh tử và chứng được quả vị Duyên giác. 


Cầu mong cho quí vị độc gia thấu hiêu được chân giá trị của pháp quán này và 
tinh tân tu hành đê đạt được quả vị qúy báu nói trên. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Ghi Chú: Có chỗ nói bài kệ như vầy: 

"Chư pháp tùng duyên sanh, diệc tùng nhân-duyên diệt, 
Ngã- Phật Đại Sa-Môn, thường tác như thị thuyết". 
Dịch nghĩa: 

Các pháp do nhân-duyên, cũng do nhân-duyên diệt, 
Đức Phật của chúng ta, thường dạy nói như vậy. 


Theo Đại Thừa thì bài kệ về nhân-duyên như уйу; 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Tư 
Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật Giáo 
Bài Thứ 5 
Quán Giới Phân Biệt 


Hầu hết người đời đều tin rằng, mỗi người từ khi mới lọt lòng mẹ cho đến chết 
và cả sau khi chết nữa, đều có một linh hồn duy nhứt, bất biến làm chủ tất cả ý nghĩa, 
hành động của mình. Nói theo thuật ngữ Phật giáo thì tin như thế gọi là "ngã chấp", 
nghĩa là tin có một ngã riêng biệt, tồn tại bất biến... Từ cái ngã chấp ấy, mà sinh ra 
"ngã ái", nghĩa là thương yêu, chăm sóc, gìn giữ cái ngã, bất chấp phải trái, hay dỡ; 
ngã mạn, nghĩa là ngạo mạn, cho "cái ta" của mình là cao quý, tốt đẹp hơn bao nhiêu 
"cái" khác, đối lập với tất cả những gì không phải là ta hay trái ý với ta. 


Do sự chấp ngã ấy mà cuộc sống đáng lẽ phải rộng rãi vô biên, trường tồn bất 
diệt, lại bị ngăn cách chia xẻ, giam hãm trong những cái vỏ cứng là "cái ta" riêng biệt; 
và người đời, hay nói rộng hơn, tất cả chúng sinh đều phải sông, chết, quay cuông, 
điêu cứng, khổ đau vì cái ta riêng biệt mà họ tưởng là thuần nhất, bất biến ấy. 


Nhưng thật ra, có một cái "Та" như thế không? Nếu có, thì cái Ta â ау ở đâu? 
Trong sáu căn hay trong sáu trần, hay trong sáu thức? Muốn hiểu rõ vấn đề này một 
cách tường tận, chung ta phải quán Giới phân biệt là một trong Ngũ đình tâm quán. 


B. Chánh Đề 
I. Định Nghĩa 


Quán Giới phân biệt: Giới có ý nghĩa là giới hạn, là phạm vi phân chia phần này 
với phần khác, bộ phận này với bộ phận khác. Chẳng hạn như trong vật chất người ta 
phân chia ra nhiều loại: loại màu sắc, loại âm thanh, loại mùi vị v.v...Hay trong con 
người, các bộ phận tiếp xúc với ngoại cảnh, như mắt, tai, mũi, lưỡi...là những Giới 
riêng biệt. 


Trong thế giới Ta Bà gồm những vật hữu hình và vô hình này, mặc đù có thiên 
hình vạn trạng, nhưng theo triết lý của đạo Phật, thì có thể chia ra làm mười tám giới 
(loại, phạm vi). Vận dụng trí tuệ dé quan sát, nhận định từng phạm vi, từng giới một 
trong mười tám giới ду, dé xét xem thử có một cái ngã trường tồn bắt biến, duy nhất 
hay không, đó tức là quán Giới phân biệt. 


II Phân Giải 18 Giới: 


Mười tám giới có thê phân ra ba loại lớn: Sáu căn, sáu trân và sáu thức. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1. Sáu căn Căn tức là chỗ nương tựa, làm gốc cho những cái khác nây nở, phát 
sinh. Sáu căn ở đây tức là: nhà căn, nhĩ căn, {ў căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. 


a) Nhãn căn: tức là hai con mắt, bộ phận để làm chỗ nương tựa cho sự nhận thấy 
của người được rõ ràng, khi ёр xúc với cảnh vật chung quanh. 


b) Nhĩ căn: tức là hai lỗ tai, bộ phận làm chỗ phát sinh cho sự nghe biết của 
người được rõ ràng, khi tiếp xúc với tiếng động ở chung quanh. 


с) T$ căn: tức là lỗ mũi, bộ phận làm chỗ nương tựa cho sự ngửi biết được xác 
thực, khi бёр xúc với các mùi như thơm, thú1...ở chung quanh. 


d) Thiệt căn: tức là cái lưỡi, bộ phận làm chỗ nương tựa của sự nếm biết của 
người được rõ ràng khi tiêp xúc với các chât như chua, mặn v.v...ở ngoại cảnh. 


đ) Thân căn: tức là da bao bọc thân người, bộ phận làm cho nhận biết được cảm 
giác, nóng, lạnh, cứng, mêm của các vật chung quanh. 


Năm căn nay là năm bộ phận thuộc về thé chất năm ở bên ngoài, dễ tiếp xúc với 
ngoại vật. Chúng có hình tướng to tứ đại hợp thành, có thé thấy được, chỉ được, rð mó 
được. Duy thức học liệt chúng về nội căn sắc pháp. Nội can sắc pháp này có thê phân 
tách ra làm hai phần: phù trần căn và tịnh sắc căn. Phù trần căn là chỉ cho hình tướng 
thô phù hiện ra bên ngòai, như tròng mắt, vành tai, lưỡi đỏ v.v...Còn tịnh sắc căn là 
chỉ cho phần án phục của năm căn, tức là phần ứng dụng, phần hoạt động, phần sống 
của năm căn. Nói một cách rõ ràng đơn giản hơn, tức là những dân thần kinh hệ của 
con người vậy. Phù trần thì thô thiên, tinh sắc lại tế ân. Nếu hai phần này rời nhau, 
năm căn sẽ vô dụng. 


е) Ү căn: tức là bộ phận để cho sự phân biệt phát sinh, tức là thức thứ Bảy. Phần 
này rất tinh tế thuộc về phần tinh thần. Cho nên không có hình sắc như năm căn 
trước. 


2. Sáu trần. Trần, nghĩa đen là bụi. Bụi thì nhơ nhớp luôn luôn dời đổi lăng 
xăng, tụ tán không chừng. Nghĩa bóng, trần tức là chỉ cho phần vật chất, cảnh vật 
chung quanh con ngươi. Sáu trần là: sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần 
và pháp trần. 


a) Thanh trần: là sáu sắc, đường nét hình đáng, những gì mà mắt có thể thấy 
được. 


b) Thanh trần: là tiếng do vật hữu hình hay vô hình phát ra, nghĩa là những tiếng 
mà tai nghe được. 


c) Hương trần: là mùi do vật hữu hình hay vô hình bốc lên, tỏa ra, vật mà mùi 
ngửi được. 


d) Vị trần: là chất trong vật hữu tình hay vô tình, vậy mà lưỡi nếm được. 


đ) Xúc trần: là những thứ mềm, cứng, trơn, nhám...của vật hữu tình hay vô tình, 
những vật mà thân tiêp xúc được. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


e) Pháp trần: là những hình ảnh, màu sắc, hương vị.. trừu tượng của năm trần 
lưu lại sau khi đã năm căn duyên, chính là cảnh bị duyên của ý căn. Màu sắc tiêng 
tăm, hương vị ở đây không phải là vật thật của ngoại cảnh mà chỉ là những hình bóng, 
âm vang...của ngoại cảnh sau khi đã lọt qua năm giác quan, và đang bị ý căn duyên. 

Chúng ta có thể làm một thí dụ tho thiên sau đây cho dë hiểu: 

Sắc trần dụ như cảnh vật bên ngoài. 

Nhãn trần dụ như cái máy quay phim. 


Pháp trần dụ như những hình ảnh đã giữ được trong cuốn phim. 


Ý căn dụ như người xem hình trong cuốn phim chiếu lên. Có thể lam một thí dụ 
thứ hai sau đây: 


Thanh trần dụ như các tiếng hát của một ca sĩ. 

Nhĩ căn dụ như cái máy ghi âm. 

Pháp trần dụ như cuốn băng nhựa đã ghi âm. 

Ý căn dụ như người nghe tiếng do cái máy phát ra. 

3. Sáu thức. thức là sự phân biệt, hiểu biết, phán đoán do sáu căn tiếp xúc với 
sáu trân mà phát sinh. Nó thuộc về tâm pháp (vô hình). Sáu thức là: nhãn thức, nhĩ 


thức, tỹ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 


а) Nhãn thức: là sự phân biệt, hiểu biết do nhãn căn tiếp xúc với sắc trần mà 
phát sinh. 


b) Nhĩ thức là sự phân biệt hiểu biết do nhĩ căn tiếp xúc với sắc trần phát sinh. 


с) Tš thức là sự phân biệt hiểu biết do {ў căn tiếp xúc với hương trần mà phát 
sinh. 


d) Thiệt thức là sự phân biệt do thiệt căn tiếp xúc với vị trần mà pháp sinh. 


d) Thân thức là sự phân biệt, hiểu biết do thân căn tiếp xúc với xúc trần mà phát 
sinh. 


e) Y thức là sự phân biệt, hiểu biết, phê phán do ý căn tiếp xúc với pháp trần mà 
phát sinh. 


Chúng ta có thể làm một thí dụ cụ thê sau đây cho dễ nhận: 
Sáu thức như một hội đồng giám khảo của cuộc thi thì về văn nghệ, nữ công và 


gia chánh. Hội đồng này gồm có sáu người: Một ông chủ tịch và anưm hội viên 
chuyên môn về năm ngành: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Một người chuyên về màu sắc và hình ảnh\ 
Một người chuyên về âm thanh 
Một người chuyên về mùi hương 


Một người chuyên về chât vi 





Một người chuyên vë xúc giác 


Năm hội hiên này sau khi lấy khả năng chuyên môn của mình ra phân tách, phê 
phán rồi, liền trình sự nhận xét của mình lên ô ông chủ tịch, ông này thu góp tất cả 
những nhận xét của năm hội viên, làm tông kết và tuyên bó kết quả của cuộn thi ấy. 
Ông chủ tịch này chính là ý thức hay là thức thứ sáu. 


Ш. Phương Pháp Quán 


Sau khi chúng ta đã biết được rõ rang pham vi và công năng của mỗi giới trong 
mười tám giới rôi, đến đây, chúng ta có thé bắt đầu tập phương pháp quán. Pháp quán 
này gồm có hai phần: Quán sát sự liên hệ giữa căn, trần và thức; và quán sát sự giả 
dối của căn, trần và thức. 


1. Quán sát sự liên hệ giữa căn, trần và thức. Vẫn biết căn là một nội sắc, nhưng 
chúng ta rất quan hệ mật thiết. Căn là phần chủ động, có khả năng duyên được với 
trần, còn trần là phần bị động "được duyên" với căn. Nhờ có căn phù trần và tịnh sắc, 
nên con người mới có thé nhận biết các cảnh vật chung quanh trong sự sống hằng 


ngày. 


Nếu không có căn, dĩ nhiên không có thức, thì con người không phải là con 
người. Họ không sáng tác, xây dựng, cải cách, tiên hóa, và thê giới này phải là thê 
giới "chêt", mờ mit không có ý nghĩa. 


Nếu không có trần, con người cũng không sống nổi. Ngoại cảnh là trường hoạt 
động của con người. Nó dạy khôn dạy khéo cho con người trong cuộc sinh hoạt và 
làm cho con người có ý thức về cuộc sống của mình. 


Thức lại tác động vào căn và trân làm cho cuộc sông càng thêm tiên bộ, sung 
túc thịnh vượng. 


Ba thứ này ảnh hưởng lẫn nhau như cây quẹt, chất điện và đốm lửa. Sự liên 
quan này chứng minh một cách hùng hồn sự không độc lập của sắc pháp và tâm pháp, 
cả về phương diện cá thể lần phương diện tông thê. 


Mười tám giới này, như đoạn đầu đã nói, gồm cả thé giới và nhân sinh, cả vật 
vô tình và vật huü tình. Một khi chúng đã không tự lập, thì trong vũ trụ này, không có 
một vật gì, Кё cả con người, cả cái ngã, do chúng cấu tạo ra lại có thể biệt lập, thuân 
nhất được. 


2. Quán sát sự giả dối của căn, trần và thức. Phần trên, chúng ta thấy cái ngã 
không thê do tông hợp của căn, trần và thức mà có được một cách thuần nhứt. Đến 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


đây, chúng ta sẽ đi sâu vào một tâng nữa, quán sát xem cái ngã có thê có trong một 
phân nào của căn, trân và thức năng? 


a) Sáu căn là ngã chăng? Trước tiên, chúng ta hãy xét bản chất của sáu căn là 
gì? Chính là một khối xương da máu thịt, hợp lại có trật tự, có tổ chức, chứ không gì 
khác. Mà đã là thịt da, xương máu thì không có gì là bền bỉ, thuần nhất. Từ "khi tráng 
răng đến thuở bạc đầu", thử xem con người đã máy lần thay đổi. Và sau một trăm 
năm, thử hỏi thé xác áy sẽ còn lại gì, ngoài "nắm cỏ khâu xanh гі"? 


Giả sử có một cái ngã ở sáu căn, thì thử hỏi: 


Nêu cái ngã ở nơi mặt, thì năm căn kia không phải là ngã. Nêu cái ngã ở nơi tai, 
thì năm căn kia không phải là ngã. Lân lượt xét cả sáu căn, chúng ta không thê nói 
được cái ngã ở một phân пао trong sáu căn. 


Nêu cho răng sáu căn đêu là ngã, thì thành ra con người có đên sáu cái ngã. Nói 
thê chắc không ai công nhận được. 


Còn nếu bảo rằng: Do sáu căn hòa hợp mà có cái ngã, thì với trái với định nghĩa 
vê cái ngå, là thuận nhât, bât biên. vả lại khi đã cho ràng cái ngã do nhiều thứ hợp lại, 
thì cũng phải công nhận luôn là cái ngã ây là không thật, là giả hợp. 


Do đó, Duy thức học bảo "nhân vô ngã". 


b) Sáu trần Ја ngã căn? Trần với căn không khác gì mấy. Căn đã không tự tại 
trong cuộc sinh tồn, thì trần làm sao đứng vững, còn hoài. 


Giả sử, "ngã" nằm trong sắc, thì trên thế giới này phải không có sự đổi trắng, 
thay đen. Như hoa nở rôi tàn, hêt ngày rôi đêm, bãi bê biên thành vườn dâu, cuộc đôi 
thay đã bày rành rành ra trước mắt. 


Vậy "ngã" nằm trong thanh chăng? Cũng không có lý. Thanh không bao giờ tự 
nhiên mà có. Nếu có không do vật hữu tình phát ra, thì cũng do sự va chạm của 
những vật vô tình mà có. Như thé, thanh rõ ràng là một pháp hữu уі, có tạo tác. Mà đã 
là hữu vi, thì thế nào cũng vô thường. Vả lại, vật sinh ra nó là sắc kia đã là vô ngã, vô 
thường, thì nó không thể nào thường, là ngã được. 


Cho đến hương, vị, xúc, pháp cũng đều là vô thường, vô ngã như sắc, thanh cả. 
Chúng chỉ như làn gió thoảng qua, như màn sương phảng phất, đã vô hình lại bất 
định, nên sự vô ngã của chúng lại càng rõ rệt hơn sắc, thanh nhiều. 


c) Sáu thức là ngã căn? Như đoạn trên đã nói, thức là sự nhận biết do căn và 
trần đối nhau mà có. Điều ấy đã chứng minh rằng thức không thật có. Nói một cách 
đơn giản thì thức là do căn và trần đối nhau mà thành, nhưng nếu chia chẽ một cách 
rốt ráo theo duy thức học, thì thức sỡ dĩ có được còn là nhờ nhiều nhâ duyên khác 
nữa. Chàng hạn như nhãn thức, sanh khởi được là nhờ chín duyên sau đây: 


Không: là khoảng trống không, cách biệt giữa căn và cảnh vật. 


Minh: là ánh sáng soi chiếu bởi mặt trời, trăng, sao, hay đèn đóm. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Căn: là chỗ nương tựa của thức. 

Cảnh: là các sự vật mà căn duyên được. 

Tác ý: là sự mong muốn được thấy. 

Phân biệt у: là chỗ nương dé phân biệt, tức là ý thức, hay thức thứ sáu. 
Nhiễm tịnh y: là thức thứ bảy hay là tiềm thức. 

Căn bản y: là thức thứ tám. 

Chủng tử: bản năng sẽ được phát sinh. 


Рё có một ý niệm rõ ràng hơn vë nhãn thức, chúng tôi xin giảng giải chín duyên 
trên ra như sau: 


Khi mắt ta thấy một vật gì, nó phải ở cách vật ấy gần hay xa (không ), khi thấy 
là ban ngày, hay ban đêm có trăng, sao, hoặc pha đẻn (minh). Sự thấy â ây dĩ nhiên là 
phải từ con mắt та có (căn) và đông, thời, lúc đó phải có vật gì mới thành sự thấy 
(cảnh). trước lúc thấy, ta đã có ý muốn ngó ròi (tác ý). Tác ý đây lại do ý thức đã khởi 
động trước (phân biệt y). ý thức lại phải nương thức thứ bảy, vì là căn của nó (nhiễm 
tịnh y). Thức thứ bảy lại luôn luôn và chấp thức thứ tám là ngã (căn bản y). Thức này 
lại là nơi dung chứa các thức chủng tử. Chúng tử là cái nhon chánh йё có ra sự vật. 


Xét từ trong đến ngoài, từ duyên đầu đến duyên chót, nhãn thức đã không có 
mày may gi là chơn thật cả. Các thứ kia như nhĩ thức, tÿ thức, thiệt thức cũng như vậy 
cả; nhưng ít duyên hơn, như nhĩ thức thì chỉ có tám duyên (vì không có Minh: nghe 
không cân có ánh sáng). Còn tỹ, thiệt và thân thức, thì chỉ bảy duyên (vì không cân có 
Minh và Không). Ý thức thì chỉ có năm duyênm, là: căn, cảnh, tác ý, căn bản y, chủng 
tử. 


Xem thé thì đủ rõ sáu thức đều là không thật, nghĩa là cũng vô ngã như sáu căn 
và sáu trân. 


Tóm lại, từ căn thân cho đến thế giới, gồm trong mười tám giới, đều không thật 
có, không thật ngã. Hành tướng do nhân duyên hòa hợp thì có, những thật thê thì hoàn 
toàn không. 


IV. Hiệu Quả của Pháp Quán Giới Phân Biệt 


Pháp quán giới phân biệt có công năng phá tan cái ngã không còn manh giáp. 
Cái ngã đã bị tắn công đủ mọi mặt, từ ngoài vào cho đến tận sào huyệt, và cuối cùng, 
bị phân tán, chia xẻ, phanh phui cho đến тау mún. Từ trước đến nay, cái ngã chấp sỡ 
dĩ hoành hành được là nhờ пар vào bóng tối của si mê. Từ nay phán quán giới phân 
biệt như là một ngọn đèn pha chiếu sáng cả vòm trời u tối làm cho cái hình bóng giả 
dối là cái ngã cũng tan biến như,ấy khói. Ngã chấp đã không còn, thì ngã ái, nãg mạn 
cũng không biết nương tựa vào đâu đề tồn tại. Nói một cách khác, phiền não, ác 
nghiệp, khó đau, do ngã chấp mà sanh. Nay ngã chấp đã bị diệt, thì phiền não khổ đau 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


cũng sẽ hết. Phiền não, khổ hết thì an vui, tự tại tức thời hiện ra. Đó là cái kết quả 
сһас chăn thật đâu tiên của pháp quán giới phân biệt. 


Rồi từ Sự an уш, tự tại tương đối á áy, hành giả sẽ có găng tién dần trên đường 
đạo. Càng tiến, hành giả càng sáng suốt thêm, càng nhận rõ thêm chân lý. Hành giả sẽ 
dần dần chứng được các quả vị Tu đà hoàn, Tu đà hàm, А na hàm, А La Hán. Nhưng 
hành giả cũng không dừng lại ở các quả vị ấy. Hành giả không cố chấp ở quả vị đã 
chứng được của mình, do đó sẽ giải thoát được tam giới, làm bực Thanh văn, Duyên 
giác. 


Nếu hành giả cố gắng tu thêm, đến khi không còn chấp trước các pháp mình tu, 
mà chỉ coi đó như là ngón tay chỉ mặt trăng, như liều thuốc trị bệnh, chỉ cần trong lúc 
đau, nếu сб gắng tu được như thé, thì hành giả sẽ đến bực "Vô trí, vô đắc", tức là 
chứng được đạo quả vô thượng Bồ аё. 


C. Kết Luận 


Chúng ta đã thấy rõ công năng, diệu dụng và hiệu quả tốt đẹp của pháp giới 
phân biệt. Những thấy được ,mặc dù dã là quý, mà làm được mới thật là quý hơn. 
Trong trên, chúng tôi đã hai ba lần nhắn mạnh ở những chữ "nếu có gắng..."Thật thế, 
nếu không сб gắng thì đâu sẽ hoàn đó, và cái ngã, mặc dù giả dối, vẫn còn tòn tại 
mãnh liệt và tác oai, tác quái như thường. Cái chấp ngã được tạo dựng và củng có từ 
muôn ngàn kiếp, mỗi khi một ít, những lâu ngày trở thành rắn chắc, như những vỏ 
nghêu, vỏ ốc bám vào mõm đá. Ngày nay chúng ta được may mắn đức Bôn sư chỉ 
bày pháp quán giới phân biệt, để cho chúng ta thấy được cái giả tướng của nó. Những 
đâu phải chỉ quán năm bảy lần, hay vài ba chục lần là thành tựu? Cái ngã được bồi 
đắp lâu đời lâu kiếp, thì công phu tu luyện йё phá trừ nó cũng cần phải nhiều thời 
gian. Lý trí có thể chấp nhận 4ё dàng không có thật ngã, nhưng tình cảm đâu có chấp 
nhận dễ dàng như thế? từ trước đến nay ta đang tin tướng quí chuộng, cưng dưỡng cái 
ngã, bỗng hôm nay có người bảo rằng nó không có, nó không thật, thì thế nảo tình 
cảm cũng nỗi dậy phản dối, bịt tai không muốn nghe, bịt mắt không muốn thấy. Ta 
phải cần nhiều kiên nhẫn lắm, may ra mới thuyết phục được tình cảm. Những trận 
giặc chiến đấu với cái ngã, đến giai đoạn này, đâu phải đã chấm dứt ! Cái ngã chưa 
đầu hàng mà lui vào sào huyệt sâu kín nhất, vào "mật khu" nguy hiểm nhất là tiềm 
thức hay nói theo danh từ Duy thức học là thức thứ bảy. Sự chấp ngã ở đây có một 
hình thức toàn diện, vô cùng bén nhậy, như trong mật khu của mỗi người dân, từ trẻ 
đến già, từ đàn ông, đàn bà đến con nít, là một chiến sĩ; và khoảng đất, mỗi lùm cây 
mỗi cành lá là một cạm bẫy làm trở ngại rất lớn cho sự chiến đấu chống cái ngã. Sự 
chấp ngã của tiền thức hay vô thức diễn ra trong mỗi cử chỉ mỗi hành động, trong 
thức cũng như trong khi ngủ, trong khi lành mạnh cũng như trong khi mê sảng, trong 
khi sông cũng như trong khi chết (theo thần0thức và đi đầu thai). Lực lượng của địch 
(chấp ngã) mạnh mẽ và hùng hậu như thế đấy. Chúng ta cần phải hiểu rõ trước khi 
chiến đấu. Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. 


Chúng ta không bao giờ được phép khinh địch. Phải chuẩn bị đầy đủ trước khi 
chiến đấu. Và trong khi chiến đấu phải quyết tâm và kiên nhẫn. Với hai điều kiện căn 
bản ấy, chắc chắn hành giả sẽ thành công trong cuộc chiến đấu, dẹp tan cái ngã tên 
giặc nguy hiểm nhất trong mỗi chúng ta, và cầm đầu các tên giặc khác là: tham, sân, 
51. Trừ được tên đầu đảng này là hành giả đã hoàn toàn thành công trong trận giặc 
chống phiền não, khổ đau và bắt đầu bước lên đài giải thoát 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Tư 
Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật Giáo 
Bài Thứ 6 


Lục Độ 
Độ thứ nhất: Вб Thí Ba La Mật 


A. Mö рё 


Đạo Phật thường được gọi là Đạo Từ bị, vì tình thuong trong Đạo Phật rất bao 
la, sâu rộng. Đức Phật tó vì từ bi mà xuất gia dé tìm đạo cứu khổ cho chúng sinh. Vậy 
người Phật tử, khi noi theo dấu chân Phật, cũng phải lấy từ bi làm động tác chính cho 
sự tu hành của mình. 


Những làm thế nào đề thê hiện được lòng từ bi và làm cho nó tăng trưởng? 
Phương pháp mầu nhiệm nhất là thực hành pháp môn Вб thí Ba la mật, một trong sáu 
pháp môn(lục độ) mà đức Phật đã chế ra cho kẻ tu hành có tâm trí rộng lớn thực hành 
dë độ mình và độ người ra khỏi biển sanh tử luân hồi và đến bờ giác ngộ. 


B. Chánh Đề 
1. Định Nghĩa 


Bồ thí là cùng khắp: thí là cho, là trao tặng. Вб thí là cho cùng khắp, cho tất cả 
moi người, mọi vật, mọi nơi. 


Ba la mật nguyên âm tiếng Phạn là Paramita. Người Trung hoa dịch nghĩa là 
"Bỉ ngạn đáo", nói theo tiêng Việt là "đên bờ bên kia". 


Bồ thí Ba la mật, tức là một môn tu hành bằng phương pháp bó thí, co công 
năng như một chiếc thuyền, đưa mình và người từ bờ mê lầm của chúng sinh sang bờ 
giác ngộ của chư Phật. 


II. Thành Phần Của Вб Thí Ba La Mật 


Bồ thí Ba la mật gồm các loại sau đây: Tài thí, Vô úy thí. Dưới đây chúng ta lần 
lượt tìm hiểu ý nghĩa của các loại bố thí ấy: 


1. Tài thí. Tài thí tức là đem tiền bạc, của cải, vật thực của mình ra cho. Tài thí 
có hai loại: 


a) Nội tài. Là những vật chí thân quí báu nhất của mình như thân mạng, đời 
sống của mình. Thí nội tài ở đây tức là hy sinh thân mạng dé cứu vớt kẻ khác ra khỏi 
nguy nan. Trong các chuyện tiền thân của đức Phật Thích Ca, chúng ta đã thấy nhiều 
gương thí nội tài, như câu chuyện Ngài lái buôn kia, trong khi đi biển bị thuyền chìm 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


đã tự hy sinh thân mạng bằng cách buông tay khỏi cột buồm mà mình đang bám vào, 
đê nhường chô cho những hành khách xâu sô khác khỏi chêt đuôi. 


Thí nội tài là một cử chỉ hy sinh cao đẹp nhất mà chỉ những người giàu lòng từ 
bi, bác ái mới làm được. Nêu còn xem thân mạng mình là quý, là trọng hơn thân 
mạng kẻ khác thì сһас chăn không bao giờ thực hiện được loại bô thí này. 


b) Ngoài tài. Ngoại tài là những vật thường dùng của mình như thức ăn đồ mặc, 
tiên bạc, xe cộ, ruộng vườn, nhà cửa v.v...Đem những vật ây ra cho những người túng 
thiêu, nghèo khô thì gọi là thí ngoại tải. 


2. Pháp thí. Рет lời hay, lẽ phải, những chân lý đúng đắn, những lời dạy quí 
báu của đức Phật đề chỉ bày, khuyên bảo người khác; hoặc y theo giới luật của Phật tu 
hành thành thật dé làm khuôn mẫu cho người bắt chước, bỏ dữ theo lành, cải tà quy 
chánh đều là pháp thí. Pháp thí có một giá trị rất lớn lao hơn cả tài thí, và tài thí chỉ 
giúp người khác doc túng thiếu về phương diện vật chất trong một thời gian, hay 
nhiêu nhất là cứu giúp một đời người. Nhưng pháp thí giúp đỡ người rất nhiều về 
phương diện tinh thần, không riêng gì đối với người nghèo khó, mà cả người giàu 
sang, chức tước; không phải chỉ có ảnh hưởng tốt trong một giai đoạn, mà gieo nhân 
lành cho nhiều đời kiếp về sau. Vì những lẽ đó, nên người Phật tử chân chính, không 
bao giờ bỏ mát một dịp nào mà không làm pháp thí, cả về phương diện khẩu giáo 
(dùng lời lẽ đúng Phật pháp dé chỉ dạy _ lẫn phương diện thân giáo (dùng đời sống 
chân chính hợp đạo dé chỉ dạy). 


3. Vô úy thí. Vô úy nghĩa là không sợ. Vô úy thí là làm cho người khác không, 
sợ, hết sợ. Phép thí này mới nghe thì tưởng như là không quan trọng gì cả. Nhữnh nếu 
suy nghĩ một cách chín chắn, chúng ta sẽ thấy đức Phật thật vô cùng thâm thúy khi 
chế ra pháp thí này. 


Chúng ta hãy nghĩ lại mà xem, có phải trong một đời người, cái sợ đã chiếm 
nữa cuộc đời rồi không? Khi nhỏ chúng ta sợ la rây, sợ đánh đập, sợ ma qui...khi 
tráng niên sợ thiếu ăn, thiếu mặc, sợ giặc, sợ thiếu công danh, sự nghiệp; khi già SỢ 
đau, sợ óm, sợ già, sg chết...Chỉ toàn sợ và sợ. Dó là chưa nói đến gặp thời buôi loạn 
lạc, còn phải sợ sưu cao, thuế nặng, sợ quan tham, lại những, sợ trộm cướp, lưu manh, 
sợ tù, sợ tội, sợ chém, sợ giết...Bao nhiêu thứ sợ chồng chất lên đầu người, làm cho 
họ không dám ngửng lên, lưng họ còm xuống, đầu gối họ sắp quy. Muốn có một hình 
ảnh tượng trưng cho sự sợ hãi, thì hãy lấy hình ảnh của người dân quê Việt nam trong 
thời Pháp thuộc thì rõ: Hai tay họ sàn sàng chấp lạy, mắt không dám nhìn lên, lưng 
còng xuống và hai đầu gói sẵn sàng dé quỳ xuống mỗi khi nghe tiếng nat của ông 
quan hay ông thực dân hồng hách. 


Đời sống đã khó, lại càng khó thêm vì sợ. Cho nên làm cho người hết sợ, chính 
là đã cứu cho họ bớt đi quá nửa khô đau trong liệp sông. Lòng từ bi của đức Phật nở 
thây chúng sinh khô sở vì sợ, nên đã chê ra phép thí vô úy. 


Muốn thực hành pháp môn này, hành giả trước tiên phải luyện cho mình một 
đức tính đừng sợ gì cả. Mà kẻ tu hành chân chính, hiểu rõ giáo lý của Phật, thì còn sợ 
nỗi gì? Tiền của, họ không tham lam cho nên không sợ mát; danh lợi, họ không màn, 
nên không sợ thiếu, sanh mạng, họ xem như giả tạm, nên không sợ chết. Do cái tâm 
lý đó mà cõi lòng họ luôn luôn không xao động, nét mặt họ luôn luôn bình tĩnh trước 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


mỌi Sự đổi thay, gian nan nguy hiểm. Người tu hạnh thí vô úy sẵn sàng dé nhảy 
xuóng nuóc vót người sắp chết chìm, nhảy vào lửa dé cứu người sắp chết thiêu, xông 
vào đám cướp đề cứu người lương thiện, đến gõ cửa công, dé minh oan cho người vô 
tội... 


Tóm lại, người tu hạn thí vô úy, hhẽ đi đến đâu thì đem đến đó một nỗi binh 
tĩnh, an vui cho mọi người và mọi vật. 


HI. Phải Bố Thí Như Thế Nào Mới Đúng Chánh Pháp 


Chúng ta đã biết qua các lối Bồ thí Ba la mật. Đến đây, chúng ta cũng cần biết 
rõ thái độ của người tu hành bô thí phải như thê nào. 


Sự bố thí như đã nói trên, thật ra không khó và không hiếm. Rất nhiều người có 
thê làm được. Trong đời, chúng ta thường thấy có nhiều kẻ giàu có đem bạc ngàn bạc 
vạn ra bó thí, có nhiều người bỏ cả tài sản ra lập nhà thương, ký nhi viện, trường học, 
có nhiều người dám liều mạng xông vào lửa đề cứu kẻ sắp chết thiêu, nhảy xuông, 
nước cứu người sắp chết đuối; có những kẻ anh hùng đem tài năng ra bảo vệ kẻ yếu 
hèn, hay dám đương đầu với bọn xâm lăng đề giữ gìn đất nước. 


Về phương diện thí pháp, có nhiều người đi đâu cũng đem đạo lý ra giảng nói, 
đi đâu cũng tỏ ra ta đây hiệu đạo, chứng quả. 


Nếu nhìn bề ngoài, thì những hành động ấy đều là bó thí cả. Nhưng nếu xét về 
tâm lý và động lực thúc đây bên trong, thì có thê có hai trường hợp khác xa nhau. 


1. Bố thí chấp tướng. Nghĩa là bố thí với một dụng tâm không trong sạch. 
Chúng ta đã biết bó thí do từ tâm mà ra. Bồ thí là một pháp môn dë tự độ và độ tha. 
Những nếu bồ thí với một dụng tâm khác như cầu danh, câu tài lợi (cho ít mà cầu 
được trả nhiều), hoặc vì ganh đua, hoặc vì muốn làm nhục người chịu ơn, hoặc vì bị 
ép buộc, hoặc cho với một tâm lý khinh rẻ, hối tiếc hoặc cho với một tâm lý lừa lọc, 
bát công, thiên vị; nếu bó thí với một tâm lý, một thái độ như thế, thì tất là bố thí chấp 
tướng. 


Chẳng hạn đem tiền của ra lập nhà thương, trường học để được nêu trên báo, để 
được nhắc nhở đến luôn; hoặc nhảy xuống sông cứu người chết đuối dé được " người 
йер" tán thưởng; hoặc giết giặc đề mong được tâm huy chương, hoặc giảng đạo lý để 
tỏ ra mình học rộng biết nhiều. Những hành vi bên ngoài đẹp dë ấy, bên trong thật 
không có giá tri gì. 


Bồ thí với tâm lý, với động lực như thé, không phải là Bồ thí Ba la mật; và 
phước đức của những hành động ау thuộc vê hữu lậu rât mỏng manh, như mây nôi 
giữa hư không, gặp gió thôi liên tiêu tan. 

2. Bồ thí không chấp tướng. Nghĩa là bố thí với một dụng ý trong sạch, đúng 
với ý nghĩa của nó. 


Trong khi bố thí, hành giả vì tâm từ bi bình đẳng, xem chúng sinh như con, nên 
không sinh tâm vị kỷ, không phân biệt bỉ thử, thân sơ. Hành giả vì biết tài sản cũng 
như thân mạng mình đêu là giả tạm, vô thường, nên không tham lam, tiệc nuôi. Hành 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


giả vì biết cái ngã không có thật, nên khi cho không thấy có kẻ cho và người nhận, 
không tự cao, tự đại. 


Bố thí với một tâm địa trong sạch như trên sẽ được phước vô lậu thanh tịnh, 
mới đúng là Bô thí Ba la mật. 


IV. Công Đức Bồ Thí Ba La Mật 


Pháp bồ thí là cái nhân lành của quả phúc ở thé gian và xuất thé gian. Trong lục 
độ vạn hạnh, pháp bô thí đứng đâu, vì nó tương đôi đề làm hơn tât cả các pháp, mà 
công đức lại lợi lạc được cả đôi bên người nhận và kẻ cho: 


1. Đối với người nhận. Người đời không ai là đầy đủ. Kẻ được phần này thì 
thiêu phân khác: kẻ được vật chât thì mat tinh thân, kê đây đủ tinh thân thì thiêu thôn 
vật chât. 


Kẻ đang thiếu thức ăn mà được ăn, kẻ đang thiếu mặc mà được mặc, kẻ đang 
đau xót mà được уб về, an ủi, kẻ đang lo sợ mà được đùm bọc che chở thì thật là may 
mắn sung sướng vô cùng. Trong một xã hội có được nhiều người giàu lòng từ bi bác 
ái, luôn luôn tìm cách giúp người, thì xã hội áy chắc chắn sẽ được an vui thịnh đạt. 


2. Đối với người cho. Sự bố thí đã đành là lợi lạc cho người nhận, những đối 
với người cho cũng không kém phần quý báu. Ngoài sự sung sướng được thấy mình 
làm việc phải, được thấy quần sinh sung sướng, vui mừng, hành giả còn nhờ bó thí 
mà tién mau, tién xa trên đường đạo. Mỗi khi đem của cải ra cho, là hành giả có một 
dịp đề chiến thắng lòng tham lam, bón sén, ích kỷ và noiứ rộng lòng từ bi; mỗi khi hy 
sinh tánh mạng đê cứu giúp người, là hành giả có dịp dé thử thách lòng tham sống, sợ 
chết, và trau đồi đức tánh lợi tha, bình tĩnh. Mỗi khi cho mà không Кё kẻ thân người 
thù, là hành giả có аір dé chiến đấu với ngã chấp ngã ái, Ьар mạn. Nếu hành giả thí 
pháp, thì đó là những cơ hội dé mình tự nhắc nhở, ghi nhớ những lời đức Phật dạy, 
nhữ công đức mà Ngài đã làm để noi theo. 


C. Kết Luận 

Chúng ta đã thấy rõ giá trị của pháp Bồ thí Ba la mật. Công đức của nó không 
những chỉ riêng cho người nhận, mà lân cả người cho nữa. Nó vừa độ người mà vừa 
độ mình. Nó công năng đưa mình và người từ bờ mê lâm đên bờ giác ngộ, từ địa vi 


phàm phu đến quả vị Bồ Tát. 


Vậy xin khuyên các Phật tử đều phát tâm Bồ đẻ, tu hạnh Bồ thí Ba la mật, để 
trên câu thành quả Phật, dưới hóa độ chúng sinh, đên ơn Tam Bảo. 


Bài Thứ Sáu (tiếp theo) 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Tư 
Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật Giáo 
Bài Thứ 6 (tt) 
Độ thứ hai: Trì Giới Ba La Mật 


A. Më Đề 


Bát luận một đoàn thể, một tổ chức nào trong xã hội, muốn có qui củ, có đường 
lỗi dé tién triên, đều phải có ky ủluật hay giới điều. Kỷ luật càng chặt chẽ thì đời sông 
chung của tô chức, cũng như của mỗi cá nhân trong tổ chức áy lại càng mau tién phát. 
Trái lại, một đoàn thể không kỷ luật là một toán người ó hợp, dù ban đầu có đông 
đảo, hùng mạnh bao nhiêu, rồi chẳng bao lâu cũng sẽ tan. 


Kỷ luật bao giờ cũng do những người lãnh đạo đặt ra. Một người lãnh đạo càng 
sáng suôt bao nhiêu, có kinh nghiệm bao nhiêu, thì qui luật, giới điêu mà họ chê ra, 
lại càng có giá tri thực tiễn, có công dụng quí báu bây nhiêu. 


Đạo Phật là một cái đạo có mục đích đưa người đến chỗ giác ngộ, và sáng lập là 
đức Thích Ca, một dáng giác ngộ hàon toàn. Vậy những giới luật, những giáo điều 
của đạo Phật tất nhiên là phải có một giá trị, một công dụng quí báu, bó ích vô cùng 
cho những ai muốn theo dấu chân của đức Phật. 


Chính vì sự quan trọng và lợi ích lớn lao của giới luật như thế, nên đức Phật đã 
nhiều lần nhắn nhủ với các hàng Đệ tử của Ngài ,phải nghiêm trì giới luật. Ngài 
thường dạy: "Gặp thời không có Phật ,hãy lấy giới luật làm thầy". Kinh Phạm võng 
cũng có chép: "Giới sáng như mặt nhật, quí báu như ngọc châu anh lạc, các vị Bồ Tát 
đều do trì giới thanh tịnh mà thành Chánh giác". 


B. Chánh Đề 

I. Định Nghĩa 

"Trì" là giữ giới chặt chẽ; "Giới" là những điều гап dạy, ngăn сат, những qui 
luật mà đức Phật đã chê ra đê hướng dân các Đệ tử của Ngài đi vào con đường chánh, 
và tránh cho họ những hâm sâu hô hiếm mà һо có thê rơi vào, trên con đường đi đên 


quả vị Phật. 


Vật trì giới ba la mật là một môn tu đề đi đến bờ giác ngộ bằng cách giữ gìn 
nghiêm chỉnh, trọn vẹn giới luật mà đức Phật đã răn dạy. 


II. Thành Phần Của Giới Luật 


Căn cơ của chúng sanh không đồng nhau, và sự tu hành của Đệ tử Phật cũng có 
nhiêu cách; vì thê, đức Phật phải chê ra rât nhiêu giới luật và phân ra nhiêu loại đê áp 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
dụng cho sát vào căn cơ và lỗi tu của mỗi hạng người. Tuy thế, chúng ta có thé phân 
chia giới luật của Phật ra làm ba phân và hai câp bậc: 

Giới tại gia cho hàng Tiểu Thừa. 

Giới xuất gia 

Giới Đạo và Tục thông hành (Bồ Tát giới) cho hàng Đại Thừa. 

1. Giới tại gia. Giới tại gia là những giới dành cho những người chưa xuất gia 
trong hàng Tiêu Thừa, tức là những cận sự nam và cận sựi nữ (cư sĩ tại gia). Những 
người này có thê thọ trì từ một дёп năm giới (Ngũ Giới) hay tám trai giới (bát quan 
trai). 

2. Giới xuất gia. Xuất gia gồm có năm chúng: Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na 
ni, Tỳ kheo và Tỳ kheo пі. Các chũng này tùy theo sự tu hành (һар hay cao, nam hay 
nữ mà giữ giới nhiêu hay ít: 

Sa di và Sa di ni phải giữ 10 giới. 

Thức xoa ma na ni phải giữ 6 điều giới và tập 296 hạnh giới. 

Ty kheo phải giù 250 giới 

Ty kheo ni phải giữ 348 giới. 

3. Giới đạo tục thông hành. Giới đạo tục thông hành chính là giới Bồ Tát. Áy là 
giới mà Phật tử tại gia và xuất gia trong hàng Đại Thừa phải thọ trì, sau khi đã phát 


tâm Bồ đề tu Bồ Tát hạnh để mở rộng bè làm Phật sự và hóa độ thế chúng sinh. 


Phạm vi bài này chỉ nói về Đại Thừa Bồ Tát giới và đây những giới mà người tu 
hạnh trì giới ba la mật cân phải biệt và giữ cho đúng. 

Bồ Tát giới gồm có: 

Nhiếp luật nghi giới. Người thọ trì "Nhiếp luật nghỉ giới" là người quyết giữ 
đúng mười hai giới trọng và bôn mươi tám giới khinh, nghìa là quyêt không làm một 
việc ác nào cả. 


Nhiếp thiện pháp giới. Người thọ trì "nhiếp thiện pháp giới" là người quyết tâm 
làm tât cả các việc lành. 

Nhiêu ích hữu tình giới. Người thọ trì giới này là người quyết tâm tu hạnh từ bi 
‚һу ха, làm tât cả những điêu lợi ích cho tât cả chúng sinh, không một loài nào mà 
chăng hóa độ. 


HI. Phải Trì Giới Như Thế Nào Mới Đúng Chánh Pháp 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Cũng như pháp tu bồ thí nói ở bài trước; trì giới ba la mật cũng có hai cách: Trì 
giới sai chánh pháp và trì giới đúng chánh pháp, hay nói theo danh từ nhà Phật là: Trì 
giới châp tướng và trì giới không châp tướng. 


1. Trì giới chấp tướng. Trì giới chấp tướng là trì giới mà chỉ có hình thức bên 
ngoài, chứ bên trong thì rất nhiễm ô. Chăng hạn trì giới vì háo thắng để được người 
đời khen ngợi; trì giới với một tâm lý tự cao tự đại, cho mình hơn người, và khinh dễ 
người phàm giới; trì giới vì bị ép buộc, nên thiếu hoan hỷ mà sanh tâm buồn phiền, 
miễn cưỡng... Trì giới như thế là thiếu thành tâm, là giả dối, đánh lừa mình và người. 
Trì giới như thế chẳng ích lợi gì, chỉ thêm mắt thời giờ và không phải là trì giới Ba la 
mật. 


2. Trì giới không chấp tướng. Trì giới không chấp tướng là làm theo đúng vẹn 
toàn các điêu гап cam mà đức Phật đã chỉ dạy, không vì danh lợi, không vì háo thăng, 
không уі bị hoàn cảnh ép buộc mà làm. 


Trong khi trì giới, hành giả không hề nghĩ mình giỏi hơn người, cũng không 
chấp nê theo giới luật, khinh dễ người phạm giới. Hành giả chỉ vì thuận theo đức tánh 
vôn không nhiễm trước mà làm điều lợi ích cho tất cả chúng sinh và nhìn nhận "trì 
giới" là bón phận của mình không thể bỏ qua được. Trì giới như thế mới đúng là trì 
giới Ba la mật, công đức sẽ vô lượng vô biên. 


IV. Công Đức Trì Giới Ba La Mật 


Như trên đã nói, trì giới Ba la mật có một hiệu lực rất lớn lao cho việc tu hành 
của người Phật tử. Phật tử thọ trì giới luật nghiêm trang thanh tịnh thì lúc hiện tiền 
tâm được thơ thới an vui, không có gì phải ân hận. Đối với làng nước, hành giả được 
niềm nở kính nhường, nhất là đối với các tín đồ, lúc nào cũng được hoan hy, quý 
trọng. Trong kiếp vị lai, hành giat chắc chắn được chứng quả Bồ đề, thoát khỏi vòng 
sanh tử luân hỏi. 


Nếu chúng ta đem so sánh pháp môn bố thí với trì giới Ba la mật, thì sẽ thấy 
phép trì giới hơn hăn bô thí một bậc. 


Người Phật tử có tài thí, pháp thí mà không có trì giới, thì không thê thành Phật 
được, vì người ây vừa tạo phước và cũng vừa gây tội, do chỗ không trì giới, thành thử 
gây nghiệp thiện ác xen tạp, đâu được trọn lành mà mong chứng đên quả Thánh? 


Trái lại, người Phật tử, nếu chỉ chăm chú nghiêm trì giới luật, thì chắc chắn sẽ 
thành Phật. Vì sao vậy? Vì trong lúc chuyên tâm trì giới là đã có tài thí và pháp thí 
hàm súc rôi: 


Khi hành giả trì giới được thanh tịnh, thì tâm từ bi ,hÿ xả búa khắp. Hë họ thấy 
kẻ nào làm hạnh tài thí, pháp thí cho ai, thì liên sanh tâm hoan һу tán thành công đức, 
như thê tức là người ây được một phân công đức "tùy hỷ bô thí". 


Hơn nữa, khi hành giả thành thật chuyên trì giới luật, thực hành theo đúng lời 
Phật dạy, làm gương mẫu cho quần sinh bắt chước, tức là đã thí pháp bằng thân gáio. 
Cònd khi hành giả trì tụng giới luật cho nhập tâm thuần thục, cũng tức là thí pháp 
bằng khâu giáo. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Xem như thế thì trì giới Ba la mật là một pháp môn rát thần diệu, có thê bao 
gôm cả bô thí lân trì giứoI, chắc chăn sẽ đưa hành giả đên bờ giải thoát. 


C. Kết Luân 


Giá trị và công năng của trì giới Ba la mật đã được chứng minh một cách rõ 
ràng, chúng ta không còn nghi ngờ điều gì nữa. Giờ đây chúng ta còn một quyết định 
dứt khoát là phát tâm dõng mãnh trì giới Ba la mật. 


Sự tu chỉ cốt ở thực hành. Dù thông minh tài trí đén đâu, du thâm hiểu giáo lý 
đến đau, mà không thực hành, thì cũng vô ích. Chúng ta đừng nên quên rằng chữ 
"hành" thường đi theo chữ "hoc" và chữ "tu" (học hành, tu hành). Đạo Nho cũng có 
câu: "học nhi thời tập chi". Đạo Phật lại dạy một cách mạnh mẽ hơn: "tu mà không 
học là tu mù; học mà không tu là cái đảy sách". Nhất là khi đã mang danh Phật tử, đã 
thọ giới mà không giữ giới, thì chẳng khác gì đem giới luật của Phật ra mà phi báng 
và làm trò cười cho thế nhân. 


Vậy chúng tôi xin khuyên quí Phật tử, sau khi đã nhận chân giá trị cao quí và lợi 
ích lớn lao của pháp môn trì giới Ba la mật, hãy mau mau phát tâm rộng lớn tu hành 
trì giới này, đê chóng thoát vòng sinh tử khô đau. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Tư 
Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật Giáo 
Bài Thứ 7 


Lục Độ (tiêp theo) 
Độ thứ ba: Tỉnh Tán Ba La Mật 


A. Mö рё 


Ngạn ngữ ta có câu: "Ăn không lo, của kho cũng hết". Thực vậy, dù tiền rừng 
bạc biển mà ăn rồi ngồi không, thì cơ nghiệp cũng có ngày tiêu tan. Đôi với người 
giàu, lười biếng còn như thế, huống hồ đối với người nghèo túng, thì lười biếng là 
một chứng bệnh rất nguy hiểm... 


Người làm ruộng không siêng năng cày cây, bón phân tát nước, thức khuya dậy 
sớm, lo lắng mọi việc, thì đến mùa lúa, chắc chắn sẽ bị thất bại, thiếu trước hụt sau, 
nợ пап vây kéo, cả năm buồn bả. 


Anh thợ máy hay chị thợ may không siêng năng với nghề nghiệp, lười biếng ă ăn 
chơi mãn tháng suốt năm, vì tiền bạc không dư nên phải vất vả, đến khi đau ốm lại 
càng khổ vô cùng. 


Người đi buôn bán, không siêng năng thức khuya dậy sớm, mua tảo bán tần, thì 
phải bị lỗ là, thâm thủng nhiều ngày, mang công mắc nợ, nên phải sang tiệm thé đô, 
gia tài khánh kiệt. 


Trong đạo Phật cũng vậy, lười biếng là một cái tội. Người học đạo không tỉnh 
tán thức khuya dậy sớm tham thiền, quán tưởng, niệm Phật tụgn kinh, không lo hoàng 
dương chánh pháp, cứ biếng nhác qua ngày, tiêu pha của đàn na tí chủ; như thế mình 
đã không tự độ, thì làm sao đột ha được ! Hiện tại không có lợi ích gì cho đạo, sau khi 
chết phải trả nợ cho đàn na thí chủ. Nói chung lại, người lười biếng dù ở ngoài đời 
hay trong đạo, dù làm việc gì cũng không thành công. 


Muốn tránh những điều tai hại trên, ta phải tu pháp Tỉnh tấn Ba la mật. 
B. Chánh Đề 
I. Định Nghĩa 


"Tinh" là tinh chuyên (ròng rặt) một việc không có xen tạp. "Тап" là tiến tới mãi 
mãi không dừng, không gián đoạn hay thôi lui. 


Hai chữ tỉnh tán nói theo nghĩa thông thường là siêng năng chuyên cần; theo 
Duy thức học, thì tinh tân là món trong mười một món thiện tâm sở, không phải thuộc 
vë phân tội ác. Bởi vậy, người siêng năng làm những điêu sai quây như siêng năng 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


đào đường khóet vách, cờ bạc rượu сһё thì không phải là tinh tắn, mà duy thức học 
gọi là "phóng dật" (buông lung) 


П. Thành Phần Của Tinh Tán Ba La Mật 


a) Tỉnh tấn ngăn các điều ác đừng sanh. Nghĩa là các điều ác, từ trước đến giờ 
mình chưa làm đến, thì từ nay về sau cũng phải tinh tán đừng cho nó phát sinh. Thí dụ 
như từ hồi nào đến giờ, ta không hề sát sinh hại vật, trộm cướp gian giáo, trêu hao 
ghẹo nguyệt, nói lời dối trá hung ác và cờ bạc rượu chè v.v...thì từ đây về sau ta cũng 
phải tinh tân thêm lên, có gắng giữ gìn cho đừng sanh khởi. 


b) Tinh tấn diệt cho mau các điều ác đã sanh. Nghĩa là các điều ác mà mình đã 
lỡ làm rồi, thì phải tinh tán diệt trừ cho mau, thí dụ như ta lỡ tạo những tội ác tham 
lam trộm cướp, đa mê sắc dục, giận dữ kiêu căng, thì nay ta phải tinh tán dung cho nó 
tăng trưởng thêm nữa, mà trái lại phải diệt trừ cho chóng. 


с) Tinh tấn làm cho các điều lành phát sinh. Nghĩa là từ trước đến nay có những 
điều lành ta chưa thực hiện được, thì nay ta phải tinh tấn để cho nó phát hiện ra trong 
hành động. Thí dụ, lâu nay ta chưa làm những việc thiện xã hội, bỏ công bỏ của ra 
giúp người nghèo đói tật nguyên, hay ta chưa quy у thọ giới, ăn chay niệm Phật, học 
đạo nghe kinh v.v...thì từ ngày hôm nay ta phải tinh tấn làm cho các điều làm này 
được phát sanh. 


d) Tinh tán làm cho các điều lành tăng trưởng. Nghĩa là các điều lành đã được 
phát sanh rồi, nay ta phải tinh tán làm cho nó tăng trưởng hơn nữa, hay ta đã quy y 
rôi, bây giờ phải tinh tán phát nguyện trì giói. Nếu ta đã thọ Ngũ Giới ròi, bây giờ 
phải tỉnh tân tu Bát quan trai...Tóm lại, tất cả việc lành từ ngoài đời cho đến trong 
đạo, mình đã làm thì phải tinh tán làm sao cho mỗi nagy được phát triểủn. 


IV. Phải Tinh Tân Như Thế Nào Mới Đúng Chánh Pháp? 
Tinh tán, cũng như bó thí và trì giới, đều có hai phương diện: 


a) Tỉnh tấn có chấp tướng. Có người trước mặt mọi người, thì rất tinh tấn, lăng 
xăng làm việc này việc khác, tỏ ra cần mẫn chăm chỉ để được tiếng khen, nhưng khi 
không ai nhòm ngó, thì lại rất giãi đãi. Có người vì sợ người trên la rầy, quở phạt mà 
tinh tắn; nhưng khi được tự do, không ai kiểm soát thì lại buông lung. Có người tinh 
tấn với một tâm lý háo thắng, quyết hơn người để tự cao tự đại. 


Tinh tắn với một dung tâm không trong sạch, như vì danh, vì lợi, vì sự kiêu 
căng v.v...đều là tinh tắn chấp tướng, không đúng là tinh tấn Ba la mật. 


b) Tinh tán không chấp tướng. Tinh tán không chấp tướng tức là tinh tán một 
cách chân thành, không vì dục vọng mà chính vì mình nhiều tội lỗi, nên quyết tâm 
sửa chữa, Һау mình cần giải thoát ra khỏi luân hồi, nên phải gấp rút chuyên cần tu 
luyện. Người tinh tấn không chấp tướng thì dù ở giữa đám đông người hay ở một 
mình, dü có người nhắc nhở kiểm soát hay không ,dù đạt được quả vị cao hay thấp 
v.v...cũng không bao giờ thay đôi ý chí và thái độ quyê tién của mình, ma mục đích là 
giải thoát mình và người ra khỏi cảnh khó sanh tử luân hồi. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


IV. Công Đức Của Tinh Tán Ba La Mật 


Trong tất cả sự nghiệp, vĩ đại ở đời, hay kết quả vẻ vang trong đạo, cái bí quyết 
duy nhất đề thành công là pháp tinh tán. Tinh tấn như là chất dầu xăng làm cho chiếc 
xe hơi chạy. Động cơ dù tốt, người lái dù giỏi, con đường dù bằng phăng, mục đích 
dù gần, mà không dầu xăng thì chiếc xe vẫn ở nguyên một chỗ. 


Cho nên câu nói cuối cùng của đức Phật Thích Ca với các Đệ tử trước khi nhập 
diệt là: "Hỡi các người, hãy tinh tán lên đề giải thoát". Người thọ trì Tam quy, tinh tán 
giữ năm giới và làm các điều phước thiện, thì sẽ được sanh lại làm nhân đạo, phúc thọ 
song toàn. Người tinh tấn tu Thập thiện và tu Tứ thiền, Bát định, thì sẽ sanh về cõi 
Trời Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Người thấy các khổ cảnh sanh lòng nhàm 
chán cảnh đời, quyết tâm dứt trừ các phiền não, tinh tán tu ba mươi bảy phẩm trợ đạo, 
kết quả sẽ chứng được bốn quả Thanh van. Người quán thấy mười hai nhân duyên là 
nguồn gốc của nhiều kiếp sanh tử luân hỏi, tinh tấn tu hành, quyết đoạn trừ mười hai 
nhân duyên, sẽ thành quả Duyên giác. Các vị Bồ Tát, xứng theo tự tánh vô tham của 
mình, tinh tấn tu pháp bó thí ba la mật; xứng theo tự tánh vô sân, tinh tấn tu pháp 
nhẫn nhục ba la mật; xứng theo tự tánh vô si, tỉnh tấn tu pháp trì giới ba la mật; xứng 
theo tự tánh tịch tịnh, tinh tán tu pháp tu pháp thiền định ba la mật...Tóm lại, các vị 
Bồ Tát trong khi tu, vì xứng với thể tánh chân tâm của mình mà tu pháp lục độ, không 
chấp ở nơi ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, không thấy mình 
có, có người, có năng sở, bỉ thử, thì khi nhân hạnh Bồ Tát được viên mãn, sẽ thành 
quả Phật. 


Xem thé đủ biết công đức của tinh tấn lớn lao biết chừng nào. Tu pháp môn nào 
cũng vậy, hê có tinh tân mới có hiệu qủa, không tinh tân thì hòan toàn thât bại 


С. Kết Luân 


Giá trị và lợi ích của tinh tán không thể nghĩ bàn, vậy trong khi làm việc đời 
cũng như việc đạo, chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn đức tinh tán, như người tài 
xế chuẩn bị xăng nhớt, trước khi làm những cuộc hành trình xa xôi. Nếu chúng ta 
không luyện được đức tinh tán, không chiến thắng được tánh giải đãi, buông lung thì 
chúng ta hãy cân nhắc rằng, công việc mà chúng ta sắp làm sẽ hoàn toàn thất bại. 
Công việc tu hành, đi từ bờ mê đến bến ngộ, đường dài muôn trùng vạn dặm, trải qua 
bão táp mưa sa, nếu không có được đức tinh tán, như các bùa hộ mệnh và bí quyết 
tiến thủ, thì chúng ta chỉ quanh quân mãi trong biển sanh tử luân hồi. 


Một lần nữa, hãy nghe lời đức Bồn sư dạy còn văng vắng bên tai: "Hỡi các 
người! Hãy tinh tân lên đê giải thoát”. 
Bài Thứ Вау (пёр theo) 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Tư 
Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật Giáo 
Bài Thứ 7 (tt) 

Độ thứ tư: Nhẫn Nhục Ba La mật 


A. Mở Đề 

Kinh Hoa Nghiêm có nói: "Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai" 
(một niệm lòng sân hận nôi lên, thì trăm ngàn muôn tức cửa nghiệp chướng đều mở 
ra). Thật vậy, lắm người vì một phút không dàn được cơn tức giận, mà đánh đập vợ 
con đến tàn tật, đốt phá của cải quý báu của ông cha dé lại, rồi phải ân hận suốt đời. 

Lắm lúc, vì không làm chủ được tánh nóng nây mà tình cốt nhục phải chia ly, nghĩa 
vợ chồng phải phân rẽ, bạn chí thân trở thành kẻ oán thù... 


Người học đạo cũng vậy, nếu gặp nghịch cảnh không nhẫn nhịn được, thối chí 
nản lòng, đôi khi phải bị đọa đày. Như ông Độc giác tiên nhân, vì một niệm sân hận 
không nhẫn được, mà phải bị mất năm pháp thần thông. Ông Uất đầu lam phát, vì sân 
hận mà phải doa làm loài phi ly trùng (chòn bay). Nên sách có nói: "Nhất sân chỉ hỏa 
năng thiêu vạn khoảnh công đức chỉ sơn" (Nghĩa là một đóm lửa sân, có thê đốt tan 
muôn mẫu rừng công đức). 


Vậy muốn trừ sân hận một cách có hiệu quả, phải tu pháp Nhẫn nhục Ba la mật. 
B. Chánh Đề 
1. Định Nghĩa 


"Nhãn" là nhịn, chịu đựng những cảnh trái mắt nghịch lòng. "Nhục" là điều sỉ 
nhục, điêu хаш hô, làm tôn thương đên lòng tự ái của mình. 


Nhẫn nhục Ba la mật là nhẫn nhục đến chỗ cùng tột không còn ai có thể nhẫn 
nhụ hơn thê nữa. 


II. Thành Phần Của Nhẫn Nhục Ba La mật 


1. Thân nhẫn. Đối với nghịch cảnh như nắng mưa, nóng lạnh, đói khát, đau ốm, 
hoặc bị người đánh đập, hành hạ, làm bức não nơi thân, mình cũng cam chịu, không 
phản nàn hay chông cự lại. Đay là chịu đựng về thê xác. 


2. Khấu nhàn. Thân đã nhẫn chịu không chống lại người và miệng cũng không 
thốt ra những lời nguyền rủa độc ác, trước những lời ma nhục chua cay, mắng nhiếc 
tôi tệ hay đánh dập tàn nhẫn. 


3. Y nhẫn. Nhẫn nhục cả trong tâm, không căm hờn, không oán giận, không nồi 
lên ý phản đôi, những tư tưởng hắc ám đê trả thù. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Trong ba thứ nhẫn này, "ý nhẫn" là khó nhất và quan trọng nhất. Có nhiều khi 
thân có thê chịu đựng được cụac hình, nhưng miệng vẫn lâm bấm nguyễn гаа. Thêm 
một lần nữa, miệng tuy không thốt ra những lời phản đối, nguyền rủa, nhưng ý vẫn 
пойт ngầm phản đối, và tức giận đốt cháy tim gan. 


Đến khi "tâm ý" cũng không пойт ngầm nỗi dậy phản đối, sự tức giận lắng 
xuông tận đáy lòng; đứng trước mọi nghịch cảnh, lòng уап phăng lặng như không, thì 
nhân nhục mới thật là hoàn toàn. 


Nếu bên trong vẫn chưa nhẫn được, thì thế nào giận giữ cũng có ngày xuất hiện 
ra trong lời nói và hành động. 


II. Phải Nhẫn Nhục Như Thế Nào 
Mới Đúng Chánh Pháp? 


1. Nhẫn nhục có chấp tướng. Nhẫn nhục vì sợ quyền thế; Nhẫn nhục vì đang 
nằm trong hoàn cảnh bất lợi chưa thê trả thù được; Nhẫn nhục dé mong cầu được 
người khen, hay được chức trọng, quyền cao; Nhẫn nhục vì khinh bỉ đối thủ, hay tự 
cho mình cao hơn người, không thèm chấp nê, phản đối. Nhẫn nhục như thế là Nhẫn 
nhục chấp tướng vì còn do dục vọng tham, sân, s1, mạn thúc đây, chưa phải là Nhẫn 
nhục Ba la mật. 


2. Nhẫn nhục không chấp tướng. Người tu hạnh Nhẫn nhục ba la mật, trước hết 
phải do ý muốn іё trừ lòng sân hận, kiêu mạn, tất đó, tự ái, tham lam...Nếu có người 
chửi mắng, mình phải bình tĩnh tự nghĩ rằng: "Ta có làm điều gì sái quấy không? Nếu 
có, thì ta bị sỉ nhục là phải, ta nên cảm ơn người. Nếu ta trong trăng, thì những lời sỉ 
nhục ấy có dính líu gì đến ta đâu, mà phải khổ tâm nghĩ đến?" 


Hơn nữa, người tu Nhẫn nhục còn nhằm much đích trao dòi lòng từ bi và hy xả, 
ta Nhẫn nhục không oán giận, không trả thù là vì ta thương người, ta muốn xem mọi 
người như thân thuộc anh em. ta Nhẫn nhục vì ta không muôn cuộc đời là một đầu 
trường, một bãi chiến, một lò lửa của sân hận, đốt thiêu tất cả. 


Chúng ta hãy tập cho được Nhẫn nhục như ông Purna trong câu chuyện sau đây: 
"Khi Phật còn tại thê, một Đệ tử của Phật, ông Purna xin Phật đi qua truyện đạo tại xứ 


Chronaparanta, là một xứ có tiếng rất hung ác. Phật hỏi ông Purna: 


Ông đã phát nguyện đem đạo pháp của ta đến truyền bá cho dân xứ ấy, nhưng 
néu ho không nghe, lại còn dùng lời hung ác mắng chửi ông, thì ông nghĩ sao? 


Bạch Thế tôn, con nghĩa: Họ là người tốt, vì họ không dùng cây đánh đập con, 
hay lây đá ném con. 


Phật hỏi tiếp: 
Nếu họ láy cây đánh ông, hay dùng đá ném ông, thì ông nghĩ sao? 


Bạch Thé tôn, con nghĩ: Họ vẫn còn lòng nhân, vì họ không chém giết hay đập 
con đên chết. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Phật lại hỏi: 
Nếu họ chém giết hoặc đánh chết ông thì ông nghĩ sao? 


Bạch Thé tôn, con nghĩ: Họ là ân nhân của con, vì nhờ họ mà con thoát được 
thân đau khô, bỏ được bọc thúi tha, từ biệt đời sông khôn nạn này. 


Đức Phật khen: 


Hay lắm ! Ông nhẫn nhục được như vậy thì mới có thê qua xứ ấy truyền đạo 
được ! 


Ông Purna qua xứ Chronaparanta truyền đạo không bao lâu, dán chúng xứ ấy 
đeù qui đâu Phật pháp cả. 


Nhẫn nhục như ông Purna mới thật đúng là Nhẫn nhục Ba la mật, nghĩa là nhẫn 
từ ngoài thân đên trong tâm, nhân mà không Һау mình nhân và cảnh nhục đê nhân. 


IV. Công Đức Của Pháp Nhẫn Nhục Ba La mật 
Như đoạn mở đầu đã nói, lửa sân hận có thể đốt thiêu tất cả những gì quí báu, 
nà loài người đã xây dựng được trên thế giới này. Lửa sân hận chỉ có thé bị dập tắt 


bằng nước Nhẫn nhục Ba la mật. 


Không Nhẫn nhục thì gia đình ly tán, bạn hữu chia lìa, tó thầy đoạn tuyệt, đồng 
Бао xung đột, thế giới chiến tranh. 

Có Nhẫn nhục thì gia đình sum họp, bạn hữu tương thân, tớ thầy trung tín, đồng 
bào đoàn kết, thé giới hòa bình. Riêng đối với bản thân, không Nhẫn nhục thì lửa giận 
thiêu đốt lòng mình và dục vọng hoàng hành, sự nghiệp tiêu tan, mọi người xa lánh, 
đạo quả khó tròn. 


Có Nhẫn nhục thì lòng từ chan chứa, thanh tịnh tràn lan, sự nghiệp dâng cao, 
người người quí trọng, đạo quả viên thành. 


Vì nhận thấy công đức lớn lao và quí báu của Nhẫn nhục cho nên có nhân đã có 
nhăn nhủ với người đời một cách mạnh mẽ như sau: 


Nhẫn nhẫn nhàn, trái chủ oan gia tùng thử tận 
Nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai vạn họa nhất të tiêu 
Mặc mặc mặc, vô hạn thần tiên tùng thử đắc 
Huu hưu hưu, cái thé công danh bất tự do 
Nghĩa là: 


Nhẫn nhẫn nhẫn (thân nhẫn, miệng nhẫn, tâm nhẫn) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thì những điều trái chủ oan gia từ đây dứt hết. 


Nhịn nhịn nhịn (thân nín, miệng nín, tâm nín) thì cảnh giới thần tiên vô hạn 
cũng do đay mà được. 


Thôi thôi thôi (thân, miệng, tâm đều thôi) thì những công danh cái thế không 
còn tự do. 


C. Kết Luân: 


Chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa giá trị và công đức lớn lao, quý báu của 
nhàn nhục. Giờ đây chúng ta chỉ còn quyết tâm thực hành ngay pháp môn này. Nhất 
là đối với Phật tử nào đã nhiều lần bị lửa giận tàn phá tâm can, gia đình và sự nghiệp 
của mình, hãy mau mau tu tập pháp nhẫn nhục này. Đừng đề phải ăn năn, hối tiếc và 
khổ đau thêm một lần nữa vì lửa nóng giận. 


Kẻ tu hành lại càng gấp rút thực hành pháp môn này. Không có gì taio hại cho 
sự nghiệp tu hành của mình mà làm cho người chung quanh khinh lờn, xa lánh bằng 
sự nóng giận, cọc сап nơi một kẻ xuất gia cầu đạo. Dù những người ấy có tinh thông 
kinh điển bao nhiêu, tu hành bao nhiêu ,mà khi thấy nét mặt họ đỏ gay, giọng nói họ 
quát tháo, cử chỉ họ mát tự chủ, thì người chung quanh không còn tin tưởng ở sự tu 
hành của họ nữa, vì sự nóng giận tố cáo họ một cách hùng hòn. 


Chúng tôi tưởng không cần phái nói nhiều hơn nữa vè những tai hại của giàn 
dữ; vì chắc rằng những ai đã có lần giận dữ cũng đã thấy rõ như thé rồi. 


Đề kết luận bài này, chúng tôi chân thành cầu mong cho mọi người cùng chúng 
tôi, đêu thật hành pháp môn nhân nhục này một cách co hiệu quả, đê cõi đời thêm 
phân an lạc. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Tư 
Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật Giáo 
Bài Thứ 8 
Độ thứ năm: Thiền Định Ba La Mật 


Kẻ tu hành muốn đến bờ giải thoát hoàn toàn, cần phái! tu cả phước lẫn huŝ. 
Trong bốn đọ trước của lục độ mà chúng ta đã học, chỉ nói về tu phước. Trong hai độ 
cưới cùng là Thiền định và Trí huŝ, chúng ta sẽ học về tu huŝ. 


Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu tánh cách quan trọng và giá trị của Thiền 
định. 


B. Chánh Dà 
І. Định Nghĩa 


Thiền định là gì? Thiền phiên âm theo tiếng Phạn là Thiền na, xưa dịch là tư 
duy, nay các học giả dịch là Tĩnh lự. Tu Tư duy có nghĩa là tu tập bằng phương pháp 
suy nghiệm, nghiên tâm và suy cứu về những đối tượng của tâm thức. Tĩnh lự có 
nghĩa là dùng tâm thể vắng lặng đề thấm sát các vấn đề đạo pháp. 


Còn chữ Định phiên âm theo tiếng Phạn là Tam muội (Samadhi), có nghĩa là tập 
trung tâm lý vào một đối tượng duy nhất, không йё cho tâm ý tán loạn. Hợp hai chữ 
Thiền và Định lại, ta có một định nghĩa chung: Tập trung tâm ý vào một đối tượng 
duy nhất không cho tan loạn, dé tâm thể được vắng lặng và cho tâm dụng được mạnh 
mẽ, hầu quan sat và suy nghiệm chân lý. 


П. Các Loại Thiền định 


Thiền định có thể gọi là một trạng thái của tâm lý, trạng thái áy gọi là trạng tahí 
Tĩnh lự. Song ở Dục giới, tâm lý không thê có được trạng thái ấy, vì nó chỉ phát hiện 
ở Sắc giới, và Vô sắc giới. Rõ hơn nữa là Thiền thuộc về Sắc giới và Đinh thuộc về 
Vô sắc giới. Ở mỗi giới, Thiền và Định đều phân làm bốn cấp bực từ thấp lên cao, 
cho nên có danh từ là Tứ thiền và Tứ định. 


Tứ thiền và Tứ định này, tuy là kết qủa của công phu tu tập Thiền định, hay 
gieo trồng thiện căn, nhưng cũng là chung cho cả Phật pháp, cả Thế gian pháp,cả 
Thánh cả Phàm. Nói rõ hơn, là dù theo phương pháp Đạo Phật hay phương pháp nào, 
nếu có đường lối, có công phu đều có thê đạt đến Tứ thiền và Tứ định; nhưng đây 
cũng chỉ là thế gian pháp mà thôi. 


Còn nói về pháp Định của chư Phật, Bồ Tát và A La Hán thì khác. Đó là Thiền 
định thuộc Xuất thê gian pháp, không thê phát hiện trong phạm уі Dục giới, Sắc giới 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


và Vô sắc giới được.Muốn đạt đến trạng thái Tĩnh lực của các bậc ấy, người ta phải 
đạt dên sự thoát ly tam giới. Còn lân quân trong tam giới thì tâm ý chỉ có thê đạt đên 
Tứ định là cùng. 


Muốn có được Tứ thiền và Tứ định, chỉ phải thoát ly và đoạn diệt phiền não ở 
Dục giới. Nhưng nêu muôn đạt các pháp Định vô lậu, thì phải diệt trừ tât cả các phiên 
não của Vô sắc giới. 


Trước khi mong đến được Định vô lậu, phải vần đến Thiền, bởi vì Thiền là căn 
bản của Định. Có được ngũ nhãn, lục thông cũng nhờ Thiên. Vả lại, Thiền có công 
dụng thâm sát, nghiên cứu. Nếu muốn quan niệm chân lý, tất phải nhờ đến Thiền do 
đó Thiền là pháp tối yếu cho kẻ học đạo. 


Đứng về phương diện các trình độ của Thiên, kinh sách có dạy như sau: 


1. Thế gian thiền. Thiền này có hai loại: Căn bản vị thiền và Căn bản tịnh thiền. 
Căn bản vị thiên gôm có mười hai phâm, phân làm ba: Tứ thiên, Tứ vô lượng và Tứ 
không. 


Người phàm chán cảnh tán loạn của Dục giới thì tu Tứ thiền. Người muốn 
phước lớn thì tu Tứ vô lượng. Kẻ nhàm chán cảnh sắc giới chật hẹp thì tu Tứ không. 
Vì mười hai phẩm Thiền này có thé làm căn bản cho thiện pháp xuất thé gian, nên gọi 
là căn bản Thiền. Với lại, an trú trong mười hai phâm ấy, người tu Thiền còn ưa thích 
cảm giác lạc thọ của Thiền, nên 501 là căn bản vị Thiền. 


Căn bản vị thiền, phân làm hai: Lục diệu môn và Thập lục đặc thắng. Ai có huệ 
tánh nhiều thì tu Lục điệu môn, kẻ nào có định tánh nhiều thì tu Thập lục đắc thắng. 
Những ai có huệ tánh và định tánh đều nhau thì có thẻ tu cả hai loại. Vì người ta có 
thể căn cứ vào pháp Thiền này đề phát sinh vô lậu trí, không phải chỉ thuần hữu lậu, 
như ở Căn bản vị thiền, nên gọi là căn bản tịnh thiền. 


Tuy nhiên, cả hai loại đều chỉ là thế gian thiền mà thôi, vì trước thời Phật giáng 
thê, phép Thiên này đã có. 

2. Xuất thé gian thiền. Pháp thiền này làcủa bậc xuất thé. Có bốn thứ Thiền 
quán: Cửu tướng quán, Bát bôi xả quán, Bát thăng xứ quán và Thập nhât thiệt xứ 
quán. Tu bôn thiên quán này, tuy là lây các pháp hữu у1 làm đôi tượng suy nghiệm, 
những có thê đi đên kêt quả ly dục, phát sinh vô lậu trí, nên gọi là Xuât thê gian thiên. 

3. Xuất thế gian thượng thượng thiên. 


Đây là pháp Thiền cao tột của các bậc đại nhân. Kinh Địa trì có giải về chín 
môn đại thiên này như sau: 


Một là "Tự tánh thiền", nghĩa là quán sát thật tướng của tự tâm, không cần lẫy 
đôi tượng ngoại cảnh. 


Hai là "Nhất thiết thiền", có công năng tự hành và hóa tha. 


Ba là "Nan thiên", môn Thiên gian nan, thâm diệu, khó tu. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
Bồn là "Nhất thiết môn thiền", có nghĩa là tất cả các pháp Thiền định đều do 
môn (cửa) này mà phát xuât. 


Năm là "Thiện nhân thiên", môn Thiên của những chúng sanh có đại thiện căn 
cùng tu. 


Sáu là "Nhất thiết hạnh thiền", bao nhiếp tất cả hạnh pháp của Đại Thừa. 
Bảy là "Trừ não thiền", có năng lực trừ diệt phiền não, khổ đau cho chúng sinh. 


Tám là "Thử thé tha thế lạc thiền", có năng lực làm cho chúng sinh an lạc trong 
hiện tại và tương lai. 


Chín là "Thanh tịnh tịnh thiền", có năng lực đoạn trừ hoàn toàn các hoặc 
nghiệp, và chứng được Tịnh báo đại Bó đề. Đến môn Thiên này, tâm ý hoàn toàn 
thanh tịnh và lại cũng không còn thấy cái tướng thanh tịnh ấy nữa, nên gọi là Tịnh 
báo. 


HI. Công Năng Của Thiền định 


Theo Bồ Tát hạnh, có thê tu tập Thiền định và đạt đến mười kết quả tốt đẹp sau 
đây: 

Một là được an trụ trong pháp thức uy nghi. Tu Thiền định phải theo pháp thức 
mà hành trì, như vậy trải qua một thời gian kha lâu, thì ngũ căn được tịch tịnh, chánh 


định phát khởi, không cần có sự có gắng mà vẫn được an trụ trong pháp thức oai nghi. 


Hai là được thực hành cảnh giới từ bi. Khi tu Thiền định, thì giữ được tâm từ bi, 
thương yêu chúng sinh, muôn cho tât cả được an ôn. 


Ba là không còn phiền não. Nhưò năng lực Thiền định mà các phiền não tham, 
sân, 51, không còn phát sinh nữa. 


Bốn là gìn giữ được các giác quan. Không cho sắc, thanh, hương, vị, xúc lay 
động. 


Năm là vui vẻ lạc thú. Xem Thiền định là một món ăn ngon lành hơn tất cả các 
món ănm khác trong thê gian. 


Sáu là xa lìa được ái dục. Một khi tâm niệm đã lăng yên, ái dục không còn phát 
sinh và làm nhiễm trước được nữa. 


Bảy là chứng được chân không ,những không bao giờ bị rơi vào chỗ chấp đoạn 
diệt hư vô. 


Tám là cởi mở được tất cả những dây trói buộc sự giải thoát. 


Chín là khai phát được trí huệ vô lượng và an trú trong cảnh giới của chư Phật. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
Mười là đạt đến sự giải thoát thành thục, đến chỗ mà tất cả hoặc nghiệp không 
còn nhiều lại được пида. 
C. Kết Luận: 
Chúng ta có thể tóm tắt thành quả tốt đẹp của Thiền định như sau: 
Ngũ căn được tự tại, phiền não được dứt trừ ,từ bi được mở rộng, trí huệ được 
phát chiêu, cảnh giới giải thoát được phô bày ra trước mắt. Một pháp môn có công 


năng quí báu, có điệu dụng phi thường như thế, làm sao chúng ta có thê bỏ qua được? 


Mong rằng vì lợi ích thiết thực nói trên, quí vị Phật tử hãy gắng công tu tập 
pháp môn Thiên định này cho chíng có kêt quả. 


Bài Thứ Tám (tiếp theo) 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Tư 
Duyên Giác và Bô Tát Thừa Phật Giáo 
Bài Thứ 8 (tt) 
Độ thứ sáu: Trí Huệ Ba La Mật 

A. Mở Đề 

Trong đạo Phật, hai tiếng vô minh được nhắc nhở đến luôn, vì chính vô minh là 
nguồn ĐÔC, là đầu dây mối nhợ của đau khổ của sanh tử luân hồi. Phật thường dạy: 
"Cái khổ của lạcđà, của lừa ngựa chó nặng mãn kiếp, cái khổ trôi lăn trong tam giới 
chưa gọi là khô. Ngu si không trí huŝ tin tưởng sai lạc, không biêt hướng đi, cái ду 
mới thật là khó". 

- Ngài còn dạy một cách mạnh mẽ, dứt khoát hơn: "Si là gốc của tội lỗi, Trí huệ 
là góc của muôn hạnh lành". Chúng ta là Phật tử chúng ta không muôn gây tội 101 đê 
chịu quả khô đau, chúng ta chỉ mong làm được các hạnh lành đê hưởng phước quả và 
được giải thoát. Vậy tât nhiên chúng ta phải tu huệ, thì Trí huệ Ba la mật. 

B. Chánh Đề 

I. Định Nghĩa 

Trí huệ là gì? "Trí" phiên âm chữ phan là Phã na; "Huệ" phiên âm chữ Phan là 
Bát nhã. "Trí" có nghĩa là quyết đoán; "Huệ" có nghĩa là giản trạch, Tự điên Phật học 
Trung Hoa định nghĩa như sau: "Trí là biết Tục dé và Huệ là thông hiểu Chân dé". 

Cũng có thê nói: Trí là thể tách sáng suốt trong sạch, Huệ là cái Diệu dụng xét 
soi tự tại. Trí huệ Ba la mật là thê tách sáng suôt có khả năng soi sáng sự vật một cách 
thâu đáo tinh tường đên nơi đên chôn, không thê sai lâm được. 


П. Các Loại Trí Huệ 


Trí huệ như định nghña trên là trí huệ của đạo Phật, chứ không phải trí huệ phố 
thông, thường dùng trong các sự học hỏi hiểu biết, suy luận hằng ngày trong đời. 


Theo triết học Phật Giáo, khả năng nhận thức có hai loại: Hiện lượng và tỷ 
lượng. 


1. Hiện lượng: Là sự nhận biết trực tiếp không cần qua trung gian suy luận. 
Hiện lượng lại chia làm hai: 


Chân hiện lượng, là nhận thức trực tiếp mà đúng. 


Tợ hiện lượng, Là nhận thức trực tiếp mà sai 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2. Tỷ lượng: Là sự nhận biết qua trung gian suy luận. Tỷ lượng cũng có hai thứ: 
Chân tỷ lượng, là lóihiću biết bằng suy luận đúng đắn. 
Tợ tỷ lượng, là lối hiểu biết mà suy luận mà sai lầm. 


Hiện lượng của địa vị phàm phu rất kém cỏi và phần nhiều là tợ hiện lượng. Tỷ 
lượng của địa vị phàm phu lại còn kém cỏi hơn nữa và phần nhiều là tợ tỷ lượng. 
Đứng về phương diện tính chất, Đạo Phật chia trí huệ ra làm hai loại lớn là " Căn bản 
trí" và " Hậu đắc trí". 


1. Căn bản trí: Căn bản trí, là giác tính minh diệu mà mỗi chúng sinh vốn đã có 
sẵn, nhưng vì bị phiền não che Іар, nên chưa phát chiếu ra được.Có thê so sánh căn 
bản trí như là một chất kim khí quí báu (vàng, bạc) đang ở trong trạng tahí khoáng 
chất, nằm lần lộn với đá (phiền não vô minh) 

2. Hậu đắc trí: Hậu đắc trí, là trí huệ có được nhờ công phu tu tập như trì giới, 
thiền định v.v...Có thể so sánh Hậu đắc trí như chất kim khí (vàng, bạc) được lọc từ 


khoáng chất ra và không còn lẫn lộn với đất đá, bụi bặm nữa (phiền não, vô minh). 


Theo Duy thức học, sau khi đạt đến địa vị Giác ngộ, nghĩa là có được "Hậu đắc 
trí", thì tám thức chuyên thành bôn trí: 


Thức thứ tám, А lại да có tác dụng là chấp trí sanh mạng và chủng tử, được đạt 
đên địa vị vô lậu và biên thành "Đại viên cảnh trí" (trí sáng như bức gương lớn và 


tròn đầy, tượng trưng cho biên cả chơn như). 


Thức thứ bảy, Мїа na có tác dụng là chấp ngã, biến thành "bình đẳng tánh trí" 
(trí có пар lực nhận thức cách bình đăng, vô ngã của vạn pháp). 


Thức thứ sáu, Y thức có tác dụng là phân biệt, bién thành "Diệu quan sát trí" (trí 
có năng lực quan sát thâm diệu). 


Năm thứ cuối (nhãn thức, nhĩ thức, tỹ thức, thiệt thức, thân thức) biến thành 
"Thành sở tác trí" (trí có năng lực nhận thức cùng khắp và thân diệu) 


Ш. Làm Thế Nào Dé Có được trí Huệ? 

Muốn có được trí huệ, đức Phật chế ra nhiều pháp tu. Trong số nhiều pháp tu ấy 
thì "Văn, Tư, Tu" và "Giới, Định, Huệ" là những pháp thường được nhắc nhở và thực 
hành nhiều nhất. 

Văn, Tư, Tu: Văn, Tư, Tu là ba pháp tu để có được trí huệ: 


Văn huệ: là huệ do tia nghe âm thanh, mắt thấy âm tự của Phật, hay qua các 
kinh điên mà hiêu được nghĩa lý. 


Tư huệ: là huệ do trí suy nghĩ, tìm tòi, rõ được nghĩa lý, hiểu được sự thật. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tu huệ: là huệ do tu hành thẻ nghiệm và thê nhập chân lý, mà gíac ngộ, chứng 
được sự thật. 


Văn, tư, tu rất tương quan mật thiết với nhau, hành giả cần phải chuyên tu cả ba 
thứ, không thê bỏ qua một thứ nào mà thành tựu được. Hãy nghe Phật dạy: 


" Văn huệ, tư huệ, tu huệ, ba môn khuyết một không được. Nếu ai nghe mà 
không suy nghĩ, thì như làm ruộng mà không gieo mạ; néu suy nghĩ mà không tu, thì 
như làm ruộng mà không tát nước, bừa cỏ, rốt cuộc không có kết quả. Ba huệ được 
đầy đủ thì chứng quả Tam thừa?" (Sa Di thập giới). 


Giới: là lời răn dạy của Phật )xem lại bài Trì giới Ba la mật). 


‚ Định: là thiền định, giữ cho tâm ý không loạn động, dë suy nghiệm đến những 
vân đề căn bản của Đạo (xem lại bài Thiên Định Ba la mật). 


Huệ: là sự phát chiêu của Trí, sau khi đã tây sạch phiên não và vô minh. 


Giới, Định, Huệ tương quan mật thiết với nhau: Do trì giới mà thân tâm không 
loạn động. Do thân tâm không loạn động mà tâm trí được Định. Tâm trí khi đã định 
thì Trí huệ phát chiêu. 


Ngược lại, Trsi huệ phát chiếu thì tâm dë Định, Tâm đã Định thì Trì giới không 
khó khăn. 


Tóm lại: Giới, định, huệ, đều tương duyên tương quan mật thiết với nhau, một 
cái tăng thì hai cái kia cũng tăng. 


IV. Công Năng Của Trí Huệ 


Như chúng ta đã thấy trong phần chia loại, trí huệ khi đã đạt đến địa vị Giác ngộ 
(tám thức chuyên thành bốn trí) thì công năng, diệu dụng của nó rộng lớn vô cùng, 
không thể nói hết. Tuy thế, dë có một quan niệm tương đối rõ ràng, chúng ta có thê 
nêu lên ba công năng chính của trí huệ như sau: 


1. Dứt trừ phiền não: Phiền não là do mê lầm phát sinh. Khi trí huệ đã có thì mê 
lâm phải mât, như khi ánh sáng phát ra thì bóng tôi tât phải tan biên. Mê lâm đã mât 
thì phiên não tât không còn phát sinh nữa. 


2. Chiếu sáng sự vật: Sự vật bị vô minh che khuất, như màn sương sớm che phủ 
cảnh vật, nay trí huệ phát chiếu vào sự vật, chăng khác gì khi ánh sáng mặt trời lên, 
thì màn sương ất phải tan biến, lúc bấy giờ thực tướng thực tánh của sự vật được lộ 
bày như thật. 


3. Thé nhập chân lý: Khi bị vô minh phủ láp, ngăn che thì người ta với người, ta 
với vật tưởng như riêng biệt, sai khác. Nay nhờ trí huệ soi sáng, thây rõ được tâm 


cảnh đều chơn không, nên thê nhập được chân lý, giác ngộ hoàn toàn. 


C. Kết Luân 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Giá trị và công năng của trí huệ lớn lao không thê nói hết. Nó là cứu cánh của 
người Phật tử. Cứu cánh ây, chúng ta phải cô đạt cho được. 


Trước khi nhập Niết Bàn, đức Phật cũng đã thiết tha khuyên các Đệ tử phải trao 
đối trí huệ như sau: 


" Trí huệ là chiếc thuyền kiên cố chở khỏi biển già, đau, chết; là ngọn đẻn lớn 
chói sáng vô minh hắc ám, là liều thuốc hay chữa hết thảy bệnh tật, là chiếc búa sắt 
chặt gãy cây phiền não. Vậy các người phải lấy sự nghe, sự suy nghĩ, sự tu tập mà tự 
tăng ích cho trí huệ mình". (Kinh Di Giáo). 


Những lời nhắn nhủ thống thiết của đức Bồn sư, chúng ta không thê không ghi 
nhớ và thực hành được. Vả chăng, trong sáu độ Ba la mật mà chúng ta đã học trong ba 
bài kế tiếp này, mục đích cũng chỉ để dẫn đến độ thứ sáu là trí huệ, cái mứ c độ cuối 
cùng của đạo Giác ngộ và giải thoát. 


Cầu mong tất cả quý vị Phật tử có được trí huệ để tự độ và tự tha đến bên kia bờ 
giải thoát. 


Tổng Kết Về Lục Ba La Mật 


Đạo Phật là đạo từ bi, mà cũng là đạo giác ngộ. Từ bi thuộc về phước, giác ngộ 
thuộc về huệ. Phướy và Huệ là hai cánh làm cho con chim đại bàng là hành giả làm 
bay thăng đến bờ giải thoát. Do đó, trong kinh thường nói: "Phước, Huệ song tu mới 
thành ngôi Chánh giác". Trong sáu pháp Ba la mật, bố thí và nhẫn nhục thuộc về tu 
phước; thiền định và trí huệ thuộc về tu huŝ; còn trì giới và tinh tấn là hai chất liệu có 
công dụng kiểm soát và đốc thúc cho việc tu phước và huệ được thành tự hoàn toàn. 


Nếu chúng ta đem so sánh một cách mộc mạc và đơn giản sáu pháp Ba la mật 
với chiếc thuyền Bát nhã đưa người từ bờ mê đến bến giác, thì: Từ bi là thức ăn, nhẫn 
nhục là nước uông, tinh tán là cánh buồm và chèo, trì giới là bánh lái, thiền định là la 
bàn và trí huệ là đèn đuốc. Sáu thứ ấy đều cần thiết cho người thủy thủ sẽ gặp khó 
khăn trong công cuộc hành trình vạn dặm của mình. 


Đứng về một khía cạnh khác dé nhận xét giá trị của lục độ, chúng ta sẽ thấy như 
thé này: Bồ thí và nhẫn nhục thuộc về bi, thiền định và trí huệ thuộc về Trí, còn trì 
giới và tinh tán thuộc về Dũng. Một Phật tử hoàn toàn phải có đủ ba phương tiện Bi, 
Trí, Dũng mới mong điđến bờ giác ngộ một cách thông suốt và nhanh chóng. 


Vậy trông quí vị Phật tử tại gia cũng như xuất gia, trong khi học và hành sáu 
pháp Ba la mật, đừng nên xem thường một pháp nào. Có như thê mới đủ phương tiện 
nà năng lực đê tự đọ và độ tha, đên nơi cùng tột và đúng với ý nghĩa Ba la mật. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Tư 
Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật Giáo 
Bài Thứ 9 
Bốn Món Tâm Vô Lượng 


Đứng về phương diện tuyệt đối, hay chon như môn, thì tâm của chúng sinh hay 
tâm của Phật cũng vân là một, không có rộng hẹp, thâp cao, sai khác, ngăn cách. 


Nhưng đứng về phương diện tương đối hay sinh diệt môn, thì tâm có muôn hình 
vạn trạn, tùy theo chủng tánh của chúng sinh mà có cao thấp, rộng hẹp không đồng. 
Hễ nghĩ đến tham, sân, si, mạn v.v...thì tâm trở thành nhỏ hẹp, lớn bé, ngàn sai, muôn 
khác,cũng như cùng một thứ bột mà do người thợ làm bánh, khéo hay vụng mà có 
bánh ngon, bánh đở, bánh tốt, bánh xấu, bánh lạt, bánh mặn v.v...Cho nên Tôn cảnh 
Lục có chép: " Tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sinh, tâm tạo thiên đường, tâm tạo 
địa ngục. Tâm vọng động thì ngàn sự sai biệt tranh khởi, tâm bình thì thế giới thản 
nhiên, tâm phàm thì ba món độc trói buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, 
tâm không thì nhứt đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành. Tự mình đạp 
mây mà uống nước cam lồ, chăng có ai cho mình. Nằm trong lửa hừng mà uống пш 
mủ cũng tự mình gây nê, không phải trời sanh ra, cũng không phải do đất mà có ". 


Xem thế thì cũng đủ biết tâm là động lực chính để làm cho ta sướng hay khó, 
vui hay buồn, trầm luân hay giải thoát. 


'Vậy muôn thoát khỏi khô sanh tử luân hôi, muôn được quả vị thánh nhân, Bô 
Tát, chúng ta cân trau giôi cho được một tâm vô cùng rộng lớn, một "vô lượng tâm". 


B. Chánh Đề 
I. Định Nghĩa 
Vô lượng là gì? Vô lượng nghĩa là nhiều, rộng lớn, không thể lường tính được. 


Tâm vô lượng là tâm vô cùng rộng lớn thoát ra khỏi sự ràng buộc của các thứ 
phiền não đê hèn của phàm phu, phá vỡ được các thứ quan niệm chấp trước hẹp hòi 
của Nhị thừa, là tâm có một vùng thương yêu rộng lớn có thể bao trùm đến vô lượng 
chúng sinh, và tìm phương cứu cho tất cả. Vô lượng tâm cũng có nghĩa là "Đẳng 
tâm", cái tâm bình đăng, phổ biến; bình đẳng, vì tâm này chỉ tự nhiên, không phân 
biệt so đo thấp cao, hơn kém; phô biến, bởi nó trang trải mọi nơi chăng khu biệt, giới 
hạn. 


Và dĩ nhiên, nhân nào quả nấy: do thi hành bình đẳng, phổ lợi cho vô lượng 
chúng sinh, nên chi tâm này có công năng dân sinh vô lượng phước đức, làm cho sự 
kiện căn bản đê cảm thành vô lượng quả báo tôt đẹp, ау là quả vị ВО tát và Phật đà. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Hơn nữa, tâm này không những làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh, dẫn sinh 
vô lượng phước đức, và tạo thành vô lượng quả vị tốt đẹp trong một thé giới và trong 
một đời, mà còn lan rộng ra đến vô lượng thê giới trong vô lượng kiếp sau này, và tạo 
thành vô lượng chư Phật. 


Tóm lại, chữ vô lượng ở đây hàm ngiều nghĩa, vô lượng nhân lành, vô lượng 
quả đẹp, vô lượng chúng sinh, vô lượng thê giới, vô lượng đời kiêp, vô lượng chư 
Phật và Bồ Tát. 


II. Thành Phần Và hành Tướng 
Của Bôn Món Tâm Vô Lượng 


Tâm vô lượng gồm có bốn phần là: bi vô lượng, từ vô lượng, hy vô lượng và xả 
vô lượng. 


1. Bi vô lượng. Bi là lòng thường xót rộng lớn trước những nỗi đau khó của 
chúng sinh và quyết tâm làm cho dứt trừ những đau khổ ấy. Nhưng chúng ta đã học 
trong khóa thứ ba nói về Tứ đề, cái khổ của chúng sinh thật là mênh mông, rộng lớn 
không thể nói hêt. Nó bao trùm cả nhân lẫn quả, cả thời gian lẫn không gian, cả phàm 
lẫn thánh, thật đúng là vô lượng khổ. 


Khổ nằm trong nhân. Trong các kinh điển thường có câu: "Bồ Tát sợ nhân, 
chúng sinh sợ quả". Chúng sinh vì không sáng suôt cho nên chỉ khi nào quả khổ hiện 
ra mới lo sợ, chứ trong khi đang gây nhân thì lại không nhận thấy, mà vẫn cứ thản 
nhiên như không. Họ đang sống trong cảnh khổ mà họ không biết, nhiều khi lại là cho 
vui. Họ hoan hô tán thán và khuyến khích nhau gây khổ mà cứ tưởng là vui, như 
những đứa trẻ quẹt diêm quăng lên mái nhà lá, rồi vỗ tay reo mứng với nhau. Vì thiếu 
sáng suốt cho nên đôi khi họ gây khổ đề cứu khổ, chăng khác gì làm cho đỡ khát bằng 
cách uống nước mặn. 


Khổ nằm trong quả. Đã gây nhân quả, thì tất phải chịu quả khổ, đó là lẽ tất 
nhiên. Có ai trồng khoai mà được đậu bao giò? Thế mà người đời ít ai chịu công nhận 
như thế. Người ta oán trời trách đất, rren khóc thảm thiết, làm cho cõi đời đã đen tối 
lại càng đen tối thêm, cuộc sóng đã khổ sở lại càng khổ sở thâm. 


Khổ sở bao tüm cả thời gian. Từ vô thi đến nay, cái khó chưa bao giờ dứt, mà 
cứ trông thêm lên mãi. Nó gây nhân rồi lại kết quả, kết quả rồi lai gây nhân, cứ thé 
tiếp tục mãi trong một vòng lân quân, nmhư bánh xe lăn tròn trên đường thiên lý, 
không bao giờ dừng nghỉ. 


Khổ bao trùm cả không gian. Cái khổ không có phương sở và quốc độ; ở đâu có 
vô minh thì ở đó có khổ ! Mà vô minh thì như một tắm màn vô tận, bao trùm không 
chỉ một thé giới khác nữa. Khoảng không gian mênh mông vô tận như thế nào, thì nỗi 
khổ đau cũng mênh mông vô tận như thê ấy: 


Khổ chi phối cả phàm lẫn thánh. Chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, sauc sanh đã 
đành là khổ уо cùng, loài người vì say đắm nguc dục lạc, và tham sân, si chỉ phối, nên 
cũng quay cuồng lặn hup trong biển khổ như còn chư thiên mặc dù không khó như 
người, nhưng cũng không tránh được cái khổ vì ngũ suy tướng hiện. Cho đến các 
hàng thánh như Thanh Van, Duyên giác, vì còn mê pháp, trụ trước Niết Bàn, nên 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


cũng không tránh khỏi nỗi khó biến dic sanh tử. Xem thé đủ biết nói khó thật là lớn 
lao vô lượng. Có được một lòng thương xót lớn lao vô lượng cân xứng với nỗi đau 
khổ vô lượng và có một chi nguyện cứu độ tất cả thoát khỏi nỗi đau khổ vô lượng, ду 
là tâm Bi vô lượng. 


Các vị Bồ Tát nhờ có lòng đại bi nên đã phát tâm bồ đề rộng lớn, thệ nguyện độ 
khắp tât cả. Các Ngài nhận thây mình có sứ mạng vào trong sah tử đê hóa độ chúng 
sinh, nên không chap trệ ở Niét Bàn. Sứ mạng chính của các Ngài là gân gũi chúng 
sanh йё: 


Làm cho chúng sanh nhận được mặt thật của cõi đời, rõ thế nào là tà là chánh, là 
khổ là vui. 


Làm cho chúng sanh nhận rõ được thân phận của mình mà thôi làm các điêu ác, 
chùa các điêu tội lôi. 


Xem như thế đủ biết lòng đại bi chính là động lực chánh đề đi đến quả vi bó tát 
và Phật. Trong đại hội Hoa Nghiêm đức bồ tát Phó hiền cũng tự nhận và nói như thế 
này: "Nhơn vì chúng sanh mà khởi lòng đại bi. Nhơn lòng đại bi mà phát tâm bồ đề. 
Nhơn phát tâm bồ đề tién thành ngôi chánh giác". 


Câu nói của Ngài Phổ Hiền đã rõ ràng, không còn nghỉ ngờ gì nữa. Phật đã dạy: 
"Hạt giống Bồ đề, không thê gieo trên hư không, chỉ trồng trên йа chúng sinh mà 
thói". Vậy, chúng ta là Phật tử, muốn tu bồ tát hạnh, tất phải mở rộng lòng Ві, thương 
xót tất cả, không phân chia nhân, ngã, bi, thử, và phải phát nguyện độ khắp tất cả, 
nghĩa là phải tu luyện cho có được một lòng Bi vô lượng. 


2. Từ vô lượng. Từ là mến thương và vì mến thương mà gây tạo cái vui cho 
người. Từ vô lượng là lòng mên thương vô cùng rộng lớn, đôi với toàn thê chúng 
sanh, và gây tạo cho chúng sanh cái vui chân thật. 


Vui của thê gian sở dĩ gọi là giả tạm, vì cái уш ау không bên, cái уш ау còn 
phiên não chi phôi: khi tham, sân, si, mạn được thỏa mãn thì vui, nhưng có bao giờ 
những thứ dục vọng ау có thê thỏa mãn được hoàn toàn và lâu bên đâu? 


Còn vui xuất thế gian là cái vui chân thật, vì nó lâu bền, thoát ra ngoài vòng 
phiền não của tham, sân, si, mạn; nó không bị dục vọng chi phối. Cái vui này không 
бп ào, sôi nói nhưng vĩnh viễn nhẹ nhàng, vì là cái vui của cảnh giới giải thoát siêu 
phàm. 


Muốn có được cái vui này, thì trước tiên phải dứt trừ cho hết các khó do phiền 
não gây ra. Nêu không ngăn chặn được tham,sân, 51 hoành hành, thì chỉ có thẻ có 
được mmọt cái уш nhật thời giả dôi. 


Bởi thế, các vị Bồ Tát muốn ban vui cho chúng sanh, thì trước tiên phải có lòng 
từ bi vô lượngnhư đã nói trên, đê luôn luôn гап nhăc chúng sanh đừng gây tội diu аа 
chúng sanh tránh xa những hô hâm nguy hiêm. 


Qua các giai đoạn Àu tiên ấy rồi, các Ngài mới hướng dẫn chúng sanh đi lên con 
đường quang minh chánh đại, con đường sáng йё tién địa vị giải thoát mà hưởng cái 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


vui vĩnh viễn. Nói mọt cách rõ ràng hơn là lòng Từ phải đi theo lòng Bi: В1 dé chỉ 
nguyên nhân của đau khô và khuyên bảo chúng sanh đừng gây nhân khô; Từ đê chỉ rõ 
phương pháp diệt khô và được уш. 


Tỷ dụ Bồ Tát muốn cho chúng sanh hưởng cảnh Niết Bàn, thì trước hết các 
Ngài chỉ cho biét thế nào là khổ (khổ đề) và đâu là nhon của khổ (tập dé), sau mới chỉ 
cho thấy cái vui Niết Bàn như thế nào (diệt đề). Nếu chúng sanh y theo lời day của 
các Ngài mà thi hành, thì cái vui Niết Bàn sẽ xuất hiện. Như thế, động lực dạy cho 
chúng sanh biết khó аё và tập để là Bi, còn động lực dạy cho chúng sanh biết diệt và 
đạo йё là Từ. 


Nhưng nói khỏ của chúng sanh đã là vô lượng, lòng Bi đã là vô lượng, thì lòng 
Từ cũng phải như thế. Muốn thành tựu tâm Từ này, Bồ Tát phải dùng đủ phương tiện 
để làm lợi lạc cho chúng sanh. Tựu trung có hai điểm quan trọng sau đây mà Bồ Tát 
không thể bỏ qua trong khi hóa độ chúng sanh là: Tùy cơ và tùy thời. 


Tùy cơ: Nghãi là quan sát trình độ căn bản của chúng sanh như thế nào rồi tùy 
theo đó mà dạy bảo. Tâm bệnh của chúng sanh vô lượng, nên thuốc pháp của Bồ Tát 
cũng vô lượng. Nhưng chính vì bệnh vô lượng mà thuốc cũng vô lượng nên cho thuốc 
đúng với bệnh là một điều mà chỉ có các vi lương y đại tài như Hoa Đà, Biển Thước 
mới làm được. 


Các vị bó tát sở dĩ hóa độ được nhiều chúng sanh là nhờ, ngoài trí huệ sáng 
suốt, còn có một tâm Từ vô lượng, không quản khó khăn, không nag gian nguy, một 
lòng kiên nhẫn vô biên như lụòng kiên nhẫn của người mẹ đối với người con, quyết 
tâm tác thành cho con nên người mới thôi. Nếu không có được trí huệ, chí kiên nhẫn 
và nhất là lòng từ Ы vô lượng như các vị bò tát thì kho tránh khỏi cái nạn thối chuyên 
vì trần sa hoặc. 


Dưới đây là một đoạn văn chương trong Kinh Hoa Nghiêm có thé chứng minh 
một cách hùng hôn lòng Từ vô lượng của đức Phô hiên: 


"... Hằng thuận chúng sanh là như thế nào? Nghĩa là có bao nhiêu chúng sanh ở 
cõi nước mười phương trong cả pháp giới, hư không giới...tôi đêù tùy thuận mà 
chuyển moi thứ thừa sự, mọi cách cúng dường, như kinh cha mẹ, như phụng sự sư 
trưởng và A La Hán cho đến bực như lai đều đồng không khác. Với kẻ bịnh khổ thì 
làm lương y cho họ, với kẻ lạc đường, chỉ lối thắng cho họ, với kẻ trong đêm tối, làm 
cho họ được sáng lên và với ke nghèo cùng, khiến cho họ được gặp của...Bồ Tát làm 
lợi ích bình đẳng với tất cả chúng sanh như thé là vì bò tát nhận thấy ràng tùy thuận 
chúng sanh tức là tùy thuận cúng dường chư Phật nên tôn trọng thừa sự chúng sanh 
tức là tôn trọng thừa sự Như lai..". 


Tùy thời. Tức là thích ứng với thời đại với giai đoạn mà hóa độ chúng sanh. 
Thời gian xoáy vần cuộc thế bién chuyên mỗi khi một khác. Thời tiết có khi mưa, khi 
năng, thay đổi theo bốn mùa, thì lòng người cũng có khi thích cái này khi ưa cái khác. 
Nếu phương pháp hóa độ không biến chuyên, không thay đôi dé cho thích nghi với 
hàon cảnh, với giai đoạn thì phương pháp dù hay ho bao nhiêu, cũng chàng thu được 
kết quả gì tốt đẹp. Bồ Tát hiểu rõ như thé, nên khi dạy chúng sanh cũng phải theo thời 
thế, biết khi nào là tượng pháp, khi nào mạt pháp đề cho giáo pháp được thích hợp với 
căn cơ. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tóm lại, muốn hóa độ chúng sanh một cách có hiệu qủa thì Bồ Tát bao giờ cũng 
không quên hai điêu chính là tùy cơ và tùy thời. Kinh "Тат Địa Quán" cũng có dạy: 


" Các đức Phật chuyền pháp luân, vẫn tùy cơ mà nói pháp, bao giờ cũng tránh 
bốn điều sai lạc; một là nói không phải chỗ; hai là nói không phải thời; ba là nói 
không phải là căn cơ; bốn là nói không phải pháp". 


Bởi những lẽ trên nên Bồ Tát trong lúc hóa độ khi thì hiện thân, khi thì ân thân 
lúc làm thuận hạnh, lúc lại nghịch hạnh, khi dùng oat dũng, lúc lại Từ hòa. Công hạnh 
của bồ tát sai khác nhiều đến vô lượng, nhưng chỉ phát sinh từ một ý duy nhất là tạo 
cái vui chân thật cho chúng sanh. 


Nên nhớ "tạo cái vui chân thật" ở đây, không có nghĩa là tạo ra cảnh giới thiên 
đàng hay cảnh giới cực lạc để cho những chúng sanh thân yêu của mình vào hưởng, 
như người ta ban phép lạ, mà chỉ có nghĩa là tạo cho chúng sanh cái mầm an vui chân 
thật bằng cách thức tỉnh dắt dẫn chúng sinh tránh các điều dữ làm các điều lành một 
cách tích cực mạnh тё, cho đến khi cái mầm vui, nhưò các hành động lành ау mà kết 
quả vui mới thôi. 


Đây, lòng Từ vô lượng là thé. Như trên đã nói Từ phải đi theo với В. Nếu chỉ có 
Bi không, thì đại nguyện của Bồ tát chưa thành, vì mới chỉ cứu hkó, chứ chưa ban 
vui. Chúng ta là Phật tử, muốn tu hạnh Bồ Tát phải luyện tập cho lòng Từ mở rộng, 
mở rộng mãi cho đến vô lượng vô biên. 


3. Hy vô lượng. Hy là gì? Nói cho đúng là tùy hy, nghĩa là "vui theo". "Vui 
theo” có nhiêu cách: 


Phóng tâm vui theo những cảnh trần: nào sắc, nào thanh, nào hương, пао vi, nào 
xúc, nào pháp..đề mặc cho nó làm chủ, không biết phản giác, không biết tỉnh ngộ mà 
dẹp trừ những hiện hành phiền não, ấy là vui theo dục vọng, theo thói quen phóng 
túng của lòng phàm. 


Vui theo ác nghiệp, như khi thấy một người sát sanh, uống rượu, trộm 
cướp..đáng lẽ ta nên khuyên can mà lại không, còn băng lòng theo họ đi vào con 
đường ác. Sự vui theo ở đây có nghĩa là khuyên khích đồng lỏa với kẻ ác vậy. 


Vui theo những việc nhưon từ phước thiện, như khi thấy người đem của ra bố 
thí, lập nhà thương, ta tán thành, gíup đỡ vui theo với công việc của họ.Sự vui theo 
này là một bước tiến đi đến con đường thiện nghiệp. Tuy thế, ta nên phân biệt hai 
trường hợp tốt sẽ được nhiều phước báo, còn nếu không vì lòng thiện, nhưng vì thấy 
người làm thiện được người ta ca tụng, danh tiếng vang lừng mà mình cùng hùa theo 
tán thành, giúp đỡ để được tiếng khen lây, thì không khéo chỉ gây thêm ngã ái ngã 
mạn. 


Khác với những lối vui trên, là những lỗi vui tầm thường của thé gian, hàng Nhị 
thừa chỉ vui theo cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh. Thứ vui theo này, tuy không có tánh 
cách truy lạc ác độc, nhưng theo chánh giáo, thì cũng còn hẹp hoi, thiếu lòng Từ bị 
rộng rãi và chưa phải đúng nghĩa "һу" vô lượng tâm. Đức Phật còn quở đó là cái vui 
"Khôi thân diệt trí" hay "thu tịch Niết Bàn". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Chỉ có sự "vui theo" sau đây của Bô Tát mới đúng với nghĩa tâm Ну vô lượng. 


Trong khi thật hành phương tiện Từ bi để độ sinh và sau khi công hạnh này 
được kết quả, nhận thấy chúng sinh hết khổ, hưởng vui, tâm của Bồ Tát tự nhiên cũng 
vui theo. Trong luận Đại Thừa Trang nghiêm Ngài Trần Na Bồ Tát dạy rằng: "Sự vui 
này còn nhiều gấp bội sự vui của chúng sinh được hưởng". Bồ tát còn xác nhận 
rằng:"Nếu làm chúng sinh được уш, tức làm cho tát cả chư Phật được vui mừng". Đó 
là lời nói của đức Phó Hiền. 


Nên nhớ cái "Ну" của bô tát có những đặc điểm sau đây: 


Chàng những không làm cho chúng sinh mê lâm mà còn giác ngộ cái mê và 
được giải thoát. 


Không còn bị buộc trong vòng vui tự đắc làm tăng trưởng ngã mạn, chấp trước 
ở thê gian, mà trái lại, làm cho chúng sinh xuât thê. 


Thoát ra khỏi phạm vi tư lợi mà phổ biến và bình đẳng đối với tất cả chúng 
sinh. Tóm lại, sự vui ở đây bắt nguôn từ lòng Từ bi mà phát ra. Lòng Từ bi rộng lớn 
bao nhiêu thì cái "hy" này cũng rộng ón như thê. 


Chúng ta là Phật tử, tu hạnh Bồ tát, chúng ta phải tập cho được cái vui trong 
sạch, giải thoát của các vị bò tát, chứ đừng quay cuồng theo cái vui nhiễm ó ích kỷ, 
hẹp hoi của phàm phu hay hàng Nhi thừa. 


4. Ха vô lượng. Ха là cái gì? Ха là bỏ, không chấp không ké. 


Thói thường, khi chúng ta làm điều gì, nhất là khi được két quả tốt, thia hay tự 
hào, đắc chí đôi khi ngạo nghề kho chịu. Sự bát bình, cãi vả xung đột giữa bạn bë 
thân thuộc hay giữa nhóm này và nhóm khác cũng do tánh chấp trước. tự cho là quan 
trọng áy. Nguyên nhân của tánh này là do sự chấp ngã, chấp pháp mà ra. 


Phàm phu thì vừa thấy có mình làm (chấp ngã) vừa thấy có công việc kết quả 
mình đạt được (châp pháp) nên cứ bị trói buộc trong cái giới hạn phân chia nhân пар, 
bỉ thử và do đó, không bao giờ thoát được cảnh giới phàm phu. 


Còn hàng Nhị thừa tuy đã xả được chấp ngã, nhưng chưa xả được chấp pháp. 
Sau khi nhờ tu tập, các Ngài thoát ly được tam giới chứng được quả Hữu dư y Niết 
Bàn, các Ngài coi như đó là phần thưởng xứng đáng của bao công phu tu tập và yên 
trí nơi cảnh 0161 sở đắc ау. Do đó, hàng Nhọ thừa vẫn còn bị bié dịch sanh tử. 


Chỉ có các vị bồ tát là những bậc chừn được pháp không, nên đã ly khai quan 
niệm pháp chấp. Khi các Ngài ra công cứu khổ cho chúng sinh, thì đó là một sự cảm 
ứng tự nhiên, giữa các Ngài với chúng sinh, các Ngài dùng trí hoàn toàn vô phân biệt 
dé được bình đẳng phô biến theo đồng thể đại Ы. 


Chúng sinh có hưởng được vui chăng, Bồ tát không thấy mình là kẻ ân nhân chủ 
động. Trai lại, các Ngài còn thấy chúng sinh là ân nhân của mình trên bước đường lợi 
tha tiễn đến công hạnh viên mãn. Bởi thê, lòng Từ, lòng Bi của Bồ Tát thoát khỏi 
vòng ái kiến và trụ trước, túc là xả vậy. Đến như lòng "Hy" cũng thế, Bồ Tát vui lòng 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


từ bi, thấy chúng sinh được vui chứ không phải lối vui tự đắc, vui vì thàh thật tán thán 
công đức chung cùng chư Phật, chư Bồ tát và chúng sinh, chứ không phải vui vì đắm 
miếng riêng tư. Cho nên tâm tùy hỷ đây cũng hoàn toàn giải thoát, nghĩa là cũng 
thanh tịnh trên tinh thần "Xả". 


Như vậy, Ха là một tâmlượng quảng đại cao cả. ở đó, không kiến lập một tướng 
nào. Ke fần Ngài xa đeù bình đăng, kẻ trí người ngu vẫn như nhau, mình và người 
không khác; làm tất са mà thấy như không làm рі cả; nói mà thấy mình có nói gì cả, 
chứng mà không thấy mình có chứng và quả gì được.Cho nên trong kinh Tú thập nhị 
chương có chép "Niệm mà không chấp nơi niệm mới là niệm, hành mà không chấp 
nơi hành là hành, nói mà không chấp nơi nói mới là nói, tu mà không chấp nơi tu mới 
là tu. Lý hội nghĩa ấy là gần đạo, mê mờ không rõ là xa đạo". 

Làm như thế tức là Xả: Xả hết tất cả mới thật là Bồ tát. Nếu còn chấp một tướng 
gì, dù nhỏ nhặt bao nhiêu cũng chưa phải là вд tát. Hãy nghe trong kinh Kim Cang 
Phật dạy ông Tu Bồ Đề. "Này ông Tu Bồ Bà, nếu có vị Bồ Tát còn tướng ngã, tướng 
nhưon, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, tức chăng phải là Bồ Tát". 

Y nghĩa chữ Ха đã rõ ràng. Bây giờ chúng ta chỉ còn có gắng tu tập dần dần cho 
được cái tâm xả ау. Thành tựu được cái Ха một cách hoàn toàn cái Ха vô lượng tức là 
chứng quả Bồ đè. 

HI. Sự đối Trị Của Bốn Món Tâm Vô lượng 


Bốn món tâm vô lượng là bốn trạng thái của Tâm Bồ Tát, nhưng đó cũng là bốn 
pháp tu của những Phật tử tu hạnh ВО tát. 


Trong mỗi con người đều có hai xu hướng: xu hướng thiện và xu hướng ác. Hai 
xu hướng này cứ xung đột nhau luôn: hê thiện thăng thì ác lùi, hê ác thăng thì hiện 
lùi. 

Khi lòng Giận hừng hây, thì tâm Bi bị lắn. 

Khi lòng sân bừng dậy, thì tâm Từ bị che khuất. 

Khi Ưu não dày dày, thì tâm Hy không phát hiện. 

Khi lòng Ái dục còn nặng nè, thì tâm xả không sanh. 

Trái lại, khi tâm Bi lớn mạnh, thì lòng Hận phải yếu mòn. 

Khi tâm từ lan rộng, thì lòng sân phải lùi. 

Khi tâm hỷ bừng lên, thì lòng Ưu não phải đẹp xuống. 

Sự chiến đấu với phiền não cũng như sự chiến đấu với giặc cướp, phải tiếp tục 


mãi cho đến khi toàn thắng mới dừng lại. Nếu chúng ta mới chiến thăng vài ba trận đã 
vội thỏa mãn và dừng nghỉ, thì giặp cướp sẽ tai phát và hoành hành trở lại. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Cũng thé, trong trận chiến đấu của Từ, Bi, Hỷ, Xat chống sân, hận, ưu, dục 
chúng ta phải tiếp tục thi hành cho đến toàn thắng, gnĩa là Bành trướng các đức từ, bi 
hy, xả cho đến vô cùng tận đề sân, hận, ưu, dục hoàn toàn bị tiêu diệt mới thôi. Một 
khi bóng tối đang còn, là vì ánh sáng chưa mạnh, muốn bóng tối hoàn toàn tiêu tan, 
thì ánh sáng phải đủ sức chiếu soi cùng khắp. Khi từ bi, hỷ xả, đã trở thành vô lượng 
thì phiền não sẽ không còn và hành giả đạt đến quả vị Bồ tát. Đó là ý nghĩa "phiến 
não tức là Bò đề" mà Ngài Bồ tát Trần Na đã dạy trong Luận Đại Thừa Trang 
nghiêm. 


C. Kết Luân 


Chúng ta thướng nghe quen tai và nói quen miệng bốn tiếng "từ bi hỷ xả". 
Những chính vì "quen" quá mà chúng ta không đê ý phân tách ý nghĩa sâu xa của nó. 
Bôn đức tánh ây có một sự tương quan mật thiệt và bô túc cho nhau, thiêu một không 
được: 


Vì thấy chúng sinh vô cùng khổ sở, nên thương xót chúng sinh. Vì thương xót 
chúng sinh nên ra tay cứu chúng sinh khỏi khổ (Bi). Cứu chúng sinh khỏi khổ cũng 
chưa phải làm xong nhiệm vụ của tình thương, nên cần phải tiếp tục làm cho chúng 
sinh được vui (Từ). Khi chúng sinh hết khổ được vui, mình mới vui được (НУ). 
Nhưng nếu cái vui này mà còn vướng ngã mạn, tụ đắc vì tự cho mình đã thành tựu 
những công hạnh lớn lao, thì cái vui ау trở thành ái dục, до Бап nặng nề, kéo hành giả 
xuống hàng phàm phu. Vậy cái vui ấy cần phải là một thứ vui trong sạch, hoàn toàn 
xa lia các thứ chấp trước như nhân, ngã, Ы, thử, chúng sinh, Bồ tát...(Xả). 


Đó là về phần phẩm, còn nói về phần lượng thì bốn đức tánh này cần phải rộng 
lớn vô cùng, hay nói theo danh từ thường dùng, là phải vô lượng. Có vô lượng mới đủ 
sức cứu độ chúng sinh cũng nhiều vô lượng. Có vô lượng mới lân át tất cả những 
phiền não và không cho chúng có đất sống đề tái phát và nhiễu loạn. 


Đó là hành tướng và ý nghĩa của bốn món Tâm vô lượng, hay của bốn đức: Đại 
từ, Đại bi, Đại hy, Đại xả, mà chúng ta thường tán {һап môi khi niệm các danh hiệu 
Bồ tát hay Phật. 


Phải công nhận rằng có được bốn món Tâm vô lượng không phải là dë, mặc dù 
bốn đức áy đã nămg sẵn trong bản tánh thanh tịnh của chúng sinh. Nhưng cùng đừng 
thấy khó mà lại chùn chân, lùi bước. Có công việc gì được thành công lớn lao, rực rỡ 
mà dễ dàng đâu? 


Yếu tó quan trọng gíup cho sự thành công là sự quyết tam và lòng kiên nhẫn. 
Người tu hành cũng như kẻ trèo núi. Đừng thấy núi cao mà nản chí, sơn lòng. Trước 
tiên phải lập chí quyết trèo lên trên cho đến chót núi, rồi sau đó tuần tự kiên nhãn 
bước từng bước một, đừng hấp tấp và cũng đừng trễ nải thì một ngày kia thế nào cũng 
đặt chân lên được chót núi cao. 


Người tu hành cũng vậy, hãy phát bốn lời thệ nguyện lớn, ròi cứ tuận tự, kiên 
nhẫn, mà tu tập theo những pháp môn Phật đã chế cho đến khi thành tựu mới thôi. 


Cầu mong quí vị Phật tử đều phát tâm đõng mãnh tu bốn món Tâm vô lượng. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Tư 
Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật Giáo 
Bài Thứ 10 
Ngũ Minh 


Người Tây phương thường chê đạo Phật là tiêu cực. Thật ra, giáo lý của đức 
Phật như chúng ta đã học trong mây khóa phổ thông và nhất là trong khóa ГУ này, 
chứng tỏ một tinh thần vô cùng tích cực, lợi tha, cứu thế. Nhưng trong thực tế, chúng 
ta pphải công nhận rằng, phần đông các nhà hành đạo trong quá khứ; vì thiếu phương 
tiện và khả năng chuyên môn nên chỉ hoằng pháp lợi sinh bằng phương tiện nội điền, 
mà không đi sâu vào các ngành sinh hoạt khác của xã hội. Do đó, Đạo Phật bị thu hẹp 
phạm vi hoạt động và mát rất nhiều ảnh hưởng trong đời sóng đại đa số quần chúng. 


Nhất là trong thé giới phức tạp ngay nay, mà lòng người bị chi phối rất nhiều vì 
những sinh hoạt kinh tế, chính trị văn hóa,...néu người hành đạo cứ giữ những lề lối 
cũ, không có những phương thức hoằng pháp thich hợp với xã hội mới, không có 
những kiến thức và khả năng thích hợp với các ngành hoạt động trong xã hội, thì đạo 
Phật sẽ mát dần ảnh hưởng và không giữ được vai trò lãnh đạo của mình nữa. 


Những ý nghĩ trên đây không phải là những phát minh mới mẽ gì của chúng tôi, 
mà chính hơn 2.500 năm trước, đức Phật đã nghĩ đêùn trong dạy các Đệ tử của Ngài 


phải học Ngũ minh, nêu muôn truyên giáo cho có hiệu quả. 


Vậy Ngũ minh là gì và có tầm quan trọng thế nào? Đó chính là ván đề mà chúng 
ta sẽ đê cập dưới đây: 


B. Chánh Dà 
І. Định Nghĩa 


_ Ngũ minh là gì? Ngũ minh là năm kiến thức người hoằng pháp cần phải có, phải 
hiểu biết. 


Những kiến thức ấy là những kiến thúc nào? Dó là những kiến thức về nôi 
minh, nhân minh, thanh minh, công xảo minh và y phương minh. 


IIGiải Rõ Về Ngũ Minh 


1. Nội minh. Trước tiên, người hoằng pháp phải cần có Nội minh, nghĩa là phải 
có kiên thức vé nột điên Phật giáo. 


Muốn hoằng pháp, nghĩa là muốn đem giáo pháp truyền bá trong quần chúng để 
mọi người дей hưởng sự lợi ích, thì trước tiên mình phải tự tìm hiệu giáo lý của đạo 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật cả. Chúng ta đã biết rằng không hiểu giáo lý, thì không ai có thể thực hành đúng 
theo Phật pháp được.Những tình trạng lộn xộn, mê tín, 1б lăng của Đạo Phật Việt 
Nam, sở dĩ có ra cũng vì người hành đạo thiếu sự am tường giáo lý nội điển. Vì 
không biết rõ nội điển cho nên không biết chủ trương chân chính của đạo Phật. Do 
đó, người ta mới đi sâu vào những hành động sai lầm: vàng mã, đồng bóng, cúng sao 
cúng hạn, dời та, giết hại sing vật đề tế Thần tế Thánh, cúng kiến ông bà. 


Muốn cho tình trạng áy châm dứt, người hoằng pháp phải tự mình thông hiểu 
giáo điển và truyền bá giáo lý cho tất cả tín đồ. Bao giờ cúng nên nhớ rằng đạo Phật 
chủ trương hiểu rồi mới làm, mà không hiểu tức là bị lạc đường lầm nẻo. Đứng га 
hướng dẫn tín đồ mà chưa hiểu được nôi giáo, là một chuyện nguy hiểm vô chừng. 
Không ai có thể tha thứ được cái thái độ "nhứt manh dẫn quần manh" ấy. 


Tăng giới phải là bực thông hiểu giáo lý đã dành. Các bậc cư sĩ đứng ra làm 
Phật sự, điều khiển những tô chức Phật học cũng không thê không hiểu giáo lý. Một 
tệ đoan mà chúng ta thấy cần pahi sửa chữa gấp là phải làm thế nào cho những phần 
tử trong bộ máy của các tó chức Phật học phải là những người có học đạo. 


Chúng ta không thể nào không lo sợ khi thấy những người thiếu học Phật, đứng 
giữ địa vi tỏ chức và điêu kiện trong một Hội Phật học hay một cơ quan giáo dục như 
gia đình Phật tử chăng hạn. 


Cho nên người có hoàng pháp có bó phận phải am tường nội điển. Phải tìm hiểu 
giáo lý hàm chứa trong ba tạng: Kinh, Luật, Luận. Giáo lý cao siêu trong ba tạng phân 
làm ba hệ thông rõ ràng: 


a) Hệ thống Bát nhã: Giáo lý chân không chủ trương rằng vạn pháp là không 
thực, đê hiên lý tánh chân không. 


b) Hệ thống Pháp tướng: Giáo lý Duy thức chủ trương vạn pháp không thực 
tánh và có là do thức biên hiện ra ngàn sai muôn khác. 


= c) Hë thóng Pháp tánh: Giáo lý pháp tánh là dẫn tướng qui tánh, chủ trương đạt 
đên chơn như, các pháp đêu do chơn như duyên khởi mà có. 


Về mỗi hệ thống giáo lý, có vô số pháp môn đề chúng sinh thực hành và đạt đến 
quả vị giác ngộ. Người hoàng pháp càn thóng hiểu các hệ thống giáo lý và các pháp 
môn phương tiện để có thê xem ra ứng tiếp với xã hội cho hợp tời và hợp cơ. Tóm lại, 
sự hiệu biết về nội điển là điều quan hệ vào bậâc nhất. 


2. Nhân minh. Am tuóng giáo lý chưa đủ. Muốn trình bày giáo lý ấy một cách 
ró ràng, khúc chiệt, muôn lập thuyêt vững vàng, người hoăng pháp cân phải dựa trên 
một phương pháp luận lý; phương pháp luận lý ау gọi là nhân minh. 


Nhân minh là gì? Là một môn luận lý học của Phật Giáo, chủ trương chứng 
minh lập thuyêt băng "Nhân", nghĩa là băng cách suy cứu дёп lý do. 


Bộ sách vĩ đại làm căn bản cho Nhân minh học là Nhân minh đai sớ. Ở đây, 
chúng ta tìm hiệu qua đại cương đê hiệu thê nào là Nhân minh mà thôi. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Một lập luânk đầy đủ theo Nhân minh phải có ba phần: Tôn, Nhân, Dụ, gọi là 
tam chỉ tác pháp. Tôn là chủ trương của mình. Nhân là lý do thành lập chủ trương ây. 
Dụ là những sự kiện đem ra đê chứng minh (có thuận và nghịch). Ví dụ: 


Tôn: Ông Nguyễn Văn A phải chết. 
Nhân: Vì ông Nguyễn Văn A đã có kúc bị sanh ra. 


Dụ: Phàm cái gì đó sinh tất phải có chết, như Không Tử, Trần Trọng Kim 
v.V...(đông dụ). Trái lại, phàm cái gì không có sanh tât không có chêt, như hư không 
(di dụ) v.v.. 


Đồng dụ là những thí dụ đồng loại (có sinh có diệt). Di dụ là những thí dụ khác 
loại (không sinh thì không chêt). 


Ta thêm một ví dụ khác: 
Tôn: Trò B sẽ bị phạt 
Nhân: Vì trò B học bài không thuộc. 


Du: Phàm, ai không thuộc bài thì đều bị phạt cả, như trò C, trò ĐƯ"C (đồng 
dụ). Phàm, ai thuộc bài thì đều không bị phạt như trò Mít, trò Ôi. 


Ta nhận thấy môn luận lý nhân minh có hơi giống với luận lý học hình thức 
(syllogisme) của phương tây, và lại đây đủ tinh vi hơn luận lý học này, vì nó có đủ 
tính cách diễn dịch và qui nạp. 


Ba phần chính của môn luận thức nhân minh, phải có liên lạc mật thiết với 
nhau. Nhân bao giờ cũng quan hệ đến Tôn, phải triệt để có tính cách của đồng dụvà 
tuyệt đối không có tính cách của di dụ. Còn dụ bao giờ cũng phải dính Ни đến Tôn và 
Nhân. Mỗi phần Tôn, Nhân, Dụ muốn đứng vững được, cần phải tránh nhiều lỗi. 
(Xem quyền PHPT khóa IX). 


Học nhân minh có mục đích là biết phán đoán chân nguy, thuyết phục ngoại đạo 
và đọc được các bộ luận về pháp tướng học, bởi vì các Tổ ngày xưa theo lối lập luận 
này trong khi viết các bộ luận kia. 


3. Thanh minh. Đây là môn học về ngữ môn văn tự, về âm thanh và về văn học. 
Sự truyền. giáo cũng đã rất cần đến môn học này. Xưa các vị Tổ sư muốn đem giáo 
pháp truyền bá ở các nước, đã phải thông hiểu về các thứ sinh ngữ,đã phải có tài 
phiên dịch và trước tác. Nhiều bộ sách đạo lý lưu truyền đến tận nay mà cũng phải 
nhận là có những giọng văn sáng sủa lưu loát, chính là nhờ ở căn bản về thanh minh 
rất rộng rãi vậy. 


Trong Phật giáo, chỉ có Thiền tông chủ trương không chú trọng máy về văn tự. 
Các tôn phái khác đều cần đến thanh minh; Người tu học cần phải có kiến thức về văn 
học mới có thể học hiểu giáo lý tu tập; nn môn học này. Xưa các vị Tổ sư muốn đem 
giáo pháp truyền bá ở các nước, đã phải thông hiểu về các thứ sinh ngữ,đã phải có tài 
phiên dịch và trước tác. Nhiều bộ sách đạo lý lưu truyền đến tận nay mà cũng phải 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


nhận là có những giọng văn sáng súa lưu loát, chính là nhờ ở căn bản vé thanh minh 
rât rộng га vậy. 


Trong Phật giáo, chỉ có Thiền tông chủ trương không chú trọng máy và văn tự. 
Các tôn phái khác đều cần đến thanh minh; Người tu học cân phải có kiến thức về văn 
học mới có thể học hiểu giáo lý tu tập; người truyền giáo phải có kiến thức về văn học 
để phiên dịch, trước tác với các nước Phật Giáo trên hoàn cầu. 


Hiện nay, người Phật tử Việt Nam rất cần đến thanh minh: Phật Giáo Việt Nam 
đang đòi hỏi một kho kinh điển bằng tiếng Việt làm tài liệu học tập và truyền bá. Như 
thế các nhà hữu tâm của Phật Giáo phải lưu ý ý đến việc học tập văn chương và ngoại 
ngữ dé có thể kiến thiết một nền Phật học bằng quốc văn. 


4. Công xảo minh. Đây là môn học về công nghệ và kỹ thuật: 


Trong công cuộc hành đạo, người tín đồ của Phật Giáo nhận thấy cần có đủ điều 
kiện kinh tế, mới có thể lập ra những cơ quan tu học cho Tăng giới, cho cư sĩ, mới có 
thê thành được những tô chức cứu tế, giúp đỡ cho người nghèo đói tật nguyên, thể 
hiện lòng từ bi bác ái. Công nghệ và kỹ thuật mỗi ngày mỗi thêm tiến bộ, người Phật 
tử cần phải học tập dé óc những phương tiện hành đạo rộng rãi trong phạm vi xã hôi 
nhân sinh. 


Công nghệ và kỹ thuật, nếu chỉ là lợi khí cho sự kinh doanh vụ lợi ích kỷ, thì 
không đáng cho ta phải bận tâm. Công nghệ và kỹ thuật ấy tiến bộ chừng nào, thì gây 
đau khổ cho loài người chừng ấy, bởi vì chúng sẽ biến ra lợi khí tranh giành, cướp 
đoạt và bóc lột. Kỹ thuật tién bộ của máy móc, của bom đạn đã là một sự đe dọa ghê 
ghớm. 


Người Phật tử học lấy công nghệ và kỹ thuật rồi đem công nghệ và kỹ thuật 
phụng sự nhân loại, thé theo lòng vị tha và bác ái muốn cho muốn loài có hạnh phúc 
chân thực, tránh những tai hao do dục vọng gây nên. 


5. Y phương minh. Đây là môn học về các phương pháp chữa bệnh. Các đức 
Phật là những nàh lương у, trị cả tâm bệnh và cả thân bệnh cho chúng sinh, đức Dược 
Sư Lưu Ly là một gướng sáng. Thế gian này đầy dày những bệnh nhân đau khổ về vật 
chất lẫn tinh thần. Những phương thuốc chữa bệnh tỉnh thần đã đành rằng rất cần 
thiết, nhưng những phương thuốc chữa bệnh về vật chất cũng không phải là không 
quan trọng. Người Phật tử nếu có được những thời giò rảnh rang nên học chuyên môn 
về thuốc, dé có thực hành một công tác xã hội rất thích hợp với lòng từ bi: đó là sự 
chữa bệnh. Các bác sic các lương у, néu là Phật tử thì đã có trong tay một phương tiện 
hành đạo rất quan trọng. Рет sự an ủi đến cho người bệnh, nâng đỡ họ trong cơn ốm 
đau, cử chỉ đó thực có thê tiêu biểu được một phần nào tinh thần cứu thế tích cực của 
đạo Phật. 


Chúng ta hy vọng rằng sau này Phật Giáo sẽ có được những bệnh viện do Phật 
tử chăm Ngài оп, và môi một gnôi chùa địa phương, có thê có một cơ quan cáp cứu 


tương trợ cho đông Бао trong những lúc nguy biên ngặt nghèo. 


C. Kết Luân: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Trong thời đại hiện tại, xã hội đòi hỏi một phương thức hoằng pháp rộng rãi 
hơn. Chúng ta không có thê áp dụng những phương tiện nhỏ hẹp, mà cân phải mở 
rộng phàm vi của hoằng pháp theo Đại Thừa Phật Giáo; người Phật tử cần phải ylời 
Phật dạy học Ngũ minh và mỗi người sẽ là một chiến sĩ từ thiện xã hội, lo xây đắp 
cho nên Phật giáo tương lai hưng thịnh và thực hiện được bảo cứu tế to rộng của đức 
Bôn sư. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Mục Lục Khóa Thứ Năm 
Lịch Sử Truyên Bá Phật Giáo. 
10 Tông Phái và Vũ Trụ Nhơn Sanh 


--- 000 --- 


Bài Thứ | 01-Lịch sử Phật giáo Ấn 
1 Độ 


Bài Thứ || 02-Lịch sử Phật giáo 

2 Тгипе Ноа 
Bài Thứ || 03-Lịch sử Phật giáo Việt 
3 Nam 

Bài Thứ || 04-Lịch sử Phật giáo Việt 
4 Nam (tiêp theo) 

Bai THƠ С Phone tho chin hung 

5 Phật giáo trên thê giới và 
Việt Nam cận đại 


` 06-Mười tông phái ở 
КЕ Ы Trung Ноа: Luật tông , 
Tịnh độ tông, Thiên tông 


07-Mười tông phái ở 
Trung Hoa (Tiếp theo): 
Pháp-tướng tông, Mật 
tông, Thiên-thai tông 





08-Mười tông phái ở 
Trung Hoa (Tiếp theo): 
Hoa nghiêm tông, Tam 
luận tông, Câu-xá tông, 
Thành thật tông 





Bal Tiu 09-Vũ- trụ-quan Phật Giáo 


Bài Thứ || 10- Nhân-sinh quan Phật 
10 Giáo 











Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Năm 


Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo, 
10 Tông Phái và Vũ Trụ Nhơn Sanh 


--- 000 --- 
Bài Thứ 1 
Lịch Sử Phật Giáo Ап Độ 
A.-Mở Đề 


Khao-khát cái tuyỆt- -đối, khinh- thường cái cái trương- -đối; mong cầu cái vĩnh- 
viễn trường- -tồn, ruồng-bỏ cái biến-chuyền vô- -thường, người Viét-Nam nói riêng và 
người Á-Châu nói chung đã được huân-tập mây ngàn năm trong một thái-độ tư-tưởng 
như trên, nên đã xem thường lịch sử, là một môn học theo sát sự biên- chuyên vô- 
thường của sự thế, mà mục-đích là mong ghi chép một cách trung-thành những gì đã 
mắt hút trong bóng tối của thời-gian. 


Quan-niệm khinh thường lịch sử áy đã đem lại cho chúng ta nhiều điều tai-hại 
không nhỏ. Chúng ta đã bỏ mất bao nhiêu bài học quý giá mà ông cha chúng ta mua 
với một giá rất đắt; chúng ta đã mắt rất nhiều liên lạc với quá-khứ, tắt mát đường 
thông-cảm với người xưa, và đang lạc-loài trong hiện tại vì không biết nên bỏ con 
đường nào và nên theo con đường nào. Người ta thường nói rất đúng: một dân-tộc 
không quá-khứ, thì cũng khó mà có tương-laI. 


Riêng trong phạm-vi Phật Giáo chúng ta, tìm về cho đúng nguồn-gốc, thử vạch 
lại con đường đi truyên-giáo của ông cha, xây dựng lại mô-hình của một thời-đại huy- 
hoàng của Phật Giáo, đó là những công-việc vô cùng khó-khăn, nhọc mệt. 


Nhưng mặc dù mệt nhọc, khó-khăn, không lẽ thấy vết xe đồ của người xưa та 
nay chúng ta không tránh, cứ nhắm mắt đi càn? Người xưa đã xem thường lịch sử, 
ngày nay trái lại, chúng ta phải dành cho nó một địa-vị quan-trọng. Có thấy rõ được 
nguôn-gôc, sự phát- triển, những thời-đại thịnh- suy của môt tôn giáo, chúng ta mới 
hiểu rỏ được giá trị chân-thật của tôn-giáo ду. Nhất là nếu chúng ta là những người có 
nhiêm-vụ truyền- -bá giáo-lý của Phật-Đà, thì hơn ai cả, chúng ta phải học lịch sử Đạo- 
Phật dë tìm hiểu lẽ thịnh suy, nguyên-nhân những thành bại của công-cuộc hoằng- 
dương chánh-pháp trên khắp năm châu, hầu bắt chước những điều hay có lợi cho 
Đạo, bỏ những điều dó, có hại cho Đạo, để Phật-Pháp được hoàng truyền mãi mãi với 
thòi-gian. 


Vaáy trước tiên, chúng ta hãy trở về nguồn, tuần-tự đi theo bước chân trên 
đường truyền giáo, từ khi Đức Giáo-chủ Thích-Ca mới xuất-thế ở Ап Độ, dàn dàn 
qua Trung- Hoa, rồi đến Việt-Nam, dë cuối cùng có một ý-niệm tông-quát về hiên- 
tình Phật Giáo ở nước nhà và trên Thế-Giới phức-tạp ngày nay. 


B.- Chánh Đề 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật Giáo Ở Aán Độ 
L- Sự Khai Nguồn Của đức Giáo Chủ Thích Ca 


1.- Tình-trạng xã-hội đen tối và tư-tưởng phức-tạp ở Ấn Độ khi đức Phật xuất- 
thé 


Xét về sự bát bát công trong xã-hội trên 2500 năm trước đây, thì xã-hội Án Độ 
có lẽ là một trong những xã-hội có một chế-độ xã-hội và chính-trị bất công nhất. Dân 
chúng Ап Độ thời bấy giờ bị phân chia rất nhiều giai-cấp khác nhau, tựu trung có thể 
liệt vào những giai-cấp chính sau đây: 


a)Bà-la-môn (Brhmanes) gồm những Giáo-sĩ, những người giữ quyền thống-trị 
tinh-thần, phụ-trách về lễ-nghi, cúng bái. Họ tự nhận mình là hạng cao-thượng, sinh 
từ lỗ miệng Phạm-Thiên (Brahma) hay Phạm-Thiên cẦm cương lãnh đạo tinh-thần 
dân-tộc, nên có quyền ưu-tiên được tôn-kính, và an-hưởng cuộc đời sung-sướng nhất. 


b) Sát-đế-ly (Kastryas) là hàng vua chúa quý-phái, tự cho mình sinh từ cánh tay 
Phạm-Thiên, thay mặt cho Phạm-Thiên nắm giữ quyền-hành thống-trị dân-chúng. 


c) Vệ-Xa (Vaisyas) là nhữnh hàng thương-gia chủ-điền, tin mình sinh ra từ bắp 
vé Phạm-Thiên, có nhiệm-vụ đảm-đương về kinh-tê trong nước (mua bán, trông-trọt, 
thu huê-lợi cho quôc-gia ). 


d) Thu-Đà-La ( Soudras) là hàng Hà-tiện, nô-lệ tinh mình sinh từ gót chân 
Phạm-Thiên, nên thủ-phận làm khổ-sai suốt đời cho các giai-cấp trên. 


Ngoài. bốn giai-cấp trên, còn có một hạng người hà-tiện nhất là giống Ba-ri-a 
(Pariahs) giống dân-tộc mọi rợ, bị coi như sống ngoài lề xã-hội loài người, bị các giai- 
cấp trên đôi-xử như thú-vật, vô cùng khó nhục, tôi-tăm. 


Năm giai-cấp này mặc y-phục màu sắc khác nhau. Mỗi giai-cấp sống theo luật 
lệ hệ thống cha truyền con nôi, không được thay đổi nghề-nghiệp hay cưới hỏi lẫn 
nhau, và không được di chuyển chỗ ở khác. Theo luật Bà-la-môn, chỉ ba giai- cáp trên 
có quyền đọc kinh, học đạo, còn hai giai-cấp dưới thì đời đời chỉ làm nô lệ cho ba 
giai-cấp trên mà thôi. 


Hạng Bà-la-môn hưởng sung sướng nhàn-hạ bao nhiêu, thì đám người hà-tiện ở 
dưới lại khổ sở, nhục-nhã bấy nhiêu. Sự bất công xã- hội thật không thể nào diễn-tả 
nổi. Giữa người với người, thật không có một nhịp cầu thông-cảm nào, nguồn yêu 
thương tắc nghẹn, giai-câp này đối với giai-cấp khác là địch thủ mà càng bóc lột được 
bao nhiêu là càng tốt bấy nhiêu. 


Về phương-diện tôn-giáo, Triết-học, tư-tưởng thì xã-hội Ап Độ thời bây giờ 
cũng diễn га một cảnh-tượng vô-cùng hỗn-tạp. Về tín-ngưỡng người thờ thần lửa kẻ 
thờ thần núi, thần sông, kẻ thờ thần gió, thần chớp, thần mặt tròi. Về triết-học, kẻ cho 
rằng Phạm- Thiên là căn-bản của vũ-trụ, vạn-hữu, kẻ cho rằng đất là căn bản, kẻ cho 
rằng nước là căn- bản, kẻ cho rằng gió là căn bản ...có phải đi xa hơn, từ cụ-thê đến 
trìu-tượng, lập ra những thuyết: thời gian luận, không gian luận, phương-hướng luận, 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


chủ-trương nhất nguyên, nhị nguyên, đa nguyên ...Gồm một trăm phái khác nhau, 
luôn luôn đã kích chóng báng nhau. 


Tóm lại, xã-hội Ấn Độ lúc bấy giờ là một xã-hội về vật-chất thì đang rên-siết 
dưới ách bát công, áp-bức, về tinh-thần thì đang quay-cuồng, điên-đảo trong những 
luồng tư-tưởng lỳ thuyết rối-reng, tà-vay. Xã-hội ду đang khao-khát tình thương và 
bình đăng, đang mong chờ được chói rạng dưới ánh sáng của trí-huệ. 


Trong hoàn-cảnh а áy, Đức Phật Thích-Ca đã xuất-hiện đúng lúc để cứu vớt cõi 
đời sầu khô. 


2.- Đức Phật Thích-Ca ,vị giáo-chủ của Đạo Tù-bi và Trí-huệ: 
a)Niên-lịch Giáng-S¡nh. 


Như chúng ta đã nói ở phần mở đề, người Phật-Tử chúng ta không cho vắn-đề 
lịch sử là quan-trọng; lại thêm trải qua một thời-gian lâu dài từ khi Đức Phật xuât- 
hiện đến nay, tài-liệu bị thất-lạc nhiều, nên có nhiều thuyết khác nhau về niên-lịch 
Giáng-Sinh của Đức Phật. 


Tuy thế, ngày nay dé được thống-nhất toàn vẹn về niên-lịch Phật Giáo thế-giới 
họp tại Đông-Kinh năm 1952, đã thỏa thuận rằng ngày trăng tròn tháng hai của xứ Ап 
Độ (tức ngày rằm tháng tư âm-lịch) năm 624 trước Jésus Christ ra đời là ngày Đàn- 
sanh của Đức Phật Thích-Ca. Như vậy, tính đến năm nay (1964) thì Đức Phật Giáng- 
sinh đã được 2588 năm (1964+624). Nhưng nếu chúng ta thấy ghi Phật-lịch 2508 
(tính đến năm Tây-lịch là 1964) là vì Tổng-hội Phật Giáo Quốc-Tế lấy năm nhập 
Niết-bàn của Đức Phật làm năm đầu kỷ-nguyên, chứ không phải láy năm sinh (2588- 
80 năm đời Đức Phật =2508). 


b).Quốc-độ và dòng họ. 


Thời bây giờ xứ Ап Độ gồm nhiều tiểu-quốc, khi hòa khi chiến với nhau như 
đời Chiến-quốc bên Tàu. Tuy thế, đại-cuộc vẫn thu về nước Ma-kiêt-đà (Magatha) 
như nhà Chu ở Trung-Quốc đối với các nước chư-hầu vậy. Nước này lớn nhất ở phía 
nam sông Hằng-Hà (Gange) làm trung tâm cho toàn xứ Ап Độ. Ơi phía Bắc xứ Ап 
Độ, gần dưới chân dãy núi Hy-mã-lạp-sơn (Bây giờ là nước Népal) có một Quốc-độ 
tên là Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu). Vua trị-vì nước này là Tịnh-Phạm- Vương 
(Sudhodana) thuộc giai-câp Sát- dé-ly (Kastrya) dòng Kiều-Tât-la (Gotama) là một đại 
quý tộc ở Ấn Độ. Bà Hoàng-Hậu, vợ của vua Tịnh-Phạn là Ma-Gia (Maha-maya) đến 
45 tuổi mới có thai. 


Theo tục lệ Ап Độ, gần ngày sinh, Hoàng-Hậu trở về nhà cha mẹ là vua A-Nậu- 
Thích-Ca (Anucakya) ở nước Câu-Ly (Koli). Một buôi bình minh,  Hoàng-Háu ra dạo 
chơi trong vườn hoa Lâm-Tỳ-ny (Lumbini) và sinh hạ Thái-tử ở đấy. Thái-tử được 
đặt tên là Tất-Đạt-Đa (Siddharta) và theo tục lệ Ấn Độ lây họ mẹ là Thích-Ca 
(Cakya). Sau khi đã sanh Thái-tử Tất-Đạt-Đa được 7 ngày, Hoàng-hậu Ma-Gia tạ 
thế. Em gái của hoàng hậu là Ma-Ha-Ba-Xà- Ba-Đề (Maha-Prajapati) thay chị nuôi 
Thái-Tử Tất-Đạt-Đa cho đến lớn. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thái-tử Tất-Đạt-Đa, sau пау tức là Đức Phật Thích-Ca Mâu-m, vị Giáo-chủ tù- 
bi và trí-huệ của Đạo Phật. 


c)Hình-tướng và tư-chất 


Hình tướng của Thái-Tử có những nét đặc biệt hơn người thường: Ngài có ba 
mươi hai tướng quý và tám mươi vẽ đẹp. Cho nên khi xem tướng Ngài, Đạo sĩ A-Tư- 
Đa (Asita) đã tiên đoán sau này Ngài sẽ thành Phật, làm chủ cả tam thế, dắt đường chỉ 
nẻo cho chúng sinh thoát khỏi bé khổ luân-hồi. 


Thuở thơ ấu, tư chất thông minh và tánh tình đức-độ của Ngài đã biéu lộ một 
cách ró rệt. Những Đạo-sĩ thông thái, những Vỏ-sĩ tài danh điều được Tịnh-Phạn 
vương mời đến dạy cho Thái-Tử; và chănh bao lâu Thái-Tử đã trở thành một vị văn 
vỏ toàn tài, không ai sánh Кір. 


Cùng một nhịp với tài-năng, đức-độ của Ngài cũng được phát triển một cách vô 
cùng nhanh chóng và sâu rộng. Tình thương của Ngài lan tràn, bao phủ tât cả mọi vật 
moi người. 


Ма củng do tư chất thông minh nhìn thấy ró được tánh cách giá dối, vô thường 
của sự thế, và lòng thương vô hạn, không thê ngồi yên йё nhìn thấy sự rên-siết, khổ 
đau của cỏi đời, nên tâm-hồn của Ngài không bao giờ được yên ôn. Ngày đêm, Ngài 
luôn luôn nghĩ đến phương pháp cứu khổ cho chúng sinh. 


Vua Tịnh-Phạn, để làm khuây-khỏa lòng con, truyền dựng lên một cung điện 
nguy nga, bày đủ trò đàn ca múa hát bao vây lấy Thái-Tử, và còn cưới cho Ngài một 
người vợ tuyệt-thế giai-nhân làm nàng Da-Du-Đà-La (Yosodhara) nhưng Thái-Tử 
vẫn không khuây nói buồn mênh mông của cõi thế. 


d) Xuất-gia . -Năm ngài mười chín tuôi (có chỗ nói 29 tuối) sau khi đã để lại 
cho Tịnh-Phạn vương một người cháu nội là La-Hầu-La(Lahula).Thái-Tử quyết -định 
rời bỏ Hoàng-gia, từ bỏ cuôc đời vinh- hoa phú-quy, trốn ra khỏi hoàng-thành, cắt tóc 
vào rừng sâu mong được yên-tĩnh để tìm nghĩ phương -pháp cứu độ chúng-sinh thoát 
khỏi vòng khổ ải và đưa họ lên bờ giác -ngô vĩnh-viên yên vui. Ban đầu Ngài phải đi 
tìm học hỏi với những đạo- sĩ danh-tiếng nhất Ап- Độ thời bấy giờ, nhưng rồi Ngài 
nhận thấy chân-lý và lối tu hành của họ cũng không có gà là siêu-thoát. Từ đó, Ngài đi 
vào ân trong dãy núi Tuyết-Sơn, phải tự mình tu luyện đề tìm ra cái đạo giải thoát như 
ý Ngài mong muốn. Trong sáu năm tròi tu khổ-hạnh,Ngài củng chưa thu-thập được- 
kết quả gì khả-quan. Bấy giờ, Ngài mới đi đến núiTượng- -Đâù(Gajasirsa) bên bờ sông 
Ni-Liên-thuyền. Sau khi tắm гий xong Ngài thọ bát cháo sữa (đè-hồ) của máy nàng 
mục-nữ cúng. Rồi Ngài đi đến dưới gốc cây Tất-bát-la (Pippale, sau này người đời 
gọi là cây Bó-dà nghia là cáy giác ngộ, để kỷ niệm sự giác ngộ cuả Đức Phật dưới 
gốc cây ấy). Ngài ngồi thiền-định ở đó và thè rằng: 


"Nếu ta ngồi đây mà không chứng được đạo-quả, thì dù thịt nát xương tan,ta 
quyêt không bao giờ đứng dậy". 


d) Thành đạo và thuyết pháp độ sinh.-ngài ngồi thiền định dưới gốc cây Tất-bát- 
la, cho đên ngày thứ bôn mươi chín, lúc sao mai vừa mọc, thì Ngài hôt-nhiên đại - 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


ngộ, thây được chân lý của vũ trụ và nguồn gốc sinh tử của chúng -sinh. Ngài đã 
thành Phật với danh hiệu làPhật Thích-Ca-Mâu-NI (Cakya Muni). 


Sau khi thành đạo trong khoảng thời gian bón mươi chín năm(Có chó chép là 
bốn mươi lăm năm) đức Phật chu du khắp cả các lưu vực sông Hằng, đem đạo vô 
thượng của ngài giáo hóa chúng sinh, không phân biệt già trẻ, nam nữ, giàu nghèo, 
sang hèn, màu da, chủng tộc, trí thức hay ngu si. 


Nhờ lòng từ bi không bờ таё, đức hy sinh rộng lớn vô biên, Ngài đã giảng nói 
pháp trên năm trăm hội, hóa-độ vô số quần-sinh, thoát vòng mê-mờ khó não. Và do 
đó, đạo Phật được thành lập trên cõi đời. 


e)Phật nhập Niết-bàn.-Vào năm 554 năm Trước tây-lịch (tính đến năm 1964 tức 
là: 1964+554=2508 năm) Đức Phật bây giờ đã 80 tuổi. Nhận thấy chiếu nguyện của 
mình đã thực hiện, nhiệm vụ độ sinh của mình đã đầy đủ, một hôm, đức Phật cho hội 
đệ từ của Ngài lại, ban những lời di chúc cặn kẽ, rồi từ giã cõi đời một cách bình thản, 
giản dị móc ở giữa hai cây bông vải (Cala) ngoài châu thành Câu-thi-la (Kusivagarâ), 


Như thê ây, một cuộc đời vô cùng vĩ dại đã xuât hiện và biên ân như một luông 
ánh sáng mâu nhiệm khi đã đánh dâu ba giai đoạn lớn một cách vô cùng giản di và 
đây ý nghĩa: 


-Ra đời bên cạnh một gốc cây 

-Thành đạo bên một gốc cây 

-Và lìa đời ở giữa hai cành cây ! 

IL-Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo Tại Ân Độ 


1.-Bốn thời kỳ kiết tập kinh-điển.-Bốn tháng sau khi Đức Phật nhập niết-bàn, 
Ngài Ma Ha Ca Diếp (MaHa Kasypa) thay Phật thống suất tăng-chúng đã triệu-tập 
một hội nghị gồm khoảng 500 đại đệ-tử của Phật, ở thành Vương-Xá ( Rajagrika) dé 
giảng tụng lại những giáo-lý та Đức Phật đã dạy. Trong hội-nghị đầu tiên này, Ngài 
Ma Ha Ca Diệp được suy tôn ngồi ghế chủ-tọa; Ngài А-Мап, là Vị đệ-tử thường theo 
Phật nghe nhiều và nhớ lâu, được cử ra tụng lại những lời dạy của Phật; còn Ngài Uu- 
Ba-Ly (Upali) là vị đệ-tử thông- suốt và nghiêm-trì giới luật nhất, được cử ra tụng 
giới-luật. Hội nghị này đã kết-thúc sau bảy tháng làm việc và 500 vị đại đệ-tử đều 
công nhận đó là những lời chân thật của Phật. 


Đại-hội này được mệnh-danh là "Kỳ kết-tập thứ nhất ". 


b). Kỳ kết-tập thứ hai. -Khoảng một trăm năm sau khi Phật nhập- diệt, vì có sự 
bât đông vë giới-điêu, nên tăng chúng chia làm hai nhóm, họp riêng ở hai thành 
Vaisaly và Vàjji. 


Nhóm tăng-sĩ họp ở thành Vaixaly do sự triệu tập của Ngài trưởng-lão Yasa thọ 
165 tuổi, gồm có 12.000 Tăng-sĩ, nhưng trong 50 áy chỉ có 700 vị lão-thành mới có 
quyền biêu- quyết . Hội-ngh] này họp dưới quyền chủ-tọa của Ngài Revala và đồng- 
thanh biêu-quyết: "Không nên sữa đối cho sai những điều luật của Phật đã truyền đạo 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


mặc dù Đức-Thè-Tôn đã có di-huán rằng néu chư Tăng đồng ý cung 2 nhau là thấy 
điêu-luật nào của Như-Lai đã chê-định là ít quan-trọng và không thê thụ-trì được nữa, 
thì được phép sữa chúa". 


Trong khi ду thì nhóm Tăng-sĩ ở thành Vajji họp dưới quyền chủ-tọa của đại- 
đức Vajjiputra lại chấp-thuận. Trong kỳ kết-tập thứ hai này chỉ đặt trọng tâm trong 
việc giải-quyết về giới-luật mà thôi. Tuy thế, Tăng-đồ cũng chia thành hai phái rõ rệt. 
Phái do Ngài Yasa triệu-tập và giữ đúng giới-luật của Phật, thì gọi là phái nguyên 
thủy (Théravadins) hay thượng-tọa bộ. 


Phái do Ngài Vajjiputra sữa đổi mười điều luật của Phật thì gọi là phái Tiến-thủ, 
hay là Đại-chúng bộ (Mahasanghikas). 


Từ đây, Phật Giáo chia ra hai phái ró rệt và là cội тё cho hai mươi tôn-phải sau 
này. 


c). Kỳ kết-tập thứ ba:Hơn hai thế-kỷ sau ngày Phật nhập-diệt ( 274 năm trước 
tây lịch), Hoàng-Đề A-Dục lại triệu-tập 1000 vị Đái-trưởng-lão Uyên-thân đê kết-tập 
kinh điền tại thành Pataliputra ( tức là Bihar và Patra ngày nay ) dưới quyền chủ tọa 
của Ngài Mục-Kiền-liên Tu-Đế(Mogaliputta Tissa). Sau chín tháng làm việc,hội nghị 
đã hòan- thành công -tác k61t-tập kinh-điễn,ngòài ra lại còn chinh- đốn Tăng- giới, 
bài trừ những hạng Tu-sĩ phạm trai, phá giới, vô kỷ - luật. 


d)Kỳ kết-tập thứ tư .-Vào khoảng 600 năm sau khi Phật nhập -diệt ,nghĩa là vào 
thế-kỷ thứ nhất Tây-Lịch,Vua Ca-Ni-Săc-Ca (Kaniska) một vị Раі-Рё Ấn Độ, có tâm 
hộ pháp chẳng thua gì Vua A-Dục, đã triệu tập 500 vị Bồ Tát, 500 vị Tỳ-kheo cùng 
500 người tại-gia cư-sĩ, tại thành Ca-Thập-DiLa đề kết-tập kinh-điển dưới quyền chủ- 
tọa của hai Ngài Hiếp-Tôn-Giả và Thé Hữu. 


Kỳ kết-tập này gọi là kỳ kết-tập lần thứ tư. 


Trong bốn kỳ kết-tấp này thì hai kỳ đầu chưa cần đến sự biên chép,nghĩa là chỉ 
đọc tụng lại, xem lời lẽ nào là của Phật đã nói ra, hay xét những ý nghĩa nào là đúng 
với chánh-pháp. 


Đến thời kỳ thứ ba và thứ tư mới dùng đến văn-tự dë biên chép thành sách -vở. 
Trong sự biên chép này, chư Tăng chia làm hai phái: Phái Nam thì ghi băng văn Pali, 
còn phái Вас thì ghi băng văn phan. 


2.-Nam -phuong và Bắc-phương Phật Giáo. -Nhu trên đã nói, vì kinh-điển 
được ghi chép bằng hai thứ văn: Pali và Phan, nên những xứ nói tiếng Pali thì kinh- 
điển bằng Pali được truyền bá,còn những xứ dân chúng nói tiếng Phan thì kinh-điển 
bằng Pali được truyền- bá, còn những xứ dân-chúng nói tiếng Phan thì kinh-điễn bằng 
Phạn-văn được truyền tụng. Nếu láy Trung Ấn Độ là cứ-điểm, thì những xứ phía Nam 
Ấn Độ và lan ra đến những xứ Tích-lan, Miến-điện, Thái-lan, Ai-lao, Cao-mien ...đều 
theo kinh điển Pali, nên cũng gọi là Nam-phương Phật Giáo. 


Còn những xứ thuộc Trung Ап Độ, Bắc Ап-Ро ауа lan ra đến Nêpal, Tây-tạng, 
Trung- hoa, Việt-nam, Cao-ly, Nhật-bôn...thì lại căn-cứ theo kinh điên chữ Phan, và 
được gọi là Băc-phương Phật Giáo. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nam-phương hay Bắc-phương Phật Giáo đều thờ chung một đắng giáo-chủ là 
Đức Phật Thích-ca và đều tuân theo những yếu điểm mà Phật đã dạy. Tuy thế, tùy 
theo căn-cơ, tâm-lý và ảnh hưởng văn hóa cùng đời sống của dân chúng có khác nhau 
giữa Nam và Bắc- phương mà phương pháp tu hành và sự phát huy giáo lý có điểm di 
và đồng. _Bắc-phương phần nhiều đi về lối tung-hoành, phát-triển, phóng-tũng không 
câu nệ về hình thức. Nam-phương thì lại có tánh-cách thủ-cựu, trung thành với Phật 
Giáo Nguyên-thủy, tôn-trọng hình-thức. Do đó mà có hai phái: Tiêu-thừa Phật Giáo ở 
Nam-phương và Đại-thừa Phật Giáo ở Bắc-phương. 

3.- Sự phát-triển của Đại-thừa và Tiểu-thừa . О đây vì chúng ta còn đang ở 
trong phần lịch sử truyền bá Phật Giáo, nên chưa vội đề-cập đến sự sai khác giữa 
giáo-lý Đại-thừa và Tiểu-thừa . Chúng ta hãy khu-biệt ván-dë và nói đến sự phát-triển 
của hai phái ду ở Ап Độ như thế nào mà thôi. 

Sự phát-triển của các bộ-phái Tiêu-thừa .- Như chúng ta đã biết, nguyên- nhân 
Tiểu-thừa chia ra làm hai bộ-phái, vì trong kỳ kết-tập lần thứ hai, về vân-đề giới-luật 
có chó bát-đồng, Tăng-chúng mới chia ra làm hai phái: Một phái gồm các vị Trưởng- 
lão gọi là Thượng-tọa-bộ; và một phái gồm phần nhiều các vị Tăng-sĩ trẻ tuôi, nhưng 
rất đông đảo, gọi là Đại-chúng-bộ. 


Trong khoảng thời-gian 100 năm sau kỳ kết-tập lần thứ hai ấy, Đại-chúng-bộ 
lân lượt chia ra tám bô-phái như sau: 


-Nhất-thuyết-bộ 

Lần thứ nhất chia làm ba bộ -Thuyết-xuất-thế-bộ 

-Kê-dẫn-bộ 

Lần thứ hai chia ra một bộ nữa là -Ра-уйп-Ьд 

Lần thứ ba chia ra một bộ nữa là -Thuyết-giả-bộ 

-Chê-đa-bộ 

Lần thứ ba chia ra một bộ nữa là Tây-sơ-bộ 

Bộ nữa là: Bắc-sơn-bộ 

Như thế là từ một bộ phái chính là Đại-chúng-bộ mà lần lượt chia làm tám chỉ 
bộ (cộng là 9 bộ). Trong lúc ây thì bên Thượng-tọa-bộ ban dâu sông một cách yên-ôn 
trong núi Ca-Tháp-di-la, nhưng theo với thời-gian, cũng phân phái dân, уа собі cùng 
gôm những bộ như sau: 

1. Thuyết-nhứt-thế-hữu bộ 

2. Độc-tử bộ 


3. Pháp-thượng bộ 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thượng-Tọa-Bộ 4. Hiền-vị bộ 
5. Chánh-thượng bộ 

6. Mật-lâm-sơn bộ 

7. Hóa-dia bộ 

8. Pháp-tạng bô 

9. Âm-quang bô 
10.Kinh-lượng bộ 


‚Тот lại, bên phía Thương-Tọa-bộ, từ căn-bản (Thương-Tọa-bộ) đến chi nhánh, 
gôm cả Шау 11 bộ. 


Nếu tổng cộng cả Thương-Tọa-bộ lãnh Đại chúng bộ, thì Tiểu-thừa gồm cả thảy 
là 20 bộ. 


b) Sự phát triển của phái Đại-thừa. 


Mặc dù trong giáo-lý của Đức Phật có gồm cả ý nghĩa Tiểu-thừa lẫn Đại-thừa, 
nhưng trong bốn, năm thế-kỷ đầu của Phật-lịch, vì căn- cơ của Tăng-sĩ và tín đồ Ấn 
Độ thích hợp với Tiêu-thừa hơn, nên giáo-phái Tiêu-thừa được phát triển mạnh. 
Nhưng từ thế kỷ thứ nhất Tây-lịch, hay thứ sáu Phật-lịch, giáo -lý Đại-thừa bắt đầu 
phát-triển mạnh ở phía Bắc Ấn Độ và dàn dàn lan rộng ở Bắc-phương. 


Công đầu tiên, nhờ đó Đại-thừa Phật Giáo được phát-triển mạnh là của Ngài 
Mã-Minh. 


Ngài Mã-Minh, người ở Bắc Ấn Độ, sanh vào thế-kỷ thứ nhất Tây-lịch, lúc đầu 
theo ngoại-đọa, có tài biện-bác, sau vì biên-luận thua Ngài Hiếp-Tôn-Giả, nên mới 
quy-y theo Phật Giáo. Chính Ngài là tác-giả bộ luận Đại-thừa Khởi-tín, Đại-thừa 
Trang-nghiêm kinh luận, và nhờ sự hộ-pháp đắc-lực của Vua Ca-Ni-Sắc-Ca,Ngài đã 
phục-hưng và truyền-bá môt cách mạnh-mẽ giáo-lý Đại-thừa. 


Một trăm năm sau, nối tiếp sự nghiệp của Ngài Mã-Minh, có Ngài Long-Thọ ở 
nước Tỳ-Dạt-La (Nam Ấn Ðộ) có Thiên-Tư råt tốt, lúc còn nhỏ đã thông-hiều những 
kinh-giáo của Bà-La-Môn, Phệ-Đà..., trnh-thông cả Thiên-văn, а-у, y-học, số -học. 
Ban đầu Ngài tu theo Tiểu-thừa, sau Ngài nghiên-cứu giáo-lý Đại-thừa và làm ra 
những bộ luận Trung-quán, Thập-nhjị-môn, Trí-độ...đê phá-trừ tà-chấp, chỉ ró chánh- 
lý Đại-thừa, và đi chu-du các nước đề hàng-phục ngoại-đạo. Đại-thừa nhờ đó ngày 
một thêm tỏ rạng. 


Nối tiếp Ngài Long-Thọ có hai vị đệ-tử là Ngài Long-Trí và Đề-bà là những 
người có công lớn trong việc phát dương Đại-thừa. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Sau khi Phật nhập Niết-bàn hơn 900 năm, nghĩa là khoảng thế-kỷ thứ tư Tây- 
lịch, có hai anh em Ngài Vô-trước và Thế-thân, sanh ở Bắc Ап Độ, trước theo Bà-la- 
môn giáo, sau quy-y theo Phật. 


Ngài Vô-trước là anh, giác ngộ giáo-lý Đại-thừa trước, còn Ngài Thế-Thân ban 
đầu tu học giáo-lý Tiểu-thừa, sau nhờ anh là Ngài Vô-trước hướng-dẫn sang Đại- 
thừa. Từ đó hai anh em tích-cực phát-dương giáo-nghĩa Đại-thừa Duy-thức và làm ra 
các bộ: Hiển-Dương Thánh-giáo luận, Nhiếp-Đại-thừa luận...cả hai Ngài đều chủ 
trương về Duy-thức, biên rỏ cái lý:"Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức". Do đó, 
học thuyết của hai Ngài gọi là Pháp-tướng Duy-thức-học, và hai Ngài được xem như 
là khai-tô của Pháp-tướng Duy-thức-học. 


Ảnh hưởng của hai Ngài nói tiếp lan rộng sang đến thế-kỷ thứ 10 Tây-lịch và 
làm cho Đại-thừa Phật Giáo ở Ấn Độ được phát-triên một cách rực-rỡ, và lu-mờ giáo- 
lý Tiêu-thừa . 


4- Sự suy-tàn của Phật Giáo tại Ấn Độ -Vào khoảng 2000 năn sau khi Phật nhập 
-diệt, đạo Phật ở Ấn Độ lu -mờ dân và hầu như không còn vang bóng gi nữa. Nguyên- 
nhân của sự suy-tàn ấy có thể quy vào ba lý-do sau đây: 


a.-Đạo Bà-La-Môn, trước thời kì Đức Phật xuất hiện là một Tôn-giáo độc-tôn ở 
Ấn Độ. Nhưng từ khi đạo Phật ra đời và càng ngày càng được phát-triển mạnh vì 
tinh-thần từ-bi bình-đẳng và ánh-sáng rực-rỡ của trí-huệ Đạo Bà-La-Môn mát dần 
thân-thế và lui mãi vào trong bóng tối. Nhưng những vị lãnh đạo tôn-giáo ду không 
ngã lòng, một mặt họ lo tu-chỉnh giáo-lý của họ, một mặt họ thanh-lọc hàng ngũ và 
dựa vào thế-lực của chính-quyền, dần dần họ chiếm lại địa-vị cũ và hết sức bài-xích 
Phật Giáo. 


b.-Hồi -giáo là một tôn-giáo nguyên ở Thổ -Nhĩ -Kì (Turquie) khi đã xâm nhập 
Ấn Độ bằng quân-sự, đã dùng những thủ-đoạn khốc-liệt để hủy diệt chánh-pháp, tàn 
hại Phật Giáo bằng cách đập tháp, phá chùa, đốt kinh-điên, giết hại Phật-tử. Do đó, 
đạo Phật hầu như không còn chỗ đứng ở Ап Độ nữa. 


c.-Lý do thứ ba là lý do nội-lai. Nếu chỉ vì hai lý do ngoại-lai nói trên, thì đạo 
Phật ở Án Độ không dễ gi bị tiêu-diệt một cách nhanh chóng như thế. Sự suy-sụp 
Phật Giáo ở Ấn Độ còn là sự suy-đôi của Tăng- giới, Phật-tử thiếu tu thiếu học, thiếu 
tinh-thần tiến-thủ của giới lãnh-đạo Phật Giáo An Độ lúc bấy giờ nữa 


Nếu sự phá- phách ở bên ngoài không có sự gián- tiếp tiếp tay phá -hoại ở bên 
trong, thì Phật Giáo ở Ап Độ không diễn ra cái cảnh suy-tàn hoang-vắng như chúng 
ta đã thấy trong năm thế-kỷ trước đây. 


C.- Kết Luận 
А Đức Phật đã dạy: có sanh thì có diệt, có thành thì có hoại. Vậy sau mười lăm 
thê-kỷ hưng-thịnh, Phật Giáo ở An Độ dân dân suy-dói cũng là một sự thường. Luật 


Vô-thường chỉ phối tất cả những sự việc của đời này. 


Và cũng do cái luật biến-dịch, chỗ này khuyết thì chỗ kia bồi, làn sóng lặn ở chỗ 
này đê hưng ở chó khác. Đạo Phật đã chuyên đi từ trung-tâm điêm là a đã chuyên đi 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


từ trung-tâm điểm là Ап Độ để lan ra, hưng thịnh ở nước khác trước tiên là chung 
quanh Ấn Độ, rôi sang Trung Hoa và dân dân lan ra khắp thê-giới. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Năm 


Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo, 
10 Tông Phái và Vũ Trụ Nhơn Sanh 


--- 000 --- 
Bài Thứ 2 
Lịch Sử Phật Giáo Trung Hoa 
А. Mở рё 


Như chúng ta đã biết qua trong bài học thứ nhất, cái của đạo Phật ở Ấn Độ, 
trong khi trưởng thànhđã chia thành hai thân cây lớn,một thân cây hướng về phía 
Nam, tức là Nam tôn Phật Giáo,trong thân cây hướng về phía Bắc, tức là Bắc phương 
Phật Giáo. 


Nói đến Bắc Phương Phật Giáo, thí quốc độ lớn nhất và có một ảnh hưởng 
quyết định đến những nườc chung quanh là Trung hoa. Vậy muốn biết lịch sử truyền 
bá Phật Giáo ở Bắc phương hay Đại-thừa Phật Giáo, chúng ta không thê không 
nguyên cứu sự phát-triển, sự thăng trầm của đạo Phật Trung hoa, từ khi đạo Phật mớ 
du nhập vào cái khối người đông đảo nhất thế giới này cho đến thời cận đại. 


Khi chúng ta đã nhận thấy được những đường nét chính của lịch sử Phật Giáo 
Trung hoa, thì chúng ta cũng sẽ có được một vài khái niệm và màu sắc chính của đạo 
Phật ở Việt nam trong quá khứ: 


B.- Chánh Đà: 
L- Thời Kỳ Sơ Khởi 


Theo các sách sử còn truyền lại, thì đân Trung hoa đã có nghe nói đến đạo Phật 
lâu lắm và rải rác rong dân chúng ở phía Tây, đã có người đã theo đạo Phật rồi. Hưng 
mãi đến đời nhà Đông hán, niên hiệu Vĩnh bình năm thứ mười (T.L67) Vua Minh Dé 
sai các ông Vương Tuân, Thái Нат, cả thảy mười tám người qua nước Đai Nhuc Chi 
(môt nuoc1 ở рма Tây, trên đường từ Ấn Độ sang Trung Quốc) đề rước Phật về thờ 
và có mời được hai vị sư là Ca-Diếp Ma Đằng (Kerssoapa Matanga) và Trúc Pháp 
Lan (Falan) qua Trung hoa. Vua Han Minh Đề truyền dựng chùa Bạch Mã đề thờ 
Phật và cho hai Ngài ở đó dịch kinh truyền Đạo. Hai Ngài đã dịch kinh Tứ Thập Nhị 
Chương và mười sáu quyền kinh khác. Phật Giáo được thừa nhận ở Trung Quốc, 
được xây chùa, dịch kinh được bắt đầu từ đó. Dần dần đạo Phật càng bành trướng và 
càc nhà truyền Đạo từ Tây-vứt lục đục kéo sang Trung Quốc, trong số đó có những 
bậc nổi tiếng nhất là Ngài An Thế Cao, Chi Lâu Ca Sâm, Chi Diệu, Trúc Phật Sóc. Số 
kinh chử Phạn dịch ra chử Hán trong thời kỳ sơ khởi này chúng đã lên đến 300 quyên. 


П.- Những Thời Kỳ Hưng Thịnh 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Trong khoảng thời gian dài hơn hai ngàn năm từ khi bắt đầu du nhập vào Trung 
hoa cho đến hiện đại đạo Phật đã nhiều lần không thành và suy vong theo các thời 
đại. Cứ Кё một cách tỷ mỷ sự hưng thịnh và suy vong một cách liên tiếp ау, thì viết 
không biết bao nhiêu trang giấi mới xong, và độc giả cũng khó nhớ cho hết được. Vì 
thé phải giúp trí nhớ cho quý vị chúng tôi chỉ nêu lên những điểm chính, nói bật nhất 
tronh lịch trình biến chuyền của Phật Giáo Trung hoa. Trước tiên chúng tôi phải nêu 
những thời kỳ hưng thịnh nhất, sau đò nêu những thời kỳ đen tối nhất, dé quý vị có 
một khái niệm khá rỏ rệt nhất về lịch sử truyền bá Phật Giáo Trung hoa. 


Về sừ hưng thịnh, chúng ta có thể ghi nhận bốn thời kỳ chíng sau đây: 


1.- Thời kỳ thứ nhứt. Từ Tam Quốc đến Tây Tán (thế kỷ thứ Ш đến thế kỷ thứ 
IV T.L). sau khi nhà Đông Hán mất ngôi, nước Tàu bị chia làm ba khối, tức là thời 
Tam Quốc: Nguy, Thục, Ngô. Mặc dù phân chia như thế, trong những nước ау, từ 
vua chúa đến dân gian đều quy ngưỡng theo đạo Phật, và mỗi nước đều có những vị 
cao tăng từ Tây Vức sang truyền đạo: ở Đông Ngô có Ngài Khương Tăng Hội, ở Bắc 
Nguy có Ngài Đàm Ма Ca La; ở Tây Thục có Ngài Châu Tử Hàng là một cao tăng 
Trung hoa, đã qua Tây Vức học chữ Phan và tìm nguyên bản kinh chữ Phan đề dịch 
lại, hầu làm giàu thêm cho ko tàng kinh điển Trung hoa. 


Nhưng phải đợi đến đời Tây Tán, Phật Giáo Trung hoa mới thấy được cái vẽ 
rực rỡ của thời kỳ thịnh phát thứ nhất. Năm 310 Tây lịch, dưới đời nhà Tây Тап, niên 
hiệu Vĩnh Gia một vị cao tăng từ Tây Vức là Ngài Phật Độ Trừng sang thuyết pháp 
được nhân dân quy ngưỡng có hàng vạn, người. Ngài đã đào tạo được một số đệ tử có 
tiếng tăm như các Ngài: Đạo An Pháp Hoa. 


Sau đó ít lâu „Ngài Cuu-Ma-La-Thâp tiép nói sų nghiệp hoằng dương chính 
pháp của các bật tiền bối và đã đưa đạo Phật Trung hoa đến một địa vị vô cùng TỰC TỠ. 
Chính trong giai đoạn thứ nhất này, Trung hoa bắt đầu có những tôn phái mới là Tam 
luận tôn và thành thật tôn. 


2.- Thoi kỳ thứ hai. -Dưới thời Nam Bắc triều (thế kỷ thứ V đến đến thế kỷ thứ 
УІ). Trong thời kỳ này nhiều vị cao tăng đã gây thêm uy thế cho đạo Phật cả trong 
dân gian lẫn cả triều đình, như Ngài Hệ Lâm được tham dự triều chính. Và đã nhiều 
ngài đã du nhập những tôn phái từ ngoài vào, hay sáng lập thêm nhựng tôn phái mới. 
Như ngài Bồ рё Đạt Ма đã từ Thiên Trúc sang truyền pháp Thiền Tôn, và là vị tổ đầu 
tiên của phái nầy ở Trung hoa; Ngài Tam Tạng Chơn Đề dịch truyền luận Đại-thừa 
Khởi tín, Ngài Đàm Vô Sám dịch truyền Niết Ban Tôn, Ngài Nam Nhạc đại sư lập 
Thiên Thai Tôn. Đó là giai đoạn hưnh thịnh thứ hai của Phật Giáo Trung hoa. 


3.-Thời kỳ thứ ba.-Dưới đời nhà đường(thế kỷ thứ VII- IX )Vào khoảng đầu 
thế kỷ thứ bảy, đưới đời vua Đường Thái Tôn(ông vua thứ hai đời đường),sau một 
thời gian bị phân tán vì giặc giã, đạo phập ở Trung hoa bắt đầu thịnh phát lại. Vị cao 
tăng đã mở đầu cho giai đoạn hưng thịnh này là Ngài Huyền-Trang, thường được gọi 
là Đường Tam-Tạng pháp sư. Nhận thấy kinh điển ở nước nhà hoặc bị thiêu hủy thất 
lạc vì giặc giã, hay bị sai lạc nguyên bản vì dịch sai hay chép lộn, Ngài Huyền-Trang 
tự phát đại nguyện sang Ấn Độ, tìm học đạo với những bậc minh-sư, và đi chu du 
khắp Ап Độ. Sau 15 năm, Ngài trở về Trung hoa, đem rất nhiều kinh tạng bằng 
Phạm-Văn và tô chức cuộc phiên dịch sang Hán-Văn có trên 1.500 quyền. Vua 
Đường Thái-Tôn rất quý trọng Ngài, truyền dựng chùa Đại-Từ-Ân dé Ngài dịch kinh 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


truyền đạo (1). Chính Ngài Huyền-Trang và các đệ-tử của Ngài là những vị có công 
lớn trong việc làm sáng tỏ giáo-lý pháp-tướng tôn ở Trung hoa. 


Độc giá muốn tìm hiểu rõ-ràng công cuộc Tây-du và phiên dịch kinh tạng của 
Ngài Huyền-Trang xin hãy tìm đọc hai tập Huyền-Trang của tác giả Vỏ-Đình-Cường 
do nhà Hưng-Đạo xuất bản. 


Sau Ngài Huyền-Trang , có Ngài Nghĩa-Tịnh cũng sang du lịch Ап Độ bằng 
đường biên và cũng thỉnh kinh đem về dịng được 60 bộ, tông cộng được 230 quyên. 


Từ đó, dưới thời Đường, trừ một vài vị Vua, còn hầu hết các vị khác, vị nào 
cũng ủng hộ, sùng bái đạo Phật, và đạo Phật được thâm nhập một cách mạnh mẽ 
trong dân gian. Xét trong bốn thời kỳ hưng thịnh, thì thời kỳ này là thời kỳ hưng thịng 
lừng lẫy nhất của Phật Giáo Trung Hoa. 


4.-thời kỳ thứ tư.- Dưới đời nhà Minh. Từ khi nhà Đường mắt thien hạ, đến 
nhà Minh, trải qua mấy trăm năm trước Trung Hoa tuần tự trải qua các đời: Ngũ Đại ( 
hậu Lương, hậu Đường, hậu Тап, hậu Hán, hậu Chu ). Nhà Tống, rồi đến nhà 
Nguyên. 


Trong các đời vua này, chỉ có nhà Tống là có thiện chí chấn-hưng Phật Giáo, 
sau một giai đoạn điêu tàn vì chiến tranh và sự phá hủy chùa chiền của vua Thế-Tôn 
nhà hậu Chu. Các vị vua nhà Tống đã sai sứ sang Tây-Vức thỉnh kinh cầu danh Tăng, 
và sắc dịch kinh điển, nên đạo Phật dần dần cũng được hồi phục, tuy có kém hơn 
trước. 


Nhưng phải đợi đến đời vua Thái-Tổ nhà Minh ( Chu Nguyên Chương) đạo 
Phật mới lây lại được cái vẽ huy hoàng của những thời hưng thịnh trước. Minh Thái- 
Tô, nguyên lúc nhỏ là một vị Sa-DI, nên khi lên ngôi, Ngài hêt sức ủng hộ Phật Giáo. 


Ngài quy định phép tắc cho tăng-lữ,đặt những ty Tăng-cang, Tăng-chánh, Tăng- 
hội để chưởng lý các tăng-lữ. Ngài lại triệu tậpcác vi cao tăng ở Trường-Sơn dë kiểm 
duyệt kinh tạng.Các vị vua kế vị vua Minh Thái-Tôn, cũng tiếp, tục trùng hưng Phật 
Giáo, nhờ thế, đạo Phật ở Trung Hoa lại thêm một lần nữa có sắc thái huy hoàng của 
thời xưa. Nhưng đó cũng là thời kỳ hưng thịnh cuối cùng vậy. 


Thật thế, từ khi nhà Minh mắt ngôi, sang nhà Thanh, mặc dù các vua chúa củng 
có ủng hộ Phật Giáo, nhưng trong nhân gian ít người hiêu thâu đạo lý của Phật, mà 
chỉ nghĩ đên cúng cap, mê tín, di đoan thôi. 


Phải đợi đến cuộc cách-mạng Tam-dân chủ-nghĩa (1912), đạo Phật mới trôi dậy 
bằng hình thức nghiên cứu Phật học và sự thành lập các hội Phật Giáo khắp trong 
nước. Nhưng đây lại thuộc vào thời kỳ cận đại và hiện đại Phật Giáo, mà chúng ta sẽ 
nghiên cứu trong một bài sau. 


IH.-Những Thời Kỳ Suy Vong 
Như chúng ta đã biết, cuộc đời đã là vô thường, thì không có một việc рі có thê 


thoát ra ngoài cái luật chung ау được. Đạo Phật Trung Ноа đã có thời cực thịnh, như 
chúng ta đã thây ở trên, tât cũng có thời kỳ suy vong mà chúng ta sắp đê cập sau đây. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nhà viết sử Phật Giáo Trung Hoa, khi nói đến nhunyg thời kỳ suy vong của 
Đạo Phật thường tóm tắt trong một câu: "Tam Vỏ, nhất Tôn chi ách ". Câu này muốn 
nói cái thời vận đen tối của đạo Phật, năm trong ba đời vua Võ "Thái Hoa nhà Hậu 
Nguy, Võ -Đề nhà Bắc-Chu, Võ-Tôn nhà Đường ' và trong một đời vua Thế-Tôn nhà 
hậu Chu. 


Dưới đây, chúng ta tuần tự nói đén bốn thời kỳ đen tối ấy: 


1.- Thời kỳ thứ nhút.- Dưới đời hậu Nguy Thái-Võ-Đề ( 439-450 T.L). giữa 
thời Nam Bắc triều ( 420-588 ) trong lúc đạo Phật đang thịnh hành, vua chúa đang 
sùng mộ, giới tăng sĩ mỗi ngày một đông, thì đến niên hiệu Thaí-Bình Chơn-Quân thứ 
bảy (446 T.L) vua hậu Nguy Thái-Võ-Đề là một ông vua tàn bạo, nghe lời sàm tấu, 
tàn sát một cách ghê ghớm các tăng lữ và phá hủy kinh tượng chùa tháp trong nước. 
Nhưng vận mệnh của kẻ bạo tàn không thể lâu dài được, cho nên bốn năm sau khi thi 
hành thủ đoạn tàn ác trên, Thái-Võ-Đề từ trần. Văn-thành vương lên nối ngôi, nhận 
thấy việc làm tàn ác, vô lý và nguy hại trên, nên đã truyền phục hưng Phật Giáo, nhờ 
đó đạo Phật dần dần lấy lại thanh-thế cũ. 


2.- Thời kỳ thứ hai:-Dưới đời bắc Chu Võ-Đề ( 574 T.L). Đến đời Võ-Đề nhà 
bắc Chu, Phật Giáo lại bị tai ách lần thứ hai. Vua ra sắc lệnh bãi bỏ Phật Giáo, bắt các 
tăng-sĩ về làm dân, xung vào binh nội; chùa chin bị bién thành phủ đệ cho các vương 
hầu ở, dân chúng bị ngăn cám không cho thờ cúng Phật. 


Nhưng ít năm sau, Võ-Đề mắt, Tuyên-để nối ngôi, lại sắc chiếu phục hưng Phật 
Giáo, truyện dịch kinh luận. Nhờ đó, dên đời Tùy, Phật Giáo mới trở lại thanh hành, 
vua quan đêu quy-y Phật pháp. 


3.- Thời kỳ thứ ba. Dưới đời Võ-Tôn nhà Đường ( 840-847 T.L ). Tai ách thứ 
ba của Phật Giáo Trung Hoa xảy ra vào năm 845 T.L dưới đời Võ-Tôn nhà Đường. 


Như chúng ta đã biết, đời Đường là một giai đoạn cực thịnh của lịch sử Phật 
Giáo Trung Hoa, các vua chúa đời này đều sùng thượng đạo Phật. Nhưng đến đời Võ- 
Tôn là một ông vua sùng mộ Lão-giáo, nghe theo các đạo sĩ xúi giục, đã thăng tay 
đàn áp đạo Phật cũng như các tôn giáo khác, bắt 265.000 tăng ni hoàn tục; những 
chuông thánh bằng đồng đều bị tịch thu để đúc tiền. 


Nhưng có lẽ các ông vua tàn ác không thê sống lâu, hai năm sau Võ-Đề mắt. 
Vua Tuyên-Tôn lên ngôi, lại hạ sắc tu bô chùa chiên, chánh hưng Phật Giáo. 


4.- Thời kỳ thứ tư .- Dưới thời thế tôn nhà hậu chu ( khoảng giữa thế kỷ thứ 
X). Sau khi nhà đường mát ngôi, nước Trung Hoa làm môi cho sự tranh giành xâu xé 
giữa các chư hầu, chiên tranh nỗi dậy khắp nơi, đạo Phật cũng chịu nhiều ảnh hưởng 
tai hại lớn vì thời cuộc. Thêm vào đó, còn có sự phá phách của một ông vua nhà Hậu- 
Chu là vua Thé-Tôn. 


Thế-Tôn rất ghét Phật Giáo, nên đã sắc chỉ phá hủy chùa chiền đến 30.336 ngôi, 
đem tượng đồng, chuông, khánh ra đúc tiền, các kinh tạng đều bị thiêu hủy hay bị thất 
lạc gần hết. Trước tình trạng đen tối ấy, đạo Phật Trung Hoa tưởng đến mắt tích. 
Nhưng không ! Nhà Tống sau khi bình được thiên hạ, đã ra sức chánh hưng đạo Phật 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
và sai sứ sang Tây-Vức thỉnh kinh và pháp sư về Trung Hoa Hoằng-dương chánh- 
pháp. 

IV. Sáu Vị Tổ Thiền Tông Trung Hoa 

Kê về các tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa, thì thiền tôn thì phát-triền mạnh mẽ 
và sâu rộng nhât. Điêu đó củng không lây làm lạ, vì thiên tôn rât thích hợp với phân 
đông căn cơ người Trung Hoa và các vị tô của Thiên-Tôn là những vị thánh tăng rât 
được tn-đò sùng mộ. Dười đây chúng ta hãy biệt qua vë các vị Tô ау: Vi Tô Thiên- 
Tôn truyện ở Trung Hoa đâu tiên là đức Bô-Đê Đạt-Ma. Sau khi Ngài được Tô Bát- 
Nhã-Đa-La truyền tâm pháp và phú chúc Ngài sang Trung Hoa truyền hóa vào đời 
vua lương Võ-Đề ( 528 D.L). Ngài ngòi xây vào mặt tường tham thiền luôn trong 
chính năm, tại chùa Thiếu-Lâm. Ngài thị tịch tại chùa Thiên-Thánh ở vùng Vỏ-Môn, 
an táng tại chùa núi Hùng-Nhỉ bên cạnh chùa Ðịnh-Lâm. 

Truoc khi thị tịch, Tó Đạt-Ma có nói bài kệ đề phú-chúc cho Ngài Huệ-Khả, tức 
Thành-Quang, (Người đã chặt cánh tay đê câu pháp với Ngài Đạt-Ma). Bài kệ ây như 
Sau: 

Hán văn: 

Ngô bón lai tự độ 

Truyền pháp độ mê tình 

Ми hoa khai ngũ diệp 

Kết quả tự nhiên thành 

Dịch nghĩa: 

Ta đến xứ Trung Quốc 

Thuyết pháp cứu mê tình 

Một bông nảy năm cánh 

Kết quả tự nhiên thành. 

Ngài Huệ Khả kế thừa Ngài Đạt Ma, làm tó thứ hai, Ngài tăng Xán làm tó thứ 
ba, Ngài đạo tín là tô thứ tư, Ngài Hoăng Nhẫn là tó thứ năm và Ngài Huệ-Năng là tó 
thứ sáu, tức là tô cuôi cùng của phái Thiên Tôn ở Trung Hoa. 


C.- Kết Luân 


Sau khi đọc lịch sử truyền bá Phật Giáo ở Trung Hoa, chúng ta có thê rút ra một 
vài nhận xét bô ích sau đây: 


1.- đạo Phật là một Tôn giáo ngoại lai, từ Ấn Độ truyền sang. Trong khi Phật 
Giáo ở Ап Độ mỗi ngày mỗi suy đôi, thì Phật Giáo ở Trung Hoa mỗi ngày mỗi thêm 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thanh thế và cuối cùng chinh phục được hầu hết cả một khối người đông đảo nhất trên 
thế giới. Vì sao? Có lẽ vì ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo truyền giáo đã không biết thích 
nghi với hoàn cảnh, với sự tién triển của thé giới của thời thé, cứ giữ chặt nếp sống 
cũ, trong khi ấy thì ở Trung Hoa, các nhà truyền giáo đã hiểu rõ căn cơ của quần 
chúng, biết thích nghỉ với hoàn cảnh và thời thế, luôn luôn phát huy những Tôn phái 
mới đề đáp ứng cho những nhu cầu tinh thần của những lớp người. Do đó mà đạo 
Phật ở Trung Hoa không bị một tôn giáo nào lán lướt được. 


2.- Cũng như ở Việt nam, các triều đại ở Trung Hoa khi mới lên ngôi, thì các 
ông vua khai quốc bao giờ cũng sùng mộ đạo Phật và khuyến khích sự truyền giáo, 
còn các ông vua cuối cùng, trái lại, thường hay hủy phá đạo Phật, trước khi mát ngôi. 
Những sự kiện ấy cho phép ta kết luận răng: Các ông vua khai quốc phần nhiều 
những vị có đức hạnh và sáng suốt nhận thấy cần phải chán hưng Phật Giáo thì dân 
chúng mới được thuần lương và nước nhà mới thịnh trị. Trái lại, các ông vua cuối 
cùng phần nhiều là những hôn quân vô đạo, nên đã hủy phá Phật pháp. Vì thế, nước 
đã loạn lại càng loạn thêm và các ngai vàng của các ông cũng sụp đỗ theo với đà sụp 
đỗ của các nước. 


3.- đạo Phật ở Trung Hoa có lúc thịnh và lúc suy. Trong sự tịnh suy ấy, công và 
tội của các ông vua rất lớn, nhưng không phải là tất cả. Các ông vua chỉ tăng cường 
thượng duyên, còn nguyên nhân chính, động cơ chính vẫn là giới tín đồ và nhất là 
giới lãnh đạo Phật Giáo. Khi mà tín đồ có đạo hạnh và lòng tin tưởng mạnh mẽ, các 
nhà truyền giáo có nhãn quan sáng suốt, thì dù các ông vua có muốn phá đạo cũng chỉ 
phá được một phần nào thôi. Cũng như khi mà tín đồ thiều đạo hạnh và lòng tin, các 
vị lãnh đạo thiếu tinh thần tién thủ và sáng suốt, thì ông vua dù có muốn nâng đỡ đạo 
Phật, cũng chỉ nâng đỡ một phần nào thôi. 


Cho nên, bao giờ cũng thé, sự xây dựng hay sự phá hoại, trước tiên đều do ở 
bên trong mà ra cả. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Năm 


Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo, 
10 Tông Phái và Vũ Trụ Nhơn Sanh 


--- 000 --- 
Bài Thứ 3 


Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam 
(Từ Lúc Mới Du Nhập Đến Hết Đời Nhà Lý) 


A.-Mớ Dë 


Trong thời Pháp thuộc, vì vận mệnh chung cả nước nhà đang suy đôi, lại bị văn 
hóa Tây phương và ngoại đạo lán áp, nên Phật Giáo đối với phần đông dân tộc Việt 
nam như là một tôn giáo hạ đẳng, phụ thuộc, không có nghĩa lý gi. 


Nhưng vì nếu có ai đi sâu vào lịch sử Phật Giáo Việt-Nam theo dõi bước đi của 
sự truyền giáo qua các thời đại từ khi dân tộc Việt-Nam mới lập quốc đến ngày nay, 
thì sẽ thấy Phật Giáo giữ một địa vị quan trọng vô cùng trong công trình gây dựng 
văn hóa Việt-Nam. Có thê nói một cách không quá rằng: Văn hóa Việt-Nam một 
phần lớn là văn hóa Phật Giáo. Rút cái tánh chất Phật Giáo trong văn hóa Việt-Nam 
ra thì văn hóa áy thật là nghẻo nàn, nóng cạn. Chính Thượng tọa Mật Thẻ, trong 
quyên " Việt-Nam Phật Giáo sử lược" đã nói rất đúng: "nhờ tinh thần sáng suốt của 
thể đạo, với công nghiệp bố giáo của các tô sư Phật Giáo rất có công to trên lịch sử 
văn hóa nước nhà". 


Ngày nay, dé nhận chân đứng dàn cái vai trò quan trọng và sứ mệnh lịch sử của 
Phật Giáo nước nhà, cũng như đề thêm tinh tưởng và phân khởi mà tu học, йё thừa 
tiếp cái tỉnh thần "BI-Trí-Dũng" của đạo mà truyền lại cho các thé hệ về sau, chúng ta, 
Phật tử Việt-Nam cần phải biết rõ lịch sử Phật Giáo Việt-Nam. 


B.-Chánh Dë 
I.- Phật Giáo Du Nhập Vào Việt Nam 


1.- Con đường du nhập.- Nước Việt-Nam ta nằm trên bán đảo Ấn Độ Chỉ na, 
giữa hai nước rộng lớn, hai dân tộc đông đảo nhất thế giới, hai nền văn minh sáng lạn 
của châu А là Ап Độ và Trung Hoa. Vì địa thế của nước Việt-Nam nằm ở giữa con 
đường biển đi Ап Độ đến Trung Ноа , nên đã chịu ảnh hưởng nhiều của hai nền văn 
minh ау. 


Riêng về Phật Giáo , thì sư du nhập vào Việt-Nam củng do cả hai con đường: 
đường biên từ phía Nam lên và đường bộ từ phía Băc xuông. Trong só bôn nhà truyên 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


giáo đầu tiên đặt chân lên Việt-Nam, thì hết ba nhà sư là người Ап Độ, đi đường thủy 
sang Trung Hoa truyện đạo và đã ghé tại Việt-Nam là các Ngài: Ma-Ha-Kỷ- Vực, 
Khương-Tăng-Hội và Chi-Cương-Lương. 


Nhà truyền giáo thứ tư là người Trung Hoa, Ngài Mâu-Bác, đã đi đường bộ từ 
phía Bắc xuống. Đó là điều chứng minh rằng Phật Giáo vào Việt-Nam do cả đường 
thủy và đường bộ cả từ phía Nam lên và phía Bắc xuống. Nhưng vì nước ta bị Trung 
Hoa đô hộ ngót một ngàn năm và sau đó уйп còn lệ thuộc vào văn hóa và chính trị 
nên về sau con đường truyền giáo từ Trung Hoa sang là con đường chính 


2.- Thời đại du nhập đầu tiên. -Theo các sử gia đáng tin cậy, thì nhà thì nhà 
truyền-giáo đầu tiên đến Việt nam ( lúc bấy giờ là đất Giao-Châu) là Ngài Mâu-Bác, 
người quận Thương Ngô tức là Ngô Châu ( Trung Hoa bây giờ ). Sau khi vua Hán 
Linh- Đề mắt (189) nước Tàu thường loan lạc, Ngài theo mẹ qua ở Giao Châu và 
truyền bá đạo Phật. 


Nhà truyền giáo thứ hai đặt chân lên đất Giao-Châu là Ngài Khương-Tăng-Hội, 
Ngài gốc Khương-Cư ( Soadiane, Ấn Độ ). Mục đích của Ngài là sang Trung Hoa, 
nhưng ông thân của Ngài sang Giao-Châu buôn bán nên Ngài cũng theo đường Giao- 
Châu dë sang Trung Hoa. Trung Hoa lúc ấy về đời Tam-Quốc, Ngài đến nước Đông- 
Ngô và được Ngô-Tôn-Quyền sùng mộ, xin quy-y với Ngài ( 229-252 ). Như thế là 
Ngài Khương-Tăg-Hội ghé lại Giao-Châu vào khoảng đầu thế kỷ thứ Ш, sau Tây 
lịch. 


Vào khoảng giữa thế kỷ thứ Ш đến cuối thé kỷ thứ Ш, đất Giao-Châu lại đón 
tiếp hai nhà sư Ấn Độ nữa là Ngài Ma-Ha-Kỳ-Vực và Chi-Cương-Lương, trên bước 
đường sang Trung Hoa truyền-giáo của các Ngài, vào đời nhà Tần (265-306). 


Như thé, có thể nói rằng: Đạo Phật du nhập đầu tiên sang Việt-Nam trong 
khoảng cuôi thê kỷ thứ II đên thê kỷ thứ Ш, sau Tây lịch. 


3.- Các môn phái du nhập.- Trong thời kỳ đầu tiên du nhập Việt-Nam, đạo 
Phật chỉ phớt qua trên đât nước, chưa có màu sắc riêng biệt và dân chúng chỉ mới tiêp 
xúc với Đạo- Phật trong phương tiện thờ cúng lễ bái mà thôi. 


Phải đợi đến vài ba năm sau, đạo Phật mới thâm nhập dần vào dân chúng và do 
ảnh huởng của Phật Giáo Trung Hoa. Có một đều chúng ta ngạc nhiên là, mặc dù 
Phật Giáo Trung Hoa gồm mười tôn phái, mà chỉ có Thiền-Tôn là được truyền đi 
sang Việt-Nam trước nhất và mạnh mẽ nhất. Tôn này được truyền vào Việt-Nam 
trước hết do Ngài Ty-Ni- Đa-Lưu-Chi (Vinitaruci) đưa sang (S80). Ngài là đệ-tử được 
truyền tâm-pháp của Tam-tô Tăng-Xán, và chính là so-tó Thiền-Tôn ở Việt-Nam. 


Đến đời Dường (820) lại có Ngài Vô-ngôn-Thông ở Trung Hoa sang truyền 
giáo, lập thành phái Thiền-Tôn thứ hai; kế đó là các phái Thảo-Đường, Tào-động, 
Lâm-tễ v.v.. lần lượt truyền sang Việt-Nam. 


Tóm lại, đạo Phật du nhập vào Việt-Nam, chỉ có Thiền-Tôn là gây ảnh hưởng 
mạnh mẽ hơn cả. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


B.- Phật Giáo Dưới Thời Hậu Lý Nam Đề (571-602) Và Bắc Thuộc Lần 
Thứ Ba (603-939) 


Từ khi Phật Giáo truyền vào Việt-Nam cho đến thời Tiền Lý Nam-Đé, Кё cả 
trên ba năm (189-548) nhưng vẫn còn nằm trong thời kỳ phôi-thai chưa có gì đáng 
gọi là thạnh hành lắm. Đến thời Hậu Lý Nam-Đề (571-602) và Bắc thuộc lần thứ Ш 
(603-939) Phật Giáo mới bắt đầu bước vào thời thành đạt. 


1.-Giai đoạn thứ nhất.- Sự truyền bá Thiền-Tôn của Ngài Tỳ-Ni- -Ða-Lưu-Chi 
ở Trung Hoa sang (580) đem Thiền-Tôn truyền bá vào, được người Việt-Nam hết sức 
sùng mộ. Do đó, lần đầu tiên nước Việt-Nam được biết đến ThiềnTôn và Ngài Tỳ-Ni- 
Đa-Lưu-Chi chính là so-tó phái Thiền-Tôn ở Việt-Nam. Sau Ngài Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi 
có Ngài Pháp-Hiễn là đệ tử của Ngài Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi nối nghiệp thầy, đem đạo 
Phật truyền sâu trong dân chúng. 


2.-Giai đoạn thứ hai.- Ảnh hưởng của ba đoàn truyền giáo: 


Đến đây, Phật Giáo Việt-Nam bắt đầu thịnh. Lúc bấy giờ nước ta đang lệ thuộc 
nhà Tùy, vua Cao-Tổ nhà Tùy , nghe nước ta đạo Phật đang phát-triển mạnh, nên vua 
ban cho các vị danh tăng ở nước ta năm hòm lễ vật, và sắc lịnh cho xây tháp ở ở chùa 
Pháp-Vân, chùa Trung-Khánh cùng các danh địa khác. 


Sau này Tùy mát ngôi (618) nhà Đường kế nghiệp, vua Đường-Cao-Tổ củng có 
ban cho An-Nam năm viên ngọc Xá-Ly và sắc dựng chùa xây tháp. 


Cũng trong giai đoạn này, những nhà truyền giáo Trung Hoa và Ấn Độ, thường 
mượn đường nước ta mà qua lạ. Trong khi đi ngang Việt-Nam các Ngài thường ghé 
lại ít lâu để thuyết- pháp, do đó chung ta cũng chịu được nhiều ảnh hưởng tốt. Trong 
số những doàn truyền giáo ấy, đang Кё nhất là ba đoàn sau đây: 


a) -Đoàn thứ nhất:Gồm có các Ngài Minh- Viễn pháp-sư, Huệ-Mạnh thiền-sư, 
và Vô-Hành thiên-sư, đêu là người Trung Hoa. 


b) -Đoàn thứ hai: Gồm các Ngài Đàm-Nhuận pháp-sư, Trí-Hoàng pháp-sư, và 
Tăng-Già-Bạt-Ma (Hai Ngài đều người Trung Hoa và Ngài sau người Tây-Trúc). 


с) -Đoàn thứ ba: Gồm sáu nhà sư Việt-Nam là các Ngài Vàn-K y thiền-sư, Mộc- 
Хоа-Рё-Ва, Khuy-Sung pháp-sư, Huệ-Diệm pháp-sư, Trí-Hành thiền-sư bốn Ngài 
đầu người Giao-Châu, hai Ngài sau người Ái-Châu (Thanh-Hóa, Nghệ-An bbay giờ). 
Các Ngài này đều từ Việt-Nam đi sang cầu pháp ở Tây-Trúc và tịch, phần nhiều rất 
sớm, ở Ап Độ hay Tích- lan. 


3.- Giai đoạn thứ ba.- Sự truyền bá của phái Vô-Ngôn-Thông: 


Vào năm 820, nước ta lại được một vi cao-tăng thuộc phái Thiền-Tôn sang 
truyền giáo và lập thành một phái Thiên-Tôn thứ hai là Ngài Vô-Ngôn-Thông. 


Ngài họ Trịnh, quê ở Quảng-Châu. Lúc nhỏ Ngài đã mộ đạo, xuất gia tu học tại 
chùa Song-Lâm, đất Vũ- Châu (Triết-Giang). Tính Ngài điềm đạm, ít nói nhưng sự lý 
gì củng hiểu, nên người thời ấy gọi Ngài là Vô-Ngôn-Thông. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Một hôm Ngài đang ngồi lễ Phật, gặp một vị thiền-sư đến điểm-hóa cho Ngài và 
đưa Ngài di tìm đúc Mã-Tô mà tham học. Nhưng đên Giang-Tây, Ngài nghe tin đức 
Mã-Tô đã tịch rôi, nên Ngài đi đên xin tòng sư với tô Bạch-Tượng thiên-sư. 


Một hôm trong Бибі giảng, có vị học tăng hỏi Bạch-Tượng: 
Thế nào là pháp-môn của phái Đại-thừa? 
Tổ trả lời: 


Tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiều (nghĩa là:néu tâm địa thông rồi thì mặt 
trời huệ tự nhiên chiêu sáng). 


Nghe được máy câu ấy, Ngài Vô-Ngôn- Thông liền ngọ đạo. Ngài trở về Quảng- 
Châu, trụ trì tại chùa An-Hòa. Đến năm 820, Ngài qua Việt-Nam trú ở chùa Kiến-Sơ, 
làng Phù- -Đồng (Bắc Ninh ) trọn ngày ngồi xây mặt vào vách mà thiền định. Như thế 
đã mây năm mà không ai biết; chỉ có vị sư ở chùa ấy là Cảm-Thành thiền-sư biết 
Ngài là bậc Cao-tăng đắc đạo trông phái Thiền-Tôn, nên hết lòng kính trọng và thờ 
làm ау. Ngài thị-tịch một cách rất an nhiên tự-tại, vào năm 826 Tây lịch, sau khi 
truyền tâm ấn cho Ngài Cảm-Thành thiền-sư 


Ngài Cảm-Thành thiền-sư lại truyền tâm-ân cho Ngài Thiện-Hội và gây thành 
một truyên thông cho phái Vô-Ngôn- Thông (Chúng ta sẽ học tiêp trong các dời vua 
sau). 


Tóm lại, trong khoảng thời gian gần. bốn trăm năm, từ đời Hậu Lý Nam- рё 
(571-602) cho đến hết thời ký Bắc thuộc lần thứ ba (603-939), sự truyền giáo ở Việt- 
Nam có thê chia làm ba giai đoạc: giai đoạn thứ nhất, do công đức của phái Ty-Ni- 
Đa-Lưu-Chi; giai đoạn thứ hai, do các đoàn truyền giáo Trung Hoa vá Việt-Nam, và 
sự khuyến khích ủng hộ của các đời vua Tùy và Đường; giai đoạn thứ ba, do phái Vô- 
Ngôn- Thông. 


Ш.- Phật Giáo Dưới Thời Đinh Và Tiền Lê (968-1009) 
1.- Tình trạng tổng quát của Phật Giáo trong hai đời Đỉnh, Lê: 


Trong hai đời vua này, đạo Phật được tiến phát rất nhiều. Có thể nói Đạo Phật 
trở thành độc tôn. Tất cả văn hóa, chính trị trong nước, một phần lớn đều thuộc về 
tăng-sĩ, cho nên Đạo Phật được phổ biến dë dàng trong quần chúng. Mặc dù Nho-giáo 
và Lão giáo đã truyền vào từ lâu, nhưng không làm sao có uy thế được như Phật Giáo. 
Trong triều chính thì Ngài Ngô-Châu-Lưu làm đến chức Khuông-Việt thái-sư; trong 
giới tăng-sĩ thì Ngài Trương Ma-Ni làm Tăng-lục đạo sĩ và pháp-sư Đặng Huyền 
Quang làm Sùng-Chân uy-nghi. 


Sau khi nhà Đinh mát ngôi, Lê-Đại-Hành lên kế vị, chóng lại quân nhà Tống 
(980) và được thăng lợi. Trong giai đoạn này, các уі tăng-sĩ lại được biệt đãi hơn; vua 
Lê-Đại-Hành thường triệu thỉnh các vị Tăng-thống vào triều dé bàn hỏi việc nước và 
khuyên khích việc truyền bá Phật-pháp. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Đều đáng chú ý ý trong giai đoạn này là, sau khi đã hòa với nhà Tống, vua Đại- 
Hành sai sý sang triều công nhà Tống và xin thỉnh bộ "Cữu kinh" và "Đại tạng kinh" 
đem về truyền bá. Đây là lần đầu tiên nước tăng-sĩ công khai sang thỉnh kinh ở Trung 
Hoa vê. 


Một điều đáng ghi nhớ nữa là trong giai đoạn này, trong giới tăng-sĩ có hai vị 
cao-tăng xuât chúng đã làm vẽ vang cho nước nhà một thời. Đó là Ngài Khuông- Việt 
thái-sư và Ngài Đô-Thuận thiên-sư. 


2.-Khuôn việt thái-sư:- Ngài họ Ngô pháp hiệu là Chân-Lưu, quê ở làng Cát-Ly, 
trụ trì chùa Phật-Đà. Thuở nhỏ Ngài theo học Nho, lớn lên thọ giới ở Vân-phong 
thiền-sư ó chùa Khai- Quốc. Từ đó Ngài chuyên đọc kinh điển nhà Phật, hiểu được 
mọi lẽ cốt yếu của Thiền-Tôn, tiếng tăm lừng lẫy trong nước. Năm Ngài 40 tuổi, vua 
Đinh- tiên- hoàng vời vào hỏi đạo, Ngài ứng đối tinh tường, vua rất mến phục và 
phong làm Tăng-Thống. Năm sau vua lại phong Ngài làm Khuông-Việt thái-sư 
(Khuông Việt là người có công giúp dó sửa sang người Việt). 


Đến đời vua Lê-Đại-Hành, Ngài càng được kính trọng hơn nữa. Bao nhiêu việc 
quan, việc nước, vua thường triệu Ngài đến hỏi. Ngài ở triều được ít lâu rồi lấy cớ già 
yếu xin cáo vê, dựng một ngôi chùa ở núi Du-hý. Ơi đó, Ngài mở trường dạy hạc, học 
trò đến rất đông. 


Ngày rằm tháng hai, niên hiệu Thuận-Thiên thứ hai đời nhà Lý, Ngài gọi Đa- 
Bảo thiên-sư là đệ tử thân tín của Ngài đên, truyên tâm pháp qua bài kệ sau đây, rôi 
chấp tay an-nhiên thịỊ-tịch. 


Nguyên văn 


Mộc trung nguyên hữu hoa, 
Nguyên hỏa phục hoàn sinh, 
Nhược у1 một vô hỏa, 

Toản toại hà do sinh? 


Dịch nghĩa: 


Trong cây vốn có lữa, 
Tia lữa mới sáng lòa, 
Nếu bảo cây không có lữa, 
Со sát sao lại ra? 


Ngài thọ được 81 tuổi, và là người thứ tư được truyền tâm pháp của phái Vô- 
Ngôn- Thông. 


3.-Đỗ-Thuận Thiền-sư: 


Ngài dòng họ Đỗ, không rõ nguyên quán ở đâu, xuất-gia từ thuở nhỏ, thọ-giới 
với Long-Thọ Phù-Trì thiền-sư. Khi nhà Tiên Lê mới thành nghiệp, Ngài thường 
được vời vào triều đề bàn luận chính trị và ngoại-giao. Vua Đại-Hành thường gọi là 
Đỗ pháp-sư, chứ không dám gọi chính tên. Ngài làm thơ rất hay, và thường được cử 
ra đê đôi đáp với các sứ-giả Trung Hoa. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Niên hiệu Hưng-Thống thư hai nhà Tiền-Lê, Ngài thị-tịch, thọ được 76 tuổi. 
Ngài có làm quyên "BÔ Tát hiệu sám-hôi văn", nay truyên lại. Ngài là đời pháp 
truyên-thông thứ mười của phái Tỳ-N1-Đa-Lưu-Chi. 


4.- Nhận xét chung về Phật Giáo trong giai đoạn này: 


Phật Giáo đời Đinh-Tiên-Hoàng và Tiền-Lê, sở dĩ được ưu đãi và giữ địa vị 
độc-tôn, vì những lý do sau đây: các vị tăng-sĩ phần nhiều là nhưng xvị bác học thâm 
Nho. Chữ Nho mặc dù trước đó đã được đem dạy ở đất Việt, nhưng vì chưa có khoa 
thi cử, nên ít người theo học. Chỉ có các vị thiền-sư, vì cần nghiên cứu Phật Giáo qua 
kinh điển bằng chữ Hán, nên phỉ học nho nhiều. Những vị sư lúc bấy 010, vừa túc 
Nho, vừa hiểu đạo lý mà vừa có đức hạnh, thì lẽ dĩ nhiên trong triều được vua trọng 
vọng, ngoài dân chúng được kính nề. Đạo Phật được thạnh hành trong giai đọan này 
cũng không có gì đáng ngạc nhiên. 


IV.- Phật Giáo Dưới Thời Nhà Lý (1010-1225). 
1.- Dưới đời Lý-Thái-Tổ: 
a.-Vua Lý-Thái-Tổ và tình hình Phật Giáo dưới đời nầy (1010-1028). 


Vua Lý- Thái Tó tên húy là Lý-Công-Uẫn ‚соп nuôi của sư Lý -Khánh- Vân ở 
chùa có pháp, thọ giáo với Ngài Vạn Hạnh- Thiền- Sư .Sau khi vua Lê Ngọa-Triều 
mát, Ngài mới lên ngôi kế vị „lây hiệu Thuận -Thiên đóng đô ở Thăng Long(Hà Nội). 
Lý-Thái -Tô là một Phật tư thuân thành, nên sau khi lên ngôi, Ngài hết sức chú trọng 
đến sự truyền -bá Phật Giáo.Ngài đã dưng rất nhiều ngôi chùavà độ rất nhiều tăng 
chúng .Đáng chú ý hơn cả là năm 1019, Ngài sai sứ thần sang Trung Hoathinh kinh 
đem về ё tại kinh viện Đại-Hưng. 


Triều đại này có thể nói là triều đại mà Phật Giáo được thịnh đạt nhất. Các vị 
thiền sư lúc bấy giờ như Ngài Vạn-Hạnh, Ра-Вао, Sùng- Phạm thiền- sư đều là 
những bậc danh tăng mà nhà vua ràt tín trọng. Cho nên sự truyền giáo của các Ngài 
rất dễ dàng có hiệu quả.Những vị danh tăng này đều ở hai pháiTy-Ni-Da-Luu-Chi và 
Vô- Ngôn-Thông cả. 


b)Vạn- Hạnh Thiền-Sư: 


Ngài họ nguyễn, không rõ tên húy là gì, người làng Cổ-Pháp. Gia -đình Ngài 
đời đời thờ Phật, Ngài thông minh xuất chúng từ thuở nhỏ, học hết tam giáo và tỉnh 
thông về giáo lý nhà Phật. Năm 20 tuổi Ngài xuất- gia, theo học với Ngài Thiền-Ông 
đạo giả, tức là vị thư hai được truyền tâm phap của phái Tỳ -Ni- Đa-Lưu -Chi . Ngài 
chuyên tập phap "Тӧпе-ігі -tam-ma -địa". Người đời thường xem câu nói của Ngài 
như những câu sắm. Trong thời vua Đại-Hành còn sống, Ngài được vời vào triều hỏi 
уіёс quan. 


Năm Thuận-Thiên thứ IX (1018) Ngài không đau ốm gì mà tịch. Thi hài Ngài 
được triêu đình và các đệ tử của Ngài hỏa táng và thờ ở trong tháp. Trước khi tịch 


Ngài có làm bài kệ như sau: 


Nguyên văn: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thân như điện ảnh hữu tòan vô. 
Vạn một xuân vinh thu tựu khô. 
Nhậm vận thịnh suy vô bó úy. 
Thịnh suy nhưiộ thảo đầu phô. 


Dịch nghĩa: Thân như bông chớp chiều tà. 


Cỏ xuân tươi tốt, thu qua rụng rời. 
Sá chi suy thịnh việc đời. 
Thịnh suy như hạt sương rơi đâu cành. 


2.- Dưới đời Lý Thái Tôn (1028-1054): 
a.- Tình hình Phật Giáo dưới đời vua này: 


Lý Thái Tôn nối ngôi Thái Tổ, lẫy niên hiệu Thiên Thành. Ngài cũng là người 
rất sùng mộ đạo Phật. Sau khi đánh dẹp giặc chiêm ở đất Hòang Châu (nghệ An) về, 
Thái Tôn sắc lập 95 ngôi chùa cử lễ khánh thành, hạ chiếu miễn thuế cho dân trong 
nước một năm. Đến năm 1034, Thái Tôn đổi niên hiệu là Thông Thụy, lúc bấy giờ 
nước Việt-Nam được nhà Tống ban Đại tạng kinh và tự sai sứ thỉnh qua nước ta. 
Hành động ấy gây một ảnh hưởng khả quan cho Phật Giáo nước nhà, và một vinh dự 
cho triều đình nhà Lý lúc bấy giờ. 


Từ lúc nhận lãnh Đại tạng kinh của nhà Tống, vua Thái Tôn thường đến nghe 
kinh và hỏi đạo với Ngài Thiền Lão thiền sư và tự xưng là đệ tử. Về sau vua được 
Ngài Thiền Lão truyền tâm pháp là người thứ bảy trong đời truyền thống của phái Vô 
Ngôn Thông. 


Dưới đời này có nhiều vị cao tăng rất có công trong sự truyền bá chính pháp, 
như ngài Huệ Linh thiên sư, Định Lương trưởng lão, Thiên Lão thiên sư v.v... 


b.-Huệ Linh thiền sư: 


Ngài họ Lâm, tên tục là khu, quê ở Đông phù liệt , nguyên là con cháu Lâm Phú 
ở Trà Sơn (Hà Đông bây giờ). Ngài có tướng mạo hôi ngô, ăn nói lưu loát, từ nhỏ đã 
nỗi tiếng văn hay chữ tốt. Những khi họ nho còn thừa thời giờ, ngài lại nghiên cứu 
kinh Phật. Gần 70 tuổi Ngài theo học đạo với Ngài Ріпһ Huệ thiên-sư . từ đó sự tu 
học của Ngài càng ngày càng tiền. Khi được sư phụ truyền tâm pháp cho, Ngài mới đi 
hành hóa khắp chốn tùng lâm, rồi đến núi Bồ đề. Mỗi lần Ngài ngồi nhàp dinh ít nhát 
cũng năm bảy ngày. Người đời bấy giờ thường gọi Ngài là ông "Phật sông”. Nhà vua 
cho người đi thỉnh Ngài nhiều phen, Ngài mới chịu về triều. Sau khi đàm đạo vua rất 
kính phục và phong Ngài làm chức Nội cung phụ tăng và truyền sắc ở chùa Vạn Tuệ 
gần thành Thăng Long. Một hôm trong đại nội có thuết việc chay đãi các tăng sĩ, vua 
hỏi: 

- Đối với tâm nguyện của Phật, các học giả thường cãi nhau. Trẫm muốn các 
bậc thượng đức ở đây, bày tỏ chỗ sỡ đắc, để Trầm được biết sự học vấn của các Ngài 


như thê nào? 


Huệ Linh Thiền sư liền ứng khẩu bài kệ sau đây: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nguyên văn: 


Pháp bón như vô Pháp 
Phi hữu diệc phi không 
Nhược nhơn tri thử pháp 
Chúng sinh giữ Phật đồng 
Tịch tịch Lăng Già nguyệt 
Không không độ hải châu 
Tri không không giác hữu 
Tam muội nhậm thông châu. 


Dịch nghĩa: 


Pháp vốn như không pháp 
Chăng có cũng chẳng không 
Nếu hiểu được pháp ấy 
Chúng sinh Phật vẫn đồng 
Trăng Lăng Già phẳng lặng 
Thuyền Bát Nhã chơn không 
Biết không rồi biết có 
Tam muội mặc dung thông. 


Nghe bài kệ, vua rất lây làm тёп phục. Thời ấy các vi vương công trong triều 
và sĩ thứ nhiêu người đên hỏi đạo lý và đêu tôn Ngài là thây. 

Sang đời thánh Tôn, Ngài được phong làm Tạ Nhai Tăng đô thống đến năm Gia 
Khánh thứ năm (UoN Ngài tich. Ngài có soạn máy cuốn: "pháp sự trai nghi, đạo 
tràng khánh tân văn" nhưng đều thất truyền. 

c.-Thiền-lảo thiền-sư: 

Ngài trụ trì tại chùa Trùng-Minh huyện Tiên-du, đệ-tử của Ра Báo thiền-sư. Sau 
khi học đã đặc đạo, Ngài về ngôi chùa vùng Tù-Son, danh tiêng lừng lây, học trò 
đông đên nghìn người. Chô ở của Ngài thành Đại- Tông-Lâm. 


Trong khoảng niên hiệu Thông-Thụy (1034-1038) vua Lý-Thái-Tôn nhơn một 
hôm ёп thăm và hỏi Ngài: 


Hòa Thượng tới ở chùa này bao lâu? 
Vị thiền-sư đọc hai câu rằng: 
Nguyên văn: 


Бап tri kim nhật nguyệt 
Thùy thức cựu xuân thu 


Dịch nghĩa: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Sống ngày nay biết ngày nay 
Còn xuân thu trước, ai hay làm gì? 


Vua lại hỏi: Ngày thường Hòa-Thượng thường làm việc gì? 
Ngài lại đọc: 
Nguyên văn: 


Túy trúc huỳnh hoa phi ngoại cảnh 
Bạch vân Minh nguyệt lộ toàn chân 


Dịch nghĩa: 


Trúc biéc hoa vàng đâu cảnh khác 
Trăng trong, mây bạc hiện toàn chân. 


Sau khi vë cung, vua định sai sứ rước Ngài vào triêu đề thỉnh làm cô vân. Sứ giả 
đên nơi thì Ngài đã tịch rôi. 


3.-Dưới đời Lý-Thánh-Tôn (1054-1075) 
a).- Tình hình Phật Giáotrong đời này: 


Thánh-Tôn lên ngôi, đổi quốc hiệu là Đại Việt và lẫy niên hiệu là Long-Thụy- 
Thái-Bình. Ngài là một ông vua rất sùng mộ Đạo Phật. Năm Long-Thụy thứ năm 
(1059), Ngài xuông sắc lịnh dựng chùa xây tháp và đúc quả chuông trọng lượng 
12.000 cân đồng, tại làng Bảo Thiên thuộc tỉnh Hà Nội. Quả chuông ấy hiện nay vẫn 
còn. 


Trong thời đại này, phái Thảo Đường xuất hiện ở Việt-Nam, do Ngài Thảo- 
Đường, đệ tử Ngài Tuyết-Đậu Minh-Giáp bên Таџ truyền sang. Vua Lý-Thánh-Tôn 
thọ giáo với Ngài, sau được truyền trong pháp làm đệ tử đầu tiên của Ngài Thảo- 
Đường. Phái Thảo-Đường tức là phái Thiền-Tôn là phái thứ ba ở nước ta vậy. 


Lý-Thánh-Tôn là một tăng-sĩ được quyền truyền tâm pháp thì chắc chắn Đạo 
Phật lúc bây giờ rât được phát đạt và có ảnh hưởng lớn lao trong dân chúng lăm. 


b.-Phái Thảo-Đường: 


Năm 1069 vua Lý-Thánh-Tôn đi đánh chiên thành, bắt được vua Chiêm-Thành 
là Chế-Củ và nhiều dân, quân về làm tù binh. Những tù binh này, vua ban cho các 
quan trong triều làm hầu hạ. Trong só các quan trong triều, có một vị Tăng-Lục. Một 
hôm, vị Tăng ấy đi vắng, về bổng thấy "Ngữ lục" của mình bị một tù nhân sửa chữa 
lại cả. Vị Tăng Lục thất kinh, đem về tàu với vua. Vua cho đòi tên tù nhân ấy hỏi, thì 
y ứng đối rất thông suốt, luận về kinh Phật rất sáng đáng. Hỏi ra mới biết đó là một vị 
Thiền-sư người Trung Hoa, theo thầy qua Chiêm-Thành, rồi bị bắt làm tù binh. Vị 
Thiền-sư ấy tức là Ngài Thảo-Đường. 


3.- Dưới đời Lý-Nhân-Tôn (1072-1127). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


a)- Tình hình Phật Giáo trong thời kỳ này: 


Lý-Nhân-Tôn, mặc dù khi lên ngôi Lý-Nhân-Tôn tuổi còn nhỏ mà гаі thông 
minh, anh dùng. Ngài rất hâm mộ Phật Giáo, cho nên ngoài công việc triều chánh ra, 
Ngài còn để tâm lo truyền bá Phật-pháp. Ngài có đặt một vị quan cao cấp trong nom 
hết ау các chùa trong nước. Ngài lại phong cho Khô Đầu thiền-sư làm quốc sư để 
сб vấn việc quốc chính, nhưng Ngài Khuong-Việt, dưới đời Đinh và Tiền-Lê. 


Song song với công việc chán hưng Phật-pháp của vua, bà Hoàng-Hậu cũng là 
một tính nữ đắc lực, đã xuất của riêng ra lập hơn trăm ngôi chùa trong nước. 


Trong đời nầy, lại có nhiều bậc thiền-sư lỗii lạc, trước thuật những sách vỡ làm 
vẽ vang cho lịch sử Phật Giáo nước nhà như Ngài Viên-Chiêu Thiên-sư, Ngộ-An 
thiền-sư ... 


b.- Viên-Chiếu Thiền-sư: 


Ngài họ Mai, tên húy là trực, quê ở huyện Long-Đàm, con anh bà Linh-Cảm 
Thái Hậu (Vợ vua Thái-Tôn). Ngài thông minh từ thủa nhỏ. Mặc dù con nhà quyền 
quý, Ngài từ giã gia đình, vào chùa Tiêu-Sơn, xin làm đệ tử Ngài Định-Hương Тһіёп- 
Sư, nghiên cứu thiền học. Ngài rất am hiểu pháp "Tam quán " trong kinh Viên-Giác, 
tu đến đắc đạo và được sư phụ truyền tâm ân. 


Sau Ngài về Thăng Long, dựng một ngôi chùa ở mé tả kinh thành và trụ trì tại 
đó. Người bbôn phương nghe tiêng xin theo học rât đông. 


Ngài có soạn quyên:"Dược sư thập nhị văn", trong ấy bàn giãi về 12 điều đại 
nguyện trong kinh dược sư. Vua Lý-Nhân-Tôn có đưa bản sách ây cho các sứ thần 
sang Tàu dâng vua Triết-Tôn nhà Tống. Vua Tống giao sách ấy cho các vị thượng tọa 

ở chùa Tướng Quốc xem và có chó nào đáng sữa thì sữa lại. Các đại sư Tàu xem rồi 
vá tâu với vua Tống răng: "Đây là đắng hóa thân đại sĩ ra đời ở phương Nam, giảng 
giãi kinh nghĩa rất tinh vi, bọn phàm tăng chúng tôi đâu dám thêm bớt một chữ nào 
nữa !". 


‚ Vua Tống săc cho sao lại một bản, còn bản chính thì trả lại cho vua tăng-sĩ với 
nhiêu khen tặng. Ngài Viên-Chiêu tịch năm Quãng-Hựu thứ sáu (1090) thọ 92 tuôi. 


Sau đây là bài thơ của Ngài còn truyền lại: 
Nguyên văn: 
Giốc hưởng tùy phong xuyên trúc đáo 
Sơn nham đáo nguyệt quá tường lai 
Vũ trích nham hoa thân nữ lệ 
Phong xao đính trúc Bá nha câm. 


Dịch nghĩa: 


Theo gió tiếng còi luồng bại trúc 
Kèm trăng trái núi quá đâu tường 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Hoa núi mưa xa thần nữ khóc 
Tre xanh gió thôi Bá-Nha đàn. 


5.- Dưới đời Lý-Thần-Tôn (1128-1138). 


Lý-Nhân-Tôn không có con, lập con của hoàng đệ là Súng-Hiền-Hầu lên làm 
Thái Tử, sau lên ngôi tức là Thần-Tôn. Năm Thiên Chương Bảo Tự thứ tư (1136) vua 
mắc bệnh nặng, nhờ có Minh-Không Thiền-sư chữa khỏi, nên vua phong cho thiền-sư 
làm quốc sư và sắc lập chùa Linh-Cảm. 


Trong đời này củng có nhiều vị danh tăng như Minh-Không-Huyền Sư, Thông- 
Biện Thiền-sư, Вао-Сіат Thiền-sư và đặc biệt có một sư пі, con gái một vị hoàng 
thân, tức là bà Diệu-Nhân. Vị sư ni này thọ giới với Chân-Không Thiền-sư, và là vị ni 
đầu tiên trong phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi. Ngoài ra, trong thời này cũng có nhiều vị сао 
tăng trong phái Vô-Ngôn-Thông, Thảo-Đường mở đạo tràng dạy đệ tử hoặc đi hành 
hóa, dùng pháp thuật cứu giúp kẽ bệnh tật rất nhiều. 


6.- Dưới đời các vị vua cuối đời nhà Lý: Lý-Anh-Tôn (1138-1175), Lý-Cao- 
Tôn (1176-1210), Lý-Huệ-Tôn (1211-1225). 


a).- Lý-Anh-Tôn và thời đại này: 


Thần Tôn mát, thái tử Thiên-Tộ lên làm vua lấy đề hiệu là Anh-Tôn. Anh-Tôn 
là đệ tử của Thiên-sư (phái Thảo-Đường) và được truyên tâm pháp, tức là vị đệ tử thứ 
tư nôi truyền thông của phái Thảo-Đường. 


Những vị Thiền-sư có tiếng trong đời này là: Trí- Thuyền,Am- Trí, Bảo-Giám, 
Viên-Thông Thiền-sư. Ngài Viên-Thông Тһіёп-ѕи được phong làm quốc sư vào năm 
1143, tịch năm 1151, thọ 72 tuổi. Ngài có trước tác những bộ sách hiện còn lưu lại: 


- Chư Phật tích dư sự (30 chương). 

- Hồng chung văn bi ký Tăng già tạp lục (50 chương). 

- 1000 bài thơ 

b.-Lý Cao Tôn và thời đại này: 

Anh-Tôn mắt, Thái tử Long-Cán nối ngôi, hiệu là Cao-Tôn. Cao-Tôn lên ngôi 
mới ba tuổi, công việc trong triều giao trong tay quan phụ chánh Hồ-Hiến-Hành. Cao- 
Tôn lớn lên thụ giáo với Ngài Trương-Tam-Tạng Thiền-sư trong phái Thảo-Đường. 

__ Trong đời này, tuy vua chúa, các bà cung phi và triều đình (như thái úy Tó- 
Hiên-Thành, thái bào Ngó-Hoa-Nghia) đêu sung mộ Bao Phật, nhưng sự phát-triên 
không có gì đặc sắc đáng kê. Vận nước đang xuông, và Phật Giáo củng xuôi theo đà. 

c) Lý-Huệ-Tôn với thời đại này:- Thái tử Sam nối ngôi Cao-Tôn, tức là Huệ- 
Tôn. Nhà Lý đên giai đoạn này, đã suy lăm. Trong triêu thì nôi loạn, vua không có 


thực quyền, ngoài dân gian cũng không được yên ón. Do đó, Phật Giáo cũng bị ảnh 
hưởng theo. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Năm 1224, Huệ-Tôn chán ngán cái đời làm vua, truyền ngôi cho con gái mới 7 
tuôi là công chúa Phật-Kim, tức Lý-Chiêu-Hòa, rôi xuât gia ở chùa Chân-giáo, tự 
xưng là Huệ-Quang Đại-Sư. 


Lý-Chiêu-Hoàng truyền ngôi cho chồng là Trần-Cảnh. Nhà Lý chấm dứt từ đấy 


7.- Nhận xét chung về Phật Giáo đời nhà Lý. 


Nếu ở Trung Hoa, đời Đường là đời Phật Giáo thịnh hành nhất, thì ở Việt-Nam 
đời Lý là đời Phật Giáo được thịnh hành nhât. 


Trong hơn hai trăm năm, Đạo Phật giữ địa vị độc tôn về mọi phương diện: Đạo 
đức, văn học, chánh trị, ngoại giao. Tám đời vua nhà Lý đều sùng một Đạo Phật và có 
nhiều vị đã xuất gia đắc đạo. Các vị Tăng trong đời vua ấy là những cao Tăng, Đại 
đức, thông thái và giữ nhiều địa vị quan trọng trong triều đình. Không những thế, các 
Ngài còn là những là thi sĩ lỗi lạc, những nhà ngoại giao tài tình và những nhà mô 
phạm uyên bác. Các Ngài đã tận tụy đem cái sơ học, sở đắc của mình nhập thế cứu 
đời, gây uy tín rất lớn cho Đạo Phật. Chính các Ngài đã gián tiếp cải chính một cách 
hùng hồn bằng những hành động của mình rằng: Đạo Phật không phải là yêm thế, nhu 
nhược mà chính là tích cực, dỗng mênh cứu đời và đã góp công rất lớn trong công 
cuộc dựng nước và an dân. Đọc lịch sử Phật Giáo nước nhà đến đọan này, chúng 
tăng-sĩ thật vô cùng phấn khởi và càng thêm tin tưởng vào sứ mệnh cứu đời của Phật 
Giáo. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Năm 


Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo, 
10 Tông Phái và Vũ Trụ Nhơn Sanh 


--- 000 --- 
Bài Thứ 4 


Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam 
Tiệp Theo 
(Từ Nhà Trần Đến Các Vị Vua Đầu Nhà Nguyễn) 


V.- Phật Giáo Dưới Thời Nhà Trần (1225-1400). 
1.-Tình hình chung của Phật Giáo dưới đời nhà Trần: 


Nhà Trần nối nghiệp nhà Lý, thừa hưởng về mọi phương-diện , một di sản quý 
báu mà nhà Lý đã xây dựng trên hai thế kỷ. Riêng về Phật Giáo, mặc dü về cuối đời 
nhà Lý, triều đình gặp nhiều vụ nội biến và trong phái thiền môn, ít có được những vị 
cao-Tăng đại-đức như ở đầu đời Lý; nhưng trong dân chúng, Đạo Phật đã thám nhuần 
sâu xa, đâu đâu củng có chùa, có tượng Phật để tín đồ sùng bái. Bước sang đầu đời 
nhà Trần, có nhiều lý do khiến chúng ta tin-tưởng rằng Đạo Phật sẽ được phát-triển 
mạnh thêm, nhất là các vị vua đầu nhà Trần là những vi vua thông hiểu và sùng mộ 
Phật Giáo còn hơn cả những у] vua đầu nhà Гу. Thế mà Đạo Phật trong đời nhà Trần, 
chỉ thịnh phát trong khoảng 50 năm đầu, rồi dừng lại và thoái bộ mãi. Vì hai lý do 
làm cho Đạo Phật không thể tién phát được là ở bên ngoài, sự cạnh tranh ráo riết, có 
nhiều khi là cả một sự đàn áp của Không-Giáo; và ở bên trong, giáo lý Đạo Phật dần 
dần bị xen lẫn mê tín, di đoan của những tà giáo, ngoại đạo mà các vua chúa trong đời 
nhà Trần rất sùng mộ. Vì những sự mê-tín, dị-đoan này, Đạo Phật trước con mắt 
những nhà thức già, nhất là phía Khổng-Giáo, trở thành một cái đạo vô bổ, nguy hiểm 
cho đời sống quốc gia. Các nhà nho đua nhau công kích Phật Giáo. Triều đình mỡ 
những kỳ khảo hạng tăng-sĩ về những giáo- lý thông thường. Những vị sư nào thi 
hỏng thì phải hoàn tục. Những người thi dó thì được bó làm chức Triều-cung (coi việc 
các cung), Triều- -quan (coi việc các đèn), Triều-tự (coi việc các chùa). Thật là một 
hiện tượng suy đôi rõ rệt: các tăng-sĩ phải đi thi dë giữ chức coi việc cúng bái ở các 
cung vua và các đền miéu. Mia mai cay độc hơn nữa, là trong đời vua Phế-Đề (1381) 
tăng-chúng của đạo từ bi lại bị triệu tập làm thành một đạo binh dưới sự thống lĩnh 
của một vị Thiền-sư dé đi đánh giặc Chiêm-Thành. 


2.- Các vị vua nhà Trần có công với sự truyền bá Phật-Pháp : 


Như đoạn trên đã nói, trong đâu đời nhà Trân, có nhiêu vi vua rât sung mộ Phật- 
Pháp và đã có công lớn đôi với việc truyền bá Đạo Phật trong nước. 


а). Vua Trằần-Thái-Tôn (1225-1258): 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Trằn-Thái-Tôn tên һау là Trần-Cảnh, chồng bà Lý-Chiêu-Hoàng. Sau khi được 
vợ nhường ngôi, Trằn-Thái-Tôn trở thành vị vua khai nguyên đời Trần. Ngài là một 
vị quốc vương hiểu đạo rất sâu xa. Khi mới lên ngôi, Ngài đã lo việc truyền bá Đạo 
Phật bằng cách lập chùa, đúc chuông và hộ trì Phật, Pháp,Tăng. Ngài lại còn soạn 
được hai tập sách rất сб giá trị và gây ảnh hưởng quý báu cho việc truyền bá Phật- 
Pháp thời bấy giờ, là ччуёп: "Thiền-tôn chỉ Nam" và quyển "Khóa hư". Tập Thiền- 
tôn chí Nam nói ró vë đạo lý tu thiền: còn tập Khóa-hư giãi rỏ hành-tướng của cái 
khổ: sanh, lão, bệnh, tử. Hai tập Ấy, ngày nay vần còn lưu truyền. 


b). Vua Trần-Nhân-Tôn (1278-1293): 


Trằần-Nhân-Tôn là vị vua thứ ba đời Trần. Sau khi đã đánh bại quân Мӧпе-Сӧ 
một cách oai hùng, Ngài truyền ngôi lại cho con và vào tu ở núi Yên-Tử. Ngài thương 
đi khắp đó đay dë bài trừ những hàinh thức mê-tín dị-đoan trong dân gian, thiết lập 
tu-viện, thuyết pháp-độ-sanh, mỡ rong những trạm phát thuốc dé cứu giúp người tật 
bệnh. Sau Ngài truyền pháp lại cho Tôn-Giả Pháp-Hoa và tịch ở am Ngọc- Vân trong 
lúc đang đi du hóa. Ngài chính là su-tó phái Trúc-Lâm. 


с). Trần-Anh-Tôn (1293-1314): 


Trần-Anh-Tôn là vị vua thứ tư của nhà Trần, kế vị vua Trần-Nhân-Tôn. Ngài là 
đệ tử của Pháp-Loa tôn-sư, nên rất tinh thông về Phật-pháp. Noi gương phụ vương là 
vua Trằn-Nhân-Tôn, Ngài đã hăng hái truyền bá Phật Giáo trong nước. 


Sau khi thỉnh được đại ttạng kinh ở Trung Hoa vë, Ngài sắc in nhiều bản và 
phát cho HoàngTrân-Nhân-Tôn, Ngài lại còn tuyên thiệt những đàn tràng lớn đê hành 
lê và phát chân cho dân nghèo. 


Tuy vậy, đến đời Anh-Tôn, Đạo Phật không còn giữ đơực cái swcs-thái rực-rỡ 
như đầu đời Trần nữa. Sau đời vua này, các vị vua kế vị tuy vẫn là những Phật tử, 
nhưng không còn được lòng tin sáng suốt và thuần túy nữa. Ngoại đạo, tà-giáo từ 
Trung Hoa truyền sang đã xen lán trong niềm tin của họ. 


3.- Phái Trúc-Lâm Yên-Tử và các vị tô trong phái ấy: Trong đời Trần, các vị 
danh tăng không được đông đảo như ở đời Lý. Tuy thé, trong đời nay Phật Giáo Việt- 
Nam củng đã phát-triển được một tôn phái mới là Trúc-Lâm, phát tích từ nước Yên- 
Tử, và các vị tổ trong phái này cũng là những bậc cao Tăng mà đời sau không thé nhớ 
được, mỗi khi nói đến Đạo Phật vệ đời Trần. Sau đây chúng tăng-sĩ hãy tìm biết qua 
tiêu-sử và nghiệp-sự của các vị ấy: 


a). Tuệ-trung Thượng-Sĩ: 


Ngài húy là Trần- Quốc- Toản, con trai của Hưng-Đạo Vương Trần-Quốc-Tuấn 
khi giặc Nguyên (Mông- Сб) hai lần sang đánh chiếm nước ta, Ngài theo Hưng-Đạo- 
Vương đi chống giặc, lập được nhiều chiến-công và được phong đến chức Tiết-Độ- 
Sứ. Ngài có lòng mộ đạo từ nhỏ, nhưng vì gặp lúc quốc biến, Ngài phải ra tay phò 
vua, giúp nước. Khi giặc yên, Ngài xin từ chức lui về Phong-Ấp là Vạn-niên-hương, 
chuyên tâm học đạo với Tiêu-Giáo thiền-sư, là một đệ tử cuối cùng của phái Vô- 
Ngôn- Thông. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khi ngộ đạo, Ngài thường lập đàn giảng đạo, các môn đồ thiện-tín đến dự thính 
rất đông. 


Vua Thánh-Tôn rất kính trọng Ngài, tứ hiệu Ngài là "Tuệ-Trung Thượng-sĩ" 
ký thác vua Trằn-Nhân-Tôn cho Ngài. Ngài hết lòng dạy bảo Thánh-tôn về phần j. 
lý và sau này Nhân-Tôn lập ra phái Trúc-Lâm và trỡ thành đệ nhất tó của phái này, 
củng là nhờ ảnh hưởng tinh thần của Tuệ-Trung Thượng-sĩ. 


Khi gần hóa, Ngài khiến người nhà kê ghế giữa can nhà trống, ngồi tựa vào ghế 
mà tịch. Các nàng hầu khóc lên, Ngài liền mở mắt ra quở rằng: 


Sanh tử lẽ thường, có gì đáng thương xót mà làm nhiều tâm hồn tăng-sĩ thế? 
Các nàng hầu im bặt; Ngài lại nhắm mắt mà tịch. Ngài thọ 62 tuổi. 


b). Trần-Nhân-tôn, đệ nhất tô của phái Trúc-Lâm Yên-Tử (đã nói ở đoạn trên 
TÔI). 


с). Pháp-loan tôn-sư, vị tô thứ hai của phái Trúc-Lâm: 


Ngài họ Đồng, người hàng Cửu-la, Phủ nam sách (nay thuộc tỉnh Hải Dương), 
Ngài thiên tư đỉnh ngộ, năm 21 tuổi gặp Ngài Điều-Ngự (tức là vua Nhân-Tôn) khen 
có pháp nhãn, và được thâu làm đệ tử. Ngài ngộ đạo rất sớm. Năm 25 tuổi Ngài 
phụng mệnh làm lễ khai giảng ở chùa Siêu-Loại, có vua và đình-thần đến dự. Sau 
buổi khai-giảng ấy, Ngài Điều-Ngự phong cho Ngài làm chủ sơn môn Yên-Tử và 
đem kinh điển hơn hai trăm bộ giao phó cho Ngài. 


Ngài phụng chiếu, định chức các tăng-đồ và quản-lãnh tăng-chúng. Tăng-đồ có 
Tăng-tịch, số sách rõ ràng là bắt đầu từ đó. Trong một đời, Ngài đúc được 1300 tượng 
Phật, dựng hai đài giảng đạo, năm ngôi tháp, hai trăm sở tăng đường, độ cho hơn 
15.000 tang ni, trong số ấy có 3.000 người được đắc pháp. Ngoài ra, Ngài còn soạn 
hai tập "Đọan sách lục " và “Tham thiền yếu chi" ‚ nay Còn lưu truyền. Công nghiệp 
lớn lao như thế, nhưng tiếc thay đời Ngài lại rất ngắn ngủi, hưởng thọ 47 năm. 


d). Huyền-Quang Tôn -Sư, vị tó thứ ba của phái Trúc-Lâm. 


Ngài họ Lý, người làng Vạn-Tài (thuộc tỉnh Bắc-Giang bây giờ), cha là Tuệ-Tổ, 
có công đánh Chiêm-Thành, nhưng không chịu ra làm quan. Ngài hình dung kỳ-dỊ, 
nhưng bâm tánh thông minh, đồ trạng nguyên vào lúc 20 tuổi. Trước khi thi đỗ, mệ 
Ngài đi hỏi vợ cho Ngài, nhưng đến đâu củng bị từ chối, vì hình dung kỳ-dị của Ngài, 
và sự nghèo hèn của gia đình Ngài. Nhưng khi Ngài thi đỗ, các nhà phú quý tranh 
nhau gọi gả con gái, và vua cũng đòi gả công chúa cho, nhưng Ngài đều từ chối. Do 
đó, người đời có câu ca dao: 


"Khó khăn thì chẳng ai nhìn, 
đến khi dó Trạng, tám nghìn quân duyên". 


Vì thấy nhân tình thế thái như thế, nên mặc dù làm quan lớnvà được di sứ sang 
Trung Hoa, Ngài уап không lây thê làm mãn nguyện. Một hôm nhân đi theo vua Anh- 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Tôn nghe Pháp-Loa Tôn-sư thuyết pháp, Ngài liền giác ngộ nên dâng biểu xin từ 
chức, rôi xuat gia thọ giáo với Ngài Pháp-Loa. 


Sau khi được Ngài Pháp-Loa truyền tâm ấn, Ngài trụ trì ở chùa Vân-Yên núi 
Yên-Tử, tăng ni theo học có đến hàng nghìn. Ngài lập chùa, in kinh, mở pháp-hội bố 
thí cho kẻ nghèo, làm rrát nhiều việc công đức. 


Ba vị tổ Trúc-Lâm trên đây đã gây tạo một uy-thế rất lớn, không những trong 
giới tăng-già mà còn cả ngoài nhân gian nữa, nhưng sau đó rât пёс là những vi kê 
nghiệp ba Ngài không có ai tương xứng nữa. 


Tóm lại, trong đời Trần, cũng như đời Ly, lịch sử Phật Giáo có thể chia làm hai 
thời kỳ phôn-thịnh gôm trong bôn vi vua đâu (gân 100 năm); thời kỳ thứ hai là thời 
kỳ suy-vi, gôm các đời vua sau (trong khoảng 80 năm). 


VI.- Phật Giáo Dưới Đời Nhà Hồ (1400-1407) Và Dưới Đời Hậu Lê (1428- 
1527) 


Phật Giáo dần dần suy sụp từ đưới đời các vua cuối nhà Trần, sang nhà Hó và 
kéo dài cho đến cuối đời Hậu Lê. Trên gần hai ngàn năm Phật Giáo có mặt trên đất 
nước này, có thê nói giai đoạn này là giai đoạn tối tăm nhất của Phật Giáo. 


Trong 7 năm chiếp đoạt ngôi nhà Trần, Hồ Quý Ly chưa làm gì được thì nhà 
Minh oợn cớ khôi phục nhà Trần, kéo quân sang đánh nước, và đặt nên đô hộ khốc 
liệt trong bảy năm trời, bảy năm tuy ngăn ngủi, nhưng nhà Minh đã để lại mmột hậu 
quả rất tai hại mà 100 năm sau vẫn chưa xóa nhòa hết. Thật vậy, sau khi xâm chiếm 
nước ta Nhà Minh tịch thu hết cả sách vở trong nước, trong ây gồm cả kinh điển nhà 
Phật, đem về Kim Lăng, và đốt phá nhà chùa rrất nhiều. 


Một mặt phá hoại, một mặt nhà Minh cho truyền vào nước ta những hình thức 
mê tín dị đoan của các đạo Lão và Lạt Ma giáo. 


Do đó, Đạo Phật mắt hé cả tính thuần túy của các thời đâi trước, vatơr thành 
một thứ tôn giáo hôn tạp, kỳ quái. Phật không ra Phật ma không ra ma. Thật là một 
cảnh tiêu tàn hoang phê đã diễn ra trong chốn Thiền môn ! 


Sang đến thời lê Nho học rất thịnh hành, các sĩ phu đua nhau vào đương khoa 
cử, miệt mài trong tư tưởng Tống Nho. Giáo-lý nhà Phật không còn làm danh lợi cho 
ai, nên đã bị bỏ quên. Phê bìng tình trạng Phật Giáo trong giai đoạn này, Thường tọa 
Thích Mật Thẻ, trong cuốn Việt-Nam Phật Giáo sử lược đã viết rất đúng như sau: 


" Việc tu đạo, đối với hạng ít học thì chỉ là một kế quyền nghỉ tteo hình thức (1); 
với hạng sĩ phu, thì chỉ là môĩt chỗ аё người пао lận dàn công danh, chán пап cuộc 
thế, bất bình với thói đời, nghĩa là chỉ có những người yếm thế mới tìm đến dé tiêu 
dao ngày tháng, mượn cảnh chùa am, tiếng chuông, câu kệ, mà đứt bỏ cuộc ngoài 
thôi, chư không phải mến hiểu giáo-lý của Phật mà tu hành, rồi mộ đạo, rồi lại đem 
đạo lý ra mà giác ngộ cho kê khác". 


Bởi vậy trong thời Hậu Lê có thê nói "thời đại Phật Giáo suy đồi" ! 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


(1) Bë khỏi nói là một kế sinh nhai. 
VII- Phật Giáo Trong Thời Nam Bắc Phân Tranh (1528-1802) 


Nhà Hậu Lê làm Vua đến đời vua Chiêu Tôn, Cung Hoàng (1516-1527) thì bị 
Mặc Đăng Dung thoán đoạt nhưng những trung thần của Nhà Lê đả chống lại Mặc 
Đăng Dung và lập triều đìng nhà Lê ở Thanh Hóa, Nghệ An. Sau sáu năm chống nhau 
với nhà Mạc, nhà Lê đã nhờ công lao to lớn củ họ Trịnh mà giành lại Giang Sơn. 


Họ Trịnh y mình có nhiều công lao, nắm hết quyền hành ở trong triều, vua Lê 
chỉ ngồi cho có vị, chỉ không có thực quyên. 


Họ Nguyễn, vì không muốn phục tùng họ Trịnh, nên đả lánh vào nam, hùng cứ 
một phương. Từ đó nuoc ta phân chia làm hai: 


Phía Bắc sông Gianh là giang sơn cảu họ Trịnh; Phía Nam sông Gianh là giang 
sơn của họ Nguyễn:. Hai họ Trịnh, Nguyễn đều muốn bành trướng thé lực của mình 
dë diệt trừ đối thủ, nên họ ra công xây dựng phần đất của mình về mọi phương diện. 
Về phương điện tôn giáo, hai bên đều láy Phật Giáo làm quốc giáo và củng sốt sáng 
xây chùa tạo tượng rất nhiều. 


Cũng trong giai đoạn này, ở Trung Quốc thường có loạn lạc, và các tôn giáo 
Phật Giáo thường bị chèn ép của Lạt Ma giáo, nên một số vị cao tăng đã rời quê 
hương, sang Việt-Nam truyền giáo, người thì vào ở đất Bắc, người thì vào Nam. Nhờ 
thế, nước ta 


Có nhiều tôn phái mới và nhiều vị sư Trung Hoa danh tiếng mà ảnh hưởng còn 
truyền đến bây giờ. 


1.- Phật Giáo trong thời các chúa Trịnh: 


Phật Giáo trong thời kỳ này.- Vào khoảng đời vua Lê Thế Tôn (1573-1599) ở 
Bắc có phái Tào Động, củng là chi phái của phái Bồ ĐèĐạt Ма ở bên Tàu. Phái này 
truyền vào bởi nhà sư Trung Hoa Trí Giáo Nhất Cú. Hiện nay các vl sư trụ tri tại các 
chùa Hòe Lai, Hàm Long, Trân Quốc ở Hà Nội là đệ tử của phái Tào Động. 


Vào khoảng đời vua Lê Hy Tôn (1676-1705) lại có phái Liên Tôn, do một vị 
vương công họ Trịnh là Lân Giác thiền-sư lập ra ở chùa Liên Phái (Bạch Mai, Hà 
Nội). Đồng thời sư Nguyệt Qung củng lập ra phái ấy ở Kiến An. Hai Ngài Lâm Giác 
và Nguyệt Quang đều là đệ tử của chi phái Lâm Tế ở Trung Hoa truyền sang. Hiện 
nay các vi sư trụ trì ở chùa Bà Đá (Hà 31) là đệ tử cảu chỉ Lâm Tế. 


Ngoài sự ptr hai phái trên, Phật Giáo ở Bắc lại được chúa Trịnh ủng hộ mạnh: 
trùng tu yự viện, thỉnh Đại tạng ở Trung Hoa về...Các cao tăng lúc bấy giờ củng khá 
đông, danh tiếng nhất là Ngài Hương Hải thiền-sư, mà chúng ta sẽ nói dưới đây: 


Hương Hải thiền-sư: -Ngài nguyên trước ở miền Nam, trong phần đất của chúa 
Nguyễn và là dòng dõi thế phiệt. Thân sinh Ngài là một công thần của chúa Nguyễn. 
Ngài dó Hương Công (cử nhân) lúc 18 tuổi, được tuyên vào làm việc ở phủ chúa 
Nguyễn rồi được bó ra làm chi phủ ở Triệu Phong (Quảng Trị ngày nay). Ngài rất 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


hâm mộ đạo Phật và thường đàm luận giáo-lý với các vị cao tăng. Đến 28 tuổi Ngài 
xin từ quan, xuất gia đầu Phật. Ngài ra chơi ở núi Tiêm Bút ngoài Nam Hải, rồi lập 
am ở lại trụ trì. Đạo hạnh Ngài rất cao, quan đan gần xa đều cảm mộ. Chúa Nguyễn 
(Nguyễn Phúc Chu 1691-1715) nghe danh, sai người ra hải đảo mời vë, và lập chùa 
để Ngài trụ trì. Nhưng sau vì sự nghi ngờ của chúa Nguyễn, Ngài bỏ miền Nam, đóng 
thuyền vượt biển cùng 50 đê tử ra Bắc và được chúa Trịnh và vua Lê rất mến phục. 
Vua Lê Vũ Tôn (1706-1726) thường mời Ngài vào cung йё hỏi đạo. 


Một hôm vua hỏi Ngài: 


Trẫm nghe thiền-sư học rộng nhớ nhiều, vậy xin thiền-sư thuyết pháp cho nghe 
đê Trâm hiêu được Đạo. Ngài nói: 


Bàn tăng có bốn câu kệ này, xin bệ hạ để tâm suy nghĩ: 
Nguyên văn: 
Phản văn tự kỷ mỗi thường quan 
Thân sát tư duy tử tê khan 
Mạc giáo mộng trungtâm tri thức 
Tương lai diện thượng đô sư nhan 
Dịch nghĩa: 
Nghe lại điều mình thấy những ngày 
Suy đi nghĩ lại kỹ càng hay 
Chó tìm triệu thức trong cơn mộng 
Có thê mới hay nhận được thây (Đạo) 
Vua hỏi: 
Thế nào là ý của Phật? 
Ngài đáp: 
Nguyên văn: 
Nhạn quá trường không 
Aính trâm hàn thủy 
Nhan vô di tích chi ý 
Thủy vô lưu ảnh chi tâm. 
Dịch nghĩa: 
‚_ Nhạn liệng gita không 
Bông chìm dưới nước 
Nhạn không đê dâu lại 


Nước chàng lưu bóng làm chỉ 


Ngài thường đọc những câu kệ hay dé dạy tăng chúng, như sau: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nguyên văn: 


Tầm ngưu tu phỏng tích 
Học đạo quý vô tâm 
Tích tại ngưu hoàn tại 
Vô tâm đạo dị tầm. 


Dịch nghĩa: 


Tìm trâu, tìm đấu chân 
Đấu còn trâu chăng mát đâu bao giờ 
Những người học đạo chớ nhờ 
Vô tâm thì đạo cơ sơ để tìm 


2.- Phật Giáo trong thời các chúa Nguyễn: 


Phật Giáo trong thời kỳ này. -Trong khi Phật Giáo miền ngoài trói dậy, thì Phật 
Giáo miễn trong cũng phát đạt. Từ khi Nguyễn Hoàng vào trán Thuận Hóa, cho đến 
khi nhà Nguyễn thống nhất đất nước, trong hơn hai trăm năm, họ Nguyễn. đối với 
Phật Giáo hề lòng sùng thượng, tac tượng, đúc chuông, lập tự viện rất nhiều, bấy giờ 
có nhiều vị tăng tử Trung Hoa như Ngài Tế Viên, Ngài Giác Phong... ở Trung Hoa 
sang truyền giáo, trong các vị tăng Trung Hoa, có một vị Thánh tăng mà ảnh hưởng 
còn truyền lại đến bây giờ là Tô Nguyên Thièu. Riêng các vị tăng Việt-Nam, thời có 
Ngài Liễu Quán là một vị tô đã làm cho Phật Giáo miền Nam thời ấy được vô cùng 
TỰC TỠ. 


b.- Các vị danh tăng: 


-Ngài Nguyên Thiều: Ngài họ Tạ, quê ở Trùng Hương (quảng Đông). Xuất gia 
năm 19 tuổi, Ngài tu ở chùa Bảo Tự, thọ giáo với Ngài Đổi Khao Khoán Viên Hòa 
thượng. Niên hiệu Cảnh Trị năm thứ ba đời Lê Huyền Tôn (1665). Ngài đi theo tàu 
buôn của An Nam, trú ở phủ Quy Ninh (Bình Định) lập chùa Thập Tháp Di Đà, mở 
truyềntrường dạy Phật Pháp, sau ra Thuận Hóa lập chùa Hà Trung, rồi lên Xuân Kinh 
(Ниё) lập chùa Quốc Ân và dựng tháp Phó Đồng. 


Sau Ngài phụng mạng đức Anh Tôn ( Nguyễn Phúc Tráng 1687-1691) trở về 
Trung Quốc, tìm mời các vị danh tăng và cung thỉnh pháp tượng, pháp khí. Ngài về 
Quảng Đông mời được Hòa Thượng Thạch Liêm và các danh tăng khác, cùng thỉnh 
được nhiều kinh điển, tượng, pháp khí trở về Nam. Chúc Nguyễn liền sắc mở đàn 
truyền giới rất long trọng tại chùa Thiên Mụ. Sau đó, chúa Nguyễn sắc ban Ngài chức 
trụ trì chùa Hà Trung. 


Một hôm, Ngài lâm bệnh, họp môn đò lại dặn dò mọi việc và truyền bài kệ sau 
đây: 


Tịch tịch, kính vô ảnh 
Minh minh, châu bát dụng 


Dường đường,vật phi vật 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Liều liều, không vật không 


Đại ý: Thể pháp thân thanh tịnh sáng suốt như mãnh gương sạch không bụi, như 
ngọc minh châu, trong sáng bóng ngời. Tuy hiện tiền sự sự, vật vật sai khác, nhưng 
dèu là thể pháp thân biểu hiện. Thể pháp thân thường vắng lặng mà không phải là 
không, tức là lý "chân không diệu hữu". 


Ngài viết xong bài kệ, ngồi yên lặng mà tịch. 

Ngài Liễu Quán: Ngài họ Lê, húy Thiện Diệu, quê ở làng Bạch Mã, huyện 
Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (sông Cầu bây giờ). Ngài mô côi lúc 6 tuổi, thân sinh Ngài 
cho Ngài xuất gia và đầu sư với Ngài Tế Viên Hòa Thượng, người Trung Hoa. Được 
7 năm Hòa thượng Viên tịch, Ngài ra Thuận Hóa học với Giác Phong Lão tổ (người 
Trung Hoa ) ở chùa Bảo Quốc. Năm 1691 Ngài trở về сб hương phụng dưỡng cha 
già, phải đi đốn củi dë sinh nhai. Được bốn năm sau khi thân phụ Ngài qua đời, ngài 
trở ra Thuận Hóa, thọ giới Sa -di với Ngài Thạch Liêm Hào thượng (cũng người 
Trung Hoa). 

Năm 1699, Ngài đi tham lễ khắp Thiền Lâm để bòi bó cho sự tu hành. Qua năm 
1702, Ngài đến Long Sơn, cầu học pháp tam thiền với Ngài Tử Dung hòa thượng (tổ 
khai sơn chùa Từ Đàm, Ниё). 

Về phần hóa đạo, Ngài rất tinh tán không nệ khó nhọc. Luôn luôn Ngài lập dàn 
truyền giới, tiếp chúng độ tăng. Năm 1740, ngài Tân Đàn phóng giới, rồi từ đó Ngài 
trở về núi Thiên Thai, dựng thảo am, ân паи tu hành, nay tức là chùa Thiền Tôn. 

Chúa Nguyễn Minh Vương rất trọng đạo hạnh Ngài, thường mời Ngài vào cung 
đàm đạo. Mùa xuân năm 1742, Ngài trở lại dự giới đàn ở chùa Vĩnh Thông, cuối mùa 
thu ấy, Ngài thọ bệnh, khi sắp lâm sung, Ngài gọi môn đồ lại dạy rằng: 


Các ngươi khóc làm gì ! các đức Phật ra đời còn nhập niết bàn,thì ta nay đi đến 
rỏ ràng, về tất có chỗ, các ngươi không nên khóc và đuừng nên buồn thảm. 


Kế đo,ï Ngài viết bài kệ , từ biệt: 
Nguyên văn: 

Thất thập dư niên thế -giới trung 
Không không, sắc sắc, diệu dung thông 
Kim triêu nguyện mãn hoàn gia lý 

Hà tất bón man vấn tő- tông. 

Dịch nghĩa 

Ngoài bảy mươi năm trong thế- gian 


Không không, sắc sắc thảy dung- thông. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Ngày nay nguyện mãn vë nơi củ 
Nào phải ân cân hỏi tô- tông. 
Việt xong, ngài bảo môn đô răng: 


-"Sau khi ta đi, các ngươi phải nghĩ đến cơn vô thường nhanh chóng, cần phải 
siêng năng tu học, các ngươi hãy cô găng tới, chớ bỏ quên lời ta". 


Đến ngày 22 tháng 11 giữa mùa đôngnăm Nhâm -tuất (1742) vào giờ mùi, Ngài 
dùng nươc trà xong, vui vẽ từ biệt môn đô, tiêu -diêu thoát hóa. 


Chúa Minh- Vương được tin, liền ban thụy- hiệu là " Đạo Hạnh Thụy Chánh 
Giác Viên -Ngộ Hòa- Thượng". 


VII.-Phật Giáo Dưới Đời Các Vị Vua Đầu Triều Nguyễn 
Tình trạng Phật Giáo trong giai đoạn này: 


Nhà Nguyễn Tây- Sơn, trong một giai « đoạn ngán, đã chấm dứt tình trạng 
Nam,Bắc phân tranh và thóng nhất sơn hà về một mối. Nhưng chăng bao lâu, Chúa 
Nguyễn Phúc-Aĩnh diệt được nhà Nguyễn Tây -Sơn, thu hồi lại đất nườcva mỡ đầu 
cho triều Nguyễn, lấy niên hiệu Gia- Long. 


Trong giai đoạn này, nước ta sống trong cảnh chiến- tranh thường тус, ai có 
thì giờ nghĩ đến chuyện chán -hung đạo đức tôn- giáo.Một số chùa chiền bị tàn phá, 
kinh- điển thất -lạc, cảnh hoang tàn thật tiêu điều buồn bã. Vua Gia -Long lên ngôi, 
công việc trước tiên của Ngài là lập lài nên an- ninh trật -tự trong nước, chứ cũng 
chưa có thì giờ nghĩ đến chuyện chấn -hưng Phật Giáo.Qua đến đời Minh- Mạng và 
Thiệu Trị, các Ngài cũng bắt đầu sắc trùng tu những ngôi chùa tổ đình quan trọng 
„nhưng trong dân gian thì ảnh hưởng đạo Phật mỗi ngày mỗi lu mờ, phai nhạt dần. 
Các vị cao tăng vẫn có, như Ngài Phó -Tịnh Hòa -Thượng, Giac Ngộ Hòa _ Thượng. 
Nhưng vì quá ít ỏi, nên quý vị ấy, chăng khác gì những chiếc sao lẻ té trong bầu trời 
đen tối, chàng soi sáng duoc gì. 


Đến khi người Pháp đặt nền đô hộ trên đất nước này, thì đạo Phật lại càng suy 
đôi, mât hêt cả những gi thuân túy, cao siêu,mà chỉ còn như là một thân đạo, mà 
nhiệm vụ chính là lo việc cúng bái mà thôi. 


Dë có một ý niệm chung về một sự tôi -tê của trong giai đoạn này, chúng tôi хіп 
trích một đoạn nhận xét rât chính xác sau đây, mà Thượng -Tọa Thích -Mật _ thê đã 
việt trong cuôn Việt -Nam Phật Giáo sử lược: 


" Dén đây,từ vua quan cho đến thứ dân, ai ai cũng an- trí đạo Phật là ở sự cúng 
cấp, cầu đảo, chứ không biết gì khác nữa. Và phần đông họ chỉ trọng ông thầy ó ở chỗ 
danh vọng, chức tước, mặc dù ông áy thiếu học, thiếu tu. Bởi tệ hại ấy, tăng đồ trong 
nước lần lắnavào con đường trụy lạc, cờ bạc, rượu chè đắm trước thanh sắc. 


"Ở miền trung nguyên Bắc -kỳ,về kỷ- luật tăng già bên ngoài còn giữ được 
nghiêm chỉnh đôi chút, chứ ở Trung -kỳ, phân nhiêu họ đã có vợ, có con một cách 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


công nhiên, không áy náy.Nhất là ở Nam -kỳ lại càng hồn độn hơn nữa...Phần đong 
tăng đồ chỉ nghĩ đến danh vọng, chức tước: xin bằng Tăng-cang, Trụ trì, Sắc tứ 
v.v..hay chỉ biết cũng cấp, cầu đạo , phù chú, làm táyai cho các vua chúa, quan quyền, 
phú hộ để làm kế sinh nhai. Còn một hạng nữa, chỉ giữ mình cho được thanh nhàn, ăn 
chơi tiêu khiến, bảo là giải thoát v.v..! 


"Bởi vậy, các cảnh chùa trong nước đã thành cảnh gia đình riêng, không còn gì 
là tính cách đoàn thê của một tôn giáo nữa. Họ sống trong Phật Giáo hầu hết chỉ còn 
là "đốt" và"quên"! "Quên" đề khỏi phải biết đến bổn phận bón phận chon chánh của 
một tăng -đồ. 


"Ở trong tăng- đồ thì như vậy, ở ngoài tín- đồ cư- sĩ thì ngơ- ngác, mù lòa tin 
bướng, theo сап, ít ai là người hiệu đạo lý. 


"Trong lịch sử Phật Giáo Việt-Nam, ta có thể đánh vao đây một dấu than (!) rất 
to tướng”. 


C.-Kết Luân: 


Chúng ta đã theo dõi dâu chân của những nhà truyền bá đạo Phật đầu tiên ở trên 
đất nước này cho đến thời cận đại. Trong gần hai mươi thế kỷ hiện -diện trên dãy đất 
Việt-Nam này, đạo Phật đã trãi qua biết bao cơn thăng trầm, suy thịnh. Những sự biến 
chuyền ấy, không đơn phương, mà bao giờ cũng đi song song với sự biến chuyên 
chung của đất nước. Mỗi lần vận nước hưng lên thì đạo Phật cũng phát triển mạnh, 
mỗi lần vận nước suy nhược, thì đạo Phật cũng thoái trào. 


Điều nhận xét thứ hai là những vị anh quân thường thường là những Phật -tử 
thuần thành, luôn luôn ủng hộ và khuyến khích sự truyền bá Phật Pháp. Trái lại, 
những vị vua ít hiểu đạo, phá đạo phần nhiều cũng là những vị vua ít thành công nhất 
trong sự tri nước, an dân. 


Do hai nhận xét trên, chúng ta có thể kết luận rằng: Đạo Phật đã mật thiết hòa 
mình trong cuộc sống của dân -tộc Việt- Nam trong quá khứ. Và từ đây về sau, muốn 
cho đất nước được an cư lạc nghiệp và có một tương lai rạng rỡ, những nhà lãnh đạo 
quốc giả phải dành cho đạo Phật một địa vi quan trọng trong mọi sinh hoạt của nước 
nhà. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Năm 


Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo, 
10 Tông Phái và Vũ Trụ Nhơn Sanh 


--- 000 --- 
Bài Thứ 5 


Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo 
Trên thê-giới và ở Việt-Nam hiện- đại 


A.-Mớ Dë: 


Trong thế kỷ thứ 18 và 19 ở Việt- Nam củng như ở các nước Phật Giáo khác , 
sự truyền -bá đạo Phật hình như thiếu một luồng sinh khí mới, nên cứ chìm dần, 
tướng gân như sắp cáo chung. Nhất là khi Á -đông mới bắt đầu tiếp xúc với cái văn - 
minh sông -động, rưc rỡ của Tây- phương; các dân tộc Á- đông bị" mặc cảm tự ti", 
cho răng mình thua sút Tây -phuơng vë mọi phương diện. Do đó, các dân -tộc Á 
châu, nhất là các dân tộc đông đảo như Ấn Độ, Trung Hoa, đều ruồng rẫy cái gia tài 
tinh -thần của ông cha, йё theo học đòi cái văn minh cơ khí, hùng mạnh của 
Tâyphương. Đao Phật, cũng như các tôn giáo khác ở Á -châu, chỉ còn lại hình thưc lễ 
bái có truyền, còn lại, còn các phần tinh-hao quý báu của nó bị chôn sâu trong lớp bụi 
quyên lãng của thời-g1an. 


Nhưng sau cái chóa mắt của những phút đầu tiếp-xúc với ánh sáng lạ, người Á- 
Châu nhận thấy văn minh Âu-Tây chưa hàn đã hoàn thiện. Những nhà tư tưởng, triết- 
gia, lãnh đạo tôn-giáo đạo đức ...sau khi đã đọc được phương pháp suy luận, phân 
tách, tìm tòi một cách có khoa học của Tây-phương, đã quay về đào xới, khám phá cái 
iga-tài tinh thần của ông cha để lại mà họ đã ruóng rẫy. Giúp vào công ' việc ду, có 
những nhà bác-học, кһао-сб, nhân-chủng-học đã tìm thấy được rất nhiều bằng chứng 
cụ thê nói lên giá trị chân-chất của nền văn minh Á-đông mà Đạo Phật đã động lực 
chính. 


Do đó Đạo Phật được đặc-biệt chú ý. Và càng di sâu vào văn hóa Phật Giáo, 
người ta (Âu-tây cũng như Á- đông) lại càng ngạc nhiên vì tánh- chất thuần-thiện, cao 
khiết, trong sáng của nó. Từ đấy, một luồng sinh khí mới thói lên, đem lại cho người 
tín-đồ Phật Giáo nhiều phẩn-khởi và tinh tưởng ở giáo lý cao siêu của Đức Bồn Sư 
Thích-Ca. Luông sinh-khí trên đã gây được một phong trào chân hưng Phật Giáo, mỗi 
ngày mỗi lan rộng, ban đầu ở các nước Á-châu, và bây giờ ở khắp năm châu bốn biển. 
Trong cái bừng dậy chung â áy, tín-đồ Việt-Nam . cũng đã đóng góp một các xứng đáng 
cái phần công đức của mình, và có thê tự hào rằng mình không quyên sứ-mạng. 


Vậy dưới đây, chúng ta hãy tuần tự điễm qua cái phong trào chấn-hưng ấy trên 
các quôc gia Phật Giáo như thê nào, trước khi nái riêng vê phong trào chân-hưng ở 
Việt-Nam trong hiện tại. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


B.- Chánh Đà: 


I.- Sự Chán Hưng Phật Giáo Ó Ар độ Và Các nước Thuộc Khu Vực Ảnh 
Hưởng Ấn 


1.- Phật Giáo Ап Độ .- Như chúng ta đã thấy trong đoạn nói về lịch sử truyền 
bá đạo Phật tại Ấn Độ ở bài thứ nhất: mặc dù là xứ sở phát nguyên Phật Giáo, Ап Độ 
chỉ thấy được cái vẻ huy hòang của ánh đạo vàng trong 15 thế kỷ đầu. Những thế kỷ 
về sau, Đức Phật lu mờ dần ở đây và nhường chỗ cho Ba-la-môn giáo và Hồi-giáo để 
lân tràn ra lân bang. 


Vào thé kỷ thứ 18, Đức Phật ó Ấn Độ chỉ còn một vang bóng thới xưa. Nhưnh 
khi người Anh bắt đầu đi sâu trong sự tìm hiểu nền văn hóa Ấn Độ, và ngạc nhiên khi 
nhận ћау một nền văn chương, triết học thâm thúy của Đạo Phật đã bị chôn vui trong 
lãng quên, thì người Anh cũng như người Ấn Độ dèu đồng thanh hô hào và có xúy sự 
phục hưng của Phật Giáo. 


Trong số những học giả Phật Giáo đầu tiên đa ycó sáng kiến xây dựng phong 
trào chân hưng này, thì ông Rảyendachilala là người có công nhất. tiên sinh đã căn cứ 
vào 144 loai kinh chữ Phan ở Népal đề viết ra cuốn "Уап chương Phật Giáo" bằng 
Phạn ngữ của Népal. Năm 1888, Tiên sinh lại cho xuất bản quyên "Tiểu phẩm Bác- 
nhã". Năm 1893,ông Sarat Chandrodas, một học giả Ап Độ khác, lại đề xướng lên 
hội"Nghiên-cứu Thánh-dién Phật Giáo Ấn Độ và nhân lọai học thuật”. Chính hội 
nghiên cứu này đã thu thập được một số đông hội viên thông thái,gồm Án Độ lẫn Anh 
quốc và đã gây nên phong trào tìm hiểu Phật Giáo trong nước và sang đến Anh quốc. 


Người có công thứ ba, mà hiện nay Tổng hội Phật Giáo Quốc tế quyết nghị sẽ 
làm lễ kỷ niệm đệ bách chu niên sanh nhật (17-9-64) khắp nơi trên thế 5101 là Đại đức 
Anagarica Dharmapala. Chính Đại đức là người sáng lập ra hội Đai Bồ Đề 
(Mahabodhi) là một đoàn thể rất có lực lượng trong công cuộc vận động phục hưng 
Phật Giáo ở Ап Độ ngày nay. Sáng lập năm 1891, hội này dần dần có chỉ nhánh ở Âu 
Mỹ và lăng bang Ап Độ. 


| Về công đức của Đại đức Dharmapala quyết nghị của đại hộ Phật Giáo Quốc tế 
lân thứ VI tại Nam Vang đã ghi như sau: 


'Đại đức Anagarica Dharmapala đã tiên phong hướng đạo phục hưng Phật Giáo 
Ấn Độ, và củng là vị pháp sư đầu tiên tới thăm các nước Âu Châu và Mỹ Châu. Nhờ 
con đường mà công trình hoằng pháp mới được vạch rỏ tại các nước Âu Mỹ như 
chúng ta đã nhận thấy ngày nay..." 


Đồng thời với sự chân hưng Phật Giáo ở Ап Độ trong các nườc trước kia chịu 
ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ và nằm trong khối Tiêu-thừa Phật Giáo như Tích Lan, 
Miền Điện, Thái Lan ...củng cá những luồng sinh khí mới đem lại cho nền Phật Giáo 
có tryền một sắc thái mới mẻ,trong sáng và hùng mạnh. 


2.- Phật Giáo Міёп Điện. -Hiện nay ở Miễn Điện Phật Giáo được xem là quốc 
giáo. Từ 1948,sau khi thu hồi độc lập, chánh phủ Miễn Điện và vị thủ tướng (ông U 
Nu) là một Phật tử, nhiều kế hoạch dự trù chân hưng Phật Giáo đã được thực hiện. 
Chính phủ đã cho xây dựng khắp nơi trong nước nhiều Phật học viện nhiều trường 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Trung, Đại học Palli, tổ chức những cuộc thi giáo-lý và triệu tập nhiều đại hội Phật 
Giáo quan trọng . 


Năm 1954, đại hội tu chỉnh kinh điển Phật Giáo lần thứ VI được tó chức tại 
Міёп với sự tham dự của 2500 bậc danh tăng ở các nước Tích Lan, Cam Bốt, Ai Lao, 
Thái Lan,Án Độ, Hồi Quốc...để tụng diệt lại tất cả những bản kinh Pali. Đây là một 
công tác trọng đại không riêng gì Phật Giáo Міёп Điện mà chung cho Phật Giáo Thé 
9101. 


3.- Phật Giáo Tích lan.Tích lan cũng là một xứ mà Đạo Phật rất thạnh hành. 
Đân chúng hầu hết là Phật tử. Số tu sĩ trong nuoc rất đông và có ảnh hưởng. rất lớn 
trong quân chúng cũng như trong chính quyền. Năm năm sau trận chiến Thé giới 
chấm dứt 1950), cnhính Tích lan là nước đứng ra triệu tập một đại hội Phật Giáo Thế 
giới gồm trên 500 đại biêu thuộc 26 quốc gia Phật Giáo tại thủ đô Cô Lôm Bô 
(Colombo). Chính trong đại hội này, tổng hội Phật Giáo Thé giới được thành lập, và 
một ban chấp hành đã được bầu cử, mà chủ tịch là một vị học giả Phật tử Tích lan, 
Bác sỹ Malalasekera. 


4.- Phật Giáo Thái Lan.Cũng như Miến Điện, Phật Giáo Thái Lan được xem 
như quốc giáo, vị Trưởng lão Tăng thống (vua 881) là người cá một ảnh hưởng tỉnh 
thần và được tôn trọng hơn cả Quốc Vương. 


Hiện nay Thái Lan có phỏng chừng trên 20000 ngôi chùa và 200000 tỳ kheo và 
Sadi. So với hai mươi triệu dân Thái Lan, thì sô tu sĩ như thê củng là một tỷ lệ rât cao, 
cứ 100 người dân thì có một tu sĩ 


Nhưng cái đà phát-triển vẫn đang còn mạnh, nhiều ngôi chùa đồ só đang được 
xây cất và nhiều thanh niên đang theo tập môn tham thiền trong các thiền viện. Hiện 
nay, Thủ tướng Thái Lan vừa ra một dự án và đã được toàn thé nội các chấp thuận là 
thành lập những cơ sỡ thích đáng dành cho các Tỳ kheo ngoại quốc đề họ đủ phương 
tiện đến tu học Phật pháp. 


5.- Phật Giáo Cam Bốt: Phật Giáo Cam Bốt từ xưa đã là môy quốc giáo. Từ 
kinh đô cho đến thôn xóm hẻo lánh xa xôi, màu vàng của các ngôi chùa và các tắm y 
của tu sĩ chói rực khắp nơi. Đời sống đạo lý và đời sống thường nhật của dân gian đã 
ăn nhịp một cách khăn khít. Củng như ở Miến Điện,ở Thái Lan, ở Cam Bốt cứ mỗi 
năm vào đầu mùa mưa, các thanh niên có lệ vào tu ở các ngôi chùa một thời gian, dài 
hay ngắn tùy thuộc ý nguyện của mình,. Cái tục lệ quý báu này, không chỉ có người 
thường dân thi hành mà ngay cả các vi vua nữa. 


‚ Từngày thu hài đọc lập, Chính phủ Cam Bót đặc biệt chú tâm phát-triển và 
chân hưng Phật Giáo. 


Theo gót các nước đàn anh Phật Giáo, Cam Bốt cũng vừa tổ chức tại Nam Vang 
đại hội Phật Giáo Thế giới lần thứ VI và nhiều thành quả tốt đẹp đã thu được trong kỳ 
đại hội này. 


Trên đây là đại khái về phong trào chắn hưng và phát triển Phật Giáo ở các phái 
theo Tiêu Thừa hay Nam tôn. Tiệp theo dá, chúng ta sẽ nhận xét phong trào chân 
hưng và phát triên Phật Giáo ở các nước theo Đại Thừa hay Bắc tôn. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


П.- Sự Chán Hưng Phật Giáo Ó trung Hoa Và các Nước Lân Bang: 
1.-Phong trào chán hưng Phật Giáo ở Trung Hoa: 


Như chúng ta đã biết, vào cuối đời nhà Thanh, Phật Giáo ở Trung Hoa đã suy 
đôi rất nhiều: Mê tín dị đoan đã thâm nhập một cách trầm trọng vào các thiền môn. 
Tăng пі, cũng như tín dó ít ai hiều rõ giáo lý cao siêu của đức Phật, nên Phật Giáo 
cũng bị người ta liệt vào hành các tà đạo có nguy hại cho đời sống xã hội quốc gia. 


Anh hưởng của văn minh Tây âu bắc đâu vang dội trong nước. Một phong trào 
rong lớn bài trừ mê tín dị đoan nôi dậy trong toan quôc. Các chùa chiên phân nhiêu bị 
đôi ra làm trường học hoặc các việc công ích xã hội khác ! 


May sao, một số học giả Trung Hoa có tinh thần quốc gia, nhận thấy phải làm 
một cuộc thnh lọc trong nền văn minh Đông phương,đề chọn những cái hay thì giũ 
lại,và những cái dỡ thì bỏ đi. Sau cuộc tìm tòi, tra cứu ấy, các nhà nghiên cứu đồng 
thanh tán dương giá trị chân chính cao siêu của Phật Giáo. 


__ Từ khi cách mạng Tân Hợi (1912) nổi lên lật dó nhà Thanh và lập nên Dân 
quôc, thì phong trào học và nghiên cứu Phật Giáo càng tăng. Nhờ thê Phật Giáo trở 
nên thịnh hành và phát triên mạnh. 


Trong mấy năm đầu của nền Dân quốc có Ngài Kinh Sơn cùng các đồng chí sa 
môn và cư sĩ dứng lên sáng lập Trung quôc Phật Giáo Tông hội. Các cư sĩ ở Thượng 
Hải cũng lập Phật Giáo cư sĩ lâm, Phật Giáo tịnh nghiệp xã. 


Về sau các vị Tăng giàvà cư sĩ tiếp tục mở ra ở nhiều nơi những Phật học viện, 
hay những giảng đường như: Giảng đường chùa quán tôn ở Ninh Ba (Chiết Giang) do 
ngài Đế Nhàn pháp sư chủ giảng; ở vũ xương (Hồ Bắc) có Phật học viện do ngài Thái 
Hư Pháp sư chủ giảng; ở Giang Tô có Hoa Nghiêm học viện, ở Nam Kinh có Nội học 
viện do Âu Duơng Vĩnh Vô chủ giảng. 


Cùng một lần với sự thành lập các Phật học đường nói trên, nhiều tạp chí Phật 
Giáo của nhóm nghiên cứu đã được xuất bản ở khắp nước dé hoàng dương giáo nghĩa 
như Phật học tùng báo, Hải triều âm, Cư sĩ lâm san, Tịnh nghiệp nguyệt san, Chi na 
nội học, Oai âm, Vị Diệu Thanh, Phật Giáo Tân văn... 


Trong số các vị đề xướng phong trào chân hưng Phật Giáo ở Trung Hoa, người 
đã có công đức và ảnh hưởng lớn nhất là Ngài Thái Hư pháp sư. Pháp sư là một vị 
cao Tăng học rộng, hiểu nhièu và rất hăng hái với các hoằng dương chánh pháp. Ngài 
đã đi giảng về Phật pháp khắp nơi trng nước và sang tận Âu Mỹ dé giới thiệu Đại 
Thừa Phật Giáo cho người Tây Phương. Ngài viết rất nhiều sách nói về đạo Phật và 
đứng chủ trương tờ Hải triều âm là một tạp chí rất có giá trị. Những họat động Phật sự 
của Ngài không những chỉ gây ảnh hưởng lớn lao quý báu cho Phật Giáo Trung Hoa 
mà còn lan rộng ra các nước lân bang như Việt-Nam, Nhật Bản và sang tận đến Âu 
Mỹ. 


2.- Phật Giáo ở Nhật Bản: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nhật Bản chịu ảnh hưởng của Đại-thừa Phật Giáo Trung Hoa truyền sang từ lâu 
đời, và là nước có một nền Phật Giáo mạnh nhất trong các nước theo Đại-thừa. Ngọal 
trừ một số người theo đạo và Thiên Chúa Giáo, còn đa số dân chúng đếu là Phật tử 
thuần thành. Chùa chiền được các đời vua chúa trong quá khứ xây dựng rất nhiều 
khắp trong nước, và ngày nay các thắng cảnh có tiếng nhất ở Nhật Bản đều là những 
danh lam. Người Nhật lây làm hành diện về kiến trúc và vẽ đồ só của danh lam ду 
lắm, cho nên người khách ngoai quốc nào đến nước Nhật cũng được đem giới thiệu 
các cảnh chùa chiền trước hết. 


Về phần giáo lý thì Đạo Phật ở Nhật cũng chia ra làm nhiều Tôn phái như ở 
Trung Hoa. Nhưng các Tôn được thịnh hành nhút là Thiên Tôn, Pháp Hoa Tôn và 
Pháp Tướng Tôn. 


Đạo Phật Nhật Bản trong quá khư đã có một thành tích rất vẽ vang mà hiện nay 
vẫn còn rực rỡ. Trong buổi giao thời tiếp xúc với Âu Tây, trong khi Đạo Phật ở các 
nước Á Đông đều có một giai đoạn suy đôi, thì Đạo Phật ở Nhật Bản vẫn giữ đượcuy 
thế của mình trong toàn quôc. Và ngày nay, với một tinh thần biết dung hòa cải tiến, 
biết tồn có mà cũng biết nghĩnh tân, nên Đạo Phật Nhật Bản vẫn đi theo kịp cái đà 
tién bộ chung của toàn quôc và giữ giềng mối cho luân thường đạo đức ở trong nước. 
Chúng ta chắc rằng ròi đây, sau khi các nước Phật Giáo ở Á Châu được dip tiếp xúc 
và thông cảm với nhau nhiều hơn nữa, thì Nhật Bản sẽ là nước xứng đáng đứng ra 
lãnh nhiệm vụ lãnh đạo phong trào Phật Giáo Thé Giới. 


Ш.- Sự Truyền Bá Phật Pháp Ó các Nước Châu Mỹ 


Từ khi tiếp xúc với Á Châu, người Tây phương bắt đầu khảo cứu nên văn minh 
cổ của châu này và khám phá ra rằng văn hóa Á Châu không phải tầm thường như họ 
lầm tưởng lúc đầu, mà trái lại có nhiều điểm quý giá cần học tập. Trong kho tàng quý 
báu ấy, Đạo Phật đã phát chiếu ra nhiều hào quang rực rỡ. Do đó, các học giả Tây. 
phương đã đồ xô sang nghiên cứu giáo-lý nhà Phật và đã viết rất nhiều tác phẩm về 
đạc Phật. Dần dần Đạo Phật không còn xa với quần chúng Âu Mỹ nữa. Mở đầu phong 
trào học Phật là những học giả người Anh, tiếp xúc nhiều với А châu. Sau đó, họ 
thành lập những hội Phật học và xuất bản những tạp chí nói về Phật pháp. Những hội 
này có rất đông hội viên thực hành rất hăng hái . Hiện nay ở Âu châu và Mỹ châu hầu 
hết các nướcđều có hội Phật- học, báo chí truyền bá Phật -pháp, những chùa hay 
thiền- viện để các tín đồ hay hội viên đến tập tham thiền. Có người sang ngay ở các 
nước Phật Giáo Á châu như Ап Độ, Tích lan, Thái -lan để xuất -gia cầu đạo. 


Trong các đại hội Phật Giáo thế giới Phật -tử Âu- Mỹ đều có đại diện của họ và 
đã tỏ ra là những Phật -tir thuân -thành. 


Nhũng bằng chứng cụ thê trên, cho phép chúng ta hy vọng rồi đây đạo Phật sẽ 
bành trướng mạnh mẽ ở Âu -Mỹ và đem lại cho các dân tộc ây một nguôn an lac mà 
họ không tìm thây ở nên văn minh cơ khí họ đã sáng tạo ra. 


IV.-Các Đại Hội Phật Giáo Thé Giới 
Nhân loại càng tiến bộ, sự giao thông càng dë dàng mau lẹ, thì các dân -tộc trên 


thế giớ không còn lạ lùng xa caách với nhau nưã. Đạo Phậtngày nay đã thành một tôn 
giaó có tâm hoạt động khắp thê giới, thì người Phật -tử, dù ở chân trời nào cũng vẫn 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


là anh em một nhà, cùng thờ môột bậc thầy chung là đức Bồn- Sư Thích -Ca Mâu- 
Nhiêu. Yiniém thông nhât những hoạt động và những tô chức Phật Giáo đã manh nha 
từ trước trận thê chiên thứ II mới thực hiện được. 


Đại hội Phật Giáo thé giới đầu tiên đã được triệu tập vào năm 1950 tại Cô- Lôm 
-Bôm, kinh đô Tích -lan, gòm gần 500 đại biêu của 26 quốc gia và tô chức Phật Giáo 
trên thế giới> Đại hội ấy đã đặt nën tăng cho tổng hội Phật Giáo thé giới và đã bầu ra 
một ban chấp hành chung cho cả thế giới Phật Giáo. Một nội quy của tông hội đã 
được biểu quyết và trụ sở của văn phòng ban chấp hành đã đặt ở Cô- lôm- bô. Sau đại 
hội vài tháng, bác sĩ Malaláekera chủ tịch Tổng hội đã đi thăm các nước Phật Giáo 
hội viên, và hai tờ tạp chí Phật Giáo của Tổng hội được phát hành trên thế giới là 
tờ:New Letter và The Buddhist World. 


Từ đại hội đâù tiên ây đên nay, cứ hai năm lại có một đại hội khác, mà địa điêm 
tuân tự thay đôi như sau: 


-Năm 1952, đại hội kỳ П, họp tại Tokyo, kinh- đô nhật -bán , mà mục tiêu chính 
là quyêt-định thông nhất hoạt động và cac hình thuc Phật Giáo trong các nước hội 
viên. 


Năm 1954, đại hội ky III họp tại Rangoon, kinh đô Miền -Điện, cùng một lần 
với đại hội kêt tập Tam tạng kinh điên kỳ thứ VI, từ khi đức Phật nhập diệt дёп пау. 


Năm 1956, đại hội thứ ГУ họp tại Kathmandu ‚ thủ đô Népal , nơi đức Phật đã 
giáng sinh, nội dung của đại hội này là thảo luận về văn hoá Phật Giáo: triệt -Іу, văn 
chương, nghệ -thuật.. 


Năm 1958, đại hội kỳ thứ V họpủ tại Bangkok, kinh dó Thái -lan, mà chuong 
trinh nghi sự la uduyệt lại bản nội quy của Tông hội 


Năm 1961, đại hội kỳ thư VI họp tại Nam -vang, kinh đô Cam- bốt. Trong đại 
hội này, 21 quyết -nghi dă được chấp thuận, trong ấy có nhiều quyết nghị rất quan 
trọng như vấn đề phát triển văn hòava giáo lý trong các nước Phật Giáo, thành lập 
một học viện Phật Giáo Á châu, nhằm mục đích tương trợ, cung cấp tin tức và tài liệu, 
huấn luyện cán bộ các nghành hoạt động của Phật Giáo bảo vệ hòa bình thế 0101 Và 
tín đồ Phật Giáo v.v.. 


Ngoài những đại hội có tính cách thường kỳ nói trên, các nước Phật Giáo Á 
châu còn thi nhau tô chức rất trọng thêvà có mời đại biéu quốc tế đến dự những, lễ kỷ 
niệm 2.500 năm đức Phật nhập niết bàn, như ở Ап Độ, Nhật -bản, Tích lan, Міёп- 
Điện v.v.. 


V.-Phong Trào Chán Hưng Phật Giáo О Việt Nam 


1.-Sự phát triển của phong- trào ở Nam, Trung, Bắc.- Noi gương thế giới, và 
nhất là Trung -Quốc, một phong trào chân hưng Phật Giáo đã nỗi lên tại Việt nam vào 
khoảng năm 1920. Lúc đầu chỉ là những. cô găng lẻ tẻ của một số quý vị Tăng già lão 
thành trong nước, mong giữ lại một ít giềng mối của đạo.Ở Bắc có sư cụ Vĩnh 
Nghiêm( Thanh Hạnh) sư cụ Tế Các (Phan Trung Thứ ) sư cụ Bằng Sở ( Dương Văn 
Hiển ); ở trung có Ngài Tâm -Tinh , Ngài Huệ Pháp, Ngài Phước -Huệ; ở Nam có 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Ngài Khánh -Hòa, Ngài Huệ Quảng, Ngài Khánh Anh, lại có sáng kiến mở trường 
dạy một số đệ tử với mục đích gây giỗng đạo pháp cho thé hệ sau. Đồng thời, các học 
giả có tiếng tăm trong nước như ông Phạm Quỳnh, cụ Trần -Trọng -Kim ..cũng có 
viết nhiều bài nghiên cứu về giáo lý đạo Phật rất có giá trị. 


Tuy nghiên, phải đợi đến năm 1931, những có gắng lẻ té trên mới kết hợp thành 
lực lượng có tó chức. Đầu tiên một hội Phật học được thành lập tại Sài gòn lây tên là 
Nam Kỳ nghiên cứu Phật học; kế đó là hội Lưỡng Xuyên Phật học. Những vị có công 
khởi xướng cái tên hội này là Khánh Hòa, Ngài Huệ Quang, Ngài Khánh Anh cùng 
một sô quý vị Tăng già và Cư sĩ tân tién. 


Năm 1932, ở Trung kỳ các Ngài Giác Tiên, Phước Huệ và một nhóm Cu sĩ Tân 
Hồng mà đứng đâu là đạo hữu Tâm Minh Lê Đình Thám đã thành lập Phật học hội 
mà hội quán là chùa Từ Đàm. 


Năm 1934, ở Bắc kỳ có thượng tọa Tổ Liên, thượng tọa Trí Hải, cụ Nguyễn 
Năng Quôc, Trân Trọng Kim cùng một sô quý vị Đại đức và Cư sĩ Іар ra Phật giáo 
Tông Hội. 


Những hội trên đây đều có mục đích và chương trình họat động giống nhau: 
Chỉnh đôn Thiên môn, уап hôi quy giới, đào tạo một thê hệ thanh niên tu sĩ chân 
chính, hữu học và hoăng dương chính pháp. 


Đề đạt được much đích trên, các hội đều mở đạo trường cả. Ơi Bắc, có trường 
Tăng học ở chùa Quán sứ, trường nhiều ở chùa Bồ đề; ở Trung có Phật học viện chùa 
Tây Thiên và chùa Bảo Quốc, trường Ni ở chùa Diệu Đức; ở Nam có Phật hoc viện 
Lưỡng Xuyên (Trà Vinh) trường Ni ở chùa Vĩnh Воо (ở Thơm). 


Ngòai ra, các hội còn xuất bản những tạp chí để hoằng dương Phật pháp, như tờ 
Đuốc Tuệ ở Bắc, tờ Viên âm ở Trung, tờ Pháp âm, tờ Từ bi âm, Duy Tâm ở Nam. 
Những hội này được tín đồ nhiệt liệt hưởng ứng và bành trướng rất mau lẹ, chắng bao 
lâu mỗi tinh trong nước đều có chi nhánh của hội. Nhờ sự hưởng ú ứng áy mà các hội 
đã xây dựng thêm cơ sở , mở mang thêm nhiều Phật học viện, xuất bản thêm kinh 
sách, báo chí. 


Nhưng trong khi phong trào chân hưng Phật Giáo đang lên, thì trận thế chiến 
thứ 2 bùng nó và tiếp theo là trận chiến tranh Việt-Pháp làm gián đọan các sự hoạt 
động của các hội Phật học trong nước. 


2) Tông hội Phật Giáo Việt-Nam. 


Đến năm 1948, mặc dù chiến tranh Việt-Pháp chưa ngưng tiếng súng, nhưng vì 
nóng lòng vì Đạo pháp và dé đem lại cho đồng bào một niềm an ủi trong cảnh tang 
thương chết chốc do chiến tranh gây ra, những nhà lãnh đạo Phật Giáo ở trong các 
vùng bị quân đội Pháp chiếm đóng, tích cực hoạt động dé chỉnh đồn đề phát triển 
những cơ sở của các hội đã bị chiến tranh tàn phá. 


Ở Hà Nội các thượng tọa Tố Liên, Trí Hải với sự giúp đỡ của một nhóm cư sĩ 
tận tâm vì Đạo, đã làm sông dậy phong trào chân hưng Phật Giáo và đem lại một sắc 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thái mới, chú trọng nhiêu về các công tác từ thiện và xã hội, như lập cô nhi viện, tư 
thục, các cơ quan từ thiện cứu trợ nạn nhân chiên tranh. 


Ó Huế cũng vậy, quý vị Tăng già và một nhóm cư sĩ đã hợp tác chặt chẽ dé sữa 
sang lại các ngôi chùa đã bị đỗ nát vì chiến tranh, đứng lên qui tụ những tín đồ và hội 
hữu đã tản mác vì thời cuộc, lập lại các tỉnh hội, các khuôn hội Phật học và đặc biệt 
phát triển nghành gia đình Phật tử là một tổ chức giáo dục thanh, thiếu niên Phật tử, 
để làm hậu thuần cho Phật Giáo ngày mai... 


Ở Việt-Nam các vị Tăng già và cư sĩ chung nhau thành lập hội Phật học Việt- 
Nam. mặc dầu ở trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, các hội nói trên đã phát 
triển một cách mau lẹ, mạnh mẽ và được sự tín nhiệm của đồng bào nói chung, và 
nhất là của giới tín đồ Phật tử nói riêng. Trong khoảng vài năm, các hội ây đã xây 
dựng thêm được nhiều hội quán, mở nhà in, phòng phát thuốc, thư viện, phát hành các 
cơ quan ngôn luận, kinh dich... 


Đồng thời với các hội nói trên, các giáo hội Tăng già cũng tuần tự được tô chức 
có qui cũ, tập trung được nhiều vị tăng tài, có thực tu; thực học và do đó đã gây được 
sự tín nhiệm lớn trong hàng Phật tử và lấy lại cải dia vị và trọng trách lãnh đạo tín đồ 
mà đức Phật đã giao phó. 


Các hội cư sĩ và các Giáo hội Tăng già đã được chỉnh đốn và có thực lực ở Bắc, 
Trung, Nam ba miền, nhưng chưa có cơ hội thuận tiện đề thống nhất ý chí và hành 
động, mặc dù ý niệm thống nhất đã manh nha từ lâu trong đầu óc những nhà lãnh đạo 
Phật Giáo. 


Nhưng cái gì phải đến, sẽ đến. Ngày 6-5-1951 một đại hội toàn quốc đã được 
triệu tập tại chùa Từ Đàm ở Hué, gần 51 đại biểu Tăng già và cư sĩ của 6 tập đoàn ở 
ba miền (3 tập đoàn Tăng già và 3 tập đoàn cư sĩ) йё thành lập "tổng hội Phật Giáo 
Việt-Nam " và bầu ban chấp hành Trung ương cho hội Phật Giáo toàn quốc, hay ban 
"quản їп Tổng hội Phật Giáo Việt-Nam ". 


Hiện nay, Tổng hội Phật Giáo Việt-Nam là đoàn thé quan trọng nhất ở Việt- 
Nam có tô chức chặt chẽ hơn hêt, theo đúng tinh thân của đạo Phật và qui tụ trên một 
triệu hội viên. 


Tổng hội Phật Giáo Việt-Nam cũng là hội viên sáng lập của Tổng hội Phật Giáo 
Thể giới, thành lập năm 1950 tại Columbo và đã cử đại biểu đi tham dự tất cả các 
khóa họp của Tổng hội Phật Giáo Thế giới. Tổng hội Phật Giáo Việt-Nam gồm các 
ngành hoạt động sau đây: Hoằng Pháp, Giáo dục, Văn mỹ nghệ, Thanh niên, Nghi lễ, 
Từ thiện xã hội...(1) 


C.-Kết Luân: 


Từ thữa đức Từ phụ nhập Niết bàn đến nay đã trên 25 thế kỷ rồi mà mặt trời 
chánh pháp, mặc dù đôi khi bị đám mây đen lướt qua, nhưng vẫn chiếu sáng toàn cõi 
đại địa. Riêng ở Việt-Nam đã được ánh sáng ấy chiếu đến gàn 20 thế kỷ. Trong lịch 
sử Việt-Nam, những giai đoạn Phật Giáo thịnh hành là quốc gia được tự chủ, độc lập 
và hùng cường. Ngày này Phật Giáo Việt-Nam đã được phục hưng, ánh lại rực rỡ 
thêm. Рау là tin lành báo trước cho dân tộc Việt-Nam. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Chúng ta tin chắc với cái đà tién triển như hiện nay, phong trào Phật Giáo Thế 
giới nói chung và Phật Giáo Việt-Nam nói riêng sẽ còn dâng cao, bủa rộng hơn nữa. 
Chúng ta có đủ lý do để tin tưởng như vậy, vì Phật Giáo không trái với khoa học ngày 
пау, mà còn là một nguồn an ủi, một suối yêu thương rất cần thiết cho nhân loại. 


(1):Tập sách này soạn trước khi Giáo hội Phật Giáo Việt-Nam thống nhất ra đời 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Năm 


Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo, 
10 Tông Phái và Vũ Trụ Nhơn Sanh 


--- 000 --- 
Bài Thứ 6 
Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung Hoa 


Không phải riêng gì Đạo Phật, tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới, theo với thời 
gian và sự phát-triển, đều có chia ra nhiều tôn phái. Sự phân phái â ау là một lẽ đương 
nhiên phải có để cho các căn cơ và hòan cảnh khác nhau đều có thể thích hợp được. 
Nếu không, thì đạo không thể phát-triển được về bề sâu cũng như bề rộng. Hơn một 
tôn giáo nào cả, Đạo Phật không có những giáo điều thần khái, không có một tinh 
thần rắn chắc, gò bó trong những hình thức hẹp hòi, câu nệ, mà trái lại, rất phóng 
khóang, tự do, dë khoan hòa, dung hiệp, nên Đạo Phật đi đến đâu cũng có thể phát- 
triển đúng theo căn cơ và hòan cảnh riêng biệt ở địa phương ду. Do đó, mà Đạo Phật 
có rất nhiều màu sắc riêng biệt khi lan tràn trên các nước. 


Riêng ở Trung Hoa, Đạo Phật đã có chia mười tôn phái. Trong mỗi tôn phái đều 
có đặc điểm riêng, nhưng không bao giờ vượt ra ngòai giáo pháp của Phật cả. Những 
tôn phái này cũng như những con đường khác nhau,có đường thăng đường 
cong,đường cao đường thấp, đường rộủng đường hẹp, nhưng con đường nào cũng 
đưa đến một mục đích chung cả. Hành giả tùy theo trình độ, trí thức, khả năng, sở 
thích riêng mà lựa chọn con đường nào thích hợp với mình nhất đề tu tập. Có như thế 
thì sự tu hành mới chóng có kết quả. 


Mười tôn phái ở Trung Hoa là: Luật tôn, Tịnh độ tôn, Thiên tôn, Pháp tướng 
tôn, Mật tôn, Thiên thai tôn, Hoa nghiêm tôn, Tam luận tôn, Câu xá tôn và Thành thật 
tôn. 


Trong 10 này, Câu xá tôn và Thành thật tôn chủ trương về Tiêu Thừa; Luật tôn 
và Thiên tôn thông cả Đại và Tiêu Thừa, còn 6 tôn kia thuộc vê Đại Thừa. 


Nghĩa lý của các tôn rất mầu nhiệm kinh điển cũng rất nhiều, muốn hiểu cho 
thấu đáo, cần phải chuyên môn nghiên cứu, công phu trong nhiều năm.trong phạm vi 
của khóa Phật học phô thông này, chúng ta không thể đi sâu vào mỗi tôn được. Ơi 
đây, chúng ta chỉ nên biết qua đại khái về giáo lý và làm quen với danh từ các tôn ấy, 
để có chỗ nhập môn mà thôi. Sau này, khi học cao hơn,chúng ta sẽ đi sâu vào từng 
tôn phái một và sẽ tùy theo căn cơ sở thích của mình mà lựa một trong những tôn ấy 
đê tu hành. 


I.- Luật Tông 


Т.- Duyên Khởi Lập Tông 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tôn này dùng luật làm chỗ căn cứ nên gọi là Lụât tôn. Đức Phật khi còn tại thế, 
tùy căn cơ, tùy hòan cảnh mà chế ra nhiều lọai giới luật để тап dạy đệ tử, hóa độ 
chúng sinh. Sau khi Ngài nhập Niết bàn, các đệ tử của Ngài,như Ngài Uu-Ba-Li là vị 
tỉnh thông về giới luật đứng trên pháp tọa trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất, đã 
tụng đọc lại những giới luận mà Đức Phật đã chế ra. Lần kết tập này chưa biên chép 
thành kinh điển, nên Ngài Uu-Ba-Li phải đọc đi đọc lại đến 80 lần, đến nỗi mỗi người 
trong hội đều thuộc lòng. Do đó, mới có tên là"Bát thập tụng luận ". Về sau,tuần tự 
theo thời gian, nguyên thủy Phật giáo lần hồi chia ra làm nhiều nhánh, hay bộ phái. 
Mỗi bộ phái đều theo một bộ lụât riêng. Trong số các bộ luật này, bộ được nói đến và 
áp dụng nhiều nhất là các bộ: Thập tụng, Tứ phần, Tăng kỳ, Ngũ phần. 


Những bộ luật này được truyền sang Trung Hoa và được phiên dịch ra Hán văn. 
Đến đời Đường, Ngài Trí Thủ luật sư chú giải các bộ ấ ау, và đệ tử của Ngài là Рао 
Tuyên luật sư, nhận thấy trong các bộ ây,bộ luật Tứ phàin làthích hợp căn cơ người 
Trung Hoa, nên đã căn cứ vào luật này dé lập ra Luật tôn.Ngài Đạo Tuyên là người ở 
Chung nam sơn, nên người đời gọi tôn này là " Chung nam sơn" để phân biệt với các 
Luật tôn khác, như của các Ngài Pháp Lệ bên phái Hữu tướng bộ,hay Ngài Hoài Tó ở 
Đông pháp. 


Trong các Tôn này, chỉ có Luật tôn của Ngài Chung nam sơn là thịnh hành hơn 
hêt và được truyện bá cho đên bây giờ, vì nó trung hòa cả Đại Thưà lân Tiêu Thừa. 


IL-Tôn Chỉ Và Đặc Điểm Của Luật Tông 


Phàm một tó chức, một công viếc gì đúng đắn cũng đều phải tuân theo những 
quy luật nhất định. Hơn tắt cả, sự tu hành lại cảng phải tuân theo những giới luật 
nghiêm minh. Như chúng ta đã biết trong phần giáo lý căn bản, nghiệp là động lực 
chính của vũ trụ nhân sinh.Nghiệp định đoạt tất cả đời sống chúng ta. Nghiệp có ba 
loại: Nghiệp của hành động, nghiệp của lời nói và nghiệp của ý nghĩ. Nếu những 
nghiệp ấy được thanh tịnh, không tạo ra các điều ác, thì ta không thọ quả báo sinh tử 
luân hồi. Không có quả báo sinh tử luân hồi thì tất nhiên là được giải thoát. Muốn các 
nghiệp được thanh tịnh thì ta phải giữ gìn giới luật, chính là một phương pháp tu hành 
trong nhiều phương pháp mà Phật đã chia ra. Phương pháp này rất thiết thực và rất 
hiệu nghiệm đối với Phật tủ chung ta: 


-Giù gió không sát nhon hại vật, hiện người không làm người hung dữ, khỏi bị 
tù tội, về sau khỏi bị đọa trong ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ,súc sinh, và khỏi bị 
người giêt ha, đó là tu. 

-Giù giới khong trộm cướp thì hiện thời làm người lương thiện khỏi bi giam 
cam siêng xích, đời sau không mắc quả báo,bỊ người giựt của cướp nhà, đó là tu. 

-Giữ giới không tà dâm, hiện thời thành người tốt, gia đình mình và người 
không bị rây rà, đánh đập, khô sở vì ghen tương, đó là tu. 

-G1Ü giới không nói dối, không nói láo xược, thëo lẽo, thêm bớt, đâm thọc, 


không nói hung ác và thô tục, thì không bị người khinh khi, lại được sự kính trọng, đó 
là tu. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


-Giữ giới kghông cờ bạc, hút xách, rượu chè, thì khỏi mắt tiền, thiếu nợ, khỏi 
say sưa, làm điêu tội 10051 và khỏi bi người khinh bị, trí tuệ tăng trưởng, đo là tu. 


Nói một cách tổng quát, giữ một giới là ngăn ngừa được một điều tội lỗi,và 
thêm được một điều lành; giữ nhiều giớ là ngăn ngừa được nhiều điều tội lỗi và thêm 
được nhiều điều lành. Bởi thế, nên giữ giới luật làphương pháp tu không xa thực tế và 
rất cần thiết cho các Phật tử cầu đạo giải thoát. 


Nhờ giữ "giới luật" không làm các việc tội lỗi, nên tâm được "định"; do tâm 
định nên phát ra"trí huệ sáng suôt". Nhờ có trí huệ sáng suôt nên phá trừ được vô 
minh si ám, và được minh tâm kiên tâm thành Phật. 


Người tu tại gia có giữ giới, mới thành Phật tử chơn chính. Người xuất gia thọ 
Sa-di,có giữ giới mới phải là chơn tu. Thầy Tỳ-kheo có giữ giới mới phải là Tỳ-kheo 
thanh tịnh. Bồ Tát có giữ giới mới phải là chơn Bồ Tát. Bởi thế nên trong ba món vô- 
lậu học (giới,định,huệ ), "giới" đứng đầu tắt cả. 


Tôn này sỡ аї lập ra là nhằm vào lợi ích thiết thực và chín chắn của giới luật, 
như đã trình bày ở trên. 


Ш.- Các Loại Giới Luật 


Giới luật có nhiều lọai từng bậc,tùy theo căn cơ, tùy theo giới tu sĩ, tùy theo sự 
phát nguyện của kẻ tu hành mà áp dụng. Nhưng nói một cách tông quát thì giới luật 
có thê phân chia làm hai loai lớn là: Giới lụât của Đại Thưà và giới luật của Tiêu 
Thừa. 


-Những giới luật nào có tánh cách tiêu cực, tự lợi, chỉ có mục đích chính là 
tránh tội lỗi cho riêng mình là thuộc về giới Tiểu Thừa. Tắt nhiên trong khi giữ giới 
cho riêng mình, thì người khác cũng được lợi như giữ giới không trộm cướp, thì mình 
được lợi là kèm giữ lòng tham,mà người khác cũng đượclợi là khỏi phải bicái khổ vì 
tiếc của đã mát. Mặc dù thế, giới không trộm cướp cũng chi liệt vào giới Tiểu-thừa, vì 
trong khigiữ giới, mục đích chính, trực tiếp là giữ cho mình; còn cái lợi cho người chỉ 
ảnh hưởng gián tiếp của giới ấy. Những giới như: Ngũ giới (5 giới do Phật chế cho 
người tại-gia), Bát-quan-trai giới (8 giới Phật chế cho người tại gia-tập sống như 
người xuất gia), Sang-di giớivà Sang-di- nhiều giới (10 giới Phật chế cho người mới 
xuất gia), Thức-xoa (6 điều nữ học giới), Tỳ-kheo giới (250 giới), và Tỳ-kheo0nhiều 
giới (348 giới) là những giới thuộc về phái Tiểu-thừa. 


Những giới luật nào có tánh cách tích cực, nhám vào mục đích lợi tha hơn tự lợi 
tì thuộc về Đại-thừa giớ. Những giới thuộc về Đại-thừa giới như 10 giới trong 48 giới 
khinh của Bồ Tát, Tam-tụ tịnh giới (gồm có: Nhiếp-luật-nghi giới là giới không làm 
việc ác, Nhiếp-Thiện-Pháp giới là giới làm việc lành, Nhiêu-ích hữu-tình giới là giới 
làm ích lợi cho chúng sanh, như làm các việc có tánh cách từ thiện xã hội v.v..). 

Nếu đứng về phương diện hành trì mà phân loại, giới-luật có thê chia làm hai 
phần lớn: một phần thuộc về chỉ trì, nghĩa là ngăn đứt ác nghiệp, một phần thuộc về 


tác trì, tức hành động theo thiện-nghiệp. 


1.-Vê chỉ trì: có hai bộ giới bôn: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


a.-Tỳ-kheo giới bón, gồm có 250 giới, chia làm 8 loại là: 1.- Ba-la-di (4 giới), 
2.-Tăng-tàng (13 giới), 3.-Bắt-định (2 giới), 4.- Xã-đọa (30 giới), 5.- Đơn-đọa (90 
giới), 6.- Đề-xà-nhiều (4 giới), 7.- Chúng-học (100 giới), 8.- Diệt-tránh (7 giới). Hai 
trăm năm mươi giới này có thê chia làm tám loại (ngũ thiên), sáu loại (lục tụ) hay bảy 
loại (thất tụ). 


b.-Tỳ-kheo-nhiều giới bón (giới của Tỳ-kheo-nhiều gồm có 348 giới, chia làm 7 
loại là: 

1.-Ba-la-di (8 giới), 2.- Tăng-tàn (17 giới), 3.-Ха-ӣоа (30 giới), 4.-Đơn-đọa 
(178 giới), 5.-Đề-xà-nhiều (8 giới ), 6.-Chúng-học (100 giới), 7.-Diệt-tránh (7 giới). 
Ba trăm mươi bốn tám giới này, có thê chia là bảy loại như trên, nhưng củng có thê 
làm tùy nghi chia làm năm loại, sáu loại ‚Бау loại như bên tăng (1). 

Giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-nhiều trên này gọi là Cụ-túc giới, nghĩa là những giới 
đem lại cho người thọ vô lượng giới-hạnh, phước đức. Nhưng 250 hay 348 giới, chưa 
phải là nhiều. Đó chỉ là giới tóm thâu những giới-luật chính, làm giềng-mối cho sự trì 
phạm mà thôi. Nếu Кё cho hết giới-luật thì về "lượng" sánh đồng hư-không, về "cảnh" 
lại nan khắp cả pháp-giới. Nếu kê về bậc trung, thì bên tăng có đến 3.000 oai nghi, 
80.000 tế-hạnh; bên Ni có đến 80.000 oai-nghi và 120.000 tế-hạnh. 


Vì sao Phật lập ra nhiều giới-luật như thế? 

- Vì mỗi một giới là ngăn ngừa tội lỗi, mà con người chúng ta là phàm phu, từ 
tâm niệm cho đến hành vi, có không biết bao nhiêu điều tội lỗi, nên phải có vô số giới 
luật để ngăn ngừa. 

2.- Về tác trì, gồm có 20 kiền-độ. 

Кіёп độ nghĩa là phâm loại, điều luật (Khanda). 

20 Кіёп độ là: 

Thọ giới Kiền độ 

Thuyết giới Kiền độ 

An cư Kiên độ 

Tứ tự Кіёп độ... 

Sự chia ra chủ trì và tác trì là cốt lõi аё phân biệt trong khi giữ giới, chứ thật ra 
nói một cách rôt ráo thì trong "chỉ" có "tác", trong "tác" có "chỉ", không thê nói một 
cách dứt khoát được. 

(1) Chúng tôi chỉ giới thiệu những danh từ của các giới luật tăng, ni chứ không 
nói rõ hơn, vì theo luật Phật, người thọ giới ở câp bực nào thì chỉ biết giới luật của 
câp ây mà thôi. 


IV.-Các Danh Từ Và Phương Pháp Thực hành 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Như chúng ta đã thấy ở trên, giới- luật của Phật chế ra rất nhiều; do đó, danh từ 
chuyên môn và cách thức giữ giói cũng rất phức tạp. Vậy muốn giữ giới được kết 
quả, trước tiên phải biết những điều sau đây: 


1.-Sao gọi là "danh, chủng, tánh, tướng"?. 


a.-Danh là tên (danh từ) nghĩa là tên chỉ mỗi giới, như giới bất sát sinh, giới bất 
thâu đạo.v.v... 


b.- Chúng là chủng loại, hay nhóm; như chúng ta đã Һау ở phần chia các giới 
của Tăng, Ni: Ba-la-di, Tăng tàng. у.у.. 


c.-Tánh là tâm tánh, là tánh chất ở bên trong; như người giữ giói, trong tâm 
niệm không nghĩ tưởng đến việc sát, đạo, dâm, vọng.V.V.. hoặc thấy người phạm giới 
cũng không sanh tâm vui mừng hay liên tưởng đến. Giữ gìn tâm tánh ở bên trong 
được thanh tịnh như vậy, gọi là "giới tánh". 


d.- Tướng là hình tướng ở bên ngoài; như bên trong đã không nghĩ đến sát sanh, 
trộm cướp (tánh giới) .v.v.. mà bên ngoài cũng không làm những điêu ас ау, gọi là 
"giới tướng”. 


Tóm lại, mỗi khi phạm một điều tội lỗi, người giữ giới phải biết tội ấy là gì 
(danh), sát hay đạo .v.v..? thuộc về loại nào (chủng), Ba-la-di hay Tăng tàng.v.v..? 
thuộc về nội tâm (tánh) hay ngoài thân (tướng)? Và cuối cùng hành giả phải biết tôi 
ау, theo luật phải trị phạt thế nào mới được thanh tịnh? 


2.- Sao gọi là " khai, giá, trì, phạm "? 
a.- Khai là mở, cho làm. 
b.- Giá là cắm, không cho làm. 


Như khi Phật còn tái thế, Ngài cắm các vị Tỳ Kheo leo lên cây, đó là "Giá". 
nhưng về sau cóvi Tỳ Kheo đi vào rừng, bị ác thú rượt, Ngài không dám leo lên cây 
để tránh, vì sợ phạm giới, và cuối cùng bị ác thú hại. Từ đó, Phật dạy: "néu có duyên 
sự thì được leo cây", như thế gọi là "Khai". 


Một thí dụ thứ 2: người Phật tử phải giữ giới không uống rượu. Đó là "Сла". 
Nhưng khi bị bịnh nặng, nêu cân rượu đê hòa với thuôc, uông mới lành bệnh, thì tạm 
được dùng. Đó là "Khai". Nhưng trước khi uông, phải bạch với chư tăng. 


c.- Trì là giữ gìn; như khi đã thọ giới rồi mà giữ gìn cho được thanh tịnh thì gọi 
là "Trì". 


d.- Phạm là vi phạm; như đã thọ giới rồi mà không giữ gìn giới thì gọi là 
"Phạm". 


Tóm lại, trong khi tu hành giữ giới-luật, hành giả luôn luôn quan sát mỗi hành 
vi hàng ngày của mình xét xem một cách sáng suôt, thê nào là "Trì", thê nào là 
"Phạm"; trong trường hợp nào, và giới nào được "Khai"; Trong trường hợp nào, và 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


giới nào không được "Khai".v.v.. nói một cách tổng quát khi đã thọ giới rồi thì phải 
"Trì". Nếu không "Trì" mà "Phạm". Tuy thé néu vì lòng từ bi, vì lợi ích chung, hay vì 
trí huệ thúc đầy, thì có thể "Khai" mà không phạm tội. Nhưng nếu vì tâm nhiễm ô, vì 
phiền nảo thúc đây mà "Khai" là "Phạm". 


3.-Sao gọi là "chỉ trì, tác phạm và tác trì chỉ phạm"? 
a.- Chỉ trì là nói về phương diện các điều ác, quyết giũ gìn không gây tội lỗi. 


b.- Tác phạm là nói về phương diện các điều ác, đáng lẽ phải giữ gìn, mà lại 
không giữ được, cho nên phải phạm tội lỗi. 


c.- Tác trì là nói về phương diện các điêu thiện, cân phải làm, là phạm giới. 


d.- Chỉ phạm là nói về phương diện các điều thiện, néu đình chỉ không làm, là 
phạm giới. 


Thí dụ: về tội ăn trộm, nêu không làm là chỉ trì, nêu làm tác phạm. Trái lại, về 
hạnh bô thí, nêu làm là tác trì, nêu không làm là chỉ phạm. 


4.- Sao gọi là " tánh tội và giá tội, hay tánh giới và giá giới”?. 


a). Tánh tội là tội sẵn có trong bảng tấn chúng sanh, như sát, đạo, dâm, vọng. 
Bồn tánh này có sẵn trong tâm tánh chúnh sanh từ vô thi đến nay, Һё có chúng sanh lá 
có chúng nó. Mỗi người, không cần ai dạy bảo, không cần học tập, mà ai cũng đều 
biết sát, đạo, dâm, vọng. Vì thê cho nên gọi là tánh tội. 


b). Giá tội là tội không sẵn có trong bản tán nhưng do hoàn cảnh, do tập nhiễm 
mà phát sinh; như tội uống rượu chàng hạn. Nói một cách tổng quát, ngoài bốn tánh 
tội là sát, đạo, dâm, vọng, còn bao nhiêu tội khác là giá tội cả. 


c). Tánh giới là để ngăn ngừa bốn tánh tội là sát, đạo, dám, vọng. Giới này rất 
quan trọng, nhưng củng rất khó giữ. Giữ được bốn giới này thì sư tu hành tất sẽ kết 
quả và con đường giải thoát chắc chắn sẽ chờ đón hành giả. 


d). Giá giới là giới йё ngăn ngừa tội lỗi do hoàn cảnh là huân tập mà phát sinh. 
Những giới này ít quan trọng hơn tánh giới nói trên. Nhưng muốn giữ được tánh giới 
một cách ít khó khăn, phải cần giữ giá giới. Như người muốn đốn cây lớn, trước tien 
phải chặt ngành ngọn; như người dùng binh giỏi, trước khi muốn chiếm một đô thị 
lớn, phải ngăn chặn các con đường đi vào đo thị ấy. 


V.-Kết Luận 


Như chúng ta đã ró, mục đích của gióa pháp та Đức Phật chỉ bày cho chúng ta 
là để được minh tâm, kiến tánh, và thành Phật. Tất cả các tôn phái, mặc dù có chủ 
trương và đặc điểm khác nhau, nhưng mục dích cuối cùng đều là một: Giác-ngộ và 
thành Phật. 


Luật tôn củng không đi ra ngoài mục đích trên, mặc dù phương pháp có khác 
phân nhiêu сас tôn khác thì phải hiệu rôi mới tu; Luật tôn trái lại chủ trương; hãy tu đi 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


rồi sẽ hiểu, hảy giữ gìn giới luật phải nghiêm chỉnh, thì tâm sẽ định tĩnh, thanh tịnh; 
tâm đa thanh tịnh thì trí huệ sẽ sáng suôt, chân tâm sẽ hiện bày, Phật tánh sẽ phát lộ. 


Thật là một chủ trương rất thiết thực, mà kết quả lại chắc-chắn ! những kẻ học 
rộng biết nhiều mà không giữ giới củng chắng khác gì trước gió, có thể sáng lắm, 
nhưng không biết sẽ tắt khi nào. Trái lại kẽ học ít biết hẹp mà giữ giới một cách chân 
thần, thì củng như ngọn đèn có ống khói, khi mới thắp thì lu, nhưng không tắt thì 
càng cháy lâu cáng sáng tỏ. 


Vì những lí lẽ trình bày ở trên, Luật tôn đều phải thích hợp với mọi căn cơ, nhất 
là với những căn cơ chậm lụt. Ơi đời chúng ta thường thấy phần nhiều những người 
có căn trí lanh lẹ, hiểu nhanh biết le, nhưng vì hay y sức mình , không chịu đặt mình 
vào khuôn phép kỷ luật, nên cuối cùng, chăng thu hoạch được kết quả gì tốt đẹp cả. 
Trái lại, những kẻ có căn trí tầm thường, nhiều khi chậm lụt nữa , nhưng lại dë thành 
công trên đường đời củng như trên đường đạo, vì họ biết thủ phận chịu khó khép 
mình vào kỷ luật, không tự mãn, tự cao. Những đệ tử của Phật, có ai có một địa уі xã 
hội hà tiện (đi gánh phân ) và một căn trí thấp thỏi như Ngài Uu-Ba-Li !Thế mà Ngài 
Ưu-Ba-Li lại trở thành một đệ tử của Phật, đã thành một bậc hiền thánh, chỉ vì đã 
nghiêm trì giới luật! Ch úng ta đây, địa vị xã hội và căn trí chắc chắn không kém Uu- 
Ba-Li, lẻ nào chúng ta không thu hoạch được thành quả tốt đệp như Ngài , nếu chúng 
ta củng tập nghiêm trì giới-luật như Ngài. 


2.-Tịnh Độ Tông 


Tôn này thuộc về Đại- thừa, chủ trương dạy người chuyên tâm niệm Phật đẻ 
được cảnh vãng sanh về Tịnh độ của Phật A-DI-Đà. Do đó, tôn này mới có tên là 
Tịnh độ tôn. 


Đây là một trong nhiều pháp môn của Phật, mà đặc điểm là dể tu, 4ё chứng, rất 
thích hợp với đại đa số quần chúng. Với pháp môn này, bát luận hạng người nào, 
trong thời gian nào, hoàn cảnh nào, củng có thê tu hành được cả. Nếu so sánh với con 
đường đi, thì tôn này là môt đại lộ bằng phẵng ,rộng rãi, mát mẽ, hành giả dë đi mà 
mau đến, không sợ gặp nguy hiểm chướng ngại giữa đường. 


Bởi những lẻ ду, nên từ xưa đến nay, đã có không biết bao nhiêu người chọn lựa 
pháp môn này đề tu hành. Riêng ở Việt nam chúng ta, ngày xưa củng như hiện nay, 
có biết bao nhiêu người là môn đồ của tôn này. Đó là lý do thúc đây chúng tôi gâp rút 
biên soạn bài này đề giới thiệu " con đường tu thứ hai" trong mười tôn phái của Phật 
Giáo. 


1.- Duyên Khởi Lập Tông 


Tịnh độ căn cứ vào những kinh điền gì dé thành lập? Kinh điển mà Tịnh độ tôn 
đã y- cứ thì rât nhiêu. Ơi đây chúng tôi chỉ xin nêu lên một ít bộ kinh căn bản, thường 
được nói đên thôi. Đó là các bộ: 


1.-Kinh vô lượng thọ: Kinh này được chép lại 48 lời thè nguyên của đức A-Di- 
Đà, khi còn là một vị Tỳ kheo tên là Pháp Tạng. Nội dung của 48 lời thệ nguyện áy 
là: sau khi thành Phật, ngài sẽ lập ra một quôc độ hết sức trang nghiêm thanh tịnh, аё 
tiếp dẫn chúng sanh trong mười phương Thế giới về đó, nếu những chúng sanh ду 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


thường niệm đến danh hiệu Ngài và thường cầu được vãn sanh về cõi tịnh độ của 
Ngài. 


2.- Kinh Quán Vô lượng thọ: Kinh này chép rõ 16 Pháp quán và 9 Phẩm, dé dạy 
người cầu được vãng sanh về cõi Tịnh độ. 


3.- Kinh tiểu bổn A-Di-Dà:Kinh này lược tả cõi tiên giới Cực Lạc, trang nghiêm 
(Tịnh độ) khiến người sanh lòng ham mộ, phát nguyện tu theo pháp môn "trì dân 
niệm Phật cho đến nhất tâm bắt loạn" để được vãng sanh về cõi ấy. 


Ba kinh trên này là ba bộ kinh chính; cô nhân thường gọi là " ba kinh Tịnh độ". 
Ngoài ra còn có các kinh khác như: 


Kinh Bửu tích chép việc đức Phật vì vua Tịnh phạn và bảy vạn người trong thân 
tộc, nói pháp môn "trì dân niệm Phật" đê câu sanh vé Thê giới Cực lạc. 


Kinh đại bón A-Di-Dà, Kinh Thập lục quán, kinh Ban châu niệm Phật, kinh В1- 
Hoa, kinh Phương Đăng, kinh Hoa nghiêm.v.v.. 


Giáo điển về Tịnh độ truyền qua Trung Hoa rất sớm, nhưng đến đời Đông-tân 
nhờ Ngài Huệ-viễn đại sư ra công hoằng hóa, nên tôn này mới bắt đầu thịnh hành. 
Ngài là vị tổ đầu tiên ở Trung Hoa. Sau đó, các vị đạo sư danh tiếng như Ngài Đàm 
loan, ngài Đạo Xước, ngài Thiện-đạo.v.v.. đều dùng pháp môn này mà tu chứng và 
hóa độ rất nhiều người và mãi lưu truyền cho đến ngày nay. 


П. Bốn Cõi Tịnh Độ. 


Tịnh độ không phải chỉ có một cõi, mà rất nhiều cõi. Đứng về phương diện phân 
tích, từ tê đên thô, có thê chia làm 4 cõi Tịnh độ sau đây: 


1.- Thường tịch quang Tinh độ: đây là cảnh giới mà Pháp thân Phật an trụ. 
"Thường" là không thay đồi, không sanh diệt, tức là Pháp thân Phật; "Tịch" là xa lia 
các phiền não vọng nhiễm, tức là đức Giải thoát của Phật; "Quang" là chiếu sáng khắp 
cả mười phương, tức là đức Bát-nhã của Phật. Như thé là cõi Tịnh độ này đủ cả ba 
đức А báu của Phật là Thường, Tịch уа Quang, cho nên gọi là "Thường tịch quang 
Tịnh độ" 


Cảnh Tịnh độ này không có hình sắc mà chỉ là chơn tâm. Vì bản thé chơn tâm, 
hay tánh viên giác "thường vắng lặng, chiếu soi và thanh tịnh", nên gọi là "Thường 
tịnh quang Tịnh độ". Chư Phật khi đã chứng được cảnh giới này rồi thì thanh và độ 
không hai, song vì căn cứ theo ba loại Tịnh độ sau đây mà gọi là có Thân, có Độ. 
Chứng đến chỗ này, nếu đứng về Thân thì gọi là "Pháp Thân", còn về độ, thì gọi là 
"Thường tịch quang Tịnh độ". 


Kinh Tinh danh, về lời só có chép: Tu nhơn hạnh về viên giáo, khi nhơn viên 
quả mãn, thành bực Diệu giác (Phật) sẽ ở cõi "Thường tịch quang Tịnh dó" 


2.- Thất-báo trang nghiêm Tịnh độ: hành giả trải qua ba số kiếp tích công lũy 
đức do phước báu tu hành nhiêu đời dôn chứa lại, làm trang nghiêm cảnh giới chơn- 
thật nên gọi là "Thật-báo trang nghiêm Tinh độ". Cảnh giới Tịnh độ này là chỗ ở của 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Báo thân Phật. Kinh Quản-vô-lượng -thọ về lời sớ có chép: "Tu-tập chơn-thật", cảm 
đặng quả báo tốt đẹp, cho nên gọi là "Thật báo trang nghiêm". Bên Đại-thừa Viên 
giáo thì cõi này là của các bậc Tam hiền (Trụ, Hạnh, Hướng); còn bên ngoài Đại-thừa 
Biệt-giáo, thì đây là cõi các bậc từ Thập địa cho đến Đăng giác Bồ Tát. 


3.-Phương tiện hữu dư Tịnh độ: Cảnh Tịnh độ này không phải là cứu cánh rốt 
ráo, mà chỉ là phương tiện. Đây là cõi Tịnh độ của hàng Nhị thừa. Các vi này tuy đã 
dứt được kiến-hoặc và tư-hoặc trong ba cõi (Dục-giới, Sắc giới và Vô-sắc-giới ), 
nhưng còn dư lại hai hoặc là: vô-minh hoặc và trần-sa hoặc chưa trừ được, nên gọi là 
"hữu-dư ". Đã là "hữu-dư " tức là chưa phải hoàn toàn cứu-cánh, nên gọi là cõi Tịnh 
độ này là " Phương-tiện hữu-dư Tịnh độ ". 


4.- Phàm thánh đồng cư Tịnh độ: Đây tức là cõi Tịnh độ của Бис Phật A-di-đà 
ở Tây-phương. Đã gọi là Tịnh độ, hay Cực-lạc, tuy nhiên có đủ các đức thanh tịnh 
trang-nghiêm, không có bón ác thú. Nhưng đây vì Phật, Bồ Tát và các vị thượng thiện 
nhơn (thánh) cùng sống chung với chúng sanh mới vãng-sanh, chưa chứng được quả 
thánh (phàm) nên gọi là "Phàm thánh đồng cư Tịnh độ " 


Vì phần đông tín-đồ Phật Giáo Việt-Nam và Trung Hoa trong khi tu về pháp 
môn Tịnh độ, đều nguyện sanh về cõi Tịnh độ này, tức là cõi Cực-lạc của Phật A-DI- 
Đà, nên ở đây, chúng tôi xin căn cứ theo kinh "Tiêu bón A-Di-Đà" thuật lại lời Đức- 
Phật Thích Ca đã tả về cảnh giới của cõi Tinh độ này: ""...Từ cõi Ta-bà này, cứ về 
hướng Tây, cách đây hơn mười muôn cõi Phật, có thé giới tên là Cực-lạc. VỊ Giáo- 
chủ ở Thế-giới ấy là Phật A-di-đà, thường hay nói pháp. Cõi á ây có 7 lóp câu-lon 
(tường-hoa) bảy lớp lưới giăng, bảy hàng cây xinh đẹp, c có hồ thất bảo đầy nước tám 
công đức. Рау hó toàn là cát vàng. Bốn phía bờ hồ đều cân vàng ngọc, châu báu. 
Trong hồ có hoa sen bốn màu lớn bằng bánh xe, hương thơm ngào ngạt, màu nào 
cũng có hào quang chiếu sáng. Quanh hồ, vươn lên những tòa lâu đài nguy nga, xinh 
đẹp làm toàn bằng thất bảo. 


Trên không trung hòa lẫn những bản nhạc thiêng, có những tiếng chim báu, do 
Phật họa hiện ra, dé thuyết pháp luôn trong sáu thời cho dân chúng nghe. Người nghe 
rồi liền phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Không những chỉ có tiếng chim, 
mà cho đến tiếng nước chảy, gió thổi, cây reo, cũng đều phát ra tiếng phát nhiệm 
mâu. 


Cảnh giới Cực-lạc tốt đẹp, trang nghiệm như thé là до công đức của Phật A-Di- 
Dà (1) là vị giáo chủ của cõi ấy và các vị Bồ tát, Thánh chúng chung nhau tạo thành 
chữ A-DI-Dà người Trung Hoa dịch là "Vô lượng thọ", hay "Vô lượng quang", nghĩa 
là đức Phật này sống lâu không lường và hào quang phiếu sáng cũng không lường. 


(1) Chữ A-Di-Đà, người Trung Hoa dịch là "vô lượng thọ" hay "vô lượng 
quang", nghĩa là Đức Phật này sông lâu không lường và hào quang chói sáng cũng 
không lường 

IIL- Ba Yếu Tó Dé Cầu Sanh Tịnh Độ 


Muốn được vãng-sanh, về cõi Tịnh độ nói trên, hành giã phải chuẩn bị ba yếu tó 
sau đây là: Tín, Nguyện và Hành. Ba yêu tô này thường được gọi là ba món tư-luơng 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


(Lương phạn đi đường). Nếu thiếu một món ăn nào, hành-giả củng không thê tu hành 
có kết quả được. 


1.-Thế nào là "Tín"? -Tín là đức tin vững chắc, không gì lay chuyên được Đức 
tin гаї quan trọng va fcân thiệt cho người tu hành. Kinh Hoa-Nghiêm có dạy: " Tin là 
тё sanh ra các công đức ". Nhờ đức tin mà quả Bô-đê có thê thành tựu được. 


Tin có ba phàn: 


a). Tin Phật: Tin rằng Phật là dáng hoàn toàn sáng suốt, biết các viec sáng suốt, 
biết các việc quá khứ, hiện tại và vị lai, thấy hết Һау hằng sang thé giới, hiểu biết các 
pháp một cách rõ ràng. Тіп răng fdo lòng từ-bi muốn cứu khó sanh-tử luân hồi cho 
chúng sanh, mà Phật Thích Ca nói pháp môn niệm Phật, аё chúng sanh thực hành 
theo người mà được chúng sanh vãng-sanh về Tịnh độ. Tin rằng lời dạy của Đức-Phật 
Thích- ca không hư đối, Đức-Phật A-Di-Đà và cảnh Tịnh độ đều có thật. 


b). Tin Pháp: Tin rằng pháp-môn niệm Phật là pháp-môn dë tu, dë chứng, có 
bảo đảm chắc chăn. Тїп rằng 48 lời thệ nguyền của Phật A-Di-Đà có đầy đủ hiệu lực 
để ccứu độ chúng sanh, và nếu ta thực hành đúng theo pháp môn này, chắc chắn sẽ 
được vãng-sanh về cõi Tịnh độ của Phật A-Di-Đà. 


с). Tin mình: Tin rằng mình có đầy đủ khả năng và nghị lực dé tu theo pháp- 
môn này. Tin rằng nếu mình thực-hành đúng như lời Phật Thích-Ca đã chỉ dạy trong 
kinh A-Di-Đà, chuyên trì danh hiệu Phật A-Di-Đà cho đến " nhất tâm bắt loạn" thì khi 
lâm-chung chắc chắn thế nào mình củng sẽ được sanh về cõi Tịnh độ. 


2.-Thé nào là "nguyện"? Nguyện là lời hứa-hẹn, sự ước ao, là chí nguyện, mong 
muốn thực hiện những điều chân chính. Nguyện là sức hút của đá nam châm, là cánh 
buóm căng gió của chiếc thuyền, à1 cái chong chóng của máy bay. Nguyện là động cơ 
thúc đây cho con người tu hành mau đêá mục đích. 


Nguyện quan trọng như thế, nên hành-giả phải lập nguyện cho vững bën, luôn 
luôn kiên tâm, trì chí tu theo pháp-môn niệm Phật này, ngày đêm chuyên niệm Phật 
không ngóớt, thiết tha mong câu được sanh về cõi Tinh độ của Phật A-Di-Ðà. 


Рё có một ý-niệm về chữ " nguyện ", chúng tôi xin trích ra sau đây ba lời 
nguyện, trong 48 lời nguyện của Phật A-Di-Đà, khi còn làm Pháp-tạng Tỳ-Kheo: 


-" Sau khi ta thành Phật, chúng sanh ở mười phương một lòng tin ưa, muốn về 
cõi ta, từ một niệm cho đến mười niệm, nếu chúng sanh ấy không đặng vãng-sanh, thì 
ta thề không thành bậc Chánh-Giác, chỉ trừ những người phạm tội ngũ nghịch và chê 
bai Chánh-pháp ". 


-" Nếu ta đặng thành Phật, chúng sanh ở mười phương pháp-giới phát tâm Bò- 
Pè, tu các công đức, một lòng phát-nguyện, muốn sanh vê cõi nước ta, gia như ta 
không cùng với đại chúng đoanh vây hiện ra ở trước mắt chúng sanh ấy, thời ta thề 
không thành bậc Chánh-giác ". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


" Nếu ta đặng thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu ta, chuyên 
niệm cõi nước ta, mà nêu không được thỏa nguyện, thì ta thê không thành bậc Chánh- 
Giác ". 


3.-Thế nào là "Hành”?- Hành là thực-hành, làm theo. Nếu tin (tín) mà không 
ước ao, mong muốn (nguyện) thì chỉ là tin suông, vô bó. Nhưng néu ước ao, mong 
muốn (nguyện) mà không làm (hành) thì chỉ ước ao, mong muôn ảo- -huyền, không đi 
đến kết quả gì. Bởi thế, Tín, Nguyện,Hành ba yếu tó căn bản này bao giờ củng phải 
có đủ, mới đủ điều kiện vãng-sanh Tịnh độ. Cũng như cái đảnh, phải có đủ ba chân 
mới đúng vững được, thiếu một chân, tất phải ngã. 


IV.-Phương Pháp Tu Về Tịnh Độ 


Sau kh đã chuân bị đủ ba yếu 10 hay ba món tư lương Tịnh độ nói trên, chúng ta 
phải hạ thủ công phu ngay. Nhưng muốn cho có hiệu quả, chúng ta cần hiểu rỏ 
phương pháp tu hành. Vvẫn biết rằng pháp-môn niệm Phật là một pháp-môn rất giản 
dị, chỉ cần niệm Phật là đủ. Nhưng niệm Phật củng có nhiều cách, nhiều loại, mà 
chúng tôi xin dẫn một ìt phương phát sau đây: 


1.-Trì-danh niệm Phật: -Trong lối niệm Phật này, hành-giả chỉ chuyên tâm trì- 
niệm danh hiệu của Phật A-Di-Đà. Mỗi ngày từ khi mới thức dậy cho đến lúc đi ngũ, 
hành-giả phải chớ niệm luôn, không cho xen hở. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, 
khi ăn, trước khi ngũ, hành-giả đừng bao giờ quên niệm Phật. Ngoài ra muốn có hiệu 
quả hơn, hành-giả cần phải xem phương pháp " Kinh hành niẹm Phật " (xem nghỉ 
thức kinh hành niệm Phật). Mỗi khi niệm xong, hành-giả đều hồi hương cầu sanh 
Tịnh độ. 


2.- Tham-cứu niệm Phật: -Trong lối tu này, hành-giả phải tham khảo cứu-xét 
suy nghiệm câu niệm Phật. Như khi niệm " Nam-mô А-Р:-Ра Đà Phật ", hành-giả 
phải quán-sát câu niệm Phật này, từ đâu mà đến, đến rồi sẽ đi về đâu? Niệm đây là 
niệm ai у.у..? Nhờ sự chuyên tâmchú ý tham khảo một câu niệm Phật như thế, nên 
sóng vọng-tưởng, dần dàn chìm lặng, nước hiện tâm hiện bày, hành-giả được " nhất 
tâm bát loạn ", đến khi lâm chung, sẽ được sanh về cảnh-giới của Phật. Pháp niệm 
Phật này giống như pháp tham cứu câu " thoại đầu " bên Thiền-tôn, nên gọi là " tham- 
cứu niệm Phật ". 


3.- Quán-tương niệm Phật: Trong lối tu này, hành-giả chăm chú quan sát hình 
tượng của Phật. 


Hành-giả ngồi trước tượng Phật, chú tâm chiêm ngưỡng, quan sát các tướng tốt 
mà liên tưởng các đức-tánh của Phật. Như khi chiêm ngưỡng đôi mắt Phật, thì liên 
tưởng tới trí huệ của Phật; khi chiêm ngưỡng nụ cười hiền hòa của Phật, thì liên tưởng 
đến đức tánh từ bi, Һу-хӣ của Phật. Nhờ quán trí huệ của Phật mà tánh Si của hành- 
giả phai dần; nhờ quán từ-bi của Phật mà tánh Sanh của hành-giả bớt dần ...Hễ quán 
thêm một đức-tánh tốt của Phật, thì một tánh xấu của hành-giả được bớt đi. Tánh của 
Đức-Phật như tia sáng mặt trời, tánh xấu của hành-giả như vết mực; tia sáng mặt trời 
càng sáng nhiêìu va fcàng chiếu roi lâu ngày, thì vết mực càng phai nhanh. Tóm lại, 
nhờ sự chú tâm quán các tướng tốt trên hình tượng của Phật, mà các đức tánh như từ- 
bi, hỷ-xả, bình-dăng, lợi tha được huân-tập, thám nhuần vào tâm hành giả; lâu ngày, 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


tâm hành-giả sẽ thanh-tịch, lọc sạch những niệm ác độc và sẽ giống tâm Phật, được 
vãng-sanh vë cõi Phật. 


4.-Quán-tưởng niệm Phật:- Trong lối tu này, hành-giả ngồi yen một chỗ, mặc dù 
không có hình tượng Phật trước mặt, mà hành-giả quán tưởng như có Đức-Phật A-Di- 
Đà, cao lớn đứng trên hoa sen, phóng tỏa hào quang như tắm lụa vàng, bao phủ cả 
thân hình mình. Напһ-ріа ngôi ngay thắng, hai tay chắp lại, củng tưởng mình ngồi 
trên tòa-sen, được Phật tiếp dẫn. Hành-giả chuyên chú quán tưởng mãi mãi như thế; 
đi, đứng, nằm, ngồi củng không dừng nghĩ, cho đến khi nào, mở mắt hay nhắm mắt 
cũng đều thấy Phật, tức là páhp quán đã thuần-thục. Khi lâm chung, hành-giả chắc 
chắn sẽ được vãng-sanh về Tịnh độ. 


Trong kinh Quán Phật tam-muội chép rằng: 'Phật vì Phụ-vương, nói pháp quán- 
tưởng bạch hào ...". Quán-tưởng bạch-hào nghĩa là quán-tưởng lông trắng có hào 
quang sáng chiếu, giữa hai chân mày của Phật, như trăng thu tròn dày, trong suốt như 
ngọc lưu ly. Đây là một phương pháp quán tưởng niệm Phật. 


5.-Thật tướng niệm Phật:- Thật tướng niệm Phật là niệm Phật đã đạt đến bản thê 
chơn tâm. Chơn tâm không sanh diệt, không khứ lai, không hư không giả, cho nên gọi 
là"thật tướng ". 


Trong năm pháp niệm Phật trên này, thì bốn pháp trước đều thuộc về sự, có 
niệm có tu; còn pháp thứ năm ( thật tướng niệm Phật ) là thuộc về lý: không còn, 
niệm còn tu, không còn năng sở, cao siêu hơn cả. Niệm Phật đến chỗ này mới hoàn 
toàn rốt ráo. 


Nhưng, hành giả phải luôn luôn nhớ ràng: nhờ có Sự , Lý mới hiển. Trước hết 
phải tu bốn pháp niệm trên, cho đến khi thuần thục, không còn thấy có mình là người 
niệm, Phật là vị bị niệm, chỉ có một tâm yên lặng chiếu soi, không năng sở, bi thử, 
không hữu, khong vô. Đến chỗ này, kinh Di-Đà gọi là"được nhất tâm bát loạn". Kinh 
Tứ thập nhi chương chép; "niêm đến chỗ vô niệm, mới là chơn niệm". 


Trong năm pháp niệm Phật trên đây, từ xưa đến nay, người tu Tịnh độ, thường 
lựa pháp môn danh trì, là một pháp môn dê hạ thủ công phu, hành giả ở trình độ nào, 
chó nơi nào hay lúc nào, củng đêu có thê tu được. Thật là một pháp môn rât thù 
thăng. 


V.-Lợi Ích Của Pháp Niệm Phật 


Lợi ích của pháp niệm Phật thật vô lượng vô biên, tựu trung có thê chia làm hai 
phần: lợi ích về Sự và lợi ích về Lý. 


1.-Lợi ích về Sự: 

a) Niệm Phật sẽ trừ được các phiền não. 

Những người gặp các cảnh khó, như tử biệt sanh ly, nhà tan cửa mát, tai nạn bát 
thường v.v ..sanh các phiền não, nếu biết chí tâm niệm Phật, thì các phiền não khỗ 


đau dần dàn tiêu tan. Vì sao lại có kết quả tốt đẹp như thế? Vì taam ta củng như dòng 
nướcluôn luôn tuôn chảy. Nếu chúng ta pha vào những chất саи bán, thì nước trở 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thành đục Бап; néu chúng ta pha vào những chát thơm tho, thì nước sẽ trở thành thơm 
mát. Nếu tâm ta chỉ nhớ nhgĩ đến những tai nạn khó đau, thì luôn luôn sẽ bị phiền não 
khuấy đục. Khi ta niệm Phật thì sẽ có nhiên nhớ Phật, quên đau khổ. Đémự nhớ 
Phậtnày thế cho câi nhơá sự đau khổ; một giờ niệm Phật thì sẽ 401 được một glópw 
sầu khổ, một ngày niệm Phật thidói được một ngày khổ đau. Cứ như thế, nếu niệm 
Phật được tăng chừng nào, thì sự buồn phiền đau khó sẽ giam đi chừng ау. Cho nen 
có nhân có câu"Một câu niệm Phật giải oan khiên". 


Trong thời kỳ chiến tranh Việt-Pháp vừa qua, chúng tôi đã đem phương pháp 
niệm Phật nảychi cho một số người sầu khổ gần như điên cuồng, vì sự nghiệp bị tiêu 
tan, con cháu mát lạc, họ thu lượm kết quả rất là tốt đẹp. 


b)Niệm Phật sẽ trừ được niệm chung sanh. 


-Chúng sanh hằng ngày nhớ nghĩ đến những điều tội lỗi như tham, sân, sỉ v.v 
. miệng thốt ra những điều tội ác, thân làm những việc xấu xa. Đó là những ác nghiệp 
của chúng sanh. Nay nếu chúng ta niệm Phật, thì chúng ta không còn thì giờ để nhớ 
nghĩ việc tội lỗi nừava thực hành những ác nghiệp trên nữa. Như thế là niệm Phậtsẽ 
trừ được niệm chúng sanh. Niệm Phật càng nhiều thì niệm chúng sanh càng ít. Niệm 
Phật hoàn toàn thì niệm chúng sanh dứt sạch. 


c.-Niệm Phật sẽ làm cho thân thể được nhẹ nhàng an ӧп.-Вӧпһ tật của chúng ta, 
một phần do thê xác, nhưng một phần củng do ảnh hưởng của tinh thần. Nhiều người 
mắt ăn bỏ ngủ vì uất hận, nhục nhã v.v.. Do đó, uất khí tích tụ lâu ngày trong người, 
mà sinh bệnh mát ăn bỏ ngủ. Сар những trường hợp như vậy, nếu chúng ta niệm Phật 
cho ra tiếng, thì những nỗi uất hận đè nặng lên tâm can chúbg ta, sẽ như được trút ra 
cùng hơi thở, cùng tiếng niệm, và thâm tâm ta được nhẹ nhàng dễ chịu. Những người 
yếu tim, nêu biết niệm Phật sẽ mau bình phục. Vì bệnh yếu tim thường làm cho người 
bệnh hồi hộp, lo sợ; nay nhờ niệm Phật nên tâm định, tâm định thì những sựhồi hộp lo 
nghĩ giảm đi. Do đó mà ăn được,ngủ yên và bệnh mau bình phục. 


d.-Niệm Phật tâm trí sẽ sáng suốt, học hành mau nhớ:-Những người tâm trí loạn 
động thì tối tăm, như ngọn đèn bị gió, không sáng được.nhờ niệm Phật, tâm trí sẽ 
định tĩnh, như ngọn đèn có ống khói, không lay động. Do đó tâm trí sẽ phát chiếu, 
như ngọn đèn tỏa ánh sáng vậy. 


đ) Niệm Phật, khi lâm chúngẽ được sanh về Tịnh độ.-Như chúng ta đã thấy ở 
trên, niệm Phật đem lại cho chúng ta nhiều ích lợi thiết thực trong đời sống hiện tại, 
về phương diện thẻ chât lăn tinh thần, về tính tình lẫn trí huệ. Nhưng cái lợi ích lớn 
nhất là ở đời sau. Nếu chúng ta thực hành pháp niệm Phật này, đúng như lời Phật dạy, 
cho đến " nhất tâm bát loạn" thì sau khi lâm chung, sẽ sanh vê Tịnh độ,được luôn 
luôn thấy Phật nghe pháp, làm bạn với thánh hiền, và có đủ nhiều thiện duyên để tiếp 
tụctu hành cho đến quả Phật. 


2.-Lợi ích về Lý: 


Khi hành giả niệm Phật được "nhất tâm bắt loạn", thì các vọng tưởng hết, chơn 
tâm thanh tịnh hiện ra. Chơn tâm không sanh diệt hư hoại là “Thuong” „chon tâm 
thanh tịnh vắng lặnglà "Tich", chon tâm sáng suốt vô cùng là " Quang".cảnh 
"Thường-Tch-Quang TỊnh-độ" chỉ ở nơi chon tâm ta, chứ không nơi đâu khác. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Lại nữa, chon tâm không hoại diệt là"Phật Vô-lượng-thọ"; chon tâm chiếu soi 
vô tận là "Phật Vô-lượng-quang" và đó củng tuc là "Thanh -tinh diệu pháp thân của 
Phật A-Di-Đà". 


Tóm lại, người niệm Phật đến khi hết vọng, ngộ nhập được chơn tâm rồi, thì 
Phật A-Di-Đà hay cảnh Tinh độ cũng chỉ ở nơi tâm mình hiện ra, chứ không phải đâu 
xa. Vì thê nên kinh chép: "Tự tánh Di-Đà, duy tâm Tinh độ" là vậy. 


Xuyên qua các đoạn trên, chúng ta thấy pháp niệm Phật được sự lợi ích vô 
cùng. Nêu những người không tin có Phật A-Di-Đà, có cảnh Tinh độ mà chí tâm niệm 
Phật, thì cũng được nhiêu lợi ích như trên. 


VI.- Sự Quy Ngưỡng Và Cầu Sanh Tịnh Độ Của Các Vị Bồ Tát Và Tổ Sư 


Chúng ta đừng tưởng rằng Pháp môn Tịnh độ là một Pháp môn tầm thường, 
giản dị chỉ dành riêng cho những người căn trí thấp-thỏi, hẹp hòi tu hành. Thật ra, 
mặc dù Pháp môn này không đòi hỏi hành-giả có một sức hiểu biết thâm sâu, một trí 
óc thông minh xuất chúng, nhưng vì nó dễ tu dễ chứng, hiệu quả chắc chắn nên từ 
xưa đến пау, rất nhiều vị Bồ tát và Tố sư đã được thực hành pháp-môn này để cầu 
sanh về Tịnh độ. Ngài Văn thù là vị Bồ tát có một trí tuệ tối-thắng, không ai sánh kịp, 
thế mà Ngài cũng phát nguyện sanh về nước Cực-lạc của Phật A-Di-Đà như sau: 


Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời 
Tận trừ nhất thế chư chướng- ngại 
Diện kiến bị Phật A-Di-Đà 

Tức đắc vãng-sanh An-lạc sát. 


(Tôi nguyện đến khi lâm- chung, diệt trừ hết cả chướng ngại, trước mặt thấy 
được Phật A-Di-Đà, liên được vãng -sanh về cõi Cực-lạc). 


Các vị Bồ tát như Ngài Phổ Hiền, Quán-Âm, Đại-Thế-Chí cũng đều nguyện 
sanh về cối Tinh độ. 


Các vị Tổ ở các tôn khác, mặc dù hoằng truyền tôn mình, nhưng cũng vẫn tu và 
Tịnh độ. Như Ngài Thiên- Thân, tó của Duy- thức tôn; Ngài Trí-giả đại- sư, tổ của 
Thiên -Thai tôn; Ngài Hiền-thủ, tổ của Hoa -nghiêm tôn; Ngài Nguyên -Chiếu luật 
sư, tô của Luật tôn; Ngài Mã-Minh, Long -Thọ, tó của Thiền-tônv.v.. .cũng đều thực 
hành pháp môn Tinh độ. 


Sau nữa, các vị Đại sư danh tiếng ở Trung Hoa, như Ngài Đàm Loan, Ngài Đạo 
Xước, Ngài Thiện đạo, Ngài Thừa Viễn, Ngài Pháp-Chiếu, Ngài Thiếu- Khương, Ngài 
Tĩnh-Am v.v..đều dùng pháp-môn này đề tự độ và độ tha, và mãi mãi lưu truyền cho 
đến ngày nay. 


УП.- Kết Luận. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Chúng ta đã biết qua tôn-chỉ, đặc điểm phương pháp tu hành và giá trị của Tinh- 
độ tôn. Đến đây chúng ta cần phải lắng tâm suy xét kỹ lưỡng, xem phương pháp tu về 
Tịnh độ tôn này, có thiết thực lợi ích và có thích hợp với chúng ta không. Trong phút 
giây quan trọng này, chúng ta hãy hết sức thành thực: nếu chúng ta nhận thấy phương 
pháp tu này rõ ràng không thích hợp với chúng ta, thì chúng ta có quyền chờ đợi lựa 
chọn một phương pháp khác. Nhưng chúng ta nhận thấy nó có một giá trị thiết thực, 
lợi ích chắc chắn cho đời chúng ta trong hiện tại và mai sau, thì chúng ta đừng chần 
chừ gì nữa, hãy hạ thủ công- phu ngay. Thời gian vùn vụt trôi qua, chăng chờ ai cả. 
Hãy chuẩn bị ngay ba món tư-lương là Tín, Nguyện, Hành và tinh-tân thực-hành các 
phương pháp niệm Phật. 


Với thái độ thiết tha chân thành, một quyết tâm không thối chuyên, chúng ta 
chắc chăn sẽ niệm Phật đên chỗ "Nhât tâm bât loạn". 


3.- Thiền Tông 
A.-Mở Đầu 


Thiền tôn thuộc са Đại Thưà và Tiểu Thừa.củng như bao nhiêu tôn phái khác 
trong Phật Giáo, vị khai sáng đầu tiên của Thiền tôn vẫn là đức Phật. Trước Ngài, sự 
tham thiền nhạp định của các ngoại đạo không phải là không có. Nhưng đến Ngài, 
phương pháp thiền định mới đạt đến chỗ rốt ráo. Như chúng ta đều biết qua lịch sử cúa 
Ngài , sau khi xuất gia, đức Phật đã trãi qua nhiều năm đi tìm đạo vả tu khổ hạnh, 
nhưng vẫn chưa đạt được đạo quả như ý muốn. Ngài tự bảo cái đạo ấy không phải đi 
tìm đâu xa mà chính phải tìm trong trí huệ sáng suốt của Ngài . và từ đó, luôn trong 
49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, Ngài đã ngồi thamthiền nhập định cho đến khuya mồng 
8 tháng chap âm lịch, lúc sao mai vừa mọc thì Ngài "Minh tâm kiến tánh", chứng 
được đao quả Bồ -đề,. Đó là một cuộc nhập định vô tiền khoáng hậu, mở đầu cho một 
pháp môn vô cùng hiệu nghiệm của đạo Bồ đề. Và từ đấy về sau, một tôn giáo riêng 
đã được thành lập. Đó là Thiền tôn. 


Sao gọi là Thiền tôn?-Thièn tôn là một tôn phái của Phật Giáoláy pháp môn 
tham thiên nhập định làm căn bản tu hành. 


Chữ "Thiền " là do chữ "Thiền-na", một tiếng Phạn, phiên âm theo tiếng Trung 
Hoa và dịch nghĩa là định lự ( định các tự lự). Hiệp chungcả tiếng Phạn và tiếng 
Trung Hoa, thành ra chữ Thiền định. 


Có chỗ giải: Chữ " Thiền", xưa dịch tư là "tự duy", nay dịch là " Tinh lu". Tu 
duy có nghĩa là suy nghiệm, nghiên cứu, suy tâmmn đôi tượng của tâm thức ( tức là 
chỉ) đê cho tâm thê được sáng tỏ. 


Chữ "Định" nguyên tiếng Phạn là Samadhi, người Trung Hoa phiên âm là Tam 
muội, nghĩa là tập trung tư tưởng vào một cảnh duy nhât không cho tán loạn. 


Hợp hai chữ Thiền và Định, chúng ta có một nghĩa chung như sau:Tập trung tư 
tưởng vào một đôi tượng duy nhât, không cho tán lọan, đê cho tâm thê được văng 


lặng, tâm dụng được sáng tỏ, mạnh mẽ, đặng quan sát và suy nghiệm chơn lý. 


Phương pháp thiền định có hai cách: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


" 


1.-Tham cứu vë lý thiên, đê câu minh tâm kiên tánh, tỏ ngộ đạo quả, nên gọi là 
Tham thiên", như tham cứu câu thoại đâu (câu nói thiên) v.v.. 


2.-Tàúp trung tư tưởng dë quan sát cho sáng tỏ chân lý về một vấn đề gì như 
quán bât tịnh, quán từ bi v.v..nên củng gọi là " Quán tưởng". 


Có chỗ gọi là tu " Chỉ quán"hay tu" Định huệ". Chỉ là đình chỉ các vọng tưởng, 
không cho khởi động, tưc là định. Quán là quan sát cho sáng tỏ một vân đê gì tức là 
Huệ. 


"Chỉ" là nhơn, mà "Định là quả. 
" Quán là nhon", mà "Huê " là quả. 
Chủ Trương Của Thiền Tông 


Tất cả chúng sinh, trãi qua bao đời kiếp, phải trôi lăn trong biển khổ sanh-tử 
luân hôi vì bị vô minh mê hoặc. 


Tại sao lại có vô minh mê hoặc? chúng ta hằng ngày bị thất-tình (1), luc-duc 
(2), bát phong (3), xuy động, làm cho tâm tánh chúng ta phải bị mờ ám; cũng như 
ngọn đèn bị thôi leo lét, không sáng tỏ được, dé phá tan cái hắc ám ở chung quanh và 
soi sáng cảnh vật. Đèn tâm của chúng ta không giờ phút nào chăng bị gió lục-trần (4) 
làm chao động. Vì đèn tâm chao động (không định) nên ánh áng trí huệ không thê tỏa 
ra; và ánh sáng trí huệ không tỏ sáng, nên khỗng xé tan được mây vô-minh hắc ám ở 
chung quanh và không chiếu soi chơn lý của vũ-trụ. 


(1) Thất-tình: Mứng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. 

(2) Lục-dục: Những sự tình dục do lục-căn sanh ra. 

(3) Bát-phong: Lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. 

(4) Lục-trần: Sáu trần-cảnh là: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 


Vậy hành-giả muốn rỏ chơn lý của vũ trụ, muốn được minh tâm kiến tánh thành 
Phật, thì phải phá trừ mây vô minh hắc ám. Muốn phá trừ vô minh hắc ám, hành-giả 
phải làm sao cho đèn trí huệ của mình được sáng tỏ. Muốn thế hành-giả phải tu thiền- 
định. Tâm có định, mới phát sinh trí-huệ. Trí-huệ có phát sinh mới phá trừ được vô 
minh hắc ám, và với minh tâm kiến tánh thành Phật. 


Mới nghe qua chủ trương của Thiền-tôn, chúng ta thấy không có gì mới lạ, và 
tưởng là dë dàng quá; nhưng khi thực hanh thì lại không phải dë dàng như thế. Trái 
lại, phép tu thiền-định rất khó, phải thường có thiện-hữu tri-thức dắt-dẫn, phải tốn rất 
nhiều công phu và kiên-nhẫn, phải trải qua một thời gian lâu dài, mới thu được kết 
quả. 


B.-Các Loại Thiền Định 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thiền-định có nhiều loại, nhiều thứ. Có thứ chánh, thứ tà, có thứ sâu, thứ cạn, 
có thứ thiên của ngoại-đạo, có thứ thiên của phạm-phu, có thứ thiên của Tiêu-thừa, có 
thứ thiên của Đại-thừa. 


Hãy nghe Ngài Tôn-Mật Thiền-sư dạy: " ...Người muốn cầu Thánh-đạo, tất phải 
tu thiên ". Chơn-tánh không có do và sạch, thánh và phàm. Song thiên-định có cạn và 
sâu, từng bực không đồng: 


- Người tà-kiên, châp trước sao lạc, ưu cõi trên, chán cõi dưới mà tu Thiên là 
ngoại đạo thiên; 


- Người chánh tín nhon quả, nhưng cũng dùng sự ưa cõi trên chán cõi dưới má 
tu thiên, là phàm phu thiên; 


- Người biết rõ lý " ngã không" mà tu thiền là Tiểu-thừa thiền; 
-Người ngộ được lý"ngã, pháp dều không" mà tu thiền, là Đại-thừa thiền; 


-Người đốn ngộ tự tâm, xưa nay vốn thanh-tịnh, không có phiền não, đầy đủ trí 
huệ vô-lậu, tâm ây tức là Phật, rôt ráo không khác; y theo tâm ây mà tu thiên là Tôi 
Thượng thừa thiên, củng gọi là "chon như tam muĝi" 


Vì thiền có nhiều loại khác nhau như thế, nên trướ khi muốn thực hành cho 
đúng đắn chúng ta cần biết sơ lược các lối tu thiền, để khiỏ lạc vào đường nguy hiểm. 


L- Ngọai Đạo Thiền 


Trong phần ngoại đạo thiền này, chúng tôi muốn nói đến các loại thiền của 
ngoại đạo như đạo Tiên, đạo Bà la môn, các lối thôi miên, và những tà thiền định với 
mục đích không chơn chánh. 


Sao gọi là không chơn chánh? -Theo quan niệm của đạo Phật thì những hành 
động gì không nhằm mục đích trau dồi tâm tánh, dẹp trừ phiền não hữu lậu, để cầu 
giải thoát sanh tử luân hôi, đều không là chon chánh. Dựa vào quan niệm trên mà phê 
phán thì những tà thiền định hay những loại thiền định của ngoại đạo đều không chơn 
chánh; vì những người tu theo lối thiền định này chỉ nhắm mục đích cầu được sống 
lâu, cầu được khỏe mạnh, được thần thông biến háo dé dạo chơi thé giớI,được những 
phép lạ, huyền bí để cám dỗ, mê hoặc người, hay được thần tiên để hưởng lạc thú tiêu 
điêu nơi tiên cảnh... 


Bởi họ dụng tâm không chơn chánh, tu phương pháp không chơn tánh, nhắm 
mục đích thiển cận, bề ngoài và bị các phiền não tham, sân, si, làm động cơ thúc đây, 
nên các laoi thiền của họ không rốt ráo và toàn thiện được. Trước tiên chúng ta hãy 
nói đến các tà thiền định. 


1.- Tà thiền định: Đọc các loại sách xua, chúng ta thường nghe nói đến các loại 
cầm thú như: bạch xà, chồn cáo, qui, khi, vượn...tu luyện lâu năm trong rừng sâu núi 
thắm, cuối cùng củng có những phép thần thông, biến hóa. Nhưng mục đích của 
chúng là cầu cho được nhiều phép tắc йё được ggần phụ nữ, nhiễu hại nhon dân, hóp 
hồn hóp via người lương thiện, đề thỏa mãn thú tánh. Dó là những loài yêu tinh quỷ 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


quái, mà ngày nay theo con mắt nhà khoa học thì khó có thê tin được là có. Nhưng có 
lẽ những người xưa muốn đặt ra câu chuyện yêu tinh quỹ quái như thế, để ngụ ý các 
loài thú, nếu tu luyện lâu năm củng có thê phép thuật hơn người. Nhưng bởi chúng 
thiếu lòng nhân, thiếu thiện tâm cho nên phéúp thuật càng cao cường bao nhiêu càng 
gây tai họa bấy nhiêu. 


Chúng ta củng thường nghe thầy phù thủy luyện thiên linh cái (đầu lâu). Họ 
củng tập trung tư tưởng, luyện phép tịnh tâm, và khi thành tâm, và khi thành công 
củng sai được âm binh bộ hạ, được ma quỷ mách bảo cho các việc quá khứ, vi lai 
..mả củng tác oai, tác oai không ít. 


Đó cũng là do tu định cả, nhưng bởi dụng tâm tà, nên gọi là thiền định, và kết 
quả là có hại cho mình và nhân quân xã hội. 


Chúng ta hãy nghe lời Phật dạy.Ngài A-Nan trong kinh Lăng nghiêm về các 101 
tà thiền định: 


"..A-Nan! Nếu ông tu thiền định mà không đoạn lòng dâm, thì quyết doa vào 
ma đạo, bực thượng thành ma chúa, bực trung thành ma dân bự hạ làm ma nữ. Vì gôc 
của nó là dâm, thì làm sao khỏi sanh tử luân hôi được). " 


"...A-Nan ! Nếu ông tu thiền định mà không đoạn đoạn tân sát hại, thì chỉ đạo 
vào thân đạo; bực thượng thành đại lực qui, bực trung làm phi hành dạ xao và các qui 
tướng soái, bực hạ làm địa hành La sát và các qui thân..." 


"...A-Nan ! Nếu ông tu thiền định mà không đoạn trừ tâm trộm cướp thì quyết 
doa vào tà đạo; bực thượng thành loài yêu tinh, bực trung làm ma qui, bực hạ làm 
người tà bi các tà ma nhập (đông bóng)...". 


2.-Thiền định của đạo Tiên: Theo các kinh sách của đạo tiên đề lại, như kinh 
Huỳnh-đình, hay bộ Tánh mạng khuê chỉ v.v..thì con người sở dĩ sống được và minh 
màn là nhờ có dú ba món: tinh, khí và thần. Tinh , khí là chủ спа xác thân; Thần là 
chủ của mạng sống. Hë tinh thần lục dục quá mạnh thì tinh khí hao mòn: tinh khí hao 
mòn thì thân bị che lắp tối tăm, con người mát sáng suốt. Vì thế cho nên phải trừ dục 
tình để dưởng tinh, luyện khí cho thân được cởi mở và phát hiện. 


" Tiên đạo cho rằng khắp giáp thân thể con người đều có những cái huyệt, tức là 
những lỗ thông khí âm dương; huyệt ở chót bàn chân gọi là chi âm; huyệt ở đỉnh đâu 
là thiên thông. Khí đi trở lên là dương khí, khí di xuông là âm khí. 


Người tu tiên cốt luyện cho âm khí mát đi, chỉ còn cái khí thuần dương đi lên 
đỉnh đầu, tức là có thần thông và đắc đạo. Vì sao phải trừ bỏ khí âm? Bởi vì âm khí là 
trược khí, làm cho nặng nề, tôi tăm, ưa thích điều dâm duc , làm hao tón tinh thần. Нё 
tinh thần hoàng dương tón thì cái thần là cái linh động sáng suốt nhất, cũng là cái 
thông hiệp với trời đất, bị bé tắc". Vậy nên, kẻ phàm là kẻ còn nặng khí âm, còn bậc 
tiên chỉ còn là khí thuần dương mà thôi (1). 


"Dë luyện khí, người tu tiên có nhiều phép tu gần giỗng như phép tọa thiền, 
nghĩa là ngôi ở một nơi thanh tịnh, rôi tập luyện các phép như: "Тоа công", "Giao 
thiên trụ", "Thiét giải thâu yêt".v.v.. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tóm lại những người tu theo đạo này, néu chuyên tâm trị chí tập trung tư tưởng, 
luyện "Tinh" hóa "Khí", luyện "Khí" hóa "Thành", sau khi đã thuần thục, cũng được 
năm phép thần thông biến hóa. Họ trở thành tiên, có thê xuất thần bay đi дао chơi các 
Thé giới. Hoặc họ hứng nước mặt trăng, luyện linh đơn đề trị bệnh hay để uống cho 
được trường sinh bất tử thành địa tiên. 

Những vị tiên này, rất tiếc là ngày nay, chúng ta không được thấy nên không 
dám chắc là có hay không. Nhưng dù có có đi nữa, thì trên lý thuyết, các vị này vì 
chưa được lậu tận thông, "phiền não hữu lậu chưa hết" nên khi phiền não rồi lên họ 
cũng bị doa trở xuống, khi trường hợp ông Uắt-Đầu-Lâm-Phách, hay ông Độc -Giác- 
Tiên-Nhân.v.v...Hơn nữa dù họ có luyện cái thân mình cho được trường sanh bát tử 
cũng không thê toại nguyện được, vì cái thân này là tứ đại giả hiệp, tất phải bị luật vô 
thường chi phối, không thê sống vĩnh viễn được. Nó lại là cái đấy gia chứa các vật bát 
tinh thì dü có cưng dưỡng cho máy rốt cuộc rồi cũng bi tan rã. Bởi lẽ đó người tu 


hành phải xem nó như cái bè đưa qua sông, khi qua sông rồi, chăng nên mến tiếc cái 
bè mà chăng chịu lên bờ. 


Trong bộ Qui-nguyên Trực chỉ, có Кё chuyện ông tiên Lữ Đồng Tân, học trò 
của Tiên Hớn Chung Ly, sau khi đầu phép với Ng&# 142;ài Huỳnh Long hòa thượng 
bị thua, ông đã bỏ đạo Tiên theo đạo Phật. Lý do sự đâu Phật là vì ông Lữ Đông Tân 
tự nhận thây minh dà dung tám sai và đã đi lâm duong tu hành. Do đó, ông đã làm bài 
tho sau đây đê nói lên sự sai lâm của ông: 

Nguyên văn: 

Khí khước bièu nan, kích tý cầm 

Như kim bắt luyến hóng trung câm 

Từ tùng nhất kiến Huỳnh long hậu 

Thì giác tùng tiên thố dụng tâm 

Dịch nghĩa: 

Bỏ lầu Linh được ném đờn cầm. 

Tôi nay chẳng tiếc nước miếng vàng (2) 

Từ khi gặp Huỳnh Long hòa thượng 

Mới biết từ trước dụng tâm sai. 

(xem quyên Lữ Đồng Tân đầu Phật) 

(1) "Yoga và tọa thuyền" trong đại chúng tuần sau, số 219 


3.-Luyện Du già (Yoga). Yoga là một danh từ Ấn, gốc là chữ Yuj; Tàu dịch là 
Du già, nghĩa đen là "tự đặt mình dưới một cái ách"; nghĩa bóng là "tự trói buộc са 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


tinh thần, thé xác vào một quy luật khắc khe" tự kiềm chế mình theo một kỷ luật đặc 
biệt, mà mục đích là tập trung toàn thê thân tâm làm một với bản thê của trời đât. 


Du già cũng gọi là thuật luyện khí của Ấn độ, gần giống thuật luyện khí của đạo 
Tiên. Theo thuyết Du già trong thân thể con người có rất nhiều huyệt; trong số ấy có 
bảy huyệt từ hậu môn lên tới đỉnh đầu là quan trọng nhất. Bảy huyệt ấy nằm dài theo 
xương sông, và có một đường lên một đường xuông thông nhau. Vì sự si mê và các 
thứ dục vọng che lấp cho nên bảy huyệt ấy bị chướng ngại, khiến cho cái "chơn quả" 
từ dưới "hỏa hậu" (chỗ hậu môn) không thể lên được. Nhất là vì thân thê không luyện 
tập, xương sống bị cong đi, các huyệt do đó bị bé tắc. Vậy muốn cho hoà hậu (tức là 
cái thần lực trong con người) được thông qua các huyệt, lên tới đỉnh đầu thì phải chú 
tâm luyện cho xương sống giản ra, các khớp xương được thông và thăng. 


Đề đạt được mục đích nói trên, người luyện Du già phải tập nhiều tư thế, như tư 
thê "giản lưng " tư thê "lưỡi сау", tư thê "trông chuôi" (trút đâu xuông dưới, trở chân 
lên trên trời), đê cho hỏa hậu dê lưu thông tới đỉnh đâu. 


Ngày пау Du già được phổ biến qua các nước Âu -Mỹ, gần như một phong trào. 
Phần đông cho đó là một phương pháp thể dục, dé luyện cho thân thể được khỏe 
mạnh, trí huệ được sáng suốt, đề tính toán và làm việc được nhiều và hiệu quả. Một 
số người đi xa hơn, muốn luyện Du già để được sống lâu, trẻ mãi, vượt ra khỏi những 
sự đòi hỏi của xác thân đầy dục vọng, thoát ra ngoài những nỗi lo âu, sợ sệt hằng 
ngày và sống một cuộc đời an уш, tự tại. Lại có một hạng người khác mong rằng Du 
già sẽ làm cho họ khám phá những năng lực tiềm tàng ân núp trong con người và làm 
cho họ trở thành những nhân vật phi thường, có những thần thông biến hóa, phép mầu 
chước lạ, họ cũng tập trung tư tưởng, định tâm chú ý như các lối tu thiền định; ngoài 
ra họ còn có tu tập một cách rất khô sở, hành hạ thân xác, bắt nó chịu đựng những thử 
thách cực độ, như phơi nắng dầm sương, ngồi trên chông gai, đứng bằng hai tay, treo 
chân lên сб, nhịn đói, nhịn khát,v.v...đó là những đạo sĩ người Ấn Độ thường gọi là 
"pha-kia" (fakir). 


Những người này khi tu đến mức độ cao, cũng có được những phép lạ, như dao 
chém không đứt, đâm không thủng, nhai ve chai, uông axit không sao, năm ngũ một 
giác luôn trong 3 tháng không ăn, không uống .v.v.. 


Nhưng dù họ thành công bao nhiêu đi nữa, thì cũng không thê thoát ngoài vòng 
trân tục liêu xanh thoát tử và minh tâm kiên tánh được 


"Yoga và tọa thiền" trong Đại chúng tuần san, số 219 


"nước miêng vàng: đôi với người tu Tiên, thì nước miệng rât quí họ không bao 
giờ nhô vì sợ tôn khí, và dùng nước miêng của mình đê luyện linh dược. 


a) Nuóc miéng vàng: Đối với người ш tiên, thì nước miếng rất qúy, họ không 
bao giờ nhồ vì sợ tôn khí, và dùng nước miếng của mình để luyện thành linh được 


4.- Luyện thôi miên. đây cũng là một lối tu thiền của ngoại đạo, hiện nay rất 
thịnh hành trên thé giới. Nguyên tắc của phương pháp tu luyện này cũng là vận dụng 
tập trung tư tưởng vào một chỗ dë cho tinh thần có sức mạnh sai khiến được sự vật. 
Người tập thôi miên, lúc mới đầu ngồi yên một chỗ, nhìn chăm chú vào một châm 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


đen vẽ ở trên tường, để cả tâm trí tập trung vào đó, ngoài ra không còn йё ý vào một 
sự vật gì ở chung quanh nữa. Họ ngòi tập hàng giờ như thế, bao giờ tinh thần không 
còn tán loan nữa, và có đủ sức mạnh đề sai sử kẻ khác là họ thành công. Những người 
thôi miên giỏi, có thể dùng thôi miên để trị lành bệnh hay sai sử những người khác 
làm những chuyện phi thường, như xuất thân đi đến một xứ khác dé thăm bà con, kể 
lại việc quá khứ hay tiền thân của một người khác. v.v... 


Tóm lại, nhờ luồng điện tinh thần đã được tập trung thành sức mạnh, người thôi 
miên có thé bắt người khác làm những việc kỳ lạ theo ý muốn của mình. Nhưng vì lợi 
dụng, tâm không chơn chánh, chỉ tham cầu những điều huyền bí, mầu nhiệm bên 
ngoài, không lo dẹp trừ phiền não, hữu lậu, trau đồi tâm tánh bên trong, dé được minh 
tâm kiến tánh nên không phải là chánh đạo. Đến khi phiền não hữu lậu nỗi lên hoặc 
nhiễm sắc tham tài. v.v...thì các thần thông, diệu dụng đều mát hết. Bởi thế nên Phật 
dạy các đệ tử: "ngộ được đạo thì tự nhiên sẽ có các thần thông. Nếu được thần thông 
mà chưa ngộ được đạo thì thần thông ау có khi bị mất". 


П.- Phàm Phu Thiền. 


Phàm phu thiền cũng gọi là thế gian thiền. Sở đĩ gọi là phàm phu hay thế gian 
thiền là vì các pháp thiền này chưa có thể đưa hành-giả ra ngoài tam giới, chưa chứng 
được thánh quả, mà vẫn còn quanh quân trong vòng phàm phu hay thế gian. Các pháp 
như Tứ thiền, Tứ không.v.v...đều thuộc phàm phu thiền. 


1.- Tứ thiền tức là 4 giai đoạn tham thiền của phàm phu, đi dần từ chỗ nhàm 
chán cái vui thô thiên đến cái vuivi tế thanh tịnh. Bốn giai đoạn tham thiền này tuần 
tự diễn tién như sau: 


a.-Sơ thiền, ly sanh hy lạc.-Hành giả khởi đầu bằngg tâm lý nhàm chán cái ô 
truoc của соі Dục, và mong câu được xa lìa(Iy) được cái ó truoc của Dục giới, hành 
giả sanh vui mừng (sanh һу lạc). Đó là kêt quả của giai đoạn tham thiên đâu tiên (sơ 
thiền). 


b.- Nhị thiền, định sanh һу lạc.-Nhưng cái vui nói trên, lại làm cho tâm chao 
động, cần phải dứt trừ; vì thế hành giả phải vào định. Khi định có kết quả, cái vui 
mừng thô phù của sơ thiền chấm dứt và cái vui mừng vi tế trong định lại này sanh; vì 
thế cho nên gòila" Định sanh hý lạc". 


c.-Tam thiền, ly hy diệu lạc.-Cái vui mừng ở cõi nhị thiền mặc dù vi tế, nhưng 
vẫn còn làm cho tâm rung động, vì thế hành giạlai cần bỏ cái vui mừng ở cõi nhị 
thiền. Khi bë được cái vui mừng này, thì một nỗi vui màu nhiệm khác lại phát sinh; vì 
thế cho nên gọi"Ly hỷ diệu lạc". 


Trong các kinh thường chép:Cõi tam thièn là vui hơn hết (diệu lạc), vì ở các cõi 
dưới thì chỉ có vui thô động, còn ở các cõi trênthì chủ là tịch tịnh, không còn vui nữa. 


d.-Tứ thiền, xả niệm thanh tịnh.-Ở cõi tam thiền, tuy đã hết cái vui thô đọng của 
Sơ thiền và Nhị thiền; nhưng vẫn còn cái vui таи nhiệm. Nhưng hễ còn niệm vui, thì 
tâm chưa hoàn toàn thanh tịnh. Hành giả lại phải còn tién lên một bậc nữa, đi vào cái 
thiền thứ tư, xã luôn cả cái niệm vui, để tâm được hoàn toà thanh tịnh, vì thế nên gỌI 
là"Xã niệm thanh tịnh". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2.-Tứ không định.-Sau khi đã trãi qua Tứ thiền và đã thành tựu viên mãn, hành 
ріа бёр tục tu thiên định và sẽ trãi qua bón giai đoạn gọi là tứ không định sau đây. Sở 
di gọi là tứ không, vì khi vào bón định này, thiên giả sẽ không còn thây có cảnh thức 
tâm nữa. 


Không vô biên xứ định.-Thiền giả khi đã đạt được tứ thiền, tâm đã được hoàn 
toàn thanh tịnh, nhung vaãn còn thấy có sắc giới, còn thân còn cảnh và bị nhình săc 
trói buộc, nên sanh tâm nhàm chán. Рё rời bỏ các hình sắc về thân và cảnh, thiền giả 
vào định thứ nhất của tứ không, thé nhập với "Hư không vô biên",tức là không thây 
có ngăn cách, có biên giới của cảnh. 


b) Thức vô biên xứ định.-Thiền giả khi đã định thứ nhấtcủa tứ không, rời bỏ 
được sắc tướng của thân và cảnh, thaáy được cái vô biên của hư không, nhưng vẫn 
còn giữ cái bản ngã hẹp hoi, vẫn còn thấy biên giới của tâm thức; khi thành tựu, tức 
thê nhập được vào cõi"Thức vô biên". 


c)Vô só hữu xứ định:-Thiền giả ,mặc dù không còn thấy biên giới, ngăn cách 
của thức nhưng vẫn còn thấy có ngã, có tâm thức, có năng sở;mà hễ còn thấy năng sở, 
tức con thấy mình và người , còn thấy có sở hữu. Vậy thiên giả phải vượt lên một 
tầng nữa, xa Па sự chao động, năng sở, tức nhập định"Vô sở hữu xứ" (cõi không sở 
hữu). 


d)Phi tưởng, phi phi tưởng xứ định. -Thiên giả khi đã nhập dinh"Vó sở hữu", 
không còn thấy nhân ngã, năng sở, nhưng vẫn còn "tưởng". Mà còn tưởng thì còn 
vọng động. Vậy thiền giả phải tiến lên một tầng nữa, vào cõi "Định không tưởng". 
Nhưng không tưởng đây, không có nghĩa là vô triều vô giác như đất đá; không tưởng, 
nhưng không phải không tưởng của đất đá,. Không tưởng mà vẫn sáng suốt như một 
tâm gương, nhưng không phải là một tắm ván hay mặt đá. Đó là ý nghĩa của cõi định" 
Phi tưởng, phi phi tưởng". 


Có chỗ nói định" Tứ không" thuộc về ngoại đạo , nhưng người tu thiền, bắt đầu 
từ Sơ thiền đến Tam thiền, lúc baáy giờ có hai con đường tẻ: Một con đường đi về 
ngũ A-na-hàm (1) ở cõi tứ thiên(2) thuộc về cảnh giới của thánh thứ ba (3); một con 
đường đi về tứ không của cõi Vô sắc, thuọc về ngoại đạo. 


(1) Ngũ A-Na-Hàm là năm cõi A-Na-Hàm:a) Vô phiền, b).vô nhiệt, с). thiện 
kiên, d).thiện hiện, đ)sắc cứu cánh. 


(2) Tứ thiên có chín cõi ngoài năm cõi A-na hàm, còn có bôn cõi: Vô vân,phước 
sanh, quảng quả, vô tưởng. 


(3)Tiéu Thừa thanh văn có bốn quả thánh A-na hàm thuộc quả thánh thứ ba 

IIL-Nhị Thừa Thiền 

Nhị Thừa ay Tiểu-thừa thiền, thuộc về xuất thế gian thiền , nghĩa là các người tu 
theo các loại thiên nây có thê vượt ra ngoài thê gian, thoát được sanh tử luân hôi. Tuy 


thế, nnx pháp tu thiền nầy không đem lại một kết quả mau lẹ, lớn lao toàn diên như 
các lôi Đại-thừa thiên, mà chỉ có tánh cách chậm chap, tuân tự, cuộc bó, tu một pháp 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


chỉ trừ được phiền não; nghĩa là chứng quả thấp nhỏ, có hạn lượng, nên thuộc về Nhị 
thừa thiên (Nhi thừa thiên là Thinh văn thừa và Duyên giác thừa). 


Nhị thừa thiền có rất những phương pháp tu, như Ngũ đình tâm quán, Thập thứt 
thế xứ quán, Bát hồi quả, Bát tháng xứ quán, Cửu tưởng quán, Thập lục dáng thắng, 
Lục diệu pháp môn, Tứ vô lượng tâm, Thông minh thiền, Bát niệm, Thập tưởng, Tứ 
đệ định, Sư tử phân tân, siêu việt tam muội, Ba mươi bảy phâm trợ đạo..tóm lại, hành 
quả спа Nhị thừa thiên có thê đem giáo-lý của một hay những pháp môn của Nhị thừa 
đê tham sát tham thiên. 

Trong phạm vi hẹp hòi của bai phô thông này, chúng tôi không thể nói hết tất cả 
pháp môn tu thiên của Nhị thừa được, xin nói sơ lược mọt ít phương pháp . nêu hành 
giả muôn đi sâu vào con đường tu này, phải chuyên môn học tập, phải nhờ minh sư 
dạy bảo, phải trải qua nhiêu thời gian và nhiêu công phu tu tập mới thành công. 

1.- ngũ đình tâm quán: 

Quán tó sức, trừ tâm toán loạn 

Quán bát tịnh, trừ tâm tham sắc dục 

Quán từ bị, trừ tâm sân hận 

Quán nhân duyên, trú tân 51 mê 

Quán giới phân biệt, trừ tâm chấp ngã. 

(xem Phật học phô thông, khóa thứ IV) 

2.- Cửu tưởng quán: 

a.- Tưởng thây sình tướng 

b.-Tưởng thây hoại diệt 

c.- Tưởng máu mủ chảy 

d.- Tưởng thây rục rã 

đ.- Tưởng thây xanh chàm 

e.- Tưởng Шау bị giòi гас ria 

ê.- Tưởng thây tan rã 

ø.- Tưởng còn lại đống xương 


h.-Tưởng xương bị đốt tiêu. 


3.- Tứ vô lượng tâm: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


a.- Tâm vô từ vô lượng: Thiền giã vờ mỡ rộng lòng vô từ vô lượng, bao bọc 
chúng sanh trong tình thương rộng lớn vô biên. 


b.-Tâm bi vô lượng: Thiền giã vờ mỡ rộng lòng bi vô lượng, cứu khổ cho chúng 
sanh trong năm đường. 


c.-Tâm hỷ vô lượng: Thiền giã vờ mỡ rộng tâm Hỷ (hoan hỷ) vô lượng, làm cho 
chúng sanh đêu được Hỷ. 


d.-Tâm xã vô lượng: Thiền giã vờ mỡ rộng lòng Xã vô lượng, không lưu luyến 
cô châp một việc gì. 


Tứ vô lượng tâm là một pháp môn rất linh nghiệm: Phàm phu tu tứ vô tâm 
lượng, thì sau khi mạng chung sẽ sanh làm vua ở cỏi Tứ thiên; Nhị thừa tu Tứ vô 
lượng tâm, thì phước đức được tăng trưởng, mau dáng Niêt bàn, bô tát tu Tứ vô lượng 
tâm thì lòng từ bi mở rộng vô biên và làm lợi ích cho chúng sanh không хіё Кё. 

(xem Phật học phô thông, khóa thứ IV) 

4.- Thập lục đặc thắng: 

thập lục đặc thắng tức là mười sáu phép rất đặc biệt thù thắng, có thiền có quán, 
có đủ các thiên và có thê phát sanh ra quả vô lậu, không phải như Tứ thiên, ứ không, 
không ra khỏi sanh tử. Mười sáu phép đặc biệt thù thăng này là: 

a.- Biết hơi thở vào 

b.- Biết hơi thở ra 

c.- Biết hơi thở dài ngắn 

d.- Biết hơi thở thắp thân 

đ.- Trừ các thân hạnh 

e.- Thọ hỷ 

ê.- Thọ lạc 

f- Thọ các tâm hạnh 

ø.- Tâm tác hỷ 

h.- Tâm tác nhiếp 

1.- Tâm tác giải thoát 

k.- Quán vô thường 


L- Quán xuất tán 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


m.- Quán ly dục 
n.- Quán diệt 


o.- Quán phí xả. 


5.- Thông minh thiền: 
Thông minh thiền tức là tham thiền dé được lục thông và tam minh. 


a.-Lục thông tức là sáu phép thần thôngnhư:thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, 
tha tâm thông, thân túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. 


b.-Tam minh tức là thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, lậu tận minh. 
6.- Thập nhút thé xứ quán: 

thập nhứt thé xứ quán tức là phép quán mười món biến khắp các xứ sở, sau đây: 
a.- Quán sắc xanh, khắp giáp tất cả chỗ 

b.- Quán sắc vàng, khắp giáp tất cả chỗ 

c.- Quán sắc đỏ, khắp giáp tất cả chỗ 

d.- Quán sắc trắng, khắp giáp tất cả chỗ 

đ.- Quán đất, khắp giáp tất cả chỗ 

e.- Quán nước, khắp giáp tất cả chỗ 

ê.- Quán gió, khắp giáp tất cả chỗ 

ø.- Quán lửa, khắp giáp tất cả chó 

h.- Quán hư không khắp giáp tất cả chó ụ 

i.- Quán thức tâm, khắp giáp tất cả chỗ 

7.- Bát bối xã quán: 


Bát xã quán yức là tám phép quán có thê trái bỏ(bối xả) cảnh giới Tứ thiền, tú 
định của thê gian, dê thành tựu pháp xuât thê gian. Tám phép bôi xả quán là: 


a.- Trong có sắc tướng, ngoài quán ѕас đê trái bỏ cảnh giới Sơ thiên. 
b.-Trong không sắc tướng, ngoài quán sắc, đê bỏ cảnh giới Nhị thiên. 


c.- Quán thanh tịnh để trái bỏ cảnh Tam thiền và Tứ thiền . 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


d.- Quán trái bỏ Hư không vô biên xứ. 

Đ.- Quán trái bỏ Thức vô biên xứ 

e.- Quán trái bỏ Vô sớ hữu xứ 

ê.- Quán trái bỏ Phi tưởng, phi phi tưởng xứ. 

f- Quán trái bỏ diệt thọ tưởng. 

8.- Bát thắng xứ quán: 

tháng có nghĩa là thù thắng, là hơn. Tám phép quán nầy về cảnh sở quán, cũng 
như công đức thu thập được trong khi thu hành, đêu thù thăng hơn tám món Bôi xã 
trên, nên gọi là "Bát thăng xứ quán". 

a.- Trong có sắc tướng, ngoài có ít sắc, thắng xứ. 

b.- Trong có sắc tướng, ngoài quán nhiều sắc, thắng xứ 

c.- Trong không sắc tướng, ngoài quán ít sắc ,thắng xứ 

d.- Trong không sắc tướng, ngoài quán nhiều sắc, thắng xứ 

đ.- Quán sắc xanh, thắng xứ 

e.- Quán sắc vàng, thắng xứ 

ê.- Quán sắc đỏ, thắng xứ 

f.- Quán sắc trắng, thắng xứ 

9.- Lục diệu pháp môn: 

Lục diệu pháp môn là sáu phép môn màu nhiệm sau đây: 

a) Số. b) Tùy. c) Chỉ. d) Quán. e) Hoàn. f) Tịnh. 

(Xem quyền Lục Diệp pháp môn) 

10.- Bát niệm хи: 


Với phép quán tám niệm sau nây,thiên giả sẽ trừ đượcsự sợ hãi khi tu cửu tưởng 
và sẽ được đạo quả 


a)Niệm Phật. b) Niệm pháp . с) Niệm tăng. d) Niệm giới. f) Niệm xả. g) Niệm 
hơi thở ra vào. h) Niệm chêt(nhớ chêt). 


11.- Thập quán tưởng: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thập quán tương gồm có: 


a). Tưởng vô thường, b). Tưởng khổ, с), Tưởng vô ngã, d). Tưởng ăn vật bất 
binh, d). Tưởng thê gian không vui, e). Tưởng chết, f). Tướng bát tịnh, р). Tưởng 
đoạn, h). Tưởng lia, 1). Tưởng hêt. 


12.- Cửu thé đệ định: 


Cửu thế đệ định là 9 món thiền-định mà thiền-giả sẽ tùaan tự theo thứ lớp tu- 
luyện: từ Sơ-thiền đến Tứ- thiền, rồi đến Tứ-định, và cuối cùng, cộng thêm định Diệt- 
thọ-tưởng là chín món tất cả. 


13.- Sư-tử phán tán Tam-muội: 


Với pháp thiền này, hành-giả bắt đầu tham-thiền như pháp Cửu-thứ-đệ định nói 
ở trên, nghĩa là bắt đầu từ Sơ-thiền đến thiền-định thứ chín là Diệt-thọ-tưởng định, rồi 
đi ngược trở lại, từ thiền thứ chín đến Sơ-thiền. Thiền-giả tới lui trong thiền-định một 
cách thông suốt, tự-tại, đường hoàng, oai nghi nhu dáng di dúng, tién thoái của con 
sư-tử, nên gọi là "Sư-tử phán tán tam-muội ". Kết quả của lối thiền này, nếu được 
hòan toàn siêu-việt thì thiền-gia sẻ là Bồ Tát. Nếu không hoàn-toàn tự-tại và chưa 
siêu-việt thì thành Thanh Văn. 


14.-Ba mươi bảy pháp trợ đạo: 


Thiên-giả cũng có thé lây một pháp-môn hay nhiều pháp-môn trong số 37 pháp 
trợ-đạo đê tham-thiên, tu-luyện. Ba mươi bảy pháp trợ-đạo đã có nói ró trong Phật- 
học Phô-thông khóa ba. Ơi đây, chúng tôi chỉ xin nhắc qua đê quý độc-giả nhớ lại 
thôi: 


a). Ngũ căn b). Ngũ lực 

c). Tứ chânh cần d). Tứ như ý túc 
d). Tứ niệm xứ е). Thất Bồ-đề phần 
ê). Bát chánh đạo phần. 

Kết Luận Về Nhị Thừa Thiền 


Các pháp tu thiền của Nhị-thừa hay Tiêu-thừa nói trên, như quý độc-giả đã thấy, 
nhiều không thê kê xiết. Tuy thế, hành-giả muốn cho có kết quả, phải chọn lựa 
phương pháp nào thích-hợp với trình-độ của mình, chứ không phải gặp pháp môn nào 
tu theo pháp-môn nấy được. Sự lựa-chọn này cũng cần được các bậc тау hướng- dẫn. 
Vì-thế, chúng ta thường nghe ngày xưa các vị chaan tu đi " cầu pháp ", hết xứ пау đến 
xứ nọ, không quản công lao khó-nhọc, có nhiều khi hy-sinh cả tính mạng nữa. Cầu 
pháp nghĩa là tìm câu minh sưchỉ dạy phương- pháp tu hành, như Ngài Thiện- Tài đi 
tham-câu 53 vị Thiện- triều-thức, Ngài Huyền-Trang đi khắp nước Trung Hoa rồi sang 
Ấn Độ để cầu Pháp. Hành-giả sau khi được vị minh-sư nhận lời, còn phải theo hầu hạ 
một thời-gian rất lâu dé vị minh-sư ấy quan sát, thăm dò căn cơ, trình độ một cách 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


chu đáo, như Ngài Xá-lợi-phất đem pháp Số-tức dạy người giữ nghĩa-địa, hay pháp 
quán Bât-tịnh dạy người thợ rèn tu, thì chỉ hoài công vô ích, chứ không kêt-quả gì hết. 


Hành-giả cũng nên nhớ một đe\iều nữa, là trên bước đường tu hành chớ nên 
bôn-chôn, пӧпе-пау vô ích. Sự tu hành củng như trồng cây, không theẻ nóng nảy 
được. Người trồng cây, lo vô phân tưới nước, làm đây đủ bón phận của mình, TÔI 
kiên-nhẫn chờ đợi; đến khi đủ sức đúng thời tiết, cây sẽ tự dom bông trổ trái một cách 
tự nhiên. 


Người tu hành củng vậy, cứ hằng ngày lo tu tập, tích-trữ nhiều năm, đến khi 
công tròn quả mãn, thì được mminh tâm kiên tánh. 


Hãy nhớ rằng tu-hành phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, chứ không thể mới 
một hai đời mà thành Phật được. 


IV.- Đại Thừa Thiền 


Đại-thừa Thiền là pháp tu thiền bực của Đại-thừa, củng gọi là xuất-thế-gian 
thượng thượng thiền. Pháp thiền này chỉ dành riêng cho những người thượng căn rất 
thông-minh và lanh-lợi tu. Những bực Đại-thừa Bồ Tát đã nhiều đời nhiều kiếp tu 
hành, phá hết các phiền nảo thô-trược, chỉ còn. vi-tế vô-minh, nếu kiếp này gặp được 
minh-sư chỉ giáo cho phép tu Đại-thừa thiền пау, thì sẽ được ttó ngộ. Cũng như cành 
hoa sắp nở, chỉ thêm chút ít công phu vun tưới, thì hoa sẽ trổ ngay. Үёи-ӧ căn bản 
của Đại-thừa thiền là trí-huệ. Thiền-giả phải lấy trí-huệ để tự quan sát tamm-tánh. 
Nếu thiếu trí-huệ, thiền-giả khó được kết-quả khi tu theo Đại-thừa thiền. 


Các Pháp Thiền Định Của Đại Thừa 


Các pháp thiền-định của Đại-thừa rất nhiều như: Pháp-hoa tam-muội, niệm Phật 
tam-muội, Ban châu tam-muội, Giác ý tam-muội, Thủ-tăng-nghiên tam-muội, Tú- 
tánh-thiền, Nhứt-thế-thiền, Nhứt thé môn thiền, Thiện nhon thiền,, Nhút tế hạnh 
thiền, Trừ phiền-não thiền, Thử thé tha thế thiền, Thanh-tịnh tịnh thiền, Tự-tánh 
thanh-tịnh thiền, Như lai tối thượng thừa thiền, Đat-ma sư-tô thiền .v.v. 


Dưới đây chúng ta hãy nghiên cứu qua một số pháp thiền-định thông thường 
của Đại-thừa. 


1.- Sao gọi là " Pháp hoa tam-muội "? 


Phương pháp nay dựa theo kinh Đại phâm Bát-nhã. Hành-giả tu pháp này, tâm ý 
giác-ngộ tât cả các pháp và được vô-sanh-nhân (độc giả nào muôn ró thêm, hảy xem 
lời bình luận của Ngài Trí-Giả-Đại-Sư). 


4.- Sao gọi là " Thủ nghiêm tam muội "? 


Phương-pháp này căn cứ theo kinh Thủ-lăng-nghiêm. Hành-giả phải nhận chân 
rằng các pháp đều từ thưc-thể như là Như-Lai-Tạng tamm mà tùy duyên biến-hiện, 
như huyễn, như hóa. Hiểu ró các pháp đều như huyễn như hóa, rồi dựa theo lý ấy mà 
tham-thiền nhập-định, nên cũng gọi là như hiển tam-muội. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


5.- Sao gọi là " Tự-tánh thiền, Nhứt thé thiền, nan thiền .v.v.."? 


các món thiền như "Tự tánh thiền, Nhứt thế thiền, Nan thiền, Nhứt thế môn 
thiên. Thiện nhơn thiên, Nhút thê hạnh thiên, Trừ phiên não thiên, Thử thê tha thê 
thiên, Thanh- tịnh tịnh thiên ", gôm cả Шау chín món và được gọi là Đại-thừa thiên. 


Sở di, gọi các món thiền naylaf Đại-thừa thiền, vì các vị Bồ Tát nhờ y theo các 
món thiền này mà tán tu làm nên được công-hạnh rộng lớn, thắm sâu không thể lường 
được (độc giả nào muốn hiểu ró thêm, Һау đọc quyên " Pháp giới thứ đệ sang môn " 
do Ngài Trí-Giả Đại-Sư soạn). 


6.- Sao gọi là " Trực-chỉ thiền "2 


Trực-chỉ thiền là pháp thiền chỉ thắng tâm người, thấy tánh thành Phật, không 
dùng phương-tiện tu quán và cũng không cân kinh giáo. 


7.- Sao gọi là " Như-lai thanh-tịnh thiền"? 


Như-lai thanh-tịnh thiền là pháp thiền thanh-tịnh của Như-lai. Như chúng ta đã 
biết, Đức-Phật Thích-Ca trước khi chưa thành đạo, đã ngồi tham-thiền 6 năm dưới 
gốc cây Bó- đề. Sau khi phá trừ hết vô minh phiền-não, tâm được thanh tịnh, Ngài 
chứng được đạo Bồ-đề. Do đó, phép thiền này được gọi là " Như-lai thanh-tịnh thiền". 


8.- Sao gọi là " Như-lai Tối-thượng-thừa thiền "? 


Đây là phép thiền cao-siêu hơn tất cả các phép thiền mà đức Như-lai đã ứng- 
dụng. 


9.- Sao gọi là Đạt-Ma Tổ-Sư thiền "2 


Như chúng ta nghe, Ngài Đạt-Ma sau khi từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyền đạo, 
đã ngồi xây mặt vào tường chín nằm, tại chùa Thiếu-Lâm đề thamm-thiền. Đat-Ma 
Tổ-sư thiền tức là phép thiền mà Ngài đa xtu luyện ở chùa Thiếu-Lâm vậy. 


Các phép thiền của Đại-thừa, như quý độc-giả đã thây ở phần trên, tuy nhiều 
không kê xiêt, tựu-trung có thê chia làm hai loại lớn: 


1.- Một loại thường gọi là tam-muội, căn cứ theo kinh sách của Phật Tổ truyền 
dạy mà tu tập, có tu có quán, có phương-pháp nhất định, như Pháp-hoa tam-muội, 
Niệm Phật tam-muội, Ban-châu tam-muội, Giác-ý tam-muội, Thủ-tăng-nghiêm tam- 
muội v.v...Các loại tam-muội này vì có quy củ, có phương pháp nhất định và được 
phô biến bằng văn tự, tương đối ít khó khăn và bí hiểm hơn loại thư hai mà chúng tôi 
sắp nói dưới đây, nên được nhiều người tu luyện và số người thành tựu cũng nhiều. 


2.- Một loại thứ hai, được truyền dạy không căn-cứ theo kinh-giáo, không có 
văn tự, tức là loại thiền " giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn-tự ", như các pháp " Trực- 
chỉ thiền, Như-lai thanh-tịnh thiền, Tự-tánh thanh-tịnh thiền, Như-lai tối-thượng thừa 
thiền, Đạt-Ma Tổ- -SU thiền v.v... Với loại thiền này là người ngộ trước dùng tâm giác- 
ngộ của mình dé ấn- chứng cho người sau giác ngộ. Dó tức là loại thiền " Dĩ tâm ấn 
tâm, trực chỉ nhơn tâm kiến tánh thành Phật ": Vị minh-sư dùng tâm mình để tiếp xúc 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


với tâm đệ tử, truyền thăng sự giác ngộ của mình qua tâm của đệ-tử; như dùng ngộn 
đèn sáng chói mà tâm mình mã bừng phát ra dé chiếu vào tâm đệ-tử; và tâm này cũng 
lại nhờ ảnh hưởng trực-tiếp của sự giác-ngộ của thầy mà bừng sáng lên và truyền nói 
từ thầy đến trò, từ đời này sang đời khác. Loại thiền náy tức là loại thiền đa xây dựng 
truyền nối từ Đức-Phật Thích-Ca xuống cho đến Ngài Lục- tó. Đây là một lối " truyền 
đạo" hay ' truyền đăng" trực tiếp linh động chính thống, nhưng không phố biến như lỗi 
trên, vì mỗi đời chỉ truyền cho mỗi người, chứ không thê truyền cho nhiều người 
trong một lúc được. Và người được ân chứng phải là một vi có trí-huệ xuất chúng, 
siêu phàm không ai sánh Кір. 


Cách truyền dạy pháp thiền này có hai lỗi: 


a). Tham cứu một câu thoại đầu. Thoại đầu là một câu nói thiền hay " công-án”, 
nghĩa là một đề án hay luận án gồm một câu rất ngắn, nhưng y-nghĩa sâu-xa, đối với 
người thường không hiểu được. 


Khi một vị Tổ của phái Thiên- Tôn này nhận thây trong hàng đệ-tử của mình có 
mỘột vi xuất chúng, có thê giữ giềng mối đạo tiếp nối sự nghiệp của Thiền-tôn và tỏ 
ngộ đạo mầu được, thì vị Tổ trao cho vị đệ-tử ду một câu thoại-đầu (một luận-án, như 
bây giờ, các vị bác sĩ hay tiến sĩ, trước khi ra trường, phải nạp cho ban giám khảo). VỊ 
đệ-tử này, đêm ngày tham cứu câu thoại-đầu ấy, có nhiều khi trải qua một thời gian 
mười năm hoặc mười lăm năm mới tỏ ngộ được. Sau khi xét Һау đệ-tử của mình đã 
tỏ ngộ đạo mầu rồi, vị Tổ-sư mới ấn chứng cho. 


b). Nhưng nhiều khi vi Tổ-sư lại không trao cho đệ-tử của mình một câu thoại- 
đầu đề tham cứu, mà lại dùng những hình thức rất lạ-làng, người thường khó có thê 
hiểu được như : đánh, hét, ra dấu, mời ăn cơm, uống nước trà v.v...chăng hạn; như có 
một vị đệ-tử đến cầu đạo với một vị Tổ-sư, vị này không nói gì cả, chỉ dùng Тһіёп- 
tượng (roi thiền) đánh dập vị đệ-tử kia, để xem sự phản ứng ấy như thế nào. Do sự 
phản ứng mà уі Tổ-sư biết được vị đệ-tử kia đã giác ngộ hay chưa. 


( Xem Pháp Bảo Đàn Kinh). 


Tóm lại, pháp thiền này rất là màu nhiệm, không thé nghĩ bàn được, cho nên 
người Xưa có nói: " Thiền cơ huyền diệu" ( máy thiền màu-nhiém). Các vị Tổ-sư 
trong khi truyền đạo, không dựa theo một nguyên tắc, một phương pháp gì nhất định 
cả. Các Ngài tùy theo thời cơ mà ứng-biến, nghĩa là quan sát căn cơ của người cầu 
đạo, xét đã đúng thời chưa, và phải dùng phương pháp gì cho vi đệ-tử kia được ngộ 
đạo, rồi các Ngài tùy cơ lập pháp. Tất nhiên phương-pháp này các Ngài dùng chỉ 
trong nhất thời thôi. Do đó, mà không thể biết trước được các Ngài sẽ dùng phương- 
pháp gì để truyền thọ. 


về sau cũng có người bắt chước những phương-pháp như đánh, hét v.v...nhưng 
vì không biệt quán thời cơ, nên chỉ làm cho người đau và sợ mà thôi, chứ không có 
hiệu quả gì. 

Hệ Thống Truyền Thừa Của các Tổ Trong Phái Thiền Tông Tại Aán Độ 


1.-Ngài Ma На Ca Diếp, So-tó của Thiền-tôn ở Ấn Độ: 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


‚ trong kinh Phạmthiên vân Phật quyết nghi và trong bộ "Thích nghi kê có " 
quyên nhât,chùa chép đại khái như sau: khi Phật ở hội Linh Sơn, có ông Đại Phạm 
Thiên Vương, đem hoa sen dâng cúng Phật. Phật câm cành hoa sen lên đê khai thị 
cho đại chúng (thiền cơ). Tòan thể chúng hội đều yên lặng, không ai hiểu thâm ý của 
Phật như thế nào. Duy có Ngài Ma Ha Ca Diếp là tỏp ngộ được thiền cơ của Phật, nên 
đổi sắc mặt vui vẻ, chúm chím mỉm cười (phá nhan vi tiểu). Đức Phật nhận ау, liền 
án chứng (chứng nhận) cho Ngài Ca-Diếp được đắc truyền và làm tó thứ nhất (Sơ tó ở 
Ấn Ðộ) Phật tuyen bó như sau: 

Nguyên văn: 

Ngô hữu chánh pháp nhãn tạng 

Niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, 

Vi diệu pháp môn, kim phú Ma Ha Ca Diếp 

Dịch nghĩa: 

Ta ương"chánh pháp nhãn tạng",cũng gọi là Niết bàn diệu tâm", cũng tên là thật 
tướng vô tướng” cũng gọi là "Vi diệu pháp môn”, nay ta truyên cho ông Ma На Ca 
Diệp. 

Sau đó, Phật truyền y bát và nói bài kệ truyền pháp như sau: 

Nguyên văn: 

Pháp pháp bón vô pháp 

Vô pháp pháp, diệc pháp 

Kim phú vô pháp thời 

Pháp pháp hà tàng pháp. 

Dịch nghĩa: 

Các pháp vốn không pháp 

Không pháp cũng là pháp 

Nay truyền cái vô pháp (vô tướng) 

Vô pháp nào có pháp. 


Đây là nguồn góc phát khởi Thiền tôn, láy tâm truyền tâm (dĩ tâm ấn tâm) 
không dùng kinh giáo và phương tiện. 


2.- Ngài A-Nan, Tổ thứ hai của Thiền tôn ở Ấn Độ: 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


một hôm Ngài A-Nan hỏi Ca-Diếp: 


- Ngòai việc truyền y bát, đức Thích tôn còn truyền pháp gì riêng cho Ngài nữa 
không? 


Tổ Ca-Diếp gọi to: 

- A-Nan ! 

Ngài A-Nan: Dạ ! 

Tôi dạy tiếp: 

- Cây sào phướn trước của chùa ngã ! 

Ngài A-Nan liền tỏ ngộ Thiền cơ, nên được tổ Ca-Diếp truyền y bát và ап 
chứng cho làm vị tô thứ hai. (xem Phật học từ điện, trang 1638 vê mục "Ca-Diêp can 
sát"). 


Từ Ngài A-Nan trở về sau, có thêm 26 vị Tổ về Thiền tôn nữa. Cộng cả Ngài 
Ca-Diệp và Ngài A-Nan, ở Ấn Độ có cả thảy là 28 vị Tó, thứ lớp tuân tự như sau: 


1 .- Tổ Ma Ha Ca Diếp 
2. Tổ A-Nan 

3. Tổ Thương-Na Hòa-Thứ 
4. Tổ Ưu-Ba Cúc Đa 
5. Tổ Đề-Đa-Ca 

6. Tổ di giá ca 

7. Tổ bà tu mật 

8 Tó Phật Đà Nan Đề 
9 Tổ Phục Đà Mật Da 
10 Tổ Hiếp Tôn Giả 

11 Tổ Phú Na Gia Xa 
12 Tổ Mã Minh 

13 Tô ừCa Tỳ Ma La 


14 Tổ Long Thọ 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


15 Tổ Ca Na Đề Bà 

16 Tổ La Hầu Na Ba 

17 Tó Tăng Già Nan Đề 

18 Tổ Già Đa Xá Đa 

19 Tổ Cưu Ma La Đa 

20 Tổ Xà Gia Ра 

21 Tổ Bà Tu Bàn Đầu 

22 Tó Ma Noa La 

23 Tổ Hạc Lặc Na 

24 Tổ Sư Tử 

25 Tổ Bà Xá Tư Đa 

26 Tổ Bát Như Mật Da 

27 Tổ Bát Nhã Ра La 

28 Tổ Bò Đề Đạt Ma. 

(Theo truyện Phú Pháp Tạng Nhơn duyên) 

Hai mươi tám vị tổ này được làm rực rỡ cho Phật Giáo ở Án Độ, chứ không cho 
riêng gì Thiền Tôn Phật Giáo sau này được lan rộng trên toàn cầu, một phần lớn do 
công đức của 28 vị Tó này. Ngày nay khi nhắc đến những tên như Ma Ha Ca Diệp, А 
Nan, Hiếp Tôn Giả, Ма Minh, Long Thọ, không một Phật tử nào là không biết đến. 
Và sự kiện này chứng tỏ rằng phần lớn các vị Tổ có tiếng tăm đều ở trong Phật Thiền 
Tôn. sự nhận xét này không những được chứng minh ở Ấn Độ, mà cả đến Trung Hoa, 
Nhật-Bản và đên Việt-Nam nữa. 

Sự Truyền Thừa Thiền Tông Ở Trung Hoa 

1.- Ngài Bồ Đề Đạt Ma, sơ Tổ của Thiền Tôn ở Trung Hoa. 

Sau khi Ngài Bát Nhã Đa La, vị Tổ 27 của Thiền Tôn ở Âún-Ðộ, ấn chứng cho 
làm tổ thứ 28, Ngài Bồ Đề Đạt Ma ở lại Ап Độ ít lâu, rồi vâng lời phú chúc của sư 
phụ, Ngài sanh Trung Hoa truyền đạo. 

Ngài sang Trung Hoa nhằm vào đời vua Lương Võ Đề (528 dl.) trị vì, Ngài đến 
yết kiến vua và hy vọng rằng vua sẽ giúp một tay đắc lực trong việc truyền bá Phật 


Giáo ở Trung Hoa. Nhưng nhận thấy сап cơ của vua còn thấp thỏi và tín ngưỡng của 
vua chỉ có tánh cách hình thức bà ngoài, nên tó Đạt Ma được giả từ vua đến tu tại 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


chùa Thiếu Lâm, ở Trung Sơn (đất Ngụy). Ngài ngồi xâymặt vào tường, tham thiên 
nhập định trong chín năm, đợi thời cơ thuận tiện аё truyền đạo ( xem quyền tổ Đạt 
Ma, do Hương Đạo xuất bản). Chính lối tham thiền này mà đòi sau có tên là “Đạt Ma 
tổ sư thiền ". trong thời gian chín năm, Ngài tham thiền ó ở Thiếu Lâm, có nhiều vị tu sĩ 
nghe danh Ngài , đến cầu đạo, nhưng Ngài không tiếp một ai. Đó cũng là một phương 
pháp dò xét căn cơ, tâm tánh của những người đến câu đạo có thiết tha với đạo һау 
không. Trong số những người đến cầu đạo này, chỉ có một vị tỏ ra vô cùng kiên nhẫn 
nhiệt thành, dám hy sinh tất cả vì đạo. Đó là Ngài Thần Quang mà sau này được tổ 
Đạt Ма ấn chứng cho làm tô thứ hai của Thiền Tôn ở Trung Ноа, và đổi pháp hiệu là 
Huệ Khả. 


Рё làm kim chỉ nam cho người tu thiền дош sau, tó Đề Đạt Ma còn truyền lạ bộ 
kinh Lăng Già gôm 4 quyên, rât có giá tri. 


2.- Ngài Huệ Khả (Thần Quang) vị tó Thiền Tôn thứ hai ở Trung Hoa. 

Ngài Thần Quang, nghe danh tó Dat Ma đến cầu đạo. Nhưng tó không tiếp. Ngài 
Thần Quang quỳ đọei luôn mấy. năm suốt mấy năm ở ngoài hiên chùa; nhưng tó cũng 
không đoái hoài đến không. Cuối cùng, đề tỏ lòng chí thành tôt mức của mình. Lúc 
bây giờ tô Đạt Ma mới xoay lại hỏi: 

Ông đến đây cầu gì? 

Ngài đáp: 

Con cầu pháp an tâm. 

Tổ bảo: 

Ông đem tâm đến đây dé ta an cho. 

Ngài thưa: 

Con tìm tâm không được. 

Tổ dạy: 

Ta đã an tâm cho ông rồi đó ! 


Ngài liền ngộ đạo. Tổ Đạt Ma nói bài kệ sau đây, trong khi truyền pháp cho 
Ngài Huệ Khả: 


Nguyên văn: 
Ngô bón lai tư độ 
Truyền pháp độ mê tình 


Nhất hoa khai ngũ diệp 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Kết quả tự nhiên thành. 

Dịch nghĩa: 

Ta đến nước Trung Hoa 

Truyền pháp độ kẻ mê 

Một bong trổ năm cánh 

Kết quả tự nhiên thành. 

3.- Ngài Tăng Xán, vị tô thứ ba của Thiền ở Trung Hoa. 


Ngài Huệ Khả, sau một thời gian hành đạo, lại ấn chứng cho Ngài Tăng xán làm 
vị Tô thú bacu thiên tôn ở Trung Hoa. 


4.- Ngài Đạo Tín, vị tô thứ tư của Thiền tô ở Trung Hoa. 


Tổ Tăng Xán truyền pháp cho Ngài Đạo Tín là vị tổ thứ tư. Sự truyền pháp ai 
chia ra làm hai dòng, do hai ngài sau đây câm đâu. 


Ngài Hoằng Nhã ở núi Đông Sơn, huyện Hùynh Маі. 

Ngài Pháp Dung ở non Ngưu Đầu, cũng gọi là "Ngưu Đâu Thiền". 

5.- Ngài Hoằng Nhẫn.vị tó thứ năm của Thiền tôn ở Trung Hoa. 

Chữ Hoằng Nhẫn có nghĩa là kiên nhẫn tột độ, chịu đựng lâu dài. Hai chữ này 
có thê tóm tắt cho cả một câu chuyện truyên pháp, bao hàm nhiêu tính chât nhân nhục 
sau đây: 

Một hôm Ngài Đạo Tín, vị tổ thứ tư Thiền tôn,thấy một ôn già đến cầu đạo, căn 
tánh thông lợi,có thê được truyên thọ đạo pháp. Nhưng vì tuôi ông đã già, chăng còn 
sông được lâu nên Tứ tô dạy: 

Ta đã già, ông đã già ! Nếu truyền pháp cho ông ít ngày ta chết, rồi ông cũng 
chết, thì ai ở lại mà truyên đạo? Vậy nêu ông có thhê đi đôi xác, ta sẽ truyên đạo cho ! 


Ông già thưa: 


Nêu con đi đôi xác chưa xong, mà lỡ Tô được tịch trước, thì làm sao truyện đạo 
cho con được? 


Đức Tứ tô dạy: 
Ta sẽ ở пап lại cỏi đời đê chờ ông. 


Vâng lời tô dạy, ông giá đi vòng theo dòng suối, thấy một cô gái gòi giặt bên 
bờ. Опр già hỏi: 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Cô cho tôi ngủ nhờ một đêm, có được không? 

Cô gái thưa: 

ông hãy hỏi cha mẹ cháu. 

Ông già nói tiếp: 

Nếu cô bằng lòng thì tôi hỏi sau. 

Cô gái trả lời: 

Dạ bằng lòng 

Được lời, ông già đi khuất vào rừng rồi bỏ xác. 

Còn cô giá kia, không có chồng mà từ dó trở nên có mang. Bi cha mẹ đánh 
đuôi, cô gái phải bỏ nhà đi ăn xin vất vã, nhẫn chịu không biết bao nhiêu điều khổ 
nhục. Sau khi sanh được đứa bé được vài tuôi, cô bồng nó vào chùa. Đứa bé vừa 
trông thấy Tứ tổ, mừng rỡ mỡ miệng cười. Tổ nói: 

-Ta đang trông đợi ngươi đây ! 

tổ xin đứa bé để nuôi và đặt tên là Hoằng Nhẫn. Ngài đặt tên ấy là có ý rằng: Tổ 
đã nhân đợi, chưa chêt đê chờ truyên đạo, và bà mẹ đã chịu bao sự nhục nhã, oan ức, 
khô sở đê sanh đứa bé. 

Tổ Đạo Tín nuôi đứa bé cho đến khi khôn lớn ròi truyèn pháp cho. Ngài Hoằng 
Nhân tức là vị tô thứ năm của Thiên Tôn. sau khi truyên đạo xong, tứ tô Đạo Tin mới 
viên tịch (xem Quy Nguyên Trực Chỉ âm nghĩa). 

6.- Ngài Huệ Năng vị tó thứ sáu của Thiền Tôn ở Trung Hoa. 

Ngài Huệ Năng lúc nhỏ nhà nghèo, không biết chử, chuyên nghề đốn củi đem 
bán lây tiên vê nuôi mẹ già. Một hôm, gánh củi đên bán cho một nhà phú ông. Trong 
khi chờ doi Ngài lăng nge chủ nhà tụng kinh Kim Cang. Đên câu "ưng vô sở trụ nhi 
sanh kì tâm ", Ngài liên ngộ đạo. 

Đợi cho chủ nhà tụng kinh xong, Ngài trầm trộ khên ngợi và hỏi rằng: 

Chàng hay ông tụng kinh gì mà hay quá vậy? 

Tôi cũng mốn thọ trì tụng đọc như ông. 


Phú ông mách cho Ngài: 


Tại núi Đông Sơn, huyện Huỳnh Mai có đức Ngủ tổ, thường truyền Phật độ 
người, ông nên đên đó mà mà câu đạo. 


- Ngài trả lời: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
‚_ TÔI cũng muốn như thé lắm; ngặt còn mẹ già không ai nuôi dưỡng nên không 
biêt liệu làm sao ! 
- Phú ông bảo: 


Nếu ông thật quyết chí xuất gia cầu đạo, thì hãy về сб gắng đón củi tật nhiều, 
đem đến đây tôi sẽ đổi vàng cho. Ông lây vàng ду đề lại nuôi mẹ, rồi đi xuất gia. 


- Ngài Huệ Năng mừng rỡ trở vè, ngày đêm сб gång đón thật nhiều củi, đem 
đến bán cho Phú ông, và sau khi thu xếp việc nhà xong xuôi, Ngài đến huyện Huỳnh 
Mai cầu bái yết đức Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. 

- Ngũ tổ thấy Ngài hỏi: 

Ông ở đâu đến và đến đây dë cầu việc gì? 

- Ngài đáp: 

Con từ phương Nam đến đây, để cầu làm Phật. 


Р Ngũ tó thây hình thù Ngài kì di, nhưng căn tánh lại thông lợi phi thường, có thể 
nói Tổ vị sau này. Ngài không muốn trong chúng biết, nên giả диб to rằng: 


Ông là người mọi rợ phương Nam mà cầu thành Phật làm gì? 
- Ngài Huệ Năng trả lời: 


Bạch tổ sư ! Thân người tuy có phân chia kẻ Nam người Bắc, chứ Phật tánh vẫn 
bình đăng, không phân biệt Nam, Вас. 


Ngũ tó sợ trong công chúng đề ý, lộ bí mật nên chàng hỏi han gi nữa, mà truyền 
cho Ngài xuông nhà trù công giã gạo 


Trải qua một thời gian lâu, một hôm Ngũ tô thây mình được già, muôn chọn 
người truyên Tô vi, nên tuyên bô răng: 


Nếu ai làm kệ dâng lên, được tỏ ngộ thiền cơ, thì sẽ án chứng và truyền pháp 
cho làm Tô thứ sáu. 


Tin này được truyền га rât mau chóng. 
Trong chúng mọi người đêu nô nức, xôn xao bàn tán: 


Trong chúng chỉ có Thưởng tọa Thần Tú là thông minh, học nhiều và tài giỏi 
hơn hêt, сһас thê nào Thượng tọa củng được truyên tô vi. 


Nhưng Thượng tọa Thần Tú lại không dám tin chắc mình sẽ được cái may mắn 
áy, nên không dám trực tiếp đem dâng bài kệ của mình cho Ngủ Tó. Thượng tọa đợi 
đêm khuya thanh vắng, trong chúng đều ngủ cả, mới cầm đèn hồi hợp đến víwt một 
bài kệ trên vách phía đông lang và không dám ký tên. Thượng tọa Thần Tú nghĩ 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thầm:" Nếu nhờ công phu tu hành bấy lâu mà bài kệ này được trúng ý Tổ, thì đây là 
một diêm phúc lớn lao vô cùng cho ta. Lúc bây giờ ta sẽ ra bái nhận, băng không thì 
ta sẽ làm thinh như không ai biệt". 


Nguyên văn: 

Thân thị Bồ-Đề thọ 

Tâm như minh cảnh đài 
Thời thời thường phất thức 
Dật sử nhá trần ai. 

Dịch nghĩa: 

Thân là cây Bằ-Đề 

Tâm như đài gương sáng 
Thường ngày hằng quét lau 
Chớ cho dính bụi trần. 


Sáng nay,tăng chúng qua lại thấy bài kệ xuất һіёпіёп vách đông lang, ai пау đều 


trầm trồ kính phục: 


-Đây rồi! Kế tổ vị đây rồi'Nếu không phải Thượng tọa Thần Tú thì còn ai 


nữa!nghe tăng chúng trầm trò khen ngợi, nô nức kéo nhau đến xem bài kệ, Ngài Huệ 
Năngcủng từ nhâ trùtheo chúng lên xem. Sau khi xem xong bài kệ,Ngài Huệ Năng 
nói:- Còn đứng ngoài cửa rào. 


chữ. 


Kẻ qua người lạinghe Ngài nói thế, bĩu môi khinh Ы: 
-Đã dốt nát không biết một chữ thế kia, mà đám chê là còn đứng ngoài cửa rào! 
Ngài Huệ Năng ôn tồn bảo: 


-Tôi củng có một bài kệ, xin các Ngài viêt lên vách giùm tôi, vì tôi không biệt 


Một người liền hoan hỷ viết hộ. Huệ Năng đọc bài kệ sau đây: 
Nguyên văn: 

Bồ-Đè bón vô thọ 

Tâm phi minh cảnh đài 


Bôn lai vô nhứt vật 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Hà xứ nhá trần ai? 

Dịch nghĩa: 

Bó-Dà vốn không cây 
Tâm không phải dài gương 
Xưa nay không một vật 
Chỗ nào dính bụi trần? 


Nghe xong bài kệ, mọi người dèu kinh ngạc: Không ngờ một người dốt nát như 
thêmà lại làm được bài kệ xuât sắc thâm diệu như thê? 


Ngủ Tổ thấy trong chúng xôn xao bàn tán, muốn dánh tan dư luấnco thê nguy 
hại cho Ngài Huệ Năng, nên bảo trong chúng truyên đọcbài kệ của Thượng tọa Thân 


Tú, mà bôi bỏ bài kệ của Ngài Huệ Năng. 


Một buổi chiều, Ngủ Tổ một mình đi xuống nhà trù, đến chỗ Ngài Huệ Năng 
giã gạo và hỏi răng: 


- Gạo đã trăng chưa? (mật ý hỏi: Đạo đã ngộ chưa? ) 
Ngài Huệ Năng đáp: 


-Bạch Tó, gạo con giả đã trắng rồi mà còn thiếu người sàng ( mật ý Ngài muốn 
nói:Đạo con đã ngộ rồi mà còn thiếu người truyền ). 


Ngũ Tổ nghe xong, lẫy cây gậy gõ lên dầu chày ba cái rồi đi lên ( Ngủ То bảo 
Huệ Năng canh ba vào phòng ).Ngài Huệ Năng vào phòng Ngủ tô. Ngài được Ngủ Tổ 
án chứng và truyền y bát cho Ngài làm tỏ thứ sáu, và dạy Ngài phải đi về phương 
nam ngay đêm hôm ấy, để hoàng hóa đạo pháp ( Xem quyền Lục Tổ Huệ Năng). 

Từ đó, Ngài Lục Tổ Huệ Năng truyền pháp ở phương Nam, còn Ngài Thần Tú 
thì truyền pháp ở phương Bắc. Phương Bắc chủ trương về Tiệm tu, nên go là "Мат 
đôn, Вас tiệm" hay" Nam Năng Bắc Tú". 

Sau đây là bản lược đồ về sáu vị tỏ thiền tôn ở Trung Ноа: 

Sơ tổ : Ngài Bồ-Đề Đạt -Ma 

Nhị tó : Ngài Huệ -Khả (Thần Quang) 

Tam tổ :Ngài Tăng- Xán 

Tứ tó :Ngài Đạo Tín 


Ngũ tô :Ngài Hoằng Nhẫn 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Ngài Ngưu Đầu thiền Sư 

Lục tó :Ngài Huệ Năng 

Ngài Thần Tú. 

Từ Ngài lục tổ Huệ Năng về sau, không còn cái lệ truyền у bát nữa, và các tó 
không còn ân chứng rieng cho một vị nào. Do đó trong Thiên thiên Tôn không còn 
truyền thông duy nhât nữa, mà lại chia ra làm hai phái và năm dòng sau đây: 

Hai Phái Và Năm Dòng Thiền 

__ Ngài Huệ Năng từ khi lên làm lục tổ đã truyền pháp cho rất nhiều đệ tử. Trong 
sô các đệ tử, nói tiêng hơn hêt là Ngài Hoài NHượng ởở nam nhạc và Ngài Hành Tú ở 
Thanh Nguyên (xêm Pháp Bảo Đàn Kinh). Hai Ngài này là mở đâu cho hai phái 
Thiên Tôn là phái Nam nhạc và pháiTHanh Nguyên. 


Phái Nam nhạc vè sau lại chia làm hai dòng là: Lâm tế và Quy ngưởng. 


Phái Thanh Nguyên lại chia làm ba dòng là: Tào Động, Vân Môn và Pháp 
Nhãn. 


Sau đây là lược đồ của hai phái và năm dòng Thiền Tôn ở Trung Hoa. 
L-Ngài Hoài Nhượng ( Ở Nam nhạc ) 

1.-Lâm tế 

2.-Quy Ngưởng 

IL-Ngài Hành Tú (О Thanh Nguyên) 3.-Tào Động 

4.-Vân Môn 

5.-Pháp Môn 

1.-Dòng Lâm Tế 

a)Sự truyền thừa của dòng Lâm Tế, tuần tự như sau: 

-Hoài Nhượng Thiền Sư 

-Đạo Nhứt Thiền Sư(họ Mã, tục gọi là Mã Tổ) 

-Bách Trượng Thiền Sư(Hoài Hải) 

-Huỳnh Nghiệt Thiền Sư (Hỳ Vân)- Lâm Tế Nghĩa Hùyen. 


b.-Sự truyền pháp (thiền cơ) của tôn Lâm Tế: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Như chúng tôi đã nói ở phần đầu của tập sách này, sự truyền pháp của phái 
Thiền Tôn khó mà hiểu được, đói với người thường. Chẳng hạn như trong phái Lâm 
tế, sự truyền pháp chỉ dùng thiền trượng đánh và hết to lên, mà làm cho thiền giả 
được ngộ đạo. Cái lối khai ngộ này khởi đầu từ Ngài Huỳnh Nghiệt Thiền-sư: 


để cầu giác ngộ, một hôm Ngài Lâm tế hỏin Huỳnh Nghiệt: 
-Sao gọi là đại ý Phật pháp? 


Ngài Huỳnh Nghiệt liền lấy thiền trượng( gậy hoặc roi) đánh Ngài Lâm tế một 
cái. Ba lân Ngài Lâm tê hỏi, thì ba lân được dánh như thê. 


Ngài Lâm tế lầylam bối rối, không hiệu ý nghĩa làm sao, nên đến tham học với 
Ngài Đại Ngu Thiên sư, nhờ thê Ngài Lâm tê mợingô được tôn chỉ của Ngài Huỳnh 
Nghiệt. 


Từ đó về sau, dòng Lâm tế mỗi khi khai ngộ cho đệ tử, đều dùng phương pháp 
đánh và hét ây. 

Ngài Lâm tế nói:"Có khi hét một tiếng như bữu kiếm kim cương vương, có khi 
hét một пепо như sư tử giám chân, có khi hét một tiêng như quo cây nơi bóng cỏ, có 
khi hét một tiêng, không khởi cái dụng của tiêng hét ".bởi thê nên người đời gọi là" 
Lâm tê tứ yêt " 

(bốn tiếng hét của Lâm tế). 

Dòng Lâm tế sau lại chia làm hai nhánh:Dương ky và Huỳnh long. Từ đời Tống 
về sau, dòng Lâm tê rât thạnh hành. Cho đên ngày nay vê Thiên tôn trong các Đại 
tòng lâm, phân nhiêu là dòng Lâm tê. 


2.-Dòng Quy Ngưỡng 


Tổ Bách Trượng Thiền sư truyền cho Ngài Linh Hựu Thiền sư ở núi Quy sơn 
đât Đàm châu. Ngài Linh Hựu truyên cho Ngài Quy Ngưỡng Huệ Tịch. 


Ngài Quy Ngưỡng là một vị Thiền sư đắc đạo, sự màu nhiệm của Ngài ‚ không 
ai có thê lường được . ảnh hưởng của Ngài rât lớn, vì thê cho nên người ta lây tên 
Ngài đê đặt tên cho cả một dòng Thiên tôn. sự truyền đạo của Ngài củng rât kỳ lạ. 
Một khi có ai дёп hỏi đàothi Ngài Quy Ngưỡng chỉ vẽ tướng trâu, hoặc vẽtướng 
người , tướng Phật hay chữ Vạn, mà người được ngộ đạo. 

3.-Dòng Tào Động: 

Sự truyền thừa của tôn này, thứ tự như sau: 

Ngài Thanh Nguyên Thiền Sư 

Ngài Hy Thiên Thiền sư, tức Ngài Thạch Đầu Hòa Thượng 


Ngài Dược Sơn Thiền Sư 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
Ngài Vân Nham Thiền Sư 
Ngài Lương Giới Thiền Sư ở núi Đông Sơn 


Ngài Bôn Tịch Thiền Sư ở núi Tào Sơn 





Ngài Vân Nham Thiền Sư đã dùng pháp Bửu cảnh tam muội, truyền cho Ngài 
Lương Giới (Đông Sơn); Ngài lương giới cũng dùng pháp này đê truyên cho Ngài 
Bửu Tịch (Tào Sơn). 

4.- Dòng Vân-Môn: 

Sự truyền thừa của tôn này, thứ tự như sau: 

a).Ngài Thạch-Đầu Thiền sư 

b).Ngài Thiên-Hoàng. 

c).Ngài Long-Đàm. 

đ).Ngài Đức-sơn. 


đ).Ngài Tuyết-phong. 





e).Ngài Vân-Uyén Thiền-sư ở đất Thiền-châu, Vân-môn. 

Cách truyền pháp của Ngài Vân-Uyên (Vân-môn) cũng rất kỳ lạ, ít ai hiểu được 
nghĩa lý: ai đến hỏi đạo, thì Ngài chỉ nói một chữ "Dám". Nếu người cầu đạo ngần- 
ngại không hiểu, thì Ngài nói thêm chữ "Di". Vì Ngài chỉ đáp có một chữ như thé cho 
người câu đạo, nên người đời gọi pháp quán của Ngài là " Nhút tự quán " ( Quán sát 
cái lý trong một chữ Рат hay chữ Di ". 

5.- Dòng Pháp-nhãn : 

Sự truyền thừa của tôn này, thứ tự như sau: 

а). Ngài Tuyết-phong Thiền-sư. 

b). Ngài Huyền-sang Thiền-sư. 


с). Ngài Xa-hán Thiền-sư. 





d). Ngài Vân-ích Thiền-sư. 


Phương pháp khai thị cho người đến cầu đạo của Ngài Vân-ích Thiền-sư là 
đúng sáu tướng trong kinh Hoa-Nghiêm sau đây: 


- Tổng tướng: Tức là muốn nói đến chơn-như nhứt tâm. 


- Biệt tướng: Tức là các duyên sanh khởi từ chơn-như nhút tâm. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


- Đồng tướng: Các pháp đều đồng như nhau. 

- Dị tướng: Tùy theo mỗi tướng không bình đẳng. 
- Thành tướng: Dựng lập ra cảnh-giới. 

- Hoại tướng: Vị trí không đồng tức là hoại tướng. 
Thiền Tông Ở Việt Nam 


Như chúng ta đã biết, Phật Giáo Việt-Nam chịu ánh hưởng sâu đậm của Phật 
Giáo Trung Hoa. Cho nên, néu ở Trung Hoa Thiền tôn được thịnh hành truyền bá, thì 
ở Việt-Nam Thiền tôn củng được xem như là một phái chính củ đạo Phật. đấy cũng 
là một lẽ dĩ nhiên, không có gì là khó hiểu. 


Phật giáo truyền vào Việt-Nam từ thế kỷ thứ II tây lịch, do các vị danh Tăng 
người An Độ và Trung Hoa, như các Ngài Ma-Ha-Ha-KỳVực, Ngài Khương-Tăng- 
Hội(người Ап Độ ), Ngài Mâu-Bác(người Trung Hoa). Trong thời gian xa xưa này, 
chúng ta không thê biết được các vị này thuộc tôn phái nào, và truyền vào Việt-Nam 
giáo lý gì. Nhưng chúng ta có thê biết chắc là không phải phái Thiên tôn. vì Thiền tôn 
ở Việt-Nam là do từ Trung Hoatruyèn sang. Mà Thiền tôn ở Trung Hoathì phải đợi 
đếnđầu thé kỷ thứ VI, dưới đời Lương-Võ-Đề (528), tó Bồ-Đề -Đạt-Ma mới đưa vào. 
vậy thì nhất địnhlà Thiền tôn ở Việt-Nam chỉ có thể xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ VI 
Tây lịch. Sự phỏng đoán này đã được lịch sử truyền giáo ở Việt-Nam chứng minh. 
Vào năm 580 ( cuối thế kỷ thứ VI ), Ngài Ty- -Nhiều-Đa-Lưu-Chi, làn đầu tiên truyền 
thiền tôn vào Việt-Nam, và là vị sơ tổ về Thiền tôn Việt-Nam . sau Ngài Tỳ-Nhiều- 
Lưu-chi củng có nhiều vị danh tăng khácđem truyền Thiền tôn vào Việt-Nam , và nhờ 
đó, Việt-Nam cũng có nhiều môn phái Thiền tôn như ở Trung Hoa. Một diều đặc biệt, 
đáng hãnh diện cho Phật tử Việt-Nam là ngoài những phái Thiền tôn ở Trung Hoa 
truyền sang, ngay ở nước ta, cũng có một phái Thiền tôn do một vị vua sáng lập, đó là 
phái Trúc Lâm mà vị sơ tổ là vua Trần Nhân T@ n. 


Dưới đây, chúng ta tuần tự nói về các môn phái Thiền tôn ấy: 
1.-Phái Tỳ-Nhiều-Ða-Lưu-Chi; 
a )Vị Sơ tô Thiền tôn ở Việt-Nam . 


Ngài Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi, người Ấn Độ là đệ tử Ngài Tăng-Xán (Tam tó thiền 
tôn). 


1 дїп đầu tiên gặp tô Tăng Хап ở núi Tư Không, thấy phong mạo của tó khác 
thường, Ngài Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi sanh lòng kính phục, chắp tay đảnh lễ. Ngài đãnh lễ 
ba lần mà tổ vẫn ngôi lim dim đôi ắt chứ không nói gì hết (thiền cơ) -Ngài đứng yên. 
nghĩ ngợi một hồi, bỗng thấy trong người đổi khác, nhu tỏ ngộ được điều gì. Ngài liền 
sụp xuông lạy ba lạy. Tổ cũng chỉ gật đầu ba cái mà thôi (thiền cơ). Sau buói gặp gỡ 
đầu tiên ấy, Ngài trở thành một trong những đệ tử xúat sắc nhất của tổ tăng Xán. 


Về sau, Tổ dạy Ngài sang phương nam йё truyền đao, Ngài vâng lệnh sang 
Việt-Nam vào khoảng cuôi thê kỷ thứ VI, trụ trì tại chùa Pháp vân ở tỉnh Hà Đông. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Khi sắp thị tịch, Ngài gọi đệ tử là Ngài Pháp Ніёп vào phòng phú chúc rằng: 

" Tâm ấn của Phật , không có thể mập mờ được , Tâm ấn viên mãn như thái hư 
không thừa, không thiêu, không đên không đi không được , không mât, không phải 
đông nhât, cũng không phải sai biệt, không thường cũng không đoạn, không sanh 
cũng không diệt không xa xách cũng không phải không xa xách. Chỉ vìđôi với vọng 
nên giả đặt ra tên ây (Tâm ân) mà thôi". 

Chư Phật trong ba đời do đó (tâm-ấn) mà được đạo. Lịch đại Tổ-sư cũng do đó 
mà chứng ngộ. Ta đây cũng vậy, mà ông cũng thê, cho đên các loại hữu tình vô tình 
cũng đều như thê cả. 


Khi đệ tam Tổ Tăng-xán ấn chứng "tâm-ấn" cho ta, đã bảo rằng: "Ông nên sang 
phương Nam hoang đạo, chớ ở đây làm gì". 


Do đó, ta đi trải qua bao nhiêu chỗ mới đến đây. Ta nay được gặp ông, thật 
đúng như lời huyên-ký ау. Vậy ông nên nhớ kỹ lời ta. 


Giờ đây nhằm lúc ta đi rồi !" 


Dạy xong, Tó Tỳ Ni-Đà-Lưu-Chi chắp tay ngôi yên lặng mà tịch diệt. Đệ-tử trà- 
tỳ (thiêu) rôi thu xá lợi, xây tháp đê thờ. 


Về sau, vua Lý-Thái-Tôn có bài kệ truy-tán Ngài như sau: 
Nguyên văn: 

Sáng tự lai Nam Quốc 

Văn quân cữu tập thiền 

Оте khai chi Phật tín 

Viễn hợp nhất tâm nguyên 
Hạo hao Lăng-già nguyệt 
Phân phân Bát-nhã liên 

Hà thời hạnh tương kiến 
Tương dữ thoại trùng thuyền. 
Dịch nghĩa: 

Mở lối qua người Việt 

Nghe Ngài thông đạo thiền 


Nguồn tâm thông một mạch 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Cõi Phật rộng quanh miền 

Lăng-g1à ngời bóng nguyệt 

Bát-nhã nứt mùi sen 

Biết bao giờ được gặp 

Đàm-đạo lẽ thâm-huyền. 

b). Ngài Pháp-hiển Thiền-sư, vị Tổ thù hai của Thiền-tôn Việt-Nam: 

_ Sau khi Tổ Tỳ Ni-Đà-Lưu-Chỉ tịch, Ngài Pháp-hién là vị Tổ thứ hai của phái 
Thiên-tôn Tỳ Ni-Đà-Lưu-Chi. Ngài họ Đồ, quê ở Quận Chu-diên (Sơn tây bây giờ). 
Khi tới chùa Pháp-Vân, Tô Tỳ Ni-Đà-Lưu-Chi thây Ngài, thì nhìn kỹ vào mặt và hỏi: 

- Chú họ gì? 

Ngài Pháp-hiển hỏi lại: 

-Hòa-thượng họ gì? 

Tổ lại hỏi: 

-Chú không có họ à? 

Ngài trã lời: 

-Sao lại không có ! Nhưng dó Hòa-thượng biết? 
Tổ quát lên: 

-Biết để làm gì? 


Ngài Рһар-Ніёп chợt ngộ ý Tô Ty Ni- Đà-Lưu- Chỉ (thiền со) liền sụp xuống lay, 
xin theo làm đệ-tử và sau được truyền tâm-ấn. 


Được ít lâu, sau khi Tó tịch, Ngài vào núi Tù-sơn tu thiền-định, những loại cầm 
thú thường quấn quýt chung-quanh. Người đời thấy thế càng lấy làm lạ và kính mộ. 
Đệ-tử tìm đến học đạo rất đông. Thiền-tôn ở trong thời kỳ này có thê nói là thanh 
nhất. Đó cũng nhờ công đức hoằng-hóa của Ngài Tỳ Ni-Đà-Lưu-Chi và Ngài Pháp- 
hiển. Về sau trong pháp nẫycung có nhiều vị thiền-sư xuất-sắc như Ngài Pháp-thuận, 
Vạn-hạnh .v.v... 


2.- Phái Vô-Ngôn-Thông: 
a). Vị Sư-tổ của Pháp Thiền-tôn thứ hai ở Việt-Nam: 


Ngài họ Tịnh, quê ở Quảng-châu, xuất gia ở chùa Song-Lâm (Triết-giang bây 
giờ). Tính Ngài điêm đạm ít nói, nhưng sự lý gì cũng thông hiệu, nên người đời đặt 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
danh hiệu Ngài là Vô Ngôn Thông. Ngài là đệ tử của Bách Trượng thiền sư (đệ tử của 
Mã TÓ. 


Khi Ngài mới đến yết kiến Bách Trượng Thiền sư gặp lúc thiền sư đang dạy 
chúng tăng học. Một vị tăng hỏi Bách Trượng thiên sư răng: 


Thế nào là pháp môn đốn ngộ của phái Đại-thừa? 
Bách Trượng thiền sư dạy rằng: 


-Tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiếu (nêu tâm địa được thông thì mặt trời 
huệ tự nhiên chiêu sáng). 


Nghe được câu Ấy, tự nhiên Ngài Vô Ngôn Thông ngộ đạo. Năm 820, Ngài qua 
Việt-Nam tu tại chùa Kiến Sơ, làng Phù Đồng(Bắc Ninh), Ngài ngôi vây mặt vào 
vách trọn nhày tham thiền nhập định. Ngài tu như thế mây năm không ai biết, chỉ trừ 
vị sư ở chùa ây là Cảm Thành thiên sư, biệt Ngài là bậc cao tăng trong Phật Thiên 
tôn, nên tôn thờ Ngài làm Thây. 

Trước khi tịchn gọi Cảm Thành thiền sư mà bảo: 

-Ngày xưa tổ sư Nam Nhạc, khi sắp tịch có dặn lại bài kệ rằng: 

Nhất thế chư pháp, giai tùng tâm sanh 

Tâm vô sở sanh, pháp vô sở trú 

Nhược đạt tâm địa, sở trú vô ngại 

Phi ngộ thượng căn, thận vật kinh hứa. 

Nghĩa là: Hết thải các pháp, đều tự tâm sanh;tâm nêu không sanh, pháp không 
chỗ trú. Nếu hiểu được vấn đề ду thì làm việc gì cũng không trở ngại, cái tâm pháp â йу 
néu không gặp được bậc tâm căn, chớ nên truyền bậy." 

"Đó là lời đặn của người xưa nay ta cũng dặn lại câu ấy". 

Nói xong Ngài chắp tay mà tịch. 


b) Vị Nhị tổ của phái Vô Ngôn Thông: 


‚ cảm Thành thiền sư: Thiền sư quê ở huyện Tiên Du (Bắc Ninh) trụ trì tại chùa 
Kiên Sơn (Bắc Ninh). 


Khi Ngài Vô Ngôn Thông vân du qua đấy, thấy Ngài có đủ tư cách đề truyền 
mối đạo, nên ở lại. Và Ngài Cảm Thành cũng nhận thấy ở Ngài Vô Ngôn Thông một 
vị thiền sư đắc đạo, nên tôn làm thầy, sớm tối hầu hạ không hè trễ паі. Hai thầy trò rất 
mến nhau, do đoa Ngài Vô Ngôn Thông mới đặt cho Ngài đạo hiệu là Ngài Cảm 
Thành thật xứng đáng là người nói chí của Ngài Vô Ngôn Thông. Một hôm có đệ tử 
hỏi Ngài : 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


-Thé nào là Phật? 

Ngài trả lời: 

-Chồ nào cũng là Phật cả. 
VỊ đệ tử lại hỏi: 

-Thé nào là tâm của Phật? 
Ngài trả lời: 

-Không hề che đậy chó nào. 


Đây cũng là một câu chuyện nhỏ, nhưng nói lên được cái truyền thọ tâm pháp 
đặc biệt, tuy giản ước mà bao hàm nhiêu ý nghĩa vô cùng. 


Ngài Cảm Thành không bệnh mà tịch, và truyền tâm pháp cho Thiện Hội thiền 
Sư. 


с) Vị tam tổ của phái Vô Ngôn Thông: 


Ngài Thiện Hội thiền sư: Ngài Thiện Hội quê ở Siêu Loại (Bắc Ninh). Ngài là 
đệ tử của Cảm Thành thiên sư, hâu thây đã hơn 10 năm, một hôm Ngài vào phòng hỏi 
thầy: 


Trong kinh Phật có dạy: " Đức Thích Ca Như Lai từng tu hành trải vô số kiếp 
mới thành Phật, thê mà nay thây cứ dạy răng " tâm tức là Phật, Phật tức là tâm" là 
nghĩa làm sao? Thật đệ tử không hiêu xin thây dạy rỏ cho. 


Cảm Thành thiền sư nói: 
-Ngươi nói trong kinh Phật nói thé là ai nói đó? 
-Vậy lời ду không phải là Phật thuyết sao? 


-Lời ấy phải đâu là Phật thuyết. Kinh Văn Thù Phật có dạy: " Ta trú ở thế gian 
dë dạy chúng sanh 49 năm, chưa đặt ra một cậu bằng văn tự đề nói với ai bao giờ !" 
Vì theo chánh đạo, nếu ta lây văn tự dé làm bằng chứng đề cầu đạo, ấy là në; lây sự 
khổ hạnh dë cầu Phật, ấy là mê; lia tâm ra mà cầu Phật, ấy là ngoại đạo; mà có chấp 
cái tâm ấy là Phật, củng lại là ma vậy. 


-Nếu bảo tâm ấy tức là Phật, thì trong tâm ấy cái gì là Phật, cái gì không phải là 
Phật? 


-Ngày xua có người hỏi mã tổ rằng: " Nếu bảo tâm ấy tức là Phật, thì trong tâm 
ây cái gì là Phật?" Mã Tổ trả lời: " Thế ông ngờ trong tâm ấy, cái gì không phải là 
Phật, hãy chỉ vào ấy cho ta xem !". người ây không chỉ được . Mã Tổ lại tiếp: " Đạt 
được thì khắp mọi nơi chỗ nào cũng là Phật, mà không đạt được thì cứ sai lầm đi mãi 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


mãi". Thế là chỉ một lời nói nó che đi, mà thành ra sai lầm đó thôi. Người ta hiểu 
chưa? 


Ngài Thiện Hội trả lời: 

-Nếu như vậy đệ tử hiểu rồi. 

-Người hiểu thế nào? 

-Đệ tử hiểu rằng khắp hết mọi nơi, chó nào củng là tâm Phật cả. 
Nói xong Thiện Hội thiền sư súp xuống lạy. Ngài Cảm Thành nói: 
-Thé là người hiểu tới nơi rồi đó. 


Do sự lãnh hội mau chóng đó ma Ngài Cảm Thành mới đặt cho đệ tử mình đạo 
hiệu Thiện Hội, nghĩa là "khéo hiệu". 


Trên đây là một vài câu chuyện đến đốn ngộ mà chúng ta thường thấy trong các 
vị thuộc phái Thiên tôn. 


Sứ truyền pháp từ thầy đến trò trong phái Vô Ngôn Thông diễn ra như thé được 
15 đời. Đên đời cư sỉ Ưng Thuận(1221) là cuôi cùng. 


3.- Phái Thảo Đường: 


Năm kỷ dậu (1069) vua Lý Thánh Tôn đi đánh Chiêm Thành về, có bắt được 
vua nước áy là Chế Cũ và rất nhiều thường dân và binh lính. Số binh lính và thường 
dân này được phân phát cho các quan trong triều đình đề làm quân hầu.trong số quan 
triều có một vị Tăng Lục. Một hôm vị này đi vắng về thấy bản "Ngữ lục "của mình bị 
một tù binh sữa chưa lại cả. Hỏi ra thì mới biết đó là một vị thiền sư người Trung 
Hoa, theo tày qua Chiêm Thành, chẳng may bị bắt làm tù binh. Vị thiền sư ấy là Ngài 
Thảo Đường, đệ tử của Ngài Tuyết Đậu Minh Giác ở Trung Hoa. 


Khi biết tung tích của Thảo Đường thiền sư, vua Thánh Tôn liền sắc phong cho 
Ngài làm Quốc sư. Ngài Thảo Đường lập đàn khai giảng ở chùa Khai Quốc trong 
thành Thăng Long. Đệ tử đến học rất đông. Ngài Thảo Đường lập ra một phái Thiền 
Tôn thứ ba ở Việt-Nam. Phái Thảo Đường truyền xuống được năm đời, đắc đạo са 
thầy được mười chín vị. 


4.- Phái Trúc Lâm: 


Đệ nhất tô của phái Trúc Lâm tức là vua Trần Nhân Tôn (1278-1308). Ngài mộ 
đạo khi còn nhỏ. Năm 16 tuổi được lập làm Hoàng Thái tử, Ngài cố nhường lại cho 
em nhưng không được, nên trèo thành trốn đi, định vào tu ở núi Yên Tử. Nhưng Ngài 
mới đi nữa đường thì bại lộ tung tích, bị vua cha sai quan đi bắt về. Ngài phải miễn 
cưỡng trở về. Sau Ngài lên làm vua, trở thành một vị anh quân và giử vững nền độc 
lập nước nhà trước sự xâm lăng д ạt, nhưng vô hiệu quả của quân Nguyên. Sau khi 
đuôi được giặc nguyên, Ngài truyền ngôi lại cho con là Anh Tôn, và vào tu ở núi Yên 
Tử, thực hiện chí nguyện thuở thiếu thời của mình. Ngài lây hiệu là "Hương Vân Đại 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đầu Đà " lập trường giảng pháp, môn đồ tìm đến tu học Кё có hàng vạn người. Ngài 
thường đi khắp nơi đê giảng đạo và phát thuộc. Ngài tịch một cách ât bình tĩnh vào 
lúc 51 tuổi. 


Trong các phái Thiền tôn ở Việt-Nam, chỉ có phái Trúc Lâm là phát tích tại đất 
nước Việt. Trong phái này, cũng có nhiêu vị thiên sư có tiêng tăm như Ngài Pháp Loa 
tôn sư, Ngài Huyện Quang tôn su... 


5.- Phái Lâm Tế: 


Phái Lâm Tế do Ngài Nguyên Thiều khai sáng tại Trung Việt. Ngài họ Tạ, quê 
ở Quảng Châu (Trung Hoa). Ngài đi theo tàu buôn qua An Nam, trú ở phủ Qui Ninh 
(Bình Định) lập chùa Thập Tháp Di Đà, Mở trường dạy học. Sau Ngài ra thuận hóa 
lập chùa Hà Trung, rồi lên Xuân Kinh (Ниё) lập chùa Quốc Ân và dựng tháp Phó 
Đồng. 


Sau Ngài phụng mạng đức Anh Tôn ( Nguyễn Phúc Tráng 1687-1691) trở về 
Trung Quốc, tìm mời các vị danh tăng và cung thỉnh pháp tượng, pháp khí. Ngài về 
Quảng Đông mời được Hòa Thượng Thạch Liêm và các danh tăng khác, cùng thính 
được nhiều kinh điển, tượng, pháp khí trở về Nam. Chúc Nguyễn liền sắc mở đàn 
truyền giới rất long trọng tại chùa Thiên Mụ. Sau đó, chúa Nguyễn sắc ban Ngài chức 
trụ trì chùa Hà Trung. 


Năm Bảo Thái thứ 10 nhà Lê, Ngài tịch tại chùa Hà Trung, sau khi dặn dò đệ tử 
và truyền bài kệ sau đây: 


Tịch tịch, kính vô ảnh 

Minh minh, châu bát dụng 

Dường đường,vật phi vật 

Liều liều, không vật không 

Đại ý: ТҺё pháp thân thanh tịnh sáng suốt như mãnh gương sạch không bụi, như 
ngọc minh châu, trong sáng bóng ngời. Tuy hiện tiên sự sự, vật vật sai khác, nhưng 
đêu là thê pháp thân biêu hiện. Thê pháp thân thường văng lặng mà không phải là 
không, tức là lý "chân không diệu hữu". 

Xét trong" Lịch truyền tổ đồ " thì Ngài đứng về đời 69, xét về chánh thống phái 
Lâm Tê thì Ngài đứng vê đời 33, còn xét riêng vê phái Lâm Të ở Trung Việt, thì Ngài 
là sơ tô. 

6.- Phái Liễu Quán: 

Phái Liêu-quán xuất phát từ Liêu-Quán-Hòa-Thượng. Ngài Liễu-quán quê ở 
Phú-yên (Song-câu). Ngài ra Thuận Hóa thọ giới Sang-Di với Ngài Thạch-Liêm Hòa- 


Thượng. Năm 1702, Ngài đến Long-Sơn cầu học pháp tham-thiền với Ngài Tử-Dung 
Hòa-Thượng (Tổ khai sơn chùa Từ Đàm Huế, người Trung Hoa). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tổ Tử-Dung dạy Ngài tham-cứu câu: "Vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ ' 
(muôn pháp về một, một pháp về đâu?) . Ngài tham cứu mấy năm, đến khi xem bộ 
Truyền-Đăng-Lục, thấy có câu: " Chỉ vật truyền tâm, nhơn bắt hội xứ ". Ngài liền tỏ 
ngộ. Năm 1742, cuôi mùa thu, Ngài thọ bịnh. Trước khi lâm chung, Ngài gọi môn đô 
đên dạy răng: " nhon duyên đã hết, ta sáp chêt đây ". 

Thấy môn đệ khóc, Ngài dạy. rằng: " các người khóc làm gì? các Đức-Phật ra 
đời còn nhập niết-bàn. Ta nay đi đến ró ràng, về có chỗ. Các người không nên khóc 
và đừng buôn thảm ". 

Rồi Ngài viết bài kệ từ biệt sau đây : 

Nguyên văn: 

Thất thập dư niên thế-giới trung 

Không không, sắc sắc diệu dung thông 

Kim triêu nguyệt mãn, hoàn gia lý 

Hà tất bôn ba vấn tô tông. 

Dịch nghĩa: 

Ngoài bảy mươi năm trong thế-giới 

Không không, sắc sắc thảy dung thông 

Ngày nay nguyện mãn về nơi củ 

Hà phải ân cần hỏi tổ tông. 

Viết xong, Ngài bảo môn đồ: 


Sau khi ta đi, các ngươi phải nghĩ cơn vô-thường nhanh chóng, cần phải siêng 
năng tu học. Các người hãy cô găng tới chớ bỏ qua lời ta. 


Ngài tịch vào ngày 22 tháng 11 năm Nhâm-Tuất (1742) vào giờ Mùi, sau khi 
dùng nước trà xong và vui vẻ từ biệt môn đô. 


Đến đây chúng ta cũng nên nhận định cho rỏ ràng điễm này: Như tôi nói ở đoạn 
trước, Thiên-Tôn do người Việt sáng lập chỉ có một Phái duy nhất do vua Trần-Nhân- 
Tôn làm So-tó là phái Trúc-Lâm Yên-Tử. Nhưng đến nay, chúng ta lại thấy xuất phát 
một phái nữa là phái Liĉu-quán, do Ngài Liễu-quán một danh tăng Việt-Nam chủ 
xướng, như vậy có mâu thuần với sự nhận xét ở trên không? Thật ra, so với các phái 
Thiền-Tôn khác ở Việt-Nam, thì phái Liễu-quán chỉ một phái nhỏ, chỉ nằm trong 
phạm vi mấy tỉnh miền Trung- Việt. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Ма lại, Ngài Liễu-quán cũng là đệ-tử của Ngài Tử-Dung, một vi sư Trung Hoa 
thuộc phái Lâm-Tê. Do đó, pháp Liêu-quán, nêu chúng ta đi timm nguồn góc xa hơn 
một chút nữa, thì cũng chỉ là một chi nhánh của phái Lâm-tê mà thôi. 

Các Kinh Sách Nói Về Thiền 

Khi kinh sách nói về Thiền không thê ké xiết được. Tuy thế, dé quý độc-giả 
khỏi bỡ-ngỡ trong khi nghiên cứu, học hỏi, chúng tôi хіп dân một sô sách thiệt yêu 
sau đây: 

1.-Kinh Lăng-già 

2.-Kinh Lăng-Nghiêm 

3.-Kinh Viên-Giác 

4.-Kinh Pháp-Bảo-Đàn 

5.-Đại-thừa Chỉ-quán 

6.-Тіёи Chỉ-quán 

§.-Đồng môm Chỉ-quán 

9.-Kinh Kim-cang 

10.-Truyền-đăng-lục 

11.-Thuyền-gia ngữ-lục 

12.-Tọa-thiỀn chỉ nam 

13.-Tông-cảnh-lục (của Ngài Tống Diên Thọ Thiền-sư) 

14.-Luận Đại-thừa khởi tín (của Bồ Tát Mã-Minh) 

15.-Vô-môn-quán (của Tổng Tôn-Thiện Thiền-sư) 

16.-Bích-Nha- Lục (của Phật quả Viên-ngộ) 

17.-Thung-dung-lục (của Vạn tùng Lão-nhơn) 

18.-Thiền-lâm Vĩnh-gia tập (của Huyền-giác) 

19.-Thiền-tôn chỉ nam (của vua Trần-Thái-Tôn) .v.v... 

C.- Tổng Kết các Loại Thiền định 


Thiền-Định có nhiều loại, nhưng tóm lại áo thể chia làm hai loại lớn: Chánh- 
định và tà-định, hay Phàm-phu thiên và Thánh-nhơn thiên và Phật Giáo thiên. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Thiền Ngoại Đạo 


Những người theo lối thiền-định này do tâm niệm không chơn-chánh (phiền- 
пао, tham, sân, si v.v...) làm động cơ thúc đây. Họ không nhắm ngay mục đích đẹp 
trừ vô-minh phiền-não, cầu được minh- tâm kiến-tánh, hay giác- ngộ, giải thoát, mà chỉ 
nhăm mục đích nhỏ hẹp, thiên cận, như cầu được thấy những điều huyền diệu, cầu 
được thần-thông biến-hóa dë đi дао chơi ở các thé-giới khác, cầu thành tiên dé lạc-thú 
tiêu-dao ở cảnh tiên, cầu cho thân thé không bệnh hoạn, được trường sinh bất tử, cầu 
cho được phép lạ dê trị bệnh, dê thien hạ sùng-bái, kính phục, hoặc dé gần gũi nữ sắc, 
hay cầu tài lợi v.v.. 


Нау lắng nghe lời Tổ Tôn-Mật dạy: " Người tà kiến chấp trước sai lầm , и acõi 
trên, chán cõi dưới mà tu thiên, đó là ngoại đạo thiên ". 


Thiền Phàm Phu 


Những người tu theo loại thiền này không có tâm niệm cao thượng, chỉ vì chán 
ngán cõi Dục làm ô-trược mà cấu sinhvề cõi sắc và Vô-sắcđề hưởng thú vui thanh 
thoát. 


Hãy lắng nghe Tổ Tôn-Mật phê phán hạng người tu về loại thiền này: " Người 
chán tin nhon quả, nhưng dùng sự ưa cõi trên chán cõi dưới mà tu thiên là phàm-phu 
thiên ". 


Thiền Phật Giáo 
Thiền-định của Phật Giáo có hai loại: Tiểu-thừa thiền và Đại-thừa thiền. 


-Tiểu-thừa thiền: là những pháp thiền dành cho người có căn tánh Tiểu-thừa. 
Người tu phép Thiền-định này chỉ có công-dụng hạn cục, vì tu pháp nào thì chỉ trừ 
được phiền- não cũa pháp ấy. Và sự tu luyện ở đây cũng chỉ tuần tự mà tiến, chứ 
không thê đốn-ngộ nagy được. 


Hơn nữa, người tu Tiểu- thừa thiền, tuy đã phá ngã-chấp, nhưng còn bị pháp- 
chấp. Họ không ngộ được rằng: những phương-pháp tu hành đều là phương tiện đề 
giúp cho họ đẹp trừ vô-minh phiền não, tién lên chỗ giác ngộ, chớ không nên có chấp 
có nên tu, thật chứng. 


- Đại-thừa thiền: Đây là phương-pháp tu thiền của các vị Bồ Tát, căn tánh mau 
lẹ, vượt bưc. Với hạng này, các vị chỉ nghe một câu nói hay chỉ tu một pháp, cũng có 
thể liền tỏ ngộ; như Ngài Huệ-Năng, chỉ nghe câu " Ưng vô sở trụ, nhỉ sanh ký tâm ", 
hay Ngài Ca-Diếp, chỉ thấy Phật đưa cành hoa sen mà liền tỏ ngộ 


Sở di các vị này mau tỏ ngộ như thế là vì họ đã trải qua nhiều kiếp tu hành rồi, 
sắp được giác ngộ, пау рар thời cơ, nhân duyên thì liền phát-chiếu, như cành hoa đã 
được vun tưới đủ sức rồi, chỉ chờ thời tiết là trổ bông. 


Hãy nghe Tó Tôn-Mật nói về các vị này: " Người ngộ được lý ngã, pháp đều 
không mà tu thiền là Đại-thừa thiền. Người đốn-ngộ tự tâm xưa nay vốn thanh-tịnh, 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


không có phiền-não, đầy đủ trí-huệ vô-lậu, tâm ấy tức là Phật, rốt ráo không khác. Y 
theo tân này mà tu thiên là Tôi-thượng thừa thiên, cũng gọi là Chơn-như tam-muỘi ". 


Vè phương-pháp tu chứng và truyền thọ của Đại-thừa thiền có ba cách: 


- Cách thứ nhất: Đây là các loại tam-muội má hành-giả căn cứ theo các kinh 
sách Đại-thừa tu luyện, như Pháp-hoa tam-muội, Niệm-Phật tam-muội, Сіас-у tam- 
muội, Thủ-tăng-liêm tam-muội v.v.... 


- Cách thứ hai: Lối thiền này không căn cứ theo kinh điển, văn tự, mà chỉ dùng 
một câu nói ngắn ngủi йё chỉ giáo. Trong Phật Giáo gọi lối thiền này là: " Bất luận 
văn tự, giáo ngoại biệt truyền " (không dùng văn tự, truyền ngoài kinh giáo). Thiền- 
giả chỉ căn cứ theo một câu nói ây mà nghiên cứu mãi cho đến khi tỏ ngộ. Công việc 
tham-cứu này, Thiền-giả có nhiều khi kéo dài hàng chục năm. 


- Cách thứ ba: Với cách này,chúng ta khó có thể say nghĩ luận bàn gì được. 
Trong cách này, khi có người đến cầu pháp, các Tó sư không dùng lời nói mà chỉ 


dùng một cử chỉ gì đó, hay một tiếng la hét mà thôi. 


—— Như dòng Lâm-Tê, khi có người đến cầu đạo, Thiền-sư chỉ dùng gậy đánh và 
tiêng hét. 


Như dòng Quy-ngưỡng, các vị Tổ-sư chỉ vẽ hình thú, hình người, hình chữ Vạn 
mà khai ngộ cho đệ-tử . 


Như dòng Vân-môn, có vị Tô chỉ nói một chữ, mà làm cho người câu đạotỏ 
под. 


Như có Ngài chỉ đãi nước trà (Ngài Triệu-châu) Һау mời ăn cơm, mà người đến 
câu đạo được tỏ ngộ. 

Có Ngài lại ngắm bóng mình cưới nước và cười, khi đi ngang qua cầu, liền ngộ 
đạo (hô khê tam chiêu chí kim truyên), hay nghe chim oanh hót trên cành liêu, hay lây 
gậy đập cục đât cho đê tan mà liên tỏ ngộ. 


Thật là thiền-cơ nhiệm-mầu, người ngoài không thê rsay nghĩ, bàn luận được. 


Muốn cho người cầu đạo được kết-quả, các vị truyền pháp phải hội đủ ba diều 
kiện sau đây: 


-Biết văn-cơ người cầu đạo. 
-Biết thời-tiết đúng lúc truyền đạo. 


-Biết phương-pháp nào thích hợp, trong ba phương-pháp nói trên, nếu truyền bá 
không hợp cơ, hợp thời, hợp pháp thì người tu thiên không có kêt-quả. 


Trước khi dừng bút, chúng tôi có một nhận xét sau đây ma fchác quý độc-giả 
cũng đông ý là: Nước ta ngay fxưa là một nước chịu ảnh hưởng lớn của Thiên-tôn, và 
Thiên-tôn là môn phái rât thịnh hành trong nước. Thê mà ngày nay, vi fbao cuộc biên 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


thiên của lịch sử, Thiên-tôn không còn được truyền thọ trong các chùa cũng như trong 
dân chúng một cách sung-mậu như xưa nữa. 


Vậy chúng tôi hy-vọng rằng, từ đây về sau, nhờ sự giao-thông tiện lợi từ nước 
này sang nước khác, nhờ sự trao đôi văn hóa, và nhờ gia tâm tu học của các Phật-tử 
Việt-Nam, Thiên-tôn sẽ lây lại sắc thái sung-mậu ở Việt-Nam như сас thờiLý, Trân. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Năm 


Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo, 
10 Tông Phái và Vũ Trụ Nhơn Sanh 


--- 000 --- 
Bài Thứ 7 


Mười Tông Phái Phật Giáo O Trung Hoa (tiép theo) 
4.- Duy Thức Tông Hay Là Pháp tướng Tông 


I.- Duyên Khởi Lập Tông 


Tất cả chúng sanh đều vô thi đến nay, vì chấp có thật ngã, thật-pháp mà tạo ra 
các nghiệp, rôi bị các nghiệp dắt dân nên xoay vành mãi theo bánh xe sanh tử luân- 
hồi. 


Nếu con người hiểu rỏ một cách chắc chắn rằng: tất cả các pháp trong vũ-trụ, 
nhân và ngã đều không thật có, chỉ do thức biến hiện, như cảnh trong chiêm bao, mà 
không còn gây phiền não, tạo nghiệp-chướng nữa, thì tất không còn bị ràng buộc, 
trong bánh xe sanh tử luân hồi. 


Рё phá trừ hai món chấp thật-ngã và thật-pháp, Đức-Phật có rất nhiều phuong- 
pháp, có rât nhiêu pháp thiên, mà Duy- Thức- Tôn hay Pháp-tướng-tôn là một pháp tu 
rât cân thiệt, rât hiệu-nghiệm đê đi đên giả1-thoát. 


П.- Định Nghĩa 
Tôn này thuộc về Đại-thừa, phân-tách vũ-trụ, vạn hữu đều do thức biến hiện. 


Duy-thức tôn, hay Pháp-tướng tôn, như danh từ đã chỉ-định, không nói về tâm 
tánh chơn như, mà chỉ nói về tướng của thức, tức cũng là tướng của pháp. Biết rằng từ 
chơn vọng hòa hiệp biến thành hình tướng thức A-Lại-Da, rồi tư thức A-Lại-Da sanh 
ra các tướng tâm-pháp .v.v...tôn này quán-sát hành tướng của các pháp ấy, nên gọi là 
" Pháp-tướng tôn ". 


Đứng về phương diện nguyên-nhân mà nghiên-cứu, tôn này chủ-trương rằng 
vũ-trụ vạn-hữu, hay là tát cả các pháp đêu do duy-thức biên-hiện, ngoài thức không 
còn một yêu tô nào khác nữa nên gọi là " Duy thức бп". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Vậy " Pháp-tướng tôn " hay " Duy thức tôn " cũng đều dé gọi pháp-môn mà tôn- 
chỉ chỉ la fnghiên cứu, quan-sát hành-tướng và nguyên nhân sanh-khởi của vạn pháp. 
Nguyên nhân sanh-khởi ây là " Thức ". 

Ш.- Căn Cứ các kinh sách Sau Đây Lập Ra Duy Thức Tông 


Như tất cả các tôn phái khác, Duy-thức tôn cũng căn-cứ vào căn luận của Phật 
mà được thành lập ra. Đó là 6 bộ kinh và 11 bộ luận sau đây: 


Sáu bộ kinh là: 

1.- Kinh Giãi-thâm-mật 

2.- Kinh Hoa-nghiêm 

3.- Kinh Như-lai xuất hiện công-đức trang-nghiêm 
4.- Kinh A-tỳ-đạt-ma 

5.- Kinh Lăng-nghiêm 

6.- Kinh Hậu-nghiêm (hay Mật-nghiêm). 

Mười một bộ luận là: 

1.-Luận Du-già Sư-địa 

2.- Luận Hiển-dương Thánh-giáo 

3.- Luận Đại-thừa Trang-nghiêm 

4.- Luận Nhiếp Đại-thừa 

6.- Luận Thập-đỊa-kinh 

7.- Luận Phân-biệt Du-già 

8.- Luận Quán Sở-duyên-duyên 

9.- Luận Duy-thức Nhị-thập-tụng 

10.- Luận Biện-trung-biên 

11.- Luận Tạp-luận 

Vị sáng lập ra Duy-thức chính là Bồ Tát Di-lặc. Đức-Di-Lặc sau khi tu chứng 


được Duy-thức, đã ýwng theo lời thỉnh-cầu của Ngài Vô-trước, nói Luận Du-già Sư- 
địa. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Hai vị có công lớn trong việc phát- triển tôn này ở Ấn Độ là hai anh em nhà Vô- 
trước và Ngài Thế-thân. Ngài Vô-trước dựa theo bộ " Du-già Sư-địa " làm ra bộ luận 
"Hiển-dương Thánh-giáo ", và " Nhiếp Đại-thừa ". Ngài Thế-thân lại có công đức lớn 
lao hơn nữa, tomtàts lại nghĩa lý Duy-thức, Тата bộ luận " Duy-thức tam thập tụng ". 
Về sau, có mười vị Đại Luận-sư, sớ giải bộ Duy-thức tam-thập tụng, làm thành mười 
bộ luận chính về Duy-thức . 

Đến đời Đường, Ngài Huyền-trang từ Trung Hoa sang Ấn Độ thỉnh kinh và 
tham-cứu về Phật Giáo. Môn học sở trường của Ngài là Duy-thức. Sau khi trở về 
Trung Hoa, Ngài lượm-lặt tinh-hoa của 10 bộ đaiuận nói trên, dịch thành Hán-văn, 
dưới nhan đề là: " Thành Duy-thức Luận ", gồm cả thảy 10 quyền. Ngài Khuy-cơ là 
đệ-tử lớn của Ngài Huyền-trang sớ-giải thêm ró nghĩa-lý bộ " Thành Duy-thức Luận " 
làm ra thành 60 quyền, dưới nhan đề là " Thành Duy-thức thuật-ký ". 

Tóm lại, ở Ап Độ, vị có công lớn nhất trong sự phát huy Duy-thức tôn là Ngài 
Thế-thân. Còn ở Trung Hoa, vị có công lớn nhất trong việc truyền bá Duy-thức tôn là 
Ngài Huyền- trang. 


Về phương diện sách vở dạy về Duy-thức, từ xưa đến nay được các học giả xem 
là chánh-tôn Duy-thức, thì có ba bộ sau đây: 


1.- Đại-thừa Bá pháp minh môn luận (tatc giả là Ngài Thế-thân). Nội dung bộ 
luận này giải-thích các danh từ chuyên-môn của Duy-thức, nói rỏ 100 pháp và hai 
món vô-ngã. Người học Duy-thức nêu không học bộ luận này trước, thì không dễ gì 
hiếu được Duy-thức (bộ luận này đã được dịch ra tiếng Việt và chúng tôi lây nhan đề 
là: Duy-thức nhập môn). 

2.- Duy-thức tam thập tụng (cũng do Ngài Thế-Thân tạo ra). Trong bộ luận này 
Ngài Thê-Thân dùng 30 bài tụng đê giải thích vë nghĩa lý chánh của Duy-thức, luận 
này chia làm bôn phân: 

a). Phần thứ nhất nói về ba chức năng-biến: 

-Thức năng-biễn thứ nhất là thức A-lai-da (thức tứ tám). 

-Thức năng-biễn thứ hai là thức Mạt-na (thức thứ bảy). 

-Thức năng-biến thứ ba là sáu thức năng trước. 

b). Phần thứ hai nói về các tâm-sở: 

-Biến-hành (5 món) 

-Biệt-cảnh (5 món) 

-Thiện (11 món) 


-Căn-bồn phiền-não (6 món) 


-Tùy phiền-não (20 món) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


hành- 


-Bắt-định (4 món). 

c). Phần thứ ba giải-đáp các nghi vấn: 

-Làm sao biết được phận-vi sanh-khởi của các thức? 

-Nếu không có ngoại cảnh, thì sao có sanh tử và các sự phân biệt? 
-Nếu không có ngoại cảnh, thì sao có chúng hữu-tình sanh-tử? 


-Nếu chỉ thức, tạo sao Phật lại nói có ba tánh? 





-Nếu có ba tánh, tại sao Phật nói ba món vô-tánh? 
d).Phần thứ tư nói về đệ tu Duy-thức: 


Từ khi phát tâm tu Duy-thức cho đến khi chứng được Duy-thức tánh thành Phật, 
giả phải trải qua năm địa vị, thứ lớp như sau đây: 


-Vi Tư-lương (như lương thực cửa người di đường). 
-Vị gia hạnh (gia công tán hàng). 

-Vị thông-đạt (thấu suốt đường 101). 

-Vi tu-tập (tu-hành tập-luyện). 

-Vị cứu cánh (đến cùng tột địa vị tu chứng). 


3.- Bát-thức qui-cũ tụng (tác giả là Ngài Huyền-trang). Nội dung của quyền này, 


Ngài Huyền-trang dùng 12 bài tụng dë toát yếu lại nghĩa-lý Duy-thức, gồm có bốn 


phần: 


hành- 


a). Phần thứ nhất nói về năm thức đầu 
b). Phần thứ hai nói về thức thứ sáu . 
c). Phần thứ ba nói về thức thứ bảy 
d). Phần thứ tư nói về thức thứ tám. 


Mỗi một phần có ba bài tụng, hai bài tụng đầu nói hành-tướng các thức, khi 
giả còn ở địa vị phàm-phu; bài tụng thứ ba nói hành-tướng các thức, khi lên 


quả-vị Thánh. 


Tóm lại, ba bộ luận trên này, người muốn học Duy-thức, khôngthể bỏ qua được. 


IV.- Chủ Trương Của Duy Thức Tông 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Chủ-trương của Duy-thức tôn là phá trừ vọng chấp ngã, pháp (biến kế sở chấp), 
bằng cách chỉ cho chúng sanh thấy tất cả các pháp đều nương nơi thức hiện ra (y-tha 
khởi), và mục dích cuối cùng lá đưa chúng sanh trở về với tánh chân thật (viên-thành 
thật). Thế-giới hiện-tượng này này, vì mê-mờ, chúng ta tưởng là chắc thật, nhưng 
hteo chủ trương của Duy-thức học, thì vũ-trụ vạn-hữu đều là Duy-thức biến-hiện. 
Cũng như sơn hà, đại dia trong cảnh chiêm bao, không có cảnh vật ду. 


Vậy, nếu chỉ cho chúng sanh thấy được một cách rỏ ràng, vũ-trụ vạn-hữu do 
thức biên-hiện ra như thê nào, thì chắc chăn chúng sanh sẽ không còn châp thật ngã, 
thật pháp nữa. Cũng như khi biệt cảnh vật trong chiêm bao là do tâm chiêm-báoanh ra 
thì không còn mê muội nơi cảnh chiêm-bao nữa. Mà không còn chiêm-bao tức đã 
thức-tỉnh. Cũng thê, khi không còn châp thật ngã, thật pháp nữa, tât sẽ thây được cảnh 
chân-thật của vũ-trụ vạn-hữu, (tánh viên thành-thật) . đó là chủ trương của Duy-thức 
tôn. 

Nói một cách уйп tắt, chủ trương của Duy-thức tôn là quy vũ-trụ vạn-hữu trở về 
Duy-thức tướng, rôi từ Duy-thức tướng trở vê Duy-thức tánh (tâm chơn-như hay tánh 
viên-gi1ác). 

V.- Thành Phần Của Hiện Tượng Giới 

(vũ-trụ vạn-hữu gồm cả tâm và pháp ). 

Phân Loại Theo Duy Thức Tông 

Hiện tượng giới, tức là vạn sự vạn vật trong vũ-trụ (gồm cả tâm lẫn vật), tuy 
nhiên không thê kê xiêt được, nhưng dưới nhãn-quan của nhà Duy-thức học, có thê 
phân ra thành năm loại; năm loại này lại chia thành 100 thành phân hay 100 pháp. 

Năm loại lớn ấy là: 

1.- Tâm-vương tức là " tướng " của thức, thuộc về tâm-giới. 

2.- Tâm-sở tức là " dụng " của thức, cũng thuộc về tâm-giới. 


3,- Sắc-pháp tức là "ảnh-tượng" của thức, thuộc về sắc-giới. 


4.- Bất-tương-ứng-hành tức là "phận-vị sai khác" của thức, không phải thuộc 
һап vê tâm mà cũng không thuộc về sắc-giới, nhưng gôm cả hai phân mà thành. 


5.-Vô-vi tức là "tánh" của thức, cũng gọi là "chon như " 


Bồn loại trên: tâm-vương, tâm-sở, sắc-pháp, bát tương ưng hành đều thuộc về " 
hữu vi",tức là " tướng ‚со sanh diệt. 


Loại thứ năm, là pháp "vô vi", không sanh diệt, không tạo tác, tức là " tánh " 
của các pháp, hay chơn như. 


Năm loaại lån trên đây, тӧї loại lại chia làm nhiều thành phần, có những tác 
dụng hành tướng riêng biệt, mà chúng ta cân nghiên cứu kỷ sau đây: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1.-Tâm vương 


Tâm vương gồm có tâm món, mỗi món có những đặc tánh, khả năng và nhiệm 
vụ riêng biệt, như môi ông vua làm chủ môi nước, nên go là tâm vương. Tám phân 
của tâm vương là: 


a) Nhãn thức 
b) Nhĩ thức 

c) Тў thức 

d) Nhận thức 
đ)Thân thức 
e)Ý thức 
h)A-lại da thức 


Chúng ta có năm giác quan, mỗi giác quan có một sỡ năng, một cái biết riêng: 
khi ta nhìn một cái hoa, biết cái hoa ấy màu vàng hay đỏ v.v.. cái biết á ây thuộc về con 
mắt, nên gọi là nhãn thức. Khi chúng ta nhge đàn, biết tiếng đàn ấy cao hay thấp, to 
hay nhỏv.v...cái biết ấy thuộc về tai, nên go là nhĩ thức. Khi ta ngữi một mùi gì, biết 
được mùi ấy thơm hay hôi, cái biết áy thuộc về mũi, nên gội là tỷ thức. Khi chúng ta 
nếm một món ăn gì, biết được món ăn ấy mặn hạylat, chua hay ngọt, cái biết а ây thuộc 
về lưỡi, nên gọi là thiệt thức. Khi chúng | ta đụng vào một vật gì, biết vật áy cứng hay 
mềm, nóng hay lạnh, cái biết ấy thuộc về thân thê, nên gọi là thân thức. 


Năm cái biết trên này: Nhãn, Nhĩ, Tỹ, Thiềtva Thân thức, thuộc về năm giac 
quan bên ngoài nên chúng ta dë nhận. 


Ba cái biết sau này: Ythưsc, Mạt-na- thức, A-lại-được-thức, thuộc về nội tâm, 
và theo thứ lớp, ân sâu vào trong, tê nhị hơn, nên khó nhận khó biết. Tuy thê, đôi với 
nhà duy thức học, người ta cũng có thê nhận biét được rành rẽ hành tướng 


phân biệt được phạm vi hoạt động, sở trường , sở đoản và công năng của mỗi 
thứ. 


Trước tiên, chúng ta nói đến thức thứ sáu hay"Ý thức". 
Үї thức có hai phạm vi hoạt động: 


-Khi nào ý thức hiẹp với năm thức trước, tiếp xúc với cảnh, thì gọi là " Ngủ của 
ý thức”, hây là " Minh liễu ý thức”. Trong lúc mắt thây sắc, tai nghe tiếng v.v...mà 
không có ý thức phụ vào (đề ý) thì mặc duù mắt vẫn thấy, tai уйп nghe, nhưng thấy 
nghe không được rõ ràng. Sách nho chép:"Tâm bát tại diên, thị nhi bát kiến, thính nhi 
bát văn" ( nếu không chú ý, thì dù xem cũng chàng thấy, lắng cũng chăng nghe). Trái 
lại, khi có ý thức phụ vào, thấy nghe v.v...đều minh bạch. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


-Khi nào ý thức làm việc một mình, không cùng hợp tác với năm thức trước, thì 
gọi là "Đơn độc ý thứ" hay "Độc đầu ý thức".như trong lúc năm thức trước không tiếp 
xúc với sắc, thanh, hương, vị và xúc, mà trong tâm trí vẫn lưu lại bóng dáng(pháp 
trần) của năm trần. Khi chúng ta nhớ tưởng lại, thì cảnh ngủ trần in như hiện rõ ràng ở 
trước, đó là công dụng của " Độc đầu ý thức". Thức thứ sáu này, khi tính tóan, suy 
nghĩ việc gì, thiện hay ác, hay hay dó, cũng đều lanh lợi đảm đang hơn các thức khác, 
nên trong duy thức nói:" Công vi thủ, tội vi khôi"( Có cngthì nó đứng đầu, mà có tội 
nó cũng đứng đầu). 


Thức thứ sáu, tuy sở trường là khôn ngoan lanh lợi, nhưng lại có sở đỏan là bất 
thường, không phải lúc nào cũng hiện diện, mà lại có khi gián đoạn, ап phục, như 
trong lúc bị hụp thuốc mê, chết giả, ngủ say, hay nhập vô tưởng định v.v...Qua những 
giai đọan ấy, ý thức lại hiện trở lại. 


Vậủy trong lúc ý thức không hiện, nó пор ở đâu? 


Theo duy thức,khi đó, thức thứ sáu trở về gốc của nó là ý căn, tức là thức thứ 
bảy hay thức Mạt-na. Theo tâm lý họcthì cũng có thê gọi là tiêm thức. 


Thức thứ bảy này có hai công năng: 
-Chấp ngã; 
-Làm căn bản cho Y thức thứ sáu. 


Nnó có công là đem các pháp hiện hành bên ngoài "tru yên" vào tạng thức và 
đem các pháp chủng tử bên trong "tống" ra ngoài nên nó có tên là "truyền tống thức". 
Sự cháp ngã của tức này và của thức thứ Sáu, có thô và tế khác nhau. Khi nào đề ý 
bảo thủ bản ngã, như khi ra trận bắn nhau với địch quân, khi đánh lộn, hay tìm một kế 
gì dë sanh nhai, thì sự chấp ngã ấy thuộc về thức thứ Sáu. Thực ra không có lúc nào 
chúng ta không chấp ngã, sự chấp ngã vẫn thường trực trong chúng ta . nhưng nó âm 
thầm, sâu kín, tiềm trực, nên chúng ta không nhận ау được. Đến lúc bát ngơ, đột 
nhiên xãy ra một sự việc gì đó có nguy hại đến tánh mạng ta, như bắt thần có người 
rình ráp, hay đi ra đường bị nhành cây рау sắp rơi xuông đầu...trong những lúc ấy, tuy 
thức thứ Sáu không kịp để ý can thiệp, đối phó mà ta vẫn tự tránh né, bảo thủ cái ngã. 
Đó là ự chấp ngx của thức tứ bảy. 


Ngoài bảy thức nói trên, còn có một thức thứ tám tế nhị, sâu kín mênh mông 
hơn nữa, đó là thức A lại da, Tàu dịch là tàng thức, nghĩa là thức "Tich chứa". 


Từ nhỏ đến lớn chúng ta đọc rất nhiều sách, tếp xúc với nhiều sự vật, rồi thời 
gian cứ tuần tự trôi qua, chúng ta tưởng đã quên mắt rồi. Thế mà không ! Mỗi khi ngĩ 
dến thì danh từ, hình ảnh của những vật xưa củ hiện ra rỏ ràng như một cuốn phim 
quay lại ở trước mắt. Những danh từ hình ảnh ấy, vì sao máy chục năm qua mà vẫn 
còn lại? Tất nhiên phải có một cái kho vô tận chứa lại, nên mới không mát vậy ! Kho 
vô tận này trong duy thức tôn gọi là tàng thức (thức chứa). 


Рё cho dë nhớ hành tướng và công năng của tám thức nói trên, cô nhân có làm 
bài kệ răng: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nguyên văn: 

Bát cá đệ huynh, nhứt cá sĩ 

Độc hữu nhút cá, tối linh tinh 

Ngủ cá môn tiền tô úmãi mại 

Nhất cá gia trung tác chủ y. 

Dịch nghĩa: 

Anh em tám chú một người 51 (thức thứ bảy) 

Một mình ý thức rất tinh ranh (thức thứ sáu) 

Năm chàng ngoài cửa lo buôn bán (năm thức trước) 

Làm chủ trong nhà, thức lại da (thức thứ tám). 

2.- Tâm sở 

Tâm sở là tánh sở hữu, phụ thuộc của Tâm vương, cũng như ông quan trong 
triêu, phụ thuộc dưới quyên sai sử của ông vua, hay những nhân viên phụ thuộc dưới 
quyên sử dụng của уі Bộ trưởng. Tâm sở có tât cả 51 pháp, chia làm sáu loài như sau: 

1.- Biến hành Tâm sở: Biến là phô biến, hành là lưu hành; Biến hành Tâm sở 
nghĩa là những tâm sở có công năng phô cập lưu chuyên khắp cả tám thức (tâm 
vương), với thức nào nó củng tương ưng được cả. Biên hành Tâm sở gôm có 5 pháp 
là: Xúc, Tác ý, Thọ,Tưởng và Ти. 

2.-Biệt cảnh Tâm sở: Biệy là riêng biệt, Biệt cảnh Tâm sở là những tâm sở riêng 
mỗi cảnh khác nhau, như dục Tâm sở duyên riêng với cảnh mà mình ưa muôn; Huệ 
tâm sở riêng với cánh mà mình quan sát...chứ không phải như Biên hành tâm sở. Biệt 
cảnh Tâm sở gôm có 5 pháp là : Dục, Thăng giải, Niệm, Định và Huệ. 

3.- Thiện Tâm sở: Thiện Tâm sở là tám sở lành và có công năng phát sanh 


những điều lành mà thôi. Thiện tâm sở gồm có 11 pháp là: Tín, Tàm, Quý, Vô tham, 
Vô sanh, Vô si, Tinh tấn, Khinh an, Bất phóng dật, Hành xã và Bắt hại. 


4.-căn-bản phiền-não tâm sở: những tâm-sở này gây phiền não, rối loạn cho 
chúng sanh. Đây là những phiền-não làm cội góc cho các phiền-não phát sinh, nên gọi 
là căn bản phiền-não. Căn bản phiền-não bao gồm có sáu pháp là: Tham, Sân, Sĩ, 
Mạn, Nghị, Аїс-Кіёп. 


5.- Tùy phiền-não tâm-sở: Những tâm-sở này nương tựa, phát sanh từ các 
phiền- não căn bản tâm sở nói trên, nên gọi là tùy phiền-não. Những tâm sở căn bản 
phiền- não trên là góc mà những tâm sở phiền-não này là ngọn. Tùy phiền-não tâm sở 
gồm có 50 pháp là: Phẫn, Hậu, Phú, Não, Tật, Хап, Cuốn, Ѕіёп, Hai, Kiêu, Vô-tàm, 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Vô-qul, Trạo-cử, Hồn-trầm, Bắt-tín, Giải-đãi, Phóng-dật, Thất-niệm, Tán-loại, Bát- 
chánh-triêu. 


6.- Bất định tâm sở: Bắt-định nghĩa là không nhất định; bắt định tâm sở là 
những tâm sở không nhất định thiện hay ác; không đứng һап về một phía thiện hay 
ác; như các pháp nói trên. Bát định tâm són gôm có bốn pháp là: Hồi, Miên,Trầm, Tư. 


3.-Sắc pháp 


Sắc-pháp tức là những pháp có thê hư nát và có tánh cách chướng ngại. Sắc- 
pháp là sự phôi hợp của năm căn và sáu trân, cộng tât cả là 11 pháp: 


Năm căn là: Nhãn, nhị, її, thiệt, thân. 
Sáu trần là: Sắc, thinh, hương, vị, xúc, và pháp trần. 
4.- Bất tương-ưng hành pháp 


Các pháp này không thuộc về sắc mà cũng không thuộc về tâm; nhưng chúng 
nó không thể rời sắc và tâm mà có được. Thí dụ như "đặc ác" (được) là một "bất tương- 
ưng pháp". "được" không thể là sắc mà cũng không thê nào là tâm. Nhưng khi nói 
"được", tức là hàm cái nghĩa "được" một cái gì, nhưng "được" một đồng bạc chẳng 
hạn, va fphải có một yếu tố thứ hai là "ai" được. Đồng bạc thuộc về sắc, "ai" thuộc về 
tâm. Còn "được” không phải lá sắc và tâm mới có. Đó là một thí-dụ để chúng ta suy- 
gầm về những pháp Bắt-tương-ưng khác, như mạn-căn, sanh, trụ, di, 418, phương, thé 
tốc .v.v.. gồm tất cả là 14 pháp. 


5.- Vô-vi pháp 


Như đọan trên đã có nói, pháp vi-vô là pháp không sanh, không diệt, không tạo- 
tác, không thay đổi, xa lia tướng hư vọng. tức là thể-tánh của các pháp. Các pháp vô- 
vi, đối với phàm-phu thì khó có thể nói-năng, nghĩ bàn, so sánh được. Tuy thế, để có 
một ý-niệm về thê-tánh chơn-như, nhà chủ trương Duy-thức dựa vào sắc tướng, danh 
tự đề hình dung các pháp vô-vi. Do đó, mà đặt sáu pháp vô-vi sau đây: 


a). Hư không vô-vi: Muốn nói thể-tánh chơn-như, xa lia các đều chướng ngại, 
giông như hư-không. 


b).Trạch-diệt vó-vi: Trạch là lựa chọn, Diệt là diệt trừ, nghĩa là nhờ các sự lựa 
chọn đứng-đăn của Trí-huệ vô lậu mà diệt trừ được sự phiên não nhiên trước , chứng 
ngộ cứu cánh. 


o). Phi-trạch diệt vô-vi: trên thì nói nhờ sự lựa chọn, đứng đắn của trí-huệ mà 
diệt trừ được sự phiền não nhiễm trước. Nhưng nói thé không có nghĩa rằng pháp- 
tánh nhờ có sự diệt trừ phiền-não mới có được. Pháp-tánh vốn đã có sẵn, xưa nay là 
vốn là thanh-tịnh, không có nhiễm ô, không có sanh diệt, cho nên gọi là phi-trạch diệt 
vô-vi. Lại có nghĩa thứ hai là vì thiếu duyên, nên các phiền-não nhiễm-ô không hiện; 
vì thế mà pháp vô-vi thanh-tịnh tự hiện ra, không cần có sự trạch diệt. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


d).Bất động diệt vô-vi: khi đã xa lia các phiền-não, về cõi tịnh lu thứ ba, thuộc 
về sắc-giới, dứt bỏ những sự vai buồn, thường tương ưng cùng xả thọ, không còn bị 
lay động bỡi một sắc tướng gì nữa, nên gọi là bát động diệt vô-vi: Khi đã xa lia các 
phiền não , về còi tịnh lu thứ ba, thuộc về sắc giới, đứt bỏ những sự vui buồn, thường 
tương ưng cùng ха thọ, không còn bị lay động, bởi một sắc tướng gi nữa, nên gọi là 
"Bắt động diệt vô-vi ". 

e). Tưởng thọ diệt vô-vi: Khi đã xa lìa được phiền não ở cõi thứ ba thuộc về vô 
sắc giới, các tâm sở " tưởng, thọ" đều tịch diệt, chơn như hiện ra, nên gọi là " Tưởng 
thọ diệt vô-vi". 


f) Chon như vô-vi: Năm pháp vô-vi trên này là hình dung các đức tánh của chơn 
như; pháp thứ sáu này là "Chon như уб-у1", mới chỉ đích danh bản thê chon như. 


Đề người đọc dễ nhớ 100 pháp vừa ké trên này, có nhân có làm một bài kệ, tóm 
tắt như sau. 


Nguyên văn: 

Sắc pháp thập nhất, tâm pháp bát 

Ngũ thập nhất cá tâm sở pháp 

Nhị thập tứ chủng bất tương ưng 

Sáu món vô vị, thành trăm pháp 

Dịch nghĩa: 

Sắc pháp mười một, tâm pháp tám 

Năm mươi mốt món tâm sở pháp 

Hai mươi bốn món bát tương ưng 

Sáu món vô-vi , thành trăm pháp . 

VỊ.- Phương Pháp tu hành 

Như chúng ta đã biết vũ trụ vạn hữu tuy vô cùng phức tạp, nhưng nhà duy thức 
học có thê sáp xếp thành 100 loại (bách pháp ). Một trăm loại này, tuy hình tướng 
công năng có khác nhau, chung cục lại cũng đêu Thức cả. 

Vậy phương pháp tu hành của nhà duy thức học là làm thế nào dé chứng ngộ cái 
lý nói rên, thê nhập với cái chơn lý ау. Рё đạt được mục đích này nhà duy thức học 
dạy phải thực hành 5 pháp quán sau đây, gọi là "Ngũ trùng duy thức quán". với năm 


pháp quán này,hành giả đi từ thô đến tế, từ phức tạp đến tinh thuần, dë сибі cùng chỉ 
còn thây có thức tánh, tức là tâm chơn như. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1.- Bỏ cái hư giả, lưu lại cái hư thật. (khiến hư, tồn thật): Bỏ cái hư giả ức là các 
vọng chấp thật có ngã, có pháp do cái tánh " biến kế chấp" tạo ra. Lưu lại cái chân 
thật, tức là cái tánh " y-tha-khởi" và "viên-thành". Nói một cách khác cho dễ hiểu, 
trong pháp quán này, hành giả phải quán ngã và pháp là không thật ( hư) ё phá trừ 
cái chấp thật có. Hành giả lại quán tánh y tha, viên thành là thật có (thật) đề phá trừ 
chấp không. Trong lối quán duy thức từng thứ nhất này, "có" và "không" đối đãi nhau, 
để bỏ" biến kế chấp" lưu lại "у tha" và "viên thành". 


2.- bỏ cái lộn lạo, lưu lại cái thuần túy (xả lạm lưu thuần): Cái lộn lạo nói ở đây 
là tướng phần (nội cảnh); có thuần túy ở đây là kiến phần. Bỏ cái lộn lao, lưu cái 
thuần túy, tức là bỏ phần "tướng" bị duyên (sở duyên) mà lưu lại cái phần "kiến" là 
phần năng duyên. Đây là quán thứ hai về lối duy thức, lấy tâm (năng) và cảnh (sở) đối 
đãi với nhau, và mục đích là bỏ cảnh (xả lạm) mà chỉ giù lại tâm (lưu thuần). Lối 
quán thứ nhất là bỏ vọng cảnh ngoài tâm; lối quán thứ hai này là bỏ cảnh nội tâm là 
tướng phần của thức. 


3.- Đem cái ngọn trở về gốc (nhiếp mạt quy bồn): Cái ngọn ở đây tức là muốn 
nói tướng phần và kiến phần, còn gốc ở  dáy tức là tự chứng phần. Kiến phần và kiến 
phần là "dụng" đều y theo tuẹ chứng phần mà khởi ra, nên gọi là ngọn; còn tự chứng 
phần là "thể tánh" cho nên gọi là gốc. Lối quán duy thức thứ ba này là đem "dụng" và 
"thê" đối đãi với nhau, mà mục đích là bỏ cái phần thuộc tương đối ít quan trọng là 
dụng (kiến phần), chỉ giù lại cái phần căn bản là thể (tự chứng phần). 


4.- Giáu cái liệt làm hiên lộ cái thắng (ấn liệt hiển thắng): Cái Liệt muốn nói ở 
đây tức là các tâm sở, cái Thắng tức là các tâm vương. Tâm sở phụ thuộc vào cái tâm 
vương nên gọi là liệt, hay kém ; tâm vương là phần sai sử chủ động, nên gọi là thăng, 
hay hơn. Lôi quán duy thức thứ tư này là đem 51 món tâm sở so sánh với 8 món tâm 
vương, và mục đích là dẹp bỏ các món tâm sở và làm hiển lộ 8 món tâm vuong. 


5.- Bó thuc tướng về thúc tánh (khiên tướng chúng tánh): Bốn tång quán Duy 
thức trên, tuy rốt ráo chỉ còn giử lại các món tâm vương, nhưng tâm vương cũng có 
sự tướng và lý tánh. Lối quán thứ năm này là đem sự tướng đối đãi với lý tánh, mà 
mục đích cui cùng là bỏ sự tướng của thức (thức tướng) để trở về với lý tánh của 
thức (thức tánh), tức cũng là chứng nhập Pháp tánh hay tâm Chơn như (quý độc giả 
muốn hiểu rỏ thêm, xin xem bài duy thức quán đâi cương của Ngài Thái Hư Pháp sư). 


Ngoài năm lớp quán Duy thức của cô nhơn mà chúng tôi vừa kê trên, còn có 
một lôi tu nữa rât dê dàng và thiệt thực, hợp với đại chúng là chúng ta thường quan 
sát và kiêm điêm nội tâm của mình. 


Chúng ta hãy độc kỹ về hai lọai Phiền não tâm sở và Thiện tâm sở trong Duy 
thức, để nhìn ró mặt mày tướng trạng, công dụng, tánh tình và danh tự của chúng. Rồi 
hằng ngày chúng ta kiểm điểm ở nội tâm: Mỗi khi hiện lên một tâm niệm рї, chúng ta 
kiểm điểm và quan sát thật kỹ tâm niệm này thiện hay ác (phiền não). Nếu tâm niệm 
thiện thì chúng ta nuôi dưỡng cho nó phát- triên thêm, còn nêu tâm niệm ác thì chúng 
ta mau mau lo diệt trừ đi. Chúng ta biết sữa đổi tâm niệm xấu (tu tâm) và nuôi dưỡng 
tánh tốt (đưỡng tánh) như thé phải thì chúng ta se ythành được Thánh hiền (xem 
quyền tu tâm và dưỡng tánh). 


VIL- Hành Giả Phải Trải Qua Năm Địa Vị Trong Khi Tu Duy Thức 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Người tu học pháp môn Duy thức, cũng như kẻ bộ hành, từ khi nãy sinh ra cái ý 
định muôn di cho đến tới đích, phải trải qua năm giai đoạn hay năm dia vi như sau: 


1.- Vị tư lương: Tức là thời gian chuẩn bị như người sắp đi xa, phải chuẩn bị 
lương thực trước lúc lên đường. 


Trong Duy thức Tam thập tụng: 

Nguyên văn: 

Nãi chí vi khởi thức 

Cầu trụ Duy thức tánh 

Ư nhị thủ tùy miên 

Du vị năng phục diệt 

Nghĩa là: Từ khi chưa phát tâm cho đến khi phát tâm cầu an trụ Duy thức tánh, 
trong thời gian đó, hai món thủ (ngã chấp, pháp chấp) hãy còn miên phục, hành giả 


chưa có thê chinh phục diệt trừ được. 


2.- Vi Gia hạnh: Hành giã gia công tán hạnh, cũng như người định đi xa, sau khi 
đã chuân bị đủ hành lý cách bước lên đường. 


Trong Duy thức tam thập tụng có chép. 
Nguyên văn: 

Hiện tiền lập thiểu vật 

VỊ thị duy thức tánh 

Dĩ hữu sở đắc có 

Phi thật trụ duy thức 


Nghĩa là: Nếu hiện tiền còn thấy mình an trụ duy thức tánh, dù nhỏ nhiệm bao 
nhiêu thì cũng chưa phải thật an trụ Duy thứ tánh, vì còn có chó sở đặc vậy. 


3.- Vị Thông đạt: Hành giả thông suốt đường lối tu hành, cũng như người bộ 
người bộ hành.nghiên cứu kỹ lưỡng con đường mình sáp đi, biết ró đoạn nào tôt, đoạn 
пао хап, đoạn nào nguy һіёт, đoạn nào không ... 

Trong Duy thức tam thập tụng có chép: 


Nguyên văn; 


Vô đắc bất đắc nghị 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thị xuất thé gian trí 
Ха nhị thô trọng сб 
Tiện chứng đắc chuyên у. 


Nghĩa là: cảnh giới "vô dắc"này không thê nghĩ bàn; đây là trí xuất thé gian vô 
lậu. Do đã xa lìa được hai món thô trọng ( phiên não chườngva sở triêu chướng ), 
hành-giả chứng được hai món chuyên y ( Bô-Đê và Niệt bàn). 


5.-Vị cứu cánh:Quả vị rốt ráo của sự tu chướng, tức là quả Phật , cũng như 
người di đường đã hòan toàn tới chô. 


Trong Duy-thức tam thaạp tụng có chép: 
Nguyên văn: 

Thử tức vô lậu giới 

Bắt tư nghị, thiện , thường 

An lạc, giải thoát thân 

Đại Mâu-nhiều danh pháp . 


Nghĩa là: đay là cảnh giới vô lậu, cũng gọi là:a) Bất tư nghị, b)Thiện, cũng) 
Thường, được) An lạc,đời) Giải thoát thân, e) Đại Mâu nhiều, cũng gọi là pháp thân ( 
quý vị muốn rõ thêm, xem cuốn Duy-thức học, tập Và tức là Duy-thức tam thập tụng 


). 
УП.-Кё Quả Tu Chứng 


a)Hành-giả : sau khi đã dày công tu luyện pháp mê vọng, năm thức trước của 
chúng tánh là nhãn, nhĩ, t$, thiềt và thân thức, duyên với cảnh giới năm trần là sắc, 
thanh, hương, vị và xúc trần;nhờ thế mà chúng ta mới thấy được sắc, nghe được tiếng 
, ngữi được mùi, ném được vịvà cảm giác được cảnh giới chung quanh. Nhưng cái giá 
trịvà tầm hoạt động cũng như công dụng của năm thức ấyât nhỏ hẹp và thường hay 
sai lạc, nhận giả làm thật. Do đó, chúng ta tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi, quay 
cuồng trong lục đạo. Đối với người tu Duy-thức khi đã thành tựu rồi, thì năm thức 
này chuyên ra thành cái trí" thành sở tác", nghĩa là cái trí này có những công năng vô 
cùng rộng lớn như thị hiện thần thông biến hóa, hiện ra ba món hóa thân, đẻ tùy theo 
căn cơ của chúng sanh mà hóa độ. 


b)Diệu quán sát trí:khi đang còn ở trong mê thức thứ sảucghi biết so đo, tính 
toán trong phạm vi nhỏ hẹp, tầm hoạt động không thê bao quát cùng khắp được . do 
đó nên nó thường hay sai Кас, lầm lẫn, và lôi kéo thân và miệng làm nhiều điều tội 
lỗi, tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi. Đến khi đã chứng được Duy-thức quả rồi, thì 
cái thức thứ sáu nàychuyền thành cái trí điệu quan sát, nghĩa làcái trí quan sát rát là 
màu nhiệm, có thê ау được hằng sang thế giới; trong mỗi thế gió thấy được toàn thể 
chúng sanh, trong mỗi chúng sanh thấy được bao ngạc nhiêu tâm niệm v.v... Và nhờ 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


sự quan sát huyền diệu rốt ráo như thế mà tùy theo nguyện vọng, taam lý, làm lợi lạc 
cho chúng sanh. 


c)Bình đăng tánh trí: Trong khi mê, thức thứ bảy chấp kiến phần của thức thứ 
tám là ngã. Khi đã chấp "ngã" tất nhiên chỉ biết có ngã là quan trọng nhất, và mọi ý 
nghĩ, mọi hành động, mọi lời nói gi cũng đều quy tụ chung quanh cái ngã. Dièu gì 
thích hợp với cái ngã thì yêu thương, chiều chuộng, cưng dưỡng, diều gì trái với cái 
ngã thì khinh ghét, hát hũi, chà даар. Do đó, gaay ra không biết bao nhiêu là bất công, 
bát bình đãng làm хао trộn, điêu đứng phá hũy cõi trần gian này. Đến khi chứng được 
Duy-thức quả, thức thứ bảy này không còn chấp ngã nữa, mà chỉ thấy mình và người , 
cho đến lòai vật đều như nhau. Khi đã có được trí bình đăng rồithi sẽ dùng tâm từ bi 
hiện đủ phương tiện, dé tùy theo căn cơ mỗi loài mà hóa độ, làm cho chúng sanh đều 
được giải thoát. 


d). Đại viên cảnh trí: Khi còn mê-mờ bi thức thứ Bảy chấp ngã và bị các chủng- 
từ phiền-não hữu-lậu, nhiễm-ô chi-phối, nên thức thứ Tám không được sáng suốt 
thanh-tịnh. Đến khi nhờ tu-hành, chứng được Duy-thức tánh, thì thức thứ Tám này trở 
thành như một cái gương lớn được lau chùi sạch bụi-bặm, có thê phản chiếu khắp cả 
mười phương thế-giới, nên gọi là "Đại viên cảnh trí". 


2.- Hai trí: 


Bốn trí trên này, tuy có phân chia khác nhau, tùy theo công năng của mỗi thứ, 
nhưng rôt lại, có thê рот hai trí sau đây là Căn-bản trí và Hậu-đắc trí. 


a). Căn-bản trí: Tức là trí thể, chư Phật có chúng sanh đều sẵn có. Trí này cũng 
gọi là Vô phân-biệt trí. 


b). Hậu đắc trí: Trí là trí dụng. Sau khi chứng quả Thánh, được Căn-bản trí тбї 
mới được Hậu-đăc trí. Trí này cũng gọi là Sai-biệt trí; nghĩa là trí phân biệt các pháp 
do tánh y-tha-khởi mà có sai khác. 


Tóm lại, thành quả rốt-ráo của người tu học Duy-thức là chuyên đỗi được tám 
thức thành bốn trí là: Thành-sở-tác trí, Diệu-quản-sát trí, Bình-đẳng-tánh trí vá Đại- 
viên-cảnh trí. Đứng về mặt thê và dụng mà xét thì bốn trí này chỉ gồm lại làm hai là: 
Căn-bản trí và Hậu-đắc trí. Khi đã được hai trí này hành-giả đã chứng được Duy-thức 
tánh, ngộ nhập chơn-tâm, hoàn thành quả Phật. 


IX.- Lợi Ích Thiết Thực Trong Khi Học Và Tu Duy Thức 


Kết quả thu hoạcgh được như trên, hành-giả tất phải trải qua nhiều kiếp tu-hành. 
Nhưng chúng ta đừng thấy соп đường đi дап xa-xôi, diệu усі mà nản chí. Уй lại 
không phải đợi đến khi thu hoạch được kết-quả cuối cùng mới nhận chân được sự lợi 
ích của pháp môn này. Ngay trong khi đang tu học, môn Duy-thức này cũng đã đem 
lại cho chúng ta nhiều lợi ích thiết thực cho đời sống hiện tại rồi. 


1.- Chúng ta tự biết được mình một cách rỏ-ràng: Từ hôi nào đến giờ, chúng 
cho ta thân tâm này là của tánh, tưởng rằng chúng ta đã hiểu rõ bản thân tánh nhiều 
lắm. Nhưng nghĩ cho kỹ, chúng ta chỉ biết sơ sài về ta mà thôi. Về thân xác này, 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


chúng ta chỉ thây được những bộ phận ở bên ngoài như mặt, mũi, tay, chân 
v.v...Muôn biệt các bộ-phận bên trong, chúng ta tât phải học khoa phâu thuật. 


Về tâm-tánh chúng ta lại càng dót hơn nữa. Nhiều khi chúng ta tưởng hiểu rõ 
nội tâm của mình, kỳ thật đã lầm nhiều lắm. Vậy muốn rõ biết tâm-tánh một cách rõ 
ràng, chúng ta hãy tu học Duy-thức. Như phần trên đã nói. Duy-thức học đã phân 
tích, chia-chẻ một cách tường tận, ti-mi, tâm-lý của chúng ta, liệt kê ra thành nhiều 
loại; mỗi loại có tên riêng, hành- tướng, công-năng, phạm-vi hoạt-động khác nhau như 
thế nào. Học Duy-thức, chúng ta thấy được phần nội tâm một cách rỏ ràng như người 
cầm guong soi, thấy tất cả những gì ở trên mặt. Chúng ta sẽ biết rõ những tâm-niệm 
xâu-xa dé diệt-trừ (tu tâm), những tánh-tình tốt đẹp đề bồi dưỡng (dưỡng tánh). Do 
đó, chúng ta sẽ trở thành người hiền lương, đạo-đức. 


2.- Chúng ta thấy được cái chánh-phủ nội tâm của chúng ta: Tâm-lý của mỗi 
người mới xem qua thật vô cùng phức-tạp; nhưng nếu suy nghiệm cho kỹ, chúng ta 
thấy. vẫn có một tố chức gần giống như một liên bang; các Tâm-vương khác như một 
vị Tổng-thống của liên bang; các Tâm-vương khác như các vị đứng đầu của tiêu- 
banh; các tâm-sở Biến-hành như một vị Bộ-trưỏng; các Tâm-sở Biệt-cảnh như các уі 
Tỉnh-trưởng, Quận-trưởng; các Tâm-sở Bắt-định như các vị dân-biêu không đảng 
phái; các Tâm-sở Thiện như các vị công-thần liêm-khiết hay các vị công-chức tân tâm 
vì dân vì nước; các Tâm-sở phiền nảo như những tham quan ô lại, hay cướp dựt lưu 
manh v.v... con các chủng-tử (thiện, ác, vô ký) thì như toàn thê dân chúng trong liên 
bang. 


Với một liên-bang nội tâm như thé, néu chúng ta biét sắp đặt điều hòa bộ máy 
chính-quyền nội tâm cho vững vàng, thì tất nhiên liên- bang ây sẽ vững mạnh, hùng- 
cường, và văn minh tiến bộ. Trái lại, nếu chúng ta không năm vững được bộ máy 
hành-chính nội-tâm, thì liên-bang а ау sẽ loạn lạc, đói khổ và không sớm thì muộn, sẽ 
rơi vào vực thăm tối tăm. 


Duy-thức học giúp cho chúng ta thấy rõ chánh-phủ nội-tâm của mình, để tự điều 
hòa cho được thanh tri, thái-bình. 


3.- Chúng ta trau giồi được một đức tánh tốt đẹp là tánh "kiên nhẫn": 


Học Duy-thức, trước tiên chính là chúng ta học đức tính kiên nhẫn. Thật vậy, 
người không kiên nhẫn không thê học Duy thức đến nơi đến chốn được, vì môn học 
này chia chẻ tâm lý một cách tỷ mỷ, phiền tóai; mỗi tâm niệm đều cũng nhiều danh từ 
chuyên môn,và được nghiên cứu kỹ lưỡng về tánh chất, hành vi, tướng trạng...những 
người không chịu khó, tánh tình hời hợt, nóng nảy, không thê nào thành công được 
trên đường tu học triều Duy-thức. Cho nên chỉ những người kiên nhẫn mới thành 
công, hay ngược lại,muôn thành công thì phải luyện tập đức tính kiên nhẫn. Từ xưa 
đến nay, trong đạo hay ngoài đời, những người được thành công vĩ đại đều nhờ đức 
tánh kiên nhẫn. 


4.- chúng ta giữ thái độ bình tĩnh tự tại: Như csác đọan trướ đã nêu rõ, mọi sự 
vật trong vũ trụ này đều do thức biến, chớ không chắc thật. Do đó, khi gặp điều may 
mắn, chúng ta không kiêu hãnh, ngạo mạn, cống cao; khi gặp cảnh đau buồn như tử 
biệt sanh ly...chúng ta bớt khổ não, kêu than, giữ được thái độ bình tĩnh và cũng cho 
biết được cõi đời là giã tạm, như mây bay, như gió thỏang,nên chúng ta không say 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


đắm, tham lam, luyến tiếc, và nhờ thế, chúng ta bớt dần những nghiệp giữ, chóng 
được giải thóat. 


5.- Chúng ta nắm vững lòng tin: 


Học Duy-thức, chúng ta ћау được giá trị cao siêu của nó, nên lại càng tin tưởng 
mạnh mẽ vào tôn giáo của chúng ta, một tôn-giáo không phải dựa trên giáo điều độc 
đóan, mà dựa trên thực nghiệm, và láy ngay nội tâm của con người làm nền tảng cho 
sự tu học của mình. 


X. Kết Luận. 


Chúng tôi đã trình bày xong những điểm chính yếu của Duy-thức tôn giáo hay 
Pháp tướng tôn. tất nhiên, với phạm vi những bài giảng này, chúng tôi không thể đi 
sâu vào chỉ tiết, trình bày một cách rộng rải, đầy đủ hơn. Quý vị nào muốn nghiên 
cứu sâu xa về môn học này, xin hãy tim trước tiên ba bộ sách chính tông của Duy- 
thức là: Đại-thừa Bá Phát minh môn luận (Duy-thức nhập môn),Duy-thức Tam Thập 
Tụng và Bát Thức Quy Củ tụng; sau đósẽ nghiên cứu thêm những tập sách khác hiện 
đã xuất bản rất nhiều ở Việt-Nam. 


Tuy thế, sau khi xem qua nội dung bài này, quý vị có thể quyết định được con 
đường tu hành của quý vị rồi. Nếu quý vị thấy đây là một con đường tu hành thích 
hợp và thiết thực lợi ích đối với mình thì xin hãy hạ thủ công phu ngay, nghĩa là ngày 
đem quan sát kiểm thảo tâm thức của mình. Như quý vị đã biết, trong mỗi chúng ta 
đều có sáu đầu đảng giải quyết là sáu món Căn bản phiền não. Sáu đầu đảng này lại 
có hai mươi tên bộ hạ nguy һіёт là 20 Tùy phiền não. Chính bọn giặc cướp này, từ 
vô thỉ đến nay phá hoại chúng ta vô cùng vô tận, làm cho chúng ta điêu đứng và trầm 
luân trong biển khổ sanh tử luân hồi. Nếu ngày nay biết được sự tàn phá của chúng, 
quyết tâm diệt trừ, không cho chúng hoành hành,chắc chắn cuộc đời chúng ta an cư 
lạc nghiệp (xong cuốn tu tâm). 


Hơn nữa, bên cạnh những bọn giặc cướp ấy, chúng ta còn có những anh hùng 
nghĩa sĩ, chuyên làm các việc thiện là 11 món tâm sở thiện. Với những vị hảo hán 
này, chúng ta phải luôn luôn ân cần trọng đãi, khuyến khích cổ võ đề cho họ càng 
thêm hăng hái và mạnh mẽ làm các việc lành (xem quyên Dưỡng Tánh). 


Một khi các tâm niệm xấu xa hoàn toàn tiêu diệt, các đức hạnh tốt hoàn toàn 
đây đủ, chúng ta sẽ thành Phật quả. 


Cầu mong quý vị thành công. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Năm 


Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo, 
10 Tông Phái và Vũ Trụ Nhơn Sanh 


--- 000 --- 
Bài Thứ 9 
Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung Hoa 
(tiếp theo) 
7.- Hoa Nghiêm Tông hay là Hiền Thủ Tông 
I. Duyên Khởi Lập Tông 


Tôn này thuộc về Đại-thừa, căn cứ theo giáo-nghĩa trong kimh Hoa-nghiêm là 
một bộ kinh cao nhât mà Đức-Phật đã nói ra, nên gọi là Hoa-nghiêm tôn. 


Người sáng lập ra tôn này là Ngài Đỗ-thuận một vị Hòa-thượng đời Đường. 
Ngài đã thâu góp ý-nghĩa mâu-nhiệm của kinh Hoa-nghiêm, làm ra ba bộ "Pháp-giới 
quán”. 


Người kế vị Ngài Đỗ-thuận là Ngài Trí-nghiễm, ở chùa Trí-tướng. Ngài Trí- 
nghiễm đã làm ra nhiều bộ luận có giá trị dë giải bày nghĩa lý của tôn này như các bộ: 
"Sưu huyền ký", "thập huyền môn", "Ngũ thập yếu vấn đáp". 


Vị thừa kế Ngài Trí- nghiễm và đã có nhiều công nghiệp lớn đối với Tôn này là 
Ngài Pháp tạng, cũng gọi là Hiền-Thủ quốc sư. Ngài đã làm ra bộ "Thám huyền ký" 
và nhiều chương số khác, khiến cho Hoa nghiêm tôn rất được thạnh-hành và phát 
triển trong đời Ngài. Do đó, Tôn này cũng thường gọi là Hiền thủ tôn. Sau khi Ngài 
Hiền thủ qua đời được ít lâu, kinh Hoa nghiêm được dịch lại bằng tiếng Hán văn bộ 
mới, Ngài Trừng quán, tức là Thanh lương quốc sư, dựa theo ý nghĩa bộ Hoa nghiêm 
mới dịch này mà làm ra bộ "Hoa nghiêm số sao", bày giải nghĩa lý rộng rãi, sâu xa 
màu nhiệm của kinh Hoa nghiêm. Vì thế, Hoa nghiêm tôn lại càng được người đời 
sùng mộ, nhất là trong giới thượng lưu trí thức nước Tàu. 


IIL-Tôn Chỉ Và Giáo Lý Căn Bản 


Trong các bộ kinh của Đức Phật, kinh Hoa-Nghiêm là bộ kinh có ý nghĩa cao 
siêu, mầu nhiệm nhất. Chỉ những vị đại đệ tử, căn cơ minh màn, lanh lẹ mới có thể 
hiểu thấu được. Do đó, Hoa-Nghiêm tôn chỉ thích hợp với những ai đã có một căn bản 
Phật pháp vững chắc và đã quen với lối suy luận trừu tượng của giáo lý nhà Phật. 
Рет một giáo lý uyên thâm của Phật pháp ra trình bày trong một tập sách phố thông 
như thế này, thật khó mà nói cho rõ ràng, đầy đủ nghĩa lý của Hoa-Nghiêm tôn. Tuy 
thế, để có một bộ sách gồm đầy đủ mười tôn phái của Phật giáo Trung Hoa, và dé quý 
độc giả có đủ tài liệu để so sánh sự sai khác của mỗi tôn, chúng tôi không thể không 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


nói đến Hoa-Nghiêm tôn trong khi điểm qua tôn chỉ và giáo lý căn bản của mười tôn. 
Chúng tôi sẽ cố gắng trình bày một cách giản dị, gọn gàng về giáo lý đặc sắc của tôn 
này, và cũng mong mõi quý độc giả theo dõi một cách chăm chú sự trình bày này, 
ngõ hầu ván đề được sáng tỏ. 


Tôn này được gọi là "Viên giáo", nghĩa là giáo lý Viên dung hoàn toàn đầy đủ. 


Tôn của chủ trương "pháp giới duyên khởi", nghĩa là vũ trụ vạn hữu trùng trùng 
do nhân duyên hòa hợp mà thành. Nói một cách khác, mọi sự vật trong vũ trụ bao la, 
là một vật nhỏ như hạt bụi, cho đến một vật lớn như trăng sao, đều nương vào nhau, 
làm nhân làm quả, lớp lớp không cùng tột, dung thông nhau, ảnh hưởng lẫn nhau mà 
có. Mỗi pháp, trong vũ trụ không thể tồn tại riêng rẽ, biệt lập mà tự có được. Cái này 
có là nhờ cái kia, cái kia có là nhờ cái này. Cái này và cái kia tương quan, tương 
duyên, lớp lớp không cùng tột, cho nên gọi là "vô tận duyên khởi" hay "trùng trùng 
duyên khói". 


Vì là trùng trùng duyên nhau, nên một là hết thảy, hết thảy là một, mọi sự vật 
trong vũ trụ đêu dung thông nhau. Và do đó, trong kinh Hoa-Nghiêm đã nêu lên pháp 
môn "sự sự vô ngại pháp giới". 


i Dë hiểu rõ nghĩa lý của pháp môn này, chúng tạnh hãy đi theo pháp quy nạp 
gôm có 4 giai đoạn sau đây, cũng gọi là 4 pháp giới: 


1.- Sự pháp giới: Sự là nói về các hình tướng sai biệt các pháp trong vũ trụ, 
trong vũ trụ, các pháp đều có giới hạn rõ ràng như nước lạnh, nước đá, nước sôi, hới 
nước, đều có tướng trạng khác nhau. Đó là đứng về sự mà quan sát vũ trụ vạn hữu 
hay nói theo danh từ đạo Phật là "Sự pháp-giới ". 


2.- Lý pháp-giới: Lý là nói về các phần bên trong, vô hình của sự vật. Đây tức là 
lý tánh bìmh đẳng, chỗ nương tựa cho tất cả sự tướng; lý dung thông cho khắp tất cả, 
nước lạnh, nước đá, hới nước, tuy tướng trạng khác nhau, nhưng thê tánh vån là một 
(nghĩa là gồm H2+O). vũ trụ vạn hữu không chỉ có phần sự tương mà còn phần lý 
tánh nữa. Đó tức là "Lý pháp-giới”". 


3.- Lý sự vô ngại pháp-giới: Như trên chúng tạnh đã thấy, mỗi pháp đều có Sự 
và Lý do nơi Sự mà rõ, sự nương vào Lý mà thành. Lý và Sự dung thông, như nước 
tức là sóng, sóng tức là nước. Lý, Sự trong pháp-giới cũng dung thông, vô ngại. Đó là 
lý nghĩa của "Lý, Sự vô ngại pháp-giới ". 


4.- Sự vô ngại pháp-giới: Trong pháp-giới, có hằng hà sang sôsự vật, hình tướng 
tuy khác nhau, giới hạn tuy bất đồng nhưng lý tánh dung thông bình đẳng, không có 
phân chia ngăn cách. Nhờ lý, mà sự sự được dung thông vô ngại. Như các vật dụng 
bằng điện, nào quạt điện, đèn điện, máy lạnh, ủi điện, lò xo .v.v...tuy mỗi vật đều có 
hình đáng, công dụng sai, nhưng đều thông nhau qua luồng điện chi phối lảnh nhau, 
ảnh hưởng qua lại. Một thí dụ khác: nhiều hồ chứa nước, hình dáng, rộng hẹp khác 
nhau, nhưng ăn thông với nhau bằng những ó ống nước, do đó sự đày vơi, nhớp sạch 
của một hồ này đều liên quan mật thiết đến tất cả các hồ khác. 


Trên đây là những thí dụ vô cùng thô hiển, cốt dé gợi lên một ý niệm về "Sự sự 
vô ngại Pháp-giới " thôi, chứ không đúng hăn. Trong hai thí dụ trên, chúng ta thây 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


những vật dụng điện khí hay những hồ nước dé hình cung cho Sự Sự trong pháp giới; 
và lầy những luồng điện hay luồng nước đề hình dung cho Lý của pháp-giới; thí dụ 
như thế, người tạnh sẽ tưởng rằng Sự và Lý là hai loại khác nhau, có thé phân tách ra 
được. Nhưng thật ra Lý và Sự không thê phân tách ra được: trong Sự có Lý, trong Lý 
có Sự. Sự ,Lý chăng qua là hai phương diên của một vân đề vô cùng tế nhị, mà lý trí 
của chúng ta đã phân tách ra dé tạm nghiên cứu đó thôi. 


Đề tóm tắt ý nghĩa của 4 pháp-giới này, chúng tôi xin nói một cách giản dị như 
Sau: 


Pháp-giới gồm có triệu sự vật khác nhau, như A, B, C ...(Su pháp-giới ). 


Trong mỗi sự vật đều có lý tánh bình đẳng, mà chúng tôi hình dung là L (lý 
pháp -giớn). 


Lý tánh bình đăng áy dung thông với tất cả mọi sự vật, như A=L; B=L; C =L. 
(Lý, Sự vô ngại pháp-giớn). 


Nhờ lý tánh dung thông với mọi sự vật, mà mọi sự vật trong vũ trụ trở thành 
dung thông nhau, vô ngại đôi với nhau, như А =C ...(Sự sự vô ngại pháp-giới). 


Sáu Tướng Và 10 Lý Huyền diệu Của các Pháp 


Trong pháp-giới, sở di Sự sự được vô ngại, dung thông là đều do các pháp có đủ 
"sáu tướng" và "mười lý huyện diệu" sau đây: 


Sáu Tướng Viên Dung 


Dựa theo bộ kinh Hoa-Nghiêm, Ngài Bồ Tát Thế Thân đã làm ra bộ "Thập địa 
luận" đề giải thích nghĩa lý của sáu tướng (Lục tướng). Sáu tướng này được gọi là 
Viên-dung, vì nó có những đức tính viên mån, dung-thông vô-ngại. Sáu tướng của sự 
vật trong vũ trụ ду là: 


1.- Tổng tướng: tổng tướng là cái tướng bao trùm tất cả, tổng cộng tất cả các 
tướng sai biệt. Như khi tạnh nói đến cái nhà, là gồm tất cả cột-kèo, tường mái, đá, 
gạch ...vậy cái nhà tức là tông tướng. 


2.- Biệt tướng: biệt tướng là nói các tướng riêng biệt; nhiều biệt tướng cộng lại 
thành tổng tướng. Như các biệt tướng trong cái nhà là: cột, kèo, mái, tường, gạch 
„Ба CÓ Tổng tức là phải có Biệt; néu không có biệt thì cũng không thê lấy cái gì mà 
gọi là tổng. 


3.- Đồng tướng: Đồng tướng là cái tướng chung cùng, dung hòa với nhau, 
không ngăn ngại nhau, không trái chống nhau. Như kèo, cột, tường, mái, tuy khác 
nhau, nhưng không ngăn ngại nhau mà vẫn đồng hướng chung về một cái nhà. 


4.- Dị-tướng: Di-tuóng là các tướng riêng biệt, cái này, cái kia, hình tướng 
không giống nhau, mặc dù vẫn cùng nhau dung hòa dé gánh vác một nhiệm vụ chung: 
như cột, kèo, tường , mái trong một cái nhà, không cái nào giống cái nào, dị tướng 
không phải là biệt tướng, cũng như đồng tướng không phải là tổng tướng. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Như một trăm đồng bạc là tổng tướng. Tổng tướng này là tổng cộng của các tờ 
bạc: một tờ 50 đồng, hai tờ 20 đồng, một tờ 10 đồng (50+40+10=100). Những tờ giấy 
bạc 50, 20,10 là biệt tướng. Những tờ giáy bạc này to, nhỏ, hình ảnh, màu sắc khác 
nhau, là dị tướng. Mặc dù hình tướng khác nhau, nhưng cũng là những tờ bạc cả, tánh 
chất "bạc" là đồng tướng. 


5.- Thành tướng: Thành-tướng là tướng thành tựu. Sự chung cùng để thành ra 
một cái gi, đó là thành-tướng. Như cái nhà là sự thành tựu của các cái cột, kèo, tường, 
mái ...vậy cái nhà, đứng về phương diện công dụng để ở, là thành tướng của các cột, 
kèo, tường, mái...nêu lấy thí dụ 100 đồng, thì số tiên này là thành tướng của những tờ 
50 đồng, 20 đồng và 10 đồng. Nhờ sự kết họp của những số tiền này mà có được số 
bạc 100 đễ mau được một vật gì đó, như thế là thành tướng. 


6.- Hoại tướng: Hoại tướng là cái tướng độc lập của các pháp. Như cột, kèo, 
tường, mái trong khi hợp tác với nhau, dë thành cái nhà, thì vẫn giữ cái địa vị riêng 
của nó là cột, kèo, tường, mái chứ không phải vì thành cái nhà mà chúng nó không 
con là cột, kèo, tường, mái nữa. Cũng như trong khi hợp thành số bạc 100 đồng, các 
tờ giấy bạc 50, 20, 10 đồng vẫn là những tờ giây bạc 50, 20, 10 đồng vẫw giữ cái giá 
trị riêng của mỗi thứ. 


Sáu tướng này phân ra làm ba đối, gọi là "Tam đối lục tướng ". 
-Tổng, Biệt cùng đối nhau thuộc về Thẻ. 

- Đồng, Dị cùng đối nhau thuộc về Tướng. 

- Thành, Hoại cùng đối nhau thuộc về Dụng. 


Nếu chúng tạnh lấy con sư tử bằng vàng làm ví dụ thì toàn thê thanh hình của 
nó là tổng tướng; mỗi bộ phận riêng lẽ như tai, mắt, mũi lưỡi là biệt tướng; chất vàng 
của nó là đồng tướng: mỗi bộ phận có hình dáng riêng khác là dị tướng; mỗi bộ phận 
cộng tác hòa hiệp với nhau để hìmh thành một con sư tử là Thành tướng; nhưng mỗi 
bộ phận đều có phạm уі riêng biệt, tự lập của nó là Hoại Tướng. 


Khi chúng tạnh nói đến Tổng, Đồng, Thành là nói về phương diện toàn thể, 
Viên-dung bình đẳng của bản thể vũ trụ; khi chúng ta nói đến Biệt, Dị, Hoại là nói về 
phương diện hiện tượng giới, trong ấy mỗi mỗi sự vật đều phơi bày riêng гё ë khác 
nhau. Theo trong kinh Hoa-Nghiêm thì Tổng, Đồng, Thành, Tướng thuộc về môn 
viên dung: còn Biệt, Dị, Hoại, Tướng thuộc về môn hàng bố (nghĩa là hiễn lộ, phơi 
bày la liệt). Một bên là bình đẳng, một bên là sai biệt. Nhưng bình đẳng và sai biệt là 
tướngtưc, tương nhập, viên dung không. Tương tức nghĩa là cái này tức cái kia, như 
nước tức là sóng; tương nhập nghĩa là ăn nhập với nhau, dung thông nhau, như mặt 
gương này và mặt gương kia phản chiêùu vào nhua không cùng mà không cản trở gì 
nhau. Vì tương ức, tương nhập, nên lìa tổng tướng thời không biệt tướng, lìa đồng 
tướng thì không di tướng, lia thành tướng thì không hoại tướng. Tóm lại, viên dung 
không lia hàng bó, hàng bố không lìa viên dung, viên dung tức hàng bó hàng bó tức là 
viên dung. Hết tháy các pháp đều đủ 6 tướng ây, không một pháp nào là không viên 
dung tự tại, tức, nhập không ngại. Vì thế cho nên gọi là 6 tướng viên dung. Đầy là ý- 
nghĩa huyền diệu cúa Hoa-Nghiêm nhất thừa viên giáo. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Mười Lý Huyền Diệu Của các Pháp Hay Mười Huyền Môn 


Ngoài sáu tướng nói trên, các pháp còn có mười lý huyền diệu, hay mười đức 
tính huyện diệu, mà bộ kinh Hoa-Nghiêm só sao và bộ Tham Huyện Ký của Ngài 
Hiên Thủ có giải thích như sau: 


1.- Môn " đồng thời đầy đủ các pháp tương ứng" (đồng thời cụ túc tương ương) 


nghĩa là trong mỗi một pháp nào đồng thời cũng có đủ, hàm chứa tất cả các 
pháp khác trong vũ trụ. Như một giọt nước có đủ khí vi của muôn ngàn,sông, biên. 


2.- Môn " rộng và hẹp tụ tại không ngại ” (quảng hiệp tự tại vô ngại): Nghĩa là 
một vật gọi là lớn, chưa һап là lớn, vật gọi là nhỏ chưa һап là nhỏ. Nhờ cái lý dung 
thông, một vật nhỏ như đầu mải lông, có thê chứa được thái hư mà còn rộng một vật 
như thái hư , có thể nằm gọn trong đầu mải lông, mà không chật. Đây muốn nói rằng, 
trong pháp giới, sự sự đã vô ngại, dung thông, thì quan niệm về sự rộng hẹp, lớn nhỏ 
đều là những danh từ suông, không có biên giới nhất định giữa một vật này với một 
vật khác: Một vật nhỏ như vi trần có liên quan đến vũ trụ; một vật lớn như vũ trụ có 
liên quan đến một vi thành. Cho nên kinh Hoa-Nghiêm có chép: "trong một mày trần, 
hết thảy cỏi nước rộng rải an tụ".đề giải thích ý nghĩa này, kinh thường dạy: "Sự Lyw 
mà được dung thông, tự tại không ngăn ngai". 


3.- Môn "một và nhiều dung nhau không đồng" (nhất, đa tương dung bát đồng): 
Nghĩa là về số lượng, một và nhiều vật có thê dung nạp lẫn nhau, mà vẫn không phá 
hoại cái tướng riêng biệt (an lập) của mỗi vật. Như muôn ngàn ngọn đèn thắp sáng 
trong một gian nhà, ngọn này ngọn kia lẫn hiệp với nhau, nhưng ngọn nào vẫn có ánh 
sáng riêng của nó 


4.- Môn "các pháp tương tức tụ tại" (chư pháp tương tức tự tại): Nghĩa là các 
pháp cùng dung, cùng tức, không ngăn ngại nhau. Như một pháp khi bỏ mình đồng 
với các pháp khác, thì toàn thê đều nơi pháp kia; nếu một pháp nhiếp thâu các pháp 
đồng về mình, thì hết ау các pháp kia lại vè một nơi pháp thâu nhiếp ấy. Cũng ví 
như chất vàng với sắc vàng, hai pháp áy không rời nhau. 


5.- Môn "ân mật tỏ rõ đều thành" (bí mật ân hiện câu thành): Nghĩa là một pháp 
có nhiều phương diện, khi phương diện này hiển thì phương diện kia ân; khi phương 
diện kia ân , thì phương diện này hiển; trong ân có hiển; hiên ân йар đổi nhau mà 
thành tựu. Sự ẳ ân hiển cũng không nhất định cái nào sau cái nào trước, cũng không 
ngăn ngại, chồng đối nhau. Như một pho tượng bằng vàng, khi chú ý đến vàng thì 
không thấy cái đẹp của pho tượng, khi chú ý y đến pho tuong thi khóng tháy vàng. Tóm 
lai, khi cái đẹp hiển thì vàng án, khi vàng hiển thì cái dep ân. 


6.- Môn "vi tế dung nhau, an lập" (vi tế tương dung an lập): Vi tế nghĩa là nhỏ 
nhiệm mà rõ ràng. Môy vật nhỏ nhiệm này mà bao trùm một vật nhỏ nhiệm khác, mà 
không cản trở nhau, không phá hoại cá tướng của nhau. Như một hat nước bao gồm 
nhiều hạt nước, mỗi hạt nước gồn nhiều hóa chất, mỗi hóa chất gồm nhiều nguyên tử, 
mỗi nguyên tử gồm nhiều điện tử, giữa những điện tư có cái nhân: Mỗi thứ đều dung 
nhau và an lập trong nhau. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


7.- Môn "cảnh giới tướng võng nhơn-đà-la" (Nhơn đà la võng canh giới): Nhơn 
đà la tức là phiên âm chử Indra là cỏi trời Đề Thích. Theo Bà la môn, thì trên cỏi trời 
Nhơn đà la , có cái man lưới bằng bửu châu chói hiện đến muôn trượng, hạt này hạy 
khác phản chiếu nhau, chói sáng nhau, lớp lớp không cùng tận. Môn này cũng như 
vậy: trong mỗi pháp có nhiều pháp khác, trong nhiều pháp khác lại có nhiều pháp 
nữa. Cứ thế nhân mãi lên cho đến vô cùng tận. Kinh Hoa-Nghiêm có chép; "Hết thảy 
thếgiới đều như màn lưới Nhơn đà la". 


8.- Môn ""nhơn sự rõ pháp, sanh trí hiểu biết" ( pháp sự hiểu pháp sanh giải): 
Nghĩa là nhờ sự mà hiểu được lý; nhưng khi lý đã rõ, thì lý lại lan rộng làm cho 
chụng ta hiểu rộng sâu xa qua nhiều sự khác. Đây muốn nói trí hiểu biết lan rộng 
dung thông qua sự vật, như vét dầu lan trên mặt nước, chỉ một tia lửa bừng cháy rất 
ха. 


9.- Môn "mười đời cách pháp dị thành" (thập thế cách pháp dị thành): Đây 
muốn nói thời gian mặc dù cách biệt nhau từ quá khứ đến hiện tại qua tương lai, 
nhưng chính nhờ thế mà các pháp được thành tựu một cách dễ dàng. Tại sao chia thời 
gian thành mười đời mà không chia làm ba đời? Đánh lẽ chỉ nói quá khứ, hiện tại và 
tướng lai là đủ. Nhưng muốn chia một cách rốt ráo, tỉnh vi, trong kinh chia mười đời 
như sau; trong quá khứ cũng gồm có quá khứ, hiện tại và | tướng lai; trong hiện tại 
cũng gồm như thé và trong tướng lai cũng vậy: ba đời môi đời chia nhỏ thành chín. 
Nhưng nếu chia nhỏ như thế mà không có ý niệm tổng quát so sánh liên hệ với nhau 
thì cũng không có được ý niệm về thời gian. Vì thế cho nên về chín niệm ấy, còn 
cộng thêm một niệm tổng (tổng quát) nữa, thành ra mười. 


10.- Môn "chủ và ạn nương nhau làm đầy đủ công đức sáng suốt hoàn toàn" 
(chủ, bạn, viên minh cụ đức): Như chúng ta đã thấy ở các phần trên: các pháp nương 
nhau mà thành. Nếu ta lấy một pháp làm chủ, thì các pháp khác là bạn. Chủ và bạn 
nương nhau làm đầy đủ công đức, lớp lớp không cùng tận, như mặt trăng sáng trên 
không, chung quanh đoanh vây những vì sao nhấp nháy, rồi trên mặt đất bao nhiêu 
sông ngòi, ao hồ lại phản chiếu ánh sáng trăng sao ở trên không, làm cho cảnh vật ở 
khắp nơi rạng rỡ. 


Tóm lại, mười lý huyền diệu này cộng với sáu tướng nói trên của các pháp là 
nguyên nhân giải thích vì sao "sự sự được vô ngại" trong pháp giới, và cách nghĩa 
một cach đây đủ giáo lý "trùng trùng duyên khởi" mà Hoa-Nghiêm tôn chủ trương. 

Ш.- PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH 

Giáo lý căn bản của Hoa-Nghiêm tôn đã sâu xa mầu nhiệm, thì phương pháp tu 
hành tât nhiên củng phải cao siêu, mâu nhiệm mới đưa һапһ-ріа đên chó cứu cánh tu 
hành. Tựu trung, trong các phương pháp tu hành ây, ba pháp quán về pháp giớ sau 
đâyđược xem là các pháp môn trọng yêu và có hiệu quả rôt ráo nhât: 

1.-Chơn không quán:"Chơn" có nghĩa là chon thật, không hư vọng; "không " 

nghĩa là không bị sắc tướng chỉ phối, ngăn ngại. 


Pháp quá này dựa trên"lý pháp giới” mà lập ra. Mục đích của pháp quán này là 
dứt vọng tình, rõ chơn tánh , khiến cho hành-giả thấy sắc mà không bị sắc ngăn ngại 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


và nhận được rằng toàn thê là chơn không; thấy không , mà nhận được rằng đó không 
pphải là không hắn ( đoạn không ) mà toàn là chơn tánh. Tóm lại, pháp quán này nhìn 
thấuqua được sự đói đãigiã dối của cái không và cái có, để nhận rõ được cái "lý của 
vũ trụ (lý pháp giói) là chon không " (đã giãi ở trên) 


2.-Lý sự vô ngại quán: Pháp quán này y theo " lý sự vô ngại pháp giới" mà lập 
ra." Lý" là thể tánh thanh tịnh sáng suốt; " Sự" là hình tướng phận hạn của các pháp. 
Lý, Sự vô ngại, như trong phần giáo lý căn bản đã có nói ở trước, nghĩa là Lý và Sự 
không phải hai loại chống nhau, ngăn cách nhau, mà trái lại, dung thông nhau. Lý, Sự 
thấu suốt, viên dung không ngại nên gọi là " Lý, Sự vô ngại quán". 


Theo pháp quán này, hành giả quan sát cái sắc tướng của một mày trần mà 
khám phá ra được cái lý của vũ trụ. Tức là qua cái tướng hư giả của sự vật mà thây 
được cái tánh sáng suôt của nhứt chơn. 


3. Châu biến hàm dung quán: Pháp quán này dựa trên cái lý " Sự sự vô ngại 
pháp giới" mà lập ra. " Châu biến" mà lan ra, biến hóa cùng khắp tất cả; " Hàm dung" 
là bao gồm, thâu nhiếp hết, dung thông tất cả. " Châu biến hàm dung quán" là pháp 
quán nhằm mục đích nhận chân được răng: cái pháp một và nhiều không ngại nhau, 
lớn và nhỏ trùng nhau, dung nhiếp lẫn nhau, lớp lớp không cùng tột, ân hiện tự tại, 
đồng thời tương tức tương nhập, thâu nhiếp, dung thông nhau cho đến vô cùng vô tận, 
trùm chứa cả vũ trụ bao la. 


Theo pháp quán này, hành giả quan sát cái Lý nơi một Sự, rồi do một Sự â áy mà 
mỗi mỗi Su khác cüng đều thấy rõ. Hành giả lại quán mọi Sự tức nơi Lý, rồi theo Lý 
áy mà mỗi mỗi Sự đều dung thông. 


IV. QUÁ VỊ TU CHỨNG 


Theo Hoa Nghiêm tôn, giải-thoát vẫn không phá hoại thế-gian tướng; nói một 
cách khác, không phải phủ nhận tế gian tướng mà có thê tìm thấy giải thoát ở một nơi 
nào khác. Ngay trong thé gian này, néu hành giả phân biệt được chân vọng, khử trừ 
điên đảo, khiến cho tâm thanh tịnh để cùng thật tại nhất trí: Đó là giải thoát. 


Quan niệm về giải thoát của Hoa-Nghiêm tôn này không khác với Thiên Thai 
tôn, nghĩa là đều chủ trương một cách lạc quan rằng chúng sanh và Phật không sai 
cách: không nhận chân được lý trùng trùng duyên khởi, sự sự vô ngại pháp giới, là 
chúng sanh; giác ngộ được chân lý trên là Phật. 


V.- Kết Luận 


Hoa-Nghiêm tôn vì y theo bộ kinh cao nhất của Phật mà thành lập, nên được liệt 
vào hạng viên giáo, nghĩa là giáo lý hoàn toàn viên mãn. Và cũng vì là viên giáo cho 
nên phải cân một căn trí thông lợi mới tu theo được. 


Vậy hành giả, trước khi muốn lựa con đường này đề tién bước cần phải cân 
nhắc cho kỹ lưỡng, nhất là cần phải tìm nghiên cứu thêm cho thấu đáo. Nếu thấy nó 
khó hiểu quá cao đối với căn cơ của mình, thì tốt hơn, nên tìm một con đường khác, 
bởi vì con đường nào, cuối cùng cũng đưa đến giải thoát cả. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nhưng nếu quý vị nào nhận thấy căn cơ của mình có thé theo kịp giáo lý huyền 
diệu của tôn này,thì đó cũng là một diễm phúc lớn. Trí tuệ quý vị sẽ ném được hương 
vị thanh cao nhất của đạo nhiệm màu, và sự tu hành của quý vị cũng mau đến đích, vì 
quý vị đã trèo theo con đường thắng đứng đề lên đỉnh núi "giải thoát". Bao giờ con 
đường thắng đứng cũng khó tréo, nhưng mau đến đích hơn những con đường vòng 
quanh cọ. Trong vấn đề tu hành cũng vậy. 


8.- Tam Luận Tông hay là Tánh Không Tông 
I.- Duyên Khởi Lập Tông 
Tôn này căn cứ vào ba bộ luận sau đây mà thành lập, nên gọi là Tâm Luận tôn. 


1.- Bộ Trung luận, gồm có bốn quyền, do Ngài Bồ tát Long Thọ làm ra, mục 
đích chính phá châp của Tiêu Thừa và kèm một phân phụ đã phá sai lâm của ngoại 
đạo. 


2.- Bộ Bách luận, gồm có hai quyền do Ngài Bồ tát Đề Bà làm ra, mục đích 
chính là phá châp của ngoại đạo và kèm một phân phụ phá châp của Tiêu Thừa. 


3.- Bộ Thập Nhị Môn luận, gồm có một quyền, cũng do ngài Long Thọ làm ra, 
mục đích phá cả Tiêu Thừa và ngoại đạo. 


Tóm lại, ba bộ luận trên đây, đêu phá sự thiên châp sai lâm của Tiêu Thừa và 
ngoại đạo và mục đích cuôi cùng là làm sáng tỏ nghĩa lý sâu xa, mâu nhiệm của Đại 
Thừa. 


Tôn này được thạnh hành ở Trung Hoa trong đời Dao Tần do công đức hoằng 
dương của ngài Cưu Ma La Thập, và trong đời Đường do công đức của ngài Đại sư 
Gia Tường. 


IL- Tôn Chỉ Và Giáo Lý căn bản 


Như chúng ta đã thấy trong nội dung của ba Bộ luận căn bản nói trên, chủ 
trương của tôn này là phá các điệu tà châp, nêu bày chánh lý. 


Theo Tam luận tôn, là chấp có bốn loại: 


1. Tà chấp của ngoại đạo: ngoại đạo tức là những học phái hay tôn giáo khác 
với Đạo Phật. Ngoại đạo vị không thấu rõ lý ngã không và pháp không, nên theo chấp 
chặt tà kiến, như tà nhơn, tà quả, không nhơn mà có quả, có nhơn mà không 
quả...những cái chấp nầy cần phải đả phá. 


2. Chấp trước của Tiểu Thừa Tỳ đàm tôn: Tiểu Thừa Tỳ đàm tôn tức là Câu xá 
tôn. Tôn này chủ trương lý ngã không, pháp hữu, nghĩa là cho rằng cái ngã nơi thân 
người là không có, nhưng các pháp là có. Quan niệm sai lầm về pháp hữu ấy cần phải 
phá trừ. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


3. Chấp trước của Thành thật tôn: Tôn này, tuy chủ trương ngả pháp đều không, 
nhưng lại châp cái "không" ây là thật "có" ( thật có một cái không), chứ không biệt 
răng cái "không " ду cũng không hoàn toàn là không, cho nên cân phải phá trừ. 


4. Chấp trước của người tu về Đài thừa: Người tu về Đại Thừa không còn 
những chấp trước mê lầm về ngã, pháp của ngoại đạo và Tiêu Thừa,đã đoạn trừ 
những thành kiến chấp có, chấp không, chấp đoạn, chấp thường, nhưng còn có một số 
người ôm chặt cái sở đắc của mìmh, nghe nói "có" thì sa vào có, nghe nói "không " 
thì trệ vào không, nghe nói "trung đạo" thì chấp trước về trung đạo. Cho nên cần phải 
phá trừ những chấp trước ấy. 


Có người hỏi: Tam luận tôn chủ trương phá tà như trên, có thê gọi là đầy đủ 
lăm, nhưng còn phân hiên chánh thì như thê nào? 


- Xin thưa: Phá hết tà, tức là hiển chánh. Phá cũng tức là lập. Trừ mê tức là ngộ. 
Như vậy tà châp đã bi phá, thời chánh lý tự bày, ngoài sự phá tà, không có chánh lý 
nào riêng nữa. 


Trong bộ "tam luận huyền nghĩa" có nói: Sự phá tà hiển chánh phân làm bốn 
loại: 


1. Phá mà không thâu, nghĩa là trước một đối thủ nói không hợp đạo, thì chỉ phá 
mà không thâu. 


‚2. Thâu mà không phá, nghĩa là đối với người chủ trương hợp với chân lý thì 
chỉ cân thâu mà không phá. 


‚ 3. Cũng phá mà cũng thâu, nghĩa là đối vơi người học đạo mà còn đầy lòng mê 
chấp, thì phải phá trừ chỗ mê chấp và thâu lại giáo nghĩa mà họ đã hiểu lầm. 


4. Không thâu mà cũng không phá, đây là trường hợp khi đã tiêu trừ ba loại nói 
trên, quy về một chon thật tướng: đên đây thì đã ха lia nói phô, Баѓ dứt niêm lu, 
không thê nói răng phá, không thê nói răng thâu. 


Chủ trương phá phá tà hiển chánh trên này có thể cô đọng trong bốn chử sau 
đây:"Trung đạo bát bât". 


Trung đạo tức là đao lý viên dung cũng gọi là đệ nhứt nghĩa đế, nghĩa là cái 
chơn lý cùng tột, không gì hơn. 


Bát bát tức là tám cái "Bất" ( chẳng phải): 


Bắt sanh, bát diệt, bát thường, bất đoạn, bát nhất, bát di, bát lai, bất xuất. Hiéu 


rõ tám cái "Bất" ду, tức là nhận chân được nghĩa lý сап Trung đạo. Chúng ta hãy nghe 
bài kệ sau đây trong "Trung đạo" thì rõ: 


Bát sinh, diếïc bất diệt 


Bắt thường, diệc bất đoạn 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Bắt nhất, điệc bát dị 

Bắt lai, diéc bất xuất 

Năng thuyết thị nhân duyên 
Thiện diệt chư hý luận 

Ngã kh thủ lễ Phật 

Chư thuyết trung йёї nhất 


Giảng rộng đoạn văn trên này, ông Phan Văn Hùm, trong quyền Phật Giáo triết 
học đã viêt như sau: 


"Nhất thiết vạn hửu trong hiện giới đều sinh diệt vô thường". Sinh diệt vô 
thường như thê, nguyên là vì không có tự tánh, mà bởi nhân duyên mê vọng nên sinh 
ra giả hữu. 


Thế tục vì vọng kiến, nên chấp láy cái giả hữu đó. Chân trí thời phủ định giả 
hữu mà nhận thấy. là không ...siêu việt được tât cả hữu và vô là cái quan niệm tuyệt 
đối ấy, phải biết rằng chư pháp đều do nhân duyên sinh ra. 


Chư pháp tuy là hữu nhưng mà là phi thường hữu. Hữu, mà phi thường hữu là 
giả hữu. Giả hữu tuy là hữu mà phi hữu. Hữu mà phi hữu, thời cùng với vô có khác 
gì? Cho nên chư pháp tuy là vạn hữu, nhưng uyên nhiên là không . 


Lý thể của chân như, tuy là không tịch, bất sinh diệt, mà bởi nó sanh ra chư 
pháp, cho nên nó là căn của giả hữu. Đã là căn của gia hữu, thời mặc dù lý thê của 
chân như là không, thật ra nó là phi không. Như thế, chân như là không mà không 
thật là không cho nên cùng với hữu có khác gì? Vì thế, rôùt lại, chân như tuy là không 
tịch, mà nó uyên nhiên là hữu. 


Hữu, không, hai cái toàn nhiên cùng nhau hỗn hiệp. 
Trung đạo ra ngoài chỗ chấp hữu cùng chấp không. 
Ш.- Ba Thời Giáo Lý 


Trong phần tôn chỉ và giáo lý căn bản nói trên, chúng ta thấy Tam-luận tôn bác 
tất cả các tôn phái của Tiêu Thừa và một phần của Đại -thừa. Nhưng dù Tiêu Thừa 
hay Đại -thừa, cũng là dựa trên Giáo lý của Đức Phật cả. Vậy, bác các tôn phái trong 
các đạo Phật, tức là gián tiếp, bác giáo lý của Phật chăng? 


Thật ra, không phải thế. Tất са lời dạy của Đức Phật chỉ có một chất chung là sự 
giải thoát, như tất cả nước đại dương chỉ có một mùi vị là mặn. Phật nói ra các pháp 
môn, đều đề đối trị những phiền nảo của chúng sanh. Người lương y dõi tùy theo 
chứng bịnh mà cho thuốc, thuốc không cao cấp, lành bịnh là hay. Cũng thế, căn cơ 
chúng sanh không đồng nhau, cho nên pháp môn cũng tùy theo đó mà có sai biệt. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Theo Tam-Luận tôn, thì giáo lý của Đức Phật chia làm ba thời kỳ: 


-Thời kỳ thứ nhút, tại vườn Lộc-Giả vì các bậc căn trí hẹp hot, Phật nói pháp 
Tiêu Thừa, tâm cảnh đêu có. Trong thời kỳ này vì cân phải phá cái châp về tự tách, 
thân ngã của ngộ đạo, nên Phật nói "pháp duyên sanh", xác định là thật có. 


-Thời kỳ thứ hai, Phật vi các bậc căn trí bậc trung, nói "pháp tướng Đại -thừa", 
chỉ rõ đạo lý Duy-thức "cảnh không tâm со" (thế giới hiện tượng không thật có nhưng 
tâm thức thật có). Cũng trong thời kỳ này, Phật lần hồi phá trừ chỗ chất của Nhị-thừa 
về lý duyên sanh thật có, mà nói lý duyên sanh áy chỉ là giả dối như tuồng có mà thôi, 
vì họ sợ về chỗ chơn không , nên phải аё" giã hữu" lại йё diu dắt họ. 


-Thời kỳ thứ ba, Phật vị các bậc thượng căn thượng trí nói ra giáo lý "vô tướng 
Đại -thừa ", biện bạch tâm cảnh đều không, một mực bình đăng là chon liễu nghĩa. 
Đến thời kỳ này mới thật là chó rốt ráo của Đại -thừa, chủ trương duyên sanh ấy tức 
là tánh không, một mực bình đẳng, viên dung cả hai dé (chon đề, tục để) không ngại. 


Tóm lại, thời ký thứ nhất, phá trừ ngoại đạo, chỉ dạy Tiểu-thừa với giáo lý tâm 
cảnh đều có. Thời kỳ thứ hai, thông cả Tiểu-thừa và một phần của Đại -thừa, (Tam 
thừa) với giáo lý cảnh không, tâm có. Thời kỳ thứ ba, chỉ có Nhất thừa, với giáo lý 
tâm cảnh đều không, nhưng cái không đây tức là chơn "chơn không, diệu hữu". 


IV.- Phương Pháp Tu hành 


Chúng ta đã thấy ở các phần ở trên, chủ trương của Tam-luận tôn là phá tà, và 
do chỗ phá tà ду là hiển chánh. Vậy thì phương pháp tu hành của tôn này là làm sao 
nhận rõ được những chó sai làmm chấp trước của ngoại đạo là các tôn phái khác, tức 
là chứng ngộ. Muốn vậy, tức phải thực hành pháp quán "bát bát trung đạo". 


Bát bát tức là: Bát sinh, bất diệt; Bất đoạn, bất thường; bát nhứt, bắt dị; bất khứ, 
bát lai. Không ngộ được tám món йу tức là không rõ chon đề và tục đế; mà không rõ 
được chơn dé và tục đề thì cũng không thể nào nhận thấy được ý nghĩa của trung đạo. 


Pháp quán này có nhiêu giai đoạn, mỗi giai đoạn quán về một phần của "bát bât 


"; chăng hạn giai đoạn thứ nhứt quán về "bất sinh, bất diệt"; giai đoạn thứ hai quán về 
"bắt đoạn, bất thường..." 


Trong mỗi giai đoạn như thế phải quán năm câu: 


1.- Câu thứ nhứt: "thật có sinh, thật có diệt". Aáy là giả thiết thật có sanh diệt 
như thê gian thường châp, đê mà bát. Châp như thê gọi là đơn tục ( đứng riêng vë mặt 
thê tục), tức nhiên là thiên châp (châp một bên), chưa hiệp với trung đạo. 


2.- Câu thứ hai: "không sanh không diệt”. Aáy là chấp không sanh không diệt 
làm thật, đê mà bát. Châp như thê gọi là đơn chơn, cũng là thiên châp, không hiệp với 
trung đạo. 


3.- Câu thứ ba: "giả sanh giả diệt”. Aáy là giả lập có sự sanh diệt phát xuất từ 
nơi bất sanh bắt diệt. Đây tức là trung đạo về thé tục. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


4.- Câu thứ tư: "giả bất sanh giả bất diệt". Nếu sanh diệt đã giả, thời sự bất sanh 
bat diệt cũng là giả. Aáy là trung đạo vê chon đê. 


5.- Câu thứ năm: "không phải sanh diệt, mà cũng không phải là không sanh 
diệt". Đây là dung hiệp cả tục dé và chơn đề mà tìm ra lý trung đạo. Thật vậy, thật 
tướng của pháp giới không sanh diệt , mà cũng không phải không sanh diệt. Đến đây 
là Бай dứt lời nói phô, tâm niệm lu, mà chỉ nhờ trực quan mới đạt tới. 


Trong năm câu này, thì ba câu cuối ( từ câu thứ ba đến câu thứ năm) thường gọi 
là tam trung (ba lý trung đạo). Vì thê cho nên trong pháp qúan này, người ta thường 
nói: dùng năm câu và ba lý trung đạo йё quan sát. 


Trên đây là chỉ đưa ra một số thí dụ về một giai đoạn trong pháp "pháp trung 
đạo bát bất". Sau khi quán hết giai đoạn thứ nhất "bất sinh, bát diệt", hành giả tiếp tục 
giai đoạn thứ hai là "bất đoạn, bất thường". Và cứ như thế mà quán cho đến hết tám 
cái "bất", 


Đây là pháp quán riêng biệt của tam luận tôn. Ngoài ra trên đường tu hành, 
hành giả còn tùy theo căn cơ mà tu các pháp môn khác như Lục độ vạn hạnh. 


V. Quả Vị Tu Chứng 


Giáo lý đã có phân chia thành chon đề và tục đề, thì quả vị tu chứng cũng đứng 
vë hai phương diện mà xét. 


1. Chon dé: Nếu đứng về phương diện chơn đề mà xét thì không có vân đề 
chứng hay không chứng, thành Phật hay không thành Phật, vì mê ngộ vôn không, 
nhiêm tịnh đêu bình đăng, hêt Һау chúng sanh xưa nay là Phật rôi. 


2. Tục dé: Nếu đứng về phương diện tục đế, thì căn cơ chúng sanh không giống 
nhau, nên sự tu chứng cũng có chậm có mau. Với những căn cơ rất lanh lợi, thì trong 
một niệm có thé thành tựu "chánh quán Баѓ bát", chứng duoc quả Phật. Trái lại, với 
những căn cơ chậm lụt, thì trải qua ba đại kiếp tu hạnh lục độ vạn hạnh, mới được 
thành Phật. Nếu tuần tự mà tiến thì phải trải qua 52 quả vị. Trong các tôn khác quý 
độc giả cũng thường nghe nói đến 52 quả vị, nhưng chúng tôi chỉ nêu danh mà không 
nói ró nội dung, đến Tam luận trong này, nên chúng tôi tưởng nên trình bày rõ một 
lần về các quả vị ấy, và dé sau này, khi qua các tôn khác, nêu quý độc giả có gặp lại 
52 quả vị này, cũng sẽ không còn bỡ ngỡ. 52 quả vị ấy là: 


Thập tín (mười bậc lây đức tin làm góc): 
1. Tín tâm 2. Tinh tấn tâm 

3. Niệm tâm 4. Định tâm 

5. Huệ tâm 6. Thí tâm 

7. Giới tâm 8. Hộ tâm 


9. Nguyện tâm 10. Hồi hướng tâm 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thập trụ: Trụ là an trụ. Các vị Bồ tátkhi mới phát tâm, an trụ nơi mười bực này 
mà tu hành, trên câu chứng được quả Phật, dưới hóa độ chúng sanh. Thập trụ là: 


1. Pháp tâm trụ 2. Tri dia trụ 

3. Tu hành trụ 4. Sanh quý trụ 

5. Phương tiện trụ 6. Chánh tâm trụ 

7.- Bất thối trụ 8. Đồng chơn trụ 

9. Pháp vương tử trụ 10. Quán đảnh trụ 


Thập hạnh: Mười bực này chú trọng tu hạnhlục độ nhiều hơn các hạnh khác,. 
Nên gọi là hạnh. Mười hạnh là: 


1. Hoan hỷ hạnh 2. Nhiêu ích hạnh 

3. Vô nhuế hạnh 4. Vô tận hạnh 

5. Ly 51 loạn hạnh 6. Thiện hiện hạnh 

7. Vô trước hạnh 8. Tôn trọng hạnh 

9. Thiện pháp hạnh 10. Chon thiện hạnh 


Thập hồi hướng: Hồi nghĩa là xoay về, Hướng tức là xu hướng. Hành giả đem 
mười hạnh này mà quy hướng vë ba nơi sau đây: 


a/ Xoay sự về lý, láy chon như thật tế mà làm chỗ chứng. 

b/ Xoay nhơn về quả, lẫy đạo vô thượng Bồ đề làm chỗ sở cầu. 

с/ Xoay mình về nơi người, một lòn bình đẳng, phổ độ chúng sanh. 
Mười hồi hướng là: 


1- Cứu độ chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng; nghĩa là cứu giúp chúng 
sanh mà không châp trước về sự cứu рїар. 


2- Båt hoại hồi hướng; nghĩa là không bao giờ thối tâm cứu giúp chúng sanh. 


3- Dăng chư Phật hồi hướng: nghĩa là lòng từ bi cứu giúp chúng sanh cúng bằng 
chư Phật. 


4- Chí nhứt thế xứ hồi hướng; nghĩa là lòng cứu giúp chúng sanh mỗi việc đều 
chu đáo. 


5- Vô tận công đức tạng hồi hướng: nghĩa là chất chứa công đức vô tận. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
6- Tùy thuận nhứt thiết kiên có thiện căn hồi hướng; nghĩa là thuận theo hết 
thảy căn lành bên chặt. 


© T- Đăng tâm tùy thuận nhứt thế chúng sanh hồi hướng; nghĩa là đem tâm bình 
đăng tùy thuận hêt һау chúng sanh. 


1. - Như tướng hồi hướng: nghĩa là các công đức hồi hướng về tự tánh chơn 
như. 


2. - Vô trước vô phược giải thoát tâm hồi hướng; nghĩa là không chấp trước 
không ràng buộc, một lòng giải thoát. 


3. - Pháp giới vô lượng hồi hướng; nghĩa là hướng về pháp giới không cùng tận. 


| Bốn mươi quả vị trên này ( Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng) nói 
vê thơig gian tu tập tùy thuộc vào Kiép A-tăng kỳ thứ nhút. 


Thập địa: Mười bực này, vì tóm thâu các công đức hữu vi và vô vi, dùng làm tự 
tánh, cùng làm chỗ nương dựa chắc chăn hơn cả cho sự tu hạnh, nên gọi là Dia. Mười 
địa là: 


1. Hoan hy địa 2. Ly khổ địa 

3. Pháp quan địa 4. Diệm huệ địa 

5. Nan thắng địa 6. Hiện tiền địa 

7. Viễn hành địa 8. Bát động địa 

9. Thiện huệ địa 10. Pháp vân địa 

Trong thập địa, mỗi địa còn có ba tâm: Nhập, Trụ, Xuất. Khi vừa bước vào một 
bực nào, gọi là nhập tâm. Trong lúc ở yên trong bực â áy mà tu, gọi là trụ tâm. Sau khi 
tu tập lâu rôi, cân bước qua bực khác gọi là xuất tâm. Batâm ấy đều phải trải qua trăm 
ngàn số kiếp. Từ khi nhập tâmvề sơ địa (tức Hoan hỷ địa) đến Thất địa (tức Viễn 
hành địa) phải trải qua suôt một kiệp A-tăng kỳ thứ hai. Từ Bát địa ( tức Bât động 
địa) дёп Thập địa (tức Pháp vân địa) thuộc vé kiép A-tăng kỳ thứ ba. 


Đăng giác: Khi đã mãn quả Thập địa thì gọi là Đăng giác, là địa vị đã gần đến 
quả Phật. 


Diệu giác: Tức là Phật quả, tự mình đã giác ngộ, lại giác ngộ cho người, trí giác 
ngộ và công phu tu hành đều được dày đủ, không thể nghĩ bàn nên gọi là Diệu gíac. 
Bực này vì các lậu nghiệp đã hết sạch và không còn pháp gì phải học nữa, nên gọi là 
Vô-học đạo. 


VI.- Kết Luận 


Như chúng ta đã thấy ở các phần trên, Tam-luận tôn chủ trương "lây phá làm 
tập", phá tất cả những sự chấp trước của đạo ngoại, của Tiêu-thừa Tỳ-đàm, của thành 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Phật tôn và của cả một số người tu theo Đại -thừa. Nhận chân được những sự sai lầm 
йу tức là ngộ rồi đấy. Con đường đi đến chân lý không đâu khác hơn con đường mình 
đi. Nhưng muốn khỏi lạc đường và chậm bước, thì phải дер tất cả những hình bóng 
phinh-phờ và những chướng ngại vật trên đường đi ду. Một khi sự phá đẹp hoàn 
thành thì chân lý tự nhiên hiện bày. 


Theo thiển kiến chúng tôi. Tam luận tôn không phải là một con đường Tu như 
các tôn khác, mà đúng hơn là một cữa Ай: Những hành-giả muốn đi từ Tiểu-thừa hay 
Đại -thừa Đốn giáo, hay Viên giáo thì phải đi ngang cữa А1 Tam luận tôn. Đến cửa 
Aủi này, hành-giả bị lục soát một cách kỹ lưỡng, nếu ai còn mang theo một món hành 
lý "chấp trước" gì, thì không thê qua cửa Aủi này được. Hành-giảkhi đi qua cửa Aủi 
này là phải thông suốt các vấn đề: có, không, sanh, diệt, thường, đọan, nhất, di v.v.. 


Vậy chúng tôi mong mỏi quý vị Phật-tử muốn đi xa vào thế giới Trung-đạo hay 
Viên giáo thì hãy nghiên cứu cho kỹ Tam luận tôn. 


Chúc quý độc giả thánh công. 
9.- Câu Xá Tông Hay Là Hữu Tông 
1.- Duyên Khởi Lập Tông 


Tôn này thuộc về Tiểu-thừa, phát xuất từ bộ luận Câu xá của Ngài Thế-Thân. bộ 
luận Câu xá lại dựa theo ý-nghĩa của bộ kinh Đại Tỳ-Bà-Sang (Mahavibhasacastra) 
mà thành lập. Bộ luận Câu xá được Ngài Тгап-СҺап-Рё dịch và truyền sang Tàu rất 
sớm, nhưng về sau bị thất truyền. Trong giai đoạn đầu này, Câu-xá tôn chưa thành 
một tôn phái riêng biệt ở Trung Hoa. Chỉ đến khi Ngài Huyền-Trang đi thỉnh kinh ở 
Ấn Độ trở về, đem dịch lại bộ luận. Câu xá và đệ tử của Ngài là Đại sư Phố Quang 
dựa theo о luận nói trên mà ra bộ "Câu xá thuật ký", và Ngài Pháp bảo làm bộ "câu 
xá luận sớ" thì Câu xá tôn mới thành một tôn và được thạnh hành ở Trung Hoa. 
Nhưng hết đời Đường (từ đầu thế kỷ thứ VII đến cuối thế kỷ thứ IX) thì tôn này lại 
dần dần suy tàn và nhường địa vị quan trọng cho phái Đại -thừa khác, thích hợp với 
triết học và tâm lý của nhưng Trung Hoa hơn. 


П.- Tôn Chỉ Và Giáo Lý Căn Bản 


1.- Tôn chỉ: Tôn này chủ trương "ngã không pháp hữu", nghĩa là không có thật 
ngã nhưng có thật pháp. 


Đối với các tôn giáo khác thì chủ trương có một cái thật ngã, chủ tế thường 
nhất, một cái linh hồn trường tồn båt biến, mặc dù mọi sự vật đối thay, sống hay chết. 
Theo Câu xá tôn thì một cái ngã như thế không thể có được, vì mọi sự vật trong vũ 
trụ, Кё cả con người đều giả hợp mà thành, chứ không có một vật gì đồng nhất và bát 
biến. Đây cũng là chủ trương chung của các giáo phái khác trong Phật giáo. Điểm sai 
khác giữa Câu xá tôn với các tôn phái khác là: Câu xá tôn thì chủ trương Pháp hữu, 
trong khi các giáo phái khác thì bảo rằng pháp không. Pháp hữu, nghĩa là bản thê thật 
tại của các pháp, hay nói một cách dễ hiểu hơn, nguyên liệu sanh ra các sự vật trong 
vũ trụ, là thường có, là có thật. Thí dụ: con người không có thật ngã, nhưng những 
nguyên liệu làm ra con người, như ngũ uấn, tứ đại là thật có. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


2.- Vũ trụ quang: Câu xá tôn phân biệt vũ trụ vạn hữu ra làm hữu vi pháp và vô 
vi pháp. Hữu vi pháp chỉ về hiện tượng trong hiện tượng giới, có sanh diệt, chuyển 
biến. Vô vi pháp chỉ về cảnh giới thường trụ, không sanh diệt, chuyền biến, cũng tức 
là chỉ về lý thể. 


Hữu vi pháp gồm có 72 món, và vô vi pháp gồm có 3 món, cộng tất cả là 75 
món, hay 75 pháp. 


BÓ BIÊU УЁ 75 PHÁP 

11 sắc pháp -Năm căn: Nhãn, nhĩ, її, thiệt, thân. 

Năm cảnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc 

và một vô-biêu sắc 

75 PHÁP 72 pháp 1 tâm pháp Nhãn-thức, nhĩ-thức, hay tĩ-thức, thiệt-thức, 

hữu vi tâm-vương thân-thức, ý-thức. 

46 tâm-sở 10 Đại-địa pháp. 

pháp 10 Đại-thiện-địa pháp. 

6 Đại-phiền-não-địa pháp 

2 Đại-bất-thiện -địa pháp 

10 Tiểu-phiền-não-địa pháp 

8 Bất-tịnh-địa pháp 

14.bất tương ưng hành pháp 

3 pháp vô-vi Trạch-diệt vô vị 

phi-trạch-diệt vô-vi 

Hư-không уб-у1 

Trong phạm vi nhỏ hẹp của tập sách, chúng tôi không thé đi sâu để giải thích 
từng pháp một được. Tuy thế dë có một ý-niệm về các loại pháp ấy, chúng tôi xin sơ 
lược đại khái sau đây: 

Sắc pháp: phàm cái có thể hư nát và có tánh cách chướng ngại đều thuộc về sắc 
pháp. Trong 11 nhóm thuộc vë sắc pháp, gôm có năm căn và năm cảnh, thì độc giả 
cũng biết rôi, không cân phải giải nữa; còn món thứ 11 là vô biêu sắc cân phải giải 


thích. Vô biểu sắc là cái sắc pháp không biểu hiện ra ngoài (pháp trần), đó làđối tượng 
của ý căn. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Tâm pháp: Cũng gọi là Tâm Vương, vì nó có năng lực chủ động như ông vua có 
quyền chủ trương trong một nước. Tâm vương có ba tên: Tâm, ý và thức. Theo câu xá 
luận thì: "nhóm góp các tập quán mà khởi ra gọi là tâm; nghĩ ngợi gọi là ý; phân biệt 
gọi là thức". 


Tâm sở pháp: là cái pháp sở hữu phụ thuộc của tâm vương, như các ông quan 
phụ thuộc vào quyền sai sử của ông vua, hay các nhân viên phụ thuộcdưới sư điều 
khiển của ong chủ. 


Bát tương ưng hành pháp:Có thé gọi tắt làcái pháp bát tương ưng, nghĩa là các 
pháp không thuộc vé sắC, mà cũng không һап thuộc về tâm, nhưng là kết quả của sự 
tiếp xúc giữa tâm và sắc.thí dụ như sự "sự được " 


Là một pháp bất tương ưng. Khi ta được một cái gì, "sự được "ау không thuộc 
уёйзс pháp, cnag không thuộc vê tâm phap: "Cái mà ta được " là sắc pháp , "cái nỗi 
nỗi vui mừng " khi được là tâm pháp , còn "sự được" không thể liệt vào sắc pháp hay 
tâm pháp được , vì thế cho nên gọi là bắt tương ưng hành pháp . 


Vô-vi-pháp: nghĩa là những pháp không sanh diệt, chuyên biến, vượt ra ngoài ự 
dôi đãi.Vô vigôm có ba pháp là:trạch diệt vô vi, phi trach diệt vô vivà hư không vô vi. 


Вау mươi lăm pháp này bao gồmtắt cả sự vật trong уй trụ. 
Sự vật trong vũ tru ïchia ra làm hai loại lớn là:hữu tình thế gian và khí thế gian. 
-Hữu tình thế giántưc là toàn thể chúng sanh , có sự sống. 


-Khí thê giántưc là hoàn cảnh mà chúng sanh nương vào đê sông như đât cát, 
núi, sông, nhà, cửa v.v... 


Xét về phương diện thời gian, thì vũ trụ là vô thi vô chung, nghĩa là không có 
lúc bắt đầu và củng là không có lúc chung cục, mà chỉ có sự thay đồi, biến chuyên 
thôi. Trong vũ trụ có hằng hà sang thế giới, thế giới này thành, thì thế giới kia hoại, 
đắp đỗi cho nhau. Tuy thế, riêng mỗi thé giới, từ khi danh thành cho đến khi tiêu diệt, 
phải qua bốn giai đoạn ( thành, trụ, hoại, không) gồm một đại kiếp, tức là một ngàn 
hai trăm tám chục triệu năm (1.280.000). 


Xét về phương diện không gian,thì vũ trụ rộng lớn không thể tưởng tượng được 
. Trước tiên don vị nhỏ nhâtcủa уй trụlà thê giới(như thê giới nhỏ mà ta đang ở đây). 


Họp một ngàn thế giới mới thànhd một tiểu thiên thế giới; họp một ngàn tiểu 
thiên thế giới mới thành một trung thiên thé giới;họp một ngàn trung thiên thế giới 
mới thành một đại thiên thế giới. Như thé một đại thiên thế giới 
gồm(1.000*1.000*1.000) một ngàn triệu thế giốwi nhỏ (như thế giới chúng ta đang ở 
dây) . nhưng trong vũ trụ không phải có mđại thiên thế giới mà có vô lượng vô số đại 
thiên thé giới; cho nêntong kinh thường nòila:thập phương vi trần thé giới ( mười 
phương thế giới nhiều như cát bụi ) hay thập phương hằng hà sang thế giới ( mười 
phương thế giới nhiều như cát sông hằng ). 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Xét về phương diện phâm chất thì vũ trụ chia làm ba tầng bắc cao tháp khác 
nhau, củng gọi là tam giới, hay ba cõi là: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 


Dục giới là cõi của loài hữu tình chư Ấn Độ xa lìa được dâm dục và thực dục. 
Trong dục giới có sáu loại chúng sanh là thiên, nhon, atula, súc sinh, nga quỷ,địa 
ngục. 


Sắc giới là cõi của loài hữu tình có hình sắc tốt đẹp, đã rời bỏ được dâm dục và 
thực dục. Cõi này có bón bậc là:Ly sanh h$ lạc địa, Định sanh һу dục địa, Ly hý diệu 
lạc địa và Xã niệm thanh tịnh địa. 


Vô sac giới là cõi không có hình sắc . các loài hữu tình sanh trong cõi này chỉ 
có tâm thức màthôi. Cõi này củng chia làm bôn từng bậc cao thâp, thông thường gọi 
là tứ không thiên: không vô biên xứ, Vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


3.- Nhân sanh quan: chúng sanh nói chung, và con người nói riêng, do đâu mà 
có? Và đời sông chúng sanh có giá trị như thê nào? 


a)Theo câu xá tôn, thì chúng sanh sở dĩ bị xoay chuyên trong vòng sanh tử luân 
hôi, là do "nghiệp cảm duyên khởi", nghĩa là do mê hoặc mà tạo nghiệp, do tạo 
nghiệp mà cảm thọ các quả báo. 


Thế nào gọi là hoặc? Нойс nghỉa là mê mờ, không sáng suốt, không biết đâu là 
phải, đâu là trái tức là vô minh, mê vọng. Hoặc có hai loại: bón hoặc và tùy hoặc, Bôn 
hoặc là sự mê lầm cội gốc, củng gọi là căn bản phiền não, như tham, sân,si,mạn, nghi, 
ác kiến. Tùy hoặc là những mê lầm dựa theo bón hoặc mà phát sinh, cũng gọi là tùy 
phiền não. 


Trong sáu bồn-hoặc nói trên, thì năm hoặc đầu: tham, sanh, si, mạn, nghi, vì 
tánh chất chậm-lụt, ăn sâu gốc rễ trong thâm tâm chúng ta, rất khó dứt trừ, nên gọi là 
ngũ-độn-sử (sử là sai sử, xúi sử; những hoặc này sai khiến một cách tiềm tàng, sâu 
kín loài hữu tình làm cho chúng sanh cứ luân quân trong chỗ mê lầm nên gọi là độn- 
sử). 


Còn hoặc thứ sáu là ác kiến, vì tánh chất nó lanh lẹ, không ăn sâu gốc rễ trong 
thâm tâm và аё dứt trừ, nên gọi là lợi sử. Aùc-kiên hay lợi sử gôm có năm thứ là: 
Thâm kiên, Biên kiên, Tà kiên, kiên thủ, và giới câm thủ. 

Thân kiên: là châp một cách sai lâm răng cái thân do ngũ uân giả hiệp này là có 
thật ngã. 

Biên kiên: là châp sai lâm răng cái thân này chết rôi thì tiêu diệt hăn, không còn 
gì cả (đoạn kiên) hay trái lại, châp cái thân này chết rôi, linh hôn vẫn còn mãi mãi 


(thường kiến). Những sự chấp áy làm mát hàn lý trung đạo, nên gọi là biên-kiến. 


Tà-kiến: là chấp những đạo lý mơ hồ tà bậy và bài bác những lý nhơn quả chơn 
chánh. 


Kiến-thủ: là chấp chặt kiến giải sai lầm của mình, mà không chịu theo đời các 
bậc hiên thánh. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Giới câm-thủ: là giữ giới sai-lầm như những giới khổ hạnh của ngoại đạo v.v... 


Do những bồổn-hoặc và ác kiến nói trên sai sử, chúng sanh tạo ra các nghiệp, 
làm nhân quả cho nhau và khiên sau khi cho chúng sanh phải xoay vần mãi trong 
sanh tử luân hồi. Nghiệp có ba thứ: ý-nghiệp, tức là tự suy nghĩ, hành đọng của ý 
niệm; ngữ-nghiệp, tức là sự nói năng; thân nghiệp, tức là những hành động về thê xác. 


Nghiệp có ba tánh là: lành, dữ và vô ký (nghĩa là trung bình, không lành, không 
dữ). Nghiệp lành thì có quả báo lành, nghiệp dữ thì có quả báo dữ. Còn nghiệp vô-ký 
thì có quả báo không lành không dữ. 


Nghiệp lành, cũng như nghiệp dữ, đều có mười thứ: 


Mười nghiệp dữ là: giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dôi gạt, nói thiêu dệt, nói chia 
rẽ, nói độc ác, tham lam, giận giữ, si mê. 


—— Mười nghiệp lành là: không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
dôi gạt, không nói thiêu dệt, không nói chia rẽ, không nói độc ác, không tham lam, 
không giận giữ, không si mê. 


Quả-báo của mười nghiệp lành và mười nghiệp dữ có mau và chậm, nghĩa là có 
khi xảy ra trong một đời, có khi hai ba đời sau mới thọ quả-báo. 


Khi thời kỳ cảm quả chịu báo đã xác định, thì gọi là định nghiệp. Trái lại, htì 
gọi là bât định nghiệp. Bât định nghiệp có hai thứ: một là quả báo đã định mà thời kỳ 
chịu quả báo chưa định; hai là cả quả báo và thời kỳ chịu quả báo đêu chưa định. 


b). Trên đây là nói lý do vì sao có sự hiện diện của chúng sanh trong thê giới 
này. Dưới đây, chúng tôi sẽ nói đên giá trị của sự hiện diện ây theo quan niệm của 
Câu xá tôn, tức cũng là quan niệm của Tiêu-thừa Phật giáo. 


Quan niệm áy, không xa lạ gì đối với chúng ta. Đó là cõi đời là một bề khổ, 
trong ây, chúng sanh đang lặn һар, trôi lăn, sống chết. Con người khó vì sanh, lão, 
bệnh, tử. Con người khổ vì yêu nhau mà phải xa lìa, ghét nhau mà phải chung sống, 
muốn một đàng mà thực tế đưa đi một nẻo. Con người khó vì tai trời, nạn nước: bão, 
lụt, chiến-tranh, trộm Cướp v.V...Con người khó vì sông trong một hoàn cảnh mê mờ, 
tối tăm, không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là hạnh phúc chân thật, đâu là ảo ảnh 
giả dối. Con người khổ vì mong được trường tồn àm cõi đời lại vô thường, luôn luôn 
biến đổi, có đó không đó, có đó mát đó, như một trò mộng huyền. Con người khổ vì 
tưởng rằng có một cái thật-ngã làm nồng cốt cho sự sống, thuần nhất, tự tại, ngờ đâu 
cái Ngã ấy là giả dối, không có thật vì bị hoàn cảnh chi phối làm cho điêu đứng, đảo 
điên. 


Tóm lại, cõi đời là một bé khó làm bằng nước mắt của tất cả chúng sanh. 
Ш.- Phương Pháp Tu Hành 


1.- Tứ-diệu-đề. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Muốn giải thoát ra ngoài bê khổ mênh mông của cõi đời, Câu xá tôn chủ trương 
phải tu theo pháp "Tứ-diệu-đê"”. Tứ diệu đê tức là bón lẽ chân thật đưa người tu hành 
từ cảnh mê đên cảnh ngộ, từ cõi Ta bà đau khô, đên cảnh giới Niét bàn tịch tịnh. 


- Diệu đề thứ nhất chỉ rõ cho người tu hành thấy cõi đời là đau khổ. 


- Diệu đề thứ hai chỉ rõ cho người tu hành (һау được nguyên nhân của sự đau 
khô trong cõi Ta-bà. 


- Diệu đề thứ ba chỉ rõ cảnh giới an lạc sau khi ra khỏi cõi đời đau khổ. 

- Diệu đề thứ tư chỉ rõ con đường tu hành đề đi đến cảnh giới an lạc Niết bàn. 
Bồn Diệu dé ấy tức là: khó, tập, diệt, đạo vậy. 

2.- Thập nhị nhân-duyên. 


Với những căn cơ lanh lợi, thì có thể tu theo pháp Thập-nhị- nhân-duyên. Thập- 
nhị-nhân-duyên là 12 nhân duyên kế tiếp theo nhau, làm nhân, làm quả, khiến cho 
chúng sanh phải mãi mãi xoay vân trong | bë khổ sanh tử luân hồi. Mười hai nhân 
duyên â ау là: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục thập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử. Mười hai nhân duyên này như mười hai vòng : xích nói liền với nhau làm thành một 
chuỗi xích, không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Nếu cắt đứt được một vòng xích thì 
chuỗi xích а ау tất phải phải đứt đọan. Đối với Е tu hành, muốn chấm dứt sanh tử luân 
hồi, thì cái mắc xích cần phải bị cắt đứt là "ái". Ani ở đây tức là luyến ái. Vì luyến ái 
nên mới có thủ cho mình, rồi "thủ" sanh ra ' XP Và từ đó, cái vòng sanh tử lại tái 
diễn. Vậy không có "ái", thì không có "hữu", không có "hữu" thì không có "sanh", 
không có "sanh" thì không có "lão tử", nghĩa là không có khó đau. 


IVQuả Vị Tu Chứng 
1.- Người tu theo pháp Tứ-diệu đế, nếu mau lắm thì cũng phải trải qua qua ba 
đời, còn nếu chậm, thì phải tải qua 60 kiếp, mới chứng được A-la-hán, la fcõi cao 


nhất của hàng Thanh Văn. 


Trước khi chứng được quả vị A-la-hán, hành-giả tuần tự chứng các quả dưới 
đây: 


Tu-đà-hoàn, Tàu dịch là Nhập lưu, hay Dự lưu, nghĩa là bắt đầu nhập vào dòng 
Thánh. 


Tư-đà-hàm, Tàu dịch là Nhật lai, nghĩa là còn phải đâu thai vào cõi Dục-giới 
một lân cuôi cùng nữa, đê tu hành cho rôt ráo, trước khi vĩnh viên xa rời cõi này. 


A-na-hàm, Tàu dịch là Bât-lai, nghã là không còn phải đầu thai vào cõi Dục- 
giới nữa. Hêt bực này là đên quả vị A-la-hán. 


A-la-hán, Tàu dịch là Ứng-cúng hay Vô-sanh, nghĩa là dứt bỏ được cái điều mê 
lâm trong cõi Sắc giới và Vô- sắc giới, không còn phiên não, không còn chịu sanh tử 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


luân hồi, vượt ra khỏi ba cõi, hưởng sự cúng dường của thiên và nhân. Bậc này gọi là 
bậc Vô-học, nghĩa là không phải tu học pháp gì nữa. 


2.- Đối với lỗi tu Duyên-giác, nghĩa là tu theo lối quán 12 nhân duyên, thì quả 
vị không có chia ra nhiều tầng bậc, chăng qua khi đang tu hành thì gọi là Duyên-gíac 
hướng, nghĩa là đi lần tới mục đích của sự tu hành là quả Duyên-giác. Còn khi tu 
được đầy đủ, đứt mối mê lầm, chứng được chân lý, thường hưởng được cái vui giải 
thoát trong cảnh Niết-bàn, thì gọi là Duyên-giác quả. Vị chứng được quả này thì gọi 
là Bích-chư-Phật, tức là vị Phật tự giải thoát cho mình, nhưng chưa có thê giác tha. 
Từ khi bắt đầu tu hành cho đến khi chứng quả Duyên-giác, thời gian dài ngắn khác 
nhau tùy theo căn cơ của kẻ tu hành: vói căn cơ lanh lợi thì ít ra cũng phải trải qua 
bốn đời tu luyện; với căn cơ chậm lụt thì phải trải qua 100 kiếp tu hành. 


V.- Kết Luận 


Câu xá tôn, mặc dù chỉ là một tôn phái trong nhiều tôn phái của Tiêu-thừa, 
nhưng có thé đại diện một cách gần đây đủ cho phái Tiêu-thừa Phật giáo. Bởi thé , 
Câu xá tôn, chúng ta có thê hiều một cách khá tường tận giáo lý căn bản và phương 
pháp tu hành của hàng Tiểu-thừa trong quá khứ xa xưa. 


Nhưng từ khi tôn này được thành lập ở Trung Hoa đến bây giờ, thời gian đã trôi 
qua hơn một ngàn năm. Trong thời gian ây, chắc cũng có nhiều sự biến đổi trong chỉ 
tiết. Chúng tôi rất tiếc không có nhiều tài liệu dó nghiên cứu một cách đầy đủ những 
biến chuyên của tôn này qua thời gian và sự tồn tại của nó trong hiện tại như thế nào. 
Do đó, chúng tôi thành thật đề nghị với quý độc giả hãy xem bài này như một bài 
nghiên cứu về một trong mười tôn phái ở Trung Hoa, chứ chưa phải một "con đường" 
hoàn bị, hướng dẫn trực tiếp quý vị vào sự tu luyện. Chúng tôi muôn nói, пёи quý vị 
thấy căn cơ mình thích hợp với giáo lý Tiêu-thừa, mà muốn bắt tay vào sự tu luyện, 
thì cũng cần tìm đọc thêm nhiều nữa và nghiên cứu cho đến nơi đến chốn, để khỏi lạc 
hướng sai đường. 


10.- Thành Thật Tông 
I.- Duyên Khởi Lập Tông 


Tôn này thuộc về Tiểu Thừa, y cứ vào ý nghĩa của bộ thành thật luận, do đó gọi 
là Thành thật tôn. 


Bộ Thành thật luận do ngài Ha-lê-bạt-ma ( Harivarman, Tàu dịch là Cưu-ma-la- 
đà (Kumaraladha) thuộc phái Tiểu Thừa Tát-bà-đa làm ra, vào khoảng 900 năm, sau 
kh đức Phật Thích Ca nhập niết bàn. Như chúng ta đã biết qua trong phần lịch sử 
truyền giáo ở Aán độ, sau khi đức Phật nhập niết bàn, phái Tiêu Thừa chia ra thàngh 
nhiều nhóm, giải thích kinh điển của Phật không giống nhau. Nhận thấy nguy cơ có 
thê làm cho Phật giáo suy đoivif sư không đồng quan điểm`về giáo lý của các tôn 
phái ау, ngài Ha-lê-bạt-ma đã đem hết tâm lực và trí tuệuyên bác của mình, rút ra lý 
tinh tủytong các bộ kinh luậncủa Tiểu Thừa, làm ra bộ thành thật luận. Sở dĩ ngài 
dùng hai chữ "Thành thật"đề đặt tên cho bộ luậncủa mình là hàn ý muốn nói rằng: 
những lý nghĩa trong bộ luận của minhlaf chân thật, đúng đắn hoàn toàn với giáo lý 
căn bản trong ba tạng kinh điển của Phật . mà thật như thế, bộ Thành thật luận là bộ 
luận có thê tiêu biểu một cách trung thựcgiáo lý của Tiểu Thừa. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Và củng vì giá trị chân chính ầy màbộ Thành thật luận được truyền sang Trung 
Hoa và được Ngài Cưu-ma-laThập trong đời giao tần dịch ra văn Tàu, gồm có tất cả 
16 cuốn, chia ra làm 202 phẩm. Nhưng mặc dù được người đời hâm mộ, bộ luận này 
phải đợi đến đời Nam Bắc triều mới thành lập một tôn riêng tức là" Thành thật tôn". 


IL-Tôn Chỉ Và Giáo Lý Căn Bản 
Tôn này chủ trương "nhân không , Pháp không ". 


Như chúng ta đã biết, theo Câu-xá-tôn thì nhơn không nhưng pháp lại có. Thành 
thật tôn, đi xa hơn, cho răng nhơn không thật, mà pháp củng không thật. 


Рё giải thích chủ trương "hai không" này, Thành thật lập ra hai môn là: Thế 
giwói môn và Đệ nhât nghĩa môn. 


1.- Thế giới môn: Môn nghĩa đen là cửa; Thế giới môn tức là cửa của Thế 5191; 
nói một cách thông thường như ngày nay thường nói, "thế giới môn" tức là đứng về 
"phương diện thé tục, phương diện tương đối" mà quan sát suy luận. 


Xát về phương diện tương đối, thì nhơn cũng có mà pháp cũng có. Thật vây, 
theo sự nhận xét thông thường, thì ta có một cái thân; ta đi, đứng, năm, ngồi; ta có 
một cái tâm đề suy xét, phân biệt, nhớ chuyện quá khứ, tính chuyện tương lai? Thé 
mà bảo mà không có ngã thì thật là vô lý. Lại trong kinh cũng thường nói: ta thường 
tự ngăn ngừa và tụ giữ lấy ta, làm lành tự mình được hưởng điều lành, làm ай, tự 
mình chịu hưởng quả đữ. Vậy nếu bảo rằng không có người, không có ta, thì thật là 
trái với nhận xét và lý luận thông thường. 


Xét về các pháp cũng vậy, bảo rằng không thì cũng là vô lý. Nếu không có sắc 
pháp thì làm sao có thân ta, có cảnh giới chung quanh ta? Ừ, thì thân ta, do ngũ uân là 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức, giả hợp mà thành. Những thứ này cũng là pháp cả. Thí dụ 
nếu ta chia chẻ cái sắc pháp ra thành nhỏ mãi, thì cuôi cùng, dù nhỏ đến không thê 
chia chè được nữa, cũng vần là sắc, chứ sắc không thê chia ra mà thành "không" được 
. Ngược lại, nếu đã là không, thì không thê đem cái "không" ấy nhân lên mãi mà 
thành "có" được. Cũng như trong toán học, dù có nhân bao nhiêu lần với con số 
không ( dero), thì không cũng vẫn là không . 


2.- Đệ nhất nghĩa môn: Đệ nhất nghĩa môn, hay chon đề, là nói về phương diện 
tuyệt абі. Đứng về phương diện này mà xét, thì Ngã và Pháp điều là giả có, chứ 
không thật có. Khi năm uân hòa hợp thì tạm gọi là ta; khi năm uân tan ra thì cái дуу 
không còn nữa. Và lại cái ta ấy, trong lúc còn sanh tiền, thì mõi phút, mỗi giây cũng 
đều có thay đồi, biến chuyên chứ không thuần nhất là bát biến. 


Các pháp cũng vậy, tương đối mà nói thì có, nhưng tuyệt đối mà xét thì cũng 
không thật có. Các pháp cũng do nhân duyên hòa hiệp mà tạm gọi là có, chứ không 
thể có một cách tuyệt đối, nghĩa là không thuần nhất và bắt biến. Vì thế cho nên Phật 
dạy: "các pháp đều là như huyễn như hóa". Kinh Bát nhã cũng nói: "sắc chăng khác gì 
không , không chàng khác gì săc, sắc tức không , không tức sắc"...Tóm lại, đứng về 
đệ nhất nghĩa môn mà xét, các pháp rốt ráo là chơn-không . Chơn-không là thế nào? 
Chơn-không có nghĩa là: chơn pháp của các pháp trong vũ trụ vốn là chơn thật, nhưng 
không phải là có các hình tướng như các hình tướng giả dối mà người đời thường 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thấy ở chung quanh. Cái "có" và cái "không " ở trong đời, đối với chân đề, hay đệ 
nhât nghĩa đê, đêu giả dôi, không thật. 


Nên biết cái "không " hiểu theo nghĩa chơn đế, khác với "không" hiểu theo 
nghĩa tục đề. Cái "không" của е đề thì gọi là Chơn không; còn cái không của Tục 
dé là cái "không" đối đãi với cái "có" mà thành, đó là không giới. Chon không thường 
văng lặng tịch diệt га ngoài cái đối đãi của "có "và "không" phàm tục. Còn không 0101 
chàng qua là cái sắc đối với nhãn căn đó thôi. Chơn không không phải là sắc; không 
giới mới là sắc. Chơn không, không thấy được. Choan không không đối tượng; không 
giới thuộc về đối tượng. Chơn không là vô lậu. Không giới là hữu lậu. Chơn không là 
vô vi, Không giới là hữu vi. 


3.- Tương quan giữa Thé giới môn(Tục để) và Đệ nhất nghĩa môn(Chơn đề): 
Theo đề nhất nghĩa môn thì chơn lý của vũ trụ vôn Chơn không tịch diệt,văng lặng; 
theo thế giới môn thì có ta và người, có sắc và không, nghĩa là có ngã và pháp. Vậy 
thì giữa Thế giới môn và Đệ nhất môn có tương quan gì với nhau không? Làm sao mà 
Chơn không tịch tịnh lại pháp sanh ra ngã và pháp, nghĩa là từ chỗ Chơn không lại 
phát sanh ra chúng sanh và sơn hà đại địa? 


Thành thật tôn cắt nghĩa: đó là vô minh. Các pháp trong vũ trụ, thê tánh vốn 
văng lặng, tịch diệt, nhưng vì do tâm vọng tướng phân biệt mà có rối loạn, lăng xăng. 
Nói một cách rõ ràng hơn, bản tánh của vũ trụ vôn là không có ngã, không có pháp 
nhưng vì "hai món chướng"mà thấy có ngã và pháp. Hai món chướng ду là: 


a) Phiền não chướng, tức là các nghiệp chướng về Kiếùn hoặc Tư hoặc. Chướng 
này vì châp cái ta mà thiệt có, nên mới sanh các phiên não, rôi loạn thâm tâm,chướng 
ngại đạo Niết bàn tịch tịnh. Chướng này, trong Câu xá luận, thì 


gọi là "tánh nhiễm ô vô tri". 


b) Sở tri chướng: cũng gọi là trí chướng. Căn bản của chướng này, là chấp các 
pháp thật có, làm che lấp cái tánh vô điên đảo đối với các cảnh mình hay biết, làm 
chướng ngại đạo Bồ đề.  Chuóng này trong câu xá luận gọi là "bắt nhiễm ô vô tri" ( 
không nhiễm ó nhưng vẫn thuộc về si mê không biết, vì làm cho mình không chứng 
rõ được chơn lý). 


4.- 84 pháp: Như chúng ta đã thấy trong Câu xá tôn, những hiện tượng của nhơn 
sanh và vũ trụ, được phân thành 75 pháp. Theo Thành thật tôn, thì nhân sanh, vũ trụ 
lại được chia thành 84 pháp. Còn Pháp tướng tôn lại chia thành 100 pháp. Như thé, 
chúng ta nên hiệu rằng sự phân chia ra ít hay nhiều pháp chỉ là một vấn đề tương đối, 
chứ không có nghĩa nhất định. Sự phân loại các pháp này, chỉ có một mục đích là để 
nghiên cứu cho rõ ràng nhân sanh, vũ trụ mà thôi. 84 pháp mà Thành tật tôn đã phân 
loại là: 


14 Sắc pháp: 5 Căn, 5 Trần, 4 Đại. 
50 Tâm pháp: 1 Tâm vương, 49 Tâm sở (so với Câu xá tôn, thì coa ba Tâm sở là 


Hân ( tánh hớn hở), Yêm (tánh nhàm chán) và Thùy miên và Câu xá tôn ghép thành 
một Tâm sở, con Thành thật tôn thì chia làm hai là Thùy và Niêm). 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


17 Phi sắc phi- tâm pháp (tức là Bất tương ưng hành pháp). Về loại này, Thành 
thật tôn hơn bên Câu xá tôn ba pháp: Thành thật tôn hợp ""Mạng căn " và "Đồng 
phận" lại là một, nhưng lại thêm: Lão, Tử, Phàm phu và Vô tác (tức là Vô biểu sắc 
bên Câu xá tôn). 


3 Vô-vi pháp( như bên Câu xá tôn) Trạch diệt vô-vi, Phi trạch diệt vó-vi và Hư 
không vô-vI. 


Ш.- Phương Pháp Tu Hành 


Phương pháp tu hành của Thành thật tôn cũng gần giống như của Câu xá tôn; 
nhưng vì Câu xá tôn chủ trương "nhơn không pháp hữu"; còn Thành thật tôn thì chủ 
trương "nhơn không pháp không ", nen về phưpưng pháp tu hành của Thành thật 
tôn,đặc biệt có hai pháp quán là: Ngã không quán và Pháp không quán. 


1.- Ngã không quán và Pháp không quán: 


a) Ngã không quán: như quán trong cái bình không có nước, thì gọi là Không. 
Quán thân ta do năm uân hòa hợp giả tạm mà có, chứ không có một cái ta chân thật. 
Pháp quán này mục đích là nhận rõ lý ngã (nhơn) không, nên gọi là " Ngã không 
quán”. 


b) Pháp không quán: như sau khi quán cái bình không có nước, lại quán thêm 
một tầng nữa dé thấy rằng, thê chất của bình cũng không chân thật. Айр dụng pháp 
quán này trong thân người, hành giả đi đến kết luận rằng: không những cái ta là 
không thật, do ngũ uân tạo thành; mà chính các pháp tạo ra ngũ ийп cũng không chơn 
thật. Aáy là pháp quán về pháp không. 


2.- Ba tâm và diệt đế: Phương pháp này cũng gần giống như hai pháp quán trên, 
nhưng đi xa hơn một tầng, nghĩa là không chấp có, nhưng cũng không chấp không. 
Ba tâm là: 


a) Giả danh tâm, tức là cái tâm chấp những giả danh, như chấp người ta là có 
thật. Đôi với sự châp trước này, hành giả dùng trí huệ mà quan sát, biệt nó đêu là 
nhơn duyên hòa hợp mà sanh, tức chứng được lý nhơn không. 


b) Pháp tâm, là cái tâm chấp pháp thể năm uấn là thực có. Đối với sự chấp trước 
này, hành giả dùng trí Chơn không mà trừ bỏ, thây được pháp không. 


с) Không tâm là cái tâm chấp cái "không " là thật có, nghĩa là đã quán biết được 
nhơn ngã, Pháp ngã đều không, mà lại chấp cái "không " là thật. Như thế, chấp "có 
đã là sai, mà chấp "không" lại càng sai hơn. Vậy phải quán Ngã, Pháp đều không, mà 
cái không ấy cũng không có tướng nắm bắt, nhận thấy шг, như không giới. Rốt lại 
chỉ còn cái"Chơn không " là chơn lý tuyệt đối, ngoài ra "có" và "không" của phàm 
tục. Đến đây tức là Diệt dé. 


IV.- Quả Vị Tu Chứng 


Về quả vị tu chứng, tôn này cũng giống như Câu xá tôn, có 27 từng bực, tức là 
27 vị Hiên Thánh. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


a) Dự lưu hướng: Dự lưu hướng, nghĩa hướng tới dòng thánh; nói một cách nôm 
na, hành giả đang, đi dần đến dé nhập vào dòng thánh, như chiếc thuyền dang đi trên 
dòng sông con, йё vào con sông cái. Dự lưu hướng gồm có 3 bực sau đây: 


1.- Tùy tín hành: Tùy tính nghĩa là nghe theo lời dạy của các bậc đã chứng quả, 
rôi tin và tu tập theo. 


2.- Tùy pháp hành: VỊ này không còn đợi có những lời dạy bảo của các bực 
thánh hiện, nhưng chỉ thuận theo chánh pháp mà tự tu hành. 


3.- Vô tướng hành: Là bậc kiến đạo, thấy được chon lý của lý diệu đế, trí vô lậu 
đã phát sanh. 


b) Dự lưu quả: Tức là quả tu đà hoàn. Bực này đã dứt hết những kiến hoặc trong 
ba cõi, dự vào dòng thánh đạo. 


c.) Nhứt lai hướng: Bực này đã dứt được năm phâm tư hoặc ở cõi Dục giới, 
đang hướng đên quả Nhút lai. 


d.) Nhứt lai quả: Вис này đã dứt được phẩm tư hoặc thứ sáu ở cõi Dục giới, 
nhưng còn phải trở lại một cõi lân cuôi cùng (nhút lai) ở cõi Dục giới. 


đ) Bất hoàn hướng: Bực này đã dứt được hai phẩm tư hoặc thứ bảy và thứ tắm ở 
cõi Dục giới, và đang tu hành đề hướng đến quả Bất hoàng, là quả thoát ra vòng Dục 
giới và không còn trở về Dục giới nữa. 


e) Bất hoàn quả: Вис này đã hoàn toàn dứt được 9 phẩm tư ở cõi Dục giới, cho 
nên không trở vê cõi Dục giới nữa. Quả này gôm có 11 bực như sau: 


1.- Trung ban: Bực này, sau khi ở cõi Dục giới vừa cheết, sắp sanh lên cõi Sắc 
8161, cái thân trung ấm tuy còn ở vào khoảng trung gian mà đã dứt trừ các mê lầm 
phiền não của cõi Sắc giới, nên vào ngay Niết bàn. 


2.- Sanh ban: Bực này sau khi lên cõi Sắc giới, chàng bao lâu thì vào Niết bàn; 
áy là do sự siêng năng về đường tu đạo mà mau tới vậy. 


3.- Hứu hành ban: Вис này sau khi sanh về cõi Sắc giới, tu hành tinh tánh mãi 
không nghỉ, mà vào được Niêt bàn. 


4.- Vô hành ban: Bực này trái lại, sau khi sanh vào cõi Sắc giới, vì trễ nãi đường 
tu hành, nên thành quả dù chậm dên, nhưng собі cùng cũng vào Niết bàn. 


5.- Lạc huệ ban: Byc này sau khi sanh vào cối Ѕас giới, lại lân được sanh vào 
Sắc cứu kính là cõi cao nhât ở cõi Sắc giới mới vào Niệt bàn. Cõi trời Sắc giới có 
định, có huệ, bực này làm huệ làm vui nên gọi là "Lạc huŝ". 


6.- Lạc định bàn: Вус này không chịu vào Niết bàn nơi cõi Sắc 0101, mà còn 
muốn chuyên sanh lên cõi Hữu đảnh là cõi cao của Vô sắc giới, mà vào Niết bàn. 
Trong cõi Vô sắc giới này, chỉ có định mà không có huệ, hành giả lấy định làm vui, 
cho nên gọi là Lạc định. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


". Chuyên thể: Вис này sau khi ở cõi Dục giới, chứng được quả Dự luu và 
Nhất lai, đáng lẽ sanh vë cối Sắc giới hay Vô sắc giới, nhưng hành giả lại chuyên 
sanh vào cõi Dục giới mà tu hành, chứng được quả Bât hoàn rôi vào thăng ngay №іёї 
bàn. 


8.- Hiện ban: Bực này không sanh vào cõi Sắc giới, Vô sắc giới, cũng không 
cân chuyên sanh, chỉ tu tập trong một thời kỳ, chứng luôn ba quả, rôi đi thăng từ cõi 
Dục giới vào Niệt Бап. 


9.- Tín giới: Bực này, vì căn cơ hơi chậm lụt, nên chỉ tin theo lời dạy bảo của kẻ 
khác mà tu hành, chứng được quả Bát hoàn. 


10.- Kiến đắc: Bực này, trái lại với bực Tín giới ở trên, chứng được quả Bất 
hoàn là nhờ có căn cơ lanh lợi, tự nương theo trí huệ của mình mà thôi. 


11.- Thân chứng: Bực này là bực lợi căn tột độ, chứng được Diệt tận định. 


Mười một bực Bất hoàn quả Кё trên này, không phải có thứ bậc tuần tự mà hành 
giả phải vượt qua. Đây chỉ là 11 trường hợp khác nhau trong quả Bất hoàn, do căn cơ 
lanh lẹ, hay chậm lụt, do sở nguyện hay hoàn cảnh, tâm tính khác nhau mà ra. Nhưng 
dù sao, thì cũng là ở trong quả Bất hoàn cả, không có cao và thấp hơn và kém, và đều 
gọi là А la hán hướng, nghĩa là đang hướng đến quả А la hán. 


Nếu ké từ bậc đầu tiên là: Dự lưu hướng cho đến bậc Bắt hoàn quả, gồm cả thảy 
18 bậc, thì gọi là bậc Hữu học. 


Còn chín bậc cuối cùng sau đây là chín bậc A la hán quả, cũng gọi là bậc Vo 
học. 


=~ р) А la hán quả: Quả vị này gồm có 9 bậc, cũng gọi là Vô học, nghĩa là không 
cân phải học hỏi gì nữa. 


1.- Thối pháp tướng: Thối nghĩa là thối lui. Thối lui ở đây không có nghĩa là 
thô! lui vê sanh tử, làm chúng sanh, mà thôi lui vê cảnh thiên định đã dàng, như các 
bậc độn căn La hán. 


2.- Thủ hộ tướng: Thủ hộ là gìn giữ bảo hộ. Thủ hộ tướng tức là bậc La hán gìn 
giữ bảo hộ cảnh thiên định đã được, không mât. 


3.- Tử tướng: Là bực La hán rất nhàm chán thé gian, lại sợ thôi mát chỗ chứng 
ngộ của mình, nên muôn vào liên cõi Niết bàn. 


4.- Trú tướng: Là bực La hán, căn cơ không thê tu tới mà cũng không đến nỗi 
thô! lui, chỉ giữ vê bực trung mà thôi. 


5.- Khả tấùn tướng: Khả tấn là có thể tién thêm nữa. Đây là bực La hán đã 
chứng được bực thiên định, mà còn tu tới mãi. 


6.- Hoại tướng: Đây là bực La hán,căn cơ chậm lụt, nhưng vẫn giữ được không 
thôi lui, mặc dù gặp phải duyên trở ngại. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


7.- Huệ giải thoát: Bực La hán này đã chứng được Diệt tận định, được chơn trí 
vô lậu, đã giải thoát các phiên não, nhưng chưa ly được sự chướng ngại về cảnh thiên 
định. 


8.- Câu giải thoát: Đây là bực La һап đã giải thoát được cả huệ chướng và định 
chướng; nghĩa là không còn bị trí huệ hay thiên định làm chướng ngại nữa. 


9.- Bất thối tướng: đây là bực La hán có căn cơ lanh lợi, bao nhiêu công đức trí 
huệ đã tu tập đêu không thôi lui hay là tiêu та được . 


Tóm lại, mặc dù quả vị tu chứng của yôn này có chia ra đến 27 bậc, nhưng đó là 
muốn chia chẻ một cách rốt ráo của từng trường hợp, chứ đại khái cũng giông như 
quả vị tu chứng trong Câu xá tôn. Thật vậy, nêu chúng ta đem so sánh quả vị của hai 
tôn Câu xá và Thành thật, thì sẽ thây như sau: 

Câu Xá Tông 

1.- Tu-đà-hoàn 

(hay Nhập-lưu) 

2.- Tu-đà-hàm 

3.- A-na-hàm 

(hay Båt-lai). 

4.- A-la-hán 

(hay Vô-sanh Vô-học) 

Thành Thật Tông: 

1.- Dự-lưu-hướng và Dự-lưu-quả. 

2.- Nhứt-lai-hướng và Nhứt-lai-quả 

3.- Bất-hoàn-hướng Và Bắt-hoàn-quả 

4.- A-la-hán (Vô-sanh, Vô-học). 

V.- Kết Luận 

Thành-thật tôn, cũng như Câu xá tôn, đều thuộc các tôn phái của Tiểu-thừa Phật 
giáo. Слао lý căn bản của hai tôn cũng gân giông nhau, chỉ có khác ở điêm: Câu ха 
tôn thì chủ trương "nhơn không pháp hữu", còn Thành-thật tôn thì chủ trương "nhơn 
không pháp không ". Như thê, Thành thật tôn đã bước thêm một bước lại gân Đại - 


thừa Phật giáo hơn. Đó là một điểm chứng-minh rằng theo với thời gian, Tiểu-thừa và 
Đại -thừa càng xích lại gân nhau hơn. Với cái đà ây, chúng ta hy vọng rôi đây, giữa 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


giên giới hai phải lớn của Phật giáo sẽ được xóa hết, chỉ còn lại một danh từ, một cái 
đạo chung cho cả thê giới là Đạo Phật. 


Hoài bảo ấy, hiện tổng hội Phật giáothê giới đang có gắng thực hiệngua nhiều 
quyết nghị trong các đại hội Phật giáothê giới. Và ở Việt namhoài bảo áy được thể 
hiện trong những ngày đầu năm 1964, dưới danh hiệu Giáo hội Phật giáo Việt nam 
Thống nhất. Trong giáo hội này, các giáo phái Đại Thừađều thề nguyện chung sức 
chung lòng đề phát huy nền Phật giáo Việt nam mỗi ngày thêm rạng rỡ. 


Tổng Kết Về Mười Tông 


Chúng ta đã có một cái nhìn tổng quàtvê mười tôn. Chúng ta đã hiểu sơ апап 
thành lập tôn chỉ và giáo lý căn bản, sự tu hành váu chứng quả của mười tôn. Vì day 
là những bài học phô thông, nên chúng ta không thẻ đi sâu vào chi tiết, và phạm vi 
cũng như thời không cho phép chúng tôi nói nhiều hơn nữa. Nếu quý vị đọc giả nào 
muốn һіёџ rõ ràng hơn, hãy tìm các kinh sách nói về mười tôn ấy. 


Mặc dù văn tắt, qua những bài học này, chúng ta có thê năm được những điêm 
chính căn bản của môi tôn. 


Mỗi tôn, tuy có một tôn chỉ một chủ trương riêng, nhưng tôn nào cũng thờ đức 
Phật Thích ca làm giáo chủ, và dựa trên các kinh điên của ngài đã nói mà lập tôn. 


Sự sai khác chăng qua là cách giải thích vũ trụ hữu hạn và phương pháp tu 
hành. Chứ còn những điểm chính căn bản, thì mọi tôn phái công nhận giông nhau, là: 
có một chân như trong suốt , linh điệu bên trong vũ ги vjn hữu, làm nền móng cho 
mọi hiện tượng ở thé gian này. Chúng sanh không công nhận được cái chân như ấy, vì 
chúng sanh bị vô minh che ám; nhưng với phương pháp tu hành mà đức Phật Thích 
ca đã dạy bảo, chúng ta sẽ giác ngộ và thể nhập với các chân như ấy. 


Nếu sự giải thích vũ trụ vạn hữu có nhiều cách, và phương pháp tu hành có 
nhiều lối là vì xu hướng và trìnhđộ và căn cơ của chúng sanh không йди; cũng như 
phương pháp chữa bệnh, phải tùy bệnh nặng nhẹ, phải tùy người mà cho thuốc . làm 
sao cho bệnh nhân lành bệnh là lương y giỏi. 


Chúng ta rất không may, ở vào thời kỳ mạt pháp , không có lương y giỏi. 
Nhưng sự giải thích căn bệnh và phương pháp chữa bệnh của các bậc đại lương y là 
giáo lý của các tôn phái, đang còn đó. Chúng ta hãy tụ nghiên cứu lấy căn bệnh của 
chúng-ta, và hãy lựa phương thuốc nào thích hợp với bệnh của chúng ta mà uống thì 
chắc chắn chúng ta sẽ lành bệnh. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Năm 


Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo, 
10 Tông Phái và Vũ Trụ Nhơn Sanh 


--- 000 --- 
Bài Thứ 9 
Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung Hoa 
(tiếp theo) 
7.- Hoa Nghiêm Tông hay là Hiền Thủ Tông 
I. Duyên Khởi Lập Tông 


Tôn này thuộc về Đại-thừa, căn cứ theo giáo-nghĩa trong kimh Hoa-nghiêm là 
một bộ kinh cao nhât mà Đức-Phật đã nói ra, nên gọi là Hoa-nghiêm tôn. 


Người sáng lập ra tôn này là Ngài Đỗ-thuận một vị Hòa-thượng đời Đường. 
Ngài đã thâu góp ý-nghĩa mâu-nhiệm của kinh Hoa-nghiêm, làm ra ba bộ "Pháp-giới 
quán”. 


Người kế vị Ngài Đỗ-thuận là Ngài Trí-nghiễm, ở chùa Trí-tướng. Ngài Trí- 
nghiễm đã làm ra nhiều bộ luận có giá trị để giải bày nghĩa lý của tôn này như các bộ: 
"Sưu huyền ký", "thập huyền môn", "Ngũ thập yếu vấn đáp". 


Vị thừa kế Ngài Trí- nghiễm và đã có nhiều công nghiệp lớn đối với Tôn này là 
Ngài Pháp tạng, cũng gọi là Hiền-Thủ quốc sư. Ngài đã làm ra bộ "Thám huyền ký" 
và nhiều chương số khác, khiến cho Hoa nghiêm tôn rất được thạnh-hành và phát 
triển trong đời Ngài. Do đó, Tôn này cũng thường gọi là Hiền thủ tôn. Sau khi Ngài 
Hiền thủ qua đời được ít lâu, kinh Hoa nghiêm được dịch lại bằng tiếng Hán văn bộ 
mới, Ngài Trừng quán, tức là Thanh lương quốc sư, dựa theo ý nghĩa bộ Hoa nghiêm 
mới dịch này mà làm ra bộ "Hoa nghiêm số sao", bày giải nghĩa lý rộng rãi, sâu xa 
màu nhiệm của kinh Hoa nghiêm. Vì thế, Hoa nghiêm tôn lại càng được người đời 
sùng mộ, nhất là trong giới thượng lưu trí thức nước Tàu. 


IIL-Tôn Chỉ Và Giáo Lý Căn Bản 


Trong các bộ kinh của Đức Phật, kinh Hoa-Nghiêm là bộ kinh có ý nghĩa cao 
siêu, mầu nhiệm nhất. Chỉ những vị đại đệ tử, căn cơ minh màn, lanh lẹ mới có thể 
hiểu thấu được. Do đó, Hoa-Nghiêm tôn chỉ thích hợp với những ai đã có một căn bản 
Phật pháp vững chắc và đã quen với lối suy luận trừu tượng của giáo lý nhà Phật. 
Рет một giáo lý uyên thâm của Phật pháp ra trình bày trong một tập sách phố thông 
như thế này, thật khó mà nói cho rõ ràng, đầy đủ nghĩa lý của Hoa-Nghiêm tôn. Tuy 
thế, để có một bộ sách gồm đầy đủ mười tôn phái của Phật giáo Trung Hoa, và dé quý 
độc giả có đủ tài liệu dë so sánh sự sai khác của mỗi tôn, chúng tôi không thể không 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


nói đến Hoa-Nghiêm tôn trong khi điểm qua tôn chỉ và giáo lý căn bản của mười tôn. 
Chúng tôi sẽ cố gắng trình bày một cách giản dị, gọn gàng về giáo lý đặc sắc của tôn 
này, và cũng mong mõi quý độc giả theo dõi một cách chăm chú sự trình bày này, 
ngõ hầu ván đề được sáng tỏ. 


Tôn này được gọi là "Viên giáo", nghĩa là giáo lý Viên dung hoàn toàn đầy đủ. 


Tôn của chủ trương "pháp giới duyên khởi" , nghĩa là vũ trụ vạn hữu trùng trùng 
do nhân duyên hòa hợp mà thành. Nói một cách khác, mọi sự vật trong vũ trụ bao la, 
là một vật nhỏ như hạt bụi, cho đến một vật lớn như trăng sao, đều nương vào nhau, 
làm nhân làm quả, lớp lớp không cùng tột, dung thông nhau, ảnh hưởng lẫn nhau mà 
có. Mỗi pháp, trong vũ trụ không thể tồn tại riêng rẽ, biệt lập mà tự có được. Cái này 
có là nhờ cái kia, cái kia có là nhờ cái này. Cái này và cái kia tương quan, tương 
duyên, lớp lớp không cùng tột, cho nên gọi là "vô tận duyên khởi" hay "trùng trùng 
duyên khói". 


Vì là trùng trùng duyên nhau, nên một là hết thảy, hết thảy là một, mọi sự vật 
trong vũ trụ đêu dung thông nhau. Và do đó, trong kinh Hoa-Nghiêm đã nêu lên pháp 
môn "sự sự vô ngại pháp giới". 


i Dë hiểu rõ nghĩa lý của pháp môn này, chúng tạnh hãy đi theo pháp quy nạp 
gôm có 4 giai đoạn sau đây, cũng gọi là 4 pháp giới: 


1.- Sự pháp giới: Sự là nói về các hình tướng sai biệt các pháp trong vũ trụ, 
trong vũ trụ, các pháp đều có giới hạn rõ ràng như nước lạnh, nước đá, nước sôi, hới 
nước, đều có tướng trạng khác nhau. Đó là đứng về sự mà quan sát vũ trụ vạn hữu 
hay nói theo danh từ đạo Phật là "Sự pháp-giới ". 


2.- Lý pháp-giới: Lý là nói về các phần bên trong, vô hình của sự vật. Đây tức là 
lý tánh bìmh đẳng, chỗ nương tựa cho tất cả sự tướng; lý dung thông cho khắp tất cả, 
nước lạnh, nước đá, hới nước, tuy tướng trạng khác nhau, nhưng thê tánh vån là một 
(nghĩa là gồm H2+O). vũ trụ vạn hữu không chỉ có phần sự tương mà còn phần lý 
tánh nữa. Đó tức là "Lý pháp-giới”". 


3.- Lý sự vô ngại pháp-giới: Như trên chúng tạnh đã thấy, mỗi pháp đều có Sự 
và Lý do nơi Sự mà rõ, sự nương vào Lý mà thành. Lý và Sự dung thông, như nước 
tức là sóng, sóng tức là nước. Lý, Sự trong pháp-giới cũng dung thông, vô ngại. Đó là 
lý nghĩa của "Lý, Sự vô ngại pháp-giới ". 


4.- Sự vô ngại pháp-giới: Trong pháp-giới, có hằng hà sang sôsự vật, hình tướng 
tuy khác nhau, giới hạn tuy bất đồng nhưng lý tánh dung thông bình đẳng, không có 
phân chia ngăn cách. Nhờ lý, mà sự sự được dung thông vô ngại. Như các vật dụng 
bằng điện, nào quạt điện, đèn điện, máy lạnh, ủi điện, lò xo .v.v...tuy mỗi vật đều có 
hình đáng, công dụng sai, nhưng đều thông nhau qua luồng điện chi phối lånh nhau, 
ảnh hưởng qua lại. Một thí dụ khác: nhiều hồ chứa nước, hình dáng, rộng hẹp khác 
nhau, nhưng ăn thông với nhau bằng những ó ống nước, do đó sự đày vơi, nhớp sạch 
của một hồ này đều liên quan mật thiết đến tất cả các hồ khác. 


Trên đây là những thí dụ vô cùng thô hiển, cốt dé gợi lên một ý niệm về "Sự sự 
vô ngại Pháp-giới " thôi, chứ không đúng hăn. Trong hai thí dụ trên, chúng ta thây 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


những vật dụng điện khí hay những hồ nước dé hình cung cho Sự Sự trong pháp giới; 
và lầy những luồng điện hay luồng nước đề hình dung cho Lý của pháp-giới; thí dụ 
như thế, người tạnh sẽ tưởng rằng Sự và Lý là hai loại khác nhau, có thé phân tách ra 
được. Nhưng thật ra Lý và Sự không thê phân tách ra được: trong Sự có Lý, trong Lý 
có Sự. Sự ,Lý chàng qua là hai phương diên của một vân đề vô cùng tế nhị, mà lý trí 
của chúng ta đã phân tách ra dé tạm nghiên cứu đó thôi. 


Đề tóm tắt ý nghĩa của 4 pháp-giới này, chúng tôi xin nói một cách giản dị như 
Sau: 


Pháp-giới gồm có triệu sự vật khác nhau, như A, B, C ...(Su pháp-giới ). 


Trong mỗi sự vật đều có lý tánh bình đẳng, mà chúng tôi hình dung là L (lý 
pháp -giớn). 


Lý tánh bình đăng áy dung thông với tất cả mọi sự vật, như A=L; B=L; C =L. 
(Lý, Sự vô ngại pháp-giớn). 


Nhờ lý tánh dung thông với mọi sự vật, mà mọi sự vật trong vũ trụ trở thành 
dung thông nhau, vô ngại đôi với nhau, như А =C ...(Sự sự vô ngại pháp-giới). 


Sáu Tướng Và 10 Lý Huyền diệu Của các Pháp 


Trong pháp-giới, sở di Sự sự được vô ngại, dung thông là đều do các pháp có đủ 
"sáu tướng" và "mười lý huyện diệu" sau đây: 


Sáu Tướng Viên Dung 


Dựa theo bộ kinh Hoa-Nghiêm, Ngài Bồ Tát Thế Thân đã làm ra bộ "Thập địa 
luận" đề giải thích nghĩa lý của sáu tướng (Lục tướng). Sáu tướng này được gọi là 
Viên-dung, vì nó có những đức tính viên mån, dung-thông vô-ngại. Sáu tướng của sự 
vật trong vũ trụ ду là: 


1.- Tổng tướng: tổng tướng là cái tướng bao trùm tất cả, tổng cộng tất cả các 
tướng sai biệt. Như khi tạnh nói đến cái nhà, là gồm tất cả cột-kèo, tường mái, đá, 
gạch ...vậy cái nhà tức là tông tướng. 


2.- Biệt tướng: biệt tướng là nói các tướng riêng biệt; nhiều biệt tướng cộng lại 
thành tổng tướng. Như các biệt tướng trong cái nhà là: cột, kèo, mái, tường, gạch 
„Ба CÓ Tổng tức là phải có Biệt; néu không có biệt thì cũng không thê lấy cái gì mà 
gọi là tổng. 


3.- Đồng tướng: Đồng tướng là cái tướng chung cùng, dung hòa với nhau, 
không ngăn ngại nhau, không trái chống nhau. Như kèo, cột, tường, mái, tuy khác 
nhau, nhưng không ngăn ngại nhau mà vẫn đồng hướng chung về một cái nhà. 


4.- Dị-tướng: Di-tuóng là các tướng riêng biệt, cái này, cái kia, hình tướng 
không giống nhau, mặc dù vẫn cùng nhau dung hòa dé gánh vác một nhiệm vụ chung: 
như cột, kèo, tường , mái trong một cái nhà, không cái nào giống cái nào, dị tướng 
không phải là biệt tướng, cũng như đồng tướng không phải là tổng tướng. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Như một trăm đồng bạc là tổng tướng. Tổng tướng này là tổng cộng của các tờ 
bạc: một tờ 50 đồng, hai tờ 20 đồng, một tờ 10 đồng (50+40+10=100). Những tờ giấy 
bạc 50, 20,10 là biệt tướng. Những tờ giáy bạc này to, nhỏ, hình ảnh, màu sắc khác 
nhau, là dị tướng. Mặc dù hình tướng khác nhau, nhưng cũng là những tờ bạc cả, tánh 
chất "bạc" là đồng tướng. 


5.- Thành tướng: Thành-tướng là tướng thành tựu. Sự chung cùng để thành ra 
một cái gì, đó là thành-tướng. Như cái nhà là sự thành tựu của các cái cột, kèo, tường, 
mái ...vậy cái nhà, đứng về phương diện công dụng để ở, là thành tướng của các cột, 
kèo, tường, mái...nêu lấy thí dụ 100 đồng, thì số tiên này là thành tướng của những tờ 
50 đồng, 20 đồng và 10 đồng. Nhờ sự kết họp của những số tiền này mà có được số 
bạc 100 đễ mau được một vật gì đó, như thế là thành tướng. 


6.- Hoại tướng: Hoại tướng là cái tướng độc lập của các pháp. Như cột, kèo, 
tường, mái trong khi hợp tác với nhau, dë thành cái nhà, thì vẫn giữ cái địa vị riêng 
của nó là cột, kèo, tường, mái chứ không phải vì thành cái nhà mà chúng nó không 
con là cột, kèo, tường, mái nữa. Cũng như trong khi hợp thành số bạc 100 đồng, các 
tờ giấy bạc 50, 20, 10 đồng vẫn là những tờ giây bạc 50, 20, 10 đồng vẫw giữ cái giá 
trị riêng của mỗi thứ. 


Sáu tướng này phân ra làm ba đối, gọi là "Tam đối lục tướng ". 
-Tổng, Biệt cùng đối nhau thuộc về Thẻ. 

- Đồng, Dị cùng đối nhau thuộc về Tướng. 

- Thành, Hoại cùng đối nhau thuộc về Dụng. 


Nếu chúng tạnh lấy con sư tử bằng vàng làm ví dụ thì toàn thê thanh hình của 
nó là tổng tướng; mỗi bộ phận riêng lẽ như tai, mắt, mũi lưỡi là biệt tướng; chất vàng 
của nó là đồng tướng; mỗi bộ phận có hình dáng riêng khác là dị tướng: mỗi bộ phận 
cộng tác hòa hiệp với nhau đề hìmh thành một con sư tử là Thành tướng; nhưng mỗi 
bộ phận đều có phạm vi riêng biệt, tự lập của nó là Hoại Tướng. 


Khi chúng tạnh nói đến Tổng, Đồng, Thành là nói về phương diện toàn thể, 
Viên-dung bình đẳng của bản thể vũ trụ; khi chúng ta nói đến Biệt, Dị, Hoại là nói về 
phương diện hiện tượng giới, trong ấy mỗi mỗi sự vật đều phơi bày riêng гё ë khác 
nhau. Theo trong kinh Hoa-Nghiêm thì Tổng, Đồng, Thành, Tướng thuộc về môn 
viên dung: còn Biệt, Dị, Hoại, Tướng thuộc về môn hàng bố (nghĩa là hiễn lộ, phơi 
bày la liệt). Một bên là bình đẳng, một bên là sai biệt. Nhưng bình đẳng và sai biệt là 
tướngtưc, tương nhập, viên dung không. Tương tức nghĩa là cái này tức cái kia, như 
nước tức là sóng; tương nhập nghĩa là ăn nhập với nhau, dung thông nhau, như mặt 
gương này và mặt gương kia phản chiêùu vào nhua không cùng mà không cản trở gì 
nhau. Vì tương ức, tương nhập, nên lìa tổng tướng thời không biệt tướng, lìa đồng 
tướng thì không di tướng, lia thành tướng thì không hoại tướng. Tóm lại, viên dung 
không lia hàng bó, hàng bố không lìa viên dung, viên dung tức hàng bó hàng bó tức là 
viên dung. Hết tháy các pháp đều đủ 6 tướng ây, không một pháp nào là không viên 
dung tự tại, tức, nhập không ngại. Vì thế cho nên gọi là 6 tướng viên dung. Đầy là ý- 
nghĩa huyền diệu cúa Hoa-Nghiêm nhất thừa viên giáo. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Mười Lý Huyền Diệu Của các Pháp Hay Mười Huyền Môn 


Ngoài sáu tướng nói trên, các pháp còn có mười lý huyền diệu, hay mười đức 
tính huyện diệu, mà bộ kinh Hoa-Nghiêm só sao và bộ Tham Huyện Ký của Ngài 
Hiên Thủ có giải thích như sau: 


1.- Môn " đồng thời đầy đủ các pháp tương ứng" (đồng thời cụ túc tương ương) 


nghĩa là trong mỗi một pháp nào đồng thời cũng có đủ, hàm chứa tất cả các 
pháp khác trong vũ trụ. Như một giọt nước có đủ khí vi của muôn ngàn,sông, biên. 


2.- Môn " rộng và hẹp tụ tại không ngai" (quảng hiệp tự tại vô ngại): Nghĩa là 
một vật gọi là lớn, chưa һап là lớn, vật gọi là nhỏ chưa һап là nhỏ. Nhờ cái lý dung 
thông, một vật nhỏ như đầu mải lông, có thê chứa được thái hư mà còn rộng một vật 
như thái hư , có thể nằm gọn trong đầu mải lông, mà không chật. Đây muốn nói rằng, 
trong pháp giới, sự sự đã vô ngại, dung thông, thì quan niệm về sự rộng hẹp, lớn nhỏ 
đều là những danh từ suông, không có biên giới nhất định giữa một vật này với một 
vật khác: Một vật nhỏ như vi trần có liên quan đến vũ trụ; một vật lớn như vũ trụ có 
liên quan đến một vi thành. Cho nên kinh Hoa-Nghiêm có chép: "trong một mày trần, 
hết thảy cỏi nước rộng rải an tụ".đề giải thích ý nghĩa này, kinh thường dạy: "Sự Lyw 
mà được dung thông, tự tại không ngăn ngai". 


3.- Môn "một và nhiều dung nhau không đồng" (nhất, đa tương dung bát đồng): 
Nghĩa là về số lượng, một và nhiều vật có thê dung nạp lẫn nhau, mà vẫn không phá 
hoại cái tướng riêng biệt (an lập) của mỗi vật. Như muôn ngàn ngọn đèn thắp sáng 
trong một gian nhà, ngọn này ngọn kia lẫn hiệp với nhau, nhưng ngọn nào vẫn có ánh 
sáng riêng của nó 


4.- Môn "các pháp tương tức tụ tại" (chư pháp tương tức tự tại): Nghĩa là các 
pháp cùng dung, cùng tức, không ngăn ngại nhau. Như một pháp khi bỏ mình đồng 
với các pháp khác, thì toàn thê đều nơi pháp kia; nếu một pháp nhiếp thâu các pháp 
đồng về mình, thì hết ау các pháp kia lại vè một nơi pháp thâu nhiếp ấy. Cũng ví 
như chất vàng với sắc vàng, hai pháp áy không rời nhau. 


5.- Môn "ân mật tỏ rõ đều thành" (bí mật ân hiện câu thành): Nghĩa là một pháp 
có nhiều phương diện, khi phương diện này hiển thì phương diện kia ân; khi phương 
diện kia ân , thì phương diện này hiển; trong ân có hiển; hiên ân йар đổi nhau mà 
thành tựu. Sự ẳ ân hiển cũng không nhất định cái nào sau cái nào trước, cũng không 
ngăn ngại, chồng đối nhau. Như một pho tượng bằng vàng, khi chú ý đến vàng thì 
không thấy cái đẹp của pho tượng, khi chú ý y đến pho tuong thi khóng tháy vàng. Tóm 
lai, khi cái đẹp hiển thì vàng án, khi vàng hiển thì cái dep ân. 


6.- Môn "vi tế dung nhau, an lập" (vi tế tương dung an lập): Vi tế nghĩa là nhỏ 
nhiệm mà rõ ràng. Môy vật nhỏ nhiệm này mà bao trùm một vật nhỏ nhiệm khác, mà 
không cản trở nhau, không phá hoại cá tướng của nhau. Như một hat nước bao gồm 
nhiều hạt nước, mỗi hạt nước gồn nhiều hóa chất, mỗi hóa chất gồm nhiều nguyên tử, 
mỗi nguyên tử gồm nhiều điện tử, giữa những điện tư có cái nhân: Mỗi thứ đều dung 
nhau và an lập trong nhau. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


7.- Môn "cảnh giới tướng võng nhơn-đà-la" (Nhơn đà la võng canh giới): Nhơn 
đà la tức là phiên âm chử Indra là cỏi trời Đề Thích. Theo Bà la môn, thì trên cỏi trời 
Nhơn đà la , có cái man lưới bằng bửu châu chói hiện đến muôn trượng, hạt này hạy 
khác phản chiếu nhau, chói sáng nhau, lớp lớp không cùng tận. Môn này cũng như 
vậy: trong mỗi pháp có nhiều pháp khác, trong nhiều pháp khác lại có nhiều pháp 
nữa. Cứ thế nhân mãi lên cho đến vô cùng tận. Kinh Hoa-Nghiêm có chép; "Hết thảy 
thếgiới đều như màn lưới Nhơn đà la". 


8.- Môn ""nhơn sự rõ pháp, sanh trí hiểu biết" ( pháp sự hiểu pháp sanh giải): 
Nghĩa là nhờ sự mà hiểu được lý; nhưng khi lý đã rõ, thì lý lại lan rộng làm cho 
chụng ta hiểu rộng sâu xa qua nhiều sự khác. Đây muốn nói trí hiểu biết lan rộng 
dung thông qua sự vật, như vét dầu lan trên mặt nước, chỉ một tia lửa bừng cháy rất 
ха. 


9.- Môn "mười đời cách pháp dị thành" (thập thế cách pháp dị thành): Đây 
muốn nói thời gian mặc dù cách biệt nhau từ quá khứ đến hiện tại qua tương lai, 
nhưng chính nhờ thế mà các pháp được thành tựu một cách dễ dàng. Tại sao chia thời 
gian thành mười đời mà không chia làm ba đời? Đánh lẽ chỉ nói quá khứ, hiện tại và 
tướng lai là đủ. Nhưng muốn chia một cách rốt ráo, tỉnh vi, trong kinh chia mười đời 
như sau; trong quá khứ cũng gồm có quá khứ, hiện tại và | tướng lai; trong hiện tại 
cũng gồm như thé và trong tướng lai cũng vậy: ba đời môi đời chia nhỏ thành chín. 
Nhưng nếu chia nhỏ như thế mà không có ý niệm tổng quát so sánh liên hệ với nhau 
thì cũng không có được ý niệm về thời gian. Vì thế cho nên về chín niệm ấy, còn 
cộng thêm một niệm tổng (tổng quát) nữa, thành ra mười. 


10.- Môn "chủ và ạn nương nhau làm đầy đủ công đức sáng suốt hoàn toàn" 
(chủ, bạn, viên minh cụ đức): Như chúng ta đã tháy ở các phần trên: các pháp nương 
nhau mà thành. Nếu ta lấy một pháp làm chủ, thì các pháp khác là bạn. Chủ và bạn 
nương nhau làm đầy đủ công đức, lớp lớp không cùng tận, như mặt trăng sáng trên 
không, chung quanh đoanh vây những vì sao nhấp nháy, rồi trên mặt đất bao nhiêu 
sông ngòi, ao hồ lại phản chiếu ánh sáng trăng sao ở trên không, làm cho cảnh vật ở 
khắp nơi rạng rỡ. 


Tóm lại, mười lý huyền diệu này cộng với sáu tướng nói trên của các pháp là 
nguyên nhân giải thích vì sao "sự sự được vô ngại" trong pháp giới, và cách nghĩa 
một cach đây đủ giáo lý "trùng trùng duyên khởi" mà Hoa-Nghiêm tôn chủ trương. 

Ш.- PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH 

Giáo lý căn bản của Hoa-Nghiêm tôn đã sâu xa mầu nhiệm, thì phương pháp tu 
hành tât nhiên củng phải cao siêu, mâu nhiệm mới đưa һапһ-ріа đên chó cứu cánh tu 
hành. Tựu trung, trong các phương pháp tu hành ây, ba pháp quán vê pháp giớ sau 
đâyđược xem là các pháp môn trọng yêu và có hiệu quả rôt ráo nhât: 

1.-Chơn không quán:"Chơn" có nghĩa là chon thật, không hư vọng; "không " 

nghĩa là không bị sắc tướng chỉ phối, ngăn ngại. 


Pháp quá này dựa trên"lý pháp giới” mà lập ra. Mục đích của pháp quán này là 
dứt vọng tình, rõ chơn tánh , khiến cho hành-giả thấy sắc mà không bị sắc ngăn ngại 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


và nhận được rằng toàn thê là chơn không; thấy không , mà nhận được rằng đó không 
pphải là không hắn ( đoạn không ) mà toàn là chơn tánh. Tóm lại, pháp quán này nhìn 
thấuqua được sự đói đãigiã dối của cái không và cái có, để nhận rõ được cái "lý của 
vũ trụ (lý pháp giói) là chon không " (đã giãi ở trên) 


2.-Lý sự vô ngại quán: Pháp quán này y theo " lý sự vô ngại pháp giới" mà lập 
ra." Lý" là thể tánh thanh tịnh sáng suốt; " Sự" là hình tướng phận hạn của các pháp. 
Lý, Sự vô ngại, như trong phần giáo lý căn bản đã có nói ở trước, nghĩa là Lý và Sự 
không phải hai loại chống nhau, ngăn cách nhau, mà trái lại, dung thông nhau. Lý, Sự 
thấu suốt, viên dung không ngại nên gọi là " Lý, Sự vô ngại quán". 


Theo pháp quán này, hành giả quan sát cái sắc tướng của một mày trần mà 
khám phá ra được cái lý của vũ trụ. Tức là qua cái tướng hư giả của sự vật mà thây 
được cái tánh sáng suôt của nhứt chơn. 


3. Châu biến hàm dung quán: Pháp quán này dựa trên cái lý " Sự sự vô ngại 
pháp giới" mà lập ra. " Châu biến" mà lan ra, biến hóa cùng khắp tắt cả; " Hàm dung" 
là bao gồm, thâu nhiếp hết, dung thông tất cả. " Châu biến hàm dung quán" là pháp 
quán nhằm mục đích nhận chân được răng: cái pháp một và nhiều không ngại nhau, 
lớn và nhỏ trùng nhau, dung nhiếp lẫn nhau, lớp lớp không cùng tột, ân hiện tự tại, 
đồng thời tương tức tương nhập, thâu nhiếp, dung thông nhau cho đến vô cùng vô tận, 
trùm chứa cả vũ trụ bao la. 


Theo pháp quán này, hành giả quan sát cái Lý nơi một Sự, rồi do một Sự â áy mà 
mỗi mỗi Su khác cüng đều thấy rõ. Hành giả lại quán mọi Sự tức nơi Lý, rồi theo Lý 
áy mà mỗi mỗi Sự đều dung thông. 


IV. QUÁ VỊ TU CHỨNG 


Theo Hoa Nghiêm tôn, giải-thoát vẫn không phá hoại thế-gian tướng; nói một 
cách khác, không phải phủ nhận tế gian tướng mà có thê tìm thấy giải thoát ở một nơi 
nào khác. Ngay trong thé gian này, néu hành giả phân biệt được chân vọng, khử trừ 
điên đảo, khiến cho tâm thanh tịnh để cùng thật tại nhất trí: Đó là giải thoát. 


Quan niệm về giải thoát của Hoa-Nghiêm tôn này không khác với Thiên Thai 
tôn, nghĩa là đều chủ trương một cách lạc quan rằng chúng sanh và Phật không sai 
cách: không nhận chân được lý trùng trùng duyên khởi, sự sự vô ngại pháp giới, là 
chúng sanh; giác ngộ được chân lý trên là Phật. 


V.- Kết Luận 


Hoa-Nghiêm tôn vì y theo bộ kinh cao nhất của Phật mà thành lập, nên được liệt 
vào hạng viên giáo, nghĩa là giáo lý hoàn toàn viên mãn. Và cũng vì là viên giáo cho 
nên phải cân một căn trí thông lợi mới tu theo được. 


Vậy hành giả, trước khi muốn lựa con đường này đề tién bước cần phải cân 
nhắc cho kỹ lưỡng, nhất là cần phải tìm nghiên cứu thêm cho thấu đáo. Nếu thấy nó 
khó hiểu quá cao đối với căn cơ của mình, thì tốt hơn, nên tìm một con đường khác, 
bởi vì con đường nào, cuối cùng cũng đưa đến giải thoát cả. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nhưng nếu quý vị nào nhận thấy căn cơ của mình có thé theo kịp giáo lý huyền 
diệu của tôn này,thì đó cũng là một diễm phúc lớn. Trí tuệ quý vị sẽ ném được hương 
vị thanh cao nhất của đạo nhiệm màu, và sự tu hành của quý vị cũng mau đến đích, vì 
quý vị đã trèo theo con đường thắng đứng đề lên đỉnh núi "giải thoát". Bao giờ con 
đường thắng đứng cũng khó tréo, nhưng mau đến đích hơn những con đường vòng 
quanh cọ. Trong vấn đề tu hành cũng vậy. 


8.- Tam Luận Tông hay là Tánh Không Tông 
I.- Duyên Khởi Lập Tông 
Tôn này căn cứ vào ba bộ luận sau đây mà thành lập, nên gọi là Tâm Luận tôn. 


1.- Bộ Trung luận, gồm có bốn quyền, do Ngài Bồ tát Long Thọ làm ra, mục 
đích chính phá châp của Tiêu Thừa và kèm một phân phụ đã phá sai lâm của ngoại 
đạo. 


2.- Bộ Bách luận, gồm có hai quyền do Ngài Bồ tát Đề Bà làm ra, mục đích 
chính là phá châp của ngoại đạo và kèm một phân phụ phá châp của Tiêu Thừa. 


3.- Bộ Thập Nhị Môn luận, gồm có một quyền, cũng do ngài Long Thọ làm ra, 
mục đích phá cả Tiêu Thừa và ngoại đạo. 


Tóm lại, ba bộ luận trên đây, đêu phá sự thiên châp sai lâm của Tiêu Thừa và 
ngoại đạo và mục đích cuôi cùng là làm sáng tỏ nghĩa lý sâu xa, mâu nhiệm của Đại 
Thừa. 


Tôn này được thạnh hành ở Trung Hoa trong đời Dao Tần do công đức hoằng 
dương của ngài Cưu Ma La Thập, và trong đời Đường do công đức của ngài Đại sư 
Gia Tường. 


IL- Tôn Chỉ Và Giáo Lý căn bản 


Như chúng ta đã thấy trong nội dung của ba Bộ luận căn bản nói trên, chủ 
trương của tôn này là phá các điệu tà châp, nêu bày chánh lý. 


Theo Tam luận tôn, là chấp có bốn loại: 


1. Tà chấp của ngoại đạo: ngoại đạo tức là những học phái hay tôn giáo khác 
với Đạo Phật. Ngoại đạo vị không thấu rõ lý ngã không và pháp không, nên theo chấp 
chặt tà kiến, như tà nhơn, tà quả, không nhơn mà có quả, có nhơn mà không 
quả...những cái chấp nầy cần phải đả phá. 


2. Chấp trước của Tiểu Thừa Tỳ đàm tôn: Tiểu Thừa Tỳ đàm tôn tức là Câu xá 
tôn. Tôn này chủ trương lý ngã không, pháp hữu, nghĩa là cho rằng cái ngã nơi thân 
người là không có, nhưng các pháp là có. Quan niệm sai lầm về pháp hữu ấy cần phải 
phá trừ. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


3. Chấp trước của Thành thật tôn: Tôn này, tuy chủ trương ngả pháp đều không, 
nhưng lại châp cái "không" ây là thật "có" ( thật có một cái không), chứ không biệt 
răng cái "không " ду cũng không hoàn toàn là không, cho nên cân phải phá trừ. 


4. Chấp trước của người tu về Đài thừa: Người tu về Đại Thừa không còn 
những chấp trước mê lầm về ngã, pháp của ngoại đạo và Tiêu Thừa,đã đoạn trừ 
những thành kiến chấp có, chấp không, chấp đoạn, chấp thường, nhưng còn có một số 
người ôm chặt cái sở đắc của mìmh, nghe nói "có" thì sa vào có, nghe nói "không " 
thì trệ vào không, nghe nói "trung đạo" thì chấp trước về trung đạo. Cho nên cần phải 
phá trừ những chấp trước ấy. 


Có người hỏi: Tam luận tôn chủ trương phá tà như trên, có thê gọi là đầy đủ 
lăm, nhưng còn phân hiên chánh thì như thê nào? 


- Xin thưa: Phá hết tà, tức là hiển chánh. Phá cũng tức là lập. Trừ mê tức là ngộ. 
Như vậy tà châp đã bi phá, thời chánh lý tự bày, ngoài sự phá tà, không có chánh lý 
nào riêng nữa. 


Trong bộ "tam luận huyền nghĩa" có nói: Sự phá tà hiển chánh phân làm bốn 
loại: 


1. Phá mà không thâu, nghĩa là trước một đối thủ nói không hợp đạo, thì chỉ phá 
mà không thâu. 


‚2. Thâu mà không phá, nghĩa là đối với người chủ trương hợp với chân lý thì 
chỉ cân thâu mà không phá. 


‚ 3. Cũng phá mà cũng thâu, nghĩa là đối vơi người học đạo mà còn đầy lòng mê 
chấp, thì phải phá trừ chỗ mê chấp và thâu lại giáo nghĩa mà họ đã hiểu lầm. 


4. Không thâu mà cũng không phá, đây là trường hợp khi đã tiêu trừ ba loại nói 
trên, quy về một chon thật tướng: đên đây thì đã ха lia nói phô, Баѓ dứt niêm lu, 
không thê nói răng phá, không thê nói răng thâu. 


Chủ trương phá phá tà hiển chánh trên này có thể cô đọng trong bốn chử sau 
đây:"Trung đạo bát bât". 


Trung đạo tức là đao lý viên dung cũng gọi là đệ nhứt nghĩa đế, nghĩa là cái 
chơn lý cùng tột, không gì hơn. 


Bát bát tức là tám cái "Bất" ( chẳng phải): 


Bắt sanh, bát diệt, bát thường, bất đoạn, bát nhất, bát di, bát lai, bất xuất. Hiéu 


rõ tám cái "Bất" ду, tức là nhận chân được nghĩa lý сап Trung đạo. Chúng ta hãy nghe 
bài kệ sau đây trong "Trung đạo" thì rõ: 


Bát sinh, diếïc bất diệt 


Bắt thường, diệc bất đoạn 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Bắt nhất, điệc bát dị 

Bắt lai, diéc bất xuất 

Năng thuyết thị nhân duyên 
Thiện diệt chư hý luận 

Ngã kh thủ lễ Phật 

Chư thuyết trung йёї nhất 


Giảng rộng đoạn văn trên này, ông Phan Văn Hùm, trong quyền Phật Giáo triết 
học đã viêt như sau: 


"Nhất thiết vạn hửu trong hiện giới đều sinh diệt vô thường". Sinh diệt vô 
thường như thê, nguyên là vì không có tự tánh, mà bởi nhân duyên mê vọng nên sinh 
ra giả hữu. 


Thế tục vì vọng kiến, nên chấp láy cái giả hữu đó. Chân trí thời phủ định giả 
hữu mà nhận thấy. là không ...siêu việt được tât cả hữu và vô là cái quan niệm tuyệt 
đối ấy, phải biết rằng chư pháp đều do nhân duyên sinh ra. 


Chư pháp tuy là hữu nhưng mà là phi thường hữu. Hữu, mà phi thường hữu là 
giả hữu. Giả hữu tuy là hữu mà phi hữu. Hữu mà phi hữu, thời cùng với vô có khác 
gì? Cho nên chư pháp tuy là vạn hữu, nhưng uyên nhiên là không . 


Lý thể của chân như, tuy là không tịch, bất sinh diệt, mà bởi nó sanh ra chư 
pháp, cho nên nó là căn của giả hữu. Đã là căn của gia hữu, thời mặc dù lý thê của 
chân như là không, thật ra nó là phi không. Như thế, chân như là không mà không 
thật là không cho nên cùng với hữu có khác gì? Vì thé, rôùt lại, chân như tuy là không 
tịch, mà nó uyên nhiên là hữu. 


Hữu, không, hai cái toàn nhiên cùng nhau hỗn hiệp. 
Trung đạo ra ngoài chỗ chấp hữu cùng chấp không. 
Ш.- Ba Thời Giáo Lý 


Trong phần tôn chỉ và giáo lý căn bản nói trên, chúng ta thấy Tam-luận tôn bác 
tất cả các tôn phái của Tiêu Thừa và một phần của Đại -thừa. Nhưng dù Tiêu Thừa 
hay Đại -thừa, cũng là dựa trên Giáo lý của Đức Phật cả. Vậy, bác các tôn phái trong 
các đạo Phật, tức là gián tiếp, bác giáo lý của Phật chăng? 


Thật ra, không phải thế. Tất са lời dạy của Đức Phật chỉ có một chất chung là sự 
giải thoát, như tất cả nước đại dương chỉ có một mùi vị là mặn. Phật nói ra các pháp 
môn, đều đề đối trị những phiền nảo của chúng sanh. Người lương y dõi tùy theo 
chứng bịnh mà cho thuốc, thuốc không cao cấp, lành bịnh là hay. Cũng thế, căn cơ 
chúng sanh không đồng nhau, cho nên pháp môn cũng tùy theo đó mà có sai biệt. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Theo Tam-Luận tôn, thì giáo lý của Đức Phật chia làm ba thời kỳ: 


-Thời kỳ thứ nhút, tại vườn Lộc-Giả vì các bậc căn trí hẹp hot, Phật nói pháp 
Tiêu Thừa, tâm cảnh đêu có. Trong thời kỳ này vì cân phải phá cái châp về tự tách, 
thân ngã của ngộ đạo, nên Phật nói "pháp duyên sanh", xác định là thật có. 


-Thời kỳ thứ hai, Phật vi các bậc căn trí bậc trung, nói "pháp tướng Đại -thừa", 
chỉ rõ đạo lý Duy-thức "cảnh không tâm со" (thế giói hiện tượng không thật có nhưng 
tâm thức thật có). Cũng trong thời kỳ này, Phật lần hồi phá trừ chỗ chất của Nhị-thừa 
về lý duyên sanh thật có, mà nói lý duyên sanh áy chỉ là giả dối như tuồng có mà thôi, 
vì họ sợ về chỗ chơn không , nên phải аё" giã hữu" lại йё diu dắt họ. 


-Thời kỳ thứ ba, Phật vị các bậc thượng căn thượng trí nói ra giáo lý "vô tướng 
Đại -thừa ", biện bạch tâm cảnh đều không, một mực bình đẳng là chơn liễu nghĩa. 
Đến thời kỳ này mới thật là chó rốt ráo của Đại -thừa, chủ trương duyên sanh ấy tức 
là tánh không, một mực bình đẳng, viên dung cả hai dé (chon đề, tục để) không ngại. 


Tóm lại, thời ký thứ nhất, phá trừ ngoại đạo, chỉ dạy Tiểu-thừa với giáo lý tâm 
cảnh đều có. Thời kỳ thứ hai, thông cả Tiểu-thừa và một phần của Đại -thừa, (Tam 
thừa) với giáo lý cảnh không, tâm có. Thời kỳ thứ ba, chỉ có Nhất thừa, với giáo lý 
tâm cảnh đều không, nhưng cái không đây tức là chơn "chơn không, diệu hữu". 


IV.- Phương Pháp Tu hành 


Chúng ta đã thấy ở các phần ở trên, chủ trương của Tam-luận tôn là phá tà, và 
do chỗ phá tà ду là hiển chánh. Vậy thì phương pháp tu hành của tôn này là làm sao 
nhận rõ được những chó sai làmm chấp trước của ngoại đạo là các tôn phái khác, tức 
là chứng ngộ. Muốn vậy, tức phải thực hành pháp quán "bát bát trung đạo". 


Bát bát tức là: Bát sinh, bất diệt; Bất đoạn, bất thường; bát nhứt, bắt dị; bất khứ, 
bát lai. Không ngộ được tám món йу tức là không rõ chon đề và tục đế; mà không rõ 
được chon dé và tục đề thì cũng không thể nào nhận thấy được ý nghĩa của trung đạo. 


Pháp quán này có nhiêu giai đoạn, mỗi giai đoạn quán về một phần của "bát bât 


"; chăng hạn giai đoạn thứ nhứt quán về "bất sinh, bất diệt"; giai đoạn thứ hai quán về 
"bắt đoạn, bất thường..." 


Trong mỗi giai đoạn như thế phải quán năm câu: 


1.- Câu thứ nhứt: "thật có sinh, thật có diệt". Aáy là giả thiết thật có sanh diệt 
như thê gian thường châp, đê mà bát. Châp như thê gọi là đơn tục ( đứng riêng vë mặt 
thê tục), tức nhiên là thiên châp (châp một bên), chưa hiệp với trung đạo. 


2.- Câu thứ hai: "không sanh không diệt”. Aáy là chấp không sanh không diệt 
làm thật, đê mà bát. Châp như thê gọi là đơn chơn, cũng là thiên châp, không hiệp với 
trung đạo. 


3.- Câu thứ ba: "giả sanh giả diệt”. Aáy là giả lập có sự sanh diệt phát xuất từ 
nơi bất sanh bắt diệt. Đây tức là trung đạo về thé tục. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


4.- Câu thứ tư: "giả bất sanh giả bất diệt". Nếu sanh diệt đã giả, thời sự bất sanh 
bât diệt cũng là giả. Aáy là trung đạo vê chơn đê. 


5.- Câu thứ năm: "không phải sanh diệt, mà cũng không phải là không sanh 
diệt". Đây là dung hiệp cả tục dé và chơn đề mà tìm ra lý trung đạo. Thật vậy, thật 
tướng của pháp giới không sanh diệt , mà cũng không phải không sanh diệt. Đến đây 
là Бай dứt lời nói phô, tâm niệm lu, mà chỉ nhờ trực quan mới đạt tới. 


Trong năm câu này, thì ba câu cuối ( từ câu thứ ba đến câu thứ năm) thường gọi 
là tam trung (ba lý trung đạo). Vì thê cho nên trong pháp qúan này, người ta thường 
nói: dùng năm câu và ba lý trung đạo йё quan sát. 


Trên đây là chỉ đưa ra một số thí dụ về một giai đoạn trong pháp "pháp trung 
đạo bát bất". Sau khi quán hết giai đoạn thứ nhất "bất sinh, bất diệt", hành giả tiếp tục 
giai đoạn thứ hai là "bất đoạn, bất thường". Và cứ như thế mà quán cho đến hết tám 
cái "bất", 


Đây là pháp quán riêng biệt của tam luận tôn. Ngoài ra trên đường tu hành, 
hành giả còn tùy theo căn cơ mà tu các pháp môn khác như Lục độ vạn hạnh. 


V. Quả Vị Tu Chứng 


Giáo lý đã có phân chia thành chon đề và tục đề, thì quả vị tu chứng cũng đứng 
vë hai phương diện mà xét. 


1. Chơn đề: Nếu đứng về phương diện chơn đề mà xét thì không có vân đề 
chứng hay không chứng, thành Phật hay không thành Phật, vì mê ngộ vôn không, 
nhiêm tịnh đêu bình đăng, hêt Һау chúng sanh xưa nay là Phật rôi. 


2. Tục dé: Nếu đứng về phương diện tục đế, thì căn cơ chúng sanh không giống 
nhau, nên sự tu chứng cũng có chậm có mau. Với những căn cơ rất lanh lợi, thì trong 
một niệm có thé thành tựu "chánh quán Баѓ bát", chứng duoc quả Phật. Trái lại, với 
những căn cơ chậm lụt, thì trải qua ba đại kiếp tu hạnh lục độ vạn hạnh, mới được 
thành Phật. Nếu tuần tự mà tiến thì phải trải qua 52 quả vị. Trong các tôn khác quý 
độc giả cũng thường nghe nói đến 52 quả vị, nhưng chúng tôi chỉ nêu danh mà không 
nói ró nội dung, đến Tam luận trong này, nên chúng tôi tưởng nên trình bày rõ một 
lần về các quả vị ấy, và dé sau này, khi qua các tôn khác, nêu quý độc giả có gặp lại 
52 quả vị này, cũng sẽ không còn bỡ ngỡ. 52 quả vị ấy là: 


Thập tín (mười bậc lây đức tin làm góc): 
1. Tín tâm 2. Tinh tấn tâm 

3. Niệm tâm 4. Định tâm 

5. Huệ tâm 6. Thí tâm 

7. Giới tâm 8. Hộ tâm 


9. Nguyện tâm 10. Hồi hướng tâm 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thập trụ: Trụ là an trụ. Các vị Bồ tátkhi mới phát tâm, an trụ nơi mười bực này 
mà tu hành, trên câu chứng được quả Phật, dưới hóa độ chúng sanh. Thập trụ là: 


1. Pháp tâm trụ 2. Tri dia trụ 

3. Tu hành trụ 4. Sanh quý trụ 

5. Phương tiện trụ 6. Chánh tâm trụ 

7.- Bất thối trụ 8. Đồng chơn trụ 

9. Pháp vương tử trụ 10. Quán đảnh trụ 


Thập hạnh: Mười bực này chú trọng tu hạnhlục độ nhiều hơn các hạnh khác,. 
Nên gọi là hạnh. Mười hạnh là: 


1. Hoan hỷ hạnh 2. Nhiêu ích hạnh 

3. Vô nhuế hạnh 4. Vô tận hạnh 

5. Ly 51 loạn hạnh 6. Thiện hiện hạnh 

7. Vô trước hạnh 8. Tôn trọng hạnh 

9. Thiện pháp hạnh 10. Chon thiện hạnh 


Thập hồi hướng: Hồi nghĩa là xoay về, Hướng tức là xu hướng. Hành giả đem 
mười hạnh này mà quy hướng vë ba nơi sau đây: 


a/ Xoay sự về lý, láy chon như thật tế mà làm chỗ chứng. 

b/ Xoay nhơn về quả, lẫy đạo vô thượng Bồ đề làm chỗ sở cầu. 

с/ Xoay mình về nơi người, một lòn bình đẳng, phổ độ chúng sanh. 
Mười hồi hướng là: 


1- Cứu độ chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng; nghĩa là cứu giúp chúng 
sanh mà không châp trước về sự cứu рїар. 


2- Båt hoại hồi hướng; nghĩa là không bao giờ thối tâm cứu giúp chúng sanh. 


3- Dăng chư Phật hồi hướng: nghĩa là lòng từ bi cứu giúp chúng sanh cúng bằng 
chư Phật. 


4- Chí nhứt thế xứ hồi hướng; nghĩa là lòng cứu giúp chúng sanh mỗi việc đều 
chu đáo. 


5- Vô tận công đức tạng hồi hướng: nghĩa là chất chứa công đức vô tận. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
6- Tùy thuận nhứt thiết kiên có thiện căn hồi hướng; nghĩa là thuận theo hết 
thảy căn lành bên chặt. 


© T- Đăng tâm tùy thuận nhứt thế chúng sanh hồi hướng; nghĩa là đem tâm bình 
đăng tùy thuận hêt һау chúng sanh. 


1. - Như tướng hồi hướng: nghĩa là các công đức hồi hướng về tự tánh chơn 
như. 


2. - Vô trước vô phược giải thoát tâm hồi hướng; nghĩa là không chấp trước 
không ràng buộc, một lòng giải thoát. 


3. - Pháp giới vô lượng hồi hướng; nghĩa là hướng về pháp giới không cùng tận. 


| Bốn mươi quả vị trên này ( Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng) nói 
vê thơig gian tu tập tùy thuộc vào Kiép A-tăng kỳ thứ nhút. 


Thập địa: Mười bực này, vì tóm thâu các công đức hữu уі và vô vi, dùng làm tự 
tánh, cùng làm chỗ nương dựa chắc chăn hơn cả cho sự tu hạnh, nên gọi là Dia. Mười 
địa là: 


1. Hoan hy địa 2. Ly khổ địa 

3. Pháp quan địa 4. Diệm huệ địa 

5. Nan thắng địa 6. Hiện tiền địa 

7. Viễn hành địa 8. Bát động địa 

9. Thiện huệ địa 10. Pháp vân địa 

Trong thập địa, mỗi địa còn có ba tâm: Nhập, Trụ, Xuất. Khi vừa bước vào một 
bực nào, gọi là nhập tâm. Trong lúc ở yên trong bực â áy mà tu, gọi là trụ tâm. Sau khi 
tu tập lâu rôi, cân bước qua bực khác gọi là xuất tâm. Batâm ấy đều phải trải qua trăm 
ngàn số kiếp. Từ khi nhập tâmvề sơ địa (tức Hoan hỷ địa) đến Thất địa (tức Viễn 
hành địa) phải trải qua suôt một kiệp A-tăng kỳ thứ hai. Từ Bát địa ( tức Bât động 
địa) дёп Thập địa (tức Pháp vân địa) thuộc vé kiép A-tăng kỳ thứ ba. 


Đăng giác: Khi đã mãn quả Thập địa thì gọi là Đăng giác, là địa vị đã gần đến 
quả Phật. 


Diệu giác: Tức là Phật quả, tự mình đã giác ngộ, lại giác ngộ cho người, trí giác 
ngộ và công phu tu hành đều được dày đủ, không thể nghĩ bàn nên gọi là Diệu gíac. 
Bực này vì các lậu nghiệp đã hết sạch và không còn pháp gì phải học nữa, nên gọi là 
Vô-học đạo. 


VI.- Kết Luận 


Như chúng ta đã thấy ở các phần trên, Tam-luận tôn chủ trương "lây phá làm 
tập", phá tất cả những sự chấp trước của đạo ngoại, của Tiêu-thừa Tỳ-đàm, của thành 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Phật tôn và của cả một số người tu theo Đại -thừa. Nhận chân được những sự sai lầm 
йу tức là ngộ rồi đấy. Con đường đi đến chân lý không đâu khác hơn con đường mình 
đi. Nhưng muốn khỏi lạc đường và chậm bước, thì phải dẹp tất cả những hình bóng 
phinh-phờ và những chướng ngại vật trên đường đi ду. Một khi sự phá đẹp hoàn 
thành thì chân lý tự nhiên hiện bày. 


Theo thiển kiến chúng tôi. Tam luận tôn không phải là một con đường Tu như 
các tôn khác, mà đúng hơn là một cữa Ай: Những hành-giả muốn đi từ Tiểu-thừa hay 
Đại -thừa Đốn giáo, hay Viên giáo thì phải đi ngang cữa А1 Tam luận tôn. Đến cửa 
Aủi này, hành-giả bị lục soát một cách kỹ lưỡng, nếu ai còn mang theo một món hành 
lý "chấp trước" gì, thì không thê qua cửa Aủi này được. Hành-giảkhi đi qua cửa Aủi 
này là phải thông suốt các vấn đề: có, không, sanh, diệt, thường, đọan, nhất, di v.v.. 


Vậy chúng tôi mong mỏi quý vị Phật-tử muốn đi xa vào thế giới Trung-đạo hay 
Viên giáo thì hãy nghiên cứu cho kỹ Tam luận tôn. 


Chúc quý độc giả thánh công. 
9.- Câu Xá Tông Hay Là Hữu Tông 
1.- Duyên Khởi Lập Tông 


Tôn này thuộc về Tiểu-thừa, phát xuất từ bộ luận Câu xá của Ngài Thế-Thân. bộ 
luận Câu xá lại dựa theo ý-nghĩa của bộ kinh Đại Tỳ-Bà-Sang (Mahavibhasacastra) 
mà thành lập. Bộ luận Câu xá được Ngài Тгап-СҺап-Рё dịch và truyền sang Tàu rất 
sớm, nhưng về sau bị thất truyền. Trong giai đoạn đầu này, Câu-xá tôn chưa thành 
một tôn phái riêng biệt ở Trung Hoa. Chỉ đến khi Ngài Huyền-Trang đi thỉnh kinh ở 
Ấn Độ trở về, đem dịch lại bộ luận. Câu xá và đệ tử của Ngài là Đại sư Phố Quang 
dựa theo о luận nói trên mà ra bộ "Câu xá thuật ký", và Ngài Pháp bảo làm bộ "câu 
xá luận sớ" thì Câu xá tôn mới thành một tôn và được thạnh hành ở Trung Hoa. 
Nhưng hết đời Đường (từ đầu thế kỷ thứ УП đến cuối thế kỷ thứ ІХ) thì tôn này lại 
dần dần suy tàn và nhường địa vị quan trọng cho phái Đại -thừa khác, thích hợp với 
triết học và tâm lý của nhưng Trung Hoa hơn. 


П.- Tôn Chỉ Và Giáo Lý Căn Bản 


1.- Tôn chỉ: Tôn này chủ trương "ngã không pháp hữu", nghĩa là không có thật 
ngã nhưng có thật pháp. 


Đối với các tôn giáo khác thì chủ trương có một cái thật ngã, chủ tế thường 
nhất, một cái linh hồn trường tồn båt biến, mặc dù mọi sự vật đối thay, sống hay chết. 
Theo Câu xá tôn thì một cái ngã như thế không thể có được, vì mọi sự vật trong vũ 
trụ, Кё cả con người đều giả hợp mà thành, chứ không có một vật gì đồng nhất và bát 
biến. Đây cũng là chủ trương chung của các giáo phái khác trong Phật giáo. Điểm sai 
khác giữa Câu xá tôn với các tôn phái khác là: Câu xá tôn thì chủ trương Pháp hữu, 
trong khi các giáo phái khác thì bảo rằng pháp không. Pháp hữu, nghĩa là bản thê thật 
tại của các pháp, hay nói một cách dễ hiểu hơn, nguyên liệu sanh ra các sự vật trong 
vũ trụ, là thường có, là có thật. Thí dụ: con người không có thật ngã, nhưng những 
nguyên liệu làm ra con người, như ngũ uấn, tứ đại là thật có. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


2.- Vũ trụ quang: Câu xá tôn phân biệt vũ trụ vạn hữu ra làm hữu vi pháp và vô 
vi pháp. Hữu vi pháp chỉ về hiện tượng trong hiện tượng giới, có sanh diệt, chuyển 
biến. Vô vi pháp chỉ về cảnh giới thường trụ, không sanh diệt, chuyền biến, cũng tức 
là chỉ về lý thể. 


Hữu vi pháp gồm có 72 món, và vô vi pháp gồm có 3 món, cộng tất cả là 75 
món, hay 75 pháp. 


BÓ BIÊU УЁ 75 PHÁP 

11 sắc pháp -Năm căn: Nhãn, nhĩ, її, thiệt, thân. 

Năm cảnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc 

và một vô-biêu sắc 

75 PHÁP 72 pháp 1 tâm pháp Nhãn-thức, nhĩ-thức, hay tĩ-thức, thiệt-thức, 

hữu vi tâm-vương thân-thức, ý-thức. 

46 tâm-sở 10 Đại-địa pháp. 

pháp 10 Đại-thiện-địa pháp. 

6 Đại-phiền-não-địa pháp 

2 Đại-bất-thiện -địa pháp 

10 Tiểu-phiền-não-địa pháp 

8 Bất-tịnh-địa pháp 

14.bất tương ưng hành pháp 

3 pháp vô-vi Trạch-diệt vô vị 

phi-trạch-diệt vô-vi 

Hư-không уб-у1 

Trong phạm vi nhỏ hẹp của tập sách, chúng tôi không thé đi sâu để giải thích 
từng pháp một được. Tuy thế dë có một ý-niệm về các loại pháp ấy, chúng tôi xin sơ 
lược đại khái sau đây: 

Sắc pháp: phàm cái có thể hư nát và có tánh cách chướng ngại đều thuộc về sắc 
pháp. Trong 11 nhóm thuộc vë sắc pháp, gôm có năm căn và năm cảnh, thì độc giả 
cũng biết rôi, không cân phải giải nữa; còn món thứ 11 là vô biêu sắc cân phải giải 


thích. Vô biểu sắc là cái sắc pháp không biểu hiện ra ngoài (pháp trần), đó làđối tượng 
của ý căn. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Tâm pháp: Cũng gọi là Tâm Vương, vì nó có năng lực chủ động như ông vua có 
quyền chủ trương trong một nước. Tâm vương có ba tên: Tâm, ý và thức. Theo câu xá 
luận thì: "nhóm góp các tập quán mà khởi ra gọi là tâm; nghĩ ngợi gọi là ý; phân biệt 
gọi là thức". 


Tâm sở pháp: là cái pháp sở hữu phụ thuộc của tâm vương, như các ông quan 
phụ thuộc vào quyền sai sử của ông vua, hay các nhân viên phụ thuộcdưới sư điều 
khiển của ong chủ. 


Bát tương ưng hành pháp:Có thé gọi tắt làcái pháp bát tương ưng, nghĩa là các 
pháp không thuộc vé sắC, mà cũng không һап thuộc về tâm, nhưng là kết quả của sự 
tiếp xúc giữa tâm và sắc.thí dụ như sự "sự được " 


Là một pháp bất tương ưng. Khi ta được một cái gì, "sự được "ау không thuộc 
уёйзс pháp, cnag không thuộc vê tâm phap: "Cái mà ta được " là sắc pháp , "cái nỗi 
nỗi vui mừng " khi được là tâm pháp , còn "sự được" không thể liệt vào sắc pháp hay 
tâm pháp được , vì thế cho nên gọi là bắt tương ưng hành pháp . 


Vô-vi-pháp: nghĩa là những pháp không sanh diệt, chuyên biến, vượt ra ngoài ự 
dôi đãi.Vô vigôm có ba pháp là:trạch diệt vô vi, phi trach diệt vô vivà hư không vô vi. 


Вау mươi lăm pháp này bao gồmtắt cả sự vật trong уй trụ. 
Sự vật trong vũ tru ïchia ra làm hai loại lớn là:hữu tình thế gian và khí thế gian. 
-Hữu tình thế giántưc là toàn thể chúng sanh , có sự sống. 


-Khí thê giántưc là hoàn cảnh mà chúng sanh nương vào đê sông như đât cát, 
núi, sông, nhà, cửa v.v... 


Xét về phương diện thời gian, thì vũ trụ là vô thi vô chung, nghĩa là không có 
lúc bắt đầu và củng là không có lúc chung cục, mà chỉ có sự thay đồi, biến chuyên 
thôi. Trong vũ trụ có hằng hà sang thế giới, thế giới này thành, thì thế giới kia hoại, 
đắp đỗi cho nhau. Tuy thế, riêng mỗi thé giới, từ khi danh thành cho đến khi tiêu diệt, 
phải qua bốn giai đoạn ( thành, trụ, hoại, không) gồm một đại kiếp, tức là một ngàn 
hai trăm tám chục triệu năm (1.280.000). 


Xét về phương diện không gian.thì vũ trụ rộng lớn không thể tưởng tượng được 
. Trước tiên don vị nhỏ nhâtcủa уй trụlà thê giới(như thê giới nhỏ mà ta đang ở đây). 


Họp một ngàn thế giới mới thànhd một tiểu thiên thế giới; họp một ngàn tiểu 
thiên thế giới mới thành một trung thiên thé giới;họp một ngàn trung thiên thế giới 
mới thành một đại thiên thế giới. Như thé một đại thiên thế giới 
gồm(1.000*1.000*1.000) một ngàn triệu thế giốwi nhỏ (như thế giới chúng ta đang ở 
dây) . nhưng trong vũ trụ không phải có mđại thiên thế giới mà có vô lượng vô số đại 
thiên thé giới; cho nêntong kinh thường nòila:thập phương vi trần thé giới ( mười 
phương thế giới nhiều như cát bụi ) hay thập phương hằng hà sang thế giới ( mười 
phương thế giới nhiều như cát sông hằng ). 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Xét về phương diện phâm chất thì vũ trụ chia làm ba tầng bắc cao tháp khác 
nhau, củng gọi là tam giới, hay ba cõi là: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 


Dục giới là cõi của loài hữu tình chư Ấn Độ xa lìa được dâm dục và thực dục. 
Trong dục giới có sáu loại chúng sanh là thiên, nhon, atula, súc sinh, nga quỷ,địa 
ngục. 


Sắc giới là cõi của loài hữu tình có hình sắc tốt đẹp, đã rời bỏ được dâm dục và 
thực dục. Cõi này có bón bậc là:Ly sanh h$ lạc địa, Định sanh һу dục địa, Ly hý diệu 
lạc địa và Xã niệm thanh tịnh địa. 


Vô sac giới là cõi không có hình sắc . các loài hữu tình sanh trong cõi này chỉ 
có tâm thức màthôi. Cõi này củng chia làm bôn từng bậc cao thâp, thông thường gọi 
là tứ không thiên: không vô biên xứ, Vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


3.- Nhân sanh quan: chúng sanh nói chung, và con người nói riêng, do đâu mà 
có? Và đời sông chúng sanh có giá trị như thê nào? 


a)Theo câu xá tôn, thì chúng sanh sở dĩ bị xoay chuyên trong vòng sanh tử luân 
hôi, là do "nghiệp cảm duyên khởi", nghĩa là do mê hoặc mà tạo nghiệp, do tạo 
nghiệp mà cảm thọ các quả báo. 


Thế nào gọi là hoặc? Нойс nghỉa là mê mờ, không sáng suốt, không biết đâu là 
phải, đâu là trái tức là vô minh, mê vọng. Hoặc có hai loại: bón hoặc và tùy hoặc, Bôn 
hoặc là sự mê lầm cội gốc, củng gọi là căn bản phiền não, như tham, sân,si,mạn, nghi, 
ác kiến. Tùy hoặc là những mê lầm dựa theo bón hoặc mà phát sinh, cũng gọi là tùy 
phiền não. 


Trong sáu bồn-hoặc nói trên, thì năm hoặc đầu: tham, sanh, si, mạn, nghi, vì 
tánh chất chậm-lụt, ăn sâu gốc rễ trong thâm tâm chúng ta, rất khó dứt trừ, nên gọi là 
ngũ-độn-sử (sử là sai sử, xúi sử; những hoặc này sai khiến một cách tiềm tàng, sâu 
kín loài hữu tình làm cho chúng sanh cứ luân quân trong chỗ mê lầm nên gọi là độn- 
sử). 


Còn hoặc thứ sáu là ác kiến, vì tánh chất nó lanh lẹ, không ăn sâu gốc rễ trong 
thâm tâm và аё dứt trừ, nên gọi là lợi sử. Aùc-kiên hay lợi sử gôm có năm thứ là: 
Thâm kiên, Biên kiên, Tà kiên, kiên thủ, và giới câm thủ. 

Thân kiên: là châp một cách sai lâm răng cái thân do ngũ uân giả hiệp này là có 
thật ngã. 

Biên kiên: là châp sai lâm răng cái thân này chết rôi thì tiêu diệt hăn, không còn 
gì cả (đoạn kiên) hay trái lại, châp cái thân này chết rôi, linh hôn vẫn còn mãi mãi 


(thường kiến). Những sự chấp áy làm mát hàn lý trung đạo, nên gọi là biên-kiến. 


Tà-kiến: là chấp những đạo lý mơ hồ tà bậy và bài bác những lý nhơn quả chơn 
chánh. 


Kiến-thủ: là chấp chặt kiến giải sai lầm của mình, mà không chịu theo đời các 
bậc hiên thánh. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Giới câm-thủ: là giữ giới sai-lầm như những giới khổ hạnh của ngoại đạo v.v... 


Do những bồổn-hoặc và ác kiến nói trên sai sử, chúng sanh tạo ra các nghiệp, 
làm nhân quả cho nhau và khiên sau khi cho chúng sanh phải xoay vần mãi trong 
sanh tử luân hồi. Nghiệp có ba thứ: ý-nghiệp, tức là tự suy nghĩ, hành đọng của ý 
niệm; ngữ-nghiệp, tức là sự nói năng: thân nghiệp, tức là những hành động về thê xác. 


Nghiệp có ba tánh là: lành, dữ và vô ký (nghĩa là trung bình, không lành, không 
dữ). Nghiệp lành thì có quả báo lành, nghiệp dữ thì có quả báo dữ. Còn nghiệp vô-ký 
thì có quả báo không lành không dữ. 


Nghiệp lành, cũng như nghiệp dữ, đều có mười thứ: 


Mười nghiệp dữ là: giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dôi gạt, nói thiêu dệt, nói chia 
rẽ, nói độc ác, tham lam, giận giữ, si mê. 


—— Mười nghiệp lành là: không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
dôi gạt, không nói thiêu dệt, không nói chia rẽ, không nói độc ác, không tham lam, 
không giận giữ, không si mê. 


Quả-báo của mười nghiệp lành và mười nghiệp dữ có mau và chậm, nghĩa là có 
khi xảy ra trong một đời, có khi hai ba đời sau mới thọ quả-báo. 


Khi thời kỳ cảm quả chịu báo đã xác định, thì gọi là định nghiệp. Trái lại, htì 
gọi là bât định nghiệp. Bât định nghiệp có hai thứ: một là quả báo đã định mà thời kỳ 
chịu quả báo chưa định; hai là cả quả báo và thời kỳ chịu quả báo đêu chưa định. 


b). Trên đây là nói lý do vì sao có sự hiện diện của chúng sanh trong thê giới 
này. Dưới đây, chúng tôi sẽ nói đên giá trị của sự hiện diện ây theo quan niệm của 
Câu xá tôn, tức cũng là quan niệm của Tiêu-thừa Phật giáo. 


Quan niệm áy, không xa lạ gì đối với chúng ta. Đó là cõi đời là một bề khổ, 
trong ây, chúng sanh đang lặn һар, trôi lăn, sống chết. Con người khó vì sanh, lão, 
bệnh, tử. Con người khổ vì yêu nhau mà phải xa lìa, ghét nhau mà phải chung sống, 
muốn một đàng mà thực tế đưa đi một nẻo. Con người khó vì tai trời, nạn nước: bão, 
lụt, chiến-tranh, trộm Cướp v.V...Con người khó vì sông trong một hoàn cảnh mê mờ, 
tối tăm, không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là hạnh phúc chân thật, đâu là ảo ảnh 
giả dối. Con người khổ vì mong được trường tồn àm cõi đời lại vô thường, luôn luôn 
biến đổi, có đó không đó, có đó mát đó, như một trò mộng huyền. Con người khổ vì 
tưởng rằng có một cái thật-ngã làm nồng cốt cho sự sống, thuần nhất, tự tại, ngờ đâu 
cái Ngã ấy là giả dối, không có thật vì bị hoàn cảnh chi phối làm cho điêu đứng, đảo 
điên. 


Tóm lại, cõi đời là một bé khó làm bằng nước mắt của tất cả chúng sanh. 
Ш.- Phương Pháp Tu Hành 


1.- Tứ-diệu-đề. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Muốn giải thoát ra ngoài bê khổ mênh mông của cõi đời, Câu xá tôn chủ trương 
phải tu theo pháp "Tứ-diệu-đê"”. Tứ diệu đê tức là bón lẽ chân thật đưa người tu hành 
từ cảnh mê đên cảnh ngộ, từ cõi Ta bà đau khô, đên cảnh giới Niét bàn tịch tịnh. 


- Diệu đề thứ nhất chỉ rõ cho người tu hành thấy cõi đời là đau khổ. 


- Diệu đề thứ hai chỉ rõ cho người tu hành (һау được nguyên nhân của sự đau 
khô trong cõi Ta-bà. 


- Diệu đề thứ ba chỉ rõ cảnh giới an lạc sau khi ra khỏi cõi đời đau khổ. 

- Diệu đề thứ tư chỉ rõ con đường tu hành đề đi đến cảnh giới an lạc Niết bàn. 
Bồn Diệu dé ấy tức là: khó, tập, diệt, đạo vậy. 

2.- Thập nhị nhân-duyên. 


Với những căn cơ lanh lợi, thì có thể tu theo pháp Thập-nhị- nhân-duyên. Thập- 
nhị-nhân-duyên là 12 nhân duyên kế tiếp theo nhau, làm nhân, làm quả, khiến cho 
chúng sanh phải mãi mãi xoay vân trong | bë khổ sanh tử luân hồi. Mười hai nhân 
duyên â ау là: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục thập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử. Mười hai nhân duyên này như mười hai vòng : xích nói liền với nhau làm thành một 
chuỗi xích, không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Nếu cắt đứt được một vòng xích thì 
chuỗi xích а ау tất phải phải đứt đọan. Đối với Е tu hành, muốn chấm dứt sanh tử luân 
hồi, thì cái mắc xích cần phải bị cắt đứt là "ái". Ani ở đây tức là luyến ái. Vì luyến ái 
nên mới có thủ cho mình, rồi "thủ" sanh ra ' XP Và từ đó, cái vòng sanh tử lại tái 
diễn. Vậy không có "ái", thì không có "hữu", không có "hữu" thì không có "sanh", 
không có "sanh" thì không có "lão tử", nghĩa là không có khó đau. 


IVQuả Vị Tu Chứng 
1.- Người tu theo pháp Tứ-diệu đế, nếu mau lắm thì cũng phải trải qua qua ba 
đời, còn nếu chậm, thì phải tải qua 60 kiếp, mới chứng được A-la-hán, la fcõi cao 


nhất của hàng Thanh Văn. 


Trước khi chứng được quả vị A-la-hán, hành-giả tuần tự chứng các quả dưới 
đây: 


Tu-đà-hoàn, Tàu dịch là Nhập lưu, hay Dự lưu, nghĩa là bắt đầu nhập vào dòng 
Thánh. 


Tư-đà-hàm, Tàu dịch là Nhật lai, nghĩa là còn phải đâu thai vào cõi Dục-giới 
một lân cuôi cùng nữa, đê tu hành cho rôt ráo, trước khi vĩnh viên xa rời cõi này. 


A-na-hàm, Tàu dịch là Bât-lai, nghã là không còn phải đầu thai vào cõi Dục- 
giới nữa. Hêt bực này là đên quả vị A-la-hán. 


A-la-hán, Tàu dịch là Ứng-cúng hay Vô-sanh, nghĩa là dứt bỏ được cái điều mê 
lâm trong cõi Sắc giới và Vô- sắc giới, không còn phiên não, không còn chịu sanh tử 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


luân hồi, vượt ra khỏi ba cõi, hưởng sự cúng dường của thiên và nhân. Bậc này gọi là 
bậc Vô-học, nghĩa là không phải tu học pháp gì nữa. 


2.- Đối với lỗi tu Duyên-giác, nghĩa là tu theo lối quán 12 nhân duyên, thì quả 
vị không có chia ra nhiều tầng bậc, chăng qua khi đang tu hành thì gọi là Duyên-gíac 
hướng, nghĩa là đi lần tới mục đích của sự tu hành là quả Duyên-giác. Còn khi tu 
được đầy đủ, đứt mối mê lầm, chứng được chân lý, thường hưởng được cái vui giải 
thoát trong cảnh Niết-bàn, thì gọi là Duyên-giác quả. Vị chứng được quả này thì gọi 
là Bích-chư-Phật, tức là vị Phật tự giải thoát cho mình, nhưng chưa có thê giác tha. 
Từ khi bắt đầu tu hành cho đến khi chứng quả Duyên-giác, thời gian dài ngắn khác 
nhau tùy theo căn cơ của kẻ tu hành: vói căn cơ lanh lợi thì ít ra cũng phải trải qua 
bốn đời tu luyện; với căn cơ chậm lụt thì phải trải qua 100 kiếp tu hành. 


V.- Kết Luận 


Câu xá tôn, mặc dù chỉ là một tôn phái trong nhiều tôn phái của Tiêu-thừa, 
nhưng có thé đại diện một cách gần đây đủ cho phái Tiêu-thừa Phật giáo. Bởi thé , 
Câu xá tôn, chúng ta có thê hiều một cách khá tường tận giáo lý căn bản và phương 
pháp tu hành của hàng Tiểu-thừa trong quá khứ xa xưa. 


Nhưng từ khi tôn này được thành lập ở Trung Hoa đến bây giờ, thời gian đã trôi 
qua hơn một ngàn năm. Trong thời gian ây, chắc cũng có nhiều sự biến đổi trong chỉ 
tiết. Chúng tôi rất tiếc không có nhiều tài liệu dó nghiên cứu một cách đầy đủ những 
biến chuyên của tôn này qua thời gian và sự tồn tại của nó trong hiện tại như thế nào. 
Do đó, chúng tôi thành thật đề nghị với quý độc giả hãy xem bài này như một bài 
nghiên cứu về một trong mười tôn phái ở Trung Hoa, chứ chưa phải một "con đường" 
hoàn bị, hướng dẫn trực tiếp quý vị vào sự tu luyện. Chúng tôi muôn nói, пёи quý vị 
thấy căn cơ mình thích hợp với giáo lý Tiêu-thừa, mà muốn bắt tay vào sự tu luyện, 
thì cũng cần tìm đọc thêm nhiều nữa và nghiên cứu cho đến nơi đến chốn, để khỏi lạc 
hướng sai đường. 


10.- Thành Thật Tông 
I.- Duyên Khởi Lập Tông 


Tôn này thuộc về Tiểu Thừa, y cứ vào ý nghĩa của bộ thành thật luận, do đó gọi 
là Thành thật tôn. 


Bộ Thành thật luận do ngài Ha-lê-bạt-ma ( Harivarman, Tàu dịch là Cưu-ma-la- 
đà (Kumaraladha) thuộc phái Tiểu Thừa Tát-bà-đa làm ra, vào khoảng 900 năm, sau 
kh đức Phật Thích Ca nhập niết bàn. Như chúng ta đã biết qua trong phần lịch sử 
truyền giáo ở Aán độ, sau khi đức Phật nhập niết bàn, phái Tiêu Thừa chia ra thàngh 
nhiều nhóm, giải thích kinh điển của Phật không giống nhau. Nhận thấy nguy cơ có 
thê làm cho Phật giáo suy đoivif sư không đồng quan điểm `về giáo lý của các tôn 
phái ау, ngài Ha-lê-bạt-ma đã đem hết tâm lực và trí tuệuyên bác của mình, rút ra lý 
tinh tủytong các bộ kinh luậncủa Tiểu Thừa, làm ra bộ thành thật luận. Sở dĩ ngài 
dùng hai chữ "Thành thật"đề đặt tên cho bộ luậncủa mình là hàn ý muốn nói rằng: 
những lý nghĩa trong bộ luận của minhlaf chân thật, đúng đắn hoàn toàn với giáo lý 
căn bản trong ba tạng kinh điển của Phật . mà thật như thế, bộ Thành thật luận là bộ 
luận có thê tiêu biểu một cách trung thựcgiáo lý của Tiểu Thừa. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Và củng vì giá trị chân chính ầy màbộ Thành thật luận được truyền sang Trung 
Hoa và được Ngài Cưu-ma-laThập trong đời giao tần dịch ra văn Tàu, gồm có tất cả 
16 cuốn, chia ra làm 202 phẩm. Nhưng mặc dù được người đời hâm mộ, bộ luận này 
phải đợi đến đời Nam Bắc triều mới thành lập một tôn riêng tức là" Thành thật tôn". 


IL-Tôn Chỉ Và Giáo Lý Căn Bản 
Tôn này chủ trương "nhân không , Pháp không ". 


Như chúng ta đã biết, theo Câu-xá-tôn thì nhơn không nhưng pháp lại có. Thành 
thật tôn, đi xa hơn, cho răng nhơn không thật, mà pháp củng không thật. 


Dë giải thích chủ trương "hai không" này, Thành thật lập ra hai môn là: Thế 
giwói môn và Đệ nhât nghĩa môn. 


1.- Thế giới môn: Môn nghĩa đen là cửa; Thế giới môn tức là cửa của Thế 5191; 
nói một cách thông thường như ngày nay thường nói, "thế giới môn" tức là đứng về 
"phương diện thé tục, phương diện tương đối" mà quan sát suy luận. 


Xát về phương diện tương đối, thì nhơn cũng có mà pháp cũng có. Thật vây, 
theo sự nhận xét thông thường, thì ta có một cái thân; ta đi, đứng, năm, ngồi; ta có 
một cái tâm dë suy xét, phân biệt, nhớ chuyện quá khứ, tính chuyện tương lai? Thé 
mà bảo mà không có ngã thì thật là vô lý. Lại trong kinh cũng thường nói: ta thường 
tự ngăn ngừa và tụ giữ lấy ta, làm lành tự mình được hưởng điều lành, làm ай, tự 
mình chịu hưởng quả đữ. Vậy nếu bảo rằng không có người, không có ta, thì thật là 
trái với nhận xét và lý luận thông thường. 


Xét về các pháp cũng vậy, bảo rằng không thì cũng là vô lý. Nếu không có sắc 
pháp thì làm sao có thân ta, có cảnh giới chung quanh ta? Ừ, thì thân ta, do ngũ uân là 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức, giả hợp mà thành. Những thứ này cũng là pháp cả. Thí dụ 
nếu ta chia chẻ cái sắc pháp ra thành nhỏ mãi, thì cuôi cùng, dù nhỏ đến không thê 
chia chè được nữa, cũng vần là sắc, chứ sắc không thê chia ra mà thành "không" được 
. Ngược lại, nếu đã là không, thì không thê đem cái "không" ấy nhân lên mãi mà 
thành "có" được. Cũng như trong toán học, dù có nhân bao nhiêu lần với con số 
không ( dero), thì không cũng vẫn là không . 


2.- Đệ nhất nghĩa môn: Đệ nhất nghĩa môn, hay chon đề, là nói về phương diện 
tuyệt абі. Đứng về phương diện này mà xét, thì Ngã và Pháp điều là giả có, chứ 
không thật có. Khi năm uân hòa hợp thì tạm gọi là ta; khi năm uân tan ra thì cái дуу 
không còn nữa. Và lại cái ta ấy, trong lúc còn sanh tiền, thì mõi phút, mỗi giây cũng 
đều có thay đồi, biến chuyên chứ không thuần nhất là bát biến. 


Các pháp cũng vậy, tương đối mà nói thì có, nhưng tuyệt đối mà xét thì cũng 
không thật có. Các pháp cũng do nhân duyên hòa hiệp mà tạm gọi là có, chứ không 
thể có một cách tuyệt đối, nghĩa là không thuần nhất và bắt biến. Vì thế cho nên Phật 
dạy: "các pháp đều là như huyễn như hóa". Kinh Bát nhã cũng nói: "sắc chăng khác gì 
không , không chàng khác gì săc, sắc tức không , không tức sắc"...Tóm lại, đứng về 
đệ nhất nghĩa môn mà xét, các pháp rốt ráo là chơn-không . Chơn-không là thế nào? 
Chơn-không có nghĩa là: chơn pháp của các pháp trong vũ trụ vốn là chơn thật, nhưng 
không phải là có các hình tướng như các hình tướng giả dối mà người đời thường 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thấy ở chung quanh. Cái "có" và cái "không " ở trong đời, đối với chân đề, hay đệ 
nhât nghĩa đê, đêu giả dôi, không thật. 


Nên biết cái "không " hiểu theo nghĩa chơn đế, khác với "không" hiểu theo 
nghĩa tục đề. Cái "không" của е đề thì gọi là Chơn không; còn cái không của Tục 
dé là cái "không" đối đãi với cái "có" mà thành, đó là không giới. Chon không thường 
văng lặng tịch diệt га ngoài cái đối đãi của "có "và "không" phàm tục. Còn không 0101 
chàng qua là cái sắc đối với nhãn căn đó thôi. Chơn không không phải là sắc; không 
giới mới là sắc. Chơn không, không thấy được. Choan không không đối tượng; không 
giới thuộc về đối tượng. Chơn không là vô lậu. Không giới là hữu lậu. Chơn không là 
vô vi, Không giới là hữu vi. 


3.- Tương quan giữa Thé giới môn(Tục để) và Đệ nhất nghĩa môn(Chơn đề): 
Theo đề nhất nghĩa môn thì chơn lý của vũ trụ vôn Chơn không tịch diệt,văng lặng; 
theo thế giới môn thì có ta và người, có sắc và không, nghĩa là có ngã và pháp. Vậy 
thì giữa Thế giới môn và Đệ nhất môn có tương quan gì với nhau không? Làm sao mà 
Chơn không tịch tịnh lại pháp sanh ra ngã và pháp, nghĩa là từ chỗ Chơn không lại 
phát sanh ra chúng sanh và sơn hà đại địa? 


Thành thật tôn cắt nghĩa: đó là vô minh. Các pháp trong vũ trụ, thê tánh vốn 
văng lặng, tịch diệt, nhưng vì do tâm vọng tướng phân biệt mà có rồi loạn, lăng xăng. 
Nói một cách rõ ràng hơn, bản tánh của vũ trụ vôn là không có ngã, không có pháp 
nhưng vì "hai món chướng"mà thấy có ngã và pháp. Hai món chướng ду là: 


a) Phiền não chướng, tức là các nghiệp chướng về Kiếùn hoặc Tư hoặc. Chướng 
này vì châp cái ta mà thiệt có, nên mới sanh các phiên não, rôi loạn thâm tâm,chướng 
ngại đạo Niết bàn tịch tịnh. Chướng này, trong Câu xá luận, thì 


gọi là "tánh nhiễm ô vô tri". 


b) Sở tri chướng: cũng gọi là trí chướng. Căn bản của chướng này, là chấp các 
pháp thật có, làm che lấp cái tánh vô điên đảo đối với các cảnh mình hay biết, làm 
chướng ngại đạo Bồ đề.  Chuóng này trong câu xá luận gọi là "bắt nhiễm ô vô tri" ( 
không nhiễm ó nhưng vẫn thuộc về si mê không biết, vì làm cho mình không chứng 
rõ được chơn lý). 


4.- 84 pháp: Như chúng ta đã thấy trong Câu xá tôn, những hiện tượng của nhơn 
sanh và vũ trụ, được phân thành 75 pháp. Theo Thành thật tôn, thì nhân sanh, vũ trụ 
lại được chia thành 84 pháp. Còn Pháp tướng tôn lại chia thành 100 pháp. Như thé, 
chúng ta nên hiệu rằng sự phân chia ra ít hay nhiều pháp chỉ là một vấn đề tương đối, 
chứ không có nghĩa nhất định. Sự phân loại các pháp này, chỉ có một mục đích là để 
nghiên cứu cho rõ ràng nhân sanh, vũ trụ mà thôi. 84 pháp mà Thành tật tôn đã phân 
loại là: 


14 Sắc pháp: 5 Căn, 5 Trần, 4 Đại. 
50 Tâm pháp: 1 Tâm vương, 49 Tâm sở (so với Câu xá tôn, thì coa ba Tâm sở là 


Hân ( tánh hớn hở), Yêm (tánh nhàm chán) và Thùy miên và Câu xá tôn ghép thành 
một Tâm sở, con Thành thật tôn thì chia làm hai là Thùy và Niêm). 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


17 Phi sắc phi- tâm pháp (tức là Bất tương ưng hành pháp). Về loại này, Thành 
thật tôn hơn bên Câu xá tôn ba pháp: Thành thật tôn hợp ""Mạng căn " và "Đồng 
phận" lại là một, nhưng lại thêm: Lão, Tử, Phàm phu và Vô tác (tức là Vô biểu sắc 
bên Câu xá tôn). 


3 Vô-vi pháp( như bên Câu xá tôn) Trạch diệt vô-vi, Phi trạch diệt vó-vi và Hư 
không vô-vI. 


Ш.- Phương Pháp Tu Hành 


Phương pháp tu hành của Thành thật tôn cũng gần giống như của Câu xá tôn; 
nhưng vì Câu xá tôn chủ trương "nhơn không pháp hữu"; còn Thành thật tôn thì chủ 
trương "nhơn không pháp không ", nen về phưpưng pháp tu hành của Thành thật 
tôn,đặc biệt có hai pháp quán là: Ngã không quán và Pháp không quán. 


1.- Ngã không quán và Pháp không quán: 


a) Ngã không quán: như quán trong cái bình không có nước, thì gọi là Không. 
Quán thân ta do năm uân hòa hợp giả tạm mà có, chứ không có một cái ta chân thật. 
Pháp quán này mục đích là nhận rõ lý ngã (nhơn) không, nên gọi là " Ngã không 
quán”. 


b) Pháp không quán: như sau khi quán cái bình không có nước, lại quán thêm 
một tầng nữa dé thấy rằng, thê chất của bình cũng không chân thật. Айр dụng pháp 
quán này trong thân người, hành giả đi đến kết luận rằng: không những cái ta là 
không thật, do ngũ uân tạo thành; mà chính các pháp tạo ra ngũ uân cũng không chon 
thật. Aáy là pháp quán về pháp không. 


2.- Ba tâm và diệt đế: Phương pháp này cũng gần giống như hai pháp quán trên, 
nhưng đi xa hơn một tầng, nghĩa là không chấp có, nhưng cũng không chấp không. 
Ba tâm là: 


a) Giả danh tâm, tức là cái tâm chấp những giả danh, như chấp người ta là có 
thật. Đôi với sự châp trước này, hành giả dùng trí huệ mà quan sát, biệt nó đêu là 
nhơn duyên hòa hợp mà sanh, tức chứng được lý nhơn không. 


b) Pháp tâm, là cái tâm chấp pháp thể năm uấn là thực có. Đối với sự chấp trước 
này, hành giả dùng trí Chơn không mà trừ bỏ, thây được pháp không. 


с) Không tâm là cái tâm chấp cái "không " là thật có, nghĩa là đã quán biết được 
nhơn ngã, Pháp ngã đều không, mà lại chấp cái "không " là thật. Như thế, chấp "có 
đã là sai, mà chấp "không" lại càng sai hơn. Vậy phải quán Ngã, Pháp đều không, mà 
cái không ấy cũng không có tướng nắm bắt, nhận thấy шг, như không giới. Rốt lại 
chỉ còn cái"Chơn không " là chơn lý tuyệt đối, ngoài ra "có" và "không" của phàm 
tục. Đến đây tức là Diệt dé. 


IV.- Quả Vị Tu Chứng 


Về quả vị tu chứng, tôn này cũng giống như Câu xá tôn, có 27 từng bực, tức là 
27 vị Hiên Thánh. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


a) Dự lưu hướng: Dự lưu hướng, nghĩa hướng tới dòng thánh; nói một cách nôm 
na, hành giả đang, đi dần đến dé nhập vào dòng thánh, như chiếc thuyền dang đi trên 
dòng sông con, йё vào con sông cái. Dự lưu hướng gồm có 3 bực sau đây: 


1.- Tùy tín hành: Tùy tính nghĩa là nghe theo lời dạy của các bậc đã chứng quả, 
rôi tin và tu tập theo. 


2.- Tùy pháp hành: VỊ này không còn đợi có những lời dạy bảo của các bực 
thánh hiện, nhưng chỉ thuận theo chánh pháp mà tự tu hành. 


3.- Vô tướng hành: Là bậc kiến đạo, thấy được chon lý của lý diệu đế, trí vô lậu 
đã phát sanh. 


b) Dự lưu quả: Tức là quả tu đà hoàn. Bực này đã dứt hết những kiến hoặc trong 
ba cõi, dự vào dòng thánh đạo. 


c.) Nhứt lai hướng: Bực này đã dứt được năm phâm tư hoặc ở cõi Dục giới, 
đang hướng đên quả Nhút lai. 


d.) Nhứt lai quả: Вис này đã dứt được phẩm tư hoặc thứ sáu ở cõi Dục giới, 
nhưng còn phải trở lại một cõi lân cuôi cùng (nhút lai) ở cõi Dục giới. 


đ) Bất hoàn hướng: Bực này đã dứt được hai phẩm tư hoặc thứ bảy và thứ tắm ở 
cõi Dục giới, và đang tu hành đề hướng đến quả Bất hoàng, là quả thoát ra vòng Dục 
giới và không còn trở về Dục giới nữa. 


e) Bất hoàn quả: Вис này đã hoàn toàn dứt được 9 phẩm tư ở cõi Dục giới, cho 
nên không trở vê cõi Dục giới nữa. Quả này gôm có 11 bực như sau: 


1.- Trung ban: Bực này, sau khi ở cõi Dục giới vừa cheết, sắp sanh lên cõi Sắc 
8161, cái thân trung ấm tuy còn ở vào khoảng trung gian mà đã dứt trừ các mê lầm 
phiền não của cõi Sắc giới, nên vào ngay Niết bàn. 


2.- Sanh ban: Bực này sau khi lên cõi Sắc giới, chàng bao lâu thì vào Niết bàn; 
áy là do sự siêng năng về đường tu đạo mà mau tới vậy. 


3.- Hứu hành ban: Вис này sau khi sanh về cõi Sắc giới, tu hành tinh tánh mãi 
không nghỉ, mà vào được Niêt bàn. 


4.- Vô hành ban: Bực này trái lại, sau khi sanh vào cõi Sắc giới, vì trễ nãi đường 
tu hành, nên thành quả dù chậm dên, nhưng собі cùng cũng vào Niết bàn. 


5.- Lạc huệ ban: Byc này sau khi sanh vào cối Ѕас giới, lại lân được sanh vào 
Sắc cứu kính là cõi cao nhât ở cõi Sắc giới mới vào Niệt bàn. Cõi trời Sắc giới có 
định, có huệ, bực này làm huệ làm vui nên gọi là "Lạc huŝ". 


6.- Lạc định bàn: Вус này không chịu vào Niết bàn nơi cõi Sắc 0101, mà còn 
muốn chuyên sanh lên cõi Hữu đảnh là cõi cao của Vô sắc giới, mà vào Niết bàn. 
Trong cõi Vô sắc giới này, chỉ có định mà không có huệ, hành giả lấy định làm vui, 
cho nên gọi là Lạc định. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


". Chuyên thể: Вис này sau khi ở cõi Dục giới, chứng được quả Dự luu và 
Nhất lai, đáng lẽ sanh vë cối Sắc giới hay Vô sắc giới, nhưng hành giả lại chuyên 
sanh vào cõi Dục giới mà tu hành, chứng được quả Bât hoàn rôi vào thăng ngay №іёї 
bàn. 


8.- Hiện ban: Bực này không sanh vào cõi Sắc giới, Vô sắc giới, cũng không 
cân chuyên sanh, chỉ tu tập trong một thời kỳ, chứng luôn ba quả, rôi đi thăng từ cõi 
Dục giới vào Niệt Бап. 


9.- Tín giới: Bực này, vì căn cơ hơi chậm lụt, nên chỉ tin theo lời dạy bảo của kẻ 
khác mà tu hành, chứng được quả Bát hoàn. 


10.- Kiến đắc: Bực này, trái lại với bực Tín giới ở trên, chứng được quả Bất 
hoàn là nhờ có căn cơ lanh lợi, tự nương theo trí huệ của mình mà thôi. 


11.- Thân chứng: Bực này là bực lợi căn tột độ, chứng được Diệt tận định. 


Mười một bực Bất hoàn quả Кё trên này, không phải có thứ bậc tuần tự mà hành 
giả phải vượt qua. Đây chỉ là 11 trường hợp khác nhau trong quả Bất hoàn, do căn cơ 
lanh lẹ, hay chậm lụt, do sở nguyện hay hoàn cảnh, tâm tính khác nhau mà ra. Nhưng 
dù sao, thì cũng là ở trong quả Bất hoàn cả, không có cao và thấp hơn và kém, và đều 
gọi là A la hán hướng, nghĩa là đang hướng đến quả A la hán. 


Nếu Кё từ bậc đầu tiên là: Dự lưu hướng cho đến bậc Bắt hoàn quả, gồm cả Һау 
18 bậc, thì gọi là bậc Hữu học. 


Còn chín bậc cuối cùng sau đây là chín bậc A la hán quả, cũng gọi là bậc Vo 
học. 


=~ р) А la hán quả: Quả vị này gồm có 9 bậc, cũng gọi là Vô học, nghĩa là không 
cân phải học hỏi gì nữa. 


1.- Thối pháp tướng: Thối nghĩa là thối lui. Thối lui ở đây không có nghĩa là 
thô! lui vê sanh tử, làm chúng sanh, mà thôi lui vê cảnh thiên định đã dàng, như các 
bậc độn căn La hán. 


2.- Thủ hộ tướng: Thủ hộ là gìn giữ bảo hộ. Thủ hộ tướng tức là bậc La hán gìn 
giữ bảo hộ cảnh thiên định đã được, không mât. 


3.- Tử tướng: Là bực La hán rất nhàm chán thé gian, lại sợ thôi mát chỗ chứng 
ngộ của mình, nên muôn vào liên cối Niết bàn. 


4.- Trú tướng: Là bực La hán, căn cơ không thê tu tới mà cũng không đến nỗi 
thô! lui, chỉ giữ vê bực trung mà thôi. 


5.- Khả tấùn tướng: Khả tấn là có thể tién thêm nữa. Đây là bực La hán đã 
chứng được bực thiên định, mà còn tu tới mãi. 


6.- Hoại tướng: Đây là bực La hán,căn cơ chậm lụt, nhưng vẫn giữ được không 
thôi lui, mặc dù gặp phải duyên trở ngại. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


7.- Huệ giải thoát: Bực La hán này đã chứng được Diệt tận định, được chơn trí 
vô lậu, đã giải thoát các phiên não, nhưng chưa ly được sự chướng ngại về cảnh thiên 
định. 


8.- Câu giải thoát: Đây là bực La һап đã giải thoát được cả huệ chướng và định 
chướng; nghĩa là không còn bị trí huệ hay thiên định làm chướng ngại nữa. 


9.- Bất thối tướng: đây là bực La hán có căn cơ lanh lợi, bao nhiêu công đức trí 
huệ đã tu tập đêu không thôi lui hay là tiêu та được . 


Tóm lại, mặc dù quả vị tu chứng của yôn này có chia ra đến 27 bậc, nhưng đó là 
muốn chia chẻ một cách rốt ráo của từng trường hợp, chứ đại khái cũng giông như 
quả vị tu chứng trong Câu xá tôn. Thật vậy, nêu chúng ta đem so sánh quả vị của hai 
tôn Câu xá và Thành thật, thì sẽ thây như sau: 

Câu Xá Tông 

1.- Tu-đà-hoàn 

(hay Nhập-lưu) 

2.- Tu-đà-hàm 

3.- A-na-hàm 

(hay Båt-lai). 

4.- A-la-hán 

(hay Vô-sanh Vô-học) 

Thành Thật Tông: 

1.- Dự-lưu-hướng và Dự-lưu-quả. 

2.- Nhứt-lai-hướng và Nhứt-lai-quả 

3.- Bất-hoàn-hướng Và Bắt-hoàn-quả 

4.- A-la-hán (Vô-sanh, Vô-học). 

V.- Kết Luận 

Thành-thật tôn, cũng như Câu xá tôn, đều thuộc các tôn phái của Tiểu-thừa Phật 
giáo. Слао lý căn bản của hai tôn cũng gân giông nhau, chỉ có khác ở điêm: Câu ха 
tôn thì chủ trương "nhơn không pháp hữu", còn Thành-thật tôn thì chủ trương "nhơn 
không pháp không ". Như thê, Thành thật tôn đã bước thêm một bước lại gân Đại - 


thừa Phật giáo hơn. Đó là một điểm chứng-minh rằng theo với thời gian, Tiểu-thừa và 
Đại -thừa càng xích lại gân nhau hơn. Với cái đà ây, chúng ta hy vọng rôi đây, giữa 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


giên giới hai phải lớn của Phật giáo sẽ được xóa hết, chỉ còn lại một danh từ, một cái 
đạo chung cho cả thê giới là Đạo Phật. 


Hoài bảo ấy, hiện tổng hội Phật giáothê giới đang có gắng thực hiệngua nhiều 
quyết nghị trong các đại hội Phật giáothê giới. Và ở Việt namhoài bảo ау được thể 
hiện trong những ngày đầu năm 1964, dưới danh hiệu Giáo hội Phật giáo Việt nam 
Thống nhất. Trong giáo hội này, các giáo phái Đại Thừađều thề nguyện chung sức 
chung lòng đề phát huy nền Phật giáo Việt nam mỗi ngày thêm rạng rỡ. 


Tổng Kết Về Mười Tông 


Chúng ta đã có một cái nhìn tổng quàtvê mười tôn. Chúng ta đã hiểu sơ quạư 
thành lập tôn chỉ và giáo lý căn bản, sự tu hành váu chứng quả của mười tôn. Vì day 
là những bài học phô thông, nên chúng ta không thẻ đi sâu vào chi tiết, và phạm vi 
cũng như thời không cho phép chúng tôi nói nhiều hơn nữa. Nếu quý vị đọc giả nào 
muốn һіёџ rõ ràng hơn, hãy tìm các kinh sách nói về mười tôn ấy. 


Mặc dù văn tắt, qua những bài học này, chúng ta có thê năm được những điêm 
chính căn bản của môi tôn. 


Mỗi tôn, tuy có một tôn chỉ một chủ trương riêng, nhưng tôn nào cũng thờ đức 
Phật Thích ca làm giáo chủ, và dựa trên các kinh điên của ngài đã nói mà lập tôn. 


Sự sai khác chăng qua là cách giải thích vũ trụ hữu hạn và phương pháp tu 
hành. Chứ còn những điểm chính căn bản, thì mọi tôn phái công nhận giông nhau, là: 
có một chân như trong suốt , linh điệu bên trong vũ ги vjn hữu, làm nền móng cho 
mọi hiện tượng ở thé gian này. Chúng sanh không công nhận được cái chân như ấy, vì 
chúng sanh bị vô minh che ám; nhưng với phương pháp tu hành mà đức Phật Thích 
ca đã dạy bảo, chúng ta sẽ giác ngộ và thể nhập với các chân như ấy. 


Nếu sự giải thích vũ trụ vạn hữu có nhiều cách, và phương pháp tu hành có 
nhiều lối là vì xu hướng và trìnhđộ và căn cơ của chúng sanh không йди; cũng như 
phương pháp chữa bệnh, phải tùy bệnh nặng nhẹ, phải tùy người mà cho thuốc . làm 
sao cho bệnh nhân lành bệnh là lương y giỏi. 


Chúng ta rất không may, ở vào thời kỳ mạt pháp , không có lương y giỏi. 
Nhưng sự giải thích căn bệnh và phương pháp chữa bệnh của các bậc đại lương y là 
giáo lý của các tôn phái, đang còn đó. Chúng ta hãy tụ nghiên cứu lấy căn bệnh của 
chúng-ta, và hãy lựa phương thuốc nào thích hợp với bệnh của chúng ta mà uống thì 
chắc chắn chúng ta sẽ lành bệnh. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ Năm 


Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo, 
10 Tông Phái và Vũ Trụ Nhơn Sanh 


--- 000 --- 
Bài Thứ 10 
Nhân Sinh Quan Phật Giáo 
A.- Mö Đề: 
Đã là người không ai không băn khoăn tự hỏi mình do đâu mà có? Sự hiện diện 
của mình trên cõi đời này như thê nào? Hoàn cảnh của mình sông như thê nào? ` 
v.v... Thật là bao nhiêu vân đê, bao nhiêu câu hỏi làm người ta băn khoăn, thắc mắc, 


ăn không yên, ngũ không yên. 


Bë giải quyêt các vân đê trên, các triệt học và tôn giáo đêu có đưa ra những lời 
giải đáp hay biện minh về "vân đê sông" ау, gọi là nhân sinh quan. 


Là một tôn giáo, có một triệt học rât cao, đạo Phật tât nhiên cũng có dành một 
phân lớn đê nói vê nhân sinh quan. 


Nhân sinh quan ấy như thế nào? Dó là một vấn đề mà mỗi Phật tử chúng ta 
không thê không biết đến được. Sự hiểu biết này có thể giúp chúng ta nhận chân được 
những ưu điểm và khuyết điển của con người và giúp chúng ta sắp đặt cuộc đời và 
sống một cuộc sống có ý nghĩa và lợi lạc cho mình và cho xã hội. 


B.- Chánh Đề: 

I.- Nhân Sinh Quan Do Đâu Mà Có? 

Trước tiên, ván đề làm chúng ta thắc mắc nhiều nhất là: 

Con người do đâu mà có? 

Рё giải đáp vấn đề này, đạo Phật có thuyết "mười hai nhân duyên". 

Trong mười hai nhân duyên ấy, vô minh là căn bản. Vô minh là gì? Tức là đối 
với sự lý, không то biệt được đúng như thật. Do đó mà sanh ra mê lâm, thật cho là 
giả, giả cho là thật, điên đảo hư vọng châp ngã, châp pháp, phân biệt mình, người; rôi 
theo cảnh thuận nghịch mà theo cảnh phiên não, nên củng gọi là "hoặc". Từ mê hoặc 


mà tạo tác ra các nghiệp, hoặc thiện hoặc ác. Sự tạo tác ây gọi là "Hành", chi thứ hai 
trong mười hai nhân duyên. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Do nghiệp lành dữ huân tập chưúa nhóm thành ra "nghiệp thức". Nghiệp thức 
này theo chó uân tập thuân thục rôi thác sanh vào thai mẹ, đó là món "Thức", chi thứ 
ba trong mười hai nhân duyên. 


Trong thai mẹ, gom tinh huyết làm nhục thể, tâm thức cùng nhục thể hào hiệp 
gọi là "Danh ас" đó là chi thứ tư rong mười hai nhân duyên, (Danh: Tâm thức; Sắc: 
Nhục thê). 


Từ Danh sắc lần lần tượng đủ sáu căn, gọi là "Lục nhập". Đó là chi thứ năm 
trong 


mười hai nhân duyên. 


Sau khi ra khỏi thai, sáu căn xúc đôi với sáu trân, biệt nóng, lạnh, đau, êm...nên 
gọi là "Xúc", chi thứ sáu trong mười hai nhân duyên. 


Do sự cảm xúc ау, mà tâm dân dân sanh niệm phân biệt, rôi có những giác thọ 
уш, khô ...Đó là "Thọ", chi thứ bảy trong mười hai nhân duyên. 


Do sự cảm thọ уш ,khô, khởi nệm ưa ghét, châp йат ау та sanh ra có "Ai", сі 
thứ tám trong mưởi hai nhân duyên 


Vi tham ái nên tìm câu năm lây cái hay cái tôt, cái ưa thích. Đó là "Thú" chi thứ 
chín trong mười hai nhân duyên. 


Muốn cho thỏa mãn những chó nhiễm trước, ưa thích của "Ái" và"Thủ, nên phải 
tạo nghiệp. Nghiệp này có thê chiêu cảm quả báo vi lai, nên gọi là "Hữu", chi thứ 
mười trong mươi hai nhân duyên. 


Đã có "Hữu" là cái mâm giông, thì thê nào cũng có "Sanh" là chi thứ mười một 
trong mười hai nhân duyên. 


Đã có "Sanh" thì phải có "Lão và Tử" là chi thứ mười hai trong mười hai nhân 
duyên. 


Trong mười hai nhân duyên. "Vô minh" thuộc về "hoặc" và "Hành" thuộc 
"nghiệp". Đó là nhon quá khứ mà có năm quả "Khô" hiện tại là: Thức, Danh sắc, Lục 
nhập, Xúc và Thọ. 


Do quả "Khổ" hiện tại nói trên mà khởi ra "Hoặc" là ái thủ và tạo "Nhgiệp" là 
hữu, để làm nhơn cho quả "Khổ" sau là sanh và lão tử ở vị lai. 


Như thế, từ nhơn quá khứ, sang quả hiện tại, làm lại nhơn cho quả tương lai, ba 
đời cứ nối tiếp xoay vần mãi mãi khong dứt, như một bánh xe lăn tròn, lên xuông, 
xuống lên không nghi. 


Cứ đó mà suy ra thì biết rằng, người chẳng những sống một đời trong hiệh tại 
này, mà trước kia, về quá khứ đã trải qua không biết bao nhiêu đời sống TÔI. Và sau 
này, trong vị lai, cũng sẽ còn vô lượng đời sống nữa. Người hiện sống đây đê rồi chét, 
mà cái chết lại là cái nhơn làm thành đời sống vị lai. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Như thế, sống, chết nối tiếp theo nhau không bao giờ dứt, như những làn sóng, 
cái này tan đi йё hiệp lại cái khác, không bao giờ hết, nêu còn gió. Con người, nêu gió 
vô minh còn thói thì dòng sanh mạng còn lưu chuyên, lăn trôi, chìm nói mãi. 


IL- Thân Người Như Thế Nào? 


Sau khi chúng ta đã biết nguyên nhân gây tạo ra sự hiện diện của người trên cõi 
thê này rôi, một câu hỏi khác hiện ёп trong đâu chúng ta là: Thân con người như thê 
nào? đẹp dë hay хаш xa, có thật hay giả, đáng quý hay đáng khinh? 


Dë giải đáp vấn đề này, đạo Phật có nhiều thuyết, tuy theo Tiêu Thừa hay Đại 
Thừa, tôn phái này hay tôn phái khác. Những thuyết ау, mặc dù nhưng không trái 
chống nhau, mà chính là bổ khuyết cho nhau, làm cho vấn đề này được trình bày 
trong nhiều khía cạnh, từ hựp đến rộng, từ cạn đến sâu, từ ngoài đến trong, từ tướng 
đến thê, từ biệt tướng đến tổng tướng... 


Dưới đây chúng tôi xin tuần tự trình bày các quan niệm ấy từ Nhơn thừa đến 
Thiên thừa, qua Nhị thừa rôi cuôi cùng đên Đại Thừa, đê quý độc giá có một quan 
niệm đây đủ ёп vân đê này: 


1.- Quan niêïm Nhơn thừa: Thân người hòa hợp, do tinh huyết cha mẹ cùng 
thần thức, góp bốn chất: Cứng, ướt, nóng, động mà thành. Chủ động trong ấy là 
thức(nghiệp thức). Bởi nghiệp thức người nhóm các duyên hội họp làm thân người. 
Nghiệp thức ấy có ra do bởi sự gây tạo vì đời trước huân tập nơi tự tâm kết thành 
công năng có tánh cách người, có thể cảm đặng thân người. Như vậy là từ nơi tự tâm 
tạo tác hạnh nghiệp, các hạnh nghiệp ấy trở lại huân tập thành công nang nghiệp 
người nơi nơi tự tâm, cho đến khi công năng nghiệp thức ấy thuần thục, gặp đủ các 
trợ duyên, chiêu cản hiện ra có thân người. Vậy thân thể không phải tự nhiên không 
nhân mà có, cũng không phải а1 khác làm ra, mà chính do tự tâm tạo, tự tâm biến 
hiện, nên có câu: "Tâm tạo nhứt thế" và câu "Tam giới hữu tình, giai tuần nghiệp 
hữu". Thân thể theo nghiệp nhơn mà có, nghiệp nhơn hữu hạn, nên thân thê có lúc rã 
rời. Trong khi thân thể còn, từ nơi tự tâm tạo tác các hạnh nghiệp đề gây thành công 
năng chiêu cảm thân sau, và thân sau này sẽ thành hiện tại; khi thân trứơc đã theo 
nghiệp báo mà tiêu diệt. Cho nên Phật giáo đối với sự chết, chỉ là sự xoay biến của 
nghiệp nơi tự tâm, đề thay thân cũ, lẫy thân mới. 


Trong khi mọi người, vì sự hẻu biết cạn hẹp đã lầm tưởng thân thê thoạt nhiên 
sanh, và sau khi chêt hoàn toàn tiêu diệt. 


Chết để thay đồi thân mới, sanh đề thé thân cũ, хоау vần nơi vòng chết vàsanh, 
sanh và chết, thay thân cũ lây thân mới, lây thân mới đê thê thân cũ, như người thay y 
phục. 


Vậy thân thể của người hiện nay, chỉ là một thân trong vô lượng thân. Người đã 
thay bỏ không biết bao nhiêu thân vë trước, sau này người cũng sẽ phải đổi thay 
không biết bao nhiêu thân nữa, néu không một niệm "hồi quan phản chiếu". 


Sự sanh hiện tại, chỉ là một lần sanh trong vô lượng lần sanh; và sự chết ngày 
nay cũng chỉ là một phen chêt trong vô lượng lân chết. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật giáo đối với sự sanh, không tham câu, vì nó là vô thường không lâu không 
bën; đối với sự chết, không sợ hãi, vì nó không phải mất hắn đi, mà chỉ là sự thay củ 
đổi mới. Không tham cầu, không hãi sợ, nên Phật giáo đối với thân thé khác hàn với 
thường tình trong đời. 


Người ta thấy nơi người đã thật hiểu Phật giáo, khi chét như khi sống, lúc đau 
như lúc mạnh vẫn an hòa bình tĩnh. 


Thân hiện có đây, là cái quả của nghiệp thân đã tạo ra từ trước và thân sẽ có sau 
này là do sự tạo nghiệp bây giờ, nên người trong Phật giáo đương thọ lãnh báo thân 
hiện tai, dầu khổ hay vui đều nhận chịu một cách vui vẽ và nhẫn nai, vì có kêu cầu 
chán nản thế nào không thể làm gì được một khi đã kết quả, mà nhút là chỉ lo lắng 
trau dòi cá nhân, là đều có thê đối xấu ra tốt, để hưởng lây quả báo tốt đẹp ở tương 
lai, tức là tu tập các pháp lành, cùng dẹp rrừ tâm niệm hành vi bạo ác. 


Cõi người thuộc về đường lành, mặc dầu chưa khỏi khó, nhưng có thể tu tạo 
nghiệp nhon đề hưởng lấy nhiều hạnh phúc ở thân người. Người ta sẽ bảo, hoặc sẽ 
cảm thây sự vui thú, sự hạnh phúc ở nơi người xinh đẹp khỏe mạnh, đầy đủ tất cả nhu 
dụng, và sự khổ não, sự tai hại ở người xấu xí, đau yếu, thiếu thốn các vận dụng. 


Trong hội nói pháp ở Ta Kiệt La Long Cung, đức Phật đã chỉ cho đại chúng biết 
sự sai khác nơi thân thể của mọi loại, như thiên thân thê tốt đẹp uy nghiêm, hàng Bát 
bộ sức hùng mạnh mẽ, loài rồng cả thân hình thô bỏ xấu xa, bọn cua trạnh tanh hôi 
hèn yếu. pëu là thân thể, tại sao có tốt xấu khác nhau? Đó là lúc bình sanh nơi thân, 
khẩu, ý thi thố lành hay gây tạo dữ. Nghiệp lành cảm thân tốt đẹp; nhơn dữ chiêu cảm 
quả xấu xa, do tự tâm tạo rồi tự thọ. Muốn chúng sanh được thân thé tốt đẹp khỏe 
mạnh, đề hưởng hạnh phúc trong cõi người, trong kinh Thiện sanh đức Phật cặn kẽ 
chỉ dạy cách ăn ở hợp pháp trong gia đình về nhơn đạo, lây năm giới cắm làm căn 
bản. Bất sát sinh đề gây tạo thiện nhân, cảm thành quả thê xinh đẹp khỏe mạnh sống 
lâu ở tương lai. Không trộm cắp gian tham đê làm thành nghiệp lành, hưởng quả no 
âm đầy đủ cho thân thé tốt đẹp. Trừ tà dâm để chiêu cảm thân hình đoan trang, cùng 
hưởng phúc gia đình. Tránh vọng ngữ để được giọng nói điều hòa, trong trẻo. Và 
kiêng rượu để khỏi phạm máy điều trên, cùng gây dựng ở hiện tại và vị lai, bộ trí óc 
sáng suốt. 


2.- Quan niệm Thiên thừa: Trọn vẹn nâưm giới cắm, nhân đạo đã hoàn thành, 
đào tạo chắc chắn nghiệp chủng người tốt lành nơi tự tâm, và sau này khi thuần thục 
sẽ cảm lấy thân thê làm người tốt đeph mạnh khỏe, trường thọ, giọng hay, óc sáng аё 
hưởng hạnh phúc nơi cõi người. Trên cõi người còn có các cõi Trời, về thân thể, mọi 
phương diện đều hơn người; không như thân người phải thai sanh nhớp nhúa, khổ sở 
vì các vị Trời được hóa sanh. Thân thể cực kỳ xinh đẹp, cao lớn giông nhau, các căn 
đầy đủ, thấy suốt, nghe xa, được thần thông tự tại theo ý muốn, đồ nhu dụng tự nhiên 
có, cho đến khỏi tất cả bệnh tật. Thân thể thường khỏe mạnh luôn, vẫn mãi trẻ trung 
không già; không như thân người đều không tránh khỏi nỗi đau khổ vì bịnh hoạn, bức 
bách vì già yêu. Thân thể các loài trong thế gian, chỉ có thân Trời là hơn hết, từ những 
điều tốt đẹp của thân, nhẫn đến sự thọ dụng. 


Từ đâu Chiêu cảm được sự thù thắng ấy? Cũng như đã nói ở trước, tạo nghiệp 
nhon рї thì tự tâm sẽ gìn giữ nghiệp nhon ây, và sẽ chuyên hiện ra quả đúng như vậy. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Như vậy ngay ở dưới ánh sáng mặt trời, thì bóng của vật áy thẳng; trái lại, vật 
áy bóng ác cong, muốn được bóng thắng thì phải sửa sang cho vật ây thật ngay. Cũng 
như muốn được hưởng thân Tròi, phải vun trồng nhiệp nhơn Trời. Phật dạy 10 điều 
lành gọi là "thập thiện nghiệp" tức là các đức tánh tốt, phát sanh từ thân, khâu, ý 
tưởng, thật hành hoàn toàn 10 nghiệp lành. Tự tâm trong sạch, thì nghiệp chủng có 
công năng tốt đẹp, sẽ cảm thọ thân thù thắng, không binh tật, khói già nua, trường thọ 
© cõi TTờI. 


Đức Phật dạy những nguyên nhân và quả báo cùng sự tu hành, để khỏi bị những 
thân xấu xa, khó sở và được cảm hiện những thân cường tráng, vui vẽ tốt tươi của 
người và Trời; chính là "Nhơn thừa Phật giáo" cùng "Thên thừa Phật giáo" đối với 
thân thẻ. 


Mặc dù vui vẻ ở tân người, song thân người còn phải bị tám điều khổ lụy. Dầu 
thù thắng ở thânTrời, song thân Trời chưa khỏi nạn vô thường, khi nghiệp nhơn đã 
mãn (ngũ suy tướng hiện). Vi Trời và người đều còn là phàm phu trong tam giới, vậy 
thân người và thân Trời chưa phải là chỗ đáng ham, nên trong Phật giáo còn có ba 
Thừa siêu thoát ngoài vòng khó му của ba cõi, tức là:Thanh văn thừa, Duyên giác 
thừa và Bồ tát thừa. 


3.- Quan niệm Nhi thùa: 


a). Thân bắt tịnh:- Lấy соп mắt của hàng Nhị thừa xem nơi thân thê, chỉ là một 
giống nho nhấp, do nhiều chất nho ué hòa hiệp. Các Ngài chỉ cảm thấy nó là hiện 
tượng của muôn điêu khổ sở, buộc ràng không có mảy may chỉ đáng gọi là vui thú, 
nên có câu "thân vi khổ bón". Và thân thê là chó nho, góp tất cả sự nho nhớp, cùng dé 
ròi rã rời tan át, nên có câu "thị thân bắt tịnh, cách nang xú ué", và ""thị thân vô 
thường, tất quy tán diện". Thử nghiệp xem những sự thống khó ở trong thế gian từ 
đâu mà có? -Phải chen do nơi thân thê; các sự thông khổ như: lạnh,nóng, đói,khát, 
mỏi, khổ, đau, nghịch trái...Đều thuộc nơi về nơi thọ, mà thọ có ra là bởi lục căn tiếp 
xúc với lục trần, thân thé là chỗ nương của lục căn, nên sự khó thọ lấy thân làm gốc. 
Ма lại, người đời không gì khổ bằng: lúc sinh đau đớn kêu la, khi già lụm cụm run 
гау, lúc óm đau, yếu đuối bức rức, khi chết giãy giụa hãi hùng, bốn việc đại khó ấy, 
lại là cái khổ sanh, trụ, dị, diệt, của thân thể. 


Xưa bốn thầy Tỳ kheo cho ở đời sự sợ sệt, sự nóng giận, sự dâm dục cùng sự 
đói khát là khó nhứt. Đã bị Phật quở trách vì chưa xét đến thân là gốc của muôn điều 
khổ. Không thân thì các sự khổ: sợ, giân, dâm, đói từ đâu mà có. Thấu đáo thay cho 
câu "thân vi khó bón" và câu "thân như oan thù". Sự nho nhớp hôi hám của thân thé 
không thê tả xiết. Người ta không nhớ quá khứ, không nghĩ đến vị lai, chỉ dòm nơi 
hiện tại và dùng nào là quần: áo phủ che, nào là xạ hương xông ướp, đề tự làm mê hồn 
mình, trước đồng hôi tanh bắt tịnh. 


Thử nhìn đến các chất như cửu khiếu (9 lỗ công) trong thân chảy ra, tự mình 
cũng đã quá gớm của mình, chưa nói đên thân thê của người khác, nên trong kinh có 
câu " chư khô lưu bât tịnh". 


Làn да mỏng là một cái dãy mà trong đó chứa đầy những: máu, mủ, thịt, xương, 
đàm dải và đại tiêu tiện v.v...Còn gì ghê tởm băng khi một thân người bụ lột cả da và 
bị banh xé. Câu "Cách nạn xú иё" đã từ miệng Phật thốt ra dé cảnh tỉnh kẻ say đắm. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thân nhơ nhớp hiện tại từ đâu mà có?- Từ ngày trước: điểm tỉnh, giọt huyết hòa lẫn 
trong khi nghiệp thức vọng tưởng mê cuồng với sự giao hợp của cha mẹ mà kết 
thành. Sự dơ dáy của tỉnh huyết, sự đáng nhờm của bào thai, thật không bút mực nào 
tả hết, cho đến sau này nghiệp thức đã xa lìa, thâh thể sẽ xanh cứng, sẽ sình chương, 
sẽ nứt nở ra lần dé làm ó cho đám giòi tửa, làm chỗ cho ruồi kiến bu đậu, và để tiết ra 
những chất nhơ nhớp nhứt và hôi tanh nhứt. Lúc mới kết hợp: vọng tưởng tinh huyết 
bắt tịnh; khi to lớn,: đàm danh, phân đái máu mủ bát tịnh. Lúc chết tan rã hôi tanh bất 
tịnh. Như vậy thân người là một vật bát tịnh nhứt trong các vật bắt tịnh. Từ đầu đến 
cuối, khi mới tượng sanh đến lúc hư mát, thảy đều toàn là bát tịnh. 


Trong thân nhơ nhớp bắt tịnh, đáng ghê tởm nhớp ấy, còn có một sự mà enếu 
thấy hiểu, người ta sẽ không còn ham muốn рї về thân thể. Từ lúc nào đến lúc nào, 
bao giờ cũng ráp ranh đến chỗ tiêu diệt. Đang trẻ trung, thắm thoát đã già nua. Từ cái 
mạnh mẽ tươi tàn, , không bao lâu đổi thành yếu đuối, mệt nhọc, nhăn nheo. Trong 
khoảng thói gian ду, không biết bao nhiêu sự đổi thay vô thường. Thân năm trước 
không phải là thân năm nay, thân tháng trước không phải là thân tháng tới, thân ngày 
nay không phải là thân hôm qua,cho đến từng giờ từng phút, từng sát na cũng đã đổi 
khác. Đã có đối thay, tất phải có lúc tiêu diệt, không ai có thê dừng được sự thay đổi 
nhanh chóng th) thân, và không có gì bảo đảm được cái họa trạng hấp tấp mà mọi 
người đều sợ: "cái chết". Mạng sống không khác chỉ mành treo chuông, chỉ chực đứt 
dây là rớt bê, nên có câu: "nhon mạng tại hô hấp gian". Một hơi thở ra mà không hít 
vào, tức là đời sống của thân không còn, giờ tan rã sắp đến. Than ôi! Thân là cội khó, 
thân là bát tịnh, thân là vô thường, có gì đáng sợ, có gì chán bằng thân. Ơủ nơi thân 
không có máy mún, chỉ có thé tạm gọi là đáng trìu mến, đáng thương tiếc! 


Người tu hạnh Nhị thừa, quán sát thấy thân như vậy, nên nhàm chán nơi thân, 
ghê sợ sanh tử vô thường, gớm nhờm hôi tanh nhớp nhúa, do đó nên gấp lo tự lợi, vội 
mong thoát ly thân, mà tu các pháp môn tu siêu diệt thoát ly tam giới. Có người thấy 
rõ thân là khô sở dơ dáy vô thường như trên, ròi sợ quá, quá nhờm, bẻn vội vàng tìm 
cách xa lìa mau chóng: "tự tử". Mây kẻ lầm to. Họ tự tử để chóng ra khỏi thân, mà họ 
không biết rằng chính họ đang bồi đắp cho thân được chắc chắn lâu dài. Vì thân có ra 
là do nghiệp nhơn, thân là quả của nghiệp nhơn, muốn khỏi quả phải trừ nhơn, nay 
nhơn cứ tạo, cứ gieo mà muôn đừng có quả, quyết һап không thê được. Không khác 
nào người sợ bóng mình, muốn bóng mình không hiện, mà cứ chạy trong ánh nắng. 
Khi Phật còn tại thế đã có một người có ý tưởng sai lầm này, đó là ông Phước Tăng 
Tỳ kheo, ghét thân già yếu đau khổ, toan thoát thân bằng cách treo cô trên bờ suối, 
bèn bị Ngài Mục Kiền Liên quở trách là khờ dại, cùng giải bày chánh lý cho nghe. Sợ 
già, đau, sống, chết mà quyên sinh, thật là trở lại gây tạo sự già đau sống chết. Người 
ta có thê đứt bỏ thân hiện tại, song không thê rời bỏ muôn ngàn thân sẽ có ở vị lai, khi 
nghiệp hoặc hãy còn. Nghiệp hoặc còn thì khi thân này hư, tất lại tạo thành thân khác, 
có thân khác tất phải có già, đau, sống, chết, khó sở.như vậy, muốn thoát hàn khổ lụy 
vì thân thé, phải đoạn trừ cội gốc hiện ra thân, tức là phải dứt hoặc chướng cùng 
nghiệp nhơn. 


a). Thân giả hợp: Cái gốc "hoặc nghiệp" đã trừ, thì cái ngọn là "thân" tức nhiên 
phải khổ mục. Nhơn đã không còn thì quả cũng tự mất. Thân sau không còn chiêu 
cảm thì các khổ lụy không nương đâu mà có, tức là an vui giải thoát. Dứt được nghiệp 
hoặc thì vô lậu huệ sanh, thành bựt Nhị thừa Thánh nhơn. Đến đây thân thể các bực 
này không còn thiệt thân thể, mà chỉ là sự kết cấu của ngũ ấm, hay thập nhị xứ. Trong 
khi người thường nhận là thiệt có thân thể, có đàu mặt tay chân, có hình dung động 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


tác, mà với huệ chứng của các Ngài thấy là sắc, là thọ, cho đến là thức; hay thấy là: 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; mỗi món có phần vị riêng, không có cái gì có thể gọi là 
thân thé? khác nào như ở xa có ћау một cụm rừng liên lạc um tüm, mà khi đến gần 
kè, thì chỉ thấy cây cối rời гас, thể của rừng không còn là thật. Cảnh giới ấy đối với 
người chưa chứng đến, thật khó nhận hiểu, thán chỉ không thiệt có, nó có chỉ là có đối 
với nghiệp thức của chúng ta thôi. Nó đẹp, nó đáng ưa, cũng chỉ là phụ hợp với tình 
vọng ó nhiễm, xinh đẹp đối với người người , chưa chắc hàn đã xinh đẹp với người 
khác. Nàng Tây Thi người đời ca tụng là đẹp, là đáng yêu, mà chim gặp chim sợ bay 
xa, cá thấy cá sợ lẫn trốn. Nên thân Nàng Tây Thi chắc thiệt là đẹp đáng yêu, thì sao 
chim cá lại phải sợ hãi? Phải chăng sự đẹp ây, chỉ là do đồng nghiệp của loài người . 
cho đến thân thê hình dáng tác dụng, chỉ có con mắt thường của người . Một mỹ nhân 
cực kỳ lộng lẫy, néu ta dùng quang tuyến mà xem, thì mỹ nhân không còn, mà chỉ 
hiển hiện bộ xương hồng trăng, và nêu ta dùng kính chiếu đại вар trên ngàn lần, thì ta 
chỉ thấy đó là một đống da thịt rời rạc, cách nhau từng khoảng. Nếu mọi người đều 
mang con mắt quang tuyến, cùng kính chiếu đại gấp ngàn lần, thì thử hoủi giữa đây, 
còn có cái gì thiệt là thân như trước. 


Huệ nhãn của các vị Nhị thừa Thánh nhơn củng thé. Đối với người thường là 
thân thế.đối với người thườngla thân thể xinh đẹp,với các ngài thì thân thê còn không 
có, huống nữ là xinh đẹp. Chàng phải là duyên cảnh khác, mà chỗ thấy có sai khác. 
Cũng đồng một cảnh, song vì thức trí khác nhau, nên chó nhận thấy thành kkhông 
đồng. Do không còn thấy là thật cóu thân thể, nên các Ngài không còn sanh lòng 
luyễn áinơi thân không còn có niệm: thân mình, thân người , vì tất cả đeù là ngủ ấm, 
là lục căn, lục trần; đưới huệ nhãn của các ngài, và hơn nữa đều đồng là tứ đại giả 
hợp:da, thịt, gân, xương, da, tóc, móng toàn là địa đại; tinh, huyết, đàm, nhớt, nước 
mắt, mô hôi, tòan về thủy đại; nhiệt độ thuộc về thủy đại; nhiệt độ thuộc về hỏa đại; 
cùng sự chuyên động thuộc về phong đại. Tứ đại nếu trái nhau, thì thân thể làm sao 
dàng có. Rõ biết thân thê là hư vọng, thì cả thảy phiền não tự trừ, vì thân là căn bản 
của ái nhiễm khi bấy giờ vô ngã trí phát sinh vĩnh viễn thoát ly sanh tử trong ba cõi, 
tức là rốt ráo được Nhị thừa Phật giáo. 


4.- Quan niệm Đại thưa: 


a) Thân như huyền hóa: Mở rộng tầm quan nhiệm, thân thê đối với hàng tu quán 
Đại Thừa, là một giả pháp do sự kết câu của sắc tâm và không rời ngoài thức. Do 
danh ngôn, ngã chấp, hữu chi ba món huân tập nơi tự thức, tọa thành danh và sắc 
công năng, khi đủ duyên bèn chuyền. hiện, thành thân thé, rồi bám lấy sắc thân, làm tự 
thể sanh giác thọ, và cùng với thân đồng an đồng nguy; khi thức không còn cháp trì, 
thì thân hoại diệt. Thân không tự có, do thức tự chuyên biến mà có, thân không tự thẻ, 
lấy thức làm thẻ, toàn thân là thức, ngoài thức không thân. Thân có là do thức công 
năng biến hiên, công năng hiện thân, bởi các nghiệp duyên huân tập nơi thức mà 
thành. Nghiệp duyên có ra, lại nương nơi thân mà phát khởi nên thân thể là pháp hư 
giả, do thức biến hiện. Song từ nơi thân thể tạo nghiệp nhiễm hay tịnh, làm duyên 
huân tập nơi tự tâm, khiến tự tâm chuyên thành công năng nhiễm hay tịnh. Thân thê 
cùng công năng xoay chuyên làm nhon duyên cho nhau, có không phải thiệt có, 
không không phải thiệt không, thật đồng huyến | hóa. Vì đó nên với quán trí của Đại 
Thừa thì thân thể như huyễn hiện. Bởi như huyễn không thật có, nên không sa vào lỗi 
tăng ích của phàm phu, cùng lỗi vọng chấp thường còn của ngoại đạo. Bởi như huyễn, 
giả có chẳng phải không hàn, nên khỏi bị lỗi tốn giảm của Nhị thừa và chấp đoạn diệt 
của tà giáo. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Bồ tát nương nơi huyễn thân, tu như huyễn pháp mô, nhứt huyền ái kiến, độ 
huuyễn hữu tình, chứng huyễn Thánh quả. Do thấy thân như huyễn hóa, toàn hư 
vọng, không còn ái trước nơi thân, nên phiền não không sanh. Không ái trước nơi 
thân, thì khỏi vị thân mà phải thối thất đạo hạnh. Thọ vô lượng thân, tu hành trải qua 
vô lượng kiếp, mà với Bồ tát, không có một mảy may niệm tưởng là có thọ thân, cùng 
có sả thân. 


Мау niệm còn không, huống gì có tiếp số, nên có câu: "thọ thị khổ...kiếp số phi 
kiếp số". Vì thân tùy duyên như huyễn sanh, sanh tức vô sanh; thân tùy duyên như 
huyễn diệt diệt tức vô diệt, nên có câu: "chúng duyên giả hiệp, hư vọng danh sanh, 
chúng duyên ly tán, hư vọng danh diệt". Không sanh không diệt tức là "thật-tướng". 
Cô đức có câu: "huyễn thân bồn tự không tit, sanh du như cảnh hình tượng,-Giác liễu 
nhứt thé không, huyễn thân tu du chứng thật tướng". Dó là từ nơi thân, quán "giả" 
nhập "không", chứng "trung đạo”. 


b) Thân mình và vũ trụ là một: Thêm lên một từng nữa, Bồ tát quán thân mình 
tức là toàn thê vũ trụ, là toàn thể chúng sanh. Vì sao? Tất cả các pháp đều йар đổi làm 
duyên, đối đãi với nhau. Một pháp này có ra, là do đối đãi với các pháp kia, các pháp 
kia có ra, là do đối đãi với pháp này. Thân thể hiện có, là nhờ vũ trụ đôi đãi làm 
duyên, vũ trụ trở lại là do sự đối đãi của thân thể mà có. Duyên nơi vũ trụ mà có thân 
thê , thì thân thê là vũ trụ. Duyên nơi thân thể mà có vũ trụ, thì vũ trụ là thân thể. Vũ 
trụ và thân thể không hai không khác. Thân mình và toàn thé vũ trụ, thân người cũng 
toàn thể vũ trụ. Cho đến thân của tất cả hữu tình, cũng đều là thân thê vũ trụ. Toàn thể 
vũ trụ là thân mình, mà toàn thể vũ trụ cũng là thân của tất cả hữu tình, và thân hữu 
tình là toàn thể thân mình. Vũ trụ thê tánh viên mãn, thì thân mình là thân tất cả hữu 
tình, thé tánh cũng đều viên mãn. 


Ш.- Thân Phận Của Con Người Đáng Сһап Hay Không Đáng Chán 
1.- Hoàn cảnh là địa vi của con người trong vũ trụ như thế nào? 


Như trong phần vũ trụ quan đã có nói, thế giới có chia ra ba từng bậc là: Dục 
giới, Sắc 15101 Và VÔ Sắc giới. Sống trong Dục giới là những sanh vật còn bị lòng dục 
sai tử, điều khiển, như thực dục, dâm dục. Những loài sống trong Dục giới là: súc 
sinh, ngạ quỷ, địa ngục, a tu la, người và chư thiên. 


Như thế nào là người cũng sống cùng một cảnh giới với các loài vừa Кё trên. 
Vẫn biết trong sáu loài ау thì địa у! conm người được хёр vào hạng nhì, nhưng dù sao 
thì cũng không sống trong một hoàn cảnh không sáng sủa gì, vì là hoàn cảnh là chủ tế 
là lòng Dục. Cho nên Phật thường dạy: “Nước mất chúng sanh nhiều hơn bốn biển", 
là thế! Lòng dục đòi hỏi những sự ham muốn về vật chất như thèm ăn, thèm ngủ, 
thèm áiân...Nói tóm lại là muôn được thỏa mãn những khoái lạc về ngũ quan. Nhưng 
đâu đã hết! Con người còn ham muốn được thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần: 
ham muốn chiếm đoạt, ham muốn về chế ngự, ham muốn phô trương...nghĩa là tham 
danh tham lợi. 


Nhưng nếu tham mà được thỏa mãn tất cả, thì cũng dó khổ. Oú đây, trái lại, 
lòng dục không bao giời được thỏa mãn cả. May ra thì còn cỏ thể thỏa mãn tạm thời 
trong chốc lát. Và như thé lại càng nguy hiểm, vì chàng khác gì người khác mà uống 
nước mặn, càng uồngcang khác. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Loài người bị trói buộc vào lòng dục, như con ngựa bị buộc vào cô xe, cứ phải 
kéo chạy mãi, không bao giờ được yên nghỉ. 


Hơn nữa, lòng dục ấy chính là cái mầm xung đột giữa loài này với loài khác: ai 
cũng mong được thỏa mãnlòng dục của mình, cho nên sanh ra уі kỷ, làm khó cho 
người khác và loài khác dë mình được vui. Do đó, mỗi chúng ta sanh là một kẻ địch 
thù của mỗi chúng sanh khác, và cõi đời này là một bãi chiến trường, mà trong mỗi 
phút mỗi giây, có không biết bao nhiêu là chiến sĩ bị ngã gục. Do đó cõi chiến trường 
áy cũng là một bãi tha ma rộng lớn vô cùng. Theo Phật dạy thì đó là một biển khổ 
mênh mông! 


Biển khổ mênh mông sóng lụt trời, 
Khách trần chèo một chiếc thuyền trôi, 
Тһиџуёп ai ngược gió, ai xuoi gió? 
Xét lại, cùng trong biển thảm thôi 


2.- Tánh chât vô thường và vô ngã của con người: Con người khô vì lòng dục, 
con người còn khô hơn nữa vì hai tánh chât căn bản sau đây: 


a) Vô thường: Mọi vật ở đời không đứng yên một chỗ, mà biến chuyền di động 
luôn luôntrong từng phút, từng sát na. Thân phút trước, không phải là thân phút sau. 
Cứ trong mỗi phút giây, bao nhiêu triệu tế bào trong người đang chết và bị thay thé. 
Con người thì tham được sống, mà con người cứ bị kéo dần về cõi chết. Càng muốn 
được sông chừng nào, lại càng sợ chết chừng ấy. Sự chuyền biến mau lę, từ tóc xanh 
đến bạc đầu, chăng khác gì một giác chiêm bao. 


b)Vô ngã: Con người cũng như mọi vật, sở dĩ со là do nhân duyên hòa hợp. Con 
người chỉ là một cái tên, là một giả danh để gọi cáih hộp hợp của năm uån là: sắc, thọ, 
yưởng, hành, thức. Khi đủ nhân duyên chúng nó tập hợp lại thì gọi là sống, khi nó tan 
ra thì chết. Trong năm uân ấy, có cái gì chủ tế, thuần nhất đâu? Уа lại, ngay trong 
năm ийп áy cũng không có cái nào gọi là thuần nhất, mà cũng lại do sự tập hợp của 
lục đại. 


Không thường mà tưởng là thường, không ngã mà tưởng là có ngã. Đó cũng tức 
là cái mêm mờ lớn nhât của con người. Và cũng chính do cái mê mờ ây mà con người 
đau khô lại càng đau khô thêm. 


3.- Khả năng của con người: Xét như trên, thì thân phận con người thật là đáng 
chán. Vậy thì chúng ta đành thât vọng, buông xuôi tay mà than khóc đê chờ chêt hay 
sao? Ta còn niêm tin gì ở con người nữa chăng? 


Tất nhiên là có! Phật dạy: "Chúng sanh đều có khả năng thành Phật". Nói một 
cách khác, con người, mặc dù sống trong đau khó, nhưng đều có Phật tánh. Với cái 
Phật tánh ấy, con người có thêt thoát ra khỏi hoàn cảnh tối tăm của mình. Đề thoát ra 
khỏi hoàn cảnh ду, con người không cần phải quỳ lụy, cầu xin một đắng nào khác, mà 
do tự lực và hành động của mình. Chỉ có mình mới giải thoát cho chính mình được 
mà thôi. Con người, chính là vị sáng tạo của đời mình. Khi mê thì con người tự mình 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


làm cho mình đau khó, nhung khi biết mình mê mà tim cách thoát ra khỏi cảnh mê, 
thì con người chính là kẻ tự gây dựng hạnh phúc cho mình. 


Đó là ưu điểm của con người, đó cũng là niềm tin tưởng lớn của con người. 
Đứng vë một phưpưng diện, thì thân phận của con người thật là đáng chán. Nhưng 
đứng về một phương diện khác, thì con người thật đáng phân khởi. 


= Cho nên bảo rằng nhân sainh quan của đạo Phật là bi quan cũng không đúng 
hàn. Lạc quan hay bi quan còn tùy thuộc ở phương diện quan sát của mình. 


C.- Kết Luân: 


Rút những nhận xét trên, chúng ta có thê nào kết luận rằng: Khi trong mê, thì 
thân phận con người thật là bi đát. Nhưng khi bắt đâu nhận được mình mê, thì con 
người có thê hoán cải được hoàn cảnh và cuộc sông của mình. 


Nhưng làm thế nào dé hoán cải? Làm thế nào để chuyên mê thành ngộ? Làm thé 
nào đê chuyên khô thành vui? May thay! Giáo lý của дис Phật có đây, người chỉ dẫn 
phương pháp chuyên mê thành ngộ, chuyên khô thành vui còn đó. 


__ Chúng ta chỉ còn gia công tụ tập, thì thế nào cũng chuyên đồi được hoàn cảnh 
buôn thảmcủa chúng ta. Cho nên đức Phật thường dạy: Cảnh Та bà này cũng tức là 
cảnh Phật. Người cũng là Phật. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


PHẬT HỌC PHỎ THÔNG KHÓA VI 


TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT 
hay là - 
ĐẠI CUONG КІМН LẶNG NGHIÊM 


--- 000 --- 


Mục Lục 
Thay Lời Tựa 


--- 000 --- 
THAY LỜI ТОА [^] 


Giữa cơn năng hạn lại gặp mưa phùn, dang lúc ly loạn, lòng người đau khó, lại được 
сат lô pháp vị làm cho tâm hôn người bớt sự dau khó, thì còn тау тап gì hơn! 


Chung tôi là си sĩ của Phát học đường Nam Việt tại chùa Аап Quan, không biết có 
phúc duyên gì, mặc ади sinh trong đời Mạt pháp, mà vẫn gặp Chánh pháp của Phật Đà. Trên 
ba năm nay, chúng tôi thường đến Phật học đường Nam Việt học hỏi về giáo lý với quý vị 
Pháp sư. Càng học thấy càng hay; như người ăn mía: càng nhai lại càng ngọt. Sau xưa với 
đạo vị, mà quên bớt những sự đau khổ giữa lúc loạn ly. 


Càng học lại thấy giáo lý càng thâm cao. Quý hóa thay! Năm nay chúng tôi được ngài 
Thích thiện hoa,, trưởng ban hoàng pháp Phật giáo Nam Việt, kiêm Đốc giáo Phật học 
đường Nam Việt ban cho một vật báo vô giá: giảng về đại cương kinh Lăng Nghiêm. Hay làm 
sao! Và thu vị làm sao! Chúng tôi không thể miêu tả ra hết được. 


Chung tôi thường nghe nói: Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh Đại Thừa, vừa quỷ giá 
nhứt, mà cũng vừa cao siêu nhút. Trước đây thỉnh thoảng chúng tôi cũng có thỉnh những bản 
của các nhà dịch khác để xem, nhưng khó hiểu quá! Ngoài cái khó về văn chương và danh từ 
triết lý chuyên môn lại còn nghĩa lý rộng sâu như biển, thật khó пат lấy đại cương! 


Hôm nay được nghe giảng Đại cương, thật chẳng khác nào bầu thé giới bao la, mà 
được thâu vào một bản đồ nhỏ hẹp, rất dé пейт xem. 


Chung tôi được nghe lời Phật dạy: 


“Người chưa được độ mà muôn độ người đó là tâm Bồ tát; người đã được giác ngộ, rôi 
đem ra khai sáng cho người khác là hạnh của Như lai” 


Chung tôi tự nghĩ rằng: "Mình đã là con của Phật, phải học theo hạnh Bồ tát: Mỗi khi 
được điều lợi gì, thì phải đếu chia xót cho mọi người ”. 


Nghĩ thé, nên chúng tôi yêu cầu Thầy Đốc giáo Phát học đường Nam Việt viết lại thành 
bài, và chung cùng nhau in ra phái hành; trong só đó, có ân tông 1000 quyên (khi lân thứ 
nhát). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Như thé, trước dé dên đáp Hồng ân của Tam bảo, và công trình giáo huán của chư 
Tăng, sao mong cho môi người đọc hiểu, dêu ngộ được chân tâm của mình, cùng chúng tôi 
đồng tu đồng chứng. 


Mong thay! Vui lắm thay! 


Chợ Lớn ngày 15 tháng 1 năm Аа Mùi (1955) 
T.M Cư Sĩ Phật Học Đường Nam Việt 


Phật Tử MINH PHÚC 
--- 000 --- 
MỤC LUCIA] 
BÀI THỨ МНАТ 


A.- PHAN DUYÊN KHỞI 
B.- PHÀN CHÁNH ĐÈ 
I.- Nguyên nhơn Phật nói kinh 
IL- А Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành, lần thứ nhất. 
Ш.- Phần lược giải: 
1. Định danh và giải nghĩa tên kinh. 
2. Nội dung kinh Lăng Nghiêm 


BÀI THỨ HAI 


BẢY ĐOẠN PHẬT HỎI VẺ TÂM 
I.- A-nan chấp tâm ở trong thân 
П.- A-nan chấp tâm ở ngoài thân 
IH.- A-nan chấp tâm án trong con mắt 
IV.- A-nan chấp lại tâm ở trong thân 

V.- A-nan chấp tâm tùy chỗ hòa hợp mà có 

VI.- A-nan chấp tâm ở chính giữa 
VII- A-nan chấp "không trước" làm tâm 


BÀI THỨ BA 


L.- Anan cầu Phật dạy phương pháp tu hành, lần thứ hai 
П.- Phật gan hói lại tâm lần thứ hai. 
Ш.- Апап chấp cái "Suy nghĩ phân biệt " làm tâm. 
IV.- anan cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành, lần thứ ba. 

V.- Phật chỉ tâm lần thứ nhứt. 

VI.- Phật chỉ cái thấy làm tâm, không phải con mắt . 
VII.- Phật chỉ tâm lần thứ hai 

VII- Anan cầu Phật chỉ dạy ở nơi thân này cái nào "chon" và cái nào "vọng" 
I.- Vua Ba Tư пас đứng dậy hỏi Phật. 
X.- Phật chỉ tâm lần thứ ba 
XI.- Phật chỉ "cái thấy" không sanh diệt 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


BÀI THỨ TƯ 


L- A-Nan cầu Phật chỉ cái "điên đảo" 
II.- Phật dẫn tỷ dụ để chỉ rõ cái "điên đảo". 
Ш.- Phật chỉ ngay cái"điên đảo". 

IV.- Phật dạy: vì mê nên có thế giới và chúng sanh. 
V.-A-Nan đã hiểu được chơn tâm song chưa dám nhận. 
VI.- Phật chỉ tâm lần thứ tư. 

VIL- A-Nan-Nan còn nghỉ hỏi Phật . 

VIII- Phật chỉ tâm lần thứ năm. 

IX.-Phật dạy thêm, cái thấy là tâm chớ không phải vật. 
X.-A-Nan nghỉ cái thấy có lớn, nhỏ, đứt, nối. 
XI.-Phật dạy: Trần cảnh có lớn nhỏ, cái thấy không có lớn nhỏ . 


BÀI THỨ NĂM 


L.- A-Nan nghỉ: nếu "cái thấy" là mình, 
thì tâm này là аї? 
П.- Cái thấy rời tất cả cái tướng. 
Ш.- Cái thấy tức tắt cả các pháp. 
IV.- Phật trấn tĩnh đại chúng. 
У.- Ngài Văn Thù đứng lên thưa hỏi. 
VI.- Phật dạy: Cái thấy không có "thị" và "phi thị". 
УП.- A-Nan nghỉ: Chon tâm đồng với thuyết tự nhiên ngoại đạo. 
УШ.- Phật bác cái chấp "tâm tự nhiên mà сб". 
IX.- A-Nan nghỉ: Tâm do nhơn duyên sanh. 
X.- Phật bác cái chấp: "nhơn duyên sanh". 
XI.- Phật day: Chon tâm không thể dùng tâm suy nghĩ hay lời nói luận bàn duoc. 
ХП.- A-Nan trở lại nghĩ "nhon duyên sanh". 
XII.- Phật gan lại hồi "cái thấy"' để chỉ rõ chon tâm. 
XIV.- Phật chỉ cái "thấy" không phải vọng, song chưa phải là chon tâm. 
ХУ.- Phật chỉ tâm lần thứ sáu. 


BÀI THỨ SÁU 


I.-A-nan không hiểu hỏi Phật 
П.- Phật chỉ hai món vọng thấy 
Ш.- Du về nghệp chung của cá nhon . 
IV.- Dụ về nghiệp chung của đồng loại 
V.- Láy nghiệp riêng để chỉ rõ nghiệp chung 
VI.- Phật chỉ các pháp đều về chon tâm 
VIIIL-A-nan ngi cái nghĩa bốn đại hòa hiệp sanh 
IX.- Phật quở A-nan học nhiều mà nhiều mà không hiểu 
X.- Phật nói cái tánh của bốn đại phi hòa-hiệp 
XI.- Đất từ chơn tâm biến hiện 
XII.- Lửa từ chơn tâm biến hiện 
ХШ.- Nước từ chơn tâm biến hiện 
XIV.- Gió từ chon tâm biến hiện 


BÀI THỨ BẢY 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


I-Hư không từ chơn tâm biến thiện 
П-Сас giác quan từ chơn tâm biến thiện 
HI-Thức (phân biệt) từ chon tâm biến thiện 
VI-A-Nan ngộ được chon tâm, đứng dậy phát nguyện rộng lớn. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


PHẬT HỌC РНО THÔNG KHÓA VI 


TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT 
hay là 
ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM 


--- 000 --- 


BÀI THỨ НАТ 


A.- PHÁN DUYÊN KHỞI 
B.- PHAN CHÁNH РЕ 
IL- Nguyên nhơn Phật nói kinh 
П.- А Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành, lần thứ 
nhất. 
Ш.- Phần lược giải: 
1. Định danh và giải nghĩa tên kinh. 
2. Nội dung kinh Lăng Nghiêm 
--- 000 --- 


А.- PHẢN DUYÊN KHỞI [^] 


Người đến đô thành lạ, nếu chăng có bản đồ, thì không sao khỏi lầm đường lạc 
nẻo. Người đi trong biên khơi diệu-vợi, sóng dòi gió dập, lênh đênh giữa biên, nêu 
không có kim chi-nam, thì không dễ vượt qua mây vạn trùng dương, trở VỀ XỨ SỞ. 
Người đi đánh giặc, néu không có binh thơ đồ trận, không hiểu chiến thuật, chiến 
lược, thì không sao thắng được giặc, đem trở lại trật tự an ninh cho nước nhà, và giù 
gìn non sông cẩm tú. Kë làm thợ nếu chẳng có mực thước, thì không sao làm thành 
món đồ có giá trị được. 


Người tu hành cũng thế, nếu không hiều được lối thăng, khúc quanh, chỗ đẻo ải 
gay go, nơi hô hâm nguy hiêm trong đường lôi tu hành, lớp lang chứng đạo, thì không 
sao khỏi lạc vào nẻo tà, sa nơi ác đạo. 


Kinh-Lăng-Nghiêm là một bộ kinh quý báu vô cùng, chỉ đường lối tu hành một 
cách rành mạch, nào là giáo, lý, hạnh, quả đều rõ ràng. Người tu phải trải qua bao 
nhiêu địa vị, trong khi tu gặp những đều nguy hiểm thé nào, mà phải làm sao mới 
tránh khỏi những điều nguy-hiểm ấy, thì trong Kinh-Lăng-Nghiêmdạy hết sức rõ 
ràng. 


Nói đến Kinh-Lăng-Nghiêm, hàng Phật tử ai chẳng nghe tiếng là một bộ kinh 
Đại -thừa, vừa hay nhứt, mà cũng vừa quý nhứt. Người tu hành hiểu được Kinh-Lăng- 
Nghiêm, chàng khác nào người bộ hành có bản đồ, kẻ thủy thủ có kim chỉ nam, người 
thợ có dây mực, cây thước, kẻ chiến sỹ có binh thư đồ trận. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Vì Kinh-Lăng-Nghiêm quý giá như thế, nên thuở xưa các vị vua Ấn Độ cho là 
một quốc bảo, giữ gìn nghiêm ngặt không cho truyền bá ra ngoài. Trong lúc ấy bên 
Tàu, có Ngài Thiên-thai Trí-g1ả Đại-sư, được nghe Kinh- Lăng-Nghiêm quý báu như 
vậy, nên mỗi ngày hai lần sớm chiều xây mặt vê phía Tây (Ấn Độ) quỳ lạy cầu khẩn 
cho Kinh-Lăng-Nghiêm được sớm truyền bá qua Tàu, dë lợi ích quần-sanh. 


Cách 100 năm sau, có Ngài Báy-thích-Mật-đề , IBƯỜI Ấn Độ, đã nhiều lần tím 
cách đem Kinh-Lăng-N ghiêm дёп truyền bá tại Trung Hoa, nhưng không kêt quả, vì 
luật nước nghiêm câm, kiêm soát rât chặt chẽ. 


Đên lân cuôi cùng, Ngài việt kinh trong tâm lụa mỏng, rôi cuôn lại, xẻ thịt bắp 
về nhét vào, băng lại làm như người có ghẻ, mới đem ra được khỏi nước. 


Chúng ta nên nhớ tưởng lại kỳ-công "VỊ pháp vong хи" của Ngài Bát-Thích- 
Mật-Đề. Thử nghĩ: Một cây cỏ cắt vào gia còn đau; một mụt ghẻ con, còn biết nhức; 
huỗng chi xẻ một đường dài nơi bắp thịt, nhét cho được một cuốn lụa con, trải qua 
bao nhiêu ngày, từ Ấn Độ sang đến Trung Hoa. Nếu không may bị tiết lộ thì phải tử 
hình. Như thế chúng ta đủ thấy sự quý báu của Kinh-Lăng-Nghiêm là đường nào! tâm 
vì đạo quên mình của Bồ Tát Bát-thích-mật-đề đáng cho chúng sanh trọn đời bái 
phục. 


Khi Ngài Bát-Thích-Mật-Đề đem Kinh-Lăng-Nghiêm này qua Tàu, đến đất 
Nam-thuyên, gặp quan Thừa-tướng tên Phòng-dung, là bực bác học uyên thâm, lại có 
lòng mộ Phật, nên Ngài triønh bày với Thừa-tướng, vè giá trị của Kinh-Lăng-Nghiêm 
mà Ngài đã huyền diệu sinh mang đến. 


Quan Thừa-tướng Phòng-dung nghe nói rồi hết sức mừng rỡ, cho là đặng một 
vật báu chưa từng có. Nhưng khi đem cuôn lụa ra thì, vì bị máu mũ bám vào lâu ngày, 
nên mât cả chữ nghĩa. 


Một bà có công lớn trong việc này, là Phu-nhân của Thừa-tướng Phòng-dung. 
Bà đem cuốn lụa ấy nâu với một chất hóa học, thì máu mũ đều theo nước mà tan đi, 
chỉ lưu lại các nét mực, nên còn ау аё phiên dịch. 


Quan Thừa-tướng thỉnh Ngài Bát-Thích-Mật-Đề dịch chữ Phạn ra chữ Tàu. 
Ngài Di-Già-Thích-Ca dịch từ ngữ, còn quan Thừa-tướng nhuận- -sắc. Bởi thế nên 
Kinh-Lăng-Nghiêm chẳng những nghĩa lý rất hay, mà văn chương còn tuyệt diệu! Từ 
xưa các học giả, không những trong đạo Phật, mà cả đạo nho, các đại gia văn chương, 
một phen xem đến Kinh-Lăng-Nghiêm, đều kính phục và vô cùng khen ngợi cái 
nghĩa lý cao siêu, và văn chương tuyệt diệu của kinh. 


B.- PHẢN CHÁNH ĐÈẺ[^] 
L- NGUYÊN NHÂN PHẬT NÓI KINH LĂNG NGHIÊMỊ^] 
Theo lệ thường, mỗi năm đến ngày rằm tháng bảy, là ngày mãn hạ, chư Tăng 
cùng trong tự tứ, đê rữa sạch những hành vi 161-1 và những tưởng không tôt, cho 


giới thê được thanh tịnh, vì trong ba thánh kết hạ an cư, chư Tăng đều thúc liễm thân 
tâm, trau giôi giới hạnh, tích công lũy đức, nên đên ngày mãn hạ, các hành Phật tử cư 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


sĩ đêu đua nhau săm йй các món trai diện, thỉnh như tang đên cúng dường, йё gieo 
trông cội phúc. 


Hôm ấy, nhằm ngày hút nhựt của Tiên-Hoàng, nên vua Ba-Tư-Nặc sắm đủ các 
món trân tu mỹ vi rât linh đình, rôi chính vua thân hành ёр rước Phật và chư Tăng vê 
cúng dường. 


Cũng hôm ấy, các hành trưởng giả, cư sĩ đều sắm đủ thức cơm chay, cung thỉnh 
chư Tăng đên cúng dường. Phật bảo Ngài Văn-thù chia ban, đê đi đên từng nhà thọ 
cúng. 


Trong lúc ấy, ông A-nan ví đã chịu người thỉnh riêng trước, nên trở về chẳng 
Кір đê dự vào hàng chúng Tăng thọ cúng . 


Ông mang bình bát đi vào thành, oai nghĩa,1 tè chỉnh, bộ điệu chẫm rãi, qua 
từng nhà một đề khác thực. Voi tâm bình đẳng, ông muốn làm phước điền cho tất cả 
mọi người, không phân biệt bậc quý phái hay hạng bình dân. Ông chỉ mong gặp 
những người chưa biết làm phước, hôm nay phát tâm cúng dường, để họ được ương 
trồng hạt giống lành, đặng ngày sau hưởng quả. 


Vì lòng từ bi bình đẳng không lựa chọn, nên ông tuần tự trải qua các xóm làng. 
Không may ông gặp nhà tín-nữ ngoại đạo, tên Ma-Đăng-Già, dùng phép huyền thuật 
là thânchú của Та-Ту-Са-Га Tiên Phạm-thiên, bắt vào phòng, dùng đủ lời dịu ngọt, 


A-nan bị nạn, hết sức buồn rầu! Ông chắp tay niệm Phật, hướng về Đức Chí-tôn 
cầu cứu ! ...Phật biết A-nan bị nạn, nên khi thọ trai xong không kịp thuyết pháp, liền 
trở về tịnh xá ngồi kiết-gìa, nên đảnh phóng hòa quang ấy có ngàn cánh, trên hoa sen 
có đức Hóa Phật ngôi kiết-già, nói thần chú Lăng-Nghiêm ( môi buổi khuya các chùa 
đều tung) . 


Phật bảo Ngìa Văn-thù đem thần chú ấy đi đến chỗ nàng Ma-Đăng-gìa, để phá 
trừ tà chú, cứu nạn cho A-nan. 


‚П.- A-NAN САП PHẬT DẠY PHƯƠNG PHÁT TU HÀNH LÀN THỨ 
NHỨT[^] 


Khi ông A-na được thoát nạn, về đến chó Phật, cúi đầu kính lạy, buồn tủi, khóc 
than và bạch Phật răng: 


-??Bạch Thé Tôn ! Con từ hồi nào đến giờ có ông ý lại: Con là em Phật, được 
Phật thương yêu, chắc chắn Phật sẽ ban cho con thần thông trí huệ, hay đạo quả Bò- 
đề, nên chỉ lo học rộng nghe nhiều, chẳng càntu niệm, không ngờ ai tu пау chứng, 
mặc dù con là em của Phật, nêu không tu, thì cũng bị đọa như ai; học nhiều mà không 
tu, thì cũng chăng có ích gì! Cúi xin Phật rồng lòng từ bi, chỉ дау cho con phương 
pháp nào mà mười phương các Đức Phật tu hành đều được thành chứng quả ??. 


Ш.- PHÀN LƯỢC GIẢI[^] 


I.-ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI NGHĨA TÊN KINH[^] 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Khi đó Phật an ủi A-nan và hứa sẽ dạy phương pháp tu hành đề thành đạo 
chứng quả, là Kinh-Lăng-Nghiêm. Kinh này đọc cho đủ là: 


"kinh đại Phật đảnh, Như-lai mật nhơn, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn 
hạnh, Thủ Lăng-Nghiêm”; gọi tắt là "kinh Thủ-Lăng-Nghiêm” tức là kinh nói vê chon 
tâm. 


a.- Vì kinh này rất quý báu, đã ít có mà lại khó gặp, hành Tiểu-thừa Thinh -văn 
và quyền-thừa Bồ Tát không thể thâu suốt được, nên dụ như cái tướng "Vô kiết dành" 
của Phật. Vì tướng này rất quý báu và khó thấy, hanhg phàm phu và Nhị-thừa không 
thê thấy được. 


b.- Mười phương các Đức Phật đều y theo kinh này mà làm nhơn tu địa hành 
mà được thành đạo chứng quả, nên gọi là "Như lai mật nhon". 


c.- Y theo kinh này mà tu và chứng thì lối tu chứng ấy mới được là rốt ráo, nên 
gọi răng "tu chứng liêu nghĩa". 


d.- Các vị Bồ Tát tu pháp lục độ vạn hạnh đều y theo kinh này, nên kinh nầy 
cũng gọi là "Chư Bồ Tát vạn hạnh". 

đ.- Tóm lại là "Thủ Lăng Nghiêm", Tàu dịch là "Đại định kiên cố". Nghĩa là cái 
bản thể chơn tâm sàn có của tất cả chúng sanh và chư Phật, nó bao la trùm khắp cả vũ 
trụ, nên gọi là "Đại". Tâm áy thường tịch tịnh không vọng-động nên gọi rằng "Định". 
Nó không bị thời gian thay đổi, hay không gian chuyền đời, thâu xưa suốt nay, bao 
giờ cũng vẫn thường như thế, ở nơi bực thánh không thêm, tại phàm cũng không bớt, 
như như bát động, nên gọi rằng "Kiên cố". 


Chữ "Kinh" theo nghĩa hẹp là đường chỉ xuôi, tức là đường canh trong tâmvải. 
Tám vải nhờ có đường canh xâu kết lại các chỉ ngang, mới thành một tám vải. 


Còn theo nghĩa rộng, chữ "kinh" là xâu tom các lời lẽ và nghĩa lý của Thánh- 
hiên làm thành một quyên hay một bộ. 


Trong đạo Phật hay ngoài đời đều có kinh điển. Song kinh Phật có thêm chữ 
"khế" nên khác hơn kinh sách ở thế gian. 


Chữ "khế" nghĩa là hợp: 

a.- Hợp căn cơ trình độ của chúng sanh. 

b.- Hợp chân lý. 

Chữ ??kinh?? có nghĩa "trường pháp", là một chân lý không thay đổi: quá khứ 
Phật nói pháp như vậy, hiện tại Phật cũng nói pháp như vậy và vị lai Phật ra đời cũng 
nói pháp như vậy mà thôi, nên gọi là "thường pháp". 

Nói một cách xác thật hơn: 


"Kinh này chính là tâm của chúng ta". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


a.- Chúng ta sẵn có bản thể chơn tâm thanh tịnh và như như bát động, thế là nơi 
ta có "Thủ Lăng-Nghiêm". 


b.- Y theo chơn tâm này mà khởi tu lục độ muôn hạnh của Bồ Tát, thì chính là 
nơi їа có "Chư Bồ Tát vạn hạnh". 


c.- Y theo chơn tâm mà tu, và cũng y theo chơn tâm này mà chứng, tu chứng 
như thê mới là rôt ráo, nên gọi là "tu chứng liêu nghĩa". 


d.- Chúng ta у chon tâm này làm nhân địa tu hành, sẽ được thành Phật, nên gọi 
là "Như-lai mật nhơn". 


đ.- Chơn tâm này rất quý báu, những hàng phàm phu , Tiểu-thừa và quyền thừa 
Bồ Tát không ngộ nhập được, nên dụ như "vô kiến đảnh tướng" của Phật. Chơn tâm 
chúng ta bao trùm cả vũ trụ, muôn sự muôn vật không ngoài chơn tâm ta, đó là nghĩa 
chữ "kinh". 


Mười chính chữ đầu đề của kinh này: "Đại Phật đảnh, Như-lai mật nhơn, tu 
chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh, Thủ Lăng-Nghiêm", đã bao hàm toàn bộ 
kinh, nào là giáo, lý, , hạnh, quả, thê đại, tướng đại và dụng đại, nhơn địa tu chứng 
đều trùm cả, mà rốt cuộc chỉ ở nơi tự tâm chúng ta sẵn đủ. Bởi ngộ được lý này, nên 
đức Lục-tô Huệ-năng nói rằng: 


Không ngờ tâm mình vón sẵn thanh tịnh 
Không ngờ tâm mình vón không sanh diệt 
Không ngờ tâm mình sẵn đủ các pháp 
Không ngờ tâm mình vốn không lay động 
Không ngờ tâm mình hay sanh muôn pháp. 


Đọc đề mục kinh chỉ có 19 chữ, chúng ta ау đã vui thú rồi, vì chính nơi ta sẵn 
có kinh "Đại Phật đảnh, Như-lai mật nhơn, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh, 
thủ Lăng-Nghiêm". Chỉ vì chúng ta mê muội nên chàng nhận được kinh Lăng 
Nghiêm của mình. Song nó cũng không mát, khi ngộ được thì sẽ thành Phật. 


2.- NỘI DUNG KINH АМС NGHIÊM[^] 


Nội dung của kinh Lăng-Nghiêm là Phật chỉ dạy cho chúng ta ngộ được chon 
tâm. Chúng ta vì không ngộ được chơn tâm nên phải vĩnh kiếp làm chúng sanh, trầm 
luân trong biển sanh tử, chịu không biết bao nhiêu khó sở. Còn như Phật thoát ly sanh 
tử luân hôi, được tự do giải thoát, thần thông tự tại, trí huệ vô ngại v.v....đều do các 
Ngài đã ngộ chơn tâm, nên mới được như thế. 


Nói cho dễ hiểu: Phật với chúng sanh vẫn đồng một thê tánh chon tâm, nhưng 
các Ngài đã hoàn toàn giác ngộ được thể tánh Ấy, nên mới thành Phật. Trái lại, chúng 
sanh vì mê muội thể tánh chơn tâm, nên phải bị sanh tử luân hồi. Nếu chúng sanh giác 
ngộ chơn tâm, thì sẽ được như Phật. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Ông A-nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào mà mười phương các Đức Phật 
đã tu hành và đều được chứng quả, thì Phật chỉ dạy, phải ngộ "Chơn tâm" mà thôi. 
Nếu ngộ được chơn tâm này thì thành Phật. Ngộ được chơn tâm, như người còn ngủ 
chiêm bao. Đây là phương pháp duy nhứt mà mười phương chư Phật tu hành đã được 
thành đạo chứng quả. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


PHẬT HỌC РНО THÔNG KHÓA VI 


TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT 
hay là 
ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM 


--- 000 --- 


BÀI THỨ HAI 


BẢY ĐOẠN PHẬT HỎI VË TÂM 
I- А-пап chấp tâm ở trong thân 
IL- A-nan chấp tâm ở ngoài thân 
Ш.- A-nan chấp tâm án trong con mắt 
IV.- A-nan chấp lại tâm ở trong thân 
У.- A-nan chấp tâm tùy chỗ hòa hợp mà có 
VI.- A-nan chấp tâm ở chính giữa 
VII.- A-nan chấp "không trước" làm tâm 


--- 000 --- 
BẢY ĐOẠN PHẬT HỎI VẺ ТАМ 
Trước khi muốn chỉ chon tâm, Phật gan hỏi cái vọng tâm. Khi đã hiểu vọng tâm 
rồi, thì về sau Phật chỉ cái chơn tâm mới khỏi lầm. Cũng như người, trước phân biệt 
được thau, đồng và vàng giả rồi, thì về sau chỉ đến vành thiệt, họ mới nhận được chắc 


chăn, nên trước hỏi về cái tâm. 


Phật kêu A-Nan hỏi rằng:-trong giáo pháp ta, ông ngưỡng mộ cái gì mà phát 
tâm xuât gia? 


A-nan thưa:-Vì thấy Phật có 32 tướng tốt đẹp lạ thường, con sanh lòng hâm mộ 
và phát tâm xuât gia. 


Phật hỏi:-Ông nói:"Vì thấy 32 tướng tốt của Phật , sanh lòng hâm mó"; vậy ông 
lây cái gì đê thây, và lây cái gì đê hâm mộ? 


A-Nan thưa:-Con láy mắt đề thấy và dùng tâm hâm mộ. 


Phật hỏi: -Ông nói: "láy con mắt đề thấy và cái tâm hâm mộ",vậy ông có biết cái 
tâm và con mắt ở chỗ nào không? 

Ông từ hồi nào đến giờ, nhiều kiếpanh tử luân hồi, cũng vì tâm và mắt! Nếu ông 
không biết nó ở chỗ nào, thì không bao giờ hàng phục được phiên não và trân lao. 


| Cũng như vị quốc vương, bị giặc đến xâm chiếm, đem binh dpj trừ, nếu không 
biết giặc trú ngụ ở chó nàothi không bao giờ dẹp được giặc. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


L-A-NAN СНАР TÂM TRONG THÂN [^] 
Nan thưa:-Bạch Thê ton, không những một mình con hiệu, mà tât са chúng sanh 
cũng đều cho "con mắt ở trên mặt, cồn tâm ở trong thân". PHẬT BÁC 


Phật hỏi:-Ông ngôi trong giảng đường này, trước hết ông thấy cái gì? Và vì sao 
ông thấy được cây cối ngòai vườn? 


A-Nan thưa:-Bạch thế tôn, con ngòi trong giảng đường, trước thấy Phật cùng 
chư tăng, và nhờ mở các cửa, nên con nhìn ra ngoài, thây được cây côi, cảnh vật bên 
ngoài. 


Phật hỏi:-Có ai ngồi trong nhà, không thấy các vật trong nhà, mà lại thaáy được 
cảnh vật bên ngoài không? 


A-Nan thưa:-Bạch thế tôn, người ngòi trong nhà, mà không thấy các vật trong 
nhà, lại thây cảnh vật bên ngoài là không có lý. 


Phật nói:-Tâm ông cũng thế, nêu thật ở trong thân ô ông, thì trước hết nó phải 
thấy tim, gan, ruột, phổi hoặc móng tay ra,tóc dài, gân chuyền, mạch động ở trong, rồi 
sau do mở mắt, ông mới thấy đặng các cảnh vật bên ngoài. Cũng như người ngôi 
trong giảng đường này, trước hết phải thấy Phật cùng chúng tăng va những vật trong 
giảng đường, rồi sau dòm ra ngoài, mới thấy núi sông cây rừngv.v.. 


Vậy có ai trước thấy tim, gan, ruột, phối ở trong thân, rồi sau mơaa thấy các vật 
ở bên ngoài không ? Nêu không, thì ông nói: "tâm ở ngoài thân" là phi lý. 


П.- A-NAN CHÁP TÂM Ó NGOÀI THÂNƒ(ˆ] 


А nan bạch Phật: Bạch Thé Tôn, cứ theo lý luận trên thì con hiểu: Tâm ở ngoài 
thân. Vì nếu ở trong thân, sao không thấy được các vật ở bên trong, mà chỉ thấy cảnh 
vật bên ngoài. Vậy nên con biết tâm ở ngoài thân. Cũng như cái đèn đốt ngoài nhà, 
nên chàng sáng được trong nhà. Nghĩa này đúng rồi, chắc không còn lầm lạc nữ. 


РНАЇТ BÁC 

Phật hỏi Anan: Cái tâm của ông, nếu ở ngoài thân, thì thân và tâm ông không 
dính дар với nhau. Vậy trong lúc tâm biệt, thân phải không biết; còn khi thân biết, thì 
tâm phải không biết. 


Cũng như ta với các thầy Tỳ kheo , vì thân thể khác nhau, nên khi ta thọ trai, 
các thây không no được . 


Vậy ông thử xem cánh tay của ta đây, trong lúc mắt (thân) ông vừa thấy, tâm 
ông có biêt liên không? 

A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, trong lúc con mắt vừa thấy, thì tâm con liền phân 
biệt . 


Phật hỏi: Nếu mắt ông vừa һау, tâm ông liền biết, thì thân ông và tâm không 
thê rời nhau được . như thê thì ông nói: "Тат ở ngoài thân" cũng không phải. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Ш.- ANAN CHÁP TÂM АМ TRONG CON МАТ[^] 


A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, theo lời Phật bác: "tâm không phải ở trong thân, vì 
nó chẳng ау được bên trong: cũng không phải ở ngoài thân, vì mắt vừa thấy, tâm 
liền biết, rõ ràng tâm thân không rời nhau". 


Cứ theo lý luận này, thì con hiệu: Tâm пор trong con mắt; cũng như con mặt 
của người mang kiên, nên chỉ thây các cảnh vật bên ngoài, mà không thây được vật 
bên trong. 


PHẬT BÁC 

Phật hỏi Anan: Nếu tâm con núp trong con mắt, cũng như con mắt người mang 
kiên; vậy tôi hỏi: "Người mang kiên trong khi họ thây cảnh vật, họ có thây được cái 
kiên mang đó không?" 

A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, thấy duoc. 

Phật hỏi: Nếu tâm ông cün như con mắt người mang kiến, thì vậy sao người 
mang kiên có thê thây được cái kiên mang, còn tâm ông sao không thây được con mặt 


của ông? 


Nếu tâm ông Һау được con mắt của ông, thì con mắt của ông thành ra cảnh bị 
thây, nó phải ở ngoài thân ông mới phải. 


Nếu thân, tâm ngoài nhau, thì làm sao mắt ông vừa thấy, tâm ông liền phân biệt 
được? 


Nếu tâm ông không thấy được con mắt của ông, thì sao ông tỷ dụ như con mắt 
người mang kiên? 


Thê nên ông nói: "Тат пар trong con mắt, như con mặt người mang kiên пар 
sau cái kiên", cũng không phải. 


IV.- ÔNG ANAN CHÁP ТЕО LAI, TÂM Ó TRONG ТНАМ[^] 

A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, bây giờ con nghĩ: Nhắm mắt thấy tối, là tâm thấy 
trong thân (gan ruột); nhờ cửu khiếu, thất huyệt (các giác quan) trống hở, nên mở mắt 
thấy sáng là tâm thấy các cảnh vật ngoài thân. Chăng biết nghĩa này có đúng không? 

PHẬT BÁC 


Phật hỏi Anan: Ông nói: "Nhám mát thấy tối là thất\y trong thân": vậy thì khi 
ông thây tôi, cảnh tôi đó có đôi trước mắt ông hay không? 


Nếu cái tối không đối trước mắt , thì không thành cái nghĩa thấy. Còn có đối 
trước mắt, thì thây tôi là thây trước, sao ông lại nói thây trong? 


Nếu ông cho thấy tối là thấy trong thân (gan ruột) thì khi ở trong nhà tối không 
có ánh sáng, ông thấy tối đó, cũng là thấy gan ruột của ông sao? 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
-~ Lại nữa, nếu nhắm mắt thấy tối, ông cho là thấy trong thân, mở mắt ау sáng là 
thây ngoài thân, vậy sao ông không thây được cái mặt? 


Cái mặt ở ngoài, ông mở mắt còn không thấy, thì khi nhắm mắt thấy tối, làm 
sao сһас là thây trong thân? 


Nêu ông Һау được cái mặt ông, thì con mắt với tâm hiệu biết của ông, phải ở 
ngoài thân ông. 


Nêu tâm và mặt ở ngoài thân, thì nó không phải là tâm mắt của ông rôi. 


Nếu ô ông cho tâm, mắt (ngoài thân ông) đó cũng là ông, vậy thì nay ta thấy được 
mặt ông, thế thì ta đây cũng là tâm, mắt của ông sao? 


Lại nữa, trong lúc con mắt ông biết, thì thân ông cũng phải không biết, khi thân 
ông biết, thì con mắt ông phải không biết (vì ông châp nó rời nhau). 


Nếu ông cho cả hai đều biết, thì một mình ông phải có hai cái biết (tâm), vậy 
khi tu hành chứng quả, ông sẽ thành hai vị Phật sao? 


Thế nên phải biết: Ông nói: "thấy tối là thấy trong thân" cũng không phải. 
V.- A NAN CHÁP TÂM TÙY CHỎ HÒA HIỆP MÀ CÓ.[^] 


A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con thường nghe Phật dạy tứ chúng: "Do tâm sanh, 
nên a pháp mới sanh. do các pháp sanh, cho nên tâm mới sanh". nay con suy nghĩ, 
thì cái "suy nghĩ" đó là tâm của con; tùy hòa hiệp chó nào, tì tâm liền theo đó mà có, 
không phải ở trong, ngoài và chính giữa. 


PHẬT BÁC 


Phật hỏi Anan: Ông nói: "tùy hòa hiệp chỗ nào, thì tâm liền theo đó mà có"; như 
thê thì cái tâm của ông không có thật thê. 


Nếu tâm ông không có hình thê (tức là không có) thì lẫy cái gì mà hòa hiệp? còn 
nó có hình thê, thì ông thử lây tay mặt đánh qua tay trái, ông liền biết đau. Vậy cái 
tâm biết đau này, là từ trong thân chạy ra hay tử bên ngoài chạy vào? 


Nếu ông nói: "nó từ trong thân chạy ra", thì ttrước hết nó phải thấy gan ruột 
trong thân của ông. Còn nêu nó từ ngoài hư không chạy vào, thì trước hêt nó phải 


thây cái mặt của ông. 


A-Nan thưa: Con mắt thì thấy, còn cái tâm thì biết; Phật nói: "cái tâm thây", 
nghĩa đó không phải. 


Phật hỏi: Nếu con mắt thấy thì những người chết, con mắt vẫn còn, sao họ 
không thât vật? 


Nếu người chết, mà vẫn còn thây vật, thì sao gọi là người chết? 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
| Lại nữa, nếu cái tâm hiểu biết của ông có thật thể, thì có một thể hay nhiều thể, 
ở khắp cả thân ông, hay không khắp са thân? 


Nếu tâm ông có một thé, và ở khắp cả thân, thì khi ông lấy tay đánh thử một chỗ 
trên thân ông, đáng lẽ ra thân đều biết đau hết, vì tâm ở khắp cả thân và đồng một thê. 


Nếu cả thân đều biết đau, thì cái đau đó lẽ ra không có ở nhứt định chỗ nào. 

Nếu cá đau có chỗ ở nhứt định, thì ông nói: "cái tâm một thê và ở khắp cả thân" 
cũng không phải. Còn nói "tâm ông có nhiều thê", thì thành ra nhiều người; vậy cái 
nào tân của ông? 

Nếu tâm ông không ở khắp thân thé, vậy ông đồng thời vừa đụng trên đầu, và 
cũng vừa đụng dưới chân, khi áw nêu đâu biệt đau, thì chân phải không biết, còn chân 
biệt đau, thì đầu phải không biết. 


Nhưng thật tế thì, đầu và chân của ông cả hai đều biết đau. 


Thế nên ông nói: "tùy hòa hiệp chỗ nào, thì tâm tùy theo đó mà có", cũng không 
phải . 


VI.- A-NAN СНАР TÂM Ó CHÍNH GIỮA[^] 


Anan bạch Phật: Con nghe Phật cùng với ngài Văn Thù...khi luận về "thật 
tướng" (chơn tâm), Phật dạy răng: "Tâm chăng ở trong và cũng chăng ở ngoài ". 


Nay con suy nghĩ: Nếu tâm ở trong thân, sao chăng biết được bên trong? Còn 
nói tâm ở ngoài , thì ao tâm lại biệt nhau? Như thê thì "tâm" chắc ở chính giữa. 


PHẬT BÁC 

Phật hỏi: Ông nói "Tâm ở chính giữa", vậy cái "chính giữa"; còn ở chính giữa 
thân, thì đông thời với ở trong thân, như đã nói trước. Nghĩa là: tâm phảithay trước 
tim, gan, ruột, phôi ở bên trong . 


Còn như ở về cảnh, thì có thê nêu (cái gia) ra được , hay không nêu ra được? 


Nếu không nêu ra được , thì đồng như không có; còn nếu ra được , thì không thê 
nhứt định chô nào là chính giữa. 


Vì sao? Như người lấy cái cắm chính giữa, nêu người ở phía đông thì xem thấy 
cây ấy căm ở phía tây; còn người ở phía nam, thì xem thấy cây ở phía bắc. 


Cái cây cắm nêu đó đã không nhút định chó nào là chính giữa, thì cái tâm của 
ông cũng phải lôn lạo không định. 
A-Nan thưa: con nói "chính giữa" không phải hai chỗ ấy. Như Phật thường nói: 


"con mắt đối với sắc trần, sanh ra nhãn thức". Một bên con mắt thì có phân biệt, một 
bên sắc trần lại không phân biệt , cái thức sanh chính giữa, đó là chỗ của tâm ở. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật hỏi: Ông nói: "Tâm ông sanh chính giữa căn và trần cảnh" hay không gồm 
cả hai. 


Nếu gồm cả hai, thì căn với cảnh lộn lạo (căn không thành căn, cảnh không 
thành cảnh; vì vừa biết mà cũng là không biết). Song trần cảnh thì không có tri giác, 
còn căn lại có tri giác, hai bên đối lập riêng khác, vậy lây chỗ nào làm giữa. 


Còn như không gồm cả căn và cảnh, thì tâm không thật thể. Vậy lấy cái gig làm 
chính giữa? 


Thế nên phải biết: Ông nói " tâm ở chính giữa" cũng không phải. 
VII.- ANAN СНАР CÁI "KHÔNG TRƯỚC" LÀM ТАМ[^] 


A-Nan thưa: Bạch Thé Tôn, ngày trước con thấy khi Phật cùng với ông Đại 
Mục Kiên Liên. Tu Bồ đê v.v...nói pháp, Phật có dạy ràng: 


"Cái tâm hiểu biết phân biệt, không ở trong thân, không ở ngoài thân, không ở 
chính giữa, không ở chó nào cả; "không dính тас (vô trước) tat cả" đó gọi là tâm ". 


Vậy nay con lây cái "không dính mắc" đó làm tâm, chăng biết có hay được 
không? 


PHẬT BÁC 


Phật hỏi: -Ông nói: lấy cái "không dính mắc tất cả" làm tâm. Vậy tôi hỏi ông: 
tất cả các vật tượng trong thế gian này, nào là hư-không, thế-giới v.v... Vậy các vật 
tượng ấy có mà ông không dính mắc (trước) hay là không, mà ông không dính mắc? 


Nếu các vật tượng ду không có, thì cũng như lông rùa, sừng thỏ: nó đã không, 
thời có gì mà dính mắc. 


Nếu còn có cái "không dính mắc" thì ông không thể nói rằng "không dính mắc 
được”. Vì cái gì không có hình tướng thì không, còn cái gì có hình tướng là có. Nêu 
có hình tướng thì phải bị "dính тас". 


Thé nên ông nói: "không dính mắc tất cả làm tâm" cũng không phải. 
LƯỢC GIẢI 


Đã bảy lần Phật gạn về tâm, ông Anan đều nói không trúng. Vậy nên biết: Nếu 
chưa ngộ được thé tánh chon tâm, thì dù cho nói cách nào cũng sai cả. Chàng khác 
nào mhv trong Nhiếp Đại Thừa luận có cái dụ: "kẻ mü rò voi". Người rò nhằm cái 
chân thì nói con voi như cột nhà, người rờ nhằm lỗ tai, thì nói voi như ki hốt rác, 
người rò nhằm đuôi, thì nói voi như cây chối quét nhà v.v...mặc dù rò trúng, nhưng 
nói và nghĩ thế nào cũng sai cả. Phải thây chon tướng của con voi, thì nói mới không 
sai. 


Chúng ta cũng nên lưu ý; trong kinh này, ngài Anan đại diện cho chúng sanh 
mê lâm hiện tại, cũng như tương lai mà đứng ra thưa hỏi. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Có những đoạn ngài trình bày hoặc thưa hỏi rất thấp, là đại diện cho những 
chúng sanh mê lầm bực hạ căn. Có những đoạn Ngài trình bày hoạc thưa hỏi thâm 
thúy, là đại diện, cho những chúng sanh căn tánh bực thượng. Vậy chúng ta không 
nên căn cứ lời trình bày trên mặt văn tự mà phê phán trình độ cảu Ngài. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


PHẬT HỌC РНО THÔNG KHÓA VI 


TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT 
hay là ` А 
ĐẠI CƯƠNG КІМН LANG NGHIÊM 


--- 000 --- 


BÀI THỨ ВА 


1.- Anan cầu Phật dạy phương pháp tu hành, lần thứ hai 

IL- Phật gạn hỏi lại tâm lần thứ hai. 

Ш.- Апап chấp cái "Suy nghĩ phân biệt " làm tâm. 

IV.- anan cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành, lần thứ ba. 
V.- Phật chỉ tâm lần thứ nhứt. 

VI.- Phật chỉ cái thấy làm tâm, không phải con mắt. 

VIL- Phật chỉ tâm lần thứ hai 

УШ.- Апап cầu Phật chỉ dạy ở nơi thân này cái nào "chon" và 
cái nào "vong" 

IX.- Vua Ba Tư nặc đứng dậy hỏi Phật . 

X.- Phật chỉ tâm lần thứ ba 


А 


XI.- Phật chỉ "cái ау" không sanh diệt 
--- 000 --- 


L- ANAN САО PHẬT DẠY PHƯƠNG РНАР TU HÀNH LÀN THỨ 
НАІ.[^] 


Ông апап đã bảy lần chỉ tâm đều không trúng, vì ông chấp vọng tưởng là tâm, 
nên bi Phật bác cả, lân thứ hai ông đứng dậy chấp tay kính lạy, câu Phật chỉ dạy 
phương pháp tu hành đê thoát ly sanh tử luân hôi. 


Anan thưa rằng: -Bạch Thế Tôn ! Con là em Phật, tuy đã xuất gia, mà vẫn còn y 
lại lòng thương yêu của Phật chỉ lo học rộng nghe nhiều, không chuyên tu niệm, nên 
không chứng được đạo quả, chẳng hàng phục nỗi tà chú của ngoại dạo Ta-Tỳ-Ca-La; 
trái lại, còn bị Ma Đăng già bắt vào phòng dâm...phải nhờ Phật cứu độ. Vậy cúi xin 
Phật từ bi chỉ day cho con phương pháp tu hành, йё phá trừ ác chiến và chứng thành 
đạo quả. 


Thưa thỉnh xong, Anan và đại chúng kính cân và trông chờ lời Phật chỉ dạy. 
П.- PHẬT GAN HỎI TÂN LÀN THỨ HAI.[^] 


Lúc bây giờ Phật gạn hỏi lại cái "tâm" lân thứ hai, và bảo ông Anan phải phân 
biệt rành rõ cái nào là chơn tâm, và cái nào là vọng tâm. 


| Phật dạy: Ông nay muốn đặng đạo vô thượng Bồ аё, thì điều cận nhứt là phải 
hiêu rõ hai món căn bản: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
° Một căn bản của sanh tử luân hồi là vọng tâm. 
° Một căn bản của Bồ đê, Niệt bàn, là chon tám. 
Nếu ông nhận lầm căn bản của sanh tử (vọng tâm) làm nhơn tu hành, thì không 
bao giờ giải thoát được. Cũng như người nhận giặc làm con, thì chỉ thêm bị phá hoại 


gia sản của mình mà thôi. Và cũng như người nâu cát làm cơm, dâu trải bao nhiêu 
năm cũng chăng thành coam được. 


Vậy nay ông muốn biết đường lối tu hành đề ra khỏi sanh tử luân hồi, thì ông 
hãy nghe tôi hỏi đây: 


Phật liền đưa bàn tay, coi lại năm ngónvà hỏi ông Anan rằng: Ông có thấy 
không? 


A-nan đáp: Bạch Thế Tôn, thấy. 

Phật hỏi: -Ông thấy cái gì? 

Anan đáp: Con thây Phật đưa bàn tay co năm ngón lại. 

Phật hỏi: Ông lấy cái gì để thấy và lây cái gì làm tâm? 

Ш.- ANAN CHÁP CÁI "SUY NGHĨ PHÂN BIỆT" LÀM ТАМ[^] 

Anan thưa: con lẫy "mắt" dé (ау và cái "biết suy nghĩ phân biệt" làm tâm . 

Phật quở: Dốt lắm, Anan ! cái đó không phải là tâm của ông. 

LƯỢC GIẢI 

Chúng ta nên lra ý: Thông thường ai cũng đều có cái" 'suy nghĩ phân biệt" là tâm 
của mình, mà Phật lại nói "không phải tâm”. Vậy chúng ta cân phải chính chắn suy 
xét chô đó. 


* k k 


Anan hoáng hốt, đứng dậy thưa Phật: Bạch Thé Tôn, cái "suy nghĩ, phân biệt" 
nảy, nêu không phải là tâm của con thì gọi nó là cái gì? 


Phật dạy: nó là "vọng tưởng" (vọng tâm) . bởi các ông từ hôi nào đên giờ, lâmg 
nhận "vọng tưởng" làm "chon tâm", cho nên nhiêu kiệp trâm luân. Như người nhận 
giặc làm con, nên bị giặc phá hại. 


Anan thưa: Bạch Thế Tôn, con vì thương Phật nên mới xuất gia, thì cn mới 
dùng cái tâm này mà thương Phật. Con phụng thờ các đức Phật trong mười phương và 
làm tất cả các điều công đức, cũng dùng cái tâm này. Dầu cho con có làm các điều tội 
lỗi, hủy báng Phật pháp, đọa vào đại ngục đi nữa, thì con cũng dùng cái tâm này. 
Ngày hôm nay Phật nói "nó" không phải tâm của con, như thê thành như con không 
có tâm; nêu không có tâm, thì con đông như cây, đá rồi ! Cúi xin đức Thế tôn từ bi 
chỉ giáo. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật dạy rằng: này Anan néu ông chấp cái "suy nghĩ, phân biệt” là tâm của ông, 
thì khi rời cảnh vật hiện tiền, cái tâm "hiểu biết, phân biệt" ду, cũng vẫn còn, thế mới 
phải là tâm của ông. Nếu rời cảnh vật hiện tiền, mà tâm hiểu biết phân biệt ấy mắt đi, 
thì không phải là chơn tâm của ông rồi. 


Dầu cho ông diệt hết năm tri giác bên ngoài là thấy, nghe, hay, biết (năm giác 
quan), chỉ còn lưu lại cái "thầm thầm phân biệt" bên trong (thức thứ sáu) thì đó cũng 
là cái vọng tưởng phân biệt (ý thức thứ sáu) bóng dáng pháp trần không phải là chơn 
tâm của ông. 


Này A-nan, tôi không bắt buộc ông phải chấp cái "suy nghĩ phân biệt" đó là 
không phải ш của ông; tôi chỉ bảo ông nên chính chắn suy xét: néu rời cảnh vật hiện 
tiền, mà cái "suy nghĩ phân biệt" này vẫn còn, thì mới phải thật là chơn tâm của ông. 


Còn nếu rời khỏi cảnh vật hiện tiền, mà phải "suy nghĩ phân biệt" này cũng mát 
luôn đi, thì rõ ràng nó là cái "vọng tưởng phân biệt " (vọng tâm) bóng dáng của sáu 
trân, chớ không phải là "chân tâm thường trụ” của ông vậy. 


Nếu ông nhận cái "hư vọng phân biệt sanh diệt” ( vọng tưởng) nay làm tâm của 
ông, thì khi cảnh vật hiện tiền qua rôi, tâm áy cũng theo cảnh vật mà diệt đi. Lúc bấy 
thành ra ông không có tâm rồi. Nếu không có tâm, thì ông lấy cái gì dé tu hành, và 
thành đạo chứng quả. 


Ông phải biết rằng: trong thé gian tất cả người tu hành, không được thành đạo, 
đêu do châp lâm cái "vọng tưởng sanh diệt” (vọng tâm) này làm chân thật (chon tâm). 


Chính ông ngày nay cũng thế, nên tuy học nhiều mà không được quả Thánh. 


‚ ТУ.- A-NAN САО PHẬT CH⁄ DẠY PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH LÀN 
THỨ BA.[^] 


Апап cùng Đại chúng, nghe Phật nói như vậy, đều ngàn ngơ và im lặng. 


Lúc bấy giờ ông A-nan cúi đầu lay Phật, quỳ gối chắp tay vừa khóc lóc, vừa 
bạch Phật rằng: Con từ khi xuất gia theo Phật đến nay, vì y lại là em của Phật, tin 
chắc sẽ nhờ oai thần Phật ban cho đạo quả, chăng cần tu tánh cực nhọc; không ngờ ai 
tu lấy chứng, không thê thay thế cho nhau được. 


Hôn nay con mât "bản tâm" đi rôi thân tuy xuât gia mà tâm chăng vào đạo, 
chăng khác nào đứa cùng sanh tử bỏ cha trôn đi. 


Nay con mới biết học nhiều mà không tu cũng như người không học mà cũng 
như người nói đến đủ các thức ăn, rốt cuộc trong bụng vẫn đói. 


Bạch Thé Tôn, chúng con vì hai chứng phiền não và sở tri ràng buộc, nên không 
ngộ được chơn tâm. Cúi in đức Thế Tôn thương xót kẻ bần cùng, chỉ dạy cho con 


phương pháp tu hành, để phát minh được tâm tánh. 


V.- PHẬT СНА CÁI "ТНАҮ" THƯỜNG CÒN[ˆ] 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
Khi áy Phật kêu Anan , dạy rằng: - Vừa rồi ông nói "thấy năm ngón tay của ta 
con mắt năm lại". Vậy thì sao có năm tay? Và nhờ cái gì mà có cái thây? 


A-nan thưa: -Bạch Thê Tôn, nhơn bàn tay của Phật co lại năm ngón, nên mới có 
năm tay, và nhờ con mặt cho nên mới có cái thây. 


Phật hỏi: Vậy thì "không bàn tay chẳng có ngón tay, cũng như không соп mắt 
thời chăng có cái thây "; so sánh như thê có đúng không? 


A-nan thưa: Bạch Thé Tôn, đúng. 


Phật dạy: Không đúng hắn! Không bàn tay thì không có năm tay thì phải, không 
con mắt chăng phải cái "thây"” không có. 

Ông nên ra ngoài đường hỏi những người mù mắt: "các người có thấy gì 
không?", thì họ đều trả lời với ông răng: "Chỉ Һау tôi đen". Như thê thì rõ ràng: 


Л 
И 


Người mù không có con mặt, mà cái "thây" cũng уап còn. 

Đây là cái băng chứng: Mặc dù con mắt không có, và trân cảnh đôi trước có tôi 
và sáng khác nhau, nhưng cái thây lúc nào cũng có (nói cái thây là đại diện cho năm 
giác quan). 

A-nan thư: Người mù thây tôi, thì sao gọi là thây được? 


VL- PHẬT CHA: TÂM LÀN THỨ NHỨT[^] 


Phật hỏi A-nan: Người sáng mắt ở trong nhà tối thấy tối, cùng với người mù 
mắt thây tôi, vậy hai cái tôi đó có khác nhau không? 


A-nan thưa: -Bạch Thế Tôn ! không khác. 


Phật hỏi: Nữa trong nhà tối thấy tối, néu có người đem đèn vào, họ thấy được 
các vật, vậy cái đèn thây hay con mắt thay? 


A-nan thưa: Mát thấy chớ không phải đèn thấy. 


Phật dạy: Cũng thế, người mù mắt khi lột mây rồi, thấy được cái cảnh vật, đó là 
tâm thây chớ không phải mắt thây. 


Phật dạy tiếp: -Cái đèn chỉ làm cho sáng các vật, còn cái thấy là con mắt (dụ 
cho tâm) chớ không phải đèn ( dụ con mắt ). Lên một {апо nữa: con mặt chỉ làm cho 
tỏ rõ các vật, còn cái thây là tâm, chớ không phải con mắt (đây là lân thứ nhứt Phật 
chỉ tâm ). 


A-nan và đại chúng nghe Phật giảng dạy như thế rồi, đều im lặng, nhưng trong 
tâm thật chưa hiệu, nên đêu kính cân chấp tay, đê chờ Phật chỉ dạy thêm. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Trong đoạn này, xin nói thêm tỷ dụ này cho dë hiểu:Con mắt của người cũng 
như bóng đền điện, còn cái "thấy" của người cũng như điện. Khi dây đút ( dụ dây 
thần kinh đứt ) bóng hư ( dụ mắt mù ) thì đèn không cháy, chớ không phải điện mát 
(không cái thây ). Đến khi thay bóng móinói dây lại, thì điện cháy trở lạ: không phải 
do bóng hay do dây mới có điện. 

Cái "thấy?? của người cũng thế: khi mắt bị mây che thì chỉ thấy tối, chớ không 
phải cái "thấy" mắt, đến khi lột mây rồi, thì cái "thấy" hiện ra, không phải do con mắt 
mới có cái Hài Đoạn này Phật chỉ rõ cái "thây" là tâm. 


x * k 
УП.-РНАТ CHÍ TÂM LAN THỨ HAI[^] 


Khi đó Phật đưa bàn tay lên, năm ngón co lại rồi mở ra và hỏi ông A nan:-Ông 
có thây cái gì không? 


А -nan thưa:-Thây Phật đưa tay lên co vào rồi mở ra. 

Phật hỏi: Tự cái tay của ta co mở, hay "cái thấy" của ông co mở? 

A-Nan thưa:- Tự tay Phật co mở, chứ "cái thấy" của con không co mở. 

Phật khen: Phải lắm. 

Phật lại phóng một đạo hào quang trên vai phía mặt của А nan: A-Nan liền xoay 
đâu ngó vê phía bên mặt. Phật lại phóng hào quang trên vai phía trái của A-Nan; A- 
Nan xoay đâu ngó qua phía trái. 

Phật hỏi: Cái đầu của ông hôm nay tại sao xoay qua lắc lại như vậy? 


A-Nan thưa: vì Phật phóng hào quang trên hai vai của con, nên con xoay qua 
lác lại đê xem. 


Phật hỏi: Vậy cái đầu của ông lắc, hay cái thấy của ông lắc? 


A-Nan thưa: tự cái đầu con xoay qua lắc lại, chớ cái thấy của con không có 
xoay lặc. 


Phật hỏi: -Cái nào động, cái nào tịnh? 


A-Nan thưa:- Cái đầu của con có động và tịnh (dừng) chứ cái thấy của con 
không có động và tịnh. 


Phật nói: Phải 


Phật dạy tiếp:- Cái nào có со, có mở, có động, có tịnh, có sanh, có diệt, thì cái 
đó là vọng, thuộc về "khách" không phải ô ông. Còn cái nào không động tịnh, co mở, 
không sanh diệt, thì cái đó là "chon", thuộc về "chủ" chính là ông. Như thé chơn và 
vọng rất rõ ràng, ông còn chưa hiểu hay sao! 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tại sao từ hồi nào đến giờ, các ông cứ nhận cái vọng-thân tứ đại giả hợp này, 
cho là thật "thân" của mình; cái vọng trưởng sanh-diệt này, cho là thật "tâm" của 
mình; cảnh vật giả tạm, cho là thật "cảnh" cảnh của mình, mà lại bỏ cái chơn tâm 
thường còn bất sanh bát diệt của mình ѕайп có kia đi? Bởi thế nên các ông phải nhiều 
kiếp sanh tử luân hồi, thật là rất oan uống! 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật chỉ cái "thấy " không co mở, và không sanh, diệt, động, tịnh, đó 
là chơn tâm lưu lộ. 


* k * 


VIII-A NAN САО PHẬT CHZ DAY Ó NƠI THÂN NÀY CÁI NÀO 
"CHON", CÁI NÀO "VỌNG".[^] 


Khi ду A-Nan và đại chúng được nghe Phật tạm chỉ "cái thấy không động tịnh 
co mở là Tâm”, nên tất cả đều hớn hở vui mừng, và nghĩ rằng: Từ vô thi đến пау, tự 
mình làm mát bản tâm, nhận cái vọng tưởng phân biệt theo bóng dáng của trần cảnh 
làm tâm, ngày hôm nay mới ngộ được Tâm mình, nên hết sức vui mừng. Cũng như 
đứa con nhỏ khát sữa đã lâu, nay được gặp bà tf mẫu, nên ông và đại chúng cầu Phật 
chỉ rõ ở nơi thân thân tâm hiện tiền đây, cái nò chơn thật không sanh diệt và cái nào 
hư vọng có sanh diệt. 

IX.-VUA BA TƯ NAC ĐỨNG DẠY HỎI ТТЁР[^] 

Khi ду vua Ba-tư пас đứng dậy thưa Phật:-Bạch Thế Tôn, lúc trước chưa thọ 
giáo với Phật , con nghe phái ngoại- đạo Ca chiên diên và Tỳ la chi tử đều nói:"Thân 


пау sau khi chêt rôi mât hàn, gọi là Niệt bàn". 


Hôm nay con tuy được Phật chỉ dạy, nhưng vẫn còn hồ nghỉ: làm sao biết rõvà 
chứng сһасса tâm này không sanh diệt. Xin Phật từ bi chỉ dạy cho chúng con. 


Х.-РНАТ CHÆ TÂM LÀN THỨ BA[ˆ^] 


Phật hỏi:-Đại vương! Cái thân của ông hiện tại đây, nó bền chắc như ngọc kim 
cương, còn mãi không hư họai, hay là phải hoại diệt? 


Vua đáp:- Bạch thế tôn, thân con ngày nay đây, rốt cuộc rồi cũng bị hoại diệt. 

Phật hỏi:-Ông chưa chết, làm sao biết nó sẽ bị họai diệt? 

Vua đáp:- Bạch thé tôn, cái thân vô thường của con đây, tuy chưa chết, nhưng 
hiện tiền nó đã tàn tạ dần ! ngày qua, rồi lại ngày qua! Mỗi niệm qua, qua từ sát na 
(tíc- tắc ) không dừng!...cũng như củi đót thành tro, cháy dần cho đến lúc tiêu tan! Vì 
thê nên con biết, thân này nhút định sẽ tiêu diệt. 

Phật nói:- phải! 


Phật lại hỏi:-Đại vương! Thân thể ông đau phảitiêu diệt liền bây giờ? 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Vua đáp:- bạch thế tôn, ngày qua tháng lại, hết hạ đến đông, nó thầm già chết, 
cho đên ngày пау, đâu bạc răng rụng, chan lỏng gói dün, mặt mờ tai lång, già nua дёп 
thê này, mà con thật không hay không biêt! 


Bạch thế tôn, khi con hai mươi tuổi, tuy nói rằng tuổi trẻ, thật ra nhan sắc đã già 
hơn khi mười tuôi. Khi ba mươi tuôi lại già hơn khi hai mươi tuôi. Cho đên ngày nay, 
sáu mươi hai tuôi, lại già hơn khi năm mươi tuôi. 


Nó âm thầm già chết, láy trong khỏang thời gian mười năm mà nói như vậy. 
Nếu chín chắn suy nghĩ, thì cái già, chết này, không phải hạn định trong khỏang mười 
năm hay hai mươi năm, mà thật ra, mà nó già từng năm, từng tháng, từng ngày. Nếu 
suy nghĩ kỷ hơn nữa, thì nó gìa, chết từng phút, từng giây và từng sát na ( tíc tắc )! 
Năm nay già hơn năm rồi, tháng này già hơn tháng trước, ngày hôm nay già hơn ngày 
hôm qua, giờ này già hơn giờ trước. Phút này già hơn phút trước, cho đến sát na này 
cũng già hơn sát na trước. Thé nên con biết, thân này rốt cuộc rồi cũng tiêu diệt. 


LƯỢC GIẢI 


Cũng như cái đồng hò, vì có chạy từng giây, cho nên mới qua từng phút. Bởi có 
đi từng phút, nên mới chỉ đên từng giờ, và ngày v.v...thân này già chêt cũng thê. 


Жжжж 


Phật hỏi:-Đai vương ! Ông thấy cái thân thể của ông âm thầm già chết như thé, 
nên ông lo buôn; vậy ở nơi thân thê sánh diệt, già chết này, ông có biệt được cái gì 
chăng sanh diệt già chêt không? 


Vua Ba Tư Nặc chắp tay cung kính thưa:-Bạch thé tôn, con thật không biết? 


ХІ.-РНАТ СНА CÁI "ТНАҮ" KHÔNG SANH DIỆT|[ˆ] 

Phật dạy rằng: -tôi nay chỉ cho ông thấy cái không sanh diệt. 

Này đại vương, khi ôngmấy tuổi mới thấy được nước sông hằng? 

Vua đáp:- khi lên ba tuổi, con được mẹ bồng đến yết kiến thành tỳ bà thiên ( 
thành trường thọ ) đi ngang qua sông này , nên lúc bây giờ , con đã thây được sông 
hăng. 

Phật hỏi:-hôm nay ông Һау sông hàng, vậy cái "thấy" đó là khác không? 


Vua thưa:- khi con ba tuổi thấy sông hăng, đến lúc ba mươi tuổi và nay được 
sáu mươi hai tuôi thây sông hăng cũng đêu không khác. 


Phật dạy:ngày nay ông lo buôn cho thân ông già yếu, đầu bạc mặt nhăn, không 
được như lúc còn trẻ. Vậy nay sáu mươi hai tuôi ,ông xem thây sông hăng, cùng với 
khi còn trẻ thây sông Hàng, cái"thây"đó có già trẻ сы không? 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Vua Ва tư nặc thưa: bạch thé tôn, cái "thấy" không có già trẻ. 


Phật dạy, này Đại vương thân thê mặt mày ông tuy già, vậy cái nào có già, thì 
cái áy sẽ bị biến đồi ,tiêu diệt; còn cái nào không già, thì cái đỗ không bọ biến đổi tiêu 
diệt. Nó đã không sanh diệt, thì đâu có bị ông làm cho nó sanh tử luân hồi được . rõ 
ràng như thế, ông không hiểu sao mà còndẫn lời của ngoại đạo Mạt -già -Lê nói: thân 
này chết rồi hòan tòan diệt mát? 


Vua cùng đai chúng nghe Phật dạy rồi, đều biết rằng:người chết rồi, là tâm bỏ 
thân này thọ thân khác, không phải mât hàn. Аі пау đêu hớn hở vui mừng vì dàng lợi 
ích chưa từng có. 


LƯỢC GIẢI 


Đọan này Phật chỉ thấy không già trẻ, sanh diệt đó là Tâm 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


PHẬT HỌC PHỎ THÔNG KHÓA VI 


TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT 
hay là 
ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM 


--- 000 --- 
BÀI THỨ TƯ 


L- A-Nan cầu Phật chỉ cái "điên đảo" 

П.- Phật dẫn tỷ dụ đề chỉ rõ cái "điên đảo". 

Ш.- Phật chỉ ngay cái "điên đảo”. 

IV.- Phật dạy: vì mê nên có thế giới và chúng sanh. 
V.-A-Nan đã hiểu được chon tâm song chưa dám nhận. 
VL- Phật chỉ tâm lần thứ tư. 

УП.- A-Nan-Nan còn nghi hỏi Phật . 

УШ.- Phật chỉ tâm lần thứ năm. 

IX.-Phật dạy thêm, cái thấy là tâm chớ không phải vật. 
X.-A-Nan nghĩ cái thấy có lớn, nhỏ, đứt, nối. 

XL-Phật dạy: Trần cảnh có lớn nhỏ, cái thấy không có lớn nhỏ . 


--- 000 --- 
L-A-NAN САО PHẬT CHỈ CÁI "ĐIÊN- ĐẢO". [^] 
Khi ду A-Nan đứng dậy lạy Phật, kính cân bạch rằng: 


Nêu cái thây, nghe, không sanh diệt này là "Тат" của chúng con, tại sao trước 
kia đức Thê Tôn lại quở chúng con "bỏ mât chon tâm, làm việc điên đảo”? 


Си xin đức Như Lai mở rộng lòng từ bi hi dạy cho chúng con biết cái "Ріёп 
đảo” ở chỗ nào. 


П.-РНАТ DAN TỶ DỤ РЕ СНЕ ВО CÁI "ĐIÊN ĐẢO"'.[^] 
Khi đó Phật xuôi cánh tay chỉ xuống đất, hỏi ông A-Nan rằng: 
Ông thấy cánh tay của ta như thé này, là xuôi hay ngược? 


A-Nan thưa:-Các người trong thế gian cho như thế là ngược; còn con thì không 
biệt là ngược hay xuôi. 


Phật lại hỏi ông A-Nan:-Các người trong thế gian cho như thế là ngược, thì họ 
cho như thê nào mới là xuôi? 


A-Nan thưa:-Đức Như Lai đưa cánh tay lên, năm ngón chỉ thăng lênhư không, 
như thê là xuôi. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật liền đưa tay lên, rồi kêu A-Nan mà bảo rằng:- Cũng một cánh tay này chứ 
không chi khác, chăng qua chỉ đôi đâu làm đuôi, đôi đuôi làm đâu mà thôi, thê mà 
người thê gian, châp thê này là ngược và thê kia là xuôi; điên đảo là đây! Đây là điên 
đảo. 


Đem một cánh tay này mà so sánh, dé chỉ rõ thêm ra: Thân Như Lai gọi là thân 
Phật (giác ngộ), thân các ông gọi là thân điên đảo(chúng sanh). Vậy ông nên chín 
chắn xem xét: thân ông và thân Phật, cái "Điên đảo" (chúng sanh) ở chỗ nào? 


LƯỢC GIẢI 


Ý Phật chỉ: Đồng một thể tánh chơn tâm, vì vô minh vọng động, chấp đây thật 
là Phật, kia thật là chúng sanh. Đó là "điên đảo". * 


Ш.-РНАТ CHỈ NGAY CÁI "ĐIÊN- ВАО"[^] 


Khi ду A-Nan và đại chúng ngó Phật sửng sốt, đôi mắt không nháy, vì không 
biệt ở nơi thân này và tâm này, cái "điên дао" ở chỗ nào! 


Phật (Һау vậy thương xót mới dạy tiếp: 


Ta thường nói: "Các pháp đều duy tâm biến hiện, cho đến thân và tâm ông ngày 
nay, cũng đều là vật ở trong chon tâm hiện ra ". Tại sao các ông lại bỏ cái bản thê 
chơn tâm đi. Các ông vẫn ở trong ngộ(chơn tâm) làm mình (điên đảo là đó), thật đáng 
buôn thương! 


ГУ.-РНАТ DẠY:VÌ MÊ NÊN CÓ THÉ -GIỚI VÀ CHÚNG- ЅАМН.[^] 


-Này A-Nan, bởi vô minh vọng động nên biến hiện ra có hư không, thế giới và 
chúng sanh. Trong thân chúng sanh vì có vọng tưởng lẫn lộn, nên nó vọng động leo 
chuyên bên trong (như vượn, như ngựa); khi các giác quan mở ra, thì nó rong ruồi 
theo trần cảnh bên ngoài (như vượn sút xiềng, ngựa tông chuồng). Rồi các ông cháp 
cái tướng vọng tưởng lăng xăng bên trong đó, cho là tâm tánh của mình. Một phen 
chấp nó làm tâm, thì không sao khỏi mê lầm cho rằng "tâm ở trong thân". 


Chứ đâu biết răng: thân này, tâm này, cho đên núi, sông, thê giới và hư không 
đêu là vật trong chơn tâm hiện ra cả. 


LƯỢC GIẢI 


Như người đương thức (dụ chơn tâm) bồng chốc buôn ngủ (dụ vô minh). Khi 
ngủ chiêm bao thấy có hư không, thế giới, chúng sanh và mình (dụ vô minh sanh ra 
thế giới và chúng sanh), rồi chấp cái thân và tâm trong chiêm bao kia là mình, mà bỏ 
cả cảnh thức tỉnh rộng lớn này đi v.v...(dụ như vì mê muội nên nhận cái vọng thân 
vọng tâm này làm minh, cảnh này là thật, mà bỏ cái toàn thể chơn tâm sáng suốt rộng 
lớn kia). 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Cái chơn tâm rộng lớn như vậy, các ông lại bỏ đi không nhận, trỡ lại chấp cái 
vọng thân, vọng tâm này cho là thật của mình. Cũng như toàn thể bê cả rộng khơi 
trong trẻo kia không nhận, trở lại chấp hòn bọt nhỏ nhen cho là toàn thé bề cả, thật là 
điên đảo! Các ông là một trong vô số người mê muội, thật đáng thương xót ! 


Như, cũng một cánh tay của ta, mà chầp thé này là ngược, thé kia là xuôi, cũng 
đông một loại điên đảo! 


V.- A-NAN ĐÃ HIẾU ĐƯỢC "СНОМ ТАМ" SONG CHUA DÁM 
NHẬN.[^] 


Ông A-Nan vì thấy lòng từ bi tha thiết của Phật thương xót hết sức nồng hậu, 
chỉ dạy rât thâm trâm, nên cảm động rơi nước mắt, kính cân bạch Phật răng: 


-Con tuy nhờ Phật chỉ dạy cho hiểu được chơn tâm, nhưng hiện nay con vẫn còn 
dùng "cái tâm phân biệt" (vọng tâm) nghe lời Phật nói, rồi ngộ suông cái chơn tâm 
này mà thôi, nên chưa dám nhận chắc là tâm con. Vậy xin Phật thương xót chỉ dạy 
cho con hết nghi ngờ, йё trỡ về với đạo vô thượng. 


Phật dạy: Nếu các ông lẫy vọng tâm nghe chánh pháp (chơn tâm) thì chánh 
pháp này cũng trở thành ra vọng, không thê nghe đặng chánh pháp. 


Các ông nên biết: ta cũng như người dùng ngón tay chỉ mặt trăng, các ngươi. 
phải nhơn ngón tay mà xem mặt trăng. Nếu сһар ngón tay cho là mặt trăng, thì chẳng 
những không thấy được mặt trăng, mà cũng không biết luôn cả ngón tay. Vì cho ngón 
tay là mặt trăng, thì không những không biết ngón tay là gi, mà cũng không biết thế 
nào là tối và sáng. Vì mê chấp ngón tay là mặt trăng, thì tối và sáng làm sao ró được. 


Nay néu các ông chấp cái "phân biệt” (vọng) làm tâm của mình, thì cái tâm này, 
khi rời tiếng nói pháp của ta, cũng vần còn phân biệt, thế mới phải thật là tâm của các 
ông (chủ). Nếu rời tiếng nói pháp của ta ra, mà các ông không còn phân biệt nữa, thì 
đó là vọng (khách) chớ không phải thật tâm (chủ) của các ông rồi. 


Cũng như người khách, chỉ ngủ nhờ rồi đi, chớ không ở lại được. Nếu thật là 
chủ nhà, thì ở luôn chớ không còn đi đâu nữa. 


Cũng thé, nếu thật là tâm của ông, thì không đi đâu cả. Tại sao khi rời tiếng nói 
pháp của ta, thì ông không còn phân biệt nữa? 


Không những cái "phân biệt" về tiếng, cho dến cái "phân biệt" về sắc, hương ,vị 
, xúc và pháp, néu rời sáu trần cảnh ra, thì nó đều không còn phân biệt nữa. Thế thì 
cái tâm của ông đồng là khách, có chỗ trả về. Vậy cái nào là "chủ", thật là tâm của 
ông? 
A-Nan hỏi Phật:- Nếu cái tâm của con có chỗ trả về (trần cảnh qua thì tâm phân 
biệt hết) thì tại sao đức Như Lai lại nói: "Cái chơn tâmcủa con không trả về đâu cả?". 


Xin Phật mở lòng từ bi chỉ dạy cho. 


IV.-PHẬT CHỈ TÂM LÀN THỨ TUN 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật dạy:- Này A-Nan, tất cả cảnh vật trong thế gian không ngoài: sáng, tối, 
trồng, bít, trong, đục у. v...Nay ta đem cá vạt này, cái nào trả vê cho bản nguyên của 
cái nây. 


Như ánh sáng thì trả về cho mặt nhựt, vì không mặt hựt thì không sáng; còn tối 
thì trả về cho ban đêm, thông thả về cho trồng, bít trã về cho vách, trong trả về cho 
tịnh, đục trả về cho bụi v.v...Cái nào trả về cho cái пау rồi; сап cái "ау" của ông 
thấy các cảnh vật đó, ông muốn nó trở về đâu? Nếu trả về cho cái sáng, thì khi tối đến 
đáng lẽ ông không thấy tối. Nếu trả nó về cho tối, thì khi sáng đến ông cũng phải 
không thấy sáng; còn trả về cho trống, bít v.v...cũng thế. 


Rõ ràng các cảnh vật tuy có thiên sai vạn biệt, mà "cái ау" của ông thật không 
sai khác. Như vậy, cái nào có thé trả được, thì cái đó là khách, tự nhiên không phải là 
ông rồi; còn cái nào ông không trả về được, thì cái đó là chủ, quyết định của ông chớ 
ai? 


Cái tâm của ông mâu nhiệm sáng suôt và săn sàng như vậy, tại sao ông lại tự mê 
muội đi, trở lại nhận cái vọng làm mình, đành chịu nôi chìm trong biên khô sanh tử, 
thật đáng thương xót ! 


LƯỢC GIẢI 


у y 


Đoạn này Phật phân tách các trân tướng, cái nào trả về cái пау, đê cho rõ "cái 
thấy" không trả về đâu được. Đó là cái "chủ", là "tâm" của chúng ta vậy. 


* 


VIL- A-NAN CÒN NGHI HỎI РНАТ[^] 


A-Nan thưa: Bạch thé tôn, con tuy biết cái "thấy" này, không trả về đâu được, 
nhưng làm sao biệt chắc nó là "chon tam" của con? 


УШ.-РНАТ СНА TÂM LÀN THỨ NĂMỊ[^] 


Phật dạy răng: Này A-Nan, ông thử xem trước mắt, tât cả các cảnh vật sum la 
vạn tượng, nào là núi sông, đât nước у.у...Опе nên lựa riêng ra cái пао thuộc về cảnh 
vật, còn cái nào là tâm ông. 


Này A-Nan, cùng tôt tầm mắt thấy của ông, ngó lên thì thấy mặt trời, mặt trăng, 
đó là vật chớ không phải là ông; xem rộng ra, núi, sông, cây côi, cỏ hoa, người thú; 
cho đên gió bụi, chim chóc, cũng đêu là vật chớ không phải ông. 


A-Nan, tất cả các cảnh vật, mặc dù có cao thấp, xa gần, ngàn sai muôn khác, 
song cũng йди là "vật bị thấy" của ông cả. Các vật loại tuy có sai khác, mà cái thấy 
của ông không khác. Thế tị cái "Һау" này chính là "tâm" của ông chứ không phải 
vật. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật chỉ tâm rất rõ ràng. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


ІХ.-РНАТ DẠY THÊM CÁI "ТНАҮ" LÀ TÂM CHỨ KHÔNG РНАІ 
УАТ.[7] 


Ауу! 


Nếu cái "Һау" này là vật, thì ông cũng có thể Һау được cái "thấy" của ta. 


Nếu ông cùng ta đồng thấy một vật, (bị ау) mà ông cho là thấy được "cái 
thấy" của ta, thời khi ta không thấy, sao бпр chẳng thấy được cái "không Һау" của ta? 
(vì cái thây không phải vật nên chăng thấy được nó). 


Nếu ông nói: thấy được cái "không thấy" của ta, thì ông thấy cái gì đó, chớ 
quyết định không phải là thây cái "không Һау" (tâm) của ta. Nêu ông không thây 
được cái "không thấy" của ta, thì quyết định nó là "tâm", đương nhiên không phải là 
vật TỒI. 


Lại nữa, nếu cái thấy là vật, thì khi ông thấy nó, nó cũng phải thấy được ông. 
Như vậy thời tâm, vật lôn lạo; và trong thê gian này, không thê phân biệt được loài 
hữu tình (tâm), và loài vô tình (vật). 

LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật nói vật thì bị (һау, còn tâm thì không bị thấy. Bởi cái thấy 
là tâm, nên không thê thây được nó. 


Này A-Nan, khi ông thấy các cảnh vật, cái thấy của ông khắp giáp tất cả, cái 
thây đó không phải của ta và của người khác, thì quyêt định của ông chớ a1? 


Rât rõ ràng như thê, tại ông còn nghi "chon tâm" của ông? Cái "chon tâm” của 
ông như vậy, sao ông không tự nhận lây, lại đi câu ta chỉ "chon tâm" cho nữa? 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này, Phật chỉ tâm rõ ràng hơn hết. 


* 


X.-ANAN NGHI "CÁI ТНАҮ" CÓ LỚN NHỎ, ĐỨT NÓI.[^] 


A-Nan thưa Phật: -Bạch Thế Tôn, nếu cái "thấy" này quyết định là tâm của con, 
chớ không phải của ai, thì khi con xem vũ trụ bao la, thấy mặt trời, mặt trăng... lúc bây 
giờ cái thây của con rộng lớn khắp giáp cả hư không. Khi con trở vào trong nhà, thì 
chỉ thấy nội trong nhà thôi. 


Vậy cái thấy này nó phải rút nhỏ lại, chun vào nhà, hay là khi vào nhà, nó bị 
tường vách cắt đứt, nên còn nhỏ như thế? Chúng con không biết nghĩa này thế nào, 
xin Phật từ bi chỉ dạy. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


ХІ.- PHẬT DẠY: TRẤN CÁNH CÓ LỚN NHỎ, CÁI "ТНАҮ" KHÔNG 
LỚN МНОГ[^] 


Phật dạy: Này A-Nan, trong thé gian tất cả cảnh vật có lớn nhỏ trong ngoài, tốt 
xâu v.v...đều thuộc về trần cảnh hiện tiền cả, chớ không phải cái thấy của ông có lớn 
nhỏ, tóp lại hay nới ra. 


Cũng như trong cái hộp vuông, thì thấy hư-không vuông, trong cái chén tròn 
thây hư không tròn. Vì chén tròn, hộp vuông, nên thây hư không có vuông và tròn, 
chớ không phải cái hư không thật có tướng vuông tròn. 


Nếu hư không quyết định là vuông, thì khi để cái chén tròn, đáng lẽ không thấy 
hư không tròn. 


Trái lại, Nếu hư không quyết định là tròn, thì khi dé hộp vuông, đáng lẽ không 
thây nó vuông. 


Vậy nên biết: vuông, tròn là tại đồ vật, chớ không phaiô hư không có vuông, 
tròn. Nếu phá hết các đồ vuông, tròn thì ông sẽ thấy hư không không có tướng vuông, 
tròn. Không phải bỏ hư không vuông mà có hư không tròn, hay trừ hư không tròn mà 

có hư không vuông. 


Cái "thấy" của ông cũng thế, không có vuông tròn hay lớn nhỏ, mà lớn nhỏ, 
vuông tròn là tại cảnh vật. 


Nếu ông cho khi vào nhà, cai ty 


Nếu ông cho khi vào nhà, cái "thấy" quyết định phải tóp nhỏ lại, thì ông ra 
ngoài sân xem mặt nhựt, ông phải kéo giản cái tyquyết định phải tóp nhỏ lại, thì ông 
ra ngoài sân xem mặt nhựt, ông phải kéo giản cái "+ћау" ra дёп mặt nhựt hay sao? 


Lại nữa, khi vào nhà, nếu ông cho cái thấy bị cắt đứt đi, thì khi xoi vách trống ra 
một lỗ, ау được bên ngoài, sao cái ћау của ông không có dâùu nói? 


Nghĩa đó rất rõ ràng như vậy, chớ có chỉ lạ mà ông nói không biết. 


A-Nan, tất cả chúng sanh từ vô thi đến giờ vì mê minh (tâm) làm vật, bỏ mát 
chon tâm của minh, bị cảnh vật xoay chuyên ( chi phối) nên tây có lớn nhỏ, rộng hẹp, 
tốt xấu v.v...Nếu ai chuyền xoay được cảnh vật, thân tâm đặnh sáng suốt viên mãn, thì 
đồng với chư Phật. Lúc bây giờ không rời nơi đạo tràng (chỗ này) mà ở trên đầu một 

máy lông, có thể chứa đựng khắp cả mười phương thé giới. 


LƯỢC GIẢI 


Từ nơi thê tánh chơn tâm, vì vô minh vọng động, sanh ra có hư không thê giới, 
chúng sanh cùng các cảnh vật, nên gọi "mê mình là vật". 


Khi có cảnh vật rôi, cứ thro đó mà phân biệt хаи tôt, lớn nhỏ, mừng giận 
v.v...nên nói "Ы vật chuyên xoay". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đến khi hết vô minh vọng động, trở lại với thể tánh chơn tâm, thì các cảnh vật 
ây không còn; như người thức giâc chiêm bao, thì cảnh chiêm bao kia hết, nên nói 
"xoay chuyên vật" là thê. 


Lúc Бау giờ, một sợi lông hay mười phương thé giới cũng đều là chơn tâm cả. 
Đã đồng là chơn tâm, thì không còn thấy thé giới lớn hơn sợi lông, hay sợi lông nhỏ 
hơn thế 0101, VÌ đồng một thể tánh, nên nói: "Trên đầu một sợi lông, có thể chứa đựng 
mười phương thế giới". 


Đoàn này lý thâm, phải suy nghĩ nhiều mới hiểu. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


PHẬT HỌC РНО THÔNG KHÓA VI 


TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT 
hay là - А 
ĐẠI CƯƠNG КІМН LANG NGHIÊM 


--- 000 --- 
BÀI THỨ NĂM 


А 
А 


L- A-Nan nghỉ: nếu "cái thấy" là mình, 

thì tâm này là a1? 

П.- Cái thấy rời tất cả cái tướng. 

Ш.- Cái thấy tức tất cả các pháp. 

IV.- Phật trấn tĩnh đại chúng. 

V.- Ngài Văn Thù đứng lên thưa hỏi. 

VI.- Phật dạy: Cái thấy không có "thị" và "phi thị". 

VII.- A-Nan nghỉ: Chon tâm đồng với thuyết tự nhiên ngoại đạo. 
УШ.- Phật bác cái chấp "tâm tự nhiên mà có". 

ІХ.- A-Nan nghi: Tâm do nhơn duyên sanh. 

X.- Phật bác cái chấp: "nhơn duyên sanh". 

XI.- Phật day: Chơn tâm không thể dùng tâm suy nghĩ hay lời nói 
luận bàn được . 

XII.- A-Nan trở lại nghĩ "nhơn duyên sanh". 

XIII- Phật gan lại hỏi "cái thấy" để chỉ rõ chon tâm. 

XIV.- Phật chỉ cái "thấy" không phải vọng, song chưa phải là chon 
tâm. 

XV.- Phật chỉ tâm lần thứ sáu. 


--- 000 --- 


1.- A-NAN NGHI: NÉU CÁI "ТНАҮ" LÀ MÌNH THI THÂN TÂM NÀY 
ГА AI?[^] 


A-Nan thưa Phật: -Bạch thế tôn! Nếu cái "thấy" này thật là "tâm" con, thìthân 


tâm của con hiện nay đây là ai? Và nêu cái "thay" thật của con, thì nó phải hiện ở 
trước, khiên cho con thây được nó. 


Lại nữa, thân tâm, của con hiện nay đây, biết phân biệt được nó ( cái thấy ) , còn 
nó không biêts phân biệt được thân tâm con. Xin đức Thê Tôn mở lòng đại bi chỉ dạy 
cho kẻ chưa ngộ này. 


IL-CÁI THÁY (TÂM) RÒI ТАТ СА HINH TƯỚNG{[ˆ^] 


Phật dạy A-Nan: Ông nói"cái thấy phải ở trước mặt dé ông thấy nó", nói như 
vậy không phải, vì nêu cái "ау" thật ở trước mặt ông, ông Һау được nó, thì cái 


"thấy" đó ở chỗ nào phải có nhất định và phải chỉ ra được . 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nay ông ngồi trong rừng Kỳ đà, xem các cảnh vật, đưa tay chỉ ra từng món: chỗ 
im mát kia là rừng cây, cái sáng chiếu nọlà mặt nhựt, nơi ngăn ngại này là vách, chỗ 
trống đó là hư không; cho đến cỏ cây hoa lá, các vật lớn nhỏ tuy khác, song đều có 
hình tướng, có thẻ chỉ ra được cả. Còn cái "thấy" nếu có ở trước mặt ông, thì ông nên 
lấy tay chỉ chắc chắn, cái nào là cái "thấy". Nếu hư không là cái "thấy" thì cá gì là hư 
không? còn nếu cảnh vật là cái "thấy", thì cái gì là cảnh vật? Đối với các cảnh vật 
sum la vạn tượng, ông nên chín chắn phân tích rõ ràng, rồi chỉ cho ta xem, cái nào là 
cái "thây"cũng như chỉ các vật, không có lầm lộn. 


A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn! Con mỡ tầm con mắt và đưa tay chỉ khắp tất cả, thì 
đêu là "vật" chớ không có cái nào là "thây". Dù cho bực Bô tát cũng không thê phân 
tíchở nơi muôn vậtđê chỉ riêng cái "thây" ra được; huông chi chúng con là bậc sơ học 


thinh văn, làm sao chỉ được . 
Phật dạy: Phải lắm! 
LƯỢC GIẢI 


Tâm không phải cái hình tướng, củng như vàng không phải là vòng, kiềng, xoa, 
Xuyên v.v... 


Ш. CÁI THÁY (TÂM) TỨC ТАТ CÁ PHÁP [^] 


Phật dạy rằng: Này A-Nan ! Như lời ông nói: "trong ccác cảnh vật, không thê 
chiiêng cái "ау" ra được "; vậy nay ông đứng trước cảnh vật chỉ lại coi, cái nào 
không phải là cái "thây"? 


A-Nan thưa: Con hiện đang xem tất cả các cảnh vật, không biết cái nào không 
phải cái "thấy". Nếu rừng cây kia không phải cái "thấy", thờ làm sao thấy được rừng 
cây. Còn rừng cây là cái "thây", thì sao gọi là rừng cây. Lại nữa, hư không nếu không 
phải là cái "thấy", thì làm sao thây được hư không . còn nếu hư không tức là cái 
"thấy", thì sao lại gọi là hư không. Con chín chắn suy nghĩ: cái nào cũng là cái "thấy" 


ca. 
Phật dạy: phải lắm! 


Khi đó đại chúng nghe lời Phật nói như vậy, tất cả đều hoang mang lo sợ, vì 
không biết nghĩa ây thê nảo. 


LƯỢC GIẢI 
Tâm đã sanh ra các pháp , thì pháp nào cũng là tâm cả: 
Cũng như vàng đã làm ra các đồ trang sức thì món nào cũng là vàng cả. 


s 


IV. PHAT TRÁN TĨNH ĐẠI СНОМС[^] 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật dạy A-Nan và đại chúng hoang mang, sợ hãi, nên sanh tâm thương xót, 
liên an ủi A-Nan và đại chúng ràng: 


Như-Lai nói chơn thật, chẳng dói trá, không phải như chúng ngoại đạo Mạc-già- 
lê, nói năng rôi loạn không nhât định đâu. Các ông nên bình tĩnh và chín chăn suy xét 
lại, chớ đê cho Như Lai thêm lòng thương xót. 


V.- NGÀI VĂN THÙ ĐÚNG LÊN THƯA HỎI[^] 


Khi áy Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương tử thương cả bốn chúng, nên đứng 
dậy lạy Phật , cung kính chắp tay và thưa răng: 


‚ - Bach Thé Tón! Trong dai chúng day chua hiểu cái nghĩa: các cảnh vật là cái 
"thây" hay không phải cái "thay"? 


Bạch Thế Tôn !сас cảnh vật hiện tiền đây, néu là cái "thấy", thì phải chỉ ra 
được; còn nếu không phải cái "thấy", thì đáng lẽ không thê thầy được. Vì trong đại 
chúng không hiểu nghĩa này thế nào, cho nên mới sợ hãi, hoang mang. Cúi xin đức 
Như Lai иді lòng từ bi chỉ dạy cho biết: Các cảnh vật hiện tiền đây, cùng với cái 


"thấy" này, nguyên là gì? Trong đây không có cái "phải" và cái "không phải". 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này lý thâm, nên ngài Văn -Thù mới đứng lên thưa hỏi: người học phải 
suy xét nhiêu mới hiêu được. 


Nói cảnh vật và cái thấy, tức là chỉ cả vật chất với tinh thần đồng một thê tánh 
chơn tâm. Vì chơn tâm thì không thể suy nghĩ và bàn luận được, phải tự ngộ mà thôi, 
nên nói, "nghuyên nó là cái gì?" (vì không thê nói ra được). Bởi nó rời đối đãi thị phi, 
nên nói "trong đó không có cái phải và cái không phải". 


* 


‚ VL- PHẬP DẠY: CÁI "ТНАҮ" KHÔNG CÓ "РНАІ" VÀ "KHÔNG 
РНАІ" (THỊ, PHI THỊ)[ˆ^] 


Phật kêu ngài Văn -Thù và Đại chúng, dạy rằng: 


- Mười phương các đức Phật và các vị Đại Bồ tát an trụ trong chơn tâm rồi, thời 
không còn ау thật có các cảnh vật là căn, trần, thức nữa. Cái thấy cùng với cảnh vật 
bị thấy, nguyên là "chơn tâm". Đã là chơn tâm, thì đâu còn có "phải" hay "không 
phải" nữa. Như ông là Văn Thù, vậy có thê nói ông là "thật" Văn Thù hay "không 
thật" Văn Thù được không? 


Văn -Thù thưa: -Bạch Thế Tôn ! chính như thế đó, con là Văn -Thù rồi, thì 
không thể nói "thật Văn -Thù" được; vì nếu nói "thật Văn -Thù", thì phải nói ông Văn 
-Thù giả (thứ hai). Song con nay đã là vtSong con nay đã là Văn -Thù rồi, thì không 
thể nói "thật" hay "không thật" được. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Chon tâm không hai, nên không còn thị và phi đối đãi; không thê nói "quấy" đã 
đành, mà nói "phải" cũng không trúng. Bởi vì nó ngoài vòng đôi đãi, cũng như ông 
Văn -Thù là Văn - Thù, không thê nói: "thật" hay "không thật" được . 


Phật dạy: cái thấy cùng với cảnh vật bị thấy cũng lại như vậy, đều là thê tánh 
chon tâm, vì vọng động mà có ra: thấy nghe và các cảnh vật. Nó cũng như mặt trăng 
thứ hai, đâu có gì mà nói "phải" hay "không phải". Nghĩa là chỉ có một mặt trăng 
chánh, (chơn tâm) trong đó không có cái "phái" mặt trăng hay "không phải" mặt 
trăng. 

Nay ông ау có cái "thấy" và "cảnh vật bị һау" đó là vọng tưởng; còn đối với 
thể tánh chơn tâm, thì không còn nói phải hay không phải được. Bởi thế nên chơn tâm 
nói ra ngoài cái phạm vi "chỉ bày" và "không chỉ bày" cảu ông tồi. 


LƯỢC GIẢI 


Suy nghĩ không tơi nói năng không nhám. Đại ý đoạn này nói: chỉ có một chơn 
tâm, không thê nói phải hay không phải, nó vượt ra ngoài sự đôi đãi và nói năng phân 
biệt. 


Vì vọng động mà sanh ra các vật chất (cảnh) và tinh thần (tâm). Cũng như chỉ 
có một mặt trăng chánh, không thê nói phải mặt trăng hay không phải mặt trăng: vì 
lòa mà thấy in tuồng có mặt trăng thứ hai. 


‚ VIL- A-NAN NGHI "СНОМ TÂM" ĐÓNG VỚI THUYẾT "TỰ NHIÊN" 
СОА NGOẠI ĐAO.[^] 


A-Nan thưa: -Bạch Thế Tôn ! ngày trước Phật ở tại núi Lăng Già, có dạy cho 
ông Đại Huệ Bồ Tát v.v...rằng: "các chúng ngoài đạo kia thường chủ trương thuyết 
"tự nhiên sanh", còn ta thời nói "các pháp do nhơn duyên sanh", nên không đồng vơd 
thuyết của các ngoại đạo kia". 


Hôm nay nghe lời Phật dạy, thì con hiểu cái "chon tâm" này іп như tự nhiên mà 
có; chớ không phải "nhơn duyên sanh", vì nó rời tất cả các vọng tưởng điên đảo, 
không sanh, không diệt. Cúi xin Phật từ bi chỉ dạy cho con ngộ được chơn tâm 
thường trụ này, mà không lạc vào thuyết "tự nhiên" của các tà đạo. 


LƯỢC GIẢI 


Cái chơn tâm này, nó tuyệt đối đãi, ngoài thị và phi. Nếu còn chấp có, không , 
thị và phi, nhon duyên hay tự nhiên v.v.. Dèu không trúng cả. Song chúng sanh vì cái 
mê chấp nhiều đời, cũng như cây chuối nhiều bẹ, lột hết bẹ này, thì nó bày ra bẹ khác. 
Phật vừa bác xong thị và phi, thì ông A-Nan liền chấp nhơn duyên và tự nhiên 
v.v...than ôi! Lưới mê nhiều đời chồng chập, thật khó trong một lúc vẫy vùng ra khỏi! 


УШ.- PHẬT BÁC CÁI CHAP "ТАМ TỰ NHIÊN MÀ CÓ"[^] 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Phật dạy rằng: Ta đã dùng nhiều phương tiện và thành thật chỉ dạy cho tường tất 
như thê, mà ông cũng chưa hiêu ngộ, lại còn mê muội châp là tự nhiên nữa. 


A-Nan nếu thật ч nhiên, thì ông phải chỉ rõ cái "thấy" này, lấy gì làm cái thê tự 
nhiên của nó? Lấy cái "sáng" làm tự nhiên hay lấy cái "tối"làm thự nhiên? Lấy cái 
"trống không " làm tự nhiên hay lây cái "ngăn bít" v.v...làm tự nhiên? 


A-Nan, nếu lây cái " sáng" ' cho là tự nhiên cái thể của nó như vậy, thì khi tối lại, 
đáng lẽ ông không thấy được tối. Cho đến lấy cái "tối" v.v...làm thể tự nhiên của nó, 
thì khi sáng đến, cái thấy của ông phải mát, làm sao thây được cái sáng v.v.. 


IX.- A-NAN LAI NGHI TÂM DO "NHƠN DUYÊN SANH"[^] 


A-Nan thưa: Bạch Thế Tôn, cái thấy này nếu không phải tự nhiên mà có, thì 
chăc do nhon duyên sanh. Con hiệu như vậy chăng biệt có phải không? хіп đức Thê 
Tôn từ bi chỉ dạy. 


X.- PHẬT BÁC CÁI CHÁP "NHƠN DUYÊN SANH" 


Phật bác rằng: Ông nói "nhơn duyên sanh". Vậy nay ta hỏi ông: Cái thấy пау là 
nhơn duyên cái sáng mà có, hay nhơn duyên cái tối mà có? Nhơn duyên cái trống 
không mà có, hay nhơn duyên cái ngăn bít v.v...mà có? 


A-Nan, néu nhon duyên cái sáng mà có, thì khi tối đến, ông phải không thấy 
được cái tối; còn nhon duyên cái tối, cái trống, cái bít v.v...cũng vậy. 


XI.- PHẬT DẠY: СНОМ TÂM KHÔNG THẺ SUY NGHĨ VÀ LUẬN BÀN 
ĐƯỢC.[^] 


Phật dạy: A-Nan! Oâng phải biết: Cái thấy (tâm) này không phải "nhơn", không 
phải "duyên", không phải "tự nhiên”, và cũng không phia "không tự nhiên", không cái 
"phi", không cái "bất phi", không cái "thị", không cái "phi thị", nó rời tất cả tướng, mã 
chính là tất cả pháp. Như thế thời ông làm sao йё tâm suy nghĩ cho tới, dùng lời nói 
luận bàn cho kịp và gọi nó bằng thứ gì được. (ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên 
tướng, ly danh tự tướng). 


Nếu ông đề tâm suy nghĩ và dùng lời nói luận bàn, thì cũng như người quơ tay 
chụp băt hư không; chỉ thên mệt nhọc, chớ làm sao mà chụp Баѓ hư không cho được. 


LƯỢC GIẢI 


Đến chỗ cao siêu tuyệt diệu, thì không còn suy nghĩ, luận bàn được; nếu còn 
suy nghĩ luận band được thì không phải là cao siêu tuyệt diệu. 


Bởi thế nên Đức Thích Ca đóng cửa thất tại nước Ma-Kiệt, ông Duy-Ma-Cật 
ngậm miệng tại thành Tỳ-Da, tô Đạt-Ma ngôi tại chùa Thiêu Lâm, day mặt vô vách 


chín năm, không nói một lời, đêu vì cái lý cao siêu, không thê luận bàn được. 


* 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


XIL- A-NAN ТЕО LAI NGHI "МНОМ DUYÊN SANH"{^] 


A-Nan thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Cái "thấy" này nếu không phải "nhơn" không 
phải "duyên", tại sao đức Thế Tôn thường cùng với các thầy Tỳ-kheo nói: "cái thấy 
phải đủ bốn duyên mới sanh": như nhon hư không, ánh sáng, tâm và con mắt mới 
sanh. Vậy nghĩa này thế nào? 


Phật dạy rằng: Này A-Nan, ta nói thuyết nhơn duyên, là đứng về phần sự tướng 
(hiện tượng), chỉ các pháp trong thê gian mà nói, chớ không phải chỉ cho lý tánh tuyệt 
đôi (bản thê) vậy. 


LƯỢC GIẢI 


Về phương diện pháp tướng (mượn danh từ triết học nói cho dễ hiểu, gọi là 
phần hiện tượng) nói về "thức", thì Phật nói có căn, trần, thức và nhơn duyên 
v.v...Còn đứng về phương diện pháp tánh (mượn danh từ triết học nói cho dë hiểu, gọi 
là phần bản thể) thì không còn danh tướng, nói năng khiếu gọi hay suy nghĩ được. 


Bởi thế nên trong kinh, Phật nói: "Đạo ta cao siêu không thé suy nghĩ và luận 
bàn được". Kinh này là nói vë phân lý tánh tuyệt đôi. 


* 
ХШ.- PHAT GAN HỎI LAI CÁI "ТНАҮ" DË СНЕ RÕ СНОМ TÂM [^] 


Phật hỏi: Này A-Nan ! bày giờ ta hỏi ông: người đời thường nói "tôi thấy". Vậy 
thế nào là "thấy" và thé nào là không "thấy"? 


A-Nan thưa: Người đời nhơn có ánh sáng mới thấy được cái vật, thì gọi là 
"thây"; còn không có ánh sáng, chăng thây các vật, thì bảo rang "không thây" 


Phật dạy: Nếu không có ánh sáng mà bảo là không thấy, thì khi tối đến đáng lẽ 
ông cũng không (һау được cái "tối"? Còn như ông thấy được cái "tối", thì khi đó 
chăng qua không có ánh sáng mà thôi, chớ sao lại nói "không thấy"? 


Lại nữa, nêu khi tối ông không thấy được cái "sáng", mà ông cho cho là thấy, 
thì khi sáng ông không thây được cái "tói" ‚ đáng lẽ cũng phải bảo là không thấy mới 
phải. Như vậy,thời "tôi" vá "sáng" cả hai đều phải bảo là "không thấy" hết. 


Bởi thế, ông nên biết: "tối" và "sáng" hai món trần tướng nó tu thay đổi voi 
nhau, còn cái "thấy" của ông lúc nào ой có. Vậy thì thấy "tối" và "sáng" đều gọi là 


thấy cả, tại sao khi в tối, ông nói "không thấy"? 


‚ ХІУ.- PHẬT СН ТНАҮ CÁI KHÔNG PHẢI VỌNG, SONG CHUA 
PHẢI LÀ СНОМ TÂM [^] 


(Đoạn này nguyên ở trước, ay dịch giả đem lại đây cho thuận nghĩa). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật dạy A-Nan ràng: -Cái "thấy" của ông đó, hông phải là vọng, song chưa 
phải là "chơn tâm". Nó cũng như mặt trăng thứ hai (do lòa con mặt mà có) tuy không 
phải bóng mặt trăng dưới nước, nhưng chưa phải là mặt trăng chánh. 


LƯỢC GIẢI 


Mặt trăng chánh là dụ cho chơn tâm, mặt trăng thứ hai là dụ cho cái thấy, nghe 
у.у...сас giác quan vë phân trực giác. Bóng mặt trăng là dụ cho vọng tưởng phân biệt. 


Đại ý đọa này nói cá "thây" không phải vọng tâm, nhưng cũng chưa phải là 
chơn tâm, nghãi là nó gần với tơi tâm mà thôi. Cũng như mặt trăng thứ hai do lòa 
con mắt mà có; nó không phải bóng mặt trăng dưới nước,nhưng cũng chưa phải là 
mặt trăng chánh. 


Phật dạy: A-Nan, ông phải biết: Khi ông thấy sáng, thì cái "thấy" của ông không 
phải là cái "sáng"; khi ông thấy tối, cái "thây" của ông không phả là cái "tối": khi ông 
thấy trống không, cái thấy của ông không phải là cái "trễng không"; khi ông thấy 
ngăn bít cái "thấy" của ông không phải là cái "ngăn bít". 


LƯỢC GIẢI 


Nói cái "thấy" chớ kỳ thực là chỉ chung cho cả cái "nghe, hay, biết". Nói "sáng, 
tối,trông, bít" là chỉ chung cho các cảnh vật. 


Đại ý bài này nó: Khi thấy các cảnh vật, thì cái "thấy" không phải là cảnh vật. 


* 


ХУ.-РНАТ CHỈ CHON ТАМ LÀN THỨ SÁU. [^] 


Phật dạy:- Ông đã hiểu rõ bốn nghĩa này rồi; ông nên hiẻu thêm lên một từng 

nữa: Khi "chon tâm đã khởi ra cái "ау" (cái giác quan ), thì cái "thấy" không phải là 
"chon tâm"; cái "thấy" còn cách biệt với chon tâm, (vì còn một lớp mê), cái "thấy" 
không thể bì kịp với Своп tâm "" (đoạn này Phật mới chỉ chính хас cái chơn tâm) 


LƯỢC GIẢI 


Mượn danh từ triết học nói cho dë hiểu: khi bản thể (tâm) khởi ra hiện tượng ( 
các giác quan) thì hiện tượng không phải là bản thê, hiện tượng còn cách biệt với bản 
thể, hiện tượng không thể bì kịp bản thê. Cũng như khi nước đã biến thành sóng, thì 
sóng không phải hoàn toàn là nước, sóng còn xa biệt với nước ( vì bi gió xao động), 
sóng không thể bì kịp nước. 


Đành rằng "tâm" cùng với cái "thấy" v.v...không hai, nhưng vì mê nên tâm biến 
ra các giác quan thấy nghe hay biết. Lúc bấy giờ cái thấy nghe ау biết, không phải là 
chơn tâm. Ngộ rồi thì cái thấy nghe hay biết mới gọi là "chơn tâm". Song khi chưa 
ngộ thì không thể nói cái thấy, nghe v.v...Các giác quan là chon tâm được. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Cũng như nước với sóng không khác, nhưng vì gió động nên nước biến thành 
sóng: lúc Бау giờ sóng không phải là nước, nươc cách biệt với sóng. Đến khi hết gió 
xao động thì sóng trở lại thành nước. Nhưng khi còn động thì không thể nói sóng đó 
là nước. * Như thé thời ông làm sao lại nói là "nhơn duyên, tự nhiên, hòa hợp, và phi 
hòa hợp "được . các ông là hàng Thinh văn, trí thức hẹp hòi, không thông hiểu được 
thập tướng (chơn tâm). Ta đã chỉ dạy nhiều lần rồi, vậy các ông nên khôn khéo suy 
nghĩ và сб găng tiến lên tu hành, cớ nên giải đãi trên con đường bó đề. 


KAK 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


PHẬT HỌC PHỎ THÔNG KHÓA VI 


TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT 
hay là 
ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM 


--- 000 --- 
BÀI THỨ SÁU 


І -A-nan không hiểu hỏi Phật 

II. - Phật chỉ hai món vọng thấy 

Ш .- Du về nghệp chung của cá nhơn. 

IV. - Du về nghiệp chung của đồng loại 

V. - Гду nghiệp riêng dé chỉ rõ nghiệp chung 
VI. -Phật kết thúc lại 

VII. - Phật chỉ các pháp đều về chơn tâm 
VIII-A-nan ngi cái nghĩa bốn đại hòa hiệp sanh 
IX. - Phật quở A-nan học nhiều mà nhiều mà không hiểu 
X. - Phật nói cái tánh của bốn đại phi hòa-hiệp 
XI. - Đất từ chơn tâm biến hiện 

XIL- Lửa từ chon tâm biến hiện 

XII- Nước từ chơn tâm biến hiện 

XIV- Gió từ chơn tâm biến hiện 


--- 000 --- 
L-A-NAN KHÔNG HIẾU НОІРНАТ [N 
A-Nan thưa Phật:- Bạch Thế Tôn,vừa rồi Phật nói cái nghĩa "nhơn duyên, tự 
nhiên hòa hiệp và bât hòa hiệp ",chúng con còn chưa hiệu, nay lại nghe Phật nó đên 
nghĩa " tâm sanh га cái Шау, cái thây không phải tâm ..." chúng con lại còn thêm mù 


mit nữa. Саі xn đức Như lai duỗi lòng từ bi, chỉ dạy cho chúng con ngộ được nhon 
tâm thanh tâm thanh tịnh, sáng suót này. 


П.- PHẬT CHÆ HAI MÓN VỌNG THÁY [^ 


Phật dạy: -A-Nan ông phải chín chắn nghe, ta sẽ vì các ông phân biệt chỉ 
dạy,cũng khiên cho chúng sanh đờ 1 sau ngộ được đạo quả Bồ đê. 


Này A-Nan, tất cả chúng sanh bị sanh tử luân hồi trong thế gian, đều do ha món 
điên đảo phân biệt vọng thây, tức nơi đó phát sanh ra sự nghiệp, rôi theo nghiệp mà 


chịu khô luân hôi. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Từ nơ tâm động vọng sanh ra các nghiệp, rôi theo nghiệp mà chịu khô hay уш. 
Cũng như người từ mê mà sanh ra ngủ, từ nơi đó mà hiện ra các cảnh vật vui, buôn 
rôi chịu lây buôn vui. 


-Thé nào là hai món? -1- Cái điên đảo thấy thuộc về nghiệp riêng của cá nhơn. 
20 Cái điên đảo vọng thây thuộc vê nghiêïp chung của nhon loại. 


Ш.- DỤ VË NGHỆP CHUNG ССА CÁ NHƠN. [^] 


A-Nan, sao gọi là cái điên đảo vọng thây thuộc về nghẹp riêng của cá nhơn? Dụ 
như người nhặm con mắt, ban đem dòm đèn thây có vòng tròn òa đỏ năm màu (ngủ 
uân). 


Ý ông ghĩ sao? Cái уйпр đỏ năm màu ấy, của đèn hay cái thấy? 


A-Nan, néu ông nói "của đèn" thì sao những người không nhặm mắt, họ chăng 
thây vâng đỏ, mà duy có người nhặm, mắt mới thay thói? 


Nếu nói "cái vàng đỏ đó của cái thấy, thì cái thấyđa thành vầng đỏ; vậy người 
nhặm con mắt ау vâng 10, thì bảo là thây cái gì? (vì cái thấy đã thành vàng đỏ rồi, 
thì hông thê nói thấy vàng đỏ nữa được" 


Lại nữa nêu ông châp "cái vâng đỏ rời đẻn riêng có ", thời đáng lẽ ông xem bàn 
ghê chung quanh đêu có vâng đỏ cả. Còn nói "vâng đỏ rời cái thây riêng có", thì 
không cân con mắt thây. Vậy thì tại sao người nhặm mắt thây có vâng đỏ? 


Thê nen phải biết: cái mà sáng là ở nơi đèn, cái Шау vì bệnh mặt mà có bóng 
lòa. Cái "bóng lòa " và cái "thây lòa"đêu do nơi mặt nhặm. Còn cái thây được lòa 
nhặm, thì "cái thấy" đó không phải nhặm hiện. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật nói: Vì vô minh vọng động ( nhặm) mà thấy có cái cảnh 
vật hiện ra như vậy (lòa đỏ). Chớ không phải do chơn lý (du đèn) hay chơn trí (dụ cái 
thây) và cũng không thê nói nó ngoai chon lý hay chon trí. 


* 
IV.-DỤ VË NGHIỆP CHUNG СОА ĐỒNG LOẠI [^] 
-A-Nan, sao gọi là nghiệp chung vọng thấy của đồng loại?- Dụ như trong thế 
giới này có nhiều nước. Nhưng chỉ có một nước vì dân chúng đông tạo ác nghiệp,nên 
điêu cảm Һау có điêm không tôt, như sao chôi, sao phướn, hoặc hai mặt trời, hai mặt 


trăng v.v...Còn dân chúng ở các nướckhac thời đều không thấy và cũng không nghe. 


V.- LÅT NGHIỆP RIÊNG DË CHỈ ВО NGHIỆP CHUNG [^] 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Này A-Nan, như người nhặm con mắt, vì nghiệp riêng của họ, nên "vọng 
thây"cáiđèn có vâng đỏ hiện ra. Tại con mặt nhặm mới thành га lòa, chớ"cái thây" đó 
không lòa. 


So sánh như các ông ngày hôm nay, thấy có núi, sông, thế giới và chúng sanh 
đó, đêu do ái" nhặm lòa từ vô thỉ"( vô minh vọng động từ vô thi) cho nên mới thây 
cảnh vật hiện ranhư vậy. 


Các ông nên biết: "mắt thấy" (kiến) với cảnh vật bị thấy ( kiến duyên) hiện tiền 
đây, dêu do cái "vọng thây" (giác minh) hiện ra. Cái "vọng thây" đó ( giác kiên)nó Іда 
nhặm, chớ cái chơn tâm không nhòa nhặm. 


Cái chơn tâm biết được cái lòa nhặm đó ( giác sở giác sảnh) nó không phải ở 
trong lòa nhặm (gíac phi sảnh trung). 


Như thế thời làm sao bảo cái chơn tâm đó là các cảm giác thấy, nghe, hay biết 
được ư? đây chính là cái nghĩa:"tâm sanh ra cái thây, cái thây không phải tâm 
у.у...ӧпо mới vừa hỏi trước”. 


Thế nên, nay ông thấy "tôi", thấy "ông" cùng thây "thế giới" và "chúng sanh ", 
đêu do ông lòa nhặm (vô minh vọng động) mà thây như vậy, chớ không phải cái thây 
(tâm) đó nó lòa nhặm, cho nên không thê bảo nó ( chơn tâm) là "cái thay". 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đọan này nói: từ nơi chơn tâm, vì vô minh vọng động, nên khởi ra có căn 
và cảnh (cái thấy và cái bị thấy). vì các cảm giác: thấy, nghe, hay, biết cùng với các 
cảnh vật bị thấy, đều do vô minh vọng động hiện ra cả. Còn "chon tám" vì không phải 
là vô minh , nên không thê gọi nó ( chơn tâm) là cái cảm giác: nghe, thấy, hay, biết 
được. 


Đây là giải lại cái nghĩa ở đọan trước nó: "chơn tâm sanh ra cái thấy v.v. ( kiến 
kiên chi thời) cái thây v.v...không phải là chơn tâm ( kiên phi thị kiên). Cái thây nó 
còn xa cách chơn tâm v.v.v.." 

Nên nhớ lỗi tại "vô minh vọng động", chớ không phải lỗi tại cái "thây" và "cảnh 
bị Һау". Củng như tại nhặm chớ không phải lỗi tại " cái thay" của con mắt уа" bóng 
lòa ". 


УІ.-РНАТ КЕТ THÚC LAI [7] 


A-Nan, một người nhặm mắt, vì nghiệp riêng của họ, nên họ thấy có cái vàng 
đỏ; cũng như dân chúng trong mộtnước, do ác nghiệp chung tạo của họ, nên đông 
thây những điêm không lành hiện ra. 


Lên một tâng nữa, là tòan cả chúng sanh trong mười phương thé giới ngày nay 
đây, đêu do "vô minh vọng động từ vô thỉ" nên đông vọng thây có thê giới chúng 
sanh hiện ra vậy. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Từ nơi chơn tâm, vì hư vọng nên hiện ra các cảm giác thấy, nghe, hay, biết. Do 
hòa hiệp vọng sanh ra, rôi cũng do hòa hiệp vọng diệt đi. 


Nếu các ông xa lìa được các duyên hòa hiệp cùng bát hòa hiệp, và trừ hết các 
nhơn sanh tử rôi, thì cái chơn tâm thường trụ thanh tịnh, bát sanh bát diệt hiện ra, và 
các ông được viễn mãn đạo Bồ Рё. 


LƯỢC GIẢI 


Phật láy một người nhặm đề dụ một nước thấy niềm ác; lẫy một nước đề dụ 
chúng sanh trong mười phương. Vì vô minh vọng động từ vô thi, nên thấy có chúng 
sanh và thé giới. Cũng như người nhặm mắt thấy có vàng đỏ. Nếu hết nhặm thì vàng 
đỏ không còn, lúc ду con mắt lành mạnh tự hiện. 


Cũng như vô minh vọng tưởng hết, thì thế giới chúng sanh chàng còn. Lúc bấy 
giờ chơn tâm sáng suôt hện ra, được viên mãn đạo Bô đê, thê gọi là bực Đại Giác. 


УП.-РНАТ CHỈ CÁC PHÁP РЕС ТЕО VË СНОМ TÂM [^] 


A-Nan, ông còn chưa hiểu: các trần tướng huyễn hóa đó là nơi tâm sanh ra, rồi 
cũng tùy tâm diệt mát (đương xứ xuât sanh, tùy xứ diệt tận). 


Cái "tướng" (hiện tượng) của nó thì huyễn vọng, còn "tánh" (bản thể) của nó lại 
chơn thường. 


Nào là: 5 âm, 6 nhập, 12 xứ, 18 giới đều do nhơn duyên hư vọng hòa hiệp tạm 
có sanh; nhon duyên biệt ly, hư vọng tạm gọi là diệt. 


Các ông không biết: nào sanh, diệt, khứ, lai đều gốc ở nơi chơn tâm thường trụ . 
trong thê tánh chơn như thường trụ này, tìm kiêm cái khứ, lai, mê, ngộ, sanh tử 
v.v...quyêt không thê được. 


LƯỢC GIẢI 


Hiện tượng các pháp thì vọng, mà bản thể của các pháp lại chon . đứng. về phần 
hình tướng( hiện tượng) các pháp thì thấy có sanh, diệt, khứ, lai. Còn đứng về phần 
bản tánh (bản thể) thời tìm cái khứ, lai, sanh, diệt, mê, ngộ không thể được . 


VII.-A-NAN NGI CÁI NGHĨA BÓN ĐẠI HÒA HIỆP SANH [^] 


A-Nan thưa Phật rằng:-- Bạch Thế Tôn, trước kia ngài thường nói" tất cả csc vật 
trong thế gian đều do bốn đại hòa hiệp sanh". Tại sao ngày hôm nay, Như Lai bác bỏ 
cả thuyết "nhơn duyên " và "tự nhiên". Chúng con không biết nghĩa này thế nào? cúi 
xin đức Từ tôn chỉ dạy nghĩa trung đạo rốt ráo cho chúng con. 


LƯỢC GIẢI 


Phật đã nhiều lần bác cả nhơn duyên và tự nhiên, mf ông A-Nan vẫn còn chấp 
mãi. Cũng vì lưới nghi nhiêu lớp, không thê một lân lột hêt được ! 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


IX.- PHẬT QUỞ A-NAN HỌC NHIÊU MÀ KHÔNG HIỂU [^] 


Phật dạy rằng: -Ông trước kia nhàm chán quả Thinh văn, Duyên giác là thuộc 
vê Tiêu-thừa, phát tâm câu đạo vô thượng Bô đê, cho nên ta mới vì ông chỉ bày nghĩa 
lý cao thượng thứ nhút (đệ nhứt nghĩa đê). 


Tại sao ông còn đem lời nói tầm thường trong thé gian, là thuyết "nhơn duyên" 
đê tự ràng buộc lây mình? 


Ông tuy học nhiều mà không hiểu chỉ cả; cũng như người trong thé gian nói đến 
tên món thuôc này, món thuôc kia, дёп khi thuôc thật đem ra trước mắt, thì họ không 
thê phân biệt được , thật đáng thương xót ! 


Ông nên chăm chú nghe, nay ta sẽ vì các ông, cùng với những người tu về Đại - 
thừa đời sau, mà phân biệt chỉ dạy, đê cho các ông thông hiệu được thật tướng (chon 
tâm). 


A-Nan yên lặng, lóng nghe lời Phật dạy. 
X.- PHẬT NÓI CÁI TÁNH СОА TÚ-ĐẠI PHI HÒA HIỆP [^] 


A-Nan, ông nói rằng: "Do bốn đại hòa hiệp sanh ra tất cả vật". Này A-Nan, nếu 
cái thể tánh (bản tánh) của bốn đại kia không có hòa hiệp, thời nó không có hòa hiệp, 
thời nó không thể hòa với gi được; cũng nu hư không, không hòa hiệp với các vật. 
Còn nó có hòa hiệp, thời đồng với vật biến hóa (hiện tượng sanh diệt) nghĩa là, trước 
sau thành nhau, như nước thành băng, băng trở lại thành nước. Sanh diệt nói nhau, 
sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử tử, xoay tròn như vòng lửa, không dứt đoạn. 


LƯỢC GIẢI 


Ông A-Nan láy "hình tướng" (hiện tượng) của tứ đại có hư vọng hòa hiệp mà 
hỏi. Còn Phật chỉ cái "thê tánh" (bản thé) của tứ đại rất hòa hiệp, cũng như hư không, 
để giải thích. Nếu nó (tánh) có hòa hiệp thì cũng đồng như các tướng (tứ đại) có sanh 
diệt. 


XI.- РАТ TỪ СНОМ TÂM BIẾN НЕК [^] 


- A-Nan, ông xem đất kia, lướn là quả địa cầu, còn nhỏ là hạt bụi (vi trần). Chẻ 
hạt bụi rất nhỏ (cực vi) ra làm bảy phần, thì thành hạt bụi lân hư (gần với hư không). 
Cái giáp ranh của sắc tướng tột đến chừng đó. Nếu chẻ hạt bụi nhỏ nhứt này (lân hư) 
ra làm một lần nữa, thì thành hư không. Thế thì rõ ràng hư không do chẻ bụi mà có, 
không phải do hòa hiệp sanh. 


Này A-Nan, như lời ông nói: "Do hòa hiệp sanh ra các vật trong thé gian". Vậy 
ông thử xem một hạt bụi nhỏ nhứt này (lân hư) , phải dùng bao nhiêu hư không hòa 
hiệp lại mới thành ra nó? không lẽ hạt bụi nhỏ nhứt này hòa hiệp lại thành ra hạt bụi 
nhỏ nhút ( lân hư trần). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


LƯỢC GIẢI 


Nếu nói"các vật do hòa hiệp thành" thì hạt bụi nhỏ nhất này cũng phả do hòa 
hiệp mà thành. 


Vậy thì lấy cái gì hòa hiệp thành hạt bụi này. Nếu nói "lây hư không hòa hiệp 
lại thành" thì phi lý. Còn không lây hư không thì lấy cái gì hòa hiệp thành ra nó? (vì 
ông A-Nan chấp các pháp do hòa hiệp mà sanh). Nếu nói lẫy sắc tướng hòa hiệp, thì 
thành ra một vật lớn, chớ không phải là thành hạt bụi nhỏ nhứt (lân hư trần) nữa. 


Lại nữa, nếu chẻ hạt bụi nhỏ nhứt (lân hư) ra thành hư không, thì rõ ràng hư 
không không phải do hòa hiệp thành. Nếu nói do hòa hiệp thành, thì phải dùng bao 
nhiêu sắc tướng hòa hiệp lại mới thành hư không? không thê hư không tự nó hòa hiệp 
thành hư không? 


LƯỢC GIẢI 


Vì chấp "các pháp do hòa hiệp mà có". Vậy hư không lấy cái gì mà thành? 
Không lẽ lây hư không hòa hiệp thành hư không. đoạn trên Phật chỉ hạt bụi, đoạn này 
Phật chỉ hư không, đêu phi hòa hiệp cả. 


Vậy nên biết: khi sắc hòa hiệp thì không phải hư không, khi hư không hòa hiệp 
thì không phải sắc. Cái sắc còn có thê cia chẻ ra được, chớ hư không làm sao mà hòa 
hiệp cho được? 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này, Phật nói các pháp hư vọng hư huyễn, như hóa, phi hòa, phi 
hiệp, do chúng sanh mê vọng mà thây In tuông như thật. 


* 


Các ông không biết: trong chơn tâm, tánh (bản thể) của sắc là chơn không 
(tâm); tánh (bản thể) của không là chơn sắc (tâm). Nó vốn вайп thanh tịnh, khắp giáp 
cả pháp giới; tùy theo tâm của chúng sanh tạo nghiệp và phân biệt như thé nào, thì có 
ứng hiện ra như thế nấy. Chúng anh không biết, chấp là nhơn duyên sanh, hay tự 
nhiên cóv.v...những cái chấp đó, đều do thức tâm phân biệt so đo cả. Phàm có nói 
năng, phân biệt, thì đều không đúng. 


LƯỢC GIẢI 


Thật ra các vật ở giữa này, không có nhứt định vật gì, thật là vật gì cả. Tùy theo 
tâm của chúng sanh tạo nghiệp như thê nào, thì nó hiện ra như thê ây. Đôi vôứi chúng 
sanh đó, nó thật hay đúng với loài đó thôi. 


Như chén nước đây, nêu đông nghiệp loài người thì đêu thây thật là nước; còn 
đôi với con vi trùng trong chén nước, thì không phải là nước nữa rôi, mà chính là nhà 
cửa của nó. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Hay như cái bàn гб này, đối với loài người thì thấy nó là cái bàn thật, chớ đối 
với con mọt, thì lại không thành cái bàn nữa, mà thật là món ăn của chúng. 


Thêm một tỷ dụ nữa, như thân này đối với loài người, thì thấy thật là thân 
người, chớ đôi với con уі trùng trong thân, thì không thành cái thân nữa, mà thật là 
một thê giới bao la vô tận của nó. 


Vậy thì thấy thật nước hay thật chỗ ở, thật cái bàn gỗ hạythât món ăn, thấy thật 
thân người hay thật thế giới, đều tùy theo tâm niệm phân biệt nhận định riêng của mỗi 
loài như thế nào, thì nó thành ra thê пау. Nên trong kinh nói: "tùy tâm biến hiện". 


Chúng ta thường thấy: Khi nào tâm ta vui vẽ, thì (һау cảnh vật chung quanh đều 
vui, cho đến ngủ chiêm bao củng thấy cảnh vui hiện ra. Trái lại, khi nào tâm ta buồn 
phiền thì thấy cảnh vật chung quanh cũng buồn bực; mỗi mỗi đều do tâm mình biến 
hiện ra cả, nên có câu: 


"Cảnh nào cảnh chàng đeo sầu 
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!" 
XII-LỬA TỪ CHON TÂM ВІЕМ HIỆN [^] 


-A-Nan , lửa không có tự thể, nó chỉ gá các duyên mà sanh. ông hãy xem những 
nhà trong thành này, khi họ muốn nấu ăn, thì họ cân cái kiến (dương tọai) đưa ra 
trước mặt trời lấy lửa. Này A-Nan, lửa ấy nếu nhon hòa hiệp mà có, thì nó từ trong 
cái kiến sanh, từ bùi nhùi ra, hay từ nơi mặt nhựt đến? 


Nếu lửa từ mặt nhựt đến, cháy được bùi nhùi trong tay của ông, thì những cây 
rừng và các cảnh vật nóvừa trãi qua đó đáng lẽ đêu phải bị cháy cả. 


òn nói"lửa từ trong kiên sanh ra cháy cái bùi nhùi",sao cái kiên người сат đó 
C "lửa từ t ki h ra cháy cái bùi прі" k d 
không cháy? Và cái bàn tay của người câm củng không cháy? 


Còn nó1"lửa trong bùi nhùi ssanh" thì cân gì phải có bàn tàycâm cái kiên 
hứngánh sáng mặt trời, mới có lữa? 


Ông nên chín chắn xem xét: cái kiến ở nơi tay người cầm, mặt nhựt thời ở trên 
trời, bùi nhùi thì nằm tại đất. Cái kiến và mặt trời vẫn xa nhau, không phải hòa, không 
phải hiệp. Vậy thì lưả này từ đâu mà đến cháy đây? Không lẽ lửa không từ đâu cả mà 
tự có? 


Các ông không biết trong chon tâm.,tánh( bản thể) của lửa ( tâm ) là thật không; 
tánh ( bản thê ) của không ( tâm ) mới là lửa thật. Nó vân thanh tịnhkhấp giáp cả pháp 
giới, tùỳ theo tâm của chúng sanh phân biệt như thê nào, thì nó hiện ra như thê nây. 


Nếu một người cầm kiến lây lửa, thì một chỗ đó có lửa hiện ra. Nếu tất cả người 
trong thế gian đều cầm kiến lây lửa, thì khắp tất cả trong thé gian đều có lửa hiện ra; 
chỉ tùy theo vọng nghiệp của chúng sanh mà hiện đó thôi, chớ không có xứ sở gì. 
Người thế gian không biết, dùng thức tâm hư vọng phân biệt mê lầm chấp cho 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


nhơ3nhưng duyên sanh, hoặc tự nhiên có v.v...phàm có nói năng, phân biệt đều không 
đúng sự thật. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý như đoạn trên ( đất) 


XII-NƯỚC TỪ СНОМ TÂM BIẾN HIỆN [^] 


A-Nan, tánh nước không tịnh, đứng chảy chắng thường. Như trong thành Thất 
La, các vị đại huyễn sư, như ông Ca-tỳ-la-tiên, Chiết-ca-la-tiên, Bác-đầu-ma và Ha- 
tát-đa v.v...Các vị này thường lẫy nước mặt trăng hòa với thuốc. Họ choờ đêm nào 
trăng sáng trong, càm hột châu phương chư hứng mặt trăng, thì có nước chảy ra ở 
thau. 


Vậy nước ấy từ hột châu sanh?hay từ hư không ra? Hay từ mặt trăng đến? 


A-Nan, nếu từ mặt trăng đến, nó làm cho hột châu ra nước;vậy thời từ phương 
xa đến đây, trong khi гаі qua cây cối các cảnh vật, nó phải đều làm cho ngập ướt cả; 
néu thế thìcần gìphải có hột châu phương chư ( hột châu lấy nước)? song sự thật các 
cảnh vật không ngập ướt, thì rõ ràng nước ấy không phảitừ mặt trăng đến. 


Còn nói"nước từ hạt châu га", thì hột châu nêu đã chảy ra được nước, đáng lẽ 
lúc nào nó cũng tự chảy ra được nước, cân gì phải chờ nữa đêm hứng mặt trăng sáng 
mới có nước? 


Còn nói"nước từ hư không sanh" thì hư không vô biên,nước cũng phải vô biên; 
vậy thì từ nhơn gian cho đên thiên thượng, tât cả cỏ cây, đât đai đêu bị ngập lụt cả. 


Oâng nên chín chắn xem xét: Mặt trăng ở trên trời, hột châu ở tay người cầm, 
cái thau hứng nước lại йё dưới đất. Mặt trăng với hột châu dé cách xa nhau, không 
phải hòa cũng không phải hiệp, vậy nước đó từ đâu mà đến? Không lẽ không nhơn 
đâu mà nó tự có. 


Oâng không biết trong chơn tâm, tánh ( bán thể) của nước ( tâm ) thật không: 
tánh ( bản thê ) của không (tâm ) thật nước, vốn вайп thanh tịnh khắp giáp cả pháp 
giới, tùy tâm của chúng sanh phân biệt như thé nào, thì nó hiện ưng như thế пау. Một 
người câm hột châu lây. nước, thì một chỗ đó có nước. Nếu tất cả người trong thế 
gìanđêu cầm hột châu lấy nước, thì khắp cả trong thế gian đều có nước. Nước tùy 
theo nghiệp chướng trong chúng sanh màphát hiện ra; nó không có phương hướng sứ 
sở gì. Người trong thế gian không biết, lầm chấp nhơn duyên sanh, hoặc tự nhiên có, 
đều do thức tâm vọng chấp, phân biệt cả. Phàm có nói năng, luận bàn thế nào, cũng 
đều không đúng cả. 


XIV.-GIÓ TỪ СНОМ TÂM ВІЕМ HIỆN [^] 


A-Nan, tánh gió không tịnh, động và tịnh chăng thường. Như ông thường đắp у 
đi vào đại chúng, cái chéo y của ông phât qua người gân bên, thì có một chút gió quạt 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


đến mặt người. Vậy gió này từ chéo y bay ra, hay từ hư không bay đến, hay từ nơi 
mặt người sanh? 


A-Nan, nếu gió này từ cái у bay ra, thì cái y đã thành gió, vậy nó phải bay bồng 
rời khỏi thân ông, và ông đắp y thành ra đắp gió hay sao? Ta hay xô cái y ra, ông hãy 
thử xem coi gió ở chỗ nào? chăng lẽ trong y có chỗ cất (để) gió. 


Nếu gió từ hư không sanh, vậy thời khi ông không động cái y, sao chăng có 
gió? Và hư không thường còn, thì gió cũng phải thường sanh, nêu khi nào không có 
gió, thì hư không phải diệt. Song thật ra gió có thê diệt (hêt) chớ không làm sao diệt 
được. 


Nếu hư không có sanh diệt, thời không gọi là hư không; còn gọi là hư không 
thời làm sao lại sanh ra gió được. 


Còn ông nói "gió từ nơi mặt người bị phất sanh"; nếu thật thé, thì gió phải phất 
đến mặt ông mới phải, tại sao nó lại phát ngược trở lại mặt người bị phát. 


Ông nên chính chắn xem xét: Cái ly là ở nơi ông, cái mặt la fthuộc về người kia 
(bị phất), còn hư không thì tự yên lặng: gió (động) với hư không (lặng) tánh khác 
nhau, không hòa không hiệp, vậy gió từ nơi đâu mà phát động đến đây? Không lẽ 
không từ nơi đâu mà tự có. 


Các ông không biết trong chơn tâm, tánh (bản thể) của gió (tâm) là thật gió, vốn 
sẵn thanh tịnh, khắp giáp cả pháp giới, tùy tâm chúng sanh phân biệt như thé nào, thòi 
nó hiện ra như thế nây. Một người phất y, thời có một chút gió sanh ra. Nếu tất cả mọi 
người trong thế giới đều phát y, thì cả thé giới đều có gió, theo nghiệp của chúng sanh 
mà phát hiện, không có phương hướng, xứ sở gì. Thế gian không biết, khởi thức tâm 
phân biệt so đo, lầm chấp là nhơn duyên sanh, hoặc tự nhiên có v.v...đều không đúng 
cả. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


PHẬT HỌC PHỎ THÔNG KHÓA VI 


TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT 
hay là 
ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM 


--- 000 --- 
BÀI THỨ BẢY 


I-Hư không từ chơn tâm biến thiện 

II-Các giác quan từ chơn tâm biến thiện 

II-Thức (phân biệt) từ chon tâm biến thiện 
VỊ-A-Nan ngộ được chon tâm, đứng dậy phát nguyện 
rộng lớn. 


--- 000 --- 
L-HƯ KHÔNG TỪ СНОМ TÂM BIÉN THIỆN[^] 


A-Nan, hư không vô hình, nhơn các hình sắc mà hiện bày ra. Như ở trong thành 
Thất la này, khi dân chúng mới cất nhà, thì họ đào giếng để múc nước. Đào một thước 
đất, thì thấy có một thước hư không hiện ra, đào xuống mười thước thì thấy có mười 
thước hư không hiện ra; hư không cạn không hay sâu là tùy người đào nhiêu hay ít. 
Vậy hư không này là do đất sanh, do đào mà có, hay không do đâu mà tự sanh? 


A-Nan, hư không này, néu không do đâu mà tự sanh, thì khi chưa đào sao 
không thấy có hư không, mà chỉ thấy đất đặc? Còn cái ??hu không do đào mà có??; 
thì khi quăng đất ra, đáng lẽ phải thấy hư không vào. Nếu quăng đất ra trước mà 
không thấy hư không vào, thời sao lại nói ??hu không do đào đất mà có??. Nếu hư 
không không ra vào, thời đáng lẽ nó cùng với đất không khác; nếu không khác thời 
đồng với đất. Vậy khi quăng đất ra, sao chăng thấy hư không ra? 


Nếu nói ??hư không do đào đất mới có??, thời khi đào, đáng lẽ phải ra hư không 
chớ sao lại ra đât? Còn nói ??hư không chăng do đào mà ra ?? thì khi đào ra đât, tại 
sao thây có hư không? 


Các ông nên chín chắn quan sát: đào là từ nơi tay người tùy theo chỗ mà đào. 
Còn đất cục là nhơn chỗ đất cái dời đi. Đào là việc thật, còn hư không thì trống 
không, hai cái không dính líu gì với nhau, không hòa không hiệp. Vậy hư không từ 
nơi đâu mà ra không lẽ không nhơn đâu mà hư không tự có. 


Các ông biết trong chơn tâm tánh (bản thể) của hư không (tâm) là chơn giác 
(tâm); tánh (bản thể) của giác (tâm) là chơn không, vốn вайп thanh tịnh, khắp giáp cả 
pháp giới, tùy theo tâm chúng sanh thế nào, thì nó hiện ra thé á áy. Một chỗ đào giếng, 
thì một chỗ có hư không, khắp cả trong thế gian đều đào giếng, thì khắp cả thế gian 
có hư không; tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có phương hướng xứ 
sở gì. Người trong thé gian không biết, khởi tâm phân biệt so đo, chấp là nhơn duyên 
sanh hoặc tự nhiên có v.v...đều không đúng cả. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


A-Nan, ông nên biết: hiện tiên tân của năm đại: đât, nước, gió, lửa và hư không 
vôn viên dung Кһар giáp, không lay động, đêu là chon tâm cả, không có sanh và diỆt. 
Chỉ tại các ông mê muội không biệt mà thôi. 


LƯỢC GIẢI 


Đất, nước, gió, lửa và hư không,năm đại này thuộc về phần vật chất, đại diện 
cho các cảnh vật. Hai đại diện sau (kiên và thức) là thuộc vé phân tinh thân, đại diện 
cho các thức. 


П.-САС GIÁC QUAN TỪ СНОМ TÂM BIẾN HIỆN[ˆ^] 


A-Nan, cái ?2thây?? không tự thé, nhơn đối với cảnh vật và hư không mà có, 
như ông ngày nay ngôi trong rừng Ky đà, sớm mai thấy sáng, chiều lại thấy tối, đêm 
không trăng trời thấy tối, có trăng lại thấy sáng. Nhơn có tối và sáng, nên ông mới 
thấy có phân biệt. 


Vậy cái ?2?thấy?? này cùng với tối, sáng và hư không là một thé hay không phả 
một thê? Đông hay khác? 


Này A-Nan, khi tối thì không có sáng, khi sáng không có tối. Nếu cái thấy này 
cùng với tối đồng một thê thì khi sáng đến, cái thấy phải mắt. Còn cái thấy này cùng 
với cái sáng đồng một thẻ, thì khi tối lại, cái thấy diệt. Nếu cái thấy diệt, thời làm sao 
thấy tối và Һау sáng. Lại nữa, tối và sáng khác nhau, còn cái thấy lại không sinh diệt, 
như thé thời làm sao nói đồng một thê được. 


Nếu nói cái thấy cùng với tối, sáng và hư không chăng phải một thẻ, thì rời tối, 
sáng và hư không, ông hãy chia riêng cái Һау của ông ra xem thử hình tướng của nó 
thế nào. Nếu trời tối, sáng và hư không thì cái thấy của ông như lông rùa, sừng thỏ; 
nghĩa là không có. Khi phân tách ra tối, sáng và hư không, ba cái đều khác, thì cái 
thấy của ông ở chỗ nào? 


Lại nữa, tối sáng trái nhau, thế nào nói đồng được? Rời tối, sáng và hư không 
ra, không có cái ??thây??, thì làm sao nói khác được? Không thể chia ranh đây là hư 
không, Кіа là cái ??tháy?? được, thời làm sao lại nói ??không đồng??? tối, sáng chăng 
đồng, còn cái ??thấy?? không biến đổi thì sao lại nói ??không khác??? 


Ông nên chín chắn suy xét: cái sáng là từ nơi mặt nhựt, cái tối thuộc ban đêm, 
chỗ trống thuộc hư không, nơi bít là thuộc về đất; cái "thấy" có biết còn hư không 
không biết, không phải hòa không phải hiệp. Vậy cái "thầy" từ nơi đâu mà sanh, 
không phải tự nhiên có? 


Các ông không biết: trong chơn tâm, cái tánh của "thây" là tâm (giác minh) tâm 
là tánh của thấy; vốn săn thanh tịnh khắp cả pháp giới, tùy tâm của chúng sanh phân 
biệt như nào, thì hiện ra theo sự hiểu biết của chúng sanh như thế ау. Như một con 
mắt là một cái thấy. Cho đến tai nghe, mũi ngữi, miệng nếm, thân xúc, ý biết, sáu giác 
quan cũng vậy, đều khắp cả pháp giới, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, 
không có phương hướng xứ sở gì. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Như điện, vào đèn thì đèn cháy, vào quạt quạt lại quay v.v...điện không có 
phương hướng xứ sở gì, chỉ tùy duyên phát hiện. Còn tâm cũng thế, tâm vẫn là một, 
néu đến mắt thì thấy, còn đến tai thì nghe v.v...tùy duyên phát hiện. 


* 


Thấy, nghe, hay, biết sáu giác quan kë là một, cùng với hư không và bốn đại, 
thành ra sáu đại, tấn có viên dung vón không lay động, đồng một thể chơn tâm, không 
sanh không diệt, thế gian vì mê lầm không biết, sanh tâm phân biệt, chấp cho nhân 
duyên sanh, hoặc tự nhiên có đều không đúng cả. 


Ш.-ТНОС (PHÂN BIỆT) TỪ СНОМ TÂM РЕМ THIỆN[^] 


-Này A-Nan, cái ""thức” (phân biệt) không có căn nguyên, nhon sáu căn và sáu 
trần mà vọng hiện. Ông nay dùng mắt xem khắp trong hội này, thì con mắt của ông 
chẳng khác nào như cái kiếng chiếu cảnh, không có phân biệt gì riêng khác. Rồi cái 
"thức" của ông mới khởi lên, tuần tự phân biệt: đây là ông Văn thù, kia là ông Phú- 
Lâu-Na, đó là ông Mục-kiên-liên, nọ là ông Tu-Bồ-Đề v.v...vậy cái thức hiểu biết 
phân biệt này, từ cái thấy sanh, hay từ nơi cảnh vật sanh? Từ hư ra, hay không do đâu 
mà tự xuất hiện? 


A-Nan, nếu nói "cái thức của ông từ nơi cái thấy sanh", mà không có tối, sáng, 
cảnh vật và hư không bốn món, thì cái "thấy" của ông không có. Cái thấy còn không 
có, thời cái thức phân biệt kia làm sao từ nơi cái thấy mà sanh được. 


Còn nói "thức phân biệt này từ cảnh vật sanh, chớ không phải từ nơi cái thấy". 
Nêu không có cái thây đê thây tôi, sáng, cảnh vật và hư không các tướng, thời cái 
"thức" của ông từ nơi đâu mà sanh được. 


Còn nói "thức từ hư không sanh, không phải từ nơi cảnh vật và cái thấy" . Nếu 
không có cái "thấy" thời không thấy được sáng, tối, cảnh vật và hư không. Còn nếu 
không có các cảnh vật thì thấy, nghe, hay, biết không từ nơi đâu mà có. 


Nếu nói "thức không phải từ cảnh vật và cái (һау sanh" , như thế thì nó đồng với 
cái không. Còn nói "nó có mà không phải đông cảnh vật", thì dâu cho cái thức của 
ông có phát sanh ra nữa, cũng không thê phân biệt cái gì được. 


Nếu nói "thức không nhân đâu, thoạt nhiên xuất hiện", thì sao khi ban ngày, ông 
không thê phân biệt được mặt trăng? 


Ông nên chín chắn suy xét: cái thấy thì nó gá nơi con mắt của ông, còn các hình 
tướng là ở nơi cảnh vật. Những gì có hình tướng thời có, còn không hình tướng là 
không. Cái "thức" thì động (có phân biệt), còn cái ??thấy?? lại yên lặng (không phân 
biệt), không phải hòa không phải hiệp. Vậy thì cái thức phân biệt của ông từ đâu sanh 
ra? Không lẽ không do đâu mà tự có? 


Các ông không biết trong chon tâm, tánh của thức là tâm, tâm mới thật là thức 
(chơn thức), nó nhiệm mầu yên lặng, sáng suốt, khắp giáp cả pháp giới , hàm chứa và 
sanh ra mười phương hư không thế giới, chỉ tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


ra, không có phương hướng xứ sở. Thé gian không biết, khởi thức tâm phân biệt chấp 
trước, cho là nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có v.v...đêu không đúng cả. 


Các ông nên biết: đất, nước, gió, lửa hư không. cái thấy và thức tâm gọi chung 
là bảy đại, tánh của nó đều là chơn tâm viên mãn khắp giáp tất cả, vốn không sanh 
diệt. Các ông vì mê muội nên không biết. 


LƯỢC GIẢI 
Chúng ta nên phân biệt rõ ràng: "thức" và cái "thấy". 


Cái "thây" là thuộc các giác quan, về phần trực giác. Nó cũng như cái kiếng 
chiêu cảnh, không có phân biệt tính toán. Còn "thức??thì có phân biệt tốt, хап, hay, 
dó v.v...so theo Duy thức tôn, dé nói cho dé hiểu: trong đây nói "thức" là chỉ cho thức 
thứ Sáu; còn nói cái "thấy" là chỉ về năm thức trước. 


Tóm lại, nói đất, nước, gió, lửa, hư không, cái thấy và thức, cộng là bảy đại, 
gôm cả vật chât cả tinh thân. 


Đắt, nước, gió, lửa, hư không là thuộc về vật chất, còn thấy các thức là thuộc về 
phân tinh thân. Trong vũ trụ tuy có thiên hình vạn trạng, nhưng tóm lại thì không 
ngoài vật chât và tinh thân. 


Đoạn này là cả nói về vật chất lẫn tinh thần đều từ nơi chơn tâm, tù y theo 
nghiệp của chúng sanh mà hiện ra như thê này, hoặc như thê kia, ngàn sai muôn khác. 
Như người chiêm bao thây hiện ra các cảnh vật (đât, nước v.v...) 


Về bản thể (tâm) của bảy đại thì chơn, không có sanh diệt. Còn về hiện tượng 
(các hình tướng) thì vọng. Vì chúng sanh mê muội không biết, chấp thế này hoặc thế 
kia, (như người đương chiêm bao chấp các cảnh chiêm bao là thật. Một phen ngộ 
được chơn tâm, thì bảy đại này đều trở về thể tánh chơn tâm (như người thức giâc, thì 
cảnh chiêm bao liền hết; lúc bấy giờ mới biết các cảnh vật trong chiêm bao đó, đều do 
tâm chiêm bao hiện ra). 


- ТУ.- A-NAN VÌ МСО ĐƯỢC СНОМ TÂM NÊN ĐỨNG DẬY PHÁT LỜI 
THÈ NGUYÊN RỘNG LỚN|[ˆ] 


Khi ду A-Nan và đại chúng nhờ Phật chỉ dạy rất cặn kẽ, nên mỗi người đều ngộ 
được chơn tâm của mình rộng lớn khắp cả mười phương hư không. Lúc Бау giờ ông 
lại ћау cả mười phương thế giới rất nhỏ hẹp và rõ ràng cũng như một lá cây câm 
trong tay. Tất cả các cảnh vật sum-la vạn-tượng trong thế gian này, đều ở trong chơn 
tâm; chon tâm bao trùm khắp giáp cả mười phương thế giới. Khi ду ông xem trở lại 
cái thân do cha mẹ sanh đây, thật nhỏ nhen làm sao! Như một hạt bụi nhỏ ở trong 
mười phương hư-không, dù còn, dù mất cũng không thấm vào đâu và cũng như một 
hòn bọt nhỏ, nỗi ở trong bé cả rộng khơi, dầu sanh dầu diệt cũng không nhằm gì. 


Vì ông A-Nan hiểu lộ được chơn tâm của mình còn không diệt và rộng lớn như 
vậy, nên ông đứng trước Phật сһар tay kính lay, và xứng theo chon tâm rộng lớn, mà 
nói bài kệ phát nguyện như vây: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN 

Diệu trạm, Tổng trì, Bất động tôn 

Thủ Lăng-Nghiêm vương, thế hi-hữu, 

Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, 

Bắt lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân. 

Nguyện kim đắc quả thành bảo vương, 

Hườn độ như thị hằng sa chúng, 

Tuơng thử thâm tâm phụng trần sát, 

Thị tắc danh vi báo Phật ân. 

Phục chỉnh Thế-Tôn vị chứng minh: 

Ngũ trược ác thế hệ tiên nhập, 

Như nhất chúng sanh vị thành Phật, 

Chung bất ư thử thủ Nê-hoàn. 

Đại hùng, đại lực, đại từ bị, 

Hi cánh thầm trừ vi tế hoặc, 

Lĩnh ngã tảo đăng vô thượng giác, 

U thập phương giới tọa đạo tràng 

Thuắn-nhã-da tánh khả tiêu vong, 

Thước-ca-ra tâm vô động chuyên. 

DỊCH NGHĨA 

Kính lay Pháp thân, Báo-thân, Hóa-thân Phật, và kinh Thủ-Lăng-Nghiêm vương 
là ngôi Pháp-bảo rât hi hữu trên đời. Tiêu trừ cho con các vọng tưởng điên đảo từ ức 
Кіёр, khiên con chăng cân trải qua vô sô Кіёр tu hành mà уап dàng pháp-thân Phật. 

Hôm nay con nguyên mau dàng thành quả Phật, ё trở lại độ chúng sanh nhiều 


như hằng sa. Con nguyện đem thân-tâm này, phụng sự các Đức Phật nhiều như vi 
trân. Thê mới gọi là đên ơn chư Phật. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Cúi xin Đức Thế-Tôn chứng minh cho lời nguyện của con: "trong đời ngũ trược 
tội ас пау, con thê vào trước đê cứu khô chúng sanh ". Nêu còn một chúng sanh пао 
chưa được thành Phật, thì con thê chăng lãnh quả уш Niêt-bàn. 


Phật là đắng Đại-lực và Đại-từ-bi. Cúi xin Ngài tiêu trừ các điều mê lầm vì tế 
cho con, khiến cho con sớm đặng thành quả Phật, đê hóa độ chúng sanh khắp cả mười 
phương thế giới. Giá sử hư không kia có thê tiêu diệt hết, chớ chí nguyện của соп đây 
chẳng hề lay động. 


LƯỢC GIẢI 


Ngài A-Nan vì ngộ được chơn tâm của mình rộng lớn bao hàm cả vũ trụ: vô 
biên thế giới vô tận chúng sanh đều ở trong chơn tâm cả. Lúc bấy giờ, Ngài thấy 
mười phương thế giới rất rõ ràng và rất nhỏ hẹp cũng như cái lá cây пат ở trong tay, 
còn thân này nhỏ nhen như hạt bụi bay trong hư không, dầu còn dầu mát cũng chắng 
thám vào đâu. 


Bởi Ngài ngộ được chơn tâm rộng lớn, cùng với chúng sanh đồng một thê 
không hai, cho nên Ngài mới xứng theo chơn tâm rộng lớn, khởi ra đông thê đại bị, 
phát lời thê nguyện rộng sâu như thê. 


Xem như câu: 


Trong đời ngũ truoc tội ác này, con thè vào trước dé cứu khổ chúng sanh. nếu 
còn một chúng sanh nào chưa thành Phật, thì con thê chăng lãnh quả Niêt-bàn ... 


Và câu: 


Giả sử hư không kia có thê tiêu hết, mà chí nguyện của con đây chăng hề lay 
động. 


Trong kinh nói: "thế giới vô biên, chúng sanh vô tận", biết bao giờ độ cho hết tất 
cả chúng sanh, mà Ngài lại thề nguyện xung phong vào đời ngũ trược tội ác trước hết, 
dë cứu độ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật, thì Ngài chăng 
chịu an vui ở cảnh Niết-bàn. 


Thật là lòng từ bi rộng lớn vô cùng, chie nguyện cao thượng huyền diệu sinh độ 
đời của Ngài như thê, đáng cho chúng ta trọn đời bái phục... 


Trông lên Ngài rồi ngó lại ta...thấy rõ tâm chí và hành vi của mình, thật cũng 
quá u hẹp hoi và thâp thỏi! 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Mục Lục Khóa Thứ bảy 
Triêt Lý Đạo Phật hay là 
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm (tiếp theo) 


Bài Thứ 1. Ông Phú Lâu Na Hỏi Phật Hai Câu 
Quan Trọng 
Bài Thứ 2. Phật Dạy Chân Tâm Phi Tắt Cả 
Tướng 
Bài Thứ 3. A Nan Thuật Lại Chỗ Mình Đã 
Ngộ 
Bài Thứ 4. Ngài A Nan hỏi Phật: Trói Cột Ở 
chỗ Nào và Làm Sao Mở được 
Bài Thứ 5. Ngài А Nan hỏi Phật pháp tu viên 
thông 
Bài Thứ 6. Phật bảo Ngài Văn Thù lựa pháp tu 
viên thông 
Bài Thứ 7. Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm 
Bài Thứ 8. 10 món ma về thọ ấm, 10 món ma 
về tưởng ấm 
Bài Thứ 9. 10 món ma về hành ấm, 10 món ma 
về thức ấm 
Mục Lục Khóa Thứ bảy 
Triêt Lý Đạo Phật hay là 


Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm (tiép theo) 





--- 000 --- 


Bài thứ nhất 


1. ÔNG PHÚ LÂU NA HỎI PHẬT HAI CÂU QUAN TRỌNG 


Lúc bây giờ ông Phú Lâu Na Di Ра La Ni Tử đứng dậy lay Phật, chắp tay cung kính 
và thưa rằng: Bạch Thé Tôn, trong hàng tứ chúng, Phật thường khen con thuyết pháp 
hơn hết; ở trong hội này con lại chứng được quả Vô lậu. Thế mà hôm nay con nghe 
Phật nói pháp nhiệm mâu cao thượng, hãy còn chưa hiểu. Cũng như người điếc đứng 
xa một trăm bước nghe tiếng muĝi kêu; thấy còn không được, huống chỉ lại nghe. 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 
Bạch Thế Tôn: 1. Chơn tâm này đã vốn thanh tịnh, tại sao lại thoạt sanh ra sơn 
hà đại địa và các chúng sanh? 

2. Lại nữa, Phật nói “đất, nước, gió lửa, tánh nó vắng lặng thường còn, viên dung 
khắp giáp pháp giới”. Bạch Thê Tôn, nêu nước khắp tât cả, thì lửa phải tắt; còn lửa 
biên khắp thời nước phải khô; tánh lửa thì nóng, tánh nước lại lạnh, hai thứ trái nhau, 
tại sao đồng cùng khắp са hư không, mà nó không diệt nhau? Lại nữa, đât thì có hình 
chât, còn hư không lại trông, tại sao hai thức đêu khắp giáp cả pháp giới, mà không có 
chướng ngại nhau? Cúi xin đức Như Lai vén mở ngút mây mờ cho chúng con. 

Thưa hỏi xong, ông Phú Lâu Na kính cần trở lui, để chờ nghe lời Phật chỉ dạy. 

LƯỢC GIẢI 
Đoạn này ông Phú Lạu Na hỏi Phật hai điều: 


1.Chơn tâm đã thanh tịnh tại sao thoat sanh ra có thé giới và chúng sanh? 


2.Đắt, nước, gió, lửa, tánh nó chống trái nhau, tại sao lại dung hòa được và biến khắp cả 
pháp giới? 


Về câu hỏi trước thì trong kinh này Phật đã trả lời rõ rồi. Còn về câu hỏi sau chúng ta 
cũng nên phân biệt cho rõ: Phật nói nước, lửa v.v... biến khắp cả pháp giới, đó là Phật chỉ về 
phần “bản thể? mà nói. Ông Phú Lâu Na nghi nước, lửa v.v... trái nhau, làm sao đều biến 
khắp được. Thé là ông Phú Lâu Na đứng về phần “hiện tượng” mà hỏi. 


Về phần hiện tượng thì có chướng ngại, còn bản thê thời không bao giờ 
chướng ngại. 


* 


IL. PHẬT ТКА ГОП CÂU HỎI THỨ NHÁT 


Phật day: Này Phú Lâu Na, như lời ông hỏi: “Chơn tâm đã vốn thanh tịnh, tại 
sao lại sanh ra sơn hà đại địa, thê giới và chúng sanh”. 


Vậy ông có thường nghe ta nói: “Chơn tâm nhiệm - mầu vắng - lặng mà thường sáng 
suôt chiêu soi” không? (Tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu) 


Phú Lâu Na thưa: Bạch Thế Tôn, con có thường nghe Phật dạy như thế. 


Phật hỏi: Vậy chơn tâm này, ông cho nó tự có tánh sáng suốt chiếu soi (phân biệt) 
hay là không có sáng suôt chiêu soi? 


Phú Lâu Na thưa: Vì nó sẵn có tánh sáng suốt chiếu soi (phân biệt) nên mới gọi là 
tâm. Nêu nó không có tánh sáng suôt chiêu soi (phân biệt) thì không gọi là tâm, vì nó 
không phân biệt được cái gì cả. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật dạy: Như lời ông nói: “Nếu nó không е. suốt chiếu soi {phân biệt) thì 
không phải là tâm, vì nó không phân biệt được cái gì са”. Vậy ông có hiểu chăng: nếu 
có chiếu soi phân biệt, thì không phải là chơn (vì có năng phân biệt thì phải có bị phân 
biét), còn không có chiếu soi phân biệt, thì chẳng phải là tâm. Nếu tâm mà không sáng 
suốt thì không phải là chơn tâm thanh tịnh rôi. 


Ông nên hiểu: Chơn tâm vẫn sáng suốt, vì ông vọng chấp cái “sáng suốt phân 
biệt” làm tâm, nên thành ra có năng phân biệt (tâm) và bị phân biệt (cảnh). 


Chơn tâm của ông không phải cái “bị phân biệt”, nhưng vì ông khởi ra cái “năng 
phân biệt”, nên nó (chơn tâm) trở lại thành cái “bị phân biệt” (cảnh). Đã vọng thành cái 
“bị phân biệt”, cô nhiên ở nơi ông phải vọng sanh ra cái “năng phân biệt”. 


Thế là ở nơi chơn tâm của ông vẫn thanh tịnh không có năng và sở, mà thoat 
nhiên thành ra có năng và sở (vô đông di trung, xí nhiên thành dị) 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật chỉ cái nguyên nhân từ chon tâm thanh tịnh, vì vọng động női lên 
nên sanh ra có thê giới và chúng sanh. 


Chơn tâm thanh tịnh mỗi người đều sẵn đủ. Nếu chấp nó “không có phân biệt” thì 
chăng phải là tâm; còn châp nó “có phân biệt” thì chăng phải là chơn. 


Bởi ông Phú Lâu Na châp cái “phân biệt chiêu soi” làm tâm, nên đã có cái phân biệt, 
cô nhiên phải có cái bị phân biệt. Thê là năng, sở vừa hiện, thì bỉ và thử rõ ràng. 


Đây là Phật chỉ cái hành tướng của vọng, từ nơi tâm của mọi người khởi lên một cách 
тб ràng. 


Một vọng niệm vừa nổi lên, thì có trăm ngàn vọng niệm khác tiếp tục theo sanh ra, 
cho đến vô cùng tận. Nhơn đó mà có hư không, thế giới và chúng sanh đồng thời hiện ra. 
Cũng như người đương thức (dụ chơn tâm) bỗng chốc buồn ngủ nói lên, (dụ vô minh vọng 
động) chiêm bao thấy có núi sông, nhà cửa các cảnh vật hiện ra (dụ hư không, thế giới và 
chúng sanh). 


* 


Ш. PHẬT CHÍ NGUYÊN NHÂN CHÚNG SANH RA HU KHÔNG, ТНЕ GIỚI УА 
CHÚNG SANH 


Từ một thể chơn tâm không khác, vì vọng niệm phân biệt, có năng sở, bi thử sai 
khác, nên hiện ra có hư không và thế giới. Nhơn có hư không thế giới nên mới có chúng 
sanh. Đã có thế giới nên mới có chúng sanh. Đã có thế giới và chúng sanh lăng xăng đối 
đãi nhau, nên khởi lên vô số vọng tưởng phân biệt: tốt, xấu, phải, chàng v.v... Vì thé mà 
sanh ra đủ các phiền não trần lao nhiễm ô. Cái có hình tướng và sanh diệt là thế giới, 
cái không hình tướng và yên tịnh là hư không; khác với hư không, thế giới là chúng 
sanh vậy. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


IV. PHẬT CHỈ CHỈ NGUYÊN NHÂN RIÊNG VÀ TUẦN TỰ SANH ВА 
VŨ TRỤ 


1. NGUYÊN NHÂN SANH GIÓ 


Từ nơi chơn tám, do vô minh vọng động mà có hư không. Hư không mờ mit vì vô minh 
sanh. Trong “hư không” có chât động, vì là vọng. Bởi thê nên trong hư không có gió 
(phong luân) đê duy trì thê giới. 


2. NGUYÊN NHÂN SANH RA VÀNG NGỌC 


Nhơn hư không sanh ra gió, và vì nơi tâm chúng sanh có tánh có chấp phân biệt, cho 
nên ứng hiện ra ngoài thé giới có những chất cứng chắc là vàng ngọc (vàng ngọc cứng 
chắc là vì tâm сб chấp sanh. Nó sáng ngời là do tâm phân biệt sanh). Đây là nguyên nhân 
có chất kim khí để bảo trì thé giới. 


3. NGUYÊN NHÂN SANH RA LỬA 


Trong tâm chúng sanh vì có tánh cô châp phân biệt nên sanh ra chàt cứng chắc là kim 
khí, và vì có vọng động mà thành ra gió. Rôi gió thôi kim khí, nó cọ xát mãi, nóng lên, 
nên nháng sanh ra ánh sáng là lửa. Đây là cái nguyên nhân có lửa dê пап dot các vật. 


4.. NGUYÊN NHÂN SANH RA NƯỚC 


Chât vàng ngọc vừa sáng ngời và đượm mát. Nhơn lửa xông lên, nên có hơi nước гїп ra. 
Đây là cái nguyên nhân có nước đê bao bọc cả mười phương thê giới. 


LƯỢC GIẢI 


Vì tâm vọng đọng nên biến hiện ra ngoài thế giới có gió. Vì tâm cố chấp, cho nên 
biến hiện ra ngoài thé giới có vàng ngọc. Уі tâm nóng nảy, nên biến hiện ra ngoài thế giới có 
lửa. Vì tâm tham ái, cho nên biến hiện ra ngoài thế giới có nước. 


5. NGUYÊN NHÂN SANH RA CÒN ĐẢO VÀ BIÊN 


Vì tánh lửa bôc lên, còn nước thì lại chảy xuông, nên có chô thâp ướt là sông biên, chỗ 
nôi lên cao là côn đảo. Bởi lửa và nước dung hòa nhau, cho nên trong biên thỉnh thoảng 
bôc lên ánh sáng của lửa, trong côn đảo lại có sông rạch thường chảy ra nước. 


LƯỢC GIẢI 


Trong bộ Tông cảnh nói: “Vì tâm luyến ái nên ứng hiện ra ngoài thành sông biển. Vì 
tâm сб chấp nên ứng hiện ra ngoài thành côn đảo, tâm khinh mạn thành ra gió, tâm nóng nảy, 
sân hận thành lửa. Bởi thấy sắc dục sanh tâm luyến ái, nên hiện ra ngoài thế giới: Trong côn 
đảo có nước thường chảy. Ví trái với sự thương yêu thì nổi sân, nên hiện ra ngoài thế ĐIỚI: 
trong biển có lửa phát lên. Tóm lại, bốn đại đều duy tâm biến hiện (dụ như chiêm bao, nếu 
ban ngày nghĩ tưởng cái gì, thì ban đêm hiện ra cảnh ấy). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


6. NGUYÊN NHÂN SANH RA NÚI 


Vì thế lực của nước yếu hơn lửa, nên bị lửa bốc lên kết hành núi cao. Bởi thế nên đập 
đá thì có lửa, còn dôt quá nóng, thì nó chảy ra nước. 


LƯỢC GIẢI 
Vì tâm giận nhiều thương ít, nên ứng hiện ra ngoài thế giới có núi cao. 
7.. NGUYÊN NHÂN SANH RA CỎ CÂY 


Vì thế lực của đất yếu hơn nước, cho nên bị nước rút lên làm có cây. Bởi thế nên 
cỏ cây, nêu bị đôt thì thành tro (đât) còn ép thì nó lại ra nước. 


LƯỢC GIẢI 


Vì tâm thương yêu nặng në, tánh có chấp ít, nên ứng hiện ra ngoài thế giới thành cỏ 
cây. 


* 


Tóm lại, vì ở trong tâm chúng sanh, các vọng tưởng xen nhau phát sanh, nên ứng 
hiện ra ngoài thê giới có các cảnh vật. Bởi nhân duyên này mà thê giới nôi nhau sanh 
mãi không dứt. 


V. PHẬT CHỈ NGUYÊN NHÂN CÓ CHÚNG SANH (NHƠN SANH) 


Ông Phú Lâu Na, cái “hư vọng phân biệt” đó không có gì lạ, chỉ vì ông chấp cái 
“phân biệt chiếu soi” làm tâm. Đã có phân biệt, tất nhiên phải có cái “bị phân biệt” đối 
đãi nhau. Vì thế nên cái “năng phân biệt” không vượt ngoài cảnh “bị phân biệt” được. 
Do nhân duyên này, nên nghe không ngoài tiếng, thấy không ngoài sắc, ngửi không 
ngoài mù, nêm không ngoài vi v.v... vọng thành 6 căn và 6 trần đối nhau, nên phân ra 
có: thấy, nghe, hay, biết. 


Rồi theo nghiệp lực kéo dẫn, cho nên có những loài sanh con (như người và thú) 
loài sanh trứng (như chim và cá) loài sanh chỗ âm ướt (như vi trùng v.v...) loài hóa sanh 
(như trời và địa ngục) 


Thần thức khi đầu thai, nhơn thấy ánh sáng (lửa dục) của cha mẹ phát ra, rồi nó 
khởi ra cái “tưởng” chung chạ làm việc dục Ấy. Nếu nó sẽ là trai thì ưa mẹ mà ghét cha, 
còn nó sẽ là gái thì thương cha mà ghét mẹ. Vì tình lưu luyến nơi аі dục không rời 
được, nên nó tự kết nạp tư tưởng của nó với tỉnh huyết của cha mẹ khi giao cầu đó, kết 
thành ra thai. Vì có nhân duyên với nhau và đồng nghiệp kéo dẫn, nên kết thành thai 
nghén. Loài sanh thai, sanh trứng, sanh nơi ẩm thấp, hoặc sanh đều tùy theo nghiệp 
của mỗi loài mà cảm ứng. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Loài sanh trứng là do nơi tưởng nhiều, loài sanh thai là do nơi tình nặng, loài 
thấp sanh là do hiệp với chỗ á âm thấp, loài hóa sanh thì rời cảnh vật tự nó hóa hiện. Bắn 
loài biến đối, tùy theo nghiệp lành hay dữ mà cảm thọ quả báo có thăng và trầm. Do 
nhân duyên ау mà chúng sanh bỏ thân này thọ thân kia, nôi nhau không dứt. 


VI. PHẬT CHỈ NGUYÊN NHÂN CHÚNG SANH TIẾP TỤC SANH 


1. Tham dục: Này Phú Lâu Na, chúng sanh vì tình ân ái kết chặt, thương tưởng quyến 
luyên nhau không rời, cho nên trong thê gian, cha mẹ, con cháu tiêp tục sanh ra không 
cùng tột, gôc tại lòng tham dục vậy. 


2. Tham sát: Loài nào cũng thương yêu thân mạng, muốn cho mình được sống 
nên tham ăn những vật bỗ dưỡng. Vì thế mà trong thế gian này, loài mạnh 
ăn thịt loài yếu, loài khôn giết loài dại. Bồn loài (noãn, thai, thấp, hóa) ăn nuốt 
lẫn nhau, gốc tại lòng tham sát hại. 


3. Tham trộm cướp: Bởi loài người ăn thịt loài vật, loại vật trở lại ăn thịt 
người. Người chết làm vật, vật chết làm người, các loài chúng sanh, sanh 
sanh tử tử, nôi tiếp nhau. Các ác nghiệp đã tạo ra rồi, thì cùng nhau vay trả, 
cho đến nghìn đời không tột, góc tại lòng tham lam trộm cướp. 


LƯỢC GIẢI 


Loài vật, chúng nó không muốn cho người giết thân mạng nó, mà người lại у sức 
mạnh giết hại để ăn, thế nên phạm tội cướp giựt. Có vay có nhiên phải có trả; nên giết hại 
không những phạm tội sát sanh, mà còn phạm cả tội cướp giụt. 


* 


Loài này cướp giựt thân mạng loài Кїа, loài kia giết hại loài này; trả vay, vay trả 
lần nhau, dên trăm ngàn kiêp không ra khỏi sanh tử. 


Trai mê sắc gái, gái thương tình trai, vì tình ân ái thương yêu lẫn nhau, nên trăm 
ngàn kiệp bị phiên trược trong vòng luân hôi. 


Tóm lại, vì ba nghiệp sát, đạo, dâm làm gốc, nên nghiệp (nhơn) và quả nối nhau, 
không bao giờ cùng tận. 


Này ông Phú Lâu Na, thế giới, chúng sanh và nghiệp quả ba món điên đảo tương 
tục này đều ở trong chơn tâm, vì vô minh vọng động sanh ra “năng phân biệt” và “sở 
phân biệt” tương đối, nên vọng thấy có sơn hà đại địa, thế giới và chúng sanh, rồi tiếp 
tục sanh hóa, vô cùng hư vọng. 


УП. PHÚ LÂU NA НО! TIẾP: CHU PHẬT ĐÃ CHÚNG ĐƯỢC СНОМ TÂM 
THANH TỊNH RÒI, VẬY CHỪNG NÀO NÓI VỌNG ТЕО LAI 


Ông Phú Lâu Na hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, cái chơn tâm của con đã cùng với Phật 
không khác, vốn thanh tịnh không tăng không giảm; bỗng nhiên vọng động nỗi lên, 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


sanh ra thế giới và chúng sanh. Vậy các đức Như Lai đã chứng được chơn tâm Ấy rồi, 
chừng nào vô mỉnh vọng động nôi lên, sanh trở lại thê giới và chúng sanh nữa? 


УШ. PHẬT DÙNG BA THÍ DỤ РЕ GIẢI THÍCH 


1. DỤ NHƯ NGƯỜI LAM PHƯƠNG HƯỚNG BÉ CHỈ ВО NGỘ ВОІ KHÔNG MÉ ТКО 
LẠI 


Phật dạy rằng: Này Phú Lâu Na, như người lầm phương hướng, tưởng phía Nam 
là phía Bắc. Ông nghĩ sao, cái “mê lầm” ấy nhơn mê mà có, hay nhơn ngộ mà sanh? 
Này Phú Lâu Na, không phải nhơn ngộ, mà cũng không phải nhơn mê. Vì sao? Cái mê 
không có căn nguyên, thì làm sao nói nhơn mê mà có. Còn ngộ không thể sanh ra mê 
được thì sao lại nói nhơn cái ngộ mà sanh. 


Phú Lâu Na, người kia đương lúc đi làm đường, nếu có người biết đường chỉ lại 
cho họ: đây là phía Nam, kia là phía Bắc v.v... Vậy từ đó về sau học còn lâm lộn nữa 
không? 


Phú Lâu Na thưa: Bạch Thế Tôn, người kia không còn lầm lộn nữa. 


Phật dạy: Này Phú Lâu Ма, mười phương các đức Như Lai cũng vậy, khi ngộ 
được chơn tâm thành Phật rồi, thì không bao giờ mê trở lại làm chúng sanh nữa. Vì cái 
mê lầm không thật, rốt ráo chẳng có gốc rễ. Trước kia vốn không mê, nhưng in tuồng 
có cái trong cái ngộ (như đám mây che mặt nhựt). Đến khi giác ngộ được cái mê, thì cái 
mê kia tự diệt; cái “giác ngộ” ấy không sanh trở lại cái mê nữa. 


2. DỤ NHƯ НОА ĐÓM GIỮA HU KHÔNG KHI DIỆT ВОІ KHÔNG CON SANH ТЕО 
LẠI 


Lại nữa, cũng như người bị nhặm con mắt, thấy có đốm hoa lăng xăng giữa hư 
không. Đến khi hết nhặm rü0i thì hoa kia tự hết. Nếu người Ấy còn nhìn lại chỗ các hoa 
đốm diệt ở nơi hư không kia аё trông mong cho hoa sanh trở lại, nếu như ô ông thử nghĩ, 
người đó khôn hay dại? 


Phú Lâu Na thưa: Hư không không có hoa đốm, mà vọng thấy có hoa đốm sanh 
diệt, thê đã là điên đảo rôi, huông nữa, trông mong nó sanh trở lại, thật người ây điên 
đảo lắm, không còn nói dại hay khôn nữa được. 


Phật nói: Ông đã hiểu như vậy, tại sao còn hỏi: “Như Lai đã ngộ được chơn tâm 
thanh tịnh rồi, vậy chừng nào nỗi vọng trở lại, sanh ra sơn hà đại địa nữa?” 


3. DU NHU VÀNG VÀ СИ 
Cũng như vàng trong mỏ, khi đào lên đã lọc hết khoáng thành vàng ròng rồi, lúc 
bây giờ không còn trở lại làm khoáng nữa. Và cũng như cây đôt thành tro, không thê 


trở lại thành cây nữa được. 


Chư Phật cũng thế, khi chứng được Bồ đề Niết Bàn rồi, không còn vọng động trở 
lại làm chúng sanh nữa. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


IX. PHẬT TRÅ LỜI CÂU HỎI THỨ HAI 


Phật nói: Phú Lâu Na, như lời ông hỏi: “nước và lửa tại sao chàng diệt nhau, 
trái lại được dung hòa cùng nhau và đêu biên khắp cả vũ trụ? Hư không với dat tánh 
chât không đồng, tại sao dung biên được?” 


Này Phú Lâu Na! Та cả các pháp xem về tướng (hiện tượng) của nó, nguyên là 
hư vọng, không thể chỉ bày cái gì thật là cái gì được. Nó đã hư vọng không thật mà ông 
lại còn hỏi “tại sao nó chàng diệt nhau”. Như thế chàng khác nào người ngồi trông đợi 
cho cái hoa đốm giữa hư không kia kết đậu thành ra trái, thì làm sao mà kết đậu cho 
được! 


LƯỢC GIẢI 


Như cá hình chớp bóng chiêu trên miêng vải trăng, bởi nó không thật, nên không cái 
nào ngại cái nào cả. 


* 


Còn xem về tánh (bản thể) của các pháp, thì nguyên nó là chơn. Duy có một thé 
chơn tâm, nguyên không phải đất, nước, gió, lửa, thì sao lại chẳng dung hòa nhau được. 


X. PHẬT CHÍ CHON TÂM TÙY DUYÊN BIÉN HIN 


Phú Lâu Na! Chon tâm của ông như thế, néu ông phân biệt hư không thì có hư 
không hiện ra, phân biệt đầt, nước, gió, lửa, thì đều có đât, nước, gió, lửa hiện ra. 


Cũng như hai người đồng xem một mặt trăng dưới nước. Rồi một người đi qua 
phía đông và một người đi qua phía tây, thì hai người đêu Шау có mặt trăng đi theo 
mình cả, không có chuân định. 


Ông không thể hỏi: “Mặt trăng chỉ một, tại sao đi theo cả hai người”; hay là nói 
“hai người đi riêng đều thấy có hai mặt trăng, tại sao hiện nay chỉ thấy có một” (Khi hai 
người đứng chung một chỗ). 


Phú Lâu Na! Ông nên biết: Vì các pháp hư huyén, không thể lấy đâu làm bằng 
cứ được. 


ХІ. CHÚNG SANH TRÁI VỚI СНОМ TÂM SÁNG SUỐT VÀ HIỆP THEO 
VỌNG TRẦN 


Phú Lâu Na! Các ông vì trái với chơn tâm sáng suốt, mê muội hiệp theo vọng 
trần, nên chơn tâm tùy duyên biến hiện ra có hư không thế giới, các thứ trần lao trong 
thế gian, cùng khắp cả pháp giới. Vì thế nên ông thấy có gió động, hư không чш mặt 
nhựt sáng, mây mờ, sắc tướng và hư không lắn nhau, nước và lửa diệt nhau v.v.. 


ХП. PHẬT HIỆP VỚI СНОМ TÂM SÁNG SUÓT 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Còn ta (Phật) thì trái với vọng trần, hiệp với chơn tâm thường trụ bất sanh bất 
diệt, biến khắp cả pháp giới. Cho nên ta mới được tự tại vô ngại: Ở trong một hiện ra 
vô lượng, vô lượng hiệp làm một, trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ; không rời nơi 
đạo tràng mà hiện khắp cả mười phương thế giới. Thân ta bao trùm mười phương hư 
không vô tận. Trên đầu một тау lông hiện ra các cõi nước; ngồi trong hạt bụi, mà 
chuyển đại pháp luân. Vì ta diệt hết vọng trần, trở lại với bản tâm thanh tịnh sáng suốt, 
nên mới được như vậy. 


LƯỢC GIẢI 


Vi Phật đã ngộ chơn tâm thanh tịnh, nên mới được tự tại vô ngại, không còn bị các vật 
lớn, nhỏ, nhiêu, ít v.v... làm chướng ngại. 


Trái lại, chúng sanh vì mê chơn tâm, hiệp theo vọng trân nên thây có các vật lớn, nhỏ, 
rộng, hẹp chướng ngai. 


Bởi tâm có chướng ngại (vọng phân biệt) nên thấy ngoài trần cảnh có chướng ngại. 
Nêu trong tâm hêt chướng ngại (không vọng) thì không còn Шау có một vật gì làm chướng 
ngại cả. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Mục Lục Khóa Thứ bảy 
Triêt Lý Đạo Phật hay là 
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm (ір theo) 


--- 000 --- 


Bài thứ hai 


I. Phật dạy: chon tâm phi tất cả tướng 

II. Phật dạy: chơn tâm tức là tất cả Pháp 

III. Đến một từng nữa là chon tâm không thể nói “phi” và “tức” 

IV. Phật lấy cây dòn аё tỷ dụ 

V. Ông Phú Lâu Na hỏi Phật: chơn tâm nhơn đâu có vọng 

VI. Phật dạy: đã là vọng thì không có sở nhơn, như ông Diễn Nhã Đạt Đa 
VII. Nếu các “vọng duyên” dứt, tâm “cuồng vọng” tiêu thì chơn tâm hiện bày 
VIII. A Nan nghi “tâm bồ đề” do nhơn duyên sanh 

IX. Phật định nghĩa chữ nhân duyên tự nhiên và bác 

X. Phật phá chấp nhân duyên để dẫn vào “vô công dụng” 

XI. Phật phá chấp tự nhiên để thành vô hí luận 

XII. Phật quở ông A Nan học nhiều không tu, thì chẳng có lợi ích gì 


XIII. So sánh để khuyến khích tu hành 


7. РАУ А ly; с te phi ce е 1 zLL1s2 


Phật dạy: Chơn tâm này phi tâm (thức) phi đất, nước, gió, lửa và phi hư 
không. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


(Đoạn này nói: Chon tâm phi ngũ uàn. 
Thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm; 
còn đất, nước, gió, lửa thuộc về sắc. ) 


Nó phi nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý; phi sắc, thinh, hương, vị, xú, pháp; phi nhãn 
giới cho đến phi thức giới. 


(Đoạn này nói: Chơn tâm phi lục nhập, thập nhị xứ và thập bát giới. Nó phi ат, 
giới, nhập tức là nói phi cảnh giới lục phàm) 


Chơn tâm phi minh vô minh và minh vô minh tận, cho đến phi lão tử và phi lão 
tử tận. 


(Đoạn này nói: phi 12 nhơn duyên, cả lưu chuyển và hoàn diệt là cảnh giới của 
Duyên giác) 


Phi khổ, tập, diệt, đạo; phi trí và phi đắc. 

(Đoạn này nói: phi tứ đế là cảnh giới của Thinh văn) 

Phi bó thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ. 
(Đoạn này nói: phi lục độ là cảnh giới của Bồ tát). 


Cho đến phi Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri... (mười hiệu) phi Đại Niết Bàn và 
phi bốn đức của Niết Bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. 


(Đoạn này nói: phi cảnh giới Phật. Từ Thinh văn, Duyên giác, Bồ tát và Phật gọi là 
tứ thánh). 


Tóm lại, chơn tâm phi tất cả các pháp thế gian (6 cõi phàm) và xuất thế gian (4 
quả thánh) vậy. 


LƯỢC GIẢI 


Đã là chơn tâm thì không còn vọng. Vì không còn vọng nên không có đối đãi: ngộ 
mê, thánh phàm, chúng sanh và Phật, hữu vi hay vô vi v.v... vì nó tuyệt tánh, ly tướng. 


* 


27. Phe dily: Ке гн £Ll lee zL] 2⁄4 


Phật dạy: Chơn tâm này, cũng tức tất cả pháp; tức là tâm; tức là đất, nước, 
gió, lửa và hư không; tức là nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý; tức là sắc, thỉnh, hương, vị, 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


xúc, pháp; tức là nhãn thức giới cho đến ý thức giới; tức Tứ đế; tức Thập nhĩ nhân 
duyên; tức là Lục độ; tức là Phật và bốn đức Niết bàn. Nói tóm lại, chơn tâm tức là 
tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. 


LƯỢC GIẢI 


Tâm đã sanh га tất cả pháp, thì tâm là tất cả pháp. Cũng như bột đã làm га các thứ 
bánh, thì bột đó tức là bánh. 


222. lv Ге ¿Lleə «Пи É eZLl {ш khong thO uči “phi” é 


Phú Lâu Na, cái chơn tâm này lại rời tất cả “tức” và “phi”, mà cũng là “tức” và 
“phi tức”. 


Chon tâm như thế, thì từ kẻ phàm phu cho đến các vị thánh: Thinh văn, Duyên 
giác, làm sao lấy tâm trí suy nghĩ cho đến đạo vô thượng bò đề của Như lai, hay dùng 
lời nói luận bàn của thế gian mà ngộ nhập chỗ tri kiến của Phật cho được? 


LƯỢC GIẢI 


Đây là chỗ tuyệt đối, không thể nói năng, suy nghĩ và kêu gọi là gì được. Túng cùng 
chỉ gọi “Chon tâm” thôi. Bởi thế nên Phật đóng cửa thất tại nước Ma Kiệt; ông Duy Ma 
ngậm miệng ở thành Tỳ Gia, cũng vì lý đạo quá cao siêu và nhiệm таи, nên không thể nói 
ra được vậy. 


IU. Phe ty ey Oe OO zO 41 


Tỷ dụ như cây дёп cầm hay dòn tỳ bà v.v... tuy sẵn có tiếng hay, nhưng phải 
nhờ ngón tay hay của người biết khảy (nhạc sĩ) mới có thể phát ra tiếng hay được. 


LƯỢC GIẢI 


Thí dụ này rõ ràng và thật tế lắm. Người đờn hay khảy ra tiếng hay, người đờn vừa 
khảy ra tiếng vừa, người đờn dở khảy tiếng dở, song đều có tiếng cả. Dụ như chơn tâm 
của chúng ta tùy duyên biến hiện các pháp; nếu khéo dùng thì hiện ra Phật, còn vừa vừa thì 
thành Bồ tát, Thinh văn, vụng lắm thì thành tam đồ lục đạo, đều có biến hiện cả. 


х 
Ta cùng với сас ông cũng đồng một bản thể chơn tâm thanh tịnh này và viên 


mãn khắp giáp tất cả. Song ta làm việc gì và lúc nào cũng đều chơn cả. Còn các ông 
tâm vừa móng lên, thì phiên não trân lao đã khởi trước. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Bởi các ông không siêng năng cầu đạo vô thượng, chỉ ưa mến quả Tiểu thừa, 
mới vừa chứng được chút ít lại cho là đầy đủ. 


+. Ong РА Lu Na ke Phe: си lv toe «К le Ou сё ulug 


Ông Phú Lâu Na thưa: Bạch Thế tôn, con cùng với Phật đã đồng một chơn – 
tâm viên mãn không khác. Nhưng con bị vọng tưởng từ vô thỉ, nên nhiều kiếp phải 
chịu sanh tử luân hồi, nay tuy chứng đặng quả Thánh, mà chưa cứu cánh (còn ở về 
Tiểu thừa). 


Còn đức Thế Tôn thì tất cả các vọng đã hoàn toàn diệt, Ngài đã chứng chơn 
tâm thường trụ rồi, được tự tại giải thoát. Vậy con xin kín hỏi đức Thế tôn: Tất cả 
chúng sanh vì sao có vọng, tự che lấy chơn tâm mà phải chịu trầm luân? 


VI. Ck «Суг; D| t ед thè khong cë 0 «н, "hO ong ЮС 

Ni He Ta 

Phật dạy: Này Phú Lâu Na, ông tuy trừ nghi, mà các mê lầm chưa hết. Tôi nay 
dùng việc thật tế và hiện tiền trong thế gian dë chỉ dạy ông: vừa rồi đây, ông có nghe 
câu chuyện chàng Diễn Nhã Đạt Đa tại thành Thất la không? Một buổi sáng nọ chàng 
lấy gương soi mặt, thấy cái đầu trong gương (bóng) có mặt mày đáng thương. Chàng 
trở lại giận trách “cái đầu thiệt của mình đây sao không thấy được mặt mày của mình; 
hay là ma quỷ?”. Rồi bỗng nhiên chàng nỗi cuồng vùng chạy... Theo ý ông, người 
này nhon cái gì mà bỗng nhiên nồi cuồng vut chạy? 


Ông Phú Lâu Na thưa: Người ấy tự tâm họ cuồng, chớ không có nhon cái chỉ 
cả. 


Phật dạy: Cũng vậy đó, ông Phú Lâu Na. Đã nói là “vọng” thì đâu có sở nhơn, 
còn có sở nhơn thì không phải là vọng. Các vọng tưởng tự nó nhơn nhau liên tiếp 
phát sanh; từ đời này đã mê rồi chất chứa thêm cái mê, cho đến nhiều kiếp. Ta đã 
nhiều lần chỉ dạy, mà các ông hãy còn chưa ngộ trở lại. 


Này Phú Lâu Na, cái “mê” như vậy đó, nhơn mê tự có? Nếu người biết được 
cái “mê” ấy không nguyên nhân, thì cái “mê vọng” đó không còn gá nương vào đâu 
nữa. Lúc bấy giờ dầu muốn cho nó sanh còn không thể được, huống chi muốn diệt. 


Các ông nên biết: người đặng đạo Bồ đề rồi (ngộ chơn tâm), cũng như người 
thức giấc mộng, mà muốn nói lại việc chiêm bao; mặc dầu trong tâm nhớ biết rõ ràng, 
nhưng không làm sao chỉ các vật trong chiêm bao ra được, vì nó không thật có, vả lại 
nó cũng không có nguyên nhân nữa. Cũng như chàng Diễn Nhã Đạt Đa, tự sợ cái 
đầu của mình, rồi nỗi cuồng vụt chạy, chớ không có sở nhon gì cả. 


Nếu cái “cuồng” kia thoạt nhiên hết, thì cái “đầu” vẫn y nguyên. Dù cho khi 
chưa hết cuồng thì cái đầu ấy cũng không mát. Này Phú Lâu Na, các “mê vọng” như 
vậy đó, chớ có nhơn cái gì đâu! 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


LƯỢC GIẢI 


Cái đầu là dụ cho “chơn tâm”. Tự nỗi cuồng là dụ cho các “vọng tưởng” tự sanh. 
Hết cuồng rồi thì cái đầu vẫn y nguyên, dầu đương cuồng cái đầu cũng không mát, là dụ 
cho ngộ rồi thì chơn tâm tự hiện, dầu chưa ngộ, chơn tâm cũng không mắt. 


VII. Nu éc “ulug dağa” dt, {ш “са leo «Оне tia thè chle 
ln hi lv бу 


Này Phú Lâu Na, các ông khi đối với trần cảnh (thé giới, chúng sanh, nghiệp quả) 
chỉ đừng có khởi vọng niệm phân biệt, thì tham, sân, sỉ (ba duyên) không khởi. Ba 
duyên không khởi, thời ba nhơn sát, đạo, dâm chẳng sanh. Lúc bấy giờ anh khùng 
Diễn Nhã Đạt Đa (mê) ở trong tâm các ông tự hết, mà hết tức là Bồ đề (sáng suốt). Khi 
ấy chơn tâm của ông thanh tịnh sáng suốt tự hiện bày, khắp cả pháp giới, không cần 
phải cực nhọc khó khăn tu chứng, hay xin cầu nơi ai cả. 


LƯỢC GIẢI 


Bởi đối cảnh khởi tâm phân biệt, nên sanh ra tham, sân, si. Vì tham, sân, si mới có 
sát, đạo, dâm. Do sát, đạo, dâm nên phải chịu sanh tử luân hồi. 


Tỷ dụ như người khi đối với nữ sắc v.v... chỉ thấy qua không khởi vọng niệm phân 
biệt thì chẳng có hại chi. Đến lúc khởi tâm phân biệt đây là xấu, thì tâm ghét giận nỗi lên. 
Còn phân biệt kia đẹp thì tâm tham muốn sanh ra. Tham, sân đã sanh thì si cũng theo đó 
mà khởi. 


Còn khi đối cảnh, ma tâm không khởi phân biệt thời vọng niệm chẳng sanh, vọng 
niệm không sanh thì chơn tâm tự hiện. 


Thật là một pháp tu trực chỉ mau thành Phật nhứt, mà cũng là khó nhất. Chúng ta 
suốt đời chỉ tu theo bốn chữ Phật dạy: “Bất tùy phân biệt” (đối cảnh không khởi phân biệt) 
cũng chưa chắc đã tu xong 


* 


Tỷ dụ cùng tử, trong túi áo có sẵn hột châu như ý, nhưng không hay biết, nên 
chịu nghèo hèn vất vả phải đi làm thuê mướn ở các phương xa, kiếm ăn qua ngày 
tháng, song hột châu ấy không mát. Đến khi gặp người tri thức (quen) chỉ cho biết 
“Anh đã sẵn có hột châu vô giá trong túi áo kia”. Lúc bấy giờ anh muốn gì được nấy, 
giàu có vô cùng. Chừng ấy anh mới hối ngộ rằng: hột thần châu này chính mình đã 
sẵn có, không phải do nơi người mà được. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Lời tỷ dụ này rất hay, Phật chỉ rõ chúng sanh đều sẵn có Phật tánh (chơn tâm). 
Nhưng vì không ngộ, nên phải nhiều kiếp làm chúng sanh khổ sở, mà Phật tánh thì vẫn 
không mát. Đến khi ngộ được chơn tâm, chứng thành quả Phật, phước trí đầy đủ rồi mới 
biết rằng: chơn tâm này chính mình sẵn có, không phải do nơi người mà được. 


* 


1220. A Nan nghi “tu €L] LL] ” do «К ln dağa sanh 


Khi đó A Nan đứng dây lay Phật, cháp tay bạch rằng: - Đức Thế Tôn nói: “Ва 
duyên tham, sân, si đứt rồi, thời ba nhơn sát, đạo, dâm không sanh. Lúc bấy giờ anh 
khùng Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ông tự hết, mà hết tức là Bồ đề, không phải do nơi 
người mà đặng”. 


- Bạch Thế tôn, như thế thì tâm Bồ đề rõ ràng là do nhân duyên sanh rồi. Tại 
sao đức Như Lai lại bác thuyết nhơn duyên sanh? 


Không những riêng chúng соп là hàng Thinh văn tui trẻ hữu học, do nhon 
duyên mà tâm được khai ngộ; chính như trong hội này, những vị đã đặng vô lậu, như 
ông Đại Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phát và ông Tu Bồ Đề từ dòng Phạm chí ngoại 
đạo, cũng do nghe Phật nói nhân duyên, mà tâm được khai ngộ. 


Nay Phật nói: “Tâm Bồ đề không từ nơi nhơn duyên sanh”. Như thế thì 
chúng ngoại đạo Câu Xá Ly kia nói về thuyết “tự nhiên” cũng thành đúng lý hay sao? 
Xin Phật duỗi lòng đại bi, vạch mở chỗ mê mờ cho chúng con. 


LƯỢC GIẢI 


Ông А Nan trước đã nghi nhân duyên và tự nhiên, đều bị Phật phá rồi, nay ông lại 
còn nghi nhân duyên và tự nhiên nữa. Bởi vì lưới nghỉ chồng chập nhiều đời, vả lại hàng 
Thinh văn pháp chấp khó trừ. Cũng như cây chuối, lột được bẹ này, lại bày ra bẹ khác. Lột 
cho hết be thì lõm chuối mới bày. Phá nghi cho hết, thì “chơn tâm” mới hiện. 


* 


IA. Phe Oek agh la ch nhe dağa €L] uhia @ бе 


Phật dạy rằng: Này A Nan, như chàng Diễn Nhã Đạt Đa kia, vì nhân duyên soi 
gương, cho nên chàng mới sanh ra cuồng. Đến khi hết cuồng thì tánh không cuồng 
(tỉnh) tự nhiên sanh ra; có phải cái lý nhân duyên và tự nhiên cùng tột như thế chăng? 


Này A Nan, chàng Diễn Nhã Đạt Đa kia, nếu cái đầu của chàng đã là tự nhiên, 
thì lúc nào cũng vẫn tự nhiên, vậy do nhân duyên gì nỗi cuồng sợ chạy? 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nếu cái đầu là tự nhiên, vì nhơn duyên soi gương cho nên mới cuồng, vậy cái 
đầu cũng vẫn tự nhiên, sao chẳng vì nhân duyên soi gương mà mắt đi. Phải biết: cái 
đầu vẫn không biến đổi hay mát đi, còn “cuồng sợ” tự nó vọng sanh. Vậy thì cần gì 
phải có nhân duyên soi gương mới sanh ra cuồng? 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này đại ý nói: Nếu nói “chơn tâm tự nhiên” thì lúc nào cũng vẫn tự nhiên, vậy 
do nhân duyên gì mà nổi vọng. Nếu nói “có nhân duyên nên nỗi vọng” sao chẳng do nhân 
duyên mà chơn tâm kia mát. Vậy thì biết, chơn tâm không biến đổi cái “cuồng vọng” tự nó 
vọng sanh, không cần gì phải có nhân duyên. 

* 

- Còn nói “cái cuồng đó tự nhiên sẵn có”, vậy thì khi chưa cuồng nó núp ở 
chỗ nào? 


Cái đầu đã tự nhiên không có cuồng vọng, vậy vì sao nỗi cuồng vyt chạy? 


Nếu như người ngộ được “cái đầu mình sẵn có”, biết được cái “cuồng” tự nó 
vọng sanh, thì thuyêt nhân duyên và tự nhiên đều là nói chơi са. 


+. Phe pk chp nha dağa LL] «Ге Za “us cong А 109" 
- Thế nên Ta nói: “Ba duyên: tham, sân, si đoạn hét, tức là tâm Bò đề”. Nếu 


cái “vọng tâm sanh diệt kia diệt, mà tâm Bồ đề sanh”, như thế cũng còn ở trong vòng 
sanh diệt. Phải diệt và sanh đều hết, mới được vô công dụng đạo (chỗ cứu cánh). 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này Phật phá chấp nhân duyên để dẫn nhập đạo vô công dụng. 


* 


17. РА pk ch е zL] nhia LL] thah uo hi talle 


- Néu ông cháp “vọng tâm sanh diêt kia diêt ròi, thì tâm Bò dè tẹ nhiên sanh”; 
như thế cũng còn ở trong vòng sanh diệt, chưa phải thật là tự nhiên. Phải không còn 
sanh và diệt, mới thật là tự nhiên. 


Ông nên hiểu thêm: không phải tự nhiên sanh, không phải nhân duyên hòa 
hiệp khởi; ly (rời) cả tự nhiên và nhân duyên hòa hiệp, mà cái “ly” đó cũng không còn 
nữa, như thế mới phải là chỗ rốt ráo (vô hí luận). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này là Phật chỉ đến chỗ cứu cánh tuyệt đối, nếu còn nói năng phân biệt, thì 
chưa phải là tuyệt đối. 


122. Phe ga ong A Пан & е akllu khong ta, thè е4 Ìxe сё fL 
ieh gè 


- A Nan! Ông đối với quả Bồ đề Niết Bàn của Phật hãy còn cách xa lắm! Nếu 
ông không siêng năng, trải qua nhiều kiếp chịu cực nhọc tu hành, thì dầu cho có nhớ 
hết nghĩa lý nhiệm màu trong mười hai bộ kinh của mười phương các đức Phật, 
nhiều như số cát sông Hằng, cũng chỉ giúp thêm cho ông việc nói giỏi mà thôi, chớ 
không lợi chi cho ông cả. 


Ông nay luận bàn về thuyết nhân duyên và tự nhiên rất là thông suốt. Người 
đời khen ông là bực học rộng nghe nhiều. Nếu trong nhiều kiếp ông chỉ chứa chất 
cái học suông này mà không tu, thì không bao giờ khỏi được cái nạn Ma Đăng Già kia 
vậy. 


Nếu cái học và nghe suông của ông đó có lợi thì cần gì phải nhờ đến thần chú 
Lăng nghiêm của ta, аё làm cho nàng Ma Đăng Già kia nguồn tình khô cạn, lửa dục 
tiêu tan, lại tỉnh tấn tu hành, trong đạo pháp của ta, nàng chứng được quả thánh thứ 
Ba (A Na Hàm). Khi đó ông mới được giải thoát. 


2222. So snk OO 64и khich tu hnk 


A Nan! Ông tuy nhiều kiếp ghi nhớ các nghĩa lý nhiệm màu của Như Lai, 
nhưng không bằng một ngày tu tập nghiệp vô lậu, xa lìa hai cái khổ thương ghét 
(tham, sân) ở thế gian. 


Bằng chứng rõ ràng, như nàng Ma Đăng Già nguyên trước kia là kẻ dâm nữ, 
do nhờ thần chú của ta, mà nguồn tình khô cạn, lửa dục tiêu tan, lại xuất gia tu hành 
làm Tỳ kheo пі. 


Còn bà Gia Du Đà La là mẹ của La Hầu La, vì biết được nhân đời trước, do 
tham ái mà nhiều đời phải chịu khổ, nên một niệm tu theo nghiệp lành vô lậu, mà 
được ra khỏi tình ái ân triền phược và đặng thọ ký. 


Kẻ phụ nhân tu hành còn được như thế, huống chi các ông là nam tử, đã học 


rộng nghe nhiều mà trở lại chấp chỗ thấy, nghe suông, chẳng biết tiến tu, sao tự 
khinh mình đến thế! 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đoạn này Phật quở trách rất lá thống thiết! Nếu chỉ học nhiều mà không tu thì chẳng 
có lợi ích gì. Chúng ta đọc đoạn này chớ nên nghĩ rằng: “Phật chỉ quở một mình ông A 
Nan”, mà chính Ngài quở trách chung tất cả chúng ta vậy. 


LƯU Ý: Từ trước đến đây, Phật nói về phần lý, từ đây về sau, Phật mới chỉ về 
đường lối tu hành 


Mục Lục Khóa Thứ bảy 


Triết Lý Đạo Phật hay là 


Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm (tiếp theo) 


--- 000 --- 


Bài thứ Ва 


Mục Lục 


L. А Nan thuật lại chỗ mình đã ngộ và thỉnh Phật chỉ dạy phương pháp tu hanh để 
nhập chơn tâm 


H. Phật chỉ dạy phương pháp tu 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Ш. Nghĩa quyết định thứ nhứt 


IV. Nghĩa quyết định thứ hai 


V. Vì vọng nôi lên nên chon tâm bị ân 


VI. Xoay vọng về chơn thì sáu căn được tự tại 


УП. Dẫn chứng các vị thấy, nghe, hay, biết được tự tại, không còn bị cuộc hạn nơi căn 


УШ. А Nan nghi: các giác quan hiện tiền là vọng, tại sao Phật lại dây nương nơi đó 
làm nhơn dia tu hành, đê chứng dàng quả Phật chơn thật 


IX. Phật bảo đánh chuông dé chứng nghiệm “tánh nghe” thường còn 


X. Phật chỉ khi ngủ, cái “nghe” cũng không mắt 


---000--- 


I. A Nan thuát lai chó minh dà neó và thinh Phát chi day phuong pháp tu 
hanh để nhập chơn tâm 


Ông A Nan và đại chúng được Phật dạy bảo rất tường tất, nên các điều nghỉ 
lầm đã trừ hết, ngộ được chơn tâm (thật tướng), nhưng chưa biết làm sao chứng nhập, nên các 
ông cúi đầu lạy Phật, chắp tay kính cần thưa rằng: 


Bạch Thế Tôn, Ngài đã dùng đủ phương tiện dẫn dắt chúng con ra khỏi sông 
mê bê khó. Hôm nay, chúng con tuy ngộ được chơn tâm của mình, biến khắp. cả mười 
phương thế giới, nhưng còn bị Như Lai quở trách, học nhiều mà không tu, chẳng bằng người 
lo tu tập. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nay chúng con cũng như người bàn cùng vất vả, được vị Thiên Vương ban 
cho cái nhà lâu tôt đẹp, song chưa biệt làm sao vào nhà. Cúi xin đức Như Lai chỉ dạy cho 
chúng con, được vảo tri kiên của Phật (chứng nhập chơn tâm). 


II. Phật chỉ day phương pháp tu 


Phật dạy A Nan và đại chúng: Các ông nếu phát tâm Bồ đề, đối với các pháp 
môn tu hành chí quyết tăng tân, tâm không giải đãi thì khi mới phát tâm, trước phải phân biệt 
rành rõ hai nghĩa quyết định. 


Ш. Nghĩa quyết định thứ nhứt 


— Này A Nan! Các ông muốn bỏ Tiểu thừa Thinh văn, tu theo Đại thừa Bồ tát, vào tri 
kiên của Phật, thì trước phải quan sát cái nhơn địa phát tâm cùng với quả vi sẽ chứng là đông 
hay khác? 


Nếu các ông dùng cái vọng tâm sanh diệt làm nhơn tu hành, mà mong cầu cho đặng 
quả Phật, thường còn không sanh diệt thì không thê được. Đây là điêu quyêt định thứ nhút. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trước Phật đã dạy: néu dùng vọng tâm làm tu nhon, mà muốn đặng quả thường 
trụ, thì như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trải qua bao nhiêu kiếp cũng không thê 
được. Hành giả phải an trụ nơi chơn tâm làm nhơn địa tu hành, thì mới đặng quả Phật bất 
sanh bắt diệt. 


А Nan! Ông hãy xét coi: trong thé gian những vật gì có làm ra, đều phải hoại diệt, 
chứ chưa từng nghe cái hư không có hoại diệt bao giờ, vì hư không không phải là vật bị làm 
ra vậy (hư không dụ chơn tâm, các vật là dụ vọng tâm có sanh diệt) 


Xét lại trong thân ông, những vật cứng dẻo (da, thịt, gân, xương) là đất; nhug vật 
đượm ướt (máu, huyệt, mô hôi, mỡ) là nước; chât âm, nóng trong người thuộc về lửa; những 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


vật lưu động (hơi thở ra vào) là thuộc về gió. Do bốn món này nó phiền phược và phân chia 
cái chơn tâm của ông, thành ra có thây, nghe, hay, biệt, từ thì chí chung năm lớp ngâu đục 
(ngũ trược). 


Tỷ dụ như nước trong sạch có người lấy bụi đất quăng vào, thì đất sẽ mất chất cứng, 
còn nước mát chât trong sạch, trở thành ngâu đục, nên gọi là ó truoc. 


A Nan! Nay ông muốn cho cái thấy, nghe, hay, biết (các giác quan) trở lại аё hiệp với 
bốn đức Niết bàn của Như Lai: thường, lạc, ngã, tịnh, thì trước ông phải lựa ra cái gốc rễ sanh 
tử (vọng tâm) và y theo chơn tâm thanh tịnh viên mãn bát sanh bắt diệt làm nhơn địa tu hành. 


LƯỢC GIẢI 


Vì còn ở trong vòng mê nên gọi là các giác quan: thấy, nghe, hay, biết; đến khi ngộ 
rôi thì các giác quan này trở lại thành bón đức Niêt bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. 


Chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ nghĩa: 1. chơn tâm, 2. các giác quan, 3. vọng 
niệm phân biệt. Như nước biển trong veo, (dụ chơn tâm) chảy vào các sông ngòi lẫn lộn 
bùng đục (dụ cho chơn tâm lưu lộ nơi các căn, thành các giác quan; “đục” là dụ còn ở nơi 
mó nói sóng ba đào (dụ cho vọng niệm phân biệt) 


‚Сас ông hãy xoay cái hư vọng sanh diệt trở lại chơn tâm thanh tịnh không sanh diệt; 
phải lây chơn tâm không sanh diệt này làm nhơn địa tu hành, thì sau mới chứng được quả 
Phật thường trụ. 


Cách tu hành cũng như lóng nước. Nước đục để yên tịnh trong một cái bình, để lâu 
thì những bụi cát từ từ chìm lặn, mà nước trong hiện ra; hễ càng yên tiónh thì nước càng 
trong. Đây là dụ cho giai đoạn thứ nhút, khi mới hành phục được phiền não khách trần 
(phiên não vừa lặng). Đến chừng lọc bỏ cặn đục chỉ còn toàn là nước trong, là dụ cho giai 
đoạn thứ hai, khi đã đoạn trừ căn bản vô minh. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Đến khi chỉ còn hoàn toàn là nước trong, thì dù lắc cho máy nó cũng vẫn trong. Còn 
khi đoạn được căn bản vô minh, chỉ còn chơn tâm thanh tịnh hiện tiền, lúc bây giờ dầu có tạo 
tác thi vi làm đủ mọi việc, song cũng đều là chơn, vẫn hiệp với đức tánh thanh tiónh mầu 
nhiệm của Niết bàn, không còn bị phiền não nhiễu loạn. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này hay lắm; Phật dạy lỗi tu rất rõ ràng và thật té. Hiệp với đoạn trước Phật 
dạy: “khi đôi cảnh không khởi phân biệt, thì vọng niệm chăng sanh. Vọng niệm không sanh 
thời chơn tâm tự hiện”. 


Cũng như nước đứng trong, thì cặn саи lóng chìm. Lóng càng lâu thì nước càng 
trong. Đến khi dứt sạch căn bản vô minh, chỉ còn toàn thé chơn tâm, thì hành động thi vi chi 
cũng đều là thanh tịnh. Nên kinh nói: “Như Lai án túc hải ấn phát quang у.у..” (Phật vừa йё 
chon, thì biên trogn in ánh sáng). Như nước đã lọc bó cặn rôi thì lắc mây cũng vẫn trong. 
Đoạn này cũng chỉ rõ cái nghĩa “thành Phật rồi không trở lại làm chúng sanh”. 


Các đạo khác tu hành dẫu cao siêu cho mây, chắng qua cũng như nước lóng mà chưa 
lọc bỏ được cặn. Lâu lâu phiên não nôi lên, thì phải đọa trở lại, nên gọi là hữu lậu (còn sa 
rót). 


IV. Nghĩa quyết định thứ hai 


А Nan, các ông phát tâm dõng mãnh, quyết định đẹp trừ các tướng hữu vị, cầu quả đại 
thừa, thì cần phải xét rõ gốc rễ của phiền não: từ vô thi đến nay, cái nào là phát nghiệp vô 
minh (bất giác vọng động) cái nào nhuận sanh vô minh (ái, thủ) cái gì tạo (lục thức), cái gì 
lãnh thọ (bát thức). Đây là nghĩa quyết định thứ hai. 


Các ông tu đạo Bồ đê, nêu không xét rõ gốc тё của phiền não, thì đối với căn và trần 
hư vọng này, không thê biệt được cái “điên đảo” ở chó nào. Cái chỗ ở còn không biết thời 
làm sao hàng phục được giặc phiên não đê chứng quả Phật. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Các ông hãy xem trong thế gian, những người mở gút, nếu họ chàng thấy được mối, 
thì không mong gì mở được. Chưa từng nghe cái hư không bị ai mở được, vì hư không vô 
hình chăng có gút và mở vậy (hư không dụ cho chơn tâm). 


Ông nên hiểu: hiện tiền sáu căn của ông đây: mắt, tai, ŭi, lưỡi, thân và ý, chúng làm 
mai mối cho sáu giặc (sáu thức), đến cướp giựt của báu nhà ông. Bởi thế nên các ông cùng 
tất cả chúng sanh, từ vô thie đến nay bị trièn phược trong vòng luân hồi, không vượt ra ngoài 
ba cõi được. 


LƯỢC GIẢI 


Vì sáu căn làm mai mối, dẫn chúng sanh ra sáu thức là lục tặc, cướp hại chơn tánh. 
Nghĩa là vì căn đối với cảnh, khởi vọng niệm phân biệt, nên chơn tâm phải bị mờ. Cũng như 
gió xao động, cặn сап nồi lên, nên tánh nước trong phải ап. 


У. Уі vọng nôi lên nên chơn tâm bị ân 


Này А Nan, sáu căn của ông như vậy, do vô minh vọng động nói lên, nên chơn tâm bị 
ân. Từ đây về sau, mỗi khi chiếu soi thì gồm cả vọng đều phát. 


Bởi thế nên rời tối và sáng, thời mắt ông không tháy, rồi động và tịnh thì tai ông 
không nghe, rồi thông và nghẹt thì mũi ông không ngửi, rôi các vị ra thời lưỡi ông không 
ném, rời các xúc trần thì thân ông không biết, rời cả pháp trần thì ý ông không phân biệt. 


VỊ. Xoay vọng về chơn thì sáu căn được tự tại 


Chỉ sáu căn của ông không theo sáu trần cảnh khởi vọng niệm phân biệt, tùy ông mở 
gút (vọng nhiễm) được một căn nào thì các căn đều được giải thoát. Nghĩa là ngoài không 
cùng với trần cảnh gút chặt, trong thâu phục phiền não trở lại với chơn tâm sáng suốt, thì năm 
căn bị gút chặt kia cũng đều được hoàn toàn giải thoát. Lúc bẩy giờ sáu căn tự tại, thay nhau 
cần dùng, các giác quan: thấy, nghe, hay, biết, không còn bi cuộc hạn nơi các căn: mất, ai, 
mũi, lưỡi v.v... chỉ nương các căn phát ra tác dụng: không cần có trần cảnh đối chiếu mà cũng 
vẫn thấy, nghe, hay, biết. 


УП. Dẫn chứng các vị thấy, nghe, hay, biết được tự tại, không còn bị cuộc hạn 
nơi căn 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


А Nan! Ông đã ау trong hội này, như ông А Na Luật Đà không có con mắt mà vẫn 
thấy. Rồng Bạt Nan Đà không lỗ tai mà vẫn nghe. Thần nữa Căn đà không lỗ mũi mà ngửi 
được mùi. Ông Kiều Phạm Bác Đề cái lưỡi không phải lưỡi người, mà biết được các món ăn 
của người. Ông Thần Thuấn Nhã Ра không có thân mà vẫn biết xúc. Ông Ma Ha Ca Diếp tu 
diệt tận định, dứt trừ ý căn đã lâu, mà vẫn phân biệt được rõ ràng. 


A Nan! Hiện nay các căn của ông néu hoàn toàn gỡ hết cái gút chặt nơi trần 

cảnh (không theo trần cảnh phân biệt) trong chinh phục được phiền não, trở về với chơn tâm 

rồi thì hiện tiền thân căn và thé giới đây đều không còn; cũng như nước nóng băng tan, ông 
liền chứng được quả Phật. 


A Nan! Như người thé gian, cái thấy của họ chỉ gom ở con mắt. Nếu bảo họ 
nhắm mắt lại, thì hiện tiền tối đên, sáu căn mờ mit, đầu chân in nhau. Người kia lấy tay rờ 
khắp cả thân thể, tuy mắt họ không thấy, mà cũng vẫn biết đâu là đầu và đâu là chân; cái hiểu 
biết đồng nhau (đây cũng là một bằng chứng: các giác quan chẳng bị cuộc hạn nơi căn và 
trần). 


А Nan, nhơn sáng mới thấy, néu tối thời không thấy. Nay không cần sáng mà 
cũng thấy biết, như thé thì cái tối kia không thê làm mờ (mát) cái “thấy biết” của ông được. 
Căn và trần các vọng đã tiêu rồi, thì liền trở lại với chơn tánh. 


VIII. A Nan nghĩ: các giác quan hiện tiền là vọng, tại sao Phật lại dây nương nơi 
đó làm nhơn địa tu hành, đê chứng đặng quả Phật chơn thật 


A Nan thưa: Bạch Thế tôn, như lời Phật dạy: “Muốn câu quả Phật thường còn, thì cái 
nhơn địa phát tâm tu hành phải chơn thật, mới chứng được quả vị chơn thật”. 


Bạch Thé tôn! Bò đề, Niết bàn, Chon như, Pháp tánh, Yêm ma la thức, Không Như 
Lai tạng và Đại viên cảnh trí, bảy danh từ tuy khác, chớ cũng đông một quả Phật thanh tịnh 
thường còn không hoại. 


Còn cái thấy, nghe, hay, biết, các giác quan của con đây, nếu rời các trần cảnh 
hiện tiền: tối, sáng, động, tịnh, v.v..., thời không còn thấy, nghe, hay, biết nữa. Quanh quân 
tới lui, chín chắn suy tìm, thì cái tâm của con hoàn toàn không chon thật. Tại làm sao Phật 
dạy lấy cái hư vọng đoạn diệt này làm nhơn tu, dë cầu quả Phật thường còn không sanh - diệt 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


cho được. Vậy thì lời nói của Phật trước sau trái nhau, làm sao gọi là “Như Lai nói thật”, xin 
đức Từ tôn, từ bi vén mở chó mê mờ cho chúng con. 


IX. Phật bảo đánh chuông dé chứng nghiệm “tánh nghe” thường còn 


Phật dạy: A Nan, ông tuy học rộng, nghe nhiều, nhưng các phiền não hữu lậu 
(mê lầm) chưa hết, nên ông chỉ biết suông cái tên “điên đáo”. Đến lúc cái “điên đảo” thật 
hiện tiền, thì ông lại không biết. Như thé thì sự tin hiểu của ông chưa được chắc chắn. Tôi 
nay đem những việc thường trong đời, để trừ các nghi lầm cho ông. 


Khi đó Phật liền bảo ông La Hầu La đánh một tiếng chuông, rồi hỏi ông A 
Nan răng: 


-Ông có nghe không? 


A Nan thưa: Nghe. 


Đến lúc chuông hết ngân, Phật lại hỏi: 


Ông có nghe không? 


A Nan thưa: Không nghe. 


Phật lại bảo ông La Hầu La đánh một tiếng chuông nữa và hỏi: Ông có nghe 
không? 


A Nan đáp: Nghe. 


Phật hỏi: Thế nào là nghe và thế nào là không nghe? 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


| A Nan thưa: Vì đánh chuông có tiếng ngân, nên con nghe, đến khi tiếng 
chuông hêt ngân thì con không nghe. 


Phật dạy: А Nan! Khi tiếng chuông hết ngân, ông nói rằng: “không nghe”; néu 
ông that không có “cái nghe” thì ông đông như cây đá, tại sao khi đánh tiêng chuông thứ hai, 
ông lại có nghe? 


Vậy cho biết: cái “tiếng” (cảnh) khi có khi không, chớ cái “nghe” (tâm) của 
ông lúc nào cũng có. Nêu cái “nghe” của ông thật không, thì cái gì biệt được “không nghe” 
đó? 


Thé nên ông phải biết: cái “tiếng” đối với cái “tiếng” nó tự sanh và diệt, chớ ở 

ái “nghe” (tâm) của ông, không phải vì tiếng sanh mà nó “có”, tiếng diệt mà nó “không”. 

Tại ông điên đảo hôn mê, nhận cái “thường” (tánh nghe) làm đaon diệt (tiếng), chớ không 

phải rời sáu trần cảnh: sắc, thinh, hương, v.v... mà các giác quan thấy, nghe, hay, biết của ông 
không có. 


LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ bảy, Phật chỉ rất rõ ràng các giác quan: thấy, nghe v.v... là tâm 
và thường còn. 


X. Phật chỉ khi ngủ, cái “nghe” cũng không mát 


Bằng chứng thứ hai: Như người đang ngủ, nằm trên giường chõng, trong nhà có 
người giã gạo, khi đó người ngủ kia mơ màng, tưởng là tiếng trống hoặc tiếng chuông, đến 
chừng thức dậy rồi mới nhận rõ đó là tiếng chày giã gạo. 


А Nan! Người ngủ kia, mặc dù đối với cảnh vật hiện tiền, họ không thấy biết, mà cái 
“nghe” của họ cũng không mát. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Dù cho thân thể ông đến khi già chết tiêu tan, mà cái “tánh nghe” này cũng không vì 
ông già, chêt đó mà tiêu diệt. Bởi chúng sanh từ vô thi đên giờ, cứ theo các trân cảnh, khởi 
vọng niệm phân biệt lăng xăng, chưa từng ngộ được chơn, tâm thường còn của mình 


Vì cứ nương theo vọng niệm phân biệt, chăng nương theo chơn tâm thường trụ, cho 
nên đời đời. nhiễm ô, trôi lăn trong vòng sanh tử. Vậy các ông phải bỏ cái vong niém sanh 
diệt, theo về với chơn tâm thường trụ. Khi chơn tâm thanh tịnh sáng suốt hiện tiền rồi, thì 
căn thân, trần cảnh và vọng trần và tâm cấu nhiễm đã tiêu rồi, lúc bấy giờ lo gì chăng thành 
quả Phật vô thượng. 


Mục Lục Khóa Thứ bảy 
Triêt Lý Đạo Phật hay là 
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm (uếp theo) 


--- 000 --- 
Bài Thú Bón 


Muc Luc 


I. Ngài A Nan hỏi Phật: trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được? 

II. Phật chỉ chỗ trói cột (gút) 

III. A Nan hỏi: tại sao bị sanh tử luân hồi hay được tự tại giải thoát cũng vì sáu căn? 
IV. Phật nói bài kệ tóm lại nghĩa trên 


V. Vọng hết thì chơn hiện 


9. Nge A Naau 4 l¿ РИ е: trčc eL lý L] ch ѓо ё бт sao «1 LIL IL k7 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy về cái nghĩa thứ hai là phải biết rõ 
gốc rễ của phiền não ở chỗ nào, mới có thế trừ được. Cũng như người mở gút, nếu 
không biết mối gút ở đâu thì không bao giờ mở duoc. 


Bạch Thế tôn! Chính thế, chúng con đây cũng vậy, từ vô thỉ đến nay, cùng với 
các vô minh chung (đồng) sanh và chung diệt; tuy mang danh xuắt gia, học rộng nghe 
nhiều, thật ra cũng như người bị bệnh rét (làm cử) cách ngày (giác thời tự ngộ, xúc 
cảnh hoàn mê). 


Cúi xin đức Như Lai thương xót những kẻ trầm luân hiện tại cũng như vị lai chỉ 
dạy cho ở nơi thân tâm này, chỗ nào triền phược (gút), và làm sao mở được? 


22. Z⁄L eh «4LÌ гше cLlz (де) 





Khi đó Phật cùng với mười phương chư Phật, đều thương xót A Nan và đại chúng 
cùng các chúng sanh đời sau, nên trên đảnh các Ngài đồng phóng hào quang quý báu chiếu 
khắp tất cả, đồng gọi A Nan cùng đại chúng và dạy rằng: 


- Nay các ông muốn biết cái “câu sanh vô minh” (vô minh chung cùng sanh từ vô 
thi đến nay) dë trừ, và “quả vô thượng Вб đề” để tu chứng, vậy nay ta sẽ chỉ rõ cho 
các ông. 

Này A Nan, khiến cho các ông nhiều kiếp sanh tử luân hồi, chỉ vì sáu căn mà 
làm cho các ông chứng được đạo quả Bồ đề an vui giải thoát, cũng chỉ vì sáu căn của 
các ông mà thôi. 


LƯỢC GIẢI 


Mười phương các đức Phật, đồng phóng hào quang, đồng dạy như vậy, là để cho A 
Nan và đại chúng đều biết: đây là một phương pháp duy nhứt, không những một mình đức 
Thích Ca, mà cả mười phương chư Phật cũng đồng chỉ dạy như thé. 


* 


277. A Nau he: tii оао ZL] sann z (ги ale aç Oe zH zL gelli све 


eL мге uè Ø е7 





Ông А Nan đã nghe Phật chỉ dạy, nhưng chưa hiểu nên kính сап hỏi Phật: 


- Bạch Thế tôn, tại sao làm cho chúng con nhiều kiếp sanh tử luân hồi cũng vì 
sáu căn, còn được an vui giải thoát cũng chỉ do sáu căn, chứ không phải do vật gì 
khác? 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật dạy rằng: Căn và trần đồng một thể (tâm), triền phược và giải thoát không 
hai (mê thì triền phược, ngộ thì giải thoát). Các thức hư vọng, cũng như hoa đốm giữa 
hư không. 


LƯỢC GIẢI 


Căn trần không lỗi mà lỗi tại vọng thức phân biệt, song thức thì hư vọng không có 
thật thể như hoa đốm giữa hư không. 


Cũng đồng căn và trần này, song phàm phu vì mê, khởi vọng thức phân biệt ngã, 
pháp, nên bị triền phược, gọi là kiết (gút). Thánh non cũng đồng căn trần này, song vì giác 
ngộ không khởi phân biệt cháp thật có ngã, pháp nên được giải thoát, thế gọi là (mở). 


* 


A Nan, vì có trần cảnh, nên ở nơi căn mới khởi ra phân biệt. Vì đã có cái năng 
phân biệt ở nơi căn, nên mới hiện ra cái tướng bị phân biệt là cảnh. Căn (kiến) và 
cảnh (tướng) đối đãi nhau vọng hiện, chớ không thật có (vô tánh). Cũng như hình cây 
lâu gác gác nhau. 


LƯỢC GIẢI 


Vì các cây lau gác nhau, nên ở xa xem như có hình người hay vật. Cái hgình này 
không thật. Đây là dụ cho căn trần hư huyễn không thật, vì đối đãi nhau nên vọng hiện ra 
mà thôi. 


- Thế nên, khi thấy, nghe, hay, biết, mà khởi vọng niệm phân biệt, đó là gốc vô 
minh. Còn khi thấy, nghe, hay, biết mà không khởi vọng niệm phân biệt, đó là Niết 
bàn. Ở trong chơn tâm thanh tịnh, không có dung chứa vật gì cả. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dạy, khi sáu căn đối với sáu trần cảnh nếu khởi vọng niệm phân biệt, 
đó là gốc của vô minh triền phược (trói cột). Bởi thế nên Phật nói: “vì sáu căn làm cho các 
ông sanh tử luân hồi”. Trái lại, khi sáu căn đối với sáu trần, mà không khởi vọng niệm phân 
biệt đó là Niết bàn, là giải thoát (mở gút) nên Phật nói: “Làm cho các ông được an vui giải 
thoát cũng vì sáu căn”. 


IU. РИТ асс 4 гт Ql agh la {їй 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khi đó Phật muốn tóm lại các nghĩa trên, nên nói bài kệ ý nghĩa như vầy: 
NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN 

Chơn tánh hữu vi không 
Duyên sanh có như huyễn 
Bát thật như không hoa 
Ngôn vọng hiên chư chon 
Vọng, chơn đồng nhị vọng 
Do phi chơn phi chơn 
Vân hà kiến sở kiến 
Trung gian vô thật tánh 
Thị cố nhược giao lô 
Giải kết đồng sở nhơn 
Thánh phàm vô nhị lộ 
Nhữ quán giao trung tánh 
Không hữu nhị câu phi 
Mê hối tức vô minh 
Phát minh tiện giải thoát 
Giải kết nhơn thứ đệ 
Lục giải nhứt diệc vong 
Căn tuyên trach Viên Thông 
Nhập lưu thành Chánh giác 
Đà na vi tế thức 
Tập khí thành bộc lưu 
Chơn phi chơn khủng mê 


Ngã thường bắt khai diễn 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Tự tâm thủ tự tâm 
Phi huyễn thành huyễn pháp 
Bát thủ vô phi huyễn 
Phi huyễn thường bát sanh 
Huyễn pháp vân hà lập 
Thị danh diệu liên hoa 
Kim cang vương bảo giác 
Như huyễn tam ma đề 
Đàn chi siêu vô học 
Thử A tỳ đạt ma 
Thập phương Bạc Già phạm 
Nhứt lộ Niết bàn môn 

DỊCH NGHĨA BÀI КЁ 


Xứng theo chơn tánh (chơn tâm) thì các pháp hữu vi (vọng) không thật có, do 
nhơn duyên sanh, cũng như vật huyễn thuật. 


Xứng về chơn tánh thì vô vi (chơn) cũng không thật có, vì nó không sanh diệt, 
như hoa đốm giữa hư không. 


Nói hữu vi là vọng, để hiển vô vi kia là chơn. Vì đối đãi nhau mà có, nên 
“chơn” và “vọng” cũng đồng vọng cả. Đến lý này, còn không thể nói là “chơn” hay 
“phi chơn”, thì làm sao gọi nó là cái “thấy” (căn) hay cái “bị thấy” (trần) được. Vì nó 
như vật huyễn, chẳng có thật tánh, cũng như hình cây lâu gác. 


Giải thoát hay triền phược đồng do sáu căn. Được chứng Thánh hay bị đọa 
phàm cũng bởi sáu căn, chớ không có con đường nào khác. Các ông cứ xem hình 
cây lâu gác kia, nói có hay nói không đều không thể được. Hễ mê muội là vô minh, 
còn giác ngộ thì giải thoát. 


Cột gút lại hay mở ra, đều phải theo thứ lớp. Khi sáu gút (sáu căn) mở rồi, thì 
cái tên một cũng không còn (vì không còn đối đãi, nên không thể kêu gọi). Các ông lựa 
được căn viên thông tu hành, thì mau đặng thành quả Phật. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Thức A Đà Na (thức thứ tám) rất là tinh tế, các chủng tử trong thức này nó sanh 
diệt rất vi tế, như giòng nước chảy mau. Ta đối với phàm phu và tiểu thừa không hề 
giảng nói (thức này) vì sợ chúng mê lầm chấp là “chơn” hay là “vọng”, đều có hại cả. 


Tự nơi tâm các ông, trở lại chấp lấy tự tâm các ông. Chơn tâm không phải 
huyện mà trở lại thành hư huyễn. Nếu đối với các “chơn” mà các ông không sanh 
tâm chấp thủ: với cái “chơn” kia hãy còn không sanh, huống chỉ là cái “hư huyễn” 
làm gì có được. 


Đây là con đường duy nhứt của mười phương các đức Phật tu hành đến cảnh 
Niết bàn. Pháp này tên là Diệu Liên Hoa, cũng tên Kim Cang Vương Bảo Giác và cũng 
tên là Như huyễn Tam ma đề. Chỉ tu trong giây phút thì được quả vô học. 


Khi đó A Nan và đại chúng nghe Phật nói bài kệ nghĩa lý thâm trầm, nên tâm trí 
mỗi người đều trở nên sáng suốt, được lợi ích chưa từng có. 


LƯỢC GIẢI 


Ông A Nan đã máy lần cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào mười phương các đức 
Phật tu hành để được thành đạo chứng quả. Điều ấy, Phật chỉ dạy đến đây đã tường tận. 


Từ trước đến đây là nói về phần đốn tu và đốn chứng. Từ đây về sau Phật mới dạy 
về phần tiệm tu. 


Z. “le Alt tè chlu Zd е 


- Này A Nan, tùy ông lựa chọn sáu căn mà tu hành, nếu sự kiết phược ở nơi 
căn diệt; khi các vọng đã tiêu hết, thì đó là “chơn” chứ gì nữa! 


A Nan, ông hãy xem cái khăn đã cột sáu gút đây, có thể đồng một thời mở 
được hết sáu gút được không? 


A Nan thưa: Bạch Thế tôn, sáu gút tuy đồng một cái khăn, song khi cột, đã 
tuần tự mà cột, thì khi mở cũng phải theo thứ lớp mà mở, không thể đồng một thời 
mở được hết. 


Phật dạy: Sáu căn của ông khi giải trừ cũng phải như vậy. Mở gút đầu tiên là 
phá trừ ngã chấp (chấp ta) trước chứng đặng nhơn không. Tiến đến từng thứ hai là 
phá trừ Phá chấp, sau mới chứng đặng pháp không. Ngã, pháp đều không sanh, thế 
mới gọ là Bồ tát đặng Vô sanh nhẫn (an nhẫn nơi nhơn, pháp đều không sanh) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Mục Lục Khóa Thứ bảy 
Triêt Lý Đạo Phật hay là 
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm (uếp theo) 


--- 000 --- 


Bài Thứ Мат 


Mục Lục 


I. Ngài A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông 
I. Phật hỏi hai mươi lắm vị Thánh, do tu pháp môn gì mà được chứng quả 
III. Hai mươi làm vị Thánh đều thuật lại pháp tu của mình được chứng đạo quả 


IV. Ngài Quán Âm Кё lại sự kết quả 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


е. Ngt A Nan 4С РЕ php ta ойн thong 


Ngài A Nan và đại chúng nhờ Phật khai thị trí tuệ sáng suốt, tâm hét nghi lầm, nên 
đồng lạy Phật, quỳ gối chắp tay và kính cần thưa rằng: 


- Bạch Thế tôn, chúng con là kẻ phiêu linh nhiều kiếp bàn cùng cô quanh, 
không biết nhờ có hạnh phúc gì mà được làm em của Phật, cũng như đứa hài nhi mát 
sữa đã lâu, nay lại gặp được từ mẫu. 


- Bạch Thế tôn, hôm nay chúng con thâm tâm đã được khai ngộ, hết những 
nghi ngờ, nghe Phật chỉ dạy hiểu được cái nghĩa “sáu gút mở thì cái tên một gút cũng 
không còn”. Nhưng chúng con còn chưa hiểu “tu căn nào mới được viên thông”. 
Cúi xin đức Như Lai, duỗi lòng đại bi khai thị cho chúng con lần cuối cùng, may ra ở 
cơ hội này, con trở lại với bản tâm thanh tịnh của mình, được thành đạo quả. 


20. Се 41 hai mO (Om Г] Thuk, do tu php mon gè së ПОП. cế xạ gall 


Khi đó đức Phật hỏi toàn thể đại chúng: Các ông là người tu hành trong đạo của 
ta, vậy khi các ông mới phát tâm, đối với 18 giới (sáu căn, sáu trần và sáu thức) do tu 
theo phương tiện nào mà được thành đạo quả? 


LƯỢC GIẢI 


Tuy nói 18 giới, chớ tóm lại thì có 6 căn. Do sáu căn tu hành mà được thành đạo 
quả. Nên trước kia Phật nói: “Sanh tử luân hồi hay an vui giải thoát, cũng chỉ tại sáu căn 
của các ông” (vì muốn cho độc giả hiểu qua những pháp tu của 24 vị Thánh, nên lần tái bản 
quyền Đại cương Lăng nghiêm này, chúng tôi có trích một đoạn (từ trang 166 đến 201) 
trong bản kinh Lăng nghiêm do ông Tâm Minh dịch in thêm vào đây, để giúp độc giả nghiên 
cứu) 


227. Фа «ГГУ Om oL] Thuk Ou thule (ГУ php tu cr x4 ПОО chug OOs gal 
1. DO THANH TRÀN CHÚNG A LA HÁN 


Ông Kiều Trần Na trong hàng năn vị Tỳ kheo, liền từ chỗ ngồi đứng dạy bạch Phật 
rằng: - Con ở nơi Lộc Uyễn và Kê Viên, gặp đức Như Lai khi mới thành đạo; nhân 
nghe âm thanh thuyết pháp của Phật mà tỏ ngộ lý Tứ đế. Phật hỏi các Tỳ kheo, thì 
con trước hết được gọi là “hiểu”; Như Lai ấn chứng cho con tên là A Nhã Đa. Con do 
nơi âm thanh vi diệu viên mãn mà thành bực A La Hán. Nay Phật hỏi pháp tu viên 
thông, thì như chỗ sở chứng của con, âm thanh là hơn cả. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Viên dung thông nhập Như lai tạng diệu chơn như tánh của các pháp nên gọi là viên 
thông. Bất cứ tu pháp nào mà chứng được chơn như của tất cả Pháp thì đều gọi pháp đó là 
viên thông. 


Trong các đoạn trước, Phật đã chỉ rõ cho chúng ta thấy: sanh tử luân hồi do nơi sáu 
căn, mà được an vui diệu thường cũng do nơi sáu căn; sáu căn tuy vọng, nhưng không thể 
ngoài sáu căn mà tìm cái chơn được, vì rằng trong khi đang mê, chúng ta đem sáu căn này 
mà thấy nghe cảm xúc; đến khi giác ngộ chúng ta, chúng ta cũng chỉ đem sáu căn này mà 
tiếp xúc với trần cảnh. Vậy mà khi mê thì các căn bị ràng buộc nên gọi là gút (kiết); đến khi 
ngộ thì sáu căn được viên thoát nên gọi là mở. 


Vì sao mà thành ra cột gút, và làm sao để mở gút thì trước Phật đã dùng phương 
tiện cột khăn mở khăn để chỉ dạy rõ ràng. Đồng một tánh Như Lai tạng mà vì nguyên do mê 
lầm nên hiện ra sáu căn ràng buộc. Bởi thế nên nếu nói rằng vọng, thì căn nào cũng vọng; 
mà nói rằng chơn, thì căn nào cũng chơn. Nếu một căn được chơn thì tất cả các căn đều 
chơn. Lúc bấy giờ các căn tự tại không còn bị bó buộc trong phạm vi: mắt chỉ thấy sắc, tai 
chỉ nghe tiếng, mũi chỉ ngưởi mùi v.v... mà trái lại sáu căn tự tại thọ dụng. Vậy nên tu nhãn 
căn, không phải là tiệt, tu nhĩ căn không phải là thắng v.v... cho đến bắt luận tu một căn nào 
hay một món đại nào cũng như nhau cả, không gì hơn chẳng gì kém, miễn làm sao thấy rõ 
thật tánh của một pháp thì được viên ngộ viên thoát. Ông A Nan tuy đã thâm ngộ cái ý 
nghĩa viên ngộ viên tu ấy, nhưng hiện tiền chưa rõ sáu căn, căn nào thích hợp với trình độ 
của mình và chúng sanh ở cõi Ta bà này, nên cầu Phật chỉ bày. Phật liền gạn hỏi trong đại 
chúng, các vị Bồ tát và các vị A La Hán đã chứng quả vô học, để xem mỗi người, khi ban sơ 
phát tâm, tu theo phương tiện gì mà đặng ngộ đạo. Một điều mà chúng ta nên chú ý là Phật 
gạn hỏi chỗ ngộ đạo của các bậc Thánh hiền tăng, đây không phải để so sánh chỗ hơn 
kém, mà cốt dë chứng minh lời Phật đã dạy trước, để chỉ rõ lối tu viên đốn của Đại thừa, 
khác lối tu tiêm thứ của Nhị thừa, và аё cho ngài А Nan nhân đó, tự lựa căn nào viên thông 
thích hợp với trình độ của mình mà tu để được giải thoát. Không riêng ông A Nan, nếu 
chúng ta sau khi nghe hiểu và biết lựa láy một pháp thích hợp để tu hành, thì sẽ dàng ngộ 
nhập viên thông tam muội. 


Ông Kiều Trần Như cùng bốn thầy Tỳ kheo (5 ông này theo Phật tu khổ hạnh và 
được Phật hóa độ trước nhứt) nhân âm thanh của Phật thuyết pháp mà ngộ lý Tứ аё, 
chứng viên thông; nên đối với pháp môn thích hợp làm cho ông chứng ngộ, thì thanh trần là 
hơn cả. Thứ nhứt nhờ âm thanh của Phật giảng về Tứ đế mà ngộ được lý Tứ аё (khổ, tập, 
diệt, đạo). Thứ hai ông quan sát rõ thấu thật tướng của âm thanh, mà ngộ đạo. Thật tướng 
của âm thanh là vô tướng, không đọa về nhân duyên, tự nhiên, hòa hợp, phi hòa hợp như 
trước Phật đã chỉ dạy; nó thường vắng lặng, cùng khắp 10 phương, theo nghiệp cảm, theo 
tâm lượng của chúng sanh mà phát hiện, nên tuy khi chúng ta không đem tâm phân biệt, mà 
khi ấy tiếng cũng chẳng phải không, chẳng phải các chúng sanh khác cũng tuyệt không 
nghe thấy như ta. Xưa nay chúng ta chỉ phân biệt theo giả ảnh của thanh trần sanh diệt đối 
đãi với ta, nên bị thống khổ theo khi có tiếng, hay khi không có tiếng, chứ chưa hề lắng lòng 
định trí rời vọng trần để quán thật tánh của những tiếng động tịnh là từ đâu, nên cũng chưa 
hề liễu nhập tánh âm thanh vốn là tánh diệu chơn như của Như Lai tạng. Thật tướng âm 
thanh đã như vậy, thì thật tướng trí do âm thanh thuyết minh cũng vậy. 


* 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2. DO SẮC TRÀN CHÚNG АГА HÁN 
Ông Ưu Ba Ni Sa Đà liền từ chỗ ngồi đứng dây đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: 


- Con gặp Phật lúc mới thành đạo, nhơn quán tướng bắt tịnh, sanh tâm rất 
nhàm chán xa lia; từ tướng bát tịnh đến tướng xương trắng, vi trần rồi tan về hư 
không, sắc không, không hai, ngộ thật tánh các sắc, thành vô học đạo. Đức Như lai 
ấn chứng cho con tên Ni Sa Đà, sắc phù trần tiêu hết, sắc diệu tánh châu mật viên 
dung. Con từ sắc tướng kia mà thành bực A La Hán. Nay Phật hỏi viên thông thì như 
chỗ sở chứng của con, quán sắc làm nhơn là hơn cả. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Ư Ba Ni sa Đà (Tàu dịch là Trần Tánh, theo chỗ ngộ mà đặt tên), nhơn quán 
sắc tướng mà chứng quả. Hàng Nhị thừa thì quán bát tịnh để sanh tâm nhàm chán diệt 
tham dục, cầu chứng Niết bàn. Trái lại hàng Bồ tát quán bát tịnh аё nhận rõ nhân duyên 
thống khổ, chỗ đảo cháp Bắt tịnh kế tịnh của chúng sanh mà hóa độ, phá trừ tâm tham 
đắm sắc thân ngũ dục. 


Ông Ưu Ba Ni Sa Đà tu theo pháp quán đó, tịnh tâm nhiếp ý, quán sát thân phần 
của chúng sanh, chỉ toàn là một vật nhơ nhớp thối tha, cả từ đầu đến chân, từ trong ra 
ngoài, và rõ ràng nhứt khi thân ấy đã thành một tử thi phình trướng Бат xanh, bại hoại, máu 
mủ chảy ra, gân thịt úa rửa, cầm thú rúc ăn, xương gân ly tán, chỉ còn nắm xương khô, lần 
lần tiêu ra tro bụi, biến vào hư không. Các sắc thân đã tan về hư không, đâu có phân biệt 
chia rẽ sai khác; chỉ vì đem tâm phân biệt, tương đối với sắc mà gọi là không, tương đối với 
không mà gọi là sắc, vậy nên sắc, không đều không tự tánh. 


* 


3. DO HƯƠNG TRÀN CHÚNG A LA HÁN 


Ông Hương Nghiêm Đồng tử liền từ chỗ ngồi, đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch 
rằng: - Con nghe đức Như Lai dạy con chín chắn quán các tướng hữu vi. Con liền từ 
tạ Phật lui về nhà thanh trai yên tịnh, trông thấy các thầy Tỳ kheo đốt hương trầm 
thủy, mùi hương lặng lẽ bay vào trong mũi; con quan sát mùi hương đó: chẳng phải 
khói, chẳng phải lửa, đi không chỗ tới, đến không chỗ bắt đầu, do đó vọng ý thức con 
tiêu diệt, phát minh tánh vô lậu. Đức Như lai ấn chứng cho con hiệu là Hương 
Nghiêm, hơi hương phù trần thoạt diệt, hơi hương hiệu tánh được mật viên. Con do 
nơi hương trần kia mà thành bực A La Hán. Nay Phật hỏi viên thông, thì như chỗ sở 
chứng của con, hương nghiêm là hơn cả. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Hương Nghiêm Đồng tử (theo chỗ ngộ mà đặt tên) nhân quan sát cái tướng 
hữu vi là hương trần mà chứng được viên thông. Thường thường chúng ta chỉ tưởng mùi 
hương là một thứ sẵn có của gỗ trầm v.v... hễ có gỗ trầm là có hương; nhưng xét kỹ thì mùi 
hương ấy đâu phải chỉ do gỗ trầm mà có được; còn do không khí, do lửa đốt và do tỷ căn 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


của ta tiếp xúc, tỷ thức giác xúc, ý thức phân biệt thì không thành mùi hương được. Vậy 
thật ra tánh chơn thật hương trần không phải là năng tri sở tri, cũng không phải là ly năng tri 
sở tri mà nó có ra, chỉ tùy theo nghiệp của mỗi chúng sanh mà phát hiện. 


* 


4. DO VỊ TRÀN CHÚNG BÓ ТАТ 


Hai vị Pháp vương tử Dược Vương và Dược Thượng cùng năm trăm Phạm thiên 
trong hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch rằng: - Con từ vô thỉ 
kiếp làm lương y trong đời, miệng con từng nếm các vị cỏ, cây, vàng, đá của thế giới 
Ta bà này, số đến mười vạn tám nghìn thú; như vậy đều biết hết thảy vị của: đắng, 
cay, chua, ngọt, mặn, lạt, các vị hòa hiệp, câu xanh, biến dị, cho đến nào là lạnh, là 
nóng, có độc, không độc, đều biết khắp cả. Sau con lại nhân thừa sự đức Như lai mà 
hiểu rõ vị tánh, chẳng phải không, chẳng phải có, chẳng phải tức thân tâm, chẳng 
phải ly thân tâm, phân biệt vị trần, mà đặng khai ngộ. Do đó, Phật ấn chứng cho anh 
em con hiệu là Dược Vương Bò tát, Dược Thượng Bò tát và làm pháp vương tử ở 
trong hội này; chúng con nhon vị trần mà dàng giác ngộ lên hàng Bò tát. Nay Phật 
hỏi viên thông, thì như chỗ sở chứng của con, quán vị trần làm nhơn là hơn cả. 


LƯỢC GIẢI 


Vị trần là các vị cay, chua, đắng, ngọt; vị hòa hiệp như các món ăn do nhiều thức 
hiệp lại; vị câu sanh như ớt sẵn cay, bồ hòn sẵn đắng; vị biến dị là do thay đổi mà ra, như 
mật ông аё lâu hóa chua, rượu để lâu thì lạt... 


Ngài Dược Vương, Dược thượng Bồ tát do phân biệt quán sát bốn nhân của vị trần 
mà chứng đạo. Quán sát nguyên nhân của vị, như thế nào? Nếu nói vị cho hư không thì 
sao nếm hư không, không biết ngọt, đắng; nói rằng vị thiệt có, thì vị vốn vô hình; nói rằng vị 
tức là thân tâm, thành ra nó có tánh biết; còn nói vị ly thân tâm thì cái gì phân biệt mà biết 
vi. Hai vị Bồ tát quan sát như vậy, ngộ nhập cái tánh phi tức, phi ly, phi không, phi hữu của 
vị trần, nên vọng ý tiêu tan, mà giác tánh được tỏ bày vậy. 


* 


5. DOXÚC TRÀN MÀ CHỨNG THÁNH 


Ông Bạt Đà Bà La với mười sáu người bạn Bồ tát sơ phát tâm, liền từ chỗ ngồi, 
đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: 


- Kiếp trước, lúc đức Phật Oai Âm Vương ra đời, chúng con nhân đặng gặp 
Phật, nghe pháp mà xuất gia, trong ngày chúng Tăng tắm gội, con theo thứ tự vào 
nhà tắm, thì thoạt nhiên ngộ biết thủy trần vốn không rửa bụi trần hay không rửa bụi 
trần, tâm giác thường vắng lặng, không có tướng gì ... do tập quán cũ ấy gia được 
thành bậc vô học. Đức Oai âm vương gọi tên con là Bạt Đà Bà La, nhân diệu xúc tỏ 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


bày sáng suốt, thành vị Phật tử trụ. Nay Phật hỏi viên thông, thì như chỗ sở chứng 
của con, quán xúc trần làm nhơn là hơn cả. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Bạt Đà Bà La (Tàu dịch là Thiên Thủ hay Hiền Hộ) nhân quán xúc trần mà ngộ 
nhập viên thông. Xúc là đụng chạm, tiếp xúc. Cảnh bị biết của thân căn, hay nói cách khác 
là cảnh ứng hợp thân cần phát sanh, nhận biết có lạnh, nóng, trơn, nhám v.v... đều là xúc 
trần. Như vậy, xúc trần được phát hiện là bởi có thân căn với sắc cảnh, thiếu một không 
thành, xúc trần hư dối. Vả lại như khi đối trước một lò lửa, nếu kẻ rét thì có cảm xúc ấm, 
còn kẻ ấm thì lại có cảm xúc nóng thêm. Vậy thì chỉ tùy chúng sanh mà thành lạnh hay 
nóng, không có thật thể nhất định. Đối với nước cũng vậy, khi chúng ta dùng nước tắm gội 
thân thể, nước chảy trên mình mà sinh ra cảm giác thế này thế khác, gọi là xúc trần. Nhưng 
xét nghiệm kỹ thì khi ta gọi là tắm rửa, ấy là rửa thân thể hay rửa bụi trần? Nếu nói là rửa 
thân thể, thì như không bụi trần lấy gì để rửa, nếu nói là rửa bụi trần, thì như nước chảy trên 
đất cũng gọi là tắm rửa dàng sao? Thé thì nước, bụi trần, thân thể vốn thật an nhiên, nước 
không phải hay rửa (năng), mà bụi trần và thân thể không phải bị rửa (sở), cho nên xúc trần 
chỉ là tướng giả dối, đối đãi theo vọng nghiệp chúng sanh không xúc mà hiện xúc, nên xúc 
trần đều là như huyễn: phi hữu, phi vô. Ngộ được như vậy mà tu hành, tức thành bực vô 
học. 


6. DO PHÁP TRÀN CHỨNG A LA HÁN 


Ông Ma Ha Ca Diếp và Tỳ kheo ni Tử Kim Quang, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ dưới chân Phật và bạch rằng: - Con nhớ kiếp trước, trong thế giới này có nhiều đức 
Phật ra đời hiệu Nhựt Nguyệt Đăng, con được thân cận nghe pháp tu học, sau khi 
Phật diệt độ thì cúng dường xá lợi, đốt đèn nối ánh sáng, lại dùng vàng tử kim sáng 
chói mà thếp hình tượng của Phật. Từ đó đến nay đời đời thân con thường được đầy 
đặn, ánh sáng như đồng vàng tử kim, còn Tỳ kheo ni Tử Kim Quang này chính là 
quyến thuộc của con, từng đã cùng phát tâm một lúc với con. Con xem thấy thế gian 
sáu trần biến hoại, nên chỉ đem tâm không tịch tu hành, thành diệt tận định. Thân tâm 
tự tại hay vượt qua trăm ngàn kiếp, dường như khảy móng tay. Con do quán sát 
pháp không tịch mà thành bậc A La Hán; đức Thế tôn cho con là người tu hạnh đầu 
đà bậc nhứt. Diệu pháp mở sáng, các lậu tiêu trừ. Nay Phật hỏi viên thông, thì như 
chỗ sở chứng của con, quán pháp trần làm nhơn là hơn cả. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Ma Ha Ca Diếp nhân quán pháp trần mà ngộ nhập viên thông. Pháp trần là tất 
cả ấn tượng của tiền trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, lưu lại trong tâm ý mà làm cảnh sở 
duyên cho ý thức. Tất cả cảnh giới thế gian tóm lại không ngoài sáu trần; sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp ấy. Những pháp đó luôn luôn biến chuyển hoặc âm thầm kín đáo, 
hoặc rõ rệt phô bày, chứ không niệm nào yên lặng dừng nghỉ. Vừa vị lai đã thành hiện tại, 
vừa hiện tại đã thành quá khứ; như vậy hãy chỉ vào đâu mà cho là có pháp thiệt. Chỉ vào vị 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


lai u? Hay chỉ vào quá khứ, hiện tại? Thiệt không thể chỉ vào đâu được. Pháp trần đã 
không thiệt, pháp trần là chơn không, thì các món thọ tưởng, hư vọng phiền não, nương 
pháp trần sanh ra cũng liền tiêu diệt, phá trừ ý thức, chứng diệt tận định. Khi ấy thân tâm tự 
tại, đối với không gian cũng như đối với thời gian: không rời chỗ ngồi mà ở khắp mười 
phương, vượt trăm ngàn kiếp mà dường như trong giây phút khảy móng tay, thoát ngoài 
vòng chướng ngại của những sự lâu, mau, xa, gần, hạn cuộc. 


Sáu vị trên đây do tu sáu trần mà được chứng quả. 


* 


7.. DO NHÃN CĂN CHỨNG A LA HÁN 


Ông A Na Luật Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: - Con 
mới xuất gia thường ưa ngủ nghỉ, nên bị Như Lai quở trách là loại súc sanh. Nghe lời 
Phật quở, con khóc lóc tự trách, thức suốt bảy ngày không ngủ, hư cả hai mắt. Đức 
Thế tôn dạy cho con phép Tam muội nhạo kiến chiếu minh kim cang. Con không do 
con mắt mà vẫn xem thấy mười phương, tánh chơn rỗng suốt, như xem cái trái trong 
bàn tay. Như lai ấn chứng cho con thành bực A La Hán. Nay Phật hỏi viên thông, thì 
như chỗ sở chứng của con, xoay cái thấy trở về tánh nguyên, ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông A Na Luật Đà nhân tu về nhãn căn, xả bỏ sắc trần, xoay cái thấy (hư vọng) trở 
về kiến tinh (chơn tánh) mà thành bậc vô học. 


Kiến tánh thường diệu thường minh, nương nơi con mắt mà phát ra cái dụng thấy 
sắc gọi là nhãn căn; kiến tánh vốn đã diệu minh, cho nên kiến dụng chẳng lúc nào không 
minh không diệu. Chúng sanh nhiều kiếp mê lầm không tự nhận biết, trở lại chấp rằng cái 
thấy chỉ do con mắt mà có sắc trần; hễ có sắc trần thì gọi rằng có thấy; còn không sắc trần 
thì gọi rằng không thấy: mở mắt là thấy, nhắm mắt là không. Đã đem tánh thấy viên dung 
cùng khắp mà khuôn khổ một nơi, nên bị cách ngại, thấy không ngoài sống mũi, thấy không 
thấu đặng hai đời. Dẫu khi nhắm mắt, khi ngủ mê không thấy đã đành, mà khi mở mắt cũng 
chẳng thấy được sự thật của muôn pháp. Trong một đoạn trước, Phật gạn hỏi ông A Nan 
về cái thấy là tâm hay con mắt? Và Ngài đã bảo: Tâm thấy chớ không phải mắt thấy. Đây 
Phật chỉ cái kiến tánh này cho đến cái văn tánh, khứu tánh, v.v... cho chúng sanh rõ. Thế 
nên biết rằng: Có mắt không tâm, không thành có thấy; có tâm không mắt cũng thấy khắp 
mười phương, ấy gọi là “nhạo kiến chiếu minh”. Kiến tánh bản minh đó, xưa này không hề 
lay chuyển, ấy gọi là kim cang Tam muội. 


8. DO TỶ CĂN MÀ CHÚNG А LA HÁN 


Ông Châu Lợi Bàn Đặc Ca, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch 
rằng: - Con vì thiếu sự tụng trì, nên tánh tình ngu độn, khi mới gặp Phật, nghe pháp 
xuất gia, chỉ tụng trì một câu kệ của Như Lai, mà trong trăm ngày không thuộc, hễ 
nhớ trước thì quên sau, nhớ sau thì quên trước; Phật thương con ngu muội, dạy 
pháp an cư, điều hòa hơi thở ra vào; con liền quán hơi thở đến vi tế cùng tột, thấy 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


các hạnh sanh, trụ, dị, diệt từng mỗi sát na, mà tâm được rỗng rang tự tại không chút 
ngăn ngại; hết các món lậu thành A La Hán, ở dưới tòa của Phật, được ấn chứng 
thành vô học đạo. Nay Phật hỏi viên thông, thì như chỗ sở chứng của con, xoay hơi 
thở trở về tánh không, ấy là thứ nhất. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Châu Lợi Bàn Đặc Ca (là hai anh em, Tàu dịch là Đại Lộ Biên và Tiểu Lộ Biên. 
Đây là chỉ ông em) nhân tu tỷ căn mà chứng nhập viên thông. 


Kiếp xưa, ông là một vị Đại pháp sư vì tâm bỏn xẻn Phật pháp, không muốn nói cho 
ai nghe, nên bị quả báo ngu mê thiếu tánh nghe nhiều, hiểu rộng. Nhân đó Phật mới dạy 
phương pháp nhiếp tâm là điều hòa hơi thở ra vào, đếm từ một đến trăm, từ trăm lui một; 
sau khi tâm định tĩnh, xét cùng tột đến tướng vi tế của hơi thoể, thảy đều sanh, trụ, dị, diệt 
từng mỗi sát na. Tâm chỉ chú vào hơi thở, ngoài hơi thở không riêng có sự vật gì, cũng 
không có tướng hơi thở nữa, bởi vì hơi thở đã từng sát na chuyển biến, hơi thở không có 
thật tánh; vậy do tánh yên lặng, quán cảnh thanh tịnh, mà được rỗng rang sáng suốt. 


* 


9. DO THIỆT CĂN CHỨNG АГА HÁN 


Ông Kiều Phạm Bác Bà, liền từ chỗ ngồi đứng dậy dành lễ chân Phật mà bạch 
rằng: - Con bị khẫu nghiệp nặng nè; trong kiếp quá khứ đã chê bai vị Sa Môn, nên đời 
đời mắc bệnh, miệng thường nhơi như trâu. Đức Như Lai dạy cho pháp môn Nhứt vị 
thanh tịnh tâm địa; con nhân đó mà tâm được tịch diệt vào tam ma địa, quán sát cái 
tánh biết vị không phải thân, cũng không phải vật; liền trong miệng ấy, vượt bỏ các 
lậu thế gian, bề trong giải thoát thân tâm, bề ngoài không dính mắc thế giới, xa lìa ba 
cõi như chim ra khỏi lồng, tiêu hết các món trần cấu, nên đặng con mắt pháp thanh 
tịnh, thành A La Hán. Đức Như Lai ấn chứng cho con thành vô học đạo. Nay Phật hỏi 
viên thông, thì như chỗ sở chứng của con, xoay về quán sát tánh biết vị ấy là thứ 
nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Kiều Phạm Bác Đề (Tàu dịch là Ngưu từ) nhân tu thiệt căn mà chứng nhập viên 
thông. Trong một kiếp quá khứ, ông từng buông lời chê bai vị lão Tăng, nên nhiều đời mắc 
lấy cái tật miệng thường nhơïi suông như trâu. 


Phật thuyết pháp lúc nào cũng tùy căn cơ, tùy tập quán của chúng sanh cả; nên Ngài 
đã tùy tập quán của ông, та dạy cho pháp môn пһої vị thanh tịnh tâm địa; nghĩa là quán cái 
tánh biết vị khắp hiện nơi thiệt căn, vốn thường thanh tịnh không phải đối đãi giả dối, không 
thay đổi theo mặn, đắng, ngọt, cay, nên gọi là nhứt vị. Đã vậy, thì cái tánh chẳng phải trần 
nên chẳng phải vô tri, mà chẳng phải căn nên không giả dối; vì vậy, các món dục lậu, hữu 
lậu, vô minh lậu, trong thế gian không thể ô nhiễm buộc ràng; tuy ở trong ba cõi, mà vốn xa 
lia ba cõi, như chim ra khỏi lồng, thông dung tự tại, thấy biết rộng xa. Ау gọi là Pháp nhãn 
thanh tịnh thành A La Hán, không còn thọ sanh trong vòng luân hồi sanh tử. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


10. DO THÂN CĂN CHỨNG A LA HÁN 


Ông Tắt Lăng Già Bà Ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đầu lạy chân Phật và bạch rằng: 
- Lúc con mới xuất gia theo Phật nhập đạo, thường nghe đức Như Lai dạy những 
điều thống khó trong thế gian; con đi khất thực trong thành, để tâm tư niệm pháp 
môn đó, bắt giác giữa đường đạp nhằm gai độc, chân bị thương, sự đau nhức khắp 
cùng thân thể. Con liền nghĩ rằng: có tánh biết mới biết sự đau nhức đó. Tánh biết 
ấy chính là giác tâm thanh tịnh, tuy biết cái “biết đau” mà nó không phải bị đau. Con 
lại suy nghĩ: Nếu như vậy thì một thân lẽ nào lại có hai tánh biết? Con nhiếp niệm 
chưa bao lâu, thân tâm bỗng nhiên không tịnh; trong hai mươi mốt ngày thì các lậu 
tập tiêu hết, thành quả A La Hán, được Phật ấn ký, chứng bậc vô học. Nay Phật hỏi 
viên thông, thì như chỗ sở chứng của con, là xả bỏ thân chấp, thuần một giác tánh, 
ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Tắt Lăng già Bà Ta (Tàu dịch là Dư Tập) nhân tu thân căn mà ngộ nhập viên 
thông. Giác tâm thanh tịnh vốn thường bát biến, hàm dung không có năng sở, không có 
trong ngoài, không bị khổ vui làm lay động; chúng sinh nhơn mê, khởi ra vọng tưởng phân 
biệt, chấp có ngoại cảnh, có nội thân, cuộc tánh biết nơi thân căn làm пої y chỉ, mà lãnh nạp 
các cảnh thuận nghịch giữa thế gian. Vì vậy nên không tránh khỏi các món khổ. Ông Тағ 
Lăng Già Bà Ta nghe theo lời Phật, quán khổ đế giữa thế gian trong khi đi khất thực, bát 
giác chân đạp nhằm gai độc, đau buốt toàn thân, mà càng chứng rõ khổ đế một cách thống 
thiết. Nhân đau nhức mà phát suy nghĩ: tự mình biết mình đang đau; vậy đã có cái đau lại 
có cái biết đau; đau là cái biết hư vọng nơi thân căn, tùy nhân duyên ngoại cảnh mà phát 
hiện có năng có sở; chữ “biết đau” chính là chỉ giác tâm thanh tịnh, ra ngoài có không, dù 
đau hay không đau cũng không thể làm tăng giảm. Ngặt vì trong lúc tâm ngã pháp chưa 
tiêu, nên tướng năng sở vẫn còn hiện tiền, cần phải nhiếp niệm vậy, sau mới cả thân tâm, 
đoạn trừ năng sở, không thấy có cái tướng đau, không thấy cái tướng bị đau, chỉ thuần một 
giác tâm thanh tịnh. Lúc ấy, chứng những giác tức là giác mà mê cũng tức là giác; tánh 
giác hoàn toàn viên mãn không còn bị điều chi ô nhiễm. 


11. DO Ý CĂN MÀ CHỨNG A LA HÁN 


Ông Tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đầu lạy chân Phật và bạch rằng: - Nhiều 
kiếp lại đây, tâm con rỗng rang không ngại, nhớ lại kiếp thọ sanh nhiều như số cát 
sông Hằng, lúc còn ở trong thai liền biết muôn pháp không tịch, như thế cho đến thấy 
cả mười phương toàn không, và giáo khóa khiến cho chúng sanh chứng đặng không 
tánh. Nhờ đức Như Lai phát minh tánh chơn không của bản giác tánh “không” viên 
mãn sáng suốt, chứng A La Hán, liền vào biên giác không tịch sáng suốt tôn quý của 
Như Lai, đồng tánh tri kiến với Phật, nên được ấn chứng thành bực vô học. Con do 
tánh không mà giải thoát, không ai sánh bằng. Nay Phật hỏi viên thông thì như chỗ 
sở chứng của con, là đem các tướng quy vào phi tướng, mà năng phi sở phi cũng 
diệt, xoay tánh biết nơi ý căn về không vô, ấy là thứ nhứt. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


LƯỢC GIẢI 


Ông Tu Bồ Đề (Tàu dịch là Không Sanh) nhân tiêu trừ ý căn mà chứng nhập Viên 
thông. Ý căn là tánh hay hiểu biết tất cả pháp trần, hễ có pháp trần thì có ý căn, mà ý căn 
tiêu trừ thì pháp trần không tịch. Pháp pháp đều không tịch cả, dù sắc uån, thọ ип, tưởng 
uán, hành uån tát cả đều không; ở trong thân tâm chánh báo không, ở ngoài thế giới у báo 
cũng không, nên tâm dàng tự tại không bị năm uån ngăn che, không bị cái hôn mê cách ат, 
khi ở trong thai cũng như ra khỏi thai, chỉ là tùy tưởng thọ sanh mà vẫn không bị sắc thân 
chướng cách. Tuy vậy, mặc dù ngộ được không lý, nhưng chưa ngộ tánh chân như của 
Như Lai tạng là tức nơi không mà tùy duyên hiện hữu, tức nơi diệt hữu mà vốn không, cái 
không ấy mới thiệt là cái tánh chân không của đệ nhất nghĩa, của nhất chân pháp giới; vậy 
nên nhất thời đốn ngộ tánh cah6n không, ấy tức đồng một tánh tháy biết cùng khắp như chư 
Phật, không có sai khác. 


Năm vị trên đây do tu năm căn mà chứng đạo quả. 


* 


12. DO NHÃN THỨC MÀ CHỨNG A LA HÁN 


Ông Xá Lợi Phát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: -Con 
nhiều kiếp lại đây, tâm thấy rất tanh tịnh, như vậy trong nhiều đời thọ sanh như số cát 
sông Hằng, mà đối với các pháp biến hóa của thế gian, xuất thế gian, hệ một phen 
thấy liền thông suốt không bị ngăn ngại. Một hôm, nhân ở giữa đường con gặp đặng 
hai anh em ông Ca Diếp Ba cùng đi với nhau, tuyên nói kệ nhân duyên mà ngộ biết tự 
tâm vốn không ngàn тё. Con theo Phật đi xuất gia, tánh thấy biết viên mãn sáng 
suốt, được sức vô ýy thành A La Hán làm trưởng tử của Phật, từ miệng Phật mà có, 
do pháp Phật mà hóa sanh. Nay Phật hỏi viên thông, thì như chỗ sở chứng của con 
là do tâm thấy pháp sáng, sáng cùng tột các pháp sở tri, sở kiến, ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Ха Lợi Phát (Tàu dịchlà Thu Tử)do tu nhãn thức mà chứng nhập Viên thông. 
Do nhãn thức thanh tịnh nên tất cả pháp tướng của thế gian đều thấy thông suốt cả; nhận 
thấy thông suốt các pháp biến hóa ау nên đến khi nghe thấy bài kệ nhân duyên, liền ngộ 
đặng thật tướng trung đạo, ngộ Tạng tâm cùng khắp pháp giới, không phải lớn nhỏ, không 
có ngằn mé trong ngoài. Bài kệ nhân duyên theo Đại thừa nghĩa là: 
“Các pháp nhân duyên sanh 
Tôi nói nó là không 


Gọi nó là giả danh 


Cũng gọi nghĩa trung đạo” 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


(Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệc danh thị giả danh, diệc 
danh trung đạo nghĩa). Các pháp do nhân duyên hòa hiệp sanh, không có thật tánh tức là 
không; tuy không nhưng đã tùy vọng nghiệp cơ cảm của chúng sanh, chẳng phải không có 
giả tướng phát hiện; ngoài giả không thể có không, ngoài không không thể có giả, không và 
giả không hai, ấy tức là thật tướng trung đạo của các pháp. Đã ngộ lý trung đạo tức là ngộ 
được Tạng tâm tùy duyên bát biến, bát biến tùy duyên, không phải giả, không phải không, 
nhưng không chỗ nào không có, không pháp nào không do Tạng tâm, tùy duyên biến hiện, 
mà thấy biết cùng tận tất cả pháp không chúg ngăn che sợ hãi. 


* 


13. DO NHĨ THỨC MÀ CHỨNG BÒ TÁT 


Ông Phổ Hiền Bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: - 
Con đã từng làm vị Pháp vương tử với hằng sa đức Như Lai. Mười phương các đức 
Như Lai mỗi khi dạy hàng đệ tử có căn cơ Bồ tát, tu hạnh Phổ Hiền, thảy đều lấy tên 
con mà đặt tên. Bạch Thế tôn! Con dùng tâm mà nghe và phân biệt mọi niệm lự, tri 
kiến của chúng sanh; nếu ở phương nào khác, ngoài hằng sa cõi nước, có một 
chúng sanh phát tâm tu niệm hạnh Phổ Hiền, thì trong khiấy, con liền cỡi voi trắng 
sáu ngà, phân hóa trăm ngàn thân đến khắp các nơi ấy; dầu choc húng sanh đó 
nghiệp chướng sâu dày không thé thấy con, thì con nhân trong khi tối tăm lấy tay rë 
đầu, gia hộ an ủi khiến dàng thành công đức. Nay Phật hỏi viên thông, như bón nhân 
chứng ngộ của con, là phát minh tánh nghe, phân biệt tự tại, ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Phổ Hiền Bồ tát (hạnh độ sanh cùng pháp giới là Phổ, gần địa vị cực thánh là 
Hiền) nhân tu nhĩ thức mà chứng nhập viên thông. Phổ Hiền có ba vị khác nhau: 


1. Vị Tiền Phổ Hiền tức là hai vị Tư lương và Gia hạnh. 
2. Đương vị Phổ Hiền tức Sơ địa cho đến Đẳng giác, Diệu giác. 


3. Vị hậu Phổ Hiền, tức là khi chứng Phật quả rồi, nhưng khkông quyến luyến cái 
vui nơi cảnh Niết bàn, chỉ vì nguyện đại bi luôn luôn trở lại độ sanh tế vật, như Ngài 
Văn Thù, Quán Âm, Phổ Hiền v.v... Vậy biết Ngài Phổ Hiền là vị Đại Bồ tát đã thành 
Phật mà trở lại độ sanh. Chính trong nhân địa, Ngài đã phát 10 lời đại nguyện: Từ 
“lễ kỉnh chư Phật” cho đến “Phổ giai hồi hướng”. Ngài đã phát minh tánh nghe chơn 
thật của bản tâm thanh tịnh, không còn tùy tùng theo cái nghe hư vọng của nhĩ căn 
và nhĩ thức, nên không bị điều chi cách ngại; nên hễ có mỗi một chúng sanh nào 
cách xa hằng sa thế giới mà phát tâm tu hành Phổ Hiền, thì Ngài liền quán biết rõ 
ràng, phân vô số thân, cỡi voi trắng sáu ngà (biểu 6 độ của Bồ tát) đến tận nơi mà 
tìm cách an ủi, khuyên lơn, tán thán, gia hộ khiến chúng sanh ấy mau thành tựu như 
Ngài. Các vị muốn tu Bồ tát thừa sau khi thấy rõ chơn tâm, phát minh căn bản trí, 
đều phải khởi sai biệt trí, tùy nghi phương tiện mà giáo hóa độ sanh mới thành tựu 
viên mãn Phật quả; nếu thiếu hạnh Phổ Hiền tế độ quần sanh thì hạnh giác tha bị 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


thiếu, nên Phật dạy các Bồ tát tu hạnh lợi tha đều nên tu theo hạnh đức Phổ Hiền và 
cũng lấy tên ấy mà làm tên của mình. 


14. DO TỶ THỨC MÀ CHỨNG A LA HÁN 


Ông Tôn Đà La Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: - 
Con lúc đầu xuất iga theo Phật nhập đạo, tuy đối với giới luật (giới) giữ gìn đầy đủ, 
mà đối với pháp Tam ma địa (định) thì tâm thường loạn động, nên chưa thành vô lậu. 
Đức Thế Tôn dạy con cùng ông Câu Thi La quán tướng trắng trên chót sống mũi. Lúc 
đầu quán kỹ, trải qua 21 ngày thấy hơi trong mũi ra vào như khói, thân tâm thế giới 
trong ngoài rỗng suốt, khắp đều trong sạch như ngọc Lưu ly. Rồi dần dần tướng 
khói tiêu tan mà hơi thở lại biến thành sắc trắng, tâm dàng khai ngộ; các lậu tiêu trừ, 
hơi thở ra vào hóa thành ánh quang minh, soi cùng mười phương thế giới, chứng 
quả A La Hán. Đức Thế Tôn thọ ký cho con, tương lai chứng đặng Bồ đề. Nay Phật 
hỏi viên thông, con do tiêu trừ hơi thở; hơi thở tiêu nên tâm phát sáng, sáng càng 
viên mãn, các lậu dứt trừ, ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Tôn Đà La Nan Đà nhân tu về tỷ thức mà ngộ nhập Viên thông; trên đường tu hành 
chơn chánh đến kết quả vô thượng Bồ đề là phải đủ ba điều kiện cần yếu: giới luật, thiền 
định và trí tuệ. Giới dë ngăn ngừa tội lỗi, Định аё đón dẹp vọng tưởng tán loạn, Huệ để phá 
vô minh thấu rõ thật lý. Bởi vậy mặc dầu giữ gìn giới luật hoàn toàn mà tâm thiếu thiền 
quán, bị tán loạn, thì bao nhiêu hoặc lậu vô minh vẫn còn tương tục ngăn che thánh quả vô 
lậu. Thiền quán cốt tại buộc tâm vào một chỗ hay một pháp môn để quán sát. Như Phật 
dạy ông Tôn Đà La Nan Đà Câu Thi La chuyên tâm quán tướng trắng đầu chót sống mũi; hễ 
quán tâm lần sâu xa, thì cảnh sở quán lần thanh tịnh, nên thấy hơi thở có khi như hơi khói, 
có khi thành trắng đến khi hóa ra ánh sáng, đều do quán tâm sâu cạn mà ra cả. Cảnh sở 
quán đã sáng suốt, tâm năng quán cũng viên minh, thì thân tâm thế giới mười phương, thảy 
đều trong suốt như chất lưu ly, không nhơ bợn, không ngăn cách, ấy là dứt nhân sanh tử, 
được Phật thọ ký chứng quả Bồ đề. 


15. DO THIỆT THỨC MÀ CHỨNG A LA HÁN 


Ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch 
rằng: - Con từ nhiều kiếp lại đây, biện tài vô ngại, tuyên nói các pháp khổ, không đạt 
cùng thật tướng; như vậy cho đến tất cả pháp môn bí mật của hằng sa Như Lai, con 
đều đem giải bày rất rõ ràng, vi diệu ra giữa đại chúng không chút sợ sệt. Đức Thế 
Tôn biết con có tài hùng biện, nên dùng âm thanh tuyên nói pháp luân dạy con đem ra 
truyền bá. Con ở trước Phật dùng tiếng thuyết pháp như sư tử rống, để giúp Phật 
chuyên pháp luân, dàng thành A La Hán. Đức Thế Tôn ấn chứng con là người thuyết 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


pháp không ai bằng. Nay Phật hỏi viên thông, con do pháp âm, hàng phục lũ ma oán, 
tiêu diệt các lậu, ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, nhân tu thiệt thức mà ngộ nhập viên thông. Thiệt thức có 
công năng biết vị và thuyết pháp. Phật vì muốn cứu chúng sanh khỏi vòng điên đảo, chấp 
mọi sự vật là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, nên truyền dạy Pháp vô thường, khổ, vô ngã, bát 
tịnh. Nhân đó mà hàng Nhị thừa giải thoát phần đoạn sanh tử, chứng Vô dư y Niết bàn và 
đem giáo hóa dẫn đạo chúng sanh. Thật ra trong khi Phật dạy lý vô thường, khổ, bốn điều 
ấy nhận thấu thật tướng, bình đẳng thường, lạc, ngã, tịnh, của tất cả các pháp. Vì thật 
tướng ấy mới là pháp môn bí mật của hằng sa đức Như Lai, là chỗ muốn chỉ cho âm thanh 
luân của Phật tuyên nói khổ không, để điều nhiếp chúng sanh, hàng phục ma ngoại 


16. DO THÂN THỨC MÀ CHỨNG A LA HÁN 


Ông Ưu Ba Ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: - 
Con thân hành theo Phật, thấy Ngài vượt thành xuất gia, chính con quán thấy đức 
Như Lai, 6 năm tu khổ hạnh, hàng phục loài ma, uốn dẹp ngoại đạo, giải thoát các 
tham dục thế gian; lại được thừa lãnh giáo giới của Phật chế; như thế cho đến 3000 
oai nghi, 80000 hạnh vi tế, nào tánh nghiệp, nào giá nghiệp, con đều gìn giữ thanh 
tịnh, thân tâm vắng lặng, thành bậc A La Hán. Con là giềng mối trong chúng đệ tử 
của Như Lai. Phật ấn chứng tâm con, giữ giới tu thân, chúng suy tôn là bậc thượng 
thủ. Nay Phật hỏi viên thông thì con trước do chấp giữ thân, thân đặng tự tại; sau lại 
do chấp giữ tâm, tâm đặng thông suốt. Vậy sau tất cả thân tâm thảy đều thông lợi, ấy 
là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Ưu Ba Ly nhân tu thân thức mà ngộ nhập Viên thông. Ông là một người hầu 
cận của Phật trong khi Ngài còn làm Thái tử, nên thấy rõ hành động của Phật khi xuất gia, 
khi tu khổ hạnh cho đến khi thuyết phục tà ma, thành đạo quả và thiết chế giới luật, lại là vị 
đệ tử trì luật thứ nhứt, lãnh thọ giới luật, thanh tịnh tu trì. Nào những điều thể tánh vốn ác 
như sát, đạo, dâm, vọng, gọi là tánh nghiệp; những điều thể tánh tuy không ác nhưng vì hay 
mở đường tội lỗi như rượu v.v... mà Phật chế ngăn gọi là giá nghiệp, cho đến 3000 oai nghi 
(250 giới đều có 4 cử động là đi, đứng, ngồi, nằm, 250x4 = 1000; 1000 đối với 3 tụ giới 
thành ra 3000). 84000 tế hạnh (3000 oai nghi đem phối với bảy chỉ: sát, đạo, dâm, lưỡng 
thiệt, vọng ngôn, ác khẩu, ỷ ngữ, thành 21000; lại phối với 4 phần phiền não là đa tham, đa 
sân, đa si, tham si đồng phần, thành ra 84000) thảy đều giữ gìn, không giới nào khuyết 
phạm, thân thường ở trong giới, toàn thân tức là giới, khi giới đã thanh tịnh, thì thân ấy là 
thân tịch diệt, mà tâm ấy là tâm chơn thường diệu giác, mặc dù ở trong thế gian uế ác mà 
không bao giờ ô nhiễm như diệu liên hoa vậy. 


17. DO Ý THỨC MÀ CHỨNG A LA HÁN 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Ông Đại Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: - 
Lúc trước con đi khất thực, giữa đường gặp ba anh em ông Ca Diếp Ba, là Ông Ưu 
Lầu Tần Loa, ông Già Da và ông Na đề tuyên nói nghĩa nhân duyên sâu xa của Như 
Lai; con liền phát tâm, thấu suốt rộng lớn, đức Như Lai cho con mặc y ca sa, râu tóc 
con tự rụng hết. Con dạo đi cùng mười phương, không bị ngăn ngại, phát minh thần 
thông, được chúng suy tôn con là hơn hết và thành A La Hán. Đâu chỉ một mình Thế 
Tôn, mà mười phương Như Lai củng đều khen thần lực con, tròn sáng thanh tịnh, tự 
tại không e sợ. Nay Phật hỏi viên thông, con xoay ý thức về tánh viên trạm, tam 
quang mở bày, ví như lắng dòng nước đục, lâu ngày thành trong suốt, ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Đại Mục Kiền Liên nhân tu ý thức mà ngộ nhập viên thông. Sau khi nghe ba 
anh em ông Ca Diếp Ba nói lý nhân duyên của Phật, liền ngộ đặng nhân duyên thâm nghĩa, 
không phải như nghĩa thông thường, nói các pháp có ra là do nghiều cái họp lại; hơn nữa 
các pháp nhơn duyên sanh tức không thiệt có, tức là như huyện, tức là trung đạo thật 
tướng; chính nơi các pháp đối đãi sanh diệt. Vậy nên dầu gần dầu xa, dầu lớn dầu nhỏ, 
không còn chút già ngăn ngại, xứng ý thật tướng, phát hiện thần thông để độ chúng sanh và 
phụng thờ chư Phật. Vì được như vậy nên ông Mục Kiền Liên mới được gọi là thần thông 
bực nhứt. 


Sáu vị trên đây là do tu sáu thức mà được viên thông. 
18. DO LỬA MÀ CHỨNG A LA HÁN 


Ông Ô Sô Sắc Ma ở trước Như Lai chắp tay cúi đầu đảnh lễ chân Phật và bạch 
rằng: - Con thường nhớ lại nhiều kiếp xa xôi về trước, tánh nhiều tham dục. Có đức 
Phật ra đời hiệu là Không Vương. Ngài dạy: người nhiều dâm tánh là thành đống lửa 
hãi hùng, lại dạy con quán khắp 100 hài 4 vóc, các khí lạnh, nóng và tinh thần bề 
trong mà được ngưng tịnh, hóa tâm đa dâm thành ra lửa trí huệ. Từ đó chư Phật đều 
gọi con là Hỏa dầu. Con do sức hỏa quang tam muội mà thành A La Hán, tâm phát 
nguyện lớn: “Hễ chư Phật thành đạo thì con làm người lực sĩ hầu cận, uốn dẹp lũ ma 
oán”. Nay Phật hỏi viên thông, con do quán sát cái xúc nóng пої thân tâm, rỗng suốt 
không ngại, các lậu tiêu trừ, phát sanh lửa trí huệ lớn báu, lên bậc vô thượng giác, ấy 
là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Ô Sô Sắc Ma nhân tu về Hỏa đại mà ngộ nhập viên thông. Chỉ vì còn vọng 
tưởng nên còn tánh tham dâm; do tánh tham dâm mới kết thành lửa nghiệp һау hừng đốt 
cháy thân tâm, lu mờ ánh sáng trí huệ. Nhưng vọng tưởng chỉ là tâm, tham dâm chỉ là tâm, 
mà trí huệ cũng chỉ là tâm; nếu tâm vọng tưởng tham dâm ngừng tiêu, thì lửa trí huệ phát 
hiện. Ông Ô Sô Sắc Ma vốn người nhiều dâm dục; sau khi nghe đức Phật Không Vương 
dạy cho biết người đa dâm biến thành đống lửa dữ, mới chuyên tâm quán sát toàn thân tứ 
đại vốn không chủ tế; 100 hài và 4 vóc, khi lạnh khi nóng v.v.. đều thuộc về tứ đại; tâm đa 
dâm vốn không tự tánh, tất cả đều do vọng tưởng mà ra; bởi tạng tâm tùy duyên biến hiện, 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


ngộ được tất cả vô tánh, tức thành định lực hỏa quang tam muội đốt cháy hết thảy thế gian 
và oán ma sanh tử. 


19. DO ĐẤT MÀ ĐƯỢC CHỨNG BÒ TÁT 


Ông Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: - 
Con nhớ kiếp xưa thuở đức Phó Quang Như Lai hiện thân ra đời. Con làm thầy Tỳ 
kheo thường đi đến các nẻo đường, bến đò, ruộng đất hiểm trở, hoặc làm cầu cống, 
hoặc gánh cát, đất, siêng năng khổ nhọc như vậy, trải qua vô lượng đức Phật ra đời. 
Hoặc có chúng sanh ở chỗ chợ búa, cần người chuyên vật, con vì họ trước hơn ai cả, 
chuyên đi đến nơi tận chỗ аё аб vật xuống, liền đi ngay, chứ không nhận lấy tiền 
thuê. Trong khoảng đức Phật Tỳ Xá Phù ra đời, ở thế gian, phần nhiều bị đói thiếu, 
conlàm người chuyên chở không Кё gần xa, chỉ lấy lấy thuê một tiền; nếu có xe trâu 
mắc phải bùn lầy thì con đem sức lực vì chúng đầy xe, cứu vớt sự khổ não. Vị quốc 
vương thuở ấy, mời Phật thết trai cúng dường; bấy giờ con sửa sang đất đai bằng 
phẳng chờ Phật đi qua. Đức Tỳ Xá Như Lai khi đi ngang qua, xoa đầu con và bảo: 
“Hãy bình tâm địa thì thế giới đại địa cả đều bình”. Tâm con liền đặng mở mang, thấy 
rõ vi trần tạo thành ra thế giới, bình đẳng không khác; tự tánh của vi trần không chạm 
lẫn nhau, cho đến đao binh cũng chẳng hề đụng chạm; trong các pháp tự tánh, ngộ 
được vô sanh nhẫn, thành bực A La Hán. Xoay tâm tiểu thừa này vào trong vị Bồ tát, 
nghe các Như Lai nói chỗ tri kiến Phật như Diệu Liên Hoa; con đặng chứng tỏ lần đầu 
tiên mà làm vị thượng chủ. Nay Phật hỏi viên thông, con do chỗ đế quán hai thứ vi 
trần của căn thân và thế giới bình đẳng như nhau, vốn từ Như Lai tạng hư vọng phát 
sinh trần cấu, trần cấu tiêu rồi thí trí viên mãn, thành Bồ tát, ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ngài Trì Địa Bồ tát nhân nơi địa đại mà chứng ngộ viên thông. Phàm những vị phát 
tâm hướng cầu Bồ đề mà tu Bồ tát hạnh, thường xem việc lợi tha làm trọng, lợi kỷ làm 
khinh, lắm khi vì xả kỷ để mà lợi nhân cũng không tiếc. Nhưng phương tiện thực hành Bồ 
tát hạnh sai khác nhau, có vị dùng lời nói dịu dàng thuyết pháp để lợi ích chúng sanh, có vị 
đem tiền tài của cải bố thí để lợi ích chúng sanh v..v... còn như ngài Trì Địa thì thường đem 
thân lực mạnh khỏa mà giúp ích nhiếp hóa chúng sanh; từ kiếp đức Phật Phổ Quang xuất 
thế, mãi về sau vô lượng kiếp Ngài thường đi qua các nẻo đường, bến đò, và bát cứ noi 
nào hiểm trở lầy lội, phương ngại người đi, ngài đều ra công tự gánh đất cát sửa sang bằng 
phẳng, xây dựng cầu cống hoặc gánh gồng mang chở vật nặng giúp người về tận nơi chỗ 
mà không lấy tiền thuê, cho đến đẩy dùm xe trâu bùn lầy tự đi không nỗi v.v... Sau nhân 
gặp đức Tỳ Xá Như Lai dạy một câu rằng: “Nên bình tâm địa thì đại địa thế giới tất cả đều 
bình”. Tâm liền khai ngộ, Ngài chứng quả vô sanh. Câu ấy nghĩa là tất cả đại địa vi trần từ 
trong thân đến ngoài thế giới đều giả dối, không có tự tánh, chỉ do nhất tâm biến hiện. 
Chúng sanh vì mê không ngộ cảnh sở hiện ấy toàn là duy tâm, vốn không trong ngoài, năng 
sở cao thấp, nên mới thấy tướng bát bình; nếu gạt bỏ hết các vọng tưởng đảo điên, mà 
bình được tâm địa nơi mình thì đại địa ở ngoài thế giới tự nhiên bằng phẳng, xem thấy các 
vi trần hiệp thành noi thân, vi trần hiệp thành ngoại giới vón đồng một tâm, tâm đồng một 
tánh, bình đẳng như như, không ngăn ngại nhau thì dù dao cắt vào thân thể như rạch vào 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


hư không; vi trần không diệt cũng như băng tiêu tức thành nước, chỉ băng diệt chứ không bị 
mắt. Pháp tánh vốn tự viên dung, chẳng có gì thêm, bớt, sanh, diệt. Nếu ngộ pháp tánh ấy 
tức là nhập chỗ tri kiến của Phật. 


20. DO NƯỚC MÀ ĐƯỢC CHỨNG BÒ TÁT 


Ông Nguyệt Quang Đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật và 
bạch rằng: - Con nhớ hằng hà sa số kiếp về trước, có đức Phật ra đời hiệu là Thủy 
Thiên, dạy các vị Bồ tát tu phép quán nước, chứng nhập chánh định. Quán nước ở 
trong thân, tánh nó không cướp đoạt nhau. Đầu tiên quán từ nước miếng, rồi đến mồ 
hôi, tinh huyết, đại tiện, tiểu tiện xoay уап trong thân mà vẫn đồng một tánh nước. 
Quán thấy nước ở trong thân cùng nước biên hương thủy nơi cõi phù tràng vương 
ngoài thế giới bình đẳng không sai khác. Lúc con mới thành pháp quán nước, thì chỉ 
trong thấy nước mà chưa được không thân (nghĩa còn chấp có thân này). Đang lúc 
còn làm Tỳ kheo yên lặng tu thiền ở trong nhà, thì có người đệ tử từ nơi cửa só ngó 
vào, chỉ thấy nước trong khắp đầy cả nhà, không thấy gì khác, nó trẻ dại không biết, 
liền lấy một viên ngói quăng vào trong nước quấy nước lên tiếng, ngó quanh quần rồi 
bỏ đi; sau khi con xuất định, liền cảm nghe đau bụng, giống như ông Xá Lợi Phát gặp 
phải nạn quỷ vi hại. Con tự suy nghĩ: Nay ta đã được quả A La Hán, khỏi bịnh duyên 
lâu ngày, vì sao nay bỗng phát sinh đau bụng, chừng bị thối thất chăng! Bấy giờ đứa 
nhỏ thẳng đến trước con, nói lại việc như trên; con liền bảo: “Hễ ngươi trông thấy 
nước lại, thì nên liền mở cửa vào рот viên ngói quăng аі”. Đứa nhỏ vâng lời, lúc 
sau con nhập định, nó trở lại thấy nước và viên ngói rõ ràng, liền mở cửa lượm ra. 
Đến khi con xuất định, thần thể lại y như cũ. Gặp vô lượng Phật, như vậy đến đời 
đức Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai, con được vong thân, thân cùng nước 
biên hương thủy khắp mười phương hiệp một tánh chon không, không hai không 
khác. Ngày nay đối trước Như Lai được danh hiệu Đồng Chơn, dự hội Bồ tát. Nay 
Phật hỏi viên thông con do thủy tánh, một vị lưu thông, chứng được phép vô sanh 
nhẫn, viên mãn đạo Bồ đề, ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Nguyệt Quang đồng tử nhân quán thủy đại mà ngộ nhập viên thông. Thủy đại 
là chỉ tất cả nước trong biển cả, nước lưu hành trong thân v.v.. thuy thấy in tuồng có trong 
có ngoài, mà vốn dung thông. Quán thủy đại dung thông cùng khắp thế giới, không chỗ nào 
không phải nước, toàn một tướng nước mà thôi, thì tâm phân biệt tiêu diệt, chân trí vô phân 
biệt hiện ra. Nhưng đây ông Nguyệt Quang lúc đầu vì chưa chứng được chơn tự tánh; tánh 
thủy tức là chơn không, tánh thân tức là chơn không, tất cả đều chơn, tất cả đều không; nên 
ông thấy còn có thân, còn đem thân nhập định, dụng tâm quán nước, chứ chưa phải tâm 
tức là định, định tức là tâm, tâm tức là nước, nước tức là tâm. Vậy nên khi nhập định quán 
nước, có tướng nước hiện tiền, đứa đồng tử thấy nước quăng ngói vào trong, đến khi xuất 
định tướng nước không còn, lại nghe tâm đau; về sau gặp đời đức Sơn Hải Tự Tại Thông 
Vương xuất thế mới được vong thân; thân đã vong, pháp cũng diệt, thì cùng mười phương 
đồng một tánh thủy chơn không, không hai không khác, chẳng nhập định xuất định, mà tự 
nhiên chứng được vô sanh pháp nhẫn. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


21. DO GIÓ МА CHÚNG THÁNH ОПА 


Ông Lưu Ly Quang Pháp vương tử, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và 
bạch rằng: - Con còn nhớ trải qua hằng hà sa số kiếp trước, có đức Phật ra đời hiệu 
Vô Lượng thanh, khai thị tánh Bổn giác diệu minh cho các hàng Bồ tát, quán thế giới 
này và các thân chúng sanh, đều bởi sức gió nhân duyên hư vọng chuyên biến ra. 
Lúc bấy giờ con quán cõi nước đứng yên, quán thời gian qua lại, quán thân phần đi 
đứng, quán tâm niệm động lay, tất cả các thứ động không hai, như nhau không sai 
khác. 


Con hiểu biết rằng tánh с ùa các món động ấy, đến thì không có chỗ ban đầu, 
đi không nơi cùng tột; chúng sanh điên đảo số như vi trần trong mười phương, đều 
đồng một tánh hư vọng cả. Như vậy cho đến những loại chúng sanh ở trong một 
Tam thiên đại thiên thế giới, chẳng khác nào trong một cái đồ chứa hàng trăm mòng 
muỗi vo vo loạn lạc, ở trong phân tác nỗi sanh cuồng náo, gặp Phật chưa bao lâu mà 
chứng vô sanh nhẫn; bây giờ tâm địa mở mang, trông thấy phương đông cõi Phật bất 
động, làm con đắng Pháp vương (Phật), kính thờ mười phương Phật, thân tâm phát 
sáng, rỗng suốt không ngăn ngại. Nay Phật hỏi viên thông, con do quán sát phong 
lực giả dối không chỗ nương, ngộ tâm Bồ đề chứng nhập tam ma địa, hiệp với mười 
phương Phật, toàn một diệu giác tâm, ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Lưu Ly Quang pháp vương tử do phong đại mà ngộ nhập viên thông. Tánh bổn 
giác diệu minh thường không diêu động, nhân xem thấy sự chuyên lay gọi là phong đại hay 
phong lực. Ông Lưu ly Quang thường quán tất cả thân tâm thế giới đều nhơn phong lực 
chuyển biến, nào sự thành lập phương cõi, sự qua lại của thời gian; sự động chỉ nơi thân, 
sự động niệm nơi tâm, thảy đều không tự tánh, đều do sức gió hư vọng phát sanh, không 
thật có đến có đi, hay có sanh diệt; chúng sanh không nhận biết, chỉ do một tánh hư vọng 
như thế, nên cuộc chấp nơi thân phần bé nhỏ, thân lại ràng buộc vào thế giới; rồi tự chịu láy 
sự sanh tử luân hồi rất là đảo điên oan uỗng; không khác nào trăm ngàn con mòng muỗi vô 
tri ở trong đồ hẹp bé gang tác, tự kêu la inh õi, diêu động lăng xăng, mà thật ra gió hư vọng 
không chỗ nương, chỉ nương Bồ đề bổn giác. Như sóng nổi từ nước, hễ gió hư vọng tiêu, 
tức Bồ đề hiển lộ thông suốt không ngại. Mười phương chư Phật đều lấy cái đó làm tâm; 
hết thảy chúng sanh cũng lấy đó làm tâm, chỉ một điệu tâm vô nhị ấy; nhưng mà chứng 
nhập được là phải diệt hết mê lầm. 


22. DO HƯ KHÔNG MÀ CHỨNG BÒ TÁT 


Ông Hư Không Tạng Bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch 
rằng: - Con với đức Như Lai cùng ở thời đức Phật Định Quang (Phật Nhiên Đăng) 
chứng được vô biên thân, lúc ấy tay сат 4 viên bảo châu lớn, chiếu sáng mười 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


phương cõi Phật số như vi trần, đều hóa thành hư không. Lại nơi tự tâm hiện ra cái 
gương tròn lớn, từ gương phóng ra mười ánh sáng vi diệu quý báu; trong ánh sáng 
lưu xuất mười phương các cõi nước khắp hư không, rồi trở lại vào trong gương và 
lần vào thân con. Thân đồng như hư không, chẳng còn sợ ngăn ngại, nên có thể 
khéo léo hiện thân vào các quốc độ số như vi trần, rộng làm Phật sự, được công đức 
tùy thuận rộng lón. 


Đạt thần lực như thế ấy là con chín chắn quán sát tứ đại không chỗ nướng, 
sanh diệt theo vọng tưởng; hư không không hai và cõi Phật vốn đồng, phát minh tới 
chỗ đồng, chứng đặng vô sanh nhẫn. Nay Phật hỏi viên thông, con do quán sát hư 
không không ngàn, ngộ nhập Tam ma địa, diệu lực viên mãn sáng suốt, ấy là thứ 
nhứt. 


LƯỢC GIẢI 
Ngài Hư Không Tạng Bồ tát nhân tu không đại mà chứng nhập viên thông. 


Quán sát 4 món đại là giả dối, như huyễn đều do vọng tưởng của chúng sanh phát 
hiện; mà vọng tưởng không có thiệt tánh, y nơi nhứt tâm; khi đã ngộ lý duy tâm triệt để thì 
cả 4 đại sắc không, bổn lai bịnh đẳng như hư không. Như bài kệ nói: 


Hư không chẳng phải cao, th ấp cũng không thể có; các pháp cũng như vậy, tánh 
vốn không cao thấp. Bồ tát Hư Không Tạng, dàng kho tàng hư không. Đầy đủ cho hữu 
tình, thức ấy không cùng tận. 


Бет thức tâm hư không vô tận ấy mà án nhập tất cả pháp, thì pháp nào cũng vô 
tận, toàn tâm là sắc, vậy nên tất cả pháp đều duy tâm sở hiện duy tâm không có trong 
ngoài. 


Trong bài này, ngọc châu là tiêu biểu sắc pháp, gương sáng là tiêu biểu tâm pháp. 
Toàn sắc là tâm không phân chia chủ bạn, nên hay soi chiếu mười phương vi trần cõi Phật 
hóa thành hư không. Toàn tâm là sắc, không phải xa rồi nơi bón tế. Nên hay phóng quang 
hiện phương cõi, đều vào trong gương, trong thân không chút nào ngăn ngại; chính nơi thân 
mà hiện độ, nơi độ mà hiện thân, để hoằng pháp độ sanh, tiếp nối Phật chủng mà không 
bao giờ trái với tánh bình đẳng thanh tịnh của pháp thân, nên gọi là đức tùy thuận rộng lớn. 


* 


23. DO THỨC ĐẠI MÀ CHỨNG THÁNH QUẢ 


Ngài Di Гас Bò tát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, dành lễ chân Phật và bạch rằng: 
- Con nhớ trải qua vi trần số kiếp về trước, có đức Phật ra đời là Nhựt Nguyệt Đăng 
Minh. Từ đức Phật ấy, con được xuất gia, nhưng tâm con còn nặng nè thế danh, ưa 
giao du với các giòng quyền quý. Lúc ấy đức Thế Tôn dạy con tu tập pháp định duy 
tâm thức mà ngộ nhập Tam ma địa. Nhiều kiếp lại đây, do sức Tam muội ấy, con kính 
thờ hằng hà sa số Phật và tâm ham chuộng thế danh kia nay đã hết. Đến kiếp đức 
Phật Nhiên Đăng ra đời, con mới được chứng pháp vô thượng diệu viênt hức tâm 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


tam muội, thấy khắp hư không các cõi nước dù ué, tịnh, có, không, thảy đều do tâm 
thức con biến hóa hiện ra. Bạch Thế Tôn! Bởi con liễu chứng duy tâm thức tánh như 
vậy, từ thức tánh xuất hiện vô lượng Như lai, nên nay dàng Phật thọ ký sẽ bó xứ làm 
Phật. Nay Phật hỏi viên thông, con do chín chắn quán sát mười phương đều là duy 
thức, thức tâm viên mãn sáng suốt, chứng nhập tánh viên thành thật, xa lìa tánh y tha 
và biến kế chấp, ngộ vô sanh nhẫn, ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 
Đức Di Lặc Bồ tát nhân tu duy thức mà ngộ viên thông. 


Ngột tát cả vạn Pháp đều do noi thức biến hiện thì cảnh nào cũng là tánh cảnh, cũng 
là tánh viên thành thật. Không ngộ tất cả vạn pháp do nơi thức biến hiện, in tuồng sanh mà 
không thật sanh, in tuồng diệt mà không thật diệt; nếu chấp thiệt có sanh diệt, thành pháp y 
tha. Các pháp do y tha (nhân duyên) sanh khởi mà không nhận là y tha, lại so đo sai làm, 
chấp có ngã, ngã sở, cho nên thường bị danh tướng thế gian ràng buộc. Tam còn ham 
chuộng thế danh, vì còn cho thế gian là thiệt. Trái lại, sau khi ngài Di Lặc tu tập phép duy 
tâm, duy thức, quán sát tất cả danh là giả, tất cả tưởng là giả, không vì duyên gì còn làm 
sanh trưởng tâm ham mê danh vị được nữa. Lần lần chứng được vô thượng diệu viên thức 
tâm tam muội (chơn duy thức tánh) chẳng những không thấy thiệt có tướng duy thức; vì 
mười phương Như Lai, quốc độ, sắc không v.v... đều không món nào ra ngoài thức tánh ấy 
mà tự có. Các pháp đã là thức tánh, thì pháp pháp đều là tự tánh viên mãn, thành tựu chân 
thật, nơi tánh viên thành, sanh vốn vô sanh. Cho nên xa lìa y tha nhu huyën, nơi tánh viên 
thành không thiệt có ngã và ngã sở, xa lìa biến kế sai lầm, chứng pháp vô sanh nhẫn. 


* 


24. DO KIÊN ĐẠI MÀ CHÚNG THÁNH ООА 


Ngài Đại Thế Chí pháp vương tử cùng các Bồ tát đồng hàng là năm mươi hai vị, liền 
từ chỗ ngồi, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: - Con nhớ hằng sa số kiếp trước, có đức 
Phật ra đời hiệu Vô Lượng Quang. Nội trong một kiếp ấy, mười hai đắng Như Lai kế 
nhau ra đòi. Vị Phật sau hết hiệu là Siêu Nhựt Nguyệt Quang. Ngài dạy con tu phép 
Niệm Phật Tam muội. Ví như có hai người, một đàng chuyên nhớ, một đàng chuyên 
quên, thì hai người ấy hoặc gặp nhau cũng như chẳng gặp, dù thấy nhau cũng như 
không thấy; nếu cả hai người nhớ nhau, hai mối nhớ càng ăn sau thì dù đời này cho 
đến trải qua đời khác, cũng luôn luôn như bóng với hình, không bao giờ trái xa. 


Mười phương các đức Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con, nếu 
con trốn tránh, tuy mẹ nhớ cũng chẳng có ích gì; nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, 
thì mẹ con đời đời không xa cách nhau. Nếu chúng sanh đem tâm nhớ Phật, niệm 
Phật thì hiện tại hay tương lai chắc chắn thấy Phật, cách Phật không xa, chẳng cần tu 
hành phương tiện nào khác mà tự nhiên tâm được khai ngộ. Cũng như người ướp 
hương mà thân có hương như thế gọi là dùng hương quan dë trang nghiêm vậy. Chỗ 
bổn nhơn tu hành của con là do tâm niệm Phật mà ngộ vô sanh nhẫn, nguyện ở cõi 
này dë nhiếp hóa mọi người niệm Phật vãng sanh Tịnh độ. Nay Phật hỏi viên thông, 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


con vốn không lựa chọn, chuyên thâu nhiếp cả sáu căn, khiến cho Tịnh niệm nối 
luôn, được vào Tam ma địa, ây là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Kiến đại cũng tức là căn đại; trước thức đại thuộc về thức, đây kiến đại thuộc về 
căn. Ngài Đại Thế Chí Pháp vương tử, nhơn tu kiến đại mà ngộ nhập viên thông. 


Không như các viên thông trước, chỉ lựa chọn từng căn để hạ thủ công phu, mà trái 
lại ở đây, ngài Đại Thế Chí nhân pháp niệm Phật Tam muội nhiếp phục cả 6 căn, quy cả 6 
căn đều thâu về nơi nhứt niệm niệm Phật, khôn để tán loạn dong ruồi theo ngoại duyên. 
Tịnh niệm thường nối luôn, không xen một niệm gì khác, thì quyết nhiên chứng đặng niệm 
Phật tam muội, thường thương xót tưởng niệm chúng sanh, như nhớ con dại; nếu chúng 
sanh chuyên tâm nhớ Phật, niệm Phật như con biết nhớ mẹ, như mẹ nhớ con, thì hiện tiền 
hoặc tương lai, quyết định gặp Phật, thấy Phật, vì nhân nào quả nấy mảy mún không sai. 
Trái lại, Phật tuy nhớ chúng sanh, mà chúng sanh cứ trốn tránh không biết nhớ Phật; cũng 
như hai người, một bên chuyên nhớ, còn một bên chuyên quên, thì gặp cũng như không 
gặp, thấy cũng như không thấy, chẳng ích gì. 


Vả chăng, tâm mê ngộ của chúng sanh cũng như mẹ và con vậy. Tâm ngộ như mẹ 
tâm mê như con, ngộ luôn luôn có trong mê, ví như mẹ thương nhớ con, mà mê thì không 
biết tự nhận, niệm niệm сһиуёп dời trái tánh giác, hiệp trần lao, ví như con trốn tránh không 
nhớ nghĩ đến mẹ, bởi vậy mà uỗng chịu luân hồi sanh tử. Nếu biết phản quán, đem tâm 
niệm Phật giác ngộ nơi tự tâm, thì mỗi phút, mê hóa thành giác, năng sở đều chứng nhập 
tánh pháp giới bình đẳng, không ly đương độ mà nhiếp hóa những chúng sanh niệm Phật 
đồng vãng sanh Tịnh độ. 


Bảy vị trên đây do tu bảy đại mà chứng đạo quả. 


* 


25. DO NHĨ CĂN MÀ ĐƯỢC NGỘ ĐẠO 


Khi đó, đức Quán Thế Âm Bồ tát đứng dậy cung kính lay Phật và thưa rằng: - 
Bạch Thế Tôn, con nhớ từ hằng hà sa số kiếp về trước, có Phật ra đời, tên là Quán 
Âm. Con đối với trước Phật Quán Âm phát tâm Bồ đề. Ngài dạy con từ nơi nghe rồi 
nhớ và tu mà được vào chánh định (văn, tư, tu là điều cần yếu của người tu hành). 


Khi mới nghe tiếng, không chạy theo thinh trần, xoay cái nghe trở vào chon 


tánh (nhập lưu vong sở). Vì chỗ vào (chơn tánh) đã yên lặng, nên độ và tịnh hai món 
trần cảnh không sanh. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: Khi cái nghe đối với tiếng, không khởi vọng niệm phân biệt theo 
tiếng, do xoay cái nghe trở lại tự tánh, nên tâm yên, cảnh tịch. Đây mới giai đoạn thứ nhứt. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Như thế lần lần lần tăng tấn đến cái nghe (năng) và cảnh bị nghe (sở) cũng hết 
(đoạn trên nói thinh trần yên tịnh, song còn cái nghe; đoạn này nói “cái nghe” và “trần bị 
nghe” đều hết). 


Cũng không an trụ ở chỗ hết nghe. Cái biết hết và cái bị biết củng không còn 
(đoạn trên nói “cái nghe với cái bị nghe hết”, nhưng còn chấp ở nơi “cái hết”. Đoạn này nói 
cũng không chấp ở nơi “cái hết”. Đoạn này nói cũng không chấp ở nơi chỗ hết. Song sợ e 
còn “cái biết hết”, nên nói tiếp: cái biết và cái bị biết cũng không). 

“Cái biết” và “cái bị biết” cả hai đều không, đến chỗ cùng tột viên mãn. Song 
hãy còn cái “không”, phải tiến lên một từng nữa là cái “không” với cái “bị không” cả 
hai đều diệt hết. Khi các cái sanh và diệt đã diệt hết, thì cái chơn tâm tịch diệt hiện 
tiên. 


LƯỢC GIẢI 
Cách tu hành của Ngài Quán Thế Âm Bò tát là: 


1. Bắt đầu từ khi cái nghe đối với thinh trần, không khởi phân biệt theo thinh 
trần, nên thinh trần tự vắng lặng; song còn cái “nghe”. 


2. Đến giai đoạn thứ hai cái nghe (năng, sở) cũng hết, song còn cái “hết”. 

3. Đến từng thứ ba không chấp ở nơi hết, song còn cái “biết hết”. 

4. Đến từng thứ tư là “cái biết” đó cũng không, song còn cái “không”. 

5. Lên đến từng thứ năm là cái “không” đó cũng không còn. Lúc bấy giờ các 


cái vọng niệm phân biệt chấp trước đều hết, thì chơn tâm thanh tịnh tự hiện bày; cũng như 
các cặn đục đã hết, thì tánh nước trong tự hiện. Mười phương các đức Phật hay các vị đại 
Bồ tát tu hành, chỉ có một con đường duy nhứt là trừ hết “vọng” thì “chon” hiện bày, như lau 
gương sạch bụi, thì ánh sáng tự hiện, thế gọi là thành Phật, hay là chứng đại Niết bàn. 


* 


QUV. Ир 2 m KO ¿Lk aD kOe gu 


(Đoạn trên là Ngài ngộ được chon tâm, từ đây về sau là chon tâm khởi ra diệu 
dụng) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


- Bạch Thế Tôn, do con tu như vậy, nên vượt ra khỏi thế gian, và xuất thế gian. 
Vì đã được chơn tâm thanh tịnh sáng suốt viên mãn khắp cả mười phương cùng với 
chư Phật và chúng sanh đồng một thể tánh ấy, nên con được hai điều thù thắng: 


a. Hiệp với đức “từ độ sanh” của chư Phật. 


b. Hiệp vời lòng “bi ngưỡng mộ” của tất cả chúng sanh. Và được các món 
diệu dụng như sau: 


A. HIỆN RA 32 ỨNG THÂN BÉ HÓA ĐỘ ТАТ CẢ CHÚNG SANH 


- Bạch Thế Tôn, con nhờ chứng được chỗ đồng thê đó, nên cùng với chư Phật 
hiệp đức từ, hiện ra 32 ứng thân аё tùy thuận theo các chúng sanh mà hóa độ. 


1. Hiện thân Phật 

2. Hiện thân Độc giác 

3. Hiện thân Duyên giác 

4. Hiện thân Thinh văn 

5. Hiện thân Phạm vương 

6. Hiện thân Đề thích 

7. Hiện thân Trời tự tại 

8. Hiện thân Trời đại tự tại 
9. Hiện thân Đại tướng quân 
10.Hiện thân Tứ thiên vươong 
11. Hiện thân Thái tử 

12. Hiện thân vua 

13. Hiện thân trưởng giả 

14. Hiện thân cư sĩ 

15. Hiện thân të quan 

16. Hiện thân Bà la môn 


17. Hiện thân Tỳ kheo 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


B. ĐƯỢC 


- Bạch Thế Tôn, con nhờ tu pháp này, chứng được chỗ đồng thể với chúng 
sanh, nên cùng với chúng sanh đồng một lòng bi ngưỡng mộ. Vì thế nên con khiến 
cho các chúng sanh đặng 14 món không sợ 


1. 


2. 


Hiện thân Tỳ kheo ni 
Hiện thân Ưu bà tắc 
Hiện thân Ưu bà di 
Hiện thân bà Chúa 
Hiện thân đồng nam 
Hiện thân đồng nữ 
Hiện thân Trời 

Hiện thân Rồng 

Hiện thân Dược xoa 
Hiện thân Сап thát bà 
Hiện thân A tu la 

Hiện thân Khẩn na la 
Hiện thân Ma hầu la đà 
Hiện thân người 

Hiện thân các chúng sanh 


14 MÓN KHÔNG SỢ 


Chúng sanh khô não quán tiếng tăm được giải thoát 


Vào lửa không cháy 


. Vào nước không chìm 
. Quỷ không hại được 
. Dao chặt không đứt 


. Quỷ không thể thấy được 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


7. Không ai trói cột được 

8. Không ai trộm cướp được 
9. Ца tâm dâm dục 

10. Lìa nóng giận 

11. Lìa si mê 

12. Cầu nam đặng nam 

13. Cầu nữ đặng nữ 


14. Niệm danh hiệu Quán Thế Âm công đức bằng niệm danh hiệu của hằng 
sa Bồ tát 


C. ĐƯỢC 4 МОМ KHÔNG THẺ NGHĨ BÀN 


- Bạch Thế Tôn, con nhờ tu pháp môn này mà đặng bốn món thần diệu không 
thể nghĩ bàn: 


1. Hiện nhiều đầu, nhiều tay và nhiều mắt 

2. Hiện hình nói thần chú 

3. Chúng sanh hy sinh tài sản cầu con thương xót 
4. Chúng sanh cầu chi được nấy 


- Bạch Thế Tôn, do đó mà đức Phật Quán Âm thọ ký cho con tên là Quán Thế 


a 


Am. 


Mục Lục Khóa Thứ bảy 
Triệt Lý Đạo Phật hay là 
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm (tiép theo) 


--- 000 --- 


Bài Thứ Sáu 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Mục Lục 


I. Phật bảo Ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông 

II. Ngài Văn Thù vâng lời Phật lựa phương pháp tu 

III.Chúng sanh ở thế giới ta bà này nhờ có nghe pháp mới biết đường lối tu hành 
IV. Công năng của nhĩ căn (tai nghe) 

V. Ngài Văn Thù quở trách ông A Nan học nhiều mà không tu 

VI. Các vị nghe pháp được chứng ngộ 

VII. A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp аё độ chúng sanh đời sau 

VIII. Phật dạy phải tu giới, định, huệ 


IX. Đây nói về đại thừa tâm giới có bốn: dâm, sắc, đạo, vọng 


---000--- 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
Bài thứ sáu 


7. Paie (о Uge Vila Ta đ la php 
ta vča thong 


Khi ду Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: 
I Ông đã nghe các vi đại Bồ tát và A La Hán vừa trinh bày các phương pháp tu 
hành được thành đạo quả. Thật ra 25 pháp tu này, đối với các vị thánh, thì tu pháp 
nào cũng đều được chứng quả cả, không có pháp nào hơn và kém. Song nay ta 
muốn cho A Nan và chúng sanh đời sau, nếu muốn vào đại thừa Bò tát thì đối với 25 
pháp tu này, ông nên lựa pháp nào tu hành аё mau thành đạo vô thượng Вӧ аё. 


“©, 2 Vla Ta ag Сї Palle đ la 
phl lug php ta 


Ngài Văn Thù Sư Lợi vâng lời Phật dạy, đứng dậy lạy Phật, kính сап nói bài kệ, 
khen chơn tâm nhiệm mâu sáng suôt, chỉ rõ cái “vọng” vôn không và lựa chọn pháp tu viên 
thông. 

NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN 
Giác hải tánh trừng viên 
Viên trừng giác nguyên diệu 
Nguyên minh chiếu sanh sở 
Sở lập chiếu tánh vong 

Mê vọng hữu hư không 

Y không lập thế giới 

Tưởng trừng thành quốc độ 
Trí giác nãi chúng sanh 
Không sanh đại giác trung 


Như hải nhứt âu phát 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Hữu lậu vi trần quốc 

Giai y không sở sanh 

Âu diệt không bón vô 

Huống phục chư tam hữu 

Quy nguyên tánh vô nhị 

Phương tiện hữu đa môn 

Thánh tánh vô bát thông 

Thuận nghịch giai phương tiện 

Sơ tâm nhập tam muội 

Trì tốc bất đồng luân 
DỊCH NGHĨA 
- Chon tâm thanh tịnh viên mãn lại nhiệm таи, như biên đứng lặng và rộng sâu. Vì 
vọng động chiếu soi (phân biệt) nên sanh ra có cảnh bị chiếu (bị phân biệt). Khi năng, 
sở đã vọng sanh, thì cái “tánh chơn” lại ап (chiếu tánh vong). 


LƯỢC GIẢI 


Như biên đứng lặng lóng trong, vì xao động nên thành sóng, lúc bấy giờ tánh trong 
lặng của nước bị ẩn đi v.v... 


Từ mê muội vọng động cho nên có hư không, nhơn hư không mà có thế giới. 
Những vọng tưởng si mê lóng lại thành ra thế giới, còn cái phân biệt hiểu biết thì làm 
chúng sanh. 


Hư không sanh ở trong chơn tâm rộng lớn này, cũng như chùm bọt nỗi trên 
mặt biển. Thế giới nhiều như vi trần đều y hư không mà sanh; khi bọt tan cũng như 
hư không diệt, thì hằng sa thế giới đều tiêu hết. 


Trở về chơn tâm thì đồng một, nhưng trên đường tu có nhiều phương tiện. 
Đối với bực Thánh, tu pháp nào cũng đều là phương tiện cả. Còn đối với kẻ sơ tâm 
tu hành lại có khó và dễ, bởi căn cơ không đồng. Hôm nay con xét 25 pháp tu của 
các vị Thánh vừa trình bày, thì duy có pháp tu nhĩ căn (tai nghe) của ngài Quán Âm 
mới là viên thông. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


999, Cing saah thl gili ta £ ду 
ahl] её aghe php mldc éit | ЇЇ ЇЇ 1⁄4 ele 
ta hah 


Bạch Thế Tôn, Phật ra đời ở thế giới Ta bà này, dùng âm thanh nói pháp аё 
giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh nhờ có nghe tiếng của Phật nói pháp mới biết 
đường lối tu hành được thanh tịnh. Hôm nay muốn đặng chánh định, quyết phải nhờ 
có nghe rồi mới tu được. 


IU. (zz¿ allug ella «А elle (га 
aghe) 


Bạch Thé Tôn, như lời Ngài Quán Thế Âm nói: “Ngài ở chỗ thanh vắng, mười 
phương đồng đánh trống, nhứt thời dồng được nghe”; nên duy có nhĩ căn (tai nghe) 
mới được viên thông. Mắt xem còn bị cách ngại; miệng, mũi, thân và ý cũng không 
bằng, chỉ có nhĩ căn là hơn hết. Mặc dầu bị cách vách, hay tiếng ở xa gần, tai đều 
nghe được cả, nên nhĩ căn mới thật là viên thông. 


Âm thanh khi có, khi không, còn cái nghe lúc nào cũng có. Khi không có tiếng, 
thế gian nói rằng: “không nghe”; thật ra chẳng phải “cái nghe” không có. Không 
tiếng, cái nghe không diệt; có tiếng, cái nghe cũng không sanh. Bởi cái nghe không 
có sanh và diệt, nên nó mới thật là thường. 


Dầu cho ở trong chiêm bao, tâm không có suy nghĩ phân biệt, mà “cái nghe” 
ấy cũng không mát (vì khi chiêm bao vẫn còn nghe tiếng chày giã gạo). Cái nghe, nó 
thoát ngoài tâm niệm suy nghĩ phân biệt, nên thân và tâm (thức thứ sáu) đều không 
bằng (không bằng tiếng nghe). 



































7. П Ulu “7£ gall te anug A Nan Alle ahil lu а khang ta 











- Nay chúng sanh ở thế giới Ta bà này, nhờ có nghe nói chỉ dạy, nên mới hiểu 
biết tu hành. Song chúng sanh vì mê cái “tánh nghe thường còn” của mình, cứ chạy 
theo tiếng nói phân biệt, cho nên mới bị lưu chuyễn. 


A Nan, ông tuy học rộng nhớ nhiều, nhưng vì chạy theo vọng trần phân biệt, 
nên không khỏi đọa lạc theo tà. Nếu ông xoay cái nghe trở vào tự tánh, thì sẽ đặng 
hết vọng. 


A Nan, ông nên chú ý nghe: Tôi vâng oai thần của Phật, nói pháp môn tu hành 
này. Ông đem cái nghe của ông, nghe tất cả pháp môn thâm mật của chư Phật, nhiều 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


như vi trần, nếu các phiền não dục lậu không trừ, thì cái nghe càng thêm lầm lỗi. Ông 
biết đem cái nghe của ông, nghe các pháp môn của chư Phật, sao ông không đem cái 
nghe đó, trở lại nghe “tánh nghe” (chơn tánh) của mình. 


A Nan, cái “nghe” nó không phải tự nhiên sanh, do có tiếng (thinh trần) nên 
mới gọi rằng “nghe”. Nếu xoay cái nghe trở vào tự tánh, không chạy theo tiếng, thế 
là thoát ly được cái tiếng (thinh trần) lúc bấy giờ cái nghe này cũng không còn gọi tên 
là nghe nữa (vì không còn đối đãi, nên chẳng tên kêu gọi). Một căn (lỗ tai) đã được phản 
vọng trở về chơn rồi, thì cả sáu căn cũng đều được giải thoát. 


A Nan, các trí giác: thấy, nghe, hay, biết của ông đó, đều là hư huyễn, như con 
mắt bị nhặm. Còn ba cõi sum la vạn tượng đây, cũng không thật, đều như hoa đốm 
giữa hư không. Khi cái thấy, nghe, hay, biết xoay trở lại chơn rồi, thì cũng như con 
mắt kia hết nhặm. Khi cái vọng trần tiêu hết, thì tâm ông được thanh tịnh. 


LƯỢC GIẢI 


Vì vọng động cho nên mới có thấy, nghe, hay, biết là năng phân biệt. Bởi có năng 
phân biệt, nên mới có cảnh bị phân biệt là ba cõi muôn vật. Đến khi năng phân biệt hết, thì 
cảnh bị phân biệt cũng tiêu, lúc bấy giờ chơn tánh hiện bày. Cũng như vì mắt nhặm nên 
mới thấy hoa đốm, đến khi nhặm hết thì hoa đốm không còn, và chỉ còn con mắt trong 
sáng. 


Khi tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi, thí cái trí quang sáng suốt hiện ra. Lúc bấy 
giờ chơn tâm ông vừa tịch tịnh lại vừa chiếu soi, bao trùm khắp cả mười phương hư 
không thế giới, lúc bấy giờ ông trở lại xem cảnh vật hiện tiền ở thế gian này, cũng 
như là việc trong chiêm bao. Khi ông được như thế rồi thì nàng Ma đăng già ở trong 
mộng kia làm gì bắt ông được! 


Sáu căn của ông cũng thế, gốc từ nơi tâm, vì vô minh vọng động thành ra sáu 
căn, nếu một căn được phản vọng về chơn rồi, thì sáu dụng kia (sáu giác quan) đều 
không thành. Nếu trần cấu còn thì ông vẫn còn ở địa vị hữu học (còn phải tu). Khi 
trần cấu hết, thì tâm tánh ông được hoàn toàn sáng suốt, đó là Phật. 


A Nan, ông chỉ xoay cái nghe của mình trở về chơn tánh, không chạy theo 
phân biệt vọng trần bên ngoài, thì ông liền thành đạo vô thượng, đây thật là pháp tu 
viên thông. 


Các đức Phật nhiều như số vi trần cũng đều do một con đường này mà đến 
cửa Niết bàn. Hiện tại các vị Bồ tát và những người tu hành đời sau, đều y pháp môn 
này mà thành đạo. Chính tôi cũng nhờ pháp môn này mà được chứng quả, đâu phải 
một mình Ngài Quán Thế Âm tu mà thôi. 


Nay Phật dạy cho con lựa pháp môn tu hành, để cho người đời sau tu hành 
mau thành đạo quả, thì duy có pháp tu của Ngài Quán Thế Âm là hơn hết. Còn bao 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


nhiêu các pháp tu hành khác, đều nhờ oai thần của Phật gia hộ mới được thành tựu. 
Các pháp ấy đều từ nơi sự tướng mà dẹp trừ trần lao, nên không phải là một phương 
pháp trường kỳ tu tập. 


Kính lạy đức Như Lai, xin Ngài gia hộ cho chúng sanh đời sau, đối với pháp 
môn này không còn mê làm. Bạch Thế Tôn, phương pháp này rất là dễ tu, mau được 
thành đạo quả, có thể đem dạy A Nan và chúng sanh đời sau, y theo đây tu hành thì 
hơn các phương pháp khác. Đây là do lòng thành của con lựa chọn như thế. 


UVI. Ce L] aghe pap UU IL le «2L ме egl 


A Nan và đại chúng nghe ngài Văn Thù nói bài kệ rồi thì tâm tánh đều được 
khai ngộ, đối với quả Phật Bồ đề và đại Niết bàn hiều rất rành rõ, cũng như người đi 
xa quê hương, đã biết rõ con đường về nhà, nhưng chưa có dịp trở về. Trong đại hội 
có vô số Thiên, Long, Bát bộ, các hàng nhị thừa hữu học và các vị Bồ tát mới phát 
tâm, đều được xa lìa trần cấu, ngộ được chơn tâm. Bà Tánh Tỳ kheo ni nghe bài kệ 
này rồi, đặng thánh A La Hán và vô lượng chúng sanh đều phát Bồ đề tâm. 


LƯU Ý: Từ trước đến đây là nói về phần y ngộ đốn tu 
Từ đây về sau là nói phần tiệm tu. 
VII. А Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp аё độ chúng sanh đời sau 


A Nan cúi đầu lạy Phật kính cần thưa rằng: -Bạch Thế Tôn, con nay đã hiểu 
pháp môn tu 


hành đề thành Phật rồi; trên đường tu hành con không lầm lạc nữa. Nhưng con 
thường nghe Phật 


dạy: 


“Người chưa được ngộ mà muốn độ người, đó là tâm Bồ tát. Còn người đã 
được giác ngộ hoàn toàn, гоі giác ngộ cho người, đó là việc làm của Như Lai”. Nay 
con chưa được độ tât cả chúng sanh đời sau. 


Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh đời sau cách Phật càng xa, lại gặp chúng tà 
sư ngoại đạo nói pháp nhiều như cát bụi. Vậy nếu có chúng sanh phát tâm tu hành, 
thì làm sao дё tránh xa các ma chướng, đối với con đường với con đường Bò đề, tâm 
không thối lui? 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2222. Pait аА lạ palle tæ 94 е, ПП, 
hall 


Phật khen A Nan và dạy rằng: -Ông hỏi phương pháp tu hành då độ chúng sanh 
trầm luân đời sau, vậy ông nên chú ý nghe, ta sẽ vì ông chỉ dạy. 


- Này A Nan, ông đã thường nghe ta dạy, người tu hành quyết định phải đủ ba 
điều cần yếu: 


1. Dùng giới luật nhiếp phục tự tâm 

2. Nhơn giữ giới, tâm mới sanh định 

3. Nhơn định, tâm phát huệ 

Đây gọi là ba món tu vô lậu. 

(Vi tu ba phép này, thì không còn sa doa) 
LƯỢC GIẢI 


Ngài An Pháp sư nói: “Giới, định, huệ là cái cửa của người và đạo, cũng là cái ải 
trọng yếu để vào thành Niết bàn”. 

Ngài La Thập Pháp sư nói: “Trì giới mới hay chiết phục được phiền não làm cho 
phiền não yếu thế. Thiền định như bốn cái núi аё ngăn giòng nước phiền não. Trí huệ diệt 
được hết phiền não”. 


Trong kinh Niết bàn nói: “Có phiền não thì không trí huệ, có trí huệ thì không phiền 


ì 


IX. Fy uči «П Oe z2Lla¿ # дї 
Є lzz dæ, 9 le, Ulo, «lleg 


А. Trước đoạn lòng dâm: -A Nan, tại sao dùng giới luật dë nhiếp phục tự tâm? 


- Này A Nan, nếu các chúng sanh trong tâm không còn nghĩ đến việcx dâm dục 
nữa, thì sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi. 


Ông tu hành quyết cầu ra khỏi trần lao, nếu tâm dâm dục không trừ, thì cảnh 
trần lao không bao giờ ra khỏi. Dầu cho ông hiện tiền đặng nhiều trí huệ và thiền 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


định, cũng sẽ đọa vào ma đạo. Thượng phẩm làm ma chúa, trung phẩm làm ma dân, 
hạ phẩm làm ma nữ. Các loài ma kia cũng đều có đồ đệ và tự xưng đã thành đạo vô 
thượng ВО đề. 


Sau khi ta nhập diệt rồi, vào đời mạt pháp, chúng ma này rất thạnh hành trong 
thế gian, ưa làm việc tham dục, xưng là thiện tri thức của chúng sanh, khiến cho 
chúng sanh doa vào hàm tà kiến, mát con đường Bò аё. 


A Nan, ông tu thiền định, nếu không đoạn lòng dâm, thì cũng như người nấu 
cát muốn cho thành cơm, dầu trải bao nhiêu kiếp cũng không thể thành cơm được. 


Ông đem tâm dâm dục đề cầu quả Phật, dầu cho ông có được diệu ngộ đi nữa, 
cũng không ra khỏi tam giới, vì gốc của nó là dâm thì làm sao ra khỏi sanh tử luân hồi 
được; huốn chi quả Niết bàn của Phật, ông làm sao chứng được. 


Nên quyết định phải đoạn trừ dâm cơ: trong tâm ngoài thân đều đoạn, cho đến 
cái biết đoạn cũng không còn, được như thế thì đối với quả Phật Bồ đề, ông mới có 
hy vọng! 


Vậy ông nên dạy người tu hành, điều thứ nhứt là quyết định phải đoạn trừ lòng 
dâm, đây là lời chỉ dạy sáng suốt trong sạch của ta và của các đức Phật quá khứ. 
Như lời ta dạy đây mới gọi là Phật nói, trái lại là Thiên Ma Ba tuần nói. 


LƯỢC GIẢI 


Đây là Đại thừa giới, cao siêu và khó hơn Tiểu thừa giới nhiều. Nếu tâm còn nghĩ 
tưởng đến dâm, sắc, đạo và vọng, thế là phạm giới rồi. 


Tổ Đơn Hà dạy: “Nếu người chưa tỏ ngộ được chơn tâm thanh tịnh của mình, thì hột 
giống dâm còn ап пар”. Nói cho dễ hiểu, nếu còn vô minh, thì chơn tâm sáng suốt chẳng 
hiện, thế là giới thể chưa thanh tịnh. 


Phật tử đọc đến đoạn này, chớ nên t hấy khó mà nản lòng. Phải biết rằng việc tu 
hành cũng như lóng nước để lâu quyết định sẽ trong, và cũng như lột bẹ chuối, lột mãi sẽ 
đến lỏi. 


Người tu hành cũng thé, trước đoạn phần thô thiển ngoài thân, sau dần dần trừ đến 
phần tế nhị trong tâm, lâu ngày thành tánh quen, thì quyết định có ngày sẽ được thanh tịnh. 
Điều cốt yếu là nên nhớ lời Phật dạy có bốn chữ “bát tùy phân biệt”. Nghĩa là khi đối cảnh 
không khởi vọng niệm phân biệt, thì tham, sân, si không khởi. Tham, sân, si không khởi thì 
sát, đạo, dâm chẳng sanh. Đây là lối tu tắt của Đại thừa, để trở lại với chơn tâm thanh tịnh. 


* 
B. Đoạn lòng sát hại: A Nan, nếu các chúng sanh trong tâm không nghĩ tưởng đến 


việc sát hại, thì không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Ông tu hành quyết cầu ra khỏi 
trần lao, nếu ông không đoạn trừ tâm sát hại, thì cảnh trần lao không bao giờ ra khỏi. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Dầu cho hiện tiền ông được nhiều trí huệ hay thiền định, nếu không đoạn tâm sát hại, 
thì ông chỉ đọa vào thần đạo. Bực thượng làm Đại lực quỷ, bực trung làm Phi hành 
dạ xoa và các loài quỷ soái, bực hạ làm Địa hành La sát và các quỷ thần. Các loài quỷ 
thần này cũng có đồ đệ, đều tự cho mình thành đạo vô thượng. 


Sau khi ta diệt độ rồi, trong đời mạt pháp, các loài quỷ thần này rất thạnh hành 
trong thế gian, và tuyên bố rằng “Ăn thịt cũng được Bồ đề”. A Nan, trước kia ta cho 
các ông ăn ngũ tịnh nhục, là vì ở nhằm địa phương đất chai, nhiều đá sỏi, không 
trồng rau cải được, nên ta tạm cho các ông dùng. Sau khi ta diệt độ rồi, tại sao 
những người ăn thịt chúng sanh, mà cũng xưng là tăng lữ. 


LƯỢC GIẢI 


Trong kinh Lăng Già, Phật dạy Ngài Đại Huệ Bò tát: “Ta trước kia phương tiện cho 
các ông ăn năm thứ thịt hoặc mười thứ, hôm nay tất cả đều cắm tuyệt”. 


* 


A Nan, những người ăn thịt, dầu cho có đặng tâm trí khai ngộ, cũng thành quỷ 
Đại la sát, đến khi mãn kiếp quỷ La sát rồi, quyết định phải trầm luân trong biên khổ 
sanh tử. Giết hại ăn thịt lẫn nhau, thì làm sao ra khỏi sanh tử luân hồi được. 


A Nan, ông tu thiền định, nếu không trừ tâm sát hại mà muốn cầu được đạo, 
thì cũng như người tự bịt hai lỗ tai của mình, la tiếng thiệt lớn, mà muốn cho mọi 
người không nghe, thì không thể được. 


A Nan, ông nên dạy người tu hành, điều thứ hai là quyết định phải đoạn trừ 
lòng sát hại. Đây là lời sáng suốt trong sạch của ta cũng là lời các đức Phật quá khứ 
đã chỉ dạy. Như lời ta dạy đây mới gọi là Phật nói, trái lại là Thiên Ma Ba Tuần nói. 


C. Đoạn trừ trộm cướp: A Nan, nếu các chúng sanh, trong tâm không nghĩ tưởng 
đến đến việc (tham lam) trộm cướp, thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Các ông tu 
hành quyết cầu ra khỏi cảnh trần lao, nếu tâm (tham lam) trộm cướp không trừ, thì 
không bao giờ ra khỏi. 


Dầu cho hiện tiền ông đặng nhiều trí huệ hay thiền định, nếu không đoạn tâm 
(tham lam) trộm cướp thì quyết định doa vào tà đạo, bực thượng làm loài tinh linh, 
bực trung làm loài yêu my, bực hạ làm người tà, bị các loài tỉnh yêu này nhập (dựa). 
Bọn ngày cũng có đồ đệ, đều tự xưng rằng đặng đạo vô thượng. 


Sau khi ta diệt độ rồi, trong đời mạt pháp, chúng tỉnh yêu tà mị này rất thạnh 
hành trong đời, tự xưng là thiện trí thức, dối gạt phỉnh phờ người, khiến cho người 
mắt tâm chánh tính; chúng nó đi đến đâu thì làm cho người tiêu hao tài sản đến đó. 


A nan, ông tu thiền định, nếu không đoạn trừ tâm trộm cướp, mà muốn cầu 
cho được đạo quả, thì cũng như người rót vào chén bë, mà muốn cho đây, dầu trải 
bao nhiêu kiếp cũng không thể đầy được. Ông nên dạy người tu hành, điều t hứ ba 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


là quyết định phải đoạn trừ tâm trộm cướp. Đây là lời nói sáng suốt trong sạch của ta 
cũng như của các đức Phật quá khứ. Đúng như lời ta dạy gọi là Phật nói, trái lại là 
Thiên Ma Ba Tuần nói. 


D. Đoạn trừ vọng ngữ: A Nan, nếu các chúng sanh, đã giữ hoàn toàn ba hạnh trên 
là không sát, đạo, dâm rồi mà còn đại vọng ngữ, thì tâm cũng không thanh tịnh, mát 
hột giống Phật, thành ma ái kiến. Thế nào là đại vọng ngữ? Nghĩa là chưa đặng đạo 
nói mình đặng đạo, chưa chứng quả nói mình chứng quả. Đối với người đời, nói: “Ta 
đã chứng Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát và Phật”, аё trông cầu người lạy cúng. 
Những người nói dối như thế, làm tiêu diêu hột giống Phật, sẽ doa vào trong Ыё khổ. 
Cũng như cây Đa la khi bị chặt đứt dot rồi (như cây cau xứ ta) thì không thể mọc chòi 
đâm tược được. 


A Nan, ta có dạy các vị Bồ tát và A La Hán: “Sau khi ta diệt độ rồi, các ông phải 
thị hiện thân hình, trong đời mạt pháp аё cứu độ các chúng sanh đang trầm luân, làm 
thầy sa môn, cư sĩ, vua, quan, đồng nam, đồng nữ, cho đến hiện đàn bà góa, kẻ dâm 
nữ, người gian giảo, kẻ trộm cướp, người hàng thịt, kẻ buôn bán, аё lẫn lộn trong 
từng lớp người, chung một nghề nghiệp, đặng giáo hóa chúng sanh trở về chánh 
đạo”. 


Nhưng các vị ấy quyết chẳng bao giờ nói: “Ta đây thật là Bồ tát hoặc A La Hán 
v.v.” hay tỏ ra một vài cử chỉ gì làm tiết lộ sự bí mật, аё cho người ta biết mình là 
Thánh nhơn thị hiện. Chỉ trừ sau khi mạng chung rồi, các vị ấy mới âm thầm để lại 
một vài di tích cho người biết thôi. 


LƯỢC GIÁI 


Các Phật tử đọc đến đoạn này nên chú ý: Phật và Bồ tát thị hiện, chúng ta không 
thể biết được; nếu chúng ta biết được thì đó không phải thiệt Phật hay Bồ tát. Chỉ trừ khi 
nào các vị ấy cởi bỏ xác phàm, mới lưu lại một vài di tích, lúc bấy giờ chúng ta mới biết 
được. Nhưng khi biết, thì không gặp các Ngài nữa. 


Như Tổ Đạt Ma hiện thân đến Trung Quốc, vua Lương Võ Đề không biết; đến khi 
biết được Ngài là Thánh thì không còn thấy được Ngài. 


Vậy hiện nay những người tự xưng mình là Phật hay Bồ tát v.v... giáng thế, thì căn 
cứ vào đoạn kinh này, chúng ta thấy rõ ràng và chắc chắn không phải thiệt Phật hay Bồ tát 
rồi, chớ nên tin mà bị hại. 


A Nan, chính thật Bồ tát hay A La Hán thị hiện, mà còn không cho người biết, 
tại sao những người phàm phu lại dám mạo xưng là Phật, ВО tát, v.v... Cũng như 
người cùng đỉnh, mà mạo xưng mình là Đế vương, thì sẽ bị tội tru diệt. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


A Nan, nếu người tu hành, không đoạn trừ đại vọng ngữ, mà muốn được đạo, 
thì cũng như người lấy đồ hôi tanh, tô đắp thành cái hình chiên đàn, muốn cho thơm 
chừng nào lại càng hôi chừng nấy. Cái nhơn đã chẳng ngay, thì kết quả phải cong 
vậy. Những người như thế mà cầu quả Phật Bò đề, thì cũng như người muốn tự cắn 
rún của mình, làm sao cắn được. 


A Nan, ông nên dạy người tu hành điều thứ tư là quyết định phải đoạn trừ đại 
vọng ngữ. Đây là lời nói sáng suốt trong sạch của ta, và các đức Phật quá khứ chỉ 
dạy. Đúng như lời ta dạy đây thì gọi là Phật nói, trái lại là Thiên Ma Ba Tuần nói. 


LƯỢC GIẢI 


Bốn đoạn trên Phật ân cần nhắc nhở, nói đi lặp lại nhiều lần. Phật tử chúng ta nên 
ghi xương tac dạ những lời vàng ngọc chỉ dạy rất thống thiết của đức Từ phụ 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


VI. 


Mục Lục Khóa Thứ bảy 
Triêt Lý Đạo Phật hay là 
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm (uếp theo) 


--- 000 --- 


Bài Thứ Bảy 
Mục Lục 


Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm 

A Nan cầu Phật nói lại thần chú 

Phật phóng hào quang nói thần chú 

Công năng của thần chú 

Các vị thiên thần phát nguyện bảo hộ người trì chú 


Ông A Nan hỏi Phật tu hành phải trải qua bao nhiêu địa vị mới được thành Phật 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


VII. Phật dạy ba món tiệm thứ 


VIII. Hành giả phải trải qua 55 địa vị mới đến qua Phật 


ІХ. 50 món ma chướng (ngũ ám ma) 


X. Mười món ma về sắc ám 


2 Phe Прг cổ АГ нә. Nghi 


- A Nan, người tu hành phải gìn giữ bốn điều luật nghi cần yếu: dâm, sát, đạo, 
vọng cho trong sạch, cũng như băng tuyết, nơi tâm không khởi vọng niệm duyên 
theo ngoại cảnh, thì chúng ma kia không làm sao sanh được (vì trong tâm vọng động, 
nên ngoại ma mới ứng) 


Nếu người nào nghiệp chướng nặng nè, không thể trừ được, ông nên dạy họ 
chí tâm trì chú Lăng nghiêm này, thì các nghiệp chướng đều tiêu diệt. Bằng chứng là 
ông cùng với nàng Ma Đăng Già, tình ân ái chồng vợ đã khắn khít với nhau từ nhiều 
kiếp, đâu phải mới một đời này; nhờ thần chú Lăng Nghiêm mà nàng Ma Đăng Già 
nguồn tình khô cạn và được thành A La Hán. 


Ma Đăng Già là kẻ dâm nữ, không có tâm tu hành còn được quả thánh, huống 
chỉ các ông là bực Thinh Văn, có chí cầu đạo vô thượng, lại trì tụng chú này, thì quyết 
định thành Phật rất dễ, cũng như thuận gió tung bụi, chẳng có khó gì. 


LƯỢC GIẢI 


Trong đoạn kinh này Phật dạy phương pháp tu hành để thành Phật, tóm lại có ba 
điều: 


1. Bắt tùy phân biệt: Nghĩa là, khi đối cảnh không khởi vọng tâm phân biệt, thì 
tham, sân, si chẳng sanh. Tham, sân, si không sanh thì các nghiệp sát, đạo, dâm chẳng 
tạo. Nghiệp nhơn không tạo thì quả báo chẳng có. Nói tóm lại là “xoay các tri giác trở về 
chơn tâm”, không duyên theo trần cảnh thì vọng niệm không sanh; vọng không sanh thì 
chơn tâm hiện bày. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tổ sư có dạy: “Kiến sắc phi сап sắc, văn thinh bắt thị thinh”; nghĩa là thấy sắc không 
can hệ gì đến sắc, nghe tiếng cũng không dính líu gì đến tiếng. Hay như câu: “Ngộ thinh 
ngộ sắc như thạch thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết: Gặp sắc 
đẹp hay nghe tiếng hay, như hoa trồng trên đá (không dính líu gì); thấy tài lợi và danh vọng 
như bụi rớt trong con mắt. Nếu người đến trình độ này rồi, thì dầu vào thanh lâu hay tửu 
điếm cũng đều là đạo tràng thanh tịnh (dâm phòng іи tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng). 


2. Trì giới: Phải giữ gìn giới luật, trong tâm ngoài thân đều thanh tịnh như 
băng tuyết. 


3. _ Trì chú Lăng Nghiêm: Nếu người nào nghiệp chướng nặng nè, thì phải trì 
tụng chú Lăng Nghiêm sẽ mau đặng thành đạo quả. Trong ba pháp tu này, bực thượng 
căn, trung căn và hạ căn đều tu được cả. Thật là lòng từ bi của Phật vô lượng, mưa pháp 
khắp trùm, cỏ cây lớn nhỏ đều được thám nhuàn. 


* 


92. A Nan cu РЕГЕ нё (Ге г lv гй 


Ông А Nan đứng dậy đảnh lễ Phật và kính сап bạch rằng: “Con từ khi xuất gia đến 
nay, vì y lại lòng thương yêu của Phật, chỉ lo học rộng nghe nhiều, chẳng c huyên tu 
tập, nên chẳng chứng được đạo quả, thành thử phải bị tà thuật của Phạm Thiên bắt; 
trong tâm con tuy thông suốt mà năng lực không được tự do, nên con phải nhờ Ngài 
Văn Thù đến cứu độ. Con tuy nhờ thần chú Lăng Nghiêm của Phật mới được giải 
thoát, nhưng chính con chưa được nghe, cúi xin đức Thế Tôn từ bi nói lại, khiến cho 
những người tu hành hiện tại và chúng sanh luân hồi đời sau, nhờ thần chú này mà 
thân tâm được giải thoát”. 


222. РА у phing ko guang uči thu cổ 


Khi đó từ nơi nhục kế (đảnh) của Phật, phóng ra hào quang trăm báu; trong hào 
quan xuất hiện ra hoa sen báu ngàn cánh. Trong hoa sen có đức Hóa Phật ngồi, trên dành 
Ngài phóng ra mười đạo hào quang sáng suốt trăm báu. Trong mỗi đạo hào quang đều có 
thị hiện vô số thần kim cang: vị bưng núi, vị cầm bảo tử v.v... đứng khắp cả hư không. Đại 
chúng trông thấy vừa mừng vừa sợ, đều cầu Phật thương xót chở che và nhứt tâm chờ 
nghe Phật nói thần chú. 


Phật nói thần chú: 
(РЁ NHÚT) 


Nam mô tát đát tha tô già đa da a la ha đế tam miệu tam bồ đà tỏa. Tát đát tha 
Phật đà cu tri sắc ni sam. Nam mô tát bà bột đà bột địa, tát đa bệ tệ. Nam mô tát đa 
пат tam miệu tam bồ đà cu tri nám. Ta xá ra bà ca tăng già nằm. Nam mô lô kê A la 
hán đa nằm. Nam mô tô lô đa ba па nằm. Nam mô ta yết ri đà già di nằm. Мат mô lô 
kê tam miệu già đa nằm. Tam miệu già ba ra để ba đa na nằm. Nam mô đề bà ly sắc 
nỏa. Nam mô tấty đà da tỳ đĩa da đà ra ly sắc nỏa. Xá ba noa yết ra ha ta ha ta ra ma 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


tha nằm. Nam mô bạt ra ha ma ni. Nam mô nhơn đà ra da. Nam mô bà già bà đế, lọ 
đà ra da. Ô ma bát đế, ta hê dạ da. Nam mô bà già bà đế. Na ra dả noa da. Bàn giá 
ma ha tam mộ đà ra. Nam mô tắt yết гі đa da. Nam mô bà già bà аё. Ма ha ca ra da. 
Địa ri bát lặc na già ra. Tỳ đà ra ba поа ca ra da. A địa mục dé. Thi ma xá na në bà tất 
nê. Ma đát rị già noa. Nam mô tắt yết rị đa da. Nam mô bà già bà đế. Đa tha già đa 
cu ra da. Nam mô bát đầu ma cu ra da. Nam mô bạc xà ra cu ra da. Nam mô ma ni cu 
ra da. Nam mô già xà cu ra da. Nam mô bà già bà аё, аё rị trà du ra tây na, ba ra ha ra 
noa ra xà da, đa tha già đa da. Nam mô bà già bà đế. Nam mô a di đa bà da đa tha dà 
đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế, a sô bệ da, đa tha già 
đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế, bệ sa xà da cu lô phệ 
trụ ri da, bác ra bà ra xà da, đa tha già đa da. Nam mô bà già bà đế, tam bó sư tỳ đa, 
tát lân nại ra lặc xà da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da. Nam mô 
bà già bà đế, xá kê dã mẫu na duệ, đa tha già đa đa, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà 
da. Nam mô bà già bà đế, lặc đác na kê đô ra xà da, đa tha dà đa da, a ra ha đế, tam 
miệu tam bò đề da, đế bièu nam mô tát yết гї da, ё đàm bà già bà đa, tát đát tha dà đô 
sắc ni sam, tát đát đa bác đác lam. Nam mô a bà ra thị đam, bác ra đế dương kỳ ra, 
tát ra bà bộ đa yết ra ha, ni yết ra ha yết ca ra ha ni, bạc ra tỷ địa da sắt đà në, a ca ra 
mật ri trụ, bác ri đát ra da nành yết ri, tát ra bà bàn đà na mục xoa ni, tát ra bà đột sắc 
tra đột tất phạp, bát na nê phạt ra ni, giả đô ra thất đế пат, yết ra ha ta ha tát ra nhả 
xà, tỷ đa băng ta na yết ri, a sắc tra băng xá dé пат, na xoa sát дас ra nhà xà, ba ra tát 
đà na yết rị, a sắc tra nằm, ma ha yết ra ha nhả xà, tỳ đa băng tát na yết rị, tát bà xá đô 
lô në bà ra nhà xà, hô lam đột tất phap, nan giá na xá ni, tỷ sa xá tất дас ra, a kiết ni ó 
đà ca ra nhã xà, a bác ra thị đa cu ra, ma ha bác ra chiến trì, ma ha điệp đa, ma ha đế 
xà, ma ha thuế đa xa bà ra, ma ha bạt ra bàn đà ra bà tất në, a ri da đa ra, tỳ гї cu tri, 
thệ bà tỳ xà da, bạt xà ra ma lễ аё, tỳ xá lô đa, bột đằng võng ca, bạt xà ra chế hắt na a 
giá, ma ra chế bà bác ra chất đa, bạt xà ra thiện trì, tỳ xá ra giá, phiến đa xá bệ đề bà 
bó thị đa, tô ma lô ba, ma ha thế đa, a ri da đa ra, ma ha bà ra а bác ra, bạt xà ra 
thương yết ra chế bà, bạc xà ra cu ma rị, cu lam đà rị, bạt xà ra hắc tát đa giá, tỳ địa 
gia kiền giá na ma rị ca, khuất tô mẫu bà yết ra đa na, bệ lô giá na cu rị đa, dạ ra thố 
sắc ni sam, tỳ chiết lam bà ma ni giá, bạt xà ra ca na ca ba ra bà, lô xà na bạt xà ra đốn 
trỉ giá, thế đa giá ca ma ra sát xa thi ba ra bà, ế đế di đế, mẫu đà ra yết noa, ta bệ ra 
sám, quật phạm đô, ấn thố na mạ mạ tỏa. 


(DE МН!) 


Ó hồng гї sắc yết noa, bác lặc xá tất đa, tát đát tha già đô sắc ni sam. Hó hồng 
đo lô ung chim bà na. Hỗ hồng đô lô ung tất đam bà na. Hỗ hồng đô lô ung ba ra sắc 
địa da tam bác xá noa yết ra. Hỗ hồng đô lô ung, tát bà dược xoa hắc ra sát ta, yết ra 
ha nhã xà, tỳ đằng băng tát na yết ra. Hỗ hồng đô lô ung, gỉa đô ra thi để пат yết ra 
ha ta ha tát ra nám, tỳ đằng băng tát na ra. Hỗ hồng đô lô ung, ra xoa, bà già phạm tát 
đát tha già đô sắc ni sam, ba ra điểm xà kiết rị, ma ha ta ha tát ra, bột thọ ta ha tát ra 
thất ri sa, cu tri ta ha tát në dé lệ, a tệ đề thị bà ri đa, tra tra anh ca ma ha bạt xà lô đà 
ra, đế rị bồ đà na, man trà ra, ô hồng, ta tất đế bạc bà đô, mạ mạ, ấn thố na mạ mạ tỏa. 


(ĐẸ TAM) 


Ra xà bà dạ, chủ ra bạt dạ, a kỳ ni bà dạ, ô đà ca bà dạ, tỳ xa bà dạ, xá tất đa r 
bà dạ, bà ra chước yết ra bà dạ, đột sắc xoa bà dạ, a xá nễ bà dạ, a ca ra mật rị trụ bà 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


dạ, đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà bà dạ, ô ra ca bà đa bà dạ, lặc xà đàng trà bà dạ, 
na già bà dạ, tỳ điều đát bà dạ, tô ba ra noa bà dạ, dược xoa yết ra ha, ra xoa tư yết ra 
ha, tất гї đa yết ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, ca tra bô đơn na yết ra ha, tất 
kiền độ yết ra ha, a bá tất ma ra yết ra ha, ô đàn ma đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, hê rị 
bà аё yết ra ha, xả đa ha ri nám, yết bà ha ri nám, lô địa ra ha ri nằm, man ta ha гі nám, 
mê đà ha ri nám, man ta ha гі пат, mê đà ha ri nằm, та xà ha гі пат, xà đa ha гі nữ, 
thị tỳ đa ha ri nám, tỳ đa ha ri nằm, bà đa ha гі nám, а du giá ha гі nữ, chất đa ha ri nữ, 
đế sam tát bệ sam, tát bà yết ra ha nám, tỳ đa dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ba ri bạt 
ra giả ca hát гї đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, trà diễn ni hát п đởm, tỳ đà 
dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma ha bát du bác đát dạ, lô đà ra hất rị đởm, tỳ đà dạ 
xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, па га dạ noa hát ri đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ 
di, đát đỏa già lô trà tây hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma ha ca ra 
ma dát ri già noa hát гі аот, tỳ đà dạ xà sân đà dị di, kê ra dạ di, xà dạ yết ra, ma đột 
yết ra, tát bà ra tha ta đạt na hát ri đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, giả đốt ra 
bà kỳ në hát гї đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ ri dương hát ri tri, nan đà 
kê sa ra đà поа bác đế, sách hê dạ hát ri đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, na 
yết na xá ra bà noa hát гї đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, a la hán hát ri 
đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ đa ra già hất rị đờm, tỳ đà dạ xà sân đà 
dạ di, kê ra dạ di, bạt xà ra ba në, cu hê dạ, cu hệ dạ ca địa bát аё hát гі аот, tỳ đà dạ 
xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ra xoa võng bà già phạm, ấn thố na mạ mạ tỏa. 


(BE TÚ) 


Bà già phạm, tát đát đa tát đát ra. Nam mô tý đô dé, a tất đa na ra lặc ca, ba ra 
bà tất phổ tra, tỳ ca tát đát đa bác đế гі, thập phật ra thập phật ra, đà ra đà га, tần đà ra 
tần đà ra, sân đà sân đà. Hỗ hồng, һб hồng, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, 
phấn tra ta ha, hê hê phán, а mâu ca da phấn, a ba ra đề ha đa phấn, ba ra ba ra đà 
phấn, a tố ra tỳ đà ra ba ca phấn, tát bà đề bệ tệ phấn, tát bà na già tệ phấn, tát bà 
dược xoa tệ phấn, tát bà kiền thát bà tệ phấn, tát bà bŠ đơn na tệ phấn, ca tra bó đơn 
па tệ phấn, tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn, tát bà thập bà lê tệ phấn, tát bà a bá tất ma 
lê tệ phấn, tát bà xá ra bà noa tệ phấn, tát bà địa đế kê tệ phấn, tát bà đát ma đà kệ tệ 
phấn, tát bà tỳ đà da ra thẹ giá lê tệ phấn, xà dạ yết ra ma độ yết ra, tát bà dạ tha ta đà 
kê tệ phấn, tỳ địa da giá lê tệ phấn, giả đô ra phược kỳ në tệ phấn, bạt xà га cu ma ri, 
tỳ đà dạ ra thệ tệ phấn, ma ha ba ra đỉnh dương xoa kỳ rị tệ phấn, bạt xà ra thương 
yết ra dạ, ba ra trượng kỳ ra xà da phán, ma ha ca ra dạ, ma ha mat đát ri ca поа. Nam 
mô ta yết ri đa dạ phấn, tỷ sắc noa tỳ duệ phấn, bột ra ha mâu ni duệ phấn, a kỳ ni duệ 
phấn, ma ha yết ri duệ phấn, yết ra đàn tri duệ phán, miệc даќ гї duệ phán, lao dát ri 
duệ phán, giá văn trà duệ phấn, yết la ra đát ri duệ phấn, ca bát ri duệ phấn, a địa mục 
chất đa ca thi ma xá na, bà tư пё duệ phấn, diễn kết chất, tát đỏa bà tỏa, mạ mạ ấn thố 
na mạ mạ tỏa. 


(РЁ NGŨ) 


Đột sắc tra chất đa, a mạt đát rị chất đa, ô xà ha ra, già bà ha ra, già bà ha ra, lô 
địa ra ha ra, bà ta ha ra, ma xà ha ra, xà đa ha ra, thi tỳ đa ha ra, bạc lược dạ ha ra, 
kiền đà ha ra, bố sử ba ha ra, phả ra ha ra, bà tỏa ha ra, bác ba chất đa, đột sắc tra 
chất đa, lao đà ra cah61t đa, dược xoa yết ra ha, ra sắt ta yết ra ha, bế lệ đa yết ra ha, 
tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu bàn trà yết ra ha, tất kiền đà yết ra ha, ô đát ma 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, a bá tát ma ra yết ra ha, trạch kê cách trà kỳ ni yết ra ha, 
ri Phât đề yết ra ha, xà di ca yết ra ha, xá cu ni yết ra ha, mộ đà га nan địa ca yết ra ha, 
a lam bà yết ra ha, kiền độ ma ni yết ra ha, thập phạt ra yên ca hê ca, trị đế dược ca, 
đát lệ đế dược ca, giả đột thác ca, ni đề thập phạt ra, tỳ sam ma thập phạt ra, bạc dë 
ca, tát bà thập phạt ra, thất lô kiết đế, mat đà bệ đạt lô chế kiếm, a y lô kiềm, mục khê 
lô kiềm, yết rị đột lô kiềm, yết ra ha yết lam, yết noa du lam, đản đa du lam, hắt rị dạ 
du lam, mạt mạ du lam, bạt rị thất bà du lam, tỷ lật sắc tra du lam, ô đà ra du lam, yết 
tri du lam, bạt tất đế du lam, ô lô du lam, thường già du lam, hắc tất đa du lam, bạt đà 
du lam, ta phòng án già bác ra trượng già du lam, bộ đa tỷ đa trà trà kỳ ni thập bà ra, 
đà đột lô ca kiến đốt lô kiết tri, bà lộ đa tỳ, tát bác lô ha lăng già, du sa đát ra, ta na yết 
ra tỳ sa dụ ca, a kỳ ni ó đà ca, mat ra bệ ra kiến đa га, а ca ra mật ri đốt đát liễm bộ са, 
địa lật lặc tra, tỷ rị sắc chất ca, tát bà na cu ra, tứ dẫn già tệ yết ra rị dược xoa đác ra 
sô, mạt ra thị phệ đế sam ta bệ sam, tất đát đa bác đát ra, ma ha bạc xà lô sắc ni sam, 
ma ha bác lặc trượng kỳ lam, dạ ba đột đà xá du xà na, biện đát lệ noa, tỳ đà da bàn 
đàm ca lô di, đế thù bàn đàm ca lô di, bát ra tỳ đà bàn đàm ca lô di đát điệt tha. 


Án а na lệ, tỳ xá đề bệ ra bạc xà ra đà ri, bàn đà bàn đà nå, bạt xà ra bàn пі 
phấn. Hỗ hồng đô lô ung phấn, ta bà ha. 


LƯỢC GIẢI 


Tổ Đơn Hà nói: Từ xưa đến nay không có ai dịch nghĩa thần chú. Vì có năm 
nguyên nhân: 1. Lời bí mật của Phật, duy có Phật với Phật mới biết, ngoài các vị thánh 
cũng không thể biết được. 2. Vì một chữ hoặc một câu có hàm vô số nghĩa. 3. Hoặc tên 
của các vị quỷ thần, kêu gọi các vị ấy liền đến để bảo hộ người tu. 4. Mặt ấn của chư Phật, 
kẻ âm người dương đều phải tuân theo, cũng như ап sắc của nhà vua. 5. Người chí tâm 
tụng trì, sẽ được diệt trừ tội nặng và mau chứng quả Thánh. 


Các nhà phiên âm có khác, song hành giả chí tâm trì tụng một bổn nào cũng đều 
được hiệu quả. 


IV. Cong «еә cOn св ей 


А Мап, mười phương сас đức Như Lai đều nhờ “tâm chú” này mà hàng phục 
các ma, ngăn dẹp ngoại đạo, được thành quả Phật. Mười phương chư Phật đều nhờ 
“tâm chú” này mà cứu độ tất cả chúng sanh khỏi các tai nạn khổ não như thủy tai, 
hỏa tai, cơ сап v.v... và cứu độ chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đều được 
giải thoát. 

Các ông là hàng Thinh văn hữu học chưa khỏi luân hồi, phát tâm cầu quả A la 


hán, nếu không trì chú này, mà muốn cho khỏi các ma chướng thì không thể được. 


Sau khi ta diệt độ, các chúng sanh đời sau, nếu có người trì tụng chú này, thì 
các tai nạn: thủy tai, hỏa hoạn, thuốc độc, độc trùng, ác thú, yêu tinh, qủy quái v.v... 
đều chẳng hại được. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nếu người phạm tội ngũ nghịch, phá trai, phạm giới, khi chí tâm trì chú này, thì 
các tội đều tiêu, cũng như nước nóng làm giá tan. Những người không con, muốn 
cầu con, tụng chú này sẽ được con, cầu trường thọ v.v... được trường thọ, mỗi mỗi 
đều như ý nguyện. 


V. @ Г] thin l phe nguyu bOs kO «910 trè ей 


Khi Phật nói thần chú này rồi, trong hội có vô số thần Kim cang, đồng lay Phật và 
phát lời thệ nguyện: -Chúng con xin sẽ thành tâm bảo hộ cho người trì chú này. 


Lại có vô số các vị chư Thiên và Thánh Thần đều đứng dậy lạy Phật và phát nguyện 
bảo hộ người trì chú này, khiến cho họ khỏi các ma chướng và mau đặng thành đạo vô 
thượng Bồ đề. 


Lại có vô số vị Kim cang Tạng Вб tát, đồng đứng trước Phật, phát lời thệ rằng: 


- Con tu hành chẳng chịu vào Niết bàn, nguyện ở lại đời sau để theo bảo hộ 
người tu hành, không cho các loài ác ma đến nhiễu hại, chúng nó phải ở cách xa 
người tu ngoài mười do tuần. Nếu có loài ác ma nào lai vãng đến người trì chú này, 
thì con dùng cây báo sử đánh nó nát như bụi, để cho người tu hành được như 
nguyện. 


VI. Ong A Nan Ду РА V ta huh phi erke gaa, bao ukia Oha «D «Г Oe thek 
Phe 


A Nan đứng dây lay Phật và thưa rằng: - Bach Thế Tôn, người tu hành từ khi 
phát tâm cho đến thành Phật, phải trải qua bao nhiêu địa vị, và thứ lớp tu hành như 
thế nào? Xin Phật ừ bi chỉ dạy cho kẻ mê muội này. 


Phật khen không A Nan và dạy rằng: - Ta sẽ vì ông và chúng sanh đời sau cầu 
quả Đại thừa, chỉ dạy con đường tu hành từ địa vị phàm phu, cho đến khi vào đại Niết 
bàn, vậy các ông phải chăm chú nghe ta chỉ dạy: 


- A Nan, các ông phải biết: Từ nơi chơn tâm thanh tịnh, rời các danh tướng, 
không có thế giới và chúng sanh, vì vọng động nên có sanh, nhơ sanh có diệt; sanh 
diệt cũng đều là vọng, diệt hết vọng gọi là chơn, thế gọi là Vô thượng Bồ đề và đại 
Niết bàn là hai quả chuyên у của Như Lai vậy. 


VII. ФС «Пу ba min tAm г 


- A Nan, ông nay muốn tu hành аё thành Phật, thì phải tuần tự y theo ba món 
tiệm thứ này, mới có thể diệt trừ được gốc гё của loạn tưởng, cũng như người muốn 
súc sạch cái bình аё đựng đồ ду, thì trước hết phải dó độc ra, kế dùng tro chùi rửa, 
sau dùng nước nóng và chất thơm rửa lại thiệt sạch, rồi mới có thể đựng vị cam lồ 
được. 


Ba món tiệm thứ là: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1. Trừ các trợ duyên bên ngoài: Ăn, không nên ăn những vật không hợp với 
người tu hành, như ăn thịt uống rượu và ngũ vị tân v.v... Ngũ vị tân, ăn sống thì nó 
tăng trưởng tánh nóng giận, ăn chín hay sanh tham dục, tụng kinh trì chú chẳng hiệu 
nghiệm, Thánh thần không bảo hộ. Còn chỗ ở tu thì phải tìm chỗ nào cho hợp với 
hoàn cảnh của người tu hành. 

2. Trừ các chánh nhơn bên trong: Cốt yếu là hành giả phải nghiêm trì tịnh giới, 
không dâm, sát, đạo và vọng, gìn giữ ngoài thân không phạm, trong tâm không động, 
thân và tâm đều thanh tịnh như băng tuyết. 

3. Trừ các nghiệp hiện tiền: Khi tiếp xúc với trần cảnh, không khởi vọng niệm 
phân biệt theo sáu trần, xoay các cảm giác trở về bản tâm thanh tịnh. Do ngoài 
không duyên theo trần cảnh, trong sáu căn không vọng động, đồng một thể thanh 
tịnh, nên mười phương thế giới đều được thanh tịnh sáng suốt; cũng như trong ngọc 
lưu ly có hàm chứa mặt trăng sáng. Hành giả lúc bấy giờ thân tâm thơ thới, chứng 
đặng vô sanh pháp nhẫn, mười phương chư Phật đều hiện trong tâm người ấy. Từ 
đây hành giả lần lần tăng tiến tu hành, tiến lên các quả Thánh. 


22202. Ruhk gi phi irie gaa, 55 ПП u welk Ole gaa РИГЕ 


A Nan, người tu hành khi ái dục khô khan, sáu căn không còn chạy theo sáu 
trần nhiễm trước, lúc bấy giờ chỉ có trí huệ khô khan, chưa thấm nhuàn nước pháp 
của Phật. Đây là địa vị đầu tiên tên Càn huê địa (huệ khô), lần lần tấn tu vào địa vị 
Thập tín (mười món tin): 


1. Tín tâm trụ 

2. Niệm tâm trụ 

3. Tỉnh tấn tâm 

4. Huệ tâm trụ 

5. Định tâm trụ 

6. Bất thối tâm 

7. Hộ pháp tâm 

8. Hồi hướng tâm 
9. Giới tâm trụ 


10. Nguyện tâm trụ 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


MÃN ĐỊA VỊ THẬP TÍN ĐÉN THẬP TRỤ 


1. Phát tâm trụ 

2. Trị địa trụ 

3. Tu hành trụ 

4. Sanh quý trụ 

5. Phương tiện cụ túc trụ 
6. Chánh tâm trụ 

т. Bất thối trụ 

8. Đồng chơn trụ 

9. Pháp vương tử trụ 

10. Quán đảnh trụ 


MÃN THẬP TRỤ ĐÉN THẬP HẠNH 


1. 


2. 


8. 


9. 


Ноап һу һапһ 
Nhiêu ích hạnh 
Vô sân hận hạnh 
Vô tận hạnh 

Ly si loạn hạnh 
Thiện hiện hạnh 
Vô trước hạnh 
Tôn trọng hạnh 


Thiện pháp hạnh 


10. Chơn thật hạnh 


MÃN THẬP HẠNH ĐÉN THẬP НО! HƯỚNG 


1. 


2. 


Cứu độ nhứt thế chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng 
Bát hoại hồi hướng 
Đẳng nhứt thế Phật hồi hướng 


Chí nhứt thế xứ hồi hướng 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


5. Vô tận công đức tạng hồi hướng 

6. Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng 
7. Tùy thuận đẳng quán nhứt thế chúng sanh hồi hướng 
8. Chon như tướng hồi hướng 

9. Vô phược giải thoát hồi hướng 

10. Pháp giới vô lượng hồi hướng 

MÃN THẬP НО! HƯỚNG ĐÉN ТО GIA HẠNH 
1. М№оап địa 

2. Đảnh địa 

3. Nhẫn địa 

4. Thé đệ nhứt địa 

MÃN TỨ GIA HẠNH ĐÉN THẬP ĐỊA 

1. Hoa hy địa 

2. Ly cấu địa 

3. Phát quang địa 

4. Diệm huệ địa 

5. Nan thắng địa 

6. Hiện tiền địa 

7. Viễn thành địa 

8. Bát động địa 

9. Thiện huệ địa 

10. Pháp vân địa 

(Khi mãn Thập địa đến địa vị Đẳng giác, qua Đẳng giác đến Diệu giác tức là Phật. 


Trừ địa vị Càn huệ ra, thì từ địa vị Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Tứ gia 
hạnh, Thập địa và Đẳng giác, nghĩa là phải trải qua 55 địa vị này mới được quả Phật. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Song trong khi trải qua 55 địa vị này, phải gặp 50 món ma là những điều nguy hiểm 
nhứt trên đường tu hành). 


IX. 50 min та ch Dwg (ug Ow та) 


Thuyết pháp gần xong, đức Như Lai đứng dậy, tay vin ghé thất bửu, kêu Ngài A Nan 
và đại chúng dạy thêm rằng: 


- Các ông chưa rõ trên đường tu hành, còn gặp nhiều cảnh ma rất là nguy 
hiểm. Nếu các ông không biết trước, sanh tâm tà kiến thì đọa vào ác đạo, cũng như 
người nhận lầm giặc làm con, thì bị hại chẳng ít. Vậy các ông phải chăm chú nghe, ta 
sẽ chín chắn chỉ dạy cho. 


Này A Na, tất cả chúng sanh cùng với người mười phương chư Phật, đồng 
một thể chơn tâm thanh tịnh không hai. Bởi các ông bị vô minh vọng tưởng, nên 
sanh ra mười phươong hư không và thế giới nhiều như vi trần, nhưng mười phương 
hư không và hằng sa thế giới đó đều sanh ở trong chơn tâm của các ông, chẳng khác 
nào một điềm mây nhỏ sanh trong trời xanh. Nếu người ngộ được chơn tâm rồi thì 
mười phương hư không và thế giới đều tiêu hét. 


Bởi các loài ma kia thấy người tu hành sanh tâm lo sợ cho bà con quyến thuộc 
của chúng sẽ tiêu diệt, nên chúng dùng đủ thần lực đến nhiễu hại người tu. Chúng 
nó cũng đủ năm phép thần thông biến hóa chỉ chưa được lậu tận thông. 


Mặc dầu chúng đủ năm phép thần thông và sức mạnh, song vẫn còn ở trong 
vòng trần lao; nếu các ông trong khi tu thiền tâm được thanh tịnh sáng suốt, không 
vọng động, thì chúng ma kia không làm sao hại được. Cũng như dao chặt xuống 
nước, gió thổi ánh sáng, hoàn toàn không dính líu gì. Chúng ma kia phải lần lần tiêu 
diệt như băng bị nước nóng chế vào và tối tăm bị ánh sáng phá trừ; chỉ lo một điều là 
các ông cũng như chủ nhà, nếu chủ nhà mê muội rồi thì các ma chướng kia như 
khách dễ bề nhiễu hại, rồi các ông trở làm con cái của ma, sau thành người ma. 


Ma Đăng Già là thứ ma yếu hèn, nó chỉ làm ông phá một giới trong tám muôn 
giới mà thôi, nhờ tâm ông thanh ti6nh nên chẳng bị trầm luân. Còn các chúng ma này 
rất là nguy hiểm, nó phá tan giới thân huệ mạng làm cho ông nhiều kiếp luân hồi. 
Chẳng khác nào như ông quan lớn bị cách chức, gia tài sự sản bị tịch thâu, trở thành 
một người đân trắng, không thể cầu cứu với ai được. 


A. ЭЖ ЇЇ иён жа, ul øL le Пее 


1. THÂN THẺ KHÔNG BỊ CHƯỚNG NGẠI 


Này A Nan, người trong khi tu thiền do sức dụng công, nên tâm tánh được nhiệm 
mầu sáng suốt, tự thấy thân thể mình trong giây phút qua lại tự tại, không bị cái gì 
làm chướng ngại. Vì công dụng tu luyện, nên tạm hiện ra các việc như vậy, không 
phải là chứng Thánh; nếu sanh tâm nghĩ mình chứng Thánh, thì bị ma cám dỗ. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2. LƯỢM BỎ TRÙNG ĐỘC TRONG THÂN 


A Nan, hành giả trong lúc dụng công tu thiền, thoạt thấy thân thể mình trong 
suốt, các loài trùng độc, sên bò qua lại, rồi lượm bỏ ra ngoài mà thân không đau 
đón. Vì dụng công tu luyện nên tạm hiện ra cảnh như vậy, không phải chứng Thánh. 
Nếu nghĩ mình chứng Thánh thì bị ma nó cám dỗ. 


3. NGHE TRONG НУ KHÔNG CÓ ТІЁМС NÓI PHÁP 


Hành giả trong lúc tu thiền, nghe trong hư không có tiếng thuyết pháp, hoặc 
nghe Thánh, Hiền, Tiên, Phật trong mười phương thế giới đều nói ra nghĩa lý nhiệm 
mầu. Đây vì hành giả dụng công tu luyện nên tự tâm biến hiện ra cảnh giới như vậy, 
không phải chứng Thánh, nếu nghĩ mình chứng Thánh, thì bị ma ám ảnh. 


4. ТНАҮ PHẬT HIN VÀ HOA SEN NỞ 


Người tu thiền định, khi tâm thanh tịnh rồi, tự phát ra ánh sáng. Lúc bấy giờ 
thấy mười phương đều hiện ra sắc vàng, tất cả các vật loại hóa thành Phật cả. Lại 
thấy đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, các đức Phật ngồi xung quanh 
và có vô số hoa sen đồng thời xuất hiện. Đây do hành giả dụng công tu thiền, nên 
thấy có cảnh tạm hiện ra như vậy, không phải là chứng Thánh; nếu nghĩ mình chứng 
Thánh, thì bị ma cám dỗ. 


5. ТНАҮ CÁC МАТ BÁU ĐÀY САНО KHÔNG 


Người trong khi tu thiền thấy mười phương hư không đều thành bảy báu, nào 
màu xanh, sắc vàng, đỏ, trắng, hiện ra vô số, mà chẳng chướng ngại nhau. Đây do 
trong lúc tu thiền, vì hành giả dụng công đè nén vọng niệm thái quá, nên nó biến hiện 
ra cảnh như vậy, không phải chứng Thánh; nếu nghĩa mình chứng Thánh, thì bị ma 
cám dó. 


6. ТНАҮ BAN ĐÊM NHƯ BAN NGÀY 


Người tu thiền định, do tâm yên tịnh nên phát ra ánh sáng. Lúc bấy giờ mặc 
dù nửa đêm, ở trong nhà tối mà vẫn thấy rõ hết cả mọi vật, không khác chi ban ngày. 
Vì hành giả dụng công tu luyện nên tạm hiện ra cảnh như vậy, không phải chứng 
Thánh; nếu cho mình chứng Thánh, thì bị ma cám dỗ. 


7. THÂN THẺ KHÔNG BIẾT ĐAU 
Người tu thiền đến khi tâm tánh được rỗng không, thì thân thể chẳng biết đau. 
Lúc bấy giờ lửa đốt không cháy, dao chặt không đau. Đây do sức dụng tâm tu luyện 
của hành giả nên tạm được như vậy, không phải chứng Thánh; nếu cho mình chứng 


Thánh, thì bị ma cám dỗ. 


8. THẦY САМН GIỚI PHẬT HIỆN КНАР NƠI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Người tu thiền định do dụng công cùng tột, nên thấy mười phương núi sông 
toàn cả thế giới đều biến thành cõi Phật, đủ cả bảy món báu chiếu sáng khắp giáp. 
Lại thấy hằng sa chư Phật ở trong cung điện tốt đẹp hiện đầy cả hư không. Trông lên 
trên thì thấy các cung trời, xem trở xuống lại thấy hết các cõi địa ngục đều không có 
chướng ngại. Đây do lúc tu thiền, vì hành giả ngưng vọng tưởng lâu ngày, nên nó 
hóa hiện như vậy, không phải chứng Thánh; nếu cho mình chứng Thánh, thì bị đọa 
vào đường tà. 


9. BAN ĐÊM ТНАҮ, МОНЕ ĐƯỢC PHƯƠNG XA 


Trong khi tu thiền, do tâm tham cứu sâu xa, nên trong lúc giữa đêm thấy được 
nào là chợ bu`a, đường sá, bà con họ hàng ở các phương xa, hoặc nghe được tiếng 
nói. Đây do hành giả kiềm thúc cái vọng tâm thái quá, nên tạm hiện ra như vậy, 
không phải chứng Thánh; nếu cho mình chứng Thánh, thì bị đọa vào đường tà. 


10. THÂN HINH BIÊN HÓA, NÓI PHÁP THÔNG SUÓT 


Trong khi tu thiền, do hành giả dụng tâm tham cứu cùng tột, nên thấy có các vị 
Thiện tri thức, chỉ trong giây phút mà thân mình biến hóa nhiều cách. Đây do trong 
khi tu thiền vì hành giả sanh tâm chấp trước, nên bị ma ám ảnh, làm cho người này 
thông suốt nghĩa mẫu, nói pháp vô ngại, không phải chứng Thánh; nếu chẳng chấp 
trước thì cảnh ma này lần lần tiêu; còn cho mình chứng Thánh thì bị đọa vào cảnh 
ma. 


TÓM LẠI 


Này A Nan! Mười cảnh ma này, đều do trong lúc tu thiền, hành giả dụng tâm 
phá trừ sắc ấm, nên nó biến hiện ra các cảnh như vậy. Nếu khi gặp những cảnh ấy, 
mê lầm không biết, cho mình đã chứng Thánh thì bị ma nó ám ảnh, rồi sanh đại vọng 
ngữ, nói mình thành đạo chứng quả v.v... sau khi chết rồi đọa vào địa ngục vô gián. 
Vậy khi ta nhập diệt rồi, các ông nên y lời ta dạy, đem những việc ma này giảng dạy 
cho người tu hành đời sau, bảo hộ người tu hành đặng đạo quả, chớ để cho họ bị 
thiên ma nhiễu hại. 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Mục Lục Khóa Thứ bảy 
Triệt Lý Đạo Phật hay là 
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm (tép theo) 


--- 000 --- 


Bài Thứ Тат 





Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


I. MƯỜI MÓN MA VË THỌ АМ: 
1. Thấy loài vật, thương khóc 


Này A Nan, người tu thiền định khi phá trừ sắc ấm rồi, tâm trí sáng suốt, do hàng giả 
dụng công dẫn ép các vọng tưởng thái hóa, nên phát sanh lòng thương xót các loài vật vô 
cùng, cho đến thấy loài mòng muỗi, thương cũng như con ruột, thương cho đến nỗi sa nước 
mắt khóc ròng. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu hết, không có hại chi; còn mê 
lầm không biết, thì bị ma sầu bi ám ảnh vào tâm, rồi thấy người tự khóc ròng, tâm mắt chánh 
định, sau khi chết rồi đọa vào cảnh ma. 


2. Chí dõng mãnh bằng Phật 


Này А Nan, người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, thấy có nhiều điều 
linh ứng và những cảnh tốt đẹp hiện ra. Vì trong lòng cảm khích thái quá, nên hành giả phát 
tâm đại dõng mãnh, lập chí đồng với chư Phật, quyết tu một đời thành Phật, không chịu trải 
qua bao vô số kiếp. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu diệt; còn mê lâm không 
biết cho mình chứng Thánh thì bị ma nhập tâm, thấy người hay khoe khoang hồng hách, ngã 
mạn không ai bằng, cho đến trên thấy không có Phật, dưới Һау không có người, mất chánh 
định, sau khi chết rồi bị đọa vào ác đạo. 


3. Tâm nghĩ tưởng khô khan 


Lại nữa, người tu thiền định, khi địa vị cũ đã qua khỏi, địa vị mới chưa chứng, lúc ау 
bơ vơ giữa chừng, vị trí lực suy kém, nên trong tâm sanh ra rất khô khan, tất cả thời nhớ nghĩ 
vån vơ, rồi tự cho đó là tinh tân. Đây vì trong lúc tu thiền, không có trí tuệ sáng suốt dë phán 
đóan. Nếu hành giả hiểu biết thì không có hại; còn mê lầm không biết, cho mình chứng 
Thánh thì bị ma ám ảnh vào tâm, sớm chiều bóc quăng trái tim của mính, mất chánh định, 
chết rồi đọa vào ác đạo. 


4. Đặng chút ít cho là đầy đủ 


Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, vì dùng huệ nhiều hơn định, mát 
sự thăng bằng, nên gặp những cảnh thù thắng hiện ra, sanh lòng nghỉ ngờ cho là Đức Tỳ Lô 
Giá Na Phật, mới đặng chút ít cho là đầy đủ. Nếu hành giả hiệu biết thì không có hại; còn mê 
lầm không biết cho mình là Thánh, thì bị ma ám ảnh, khi gặp người tự xưng: “Ta đặng đạo vô 
thượng Bó đề”, sẽ mất chánh định, sau doa vào đường ma. 


5. Tâm buôn гап vô hạn 


Người tu thiền định, khi cảnh cũ đã mát, địa vị mới chưa chứng, tự thấy bơ vo; рар 
cảnh giannan nguy hiểm, sanh tâm buồn rầu vô hạn, như ngòi trên chóng sắt, như uống thốc 
độc, tâm chẳng muốn sống, thường cầu xin người giết giúp thân mạng mình, đặng sớm được 
giải thóat. Đây là do trong khi tu hành, hành giả thiếu phương tiện để lướt qua những cảnh 
ây. Nếu liễu ngộ thì không hại; còn mê lầm chăng biết, hành giả cho mình chứng Thánh, thời 
bị ma u sầu ám ảnh, rồi tự cầm guom dao lóc lấy thịt mình, ưa bỏ thân mạng, thường hay lo 
rầu hoặc vào ở trong núi non rừng rú, không muốn thấy người, mát tâm chánh định, sau chết 
rồi đọa vào đường ma. 


6. Vui cười không thôi 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Người tu thiền định, khi tâm được thanh tịnh an бп rồi, bỗng nhiên sanh ra vui mừng vô 
hạn không thể ngăn được. Nếu hiểu biết thời không có hại; còn mê lầm cho mình chứng 
Thánh, thì bị ma nhập vào tâm phủ, Thấy người cười hòai, đi trên đường sá một mình ca 
múa, tự cho rằng “Та đã dàng vô ngại giải thóat”, mát chánh định, sẽ doa vào đường tà. 


7. Sanh đại ngã mạn 


Người tu thiền định, khi thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, tự cho mình được như thế là 
đầy đủ rồi, sanh tâm ngã mạn, đối với mười phương chư Phật còn khinh khi, huống hồ là 
Thinh-văn, Duyên-giác. Nếu hiểu ngộ thì chẳng hại; còn hành giả mê lầm không biết cho là 
chứng Thánh, thì bị ma đại ngã mạn nó nhập tâm, không lạy Phật tổ, hủy họai kinh tượng. 
Hạng người йу thường nói với tín đồ rằng: “Phật bằng cây, đất, đồng, chì; còn kinh tượng là 
giây mực, có gì mà kính lạy; nhục thân này mới là chơn thật thường còn, sao chẳng cung 
kính, thật là điên đảo”. Tín 40 nghe. rồi tin theo, đốt kinh chôn Phật. Người làm cho chúng 
sanh nghi lầm như thế, sau khi chết rồi bị đọa vào địa ngục vô gián. 


S. Tâm sanh khinh an 


Người tu thiền định, khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, trong tâm sanh ra vô lượng khinh 
an rồi tự cho mình đã chứng Thánh, đặng đại tự tại. Nếu hành giả hiểu biết thời không hại; 
còn mê lầm không biết thì bị ma nhập tâm, rồi tự cho mình đã đây đủ, không cần tu tấn, mát 
chánh định, sau khi chết rồi bị đọa vào đường tà. 


9. Chấp không 


Người tu thiền định, khi sắc ат tiêu, thọ ấm hiện bày, trong tâm bỗng sáng, rồi sanh ra 
chấp đọan diệt, bác không nhân quả, không tội phước, tất cả đều không. Nếu hành giả hiểu 
biết thời không hại; còn mê lầm không biết chấp mình chứng Thánh thì bị ma nhập tâm, rồi 
chê bai người trì giới cho là tu hành Tiểu thừa, tự xưng mình là Bò-tát ngộ chon lý chon 
không tồi, không còn trì giới và phạm giới nữa, vẫn ăn thịt và uống rượu làm những việc tà 
dục. Do thần lực của ma nó làm cho tín đồ say mê, thương yêu cung phụng, luôn luôn trung 
thành, chẳng sanh lòng nghi ngờ hủy báng. Vì ma nhập lâu ngày làm cho phải điện, đến nỗi 
ăn uống những đồ nho ué, mà cho cüng nhu là uống rượu ăn thịt, phá các giới сат của Phật, 
hòan toàn chấp không, làm mát chánh kiến của mình, sau khi chết rồi doa vào đường tà. 


10. Vì quá tham ái nên sanh ra сибпо 


Người tu thiền định, khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, sanh ra vô cùng ái dục, đến đỗi 
phát cuồng. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh đó hết dần, còn mê lầm không biết cho là chứng 
Thánh, thì bị ma nhập tâm, rôi khuyến hóa người đời bình đăng hành dục, bảo họ rằng: 
“Hành dục là đạo. Bồ-đề, người hành dâm dục là kẻ duy trì chánh pháp”. Do thần lực của ma 
làm cho người cuồng kia chinh phục được cả ngàn muôn người, đến chừng ma nhàm chán, bỏ 
người tu thiền kia rồi, lúc bấy giờ hành giả không còn oai đức gì nữa, bị luật nước gaim cầm, 
đến khi lâm chung đọa vào địa ngục vô gián. 


Tóm lại 
A Nan, mười cảnh ma này, đều do trong lúc tu thiền, hành giả dụng tâm phá trừ thọ ат, 


nên tự hiện ra các cảnh như vậy. Nếu hành giá mê lầm không biết, cho rằng chứng Thánh, thì 
bị ma dựa vào, làm nhiều hại đến thế; chết rồi đọa vào địa ngục vô gián. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Sau khi Ta nhập diệt, các ông nên đem lời Ta dạy đây mà truyền dạy cho chúng sanh 
đời sau, bảo hộ người tu hành được thành đạo Bô-đê, chớ đê cho họ gặp các lòai ma chuớng 
làm hại, mà phải bi doa vào ác đạo. 


П. MƯỜI MÓN MA VË TƯỞNG АМ: 
1. Tham cầu diệu dụng 


A Nan, người tu thiền định, khi phát minh được diệu định rồi, lại khởi tâm tham cầu 
những việc diệu dụng và linh nghiệm. Khi đó thiên ma được biết, gặp dịp thuận tiện, nên xuất 
hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia lại không biết, tự cho mình đặng đạo vô thượng 
Niết-bàn, cũng thường nói ra kinh pháp. Trong giây phút, thân mình người bị nhập kia, biến 
hiện ông Thầy, cô Ni, vị Đề thích hay người phụ nữ v.v... hoặc ở trong nhà tối, từ nơi thân 
họ chiếu ra hào quang sáng ánh. Người đời lầm cho là Bồ-tát thật, rồi tin nghe theo lời ma 
giáo hóa, sanh tâm buông lung, phá giới luật của Phật, lén làm việc tham dục. Người này ưa 
nói những điểm tai biến lạ lùng, hoặc nói chỗ kia có Phật ra đời, năm nào nồi đao binh giặc 
giã, năm nào có hỏa hoan v.v... khủng bố tinh thần dân chúng, khiến cho người hao tài tốn 
của. Đến khi ma kia nhàm chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị giam cầm. с1с 
ông nếu biết trước thời khỏi vào luân hồi; còn mê lầm không biết thì đọa vào ác đạo. 


2. Tham cầu du ngọan 


A Nan, hành giả khi tu thiền, trong tâm muốn xuất thần dạo chơi. Lúc bấy giờ Thiên 
ma Ba tuần hiểu biết, được dịp thuận tiện nhiễu hại, nên xuất hồn nhập vào người, mà người 
bị nhập kia lại không biết, tự nói mình đặng đạo vô thượng Niết-bàn, miệng cũng nói kinh 
pháp thông suốt, làm cho những người nghe đều tự thấy thân mình hóa ra sắc vàng sáng rỡ, 
ngồi trên tòa sen báu, đặng những điều chưa từng có. Người đời lầm tưởng là Bồ-tát thị hiện. 
Người bị ma nhập kia lại dạy người phá giới luật của Phật, âm thầm làm việc tham dục, 
miệng ưa nói chuyện chư Phật giáng thế, như: ở xứ kia, ông đó là Đức Phật nào thị hiện, 
người nọ là vị Bò- tát chi thị hiện v.v... làm chongười thấy, nghe sanh lòng khao khát, dâm tà 
kiến thêm mạnh, giống trí tiêu mòn. Đến lúc ma kia nhàm chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma 
nhập ấy đều bị bắt cả. các ông nếu sớm giác ngộ thì khỏi vào luân hồi; còn mê lầm không biết 
thì đọa vào địa ngục. 


3. Саи ngộ chơn lý 


Lại nữa, người tu thiền định, trong tâm tham, cầu ngộ chon lý. Lúc bấy giờ Thiên ma 
Ba tuần biết được ý muốn, nên xuất hồn nhập cho người, mà người tự không biết, tự cho rằng 
ta đặng đạo vô thường niết-bàn, miệng cũng nói kinh pháp, làm cho thính giả tuy chưa nghe 
pháp, mà tâm tự khai ngộ, biết được việc nhiều đời trước, hoặc biết rõ được tâm tánh người, 
hoặc thấy các cảnh địa ngục, biết trước những họa phước ở nhơn gian, miệng tự đọc kinh hay 
nói kệ, mỗi người đều tự vui mừng, cho là đặng những việc chưa từng có. Người đời mê lầm 
cho là Bồ-tát thị hiện. Ma kia lại ưa nói: “Phật có lớn nhỏ, Phật thiệt, Phật giả, Phật nam, Phật 
nữ, Đức Phật kia là Đức Phật trước, Đức Phật по là Đức Phật sau; Bô-tát cũng vậy”, làm cho 
người тайї chánh tín lại sanh tà kiến, tâm tánh buông lung, phá giới luật của Phât, lén làm 
việc tham dục. Đến khi chúng ma kia sanh tâm nhàm chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma 
nhập kia dài bị bắt. Các ông biết trước thời khỏi bị luân hồi; còn mê lầm tin theo thời doa vào 
địa ngục. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


4. Móng tâm muôn biêt nguồn gôc của muôn loai 


Lại nữa, người tu thiền định, khi ở trong định, móng tâm muốn biết cùng tột căn 
nguyên của muôn vật, thio chung sanh hóa thế nào. Khi đó Thiên ma hiểu biết ý muốn, gặp 
dịp thuận tiện để khuấy nhiễu, nên xuất hồn đến nhập cho người, mà người nhập kia lại 
không biết, cho mình đặng đạo vô thường Niết-bàn, cũng thường nói kinh pháp. Chúng ma 
kia dùng oai thần nhiếp phục quần chúng, làm cho thính giả tuy chưa nghe pháp mà trong 
lòng đã tự kính phục. Chúng ma nói: “Thân thịt hiện tiền đây là Bồ-đề Niết-bàn, là Pháp thân 
của Phật”. Chúng ma lại nói: “ Mắt, tai, mũi, lưỡi là cảnh tịnh độ, nam căn và nữ căn tức là 
Bồ-đề Niết-bàn”. Nhưng người mê lầm không biết tưởng là Bồ-tát thị hiện, tin tưởng quy y 
theo, cho là một đắng hy hữu chưa từng có. Mất tâm chánh tín, phá giới luật của Phật, âm 
thầm làm hạnh tham dục. FĐến khi ma kia nhàm chán bỏ đi rồi, thì thầy trò người bi ma nhập 
kia đều bị bắt са. Các ông nếu biết trước thì khỏi bị luân hồi, còn mê lầm tin theo thời doa 
vào dia ngục vô gián. 


5. Tham cầu cảm ứng linh nghiệm 


Người tu thiền định vì móng tâm tham cầu sự cảm ứng linh nghiệm, nên Thiên ma biết 
được ý muốn, nó xuất hồn đến gá vào người mà người kia không biết, tự cho mình đặng đạo 
vô thượng Niết-bàn, cũng thường nói kinh pháp. Ma lại dùng thần lực khiến cho những người 
nghe pháp đều ау thân thể người bị nhập kia già nua như người trăm tuói sanh lòng thương 
mên, đêm ngày hầu hạ không biết mệt mỏi, và tứ sự cúng dường. Nó lại làm cho người người 
kính trọng là vị Tiên sư hay Thiện tri thức. Đối với người, nó ưa nói việc huyền ảo như: “Đời 
trước ta tế độ người kia, người nọ. Đời trước người kia là anh em hay vg. con của ta, đời nay 
ta tế độ, dé cùng nhau sẽ sanh về thế giới kia và cúng dường Đức Phật nọ”; hoặc nói: “ Có cõi 
Trời Đại quang minh, tất cả các Đức Phật đều ở đó”. Những người mê muội không biết, lầm 
cho là Bồ-tát thị hiện, tin tưởng kính trọng vô cùng, mất tâm chánh tín, phá giới luật của Phật, 
âm thầm al2m việc tham dục. Đến khi chúng ma kia sanh tâm nhàm bỏ. các ông biết trước 
thời khỏi vào luân hồi, còn tin tưởng nghe theo thì đọa vào địa ngục vô gián. 


6. Tham cầu ở chỗ vắng vẻ tịch mịch 


Người tu thiền định, khép mình nơi khô hạnh tham cầu ở chỗ vắng vẻ tịch mịch. Khi đó 
Thiên ma Ba tuần biết được ý muốn, nên xuất hồn nhập vào người, mà người kia không biết, 
cho mình chứng đạo vô thượng Niết-bàn, cũng thường hay nói pháp. Ma dùng thần lực khiến 
cho các người nghe đều biết được đời trước của mình. Hoặc trong chỗ đông người, nó chỉ 
một người nào đó nói rằng: “Người này chưa chết, mà đã thành súc sanh”. Nói rồi, ma nó bảo 
một người khác đạp sau cái đuôi, thì người kia biến thành súc sanh, đứng dậy không được, 
làm cho đồ chúng hết sức kính phục. Có ai vừa móng tâm niệm gì, thì ma nó liền biết và nói 
ra ngay. Ngòai giới luật của Phật, chúng còn giữ thêm những điều khổ hạnh, phi báng các 
thầy Tỳ-kheo, mắng nhiếc tín đồ, làm tiết lộ việc bí mật của người mà không sợ người hiềm 
ghét, thường nói những việc họa phước sắp đến, không sai một mảy. Đến lúc ma kia nhàm 
chán bỏ rồi, thì thầy trò người bị ma nhập đều bị bắt. Các ông biết trước thời không vào luân 
hồi; còn mê mờ tin theo thì đọa vào địa ngục vô gián. 


7. Tham cầu biết kiếp trước 
Người trong khi tu thiền định, móng tâm tham cầu biết trước của mình. Khi đó Thiên 


ma hiểu biết, gặp dịp thuận tiện, nên xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia không 
biết, tự cho mình đặng đạo vô thượng Niết-bàn, cũng thường nói kinh pháp, hoặc làm cho 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


người tình cờ đặng châu báu. Nó hóa ra một con vật ngậm hột châu hay những vật kỳ quái 
đem đến đưa cho người. Nó chỉ ăn rau rác đơn sơ, không dùng đồ ngon quí, có khi mỗi ngày 
chỉ ăn một hột mè, hột bắp, mà thân hình vẫn mập tốt. Chúng thường nói: “Xứ kia có kho 
báu, chỗ nọ có các Thánh Hiền ân”. Chúng làm cho người thấy những điều kỳ dị, hoặc nói 
những việc tham dục, phá giới của Phật, âm thầm làm hạnh dâm dục. Đến khi ma kia nhàm 
bỏ rồi, thì thầy trò người bị nhập đều bị bắt cả. Các ông biết trước thì khỏi đọa vào luân hồi; 
còn mê lầm tin theo, thì đọa vào địa ngục. 


8. Tham cầu thần thông 


Người khi tu thiền định, móng tâm muốn được thần thông biến hóa. Khi đó Thiên ma 
liền biết, nên xuất hồn nhập cho người mà người không biết, tự cho rằng: “Đặng đạo vô 
thượng Bồ-đề”. Miệng nói kinh pháp và một tay câm lửa, một tay rứt ánh sáng phân phát. để 
trên đầu của thính giá. Mỗi người đều thấy trên đầu có ánh sáng dài đến vài thước, mà chẳng 
biết móng; hoặc đi trên nước hay ngồi trên hư không vẫn tự tại; hoặc vào trong bình, vô trong 
đãy (bọc), đi ngang qua vách tường, mà không bị chướng ngại. Chỉ trừ khi đối với binh đao, 
thì họ không tự tại. Họ xưng là Phật mà thân mặc đồ thế gian, thọ các thầy tỳ-kheo lễ bái, chê 
bai nhười tham thiền và trì giới, mắng nhiếc đồ chúng, làm tiết lộ việc nhà người mà không 
sợ người hiềm giận. Họ thường nói với người: “Ta đã đặng thần thông tự tại”; hoặc làm cho 
người thây được cõi Phật (ma hiện ra cõi Phật) đem những điều dó hèn làm việc truyền đạo 
và khen ngợi việc hành dục. Đến khi ma kia nhàm bỏ, thì thấy trò người bị ma nhập kia đều 
bị bắt cà. Các ông biết trước thời khỏi vào luân hồi; còn mê lầm tin theo thời đọa vào địa 
ngục vô gián. 


9. Tham cầu không không 


Người khi tu thiền định, tâm ưa nhập diệt, tham cầu không không. Khi ау Thiên ma liền 
biết, đặng dip thuận tiện, nên xuất hồn nhập cho người, mà người kia chăng biết, tự cho mình 
đặng đạo vô thượng Niết-bàn, miệng nói kinh pháp. Hoặc ở trong chỗ đông người, người ấy 
tự biến mát, không ai thấy được, rồi tình cờ từ hư không hiện ra, khi ân khi hiện thần diệu vô 
cùng, hoặc hiện thân trong suốt như ngọc lưu ly, khi duỗi tay chân ra thì thơm nực mùi hương 
chiên đàn, chê bai giới luật, hủy báng người xuất gia, bác không có nhơn qủa, cho rằng chết 
rồi mát hắn không có đầu thai, âm thầm làm việc tham dục, khiến cho những người thọ dục, 
cũng chấp không có nhơn quả tội phước v.v... Đến lúc ma nhàm bỏ, thì thầy trò người bị ma 
nhập kia đều bị bắt cả. các ông biết trước thời khỏi vào luân hồi; còn mê lầm không biết thì 
đọa vào địa ngục vô gián. 


10. Tham cầu sống lâu 


Người tu thiền định, móng tâm tham cầu sống lâu. Lúc bấy giờ Thiên ma hiểu biết, xuất 
hồn nhập cho người, mà người tự không biết, nói mình dàng đạo vô thương Niết-bàn, miệng 
thường nói kinh pháp và đi qua lại các thế giới được tự tại không ngăn ngại; mặc dù đường 
xa muôn dăm, nhưng đi không nháy mắt đã trở về đến chỗ, lại láy những vật ở phương xa kia 
đem về làm tin. Hoặc ở trong một căn nhà nhỏ, nó bảo người đi thiệt mau, từ vách bên này 
qua vách bên kia, đi mây năm cũng không đến; hoặc thường nói: “Chúng sanh trong mười 
phương đều là con của ta, ta sanh ra chư Phật, ta sanh ra thé giới, ta là Phật đầu tiên tự nhiên 
có, chăng chơn tu hành mà được”; hoặc ngôi nói lầm thầm một mình như người cuồng, khiến 
cho người đời tin tưởng là Phật thiệt. Các ông biết trước thì khỏi bị luân hồi, còn mê lầm tin 
theo thời đọa vào địa ngục vô gián. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Tóm lại 


A Nan, mười món ma tưởng ấm này, ở trong đời mạt pháp, sẽ giả làm người xuất gia tu 
hành, trong đạo của Ta, hoặc nhập cho người, hoặc tự hiện hình, đều tự xưng rằng: “Đã 
chứng quả Phật”. Chúng khen ngợi việc dâm dục, phá giới luật của Phật. Ma thầy, ma trò 
cùng nhau ітуёп dạy, làm hại cho người đến nhiều đời lăm, khiến người chon tu mất chánh 
kiến, bị đọa làm bà con quyến thuộc của ma. 


Các ông ngày nay đã được độ ra khỏi sanh tử luân hồi rồi, vậy các ông phải khởi lòng 
đại bi, không nên nhập diệt sớm, раһі nguyện ở lại đời mat pháp đê cứu độ những người chon 
chánh tu hành đời sau, khỏi bị ma nhiễu hại. 


Các ông tuân theo lời a dạy đây, mới gọi là đền đáp ơn Phật. Các ông găng bảo hộ 
người tu hành, nên đem lời nói của Ta đây truyền dạy cho chúng sanh đời sau, khiến cho họ 
hiểu rõ các việc ma, để khỏi bị Thiên ma nhiễu hại và mau được thành đạo vô thượng. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Mục Lục Khóa Thứ bảy 
Triệt Lý Đạo Phật hay là 
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm (uếp theo) 


--- 000 --- 
Bài Thứ Chín 
Mục Lục 
L Mười món ma về hành ấm: 
1. Chấp không nguyên nhon sanh 
2. Bốn món chấp thường 


3. Chấp một phần thường, một phần vô thường 


= 


Chấp có bốn món biên giới 
5. Bốn món luận nghị rối lọan, không nhứt định 
6. Chấp mười sáu tướng có 
7. Chấp tám món vô thường 
8. Chấp tám món cu phi 
9. Chấp bảy món đọan diệt 
10. Chấp năm món Niết-bàn hiện tại 
H. Mười món ma về thức йш: 
1. Chấp minh đế 


2. Chấp năng sanh 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


3. Chấp chơn thường 

4. Chấp cây cỏ cũng đều có biết 
5. Chấp hư vô 

6. ChẤp tứ đại hóa sanh 

7. Tham cầu sống lâu 

§. Tham luyến cảnh dục 

9. Định tánh Thinh-văn 


10. Định tánh Duyên-giác 


I. MƯỜI MÓN MA VË HÀNH АМ: 
1. Chấp không nguyên nhon sanh 


A Nan, người tu thiên định khi tưởng ân hêt rôi, thì tâm được minh chánh, không còn khởi 
các vọng tưởng tham muôn như trên, nên các Thiên ma không gặp dịp thuận tiện đê nhiều hại 
nữa. Lúc bây giờ hành giả tự nhiên cứu nguôn góc của muôn lòai, rôi sanh га hai lôi châp : 


a/ Vì chỉ thấy biết được chúng sanh từ tám vạn kiếp trở lại, ngòai tám vạn kiếp thì 
mù mịt không thấy biết, nên sanh ra chấp : «Chúng sanh từ tám vạn kiếp trở lại tự nhiên có, 
không có nguyên nhơn sanh ». 


b/ Hành giả nghiên cứu chỉ thấy người sanh ra người, chim sanh ra chim, quạ từ hồi 
nào đến giờ vẫn đen, không phải do nhuộm mà đen, cò từ hồi nào đến giỜ vẫn trắng, không 
phải do rửa mới trắng v.v... từ tám vạn kiếp đến nay đã vậy, thì từ đây vê sau cũng thế. Hành 
giả tự nghĩ ta từ hồi nào đến giờ không thành Bó-dë, thì về sau đâu lại có thành Phật, rồi khởi 
ra tà chấp : « Các vật tượng ngày nay đều không có nguyên nhân ». Bởi mê mờ tánhBồ-đề, 
mắt chánh tri kiến, sanh ra hai lối chấp trên, nên đều đọa về ngọai đạo. 


2. Bốn món chấp thường 


А Nan, người tu thiền định, khi tưởng ấm hết rồi, tâm được minh chánh, nên ngoai ma không 
còn thuận tiện đê nhiêu hại được. Khi đó hành giả tham cứu tôt cội góc của muôn loat, khởi 
ra bôn món châp thường : 


a/ Chấp hai vạn kiếp thuờng. — Vì hành giả nghiên cứu cùng tột cả tâm và cảnh đều 
vô nhon, vì sức tu chỉ biệt được chúng sanh sanh diệt xoay vân từ hai vạn kiêp trở lại không 
mát, nên châp cho là thường. 


b/ Chấp bốn vạn kiếp thường. — Hành giả tham cứu cùng tột tánh của tứ đại thường 
còn, do sức tu tập chỉ biết được chúng sanh từ bốn vạn kiếp trở lại, tuy có sanh diệt, mà bản 
thể nó vẫn thuờng còn thường mắt, nên chấp là thuờng. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


c/ Chấp tám vạn kiếp là thuờng. — Hành giả tham cứu cùng tận tám thức, thấy nó 
thường hăng. Vi Һау từ tám vạn Кіёр trở lại chúng sanh xoay vân không mât, nên châp là 
thuờng. 


а/ Chấp cái không sanh diệt là thường. — Người tu thiền định khi các tưởng ấm sanh 
diệt đã hêt, nhơn đó khởi tâm châp cái không sanh diệt là thuờng. 


A Nan, người tu thiên định, do mát chánh kiên, mê mờ tánh Bô-đê, khởi ra bôn món châp 
thường trên, nên đêu doa về ngoai đạo. 


3. Chấp một phần thường, một phần vô thường 


Người tu thiên định, khi tưởng âm hêt, nghiên cứu cùng tôt cội góc của sanh lọai, rôi khởi ra 
bôn lôi châp điên đảo : 


a/ Chấp tâm là thường, chúng sanh vô thường. — Hành giả khi quán tâm mình yên 
lặng khắp cả mười phương, các chúng sanh từ trong tâm mình tự sanh và tự chết, rôi châp 
tâm ta là thường, chúng sanh vô thuờng. 


b/ Chấp thé giới, những chỗ bị họai là vô thuờng, những chỗ không bị họai là 
thuờng. — Người tu thiền định quán sát cả mười phương thé giới, chỗ kiếp họai (như từ Tam 
thiền trở xuống bị tam tai làm hại) thì chấp là vô thường ; những chỗ không họai thì chấp là 
thường (từ Tứ thiền trở lên, tam tai không làm họai được, chấp cho là cứu cánh Niết-bàn). 


c/ Chấp cái tâm là thường, còn sanh tử là vô thuờng. — Người tu thiền định, quán 
aslt tâm mình không biến đổi, nó nhỏ nhiệm tinh vi như hạt bụi và lưu chuyên cả mười 
phương, lại khiến cho thân àny sanh và diệt mà nó không biến đổi; nên chấp cho : « Tâm là 
thường; tát cả các vật đều từ tâm sanh ra, có sanh tử nên vô thường ». 


d/ Chấp hành ấm thường ; sắc, thọ, tưởng là vô thường. — Người tu thiền định, khi 
thây sắc, thọ, tưởng ba âm trước đã diệt, nên châp là vô thường, thât hành âm lưu chuyên 
thường còn nên châp là thường. 


Bón lối chấp trên, đều sai lầm cả, do mê muội tánh Bồ-đề, mát chánh kiến, nên doa về ngọaI 
đạo. 
4. Chấp có bốn món biên giới 
Người tu thiền định, khi tưởng ám hết rồi, thấy được cùng tột cội góc của sanh lọai, lúc bấy 
giờ khởi ra bôn lôi châp có biên giới : 
a/ Chấp ba đời.— Người tu thiền định, lúc bấy giờ chấp tâm niệm hiện tại tương tục 
(hành âm) là vô biên, còn quá khứ và vi lai là hữu biên. 


b/ Chấp chúng sanh. — Người tu thiền định vì chỉ thấy được chúng sanh trong tám 
vạn kiệp, nên châp là hữu biên ; còn trước tám vạn kiệp thì tịch mịch không thây và cũng 
không nghe, nên châp là vô biên. 


с/ Chấp tâm tánh. — Người tu thiền định khi thấy tâm mình biến khắp và biến ra tất 
cả người, nên khởi lên châp tâm ta vô biên. Còn tât cả người đêu ở trong tâm ta, là hữu biên. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


d/ Chấp sanh diệt. — Người tu thiền định khi cùng tột hành ấm, thấy được tâm mình, 
sanh tâm châp tât cả chúng sanh và thê giới đêu có phân nửa sanh và phân nửa diệt; sanh là 
hữu biên, diệt là vô biên. 


Các lôi tà châp trên, đêu do trong khi tu thiên mât chánh kiên, mê mờ tánh Bô-đê, nên đêu 
doa về ngoai đạo cả. 


5. Bốn món luận nghị rối loan không có nhút định 
Người tu thiền định, khi tưởng ấm hết, liền khởi ra bốn lối chấp điên đảo không nhất định : 


a/ Chấp tám món cũng. — Người tu thiền định, khi quán sát nguồn gốc biến hóa của 
muôn vật, thấy có chỗ thì biến đối, có chỗ lại thường còn ; có cái sanh, có cái diệt ; có pháp 
tăng, có vật giảm, có cái có, có cái không. Bởi thế nên có ai đến hỏi đạo thì nói rằng : « Cũng 
biến, cũng hăng, cũng sanh, cũng diệt, cũng tăng, cũng giảm, cũng có, cũng không ». Lúc nào 
cũng nói rỗi lọan như vậy, làm cho người không hiểu chỉ cả. 


b/ Chấp duy cái < không ». — Người tu thiền định, vì quán cả tâm và pháp đều 
không ; rôi cứ châp ở nơi cái < không >. Có ai đên hỏi đạo thì họ chỉ đáp một chữ < không > ; 
ngoai cái < không > ra thì không còn nói chi nữa са. 


с/ Chấp duy cái < có >. — Người tu thiền định, do quán sát tâm mình biến khắp tắt cả, 
chỗ nào cũng có, rồi cứ chấp ở nơi cái « có ». Có ai đến hỏi đạo, thì họ chỉ nói một chữ 
« có >; ngòai cái < có > ra thì không còn nói gì nữa cả. 


d/ Chấp « cũng có » và «cũng không ». — Người tu thiền định vì thấy ở nơi cảnh đã 
lăng xăng, còn tâm thì rối lọan, nên có người đến hỏi đạo thì đáp rằng : « cái cũng có » cũng 
tức là < cái cũng không > ; trong cái < cũng không > cũng tức là cái < cũng có >. Lúc nào họ 
cũng nói rỗi lọan như vậy, không ai gạn cùng được. 


Người tu thiên định vì таё chánh kiên mê mờ tánh Bó-dë, khởi ra các lôi châp như vậy, nên 
đêu đọa về ngọai đạo. 


6. Chấp mười sáu tướng có 


Người tu thiền định khi tưởng ấm hết, chỉ còn hành ấm diêu động, họ thấy một nguồn sống 
vô tận, nên sanh tâm châp cho < chêt rôi còn tướng >. 


Chấp về sắc uân có bốn : a) chấp sắc uấn là «ta », b) chấp « ta » có sắc ийп, с) chấp sắc uân 
thuộc nơi < ta >, d) chấp < ta > ở nơi sắc uán. 


Còn Thọ, tưởng, hành mỗi uẫn cũng đều có bốn lối chấp như vậy, cộng thành mười sáu 
tướng. Hoặc châp phiên não và Bô-đê hai tánh thật có, hêt phiên não mới được Bô-đê ; hai 
tánh không chung gặp nhau. 


Vì hành giả trong lúc tu thiên, mât chánh tri kiên, mê mờ tánh Bô-đê, khởi ra các lôi tà châp 
trên, nên đêu doa về ngọaI đạo. 


7.. Chấp tám món vô tướng 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Người tu thiền định khi sắc, thọ, tưởng đã diệt rồi, lúc bấy giờ thấy thấy thân hình hiện tiền 
đây còn không thật có, thì khi chết rồi làm gì có các hình tướng. Vì so sánh như vậy, nên 
chấp chết rồi không có hình tướng. Thấp sắc âm như vậy thì thọ, tưởng, hành cũng như vậy 
chấp hiện tại và vị lai đều không tướng), thành ra tám món vô tướng. Hoặc chấp Niết-bàn chỉ 
có cái tên suông, không có nhơn quả, rốt ráo đọan diệt. 


Vì hành giả mê mờ tánh Bô-đê, mát chánh tri kiên, khởi ra các lôi tà châp như vậy, nên đêu 
doa về ngoai đạo. 


8. Chấp tám món cu phi 


Người tu thiền định, đối với ba âm : sắc, thọ và tưởng, trước kia thấy có mà nay lại không ; 
còn đối với hành á ат thiên lưu hiện nay thì có mà về sau lại không. Vì họ chấp môi ấm đều có 
hai tướng : chết rồi phi hữu và phi vô са bốn ấm thành ra tám tướng, Bởi hành giả mê mờ 
tánh Bồ-đèề, mát chánh tri kiến nên doa về ngoai đạo. 


9. Chấp năm món đọan diệt 


Người tu thiên định, khởi ra các châp : cõi dục thì sắc thân > diệt hêt ; cõi Sơ thiên các 
« dục » diệt hết ; cõi Nhị thiên các < khô > diệt hêt, cõi Tam thiên các < vui > diệt hêt ; cõi Tứ 
thiên các « xả » diệt hêt. 


Như vậy xoay vần cùng tột cả năm chỗ đều chấp hiện tiền tiêu diệt, diệt rồi không sanh trở 
lại. Vì hành giả mê mờ tánh bô-đê, mát chánh tri kiên, sanh các lôi tà châp như vậy, nên doa 
vë ngoai đạo. 


10. Chấp năm món Niết-bàn hiện tại 


Người tu thiền định, khi thọ ат hết, xét cùng cội gốc của sanh lọai, khởi ra chấp na7m chỗ 
Niết-bàn : а) Chấp dục giới là cảnh Niết- bàn, b) Chấp cõi Sơ thiền là Niết-bàn, с) Chấp Nhị 
thiền là Niết-bàn, d) Chấp tam thiền là Niết-bàn, e) Chấp cõi Tứ thiền là Niết-bàn. 


Vì ành giả mê muội tánh Bồ-đề, chấp năm cảnh vui cõi trời hữu lậu mà cho là Vo vi Niết- 
bàn, nên doa vê ngoai đạo. 

Tóm lại 
A Nan, mười cảnh ma về hành ấm này, là do hành giả dụng tâm sai lầm nên mới sanh ra như 
vậy. Vì hành giả mê mờ không biết, tự cho là chứng Thánh, sanh đại vọng ngữ, nên đọa vào 
ngục vô gián. Vây các ông nên đem các việc ma này truyền dạy cho chúng sanh đời sau, chớ 
dë cho người tu thiền bị tâm ma khởi lên làm hại đến thế. Các ông phải bảo hộ người tu hành 
đi thắng đến đạo Bồ-đề, chớ ё cho họ gặp con đuờng chia të. 
П. MƯỜI MÓN MA VË THÚC АМ: 


1. Chấp minh аё 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Người tu thiền định khi hành ấm hết, chỉ còn thứcẫm, các tướng sanh diệt đã hết, mà tâm 
thanh tịnh tịch diệt chưa hiện bày. Lúc bầy giờ nếu hành giả móng tâm chấp là chon thường, 
thì mất chánh kiến, mê mờ tánh Bồ-đề, thành bạn bè với phái ngoai đạo Ta-tỳ-ca-la, chấp 
minh để (sơ tướng A-nại-da) là cái chỗ trở về của vạn vật trái với thành Niết-bàn, doa về 
ngoai đạo. 


2. Chấp năng sanh 


Người tu thiền định khi hành ấm hết, các tướng sanh diệt đã diệt, mà tâm thanh tịnh tịch diệt 
chưa hiện, khi đó thấy thức tâm mình сһаџЫіёп, rồi khởi ra cái chấp : < Tất cả chúng sanh đều 
do ta sanh ra ». Vì sanh tâm chấp như thế,nên mát cáhnh kiến, mê lầm tánh Bồ-đề, thành bà 
con của trời Đại-ngã-mạn (Mê-hê-thủ-la-thiên). 


3. Chấp chơn thường 


Người tu thiền định khi hành âm hết, thức ấn hiện ra, rồi sanh tâm nghi : Thân mình và mười 
phương hư không đêu từ thức kia hiện ra, nên sanh tâm châp cho « Thức là chơn thường », 
mât chánh kiên, mê mờ tánh Bô-đê, thành bè bạn của trời Tự tại. 


4. Chấp cây cỏ cũng đều biết 


Người tu thiền định khi hành ат hết, tướng sanh diệt đã diệt, chơn tâm tịch diệt chưa hiện 
bày, lúc bấy giờ thức ấm biến khắp tất cả, rồi sanh tâm chấp : < Mười phương cây со cũng 
đều là hữu tình, cùng với người không khác. Có cây chế làm người, người chết trở lại làm cỏ 
cây ».Mê mờ tánh Bồ-đề, mát chánh kiến, nên sẽ làm bè bạn với hai chúng ngọai đạo Bà-tra 
và Tán-ni, chấp tất cả vạn vật đều có tri giác (biết). 


5. Chấp tứ đại hóa sanh 
Người tu thiền định khi hành ấm hết, chơn tâm chưa hiện, lúc bấy giờ thây lửa sáng, nước 
trong, gió động, đất cứng, do bốn món này sanh ra các vật, rồi chấp cho là thường còn, hé 
lòng cung kính phụng thờ. Như ông Ca Diếp Ba và phái Bà-la-môn thờ lửa, thờ nước v.v.. . để 
cầu ra khỏi sanh tử, mê mờ tánh Bồ-đề, mắt cáhnh kiến, doa làm ngoai đạo. 

6. Chấp hư vô 
Người tu thiền định khi hành âm hết, Һау thức ấm viên minh, rồi sanh ra chấp cái thức ấm hư 
vô, là chó nương của muôn vật, tât cả các vật đêu vê chô hư vô. Vì vậy mà mát chánh kiên, 
mê mờ tánh Bô-đê, nên thành bè bạn với trời Vô tưởng, Tứ không và thân Hư không. 

7. Tham cầu sống lâu 
Người tu thiền định khởi tâm tham cầu thân này thường còn, cố làm cho thân này được sống 
hòai không chêt, nên thành bẻ bạn của tiên А Tư Đà, câu mạng sông lâu, mê mờ tánh bô-đê, 
mât cáhnh kiên, doa về ngọai đạo. 


8. Tham luyến cảnh dục 


Người tu thiền định khi hành á âm hết, lúc bây giờ thây thân thê và thức tâm tiêu diệt, cho nên 
sanh tâm lưu luyến lại cảnh trần, tự biến hóa ra nhiều cảnh ab lu đẹp và nhiều mỹ nữ, rồi mặc 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


tình vui thú. Vì mát chánh kiến, mê mờ tánh Bồ-đè, nên thành bè bạn của Thiên ma ở cõi trời 
Tự tại (trên dành cõi Dục). 


9. Định tánh Thinh-văn 


Người tu thiền định khi hành ấm hết, các tướng sanh diệt đã diệt, mà chơn tâm tịch diệt chưa 
viên, lúc bấy giờ khởi tâm tham luyến ở chỗ không tịch, chăng muốn tăng tiến, vì mát chánh 
kiến, mê mờ tánh Bồ-đề, doa về hàng Định tánh Thinh-văn, như ông Vô Văn Tỳ-kheo, sanh 
tâm tăng thượng mạn. 


10. Định tánh Duyên-giác 


Người tu thiền định khi hành á âm hết, chỉ һау một màu thanh tịnh sáng suốt, lúc bấy giờ sanh 
tâm chấp cho đó là Niết-bàn ; Tôi tham trước cảnh này, không cầu tăng tién, mê mờ tánh Bò- 
đề, mát chánh kiến, nên doa về hàng Định tánh Duyên-giác. 


Tóm lại 


A nan, mười món ma này, do người tu thiền, khi dụng tâm páh trừ thức â âm, nên nó biến hiện 
ra các cảnh như vậy. Vì mát chánh tri kiến, mê lầm tánh Bồ-đề, khởi tâm chấp trước, cho 
mình đặng thiền, dáng đạo, thành Phật, thành Thánh v.v... có người sanh ra diên cuồng, nên 
đều đọa về ngọai đạo cả. 


Vậy các ông phải giữ gìn nơi lòng, vâng lời Ta dạy : Sau khi Ta diệt độ rồi, các ông phải đem 
lời Ta dạy đây mà truyền dạy cho chúng sanh đời sau, bảo hộ người tu hành, chớ để cho 
chúng ma làm hại. Trên đường tu hành họ được thăng vào chỗ tri kiến của Phật chăng gặp 
các đường tẽ. 


Này A Nan, người trong khi tu thiền, gặp ma nó biến hiện ra nhiều cảnh rất là vi tế, nêu các 
ông hiểu biết, rửa sạch tâm câu nhiễm, chàng khởi tà kiến, thì cảnh ma kia lần lần tiêu diệt, 
các ông sẽ thăng đến đạo Bồ-đề. 


Còn như đời sau, có chúng sanh nào chàng dám tu thiền, sợ bị các ma nhiễu hại, thì ông nên 
khuyên họ nhat tâm trì chú Lăng Nghiêm này, đê các ma chướng kia không thê hại được, rôi 
cũng thăng đên được đạo Вӧ-йё. 


Khi Phật nói Kinh này rồi, tòan cả hội chúng, nào là : tăng, Ni, thiện nam, tín nữ, trời, người, 
thân A-tu-la, Thánh, Tiên, qui thân, Thinh-văn, Duyên-giác, Bô-tát, tât cả đêu hoan hy lê Phật 
rồi trở lui. 


LƯU Ý 


Quý Phật tử đọc hết đọan ngũ âm ma này rồi, từ đây về sau, trên đường tu hành cần phải thận 
trọng, chớ nên gặp chỉ tin пау, mà nguy hiểm cho mình về hiện tại cũng như tương lai. 


Chúng tôi thầy trong giới Phật tử, phần đông là hàng phụ nữ (xin lỗi quý bà) long tin tuóng 
dồi dào lắm ! Mỗi khi thấy một việc gì lạ thường, có tính cách thần kỳ huyễn hoặc, không 
chịu bình tâm suy xét chon hay ngụy; cứ cho đó là Phật thị hiện hay Bằ-tát giáng thé v.v... ròi 
rủ nhau tin tưởng theo càn, say mê như người nghiện thuốc, rủ nhau theo rất đông cho đến 
dài như cả phong trào. Như những việc trước mắt... mà quý vị đã thấy vừa qua... kết cuộc rồi 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thế nào quý vị đã biết rõ... Thật nguy hại vô cùng ! Nếu lỡ một phen bước vào đường tà rồi, 
thì trăm kiêp ngàn đời khó trở lại. 


Tôi xin dẫn một vài bằng chứng trong Kinh, để quý vị xem qua, đặng cán thận những điều 
nguy hiêm trong lúc tu hành. 


« Thuở xưa, Tổ Ưu Bà Quật Tôn giả đang nhập định, bị Thiên ma Ba tuần khuấy nhiễu... Đến 
khi xuất định, ngài dùng thần thông hàng phục được Thiên ma. Sau khi chúng đã hối ngộ quy 
y Tam bảo rồi, vì cảm hồng ân tế độ của Tó sư, nên đến xin cúng dường ngài một bữa cơm để 
tỏ lòng tri ân. 


Tổ sư day : - «Та vì chuyên lo tu hành không giờ rảnh йё đi thụ trai. Ta chỉ muốn xem một 
việc, néu ngươi bằng lòng, thế là đền ơn cho ta rồi ». Thiên ma : - « Dạ, đệ tử xin vâng ». Tổ 
sư dạy: - « Khi Phật ra đời đã có ngươi : vậy trong lúc đó Phật cùng các vị Thánh chúng như 
thế nào ? Hôm nay ngươi hóa hiện lại cho ta xem thử ». Thiên ma thưa : - « Con xin vâng lời 
Tổ sư dạy. Nhưng khi con hóa hiện ra Phật, xin Tổ sư nhớ đừng lạy, vì sợ tón phuóc con 
nhiều >. Tó sư hứa lời. 


Thiên ma a tuần liền biến mắt, trong giây, phút hóa hiện ra Đức Phật, thân vàng rực rỡ, đủ 32 
tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng chiếu khắp cả một góc trời, trong rừng từ từ đi ra. Nào 
là ngài Xá Lợi Phát, Mục Кіёп Liên, A Nan, Ca Diép đứng hầu hai bên oai nghi të chỉnh đủ 
cả 1.250 vi đệ tử, ràn rộ theo sau... 


Tổ Ưu Bà Quật Tôn giả thấy Phật đi đến phóng hào quang rực rỡ, các vị Thánh chúng theo 
hầu, oai nghi të chỉnh v.v... nên hết sức vui mừng, liền đứng dậy kính lễ, mà quên hàn lời hứa 
trước kia. Lúc bấy giờ Thiên ma biến mất ». 


Phật tử chúng ta xem qua đọan này, nên xét nghĩ : Như Tổ Ưu Bà Quật Tôn giả đã biết trước 
là ma hiện ra Phật và có hứa hẹn trước « không lạy », mà đến khi ma hiện ra còn quên, không 
phân biệt là ma hay Phật. Nếu chúng ta tình cờ gặp cảnh ngộ như thế, thử nghĩ trong tâm 
chúng ta thế nào ? 


Bởi thé trên đường tu hành, lúc nào chúng ta cũng phải сап thận cho lắm, chớ nên thấy cái gì 
lạ, không chịu suy xét kỹ, cứ nhăm mắt theo сап, ùa nhau tin tưởng cho là Thân, Thánh thật. 
Го một phen sa vào đường tà rôi, thì trăm Кіёр ngàn đời khó trở lại. Chúng ta nên nhớ răng : 
cái gì thiệt thì nó vân thiệt, dù mình tin hay không tin nó cũng không mát. Còn cái gì giả thì ó 
ạt trong một thời gian mà thôi, nêu người không tin thì nó sẽ tự tiêu diệt. 

Phật dạy các đệ tử : « Không nên thấy Phật cứ theo, nghe lời Phật nói cứ tin ; mà phải luôn 
luôn suy nghĩ, nêu đúng chơn lý sẽ tin theo ». Phật dạy như thê, đê cho các Phật tử khỏi bị tà 
ma ngọai đạo dôi gạt. 

Trong Kinh Kim Cang Phật dạy : 
Nhược dĩ sắc kiến ngã 


Dĩ âm thinh cầu ngã 


Thị nhơn hành tà đạo 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Bát năng kiến Như lai 


Đại ý đoạn này Phật dạy: Nếu ngời nào cho rằng thấy sắc thân của Phật có 32 tướng tốt, là 
thấy được Phật, thì ông Chuyển Luân Thanh Vương cũng có đủ 32 tướng tốt, hoặc ma nó 
hiện ra sắc thân Phật có đủ tướng tốt, vậy cũng là Phật hay sao? — hay nghe tiếng nói pháp 
thanh tao của Phật mà cho là nghe được tiếng Phật, thì tiếng chim Ca-lăng- -tần-già, kêu rất 
thanh tao lảnh lót, vậy cũng là tiếng nói của Phật hay sao? Những người tin tưởng như vậy, là 
theo tà đạo, không bao giờ thây được Phật. 


Phật thường nhắc nhở đặn dò các đệ tử: Phải dùng giáo lý chơn chánh dạy nguoi. Khi người 
hiểu được chon lý rồi tin theo, thì lòng tin đó mới được chon chánh. Phật сат các đệ tử 
không cho dùng phép thần thông hay phép lạ để cảm hóa người. Chỉ trừ một vài trường hợp 
hàng phục Ngoai đạo hoặc qui thần; vì sợ sau này Thiên ma ngọai đạo dùng thần thông hay 
phép lạ làm mê hoặc người. 


Vì thế nên Phật không từ trên hư không rớt xuống, hay tự nhiên xuất hiện; mà Ngài lại thị 
hiện cũng như người, lớn lên có vợ con, rôi di tu và thành đạo v.v... đê cho chúng sanh sau 
này, đừng tin tưởng những điêu huyền hoặc thân kỳ. 


Khi Phật còn trụ thế, có người đàn việt đem dâng cái bình bát cho chư tăng, lại dé trên đầu 
một cây cột phướn cao, và thưa rằng: “Nếu vị nào lấy được tôi sẽ cúng cho”. 


Khi đó ông Tân Đầu Lô Phã Doa Xà Tôn giả, dùng thần thông lấy cái bình bát ấy. Ông bị 
Phật quở trách rất nghiêm khắc, và phạt ông phải ở lại thế gian ứng cúng, làm phước điền cho 
chúng sanh, không được nhập diệt. Và Phật còn chế ra giới luật сат các đệ tử không được 
dùng thần thông hay phép lạ trước người phàm phu. 


Trong kinh cũng có chỗ nói, các Đức Phật và Bồ-tát thỉnh thỏang thị hiện ra đời để hóa độ 
chúng sanh, như Đức Di Lặc hay Ngài Quán Thế Âm v.v... Nhưng khi các Ngài hiện ra 
không ai biết được, chỉ trừ đến khi tịch diệt, các Ngài mới để lại vài di tích. Chừng đó người 
đời mới biết Phật hay Bò-tát thị hiện; khi biết thì không còn Һау các Ngài nữa. 
Như Đức Di Lặc bồ-tát hiện thân làm vị Вб đại Hòa thượng. Ngài thường xách bị lớn bằng 
vải, đi kháp đó đây đê hóa độ chúng sanh, mà người đời không ai biêt, chỉ gọi Ngài là vị Bồ 
đại Hòa thượng(1). Đên khi thị tịch, Ngài nói một bài kệ, lúc bây giờ người ta mới biệt là 
Đức Di Lặc Bô-tát hiện thân. 
Bài kệ: 

Di Lặc chơn Di Lặc, 

Hóa thân thiên bách ức, 

Thời thời thị thời nhân, 

Thời nhân giai bất thức. 


Nghĩa là: Di Гас thật là Di Гас, biến hóa trăm ngàn muôn ức thân hình; thường thường thị 
hiện độ người, mà người đời chăng ai biêt. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Ш. KÉT LUẬN 


Đại ý toàn cả bộ kinh này, Phật dạy chúng sanh phải trở về với thê tánh chơn tâm thường trụ, 
đông với ý nghĩa như trong Kinh Pháp Hoa : < Khai thị ngộ nhập Phật tri kiên >. 


Phật đã dạy cho chúng ta biết rằng : Chư Phật và chúng sanh cũng đồng một bản thể chơn 
tâm không khác. Vì chúng sanh mê muội thê tánh chơn tâm này, nên phải chịu sinh tử luân 
hồi ; còn chư Phật đã ngộ chơn tâm nên được tự tại giải thóat. Vì vậy mà Phật dạy : « Ta là 
Phật đã thành, còn các chúng sanh là Phật sẽ thành ». 


Nguyên nhân Phật nói Kinh này, là do ngài А Nan thị hiện mắc nạn, bị nàng Ma-đăng-già 
bắt. Sau khi nhờ Phật cứu độ được thóat nạn rôi, ngài mới câu Phật chỉ dạy cho phương pháp 
nào mà mười phương các Đức Phật tu hành đêu được thành đạo chứng quả. 


Nhơn đó Phật nói Kinh Lăng Nghiêm, để chỉ rõ chon tâm. Nếu giác ngộ được chon tâm là 
được thành Phật. Đó là một con đường tu duy nhứt của chư Phật quá khứ, hiện tại cũng như 
VỊ lai. 


Trước khi chỉ chơn tâm thì Phật gạn hỏi cái tâm theo thường tình chúng sanh vọng chấp. Bảy 
đọan hỏi tâm làm cho ngài А Nan cùng đường tột lối ; lúc Бау giờ Phật mới từ từ chỉ cái tâm 
đến sáu lần. Ban đầu Phật tạm chỉ các giác quan về phần trực giác như thấy, nghe v.v... là 
tâm. Khi A Nan và đại chúng đều hiểu rồi, Phật lại chỉ lên một từng nữa : < Các giác quan tuy 
không phải vọng, nhưng cũng chưa phải là chơn tâm, nó cũng như mặt trăng thứ hai v.v... » 
Phật lại chỉ cái Bản thể sanh ra các giác quan (hiện tượng) mới thật là chơn tâm. Tức là ở về 
đọan, trong văn kinh chữ Hán chép : < Kiến kiến chi thời, kiến vi thị kiến, kiến du ly kiến, 
kiến bát năng cập v.v... >. 


Phật dạy : vì các ông còn ở trong vòng mê, nên chỉ gọi là giác quan : Thấy, nghe, hay, biết 
của chúng sanh ; đến khi ngộ rồi thì gọi là bốn đức Niết-bàn của Phật : thường, lạc, ngã, tịnh. 
Và Phật dạy : Tất cả các pháp đều từ tâm biến hiện, như năm ат, sáu nhập, mười hai xứ, 
mười tám giới và bảy đại đều do tâm sanh ra, rồi cũng trở về thê tánh chơn tâm. Thế là Ngài 
dẫn cái tướng qui về chơn tánh. 


Đến đọan này ngài A nan mới ngộ được chơn tâm, nên đứng dậy lạy Phật và xứng theo thê 
tánh chơn tâm rộng lớn mà phát lời thệ nguyện rộng sâu vô tận. 


Ngài nguyện rằng : < Trong đời ngũ truoc tội ác, con thề vào trước dé độ chúng sanh ; nếu 
còn có một chúng sanh nào chưa thành Phật thì con thề chăng lãnh quả vui Niết-bàn... » Và 
câu < Hư không kia có thể tiêu hết, chớ chí nguyện của con đây không hè lay chuyển >. Cũng 
vì ngộ được đồng thé chơn tâm, nên ngài mới phát lời thệ nguyện rộng lớn như thé. 


Mình đã được độ, muốn cho chúng sanh cũng đều đuợc độ, nên ngải А nan cầu Phật chỉ dạy 
phương pháp tu hành cho chúng sanh đời sau : 


Phật dạy có ba việc : 


1.- Khi đối cảnh không khỏi vọng niệm phân biệt theo vọng trần ; tức là câu « bát tùy phân 
biệt >. Nghĩa là, xoay các giác quan như thấy, nghe, hay, biết đều trở về thê tánh chơn tâm. 
Nếu vọng niệm không khởi thì chơn tâm hiện bày, đây là một pháp tu trực chỉ của bậc thượng 
căn. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


2.- Phật dạy trì giới. Nhơn trì giới tâm đuợc thanh tịnh, nhờ tâm tịnh mới phát sanh ra trí huệ, 
dë phá trừ vô minh. Vô minh hết thì chơn tâm tự hiện bày. Nhưng trong Kinh này nói trì giới 
là chỉ cho tâm giới. Nghĩa là thân đã không sát, đạo, đâm vọng cho đến cái « biết mình đã 
đọan trừ » cũng không còn. Thật là cao siêu vô cùng, khó khăn tột bực. Vì néu tâm còn móng 
một tý vọng niệm р], thế là tâm chưa tịnh. Nếu tâm chưa tịnh thì giới thé chưa viên. 


3.- Phật dạy, nếu người nào nghiệp chuớng nặng nề, thì nên chí tâm trì tụng chú Lăng 
Nghiêm, dù nghiệp chướng nặng đên đâu cũng lân lân tiêu hêt, phước lành tăng trưởng, sẽ 
thành đạo Bô-đê ; như thuận gió tung bụi chăng có khó khăn р]. 


Trên đường tu hành, Phật dạy phải trải qua các thứ ma (sắc, thọ, tưởng, hành, thức mỗi âm có 
mười) nó biến hin đủ điều, nào là ma nội tâm, ma ngọai cảnh, đủ cách nhiễu hại hành giả. 
Cho đến khi gần thành Phật mà nó cũng vẫn còn theo phá. Như thái tử Sĩ Đạt Ta, trước giò 
phút đại ngộ, dưới gốc cây Bồ-đề, vẫn còn bị ba người con của Ma vương tân lực khuấy 
nhiễu. Đến sao mai sắp mọc Ngài thành Phật mới hết. 


Sau mỗi đọan ma hiện, Phật đều dạy rằng : « Do hành giả dụng công tu thiền, nên nó biến 
hiện ra như vậy, không phải là đặng đạo hay chứng Thánh, nếu hành giả biết trước thì các 
cảnh ma kia lần lần tiêu diệt không hại chi, còn mê lầm không biết, cho mình đặng đạo hay 
chứng Thánh, sanh tâm chấp trước, thì bị ma nó cám dó, rồi phải doa vào duong tà, làm 
quyền thuộc của ma. 


Bởi thế, nên người tu hành cần phải thận trọng, chớ nên gặp chỉ tin пау mà bị ma cám dỗ, rất 
nguy hiêm cho đời mình về hiện tại cũng như vị lai. 


Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần, bảo các đệ tử : « Nên đem lời Ta nói đây truyền dạy cho 
chúng sanh đời sau, Кёп cho mọi người đêu biết rõ, đê tránh khỏi bị ma nhiêu hại, trên 
đường tu hành duoc thăng đên đạo Bô-đê >. 


Phật lại thiết tha kêu gọi các đệ tử : Hôm nay các ông đã được Ta tế độ rồi, vậy các ông 
không nên nhập diệt sớm, mà phải nguyện ở lại đời mạt pháp, đê bảo hộ người tu hành đời 
sau, thê mới là người biệt ơn Phật. 


Lòng từ của Phật thật là vô biên, tế độ chúng sanh không cùng tận, thương chúng ta như mẹ 
thương con, dạy dó chúng ta như mẹ hiên khuyên con dại ; nhắc đi nhắc lại nhiêu lân không 
biết mỏi. Thật đúng với câu : < Đại từ đại bi màn chúng sanh. Đại hy, đại xả tê hàm thức... > 


Phật tử chúng ta phải làm thế nào để khỏi phụ lòng thương yêu của Từ Phụ, cho xứng với 
danh từ « Phật tử ». 


(1) Bồ đại Hòa thượng là vị Hòa thượng tay cầm cái dày lớn bằng vải. Người mập bụng to, 
sắc mặt thường hoan hỷ. Hiện nay ở các chùa phần nhiều đều có thờ Ngài, người đời thường 
gọi là Đức DI Lặc. 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Mục Lục Khóa Thứ Tám 


Kinh Viên Giác 


--- 000 --- 








B.- Phần Chánh-tôn 


I.- CHƯƠNG VĂN-THÙ 

1. Ngài Văn Thù hỏi Phật 

2. Phật khen Ngài Văn Thù 

3. Phật trả lời cho Ngài Văn Thù 

4. Phật chỉ “Vô minh” 

5. Phật dạy “Vô minh” không có thật thể 
6. Phật dạy tu theo “Viên giác” 

7. Phật và Bồ Tát đều tu theo “Viên Giác” 





Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


8. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 


B.- Phần Chánh-tôn 


L- CHƯƠNG VĂN-THÙ 
1. Ngài Văn Thù hỏi Phật 


Khi ấy Ngài Văn-thù Sư Lợi Bồ-tát ở trong đại-chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của 
Phật ba vòng, rồi chắp tay đảnh-lễ và quỳ thẳng bạch rằng:" 


Bạch đức Đại-bi Thế-Tôn, xin Ngài vì thính-chúng trong pháp-hội hiện-tại nầy và 
các chúng-sanh cầu Đại-thừa đời sau, từ bi chỉ dạy: 


1. Nói lại nhơn-địa tu-hành thanh-tịnh của Như-Lai; 
2. Các vị Bồ-tát đối với Đại-thừa, đã phát tâm thanh-tịnh (Вӧ-аё) rồi, làm sao xa 
lia được các binh (trừ-vọng); khiến cho các chúng-sanh khỏi doa vào đường tà (tà- 


kiến). 


Ngài Văn-thù Bò-tát thưa thỉnh như vậy ba lần, kính lay rồi trở lui, cùng với đại chúng 
ngôi yên-lặng, đê chờ nghe lời Phật chỉ giáo. 


LƯỢC GIẢI 

Đại-ý đoạn này là Ngài Văn-Thù hỏi Phật hai điều: 

1. Phật đã tu-hành như thế nào mà được thành Phật? 

2. Các vị Bồ-tát, khi đã phát-tâm Bồ-đề rồi, làm sao cho các vọng đừng sanh? 

Câu hỏi thứ nhất giống như câu hỏi trong kinh Lăng-Nghiêm, Ngài A-Nan hỏi Phật: 
“...Хїп Phật chỉ dạy cho con phương-pháp nào mà tất cả các đức Phật tu-hành đều được 
thành đạo chứng quả...”. 

Câu hỏi thứ hai, giống như câu hỏi trong kinh Kim-Cang, Ngài Tu-Bồ-Đề hỏi Phật: “... 


Làm sao an-tru Chơn-tâm và làm sao hàng-phục được Vọng-tâm...” (Vân hà ưng trụ, vân hà 
hàng-phục kỳ tâm). 


2. Phật khen Ngài Văn Thù 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khi ấy đức Thế-Tôn kêu Ngài Văn-Thù Sư-Lợi Bò-tát mà dạy rằng: 


- Này Thiện-nam, quý lắm! Ông vì các vị Bồ-tát hiện-tại và tất cả chúng-sanh đời 
sau cầu pháp Đại-thừa mà thưa hỏi: 


1. Nhơn-địa tu-hành của Như-Lai; 


__ 2. Khi đã phát-tâm thanh-tịnh rồi, làm sao xa-lìa các bịnh, để khỏi đọa vào tà- 
kiên. Vậy ông hãy chăm-chú nghe, tôi sẽ vì các ông chỉ giáo. 


Khi đó Ngài Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát và đại-chúng đều hoan-hỷ, vừa kính-cần và vừa 
chăm-chú chờ nghe lời Phật dạy bảo. 


LƯỢC GIẢI 


Phật trước khen-ngợi, rồi sau dặn-dò phải chăm-chú nghe, là vì ““Viên-giác” là cảnh- 
giới thanh-tịnh, phải định-tâm chú-thân mà nghe, không thê dùng tâm sanh-diệt, ý-nghĩ xăng- 
xiêng mà nghe hiêu được 


3. Phật trả lời cho Ngài Văn Thù 


- Này thiện-nam, Như-Lai có pháp “Đại Đà-la-nï” (1) tên là “Viên-Giác”. Từ tánh 
“Viên-Giác” nầy mà sanh га tất cả các pháp thanh-tịnh: Chơn-như, Bồ-đề (Trí-giác) 
Niết-bàn (viên-tịch) và Ba-la-mật (Đáo-Bỉ-Ngạn), nay ta sẽ dạy trao cho các ông. 


Này Văn-Thù, nhơn-địa tu-hành của các đức Phật, đều y “Viên-Giác” nầy mà 
vĩnh-viên đoạn trừ vô-minh, được sánh-suôt thanh-tịnh viên-mãn, nên mới được thành 
Phật.- Vậy “Vô-minh” là gì? 


LƯỢC GIẢI 


Ngài Văn-Thù hỏi nguyên-nhơn tu-hành của các đức Phật thế nào?- Đến đây Phật mới 
trả lời: Tất cả chư Phật đều у “У1ёп-Сіас” dë chiều phá vô-minh và được thành Phật. Nào 
là: Chơn-như, вӧ-аё, Niết-bàn và Bát-nhã Ba-la-mật-đa v.v... cũng đều từ “Viên-Giác” nầy 
mà lưu xuất. 


Vậy muốn ngộ được “Viên-giác” trước phải hiểu rõ. Vô-Minh và diệt trừ vô-minh là 
điêu cân nhứt. 
4. Phật chỉ “Vô minh” 


- Này Thiện-nam, tẤt cả chúng-sanh từ hồi nào đến giờ, bị nhiều món điên-đảo làm 
mê-mờ tánh “viên-Giác”, như người lạc đường, lầm lộn bốn phương. Điên-đảo vọng- 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


hiện ra thân và tâm, rồi lầm nhận thân tứ-đại giả hợp nầy làm thân mình, chấp cái 
vọng-niệm sanh diệt duyên theo bóng-dáng của sáu trần cho là thật tâm mình. Như 
người nhặm con mắt, thấy trong hư-không có các hoa đốm, hoặc mặt trăng thứ hai. 
Thật ra trong hư-không chẳng có hoa đốm hay mặt trăng thứ hai, nhưng vi người 
nhặm con mắt vọng-chấp. Bởi vọng-chấp, nên chẳng những không biết được hư-không, 
mà lại thêm mê-lầm: Chấp thật có hoa đốm sanh. Vì mê-lầm mà có sanh-tử luân-hồi, 
nên gọi là “Vô-minh”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật chỉ rõ cái “Vô-minh”. Vô-minh là những cái vọng-tưởng điên-đảo che 
mờ tánh “Viên-GIác” (bản tâm thanh-tịnh). 


Bởi Vô- minh vọng hiện ra có thân có cảnh rồi chúng-sanh trở lại chấp thật-ngã thật- 
pháp, tạo ra vô-số nghiệp, mê-mờ chồng- chập, che đậy tánh Viên-Giác! Vì thế mà nhiều kiếp 
sanh-tử luân-hồi, trầm-luân trong biên khó. 


Cũng như người bị buồn ngủ (dụ cho Vô-minh) nỗi lên, làm cho mê-mờ tánh tỉnh-táo 
(dụ cho Viên-Giác); nhơn đó hiện ra cảnh chiêm-bao đủ cả người và vật (hiện thế-giới và 
chúng-sanh), rôi cũng khóc cũng cười, cũng mừng cũng giận, môi mỗi đều cho là thiệt cả, 
nên luyên-ái ігіёп miên, từ giấc chiêm-bao này tiép-tuc qua giấc chiêm-bao khác, không biết 
chừng nào thức-tỉnh. 


Đây là dụ cho Vô-minh chồng-chập che mờ tánh “Vién-Giác” (Chơn-tâm). 


5. Phật dạy “Vô minh” không có thật thể 


- Хау іёп-пат! Cái “Vô-minh” này không có thật thể (thật vật). Như người ngủ 
chiêm-bao, һау các cảnh vật, đến khi thức rồi, thì cảnh vật kia không còn; và như 
người hết nhặm, thì các hoa dóm trong hư-không tự tiêu-diệt. Lúc bấy giờ không thể 
nói “thật có chỗ hoa diệt”, vì không thật có chỗ hoa sanh vậy. 


TẤt cả chúng-sanh ở trong cái “không sanh diệt” (tánh Viên-Giác) mà vọng thấy 
có sanh-diệt, cho nên mới bị trầm luân trong biên sanh-tử luân-hồi. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dạy: Tất cả chúng-sanh vẫn ở trong bản tánh Viên-Giác thanh-tịnh 
không sanh không diệt, mà tự mình mê-mờ (Vô-minh) vọng thây có sanh-diệt, nên vĩnh Кіёр 
triên-miên, luông chiu trôi lăn trong biên sanh-tử luân-hôi, thật đáng thương! 


Nhưng “Vô-minh” là hư-vọng, không có thật-thể, cho nên khi giác-ngộ rồi, thì nó tự 
hết. Cũng như các “Tối”, vì nó không có thật-thể, nên khi “ Sáng” đến, thì “Tối” tự mát. 
Nếu Vô-minh là vật có thật, như núi, như sông v.v... thì không dë gì làm tiêu nó được. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật lại tỷ-dụ: Vô-minh như chiêm-bao, không phải thật vật, nên khi thức rồi thì cảnh 
chiêm-bao tự mát. — Vô-minh như mặt người bi nhặm, thây hoa-đôm lăng-xăng giữa hư- 
không khi hêt nhặm rôi thì hoa đôm liên tiêu. 


6. Phật dạy tu theo “Viên giác” 


- Кау Thiện-nam, nhơn-địa tu-hành của Như-Lai là tu theo Viên-Giác. Nghĩa là: 
biet các pháp đêu hu-huyën, như hoa đôm giữa hư-không có người chịu sanh-tử luân 
hồi. 

Không phải phá hoại, làm cho các pháp mắt đi mà kêu là không, chính bản-tính 
của các pháp nó tự không. Cái “biêt (năng biêt) các pháp không” đó, cũng như hu- 
không. “Cái biêt như hư-không”, cũng không luôn. Nhưng không thê nói: “không có 
cái biệt”. Phải dứt trừ hêt cả “có” và “không”, như thê mới gọi là “tùy thuận tánh 
Viên-giác” (tu Viên-Giác). 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật dạy tu theo “Viên-Giác”, có 5 từng bực: 

1. Từng bực thứ nhất, là quán các pháp đều hư-huyễn, như hoa đốm giữa hư-không, nên 
không sanh tâm tham, sân, si. Ba độc không sanh, thì ba nghiệp thân, khâu, ý chăng tạo 


nhiệp. Vì không tạo nhiệp, nên không có cảnh luân-hồi và người bị luân-hồi. 


2. Trên nói “cảnh bị biết” không, nói đến từng thứ hai là “cái tâm hay biết” cũng như 
hư-không. 


3. Đến từng thứ ba, là cái biết “cái tâm hay biết cũng như hư-không” cũng không luôn. 


4. Sợ người lầm chấp cảnh-giới nầy không có cái biết, nên đến từng thứ tư, Phật dạy 
пёр: “không phải là không có cái biệt”. 


5. Đến từng thứ năm, Phật dạy phải rời các vọng-chấp “có” và “không”, mới nhập được 
tánh viên-giác. 


7. Phật và Bồ Tát đều tu theo “Viên Giác” 


Tại sao thế? Vì trong Như-Lai-Tạng (Viên-Giác) không có sanh diệt, không có 
ау biệt, như hư-không thường còn, chăng lay động, như tánh của pháp-giới viên-mãn 
khắp giáp cả mười phương. 


Đây gọi là chỗ nhơn-địa tu-hành của Như-Lai, các vị Bồ-tát cũng nhơn nơi đây mà 
phát tâm thanh-tịnh tu theo Đại-thừa. Chúng-sanh đời sau cũng phải y theo đâu tu- 
hành, mới khỏi đọa vào tà-kiên. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


LƯỢC GIẢI 


Như-Lai-Tạng là tánh Như-Lai hàm chứa tất cả các pháp; cũng gọi là “Viên-Giác”, 
cũng kêu là “Pháp-giới-tánh” (bản tánh của các pháp). Nó viên-mãn Кһар-ріар cả mười 
phương, không có sanh-diệt và cũng không tri-kiên, như hư-không thường còn chăng lay 
động. 


Phật dạy: Đây là chỗ tu-hành của Như-Lai. Các vị Bồ-tát cũng nhơn nơi đây phát tâm 
thanh-tịnh tu Đại-thừa. Chúng-sanh đời sau cũng phải у nơi đây tu-hành mới khỏi lạc vào tà- 
đạo. 


Ngài Văn-Thù hỏi 2 câu: 
1. Nhơn-địa tu-hành của Như-LaI. 


2. Các vị Bồ-tát phát tâm Bồ-đề tu theo Đại-thừa, làm sao phá trừ được các vọng? Đến 
đây Phật đã dạy xong. 


8. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 
Khi đó Đức Thế-Tôn, muốn tóm lại các nghĩa trên, mà nói bài kệ rằng: 


Văn-Thù! Ông phải biết: 
Chỗ chơn-địa tu-hành 
Của các đức Như-Lai 
Là dùng trí Viên-giác 
Phá trừ hết Vô-minh: 

Biết các pháp hư-huyễn 
Thì khỏi bị luân-hồi. 
Cũng như người chiêm-bao, 
Thức rồi cảnh mộng hết. 
Cái biết cũng không còn 
Sáng-suốt khắp mười phương (Viên-giác), 
Bình-đẳng không chuyển-động, 
Tức thì thành Phật-đạo. 
Các huyễn diệt hết rồi, 
Thành đạo cũng không thành: 
Xưa nay tánh viện-mãn. 
Bồ-tát y nơi đây, 

Phát tâm đại Bồ-đề, 

Các chúng-sanh đời sau, 
Tu đây mới khỏi đọa. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đại ý bài kệ nầy: Các Đức Phật dùng trí Viên-Giác phá trừ Vô-minh. Nghĩa là: biết 
muôn vật đêu hư-huyền, như hoa đôm giữa hư-không, không sanh tâm nhiêm-trước, nên khỏi 
bị luân-hồi. 


Người được giác-ngộ rồi cũng như người thức giác chiêm-bao: các cảnh vật đều không 
còn - Cảnh “bị biết” đã không, nên “cái biết” (năng biết) cũng không. Vì năng và sở đều 
không nên tánh Viên-giác mới hiện ra sáng-suốt chiếu khắp cả mười phương, bình-đăng 
không chuyên-động, như thể là “thành Phật”. 


Nói “thành Phật” là tạm nói mà thôi, thật ra cũng không “thành”. Vì tánh “Viên-GIác” 
của môi người đêu sàn có, chỉ trừ hêt ““Vô-minh” rôi thì “Viên-Giác” tự hiện ra, chớ có gì đâu 
mà gọi là “thành”. 


Cũng như người có sẵn hòn ngọc trong túi, chăng qua vì quên, nên in như mát. Déu khi 
nhớ lại thì ngọc vẫn ở sàn trong túi áo, chớ đâu phải mới “dàng”. Bởi thê nên nói “thành đạo 
cũng không thành”. 


Phật y theo Viên-Giác nầy mà tu, Bồ-tát cũng y theo Viên-Giác nầy mà phát tâm Bồ-đề, 
cho đên chúng sanh đời sau cũng phải y theo Viên-Giác пау tu-hành mới khỏi lạc vào tà-đạo. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Bài thứ hai 
П. Chương Phó Hiền 


1. Ngài Phó Hiền hỏi Phật 

2. Phật Khen Ngài Phổ Hiền 

3. Phật trả lời cho ngài Phổ Hiền 

4. Phật dạy pháp tu để nhập “Viên Giác” 

5. Phật dạy pháp tu ly huyễn 

6. Phật dạy “Giác ngộ” không có tuân tự, “rời huyễn” 
chẳng cần phương tiện. 

7. Phật nói bài kệ tóm lại nghĩa trên 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


П. Chương Phô Hiên 
1. Ngài Phổ Hiền hỏi Phật: 


Khi â ау Ngài Phó HIền Bồ tát, ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba 
vòng rồi chắp tay đảnh lễ và quỳ thắng bạch rằng: 


- Bạch Đức Đại bi Thế Tôn, xin Ngài vì các vị Bồ Tát ở trong hội này và tất cả 
chúng sanh đời sau tu Đại thừa, từ bi chỉ dạy phương pháp tu hành dë vào cảnh giới 
Viên Giác thanh tịnh. 

Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh biết các pháp đều như huyễn, thân và tâm này 
cũng huyền, thì сар gì phải tu? Tại sao còn dùng cái “huyện” trợ lại tu “pháp huyền” 


làm gì? 


Lại nữa, nếu các pháp hư huyễn đều diệt hết, thì thân tâm này cũng diệt; nếu thân 
tâm điêu diệt thì lây ai tu hành mà gọi là “tu pháp như huyền”? 


Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sanh không tu hành, vẫn ở mãi trong cảnh sanh tử 
huyền hóa mà chàng tự biệt, thì làm sao dẹp trừ các tâm vọng tưởng, dë giải thoát được 
sanh tử luân hôi? 

Xin Phât vì chúng sanh đời sau, chỉ dạy phương tiện tu tập và thứ lớp tu hành như 
thế nào, để cho chúng sanh khi nghe đến cảnh giới Viên Giác thanh tịnh này, y theo đó 


tu hành, vĩnh viễn xa lia được các vọng һиуёп. 


Ngài Phó Hiền Bồ tát thưa thỉnh như vậy ba lần, kính сап lay Phật rồi trở lui. 


Lược Giải 
Đại ý đoạn này là Ngài Phó Hiền Bồ tát hỏi Phật: 


1. Nếu tất cả chúng sanh biết các pháp đều như huyčn thì cần gì phải tu, vì nó là 
huyền. Tại sao còn dùng cái huyền (thân tâm) tu pháp như huyền làm gì? 


2. Nếu chúng sanh chấp là huyễn mà không tu, thì vẫn ở mãi trong sanh tử luân hồi, 
làm sao được giải thoát? 


Xin Phật từ Ы chỉ dạy phương tiện tu hành và phải tu tuần tự như thế nào, mới nhập 
được cảnh giới Viên Giác thanh tịnh? 


2. Phật khen Ngài Phổ Hiền 


Khi đó Đức THÉ Tôn khen Ngài Phổ HIền Bồ tát và dạy rằng: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Này thiện nam, quý lắm! Ông vì vị Bồ tát hiện tại và chúng sanh đời sau, hỏi về 
phương tiện và thứ lớp tu tập pháp môn “như huyễn Tam muội”) của Bồ Tát, khiến 
cho chúng sanh xa lìa các huyền. Vậy các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông khai 
thị. 


(1) Chữ “Tam muội” Tàu dịch là “Định” hay “chánh thọ”. Vi nhiếp tâm chuyên chú một chỗ, không 
co xao lãng, nên dọi là “Định” — Ngài Tôn Mật nói: “Rõ thâu thân và tâm đêu như huyền, thâm hiệp với chơn 
như, như thê gọi là “chánh thọ”. 


Nghĩa bóng bóng của chữ “Tam muội”, là chỉ cho công việc làm đã quán thuần thục. 
Nhưng người niệm Phật, có khi nệm mà có lục lại quên, còn bi các vọng niệm xen tạp, như 
thế là chưa được tam muội. Bao giờ người niệm Phật, chỉ ròng гас một niệm Phật thôi (паї 
tâm bát loạn) không có một niệm gì khác xen vào, đi đứng пат gnòi, bất luận chỗ nào hay 
lúc này, từ năm này cho đến tháng nọ, cũng vẫn nhớ niệm Phật, như thế 201 là được “niệm 
Phật tam muội”. 


Khi đó, Ngài Phó Hiền Bồ Tát và đại chúng đều hoan hy, kín cán và chăm chú nghe lời 
Phật chỉ giáo. 


Lược Giải 


Văn Thù và Phổ Hiền là hai vị đại Bồ tát, ngài Văn Thù tiêu biêu cho đại trí. Ngài Phó 
Hiền tiêu biểu cho đại hạnh. Có Đại trí (căn bản trí) mới phá trừ được căn bản vô minh. Có 
Đại hạnh mới hoàn thành được công hạnh của Phật. Người tu hành lúc nào cũng phải đủ cả 
“Trí và Hạnh”. Có “Trí” mới phá duoc vô minh và thấu rõ chơn lý. Có “hạnh” mới đạt được 
chơn lý, hoàn thành quả Phật. 


Đoạn này Phật khen ngài Phó Hiền bồ tát, vì chúng sanh mà hỏi pháp tu “như huyễn 
tam muội” 


Chúng ta quán các vật đều hư huyën; nhưng có khi lại thấy là thiệt, như thế chưa đduợc 
“như huyền Tam muội”. Bao giờ đi đứng năm ngôi bât luận gioiò phút nào hay nơi nào cũng 
đêu thây các pháp hoàn toàn hư huyền, như thê là chúng ta được pháp “Như huyền tam 
muĝi”. 


3. Phật trả lời cho ngài Phố Hiền 


-Này thiện nam! tất cả các cảnh vật huyễn hóa (thế giới, chúng sanh) của chúng 
sanh, đều sanh trong tâm Viên Giác mầu nhiệm của Như Lai. CÁc pháp hư huyễn có 
diêẹt, mà tánh Viên Giác vẫn không diệt. Cũng như đốm sanh trong hư không, các hoa 
йбт hư huyễn kia có hoại diệt, mà tánh hư không chẳng hề hoại diệt. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Lược Giải 


Hoa đốm là dụ cảnh vật, hư không là dụ Viên Giác. Đại ý đoạn này là nói các pháp giả 
dối hư huyễn giữa này, đều sanh trong Viên Giác (chon tâm). Các pháp hư huyễn diệt mà 
tâm Viên Giác không diệt. Cũng như cá choa đốm sanh trong hư không, các đốm có diệt mà 
hư không không diệt. 


4. Phật dạy Pháp Tu để nhập Viên Giác 


Khi các huyễn cảnh diệt rồi, thì cái huyễn tâm của hành giả cũng theo đó mà diệt 
luôn. Đên khi các huyền (năng và sở) đêu diệt һе, thì cái tâm Viên Giác không vọng 
động tự hiện. 


Bởi đối với vọng huyễn mà nói “Viên Giác” nên Viên Giác cũng trở thành vọng 
huyễn, vì còn ở trong vòng đối đãi vậy. Đến cảnh giới này, nếu nói “có viên Giác” thì 
chưa rời vọng huyễn đã đành, mà nói là “không Viên Giác” thì cũng chẳng rời được 
vọng huyễn. 


Thế nên, các vọng huyễn (có và không) đều phải bị diệt hết rồi, mới gọi là Viên 
Giác. 


Lược Giải 
Đoạn này lý lẽ uyên thâm, có 5 từng: 
1. Huyễn cảnh diệt 
2. Huyễn tâm cũng diệt 
3. Các huyền (năng, sở) diệt hết, tâm “Viên giác hiện bày. 


4. Bởi đối vọng huyền mà gọi “viên giàc” nên Viên Giác cũng trở thành hư huyễn. Vì 
còn ở trong vòng dôi đãi phân biệt, nên chưa phải là “Viên Giác”. 


5. Nếu “chấp có Viên Giác” thì ở trong vòng vọng huyễn mà “chấp không Viên Giác” 
cũng còn ở trong vòng vọng huyễn. Các vọng huyễn: có, không sanh, diệt, phải chẳng v..v.. 
đều phải diệt hết rồi, thế mới đúng là “Viên Giác”. 


Đại ý đoạn này nói: “Tánh Viên Giác” (Chơn tâm) không thê dùng lời nói mà luận bàn 
được, cũng không dùng ý nghĩ mà suy nghĩ được. Nếu vừa móng tâm động niệm, nghĩ thánh 
nói phàm, cho thế này là vọng, thế kia là chơn, như thế là hãy còn trogn vòng đối đãi, hễ còn 
đối đãi phân biệt, thì đều là vọng huyễn cả: phải rời hết các vọng huyễn mới đúng là “viên 
Giác”. 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


5. Phật dạy Phương pháp ly huyễn 


Này Thiện Nam! Тағ cả các vị BÔ tát và chúng sanh đời sau, cân phải xa Па các 
việc như sau: 


1. Xa lìa các cảnh giới huyễn hóa hư vọng. Nhưng còn cái “Tâm biết xa lìa” 

2. Cái “Tâm biết xa lia” đó cũng là huyễn, nên cũng xa lia luôn. 

3. Cái “xa Па” đó cũng là huyễn, nên cũng phải xa lia 

4. Cái “Па cái ха На” cũng là huyễn nên cũng phải ха lia luôn 

5. Phải không còn cái gì để “xa lia” nua, như t hé mới gọi là trừ được các Һиуёп. 

Tỷ như người kéo láy lửa, dùng hai miếng củi tre cọ xát nhau; cọ cho đến khi lửa 
phát ra, trở lại cháy hai miêng tre; cháy dên lúc củi hêt, lửa tàn tro bay, bây giờ chỉ còn 
dat trông. 


Dùng “cái huyễn” tu các “pháp huyễn” cũng thế. Khi các huyễn diệt hết rồi, 
không phải là dodan diệt mà lúc bây giờ tánh Viên Giác tự hiện bày. 


Lược Giải 


Đại ý đoạn này nói: người tu hành trước hết phải lia các huyễn cảnh, sau lia huyễn tâm; 
lìa cho đên không còn cái gì đê lìa nữa, thê mới là lìa được hêt các huyền. Lúc bây giờ cái 
phi huyền là “viên giác tánh” hiện ra. Như t hê thì “Viên Giác tánh” không phải là đoạn diệt. 


Như người kéo lửa (dụ cho tu như huyền) ban đầu dùng hai miếng củi tre cọ nhau (dụ 
cho tâm và cảnh), khi lửa phát ra trở lại cháy hêt củi đên lúc lửa tàn tro bay (tâm cảnh đêu 
hêt), bây giờ chỉ còn dat trông (dụ cho Viên Giác). 


6. Phật dạy: “Giác Ngộ” không có tuân tự, “rời huyễn” chẳng cần phương 
tiện 

-Này thiện nam! Khi biết được các pháp hư huyën, tức là На được các huyễn, chớ 
không cần phải có phương tiện gi khác. Lìa được các huyền tứ clà “giác” cũng không có 


lớp lang tuần tự gì. 


Tắt cả Bồ tát và chúng sanh đời sau, y như thế mà tu hành, mới xa lìa được các 
huyễn 


Lược Giải 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Phật dạy người biết được các pháp là hư huyễn thì không còn có chấp và tham luyến 
các pháp nữa, tức là Па được các huyền rôi, chớ không có phương pháp tu tập nào khác. 


Câu này giống như câu trong Kinh Lăng Nghiêm: “Giác mê, mê diệt” (Giác ngộ được 
cái mê, thì cái mê ấy hết) Cũng như người khi biết mình là chiêm bao, thì không còn chiêm 
bao nữa. 


а được các vọng huyễn, tức thì “Vien Giác” hiện bày, thế nên không có lớp lang từng 
bực. Dụ như khi ánh sáng đên, thì cái tôi liên diệt; tôi vừa diệt thì sáng vừa hiện, không có 
lớp lang từ tự chi hêt. 


Đoạn trước Ngài Phó Hiền có hỏi thức lớp tu pháp môn như huyën thế nào. Đến đoạn 
này Phật trả lời đã xong. 


7. Phật Nói Bài kệ Tóm lại các nghĩa 
Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại nghĩa này, nên nói bài КеКе rằng: 


Phó Hiền! Ông nên biết 

Các vô minh huyễn hóa 

Của tất cả chúng sanh, 
Từ vô thỉ đến giờ, 

Đều sanh trong Viên Giác 
Củã các Đức Như Lai 
Cũng như các hoa đốm 
Sanh trong thái hư không 
Hoa đốm diệt hết rồi, 
Hư không vẫn trong tịnh, 
Các huyễn từ “Giác” sanh, 
Huyễn diệt, “Giác” viên mãn 
Viên Giác không vọng động 
Các Bồ tát hiện tại 
Và chúng sanh đời sau 
Thường phải xa lia huyễn. 
Xa lìa cho hết huyễn 
Như lửa từ cây sanh 
Trở lại cháy hết cây; 
Lửa tàn tro bay tận. 
“Giác ngộ” không tuần tự 
“Phương tiện” cũng không cần. 


Lược Giải 


Đại ý bài kệ này Phật dạy: Các vôminh vọng huyễn của chúng sanh từ vô thi đến giờ, 
đêu sanh trong tâm Viên Giác của Như Lai. Đên khi các vô minh vọng huyền diệt rôi, thì 
tâm “Viên Giác” hiện ra, khôngc ó tuân tựvà cũng không cân có phương tiện gì khác. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Du như hoa đốm sanht rong hư không, khi hoa đốm diệt hết thì hư không tự trong tịnh. 
Và như lửa từ trong cây sanh, trở lại đốt cháy cây, đến khi củi hết lửa tàn, khói tan tro tận, lúc 
bấy giờ chỉ còn bầu trời trong suốt. 


r 


Luu Y 


Trong chương Phổ Hiền này, chúng ta nên lưu ý về câu hỏi của Ngài Phó Hiền và lời 
đáp của Phật, vì rât quan hệ đên đời tu hành của chúng ta. 


Ngài Phó Hiền hỏi rằng: “Đã là huyễn thì cần gì phải tu? Tại sao còn dùng thân tâm 
như huyễn đề tu hành như huyễn?” - Đoạn này chúng ta hiểu lầm, thì бк sao khỏi sanh ra 
những vọng chấp: “Thân huyền, cảnh huyễn, tu học cũng huyễn v.v...” rồi trăm việc lành đều 
bỏ xuôi, thật là nguy hiểm vô cùng. 


Vậy ta cần phai xét kỹ về đoạn trả lời của Phật. Đại ý Phật dạy rằng: Tuy biết các pháp 

là “huyễn” nhưng cần phải tu mới đạt đến chỗ “phi huyện” (Chon). Cũgn như: vẫn biết 

“tiếng gõ bảng” của thầy giáo thì không sao dẹp được hết tiếngồn ào của học trò. Đến khi hết 
tiếng ồn ào của học trò thì tiếng gõ bảng cũng không cần nữa. 


Tổ sư đã dạy: “hữu vị tuy nguy, xả chi tắc Phật đạo nan thành”; nghĩa là các việc tu 
hành đều thuộc về hữu vi phá, tuy biết là vọng, nhưng néu bỏ đi không tu thi khó thành đạo 
Phật. Cô nhon dạy: “Đạp gai lấy gai mà lé” hay là “phải dùng giặc để dẹp giặc” cũng là 
nghĩa ấy. 


Vẫn biết “Viên Giác” tánh “Không phải huyễn, nhưng muốn nhập viên giác thì phải 
dùng huyền đê trừ huyền. Khi các huyền diệt hêt, thì tánh “Viên Giác” mới hiện 


Có Đức dạy: “thật tế lý địa bất thọ nhứt trần, vạn sự môn trung bát xả nhứt pháp”, nghĩa 
là: về chỗ lý tánh chơn thật (Viên Giác) thì khógn thọ một тау tràn; nhưng về sự tướng tu 
hành, thì không bỏ một việc nhỏ. 


Đây là một quy tắc từ nghìn xưa. Những vi tu hành được thành đạo quả, không một ai 
vượtg qua ngoài quy tắc пау. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Bài thứ ba _ 
HI. CHƯƠNG PHÔ МНАМ 


Ngài Phó Nhãn hỏi Phật 

Phật khen ngài Phố Nhãn 

Phật dạy phương pháp tu 

Phật dạy quán “Thân” nhw huyễn 

Phật dạy quản “Tâm” nhw huyễn 
Huyễn hết thì chơn hiện 

Dùng ngọc Ма пі dụ tánh Viên Giác 

. Vì có kẻ lìa huyễn và người chưa lìa được, nên phân ra có 
Thánh và Phàm 

9. Viên Giá chiện,t hi các pháp đều thanh tịnh 

10. Vì hiện tượng bình đẳng nên bàn thể bình đẳng 
11. Bàn thể và hiện tượng khắp cả mười phương. 

12. Vì chứng Viên Giác nên thấy các Pháp bình đẳng 
13. Tu và chứng mà thật ra không có tu và chứng 

14. Sanh tử và Niết bàn đều như mộng 

15. Các pháp bình đẳng 

16. Tóm lại 

17. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 


е aa у k ° N = 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


CHƯƠNG PHÔ NHÃN 


1. Ngài Phố Nhãn hỏi Phật 


Khi â ау ngài Phó Nhãn bồ tát, ở trong đại i chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba 
vòng, rồi chắp tay đảnh lễ và quỳ thăng bạch rằng: 


-Bach Đức Thế Tôn, xin Ngài vì các vị Bồ tát ở trong hội này và tất cả chúng sanh 
đời sau, giảng dạy thứ lớp tu hành của Во tát. 


Bạch Thế Tôn, như chúng sanh kia, khi nghe Phật nói Pháp “ly huyễn tam muội” 
này, tâm sanh mê muội, vì không biêt làm sao đê hạ thủ công phu. Vậy, nêu không có 
phương tiện chơn chánh và suy nghĩ chơn chánh, thì không thê ngộ nhập được Viên 
Giác. 


Xin Ngài mở lòng từ bi, vì những người chưa ngộ như chúng con hiện tại và các 
chúng sanh đời sau, tạm lập ra các phương бееп: Phải tu hành thê nào? Phải suy nghĩ 
(tư duy) làm sao? Phải an trụ và giữ gìn (trụ trì) thê nào mới được ngộ nhập Viên 
Giác? 


NGài Phó Nhãn Bồ tát thưa thỉnh như vậy ba lần, kính cân lễ Phật rồi trở lui. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trước Ngài Phó Hiền Bồ tát hỏi Phật, ý hỏi rất u thâm - Phật xứng theo lý Viên 
đốn mà trả lời rằng: “Giác ngộ, không có từng tự; biết huyën là lia được ћиуёп, không cần 
phương tiện.” 


Ngài Phổ Nhãn Bồ tát, vì thấy Phật nói Pháp môm “Viên đốn” như thế, nghĩ rằng: duy 
có những người trình độ cao thượng mới có thé làm được; trái lại những kẻ căn cơ thấp kém, 
nếu không có tạm lập phương tiện và chỉ dạy thứ lớp tu hành thì làm sao ngộ nhập được. Vì 
vậy, nên qua chương này, Ngài PHó Nhãn Bồ tát cầu Phật tạm lập phương tiện và chỉ dạy thứ 
lớp tu hành, để cho chúng sanh có thể hạ thủ công phu, nhập được Viên Giác. 


Tóm lại các câu hỏi của Ngài Phổ Nhãn hỏi Phật, gồm trong hai phần: 
1. Hỏi về “Tu Huệ” tức là câu hỏi “phải suy nghĩ thế nào cho chơn chánh?” 


2. Hỏi về “Tu Hệ” tức là câu hỏi “phải an trụ và giữ gìn thé nào? Tạm lập phương tiện 
tu hành và thứ lớp tu làm sao, mới ngộ nhập được Viên Giác”? 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KKK kK K 


2. Phật Khen Ngài Phó Nhãn 

Khi đó đức Thế Tôn khen Ngài Phó Nhãn Bồ tát và day rằng: 

-Này thiện nam, quý lắm! Ông vì các vị Bồ tát hiện tại và chúng sanh đời sau, cầu 
thinh Như lai tạm lập phương tiện tu hành và chí dạy thứ lớp tu làm sao, phải suy nghĩ 
làm sao cho chơn chánh (tư huệ), phải an trụ và giữ gìn thê nào (tu huệ). Vậy các ông 


nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông khai thị. 


Khi đó Ngài Phố Nhãn Bồ tát và đại chúng đều hoan hy, kính cân và chăm chú nghe lời 
Phật chỉ giáo. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật khen ngài Phó Nhãn vì đại chúng cầu Phật tạm lập phương tiện tu hành 
đê nhập Viên Giác. Trong câu hỏi gôm có hai phân: 1. Hỏi về Tư huệ, 2. Hỏi về tu huệ 


жж 


3. Phát dạy Phương pháp tu 

-Này Thiện Nam, những hàng sơ học Bồ tát và các chúng sanh đời sau, muôn ngộ 
nhập tâm Viên Giác thanh tịnh của Như Lai, thì cần phải Chánh niệm”, và ха lia các 
vọng huyền. Vậy trước hêt phải: 

1. Y theo pháp “chỉ”? của Như Lai (Đại thừa định) 

2. Giữ gìn giới cắm kiên сб 

3. Sắp xếp đồ chúng cho yên бп (sắp xếp hoàn cảnh xung quanh cho thuận tiện) 


4. Ở chỗ thanh vắng 


5. Phải suy nghĩ như sau: 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tổ sư dạy: “Thật tế lý địa bất thọ nhứt trần, Phật sự môn trung bất xả nhứt pháp”. 
Nghĩa là: Vê chó lý tánh tuyệt đôi thì không thọ một тау may gì; nhưng về sự tướng tu hành 
thì không bỏ một việc lành nào cả. 


Đành rằng, về cảnh giới Viên Giác, chúng ta nói không trúng, suy nghĩ cũng nhằm; 
“giác ngộ” không có tiêm thứ, “rời huyền” chăng cân phương tiện; nhưng khi hạ thủ công 
phu (bắt tay vào việc tu hành) thì không thê bỏ qua các sự tướng tư trì. 


Đại ý đoạn này Phật dạy khi hạ thủ công phu, trước phải dung: 1. Giới, 2. Định (chỉ), 3. 
Huệ (tức là câu “thường suy nghĩ như vậy” ở đoạn sau), 4. Sắp xêp các ngoại duyên cho được 
yên ôn. 


Trong chương PHó Hiền, Phật dạy: “Biết huyễn là lia được huyễn, không cần phương 
tiện chăng có tiệm thứ”. Đông với trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: “bât tùy phân biệt” 
(không theo trân cảnh khởi vọng niệm phân biỆt). 


Đoạn kinh này, Phật dạy phải dùng: “Giới, Định, Huệ, và sắp xếp các ngoại duyên cho 
được thuận tiện”. Cũng như trong Đại cương Lăng Nghiêm về bài thứ 12, Phật dạy tu “Giới, 
Định, Huệ” và “ba món tiệm thứ”. 


хх 


4. Phật dạy Quán than này như huyễn 


-Phải thường nhớ nghĩ như vầy: Cái than của ta nay đây, là do bốn chất: đất, 
nước, gió, lửa hòa hiệp. Như da, thịt, gân, xương, răng, tóc, móng tay, tủy, não v.v... là 
thuộc về nước; nhiệt độ trong người là thuộc về lửa; phối hô hấp, tim đập, mạch nhảy, 
các chuyển động trong người là thuộc về gió. 


(1) Chữ “Chánh niệm” là niệm chon chánh. Trong Viên Giác lược sở giải: Rời các vọng huyền, dứt hết 
các vọng niệm thê mới là: “chánh niệm” 


Đến khi bốn chất này rã rời, không còn hòa hợp nữa, thì cái than hư dối này (cái 
ta) ở chỗ nào? 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Người đời, ai cũng châp than này là ta, rôi thương yêu quý trọng nó, cho nên suôt đời 
lao tâm nhọc trí, vật lộn với vật chât một cách vât vả, cũng vì lo cho ta ăn, mặc và ở v... Lo 
cho ta rôi lo cho bà con quyên thuộc của ta, lo cả cho đông bào chủng loại của ta. 


Nếu ta được là người mắt, đồng bào ta được thì đồng bào người phải bị mất. Vì vậy mà 
t hê giới chiên tranh, nhơn loại tương tàn tương sát. Chúng sanh tạo không biệt bao nhiêu 
điều tội 101, rôi vĩnh Кіёр luân hôi. 


Bởi thế nên đoạn này Phật dạy, khi hạ thủ công phu là quán than như huyền (vô ngầ). 
Khi đã thấy xác thật thân này là hư huyễn rồi, thì không còn tham lam luyến ái, vì nó mà tạo 
ra các tội lỗi, để rồi thọ quả báo sanh tử luân hồi. 


Muốn cho độc giả thưởng thức được lý thú ở đoạn này, nên tôi dẫn một đoạn trong bài 
thơ “Nguyện câu” của một thi sĩ sau đây: 


Ta còn để lại gì không? 

Kia non nước chảy, nọ sông cát bồi! 
Lang thang từ độ luân hồi 
Uminh nẻo trước, xa khơi đặm về 
Trông ra bến thảm bờ mê 
Nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương 
Ta van cát bụi trên đường 
Dù nhơ dù sạch, đừng vương gót này. 


* 


5. Phật dạy quán tâm như huyễn 


-Này Thiện nam! ông đã biết thân này rốt ráo không thật có, chàng qua do các 
duyên hòa hiệp làm ra thân tướng giả tạm, đông với loại huyền hóa. 


Do bốn duyên là đất, nước, gió, lửa hoà hop. nên vọng có sáu căn là mắt, tai , mũi, 
luỡi, thân và ý. Nhơn bốn duyên và sáu căn, trong ngoài hợp lại thành cái thân giả tạm, 
rồi vọng khởi ra các vọng tưởng phân biệt. Các vọng tưởng phân biệt tích tụ trong thân 
này in như có cái hình tướng “năng duyên”, duyên theo bóng dáng của trần cảnh, nên 
giả gọi đó là “Tâm”. 


-Này Thiện nam! cái tâm hư vọng phân biệt này, nếu không có trần cảnh thì 
không còn phân biệt được cái gì cả. Lại nữa, khi bốn duyên (tứ đại) rã rời rồi, thì thân 
giả tạm này cũng không còn. Lúc bấy giò, cái vọng niệm phân biệt bị tích tụ trong thân 
thường duyên theo bóng dáng của sáu trần đó, cũng bị phân tán. Rốt cuộc rôi không 
còn thấy có cái gì mà gọi là “Tâm” cả. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Về chương Văn Thù, Phổ Hiền, Phật dạy quán “Cảnh như huyền”, đến chương Phó 
Nhãn này, trước Phật dạy quán “Thân như huyën” rồi sau quán “Tâm như huyễn” là vì lối tu 
hành phải bắt đầu từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu. Trước quán “cảnh như huyễn” tuy khó, 
nhưng chưa khó lắm, đến quán “Thân như huyễn” mới là khó hơn. Đi sâu vô một từng nữa là 
quán “Tâm như huyễn” lại càng khó hơn nữa. 

Đại ý đoạn này, Phật dạy quán “Tâm như huyễn”, không có thật thê. -Người đời thường 
chấp tâm này (linh hồn) la ta, cái ta này thường còn không biến đổi; nếu ta (linh hồn) là người 
thì khi chết rồi trở lại làm người; còn ta là thánh thì chết rồi trở lại làm thánh, không có thay 
đổi; người có tu không sợ tội lỗi, chàng ham phước lành, gây tạo nhiều tội ác rồi nhiều kiếp 
trầm luân, chịu không biết bao nhiêu khô sở. 


Vì thương kẻ mê lầm này, nên Phật dạy quán “Tâm như huyën”. Khi hành giả quán 
thân và tâm (linh hồn) đều như "huyền, không phải thật ngã (ta) một cách xác thật rôi, thì 
không còn vì nó mà tạo các tội lỗi. Tội lỗi không tạo, vọng niệm chẳng sanh, huyền thân và 
huyễn tâm đều dứt hết, thì tánh Viên Giác, thanh tịnh không hư huyễn hiện ra, lúc bấy giờ 
hành giả ra khỏi sanh tử luân hồi. 


б. Huyén hêt thì chơn hiện, nhw bụi sạch thì gương sáng 
-Này Thiện nam! Vì “huyễn thân” của chúng sanh Кіа diệt, cho nên “huyễn tâm” 
cũng diệt; do “huyền tâm” diệt, cho nên cái “huyền trân” cũng diệt; do “huyễn trần” 
diệt, nên cái “huyễn diệt” đó cũng diệt luôn. Bởi thâm tâm là tướng trần cấu hư huyễn 


đã hoàn toàn diệt, nên lúc bấy giờ tánh “Viên Giác phi huyễn” hiện ra, thanh tịnh khắp 
cả mười phương. Thí như lau gương khi bụi hêt thì gương sáng tự hiện bày. 


LƯỢC GIẢI 
Đại ý đoạn này Phật dạy các huyễn tuần tự diệt. Có năm lớp: 
1. Huyễn Thân diệt 
2. Huyễn Tâm diệt 
3. Huyễn Trần (pháp) diệt 
4. Huyễn Trí diệt 
5. Phi Huyễn (Viên Giác) hiện 
Như lau gương sạch bụi thì ánh sáng hiện ra. 


3k 3k3 3k 3k K K 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


7. Dùng ngọc Ma- Ni dụ tánh Viên Giác 


-Này Thiện Nam! Dụ như ngọc Ma-ni {горп sáng, tùy mỗi phương chiếu hiện ra 
năm màu; nhưng người quê mùa không biệt, cho năm màu (dụ cho ngũ пап) kia là thật 
có. 


Tánh Viên Giác thanh tịnh cũng thế, tùy các loại mà ứng hiện ra mỗi thân tâm 
(ngũ uân) không đông. Những kẻ mê muội lại chap cho thân tâm đó là thật có, vì thê 
nên không thê xa lìa được các tướng huyền hóa hư vọng. 


LƯỢC GIẢI 


Luận về “bản tánh Viên Giác” thì sáng suốt thanh tịnh không có một тау trần, tức là 
nghĩa “chơn không”; nhưng tùy theo nghiệp mà biên hiện, không một loài vật nào chăng có, 
tuy có mà không thật có, tức là nghĩa “diệu hữu”. 


Tánh Viên Giác không hai, nhưng tùy theo vọng nghiệp của mỗi loại mà biến hiện các 
vật ngàn sai muôn khác. Người khéo dùng thì nó hiện ra Tứ Thánh (Thanh Văn, Duyên Giác, 
Bồ Tát, Phật). Kẻ vụng dùng thì nó hiện ra lục phàm (Thiên, Nhơn, A-Tu-La, Địa ngụ, ngạ 
quỷ, súc sanh). Cũng như trong kinh Lăng nGhiêm Phật dùng giây đờn thí dụ: trong giây đờn 
không có tiếng hay tiếng đở; tùy người biết sử dụng thì nó phát ra tiếng hay, còn người không 
biết sử dụng thì nó phát ra tiếng dở. Cũng một giây đờn đó, hay đở chỉ tại người khéo hay 
vụng mà thôi. 


Đoạn kinh trên nói: “Ngo Ma-ni trong suốt là dụ cho tánh “Viên Giác thanh tịnh”; nói 
“ngọc Ма-пі tùy môi phía hiện ra ngũ sắc” là dụ cho tánh “Viên Giác tùy môi loại hiện thân 
ngũ оар”. 


Đại ý đoạn này nói “Trong ngọc Ма-пі trong suốt không có ngũ sắc, nhưng vì tùy mỗi 
phương, ánh chiếu in như có ngũ sắc. Trẻ con không biết, lầm tưởng ngũ sắc kia là thật со, 
rồi sanh tâm tham muốn khóc đòi v.v... chớ đâu biết rằng “ngũ săác” kia không thật. Cũng 
như trong tánh Viên Giác thanh tịnh không có ngũ uấn, nhưng tùy theo nghiệp chúng sanh 
vọng thấy i in như có năm uán. Chúng sanh mê muội không biét hu huyền, lại chấp cho là thật 
có, rồi sanh tham mê ái luyến, tạo ra các nghiệp. Vì thế mà bị triỀn miên trong sanh tử, 
không bao giờ ra khỏi các vọng huyễn. 


3k >= >= K 3 K K 3É K 


8. Vi có ké Па huyễn và người chưa Па được, nên phân có 
thánh và phàm 


-Này Thiện nam! Bởi đối với những kẻ mê muội chấp thân tâm huyễn cấu này là 
thật có, không thê xa lìa được, nên ta gọi đó là chúng sanh. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đối với người đã xa lìa được thân tâm cấu huyễn thì ta gọi đó là Bồ tát. Đến khi 
các “huyễn cấu” hết, “pháp đối trị” trừ, “trí đối trị” cũng không, cho đến không còn 
danh từ để kêu gọi, và lời nói аё luận bàn (người không cảnh văng, các vọng hoàn toàn 
diệt, thì gạm gọi là Viên Giác hay Phật). 


-Này Thiện nam! Các Bồ tát và chúng sanh đời sau, khi diệt hết các ảnh tượng 
vọng huyền rồi thì tánh “Viên giác thanh tịnh” hiện ra, khắp cả vô biên hư không, 
không có ngăng mé và phương hướng. 


LƯỢC GIẢI 


Những người mê muội, không biết các pháp đều do tánh VIên Giác huyễn hiện, lại chấp 
cho là thật có, rôi sanh ra ái luyến triền miên, nên Phật gọi là “chúng sanh”. Những người 
biết được các pháp hư huyễn đều do Viên Giác sanh, đã dùng pháp đối trị và xa lia, thì Phật 
gọi đó là “Bồ tát”. Lên một từng nữa là khi các “cảnh huyền cấu” hết “pháp trừ huyễn” 
không, ' “trí đối trị” chẳng còn, “danh từ kêu gọi” và “lời nói luận bàn” cũng không, cho đến 

“người” cũng chăng còn: cảnh vắng người không. Như bệnh hết, thuốc bỏ, ông thầy thuốc 
cũng không còn. Các vọng huyễn hoàn toàn diệt hết, thì cảnh giới Viên Giác thanh tịnh viên 
mãn hiện khắp ở mười phương, lúc bấy giờ tạm gọi là “Phật”. 


9. Viên Giác Hiện thì các pháp (căn, trần, thức) đêu thanh 
tịnh 

-Này thiện nam! Vì tánh Viên Giác thanh tịnh sáng suốt đã hiện ra nên “tâm” 
thanh tịnh: do Tâm thanh tịnh nên “6 thức” thanh tịnh; do 6 Thức thanh tịnh nên “6 


căn” thanh tịnh; do 6 căn thanh tịnh nên “6 trần” thanh tịnh; do 6 trần thanh tịnh nên 
4 đại, 12 xứ, 18 giới và 25 loài đêu thanh tịnh. 


LƯỢC GIẢI 
Đại ý đoạn này nói: vì tánh Viên giác thanh tịnh đã xuất hiện, nên các pháp thuộcv à thế 
gian là Căn, Trân, Thức cũng đêu thanh tịnh. Dụ như trong rừng cây y lan (loại cây hôi), một 
phen gô chiên đàn xuât hiện, thì cả rừng đêu thơm ngát. 
Sáu thức: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức và Ý thức 
Sáu căn: Nhãn căn, Nhĩ căn, Tỷ căn, Thiệt căn, Thân căn và Ý căn. 
Sáu trần: Sắc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc và Pháp. 


Bốn đại: Địa, Thủy, Hỏa và Phong. 


Mười hai xứ: SAu căn và sáu trân 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Mười tám giới: 6 Căn, 6 Trần và 6 Thức. 


25 loài: Cõi Dục có 14 loái, là bốn châu (Đông Thắng thần châu, Nam Thiêm bộ châu, 
Tây Ngưu hóa châu, Bắc Cu lô châu); bốn ác thú (Tu la, Địa ngục, nga quỷ, Súc sanh( và sáu 
cõi Dục (1. Tứ Thiên vương, 2. Đao lợi, 3. Dạ ma, 4. Đâu suất, 5. Hóa lạc, 6. Tha hóa, tự tai) 
Cõi Sắc có 7 loài, là bốn cõi Thiền (từ Sơ thiền đến Tứ thiền) cõi Phạm vương, cõi vô tướng 
và Ngũ tịnh cư. Cõi Vô sắc có bốn: 1. Không Vô biên xứ, 2. Thức vô biên xứ, 3. Vô sở hữu 
xứ, 4. Phi phi tưởng xứ. 


-Này Thiện Nam! Vì các pháp thế gian thanh tịnh, nên các pháp xuất thế gian 
như: 10 lực, 4 món Vô úy, 4 món Vô ngại trí, 18 pháp Bât cọng, 37 phâm Trợ đạo và 
84000 pháp môn Đà la ni, tât cả đêu thanh tịnh. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: Một pháp đã thanh tịnh, nên tất cả các pháp đều thanh tịnh, vì tất cả 
đêu đông tánh Viên Giác. Thí như một cục phèn bỏ vào thau nước, một chó trong thì cả thau 
đều trong. 


Đoạn trên nói các pháp Thế gian thanh tịnh. Đoạn này nói các pháp Xuất thế gian cũng 
thanh tịnh. 


Mười lực: 1. Tri giác xứ phi xứ trí lực. 2. Tri tam thé nghiệp báo trí lực; 3. Tri chư thiền 
giải thoát tam muội trí lực; 4. Tri chưa căn thắng, liệt trí lực; 5. Trí chủng chủng giải trí lực; 
6. Trí chủng chủng giới trí lực; 7. Trí nhứt thé chi sở đạo trí lực; 8. Trí thiên nhãn vô ngại trí 
lực; 9. Tri túc mạng vô lậu trí lực; 10. Tri Vĩnh đoạn tập khí trí lực. 


Bốn món Vô úy: 1. Nhứt thế trí vô sở úy; 2. Lậu tận vô sở úy; 3. Thuyết chướng đạo vô 
sở úy; 4. Thuyết tận khó đạo vô sở úy. 


Bốn món Vô ngại trí: 1. Pháp vô ngại trí; 2. Nghĩa vô ngại trí; 3. Từ vô ngại trí; 4. Lạc 
thuyết vô ngại trí. 


Mười tám pháp Bất cọng: 1. Thân vô thất; 2. Khẩu vô thất; 3. Niệm vô thất; 4. Vô dị 
tưởng: 5. Vô bất định tâm; 6. Vô bát tri dĩ; 7. Dục vô diệt; 8. Tinh tấn vô diệt; 9. Niệm vô 
diệt; 10. Huệ vô diệt; 11. Giải thaót vô diệt; 12. Giải thoát tri kiến vô diệt; 13. Nhứt thé thân 
nghiệp tùng trí huệ hành; 14. Nhứt thế khẩu nghiệp tùng trí huệ hành; 15. Nhứt thế ý nghiệp 
tùng trí huệ hành; 16. Trí huệ tri quá khứ thế vô ngại; L7. Trí huệ tri vị lai thế vô ngại; 18. Trí 
huệ tri hiện tại thế vô ngại. 


Ba mươi bảy Phẩm trợ đạo (xem Phật Học Phổ Thông, khóa Ш bài Đạo Đề nói rõ) 


Đà La Ni: Tàu dịch là “Tổng trì”. Nghĩa là ở trong mỗi một phápmôn tóm giữ được tất 
cả Pháp. Do trừ 84000 phiên não mà được 84000 pháp Đà La NI. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KKK kK 


Này Thiện Nam! Vì các pháp thé gian và xuất thế gain đều thanh tịnh, nên các 
nhân thanh tịnh; do cá nhân đã thanh tịnh nên nhiêu cá nhân thanh tịnh, cho dên mười 
phương chúng sanh đêu dàng Viên Giác thanh tịnh. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Chánh báo chúng sanh thanh tịnh. Vi đã đồng tánh Viên Giác, nên các 
pháp nói trên đã thanh tịnh, thì thân chúng sanh cũng th anh tịnh. Cũng một ý này, nhưng có 
kinh lại nói một cách khác: “còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì ta cũng chưa thành 
Phật”, vì đồng một bản thê vậy. 


-Này Thiện Nam! Vì một thế giới đã thanh tịnh, nên nhiều thế giớ cũng thanh 
tịnh. Vì nhiều thế giới thanh tịnh nên cùng tận 10 phương hư không (không gian) trùm 
khắp 3 đời (thời gian), tẤt cả đều thanh tịnh bình đăng không động. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Y báo của chúng sanh thanh tịnh. Vì đồng tánh Viên Giác, nên Chánh 
báo đã thanh tịnh thì Y báo cũng thanh tịnh. Cũng như trong nah2 tôi lâu đời, khi đôt lên một 
ngọn đèn, ánh sáng được xuât hiện, một chó từ vừa sáng thì tât cả chỗ trong nhà đêu sáng. 


xk 


10. Vì thây hiện tượng (các pháp) bình đăng nên biêt bản thê 
(Viên Giác) bình đăng 

-Này Thiện Nam! Hư không đã bình dàng không động, nên biết tánh Viên Giác 
bình đắng không động, vì bôn đại bình đắng không động, nên biệt tánh Viên Giác bình 


dàng không động. Như thế, cho đến 84000 phap1 môn Đà La Ni đều bình đẳng không 
động, nên biêt tánh Viên Giác bình đăng không động. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Từ bản thể là tánh Viên Giác, sanh ra các pháp hiện tượng là hư không, bốn đại và thiên 
hình vạn trạng cho đên 84000 pháp Đà La Ni. Hiện tượng dà từ bản thê sanh mà hiện tượng 
đã bình đăng không động, cô nhiên bản thê cũng bình đăng không động. 


жж 


11. Bản thể (tánh) khắp cả 10 phương, nên hiện tượng khắp cả 
10 phương 


__ Này Thiện Nam! vì tánh Viên Giác thanh tịnh không động, viên mãn cùng khắp 
tât cả, không có bờ bên, nên biêt 6 căn, 6 trân, 4 đại, cho đên pháp môn Đà La Ni cũng 
thanh tịnh và viên mãn khắp cả pháp giớ. 


Này thiện nam! Vì tánh Viên Giác kia mầu nhiệm viên mãn không hoại, nên bản 
thể của căn, bản thể của trần, không có một pháp nào hoại diệt và lộn lạo; cho đến pháp 
môn Đà La Ni, cũng không có hoại diệt và lộn lạo. Thí như trăm ngàn ngọn đèn, đồng 
đốt trong một căn nhà, ánh sáng của mỗi ngọn đèn tuy đều chiếu khắp cả nhà, nhưng 
không có lộn lạo hay lắn diệt nhau. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này có hai phần. Phần trên nói: Vì bản thê là tánh Viên Giác châu biến, nên hiện 
tượng là các phápu cũng châu biên. Đại ý phân này giông đoạn văn trong kinh Hoa Nghiêm 
nói vê “sự, Lý vô ngại Pháp giới” 


Phần dưới nói: Vì bản thê không hoại diệt nên tất cả các pháp không có một pháp nào 
hoại diệt. Thí như trăm ngàn ngọn đèn chiếu trong một nhà, không có lộn lạo và hoại diệt 
nhau. ý đoạn này giống với dodạn văn trong Kinh Hoa Nghiêm nói về “Sự, Sự vô ngại Pháp 
giớ”. Trong kinh Pháp Hoa chép: “Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ” (Pháp 
nào an trụ địa vị pháp ấy. Thế gian tướng là thường trụ tướng). Và Kinh Lăng nghiêm có 
chép” Tứ đại châu bién không có hoại diệt và tạp loạn lẫn nhau”. 


жжж 


12. Vì chứng được viên giá nên thấy các pháp bình đẳng 


-Này Thiện nam! Vì các Bồ tát thành tựu được tánh Viên Giác rồi, nên không sợ 
pháp hữu vi ràng buộc, không câu pháp vô vi giải thoát, không nhàm chán sanh tử, 
không ưa thích Niêt Bàn, không kính người trì giới, không ghét người phạm gió, không 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


tôn trọng kẻ tu lâu, chẳng khin người mới học. Tại sao thế? -Vì tất cả cá pháp đều là 
Viên Giác vậy. 


Thí như con mắt xem thấy các cảnh vật hiện tiền, cái “thấy” này trùm khắp tất cả, 
không thương, ghét. Tại sao thê? Vì cái “thầy” này chỉ có một thê, nên không có 
thương, ghét vậy. 


LƯỢC GIẢI 


Vì tất cả các pháp đã đồng một tánh Viên Giác, nên Bồ tát bình đẳng: không thương 
không ghét, không khinh không trọng, không sợ sanh tử, chăng câu Niêt bàn. Đoạn này lý rât 
cao thâm, chúng ta không nên đem phàm tình mà phán đoán. 


Ông Thường ВА: Khinh Bồ tát nói: “Tôi không dám khinh các Ngài, các Ngài sẽ thành 
Phật vì các NGài đều có tánh Phật” (Khả năng thành Phật. Và trong kinh Tứ thập Nhị 
chương chép . “Cúng dường cho nhiều đức Phật, công đức không bằng cúng dường cho 
người Vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng”. Đại ý các đoạn trên đều nói đến thê tánh bình dàng 
này. 


жж 


13.Có tu và có chứng mà thật ra không tu và không chứng 


-Này Thiện nam! Các Bồ tát hiện tại và chúng sanh đời sau, tuy tu tập Tâm này 
(Viên Giác) mà được thành tựu (quả Phật) rồi, nhưng thực ra thì không tu và cũng 
không thành, vì tánh Viên Giác vừa tịch diệt vừa phố chiếu tất cả, đối với Phật hay 
chúng sanh, không hai không khác. 


LƯỢC GIẢI 


Phật đã dạy “Nhứt thé chúng sanh giai hữu Phật Tánh” Nghĩa là: Tất cả chúng sanh đều 
có Tánh Phật (Viên Giác). Song chúng sanh vì bị mây vô minh che phủ mặt trang Viên Giác 
(Phật) của mình, nên in tuồng có mê; bởi in tuồng có mê nên cũng in tuông có Tu và CHứng. 
Đến khi mây vô minh tan hết, thì mặt trăng Viên Giác hiện ra. Mặt trăng này đâu phải bấy 
giờ mới có, và cũng không phải do dụng công tu hành mới thành, vì nó có từ vô thi đến giờ. 
Bởi thé nên nói “In tuồng có Tu và có Chứng” Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, cũng với ý 
này, Phật đã dạy: “Niệm đến chỗ không niệm mới là chơn niệm, làm đến chỗ không làm mới 
là thật làm, nói đến chỗ không nói mới là thật nói, tu đến chỗ không tu mới là tu, chứng đến 
chỗ không chứng mới là thật chứng...” 


Tuy biết như vậy, nhưng lúc đầu tiên hạ thủ công phu, phải có Tu có Chứng, rồi mới có 
thê đạt đên chó rôt ráo là Vô tu Vô chứng. Cũng như ông thây giáo muôn cho cả lớp học 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


được yên lặng thì phải dùng tiếng động là gõ thước trên bảng. KHÍ học trò yên lặng thì tiếng 
gó bảng hêt, lúc bây giờ mới đôi lại cảnh yên tịnh được. 


Cũng vì ngộ lý này, nên người xưa có làm bài thơ ràng: 


Bách xích can đầu trực hạ thủy 
Nhúứt ba tài động vạn ba tùy 
Dạ tịnh thủy hàn ngư bắt thực, 
Mãn thuyền không tải nguyệt minh qui. 


Ý nghĩa bài thơ này, câu thứ nhất nói: “Nhợ 100 thước trên đầu cần câu, thả thăng 
xuống mặt nước”. Câu thứ hai nói: “Một lượn sóng vừa gợn (động) thì liền có muôn gnàn 
lượn sóng nhấp nhô női theo”. Hai câu này ý nói: Khi hạ thủ công phu, lúc đầu tiên thuộc về 
hữu tướng Tu, còn phải dụng công có Tu có Chứng. 


Câu thứ ba nói: “Đến khuya các tiếng động hết, một bầu tịch mịch thanh vắng mặt nước 
đong lạnh, băng phăng như tờ; cá cũng không ăn môi”. Y nói hành giả lúc bây giờ đã đi sâu 
vào chó “TAm cảnh như như, ngả pháp đêu không” thuộc vê Vô tướng tu. Vô cung dung 
hạnh. 


Câu thứ tư nói: “Chỉ có thuyền trống chở ánh sáng mặt trăng về...” Đại ý câu này nói: 

“Không tâm tải đạo” (tâm trống không, chứa đạo). Hành giả lúc bấy giờ, tâm thể sáng su6ót 

hiện khắp cả 10 phương (viên giác); in tuồng có chứng có đắc... mà thật ra không chứng và 
không đắc. 


К 


14. Sanh tử và niét bàn đều như mộng, vì chúng sanh vốn đã 
thành Phật 


Các thế giới của chư Phật, nhiều như số cát sông Hằng, đều ở trong tánh “Viên 
Giác” này. Cũgn như hoa đốm ở trong hư không, mặc tình lăng xăng khởi lên và lăng 
xăng diệt mất. Nó không phải “tức” là tánh Viên Giác, mà cũng không phải “ly” tánh 
Viên giác; không trièn phược và giải thoát. Bởi thế nên biết “SAnh tử và Niết bàn” 
cũng đều như giầc mộng hôm qua, vì chúng sanh vốn đã thành Phật từ xưa đến giờ. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: Tánh Viên Giác thanh tịnh vàng lặng như hư không nên mặc tỉnh 
cho các pháp lăng xăng khởi diệt như hoa đôm. 


Niết bàn là đối với sanh tửmà có, trong tánh ViIên Giác, Sanh tử đã không, cho nên 
Neiét bàn cũng như mộng. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đứng về phương diện lý tánh mà luận, thì tất cả chúng sanh đều sẵn có tính Phật (Viên 
Giác) nên nói: “chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay”. Song chúng sanh vì bị mây vô 
minh che mờ, nên mặt trăng Phật (Viên Giác) của mình chăng hiện. Đến khi được gío Bát 
Nhã thôi tan mây vô minh rồi, thì trăng Viên Giác (Phật) của minh tự hiện. 


Cũng vì ngộ lý này, nên cô nhơn có làm bài thơ răng: 


Tong hạ vấn đồng tử... 
Ngôn: Sư thê được khứ, 
Chỉ tại thử sơn trung 
Vân thâm bắt kiến xứ. 


Dịch nghĩa: Dưới cây tòng, hỏi Đồng tử... Đồng thử thưa rằng: “Thầy đi hái thuốc, chỉ 
ở trong núi này thôi, nhưng vì mây đen nên chăng thây được” 


Trong bài thơ này, tác giả mượn người khách hỏi Đồng tử đề nói về lý đạo. 


Đại ý: Chúng sanh đi tìm Đạo. Thật ra Đạo (Phật) không đâu xa, chỉ ở trước mắt. 
Nhưng vì chúng sanh bị mây vô minh che mờ, nên chăng thây được Đạo (Phật). 


Trong kinh có câu: “Tâm, Phật, chúng sanh, tam vô sai biệt”: TÂm, Phật và chúng sanh 
cả ba không sai khác. Hay là câu: “Phật pháp tại thé gian, bất ly thế gian giác”: Phật pháp tại 
thế gian, giác ngộ không rời thé gian; cũng là chỉ cho ý này. Bởi chúng sanh và Phật đồng 
một thê tánh Viên giác, nên Phật với chúng sanh không hai, triền phược và giải thoát không 
khá,c sanh tử với Niết bàn như mộng. 


kkkkkkk 


15.Các Pháp bình đẳng 


-Này Thiện nam! Phải biết sanht її và Niết bàn đều như giấc mộng hôm qua, cho 
nên không có sanh diệt và cũng không có khứ lai. О nơi quả vị sở chứng, không có 


“được? và “mat” hay “thủ” và “ха”, ở nơi người năng chứng cũng không có “tạo tác” 
và đình chi” hay “sanh (nhậm) và “diệt”. 


Trong tánh Viên Giác, tắt cả các pháp đều bình đẳng, không có hoại diệt. Rót ráo 
không có người năng chứng và quả sở chứng. 


LƯỢC GIẢI 


Trong kinh nói: “chư pháp tùng bón lai, thường tự tịch diệt tướng”. Nghĩa là: Các pháp 
từ xưa đên nay, tướng nó thường văng lặng. Bởi động tánh Viên Giác, nên tât cả các pháp 
bình đăng, không sanh diệt, không khứ lai, không дас thât, không thủ xả, không làm, không 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thôi, không sanh, không diệt, rôt ráo không có người năng chứng và quả sở chứng, vì tât cả 
đều là tánh Viên Giác vậy. 


16.TÓM LAI 


Này Thiện Nam! Các vị Bồ tát kia phải y lời ta dạy trên mà suy nghĩ như vậy, 
dùng phương tiện như vậy, y theo lớp lang và tuần tự tu hành như vậy, phải cầu pháp 
như vậy và khai ngộ như vậy, mới khỏi mê muội. 


LƯỢC GIẢI 


Nguyên trước Ngài Phó Nhãn hỏi Phật: “Phải suy nghĩ làm sao? Lập phương tiện thé 
nào? Và thứ lớp tu hành ra sao? v.v... 


Phật đã giải thích rành rẽ rồi, nên đoạn này Phật dạy: “Phải suy nghĩ như vậy, dùng 
phương tiện như vậy v.v... thì mới khỏi mê muội và ngộ nhập được tánh Viên Giác” 


17.Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 
Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên, nên nói bài kệ rằng: 


Phó Nhãn! Ông phải biết: 
Thân, Tâm của chúng sanh 
Tắt cả đều như huyễn: 
Thân này thuộc bốn đại 
Thân này trả sáu trần; 
Bón đại tan rã rồi, 

Cái gì gọi là “ТА”? 
Tuần tự tu như vậy, 
Tắt cả đều thanh tịnh. 
Viên Giác khắp Pháp giớ, 
Không làm. thôi, sanh, diệt 
Không năng chứng, sở chứng: 
Tắt cả thé giới Phật 
Như hoa đốm hư không. 
Ba đời đều bình đẳng 
Rốt ráo không qua lại 
Bồ tát mới phát tâm, 
VÀ chúng sanh đời sau, 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Muốn cầu nhập Phật đạo 
Phải như thê tu hành. 


LƯỢC GIẢI 
Đại ý bài kệ này là tóm lại các nghĩa trên. 


Phật dạy quán sát Thân này và Tâm này đều như huyễn, không có thật “Ngã). Cứ như 
thế mà tu hành thì lần lần sẽ được thanh tịnh. lúc bấy giờ tánh Viên Giác hiện ra khắp cả 
Pháp giới, không còn “làm” hay “thôi”, “sanh” hay “diệt”, và cũng không có “năng chứng” 
và “sở chứng”. Các thế giới nhiều như số cát Sông Hằng, đều ở trong tánh Viên Giác, mặc 
tình nó sanh diệt như hoa đốm giữa hư không. Ba đời đều bình đẳng, rốt ráo không qua lại. 
Các Bồ tát và chúng sanh đời sau, phải như thế tu hành, mới vào được Đạo Phật. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Bài thứ tư 
IV. CHƯƠNG KIM CANG TẠNG 


1. Ngài Кіт Cang Tạng Bồ Tát hỏi Phật 

2. Phật khen Ngài Кіт Cang Tang Bồ tát 

3. Phật dạy: “Người mê nói ngộ, пед ấy thành mê” 

4. Phật dùng thí dụ để giải thích nghĩa trên 

5. Các Pháp hư huyễn không có thật sanh và diệt 

6. Thành Phật rồi không trở lại làm chúng sanh 

7. Tánh Viên Giác phi ій cả tưởng 

8. Tánh Viên Giác không thể nghĩ bàn 

9. Không thể dùng tâm chúng sanh phân biệt được cảnh Phật 
10. Phật nói bài kệ tóm lại các ý nghĩa trên 


IV. CHƯƠNG KIM CANG TẠNG 
1. Ngài Кіт Cang Tạng Bồ Tát hỏi Phật 


Khi ду Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát ở trong Đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của 
Phật ba vòng, và kính cân chấp tay, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi quỳ thăng bạch răng: 


Bạch đức Đại bi Thế Tôn, Ngài đã vì các vị Bồ tát nói rõ tánh “Viên Giác thanh 
tịnh” của Như Lai, và chỉ dạy những phương tiện, tuần tự tu hành để nhập tánh Viên 
Giác. Ngài đã vén mở mây vô minh mờ ám cho các chúng sanh. Thinh chúng trong 
pháp hội này, nhờ lòng từ bi của Phật khai hóa, mà mắt Trí huệ được sáng tỏ. 


Bạch đức Thế Tôn: 


1. Nếu các chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay, thì tại làm sao lại có tất 
cả vô minh đề trở lại làm chúng sanh nữa? 


2. _ Nếu chúng sanh sẵn có các vô minh, thì do nhon duyên gi mà đức Như Lai lại 
nói: “chúng sanh đã thành Phật từ xưa đên nay”? 


3. М№и 10 phương chúng sanh đã thành Phật từ xưa, về sau lại sanh ra vô minh; 
vậy thì các đức Như Lai hiện nay đã thành Phật rôi, chừng nào các NGài sanh trở lại 


phiên não nữa? 


Cúi xin đức Đại bi Thế Tôn, vi các vị Bồ tát hiện tại và tẤt cả chúng sanh đời sau, 
nhó sạch gốc rễ nghỉ lầm, khiến cho chúng sanhd dược ngộ nhập đạo vô thượng. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đại ý đoạn này, Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát nghi: Có vô minh thì gọi là chúng sanh, 
không vô minh mới kêu là Phật; thê mà Đức Như Lai lại nói: “chúng sanhd dã thành Phật từ 
xưa đên nay”. 


Nếu chúng sanhd dã thành Phật từ xưa đến nay, thì phải không còn vô minh. Nếu không 
còn vô minh, thì không còn gọi là chúng sanh nữa. Tại làm sao Phật còn gọi: “Chúng sanh”? 


Lại nữa, nếu chúng sanh sẵn có vô minh thì không thể nói “Nguyên lai thành Phật”. Tại 
sao Phật lại nói: “chúng sanh nguyên lai đã thành Phật”. 


Chúngs anh tu hành phải trải qua ba vô số kiếp mới thành Phật. Nếu khi được thành Phật 
rôi, vô minh trở lại khởi lên làm chúng sanh nữa, thì tu biết chừng nào cho rôi! Lại nữa, chư 
Phật hiện nay đã thành Phật, vậy chừng nào các Ngài nôi vô minh trở lại làm chúng sanh 
nữa? 


Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm, khi Ngài Phú Lâu Na Di Đa La № Tử hỏi 
Phật: “chơn tâm vôn đã thanh tịnh tại sao thoạt sanh ra sơn hà đại địa và các chúng sanh?” 


2. Phát khen Ngài Кіт Cang Tạng Bồ Tát 
Khi đó đức Thế Tôn khen Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát và dạy rằng: 


-Này Thiện nam, quý lắm! Ông vì các vị Bồ tát hiện tại và chúng sanh đời sau thưa 
hỏi Như Lai những đạo lý diệu huyền. 


Nay ta vì các ông nói giáo pháp Đại thừa, nghĩa lý rốt ráo và cao thượng, khiến cho 
các vị Bo tát tu học trong mười phương, và tat cả chúng sanh đời sau, đêu đoạn trừ hêt 
các điêu nghỉ ngờ, đặng tín tâm chắc chăn. Vậy các ông nên chăm chú nghe lời ta chỉ 
dạy. 


Khi đó Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát và Đại chúng đều vui mừng, kính cân vâng nghe lời 
Phật chỉ giáo. 


LƯỢC GIẢI 


‚ Kim Cang là chất ngọc quý, cứng rắng nhứt trong loại ngọc. Nó đã cứng mà lại bén 
(săc), hay phá hoại các vật, mà các vật không phá hoại được nó. 


Đoạn này Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát đứng lên thưa hỏi những chỗ khó khăn, là tiêu 
biêu phải dùng Kim cang trí mới phá trừ nôi những mê lâm(vô minh) sâu sắc. 


Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát cũng là một vị Thượng thủ trong hàng Bồ tát. 

3. Phật dạy: Người тё nói ngộ, Ngộ ду thành тё 

-Này Thiện nam! TÁt cả các pháp, có thủy chung, sanh diệt, tiền hậu, hữu vô, nào 
tụ tán, khởi dừng, xoay vần, qua lại, các món thủ ха, mỗi niệm nối luôn. Những loại кё 


trên đều là luân hồi cả. Người chưa ra khỏi luân hồi mà nghĩ bàn đến Viên Giác, thì 
tánh “viên giác” đó cũng trở thành luân hôi (vị xuât luân hôi nhi biện Viên giác, bĩ Viên 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Giác tánht ức đồng lưu chuyển) Nếu người ra khỏi luân hồi (hết mê vọng rồi) thì không 
còn thấy có các việc hư vọng Ấy nữa. 


LƯỢC GIẢI 


QG А? 


Đại ý đoạn này Phật nói: Người còn ở trong vòng “mê” mà nói việc “ngộ” thì cái “nộ” а 
cũng thành “mê”. Dùng tâm chúng sanh nghĩ bàn đến cảnh giới Phật, thì cảnh giới Phật cũng 
thành chúng а Dùng tâm luân hồi mà nghĩ bàn đến tánh Viên Giác, thì tánh “viên giác” 
cũng trở thành luân hồi. 


Phật bảo Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát: Nếu ông đứng trong vòng hư vọng, tương đối, có 
thánh có phàm, có chúng sanh, có Phật v.v.. mà luận đến cảnh giới tuyệt đối, bất tư nghị của 
chư Phật thì không thể được. Bởi thế nên người muốn hiểu chỗ cao siêu của đạo Phật thì cần 
phải tu, chớ không thể nói suông mà hiểu được. 


4. Phật dùng thí dụ để giải thích nghĩa trên 


-Này Thiện nam! Thí như: vì con mắt nháy mà thấy nước don sóng; vi mắt xem 
không kip mà thấy thành vòng lửa; nhơn mây bay mà thấy mặt trăng chạy; vì thuyền đi 
mà thấy bờ trôi. Trong lúc các vật đây động, như mắt nháy, mây bay, thuyền chạy V.V.. 
mà các vật yên tinh kia như nước đứng, lửa đốm, tráng dừng, còn thấy c huyền động 
thay, huống chỉ ông dùng tâm cầu nhiễm sanh tử luân hồi mà quan sát tánh Viên giác 
thanh tịnh của Như Lai, thì tánh Viên giác này làm sao chẳng cấu nhiễm. Thế nên ông 
mới sanh ra ba điều nghỉ vấn trên. 


LƯỢC GIẢI 


Trong đoạn này, Phật dùng những việc tầm thường trong đời làm thí dụ, như mắt nháy, 
may bay, thuyền đi v.v.. mà thấy nước don, trăng bay, bờ chạy v..v... để chỉ rõ: vì dùng tâm 
cầu nhiễm mê vọng của chúng sanh mà quan sát nghĩ ngợi đến cảnh giới của Phật, nên cảnh 
Phật trở thành tương đối mê vọng. 


Vì ngài Kim Cang Tạng Bồ tát dùng tâm phân biệt đối đãi có không, sanh diệt, thánh 
phàm v.v... nên thấy có chúng sanh chưa thành Phật và có Phật đã thành. Bởi thế nên NGài 
sanh ra ba điều nghi ngờ trên. Nếu Ngài nhập được tánh Viên giác thanh tịnh rồi thì những 
tướng tốt đối đãi như thánh phàm nhiễm tịnh, sanh tử và Niết bàn, chúng sanh và Phật đều 
không còn. Lúc bấy giờ NGài không còn nghi ngờ như trên nữa. Vì vậy nên đoạn sau Phật 


Д 


quở: “.. những lời ông thưa hỏi đó, chăng có đúng đắn...” 


жж 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


5. Phật dạy: các Pháp hư huyễn, không có thật sanh và thật 
diệt 


-Này Thiện nam! Thí như người bịnh lòa mắt, trông noi hư không vọng thấy có các 
hoa đốm lăng xăng. Đến khi bịnh lòa nhặm hết rồi, thì hoa đốm kia tự diệt. Lúc bấy 
giò, người ầy không nên hỏi: “Cái bịnh lòa nhặm này đã diệt rồi, vậy chừng nào sanh 
trở lại nữa?” - Tại sao thế? — Vì cái lòa nhặm nó vọng huyễn không có thật thé vậy. 


Và, cũng không nên hỏi: “Những chỗ hoa dóm diệt ở nơi hư không kia, vậy chừng 
nào hoa đốm ấy sanh trở lại nữa?” - Tại sao thế? — Vì trong hư không vôn không có 
hoa đốm, cho nên nó không có sanh ra hoa dóm hay diệt hoa dóm vậy. 


Sanh tử và niết bàn đối với tánh Viên giác, cũng dồng như hoa đốm sanh diệt trong 
hư không. Tánh Viên Giác vẫn nhiệm màu viên mãn, yên lặng chiếu soi, lìa cái nhặm vô 
minh và cảnh giới hoa đốm. 


Này Thiện nam! Nên biết hư không kia còn không phải tạm có và tạm không, 
huông chỉ tánh Viên Giác của Như Lai là bản tánh của hư không, nó bình đăng tùy 
thuận các duyên, mà lại tạm có và tạm không hay sao. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: Vô minh và các vọng cảnh, đều hư huyễn không thật, cũng như hoa 
đốm và mắt nhặm. Vì hoa đốm với nhặm, đều không phải thật vật, cho nên nó không thật có 
sanh và diêt. Bởi thế, khi hết nhặm rồi, không nên hỏi: “chừng nào nhặm trở lại nữa?” Hay 
hoa бт đã diệt rồi, cũng không nên hỏi: “Chừng nào nó sanh trở lại nữa?” 


Hoa đốm và bịnh nhặm, mặc tình nó vọng sanh vọng diệt, mà hư hông lúc nào cũng vẫn 
thanh tịnh và yên lặng. Cũng như Vô minh và vọng cảnh, mặc tình vọng khởi và vọng diệt, 
mà tánh Viên giác уап thanh tịnh viên mãn và xa Па các vô minh cùng Vọng cảnh. 


Tánh hư không bình đẳng tùy thuận các đồ vật, mà hiện ra có tướng Vuông và Tròn. 
Cũng như tánh Viên Giác bình đăng, tùy thuận các duyên mà hiện ra tât cả Pháp. 


Hư không, không phải nhơn lúc hoa đốm diệt mà nó tạm có, cũng không phải nhơn lúc 
hoa đôm sanh am2 nó tạm không; bởi tánh hư không thường có và bình đăng, tùy hoa đôm 
mặc tình sanh diệt, nhưng hư không уап không thay đôi. 


Cũng thé, tánh Viên giác thanh tịnh của Như Lai, thường còn bình dáng và tùy thuận các 


Pháp. Không phải nhơn lúc Vô minh diệt mà nó tạm có, hay Vô minh sanh mà nó tạm 
không, nó tùy thuận tât cả, không có chướng ngại. 


жжжжжж 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


6. Phát dùng thí dụ, để chỉ rõ khi thành Phật rồi, không trở 
lại làm chúng sanh 


-Này Thiện nam! Thí như chất kim khoáng, sau khi được nấu lọc, bỏ hết quặng rồi, 
thì chỉ còn vàng y. Chất vàng này không phải do nấu lọc mới sanh, vì nó có sẵn từ 
trước kia rồi, và khi đã thành vàng у, cũng không bao giờ trở lại thành quặng nữa, dầu 
trải qua bao nhiêu năm, nó cũng không hư hoại. 


Tánh Viên Giác thanh tịnh của Như Lai cũng thế. 


LƯỢC GIẢI 


Phật dùng vàng dé thí dụ tánh Viên Giác, dùng khaỏng dụ chúng sanh. Khi vàng còn ở 
trong khoáng, cũng như Phật tánh (Viên giác) ở trong cái vỏ chúng sanh. Vì y nơi Phật tánh 
săn có, nên Phật nói: “chúng sanh đã thành Phật”. 


Khi chất kim khoáng được đem ra nấu luyện, lọc bỏ hết quặng chỉ còn vàng y, thì vàng 
này không còn trở lại làm khoáng nữa. 


Cũng như chúng sanh, sau khi trải qua thời gian tu luyện, gạn lọc hết vô minh, phiềnnão, 
tánh Viên giác hiện ra, được thành Phật rồi; lúc bấy giờ không còn khởi vô minh phiền não 
trở lại làm chúng sanh nữa. 


Dầu chưa được nấu luyện, lọc bỏ quặng ra, lúc ду chất vàng vẫn sẵn có. Đến kh nấu 
luyện, lọc bỏ hết quặng thành vàng y rôi, không phải lúc bấy giờ vàng mới có. Tánh Viên 
giác cũng thế, khi làm chúng sanh, nó vẫn sẵn có, nên nói: “chúng sanh đã thành Phật”. Trải 
qua thời gian tu luyện trừ hết Vô minh phiền não, tánh Viên Giác hiện ra, không phải lúc bây 
giò nó mới sanh. 


KHI tánh Viên Giác đã hoàn toàn hiện rôi, thì vô minh phiên não không còn sanh trở lại 
nữa, nên nói: “Thành Phật rôi, không còn trở lại làm chúng sanh”. 


жжжж 


7. Tánh Viên Giác phi tất cả tướng 


-Này THiện nam! Tánh Viên giác mầu nhiệm của Như Lai vốn không có Bồ đề, và 
Niêt bàn, không có thành Phật và chàng thành Phật, cũng không có luân hôi và phi luân 
hồi. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


LƯỢC GIẢI 


Đứng về phương diện tương đối mà nói: Vì có phiền não nên có Bồ đề, có sanh tử nên có 
Niết bàn, có luân hồi nên mới có giải thoát, có chúng sanh mới có Phật. 


Song đứng về phương diện lý tánh tuyệt đối, tức là tâm Viên Giác mầu nhiệm của như 
Lai mà nói, thì phiên não đã không, nên Bô đê chăng có, sanh tử đã không, nên Niêt bàn 
chăng có, cho đên chúng sanh đã không, nên Phật cũng chăng có. 


Đến cảnh giới này, thì nói năng không trúng, suy nghĩ cũng chàng nhằm. Hành giả phải 
tự chứng nhập. 


KK KK k K 


8. Tánh Viên Giác không thể nghĩ bàn 


-Này Thiên nam! Rắt dỗi như cảnh giới Niết bàn thân tâm đoạn diệt của Thinh Văn 
(© Tiểu thừa kia, còn không thể dùng tâm phân biệt mà thân chứng được, huống chỉ 
cảnh giới Viên giác thanh tịnh của Như Lai mà lại dùng tâm suy nghĩ so đo của chúng 
sanh, làm sao nhập được. 


Cũng như người dùng lửa dom dóm, dê dót núi Tu di, làm sao đốt được. Người dùng 
tâm luân hồi, sanh vọng chấp luân hồi, mà muốn vào biển Niết bàn tịch tịnh của Như 
Lai thì không thể được. 


Thé nên ta dạy: TẤt cả các vị Bồ tát và chúng sanh đời sau, trước phải đoạn hết căn 
bản sanh tử luân hôi từ vô thi. 


LƯỢC GIẢI 


Cảnh giới Niết bàn của Thinh Văn là cảnh giới Tiêu thừa (trầm không thú tịch khôi thân 
diệt trí) mà còn không thể nghĩ ngợi được, huồng chi cảnh giới của Phật cao siêu tột bực, mà 
lại dùng cái vọng tâm sanh tử luân hồi của phàm phu và trí của Tiểu thừa để suy nghĩ phân 
biệt cảnh giới Viên giác của Như Lai, thì quyết không thể hiểu được (dĩ luân hồi tâm, sanh 
luân hồi kiến, nhập ư Như Lai đại tịch diệt hải, chung bát năng chí) cũng nhu người dùng lửa 
của con дот đốm dë đốt núi Tu Di thì không thé được. 


Bởi thế nên Phật dạy: “trước phải đoạn hết căn bản sanh tử luân hồi từ vô thỉ”, tức là diệt 
vọng tâm phân biệt. Cũng như trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy rành rõ hai món căn bản 
là: 


1. Phải đoạn căn bản của sanh tử luân hôi là vọng tâm 


2. Рһа y trụ nơi căn bản 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


жж 


(1) Thân tâm đoạn diệt của Thinh Văn — Hàng Thinh Văn Tiểu thừa rất sợ việc hoá đạo độ sanh, vì sợ gặp 
những nghịch cảnh rồi vô minh phiền não nôi lên, mà phải bị thói chuyển. Bởi thé nên các NGài cứ lo tu giải 
thoát một mình. Từ đời này cho đến kiếp nọ, ưa ở chỗ thanh vắng tịch mich, say đắm cảnh Niết bàn của Tiểu 
thừa, giữ tâm yên tịnh luôn không dám khởi niệm, say mê với cảnh thiền, thân không lay độngcũng như tro 
nguội, nên nói: “Thân tâm đoạn diệt”. Chỗ khác gọi rằng: “Trầm không thú tịch khôi thân diệt trí”, nghĩa là: say 
sưa với cảnh không, thích thú nơi tịch mich, thân yên lặng như tro nguội, tâm trí diệt, không móng niệm. 


Bởi thế nên Phật quở hàng Tiểu thừa là loại giống khô, mộng héo (tiêu nha bại chủng), nghĩa là thứ giống 
khô rụi, không thê nứt mộng sanh chôi nữa được. 


Phật lại dạy rằng: Không ai đem giống gieo trồng trên hư không được, mà phải gieo trồng trên mặt đất. 
Giống Bồ đề cũng thế, không thể gieo trồng nơi chỗ trồng không được, mà phải gieo trồng nơi đất chúng sanh. 
Bởi thế nên muốn thành quả Phật Вб đề thì phải hóa độ chúng sanh. 


9. Không thể dùng tâm chúng sanh, phân biệt được cảnh 
Phật 


-Này Thiện nam! Nếu có suy nghĩ phân biệt là từ vọng tâm (thức) khởi, nên tất cả 
suy nghĩ, đều là cái vọng tưởng phân biệt duyên theo bóng dáng của sáu trần. Nó hư 
vọng như hoa dóm trong hw không, chăng phải là chon tâm. Nếu ô ông dùng cái vọng tâm 
suy nghĩ này, mà suy nghĩ cảnh giới của chư Phật, thì cảnh giới ây cũng lần quân trong 
vòng vọng tưởng của chúng sanh mà thôi. Cũng như người ngôi trong đợi cho hoa dóm 
giữa hư không kết thành ra quả, thì không có thể được. 


Này Thiện nam! ông dùng tâm hư vọng thô phù, sanh ra các lối chấp xảo quyệt, 
(chấp càng) cho nên ông không thể nhập được cảnh Viên Giác chơn thật của Như Lai. 
Bởi thế, nên những lời ông hỏi trên, đều là hư vọng phân biệt, không phải lời hỏi đúng 
đắn chơn thật. 


LƯỢC GIẢI 


Đức Thế Tôn, sau khi trải qua thời gian ba vô số kiếp tu hành, được thành Phật hiệu là 
Thích Ca Mâu Ni rồi, Ngài dạy rằng: “Nói thành Phật thật ra không thành cái chi khác, mà 
chỉ trở lại với tánh Phật sẵn có đó thôi”. Trong kin nói: “Thành mà vẫn không thành”, hay 
câu: “Ngộ liễu đồng vị ngộ, vô pháp diệc vô tâm”. (Giác ngộ rồi cũng đồng như khi chưa giác 
ngộ, vì không có pháp và cũng không có Tâm gì khác). 


Tánh Phật này, không riêng gì một mình Ngài có, mà tất cả chúng sanh đều có sẵn có. Vì 
căn cứ theo Phật tánh săn có này, nên Ngài nói: “Tât cả chúng sanh đêu có tánh Phật” hay 
torng kinh Hoa Nghiêm nói: “Таї cả chúng sanh đêu săn có đây đủ trí huệ đức tướng của Như 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Lai”. )nhứt thế chúgn sanh cụ hữu Như Lai trí huệ đức tướng). Bởi thế nên Ngài nói: “Chúng 
sanh đã thành Phật từ lâu”. 


Vậy, người muốn hiểu đến lý này, phải nhập cảnh giới Phật, trình độ phải gần như Phật 
mới hiêu được. NÉu chỉ dùng tâm câu nhiễm thô phù phân biệt của chúng sanh, mà so tính 
đến cảnh giới Phật, thì làm sao hiểu được. Cũng như người muốn hiéu câu nói của cụ già tám 
mươi, ít nhất trình độ cũng gần như cụ già mới hiểu. Nếu dùng trí non nót của trẻ con năm, 
mười tuổi, mà suy nghĩ câu nói của cụ già thì làm sao hiểu được. Bởi thế nên Phật nói: 
“những lời ông hỏi trên đêù là hư vọng phân biệt, không phải lời hỏi chơn thật. 


Жжж 


10. Phật nói bài kệ đê tóm lai các nghĩa trên 
Khi áy đức Thé Tôn, muốn tóm lại các nghĩa trên, nên nói kệ rằng: 


Kim Cang Tạng! Nên biết: 
Như Lai tành vắng lặng, 
Chưa từng có chung thi, 
Nếu dùng tâm luân hồi, 
Suy nghĩ cảnh giới Phật, 

Cảnh Phật thành luân hồi. 

Người ở bờ luân hồi, 
Không thể vào biển Phật. 
Phật tánh tuy sẵn có, 
Phải tu mới hiển nhiên. 
Cũng như vàng sẵn có, 
Phải lọc quặng mới thành. 
Khi đã thành vàng y, 
Không trở lại làm quặng. 
Sanh tử và Niết bàn, 

Phàm phu cùng chư Phật, 
Thảy đều như hoa đốm. 
Tâm suy nghĩ đã һиуёп, 

Làm sao nhập được chơn. 

Nếu Tõ được tâm này, 
Mới cầu được Viên Giác. 


LƯỢC GIẢI 


Bài kệ này tóm lại các nghĩa trên. Đại ý nói: Tánh Viên Giác của Phật thanh tịnh vắng 
lặng, không có thánh phàm, chúng sanh và Phật v.v... Nêu dùng tâm phân biệt của chúng 
sanh mà phân biệt cảnh giới PHật, thì cảnh Phật cũng thành cảnh chúng sanh. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Chúng sanh tuy sẵn có Phật tánh, nhưng phải nhờ có tu mới hiển. Cũng như chất vàng 
tuy sẵn có trogn khoáng, nhưng phải nhờ lọc hết quặng mới thành vàng y. Khi đã thành vàng 
y rồi thì không còn trở lại làm quặng nữa. Cũng như khi đã thành Phật rồi không còn trở lại 
làm chúng sanh. 


Bởi đứng trong vòng vọng nhiễm tương đối, nên thấy có sanh tử và Niết bàn, chúng sanh 
và Phật; chớ đứng về tánh Viên giác thanh tịnh của Như Lai, thì các pháp trên đây đêu như 
hoa đôm giữa hư không. 


Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát vì muốn đại diện cho phàm phu, nên đã dùng tâm vọng 
nhiễm của chúng sanh mà suy nghĩ so đo, thấy có chúng sanh và Phật, và giả thốt ra các lời 
hỏi hư vọng ấy. Những lời hỏi này, đối với cảnh Viên giác chơn thật của Như Lai, thì chẳng 
nhằm chỉ cả. Bởi thế nên Phật quở rằng: “Những lời ông hỏi đều không chơn chánh”. 


Vậy nên, hành giả phải rời các vọng niệm phân biệt, mới hiệu được tánh Viên Giác. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


BÀI THỨ NĂM 
У. CHƯƠNG DI LẶC ВО ТАТ 


1. Ngài Di Lặc Bồ tát hỏi Phật 

2. Phật khen ngài Di Lặc Bồ tát 

3. Phật dạy: Ái và Dục là gốc rễ của sanh tử luân hồi 
4. Phật trả lời câu hỏi: “Có máy loại chúng sanh luân 
hồi?” 

5. Bồ tát hiện thân, không phải do Ái dục, mà do lòng 
Đại bi và Nguyện lực 

6. Phật nói: có năm chúng tánh 

7. Bồ tát thị hiện các hình tướng và cảnh thuận nghịch 
để nhập thế độ sanh 

8. Chỉ nguyện thành Phật, không ở Nhị thừa và chớ gặp 
ngoại đạo tà sư. 

9. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 


V. CHƯƠNG DI LẶC ВО ТАТ 


1. Ngài Di Lặc Bồ tát hỏi Phật 


Khi đó Ngài Di Lặc Bồ tát ở trong Đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba 
vòng và chấp tay kính cần, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi qùy thắng bạch rằng: 


-Bạch đức Đại bi Thế tôn, Ngài đã vì các vị Bồ tát và Đại chúng, mở kho báu bí mật của 
Như Lai (Viên giác cảnh giới) và làm cho Đại chúng hiện tại cùng chúng sanh đời sau, được 
con mắt đạo sáng suốt không lo sợ, phân biệt được việc tà chánh, hiểu sâu lý luân hồi, đối với 
cảnh Đại Niết bàn (niết bàn Đại thừa) sanh lòng tin chắc chắn, không còn khởi các vọng 
chấp, trở lại cảnh giới luân hồi nữa. 

Bạch đức Thế Tôn: 


1. Các vị Bò tát và chúng sanh đời sau, làm sao đoạn được gốc rễ luân hỏi, dé vào biến 
Đại Tịch diệt của Như Lai? 


2. Có mấy loại chúng sanh luân hồi? 

3. Có mấy hạng người tu theo đạo Bồ đề của Phật? 

4. Khi Bồ tát nhập thế độ sanh, phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh? 

Cúi xin đức Thế Tôn, rủ lòng đại bi cứu thế, chỉ day cho các vị Bồ tát hiện tại và chúng 
sanh đời sau, khiên cho chúng sanh, gương lòng được sáng tỏ, mặt trí huệ trong xanh, viên 


ngộ được “Tri kiên vô thượng” của Như Lai. 


Ngài Di Lặc Bồ tát thưa thỉnh như vậy ba lần, và kính cần lạy Phật rồi trở lui. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


LƯỢC GIẢI 


Vì trong chương Kim Cang Tạng, Phật dạy: “Trước phải đoạn gốc rễ của luân hồi từ vô 
thi”, nên chương này Ngài Di Гас Bó tát hỏi: “... Làm sao đoạn được góc гё luân hôi? VÀ có 
mây loại chúng sanh luân hôi?” 


Đại ý đoạn này Ngài Di Lặc Bồ tát hỏi: 

1. Làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi dé vào biên Đại Niết Bàn của Như Lai? 
2. Có mấy loại chúng sanh luân hồi? 

3. Có mấy hạng người tu đạo Bồ đề của Phật? 


4. Khi Bồ tát nhập thế độ sanh, phải dùng những phương tiện gì thể giáo hóa chúng 
sanh? 


Biển Đại Tịch diệt. -Tức là Niết bàn của Đại thừa, rộng rãi bao la như biển cả, đã thanh 
tịnh mà yên lặng nên gọi răng “Tịch diệt”. Đủ cả bôn đức là: Chơn thường, Chơn lạc, Chơn 
ngã và Chơn tịnh. Cũng là một cái tên khác Viên giác hay chơn tâm. 


Đức Di Lặc Bồ tát. -Tiền thân: Trong vô só kiép về trước, có Phát ra đời hiệu là Đại 
thông Trí Thắng Như Lai, lúc bấy giờ Ngài (đức Di Lặc) và đức Phật Thích Ca (tiền thân) 
đồng phát tâm Bồ đề. Đến khi đức Phật Nhựt Nguyệt Đăng Minh ra đời, thì Ngài mới phát 
tâm xuất gia nhưng tánh hay giải đãi, quen theo lối phong lưu đài các, phóng túng, chẳng chịu 
thúc liễm tu hành, nên thành Phật trễ sau đức Thích Ca, vào tiêu kiếp thứ mười. 


Về sau nhờ đức Phật Thích Ca dạy cho pháp tu Duy thức, Ngài quán thấy “Tam giới duy 
tâm, vạn pháp duy thức” 


Vì nhận thấy giàu sang phú quý, danh vọng quyền tước... đều như bóng trong gương như 
trăng dưới nước, do thức tâm biến hiện, nên Ngài tảo trừ hết vọng tưởng say mê về hư vọng 


giả cảnh, trừ tánh “biến kế sở chấp” trên “у tha”, ngộ được tánh “viên thành thật” nên được 
Phật Thích Ca thọ ký cho Ngài sau sẽ thành Phật ở thê giới Ta bà này. 


Thân hiện tại của đức Di Lặc: Cách đây 2500 năm (544, trước T.L), khi Phật Thích Ca 
giáng sanh tại Ấn Độ, thì Ngài hiện thân vào nhà của Bà La Môn trên là Ba Bà Lợi ở về Nam 
Thiên Trúc, nhằm ngày mùng một tháng giêng âm lịch. Họ của Ngài là A Dật Đa (không ai 
hơn), tên Di Lặc (Từ Thị). Tên họ này tiêu biểu lòng từ bi, hỷ xả vô biên của Ngài. Từ bao 
nhiêu kiếp cho đến ngày thành Phật, Ngài cũng vẫn lấy hiệu là Di Lặc. 


Kinh Di Lặc thượng sanh có nói: Ngày rằm tháng 2 (tháng 4 ta) sau khi nói kinh này 12 
năm, thì Ngài nhập diệt tại chỗ bản sanh, rồi Ngài sanh lên nội viện cõi trời Đâu suất dé chờ 
khi thế giới này giảm rồi tăn trở lại trong khoảng kiếp tăng, loài người hưởng thọ tám vạn 
tuổi, lúc bấy giờ Ngài mới giáng xuống cõi này, rồi sau đến ngôi gốc câyLong Hoa tu thành 
ngôi Chánh giác. Ngài thành Phật rồi hóa độ chúng sanh vô lượng đến sáu vạn năm mới 
nhập diệt. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Hóa thân của đức Di Lặc: Kinh chép “bó tát dĩ lợi sanh vi bón hoài”: Bồ tát lấy VIỆC cứu 
độ làm lợi ích cho chúng sanh làm bổn phận của mình. Ngài hiện ra nhiều thân đề lẫn lộn với 
từng lớp người đặng hóa độ chúng sanh. Trong các hóa thân của Ngài, các Phật tử ở Tàu 
cùng ở Việt nam hiểu nhiều và thờ nhiều hơn hết là thân Ngài Вб đại Hòa thượng. Ngài hiện 
thân làm một vị Hóa thượng tại đất Minh Châu huyện Phụng Hóa bên Tàu. Ngài thường 
quảy cái дау bằng vải đi khắp chợ búa xóm làng, ai cho vật chỉ Ngài đều bỏ hết vào йау 
mang đi. Ngài tụ họp các trẻ con lại, rồi phân phát cho chúng bánh kẹo, giảng dạy Phật pháp, 
trò chuyện rất vui thú, nên Ngài đi đến đâu thì các em tụ họp đông đảo đến đó. 


Ngài thường giảng kinh cho người nghèo, làm nhiều điều mầu nhiệm lạ thường. Lúc bấy 
giờ thiên hạ không ai hiểu dàng NGài là người như thé nào cả, chỉ cùng nhau kêu là vị Вб 
Đại Hòa Thượng (ông hòa thượng mang dày bằng vải). Đến đời Lương niên hiệu Trịnh Minh 
năm thứ ba, tháng ba, Ngài nhóm chúng lại tại chùa Nhạc Lâm, rồi Ngài ngồi ngay thăng nói 
bài kệ: 


Di Lặc chơn Di Lặc 
Hóa thân thiên bách ức 
Thời thời thị thời nhơn 
Thời nhơn giai bát thức 


(Di Lặc thật là Di Lặc, biến hóa trăm ngàn ức thân, thường hiện trong đời, mà người đời 
chăng ai biệt). Nóixong kệ rôi, Ngài an nhiên nhập diệt. Kẻ tăng người tục đêu cùng nhau 
đên lê bái cúng dường và dựng tượng Ngài thờ tại điện ở phía đông chùa Nhạc Lâm bên Tàu. 


Vì căn cứ theo ứng thân này, nên trong các chùa ở Tàu hay Việt Nam thường thờ tượng 
Ngài Bồ Đại Hòa Thượng với vẻ mặt hiền từ hân hoan, miệng cười vui vẻ, tượng trưng cho 
đức hoan hy. Người béo bụng to, hay cầm cái йду. chung quanh có sáu em bé đang leo trèo 
lên mình Ngài, là tượng trưng cho lục tặc (sáu giặc) khi đã bị Ngài hàng phục. Đây là hóa 
thân trong trăm ngàn hóa thân của đức Di Lặc Bồ tát. 


Tương lai của đức Di Lặc: Hiện nay đức Di Lặc là một vị Bô xứ Bồ tát đang ở nội viện 
cung trời Đâu suất, đợi đến khi thế giới này hết kiếp giảm thứ 9 rôi, đến kiếp tăng thứ 10, 
trong lúc nhon loại hưởng thọ được trên tám vạn tuôi, lúc bấy giờ Ngài mới gián sanh xuống 
cõi này, trong nhà của một vi Bà la môn tên là Tu Phạm Ma, thân máu của Ngài tên Phạm Ма 
Bạt Đề. Khi sanh ra Ngài có nhiều tướng tốt, đức hạnh vẹn toàn, thông minh quán chúng. 
Lớn lên NGài xuất gia tu hành đến núi Kê Túc để nhận lãnh y bát của Đức Phật Thích Ca, do 
Ngài Ma Ha Ca Diếp trao lại, rồi sau Ngài đến ngồi dưới gốc cây Long Hoa dùng Kim Cang 
trí trừ sạch vi tế vô minh, chứng đạo vô thượng Bồ đè. 


Ngài thuyết pháp tại giảng đường Hoa Lâm dưới cây Long Hoa. Hội thứ nhất độ được 
chính mươi sáu ức người thành А La Hán, hội thứ hai độ chín mươi bôn ức người thành А La 
Hán, hội thứ ba độ chính mươi hai ức người thành А La Hán. Нё nên gọi là “Long Hoa tam 
bội”. Ngài thuyêt pháp đên sáu vạn năm, hóa độ vô sô chúng sanh. 

wk k k kok ok k N 


2. Phật khen Ngài Di Lặc Bồ Tát 


Khi áy đức Thé Tôn khen Ngài Di Lặc Bồ tát và dạy rằng: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


-Này Thiện nam, quý lắm! Ông vì các vị Bồ tát hiện tại và chúng sanh đời sau, thưa 
hỏi Như Lai những nghĩa lý cao siêu huyền diệu, khiến cho các vị Bồ tát đều được con 
mắt trí huệ thanh khiết và tất cả chúng sanh đời sau đoạn tuyệt được sanh tử luân hồi, 
tâm ngộ thật tướng” và chứng được Vô sanh nhẫn”. Các ông nên chăm chú nghe, ta 
sẽ vì các ông chỉ dạy. 


Khi ấy Ngài Di Lặc Bồ tát và Đại chúng đều vui mừng kính cán, vâng nghe lời Phật 
khai thị. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật khen Ngài Di Гас Bồ tát: Nhở lời ông hỏi, đê Phật chỉ giáo, nên khiên các 
vị Bô tát hiện tại, mắt trí huệ được sáng tỏ và chúng sanh đời sau cũng nhờ câu hỏi này mà 
vĩnh viên ra khỏi luân hôi. 


(1) Thật tướng: Tướng chon thật, không hư vọng, không bị thời gian thay đổi, không gian chuyên đổi, suốt 
xưa thâu nay, nó уап thường như; cũng một biệt danh của “Viên Giác”. 


(2) Vô sanh nhẫn: Chữ “Nhẫn” là an nhẫn, an trụ hay là chứng. Chữ “vô sanh” là không sanh. Nghĩa là: an 
trụ chó Ngã và Pháp không còn sanh khởi, tức là an trụ “chơn tâm” 


333k 3k 3k K K K 


3. Phật dạy: Ái và Dục là gốc rễ của sanh tử luân hồi 

-Này Thiện Nam! Tắt cả chúng sanh từ vô thỉ đến giờ, đều do món “ân ái và tham 
dục” cho nên mới bị sanh tử luân hôi. Tât cả chúngs anh trong thê giới tóm lại có bôn 
loài: 

1. Loài sanh trứng 

2. Loài sanh con 

3. Loài sanh chỗ йт ướt 


4. Loài hóa sanh 


‚Сас loại chúng sanh này, đều do “dâm dục” mà tạo thành tánh mạng của nó (nhứt 
thê chúng sanh giai dĩ dâm dục nhi chánh tánh mạng). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Bởi thê, nên các ông phải biệt: góc ге của sanh tử luân hôi là “Аі” và “Dục” vậy. Vì 
có “dục” cho nên mới sanh ra ái luyên, do “luyên ái” nên mới sanh tử tử sanh, nôi luôn 
không dứt. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật chỉ ngay gốc ré của sanh tử luân hồi là “ân ái và tham dục”. Chính như 
thân mạng của các chúngs anh đây, cũng đêu do dâm dục tạo thành. 


Bởi thân mạng đã do ái dục sanh, nênthânm ạng còn thì ái dục còn, ái dục còn thì thân 
mạng còn. 


Trong kinh Phật danh chép: “Có ái dục thì sanh, ái dục hết thì diệt; cho biết gốc rễ của 
sanh tử là tham ái (hữu ái tắc sanh, ái tận tắc diệt, có tri sanh tử, tham ái vi bón). 


Trong kinh Niệt bàn cũng nói: “nhon ái sanh ưu, nhon ưu sanh bô, nhược ly tham ái, hà 
ưu hà bô”. Nghĩa là: Vì tham ái nên mới sanh lo, nhơn lo mới sanh sợ, nêu người lìa được ái 
dục rôi, thì có lo gì và sợ gì? 

Bôn lòai: 

1. Noãn sanh: loài sanh trứng, như loài chim, cá v.v.. 

2. Thai sanh: loài sanh con, như loài người và thú v..v... 


3. Thấp sanh: loài sanh chỗ âm ướt, như lăng quăng, vi trùng v.v... 


4. Hóa sanh: như loài nhộng hóa làm bướm, hoặc như loài địa ngục, nga quỷ và chư 
Thiên v.v... 


KK kk 


-Này Thiện nam! Nhơn ái luyến nên sanh ra “dục”, do dục nên mới có thân mạng. 
Bởi thê, nên truy tâm đên cội gôc của nói, thi chúng sanh ái luyên thân mạng tức là ái 
luyến “Dục”. Ái luyến dục là “nhơn”, mà ái luyến thân mạng là “quả”. 


LƯỢC GIẢI 


Ngài Tôn Mật nói: “Do cảnh dục trần bên ngoài nó trêu ghẹo, làm cho tâm sanh ái luyến; 
do tâm ái luyên, cho nên mới sanh ra tham dục. Vì tham dục nên tạo nghiệp, do tạo nghiệp 
nên mới thọ quả. hi thọ quả khô rôi trở lại tạo nghiệp nữa. Vì thê nên sanh tử không cùng”. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
FKK K k k K K K 


4. Phật trả lời câu hỏi: “Có máy loại chúng sanh luân hôi?” 


-Này Thiện nam! Cảnh hồng trần có lắm điều xuôi ngược, nếu người khi gặp nghịch 
cảnh, sanh tâm giận ghét, tạo ra các nghiệp dữ, thì doa vào Địa ngục, Ngạc quỷ và súc 
sanh. 


Nếu người biết nhàm cảnh dục, ưa tạo nghiệp lành, chán chê ác nghiệp, thì lại sanh 
về cõi người và cõi trời Dục giới. 


Còn những người nhàm chê cảnh trần lao, ô nhiễm ở cõi Dục, tham ái cảnh Túu 
thiên và Bát định của hai cõi trên, như thê cũng còn tư dưỡng gôc tham ái, cho nên sanh 
về hai cõi hữu vi là “trời Sắc giới” và “Vô sắc giới”. 


Các loại chúng sanh trên đây, đều còn trong vòng sanh tử luân hồi, vì còn các tham 
ái, nên chàng thành Thánh dao. Thén nën, chúng sanh nào muón thoát ly sanh tử luân 
hồi, thì trước phải đoạn trừ các tham dục và tâm ái luyến. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trêen là Ngài Di Lặc Bồ tát hỏi: “Có máy loại chúng sanh luân hồi?”. Đến đoạn này 
Phật trả lời có ba loại chúng snah luân hôi: 


1. Ác nghiệp: Như Địa ngục, Ngạ quỷ và súc sanh (nghiệp ác bực thượng thì đọa vào địa 
ngục, nghiệp ác bực trung thì đọa làm Ngạ quỷ, nghiệp ác bực hạ thì đọa làm súc sanh). 


2. Thiện nghiệp: - Đây là nói về hữu lậu thiện. Như: Thiên, Nhơn và Thần A Tu La 
(N ghiệp lành bực thượng thì sanh lên 6 cõi Trời về Dục giới, nghiệp lành bực trung thì sanh 
về cõi Người, nghiệp lành bực hạ thì sanh làm thần A Tu La) 


3. Bát động nghiệp (Thiền định) — Như cõi Trời Tứ Thiên và Tứ không. Do tu thiền 
định mà được sanh về bốn cõi Thiền ở Sắc giới (1. Ly, sanh hy lạc địa; 2. Định, sanh hy lạc 
địa; 3. Ly hy, diệu lạc địa; 4. Ха niệm, thanh tịnh địa). Và bốn с õi Hông, ở cõi Trời Vô sắc 
(1. Không vô xứ thiện; 2. Thức vô biên xứ thiên; 3. Vô sở hữu xứ thiên; 4. Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ thiên) 

Ba loại chúng sanh này (ác nghiệp, thiện nghiệp và bất động nghiệp) tuy có cao thấy, 
sang hèn khác nhau, nhưng cũng йди còn ái và dục, chẳng qua thô hay tế đó thôi. Ái dục còn 


tức là phiền não hữu lậu còn; vì phiềnnão hữu lậu còn nên phải còn sanh tử luân hồi. 


Tóm lại, vì chúng sanh trong ba cõi (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới) còn ái nhiễm nên 
đều còn luân hồi cả. 


Kết thúc đoạn này, Phật dạy một câu: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


“Thế nên chúng sanh, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, thì truơóc hết phải đoạn trừ ân ái 
và tham dục” (Thị cô chúng sanh, dục thoát sanh tử, miên chư luân hôi, tiên đoạn tham dục, 
cập trừ ái khát). 

Phật dạy Pháp tu ra khỏi sanh tử luân hồi, vỏn vẹn chỉ có một câu thôi: 


“Phải đoạn ân ái và tham dục” 


Rất giản dị và rõ ràng vô cùng. Thật là “khuôn vàng thước ngọc”, đáng làm quy cũ cho 
muôn đời! Hành giả chỉ thực hành đúng như lời Phật dạy đây, đó là Tu, Tu là đó rôi. 


Cũng như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rằng: 
“Dâm Tâm bắt trừ, 
Trần bắt khả xuắt...” 


Nghĩa là: Tâm nghĩ ngợi đến việc tham dục, nếu không dứt trừ, thì cảnh hồng trần này 
không biêt bao giờ ra khỏi. 


5. Bồ tát hiện thân, không phải do ái dục mà do lòng đại bỉ và nguyện lực 


-Này Thiện nam! Các vị Bồ tát hóa hiện thân hình ở trong thế gian, không phải vì ái 
dục nhiễm ô như chúng sanh, mà gôc do lòng Từ bỉ và đại nguyện cứu thê, nên đã hiện 
ra thân thamdục дё vào sanh tử hóa độ chúng sanh, khiên cho chúng sanh xả bỏ các ái 
dục. 


LƯỢC GIẢI 


Vì sợ có người hiểu lầm: Bồ tát củng có phụ mẫu, thê tử, v.v... tất nhien phải có ái dục, 
nhiễm ô và cũng thật sanh tử như chúng sanh, nên đoạn này Phật giải thích: Bồ tát do lòng từ 
Ы và đại nguyện cứu thế, nên hiện ra thân tham dục, йё vào sanh tử, dáng hóa độ chúng sanh, 
chớ không phải thật có tham dục và sanh tử. 


6. Phật dạy: Có năm chúng tánh 


-Này Thiện Nam! Nếu tất cả chúng sanh đời sau, bỏ được các tham dục, trừ tâm 
thương ghét, dứt hắn sanh tử luân hôi, nơi tâm được thanh tịnh, cầu nhập cảnh giới 
Viên giác của Như Lai thì sẽ được ngộ nhập. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


-Này Thiện nam! Tât cả chúng sanh gôc từ vô minh tham dục, nên sanh ra năm 
món tánh sai khác. Năm món tánh này là căn cứ theo việc đoạn trừ hai chướng có cạn 
và sâu mà phân định. 

Thê nào là hai chướng? 


1. Lý chướng: làm chướng ngại chánh tri kiến 


2. Sự chướng: làm бёр nôi các sanh tử. Nêu đôi với hai món chướng này má hoàn toàn 
chưa đoạn thì gọi là chúng sanh 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trên NGài Di Гас Bồ tát hỏi: “Có máy hạng người tu theo đạo Bồ đề của Phật?”. 
Đên đoạn này Phật trả lời có năm hạng. Song năm hạng này là căn cứ theo việc đoạn trừ hai 
chướng có cạn và sâu của hành giả mà phân định. 

Lý chướng: Chướng về Lý, cũng tên là “Sở tri chướng”, do chấp Pháp mà sanh. Vì chấp 
pháp nên làm cho chướng ngại “Chơn như lý tánh” không hiện bày; vì thê, nên nói “Lý 
chương là chướng ngại chánh tri kiên của Phật” 

Sự chướng: Chướng về sự, cũng gọi là “phiền não chướng, do chấp Ngã sanh. Do các 
phiên não nên tạo ra các nghiệp vì tạo nghiệp nênmới thọ luân hôi. Vì thê Phật nói: “Sự 
chướng làm tiêp nôi sinh tử luân hôi”. 

Bởi chấp ngã nên khởi ra các phiền não làm chướng ngại Bồ đề. Bởi chấp ngã nên sanh 


ra Sở tri chướng, làm phát tâm tu hành, đối với hai món chướng này chưa đoạn được món 
nào, cho nên chỉ kêu là “chúng sanh” mà không liệt vào trong năm chúng tánh. 


>= k KK 3k K bk K K 
-Này Thiện nam! Thế nào là năm chủng tánh? 
1. Thinh văn chủng tánh 
2. Duyên giác chủng tánh 
3. Bồ tát chủng tánh 
4. Bất định chủng tánh 


5. Ngoại đạo chúng tánh 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1. Thinh Văn và 
2. Duyên giác chủng tánh 
Nếu chúng sanh nào đoạn tuyệt tham dục, trừ được sự chướng (ngã chấp) nhưng lý 


chướng (pháp chấp) chưa đoạn, thì chỉ chứng đặng quả Thỉnh văn và Duyên giác chớ 
chưa được an trụ cảnh giới Во tát. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về chủng tánh Thinh văn và Duyên giác, chung gọi là “nhị thừa chủng 
tánh”. 

Dành rằng hai quả vị này đồng bỏ hàn lòng tham dục, đồng phá được ngã chấp, trừ sự 
chướng, đông đoạn được sanh tử và cũng đồng chưa trừ đượ сїў chướng (pháp châp) nhưng 
pháp tu củ ahai bên khác nhau. 


-Một bên tu pháp Tứ dé đoạn được sự chướng (ngã chấp) thì gọi là “thinh văn chủng 
tánh” 


-Một bên tu pháp “Thập nhị nhơn duyên đoạn được sự chướng (ngã chấp) thì gọi là 
“Duyên giác chủng tánh” 


Ngài Tôn Mật giải rằng: “Biết được khổ sanh tử, dứt trừ tâm leo chuyên, thì gọi là trừ “sự 


chướng”, thật ra chưa có thể trừ được ba món Tế” (ba món TẾ, xem trong quyên Đại thừa 
Khởi tin luận). 


3. Bồ tát Chủng tánh 

-Này Thiện nam! Nếu các chúng sanh đời sau, muốn vào biển Đại Viên giác của 
Như Lai, thì trước phải phát nguyện, siêng năng đoạn trừ hai món chướng. Реп khi hai 
món chướng đã пёр phục, thì ngộ vào cảnh giới Во tát. 


Nếu như khi món chướng (ngã chấp, pháp chấp) đã haòn toàn diệt, thì vào được 
cảnh gióoi Viên Giác mâu nhiệm của Như Lai, viên mãn quả Bồ đề và đạt Niết bàn. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này nói về bó tát chủng tánh. Có chia làmhai thời kỳ: 
1. Thời ky hai chướng mới пёр phục. 


2. Thời Ку đoạn tuyệt hai chướng 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Hành giả từ khi còn địa vị phàm phu, đang bị hai chướng (phiền não chướng và Sở tri 
chướng) hoành hành, rồi trải qua giai đoạn giáng co, cho đến lúc hai chướng bị nép phục, như 
thế mới vừa lên địa vị Bồ tát. Khi lên địa vị Bồ tát, tiếp tục đoạn chướng, đến lúc đoạn tuyệt 
được phiền não chướng (ngã chấp) thì đặng Bồ đề (trí đức), đoạn tuyệt được sở tri chướng 
(pháp chấp) thì đặng đại Niết bàn (đoạn đức). Hai chướng bị đoạn vĩnh viễn rồi, thì đặng vào 
quả “Phật”. 


__ Tại sao lập Bồ tát tánh mà không lập Như Lai tánh? Vì Bồ tát tu hành đến lúc hoàn toàn 
rôt ráo, thì chứng quả vị Phật, nên không lập thêm Như Lai tánh. 


33k K >= ККК 


4. Bất định chủng tánh 


-Này Thiẹn nam! Có loại chúng sanh có thể chứng được Viên giác. Song, nếu chúng 
gặp Thiện tri thức là Thinh văn hóa độ, thì chúng thành Tiểu thừa; còn gặp thiện tri 
thức là Bồ tát hóa độ thì chúng thành Đại thừa. Nếu gặp Như Lai dạy tu đạo vô thượng 
Bồ đề, thì chúng thành Phật thừa. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về “Bất định chủng tánh”. Nghĩa là chúng sanh này căn tánh không nhất 
định Đại thừa hay Tiêu thừa. Nêu gặp Thiện tri thức thuộc vë Đại thừa giáo hóa, thì chúng 
thành Đại thừa; còn gặp Thiện tri thức thuộc vê Tiêu thừa giáo hóa thì chúng thành Tiêu thừa. 


жокко 
5. Ngoại đạo chủng tánh 
-Này Thiện nam! Có những chúng sanh đi tầm Thiện tri thức chỉ dạy đường lối tu 
hành, nhun glai gặp ngoại đạo tà sư dạy bảo,nên chúng nó sanh ra tà kiên, һіёи ngộ 
không chơn chánh, thê gọi là “Ngoại đạo chủng tánh”. Đây không phải lôi tại chúng 


sanh đó, mà lỗi tại tà sư. 


Tóm lại, chúng sanh tu Во đề, có nám món chủng tánh sai khác, như ta vừa kê xong. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về “ngoại đạo chủng tánh”. Tuy chúng sanh này vẫn có tâm tu hành, 
nhưng không gặp “thiện tri thức” giáo hóa, lại gặp tà sư chỉ dạy, nên thành ngoại đạo. 


Vì sự hiểu biết của chúng tà ngụy, không phải là chánh đạo, nên gọi là “ngoại đạo”. 
Ngoại đạo chúng tánh, ở kinh khác gọi là “Xiễn đệ chủng tánh”, nghĩa là “đoạn giông Phật”. 
Vì trong bốn chủng tánht rên, tuy có Đại thừa và Tiểu thừa khác nhau, nhưng cũng đều 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


“chánh ngộ”, duy có Ngoại đạo chủng tánh, sanh các tà kiến, đoạn diệt chánh kiến, trái ngược 
với chánh nhơn thành Phật cho nên gọi là “chúng Хіёп đê” (đoạn giông Phật). 


7. Bồ tát nhập thế độ sanh thị hiện các hình tướng và các cảnh thuận 
nghịch 


-Này thiện nam! Các vị bồ tát đều у bón nguyện độ sanh của mình từ vô thỉ và do 
lòng Đại bi thanh tịnh”) thúc đẩy nên nhập thế độ sanh. Bồ tát dùng phương tiện thị 
hiện ra nhiều hình tướng, khi thì hiện cảnh thuận, khi thì hiện cảnh nghịch, có lúc lại 
lân la ở chung với chúng sanh và đồng làm các nghề nghiệp như chúng sanh (Đồng sự 
nhiếp) để tiện bề hóa độ, khiến cho chúng sanh được thành Phật. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trên Ngài Di Lặc Bồ tát hỏi Phật: “Khi bó tát nhập thế độ sanh, phải dùng những 
phương tiện gì đê giáo hóa chúng sanh?” 


(1) Đại bi thanh tịnh: Bồ tát do lòng từ bi rộng lớn thương xót chúng sanh mà hiện thân hóa đạo, không phải vì 
danh và lợi v.v.. cho nên nói là “Thanh tịnh” 


Đại ý đoạn này Phật trả lời: Bồ tát do bản nguyên độ sanh từ vô thi (bồ tát dĩ lợi sanh vì 
bón hoài), và lòng Đại bi thanh tịnh thúc giục, nên mới nhập thê độ sanh; không đông như 
chúng sanh do ái dục làm nhiêm ô và bị nghiệp lực lôi cuôn mà nhập thê. 


Bồ tát dùng phương tiên, thị hiện ra nhiều hình tướng để độ sanh. Như Ngài Quan Âm 
hiện 32 ứng thân, Đức Di Гас Bồ tát hiện thân Bồ đại Hòa thượng, hoặc có vị hiện thân Kim 
Cang, hiện thân Tiêu Diện, Thập Diện, Thập Điện Minh vương, Ngưu đầu, Mã viện v.v.. có 
lúc hiện “Từ”, có lúc hiện “Oai” nên có câu: 


“Kim Cang lộ mục sở dĩ hàng phục tứ ma 

Bồ tát đê mi do thị ai từ ư lục đạo” 

Nghĩa là: Thần Kim Cang trợn mắt là để hàng phục bốn ma. Bồ tát xủ mày là vì thương 
chúng sanh trong 6 đạo. Bô tát khi thị hiện cảnh thuận: giảng dạy Pháp lành khuyên người 


tu học v.v.. có lúc lại hiện cảnh nghịch như: hiện chảo dầu sôi, dé độ ông Nan Đà tôn giả, 
hoặc dùng gọng xiềng đánh đập v.v.. để cho người biết thức tỉnh hồi tâm. Có nhon nói: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


“Người không gặp tai nạn, thì chắng biết hồi tâm hướng thiện”. (Nhơn vô vạn họa, bất hồi 
đâu). Hay như Ngài Thiện Tài Đông Tử đi tham học với Bà Tu Mật Nữ v.v.. 


Bồ tá có khi thị hiện lân la ở chung cùng với chúng sanh và đồng làm các nghề nghiệp 
như chúng sanh (như Ngài Lục Tổ khi ở chung với bọn thợ săn v.v... đê lần hồi dẫn dắt chúng 
sanh trở vê Chánh Рао). 


Tóm lại,các Bồ tát nhập thế độ sanh, đều do tâm đại bi làm chủ động, lấy Đại nguyện làm 
căn bản, dùng phương tiện có nhiều môn, tuy không nhứt định, nhưng đại khái không ngoài 
Thuận và Nghịch. Hoặc dùng lời giảng dạy (khâu giáo hóa) hoặc hiện thân hóa độ (thân giáo 
hóa), hoặc dùng đồng sự nhiếp, chung quy một mục đích là khiến cho chúng sanh được giải 
thoát và thành Phật. 


KK KK k 


8. Chi nguyện thành Phật, không ở nhị thira và chớ gặp ngoại đạo 


-Này Thiện nam! Nếu chúng sanh đời sau, phát đại nguyện thanh tịnh của Bồ tát, 
khởi tâm tăng tần cầu nhập Viên Giác, thì phải phát nguyện như vây: 


Con nguyện ngày nay, được gặp Thiện tri thức dạy con tu hành để nhập Viên giác 
của Phật, chớ gặp tà sư ngoại đạo và Nhị thừa. 


Con y theo bản nguyện tu hành, lần hồi dứt trừ các chướng. Khi các chướng hết, 
nguyện viên mãn, thì con sẽ được vào thành lớn Viên Giác, trang nghiêm tôt đẹp và lên 
cung điện thanh tịnh giải thoát của Như Lai. 


LƯỢC GIẢI 


Dại ý đoạn này Phật dạy các chúng sanh đời sau, muốn cầu Viên Giác, thì phải phát lời 
thệ nguyện: “Con nguyện chớ gặp tà sư ngoại đạo và tiêu thừa chỉ lo tu ích kỷ tiêu cực không 
chịu hoằng pháp lợi sanh. Con nguyện gặp Thiện tri thức Đại thừa, tu lợi tha tích cực, dạy 
bảo con tu hành được thành quả Phật”. 


Ngài Như Sơn nói: “Lý, tuy đốn ngộ, nhưng về phần sự tướng thì phải lần lần diệt trừ” (lý 
tuy đôn ngộ, sự nải tiệm trừ) 


Khi các chướng hết ròi, thì đi, đứng năm ngôi trong tất cả thời và tất cả chỗ, đều được 


giải thoát. Đó là cung điện giải thoát thanh tịnh và thành Viên giác trang nghiêm của Như 
Lai. 


33k K >= 3É ККК 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


9. Phật nói bài kệ, tóm lại các nghĩa trên 
Khi đó Đức Thế Tôn, muốn tóm lại các nghĩa trên, nên nóibài kệ rằng: 


Di Lặc! Ông nên biết: 
Tắt cả các chúng sanh 
Đều do tham dục vậy, 
Nên doa vào sanh tử 
Chẳng đặng đại giải thoát. 
Nếu người đoạn thương ghét, 
Cùng với tham, sân, sỉ. 
Không cần tu gì khác, 
Cũng đều được thành Phật. 
Cầu nguyện gặp Minh sư, 
Khai ngộ được chơn chánh, 
Y theo nguyện Bồ tát, 
Trừ tuyệt hai món chướng, 
Được vào đại Niết bàn 
Các Bồ tát mười phương, 
Đều bởi lòng Đại bi, 
Phát nguyện vào sanh tử, 
Tùy loại độ chúng sanh. 
Người tu hành hiện tại 
Và chúng sanh đời sau, 
Phải đoạn trừ ái hoặc, 
Mới đặng vào Viên Giác 


LƯỢC GIẢI 


Bài kệ này Phật gọi Ngài Di Lặc bồ tát mà dạy, đại ý như уду: Tất cả chúng sanh vì tham 
dục, nên bi sanh tử luân hồi,không được giải thoát. Nếu nguòoi đoạn tuyệt được tham, sân, si 
v.v.. thì được thành quả Phật. Thế nên người tu hành phải cầu Minh sư khai ngộ, rồi y theo 
hạnh nguyện của Bồ tát mà đoạn trừ hai chướng và cầu chứng quả Niết bàn của Phật. 


Các vị Bồ tát ở mười phương đều do lòng Đại bi thanh tịnh làm chủ động và chí nguyện 
lợi tha thúc đây, nên không nõ yên ở chỗ thanhtịnh tu giải thoát mộtm ình, thích thú nơi cảnh 
tịch tịnh lo phân ích kỷ như hàng Tiểu thừa; mà Bồ tát thệ nguyện nhập thế độ sanh, lẫn lộn 
với trần lao đề tùy duyên hóa độ. Không sợ ó nhiễm, chàng kê gian lao, không từ khó nhọc. 


Như Ngài Địa Tạng Bồ tát nguyện rằng: 


“Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ đề 
Địa ngục vị không thệ bât thành Phật” 


Tổ A Nan cũng thệ rằng: 


“... Ngũ truoc ác thế thệ tiên nhập 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Như nhứt chúng sanh vị thành Phật 
Chung bât ư thử thủ Nê hoàn...” 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
Bài thứ sáu 


VI. CHƯƠNG THANH TỊNH HUỆ 


1. Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ tát hỏi Phật 

2. Phật khen Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ tát 

3. Phật dạy: Trong Viên Giác không có Bồ tát và chúng sanh 
4. Phàm phu tùy thuận tánh Viên Giác 

5. Bồ tát ở vị Tam hiền tùy thuận tánh Viên giác 

6. Bồ tát lên Thánh vị tùy thuận tánh Viên giác 

7. Nhw Lai tùy thuận tánh Viên giác 

8. Tóm tắt 

9. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


CHƯƠNG THANH TỊNH НОЕ 
1. Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ tát hỏi Phật 


Khi ấy Ngài THanh Tịnh Huệ Bồ tát ở trong Đại Chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của 
Phật ba vòng, rôi сһар tay kính cân, dành lễ dưới chân Phật và qùy thăng bạch răng: 


BẠch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con, khôn khéo rộng nói những việc 
không thể nghĩ bàn. Những việc mà chúng con từ hồi nào đến giờ, chưa từng thấy và 
chưa từng nghe, hômnay nhờ Phật khai thị khiến cho c húng con được hiểu ngộ, thân 
tâm khoan khoái vui mừng, đặng lợi ích rất lớn. 


Bạch đức Thế Tôn, xin Ngài vì các vị bồ tát và tất cả chúng sanh trong pháp hội này, 
chỉ dạy thứ lớp tu chứng của Như Lai như thế nào để cho chúng sanh hiện tại và đời 
sau, nhơn nghe lời Phật dạy đây, mà được khai ngộ, lần lượt tùy thuận vào tánh Viên 
Giác của đức Pháp Vương (Phật). 


Ngài Thanh Tịnh Huệ thưa thỉnh như vậy ba lần, kính cán lay Phật rồi trở lui. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này, Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ tát hỏi Phật: Trên đường lối tu hành, từ địa vị 
phàm phu đến quả vị Phật, phải trải qua bao nhiêu địa vị? Thứ lớp tu chứng sai khác thế nào? 
CÂu Phật chỉ dạy, khiến cho chúng sanh được liễu ngộ, lần lượt nhập vào tánh Viên Giác. 


Thanh Tịnh Huệ là trí huệ thanh tịnh, tức là Bát nhã huệ. Từ chương này đến 6 chương 
sau là chú trọng vê việc hạ thủ công phu. Trong khi tu hành bât luận giờ phút này, cũng phải 


dùng Bát nhã trí để lãnh đạo; cho nên chương này Ngài Thanh Tịnh Huệ đứng lên thưa hỏi, là 
tiêu biêu cho Bát nhã huệ vậy. 


33k =F 3k 3 3 K 3É K 


2. Phật khen Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ tát 
Khi đó đức Thế Tôn khen Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ tát và dạy rằng: 
-Này Thiện nam, quý lắm! ông vì các bồ tát hiện tại và chúng sanh đời sau, thưa hỏi 
Như Lai về t hứ lớp tu chứng sai khác như thê nào. Vậy các ông nên chăm chú nghe, ta 


sẽ vì các ông chỉ dạy 


Khi đó Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ tát và Đại chúng đều hoan һу và kính cần vâng nghe lời 
Phật chỉ giáo. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


33k >= >= 3k 3 F K 3 3k K 


3. Phật dạy: Trong Viên giác không có Bồ tát và chúng sanh 


-Này Thiện nam! Trong tánh Viên giác thanh tịnh, không tất cả pháp, mà có đủ tất 
cả pháp. Nó tùy thuận các duyên biến hiện ra đủ tất cả, mà không thủ và không chứng. 
Thí như con mắt, thấy được tát cả vật, mà không tự thấy mình. Nó vẫn bình đẳng mà 
không tự thấy mình bình đẳng. 


Này Thiện nam! Trong thật tướng (viên giác) không có Bồ tát và chúng sanh. Tại 
sao thê? - Bởi Bô tát và chúng sanh đều là huyền hóa vậy. Khi các tướng huyền hóa diệt 
rôi, thì không có người năng chứng và quả sở chứng. 


Chúng sanh vì còn mê muội điên đảo nên chưa diệt trừ được các tướng huyễn hóa. 
Vì chúng sanh vọng khởi công dụng, để đối trị các tướng huyễn hóa, bởi có nhữn gtướn 
g huyền hóa đã diệt và chưa diệt, nên chúng mới thấy có thứ lớp tu chứng sai khác. Nếu 
người đặng tùy thuận tánh Viên giác tịch diệt của Nhu lai rồi, thì không còn thấy có 
cảnh tịch diệt và người tịch diệt nữa. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật nói: Trong tánh Viên giác vốn không có tất cả pháp, mà tùy duyên 
hiện ra đủ tất cả các pháp sai khác. Đoạn này giống với đoạn trong kinh Lăng Nghiêm. Phật 
thí dụ cây đòn, trong cây don không có các bài bản hay và dó; song tùy duyên nó hiện ra đủ 
các tiếng hay và dở. 


Trong tánh Viên Giác không có năng thủ, sở thủ và năng chứng sở chứng, không Bồ tát 
và chúng sanh. Vì chúng sanh chud іё trừ được các tướng huyễn hóa, nên vọng khởi công 
dụng dé dẹp trừ các tướng vọng huyến này. Vi thế mà thấy có chứng và có đắc, bực lớp sai 
khác. Nếu tùy thuận được tánh Viên giác tịch diệt của Như Lai rồi, thì không c ón thấy có 
một pháp nào cả. 

Trong đoạn này có cái ví dụ: “Như con mắt không tự thấy con mắt” — Cái ví dụ này chỉ 
cho tánh bình đăng và vô công dụng của Viên Giác. Tánh Viên Giác tùy duyên hiện ra các 


pháp mà không thủ, không chứng. Cũng như con mắt bình đẳng chiếu soi tất cả vật, mà 
không thấy mình có chiếu soi và bình đẳng. 


33k KK 3 3É K 


4. Phàm phu tùy thuận tánh Viên giác (địa vị thập tín) 


-Này Thiện пат! Tắt cả chúng sanh từ vô thi đến giò, do lầm tưởng có “thật ta và 
vật của ta” гбі sanh lòng thương yêu cái ta và vật của ta, cho nên gặp cảnh nghịch với ta 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thì giận ghét, còn thuậtn với ta thì tham ái, say mê theo cảnh ngũ dục. Chúng chưa 
từng biết thân tâm này là hư vọng, môi niệm sanh diệt luôn luôn, không có thật ta. 


Nếu gặp thiện hữu tri thức dạy bảo, chúng được khai ngộ tánh Viên Giác thanh 
tịnh, hiêu rõ tah6n tâm này là hư von gmỗi niệm sanh diệt không thật có cái ta; lúc bây 
giờ chúng mới tự xác nhận răng: thân tâm này là “trần lao vọng lự”. 


Những người nào đoạn trừ được vĩnh viễn các trần lao vọng lự này, thì ngộ pháp 
giới thanh tịnh, nhưng đối với tánh Viên Giác chưa được tự tại, vì còn bị cái “biết thanh 
tịnh” nó làm chướng ngại, những người như thế thì gọi là kẻ phàm phu tùy thuận tánh 
Viên Giác. 


LƯỢC GIẢI 


Đaon trên (số 3) là đứng về tánh Viên Giác thanh tịnh bình đăng mà nói, nên không có Bồ 
tát và chúng sanh sai khác. Nhưn đứng về phương diện sự tướng tu hành mà luận thì có lớp 
lang tu chứng rõ ràng. Bởi thế nên từ đoạn này (số 4) về sau là nói thức lớp nhập Viên Giác, 
bắt đầu từ vị Thập Tín, Tam Hiền, Thập Thánh và đến quả Phật. 


Đại ý đoạn này, nói hàng Thập Tín tùy t huận tánh Viên Giác - Bởi tất cả chúng sanh từ 
vô thi đến 010 vi mê lầm chấp ta và cảnh vật của ta là chơn thật, cho nên sanh ra tham, sân 
v.v.. Nếu gặp Thiện tri thức dạy bảo, chúng giác ngộ duooc cái “ta” và “cảnh vật của ta” đều 
hư vọng, sanh diệt không thật, thì lúc bấy giờ chúng mới trừ được ngã chấp, đặn gpháp giới 
thanh tịnh. Nhưng, vì còn “biết thanh tịnh”, thế là còn pháp chấp chưa trừ, nên còn chướng 
ngại tánh Viên giác. Vì thế nên gọi là “chúng Phàm phu (vị Thập tín) tùy thuận tánh Viên 
Giác”. 


33k >= K ОК 


5. Bồ tát ở vị Tam hiền, tùy thuận tánh Viên giác 


Này Thiện nam! Tát cả các vị Bồ tát, vì còn chấp cái “biết thanh tịnh” (giác), nên 
chướng ngại tánh Viên giác. Nay tuy đoạn được cái chướng ngại đó (cái biết thanh 
tịnh) nhưng còn trụ ở cái “giác”. Như thế cũng còn сб chấp ở nơi “giác”, nên tánh Viên 
giác vẫn còn bị chướng ngại, không được tự tại. Bởi thế nên gọi là bực Tam hiền bồ tát, 
tùy thuận tánh Viên giác. 


LƯỢC GIẢI 


Các vị Bồ tát này, tuy rời được cái “biết thanh tịnh”, nhưng còn cái “biết giác”. Vì còn 
cái “biết giác” làm chướng ngại, nên tánh Viên giác không được hiên hiện. Đại ý đoạn này 
nói: Bực tam hiền Bồ tát tùy thuận tánh Viên Giác, Tam hiền là: Thập trụ, Thập hạnh và 
Thập hồi hướng. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


жж 


6. Bồ tát lên thánh vị, tùy thuận tánh viên giác 


Này Thiện nam! Nêu còn “biêt” (chiêu) và còn có “giác”, thì đêu còn chướng ngại (vì 
còn năng và sở) 


-Thế nên Bồ tát thường “giác” mà không trụ nơi “giác”, năng chiếu và sở chiếu 
đồng vắng lặng. Bồ tát tự dùn giâm chướng ngại diệt trừ các chướng ngại (dĩ vọng diệt 
vọng), khi các chướng ngại diệt hết, cũng không còn người năng diệt. Thí như có người 
tự mình chặt lấy đầu mình, khi cái đầu đã rụng rồi, thì cũng không có người chặt (nắng 
đoạn). 


Này thiện nam! Tắt cả kinh giáo của Như Lai đều như gnoán tay để chỉ mặt trăng 
Viên giác (chơn lý). Vậy các ông phải biết: đây là ngón tay kinh giáo chớ không phải 
mặt trăng Viên giác. Nếu các ông chỉ сб сһар ngón tay, thì không bao giờ thấy được 
mặt trăng. Những người biết nhơn ngón tay kinh giáo này, mà nhận được mặt trăng 
Viên giác, thì gọi là Bồ tát lên thánh địa, tùy thuận tánh Viên giác. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trên nói Bồ tát ở vị Tam Hiên còn “biết” và còn “giác”. Đên đoạn này nói: Bô tát đã 
lên thánh địa, tuy thường “giác” mà không trụ trước nơi “giác”, vì không còn năng và sở. 
Cũng như người ta tự chặt cái đâu của minh khi cái đâu rụng rôi, thì không có người chặt và 
kẻ bị chặt. 


Tất cả kinh giáo của Phật đều là phương tiện аё chỉ chơn lý (viên giác). Hành giả phải 
nương các pháp phương tiện đề đến chon lý; nếu có chấp nơi phương tiện không bao giờ đến 
chơn lý 


Giáo pháp của Phật cũng như ngón tay chỉ mặt trăng. Người muốn thấy mặt trăng thì phải 
nhơn ngón tay mà xem, khi thấy mặt trăng (chon lý) rôi thì phải quên ngón tay (phương tiện). 


Nếu có chấp nơi ngón tay (phương tiện) thì người ấy không bao giờ thấy mặt trăng chơn lý. 


CÁi thí dụ này giống như trong kinh Lăng Nghiêm, Phật thí dụ “ngón tay chỉ mặt trăng 


V.V.. 


33k =F 3k 3 K K 3É K 


7. Nhu Lai tùy thuận tánh Viên giác 


-Này Thiện nam! Tắt cả sự chướng ngại tức là Cứu kính giác, chánh niệm hay vọng 
niệm đều là giải thoát, trì giới hay phá giới đêu là Niệt bàn; trí huệ hay ngu sỉ cũng đêu 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


là Bát nhã; Bồ tát và ngoại đạo đồng là Bồ đề; Vô minh và chơn như đồng một cảnh 
giới: giới, định, huệ và dâm, nộ (giận) sỉ đều là hạnh thanh tịnh; chúng sanh và quốc độ 
đồng một pháp tánh; địa ngục và thiên đường đều làm Tịnh độ; hữu tình và vô tình đều 
thành Phật đạo; tẤt cả phiền não là rốt ráo giải thoát, vì biển huệ pháp giới chiếu soi cả 
tướng cũng như hư không. Đây gọi là Như Lai tùy thuận tánh Viên giác. 


LƯỢC GIẢI 


Các đoạn trên đã nói: từ vị Thập tín, thì bi cái “Biết tịnh” làm ngai; qua vị Тат Hiền, lại 
bị cái “biệt giác” làm ngại; đên vị Thập thánh, tuy đã Па hêt các ngại, nhun ghãy còn cái 
“thường giác” chưa được viên dung. 


Đoạn này nói về quả vị Phật, đã hoàn toàn nhập Viên giác tánh, thấy tất cả pháp đồng một 
bản thể, nên nói: “các chướng ngại tức là cứu kinh giác, chánh niệm và tà niệm đều là giải 
thoát, phiền não sanh tử tức là Bồ đê, Niệt bàn, trí huệ, ngu si đêu là bát nhã v.v...” 


Bởi thế nên Cổ айс có dạy rằng: “Mê thời Chon như thành vọng tưởng, ngộ thời vọng 
tưởng, tức Chơn như”. 


жжж 


8 Tóm lại 


-Này thiện nam! Các vị Bồ tát và chúng sanh đời sau, chỉ trong tát cả thì giờ không 
khởi vọng, niệm phân biệt, đối với các vọng tâm cũng chẳng сап diệt trừ, ở cảnh vọng 
tưởng, chàng gia thêm phân biệt, ở nơi cảnh không rõ biết, chàng càn phân biệt chơn 
thật, khi nghe đến pháp môn này, không lấy làm lạ lùng và kinh hãi, lại sanh tâm tin 
chắc, hiểu biết rõ ràng, lãnh thọ và phụng trì, thì ta gọi chúng sanh này là người tùy 
thuận tánh Viên giác. 


-Này thiên nam! Các ông phái biét. Những chúng sanh tùy thuận như thế, là đã 
nhiều đời tu hành, từng trồng rất nhiều công đức: “Cúng dường các đức Phật và các vị 
Bồ tát nhiều như sô cát sông Hằng. Ta ân chứng cho những người này sẽ thành tựu 
“nhút thế chủng trí” (Phật trí). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dạy cốt yếu có một câu: “chỉ trong tất cả thì giờ, không khởi vọng niệm, 
v.v.. đó là tùy thuận tánh Viên Giác”. NGhĩa là: nếu trong tất cả thời mà vọng niệm không 
sanh khởi, thì tham, sân, si không sanh; 3 độc không sanh thì 3 nghiệp chẳng tạo, các nghiệp 
không tạo thì chăng còn sanh tử luân hồi; sanh tử đã không thời chon tâm tư hiện, như thế là 
tùy thuận tánh Viên giác. Tỷ như ly nước đục để trên bàn, nếu trong tất cả thì giờ đều được 
yên lặng, không bị chao động, thì tánh nước trong tự hiện. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: “Bát tùy phân biệt” (không theo 
trần cảnh khởi vọng niệm phân biệt). Thật là một pháp tu mau chóng (viên đốn), nếu không 
phải người nhiều kiếp tu hành, đã từng trồng căn lành từ nhiều đời đức Phật, thì không thê 
lãnh thọ nỗi pháp môn này. 


Tóm lại, Phật dạy: Nếu các Bồ tát và chúng sanh đời sau, chỉ trong tất cả thời không khởi 
vọng niệm, cũng khôngcần để tâm diệt trừ vọng niệm v.v.. những chúng sanh thật hành được 
như thé là căn lành của chúng đã trồng sâu từ nhiều đức Phật, và chúng đã nhập được tánh 
Viên giác, sẽ thành quả Phật. 


Ngài Thanh Tịnh Huệ hỏi thứ lớp tu chứng của Như Lai, đến đây Phật trả lời xong hết. 


жокк 


9. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 
Khi йу đức Thế Tôn, muốn tóm lại các nghĩa trên, nên nói bài kệ rằng: 


Thanh Tịnh Ниё! phải biết: 
Viên mãn tánh Bồ đề 
Không còn thủ và chứng, 
Không bồ tát, chúng sanh. 
Giác và khi chưa giác 
Thứ lớp có sai khác: 

Chúng sanh bị “biết” ngại (Thập tín) 
Bồ tát bị “giác” ngại (Tam hiên) 
Thánh Địa hằng vắng lặng (Thập thánh) 
Vì không trụ các tướng, 

Viên mãn quả Đại giác, 

Nên gọi “khắp tùy thuận” (Phật) 
Các chúng sanh đời sau, 

Tâm chẳng sanh hư vọng, 

Ta nói chúng sanh này, 

Hiện đời là Bồ tát 
Vì cúng dường chư Phật, 

Công đức đã viên mãn 
Tuy có nhiều phương tiện, 
Cũng đều tùy thuận Giác. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý bài kệ này Phật dạy: Tánh Viên Giác không có thủ và chứng, không Bồ tát và 
chúng sanh. Nhưng về thứ lớp tu hành thì có phân biệt ra Tín vị, Hiền vị, Thánh vị, và Phật 
vị. Nếu như chúng sanh nào tâm chắng sanh vọng tưởng, là Bồ tát hiện tại, vì chúng sanh 
này đã trồng công đức từ hằng sa chư Phật. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Pháp môn tu tuy có nhiều và thứ lớp chứng đạo có sai khá,c nhưng cũng đều về tánh Viên 
giác. 
Trong chương Thanh Tịnh Huệ này, Ngài Thanh Tịnh Huê hỏiPhật thứ lớp tu chứng như 


thế nào? Phật trả lời có hai phần: 


1. Đứng về lý tánh Viên giác та nói,thì không có bồ tát và chúng sanh, không thủ và không 
chứng. 


2. Về sự tướng tu hành, thì có thứ lớp sai khác. Như về Tín vị thì bị cái “biết” (giả” làm ngại; 
ở về Hiên vi thì còn bị cái “giác” làm ngại; vào Thánh vị tuy được tịch diệt nhưng chưa được 
viên mãn. 


Tóm lại, Phậtdạy một câu “néu người đối với tất cả thời, không khởi vọng niệm, thì được 
tùy thuận tánh Viên giác”. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


BÀI THỨ BẢY 


УП. CHƯƠNG OAI ĐỨC TỰ TẠI 
1. Ngài Oai Đức Tự tại Bồ tát hỏi Phật 
2. Phật khen ngài Oai Đức Tự tại Bồ tát 
3. Phật dạy: Cảnh “Viên giác” không hai, nhưng 
phương tiện vào có nhiều đường 
4. Tu pháp “Xa ma tha”. 
5. Tu pháp “Tam ma bát đề” 
6. Tu pháp “thiền na”. 
7. Tu pháp phương tiện này lợi ích rất lớn, 
8. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. 


УП. CHƯƠNG OAI ĐỨC TỰ TẠI 


1. Ngài Oai Đức Tự tại Bồ tát hỏi Phật 


Khi ấy Ngài Oai Đức tự tại Bồ tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của 
Phật ba vòng rồi chắp tay kính cần, đảnh lễ đưới chân Phật và quỳ thăng bạch ràng: 


-Bạch đức Đại bi Thế Tôn, xin NGài vì chúng con, phân biệt chỉ dạy “phương tiện 
để nhập Viên giác tánh” của Phật mà giác tâm được quanh minh, chẳng nhơn tu hành 
mà уап được lợi ích lớn. 


Bạch đức Thế Tôn, thí như cái thành lớn (Viên giác) có bốn cửa (các phương tiện), 
hành giả muôn vào cửa nào cũng được, dâu phải chỉ có một con đường. 


Cũng thế, các vị Bồ tát tu hành, làm trang nghiêm cõi Phật và thành đạo Bồ đề 
đâu phải chỉ có một phương tiện. Cúi xin đức Thế Tôn vì chúng con chỉ dạy các 
phương tiện tu hành và thứ lớp làm sao, để các vị Bồ tát trong pháp hội này và chúng 
sannh đời sau cầu pháp Đại thùa, đều được khai ngộ và mau vào biền Đại tịch diệt (viên 
giác) của Như Lai. 


Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ tát thưa thỉnh như vậy 3 lần, chắp tay kính cần, lễ Phật rồi trở 
lui. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: Thành Viên Giác không hai, nhưng cửa phương tiện đi vào rất 
nhiêu. Xin Phật vì các vị Bồ tát hiện tại và chúng sanh đời sau tu Đại thừa, chỉ dạy các 
phương tiện và thứ lớp tu hành như thê nào, đê hành giả mau được vào thành Viên Giác. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Kinh Lăng Nghiêm chép: “Quy nguyện tánh vô nhị, phương tiện hữu đa môn”. (Trở về 
tánh “Bản nguyên” thì không hai, nhưng phương tiện đi vào lại có nhiêu cửa). 


(1) Viên âm (là tiếng tròn): Tiếng nói của Phật đầy đủ ý nghĩa, tùy theo trình độ của người cao thấp đều 
được ёо ngộ. 


2. Phật khen Ngài Oai Đức Tự Tại bồ tát 
Khi đó đức Thế Tôn khen Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ tát và dạy rằng: 


-Này Thiện nam, quý lắm! Ông vì các vị Bồ tát hiện tại và chúng sanh đời sau, 
thưa hỏi Như Lai vë các phương t іёп tu hành. ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông 
chỉ dạy. 


Khi đó Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ tát cùng với đại chúng cùng yên lặng, chăm chú và 
hoan hỷ nghe lời Phật chỉ giáo. 


3. Phật dạy: Cảnh “Viên giác” không hai nhưng phương tiện vào có 
nhiêu đường 


-Này Thiện Nam! Tánh viên giác nhiệm mầu vô thượng này, nó trùm khắp cả 10 
phương và sanh ra chư Phật cùng tất cả các pháp. Bởi tất cả chúng sanh cùng với chư 
Phật đồng một bản thể bình đẳng không khác, nên người tu hành khi đã trở về tánh 
Viên Giác, thì thật ra không có hai nơi; song những phương tiện để nhập Viên giác lại 
có vô lượng 


Vì trình độ của chúng sanh không đồng, nên các phương tiện trở về tánh Viên 
Giác có sai khác, nhưng không ngoài ba phương tiện sau này. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: “viên giác không hai, song phương tiện tu hành để nhập Viên 
Giác thì có nhiêu pháp. Nhưng không ngoài ba pháp môn là: Chỉ, Quán và Chỉ Quán song tu 
ở đây. 


4. Tu pháp “Xa ma tha” (tứ là tu chỉ hoặc gọi là tu định) 


-Này Thiện nam! Nếu các Bồ tát ngộ được Viên Giác thanh tịnh rồi, thì y theo tâm 
Viên Giác thanh tịnh này mà giữ cái hạnh yên lặng và lóng các vọng niệm. KHÍ các giác 
quan vọng thức phiền động đã lặng rồi, thì trí huệ thanh tịnh phát sanh. Lúc bấy giờ 
cái thân tâm hư vọng sanh diệt như khách và nhiễm ô như bụi này, từ đây diệt hết. Khi 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


đó trong nội tâm của hành giả sanh ra vắng lặng và nhẹ nhàng thư thới (tịch tịnh khinh 
an) nên chư Phật trong mười phương thê giới đêu hiện ra trong tâm của hành giả, rât 
rõ ràng như bóng hiện trong gương. PHương tiện tu hành như thê, gọi là “Xa ma tha” 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật nói: “Bồ tát khi ngộ được tánh Viên giác thanht inh rồi, thì dùng 
tâm thanh tịnh này đề lóng các phiền não vọng thức. Khi các căn сап phiền não đã lóng đứng 
rồi, thì trí huệ thanh tịnh phát sanh. Lúc bấy giờ hành giả quan sát lại thân tâm hư vọng như 
khách, huyễn hóa lăng xăng như bụi đều diệt hết (ngã, pháp không còn). 


Bởi các vọng hoặc nhiễm ô đã diệt hết, tâm được thanh tịnh, nên 10 phương chư Phật 
hiện ra trong tâm của hành giả. Cũng như ly nước được lóng trong, thì các bóng ngoài hiện 
trung” (nêu tâm chúng sanh được thanh tịnh, thì bóng Bô Đê tự hiện vào) 


Lưu ý: Trong kinh nhày nói: “Chỉ, quán”, không đông với “Chỉ, quán” của Tiêu thừa. 
Vì “Chỉ, quanl” của Tiêu thừa là phải dùng phương tiện của bên ngoài đê tu. Còn lôi “chỉ, 
quán” của Đại thừa là xứng theo bản thê của chơn tâm mà “chỉ” và “quán”, nên có phân cao 
siêu hơn. 


5. Tu pháp “Tam ma bát đề” (tức là tu quán, hoặc gọi tu huệ) 


-Này THiện nam! Nếu các Bồ tát ngộ được Viên Giác thanh tịnh rồi, thì y theo 
tâm Viên Giác thanh tịnh mà quán sát tâm tánh, thân căn và trần cảnh này đều là vật 
huyễn hóa. Lúc bấy giờ Bồ tát khởi ra cái trí như huyễn để trừ các pháp như huyễn; 
làm các hạnh như huyễn để hóa độ chúng sanh như huyễn. Bởi bồ tát tu pháp quán 
như huyễn này, nên phát đại bi tâm” thương xót cứu khó tất cả chúng sanh mà vẫn 
nhẹ nhàng thư thới (đại bi khinh an) không tham trước luyến ái nơi chúng sanh. 


Tắt cả Bồ tát, đều у theo pháp quán như huyễn này mà tu hành, lần lần tăng tiến. 
Ban đầu quán cảnh là huyễn, nhưng người quán chưa phải huyễn; sau người quán cũng 
là huyễn và cuối cùng hoàn toàn xa lìa các tướng huyễn (lúc bấy giờ cái phi huyễn hiện 
ra). Thế là Bồ tát đã hoàn thành được pháp. quán mâu nhiệm này. Bồ tắt lần lượt tién 
tu, cũng như đất làm cho mầm mộng lần hồi được sanh trưởng. Phương tiện tu như 
thế, gọi là “Tam ma bát đề”. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật dạy: “Khi bó tát ngó duoc Vién giác thanh tinh rồi, y nơi tâm Viên 
giác này mà quán các pháp,nào căn, trần và thức đều là huyễn hóa. Lúc bấy giò Bồ tát khói 
cái trí như huyễn để diệt các vô minh phiền não như һиуёп, tu các hạnh như huyễn, đề hóa độ 
chúng sanh như huyển. Đến khi các huyễn cảnh đã không, huyễn trí cũng hết, nào tâm, cảnh, 
năng sở đều tiêu, hoàn toàn ха lia các huyễn tướng rồi, thì tánh Viên giác phi huyền hiện ra. 
Như tiếng ồn của học trò hết tiếng, gõ bảng của thây giáo thôi, lúc bấy giờ cảnh yên tịnh hiện 
Ta. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thí như người ngủ, chiêm báo thấy giặc bao vây, đem bệnh diệt trừ v.v.. Khi giặc trong 
chiêm bao tan (cảnh huyền hêt) binh lính hêt (Ingười quán huyền không) và tâm chiêm bao 
cũng không còn (huyễn trí hết) thì tâm giác ngộ tự nhiên hiện vậy (Viên giác hiện) 


Bồ tát y theo tánh Viên giác tu pháp quán như huyën này, từ chỗ cạn đến chỗ sâu, ly 
được một phân huyền tức là chứng được một phân giác. Cũng như cái mâm chôi, у nơi đât 
та lân hôi nảy nở. 


Kinh này Phật dạy tu pháp quán như huyễn, giống như kinh Kim Cang Phật dạy: 


Nhứt thế hữu vi pháp 
Như mộng huyễn bào ảnh 
Như lộ, điệc như điển 
Ưng tác như thị quán 


Nghĩa là: 


Nên quán như thế này: 
Cái gì có làm ra 
Đều như mộng, huyễn, bọt 
Như bóng, sương và chớp 


Lưu ý: Nhờ pháp “chỉ” mới dừng đứng các vọng niệm đương khởi và sẽ khởi bên 
trong. KHI vọng niệm không còn khởi, thì “chơn tánh” tự hiện bày. 


Nhờ pháp “ Quán” mới rõ các cảnh hiện tiền như huyễn, để đối trị âm thanh luyén thân, cảnh và xa lia 
ngã châp, pháp châp. Khi ngã pháp hêt thì Viên Giác hiện ra 


Bồ tát phát tâm Đại bi: Bồ tát nhận thấy tất cả chúng sanh cùng với mình đồng một bản thé chon như 
bình đăng không hay không khác. Vì thê mà Вб tát phá tâm thương xót tât cả chúng sanh, nên gọi là “Đại bị 
tâm” 


Bồ tát rộng độ chúng sanh, mà không thấy chấp có mình năng độ và người được độ. Bởi không chấp 
tướng “ngã, nhon,” như thê, nên Bô tát làm không biệt bao nhiêu việc lành, độ vô sô chúng sanh mà tâm vân 
nhẹ nhàng thư thái (kinh an). 


6. Tu pháp “Thiền na” (tức là chỉ, quán đồng thời tu, hay gọi là Định 
huệ song tu) 


-Này Thiện nam! Nếu các Bồ tát ngộ được Viên giác thanh tịnh tâm rồi, thì y như 
tâm Viên gaíc này mà tu: Không chấp thủ pháp “Quán như һиуёп”, và pháp “chỉ tịch 
tịnh”. Bồ tất rõ biềt thân tâm này đều là vật ngăn ngại, còn tánh Viên Giác (vô tri giác 
minh) thì không bị các vật làm chướng ngại, lại còn siêu vượt ra ngoài những cảnh 
chướng ngại (sanh tử) và không chướng ngại (чё һап); nó vẫn thọ giới dụng thế giới 
và thân tâm ở trong cõi trần này, mà không bị cảnh trần ràng buộc, mặc dù phiền não 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


hay Niết bàn cũng không làm lưu ngại nó được. Thí như tiếng “boong” của chuông, tuy 
ở nơi chuông mà vần thoát ra ngoài chuông. 


Bồ tát lúc bấy giờ, ở nơi nội tâm được vắng lặng. Rất nhẹ nhàng thư thái, nào ngã, 
nhon chúng sanh, thọ mạng, bón tướng đêu chăng còn và được tùy thuận cảnh giới Viên 
giác tich tịnh mâu nhiệm. Bô tát tu pháp phương tiện này, gọi là tu “Thiên na”. 


LƯỢC GIẢI 


Thiền na Tàu dịch là “Tính lự”. Chữ “Tính” tức là “chỉ” (Định). Chữ “Lự” tức là 
“Quán” (huệ). 


-Pháp Xa ma tha” thì tu về “Chỉ là Định 
-Pháp “Tam ma bát đề” tu về “Quán” là huệ 
-Pháp ““Thiền na” này chỉ và Quán đều tu, khiến cho Định và Huệ được quân bình. 


Đại ý đoạn này nói: Bồ tát khi ngộ được tâm viên giác thanh tịnh rồi, y theo tâm này mà 
tu, không dùng pháp “Chỉ” và “Quán”. Bồ tát rõ biết thân tâm này đều là vật chướng ngại, 
mà tánh Viên giác không chướng ngại. Mặc dù thọ dụng thân này, tâm này và thế giới trần 
cảnh này, mà tánh Viên giác уап hoàn toàn siêu vượt ra ngoài các cảnh chướng ngại và không 
chướng ngại, cho đến phiền não hay Niết bàn cũng không lưu ngại nó được. Cũng như tiếng 
“boong” của chuông, vượt ra ngoài chuông. 


Khi đó Bồ tát diệt hết bốn tướng (ngã, nhơn, chúng sanh, thọ mạng), nhập vào cảnh giới 
Viên giác. ВО tát tu phương tiện này gọi là tu “Thiên na”. 


7. Tu pháp phương tiện này lợi ích rất lớn 


-Này thiện nam! BA pháp môn này, đều là phương tiện аё nhập Viên giác tánh. 
Mười phương các đức Phật đều nhơn phương tiện này mà được thành Phật. Mười 
phương các vị Bồ tát, tu các phương tiện hoặc đồng hay khác, nhưng cũng đều v ba 
pháp môn này mà được chứng ngộ hay thành Viên giác. 


-Này Thiện nam! Giả sử có người tu theo đạo Phật, hoá độ được muôn ức vị А La 


Hán và Bích Chi Phật, nhưng lợi ích không bằng có người chỉ trong giây phút tùy thuận 
và tu tập pháp môn Viên giác vô ngại này. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


BA pháp môn “chỉ, quán và chỉ quán song ty” này là cái phương tiện dë nhập Viên giác 
tánh . TÁt cả chư Phật và Bồ tát cũng đều y theo ba pháp môn này mà được thành đạo chứng 
quả. 


Những người giáo hóa ngàn muôn ức Thinh văn và Duyên giác tuy nhiều, nhưng thuộc 
vê Tiêu t hừa quả, nên sự lợi ích không băng người trong giây phút, tùy thuận tánh Viên 
giác. Vì tùy thuận tánh Viên Giác tức là vào cảnh giới Phật, nên lợi ích lớn hơn. 


8. Phật nói bài kệ tóm l ai nghĩa trên 
Khi đó Đức Thé tôn muốn tóm lại các nghĩa trên, nên nói bài kệ rằng: 


Oai Đức! Ông nên biết: 

Viên giác tánh không hai, 
Phương tiện tu có nhiều. 
Như Lai tóm chỉ bày 
KHông ngoài ba pháp này: 

Tu pháp “chỉ” vắng lặng 
Như bóng chiếu trong gương. 
Tu pháp “Quán” như huyễn 
Như mộng (mầm, chồi) lần lần lớn 

Chỉ, Quán đồng thời tu, 

Như tiếng “boong” của chuông. 
Ba pháp môn mầu nhiệm, 
Đều tùy thuận Viên giác. 

Mười phương các đức Phật, 
Và các đại bồ tát, 
Nhơn đây được thành đạo 
Ba pháp, chứng hoàn toàn 
Là rốt ráo Niết bàn 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý bài kệ này Phật nói: Tánh viên giác không hai, nhưng các phương tiện tu hành có 
VÔ SỐ. Song, không ngoài 3 pháp môn là: Chỉ, Quán và Chỉ Quán song tu. Các Đức Phật và 
các vị Bồ tát cũng đều y ba pháp này mà được thành đạo. Chứng 3 pháp này được hoàn toàn 
thì rốt ráo quả Niết bàn. 


Ba pháp môn này cũng đều gọi là ba pháp “Chỉ” hay ba pháp “Quán” 
1. Ха ma tha là “thể chơn chỉ”, tức là “không quán”, y theo chơn đề mà tu 


2. Ta ma bát đề là “phương tiện tùy duyên chỉ” tức là “giả quán”, y theo tục đề dé mà 
tu. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


3. Thiền na là “nhị biên phân biệt chỉ”, tức là “trung quán”, y theo trung йё dé mà tu. 


Nếu phân tách mà nói, thì ba phap Chỉ gọi là “Ха ma tha”, còn ba pháp Quán gọi là 
“Tam ma bát đê”. Chỉ và Quán không hai gọi là “Thiên na”. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 
BÀI THỨ TÁM 
УШ. CHƯƠNG BIỆN ÂM 
1. Ngài Biện Âm Bồ tát hỏi Phật 
2. Phật khen ngài Biện Am Во tát 
3. Phật dạy 25 pháp tu (25 luân) 


4. Tóm lại 
5. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 


УШ. CHƯƠNG BIỆN ÂM 


1. Ngài Biện Âm bồ tát hỏi Phật 


Khi đó NGài Biện Âm bó tát ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba 
vòng, rôi lay Phật và quỳ thăng bạch răng: 


-Bạch đức Đại bi Thế Tôn, vừa rồi Ngài dạy ba pháp môn tu hành như thế, rất là 
hy hữu. 


Nhưng các vị Bồ tát, khi muốn nhập Viên giác, đối với ba pháp môn phương tiện 
này, có mây cách tu tập? 


Cúi xin đức Thế Tôn, vì cả đại chúng hiện tại và chúng sanh đời sau, phương tiện 
mở bày, khiến cho chúng con đều ngộ được tướng chơn thật (viên giác). 


Thư thỉnh như vậy 3 lần, rồi Ngài Biện Âm kính сап lay Phật và trở lui. 


LƯỢC GIẢI 


Vừa rồi ở chương Oai Đức Tự tại, Phật dạy có 3 pháp môn tu là “Chỉ, quán và chỉ quán 
song tu”, rât rõ ràng. 


Đến chương này Ngài Biện Âm Bồ tát lại hỏi thêm ba pháp môn phương tiện tren, có 


máy cách tu. Nghĩa là mỗi người chỉ tu một pháp hay cả ba pháp? Ba pháp này tu đồng thời 
hay có trước sau? Phải theo thứ lớp tu hay vượt qua thứ lớp? 


2. Phật khen Ngài Biên Âm Bồ tát 


Khi đó đức Thế Tôn khen ngài Biện Âm bó tát và dạy rằng: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


-Này Thiện nam, quý lắm! ông vì đại chúng hiện tại và chúng sanh đời sau, thưa 
hỏi Như Lai có bao nhiêu cách tu tập. ông nên chăm chú nghe, Như Lai sẽ vì các ông 
mà chỉ giáo. 


Khi đó NGài Biện Âm bồ tát, cùng với Đại chúng dồng yên lặng và hoan hỷ nghe lời 
Phật dạy bảo. 


3. Phật dạy 25 pháp tu 


-Này Thiện nam! Tánh Viên giác thanh tịnh của tất cả Như Lai, vốn không có 
pháp bị tu và người tu tập. Song vì các vị Bồ tát hiện tại và chúng sanh đời sau, chưa 
nhập được Viên giác, còn phải phương tiện dùng huyễn pháp để tu tập; vì thế nên chia 
ra có 25 cách tu như sau: 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: Xứng về tánh “Viên giác thanh tịnh” thì không có người tu và pháp 
dë tu. Song vì chúng sanh chưa giác ngộ, còn phải dùng phương tiện tu tập, vì thê nên Phật 
chia ra có 25 pháp môn tu. 


Tuy chia ra 25 pháp môn tu, nhưng vẫn y theo 3 pháp là “Chỉ quán và Chỉ quán đồng 
thời tu” mà Phật đã dạy ở chương trước. Có khi tu chung hai pháp, ba pháp, mà có lúc lại 
riêng từng pháp một, hoặc tu trước, hoặc tu sau, tùy theo trình độ của chúng sanh xây qua trở 
lại thành 25 pháp; song tu pháp nào cũng đều chứng nhập được viên giác. 


1. Riêng tu một pháp “ха ma tha” (tu định) 


-Này Thiện nam! Nếu có Bồ tát giữ tâm rất vắng lặng, nhờ sức vắng lặng này, mà 
đoạn các phiền não, dược vĩnh viễn thành tựu rốt ráo tánh Viên giác, thì vị Bồ tát ấy lúc 
bấy giờ chẳng rời chỗ ngồi mà vẫn nhập được Niết bàn, Bồ tát tu như thế, gọi là chỉ tu 
một pháp “Ха ma tha” (tu chỉ”. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này nói Bồ tát riêng tu một pháp “Chỉ”. Bồ tát giữ gìn tâm trạng rất tỉnh tịch, nên 


phiền não không sanh, đó là tu pháp “Chỉ”. Nhờ thế mà Bồ tát được rốt ráo thành tựu tánh 
“Viên giác”, dàng quả Niêt bàn của Chư Phật. 


2. Riêng tu một pháp “Tam ma bát йё” (tu huệ) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


-Này Thiện пат! Nếu có Bồ tát chỉ tu pháp quán “như huyễn”, và nhờ sức Phật 
gia hộ, nên Bồ tát ấy biến hóa ra được thế giới, thì mặc dù Bồ tát làm các diệu dụng độ 
sanh (tu quán), đầy đủ công hạnh màu nhiệm của Bồ tát; nhưng vẫn không mắt niệm 
tịch tịnh (Định) và Huệ yên lặng (Huệ) của Đà La Ni (Viên giác). Bồ tát tu như thế, gọi 
là riêng tu một pháp “Tam ma bát đề”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát riêng tu một pháp “Quán”. Bồ tát khi tu pháp quán như huyën, và 
nhờ thần lực của Phật, nên bién hiện thế giới ué độ thành Tịnh độ, biến địa ngục trở thành 
Thiên cung, vì các pháp đều như huyễn như hóa. Tu như t hé là tu “Quán”. Bồ tát mặc dù 
làm đủ công hạnh lợi tha, mà không rời bản t hé thường tịch (Định) và thường chiếu (huệ) 
của tánh viên giác. 


Chữ “Đà la ni” ở chương này, đồng với chữ “đà la ni” trong chương Văn t hù, tức là 
biệt danh của tánh Viên giác, như trong chương VAn thù chép: “Có pháp Đại Đà La Ni gọi là 
Viên giác” 


3. Riêng tu pháp “Thiền na” (định, huệ đồng tu) 


-Này Thiện пат! Nếu có Bồ tát chỉ diệt các huyễn, không chấp thủ tác dụng, riêng 
đoạn các phiên não, khi phiên não đoạn hêt rôi, thì chứng được thật tướng, Bô tát tu 
như thê, gọi là riêng tu pháp “Thiên na” (chỉ, Quán song tu). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát đồng thời tu các “chỉ” và “quán”. Bồ tát “chỉ diệc các huyền”, tức 
là không dùng “Та ma bát đề” như đã nói ở trước (không tu quán như huyễn); “không chấp 
thủ tác dụng” tức là không tu “xa ma tha” như dã nói ở trước (không tu chỉ); “riêng đoạn 
phiền não” tức là tu “Thiền na” (Chỉ, quán song tu). Hi đoạn hết phiền não thì Bồ tát chứng 
đặng thật tướng, tức là tu “thiền na” mà nhập viên giác tánh. 


4. Trước tu “dinh” sau tu “huệ” 
-Này Thiện nam! Nếu có Bồ tát trước giữ gìn nơi rất tịnh (chỉ) sau dung tịnh huệ 


(huệ yên tịnh) chiếu soi các pháp như huyễn như hóa, lúc bấy giờ khởi ra hạnh Bồ tát. 
Во tát tu như htê, gọi là trước tu “Xa ma tha” (chỉ) sau tu “Tam ma bát dë” (Quán) 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Đoạn này nói Bồ tát trước tu “Chỉ” sau tu “Quán” - Bồ tát trước giữ tâm rất tịnh là tu 
“chỉ”, rôi dùng trí huệ yên tịnh mà chiêu soi các pháp như huyền là tu “Quán”. Lúc bây giờ 
ВО tát trên thì câu đạo Phật, dưới hóa độ chúng sanh, đó là thực hành Bô tát hạnh. 


5. Trước tu “định” sau “định,huệ đồng thời tu” 


-Này Thiện nam! Nếu có Bồ tát, dùng, trí huệ yên tịnh, chứng dàng htê tánh rất 
tịnh, rôì đoạn các phiên não, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử. Bô tát tu như thê, gọi là trước tu 
“xa ma tha” (chỉ) sau tu “thiên na” (chỉ, quán song tu) 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước tu “Chỉ sau “chỉ, Quán song tu” - Bồ tát dùng trí huệ yên 
tịnh, chứng được tánh rât tịnh là tu “chỉ”, đoạn hêt các phiên não, vĩnh viên ra khỏi sanh tử 
luân hôi là “chỉ, quán song tu”. 


6. Trước tu “Định”, thứ tu “Huệ, sau “Định, Huệ song tu” 


-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát, dùng trí huệ thanh tịnh, lấy sức huyễn hóa biến 
hiện ra các hình thức, để hóa độ chúng sanh; sau đoạn các phiền não, rồi nhập vào cảnh 
giới tịch diệt. Bồ tát tu như thế, gọi là trước tu “xa ma tha” (chỉ) thứ tu “tam ma bắt 

đề” (quán) sau tu “Thiền na” (Chỉ, quán song tu). 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này nói Bồ tát trướ ctu “chỉ”, thứ tu (quán), sau “chỉ, quán song tu”. -BÒ tát dùng 


trí huệ thanh tịnh là tu “chỉ”, láy sức như huyền mà biến hiện ra nhiều hình thức đề độ chúng 
sanh là tu “Quán”. Sau Bồ tát đoạn phiền não rồi vào tịch diệt là “chỉ, quán song tu”. 


7. Trước tu “Định” thứ “Định, Huệ song tu”, sau tu “huệ” 
-Này Thiện nam! Nêu có Bô tát dùng sức rât tịnh, đoạn các phiên não rôi, sau 


khởi cái hạnh thanh tịnh mầu nhiệm của Bồ tát, để độ các chúng sanh. Bồ tát tu như 
thế, gọi là trước tu “Xa ma tha”, thứ tu “Thiền na”, sau tu “Tam ma bát đề”. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đoạn này nói Bồ tát trước tu “Chỉ”, thứ “chỉ, quán song tu”, sau tu “Quán” - Bồ tát 
trước tu “chỉ” được råt tịnh, rồi tiến tu “Thiền na” (Chỉ, quán song tu) để đoạn phiền não. 
Khi phiền não hết rồi thì Bồ tát vào trần lao độ sanh, đặng diệu hạnh tự tại vô ngại, không 
còn lo sợ nhiễm trước. 


` 


8. Trước tu “Định”, sau đồng thời tu “Huệ” và “Định, Huệ song tu” 


-Này Thiện nam! Nếu có Bồ tát dùng sức rất tịnh của tâm, đoạn trừ phiền não và 
dựng lập thê giới, hóa độ chúng sanh. Во tát tu như thê, gọi là trước tu “Xa та tha” 


À» 


sau đồng thời tu “Tam ma bát đề” và “Thiền na”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước tu “Chỉ”, sau đồng thời tu “Quán” và “Chỉ, Quán song tu” - 
Bô tát dùng sức rât tịnh là tu “Chỉ”, đoạn trừ các phiên não là tu “Thiên Na”, dụng lập thê 
giới và hóa độ chúng sanh là tu “Quán” 


9. TRước đồng thời tu “Định” và “Huệ” sau “Định, Huệ song tu” 


-Này Thiện nam: Nếu có Bồ tát dùng sức rất tịnh, giúp cho việc biến hóa, sau 
đoạn các phiền não. Bồ tát кч như thế, gọi là trước đồng thời tu “Xa ma tha” và “Tam 
ma bát đề” sau tu “Thiền na”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói ВО tát trước đông thời tu “Chỉ” và “Quán” sau “Chỉ, Quán song tu”. ВО 
tát dùng sức rât tịnh là tu “chỉ” giúp việc biên hóa là tu “Quán”, sau đoạn phiên não là “Chỉ, 
Quán song tu”. 


10. Trước đồng thời tu “Định” và “Định, Huệ song tu” sau tu “huệ” 
-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức rất tịnh, giúp cho tịch diệt; sau rồi khởi 


tác dụng, biến hóa thế giới. Bồ tát tu như thế, gọi là trước đồng thời tu “xa ma tha” 
“Thiên na”, sau tu “Tam ma bát đê” 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đoạn này nói Bồ tát trước đồng thời tu “Chỉ” và “Chỉ, Quán song tu”, sau tu “Quán”. - 
Bồ tát dùng sức rất tịnh, để đoạn phiền não, mà vẫn giữ tịch diệt, tức là đồng thời tu “Chỉ” và 
tu “Thiền na”. Sau dùng diệu hạnh của bồ tát ra thé giới hóa độ chúng sanh, tức là tu 
“Quán”. Từ pháp tu thứ tư, đến pháp tu thứ mười này cộng 7 pháp đều là trước tu “Chỉ”. 


11. Trước tu “huệ” sau tu “Định” 
-Này Thiện nam! Nếu có Bồ tát dùng sức biến hóa tùy thuận theo các chúng sanh 


dé hóa độ, mà vẫn giữ tánh rát tịnh Bồ tát tu như thế, gọi là trước tu “Tam ma bát đề”, 
sau tu “Xa ma tha” 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước tu “Quán”. Sau tu “Chỉ”. — Bồ tát dùng sức bién hóa, tùy 
thuận theo các chúng sanh đê hóa độ là tu “Quán”, mà vân giữ tánh rât tịnh là tu “chỉ”. 


12. Trước tu “huệ” sau “Định, Huệ song tu” 
-Này Thiện nam! Nêu có bô tát, dùng sức biên hóa, hoá hiện ra các cảnh giới mà 


vẫn giữ ky diệt (vắng lặng). Bồ tát tu như thế gọi là trước tu “Тат ma bát đề” sau tu 
“thiền na” 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này nói Bồ tát tu trước “Quán” sau “Chỉ, quán song tu”. - Bồ tát dùng sức biến 


hóa là tu “Quán”, biến ra các cảnh giới, để hóa độ chúng sanh mà vẫn giữ tịch diệt, thế là 
“Chỉ, Quán song tu”. 


13. Trước tu “Ниё” thr tu “Định” sau “Định, Huệ song tu” 
-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức biến hóa, làm các Phật sự mà vẫn ở yên 


nơi tich tịnh, đoạn các phiền não, Bồ tát tu như thế, gọi là trước tu “Tam ma bát đề” 
thứ tu “Xa ma tha” sau tu “thiền na”. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đoạn này nói ВО tát trước tu “Quán” thứ tu “chỉ”, sau “chỉ, quán song tu”. - Вӧ tát dùng 
sức biên hóa làm các Phật sự là tu “Quán”, yên ở chỗ văng lặng là tu “chỉ”, đoạn phiên não là 
“Chỉ quán song tư” 


14. Trước tu “huệ” thứ “Định, Huệ đồng thời tu” sau tu “Định” 


-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức biến hóa, làm các việc không ngại, đoạn 
các phiên não và an trụ nơi rât tịnh. Во tát tu như t hê gọi là trước tu “Tam ma bát dë” 
thứ tu “Thiên na”, sau tu “Xa ma tha “ 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói ВО tát trước tu “Quán”, thứ “chỉ, quán song tu”, sau tu “Chỉ”. - ВО tát 
dùng sức biên hóa làm các việc vô ngại là tu “Quán”, đoạn các phiên não là “Chỉ, Quán song 
tu”, an trụ nơi rât tịnh là tu “Chỉ”. 


15. Trước tu “Huệ” sau đồng thời tu “định” và “định, huệ song tu” 


-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức biến hóa làm các phương tiện và tùy 
thuận hai pháp: rất tịnh (chỉ) và tịch diệt (thiền na). Bồ tát ш như thế, gọi là trước tu 
“Tam ma bát đề” sau đồng thời tu “Xa ma tha” và “Thiền na” 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước tu “Quán”, sau đồng thời tu “chỉ” và “chỉ, quán song tu”. 
Bồ tát dùng sức biến hóa làm các phương tiện là tu “Quán”, tùy thuận tánh rất tịnh là tu “chỉ”, 
và tùy thuận tịch diệt là “Chỉ, quán song tu”. 


16. Trước đồng thời tu “huệ” và “Định” sau tu “Thiền na” (định, huệ song tu) 
-Này thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức biến hóa, khởi ra các công dụng, giúp cho 


tánh rất tịnh, sau đoạn các phiền não. Bồ tát tu như thế, gọi là trước đồng thời tu “Tam 
ma bát đề” và “Xa ma tha”, sau tu “Thiền na”. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đoạn này nói Bô tát trước đông thời tu “Quán” và “chỉ” sau, sau “chỉ, Quán song tu”. — 
ВО tát dùng sức biên hóa, khởi ra các công dụng là tu “Quán”, giúp cho tánh rât tịnh là tu 
“chỉ”, sau đoạn các phiên não là “chỉ, quán song tu”. 


17. Trước đồng thời tu “Huệ” và “Định, Huệ song tu”, sau tu “Định”. 


-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức biến hóa, giúp với tịch diệt, sau an trụ 
nơi tánh định thanh tịnh, không do tạo tác. Bồ tát tu như thê, gọi là trước đồng thời tu 
“Tam ma bát dë” và “thiên na”, sau tu “xa ma tha”. 


LƯỢC GIẢI 

Đoạn này nói Bồ tát trước đồng thời tu “Quán” và “chỉ, Quán song tu”, sau tu “chỉ”. - 
ВО tát dùgn sức biên hóa là tu “Quán”, giúp với tịch diện là “Chỉ, quán song tu”, sau an trụ 
nơi tánh định thanh tịnh sẵn có, không do tạo tác, là tu “chỉ”. 

CÂu “TÁnh Định thanh tịnh không do tạo tác” là chỉ cho “tu tánh chơn định” sẵn có và 


thanh tịnh, không do tạo tác mà thành, cũng không phải dụng công tu tập mà được, xưa nay 
nó vẫn thanh tịnh. 


18. Trước “Định, Huệ song tu” sau tu “dinh” 
-Này thiện пат! Nếu có Bồ tát dùng sức tịch diệt (vắng lặng) khởi hạnh rát inh, 


rồi anh trụ nơi thanh tịnh. Bồ tát tu như thế, gọi là trước tu “Thiền na”, sau tu “Xa ma 
tha”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước “Chỉ, quán song tu” sau tu “chỉ”. - Bồ tát dùng sức tịch diệt, 
khởi tánh rât nh là “chỉ quán song tu”m rôi anh trụ nơi thanh tịnh là tu “chi”. 


19. Trước “Định, Huệ song tu” sau tu “huỆệ”. 
-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức tịch diệt, khởi ra tác dụng, tuy đối các 


cảnh, mà vẫn tùy thuận nơi tịch tịnh. Bồ tát tu như thé gọi là trước tu “Thiền na”, sau 
tu “Tam ma bát đê”. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đoạn này nói Bồ tát trước “Chỉ quán song tu”, sau tu “Quán”. - Bồ tát dùng sức tịch 
diệt khởi ra tác dụng độ sanh là “Chỉ, quán song tu”. Mặc dù bô tát làm các hạnh lợi sanh mà 
vân tùy thuận nơi tịch tịnh là tu “Quán”. 


20. Trước “Định, Huệ song tu” thw tu “Định” sau tu “hu” 
-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức tịch diệt, quán tự tánh các chúng sanh, 


an trụ nơi Định, mà vẫn biến hóa các pháp để độ sanh. Bồ tát tu như thế, gọi là trước 
tu “Thiên na”, thứ tu “Xa ma tha” sau tu “tam ma bát đê” 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này nói Bồ tát trước “Chỉ, quán song tu”, thứ tu “chỉ”, sau tu “Quán” - Bồ tát 


dùng sức tịch diệt, quán tự tánh các chúng sanh để hóa độ, là “chỉ, quán song tu”; an trụ nơi 
Định là tu “chỉ”, biên hóa các pháp đê độ sanh là tu “Quán”. 


21. Trước “Định, Huệ song tu” thứ tu “Ниё”, sau tu “Định” 
-Này thiện nam! Nếu có Bồ tát dùng sức tịch diệt của tự tánh vô tác, để khởi ra 


tác dụng độ sanh, rồi y nơi cảnh giới thanh tịnh mà trở về nơi Định. Bồ tát tu như thé, 
thì gọi là trước tu “Thiên na”, thứ tu “Tam ma bát dë”, sau tu “Xa ma tha”. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này nói Bồ tát trước “Chỉ, Quán song tu” thứ tu “Quán” sau tu “chỉ”. - Bồ tát 
dùng sức tịch diệt của tự tánh vô tác, đê khởi ra tác dụng độ sanh, là “chỉ, quán song tu”. ВО 


tát y nơi cảnh giới thanh tịnh là tu “Quán”, sau trở về nơi Định là tu “chỉ”. 


Chữ “Tự tánh vô tác”, nghĩa là: tự tánh sẵn có không do tạo tác mà thành. 


22. Trước tu “thiền na” (Định, huệ song tu) sau đồng thời tu “Định và huệ” 
-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức tịch diệt, mỗi mỗi thanh tịnh, an trụ ở 


nơi Định, mà khởi ra các món biến hóa. Bồ tát tu như thế, gọi là trước tu “Thiền na”, 
don gt hời tu “Xa ma tha” và “Tam ma bát đê”. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Đoạn này nói Bồ tát trước “Chỉ, Quán song tu” sau đông thời tu “Chỉ” và “quán”. - ВО 
tát dùng sức tịch diệt, môi mỗi thanht inh là “chỉ, Quán song tu” an trụ ở nơi định là tu “chỉ” 
khởi ra các món biên hóa là tu “Quán”. 


23. Trước đồng thời tu “thiền na” và tu “Định” sau tu “huệ” 
-Này thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức tịch diệt, giúp cho tan1h rất tịnh, sau 


khởi ra việc biến hóa. Bồ tát tu như thé, gọi là đồng thời tu “Thiền na” và “Xa ma tha” 
sau tu “Tam ma bát dë” 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này nói Bồ tát trước đồng thời “Chỉ, Quán song tu” và tu “Chỉ” sau tu “Quán”. - 


Bồ tát dùng sức tịch diệt là “СМ, quán song tu”, giúp cho tánh tất tịnh là tu “Chỉ”, khởi ra các 
việc biên hóa là tu “Quán” 


24. Trước đồng thời tu “thiền na” và “huệ”, sau tu “Định” 
-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức tịch diệt giúp việc biến hóa, sau khởi 


tánh rất tịnh, ở cảnh giới trí huệ trong sáng. Bồ tát như thế, gọi là đồng thời tu “Thiền 
na” và “Tam ma bát dë” sau tu “Xa ma tha” 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này nói Bồ tát trước đồng thời “chỉ, quán song tu” và tu “Quán”, sau tu “chỉ”. — 


Bồ tát dùng sức tịch diệt là “chỉ, quán song tu”, giúp việc biến hóa là tu “Quán”, sau khởi 
tánh rât tịnh v.v.. là tu “chỉ”. 


25. Bồ tát viên tu ba pháp 
-Này thiện nam! Nếu có bồ tát dùng huệ Viên giác, viên hiệp các háp, naò tánh, 


tướng của các pháp đều không rời tánh Viên giác, bồ tát như t hé, gọi là viên tu ba 
pháp. tùy thuận tánh viên giác thanh tịnh. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát viên tu ba pháp 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Bồ tát cùng Viên giác huệ, viên hiệp tất cả các pháp. Nào Định, Huệ và Định Huệ song 
tu, nào tánh, tướng của các pháp đêu không rời tánh Viên giác. 


4. Tóm lại 


-Này thiện пат! Đây là 25 pháp tu của Bồ tát. VẬy các bồ tát phải y theo đây mà 
tu hành 


Nếu các bồ tát hiện tại và chúng sanh đời sau, muốn y theo 25 pháp môn này mà 
tu hành, thì phải giữ giới thanh tịnh, tâm suy nghĩ vắng lặng và phải trải qua 21 ngày 
thành tâm sám hối, rồi viết 25 pháp môn này vào mỗi miêng giáy, niëm lai ky, dem аё 
trên bàn Phật và chí tâm cầu khẩn, rồi tùy tay hành giả rút một miếng giáy, khi mó ra 
xem thì hành giả sẽ biết trình độ của minh tu pháp Dón hay Tiệm. Song nếu hành giả 
một niệm nghỉ ngờ, thì chẳng thành tựu. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật kết thúc lại và dạy rằng: Đây là 25 pháp tu của Bồ tát. Nếu có người 
muốn tu theo 25 pháp này, thì điều cần yếu là phải giữ giới cho thân tâm được thanh tịnh và 
chí thành cầu sám hối 21 ngày. Rồi hành giả viết tên 25 pháp tu này vào 25 miếng giáy, xếp 
gói riêng từ miếng, dë chung lại trên bàn. Hành giả phải chí thành cầu nguyện, rôi tùy ý rút 
ra một thăm, sau khi giở ra xem, hành giả sẽ tự biết căn cơ của mình Đốn hay Tiệm và p hải y 
theo đó mà tu hành. Nếu hành giả có một niệm nghi ngờ thì chăng thành tựu. 


Tóm lại, 25 pháp tu này không ngoài định, Huệ và Định Huệ song tu; chẳng qua tùy 
theo trình độ của hành giả có sâu cạn, cao thấp không đồng, nên co Ikhi phải tu Định trớc rồi 
Quán sau; có khi phải tu Quán trước rồi Định sau; lắm lúc phải tu đồng thời v.v.. Vì tùy theo 
trình độ của hành giả, mà thay đổi trước sau, xaoy qua trở lại nên thành ra 25 pháp. Vậy 
hành giả nên tùy theo trình độ của mình mà tu tập 


5. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 
Khi đó Đức Thế Tôn muốn tóm lại nghĩa này, nên nói bài kệ rằng: 


Biện Âm! ông nên biết: 
Các trí huệ thanh tịnh 
Của tất cả Bồ tát 

Đều do Thiền định sanh 
Thiền định là “Chỉ, Quán” 

Và “Chỉ, Quán song tu” 
BA pháp, phân Đốn, Tiệm 

Thành ra hai mươi lắm 
Mười phương các Như Lai 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Và hành già ba đời 
Đều y pháp môn này 
Mà đặng thành Bồ đề 
Chỉ trừ người đốn ngộ 

Và nhữn gngười không tin 
Mới chẳng theo pháp này 
Còn tắt cả bồ tát 
Và chúng sanh đời sau 
Phải như th ế tu hành 
Nhờ Đại bi của Phật 
CÁc ông siêng tu 
Sẽ mau chứng niết bàn. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý bài kệ này nói: Trí huệ thanh tịnh vô ngại của các bó tát đều do Thiền định sanh. 
Thiên định là Chỉ, Quán và Chỉ Quán song tu. Bởi theo căn cơ của hành giả có đôn và Tiệm 
không đông, nên ba pháp này lại chia ra đên 25 pháp. 


Chỉ trừ những bực đốn ngộ và những người không tin, còn chư Phật và các vị Bồ tát 
cùng chúng sanh đời sau đêu tu theo các pháp môn này mà được thành Bô Рё. 


Vậy hành giả nên y theo đây, siêng năng tu tập và nhờ lòng Đại bi của Phật gia hộ, sẽ 
mau chứng Niệt Bàn. 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 
BÀI THỨ CHÍN 


IX. CHƯƠNG TỊNH CHƯ NGHIỆP CHƯỚNG 
1. Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát hỏi Phật 
2. Phật khen ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát 
3. Phật trả lời: Do chúng sanh vọng chấp 4 tướng 
4. Рет vô minh cầu Рао, không thể thành Đạo được 
5. Phật nói bốn tướng 
6. Vì không rời được bốn tướng nên tu chẳng thành 
Phật 
7. Thương, Ghét là gốc của sanh tử luân hồi 
8. Phật chỉ ngã tướng núp án trong tàng thức 
9. Không thấy người hủy nhục, không thấy mình thuyết 
pháp độ sanh, lúc bấy giờ ngã tướng không còn. 
10. Vì còn ngã tướng nên không nhập được Viên Giác 
11. Phật dạy phương pháp nhập Viên giác 
12. Phật nói bài kệ tóm tắt lại các nghĩa trên 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


IX. CHƯƠNG TỊNH CHƯ NGHIỆP CHƯỚNG 
1.Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát hỏi Phật 


Khi ấy ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát” ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh 
bên hữu của Phật ba vòng, rôi lay Phật уа дву thăng chăp tay, bạch răng: 

-Bach đức Đại bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con rộng nói “nhon địa tu hành” của 
các đức như Lai, toàn những việc cao siêu mầu nhiệm, không thê suy nghĩ và luận bàn 
được, khiên cho đại chúng đặng lợi ích chưa từng có. 


Chúng con là hàng Bồ tát rất vui mừng, vì tất cả cảnh giới tu hành cần khó của 
đức Điều Ngự” trải qua vô số kiếp, nhiều như cát sông Hằng, mà chúng con chỉ thấy 
như trong một niệm 


-Bạch đức Thê Tôn, nêu cái tâm Viên giác này tánh nó vôn thanh tịnh, vậy nhơn 
cái gi mà nhiễm б và vì sao khiên cho с húng sanh mê muội, chăng nhập được tánh Viên 
giác? 


Cúi xin đức Như Lai, rộng vì chúng con, khai ngộ Pháp (апр , làm cho đại chúng 
hiện tại và chúng sanh đời sau, đêu được con mắt trí huệ. 


Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát thưa thỉnh như vậy ba lần, cúi đầu kính lạy rồi 
trở lui. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ tát hỏi Phật: “.. tánh Viên giác đã 
thanh tịnh, vậy nhơn cái gì mà nhiễm ô? Va vì sao làm cho chúng sanh mê muội không nhập 
được tánh Viên giác...”. Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm, Ông Phú Lâu Na hỏi 
Phật: “Tất cả chúng sanh vì sao có vọng, tự che láy chon tâm mà phải chịu trầm luân?...” 


(1) Câu “Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát” Сб đức dạy: “Phật cao nhút xích, ma thắng 
nhứt trượng”, nghĩa là Phật сао 1 thước thì ma hơn 10 thước. Khi chưa tu, vì thuận theo 
phiền não nghiệp chướng, nên chàng thấy phiền não nghiệp chướng làm chướng ngại. Đến 
khi hạ thủ công phu, đi ngược dòng phiền não, lúc bấy giờ mới thây phiền não nghiệp chướng 
các bịnh hiện ra vô số. Các phiền não nghiệp chướng này do bốn tướng Ngã, Nhơn, Chúng 
sanh và Thọ giả mà sanh ra. Vì thế nên chương này, Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát 
đứng lên thưa hỏi, cầu Phật chỉ dạy phương pháp dẹp trừ các nghiệp chướng vê Tâm bệnh. 
Đến chương dưới Phật sẽ nói rõ về bệnh tà sư 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


(2) Nhơn địa tu hành tức là ba pháp môn Phật dạy ở chương trên (xa ma tha, Tam ma 
bát đề và Thiền na). Nhơn nghe thấy Phật dạy pháp môn tu, cũng như thấy tất cả công dụng 
tu hành của các đức Phật trải qua bao nhiêu kiếp lao khổ, như trong một niệm, cho nên nói là 

“việc không thể nghĩ bàn” 


(3) Điều ngự: Điều phục ngự trị các phiền não ma quân. Đây là một hiệu trong 10 hiệu 
của Phật (Như Lai, Ứng cúng, Chánh bién tri, v.v..) 


(4) Pháp tánh: Tánh các pháp. CÁc pháp tuy ngàn sai muôn khác, nhưng đồng một bản 
tánh nên gọi là “pháp tánh”, tức là biệt danh của Viên giác. 


жоко 


2.Phật khen Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát 
Khi ấy đức Thé Tôn bảo ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát mà dạy rằng: 


-Này Thiện nam, hay lắm và quý lắm! Ông vì các vị Bồ tát hiện tại và chúng sanh 
đời sau, thưa hỏi Như Lai, phương tiện như vậy. Các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì 
các ông chỉ giáo. 


Khi ấy Ngài Tịnh Chưa Nghiệp Chướng bồ tát cùng đại chúng đều hoan hỷ và yên lặng 
vâng nghe lời Phật chỉ dạy 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật khen ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát, vì đại chúng hiện tại và 
chúng sanh đời sau, thưa hỏi những lời rât hữu ích. 


3.Phật trả lời: Do chúng sanh vọng chấp bốn tướng 


-Này Thiện nam! Tát cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ, do vọng tưởng điên đảo, 
chắp bốn tướng: Ngã, Nhơn, Chúng sanh và Thọ mạng, cho là thật thé của ta; rồi sanh 
ra hai cảnh: thương và ghét. Thế là ở nơi thân thể này đả hư vọng, lại chấp them cái hư 
vọng nữa. 


Bởi hai lớp vọng nương nhau, sanh ra các vọng nghiệp. Vì có vọng nghiệp nên 
vọng thấy có sanh tử luân hồi. Những người nhàm chán sanh tử luân hồi thì lại vọng 
thấy có Niết bàn. 


Bởi thế nên không thể nhập được Viên giác thanh tịnh; chớ không phải tánh Viên 
giác này chông cản không cho chúng sanh nhập. Và những người nhập được, cũng 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


không phải tại tánh Viên giác chấp thuận hay cho họ nhập vậy. Thế nên kẻ khởi niệm 
hay người dứt niệm cũng đêu là mê muội. Tại sao thê? - Bởi vì vô minh đã khởi sẵn 
(bôn khởi vô minh) và làm chủ tê từ vô thỉ vậy. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn thứ nhút, Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ tát hỏi Phậ: “... Cái tâm viên giác 
này vốn đã thanh tịnh, vậy nhơn cái gì mà nhiễm ô? Và vì sao khiến cho chúng ta sanh mê 
muội chăng nhập được viên giác?..” 


Đến đoạn này Phật trà lời, đại ý nói: Bởi tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ, do vọng 
tưởng điên đảo, chấp bốn tướng (Ngã, Nhơ, chúng sanh, Thọ mạng) là thật thê của Ta, là lớp 
hư vọng thứ nhứt. Rồi khi gặp cảnh thuận với ta thời thương, cảnh nghịch với Ta lại ghét, là 
lớp hư vọng thứ hai. Vì thế mà nhiễm ô. Đây là Phật trả lời về câu hỏi thứ nhứt: Nhơn gì mà 
nhiễm ó? 


Nhơn cố chấp thật có Ta, cho nên mới sanh ra thương ghét, vì thương ghét nên trở lại 
chấp thật có Ta. Bởi hai lớp vọng này nương nhau, nên sanh ra các vọng nghiệp. Vì thế mà 
chúng phàm phu vọng thấy có sanh tử luân hồi trong 6 đạo. Hàng Tiểu thừa nhằm chán sanh 
tử luân hồi thì lại vọng thấy có Niết bàn; rồi trầm không thú tịch tham luyến nơi cảnh Niết 
bàn. Bởi thế nên không nhập được tánh viên giác thanh tịnh, chớ chẳng phải tánh Viên giác 
không cho họ nhập vậy. Đây là Phật trả lời câu hỏi thứ hai: Vì sao khhiến cho chúng sanh 
mê muội, chăng nhập được Viên Giác? 


Phật lại dạy tiếp: Những người nhập được, cũng không phải do tánh Viên giác chấp 
thuận cho họ nhập. Bởi thê nên chúng phàm phu khởi niệm, hay hàng Nhị thừa dứt niệm, 
đều là vô minh mê muội cả, chớ không dính liu gì đên tánh Viên giác vậy. 


жоко 


4.Рет vô minh (ngã, tướng v.v...) mà cầu đạo, thì không thể thành đạo 
được 


-Này Thiện nam! Tất cả chúng sanh, sống không có con mắt trí huệ, nên không tự 
thấy cả thân tâm này (ngã tướng) đều là vô minh. vì ngã tướng (thân tâm) do vô minh 
sanh, nên chúng sanh không đủ can đảm tự tiêu diệt ngã tướng, cũng như người không 
thể tự sát láy mình được. 


Bởi chấp thân này là Ta, nên cảnh nào thuận với ta thì sanh ra thương yêu; còn 


cảnh nào nghịch với Ta thì lại sanh ra oán ghét. Do tâm thương ghét này, trở lại бер 
tục nuôi dưỡng vô minh. Vì thê nên chúng sanh câu Đạo, đêu không th ành được Đạo 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đại ý đoạn này Phật dạy rằng: ТАї cả thân tâm của chúng sanh đều do vô minh sanh; 
song vì chúng sanh (ngã tướng) đã từ vô minh sanh, nên không đủ can đảm tiêu diệt vô minh 
(ngã tướng) của mình. Cũng như người không thê tự sát mình được. 


Vô minh đã sanh ra ngã tướng, rồi từ ngá tướng sanh ra thương ghét, rồi trở lại làm tăng 
thế lực cho nước. Bởi vô minh huân tập và tu dưỡng lẫn nhau, tiếp nối không ngừng, nên 
chúng sanh dầu có cần khổ tu đạo mà bốn tướng (ngã, Nhơn, v.v..) không rời, thì quyết định 
chẳng thành Đạo. 


Giống như trong Kinh Lăng NGhiêm, Phật dạy: “... Nếu dùng gốc rễ của vọng tâm làm 
tu nhơn, thì không thê nào thành được Đạo). Бет tâm đời mà làm Đạo, thì Đạo cũng trở 
thành đời! 


Trong kinh Viên giác lược sớ chép: “Dùng tâm mê muội (Vô minh) mà cầu đạo, dầu 
cho siêng năng khô hạnh tu đủ các pháp môn, cũng chỉ giúp thêm lực lượng cho vô minh mà 
thôi, chớ không thành được quả vi Phật. 


Phải biết: Gốc từ vô minh sanh ra thương ghét, rồi do thương ghét trở lại huân tập 
thành vôminh. Từ chủng tử sanh hiện hành, rôi hiện hành huân làm chủng tử nôi nhau không 
dứt. Chúng sanh đem cái vô minh này mà câu Đạo thì trọn đời không thê thành tựu. 


Kinh Bảo Tích chép: Đối với thân này, sanh yêu quý, thế là không rời tướng Ngã, Nhơ; 
dùng cái tướng Ngã, Nhơn này mà tu hành thì trở lại đọa ác thú. 


жокк 
5.Phật nói bốn tướng: 
A. NGÃ TƯỚNG 


-Này Thiện nam! Thế nào là “Ngã tướng”? - TẤt cả chúng sanh tự tâm chứng 
nhận biết có Ta (ngã tướng) vậy. Thí như có người thân thể điều hòa không có chút gì 
trái ý, tọ hồ như quên mình (lúc ау không thấy ngã tướng hiện). Đến khi điều dưỡng bị 
thất thường, thân thể mát thăng bằng, hoặc gặp phải những cảnh trái nghịch, như gai 
đâm hay lửa đốt V.v... lúc báy giờ mới thấy cái Ta (ngã tướng) hiện ra rất rõ rệt. Vì thế 
mà chứng biết có cái Ta. 


-Này Thiện nam! SÂu t hêm một từng nữa, cái Ngã tướng có phần vi tế hơn trước, 
là người tu hành, tron glúc ау minh có chứng quả, có đắc đạo. Cho đên khi chứng 


quả Như Lai, hay đặng Niết bàn thanh tịnh của Phật, mà nếu còn cái tâm biết mình có 
chứng và có dàng, như thê cũng đều còn “Ngã tướng”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật chỉ rõ cái Ngã tướng (ta) có thô và tế. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1. Trong lúc bình thường thì cái Ta hiện ra không rõ rệt, đến khi nghịch cảnh, bị người 
đánh đập hoặc hủy nhục v.v.. lúc bây giờ cái Ngã tướng hiện ra mới rõ ràng. Đâylà cái NGã 
tướng thô. 


2. Người tu hành, một mình ở trong núi sâu rừng thắm, không gặp các cảnh thuận 
nghịch, tâm không phân biệt mình với người, lúc bấy giờ tưởng mình đã chứn gđược “vô 
ngã” rồi. Đến khi gặp cảnh buôn vui thử thách, tâm mừng giận nổi lên, lúc bấy giờ Ngã 
tướng hiện ra y nguyên. Cho đến lúc tự thấy mình đắc Đạo hay chứng Niết bàn tịch tịnh của 
Như Lai cũng đều còn NGã tướng, song có phần vi tế hơn trước. Bởi vì còn biết có Niết bàn 
hay quả Phật sở chưng (được chứng), tất nhiên phải có cái Ta “năng chứng”. Nếu năng 
chứng và sở chứng chưa hết (bỉ, thử chưa trừ) tức là còn Ngã tướng. 


в. NHƠN TƯỚNG 


-Này thiện nam! Thế nào là Nhơn tướng? -TẤt cả chúng sanh, tự tâm hiểu ngộ Ta 
đây là người vậy (nhơn tướng), nghĩa là hiểu ngộ ta là người và các ngươi cũng là người 
(nhơn tướng). Nói rộng ra, hiểu ngộ ngoài TA (ngã) thì tẤt cả đều là người vậy. 


-Này thiện nam! Đi sâu vào một từng nữa, cái “nhơn tướng” có phần vi tế hơn, là 
cái tâm này, cho đên hiệu ngộ răng: “còn biết mình viên ngộ Niệt bàn”, cũng dêu còn 
Ngã tướng; nghĩa là ở nơi tâm, nêu còn một chút ngộ rắng : “Chứng lý đây đủ”, thì đêu 
gọi là “Nhơn tướng”. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này Phật chỉ rõ cái “nhơn tướng” có thô và té. 


1. CHúng sanh tự công nhận minh là người (nhơn) và các người cũng là người (nhơn). 
Nói rộng ra, ngoài mình (Ta) thì tât cả kẻ khác đêu là người (nhơn). Đây là cái nhơn tướng 
thô thiên 


2. Đi sâu vào một từng nữa, cái Nhơn tướng có phần vi tế hơn, là cái “tâm hiểu biết” 
này, cho đên nêu còn hiệu biết: “mình có viên ngộ Niệt bàn”, cũng còn Ngã tướng. Nghĩa là: 
hễ còn có một chút hiểu biết, thé là con “nhon tướng”. СА nhon tuóng này råt là vi té. 


Tóm lại, nêu còn có một chút hiéu ngộ răng: “Mình viên ngộ Niêt bàn”, thê là cái “hiệu 
ngộ” và có cái “mình viên ngộ” khác nhau. Vậy thời ngoài mình (mình viên ngộ) còn có 
Nhơn tướng (cái hiểu ngộ) vậy. 


Nói lại cho dë hiểu: còn có TA viên ngộ Niết bàn, tức là NGã tướng, cái “biết ta viên 
ло? 


ngộ” đó là nhơn tướng. 


С. CHÚNG SANH TƯỚNG 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


-Này thiện nam! Thế nào là chúng sanh tướng? - TẤt cả chúng sanh ở nơi tự tâm 
không còn chấp mình là Ngã và Nhơn mà lại chấp là chúng sanh. Tỷ như có người nói 
như thế này: “Tôi đây là chúng sanh”. Bởi thế nên biết: Người kia nói “Tôi là chúng 
sanh” thì biết không phải Ngã và Nhơn. 


-Này thiện nam! Những chúng sanh rõ biết hai món tướng trước (sở chứng, sở 
поф) là thuộc vê Ngã và Nhơn, nay không còn châp Ngã, Nhơn nữa; nhưng còn cái “tầm 
rõ biệt”, đó là chúng sanh tướng. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này Phật nói chúng sanh tướng có hai phần thô và tế. 


_ l. Không còn chấp ta đâylà Ngã hay Nhơn mà lại chấp là chúng sanh. Như thé là chấp 
vë phân thô. 


2. Rõ biết hai tướng Ngã và Nhơn là phi, nên không còn chấp; thế là đã cao hơn trước 
một từng, nhưng còn cái “rõ biết hai tướn gNgã, Nhơn là phi”. Đó cũng là cái vi tê Ngã 
tướng còn ân phục bên trong, gọi là chúng sanh tướng. 


D. THỌ MẠNG TƯỚNG 


-Này thiện nam! Thế nào là thọ mạng tướng? — Các chúng sanh tâm chiếu soi 
(phân biệt) đã thanh tịnh. Nhưng còn cái trí giác ngộ tưởng chúng sanh trước (giác sở 
liễu giả). Bởi còn có cái “trí giác ngộ”, tương tục tu tập các nghiệp vô lậu, chưa có thể 
tự trừ được; cũng như mạng căn tương tục, không tự đoạn được, nên gọi là “thọ mạng 
tướng”. 


-Này thiện nam! Nếu còn tâm soi thấy (biết) tất cả cái giác (biết) trước (3 tướng 
trên) đó thì cũng còn ở trong vòng trần cầu (tâm chưa trong sạch). Bởi còn năng giác 
và sở giác nên chưa rời trần câu vậy. 


Cũng như nước nóng làm tiêu băng, thì toàn băng là nước, lúc bấy giờ không còn 
nước nóng năng tiêu và băng bị tiêu nữa. Nếu còn chút nước nóng và băng, thế là nước 
chưa thuần nhứt. Cũng thế, nếu còn cái Ta để giác ngộ cái TA trước, thì chưa rời được 
bốn tướng. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: Người tu hành khi phá trừ được Ngã, Nhơn, chúng sanh ba tướng 
trên rồi, tâm đã được thanh tịnh, nhưng còn cái trí tiếp tục tu vô lậu nghiệp, để phá trừ tướng 
trên. Vì cái trí này còn tiếp tục trong một thời gian chưa có thê tự trừ được. Cũng như mạng 
sống của người, sống tiếp tục trong một thời gian, không thê tự đoạn được, nên gọi là “thọ 
mạng tướng”. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật dạy thêm, đại ý: Nếu còn tâm phân biệt dë phá trừ các tướng ( Ngã, Nhơn, CHúng 
sanh, thọ mạng) thế là còn vọng vì năng, sợ, bỉ, Thử đối đãi nhau, nên tâm chưa trong sạch. 
Bởi còn vọng là còn nhiễm ô, vì thế nên gọi là trần cấu. NGhĩa là: nếu còn một chút biết 
rằng: “Ta trừ Ngã”, thế là còn mắc trong bốn tướng, chưa thoát ly được vọng — Cũng như 
nước nóng làm tiêu băng, khi băng “tiêu rồi thì “nóng” cũng không chỉ còn nước. 


Ngài Tôn Mật giải: Nước là dụ cho “chơn tâm” băng là dụ cho “bốn tướng”. Nước 
nóng là dụ cho “trí huệ”. Nước vì lạnh mà đóng thành “băng”; cũng như Tâm vì mê nên 
thành “bốn tướng). Dùng nước nóng làm tiêu băng, cũng như dùng trí huệ làm tiêu bốn 
tướng. KHÍ băng tiêu rồi thì nóng (nước nóng) cũng không chỉ còn một tánh nước mà thôi. 
Cũng như ngã tướng hết, thì trí phá Ngã cũng không chỉ còn một thể tánh chơn tâm. 


Tóm lại, tướng “thọ mạng” cũng là tướng NGĀ råt vi tế đó thôi. Chúng sanh trước phân 
biệt chấp Ta, tức là Ngã tướng. KHi phá được Ngã tướng, nhưng còn cái “trí biết mình phá 
Ngã” là nhơn tướng. Khi phá được Nhơn tướng, nhưng còn cái “trí biết mình đã phá nhơn 
tướng” gọi là chúng sanh tướng. Hi phá được chúng sanh tướng, nhưng vẫn còn cái “trí biết 
mình đã phá chúng sanh tướng”. Cái trí đó vẫn tiếp tục tu các nghiệp vô lậu, chưa có thể tự 
đoạn được, cũng như mạng căn tương tục sống trong một thời gian và không thể tự đoạn 
được, nên gọi là “thọ mạng tướng”. 


VÀy thì bốn tướng trên, cũng là một ngã tướng, chẳng qua từ thô vào tế, từ thiên đến 
thâm mà thôi. Theo trong văn Kinh chữ Hán, dùng bôn chữ riêng biệt, chỉ гб bôn tướng có 
thô và tê khác nhau. 

1. Chứng là ngã tướng 

2. NGĝô là nhon tướng 


3. Liễu là chúng sanh tướng 


4. Giác là thọ mạng tướng 


жк 


6.Vì không rời được bốn tướng, nên tu chàng thành Phật 


-Này thiện nam! Các chúng sanh đời sau, bởi không rời được bốn tướng, nên tuy 
trải qua nhiêu Кіёр, siêng năng tu hành khô hạnh, nhưng chỉ thành hữu уі mà thôi, chớ 
không thê chứng được Thánh quả. 


LƯỢC GIẢI 


Trong kinh LĂng nghiêm Phật đã cặn kẽ căn dặn: “Nếu các ông nhận lầm căn bản của 
sanh tử là vọng tâm làm nhơn địa tu hành, thì không bao giờ thành quả vị Phật. Cũng như 
người nâu cát làm cơm, dâu trải qua bao nhiêu kiêp cũng chăng thành cơm được, vì nó góc là 
cát” 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Giống với đoạn kinh này, Phật dạy đại ý: Người mang tâm nhơn, ngã v.v... thuộc về 
hữu vi hữu lậu của chúng sanh, mà muôn cầu quả vô vi vô lậu của Phật, dầu cho cực khổ tu 
hành, trải qua nhiều kiếp cũng không thé được, vì gốc nó là Ngã tướng, là chúng sanh và hữu 
lậu vậy. 


33k 3k 3k 3k K 


-Tại sao thế? Bởi nhân các ngã tướng: có chứng có ngộ, cho là thành tực quá Niết 
bàn. Chàng khác nào người nhận giặc làm con, nó sẽ phá tan gia tài quý báu vậy. 


LƯỢC GIẢI 


Ngài Như Sơn giải rằng: TAi sao siêng năng tu hành trải lâu nhiều kiếp, mà không 
chứng được thánh quả? - Bởi vì lâm nhận ngã tướng làm Niệt bàn vậy. Cũng như lâm nhận 
giặc làm con, đã không được nhờ, trái lại còn bị nó phá hại chăng ít. 

Trên văn kinh, chữ “các ngã tướn” tức chỉ cho bốn tướng: Ngã, Nhơn, Chúng sanh và 
Thọ mạng. 


Trên văn kinh, chữ “có chứng có ngộ”; nghĩa là biệt mình có chứng quả Phật, có ngộ 


Đạo, thế là chưa rời NGã tướng. Bởi hành giả đem “ngã tướng” này, cho là đặng thánh quả, 
nên nói “nhận giặc làm con vậy”. 


33k 3k k 3k K 


7.Thương (tham) ghét (sân) là gốc của sanh tử luân hồi 


-Này thiện nam! NÉu hành giả còn ưa (thương) Niết bàn (pháp ái) tức là còn NGã 
tướng (ta ưa); chàng qua cái Ngã tướng Ấy bị ân phục, rồi lầm cho đó là tướng niết bàn. 


Còn ghét sanh tử, tức. là còn Ngã tướng (ta ghét). chúng sanh riêng ghét sanh tử, 
ưa Niết bàn, chớ đâu biết rằng: cái “ưa” đó chính là gốc sanh tử, còn “ghét” là gốc triền 
phược (không giải thoát). 


-Này thiện пат! Làm sao biết “ưa” và “ghét” là gôc của của sanh tử triên phược? 


Bởi các chúng sanh tu đạo Bồ đề, nếu còn đôi chút biết mình chứng được Đạo quả 
thanht inh, thê là chưa diệt trừ được tận gôc Ngã tướng, nên còn sanh tử triên phược. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: “còn” thương ghét là còn ngã tướng; mà ngã tướng là gốc rễ của 
sanh tử luân hôi. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Chúng sanh đem tâm “thương ghét” này mà cầu đạo Bồ đề, thì không bao giờ được giải 
thoát, vì nó là gôc của sanh tử luân hôi vậy. 


Mặc dầu ghét sanh tử là việc phải, ưa cảnh Niết bàn tịch tịnh là một điều hay; nhưng 
cũng còn ở trong vòng thương ghét, nên chăng rời Ngã tướng. 


Phải không “thương ghét”, thì ngã tướng mới không; ngã tướng không, mớinhập được 
Viên giác. Vì hiểu nghĩa này, nên cổ nhơn có làm bài kệ rằng 


HÁN VĂN: 

Thập phương đồng tụ hội 
CÁ cá học vô vỉ 

Thử thị tuyển Phật trường 

Тат không cập đệ quy 
DỊCH NGHĨA 
Mười phương đồng tu hội 
Người học vô vi 
Đây là trường thi Phật 
“Тат không” mới được đậu 


Bài kệ này quan trọng nhứt là hai chữ “Tâm không”. Người còn “ưa ghét” tức là còn 
tham sân; thâm sân còn thì sanh tử luân hồi còn. Bởi thế nên trường thì làm Phật này, nếu ai 
Tâm không còn tham sân tật đó, Tâm không còn nhon ngã bỉ thử, Tâm không còn mừng giận 
thương ghét v.v... thì được “đậu” 


33k 3k 3k 3k 3k K K 


А 


8.Phât chỉ “Ngã tướng” ân пир trong tạng thức 


-Này Thiện nam! Trong khi có người đến khen ngợi kính phục, hành giả lại sanh 
vui mừng, muốn tế độ người đó. Trái lại, nếu bị người chê bai hủy báng, thì hành giả 
lại sân hận. Do đó mà biết cái ngã tướng vẫn còn kiên có núp án trong tạng thức; nó 
thường lai vãng (гооп các căn của hành giả, không gián đoạn vậy. Người tu hành bởi 
không đoạn trừ được “ngã tướng”, cho nên không thé nhập được Viên giác thanh tịnh. 


LƯỢC GIẢI 


Người đời khi gặp cảnh thuận hay nghịch, cái Ngả tướng thô trọng nôi lên rất dễ biết. 
Đền như người tu hành côi lột được Ngã tướng, thô trọng bên ngoài, nhưng còn cái Ngã tướng 
vi tế tiềm tàng trong tạng thức. Nó thường xuất đầu lộ diện, lai vãng ở nơi các căn: mát, tai, 
mũi, lưỡi. 


BĂng chứng: trong lúc được người khen kính thì ta sanh tâm hoan hy, muốn độ người 
йу. Trái lại, khi bị người hủy báng chê bai, thì ta lại không vui. Đó là cái Ngã tướng hiển lộ, 
có phần tế nhị hơn trước. Bởi không trừ được tướng ngã, nên không nhập được Viên giác. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thân ôi! Núi không cao, trời không cao 
Ngã tướng mới cao 
Sông chàng sâu, biển chăng sâu 
Ngã tướng mới sâu 


33k >= >= К 


__ 9.Không thấy người hủy nhục, không thấy mình thuyết pháp độ sanh, lúc 
bây giò ngã tướng mới không còn. 


-Này thiện nam! Nếu hành giả muốn biết mình được vô ngã chưa, cứ xem trong 
lúc bị người hủy nhục, mà không thây có nguoi hủy nhục như thê là được Vô ngã. 


Trái lại, trong lúc thuyết pháp độ người mà còn thấy có Ta thuyết pháp, thế là Ngã 
tướng chưa đoạn. Còn nhơn tướng, chúng sanh tướng và thọ mạng tướng cũng thê. 


LƯỢC GIẢI 


Được người khen không mừng bị người chê chăn buôn, cũng chưa chắc đã hết Ngã 
tướng. Trong khi được khen bị chê, mà không thấy có người khen chê, như t hế mới là vô 
ngã. Trái lại, nêu thấy có người khen chê, có nhiên phải có Ta được khen, bị chê, nên Ngã 
tướng hãy còn rõ ràng. 


Một thí dụ thứ hai: trong lúc thuyết pháp độ người, không thấy có Ta thuyết pháp, có 
người nghe pháp, không thây có Ta tê độ, có người được độ; như thê mới được vô ngã. Trái 
lại, nêu còn thây có Ta thuyết pháp, có Ta tê độ, thê là Ngã tướng chưa đoạn. 


Trong kinh Kim Cang, Phật nói: 


“Bồ tát độ vô số chúng sanh mà không thấy chúng sanh có độ, nếu còn thấy có Ta độ 
sanh tức không phải Bô tát”; vì còn ngã tướng, nên không phải bô tát vậy. 


Kinh Kim Cang lại nói: 


“Bồ tát thuyết pháp, không thấy có mình thuyết, néu còn thấy có Ta thuyết pháp, tức 
không phải Bô tát”; vì còn ngã tướng, nên không phải bô tát vậy. 


3k3 kok k k 
10. Vi còn “ngã tướng” nên không nhập được viên giác 


-Này Thiện nam! NGã tướng là cái trọng bịnh của hành giả. Song, chúng sanh 
đời sau, lại nhận làm cái trọng bịnh này, cho là mình chứng được pháp Niết bàn, thật 
đáng thương xót! Bởi thế nên chúng càng tỉnh tấn tu hành chừng nào thì lại càng thêm 
cái bịnh NGã tướng chừng nấy; vì thê nên không nhập được Viên giác thanh tịnh 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


-Này thiện nam! Chúng sanh đời sau chấp theo sự kiến giải và hạnh của Như Lai, 
làm chỗ hiệu biết và hạnh của mình, song vì không biêt bón tướng còn ân пир bên 
trong, nên chăng thành tựu được Thánh quả 


Hoặc có chúng sanh chưa đặng đạo mà nói mình đã đặng Đạo, chưa chứng quả mà 
nói mình đã chứng quả; thầy người tỉnh tần tu h апр lại sanh tật đô. Bởi chúng sanh 
này chưa đoạn trừ được ngã ái nên không nhập được Viên giác thanh tịnh. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý dodạn này nói vì có ba nguyên nhân, nên Hành giả không nhập được viên giác 
thanh tịnh 


1. Bởi hành giả không biết bốn tướng rất tế nhị, lầm cho mình chứng được đạo quả, 
nên càng tu chừng nào lại càng tán gtrưởng binh Ngã tướng chừng nấy. Vì vậy mà chàng 
nhập được viên giác. 


2. Hành giả chỉ bắt chước theo chỗ kiến giải và hạnh của Như Lai làm của mình, không 
biết bốn tướng vẫn còn tiềm tàng trong tạng thức của hành giả, nên không được nhập Viên 
giác. Thí như hành giả thấy trong kinh Phật dạy bố thí v.v... rồi thực hành theo. Nhưng 
không biết trong khi ấy, lại bị bốn tướng thường theo dõi. Nhưng trong khi bố thí, thấy có 
người thọ thí (nhơn tướng) và ta bó thí (ngã tướng). Вб thí dé cầu cho ta được giàu sang, Ta 
được mạnh giỏi v.v.. vì cái Ngã tướng còn nguyên hiện như thế, nên không nhập được Viên 
giác 


3. Cũng vì Ngã tướng chưa đoạn nên hành giả trong lúc tu hành thấy kết quả được đôi 
phần, lúc bấy giờ tánh kiêu căng nôi lên, chưa phải chứng ngộ đắc đạo, mà tự cho mình đã 
chứng ngộ hoặc đắc đạo. Hay thấy người hơn mình, lại sanh ra tật đồ v.v... Vì thế mà không 
thể nhập được Viên Giác. 


KK KKK 


11. Phật dạy phương pháp nhập Viên giác 


-Này Thiện nam! chúng sanh đời sau trông mong thành Đạo, mà không cầu cho 
ngộ đạo; chỉ ưa học nhiêu nói suông, dë tắng trưởng ngã tướng. 


Hành giả phải phát tâm đại dõng mãnh, hàng phục các phiền não. Những pháp 
lành chưa chứng được phải tỉnh tán tu cho chứng; các pháp ác chưa đoạn cho duoc; khi 
xúc ảnh không sanh tham, sân, sỉ, mạn, ái và tật đồ v.v.. nào nhon, ngã, bỉ, thử, ân ái 
v.v.. đều vắng lặng. Như Lai ấn chứng cho người này, lần lượt sẽ thành tựu được Viên 
giác. 


Trên đường tu hành, hành giả phải cầu thiện hữu tri thức chỉ dẫn mới khỏi bị đọa 
tà kiên. Song, nêu hành giả đôi với THiện tri thức, lại phân biệt sang hèn, sanh tâm 
thương ghét, thì cũng không thê nhập được biên Viên giác thanh tịnh. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


LƯỢC GIẢI 
Đại ý đoạn này, Phật chỉ đường lối tu hành để nhập Viên giác, có 3 đoạn 


Đoạn thứ nhất, đại ý Phật dạy: Muốn được đạo thì phải tu hành mới ngộ được đạo. Nếu 
học nhiêu nói suông mà không tu, thì chỉ tăng trưởng Ngã tướng. 


Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan tự trách: “.. Bạch Thế Tôn, 
vì con y lai con là em của Phật, có lẽ Phật thương yêu sẽ ban cho con đạo quả, không cân 
phải tu hành cực khô, chỉ lo học nhiêu nói suông nên không lợi ích cho mình...” 


Đoạn thứ hai, đại ý Phật dạy: Phương pháp tu hành để nhập Viên giác, là phải phát tâm 
đại бпр mãnh, đoạn trừ các phiền não, tức là bốn tướng nói trên. Siêng năng đoạn các ác 
pháp, tu chứng các thiện pháp. TÁt cả thời, tâm đều văng lặng, khi đối cảnh không sanh các 
phiên não như tham, sân, si v.v.. Phật ấn chứng cho người ấy sẽ đặng nhập Viên giác. 


Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy bốn с hữ “Bắt tùy phân biệt”, 
nghĩa là: khi đôi cảnh không khởi phân biệt thì vọng niệm chăng sanh, vọng niệm không sanh 
chon tâm hiên lộ. 


Đoạn thứ ba, đại ý Phật dạy: Trên đường tu hành, hành giả phải cầu Minh sư chỉ giáo, 
mới tránh khỏi đoạ tà kiến. Song khi đối v ới Minh sư không, được phân biệt giàu nghèo, 
sang hèn v.v.. (y pháp bất y nhơn) phải sanh tâm kính trọng. Nếu trại lại thì không thể nhập 
được Viên giác. 


Жжж 


12. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 
Khi ấy đức Thế Tôn, muốn tóm lại nghĩa trên nên nói bài kệ rằng: 


Tịnh NGhiệp! Ông nên biết: 
TÅt cả các chúng sanh 
Luân hồi từ vô thỉ 
Đều do chấp ngã vậy. 
Nếu không trừ bốn tướng 
Chẳng chứng quả Bồ đề. 
Nếu tâm còn thương ghét 
hoặc tật đó si mê 
Ấy là kẻ mê muội, 
Không được nhập Viên giác. 
Người muốn được giác ngộ, 
Trước phải trừ tham, sân, 
Tâm hết chấp ngã, pháp, 
Mới được nhập Viên giác 
Thân này còn chẳng có 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thương ghét do dâu sanh 
Hành giả phải cầu Thầy 
Mới khỏi đọa tà kiến, 
Cầu thầy, mà phân biệt 
Thời không nhập Viên giác 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý bài kệ này: Chúng sanh bị sanh tử luân hồi từ hồi nào đến giờ, đều do chấp bốn 
tướng. Nếu bốn tướng không trừ thì không thé chứng bó đề. Vì các phiền não như tham, sân, 
51 v.v.. nó làm mê muội, nên chúng sanh chăng nhập được Viên giác. Hành giả muốn nhập 
Viên giác trước phải đoạn tham, sân v.v.. Bao giờ tâm không còn ngã chấp và pháp chấp, mới 
chứng đặng Viên giác. 


__ Song trên đường tu hành, hành giả phải cầu Minh sư chỉ giáo, mới khỏi lạc tà kiến. Khi 
câu thỉnh Minh Sư, nêu hành giả còn phân biệt sang һёп, sanh tâm thương ghét, thời cũng 
không nhập được Viên giác. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


BÀI THỨ 10 & 11 


X. CHƯƠNG РНО GIÁC 
1. Ngài Phó Giác bồ tát hỏi Phật 
2. Phật khen ngài Phó Giác bồ tát 
3. Phật dạy ngài Phó Giác bồ tát 
4. Phật nói bốn định 
5. Phật trả lời câu hỏi thứ ba: “phải làm những hạnh 
gì? 
6. Phật trả lời câu hỏi thứ tư: Phải trừ bỏ binh si? 
7. Phật trả lời câu hỏi thứ năm: Phải phát tâm như thế 
nào? 
8.Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 


ХІ. CHƯƠNG VIÊN GIÁC 


‚ Ngài Viên Giác hỏi Phật 

. Phật khen ngài Viên Giác 

. Phật dạy pháp an cư 

. Phật dạy 21 ngày đầu ở trong tịnh thất 
. Phật dạy an cư 3 tháng theo Bồ tát thừa 
. Khi thấy thắng cảnh, hành giả chớ nên chấp trước 
‚ Tu chỉ (xa ma tha) 

- Tu quán (Tam ma Bát рё) 

. Chỉ Quán song tu (thiền na) 

10.Tóm tắt 

11.Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 


N © -ї3 О + Q bò = 


X. CHƯƠNG РНО GIÁC 
1. Ngài Phố Giác bồ tát hỏi Phật 


Khi ду Ngài Phó Giác bó tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba 
vòng, kính cân lay Phật và quỳ thăng chắp tay bạch ràng: 


-BẠch đức đại bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng sanh nói các bệnh (bốn tướng) của 
người tu thiền, khiến cho Đại chúng gội sạch các mê lầm nơi tâm và được an ôn. Đây là 


một việc lợi ích lớn chưa từng có. 


-Bạch Thế Tôn, chúng sanh đời sau các Phật lần xa, các vị Thánh hiền lại án, tà sư 
ngoại đạo rầt thạnh hành; vậy trên đường tu hành: 


1. Phải cầu bực nào để dạy bảo? 


2. Phải y phương pháp nào tu hành? 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


3. Phải làm theo hạnh nào? 
4. Phải trừ những binh 01? 
5. Phải phát tâm như thế nào? 


Xin Phật từ bi chỉ dạy, khiến cho những chúng sanh còn mê muội, khỏi bị đọa tà 
kiến. 


NGài Phổ Giác bồ tát thưa thỉnh như vậy ba lần, cúi đầu kính lạy, rồi trở về chỗ cũ. 


LƯỢC GIẢI 

Chữ “Phổ Giác” là giác ngộ cùng khắp. Trên đường tu hành, hành giả phải gặp nhiều 
chướng ngại. Những chướng ngại ây đêu do châp bôn tướng mà sanh ra. Bởi thê nên chương 
thứ 9, Ngài Tịnh Chư NGhiệp Chướng bô tát đứng thưa hỏi, đê Phật chỉ bày bón tướng cho 
hành giả biết rõ dàng trừ. Khi bón tướng trừ hêt rôi thời các nghiệp chướng được thanh tịnh. 

Song tren đường tu hành, hành gai còn bị mây Vô minh rất vi tế, tức là bốn bịnh sau 
này che mặt trăng Viên giác của hành giả, làm cho trăng Viên Giác chiêu soi không được 
phô biên. 

Vì thế nên đến chương thứ 10 này, NGài Phó Giác bò tát đứng lên thưa hỏi, cầu Phật 


chỉ dạy thêm, để cho hành giả hiểu biết, đặng dẹp trừ hết mây vô minh, thời trăng Viên giác 
kia mới được chiếu soi phô biến. 


kkk 


Tóm lại, đoạn này có 3 phần: 


1. Trước NGài PHÔ Giác tán thán Phật đã chỉ rõ những chứng bịnh của Thiền giả là 
bốn tướng vừa nói trên, dé chúng sanh biết binh đặng trừ, sẽ được an ôn. 


2. Ngài Phó Giác bó tát thương xót chúng sanh đời sau cách Phật xa pháp, các vị Hiền 
Thánh thì ở дп, ngoại đạo tà sư lại thạnh hành làm cho người tu hành dễ lạc vào tà kiến 


3. Ngài Phó Giác bồ tát, cầu Phật chỉ dạy 5 điều như sau: 
a. Y theo phương pháp nào để tu 

b.Phải làm những hạnh gì? 

c. Phải trừ những bịnh gì? 


d.Làm sao đề phát tâm? 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


kkk 


2. Phật khen ngài Phố Giác bồ tát 
Khi ấy đức Thế Tôn khen Ngài Phổ Giác bò tát và dạy rằng 


-Này Thiện nam, hay lắm và quý lắm! Ông vì chúng sanh đời sau thưa hỏi Như 
Lai đường lối tu hành như t hé. Đó là ông bó thí cho chúng sanh đời sau con mắt đạo 
không sợ (đạo nhãn vô úy), khiến cho chúng sanh đặng thành Thánh Đạo. Vậy các công 
nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ giáo. 


Khi ấy Ngài Phó Giác bồ tát và đại chúng đều hoan hy và lång lặng vâng nghe lời Phật 
chỉ giáo. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật khen Ngài Phổ Giác vì chúng sanh, cầu Phật chỉ dạy đường lối tu hành 
đê cho c húng sanh đi thăng đường dên nơi thánh quả, không còn lo sợ doa vào tà kiên. 


“Mắt đạo không sơ” .- Đối với đạo hiểu biết được rõ ràng như con mắt thây đường đi 
nên gọi là “con mặt đạo” (đạo nhãn). Trên đường tu hành không còn lo sợ đọa уао tà kiên, 
nên nói “không sợ” (vô úy) 


kkk 


3. Phật day ngài Phố Giác bồ tát 


-Này Thiện nam! Chúng sanh đời sau muốn phát tâm tu đại thừa thì phải cầu 
Thiện tri thức, tức là nhữn gngười hiểu biết chơn chánh (chánh tri kiến). Những vị Ấy 
tâm chàng trụ ở nơi tướng phàm phu và cũng không dính mắc nơi cảnh của Thinh văn, 
Duyên giác; tuy hiện ở nơi cảnh trần lao mà tâm vẫn thường thanh tịnh. Có khi các vị 
ây thị hiện đồng ăn đồng ở với người tội lỗi (đồng sự nhiếp), mà thường khen ngợi các 
hạnh thanh tịnh (phạm hạnh), không để cho chúng sanh làm việc tội lỗi. 


Hành giả phải cầu những người như vậy, dạy bảo tu hành, để thành tựu quả Phật. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật trả lời câu hỏi thứ nhứt của Ngài PHô Giác bó tát hỏi: “Phải cầu những 
bực nào dạy bảo?”. - Đại ý Phật trả lời: Người tu hành muôn được thành quả Phật, phải đủ 
hai điêu kiện: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1. Bên trong, hành giả phải phát tâm Đại thừa làm chánh nhơn 


2. Bên ngoài, phải nhờ các thiện hữu tri thức, huớng dẫn đường lối tu hành làm chánh 
duyên. Nêu có nội nhơn mà theiéu ngoại duyên, hay có ngoại duyên mà thiêu nội nhơn đêu 
không thành tựu. 


Song, cầu thiện hữu tri thức, phải là người “chánh tri kiến”. — Làm sao biết người 
“chánh tri kiên?” . — Hành giả phải dùng hai phương diện thuận cảnh và nghịch cảnh sau đây 
quan sát, sẽ phân biệt được thê nào là “chánh tri kiên” 


1. Thuận cảnh. — Vì thiện tri thức này, tâm không trụ nơi phước báo của phàm phu ở 
cõi người hay cõi trời, vào cũngkhông trụ nơi phước báo của phàm phu ở cõi người hay cõi 
Trời, vào cũng không trụ nơi cảnh thanh nhàn yếm thế tu ích kỷ tiêu cực của Tiểu thừa là 
Thanh văn và Duyên giác. 


2. Nghịch cảnh. — Vì thiện hữu Trí thức này, hiện thân ở trong cảnh nhiễm ô (trần lao) 
đê hóa độ chúng sanh, mà tâm chăng ó nhiễm, thật hành theo “đông sự nhiêp” của bô tát đê 
hóa độ người. 


Có khi vị này phải thị hiện làm việc lầm lỗi như người nhưng không bao giờ dùng lý 
luận miễn cưỡng đê bào chữa lôi mình, trái lại luôn luôn khen ngợi hạnh thanh tịnh và tự chỉ 
trích lỗi lầm của mình. 


Ngài Như Sơn giải nghĩa chữ “Thiện tri thức” như vậy: Thiện là hay, khéo. Tri là biết 
bịnh. Thức là biệt thuộc. Nghĩa là vị này có tài biệt chon vọng, tà chánh, biệt tâm binh của 
chúng sanh, biết pháp dược của Phật đê đôi trị. 


kkk 


-Này THiện nam! Chúng sanh đời sau nếu gặp vị Thiện hữ tri thức như thế, phải 
hết lòng cung dường, không tiếc thân mạng. Vị thiện tri thức này khi giữ bốn oai nghỉ 
thanh tịnh, hành giả cung kính đã đành, mà khi thị hiện lẫn lộn với chúng sanh làm các 
tội lỗi để giáo hóa chúng sanh (đồng sự nhiếp), hành giả cũng chớ nên sanh tâm khinh 
dễ. 


-Này thiện пат! Đối với thiện hữu tri thức này, mà hành giả không khởi một 
niệm khinh thường, thì hoa lòng (Tâm hoa) sẽ được rộng mở, chiêu sáng khắp cả mười 
phương thê giới và thành tựu qủa Phật. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật dạy: “y pháp bất y nhơn”. Trong luận Trí Độ nói: “nếu vị thiện tri 
thức kia, có thể giải thích các nghĩa lý sâu xa của Phật, dẫn dắt hành giá tu theo chánh Đạo, 
được lợi ích, thì hànhg iả phải hết lòng cung kính, như tôn kính Phật, chẳng nên nghĩ những 
việc lỗi lầm của thiện hữu tri thức. Thí như cái дау xâu đựng ngọc, chớ nên vì đấy xâu mà bỏ 
vật báu. NGười có ghé lát сіт đuốc đưa hành giả qua con đường nguy hiểm trong lúc ban 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


đêm, chớ nên chê người lát mà không dùng đuốc sáng. NGười cầu dạo cũng thế: khi tìm 
được thiện hữu tri thức có thể dẫn dắt hành giả đi trên đường tu hành, thì hành giả phải trước 
sau một lòng tôn kính. Khi thiện tri thức giữ giới thanht nh, hành giả cung kính đã đành, mà 
khi NGài vì chúng sanh thực hành theo hạnh “đồng sự nhiếp” của bó tát, người cầu đạo 
không nên thây thế mà sanh tâm chấp nhứt và khinh thường. Được như thế, mới chứng được 
Phật đạo. 


kkk 


4. Phật nói bốn định 


-Này thiện nam! Vị thiện tri thức kia,d dã chứng được diệu pháp và rời cả bốn 
bịnh sau đây: 


a. Bịnh tác (làm các việc lành) 


Như có người chấp như thế này: Bản tâm của tôi, vì muốn cầu Viên giác, nên làm 
tât cả các hạnh”. Song tánh Viên giác kia, không phải do làm mà được. Bởi hành giả 
lầy cái “làm” đê cầu Viên giác, nên gọi là “bịnh tác” (bịnh làm). 


LƯỢC GIẢI 


CHữ “Tác”, nghĩa là làm. Tánh Viên Giác đâu có phải do “làm” mà được. Cũng như 
mặt trăng kia đâu phải do vẹt mây mới có. Bởi thế nên hành giả chấp: “phải là các hạnh lành 
để cầu nhập Viên giác”, thì không có thể được. Vì tánh Viên giác là thanht ¡nh, vô vi và vô 
lậu mà hành giả lại dùng pháp hữu vi để cầu cảnh giới vô vi thanh tịnh, thì không thé được, 
nên gọi là “binh làm”. 


Đọc đến đoạn này, độc giả không sao khỏi thắc mắc: tại sao bài trước Phật lại nói: “ 
Tánh Viên giác không phải do làm các h ạnh lành mà được, nếu chấp do làm mà được, thì 
thành ra bệnh “Tác” v.v.. >ời nói của Phật trước sao in tuồng mâu thuẫn. Nếu không suy 
nghĩa kỹ thì độc giả sẽ không hiểu. 


Chúng tôi thường ví dụ: muốn cho lớp học được yên tịnh, thời phải làm sao trong lớp 
đừng có tiếng động, nếu có tiếng động thi lớp học chăng được yên tịnh. CŨng như muôn 
dàng tinh Viên giác vô vi thanh tịnh, thì không thể dùng pháp hữu vi vọng động mà cầu. 
Nếu dùng hữu vi vọng động mà cầu thì không bao giờ đặng Viên giác vô vi thanh tịnh. 


Mặc dù như thế, song người muốn nhập Viên giác quyết định phải trải qua hai giai 
đoạn: 


1. Gia đoạn đầu tiên, người muốn nhập Viên giác thanh tịnh, phải có học tu, bỏ các 
việc ай, làm các việc lành v.v.. . Cũng như các ông thầy giáo, ау học trò làm ồn, muốn cho 
lớp học được yên tịnh, giai đoạn đầu tiên, phải dün gtiếng ồn đê trị ôn. NGha là ông thầy 
giáo phải gõ thước trước trên bảng cho lớn, thì các học trò mới hết làm ồn. Cũng như người 
đời nói: dùng độc trị độc, trong Đạo nói : lây vọng để trừ vong. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đến khi học trò đã iml ặng rồi, mà thầy giáo vẫn gõ hoài trên bảng dé mong cho lớp 
học được yên tịnh, thì không thể được. Vì tiếng gõ là tiếng động, rất trái với tịnh, làm sao lấy 
cái “động”, để cầu cái “tịnh” cho được. Cũng như người dùng cái tạo tác hữu vi, dé cầu Viên 
giác vô vi thanh tịnh, không thê được. 


2. Vì thế nên bước qua giai đoạn thứ hai: Thầy giáo phải thôi gõ bảng thì lớp học mới 
hoàn toàn yên tịnh. Cũng như hành giả, phải trừ cái bịnh “làm”, mới đặng Viên giác thanh 
tịnh. 


NGười muôn đên bờ giải thoát, trước hêt phải dùng cái bẻ tu học đê qua sông mê. Song 
khi đã đên bờ rôi, mà cứ ôm cái bè mãi thì làm sao lên bờ được. 


Tóm lại, hành giả muốn nhập Viên giác thanh tịnh, phải trải qua hai giai đoạn: 


1. Giai đoạn đầu tiên, hành giả dùng cái bè tu học, bỏ đữ làm lành để qua sông mê. Hay 
nói một cách khác là dùng tiêng gõ bảnh của thây giáo, đê trừ tiêng ôn của học trò. 


2. Đến giai đoạn tối hậu, hành giả phải bỏ cái bè hữu vị tu học, mới mong lên bờ giải 
thoát vô vi kia được. Hay đổi lại cách nói: ông thầy giáo phải thôi gõ bảng thì trong lớp mới 
đặng yên tịnh. 


Cũng ý này, trong kinh “tứ thập nhị chương” Phật dạy: “... tu vô tu tu, chứng vô chứng 
chứng...” NGhĩa là: tu đên chó vô tu mới thật tu, chứng đên chỗ vô chứng mới thật là chứng 
V..V... 


Bởi thế nên có nhơn có dạy rằng: “hữu vi tuy ngụy, xả chỉ tắt Phật đạo nan thành”: САс 
việc tu hành về hữu уі tuy rằng hư nguy chăn gnhăm chi, nhưng | néu hành giả bỏ đi, thì Dao 
Phật vô vi khó thành. Hay là câu: “thật tế Пу địa bắt thọ nhứt trần, vạn sự môn trung bát ха 
nhứt pháp”: Đành rằng chỗ lý tánh chơn thật (viên giác) không thọ một тау trần, nhưng về 
sự tướng tu hành thì muôn điều không bỏ một việc lành nào. 


b. Bịnh nhậm (mặc kệ, không tu hành) 


-Này thiện nam! như có người chấp như thế này: “Tôi nay không cần đoạn sanh tử 
và cũng không cầu niết bàn. Người muôn cầu Viên giác, chớ nên móng niệm diệt sanht 
ử hay câu niết bàn, mặc tình cho sanh tử hay niết bàn, tùy pháp tánh mà sanh hay diệt”. 


Hành giả chấp như thé, là bị binh nhậm (mặc kệ); vì tánh Viên giác kia, đâu có 
phải đê mặc kệ (nhậm) như vậy mà nhập được. 


LƯỢC GIẢI 


Chữ nhậm là mạc kệ. Bịnh này do hành giả chấp: “Tánh viên giác không phải do tu 
hành, làm các hạnh lành v.v.. mà nhập được”. Nên hành giả để mặc cho nghiệp lực xoay 
chuyên, chăng sợ tôi lỗi, khôn gham phước lành, sanh tử không chê, niét bàn cũng chẳng 
quý; vì thế nên không nhập được Viên giác. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


c. Bịnh chỉ (dứt các vọng niệm) 


-Này thiện nam! Như có người chấp như thế này: “Tôi nay muốn cầu Viên giác, 
nên phải dứt hêt các vọng niệm, dàng tât cả pháp bình dàng vắng lặng”. 


Chấp như thế, là bị binh “chỉ”; vì tánh Viên giác kia, đâu có phải do “dừng chí” 
các vọng mà nhập được. 


LƯỢC GIẢI 


Chữ “chỉ” là dứt các vọng niệm. Bởi hành giả thấy bịnh “tác” làm cho tâm khởi động 
bịnh “Nhậm” (mặc kệ) làm tâm phóng túng cả hai đêu không nhập Viên giác được, nên hành 
giả xoay trở vê nơi “chi” (dừng đứng) 


Vì vọng niệm mà thấy các pháp sai khác, không được bình đẳng, cho nên hành giả tu 


” dë dứt vọng niệm. Đâu biết rằng: tánh viên giác không có “niệm”, nếu khởi niệm thì 
КЕ Viên giác không có “Chỉ”, nếu hành giả lại “chỉ”, thì làm sao nhập diso viên giác. 


d. Binh diệt (diệt các phiền não) 
-Này Thiện nam! Như có người chấp như thế này: “Tôi nay muốn cầu Viên giác, 
nên vĩnh viên đoạn các phiên não, nào thân tâm nào cảnh vật, tat cả đêu hư vọng không 


thật có, rốt ráo vắng lặng”. Dùng cái “diệt” (vắng lặng) mà cầu Viên giác như thế là 
mắc bịnh diệt; vì tánh Viên giác đâu có phải chỉ vắng lặng. 


LƯỢC GIẢI 
Chữ “diệt” là dứt các phiền não, tâm và cảnh đều vẫn gláng. Song tánh Viên giác vừa 
tịch (văng lặng) lại vừa chiêu (linh trị). Tịch và Chiêu không hai. Hành giả chỉ châp một bên 
“tịch” thì không hợp với tánh Viên giác. 
kkk 
-Tóm lại, người cầu đạo phải rời bón binh trên, mới được nhập Viên giác thanh 


tịnh. Người quán sát để trừ bốn bịnh như thế, là Chánh quán; nếu trái lại, là tà quán. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Đoạn này tóm lại bốn bịnh trên. Chữ “Tác” là làm; “nhậm” là không làm, để mặc Кё; 
“chỉ” là dùng chỉ các vọng niệm đương sanh và sẽ sanh; “diệt” là dứt các phiền não đã sanh. 
Bởi tánh Viên giác bất sanh bất diệt, bất cầu bát tịnh, bất tăng bất giảm, vô vi vô lậu, mà 
hànhg giả dùng Tác, Nhậm, Chi, Diệt v.v.. để cầu, thì không hiệp với tánh Viên giác. 


Ngài Như Sơn nói: Бет bốn binh “Tác, Nhậm, СЫ, Diệt” mà chiêm nghiệm lại tâm tư 
của mình, nêu còn một món nào thì cũng đêu là binh cả; phải trừ hêt bôn binh này, mới được 
nhập viên giác thanh tịnh 


kkk 


5. Phật trả lời câu hỏi thứ ba: “phải làm những hạnh gì?” 


-Này thiện nam! CHúng sanh đời sau muốn tu hành, suốt đời phải kính trọng 
cúng dường Thiện hữu tri thức. Khi thiện hữu tri thức ở gân gũi, hành giả chớ nên 
khinh lòn. Khi thiện hữu tri thức đi xa, hànhg iå chớ nên hòn giận. 


Khi thiện hữu tri thức hiện ra cảnh thuận hay nghịch, tâm hành giả pah3i như hư 
không, chớ nên thay đổi. Hành giả phải rõ biết: thân tâm minh cùng thầy bạn và các 
chúng sanh, đồngmột bản thể bình đẳng rốt ráo không khác. Hành giả phải tu hành 
như thế, mới nhập được viên giác. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này Phật trả lời câu hỏi thứ ba: “phải làm những hạnh gì?” 


Hạnh bồ tát rất nhiều, nhưng việc thờ Thầy là điều rất cần thiết. Vì đời mat pháp nhược 
ma cường, nếu khôngc ó Minh sư chỉ dẫn, thì hành giả không sao khỏi bị lạc vào đường tà. 
Bởi thế nên hành giả phải suốt đời cung kính phục sự Thầy. Dù cho thiện tri thức làm những 
điều thuận ý hay nghịch lòng, hành giả cũng phải giữ một niềm tôn kính, tâm như hư không 
chớ nên thay đồi. 


Hànhg іа phải quán sát: Thầy bạn cùng chúng sanh và mình đều đồng một thể viên giác, 


không riêng khác. Do đó hành giả mới bó được tánh kiêu mạn của mình dé thờ Thầy, quên 
bản ngã đê độ sanh. Phải tu hạnh như thê, mới nhập được Viên giác. 


kkk 


6. Phật trả lời câu hỏi thứ tư: “Phải trừ bỏ binh gì?” 


-Này thiện nam! CHúng sanhd dời sau, không duoc thành Đạo, đều do tất cả hạt 
gióng thương ghét, nhơn ngã, từ vô thỉ đên giờ. Vì thê nên chắng được giải thoát. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nếu người xem những kẻ oan gia cũn gnhư cha mẹ không khác, đối với các pháp 
tâm cũng không thương ghét, phân b iệt tự tha, thì người ây sẽ trừ được các bịnh. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trước Ngài Phó Giác bồ tát hỏi PHật: “phải trừ những binh gì?” - Đoạn này Phật 
trả lời: “phải trừ thương ghét” 


Đành rằng trong bài số 9, Phật đã dạy trừ thương ghét, nhưng chỉ nói về phần thô (hiện 
hành). Đến đoạn này Phật dạy trừ về phần vi tế của thương ghét tức là chủng tử. Nếu còn 
một chút ít thương ghét ngắm ngầm bên torng làm chướng ngại, thì hành gai không thể nhập 
được Viên giác thanh tịnh. 

Bao giờ hành gai đối với kẻ oan gia, xem cũng như cha mẹ, bình đẳng không khác, xem 


sanht ú và Niết bàn chẳng hai, thì hành giả mới đoạn được chủng tử của thương ghét và mới 
có thê nhập viên giác thanh tịnh. 


kkk 


7. Phật trả lời câu hỏi thứ năm: “phải phát tâm thế nào?” 
-Này thiện nam! chúng sanh đời sau muốn cầu Viên giác thì phải phát tâm như 
thê này: “tôi nguyện độ tât cả chúng sanh khắp cả hư không, đêu được rôt ráo vào Viên 


giác; người được viên giác không chấp ở nơi viên giác; trừ hết các tướng Nhơn và Ngã 
v.v..”- Phải phát tâm như vậy mới khỏi doa vào tà kiên. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật trả lời câu hỏi thứ 5 mà ngài РНб Giác bồ tát đã hỏi Phật: “Phải phát 
tâm thê nào?” 


Phật trả lời phải phát tâm như уйу, mới khỏi đoạ vào tà kiến: 


1. Phát tâm quảng đại: nguyện độ tất cả chúng sanh (подп, thai, thấp, hóa) trong mười 
phương. 


2. Phát tâm rốt ráo: độ chúng sanh nhập viên giác cứu kính. 
3. Phát tâm chơn thường: ở trong viên gaíc mà không khởi vọng chấp nơi viên giác. 


4. Phát tâm không điên đảo: Không khởi vọng tưởng điên đảo chấp các tướng: ngã, 
nhơn, chúng sanh, thọ mạng và tướng độ sanh. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Hai món phát tâm trước là đại bi, hai món phát tâm sau là đại trí. Ві và Trí được lên 
dung là do phát bôn món tâm trên được tròn. Cu hỏi của ngài PHô giác giông như trong 
kinh Кіт Cang, câu hỏi của Ngài Tu Bô Bë: “Vân hà ưng trụ?” (Phải trụ tâm như thê nào? _ 


Đoạn này nói chữ “phát tâm”, nghĩa là tâm phát nguyện. Như nguời đời nói “lập chí”. 
Nhờ phát nguyện hay lập chí mà người đời tu hành vượt qua bao nhiêu trở lực khó khăn và 
thúc đấy sự tu hành mau được thành công. NÉu “nguyện” rất thiết, thì hạnh mới chuyên cần. 
Do đó mà mau được kết quả. Các đức Phật cũng nhờ phát nguyện rồi y theo nguyện đó tu 
hành mà được thành đạo chứng quả. 


Hành giả nếu không có “nguyện lực” của mình làm động cơ thúc đây trên trường tu 
hành, thì quả Phật khó mà đạt được. 


kkk 


8. Phật nói bài kệ, tóm lại các nghĩa trên 


KHI ây đức Thê Tôn muôn tóm lại các nghĩa trên, nên nói bài kệ răng: 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý bài kệ này nói tóm tắt lại các nghĩa trên: Các chúng sanh đời sau muốn cầu thiện 
tri thức, phải tìm người chánh kiên. Làm sao biệt chánh kiên? — Là đã trừ bôn binh và xa lia 
tư tưởng Nhị thừa 


Cách đối xử với thiện tri thức: khi thân cận chớ nên khinh lờn, khi xa cách chớ nên sầu 
hận. Khi thấy thiện tri thức hiện ra, cảnh thuận hay nghịch, hành giả chớ nên vì thấy thế mà 
đổi tâm tâm, phải lẫy làm hy hữu và kính như Phật ra đời. Hành giả phải giữ giới hạnh thanh 
tịnh, không phạm các tội lỗi và độ các chúng sanh, rốt ráo vào viên giác. 


Hành giả phải y trí huệ chơn chánh, trừ các tướng Ngã, Nhơn mới khỏi đọa tà kiến và 
được nhập viên giác hay chứng quả шёї bản. 


BÀI THỨ MƯỜI MỘT 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


XI. CHƯƠNG VIÊN GIÁC 
1. Ngài Viên Giác bồ tát hỏi Phật 


Khi ấy Ngài Viên Giác bò tát ở trong Đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật 3 
vòng rôi lay Phật và chăp tay quỳ thăng bạch răng: 


-Bạch Đức đại bi Thế Tôn! NGài đã vì chúng con rộng nói các phương tiện đễ 
nhập Viên giác thanh tịnh, khiên cho chúng sanh đời sau đặng lợi ích lớn 


Bạch Thế Tôn! Chúng con ngày nay đã được khai ngộ rồi. Nếu sau khi Phật nhập 
diệt, chúng sanh đời sau chưa được khai ngộ, thì làm sao an cư để tu tập cảnh giới Viên 
giác thanh tịnh này? VÀ ba pháp quan1 thanh tịnh trong Viên giác đây, phải tu pháp 
nào trước? 


Cúi xin đức Đại bi vì đại chúng và chúng sanh đời sau, bố thí cho chúng con được 
lợi ích lớn. 


Ngài Viên Giác bồ tát thưa thỉnh như vậy 3 lần, kính lạy dưới chân Phật rồi trở lui. 


LƯỢC GIẢI 

Đoạn này NGài Viên Giác Bồ tát hỏi Phật có hai câu: 
1.Làm sao an cư tu Viên giác thanh tịnh? 

2.Ba môn quán thanh tịnh nên tu pháp nào trước? 


Chữ “Viên giác bồ tát” — Viên Giác là Giác viên mãn. Từ trước đến đây, Phật đã nhiều 
lần chỉ day phương pháp tu hành đề phá trừ Vô minh và chứng nhập Viên giác. Nhưng đứng 
về phương diện tu hành, không phải tu nhứt thời mà chứng được Viên giác; phải lần lượt như 
người lau guơng lau nhiều bụi mới sạch. Bụi càng sạch thì gương càng sáng: sáng, sạch đến 
chỗ hoàn toàn là dụ cho Viên giác. 


Xin nhắc lại, trước về chương “tịnh chư Nghiệp chướng” là dạy hành giả chưa được 
phố biến. Đến chương “Phó Giác”, bồ tát cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành để cho Giác 
tánh được phổ biến, nhưng chưa Viên. Đến chương “Viên Giác” là nói Giác tánh Viên mãn. 
tin hài này bồ tát hỏi Phật về việc an cư và tu 3 pháp quán, toàn chú trọng về sự tướng tu 

Cho biết: Sự chưa tròn là Lý chưa Viên. Lý Viên là nhờ sự tròn. Thí như người tu đức 
| bị, nếu chưa phố cập đến loài vi tế côn trùng (hộ mạng côn trùng) thì lòng từ bi chưa tròn. 


kkk 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2. Phật khen ngài Viên Giác Bồ tát 
Khi ấy đức Thế Tôn khen ngài Viên Giác bồ tát và bảo rằng: 


-Này Thiện nam, hay lắm và quý lắm! Ông thưa hỏi Như Lai nhữn gphương tiện 
tu hành, thê là ông bô thí cho chúng sanh lợi ích rât lớn. УАу các ông nên lóng nghe, ta 
sẽ vì các ông mà chỉ giáo. 


KHi ау Ngài Viên Giác bồ tát và đại chúng đều yên lặng và hoan hy nghe lời Phật chỉ 
giáo. 


3. Phật dạy pháp an cư 


-Này Thiện nam! Khi Phật còn tại thế hoặc nhập diệt rồi, hay đời mat pháp?” nếu 
chúng sanh nào có đủ căn tính Đại thừa, tin cái tâm Viên giác của Phật, phát tâm tu 
hành; như ở Già Lam (chùa) thì phải lo xếp đặt chúng TĂng, hoặc có những duyên sự 
khác không thể chuyên tu tập được, thì tùy phận của Hành giả, tư duy và quán các 
pháp môn mà ta đã dạy trước. 


Nếu không có nhơn duyên khác, thì hành giá phải lập đạo tràng và định thời kỳ tu 
tập. Nêu thời gian đài thì 120 ngày, vừa thì 100 ngày, ngắn thì 80 ngày. 


CÁch bài trí trong tịnh thất, phải treo tràng phan và đủ cả hương hoa. Như Phật 
còn tại thế thì nên chánh suy nghi. Nếu Phật nhập diệt rồi thì an trí hình tượng Phật, 
mắt nhìn tâm tưởng nhớ, kính đồng như Phật còn tại thế 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này Phật dạy hai cách: 
1. Người phát tâm tu hành, nếu vì bận rộn việc chùa hoặc các duyên sự khác, không thê 


nhập đạo tràng chuyên tu được, thì hành giả nên quán sát các pháp môn của Phật dạy, như 
trong chương Phô Nhãn v.v.. 


2. Nếu không có duyên sự gì bận rộn, thì hành giả nên lập đạo tràng và phân kỳ mà tu 
tập. Trường kỳ là 120 ngày, trung kỳ là 100 ngày, đoản kỳ là 80 ngày. 


Nếu Phật còn tâi thế, thì hànhg iả chỉ chánh tâm nhớ nghĩ đức Phật, khỏi cần có hình 


tượng. Nếu Phật nhập diệt rồi, thì nên thờ tượng Phật để mắt nhìn, tâm tưởng, kính như Phật 
còn tại thê. 


(1)Chữ “Mat pháp” — Giáo pháp của Phật có chia làm 3 thời kỳ: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1. Chánh pháp, 1000 năm 
2. Tượng pháp (mường tượng như chánh pháp) 1000 năm 


3. Mạt pháp (rốt ngọn) 10000 năm. Hiện nay (1992) Phật lịch 2536, thế là đã sang mạt 
pháp 536 năm. 


kkk 


4. Phật dạy 21 ngày đầu, ở trong tịnh thất 


-Trái qua 21 ngày đầu, hành giả kính lạy danh hiệu của các đức Phật trong 10 
phương và chí thành sắm hối. Nếu бйр cảnh giới tốt, thì hành giả tâm duoc nhẹ nhàng 
thư thới (khinh an). Qua 21 ngày rồi, hành giả phải chuyên nhiếp vọng niệm. 


LƯỢC GIẢI 


NGười mới tu, giới đức chưa đủ, thân tâm chưa được thanh tịnh, nên không có піп glực 
tu định huệ. Vì thế nên lúc ban đầu phải lập đạo tràng. Hành giả trải qua 21 ngày đầu lễ Phật 
và sám hối. Cũng như cái chén cần rửa cho sạch mới có thê đựng Đề hó được. Hành giả phải 
nhứt tâm thật hành như vậy, thì thân mới được thanh tịnh. Trong 21 ngày, hoặc căn lành phát 
hiện, hay có cảm ứng: hành giả thấy được điềm lành, thời thân tâm sẽ được khoan khoái. 


“Cảnh giới tốt”: Như ở trong chiêm bao thấy Phật, hoặc khi làm lễ sám hối thấy hào 
quang v.v... 


kkk 


5. Phật dạy an cư 3 tháng theo bò tát thừa 


-Này Thiện nam! Nếu gặp đầu mùa Hạ 3 tháng an cư, thì hành giả phải an trụ nơi 
hạnh thanh tịnh của Bô tát, tâm Па tư tưởng của Thinh văn, không nhờ đồ chúng. 


Đến ngày an cư, hành giả phải đối trước Phật phát nguyện như уйу: “Con là Tỳ 
kheo (tên gì) hoặc Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc hay Ưu bà di, nguyện tu theo hạnh tịnh diệt 
của Bồ tát thừa, trụ trì nơi thật tướng, lẫy đại viên giác làm già lam (chùa). Thân tâm 
con an си nơi “Bình đẳng tánh trí” hay “tự tánh Niết bàn”, không có hệ thuộc xứ sở. 


Con пау chẳng y theo Thinh văn, con kính thỉnh mười phương chư Phật và các vị 
Bồ tát cùng với con đồng làm pháp an cư 3 tháng. Con vì một nhơn duyên lớn là tu bồ 
tát hạnh, cầu chứng quả Vô thượng Diệu giác, nên không hệ phược đồ chúng. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tu như thế mãn 3 thời kỳ rồi, tùy ý hành giả ra vào vô ngại. Đây gọi là bồ tát thị 
hiện an cư. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này chia làm 3 phần: 


1. Phật dạy hành giả lập thời kỳ tu tập như vậy chưa đủ mà phải an cư 3 tháng, bắt đầu 
từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy âm lịch. Người phát tâm bồ đề tu theo viên giác, thì phải 
an cư theo bò tát hạnh. Nghĩa là không cần phải tập chúng an cư theo luật tiểu thừa, mà tâm 
của hành giả phải luôn luôn an trụ nơi hạnh thanh tịnh của Bồ tát. Bởi thế nên trên nguyên 
văn kinh nói: “Тат rời tư tưởng của Thinh văn, không nhờ đồ chúng”. 


2. Đên1 ngày an cư, hành giả phải đối trước Phật bạch như уду: 


“Con tên. thọ giới tỳ kheo hay Tỳ kheo Ni, Ưu bà Tắc (thiện nam) hay Ưu Bà Di (Tín 
nữ); nay y theo pháp đại thừa, tu theo hạnh tịch diệt của bô tát, lây viên giác làm chùa, thân 
tâm con thường an trụ nơi “tựtánh Niệt bàn” hay “bình đăng tánh trí”. 


3. Hành giả đối trước Phật phát nguyện rằng: 


“Con nay vì muốn tu hạnh Viên giác, nên không theo luật an cư của thinh văn (tiểu 
thừa) không tập chúng tăng an cư, mà con chỉ cầu thỉnh 10 phương chư Phật và Bồ tát cùng 
với con làm pháp an cư trong 3 tháng. Hành giả an cư như thế 3 tháng, sau khi mãn thời kỳ 
rồi, tùy ý đi tới lui không ngại. 


Chữ “Tịch diệt”: Diệt các phiền não, tâm được tịch tịnh, tức là nói: ý theo tâm chơn như 
không sanh diệt mà tu. 


Chữ “thật tướng” Tướng chơn thật, tướng này không sanh không diệt, không cầu không 
tịnh, không tăng không giảm, không bị thời gian thay đôi, kkhông gian chuyên 401, tức là chỉ 
cho “chơn như thật tướng”, cũng là cái biệt danh “viên giác” 


“Viên giác làm chùa” - Tiêu thừa an cư thì lấy sự tướng là cảnh chùa (già lam) của 
mình ở, làm nơi tu hành, bô tát an cư thì lây lý tánh là Viên giác làm chuà của mình ở tu, nên 
nói: “lây Viên giác làm chùa”. 


“Bình đăng tánh trí”. — Hành giả đã an cư nơi thật tướng, tức là tánh Viên giác, nên 6 
căn ở thân không tạo nghiệp, 6 thức không dong ruôi theo 6 trân. 


Lúc bấy giờ 5 thức trước, chuyện lại làm “thành sở tác trí”; thức thứ 6 chuyên thành 
“Diệu quan sát trí”. 


Khi hành giả chưa an trụ nơi Viên giác thì thức thứ 7 này chấp ngã, nhơn, bỉ thử. Đến 
khi hành giả an trụ nơi Viên giác, thì thức thứ 7 chuyên thành “Bình đăng tánh trí”. Lúc bây 


giờ thức thứ 8 không còn bị thức thứ 7 chấp làm “ngã” nữa, nên thức thứ 8 chuyển thành 
“Đại viên cảnh trí”. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Chữ “niết bàn tự tánh”: cũng gọi là “tánh tịnh Niết bàn”, tức là biệt danh của Chơn như 
hay Viên giác. 


Chữ “không hệ thuộc xứ sở”: tiêu thừa an cư phải có cảnh chùa để làm đạo tràng xứ sở. 
Đên như bô tát thì lây “Niệt bàn tự tánh” làm đạo tràng, nên nói: “không hệ thuộc xứ sở”. 


Chữ “vô thượng Diệu giác”: quả vị Phật sáng suốt (giác) màu nhiệm (diệu) không có 
quả vi nào trên (vô thượng) 


kkk 


6. Khi thấy thắng cảnh, hành giả chớ nên chấp trước 


-Này thiện nam! Như chúng sanh đời mạt pháp muốn tu hành để cầu đạo bồ tát 
trong khi vào tu 3 thời kỳ пау, nêu thấy có các ' thắng cảnh hiện ra, mà không đúng như 
hành giả đã nghe thấy, thì quyết không nên chấp thú. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dạy hànhg iả khi tu, nếu thấy hiện ra cảnh giới thù thắng, không nên 
luyên trước. 


Hànhg iả khi dụng côn tu hành, cố nhiên sẽ có cảnh giới thù thắng lạ thường hiện ra. 
Song, nếu sanh tâm chấp trước, không phân biệt chánh tà, thì hành gai dễ mắc lưới ma. Cho 
nên hànhg ai phải thấy các cảnh giới ây đúng như sự nghe học của mình, nghĩa là lời Phật 
dạy, hoặc thiện tri thức bảo hay trogn kinh sách dạy như thế nào, thì khi các cảnh ấy hiện ra 
phải đúng như thế ау, mới gọi là chon chính. Trái lại là ngũ ấm ma hiện (nên xem đoạn NGũ 
Ấm Ma, trong kinh Lăng Nghiêm) 


Phàm người tu hành, không ai chàng nhơn nghe hiểu rồi sanh lòng tin, nhơn có tin mới 
tu, nhon tu mới có chứng, chứng là kết quả của nghe, tin và tu. Thế nên tin, hiểu, tu và chứng 
trước sau phải hiệp nhau. Nếu chõ chứng (cảnh giới hiện ra) không hiệp với sự nghe thì bất 
luận hiện ra cảnh giới thiện hay ác, cũng đều là Ma cả. 


kkk 


7. Tu chi (Xa Ma tha) 


-Này thiện nam! Như có các chúng sanh tu pháp “chỉ” (Xa ma tha) trước giữ chỗ 
chí tịnh (rất yên lặng) không khởi vọng niệm nhớ nghĩ; do yên lặng tột bực nên trí giác 
hiện ra. Như vậy từ khi mới bắt đầu tịnh và ở một thân, cho đến khi khắp cả một thế 
giới đều tịnh. Cũng thế, “trí giác” bắt đầu hiện ra ở một thân cho đến khắp cả một thế 
giới đều “giác”. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


-Này thiện nam! Khi “trí giác” đã hiện khắp một thế giới, thì trong thế giới ấy nếu 
có một chúng sanh nào, móng lên một niệm, lúc bây giờ hành giả đêu biết cả. Cho dên 
trăm ngàn thê giới cũng thê. 


Các cảnh giới ấy, nếu không phải đúng như sự nghe của hành giả, thì quyết chàng 
nên châp thủ. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật dạy hànhg іа khi tu Định, đến chỗ tột bực, nên trí giác (huệ) phát 
sinh. Bởi từ một thân tịnh cho đến một thé giới tịnh, nên trí giác phát ra cũng từ một thân cho 
đến khắp cả thế giới. Vì cả thế giới đều là “trí giác” của hành giả, nên co một chúng sanh nào 
vừa móng niệm, thì hành giả đều biết hết. 


Song những cảnh giới đã hiện ra, phải đúng như sự thấy nghe mà hành giả đã từng nghe 
thiện tri thức hay trong kinh chỉ dạy, như thê cảnh thây mới chánh. Nêu trái lại là NGũ âm 
Ma hiện. 


Ngài Như Sơn nói: “Vì toàn cả thế giới đã thành “giác” nên chúng sanh toàn ở trogn 
giác tánh của hành gai. Bởi thê nên khi chúng sanh khởi ra một niệm гї, thì hành giả đêu biệt 
cả. Cũng như bóng đã hiện trogn gương, nên gương chiêu không sót”. 


Tron gkinh Viên giác lược só chép: hành g ià tin, hiểu, tu, và chứng tuy thứ lớp không 
đồng, nhưn gpải không khác. Nghĩa là: “hiểu là hiểu theo chỗ mình Tin, Tu là Tu theo chỗ 
mình hiểu. CHứng là chứng theo chỗ mình Tu. Nay những cảnh giới củ hành giả chứng, néu 
không phải đúng như chô hiểu, tin và tu, thì không nên chấp thủ”. 


kkk 


8. Tu quán (ta ma bát đề) 


-Này thiện nam! Nếu chúng sanh, tu pháp “quán”, thì trước phải nhớ tưởng mười 
phươøn các đức Phật và các vị bồ tát, rồi у theo các pháp môn của Phật dạy đó mà siêng 
năng cần khó tuần tự tu hành, đặng thành tam muội và phát nguyện rộng lớn, tư huân 
tập thành chủng tử. Trong lúc tu, nếu có hiện ra những cảnh giới gì mà không dúng 
như chỗ nghe của hành giả, thì chớ nên chấp thủ. 


LƯỢC GIẢI 


Phật dạy người tu “quán”, trước phải nhớ tưởng các đức Phật và bò tát rồi y theo các 
pháp môn của Phật dạy mà siêng năng khô hạnh tuân tự tu hànhd đê thành tam muội. VÀ 
phải phát đại nguyện huân tập vào tâm thức của hành giả đê thành chủng tử. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Trong khi tu, néu có những cảnh giới gì hiện ra mà không đúng như chỗ của hành giả 
đã nghe thây bạn dạy bảo, hay trong kinh luật chỉ giáo, thì không nên châp thủ; vì đó là Ma 
hiện. 


“Tam muội” — Xem đoạn giải thứ 2 trogn chương PHó Hiền Bồ tát. 


kkk 


9. Chi quán song tu (thièn na) 


-Này thiên nam! Néu có chung sanh muốn tu Thiền na (Chỉ quán song tu) thì 
trước phải tu pháp môn só tức; trong ат hành giả biết rõ được môi niệm khi sanh, trụ, 
dị và diệt; phân biệt được ranh 0161 và số mục của các niệm. cho đến khắp cả bốn oai 
nghỉ (đi, đứng, пат, ngồi). Hành gia cũng đều biết; cũng như con mắt thấy các vật 
dụng. trogn khi tu nếu thấy có hiện ra cảnh giới gì không đúng như sự thấy nghe của 
hành giả thì không nên chấp thủ. 


Đây là phương tiện đầu tiên tu hành của hành giả, tức là ba pháp quan1. NÉu các 
chúng sanh tỉnh tấn siêng tu ba pháp quán này được hoàn toàn, tức là Như Lai xuất 
hiện ở thế gian vậy. 


LƯỢC GIẢI 


Ngai Viên giác bồ tát hỏi Phật: Hành giả đối với 3 pháp quán, tu pháp nào trước? - Phật 
dạy trước tu pháp “chỉ” giữ tu pháp “Quán”, sau tu “chỉ, quán song tu”. 


Đoạn này Phật dạy “Chỉ, Quán song tu”. Người tu pháp này, trước phải tu pháp số tức 
(đếm hơi thở). Nhờ có điều hòa hơi thở, nên tâm được tịnh (chỉ); nhờ tâm được tịnh nên 
những vọng niệm thô tế, khi sanh, trụ, dị và diệt, giới hạn của nó dài ngắn, lâu mau, nhiều 
hay ít, hànhg іа đều biết được hết (quán) 


Hành gai tịnh tọa, dụng tâm tu pháp quán như vậy, khi mới thành công, thời trong tất cả 
thời gian động tịnh như đi, đứng, năm ngôi v.v... hành giả đều hiểu biết phân biệt được rõ 
ràng, mmôi niệm, khi sanh, trụ, di và diệt, giới hạn đài ngăn hay lâu mau và ít nhiều v.v... 

Đến lúc thành công hoàn bị, thì torng trăm ngàn thé giới, có những vật gì, cho đến có 


bao nhiêu hạt mưa, hành giả cũng đều biết được hết. Không phải hành giả hiểu biết một cách 
lờ mờ, mà hiệu biêt một cách rõ ràng; cùn gnhư mặt xem thây các sự vật thụ dụng vậy. 


kkk 


10. Tóm tắt 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


-Này Thiện nam! Nếu chúng sanh đời mạt pháp, tâm muốn cầu đạo, nhưng vì 
nghiệp chướng đời trưóc nặng nê, căn tánh ám độn, nên tu hành khó thành tựu, thì phải 
siêng năng sám hồi; thường sanh tâm trông mong đoạn trừ các phiền não: thương, ghét, 
tật đó, dối ninh v.v... và tim cầu quả vị cao thượng thù thắng. 


Đối với 3 pháp quán thanh tịnh này, tùy hànhg iả tu một pháp. Nếu tu pháp 
диап này không thành tựu thì tu pháp quan1 khác, phải lân hôi саи chứng, chớ nên 
thôi tâm buông bỏ. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật dạy: NÉu chúng sanh đời sau căn tánh ám độn, nghiệp chướng 
nặng nề, muốn cầu Phật đạo, nhưng không thành tựu, thì phải siêng năng sám hối, tâm 
thường trông mong đoạn các phiền não. Đối với 3 pháp quán, nêu tu phapl này không thành 
tựu thì tu pháp khác, đốc lòng cầu chứng Đạo, không nên thối tâm. 


kkk 


11. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 
Khi ấy đức Thế Tôn, muốn tóm lại các nghĩa này, nên nói bài kệ rằng: 


Viên Giác ông nên biết: 
TÁt cả các chúng sanh 
Muốn cầu đạo vô thượng, 
Phải lập ba thời kỳ: 
Hai mươi mốt ngày đầu 
Sám hối nghiệp vô thi, 
Vậy sau chánh suy nghĩ; 
Nếu phi cảnh đã nghe, 
Thì chẳng nên chấp thủ 
Pháp “chỉ” råt tịch tịnh 
Pháp “Quán” chánh nhớ nghi, 
THiền na rõ đếm hơi, 
Thé gọi là tịnh quán. 
NGười siêng năng tu tập, 
Thé gọi Phật hiện thé. 
Kẻ độn căn chẳng thành, 
Thì phải siêng sám hối 
Các tội từ vô thi. 

Các tội chướng tiêu rồi, 
Cảnh Phật liền hiện trước 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đại ý bài kệ này Phật dạy Các chúng sanh muốn cầu đạo vô thượng bồ đè, thì phải phân 
ba thời kỳ tu tập. Khi vào tịnh thât, trong 21 ngày đâu, hành giả phải chí tâm sám hôi các 
nghiệp chướng từ vô thỉ, sau rôi chánh tâm suy nghĩ. 


Trong lúc tu, như có hiện ra cho cảnh giới gì, néu không đúng với chỗ thấy nghe của 
hành giả, thì chớ nên châp thủ. 


Nếu hành gai siêng năng tu tập ba phép quán thanh tịnh là: chỉ, quán và chỉ quán song 
tu thì gọi là Phật hiện thê. 


NÉu người nào căn tánh ám độn không thể tu ba pháp môn này được thì nên siêng sám 
hối các tội từ vô thi; khi các tội chướng tiêu diệt rồi, thì cảnh Phật liền hiện ra trước mặt. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


BÀI THỨ MƯỜI HAI 
C. PHẢN LƯU THÔNG 


ХП. CHƯƠNG HIẾN THIỆN THỦ 
1. Ngài Hiền Thiện Thủ bồ tát hỏi Phật 
2. Phật khen ngài Hiền Thiền Thủ bồ tát 
3. Phật nói tên kinh này 
4. Phật nói công đức trì kinh này 
5. Phật khuyên các Đệ tử phải bảo hộ người trì kinh 
này 
6. Các vị Thiện thần phát nguyện bảo hộ người tu hành 


ХП. CHƯƠNG HIẾN THIỆN THỦ 


1. Ngài Hiền Thiện Thủ bồ tát hỏi Phật 


Khi ngài Hiền Thiện Thủ bồ tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật 
ba vòng, rôi quỳ thăng chăp tay bạch Phật răng: 


-Bạch đức Đại bi Thế Tôn, ngài đã vì chúng con và các chúng sanh đời sau, rộng 
rãi giảng dạy cho chúng con һіёи ngộ được những việc không thê nghĩ bàn. 


Bạch Thé Tôn: 

-Kinh Đại thừa này tên gì? 

-Chúng con làm sao phụg trì? 

-Chúng sanh tu theo kinh này sẽ được công đức gì? 
Chúng con làm sao bảo hộ những người thọ trì kinh này? 
-Phải truyền bá kinh giáo này ở địa vị nào? 


Ngài Hiện THiền Thủ bồ tát, thưa thỉnh như vậy ba lần, kính cân lạy Phật rồi trở lui. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn kinh này có hai phần: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


_ a Ngài Hiền Thiện Thủ bồ tát tán thán Phật, vì chúng sanh giảng giải những việc không 
thê nghĩ bàn 
b. Bồ tát hỏi Phát năm điều 
1. Kinh này tên là kinh gì? 
2. Làm sao phụng trì? 
3. Chúng sanh tu theo kinh này sẽ được công đức gì? 
4. Làm sao bảo hộ người thọ trì kinh này? 


5. Truyền bá kinh này ở địa vị nào? 


kkk 


2. Phật khen ngài Hiền Thiện Thủ bồ tát 
Khi ấy đức Thế Tôn khen ngài Hiền Thiện Phủ Bồ tát và dạy rằng: 
-Này Thiện nam, hay lắm và quý lắm! ông vì các vị bồ tát và chúng sanh đời sau, 


thưa hỏi Như Lai tên kinh và công đức trì kinh này, các ông nên chăm chú nghe lời ta 
chỉ giáo. 


LƯỢC GIẢI 
Vì muốn cho mưa Pháp gội nhuần chúng sanh đời sau, nên Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ tát 


đứng lên hỏi Phật về việc thọ trì và truyền bá kinh này. Đoạn này Phật khen ngài Hiền Thiện 
Thủ và bảo phải chăm chú nghe lời Phật chỉ giáo 


kkk 
3. Phât nói tên kinh này 
-Này Thiện nam! Kinh này không phải chỉ mình ta nói, mà các đức Phật trong 10 
phương nhiêu như trăm ngàn muôn ức lần sô cát sông Hàng, cũng đêu nói kinh này. 
Các đức Phật trong 3 đời đêu bảo hộ kinh này. Mười phương các vị Во tát đêu quy у 
kinh này. Kinh này là tròng con mắt của 12 bộ kinh. Kinh này có 5 tên: 
1. Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni Kinh 


2. Tu Da LA Liễu Nghĩa kinh 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


3. Bí mật Vương Tam muội kinh 
4. Như Lai quyết định cảnh giới kinh 
5. Như Lai tạng tự tánh sai biệt kinh 


Các ông phải hết lòng cung kính phụng trì kinh này. 


LƯỢC GIẢI 


Kinh này nói về tánh “Viên giác”. Người ngộ nhập được tánh Viên gaíc thì thành Phật, 
còn không ngộ được thời làm chúng sanh. 


Mục đích của Phật ra đời là dod65 chúng sanh thành Phật song chúng sanh có nhập 
Viên giác mới được thành Phật. Vì thê nên hăng sa đức Phật ra đời, đêu nói kinh Viên giác. 


Vì kinh Viên giác rất quý báu như thê,I nên các đức Như Lai trong 3 đời thường giữ 
gìn và bảo hộ kinh này. Mười phương các vị bồ tát đều quy y kinh này, vì quy y kinh này là 
quy ý tánh Viên giác. 

Giáo pháp của Phật tuy nhiều, nhưng tóm lại chia ra có 12 bộ kinh, tức là 12 loại kinh. 
Kinh nào cũng đều nhằm một mục did1ch là dạy chúng sanh tu hành thành Phật; mà muốn 
thành Phật thì phải nhập Viên giác. Bởi thế nên kinh này “tròng con mắt” của 12 bộ kinh 


“12 Bộ kinh” - Phật ra đời thuyết pháp 40 năm, tóm lại có 3 tạng: Kinh, Luật, và Luận; 
phân ra 12 bộ, tức là 12 loại 


Có bài kệ tóm 12 bộ kinh: 

TRường hàng, Trùng tụng và Cô khởi 

Thí dụ, Nhơn duyên cùng Tự thuyết 

Bốn sanh, Bôn sự, VỊ tằng hữu 

Phương quảng, Luận nghị và ký biệt 

Kinh này có nhiều đức tính và nhiều công dụng nên có nhiều tên: 

a. Đại phương Quảng Viên giác Đà La Ni kinh 

Tánh Viên gíc Quảng đại phương viên bao trùm và gìn giữ các Pháp. 
“Đà La Ni”, Tàu dịch là “Tổng Trì”: bao trùm và gìn giữ các Pháp 


1. Pháp Đà La Ni. - Chỉ một chữ, một danh hiệu hay một câu, mà abao trùm tất cả chữ, 
tât cả danh hiệu và tât cả câu. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
2. Nghĩa Đà La Ni — Như nói Chon như, Duy tâm, Duy thức, Pháp giới v.v.. đều đã 
tóm thâu sự vật sat biệt. 


3. Định Đà La Ni — Do sức Định mà tinh thần thống nhất tập trung lại, nên phát huy 
được lực lượng rât mạnh, nhờ đó mà thành tựu được nhiêu môn Định (Định Tông trì). 


4. Chú Đà La Ni. - Tức là thần chú. Do hành giả tập trung tỉnh thần trì chú, nên có sức 
mạnh làm cho hành giả được toại bản nguyện của mình. 


b. “Tu Đa La Liễu Nghĩa”. - Chữ “Tu Đa La”, tàu dịch là “Khế kinh”. Nghĩal à kinh 
này hiệp với chơn lý và căn cơ của chúng sanh. 


Chữ “Liễu Nghĩa”: Nghĩ alý rốt ráo đứng đắn. Kinh của Phật có hai loại: 


1. Bất liễu nghĩa kinh là những bộ kinh Phật tùy quốc độ, tùy thời đại và tùy căn cơ, 
mà phương tiện nói ra, như các kinh vê tiêu thừa, nghĩa lý chưa rôt ráo. 


2. Liễu nghĩa kinh là những bộ Kinh nghĩa lý rốt ráo đúng đắn, Phật nói đúng chân lý 
không có tùy thời tuỳ cơ v.v.. Như các kinh Đại thừa. Kinh “viên giác” đây thuộc vê kinh 
Liêu Nghĩa. 

с. “Bí Mật Vương Tam muội”. - Chữ “Tam muội” tức là “Tam ma dia”, Tàu dịch: 

1. Đẳng trì 

2. Chánh định 

3. Chánh thụ 

4. Chánh tư duy 

Viên giác Tam muội này cao cả hơn các pháp Tam muội cho nên gọi là “vương” (vua). 

Chữ “Bí mật. — PHáp Viên giác tam muội này, duy có Phật mới hoàn toàn thấu rõ được; 
ngoài ra như chúng sanh thời không biệt, cho đên bực đăng giác bô tát cũng chưa có thê thâu 
tột được, cho nên nói là “bí mật”. 

d. “Như Lai quyết định cảnh giới kinh”. - Cảnh giới Viên giác này duy có đức Như 
Lai mới quyêt định chứng nhập được. Từ bực đăng giác Bồ tát trở xuông, ở trong vòng câu 
chứng nhập, nên chưa quyêt định được. 

e. “Như Lai tạng tự tánh sai biệt kinh”. - Chữ “Như Lai tạng”, nghĩa là “Như Lai” 
còn tại triên. Bởi các vọng huyền chưa viên ly. Giác tánh chưa phát hiện. Nghĩa là “quả đức 
Như Lai” còn bị tiêm tàng ân phục trong tâm của chúng sanh; tức là tánh Viên giác còn bị 


triên phược vậy. 


CHữ “Tự tánh”: TÁnh Viên giác tùy duyên ứng hiện ra các pháp sai khác, nên gọi là 
“sai biệt”. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
kxw* 


4. Phật nói công đức trì kinh này 


-Này Thiện nam! Kinh này nói về cảnh giới của Như Lai, nên duy có Phật mới 
hay biê,t còn các vị Bồ tát và chúng sanh đời sau, chỉ y theo đây tu hành lân hôi tiên dên 
địa vị Phật. 


Này Thiện nam! Kinh này tên “Đại thừa đốn giáo”. Những chúng sanh đốn cơ 
mới có thể do kinh này được khai ngộ. Kinh này cũng tiếp độ các chúng sanh về tiệm 
tu. Bởi thế nên kinh này cũng như biến cả, không nhượng các dòng sông nhỏ. Lớn như 
Thần А Tu La và nhỏ như loài mong тибі, uông nước biển đều по bụng cả. 


Này thiện nam! Giả sử có người dùng: t oàn 7 món báu, chứa đầy cả đại thiên thế 
giới, đem ra bó thí; công đức của người. ây råt lớn, nhưng không bằng có người nghe tên 
kinh này, cho đến chỉ nghe nghĩa một câu, công đức người này nhiều hơn. 

Này thiện nam! Giả sử có người giáo hóa chúng sanh tu hành chứng được quả А 
La Hán nhiêu дёп trăm lân sô cát sông Hàng, nhưng không bang có người giảng nói 
kinh này, cho đên rât ít là chỉ giảng nửa bài kệ, công đức của người sau này nhiêu hơn. 

Này thiện nam! Nếu có người nghe kinh này tin tưởng không nghỉ ngờ, thì biết 
người đó đã trông phước huệ không những ở một đời Phật, hoặc hai đời P hật, mà 


người này đã trồng căn lành từ nhiều đời Phật, như số cát sông Hằng: cho nên nay nghe 
đên kinh này mới hay tin thọ. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này có 5 phần: 


1. Kinh này nói về cảnh giới viên giác nên duy có Phật mớihay thấu triệt, còn từ các vị 
Bô tát trở xuông chỉ y theo đây tu hành mà thôi 


= 2. Kinh này thuộc về Đại thừa đốn giáo, nên rất hợp với những người căn cơ Đại thừa 

đôn ngộ. Song kinh này cũng tiêp độ các người căn cơ Tiêu thừa tiệm tu; thí như biên cả 
không nhượng các dòng sông. Tât cả chúng sanh lớn như А Tu La (Dụ đại thừa) nhỏ như 
mong muôi (dụ nhị thừa) uông nước biên đêu được no са. 

“Đốn giáo”. — Ngài Phó Hiền phân TÂm tạng kinh giáo của Phật làm năm thời: 

1. Tiểu (tiêu thừa) 

2. Thi (đại thừa thi giáo) 

3. Chúng (Đại thừa rốt sau) 


4. Đốn (Đại thừa đốn giáo - Chữ “Đốn” là mau le, nhanh chóng) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


5. Viên (Đại thừa viên mãn) 

Ngài Thiên Thai lại phân làm bốn thời: 

1. Tạng (tiểu thừa tạng giáo) 

2. Thông (Thông đến đại thừa) 

3. Biệt (đặc biệt Đại thừa) 

4. Viên (đại thừa viên giáo) 

3. Phật dạy người thọ trì kinh này, công đức quý hơn người bó thí bảo vật. Người 
dùng bảy món báu đụng đây cả Đại thiên thê giới, đem bô thí cho chúng sanh, công đức của 
người ây tuy lớn, nhưng thuộc vẻ phước hữu lậu, nên chỉ hưởng trong một thời gian rồi hết. 
Không bằng người nghe tên kinh này, cho đến chỉ nghe một câu nghĩa, tuy rằng ít, nhưng đã 
gieo được hạt giông vô lậu thanh tịnh, không sớm thì muộn, thế nào cũng được quả vô lậu, 
nên quý hơn tài thí. 

4. NGười giảng kinh này, công đức nhiều hơn người giáo hoá vô số hàng Nhị thừa. Vì 
giáo hóa vô số người chứng quả Nhị thừa, công đức tuy lớn, nhưng chỉ thuộc về Tiểu thừa 
quả, nên không bàng người y theo kinh liễu nghĩa Đại thừa nói một câu hay một bài kệ, làm 
cho người ngộ được tánh Viên giác, không sớm thì chày người áy quyết định sẽ được thành 
Phật. Ví như các ngôi sao tuy nhiêu, nhưng sáng không băng một mặt trăng. 


5. Người nghe kinh này mà sanh tâm vui mừng, ham mộ và tin tưởng, không nghi ngờ, 
thì biệt người này đã có trông hạt giông đại thừa, từ nhiêu đời đức Phật. 


kkk 


5. Phật khuyên các đệ tử phải bảo hộ cho người trì kinh này 
-Này Thiện nam! Các ông phải bảo hộ những người tu hành đời mat pháp, chớ аё 


cho các loài ác ma và ngoại đạo làm não loạn thân tâm của người tu hành, khiên cho họ 
thôi tâm. 


LƯỢC GIẢI 
Đời mạt pháp, chúng ngoại đạo tà sư rất thạnh hành hay làm nhiễu. loạn đến người tu 


hành. NÉu không bảo vệ giữ gìn, thì hành giả sẽ bị chúng ma nhiễu hại, rồi phải thối chí ngã 
lòng. 


kkk 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


6. Các vị thiện thần phát nguyện bảo hộ người tu hành 


Khi ấy ở trong pháp hội có tám vạn Thần Kim CAng như ông Hỏa Đầu kim Cang, Tối 
Thoái Kim Cang, Ni Lam Bà Kim Cang, cùng với quyên thuộc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi kính cần lạy Phật và thưa rằng: 


-BẠch Thế Tôn! Nếu các chúng sanh đời sau, có người nào thọ trì kinh Dai thừa 
này, thì chúng con nguyện bảo hộ người ấy giữ gìn tròng con mắt; cho đến chỗ đạo 
tràng của người này tu hành, chúng con cũng nguyện dẫn hết binh tướng đến đó, sớm 
chiều bảo hộ, khiến cho họ chẳng thối chuyển. Chỗ nhà cửa của người này ở, hàn không 
có tai chướng, các tật bịnh đều tiêu hết, của báu giàu có, thường chẳng thiếu thốn. 


‚ Khi áy ông Đại Phạm Vương và 28 vị Thiên Vương,cùng ông Tu Di Sơn Vương và Hộ 
Quôc Thiên Vương v.v... đêu đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng rói kính cân lay 
Phật và thưa răng: 


-Bach Đức THÉ! Chúng con cũng nguyện bảo hộ người thọ trì kinh này, thường 
được an ôn, tâm chắng thôi lui. 


Khi ấy có Đại Lực Quỷ Vương, tên là Cát BÀn Trà cùng với 10 vạn Quỷ Vương, đứng 
dậy đi quynh bên hữu của Phật ba vòng, rôi lay Phật và thưa răng: 


-Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con cũng nguyện sớm chiều hộ vệ người thọ trì kinh 
này, khiến cho họ không thối lui. Chỗ của người trì kinh ở, trong khang một do tuần 
(10 dặm) nếu có chúng quỷ thần nào đến xâm phạm cảnh giới này, thì chúng con sẽ đập 
nó nát như vi trần. 


Khi ấy tất cả Đại chúng như các vị Bồ tát, thiên long, Quỷ thần, quyến thuộc của 8 bộ 
Quy thân và chư thiên, PHạm vương v.v.. nghe Phật nói kinh này đêu hoan hy, tín thọ và 
phụng hành 


LƯỢC GIẢI 


Chương thứ 12 này là nói về việc truyền bá lưu thông. Thính chúng trong pháp hội, 
trên từ các vị đại Bồ tát dưới cho đến chúng quỷ thần, nghe Phật nói kinh này, từ chương thứ 
11 là chương Viên giác rồi, tất cả đều lấy làm quý báu vô cùng, lợi lạc cho chúng sanh vô tận, 
nên hớn hở vui mừng, tin thọ và phụng hành. Bởi thế nên các vị Thiện thần đều phát nguyện 
bảo hộ kinh và triệt để ủng hộ người thọ trì đọc tụng kinh này. 


CHúng ta chắc đã có trồng căn lành từ nhiều đời trước, cho nên hôm nay mới có diễm 
phúc được nghe kinh này. ước mong qúy vị mỗi ngày nên phát Bồ đề tâm tu hành và truyền 
bá kinh này được phổ cập quần sanh. Thế là chúng ta đã đền đáp được ơn Phật mà cũng thực 
hành theo hạnh Phật là “Tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn”. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ IX 


DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


--- 000 --- 
MỤC LỤC 


Lời nói đầu 

Tập nhứt: LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ BÁT THỨC QUI 
CŨ TỤNG 

Bài thứ nhứt: Luận Đại thừa trăm pháp 

Bài thứ hai: Luận Đại thừa trăm pháp 

Bài thứ ba: 1. Tâm vương 

Bài thứ tư: Ý thức 

Bài thứ nám: Mat na thức 

Bài thứ sáu: A lại da thức 

Bài thứ bảy: П. Tâm sở 

Bài thứ tám: Tuỳ phiền não 

Bài thứ chín: Bát định Tâm sở - III. Sắc pháp 
Bài thứ mười: IV. Tâm bắt tương ưng hành pháp - V. Vô vi pháp 
Tập nhì: LUẬN A ĐÀ NA THỨC 

Luận A-Đà-Na Thức 

Tập ba: DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI: 
Lời của dịch оја 

Lời tựa 

Bài thứ nhứt: Duy thức tam thập tụng dị giải 
Bài thứ hai : nt 

Bài thứ ba : nt 

Bài thứ tư : nt 

Bài thứ пат: nt 

Bài thứ sáu : Giải thích các điều nghi 

Bài thứ bảy : nt 

Duy thức tam thập tụng: chánh văn 

NHƠN MINH LUẬN 

Bài học thuộc lòng 

Nhơn minh luận cương yếu 

A. Tôn 

B. Nhơn 

С. Du 











LỜI NÓI ĐẦU [^] 


Giáo lý của Phật có đến tám vạn bốn ngàn (84.000) pháp môn, 
chia ra làm mười tôn, chung quy chỉ có hai loại: Pháp tánh và Pháp 
tướng. Duy thức tôn thuộc vë Pháp tướng. Nghiên cứu, phân tích, tìm 
hiểu Duy thức tôn gọi là Duy thức học. Môn học này là một môn triễt 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


học rất cao siêu và rộng rãi, nên từ xưa дёп nay không biết bao nhiêu 
học giả đã phải bóp trán nặn đâu vi nó. 


Cái khó khăn trong việc nghiên cứu duy thức có nhiều nguyên 
nhân: 


1. Rất nhiều danh từ chuyên môn mới lạ mà học giả 

chưa quen nghe; 

2. Phân tích các Hành tướng vé tâm lý cũng như vật 
chất rất nhiều, và quá tỉ mỉ, làm cho học giả khó nhớ. 
3. Sách vở Duy thức quá nhiễu, học giả không biết nên 

xem quyển nào trước, quyển nào sau; 
4. Những sách ấy phân nhiều là sách chữ Hán, văn lại 
quá có nên người nay khó học; 

5. Phải có tu quán mới hiểu rõ được Duy thức. Vì 
những nguyên nhân trên, học giả phân đông đành bỏ 10 
một môn triết học thâm thuỷ, cao siêu là Duy thức học! 

Muốn nghiên cứu môn học này một cách có hiệu quả, 
cán phải có những phương pháp và người hướng dẫn. 


Chung tôi còn nhớ, khi đang tòng học tại Phát học đường Lưỡng 
Xuyên (Vĩnh bình), một hôm Sư си Tuyên Linh (Lê Khánh Hoà) Giảm 
đốc Phật học đường Lưỡng Xuyên đưa cho chúng tôi quyển "Đại thừa 

bá pháp mình môn luận" mà dạy rằng: 


"Duy thức là một môn học khó vô cùng. Văn chương đã khó danh 
từ lại nhiễu, và hành tướng Tâm Vương, Tâm sở cũng rất phiên phức. 
Tôi đã ba năm nghiên cứu bộ Thành duy thức luận, mà như người di 
vào rừng rậm, không tìm được lối ra. Đến năm Đỉnh Mão nhờ ban tổ 
chức trường hương chùa Long Khánh ở Quy Nhơn moi tôi làm Pháp 
sư. Tôi được may mắn gặp Hoà thượng Thập Tháp. Tôi thuật lại sự 
khó khăn trong việc nghiên cứu Thành duy thức của tôi. Hoà thượng 
Thập Tháp nghe хоп8, đem biểu tôi quyên “Đại thừa bá pháp mình 
môn luận chuế ngôn" và nói: "Tôi biểu ngài một cái chia khoá dé mở 
kho Duy thức. Người nghiên cứu Duy thức mà trước không đọc Luận 
này, thì cũng như người gỡ nùi tơ rồi mà không tim được mối. Vậy 
Ngài nên đọc quyển Luận này cho kỹ rôi nghiên cứu Thành Duy thức. 
Ngài sẽ thấy dê dàng... " 


Quả thật như thế. Sau khi tôi trở về Nam, chuyên chú đọc quyền 
"Đại thừa Ба pháp mình môn luận " trong ba tháng, tôi trở lại nghiên 
cứu Thành Duy thức, thấy không còn khó khăn như trước nữa. Bởi thể, 
quyển "Bá pháp" này đổi với tôi quý báu vô cùng: Ngoài cái kỹ niên vô 
giá của Hoà thượng Thập Tháp, nó còn là một cải chìa khoá cho tôi 
mở cửa vào Duy thức. 


"Hôm nay, tôi trao lại cho các ông quyên Luận này dé các ông 
khởi công trong việc nghiên cứu Duy thức". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Mặc dù Sư cụ Thập Tháp và Sư cụ Tuyên Linh đã về cõi Phật 
gân hai chục năm rồi, song những kỹ niệm Cao quý của hai Sw cụ mà 
chúng tôi được vinh hạnh theo Ади trong mấy năm, vẫn còn ghi đậm 

nét trong tâm hôn chúng tôi, và những lời vàng ngọc trên vẫn còn 
văng уайпе bên tai chúng tôi. 


Ngày nay, đề nhắc nhỡ công đức lớn lao của hai Sw cụ, những vị 
đã lập công đâu trong phong trào chấn hưng Phật t giáo Việt Nam, và 
cũng dé cho học giới nước nhà nghiên cứu được dë dàng môn học Duy 
thức, chúng tôi đánh bạo, có gắng phiên dịch và giải thích quyển "Đại 
thừa bá pháp minh môn luận" này và đổi danh дё là "Duy thức nhập 
món” cho dễ hiểu. Quyển Duy thức nhập môn này, như danh đề của 
nó ` đã nêu lên, sẽ hướng dân qui vị độc giả đi đúng vào cửa của toà 
nhà Duy thức. Qui độc giả hãy đọc và nhớ kỹ quyền sách này, rôi tiếp 
tục đọc những quyển Duy thức học tập LILII, v.v... thì quí vị sẽ thấy 
mình dang bước dân một cách dê dàng và thú vị lên toà lâu đài rực rỡ 
và đồ só của Duy thức. 


Mong qui vị sẽ chóng đạt được mục đích. 


Biên tại Phật học đường Nam Việt 
Mạnh Đông năm Mậu Tuât (1958) 
THÍCH THIỆN HOA 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 
КНОА IX 


DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


--- 000 --- 


ТАР NHỨT | | 
LUẬN ĐẠI THỪA TRAM PHAP УА 
ВАТ THUC QUI CU TỤNG 
Жжжж 


BÀI THỨ NHÚT | 
LUẬN ĐẠI THỪA TRÁM PHÁP 


(Trích yêu Bài này nên học thuộc lòng) 
--- 000 --- 
PHÂN THỨ NHỨT 
CHÁNH VĂN 


Hỏi: Như lời Phật dạy: "Tất cả các pháp đều vô ngã". Vậy cái gì là "Tất cả 
pháp" và sao gọi là "vô ngã"? 


Đáp: Tất cả các pháp tuy nhiều, nhưng tóm lại có 100 pháp, chia làm 5 loại: 


I. Tâm pháp (Có 8 món) 

II. Tâm sở hữu pháp (Có 51 món) 

Ш. Sắc pháp (Có 11 món) 

IV. Tâm bát tương ưng hành pháp (Có 24 món) 
У. Vô vi pháp (Có 6 món) 


LƯỢC GIẢI 
I. TÂM PHÁP HOẶC GỌI LÀ TÂM VƯƠNG CÓ 8 MÓN 


. Nhãn thức (cái biết của mắt) 
. Nhĩ thức (cái biết của tai) 

. TẸ thức (cái biết của mũi) 

. Thiệt thức (cái biết của lưỡi) 
. Thân thức (cái biết của thân) 
. Ý thức (cái biết của ý) 

. Mạt na thức (Thức thứ 7) 
8.A lại da thức (Thức thứ 8) 


чох л + O го н 


П. TÂM SỞ HỮU PHÁP, GỌI ТАТ LÀ TÂM SÓ, CÓ 51 МОМ, PHÁN LÀM 6 
LOAI: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1. Biến thành, có năm: Xúc, Tác ý, Thọ, Tưởng, Tư. 

2. Biệt cảnh, có năm: Dục, Thắng giải, Niệm, Định, Huệ. 

3. Thiện, có mười một: Tín, Тат, Ош, Vô tham, Vô sân, Vô si, Tình tán, Khinh an, 
Bắt phóng dật, Hành xả, Bất hại. 

4. Căn bản phiền não, có sáu: Tham, Sân, Si, Mạn, nghi, Ác kiến. 

Ác kiến lại chia làm năm: Thân kiến, Biên kiến, Tà kiến, KIén thủ, Giới cắm thủ. 

5. Tuỳ phiền não, có 20 món, chia làm ba loại: 


a) Tiểu tuỳ, có 10: Phẫn, Hận, Phú, Não, Tật, Xan, Cuông, Siễm, Hại, Kiêu. 
b) Trung tuỳ, có 2: Vô tàm, Vô qui. 

с) Đại tuỳ, có8: Trao cử, Hôn trần, Bắt tín, Giải đãi, Phóng dật, Thất niệm, 
Tán loạn, Bất chánh tri. 


6. Bất định, có bốn món: Hối, Miên, Tầm, Tư. 
Ш. SẮC PHÁP, CÓ 11 MÓN: 


Năm căn: Nhãn căn, Nhĩ căn, Tỹ căn, Thiệt căn và Thân căn. 
Sáu trần: Sắc trân, Thinh trân, Hương trân, VỊ trân, Xúc trân và Pháp trân. 


IV. TÂM ВАТ TƯƠNG ƯNG HÀNH PHÁP, GỌI ТАТ LÀ "ВАТ TƯƠNG 
ƯNG HÀNH", CÓ 24 MÓN: 


Đắc, Mạng căn, Chúng đồng phận, Di sanh tánh, Vô tưởng định, Diệt tận định, Vô 
tưởng báo, Danh thân, Cú thân, Văn thân, Sanh, Trụ, Lão, Vô thường, Lưu chuyên, 
Định di Tương ưng. Thê tóc, Thứ đệ, Thời, Phương, Só, НОа hiệp tánh, Bât hoà hiệp 
tánh. 


У. VÔ VI PHÁP, CÓ 6 MÓN: 


Hư không vô vi, Trạch diệt vô vi, Phi trach diệt vô мі, Bát động diệt vô vi, Tưởng thọ 
diệt vô vi, Chon như vô vi. 


Nguyên văn chữ Hán 


Nhứt thé tối thắng сб 
Dü thử tương ưng сб 
Nhị sở hiện ảnh có 
Tam vị sai biệt сб 
Tứ sở hiễn thị сб 
Như thị tứ đệ. 


Dịch nghĩa: 


Thứ lớp như уйу: Tâm vương hơn tất cả. Tâm vương cùng Tâm sở hợp nhau. Do hai 
món: Tâm vương và Tâm sở, mà hiện ra ảnh tượng là "sắc pháp". Do ba món: Tâm 
vương, Tâm sở và Sắc pháp, mà thành ra 24 món sai khác là "Bất tương ưng hành". 
Do bốn món: Tâm vương, Tâm sở, Bát twong ưng hành, đêu thuộc về Pháp Hữu vi, 
nên hiện ra 6 Pháp Vô vi. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


LƯỢC GIẢI 


Tóm lại, ngoại nhơn hỏi: "Cái gì là tất cả pháp ? Đại ý, Luận chủ trả lời: Các 
pháp tuy nhiều, nhưng ước lược chỉ có một trăm pháp, phân làm 5 loại:1. Tâm vương 
có 8; 2. Tâm sở có 5; 3. Sắc pháp có 11; 4. Bất tương ưng hành có 24; 5. Vô vi pháp 
có 6. Trong 5 loại, lại chia làm hai: Bến loại trên thuộc vê Pháp Hữu vị, loại thứ 5 
thuộc về pháp Vô vi. 


_ Trên nguyên văn nói "tật cả pháp" tức là pháp Hữu vi và vô vi vậy. Từ trước 
đên đây Luận chủ đã trả lời xong câu hỏi thứ nhứt: "Cái gì là tât cả pháp". 


Vì muốn cho học giả dễ nhớ, nên Có nhơn có làm bài kệ bốn câu, tóm lại 100 
pháp như vây: 


Sắc pháp thập nhút, tâm pháp bát, 
Ngũ thập nhứt cá tâm sở pháp 
Nhị thập tứ chủng bât tương ưng, 
Lục cá Уб vi thành bá pháp. 
Dịch nghĩa: 
Sắc pháp mười một, Tâm pháp tám, 
Năm mươi тбї món Tâm sở pháp, 
Hai mươi môt món Bát tương ưng, 
Sáu món Vô vì thành trăm pháp. 
жж 
PHẢN THỨ HAI 
Luận chủ trả lời câu hỏi thứ hai: "Sao gọi là vô ngã?" 
CHÁNH VĂN 
Nói "vô ngã", lược có 2 món: 
1. Nhơn vô ngã, 2. Pháp vô ngã. 
LƯỢC GIẢI 


Chúng sinh chấp thân, tâm này thật là mình (ta), như thé là "Nhơn ngã" ; chấp núi, 
sông, đât, nước, tât cả sự vật bên ngoài là thật có, như thê là "Pháp ngã". 


Vì "nhơn" không thật có và "Pháp" cũng không thật có, nên Phật gọi rằng: "Tất cả 
Pháp vô ngã”; tức là "Nhơn không thật" và "Pháp không thật" vậy. 


Như thế là Luận chủ đã trả lời xong câu hỏi thứ hai: "Thế nào là vô ngã". 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 
КНОА IX 


DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


--- 000 --- 


ТАР NHỨT | | 
LUẬN ĐẠI THỪA TRAM PHAP УА 
BÁT THỨC QUI CU TỤNG 
Жжжж 


BÀI THỨ HAI 
LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP 


--- 000 --- 


Nguyên văn chữ Нап 


Như Thế Tôn ngôn: 
"Nhứt thế pháp vô ngã". 
Hà dàng nhút thé pháp ? 
Vân hà vi vô пей? 


Dịch nghĩa: 


Như lời đức Thế Tôn nói: 
"Tất cả Pháp không thật". 
Vậy, cái gì là "tất cả Pháp"? 
Và sao gọi là "không thật"? 


LƯỢC GIẢI 


Chữ "PHÁP" tức là tất cả sự vật từ tinh thần lẫn vật chất, nào Thánh Phàm chơn 
vọng, hữu tình vô tình, hữu hình vô hình, hữu vi vô vị, v.v...đêu gọi là Pháp. 


Dịch đúng theo văn Tàu: "Phàm cái gì, tự nó có thể giữ được hình dáng hay 
khuôn khô của nó, làm cho người, khi trông đên nó, biệt đó là vật gì, thì gọi là "Pháp" 
(Nhân trì tự tánh, quỷ sanh vật giả). 


Chữ "NGÃ" là Ta hay Tôi. Phàm nói "Ta" thì phải đủ hai điều kiện: 1. Tự tại 


hay tự chủ, 2. Có thể sắp đặt sai khiến mọi việc. Như thế mới được gọi "Ta". Nhưng 


chữ "vô пра" ở đây, nên hiêu nghĩa là "không thật" thì rõ hơn. 


жж 


РНАМ THỨ NHÁT, NÓI 100 PHÁP 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nguyên văn chữ Hán 


Nhứt thế pháp giả, lược hữu ngũ chúng: 
Nhứt giả Tâm pháp, 

Nhị giả Tâm sở hữu pháp, 

Tam giả Sắc pháp, 

Tứ giả Tâm bát tương ưng hành pháp, 
Ngũ giả Vô vi pháp. 


Dịch nghĩa 

Nói tất cả Pháp có năm món: 

1. Tâm pháp 

2. Tâm sở hữu pháp 

3. Sắc pháp 

4. Tâm bát tương ưng hành pháp 
3. Vô vi pháp 


LƯỢC GIẢI 
Chữ "TÂM" có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại có 6 nghĩa: 


1. Tập khởi: Chứa nhóm và phát khởi. Nghĩa này thuộc về thức thứ Tám (Tàng 
thức). Vì thức này có công năng "chứa nhóm" chúng tử của các pháp, rôi "phát khởi" 
ra hiện hành. 


2. Tích tập: Chứa nhóm. Nghĩa này thuộc về bảy thức trước. Vì bảy thức trước có 
công năng "chứa nhóm" các pháp hiện hành đê huân vào Tàng thức. 


Trái lại, Bảy thứ`c trước cũng có nghĩa "tập khởi" (chứa nhóm và phát khói), vì bảy 
thức trước có công năng "chứa nhóm" các pháp hiện hành, đê huân vào Tàng thức, 
"khởi thành" chủng tử. 


Thức thứ Tám cũng có nghĩa "tích tâp" (chứa nhóm), vì thức thứ Tám có công năng 
"chứa nhóm" chủng tử của các pháp vậy. 


3. Duyên lự: Duyên cảnh, khởi phân biệt. Tám thức đều tự duyên cái cảnh tướng 
phân của mình, rôi khởi ra phân biệt (ly). 


4. Thức: Ніби biết phân biệt. Cả tám thức đều có công dụng hiểu biết phân biệt. 


5. Ý:Sanh diệt tương tục không gián đoạn. Cả tám thức đều niệm niệm sanh diệt 
tương tục không gián đoạn. 


6. Tâm,Ý và Thức: Vì y theo đặc tánh của mỗi thức, thì thức thứ Tám về nghĩa"Tích 
tập” thù thăng, nên gọi là "Tâm"; thức thứ Bảy vë nghĩa"sanh diệt tương tyc" thù 
thăng, nên gọi là "Y" và sáu thức trước về nghĩa phân biệt thù thăng nên goi là:Thức". 


Chữ "TÂM РНАр": Pháp thuộc về Tâm. Vi 8 món Tâm này có công năng thù thắng 
hơn hêt; cũng như ông Vua có oai quyên thê lực, thông trị thiên hạ, cho nên cũng gọi 
là "Tâm vương". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


жж 


NGƯỜI HỌC NÊN HỌC THUỘC LÒNG NHỮNG DANH TỪ SAU РАУ: 
L. Ba cảnh: a) Tánh cảnh, b) Độc ảnh cảnh, c) Đới chất cảnh. 

H. Ba lượng: a) Hiện lượng, b) Tỷ lượng, c) Phi lượng. 

Ш. Ba tánh: a) Thiện tánh, b) Ác tánh, с) Vô ký tánh. 

IV. Ba thọ: а) Khô thọ, b) Lạc thọ, с) Xả thọ. 

V.Năm thọ: а) Khổ thọ, b) Lạc thọ, c) Ưu thọ, d) Hy thọ, d) Xà tho. 


VI. Tâm có bốn phần: а) Tướng phần, b) Kiến phần, c)Tự chứng phần, d) Chứng tự 
chứng phân. 


УП. 51 món Tâm sở, phân làm 6 vị: 
a) Biến hành, có 5 

b) Biệt cảnh, có 5 

с) Thiện, có 11 

d) Căn bón phiền não, có 6 

e)Tuỳ phiền não, có 20 

g) Bát định, có 4 

а) Dục giới: 1. Ngũ thú tạp cư địa. 

2. Ly, sanh һу lạc địa. 

3. Định, sanh hỷ lạc địa. 

УШ. Ba giới b) Sắc giới: 4. Ly hy, diệu lạc địa. 
và chín địa 5. Xả niệm thanh tịnh địa 
6. Không vô biên xứ địa 

7. Thúc vô biên xứ địa 

с) Vô sắc giới: 8. Vô sở hữu xứ địa 
9.Phi tưởng phi phỉ tưởng xứ địa. 


Tư lượng vĩ: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1. Thập trụ, 2. Thập hạnh, 

3. Thập hồi hướng. 

а) Hiển: Tứ gia hạnh vị: 

1. Noãn, 2. Đảnh, 3. Nhẫn, 

4. Thế đệ nhứt. 

IX. Bồ tát 1. Hoan hy địa, 2. Ly cấu địa, 
có hai 3. Phát quang địa, 4. Diệm huệ 
địa, 5. Nan thắng địa, 6. Hiện 

b) Thánh: tiền địa, 7. Viễnhành địa, 8. Bất 
động địa, 9. Thiện huệ địa, 

10. Pháp vân địa. 

X. Tám thức và các duyên: 


Nhãn thức, có 9 duyên: 1. Hư không, 2. Ánh sáng, 3. Căn, 4. Cånh, 5. Tác ý, 6. Phân 
biệt у, 7. Nhiễm tinh у, 8. Căn bản y, 9. Chúng tử. 


Nhĩ thức, có 8 duyên: Các duyên cũng đồng như Nhãn thức trên, chỉ trừ " ánh sáng". 


Ba thức: Tỹ, Thiệt và Thân, lại còn có 7 duyên: Các duyên đồng như Nhãn thức 
trên, chỉ bớt 2 duyên là Hư không và Ảnh sáng. 


Ý thức,có 5 duyên: 1. Căn, 2. Cảnh, 3. Tác ý, 4. Căn bản у, 5. Chủng tử. 
Mat na thức, có 3 duyên: 1. Căn cảnh, 2. Tác ý, 3. Chúng tử. 


A lại da thức, có 3 duyên: 1. Căn (Mat na), 2. Cảnh (thân căn, khí giới và chủng tử), 
3. Tác ý, 4. Chủng tử. 


Vì muốn dë nhớ, nên Сб nhơn có bài tụng như sau: 
Nhãn thức cửu duyên sanh 
Nhĩ thức duy tùng bát 
Тӯ, Thiệt, Thân tam,thât 
Hậu tam; ngũ, tam, tứ 


Dịch nghĩa 


Nhãn thức đủ chín duyên 
Nhi thức chỉ còn tám 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


TP, Thiệt, Thân có bảy 
Sau ba; năm, ba bón 


LƯỢC GIẢI 


Nhãn thức có đủ chín duyên; Nhĩ thức chỉ có 8 duyên; T $, Thiệt và Thân ba thức này 
lại có 7 duyên; còn ba thức sau thì thức thứ 6 có 5 duyên, thức thứ 7 có 3 duyên và 
thức thứ 8 có 4 duyên. (Thức thứ 7 lẫy kiến phần của A lại da thức làm cảnh; Thức 
thứ 8 lấy căn thân, khí giới và chủng tử làm cảnh). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
КНОА IX 
DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 
--- 000 --- 
ТАР NHỨT 
LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM РНАР УА 


BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG 
жж 


BÀI THỨ BA 
I. TÂM VƯƠNG 
(CÓ TÁM MÓN) 


--- 000 --- 


Tám món tâm này rất thù thắng,tự tại và tự chủ; cũng như vị Quốc vương, nên 
gọi là Tâm vương(nhứt thê tôi thăng cô) 


NĂM THỨC TRƯỚC 
(TIỀN NGŨ THỨC) 


1. Nhãn thức: Cái biết của con mắt. Vì thức này nương Nhãn căn, khởi ra tác 
dụng phân biệt vë sắc trân, nên gọi là "Nhãn thức". 


2. Nhĩ thức: Cái biết củalỗ tai. Vì thức này nương Nhĩ căn, khởi ra tác dụng 
phân biệt về thinh trân, nên gọi là "Nhĩ thức". 


3. Тӯ thức: Cái biết củamũi. Vì thức này nương T? căn, khởi ra tác dụng phân 
biệt vê hương trân, nên gọi là "T$ thức". 


4. Thiệt thức: Cái biết củalưỡi. Vì thức này nương Thiệt căn, khởi ra tác dụng 
phân biệt về vi trân, nên gọi là "Thiệt thức". 


5. Thân thức: Cái biết củathân. Vì thức này nương thân căn, khởi ra tác dụng 
phân biệt vê xúc trân, nên gọi là "Thân thức". 


Trong 8 thức Tâm vương. Vì 5 thức này ở bên ngoài và trước, nên cũng gọi là 
"Tiên ngũ thức" (năm thức trước). 


KHI Ó ĐỊA VỊ PHÀM PHU NĂM THÚC NÀY ĐỒI VỚI: 


1. Ba cảnh: Năm thức này chỉ có "Tánh cảnh" 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2. Ba lượng: Năm thức này chỉ có "Hiện lượng” 
3. Ba tánh: Năm thức này có đủ 3 tánh: Thiện Ác và Vô ký. 
4. Năm thọ: Năm thức này chỉ có 3 thọ: Khổ, Lạc và Ха thọ. 


5. Ba cõi: Ở cõi Dục thì năm thức này đủ cả, đến cõi Sắc chỉ cỏn thức: 
Nhãn,Nhĩ và Thân; vì hai thức Tỳ và Thiệt không hiện hành(Nhãn, Nhị, Thân tam 
Nhị địa cư). 


6. Chín địa: Năm thức này chỉ ở trong hai địa: 1. Ngũ thú tạp cư địa, tức là cõi 
Dục thuộc về Sơ địa. 2. Ly sanh hỷ lạc địa, ở cõi Sắc, thuộc Sơ thiên gọi là Nhị địa. 


7. Năm mươi mốt Tâm sở: Năm thức này chỉ tương ưng 34 tâm sở: 5 món biến 
hành, 5 món biệt cảnh, 11 món Thiện, 3 món Căn bản phiên não, 2 món Trung tuỳ và 
8 món đại tuỳ. 


8. :Chín duyên:Nhãn thức đủ 2 duyên, Nhĩ thức chỉ còn 8 duyên (thiếu Minh), 3 
thức T$, Thiệt và Thân chỉ có 7 duyên ( thiêu Minh và Không ). 


9. Thể: Thê của 5 thức này, chỉ có Tự tánh phân biệt, không có Tuỳ niệm phân 
biệt và Kê đạt phân biệt. 


10. Tướng: Thức với căn khó phân (ngu giả nan phân thức dữ căn). 


11. Nghiệp dụng: Duyên trần cảnh. Song 2 thức: Nhãn và Nhĩ phải cách trần 
cảnh mới phân biệt được. Còn 3 thức: T$, Thiệt và Thân phải hiệp với trân cảnh mới 
phân biệt được. 


KHI LÊN THÁNH VỊ NĂM THỨC NÀY ĐÓI VỚI: 


1. Quán hạnh (tu): Khi lên Thánh vị, thì 5 thức này chuyền thành "Hậu đắc trí", 
và biến ra cái Tướng phần của 2 món chơn như (Sanh không chơn như và pháp không 
chơn như) mà quán (duyên). 


2. Đoạn hoặc và chuyền thành trí: Khi thức thứ 8 đã chuyên thành "Đại viên 
cảnh trí", thì các căn được vô lậu; lúc bây giờ 5 thức này cũng được vô lậu và chuyên 
làm "Thành sở tác trí". 


3. Chứng quả và diệu dụng: Khi chứng quả vi Phật thì 5 thức này chuyên làm 
"Thành sở tác trí". Lúc bấy giờ nó có công dụng hoá hiện ra 3 loại thân để giáo hoá và 
dứt trừ các khổ sanh tử luân hồi cho chúng sanh. 

BA LOẠI THÂN: 


1. Thân Đại hoá tức là Thắng ứng thân. Thân này cao 1.000 trượng, dë giáo hoá 
hàng Đại thừa ВО Tát. 


2. Thân Tiêu hoá tức là Liệt ứng thân. Thân này cao một trượng sáu thước, để 
giáo hoá hàng Tam hiên Bô Tát cùng Nhị thừa và phàm phu. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


3. Thân Tuy loại hoá. Thân này tuỳ theo loại chúng sanh mà hoá hiện. 


* 


Vì muốn cho người học dễ nhớ, nên trong Bát thức Qui củ, Ngài Huyền Trang 
Pháp sư có làm ba bài tụng tóm tắt lại 5 thức như sau. Hai bài tụng đâu là nói 5 thức 
này khi còn ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ 3 là nói khi lên Thánh vi. 

Bài tụng thứ nhứt 

Tánh cảnh, Hiện lượng, thông tam Tánh 

Nhãn, Nhĩ, Thân tam Nhi địa cư 

Biến hành, Biệt cảnh, Thiện thập nhứt 

Trung nhị, Đại bát, Tham, Sân, S1 

Dịch nghĩa 

Tánh cảnh, Hiện lượng, thông ba Tánh 

Nhãn, Nhĩ, Thân ba ở Nhị địa 

Biến hành, Biệt cảnh, Thiệt mười một 

Trung hai, Đại tám, Tham, Sân, Si 

LƯỢC GIẢI 


Trong 3 Cảnh thì 5 thức này chỉ có "Tánh cảnh”; trong 3 lượng nó chỉ có "Hiện 
lượng"; còn 3 Tánh thì nó đủ cả Thiện, Ác và Vô ký. 


Ở cõi Dục là Sơ địa, thì đủ cả 5 thức. Lên cõi Sắc về Nhị địa, thì chỉ còn 3 thức 
là: Nhãn, Nhĩ và Thân. 


Nói về Tâm sở, thì 5 thức này tương ưng với 34 món: 5 món Biến hành, 5 món 
Biệt cảnh, I1 món Thiện, 2 món Trung tuỳ, 8 món Đại tuỳ và 3 món Căn bản phiên 
não là: Tham, Sân, Si. 

Bài tụng thứ hai 

Ngũ thức đồng y Tịnh sắc căn 

Cửu duyên, bát, thất hảo tương lân 

Hiệp tam, ly nhị, quán trần thế 


Ngu giả nan phân thức dữ căn 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Dịch nghĩa 

Năm thức đồng nương Tịnh sắc căn 
Chín, tám, bảy duyên ưa ейп nhau 
Ba hiệp, hai rời, duyên trần cảnh 
Меи giả khó phân Thức và Căn. 
LƯỢC GIẢI 


Căn, có 2 loại: 1. Phù trần căn:Căn thô phù bên ngoài. 2. Tịnh sắc căn: căn - 
thanh tịnh tinh tê ở bên trong; cũng gọi là "Thăng nghĩa căn", vì căn này rât thù thăng. 


Năm thức đều nương 5 căn Tịnh sắc và nhờ có các duyên mới sanh ra được. 
Như Nhãn thức nhờ 9 duyên, Nhĩ thức chỉ còn 8 duyên, Tỹ, Thiệt và Thân mỗi thức 


chỉ có 7 duyên. 


Ba thức: T$, Thiệt và Thân phải hiệp với trần cảnh mới duyên được; còn 2 thức 
là Nhãn và Nhĩ phải cách hở trân cảnh mới duyên được. 


Chúng phàm phu và hàng Nhị thừa vì chấp pháp nặng nề, nên khó phân biệt cái 
nào là Thức và cái nào là Căn. Vì thê, mà cả hai êu bị gọi là "Ngu giả". 


Bài tụng thứ ba 

Biến tướng quán không duy hậu đắc 

Quả trung du tự bất thuyên chơn 

Viên minh sơ phát thành Vô lậu 

Tam loại phân thân tức khổ luân. 

Dịch nghĩa 

Trí Hậu đắc biến tướng không, quán (duyên) 
Khi chứng quả còn chẳng nói chơn 

Viên minh vừa phát thành Vô lậu 


Phân thân ba loại, dứt khổ luân. 


LƯỢC GIẢI 


Năm thức này không có "Căn bản trí" mà chỉ có "Hậu đắc trí". Khi duyên chơn 
như thì nó chỉ biên lại tướng phân của hai món chơn như (Sanh không chơn như và 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Pháp không chon như) mà duyên, chớ không thể trực tiếp thân duyên được; vì nó 
không có "Căn bản trí" nên không thê thân duyên. 


Khi chứng được Thánh quả, cũng không thé nói "Năm thức này thân duyên 
được chon như", huông chi là trong lúc tu nhon. 


Đến khi thức thứ Tám vừa chuyền thànhĐại viên cảnh trí (viên minh sơ phát) 
thì 5 thức này thành Vô lậu. Lúc bây giờ, 5 thức này có công dụng hiện ra ba loại thân 
đê hoá độ và dứt trừ các khô sanh tử luân hôi cho chúng sanh. 


Câu "Biến tướng không quán": Biến lại tướng chơn như mà duyên. Chữ "Tướng 
không” là tưrớng Ngã không và Pháp không tức là Chon như (nhị không chon như). 
Chữ "Quán" là duyên. Nghĩa là:Trí Hậu đắc này chỉ biên lại tướng chon như mà 
duyên. 


Chữ "Nói Chon": Nghĩa là nói thân duyên Chon như. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 
КНОА IX 


DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


--- 000 --- 


ТАР NHỨT | | 
LUẬN ĐẠI THỪA TRAM PHAP УА 
ВАТ THUC QUI CU TỤNG 
Жжжж 


BÀI THỨ TƯ 
Ý THỨC (THỨC THỨ SÁU) 


--- 000 --- 


Thức này nương Ý căn (thức thứ 7) khởi tác dụng phân biệt Pháp trần, nên gọi 
là "Ý thức". 


Trong tám thức duy có thức thứ Sáu này rất lanh lẹ và khôn ngoan hơn hết, nên 
trong bài thơ Bát thức có câu rằng:"Độc hữu nhứt cá tối linh ly" (riêng có một cái 
thức rất lanh lẹ). Suy nghĩ làm việc phải, thức này đứng đầu; còn tính toán tạo tác 
việc ác, thì nó cũng hơn cả. Bởi thế nên trong Duy thức nói:"Công уі thủ, tội vi khôi" 
(Nói về "Công" thì thức này hơn hết, còn luận về "Tội" thì nó cũng đứng đầu). Thức 
này cũng có công năng chấp Ngã và chấp Pháp. 


Một điều mà người học thường thắc mắc: Tại sao thức thứ Sáu gọi là "Ý thức", 
mà thức thứ Bảy cũng gọi là "Ý thức"? trong Đại thừa bá pháp minh môn luận chuế 
ngôn, có giải thích như vầy: Thức thứ Sáu mà gọi là "Ý thức" vì thức này nương "Ý 
căn" mà khởi ra phân biệt, nên gọi "Ý thức". Nghĩa là thức của Ý căn. "Thức" là năng 
y, còn"Ý" là bị y, hai phần khác nhau.cũng như nói "Nhãn thức", tức là thức của 
Nhãn căn. Thé là căn với thức khác nhau. 


Còn thức thứ Bảy mà gọi là "Ý thức": chữ "Ý" là sanh diệt tương tục không 
gián đoạn. Vì thức này sanh diệt tương tục không gián đoạn nên gọi là "Y thức”. Thè 
là "Thức" tức là "Y" không khác. Cũng như "Tàng thức”, chữ "Тапо" là chứa đựng. 
Vi thức này chứa đựng các pháp, nên gọi là "Tàng thức". Thê là "Thức" tức là "Tàng 
(chứa) không khác. 

KHI Ó РІА VỊ PHÀM PHU, THÚC NÀY ĐỒI VỚI: 

1. Ba cảnh: Thức này có đủ ba cảnh: 

а) Tánh cảnh, b) Độc ảnh cảnh, с) Đới chất cảnh. 


2. Ba lượng: Thức này có đủ ba lượng: 


a) Hiện lượng, b) Tỷ lượng, c) Phi lượng. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


3. Ba tánh: Thức này có đủ ba tánh: 

а) Thiện tánh, b) Ác tánh, с) Vô ký tánh. 
4. Ba cõi: Thức này có đủ trong ba cõi: 

а) Cõi dục, b) cõi sắc, с) cõi Vô sắc. 
5.Chín địa: Thức này có đủ trong chín địa: 


6. Tâm sở: Thức này có đủ 51 món Tâm sở: 5 món Biến hành, 5 món Biệt cảnh, 
11 món Thiện, 6 món căn bản phiên não, 20 món Tùy phiên não, 4 món Bât định. 


7. Chín duyên: Trong chín duyên, thuức này chỉ có 5 duyên: a) Căn duyên, b) 
Cảnh duyên, с)Тас ý duyên, d)Căn bản duyên, е) Chúng tử duyên. 


8. Thể (tánh): Thê của thức này có ba món phân biệt: a) Tự tánh phân biệt, 
b)Tuy niệm phân biệt, c) Kê đạt phân biệt. 


9. Tướng: Tướng của thức này là luân chuyền trong ba cối (tam giới luân thời dị 
khả trì). 


10. Nghiệp dụng: Nghiệp dụng của thức này làm cho thân và miệng tạo ra dẫn 
nghiệp và mãn nghiệp đê cảm thọ quả báo trong ba cõi. Và ba tánh cùng năm Thọ, 
thức nàt thường thay đôi luôn. 


KHI LÊN THÁNH VỊ, THÚC NÀY ĐỐI VỚI 


1. Quán hạnh (tu): Thức thứ sáu này quán sanh không, phá trừ ngã chấp và quán 
pháp không, phá trừ pháp châp. 


2. Đoạn hoặc và thành trí: Thức này có năm giai đoạn trừ hoặc chuyển thành trí: 


a)Đến vị Tư lương, thì thức này mới chinh phục được hai món hiện hành của 
ngã châp. 


b)Dén vị Kiến đạo, thì thức này mới đoạn được hai món chủng tử về phần phân 
biệt của ngã châp và pháp châp. 


с)Рёп vị Tu tập, thức này đoạn được hai món hiện hành và chinh phục được hai 
chủng tử cu sanh của ngã châp và pháp châp. 


d)Dén vị Viễn hành trở lên thì thức này mới đoạn hết cu sanh ngã chấp và hoàn 
toàn vô lậu. 


e)Dén vị Đẳng giác, thức này đoạn hết cu sanh pháp chấp,chuyên thành Diệu 
quan sát trí. 
3. Chứng quả và diệu dụng: Khi chứng quả vị Phật, thì thức này chuyền thành Diệu 
quan sát trí và có công năng chiếu soi căn cơ của chúng sanh trong Đại thiên thé giới, 
rồi tùy cơ thuyết pháp hoá độ hàm linh. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Muốn cho người học dë nhớ, nên trong Bát thức quy củ, ngài Huyền Trang 
Pháp sư có làm ba bài tụng như sau. Hai bài tụng đâu, nói thức này khi ở dia vị Phàm 
phu, bài tụng thứ ba nói thức này khi đặng Thánh quả. 

Bài tụng thứ nhứt 

Tam Tánh, tam Lượng thông tam Cảnh 

Tam giới luân thời di khả tri 

Tương ưng Tâm sở ngũ thật nhứt 

Thiện ác lâm thời biệt phối chi. 

Dịch nghiã 

Ba Tánh, ba Lượng và ba Cảnh 

Luân chuyển ba cõi rất dễ biết 

Tâm sở tương ưng năm mươi mốt 

Thiện ác đến thời riêng phối hiệp. 

LƯỢC GIẢI 

| Thức thứ Sáu này đủ са ba Tánh, ba Lượng và ba Cảnh. Nó luân hồi trong ba 
cõi rât dê biệt. Những Tâm sở tương ưng với thức này có 51 món. Khi thức này nghĩ 
việc lành thì có Thiện tâm sở riêng phôi hiệp, còn khi nghĩ việc ác thì có Ác tâm sở 
riêng phôi hiệp. 
жж 

Bài tụng thứ hai 

Tánh, Giới, Thọ tam hằng chuyền dịch 

Căn, Tùy, Tín dàng dàng tuong lién 

Động thân phát ngữ độc vi tói 

Dẫn, Mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. 

Dịch nghiã 

Tánh, Giới, Thọ ba thường biến đổi 

Căn, Тиў, Tín chung nhau liên tiếp 


Thân động, miệng thốt nó hơn hết 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Dân nghiệp, Mãn nghiệp thọ quả báo 

LƯỢC GIẢI 

Thức Này đối với ba Tánh, ba Giới và năm Thọ thì nó thường thay đổi; khi thì 
vui lúc lại buôn, ...51 món Tâm sở, như căn bón phiên não, Tuy phiên não và Thiện 
tâm sở, ...cùng nhau liên tiệp không lúc пао rời thức này. Làm cho thân động và 
miệng nói, duy có thức này là hơn hêt. Nó tạo ra dân nghiệp và mãn nghiệp đê chiêu 
cảm quả báo đời sau. 

Bai tụng thứ ba 

Phát khởi sơ tâm Hoan hỷ địa 

Cu sanh du tự hiện triỀn miên 

Viễn hành địa hậu thuần vô lậu 

Quán sát viên minh chiếu Đại thiên. 

Dịch nghĩa 

Khi đặng sơ tâm Hoan һу địa 

Си sanh ngã, pháp hiện còn ẩn 

Viễn hành về sau thuần vô lậu 

Quản sát viên mãn khắp Раі thiên 

LƯỢC GIẢI 


Hành giả trong lúc trãi qua Thập thánh thì thứ с này có ba thời kỳ đoạn phiền 
não và thuân vô lậu. 


1. Khi lên Sơ địa, tức là Hoan hỷ địa, thì phân biệt ngã chấp và pháp chấp đều 
đã đoạn. Nhưng cu sanh ngã chấp và pháp chấp hãy còn hiện hành và miên phục 
trong Tàng thức, chưa có thể chinh phục và đoạn trừ được. 


2. Khi đến Viễn hành địa (tức là Thất địa) trở lên thì mới đoạn được chủng tử cu 
sanh của ngã châp và chinh phục được hiện hành của pháp châp. Lúc bây giờ thức 
này mới thuân Vô lậu. 


3. Khi sắp lên quả Phật thì đoạn được chủng tử cu sanh của pháp chấp. Lúc bấy 
giờ thức này chuyên thành Diệu quan sát trí, quán sát chiêu soi cả Bai thiên thê giới 
và tuỳ theo căn cơ của môi loài mà thuyêt pháp giáo hoá. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
КНОА IX 


DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


--- 000 --- 
ТАР NHỨT | | 
LUẬN ĐẠI THỪA TRAM PHAP УА 


BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG 
жж 


BÀI THỨ NĂM 
МАТ NA THUC (THUC THU BẢY) 
--- 000 --- 

Thức này có nhiều tên: 1. Mạt na (воі theo nguyên âm tiếng Phạn), 2. Ү căn: 
Thức này là căn của ý thức (Thức thứ Sáu); Vì thức thứ Sáu nương thức này phát ` 
sanh. 3. Thức thứ Bảy: Theo thứ đệ thì thức này đứng nhăm thứ Bảy. 4. Truyên thông 
thức: Vì thức này có công năng truyên các pháp hiện hành. 5. Y thức, vì thức này 
sanh diệt tương tục không gián đoạn nên gọi là "Y". Song, sợ người lâm lộn với ý 
thức thứ Sáu, nên thức thứ Bảy này chỉ gọi là "Y", mà không thêm chữ "Thức". Thức 
này chỉ duyên kiên phân cuả thức А lại da châp làm thật ngã và thật pháp. 

KHI Ó РІА VỊ PHÀM PHU, THÚC NÀY ĐÓI VỚI: 

1. Ba cảnh: Thức này chỉ có Đới chất cảnh 

2. Ba lượng: Thức này chỉ có Phi lượng 

3. Ba tánh: Thức này chỉ có Hữu phú Vô ký tánh. 

4. Ba giới: Trong ba Giới, thức này đều có đủ. 

5. Chín địa: Trong chín Bia, thức này có đủ. 


6.Tâm sở: Thức này có 18 tâm sở: 5 món Biên hành, 1 món Huệ trong Biệt 
cảnh, 4 món căn bón phiên não: Si Kiên, Mạn, At và 8 món Đại tùy. 


7.Chín duyên: Thức này chỉ có ba duyên: 1. Căn cảnh duyên. 2. Tác ý duyên. 3. 
Chủng tử duyên. 


8.Tánh: Hằng thâm xét và lo nghĩ (Hằng thâm tư lương). 
9. Tướng: Lo nghĩ (Tư lương vi tánh tướng) 


10. Nghiệp dụng: Làm chỗ cho 6 thức trước nương, hoặc nhiễm hay tịnh. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


KHI LÊN THÁNH VỊ THÚC NÀY ĐỐI VỚI: 


1. Quán hạnh: Thật ra thức này không có năng lực đoạn hoặc, chỉ nhờ thức thứ 
Sáu tu quán, đoạn hoặc, mà thức này cũng được đoạn. 


2. Đoạn hoặc và chuyền thành trí: Có ba giai đoạn: a) Đến sơ địa, thì thức này 
mới vừa chỉnh phục được hai món chấp về phần cu sanh và chuyền thành Bình đẳng 
tánh trí. b) Khi lên Bát địa (Vô công dụng đạo) thức này đoạn được cu sanh ngã chấp. 
с) Đến Kim Cang đạo thì thức này mới đoạn được cu sanh pháp chấp 


3. Chứng quả và diệu dụng: Khi chứng quả vị Phật, thì thức nay hiện ra thân 
"Tha thọ dụng", đê giáo hoá thập địa ВО Tát. 


Жжж 


Muốn cho người học dë nhớ, nên trong Bát thức quy củ, ngài Huyền Trang 
Pháp sư có làm ba bài tụng như sau. Hai bài tụng đâu, nói thức này khi ở điạ vị Phàm 
phu, bài tụng thứ ba nói thức này khi lên Thánh quả. 

Bài tụng thứ nhất 

Đới chất hữu phú thông tình bón 

Tùy duyên chấp ngã, lượng vi phi 

Bát đại Biến hành, Biệt cảnh Huệ 

Tham, Si, Ngã kiến, Mạn tương tuỳ. 

Dịch nghiã 

Đới chất hữu phú thông Bảy, Tám 

Tùy duyên chấp ngã thuộc Phi lượng 

Tám đại, Biến hành, Huệ Biệt cảnh 

Tham, Si, Ngã, Mạn thường theo nhau 

LƯỢC GIẢI 

Trong ba cảnh, thức này chỉ duyên về "Đới chất cảnh". Ba tánh, thức này chỉ 
thuộc vê "Hữu phú Vô ký tánh". Cảnh đới chât của thức này là thông cả thức thứ Bảy 
và thức thứ Tám. Nghĩa là thức thứ Bảy dùng kiên phân năng duyên của mình (Tức là 
Tâm, trên nguyên văn bài tụng chữ Hán gọi là Tình) duyên qua kiên phân của thức 
thứ Tám (kiên phân thức thứ Tám cũng là Tâm; song vì bị thức thứ Bảy lây nó làm 
"bản chât" đê duyên, nên trên bài tụng theo nguyên văn chữ Hán ро! là "Bôn", tức là 


"Bản chât" vậy), rôi biên lại "Cảnh đới chât". Vì thê nên trong Duy thức có câu: 


"Dĩ tâm duyên tâm chơn đới chất 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Trung gian tướng phần lưỡng đầu sanh" 

Nghiã là thức thứ Bảy dùng kiến phần của tâm mình, duyên qua kiến phần tâm 
của thức thứ Tám, nên chính giữa hai thứ c này sanh ra một tướng phân là cảnh 
"Chơn đới chât". 


__ Chúng sanh tùy vọng nghiệp sanh trong Tam giới, thí thức này cũng theo đó mà 
châp ngã. Trong ba lượng, thức này thuộc về phi lượng. 


Về tâm sở thì thức này có 18 món: 8 Đại tùy, 5 món Biến hành và một món Huệ 
trong 5 món Biệt cảnh với 4 món căn bón phiên não là Tham, Si, Mạn và Ngã kiên. 


Bài tụng thứ hai 

Hàng thâm tư lương ngã tương tùy 
Hữu tình nhựt dạ trán hôn mê 

Tứ hoặc bát đại tương ưng khởi 
Lục chuyên hô vi "Nhiễm tịnh y" 
Dịch nghĩa 

Hằng xét lo lường theo chấp ngã 
Hữu tình ngày đêm bị mê muội 
Bốn hoặc, tám đại chung nhau khởi 
Sáu thức gọi là "Nhiễm tịnh у" 
LƯỢC GIẢI 


Thức thứ Bảy thường suy xét so đo chấp kiến phần của thức thứ Tám làm ngã. 
Trong Bát thức quy củ tụng Trang chủ có nói: 


Thức thứ Tám, có hằng mà không thẩm xét. 

Thức thứ Bảy, vừa hằng lại vừa thâm xét. 

Thức thứ Sáu, có thấm xét mà không hằng. 

Năm thức trước, không hằng và không thấm. 

Cũng vì thức này chấp ngã, nên chúng hữu tình mê muội trong sanh tử đêm đài 
mà chăng tự biệt. Thức này tương ưng với bón món căn bản phiên não là: Si, Kiên, 


Mạn, Ái và 8 món Đại tuỳ. Sáu thức trước gọi thức này là "Nhiễm tịnh у" (Lục thức 
hô vi nhiễm tịnh y) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Bài tụng thứ ba 

Cực hỷ sơ tâm, bình đẳng tánh 

Vô công dụng hạnh ngã hằng thôi 

Như Lai hiện khởi tha thọ dụng 

Thập địa Bồ Tát sở bị côi (cơ) 

Dịch nghĩa 

Đến Sơ địa, thành "bình dàng trí" 

Đến Vô công dụng, hằng phá Ngã 

Nhu Lai hiện thân "Tha thọ dụng” 

Giáo hoá hàng Thập địa Bồ Tát. 

LƯỢC GIẢI 

Hành giả khi chứng được Hoan hỷ địa, tức là Sơ địa, thì thức này chuyền lại 
thành "Bình đăng tánh trí". Đên bât động địa, tức là địa thứ Tám, cũng gọi là "Vô 
công dụng hạnh"; lúc bây giờ hành giả mới dẹp trừ chủng tử của ngã châp. Đên khi 


chứng quả Phật, thức này đã chuyền thành trí, hiện ra thân "Tha thọ dụng" để giáo 
hoá hàng Thập địa Bô Tát. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 
КНОА IX 
DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


--- 000 --- 


ТАР NHỨT | | 
LUẬN ĐẠI THỪA TRAM PHAP УА 
BÁT THỨC QUI CU TỤNG 
Жжж 


BÀI THỨ SÁU 
A LAI DA THÚC (THÚC THỨ ТАМ) 
--- 000 --- 


Thức này có rât nhiêu tên, khi đọc đên luận "А đà na thức" qy1 vị sẽ hiệu rõ. 
Nay chúng tôi chỉ kê sơ lược một vài tên. 


1. Đệ bát thức: Thức thứ tám. Vì theo thứ đệ: một là nhãn thức, hai là nhĩ thức, 
cho đên thức thứ Tám là thức này, nên gọi là Đệ bát thức. 


2. A lại da thức: Tàu dịch là "Tàng thức”: Thức này có công năng chứa đựng 
chủng tử của các pháp. "Thức" là thê, mà "chứa" là dụng. Hiệp са thê và dụng, nên 


gọi là "thức chứa" (Tàng thức). Có 3 nghĩa: 


a. Năng tàng: Năng chứa. Thức này co công năng chứa đựng và gìn giữ chúng 
tử (hạt giông) của các pháp. 


b. Sở tàng: Bị chứa. Thức này là chỗ dé chứa các pháp. 


с. Ngã ái chấp tàng, gọi tắt là "chấp tàng": Thức thứ Bảy chấp kiến phấn của 
thức này làm Ta và thường ái luyên. 


KHI Ó РІА VỊ PHÀM PHU, THÚC NÀY ĐỒI VỚI: 

1. Ba cảnh: Thức này chỉ duyên về "Vô bản chất tánh cảnh". 
2. Ba lượng: Thức này chỉ có "hiện lượng" 

3. ba tánh: Thức này thuộc về "Vô phú vô ký tánh". 

4. Ba thọ: Thức này chỉ có "Xà tho". 

5. Ba cõi: Thức này tuỳ nghiệp lực dẫn sanh trong ba cõi. 


6. Chín Địa:Trong chín địa đều có thức này. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


7. Tâm sở: Thức này chỉ tương ưng với 5 món biến hành; song trong 5 thọ thì 
nó chỉ có "Ха tho". 


‚_ 8. Chín duyên: thức này chỉ có 4 duyên: a. Căn (Mat ma), b. Cảnh (Căn thân, 
thê giới và chủng tử), c. Tác ý, d. Chủng tử. 


9. Thé (tánh): Voi vơi không cùng (hao hao tam tàng bát khả cùng) 
10. Tướng: Thức này như vực sâu (uyên thâm thất lãnh cảnh vi phong). 


11. Nghiệp dụng: Thức này duy trì chủng tử căn thân, thế giới và làm chỗ đề thọ 
các pháp huân vào. 


KHI LÊN THÁNH VỊ, THÚC NÀY РО VỚI: 

1. Quán hạnh: (Không có quán hạnh). 

2. Đoạn hoặc và chuyền thành trí: Khi lên "Bất động địa" (Bát địa) thì hành giả 
đoạn được cu sanh Ngã chấp; lúc bấy giờ thức này bỏ cái tên "Tàng thức". Đến Kim 
Cang đạo rồi, thì hành giả đoạn hết cu sanh pháp chấp, không còn cảm thọ sanh tử, 
cho nên cũng không còn tên là "DỊ thục thức”; vì đến địa vị này thì các chủng tử hữu 
lậu đã hết. Lúc bấy giờ thức này được gọi là "Vộ cầu thức", và chuyền thành Đại viên 
cảnh trí. 

__3. Chứng quả và diệu dụng: Vì thức này đã thành Đại viên cảnh trí, nên chiếu 
khắp mười phương các сбі nước nhiêu như vi trần. 
Muôn cho người học dê nhớ, nên trong Bát thức quy củ, ngài Huyện Trang Pháp sư 
có làm ba bài tụng đê tóm lại các nghĩa trên như sau. Hai bài tụng đâu nói thức này 
khi còn ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ ba, nói khi đã lên thánh quả. 

Bài tụng thứ nhứt 

Tánh duy vô phú ngũ Biến thành 

Giới, Dia tuỳ tha nghiệp lực sanh 

Nhị thừabất liễu nhon mê chấp 

Do thử năng hưng Luận chủ tranh 

Dịch nghĩa 

Vô phú tánh và năm Biến thành 

Ba cõi, chín địa tuy nghiệp sanh 


Nhị thừa không rõ sanh mê chấp 


Bởi thé nên chỉ Luận chủ tranh (cãi) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


LƯỢC GIẢI 


Trong ba tánh, thức này thuộc về "Vô phú vô ký tánh". Trong 51 món tâm sở 
thức này chỉ tương ưng với 5 món Biên hành, song trong 5 thọ thì nó chỉ có Xả thọ. 
Tuy theonghiệp lực kéo dân, mà thức này sanh trong ba cõi và chín địa. Hàng Nhị 
thừa không hiêu, châp thức này không có. Bởi thê nên Luận chủ dân rât nhiêu băng 
chứng trong các Kinh Luận đê tranh luận, chỉ rõ và quyêt định phải có thức thứ Tám 
này. 

жж 
Bài tụng thứ hai 
Hạo hạo tam tàng bất khả cùng 
Uyên thâm thất lãng cảnh vi phong 
Thọ huân trì chủng căn thân khí 
Khứ hậu lai tiên tác chủng ông 
Dịch nghĩa 
Chơi vơi ba tàng không cùng tót 
Vực sáu, bảy sóng, cảnh làm gió 
Chịu huán, trì chủng và thân cảnh 
Đến trước đi sau làm chủ ông 
LƯỢC GIẢI 
Ba tàng là Năng tàng, Sở tàng và Ngã ái chấp tàng. Bởi thức này có công năng 
duy trì các chủng tử, nên gọi là "Năng tàng". Vì thức này là chỗ đê chịu cho các pháp 
hiện hành huân vào, nên gọi là "Sở tàng". Thức thứ Bảy châp kiên phân của thức này 
làm Ngã, nên gọi là "Ngã ái châp tàng". 

Thê và dụng của thức này sâu rộng vô cùng; hàng phàm phu và Nhị thừa không 

thê thâu tột. Chúng hữu tình từ vô thỉ đên nay, cũng do thức này mà sanh tử tương tục 
không cùng tột, nên trong bài tụng nói: 


"Кот vơi ba tàng không cùng tôt". 
6 £ & 


Biên tàng thức rất là sâu rộng, gió bốn duyên (căn, cảnh, chủng tử và tác ý) một 
phen thôi vào, thì sóng bảy thức nhâp nhô nôi dậy. 


Thức này có công năng duy trì chủng tử, căn thân, thế giới và chịu cho các phép 
hiện hành huân vào. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thức này làm ông Chủ; vì khi chúng hữu tình chết thì nó đi sau, còn khi đầu 
sanh thời nó lại đên trước. 


Cổ nhon có làm bài kệ, để tả trạng thái người chết, trong lúc thần thức sắp TỜI 
thân xác, có thê kinh nghiệm biết người chết rồi được thăng lên hay đọa xuống. 


Chánh văn 
Đảnh Thánh, nhãn sanh Thiên 
Nhơn tâm, Nga qui phúc 
Bàn sanh tắt cái ly 
Địa ngục khước tâm xuất 
Dịch nghĩa 
Thánh đâu, Trời tại mắt 
Người tìm, Nga qui bụng 
Súc sanh hai chân xuống 
Địa ngục bàn chân ra 
Bài tụng thứ ba 
Bất động địa tiền tài xả tạng 
Kim Cang đạo hậu DỊ thục không 
Đại viên vô câu đồng thời phát 
Phổ chiếu thập phương trần sát trung 
Dịch nghĩa 
Đến Đệ bát địa bỏ tên "Т, апе" 
Chung Kim Cang đạo, không "Di thục” 
Gương trí không nhơ động thời phát 
Khắp chiếu mười phương vô số cõi. 
LƯỢC GIẢI 


Hành giả khi tới Bát động địa, tức là Bát địa trở lên, thì thức này mới xả cái tên 
"Тапо thức” mà chỉ còn gọi là "DỊ thục thức". Khi đên vị Đăng giác, được Kim Cang 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


đạo, thì thức này không còn gọi tên là "Di thục" nữa. Vì lúc Бау giờ, các chủng tử hữu 
lậu câu nhiễm đã hêt, nên thức này được đôi tên là "Vô câu thức"; chỉ còn thuân 
chủng tử vô lậu thanh tịnh, nên cũng được gọi là "Bạch tịnh thức". 


Đến Kim Cang đạo, thì thức này được gọi là "Vô cấu" và chuyên thành Đại viên 
cảnh trí, nên trong bài tụng nói: 


"Đại viên (tri) vô cấu (thức) đông thời phát" 


trí Đại viên này chiếu khắp cả mưởi phương thế giới nhiều như số cát sông 
Hàng; và hiện ra Báo thân Phật và Hoá thân Phật đê độ thoát chúng sanh tột дёп đời 
vi lai. 


Tóm lại, thức thứ Tám này vì trải qua 3 giai đoạn, nên có 3 tên khác nhau: 


1. từ phàm phu cho đến mãn Thất địa, thì gọi thức này là Tàng thức (А lại да) 
hay "DỊ thục thức". 


2. từ Bát địa đến Đẳng giác, thì không còn gọi là "Tàng thức" nữa mà chỉ gọi là 
"DỊ thục thức". 


3. Đến quả vị Phật, thì tên "DỊ thục" cũng không còn, mà chỉ gọi là "Vô cầu 
thức" hay "Bạch tịnh thức". 


жж 


Muốn cho người học dë nhớ hành tướng và công năng của 8 thức tâm vương 
nên cô nhân có làm bài thơ răng: 


Bát са đệ huynh, nhút cá sĩ 
Độc hữu nhứt cá tối sinh ly 
Ngũ cá môn tiền tố mãi mại 
Ми са gia trung tác chủ y. 


Dịch nghĩa 


Anh em tám chủ một chàng sỉ (thức thứ Bay) 
duy có ý thức rất linh ly (khôn ngoan) 
năm người ngoài cửa lo buôn bán (năm thức trước) 
làm chủ trong nhà Đệ bát y (thức thứ Тат 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
КНОА IX 


DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


--- 000 --- 


ТАР NHỨT | | 
LUẬN ĐẠI THỪA TRAM PHAP УА 
ВАТ THUC QUI CU TỤNG 
Жжжж 


BÀI THỨ BẢY 
П. TÂM SỞ 
(CÓ 51 MÓN) 


--- 000 --- 


"Tâm sở hữu pháp" gọi tắt là "Tâm sở", nghĩa là pháp sở hữu của Tâm vương. 
Tâm sở tuỳ theo Tâm vương mà khởi và giúp đỡ Tâm Vương đê tạo nghiệp (Dữ thử 
tương ưng cô) 


tâm sở có 51 món, chia lám 6 loại: 
А. TÂM SỞ BIÊN THÀNH (Có 5 món) 


Chữ "Biến thành" nghĩa là đi khắp. Năm món Tâm sở này đi khắp 4 chỗ: 1. Tất 
cả thời gian (quá khứ, hiện tại và vi lai), 2. Tất cả chỗ (không gian: Ba cõi, chín địa), 
3. Tất cả các thức (Tám thức Tâm Vương), 4. Tắt cả tánh (tánh lành, dữ và tánh 
không lành dữ). 


1. Xúc: Tiếp xúc, gặp gỡ. Tánh của Tâm sở này, hay làm cho Tâm Vương hoặc 
Tâm sở tiêp xúc với cảnh. Nghiệp dụng của nó làm chô nương cho Thọ, Tưởng, Tư, 
...đê phát sanh. 


2. Tác ý: Mong khởi trái ý. Tánh của Tâm sở này hay đánh thức chủng tú của 
Tâm vương, Tâm sở khiên cho sanh khởi. Nghiệp dụng của nó dàn tâm đên duyên tự 
cảnh. 


3. Thọ: Lãnh thọ. Tánh của Tâm sở này hay lãnh thọ những cảnh thuận, nghịch 
và cảnh không thuận nghịch. Nghiệp dụng của nó là mong muốn. Như gặp cảnh thuận 
thì muốn hiệp, gặp cảnh nghịch thì muốn lìa và muốn cảnh không thuận nghịch. Nói 
lại cho dë һіёи là thọ cảnh vui, buồn và cảnh bình thường. 


4. Tướng: Nhớ tưởng. Tánh của Tâm sở này hay tưởng hình tượng của cảnh 
vật. Nghiệp dụng của nó là bịa đặt ra những danh từ để kêu gọi. Như (опа hình 
tướng trắng, mõng và vuông, rồi tuỳ theo đó mà đặt ra cái tên là "tờ ріду". 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


5. Tư: lo nghĩ. Tánh của Tâm sở này, khiến cho tâm lo nghĩ tạo tác. Nghiệp 
dụng của nó là sai tâm làn những việc lành, dữ hoặc không phải lành dữ. 


B. TÂM SỞ BIỆT САМН (Có 5 món): 


Chữ "Biệt cảnh" là mỗi cảnh riêng khác. Năm món Tâm sở này, mỗi món duyên 
môi cảnh riêng khác. 


1. Dục: Mong muốn. Tánh của Tâm sở này là hằng mong muốn duyên những 
cảnh vui thích. Nghiệp dụng của nó làm chỗ nương cho "siêng nàng". 


2. Thắng giải: Hiều biết rõ ràng. Tánh của Tâm sở này, hiểu biết rõ ràng không 
có nghi ngờ. Nghiệp dụng của nó là quyêt định không chuyên đôi. 


3. Niệm:Nhớ. Tánh của Tâm sở này, khiến cho tâm ghi nhớ rõ ràng những cảnh 
đã qua. Nghiệp dụng của nó, làm chô nương cho Định. 


4. Định: Chuyên chú. Tánh của Tâm sở này, khiến cho tâm khi đối với cảnh, 
chuyên chú không tán loạn. Nghiệp dụng của nó làm chỗ nương cho Trí; vì khi đôi 
với cảnh, tâm chuyên chú không tán loạn, nên sanh ra Trí. 


5. Huệ: Sáng tỏ. Tánh của Tâm sở này, khi đối với cảnh sáng suốt lựa chọn. 
Nghiệp dụng của nó, dứt nghi ngờ. Trong khi đôi với cảnh, vì có Huệ suy xét, nên 
quyêt định không còn nghi ngờ. 


C. TÂM SỞ THIỆN (Có 11 món) 


Chữ "Thiện" là hiền lành. Bản tánh của 11 Tâm sở này, hiền lành và làm lợi ích 
cho chúng sanh. 


1. Tín: Тїп. Tánh của Tâm sở này, tin chịu những gì có thật (chơn thật), Đức 
(hình dung), Năng (nghiệp dụng) và làm cho Tâm được thanh tịnh. Nghiệp dụng của 
nó: đôi tri Bât tín và ưa việc lành. 


2. Tinh tân: Tĩnh chuyên và tân tới. Tánh của Tâm sở này, siêng năng đoạn các 
việc dữ, làm các việc lành. Nghiệp dụng của nó đôi trị giải đãi và làm viên mãn việc 
lành. 


3. Tàm: Tự xấu hồ. Tánh của Tâm sở này, mỗi khi làm điều gì quấy, tự mình 
xâu hồ; kính trọng người hiền và ưa việc phải. Ngiệp dụng của nó: đối trị "tâm không 
biết xấu hó" và ngăn ngừa việc dữ. 


4. Quý: Thẹn với người. Tánh của Tâm sở này, khi mình làm điều gì quấy, thấy 
người thẹn thùa; không chịu gần người ác, chăng làm việc dữ. Nghiệp dụng của nó: 
đối trị "tâm không biết thẹn" và ngăn làm việc ác. 


5. Vô tham: không tham lam. Tánh của Tâm sở này, không tham lam, cảnh dục 
lạc trong tam giới. Nghiệp dụng của nó: đôi trị lòng "tham" và ưa làm việc lành. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


6. Vô sân: Không sân hận. Tánh của Tâm sở này, khi đôi với cảnh trái nghịch, 
không nóng giận. Nghiệp dụng của nó: đôi trị "sân hận" và ưa làm việc lành. 


7. Vô sỉ: Không si mê. Tánh của Tâm sở này, khi đối với sự lý, hiểu biết rành rõ 
không mờ ám. Nghiệp dụng của nó: đôi trị "si тё" và ưa làm việc lành. 

8. Khinh an: Nhẹ nhàng, thư thới. Tánh của Tâm sở này, làm cho thân tâm nhẹ 
nhàng khoan khoái, xa Па những gì nặng në bực bội. Nghiệp dụng của nó: đôi tri 
"Hôn trâm”. 


9. Bắt phóng dật:Không buông lung, phóng túng. Tánh của Tâm sở này là 
phòng ngừa việc ác, làm việc lành và không phóng túng. Nghiệp dụng của nó: làm 
viên mãn việc lành ở thê gian, xuât thê gian và đôi trị "Buông lung". 


10. Hành xả: Làm rôi không châp trước. Tánh của Tâm sở này, khi làm các 
việc phước thiện, không châp trước, khiên tâm an trụ nơi vô công dụng. Nghiệp dụng 
của nó: đôi trị "Тгао cử” và làm cho tâm an trụ nơi yên tịnh. 


11. Bát hại: Không làm tón hại. Tánh của Tâm sở này không làm tón hại tất cả 
chúng hữu tình. Nghiệp dụng của nó: Từ bi thương xót loài vật và đôi trị "Tôn hại". 


D.CĂN BẢN PHIÊN NÃO (Có 6 món) 


Sáu món phiên não này thuộc về ác. Nó làm cội góc sanh ra các phiên não chi 
mạc, nên gọi là "Căn bản". 


1. Tham: Tham lam. Tánh của Tâm sở này tham lam đắm nhiễm những gì nó 
ưa thích; như tài sắc, danh vọng,...N ghiệp dụng của nó: làm chướng ngại "Vô tham" 
và sanh tội khô. 


2. Sân: Nồi nóng. Tánh của Tâm sở này, giận ghét những cảnh trái nghịch. 
Nghiệp dụng của nó: làm cho thân tâm không yên ôn, chướng ngại tánh "Vô sân" và 
sanh các tội lỗi. 


3. Si: Ngu st, hoặc gọi là "Vô minh" (không sáng suốt). Tánh của Tâm sở này là 
mê muội, không biết hay dở,phải quây. Nghiệp dụng của nó sanh ra các pháp tạp 
nhiễm và chướng ngại tánh "Vô sĩ". 


Ba món phiền não tâm sở (Tham, Sân, S1) này, làm chướng ngại ba món Vô lậu 
là Giới, Định và Huệ. 


4.Mạn: Khinh mạn. Tánh của Tâm sở này, ỷ tài năng hoặc thế lực của mình, 
khinh dễ ngạo mạn người. Nghiệp dụng của nó làm nhơn sanh ra tội lỗi và chướng 
ngại tánh "không khinh man". 


5. Nghi: Nghi ngờ, do dự. Tánh của Tâm sở này, nghi ngờ không tin những việc 
phải, chơn chánh. Nghiệp dụng của nó làm trở ngại việc lành và chướng ngại tánh 
"không nghi". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


6.Ác kiến: Thấy biết thuộc về tội ác, nhiễm ô. Tánh của Tâm só này, hiểu biết 
điên đảo, không đúng chánh lý. Nghiệp dụng của nó gây tạo tội khô và chướng ngại 
những hiệu biêt chon chánh. 

Ác kiến này có 5 món: 

1. Thân kiến: Chấp Та (№). 


2. Biên kiến: Chấp một bên, hoặc chấp Ta chết rồi mát hàn (chấp đoạn), hoặc 
châp Ta chêt rôi còn hoài (châp thường). 


3. Tà kiến: Chấp tà, mê tín, di đoan. 


4. Kiến thủ: Chấp cứng chỗ hiểu biết của mình là đúng, mặc dù có người biết 
sai, chỉ bảo lại cũng không nghe. 


5. Giới cám thủ: Chấp giữ theo những giới cám không chon chánh của ngoại 
đạo. Nói rộng ra là châp theo những tục lệ không hay. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
КНОА IX 


DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


--- 000 --- 


ТАР NHỨT | | 
LUẬN ĐẠI THỪA TRAM PHAP УА 
BÁT THỨC QUI CU TỤNG 
Жжж 


BÀI THỨ TÁM 
Е. TUY PHIÊN МАО 
(Có 20 món) 


--- 000 --- 


Hai mươi món phiên não пау, là tuỳ thuộc 6 món Căn bản phiên não trên mà 
sanh khởi. Vì phạm уі tương ưng của nó có rộng và hẹp không đồng, nên chia làm ba 
loại: 


I. TIÉU TUY, có 10 món, mỗi món tự lực sanh khởi, phạm vi tương ưng nhỏ 
hẹp, nên gọi là "Tiêu". 


1. Phẫn: Giận. Tánh của tâm sở này, khi gặp cảnh trái nghịch, nóng giận. 
Nghiệp dụng của nó là hay làm tôn hại người, vật và chướng ngại tánh không nóng 
giận. 


2. Hàn: Hon. Khi gặp cảnh nghịch, trước nóng giận rồi sau mới hờn. Tánh của 
Tâm sở này là ôm ấp sự oán ghét không bỏ. Nghiệp dụng của nó là nóng nảy, buồn 
phiền và hay làm chướng ngại tánh không hờn. 


3. Phú: Che giấu. Tánh của tâm sở này, vi sợ mát danh giá và tài lợi, nên che 
олаи tội lôi của mình. Nghiệp dụng của по là hay ăn пап, buôn và chướng ngạitánh 
không che giâu. 


4. Não: Buồn buôn. Khi gặp cảnh nghịch, trước giận hờn rồi sau mới buôn. | 
Тапһ của Tâm sở này hay nhớ lại những cảnh trái nghịch đã qua, rôi sanh buôn phiên. 
Nghiệp dụng của nó là chướng ngại tánh không buôn. 


5. Tật: tật dó, ganh ghét. Tánh của tâm sở này hay ganh ghét đó kì những gì mà 
người ta hơn mình. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại tánh không tật đô và sâu 
khô lo buôn. 


6. Хап: Воп хеп. Tánh của tâm sở này, bón хеп, rich гат, không chịu ban bô 
tiên tài hay giáo pháp cho người. Nghiệp dụng của nó là làm bộ quê mùa, ăn mặt 
nghèo cực, đê tích trử tài sản và làm chướng ngại không bỏn xẻn. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


7. Cuóng: Dối. Tánh của tâm sở này, dối gat người để lợi mình. Nghiệp dụng 
của nó là làm việc không chon chánh йё nuôi sống và chướng ngại tánh không dối 
gạt. 


8. Siêm: Bo dó, ninh hót. Tánh của tâm sở này, lựa thời thế nịnh hót, bợ đỡ 
người. Nghiệp dụng của nó là không nghe lời chỉ giáo chơn chánh của thây, bạn và 
làm chướng ngại tánh không dua nịnh. 


9. Hai: Tôn hại. Tánh của tâm sở này làm tón hại các loài hữu tình. Nghiệp 
dụng của nó là làm bức não người, vật và chướng ngại tánh không tôn hại. 


10. Kiêu: Kiêu căng. Tánh của tâm sở này, vì thấy mình giàu sang, quyền tước 
hoặc tài năng, rôi sanh ra kiêu cách và ngạo nghề. Nghiệp dụng của nó là làm nhơn 
sanh ra nhiêm ó, tội 101 và chướng ngại tánh không kiêu căng. 


II. TRUNG TUỲ, có hia món là Vô tàm và Vô quý; vì hai món Tâm sở này, 
duyên các Tâm sở bât thiện, phạm vi tương ưng của nó trung bình, nên gọi là "trung 


һа 


tuy. 


11. Vô tàm: Tự mình không biết, xấu hồ. Tánh của tâm sở này, khi làm việc 
quấy không biết tự hó, khinh dë những người hiền thiện. Nghiệp dụng của nó là làm 
tăng trưởng việc ác và chướng ngại tánh biết xấu hó. 


12. Vô quý: Không biết thẹn với người. Tánh và tâm sở này, khi làm việc quấy, 
không biêt then với người, ưa làm việc tội ác. Nghiệ dụng của nó là làm tăng trưởng 
việc ác và chướng ngại tánh biệt then. 


Ш. ĐẠI TÙY, có 8 món sau đây. Tám món Tâm sở này biến khắp các Tâm sở 
bât thiện, phạm vi của nó rộng hơn hai món Trung tuỳ trước, nên gọi là "Đại tuỳ". 


13. Trao cử: Lao chao. Tánh của Tâm sở này làm cho thân tâm chao động 
không yên tịnh. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại Định và Hành xả. 


14. Hôn trần: Mò tối trầm trọng. Tánh của Tâm sở này, khiến cho tâm khi đối 
với quán cảnh mờ mit không sáng suôt. Nghiệp dụng của nó là làm hướng ngại Huệ 
và khinh an. 


15. Bắt tín: Không tin. Tánh của Tâm sở này là không tin các pháp lành, làm 
cho tâm tánh ó nhiễm. Nghiệp dụng của nó hay sanh giải đãi và chướng ngại tâm 
thanh tịnh. 


16. Giãi đãi: Biếng nhác trễ nãi, Tánh của Tâm sở này là biếng nhác, không lo 
đoạn ác và tu thiện. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại tinh tân và tăng trưởng 
tánh nhiễm ô. 


17. Phóng dật: Buông lung. Tánh của Tâm sở này phóng túng, buông lung, 
không thúc Пет thân tâm đê đoạn ác tu thiện. Nghiệp dụng của nó là làm tăng ác tôn 
thiện, và chướng ngại tánh không buông lung. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
18. Thất niệm: Mất chánh niệm. Tánh của Tâm sở này không nhớ cảnh đã 
duyên. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại chánh niệm và sanh tán loạn. 


19. Tán loạn: Rối loạn. Tánh của Tâm sở này làm cho tâm rối loạn. Nghiệp 
dụng của nó là làm chướng ngại chánh định và sanh ra ác huệ. 


20. Bất chánh tri: Biết không chơn chánh. Tánh của Tâm sở này, khi đối với 
cảnh, hiệu biết sai lâm. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại cái hiệu biệt chon 
chánh và sanh ra phạm giới. 

Hỏi:_ Ba món Tâm sở: Trạo cử, Тап loạn và phóng dật khác nhau thế nào? 

Đáp:_ Trạo cử là lao chao; dụ như con ngựa đứng một chó trong chuồng, nhưng 
đâu và mình vân lắc qua lắc lại không yên. Тар loạn là rôi loạn; dụ như con ngựa 
chạy lăng xăng trong chuông. Phóng dật là buông lung; dụ như con ngựa đã thoát ra 


khỏi chuồng, tuôn vào lúa mạ của người. 


Hỏi: Bốn món Tâm sở: Sân, phân, Нап và Não, Hành tướng khác nhau thế 
nào? 


Рар: Sân là nổi nóng, dụ như lữa rơm. Phẫn là giận, dụ như lữa củi. Hận là 
hờn; dụ như lữa than. Não là buôn, dụ như tro nóng. 


Hỏi: Siêng năng làm việc quấy, có phải là Tỉnh tắn Tâm sở không? 


Đáp: Không phải. Siêng năng làm việc quấy là phóng dật Tâm sở. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


КНОА IX 
DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


--- 000 --- 


ТАР NHỨT | | 
LUẬN ĐẠI THỪA TRAM PHAP УА 
BÁT THỨC QUI CU TỤNG 
Жжж 


BÀI THỨ CHÍN 
С. ВАТ ĐỊNH ТАМ SỞ 
(Có 4 món) 
--- 000 --- 

Bốn món Tâm sở này không nhất định thiện hay ác, nên gọi là "Bất định". 

1. Hồi: ăn пап. Chỗ khác gọi là "О tác": ghét việc làm đã qua; cũng là dị danh 
của "Hôi". Tánh của Tâm sở này, ăn пап việc làm đã qua. Nghiệp dụng của nó làm 
chướng ngại Định. 

Aên năn có khi thiện mà cũng có lúc lại ác. Như ăn năn: Ута rồi mình sân 51 
đánh đập người thật bậy quá, như thê là thiện. Aên năn: Vừa rồi sao mình không trộm 
lây đô vật của người, như thê là ác. 

2. Miên: Ngủ. Tánh của Tâm sở nàylàm cho tâm mờ mit, thân không tự tại. 
Nghiệp dụng của nó làm chướng ngại quán tưởng. Ngủ cũng có khi thiệm mà cũng có 
khi ác: Ngủ phải thời là thiện, còn ngủ trong khi nghe kinh hay niệm Phật là ác. 

3. Tầm: Tìm cầu. Tâm sở này thiện ác không nhút định, chỉ tuỳ theo trường 
hợp. Tánh của nó làm cho tâm đôi với cảnh danh ngôn của ý thức (ý ngôn cảnh) sanh 
khởi thô động. Nghiệp dụng của nó là làm cho thân tâm chăng yên. 

4. Tư: Chính chắn xét Tâm sở này cũng có thiện và ác, tuỳ theo trường hợp. 
Тапһ của nó làm cho tâm đôi với cảnh danh ngôn của ý thức, sanh khởi tê nhị. 


Nghiệp dụng của nó làm cho thân tâm được yên. 


Tóm lại, tất cả chúng sanh hằng ngày tạo nghiệp lành hay dữ, chịu quả báo khổ 
hay vui, không vượt ra ngoài phạm vi của 8 món Tam Vương và 51 món Tâm sở này. 


Жжж 


Ш. ЅАС РНАР 


(Có 11 món) 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


sắc pháp là thuộc vê sắc (những cái thuộc về sắc). Sắc có hai loại: 1. Hình sắc, 
như đài, ngăn, vuông,tròn, ...2. Màu sắc, như xanh, đỏ, trăng, vàng, ... 


sắc có 11 món là 5 căn: Nhãn căn, Nhi căn, T$ căn, Thiệt căn, Thân căn và 6 
trần: Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần, Xúc trần, và pháp trần. 


Sắc pháp là tướng phần ảnh tượng của Tâm Vương và Tâm sở (nhị sở hiện ảnh 
có). 


1. Nhãn căn: Con mắt. Chữ "Căn" có nghĩa là làm chỗ nương cho thức và phát 
sanh ra thức. Năm căn, căn nào cũng có hai thứ: 1. Tinh tê và ở bên trong, gọi là 
"Thăng nghĩa căn", 2. Thô phù, ở bên ngoài, gọi là "Phù trân căn". 


Hình tướng của con mắt như trái nho. Nghiệp dụng của nó chiêu soit các sắc. 


2. Nhĩ căn: Lỗ tai. Hình tướng của tai như lá sen non. Nghiệp dụng của nó hay 
nghe các tiêng. 


3. Ty căn: Lỗ mũi. Hình tướng của lỗ mũi như hai ngón tay xuói xuống. Nghiệp 
dụng của nó hay ngửi các mùi thơm và hôi. 


4. Thiệt căn: Cái lưỡi. Hình tướng của lưỡi như trăng lưỡi liêm. Nghiệp dụng 
của nó nêm các vị và nói năng kêu gọi. 


5. Thân căn: Thân thẻ. Chữ "thân" có hai nghĩa: Tích tụ các bộ phận và làm 
chó nương cho các căn. Nghiệp dụng của nó là duyên xúc trân. Như nặng, nhẹ, trơn, 
nhám, ... 


6. Sắc trần: cảnh bị thấy của con mắt. Chữ "trần" có nghĩa nhiễm ô và bụi bặm. 
Sắc trần có 25 món: 1. Xanh, 2. Vàng, 3. Đỏ, 4. Trắng, 5. Dài, 6. Ngắn, 7. Vuông, 8. 
Tròn, 9. To, 10. Nhỏ, 11. Cao, 12. Thấp, 13. Ngay, 14. Xiên, 15. Ánh sáng, 16. Bóng, 
17. Sáng, 18. Tối, 19. Khói, 20. Bụi, 21. Mây, 22. Mù, 23. Cực lược sắc (sắc rất nhỏ) 
và cực hánh sắc (sắc rất xa), 24. Biểu sắc (sắc, có nêu ra được), 25. Sắc hư không. 


7. Thinh trần: Tiếng, cảnh bị nghe của tai. Có 12 loại tiếng: 1. Tiếng: cái tướng 
bị nghe của tai (nói chung các tiếng), 2. Tiếng vừa ý, 3. Tiếng không vừa ý, 4. Tiếng 
bình thường (không ưa ghét), 5. Tiếng loài hữu tình (tiếng nói), 6. Tiếng loài vô tình 
(tiếng cây, ...), 7. Tiếng. thuộc cả hữu tình và vô tình (như tiếng trống do tay người ta 
đánh), 8. Tiếng thuộc về thế tục nói, 9. Tiếng thuộc về của Thánh giả, 10. Tiếng của 
ngoại đạo nói (do Biến kế sở chấp), 11. Tiếng nói chánh (Thánh ngôn)(như thật có 
thấy, nghe, hay, biết thì nói có thấy nghe, hay và biết; không thấy nghe, hay, biết thì 
nói không thây, nghe, hay, biết, như thế gọi là 8 lời nói chánh), 12. Tiếng vang. 


8. Hương trần: Mùi, cảnh bị ngửi của mũi. Có 6 thứ mùi: 1. Mùi thơm, 2. Mùi 
hôi, 3. Mùi không thơm hơi, 4. Mùi từ bản chât sanh (cu sanh hương), 5. Mùi do chê 
tạo mà có (hoà hiệp hương), 6. Mùi do sự biên đôi mà sanh. 


9. Vị trần:Vị, cảnh bị nếm của lưỡi. Có 12 thứ vị: 1. Vị đắng, 2. Vị chua, 3. Vị 
ngọt, 4. VỊ cay, 5. Vi mặn, 6. Vilat, 7. VỊ vừa y, 8. VỊ không vừa ý, 9. Vi binh thuong, 
10. Vi từ bán chât sanh, 11. Vi do hoà hiệp chê tạo mà có, 12. Vi do biên đôi ma sanh. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


10. Xúc trần: Xúc, cảnh bị biết của thân. Xúc trần có 24 món: 1. Đất, 2. Nước, 
3. Gió, 4. Lữa, 5. Nhẹ, 6. Nặng, 7. Nhám, 8. Tron, 9. Hưởn, 10. Gấp, 11. Lạnh, 12. 
Nóng, 13. Cứng, 14. Mềm, 15. Đói, 16. Khát, 17. No, 18. Sức lực, 19. Yếu, 20. Buôn, 
21. Ngứa, 22. Dính, 23. Già, 24. Bịnh, 25. Chết, 26. От. 


11. Pháp trần: Cái bóng dáng của năm trần còn lưu lai trong ý thứic. Nghĩa là 
khi mắt không còn ау sắc, tai không còn nghe tiếng, cho đến thân không còn biết 
xúc, mà trong ý thức vẫn nhớ lại bóng dáng của 5 trần; cái bóng dáng đó lsà pháp 
trần. Trong Duy thức gọi là "lạc tạ ảnh tử" (cái bóng rớt lại). Đây là cảnh bị biết của ý 
thức. Pháp trần có 5 loại: 

1. Cực lược sắc: Sắc rất nhỏ như vi trần. 


2. Cực hánh sắc: Sắc rất xa, như (һау tăm tăm mù mù. 


3. Định quả sắc: Những sắc tướng do tu định hiện ra. Như các vị Bó Tát, khi 
nhập định hiện ra nước, lửa, thê giới, ... 


4. Vô biểu sắc: Sắc không nêu bày ra được; như khi thọ giới, ý thức lãnh thọ mà 
có, nên cũng gọi là "thọ sở dân sắc" (sắc do thọ giới dân sanh). 


5. Biến kế sở chấp sắc: Sắc do ý thức vọng tưởng phân biệt sanh, chẳng thật. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Khóa Thứ IX 


DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


--- 000 --- 
ТАР NHỨT 


LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM РНАР УА 
BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG 


Ngài THIÊN THÂN Во Tát tạo luận 
Ngài HUYEN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 
Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 


BÀI THỨ MƯỜI 
IV. TÂM BÁT TƯƠNG ƯNG HÀNH PHÁP (Có 24 món) 


Tâm bất tương ưng hành pháp, gọi tắt là "Bất tương ưng hành". Chữ "Hành pháp" là nhữn 
15 ưng hanh phap, рот g ưng phap g 
pháp thuộc vê "Hành uân". Hành пап là một trong năm uân. 


Chữ "Hành" là sanh diệt dời đôi; chữ "Uân" là chứa nhóm. Hành uân có 2 loại: 


1. Tương ưng hành uân, tức là các tâm sở (51 món). Chữ "Tương ưng" là ưng thuận với Tâm 
Vương. 


2. Bất Tương ưng hành uân, tức là 24 món "Bất tương ưng hành" sau đây; 24 món này không 
tương ưng với tâm, chúng chỉ y ba phần: Tâm Vương, tâm sở và sắc pháp mà giả thành 
lập.(Tam, phần vị sai biệt сб). 


1. Đắc: Được, trái với mất. Thí như "Tôi được đồng xu", cố nhiên phải có đồng xu là "sắc 
pháp", và nhãn thức dé thấy, ý thức để phân biệt là tâm pháp, cùng với các tâm sở chung 
khởilà tâm sở pháp; phải đủ cả ba phần như thế, mới thành nghĩa "được". 


2. Mạng căn: Thân mạng. Do nghiệp đời trước kéo dẫn, làm cho thần thức thọ thân, sống 
trong một thời gian hoặc lâu hay mau, gọi là "mạng căn". 


3. Chúng đồng phận: Cũng như chữ "đồng loại". Các loại chúng sanh hoặc hữu tình hay vô 
tình, loài nào đồng với loài пау. Như loài người đồng với người; loài vật đồng với vật. 


4. Di sanh tánh: Những loài sanh ra khác với Thánh nhon, tức là phàm phu; chỗ khác gọi 
"Phi đặc": Chúng phàm phu không được Thánh quả. Bởi thê nên gọi "Di sanh tánh" hay "Phi 
đặc" đêu được cả. 


5. Vô tưởng định: Định này diệt hết các Tâm vương và Tâm sở của 6 thức trước. Song đây 
chỉ gọi "Vô tưởng" là vì "tưởng" làm chủ động vậy. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


6. Diệt tận định: Định này không những diệt hết các Tâm vương và Tâm sở của 6 thức trước, 
та diệt luôn cả phân tạp nhiễm của Tâm vương Tâm sở về thức thứ Bảy. 


Vô tưởng định là định của phàm phu; còn Diệt tận định là định của Thánh nhơn. 


7. Vô tưởng báo: Người ở cõi Dục tu Vô tưởng định, sau khi mạng chung, đặng báo thân ở 
cõi trời Vô tưởng. 


8. Danh thán: Tên hay danh từ. Có danh từ đơn và danh từ kép. 

9. Cú thân: Câu. Do ráp nhiều tiếng thành câu; câu có ngắn và dài. 

10. Văn thân: Chữ. Chữ là chỗ y chỉ của danh từ và câu. 

11. Sanh: Sanh ra. Nghĩa là từ hồi nào đến giờ không có, nay mới có. 

12. Trụ: О. Những vật đã sanh ra rồi, còn lưu lại trong một thời gian , chưa diệt. 

13. Lão: Già, suy yếu gần chết. 

14. Vô thường: Không thường, biệt danh của chết. 

15. Lưu chuyển: Xoay vần, nhơn quả trước sau nói nhau không dứt. 

16. Định vị: Nhơn quả lành, đữ kkhác nhau, không lộn lạo. 

17. Tương ưng: Ưng thuận với nhau. Như nhơn nào quả nấy, cân xứng với nhau. 

(Hỏi: Cả 24 món, đều gọi là "Bắt tương ưng hành" tại sao món thứ 17 này lại gọi là "Tương 
ưng”? Đáp: - Nói "Bât tương ưng" là đê phân biệt 24 món này, không phải là twong ưng Tâm 
sở. Còn vê món thứ 17 này mà gọi là “Tương ưng”, là do Ѕас, Tâm và Tâm sở hoà hợp mà 
nói, nên không đông với "Tương ưng Tâm só" trước). 

18. Thế tốc: Các pháp hữu vi xoay vần mau lẹ như chong chóng. 

19. Thứ đệ: Thứ lớp, trật tự không có lộn lạo. 

20. Thời: Thời gian: quá khứ, hiện tại và vị lai. 

21. Phương: Không gian: Đông, tây, Nam, Bắc, tứ duy, thượng hạ. 

22. Số: Số lượng. Như: một, hai, ba, bốn cho đến trăm, ngàn v.v... 

23. Hoà hợp tánh: Các duyên hoà hợp không có trái nhau. 

24. Bát hoà hợp tánh: Những pháp chóng trái, không hoà hợp với nhau. 

Nói tóm lại, từ trước đến đây đã Кё 94 pháp: 8 món Tâm vương, 51 món Tâm sở, 11 món Sắc 


pháp, 24 món Bất tương ưng hành, đều thuộc về pháp hữu vi có sanh diệt biến đối. Sáu pháp 
sau đây thuộc về vô vi. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
Chữ "Hữu vi" là những gì có tạo tác, có sanh diệt, không thường còn. "Vô vi" là những gì 
không tạo tác, không sanh diệt, không tăng giảm, văng lặng thường còn. 
жж 
V. VÔ VI PHÁP 
(CÓ 6 MÓN) 

Pháp Vô vi không sanh diệt, không biến đổi, không phải như các pháp hữu vi là Tâm vương, 
Tâm sở, Sắc pháp, Bât tương ưng hành có sanh diệt biên đôi. Do các pháp hữu уі (94 món) 
diệt rôi, thì pháp vô vi mới hiện bày (Tứ, sở hiên thị cô). 


Thật ra, vô vi không phải có 6 pháp, song vì theo từng khía cạnh của nó để giải thích, nên đặt 
ra 6 tên. 


1. Hư không vô vi: Chơn như hay Pháp tánh, không thê dùng ý thức suy nghĩ hay lời nói luận 
bàn được. Nó phi sắc, phi tâm, không sanh diệt, không câu tịnh, không tăng giảm nên gọi là 


"Vô vi". 


Bởi nó không ngã, không pháp, rời các câu nhiễm, rỗng rang như hư không, nên gọi là "Hư 
không vô vi". Đây là theo thí dụ mà đặt tên. 


2. Trạch điệt vô vi: Do dùng trí huệ vô lậu, lựa chọn diệt trừ hết các nhiễm ô, nên chơn như 
vô vi mới hiện. Vì thê nên gọi là "Trạch diệt vô vi". 


3. Phi trạch diệt vô vi: Vô vi không cần lựa chọn diệt trừ các phiền não. Có hai nghĩa: 


a) Tánh chơn như vốn thanh tịnh, không phải do lựa chọn diệt trừ các phiền não nhiễm ô mới 
có, nên gọi là "Phi trach diệt". 


b) Các pháp hữu vi tạp nhiễm, vì thiểu duyên không sanh khởi, nên pháp vô vi được hiện. 
Bởi thê nên gọi "Phi trạch diệt". 


4. Bất động diệt vô vi: Đệ tứ thiền đã lìa được ba định dưới, ra khỏi tam tai (đao binh tai, hỏa 
tai, thuỷ tai) không còn bi mừng, giận, thương, ghét ... làm chao động nơi tâm, nên gọi là "Bât 


động diệt". 


5. Tho tưởng điệt vô vi: Khi được Diệt tận định, diệt trừ hết "thọ" và "tưởng" tâm sở nên gọi 
là "Thọ tưởng diệt vô vi". 


6. Chơn như vô vi: Không phải Vọng, gọi là Chơn (không biến kế sở chấp); không phải điên 
đảo gọi là Như (không y tha khói), tức là thật tánh của các pháp (Viên thành thật). 


Trong luận Đại Thừa Trăm Pháp này, ngoại nhơn hỏi hai câu: 
- Tất cả pháp là gì? 


- Thế nào là không thật (vô ngã)? 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
Từ trước đến đây, Luận chủ lược nói 100 pháp, để trả lời câu hỏi thứ nhất rồi, sau đây trả lời 
vê câu hỏi thứ hai. 
PHẢN THỨ HAI 
NÓI "KHÔNG ТНАТ" (VÔ NGÃ) 
Chánh văn 
Nói "không thật" (vô ngã), tóm có 2 loại: 
- Nhơn (người ) không thật. 
- Pháp (vật) không thật. 
Người đời chấp tất cả các pháp có thật, tức là chấp Ngã (Thật). Chấp Thật (Ngã) có hai: 
1. Nhơn (người) thật. 
2. Pháp (vật) thật. 


Chấp thân này thật có, gọi là Nhơn thật. Chấp núi sông tất cả các cảnh vật bên ngòai thật có, 
gọi là Pháp thật. 


Do chấp thật có (ngã) nên sanh ra tham, sân, si rồi tạo ra các nghiệp, sanh tử luân hồi trong 
lục đạo. Bởi thê nên Phật nói: 


"Tất cả Pháp không thật". 


Nói "Tất са pháp" tức là bao trùm cả loài hữu tình và vô tình. Loài hữu tình không thật có là 
"Nhơn không thật". Loài vô tình như hoàn cảnh, sự vật không thật có, là "Pháp không thật". 


KÉT LUẬN 


Từ trước đến đây, lược nói 100 pháp thì đã bao trùm Nhơn và Pháp. Phàm phu chấp cả Nhơn 
và Pháp đêu thật có. Tiêu thừa chỉ châp Pháp là thật có. 


Trong luận này nói: 8 món Tâm vương là tự thể của thức và hơn tất са (nhứt thế tối thắng có). 
51 món Tâm sở là phần sở hữu và tương ưng của thức (dữ thử tương ưng сб). 11 món sắc 
pháp là phần hình bóng, do Tâm vương và Tâm sở hiện ra (nhị sở hiện ảnh có). 24 món Bắt 
tương ưng hành là do ba phần: Tâm vương, Tâm sở và Sắc pháp, phân chia ngôi thứ sai khác 
mà giả lập (tam, phận vị sai biệt cố). 6 món vô vi là do 4 món hữu vi trên (Tâm vương, Tâm 
SỞ, Sắc pháp và Bắt tương ưng hành) diệt hết mà hiện bày ra, tức là thật tánh của thức (tứ, sở 
hiên thị cô). 


Bởi thế nên biết: Người đời chấp "Nhơn thật có" và "Pháp thật có" đều không ngoài thức. Do 
đó mà đức Thê Tôn nói: 


"Tất cả Pháp không thật" (Vô ngã). 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Và "Muôn Pháp Duy thức". 


Viết xong lại Phật Học Đường Nam Việt 


Răm tháng 6 năm Kỷ Hợi (1959) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ IX 


DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


--- 000 --- 
ТАР NHÌ 
LUẬN A-ĐÀ-NA THỨC 


Ngài Thái Hư Pháp sư giảng 
Sa môn Thích Thiện Hoa dịch nghĩa 


Nội dung quyền A-đà-na thức này, chia làm 8 phần: 
1. Nêu cái tên 
2. Định giới nghĩa 
3. Giải thích và chọn lựa 
4. Nêu cái thê 
5. Hội lại giải thích 
6. Chỉ những chô sai lâm 
7. Lập tôn chỉ 
8. Chỉ cái dụng 
I.NÊU CÁI TÊN 
Tên A-đà-na thức, xuất xứ từ đâu? 
- Trong Kinh Giải Thâm Mật có bài tụng rằng: 
Nguyên văn chữ Hán 
A-Đà-Na thức thậm thâm tế 
Tập khí chủng tử như bộc lưu 
Ngã ư phàm ngu bắt khai diễn 
Khủng bỉ phân biệt chấp vi ngã. 
Nghĩa là: Thức A-đà-na rất thậm thâm và tế nhị; các tập khí (1) chủng tử của nó sanh diệt 
như dòng nước thác. Ta (Phật) đôi với chúng phàm phu và Nhị thừa, không giảng nói thức 
này; vì sợ chúng phân biệt châp làm Ngã. 
Trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ lăng nghiêm nói: 
Nguyên văn chữ Hán: 


Đà na vi tế thức 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tập khí thành bộc lưu 
Chon, phi chơn khủng mê 
Ngã thường bắt khai diễn. 


Nghĩa là: Thức A-đà-na rất là vi tế; các tập khí như dòng nước thác. Vì sợ chúng phàm phu 
và Nhị thừa châp thức này là "chon" hay "phi chon", nên Ta (Phật) chăng hê giảng nói thức 
này cho chúng nghe. 


Thức này là "Căn bản" của chơn và vọng; Thánh, Phàm đều nương ở nơi đây. Bởi thế nên 
trong Duy thức tôn, rât đặc biệt chú trọng đên thức này. 


Nay chúng ta căn cứ theo câu văn và nghĩa lý của bài tụng trên mà quan sát - Trong bài tụng 
nói chữ "Phàm" là chỉ cho loài dị sanh (chúng sanh); nói chữ "Ngu" là chỉ chung cả phàm 
phu và Nhi thừa (chữ ngu là mê lâm). 


Đại ý hai bài tụng nói: 


A-đà-na rất thâm sâu và tế nhị, tóm chứa các tập khí chủng tử từ vô thi đến nay. Nó làm chủ 
giữ gìn báo thân của chúng hữu tình sống trong một thời kỳ. Xem in tuồng như "chơn", song 
nó hư vọng sanh diệt rất là vi tế. Cũng như dòng nước thác, ở xa thấy như điềm tịnh, mà kỳ 
thật nó chảy rất mau. 


Chẳng những chúng phàm phu (Di sanh) (2) không biết mà hàng Tiêu thừa Thinh văn chấp 
pháp (ngu pháp) cũng mê lầm thức này. Phật đối với hai hạng này chẳng hè giảng nói đến 
thức A-đà-na, vì sợ họ mê lầm chấp làm "Ngã". 


Chúng phàm phu mê lầm. chấp ngã thì thêm khổ sanh tử; còn hàng nhị thừa tuy có thê lìa 
được khô sanh tử, song nêu mê lâm châp ngã thì lâu chứng đạo quả; chỉ băng chăng cho họ 
nghe đên thức này còn hơn. 


Bài tụng của kinh Lăng Nghiêm và kinh Giải Thâm Mật, hai câu đầu đồng nghĩa nhau. Trong 
câu thứ hai nói chữ "tập khí" tức là "chủng tử". Đến câu thứ ba lại chia ra làm hai phương 
diện: Bên kinh Lăng Nghiêm đại ý nói: "Thức này rất rộng sâu và tế nhị, sanh diệt tương tục 
không gián đoạn. Bởi nó tương tục không gián đoạn cho nên in như "chon"; vì nó sanh diệt 
nên "không phải chon". 


Nếu người mê lầm chấp thức này là "chơn" thì bị cái chấp "Tăng ích" (thêm), sẽ đoạ mãi 
trong sanh tử luân hồi. Còn người mê lầm chấp thức này là "phi chơn", thì bị cái chấp "Tổn 
giảm" (bót); vì cho thức này là "vọng" rồi rời bỏ thức này dé tìm cầu cái "chơn thật" thì 
không thé được, nên cũng doa mãi trong sanh tử luân hồi. 


Câu tụng thứ tư trong kinh Giải Thâm Mật, đại ý nói: "Phân biệt chấp thức пау làm ngã", tức 
đồng bên kinh Lăng Nghiêm nói: "Mê thức này chấp là chơn". Song mê lầm chấp thức này 

"phi chơn" cũng là chấp Ngã. Vì sợ cho chúng phàm phu và hàng Nhị thừa mê lầm chấp thức 
này là "chơn" hoặc "phi chơn", cho nên Phật chăng hề giảng nói. 


Trên bài tụng nói "chấp ngã", tức là сб chấp thức này làm thật ngã, thật pháp. Bởi phàm phu 
và Nhị thừa đôi với thức này hay khởi tâm phân biệt châp là "chon" hoặc "phi chon". 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Рет hai bài tụng trên đây để đối chiếu mà quan sát; thì ý nghĩa đầy đủ. Song, bài tụng trong 
kinh Giải Thâm Mật có một nghĩa đặc biệt và rõ ràng hơn là: "chúng phàm phu và Nhị thừa 
аё khởi tâm phân biệt châp làm Ngã". 

Trong Du Dà Sư Địa Luận, hoàn toàn căn cứ vào kinh Giải Thâm Mật mà giải nói về thức 
пау. Ngoài ra còn có rât nhiêu chô nói đên cái tên thức này, không thê kê hêt; như Nhiệp Đại 
Thừa Luận, Hiên Dương Thánh Giáo Luận, Thành Duy Thức Luận v.v...Vì trong các kinh 
luận đã có cái tên A-đà-na thức, nên nay y theo đó đê làm căn cứ cho bôn Luận này. 

IL ĐỊNH GIỚI NGHĨA 


Chữ "Giới nghĩa" tức là định giới hạn về danh nghĩa. Thức A-đà-na, cái giới nghĩa như thế 
nào? 


- Tiếng Phan gọi là A-đà-na, Hán dịchlà "Tri" (giữ gìn). Trong kinh không có giải thích nó 
như thê nào, nhưng trong Міёр Đại Thừa Luận giải thích có hai nghĩa, và ở Thành Duy 
Thức Luận lại còn phân tích hoàn bị hơn. 
Trong Thành Duy Thức Luận về quyền ba nói: 
Nguyên văn chữ Hán 

Dĩ năng chấp trì chư pháp chủng tử 

Cập năng chấp thọ sắc căn y xứ 

Diệc năng chấp thủ kiết sanh tương tục 

Có thuyết thử thức danh A-đà-na 
Dịch nghĩa 

Thức này có ba công năng, nên gọi là A-đà-na: 

1. Giữ gìn (chấp trì chủng tử của các pháp 

2. Giữ chịu (chấp thọ) căn thân và thé giới 

3. Giữ lấy (chấp thủ) việc kết nói đời sau. 


Nay muốn cho độc giả dé hiểu, nên bắt từ cạn vào sâu, từ thô đến tế; nghĩa là ngược thứ lớp 
của ba nghĩa trên đê giải thích như sau. 


1. GIỮ LÂY (CHAP THỦ) VIỆC КЕТ NÓI ĐỜI SAU 


Sở dĩ có việc "kết nối đời sau" (kiết sanh tương tục) là do ba pháp: Phiền não, Nghiệp và 
Sanh; theo thông thường gọi "Hoặc, Nghiệp và Khổ". Nghĩa là: do phiền não nên tạo nghiệp, 
do tạo nghiệp nên mới tiếp nối đời sau để thọ khổ. Chữ "Kiết sanh" (Kết nối đời sau), nghĩa 
là thọ sanh, bắt đầu từ khi kết thai cho đến lúc sanh ra vậy. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Lại nữa, từ một đời này chết rồi sanh đến một đời khác. Nghĩa là: từ thân "bón hữu" (3) (thân 
hiện sống) đến thân "tử hữu" (thân đang chết), từ thân "tử hữu" đến thân "trung hữu"(4) (thân 
sau khi chết chưa đầu thai), từ thân "trung hữu” đến thân "hậu hữu"(5) (thân đời sau). Sở dĩ 
được tương tục không gián đoạn như thế, сб nhiên phải có một cái gì thường lưu hành và gìn 
giữ (chấp thủ). - Cái đó là thức A-đà-na. Nếu không có thức này dé năm giữ việc "kết nối đời 
sau" (kiết sanh tương tục) thì người một khi chết rồi phải mất luôn, không còn tái sanh được 
nữa! Như thế thành ra bị rơi vào thuyết Đoạn diệt của ngoại đạo. 


Trong kinh Lăng Nghiêm về quyền thứ hai chép, đại ý: “Trước kia vua Ba Tư Nặc theo ngoại 
đạo, chấp về "đoạn diệt" (người chết rồi mất luôn) nên Vua thường ôm lòng lo buôn !...Sau 
khi nghe Phật nói Pháp, Vua ngộ được cái lý "sanh tử tương tục”; nghĩa là: con người khi 
chết là bỏ thân này để thọ thân khác, từ giã đời này để đến nhận lãnh đời kia; cái gì có biến 
đổi thì phải bị hoại diệt, còn cái gì không biến đổi thì thường không hoại diệt, nên vua rất vui 
mừng !". 


Nói "chấp đoạn diệt" tức là chấp một phen chết rồi mất luôn. Nếu thật vậy, thì đời sống của 
con người không có một chút giá tri nào cả ! Bởi thê, nên biệt có thức A-dà-na này hăng lưu 
hành không gián đoạn, nó năm giữ việc "đâu thai пёр nôi” (kiệt sanh tương tục). 


Tóm lại, nếu người hiểu rõ được: "Có thức A-đà-na nắm giữ việc kiết sanh tương tục" (kết 
nôi đâu thai) thì đôi trị được cái châp "đoạn diệt" của phàm phu và ngoại đạo. 


2. СІС CHJU (CHÁP THỌ) SẮC CĂN VÀ THẺ GIỚI 


Nguyên уйп chữ Hán trên, nói chữ ' 'sắc căn y xứ". - Chữ "sắc căn" là chỉ cho năm căn tỉnh tế 
bên trong (năm tịnh sắc căn: Nhãn, Nhĩ, T$, Thiệt, Thân); còn chữ "у xứ” là chỉ cho năm căn 
thô phù bên ngoài (phù trần căn) làm chỗ (xứ) y chỉ cho năm căn bên trong. 


Tóm lại là chỉ chung cái Báo thân của chúng hữu tình đang sống trong một thời kỳ. Nói "cái 
Báo thân sống trong một thời kỳ" tức là gồm cả "các pháp hữu vi vô thường sát na sanh diệt". 
- Cái công năng gìn giữ Báo thân được tương tục tồn tại trong một thời kỳ không tan hoại đó, 
tức là thức "A-đà-na" này vậy. 


Nguyên văn chữ Hán trên, nói hai chữ "chấp thọ", nghĩa là chấp thân này nên "tự thể" khiến 
sanh ra biết cảm giác và lãnh thọ. 


Lại có một nghĩa thứ hai, trên nguyên văn nói chữ "sắc căn" là chỉ cho thân loài hữu tình 
(chánh báo); còn chữ "y xứ" là chỉ cho thế giới (y báo). 


Trong thế giới, từ một vật này đối với các vật khác ngại nhau, từ một vi trần này đối với các 
vi trần khác ngại nhau, mà vẫn tòn tại, đều do thức này gìn giữ không mất; chỉ khác với loài 
hữu tình là không làm cho biết cảm giác và lãnh thọ. 


Trong luận Tà Vật, Ông Chương Thái Diệm nói: "Loài khoáng vật và thực vật đều có thân 
thức". Nhưng xét những lời chứng minh của ông, thì không phải là thân thức; thật ra do công 
năng giữ gìn của thức A-đà-na; chẳng qua ông không hiểu, lầm cho là thân thức. Thân thức 
chỉ biết cảm giác lãnh thọ các xúc trần, như đau, ngứa v.v...mà thôi; còn cái công năng nắm 
giữ các vật ngại nhau làm tự thê, quyết định phải là thức A-đà-na này. 


3. СІС GÌN (CHAP TRÌ) CHÚNG TỬ СОА CÁC PHÁP 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nói "các pháp" tức là chỉ cho tất cả các pháp hữu vi. Có hai loại: 1. "Hữu lậu hữu vi", tức là 
các pháp tạp nhiễm, thuộc về loài DỊ sanh (chúng sanh), 2. "Vô lậu hữu vi", tức là các pháp 
thanh tịnh, thuộc vê Thánh Hiên. 


"Chúng Tú" cũng có hai loại: 1. "Nghiệp chủng” tức là DỊ thục tập khí; 2. "Pháp chúng", tức 
là Đăng lưu tập khí. 


Mỗi mỗi các pháp, khi khởi hiện hành đều từ chủng tử của nó mà khởi hiện. Bởi đồng đẳng 
lưu xuât ra chủng loại đó, nên gọi là "Đăng lưu chủng". 


"Nghiệp Chủng" (DỊ thục chủng tử) tức là chủng tử Tư Tâm sở. Bởi vì Tư Tâm sở, Tâm 
vương và các Tâm sở thiện ác v.v...có tác dụng hoạt độngthành ra "nghiệp chủng". Nếu lấy 
hiện hành của nó, đối với chủng tử của nó, thì cũng đều gọi là "Đẳng lưu chủng". Song cái 
"Nghiệp chủng" này, đồng thời lại có công dụng đặc biệt là thống lãnh các pháp khác. Cũng 
như ông Thủ tướng, nếu nói về cá nhân thì ông là một người như bao nhiêu người trong 
nước; nhưng đồng thời, ông cũng có cái trách nhiệm thống lãnh toàn quốc. - Nghiệp chủng 
(Dị thục chúng tử) cũng thế, nó khác hơn "Pháp chủng"(Đắng lưu chủng) ở chỗ đó. 

"Nghiệp chủng" cũng có hai loại: 1. Hữu lậu, 2. Vô lậu. Song về "chủng tử” thì chỉ có công 
năng tiềm tàng (ân núp) mà không khởi hiện. Nếu không có một cái gì đề chứa giữ, thì chủng 
tử các pháp phải bị tản mát. Nếu chủng tử các pháp bị tản mắt, thì các pháp hiện hành ở thế 
gian và xuất thế gian cũng phải không còn. 


Bởi thé nên phải có thức A-đà-na để chứa giữ chủng tử (công năng tiềm tàng) của các pháp. 
Có người nói: "Sắc pháp có công năng chứa giữ chủng tử". Nói như thế không hợp lý, vì "sắc 
pháp" tánh nó biên đôi và chướng ngại, nên không thê chứa giữ chủng tử được. Lại nữa, khi 
sanh lên cõi trời Vô sắc, cõi ây không có "sắc pháp" thì lây рї chứa giữ chủng tử. 

Các "Tâm sở" cũng không thê chứa giữ chủng tử được, vì nó không tự tại vậy. 


Sáu thức trước cũng không thê chứa giữ chủng tử, vì khi sanh lên cõi trời Vô tưởng và vào 
Diệt tận định v.v ...không có sáu thức trước vậy. 


Thức thứ Bảy, tuy hằng thời lưu hành và không gián đoạn, song cũng không thê chứa giữ 
chủng tử các pháp được, vì tánh nó "hữu phú vô ký". Nếu thức thứ Bảy chứa giữ chủng tử, thì 
khi đến địa vị Bồ Tát, đã chuyên thức thành trí thanh tịnh rồi, về sau laai khởi sanh các pháp 
tập nhiễm nữa, thì phi lý. 


Bởi thế nên, chỉ có thức A-đà-na, tánh vô phú vô ký, nhút loại sanh diệt tương tục, mới có thê 


duy trì (chứa giữ) chủng tử của các pháp. Cảnh giới này duy có Phật mới biết được hoàn toàn 
rốt ráo, còn các vị Bồ Tát chỉ biết một phần nào thôi. 


С 
Ш. GIẢI THÍCH УА СНОМ LỰA 


Trong thành Duy thức luận, quyền ba chép: "Các hữu tình đều có thức thứ Tám, song tuỳ 
theo môi phương diện mà danh nghĩa có khác nhau, nên đặt ra rât nhiêu tên: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1. Hoặc gọi là "Tâm": - Vì thức này là chỗ chứa nhóm (tích tập) ё cho các pháp huân tập 
chủng tử vào. 


2. Hoặc gọi là "A-đà-na": - Vì thức này giữ gìn chủng tử và thân thể của chúng hữu tình 
không mất. 


3. Hoặc gọi là "Sở tri у": - Vì thức này là chỗ y chỉ của các pháp bị biết (sở tri) nhiễm và 
tịnh. 


4. Hoặc gọi là "Chung tử thức": - Vì thức này có công năng chứa giữ chủng tử của các pháp 
thê gian (hữu lậu) và xuât thê gian (vô lậu). 


Bốn tên trên đây, thông са các địa vị Phàm, Thánh. 


5. Hoặc gọi là "А lại da": - Hán dịchlà Tàng thức. Vì thức này tóm thâu chứa đựng các pháp 
tap nhiềm, giữ gìn không mât, nên có nghĩa Năng tàng, Sở tàng và Ngã ái châp tàng. (Thức 
thứ Bảy châp thức này làm "Nội ngå"). 


Tên A lại da (Tàng thức) này, chỉ ở chỗ Phàm phu và Thánh hữu học, còn Thánh vô học và 
bậc Bát thôi Во Tát, thì không có tên này (tàng thức), vì không còn chứa giữ chủng tử các 
pháp tạp nhiễm nữa. 


6. Hoặc gọi là "Di thục thức ": - Vì thức này có công năng dẫn dắt đi trong sanh tử để lãnh 
thọ quả DỊ thục (báo thân), do thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, đã tạo đời trước. 


Tên DỊ thục này, chỉ có ở hàng Phàm phu, Nhị thừa và các vị Bồ Tát, còn đến địa vị Phật thì 
không còn Di thục thức. 


7. Hoặc gọi là "Vô cấu thức": - Vì thức này là chỗ chứa giữ các pháp hoàn toàn vô lậu thanh 
tịnh. Tên "Vô cấu thức", duy Phật mới có. Từ các vị Bồ Tát Đại thừa trở xuống, cho đến hàng 
Phàm phu, thì thức thứ Tám còn chứa các chủng tử hữu lậu, chưa đặng hoàn toàn thanh tịnh, 
nên không có tên "Vô cấu thức". 


CHỌN LỰA 


Ngoài các tên kë trên, thức này lại còn có những tên như: Sơ năng biến, Căn bản thức và Như 
Lai tạng v.v... Nay theo thứ lớp lược nêu các tên, đê lựa chọn tên nào hoàn bị. 


1. А lại да thức: - Hán dịch là "Tàng thức". Các luận giải chữ "Tàng" có ba nghĩa: Năng 
Tàng, Sở tàng và Ngã ái châp tàng. 


Cái tên "Tàng thức" này, chỉ có ở địa vị phàm phu (Dị sanh) và Thánh hữu học. Khi đến hàng 
Nhị thừa vô học và bực Niệm bắt thối Bồ Tát, thì thức này không còn chứa giữ (chấp tàng) 
các pháp tạp nhiễm, nên không gọi nó là "Tàng thức" (А lại da thức). Bởi tên "А lai da" này 
nghĩa rất hẹp, cho nên luận này chăng dùng. 


2. Sơ năng biến (hức: - Thức này chứa giữ chủng tử của các pháp, rồi biến hiện ra tướng phần 
là căn thân và thê giới. Chúng Phàm phu và Nhị thừa không hiệu, nên châp là thật ngã và thật 
pháp. Vì phá châp của Phàm phu và Nhị thừa, nên Luận nói: "Các ngã và pháp đêu giả, do 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thức biến hiện". Các thức chung lại, có ba loại Năng biến, mà thức này là năng biến thứ nhứt, 
nên gọi là "sơ năng biên". 


Bởi nghĩa này rất hẹp, không nói hết được cái lượng của thức này, nên cũng không dùng. 


3. Di thục thức: - Di thuc có ba: Di thói nhi thuc (khác thời mà chín), DỊ loại nhi thuc (khác 
loại mà chín) và Biên dị nhi thục (biên khác mà chín). So với "A lại da" thì tên này có phân 
rộng hơn; song đên khi thành Phật thì bỏ cái tên DỊ thục (Kim Cang đạo hậu Di thục không) 


Bởi tên này không phổ thông: Khi đến quả Phật không còn và hàng Nhị thừa khi vào Diệt tận 
định, thân thê như tro nguội, tâm trí bặt dứt, lúc bây giờ không còn thức DỊ thục, nên luận này 
không dùng. 


4. Yêm ma la thức: - Hán dịch là "Vô câu thức", nghĩa là thức thanh tịnh không cấu nhiễm. 
Cái tên này duy địa vị Phật mới có; từ Bô Tát trở xuông cho đên Nhị thừa và Phàm phu đêu 
không có "Vô câu thức”; vì Bô Tát còn vô minh hiện hành và còn chủng tử tạp nhiễm. 


Bởi cái tên này chỉ có ở quả Phật, không thông cả Thánh, Phàm và tóm thâu hết cái thể nhiễm 
tịnh của thức này, nên cũng không dùng. 


5. Tám: - Tên này thông cả Phàm phu, Nhị thừa, Bồ Tát và Phật. Trong các kinh luận, có chỗ 
gọi chung cả tám thức là: Tâm, Ý và Thức; có chỗ gọi riêng thức thứ Tám là "Тат", thức thứ 
Bảy là "Ý" và 6 thức trước là "Thức"; có chỗ gọi "Tâm vương", "Tâm sở" đều là "Tâm" hoặc 
gọi Sắc pháp (vật chất) cũng là "Tâm"; - Như trái tim thịt gọi là "Tâm tạng" ( một tạng trong 
ngũ tạng: Tâm, Can, Tỳ, РЬё, Thận). 


Bởi cái tên này quá rộng và lộn lạo, cho nên luận này cũng không dùng. 


6. Căn bản thức: - Bảy thức trước và các pháp nhiễm tịnh, đều y chỉ ở thức này, nên gọi là 
"Căn bản thức". Cái tên này cũng thông cả Thánh, Phàm. 


Nhưng tên "Căn bản", không phải chỉ để gọi thức thứ Tám, mà "Chơn như trí" cũng gọi là 
"Căn bản trí"; bởi vì "Chon nhu" là "Căn bán" của tât cả Pháp. 


Vì danh từ này có lộn lao, nên luận này chẳng dùng. 


7. Đệ bát thức: - Y theo thứ tự, số mục mà gọi, thì năm thức trước, thức thứ Sáu, thức thứ 
Bảy và đên thức này gọi là "Đệ bát thức". 


Cái tên này tuy có thê thông cả Thánh Phàm và cũng không có lỗi lộn lạo với cái khác, song 
cái tên Đệ bát không thé nói lên được cái tướng và dụng của thức này; chẳng qua chỉ một 
danh từ có gồm số mục dë kêu gọi mà thôi, nên luận này cũng chẳng dùng. 


8. Sở tri y: - Cái tên này xuất xứ từ Nhiếp đại thừa luận, nghĩa đã rộng rãi và thông cả Thánh, 
Phàm. - Chữ "Sở tri" (bị biệt) tức là chỉ cho các pháp nhiễm và tịnh. Bởi các pháp lây thức 
này làm chó y chỉ, nên gọi là "Sở tri y". 


Cái tên này tuy đủ sức nói lên tướng và dụng của thức này, nhưng cũng không dùng: уі у theo 
trong Nhiệp đại thừa luận, thì các pháp "Sở tri" chính là chỉ cho ba tánh: Biên kê sở châp 
tánh, Y tha sở tánh, và Viên thành thật tánh. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Song kỳ thật các pháp sở tri (bị biết) chẳng những y thức thứ Tám (Y tha khởi) mà cũng y 
Chơn như (viên thành thật) hoặc y Ý thức (Biến kế sở chấp). Vậy thời cái nghĩa "Y" cũng 
thông đông với pháp khác; chăng băng dùng nghĩa "A-đà-na" rât là tinh xác hơn. 


9. Nhứ thé chúng thức: - Danh từ này ở trong Thành duy thức luận, chỉ về cái "Nhơn tướng" 
của А lại da. Tên này cũng thông tât cả địa vị Thánh, Phàm (ở địa vị Phật có thê nói "Nhút 
thê vô lậu chủng thức"). 


Danh từ này so với danh từ A-đà-na không rộng mà cũng không hẹp lắm, có phần đồng nhau. 
Song "nhứt thê chúng" là chỉ cho tướng phân bị duyên và vật sở trì của tướng này, chớ không 
phải cái bản thê hiện hành của thức này; cái thức "Năng trì nhứt thê chủng tú" đó, tức là A- 
đà-na. 


Vả lại, cái nghĩa "Năng trì chủng tử" này chỉ là một trong ba nghĩa của thức A-đà-na. Bởi thế 
nên đây cũng không dùng. 


10. Như Lai tàng: - Danh từ này cùng với Đệ bát thức có liên quan nhau. Trong các kinh luận 
giải nghĩa rât rộng, nay chỉ nói sơ lược cái ý. 


Chữ "Tàng" nghĩa là "che giấu". Tất cả chúng hữu tình đều sẵn có "trí huệ đức tướng, pháp 
thân thanh tịnh của Như Lai", song vì bị che giấu trong vô minh tạp nhiễm. "Như lai thanh 
tịnh pháp thân" là bị “sở” che giu, còn "vô minh tạp nhiễm" là (năng) che giấu; hiệp cả Năng 
và Sở mà gọi là "Như Lai tàng". 


Danh từ này tuy thông các địa vị, nhưng bản ý lập ra là chuyên chỉ về phần "công đức pháp 
thân thanh tịnh" bị che giâu trong vô minh tạp nhiêm mà gọi là "Như Lai tàng", chứ không 
phải chỉ chung cả các pháp tạp nhiễm. 


Trái lại, gọi A lại da là riêng chỉ về "pháp tạp nhiễm", còn Như lài tàng là riềng chỉ về "pháp 
thanh tịnh". 


Danh từ này nghĩa rất hẹp, lại thuộc về "chơn như vô vị". Và các pháp thanh tịnh của bảy 
thức trứơc, cũng chung gọi là Như Lai tàng. 


Danh từ này tuy thông các địa vị, nhưng bản ý lập ra là chuyên chỉ về phần "công đức pháp 
thân thanh tịnh" bị che giâu trong vô minh tạp nhiêm mà gọi là "Như Lai tàng", chứ không 


phải chỉ chung cả các pháp tạp nhiễm. 


Trái lại, gọi A lại da là riêng chỉ về "pháp tạp nhiễm", còn Như Lai tàng là riêng chỉ về "pháp 
thanh tịnh". 


Danh từ này nghĩa rất hẹp, lại thuộc về "Chơn như vô vi". Và cá pháp thanh tịnh của bảy thức 
trước, cũng chung gọi là Như Lai tàng. 


Tóm lại, hợp các danh từ trên để so sánh và chọn lựa, thì danh từ "A-đà-na" là hoàn bị hơn 
cả. 


IV. CHỈ CÁI "THẺ" СОА THÚC A-ĐÀ-NA 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Y theo đoạn trên nghiêm khắc lựa chọn, quí vị đã biết đại khái thức này ròi, và thấy chỉ nên 
chọn lây danh từ A-đà-na mà thôi. Đên đây mới là phân côt yêu của bón luận này. 


Chúng ta đã thấy có cái danh nghĩa, thì cái danh nghĩa đó tất nhiên phải у trên một cái thê mà 
đặt ra. Vậy cái "Thể" của A-đà-na thức thế nào ? - Đáp: Tức là các pháp; không thể rời các 
pháp mà riêng tìm có thức A-đà-na được. 


Phải biết trời, đất, nhơn, vật toàn là thức A-đà-na, song chúng ta không thây được "thức A- 
đà-na" mà chỉ thấy trời, đất, nhơn, vật; đó là vì bị hai món chấp: Ngã, Pháp thường hiện hành. 
Cũng như người nhặm con mắt, thấy các hoa đốm ở hư không. Vì con mắt bị nhặm, nên chỉ 
thấy hoa đốm mà không thấy được hư không. 


Chúng sanh vì bị hai chấp (Ngã, Pháp) và hai chướng (phiền não chướng và sở tri chướng) 
ám ảnh, nên không thấy được thức A-đà-na mà chỉ thấy các vật tạp nhiễm. Cổ nhơn nói: 
"Nhược nhon thức đắc tâm, tắc đại địa vô thốn thô": Nếu người ngộ được chon tâm rồi, thì 
quả đại địa không còn một tắc đất (Kinh Lăng nghiêm), tức là cái ý đây vậy. 


1. Trí tự trụ hậu đắc của bực Đại thánh duyên cảnh А-йа- -na thức: - "Tiêng" là cái bi nghe 
của tai, "Sắc" là cái bị thấy của mát. Do có cái tên "tiếng" và "sắc", nên có thể chỉ ra cái thể 
của tiếng và sắc. 


Nay chúng ta đã nghe tên và biết nghĩa của thức A-đà-na, vậy phải chỉ cái thể (hình thê) của 
nó ra thử xem. - Thức A-đà-na, mặt không thây được nó và tai cũng không nghe được nó; 
như thế làm sao chỉ ra cái thể của nó cho được ! Chúng ta chỉ y theo Kinh, Luận của Phật và 
do lý luận mà biết được thức A-đà-na. 


Như đoạn văn trước, dẫn trong Thành Duy thức luận nói: "Có cái công năng duy trì sự kết nối 
đời sau", до đó mà suy xét biết có thức A-đà-na này; hoặc "Có công năng giữ thọ thân thể và 
thế giới", do đó mà so sánh biết có thức A-đà-na này; hoặc "Có cái công năng giữ gìn chủng 
tử của các pháp", do đó mà khảo xét, biết có thức A-đà-na. 


Những sự hiểu biết về thức A-đà-na đây, là do so lường suy luận mà biết, nên không thể chỉ 
bày rõ ràng cái thê của thức này. Cũng như các nhà Triệt học, chỉ suy luận âm thâm, nghĩ 
ngợi một cách xa xăm mà thôi, không có chút gì cụ thê. 


Thí như có người chưa từng đến Lô sơn, chỉ nghe người nói phong cảnh Lô sơn, hoặc thấy 
các hình chụp các cảnh, rôi phân biệt: chỗ kia là núi Đại lâm, chỗ nọ là núi Ngũ lão, chỗ đó là 
núi Cô lãnh v.v...chỉ do so lường suy tưởng mà biết, chớ chưa từng thân hành đên xem cảnh 
Lô sơn. 


Biết thức A-đà-na này cũng thế, chăng qua nghe kinh sách hoặc lý luận rồi so sánh mà biết. 
Muôn trực tiêp biệt thức A-đả-na, phải là bực Đại thánh dùng cái "Trí tự trụ hậu đắc" mới 
thây biêt được thức này. 


Chữ "Đại thánh" nói chữ "Đại" là lựa riêng Tiểu thừa; nói chữ "Thánh" là lựa riêng phàm 
phu, tức là chỉ có bực Bô Tát từ Sơ địa sắp lên. 


"Trí" có hai loại: 1. "Căn bản trí", tức là Như lý trí (cũng gọi là Vô phân biệt trí). 2. "Hậu đắc 
rí", tức là Như lượng trí (cũng gọi là Sai biệt trí). 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


"Hậu đắc trí lại có hai phần: 1. Tự trụ hậu đắc trí; 2. Thiệp tha hậu đắc trí. Thức A-đà-na này, 
chỉ có trí "Tự trụ hậu đắc" mới biết được. Quả vị Phật, vê "Thân tự thọ dụng" thì dùng "Tự 
trụ hậu đặc trí" (còn Thân tha thọ dụng, thì dùng Thiệp tha Hậu дас trí). 


Trong bốn trí, mà ba trí trước, tức: Đại viên cảnh trí, Bình đẳng tánh trí và Diệu quan sát trí, 
mỗi trí đêu đủ са hai trí là: Căn bản và Hậu đắc; duy chỉ có trí thứ tư là "Thành sở tác trí", thì 
chỉ có "Hậu đắc trí" mà không có "Căn bản trí", vì không thân chứng được "Chon nhu". 


Bồ Tát chỉ dùng cái trí "Tự trụ hậu đắc" của Bình đẳng tánh trí và Diệu quan sát trí mà chứng 
biết thức A-đà-na này. 


Thức thứ Bảy, khi chưa chuyền thành trí, thì chỉ duyên kiến phần của Đệ bát thức; khi chuyển 
thành trí rôi, cũng có thê biệt được tât cả pháp; song chỉ biệt các pháp đêu là thức A-đà-na. 


Trong Du dà về phâm Chon thật chép: 
Nguyên văn chữ Hán 


"Bồ Tát ư tự tánh giả lập; Tầm, Tư duy hữu tự tánh giả lập dĩ. Như thật thông đạt liễu 
{гї sắc đắng tưởng sự trung, duy tự tánh giả lập; phi bỉ sự tự tánh nhỉ tọ bỉ sự tự tánh 
hiên hiện". 


Dịch nghĩa 


"Bồ Tát ở nơi tự tánh giả lập; Tầm, Tư chỉ có tự tánh giả lập mà thôi. Như thật thông suốt тб 
biệt sắc v.v...trong sự tưởng tượng, duy tự tánh giả lập, không phải cái sự tự tánh kia, mà іп 
như cái sự tự tánh kia hiên hiện". 


Nếu lìa được cái sự tự tánh giả lập, tức là Bồ Tát an trụ nơi Như huyễn Tam ma địa; lúc bấy 
giờ các pháp sở duyên (bị biêt) ёи như cảnh huyền, Duy thức biên hiện. Bởi thê nên kinh 
chép: "Biên Tàng thức thường try" (Tàng thức hải thường trụ). 


Đến quả vị Phật, được viên mãn thành tựu bốn trí, mới hay hiểu biết rốt ráo cùng tận thức A- 
đà-na này; do an trụ nơi Hải ân tam muội, mới hay rõ biêt khắp giáp các pháp "Như huyên 
bât không". 


Ở đây tôi chỉ lược nói Bồ Tát dùng trí Tự trụ hậu đắc, chứng biết được thức A-đà-na; nêu quý 
vị muốn hiểu biết rõ ràng, xin chờ dip khác. 


2. Trí căn bản duyên cảnh "Chon như": - Đoạn trên chỉ cái thê của A-đà-na thức, tức là chỉ 
cái "thể" ở nơi sự tướng, không phải cái "thể" của thể tánh (chon như); nên trong Luận chép: 
"Hiện ra tương to như cái thể kia, mà không phải cái thê kia". Rõ biết được thê tánh chon 
như, thì chỉ có căn bản trí. 


Chỉ căn bản trí mới chứng biết được vô tướng chơn như; cũng như nhà Vật chất học nói: 
Toàn cả vũ trụ chỉ là vật chất (nguyên chất); còn nhà Sinh vật học nói là Sanh cơ v.v... Bởi thé 
nên sách chép: "Người nhân thì thấy là nhân; kẻ trí lại thấy là trí". - Trí Tự trụ hậu đắc biết 
thức A-đà-na, thì їйї са pháp đều thức A-đà-na; Trí Căn bản biết Chon như thì tất cả pháp đều 
là Chơn như. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


3. Trí Thiệp tha hậu đắc, duyên cảnh các pháp nhiễm và tịnh. - Phật, Bồ Tát này đỗi với Phật, 
Bồ Tát kia, hay đối với các chúng sanh cùng nhau giao thiệp, cho đến lập ra Tứ nhiếp pháp, 
Lục độ v.v...tất cả các pháp thiện xảo, đều dùng trí "Thiệp tha hậu đắc" này mà lập ra. Nhờ trí 
này mà rõ biết được các pháp Thánh, Phàm; nào mình nào người, nào nhiễm tịnh và biết 
được tánh ham muốn của mỗi chúng sanh không đồng, ròi cùng với chúng giao thiệp và tuỳ 
theo căn cơ giáo hoá. Cũng do trí này, nên có Bồ Tát thượng câu Phật đạo, hạ hoá hữu tình và 
Như Lai hiện thân nói pháp. Tuy phân biệt các pháp tự, tha, nhiễm, tịnh, song cũng tức khi đó 
rõ biết các pháp đều như huyễn như hoá, Duy thức biến hiện. 


4. Trí của tiểu thừa, duyên cảnh Tứ dé các pháp nhiễm và tịnh. - Thinh văn tu pháp Tứ dé, 
Duyên giác quán 12 Nhơn duyên, chứng được sanh không chơn như (ngã không). Hai vị này 
tuy đều chứng vô ngã, nhưng còn pháp chấp: chấp thật có bốn dé, pháp Nhiễm (Khổ, Tập) dé 
trừ, pháp Tịnh (Diệt, Đạo) để chứng; không bằng Bồ Tát rõ biết các pháp đều Duy tâm biến 
hiện. 


Cảnh giới Nhơn không của Nhị thừa, chư Phật và Bồ Tát cũng đã chứng biết. 


5. Trí của chúng sanh (Dị sanh), tuỳ theo mỗi loài mà tự duyên cảnh vũ trụ, vật ngã của 
mình. - Trí (thức) của chúng sanh (DỊ sanh) trong ba cõi sáu đường, tức là các hữu lậu hư 
vọng phân biệt thuộc về hai chấp (ngã chấp, pháp chấp) và tương ưng với hai chướng (phiền 
não chướng và sở trí chướng); tuỳ theo nghiệp báo sanh làm loài nào, thì hiện ra vũ trụ vật 
ngã của loài đó. Vũ trụ vật ngã của loài này, không phải của loài kia. Vũ trụ vật ngã của loài 
kia, không phải của loài này. Như đồng một sông Hằng, mà người thấy là nước, nga qui thấy 
là lửa, còn trời lại thấy ngọc Lưu ly. Bởi thế nên trong kinh Lăng nghiêm chép: "Tuy theo 
nghiệp báo của chúng sanh như thé nào, thì tâm nó hiện ra cảnh vật như thế ấy, y theo sự hiểu 
biết của chúng" (Tuỳ Dị sanh tâm, ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện). 


Chúng sanh không biết các cảnh thé gian đều duy tâm biến hiện, nên tuỳ theo mỗi loài, khờ ra 
tánh "Biến kế", chấp cái "tướng" rồi đặt ra cái "tên": gọi thế này là "Ngã", chấp thé kia là 
"Pháp". Bởi thế nên tuỳ theo môi loại, đều có mỗi vũ trụ, vật ngã khác nhau; song đều là cảnh 
bị biết do trí hư vọng phân biệt của chúng sanh (Dị sanh). 


Từ trước đến nay, chỉ căn cứ theo 5 cái trí hiểu biết của Thánh, phàm mà phân biệt có 5 lớp. 
Nếu rời các trí phân biệt này, thì không còn danh từ gì có thể gọi được, không thé an lập và 
cũng không thể đặt bày ra như thé nào được cả; chỉ gắng gượng gọi là "Nhứt chơn pháp giới" 
mà thôi. Đến cảnh giới này không còn nói năng và suy nghĩ được nữa (Ngôn ngữ đạo đoạn, 
tâm hành xứ diệt). 


V. HỘI CÁC TÊN ĐỀ GIẢI THÍCH 


Thức A-đà-na là cảnh bị duyên của trí "Tự trụ hậu đắc". Bởi theo mỗi khía cạnh của thức này, 
nên đặt ra có rât nhiêu tên. Nay hội các tên lại đê giải thích. 


Thức này vì chứa đựng chủng tử của các pháp tạp nhiễm, nên gọi là "A-đà-na".- Vì bị nghiệp 
thiện và ác đời trước kéo dẫn đi lãnh thọ báo thân Dị thục đời sau, nên gọi là "Dị thục thức".- 
Vì làm nhon duyên sanh các pháp như huyến; và ngã, pháp của chúng sanh chấp, đều do thức 
này biến hiện, nên gọi "Sở năng biến".- Khi chứng đặng вд đề Niết bàn thành Như Lai, thì 
thức này chuyển thành tạp nhiễm đổi lại thành vô cấu thanh tịnh, nên gọi là "Yêm ma la 
thức".- Vì có công năng chứa nhóm (tích tập) chủng tử các pháp và phân biệt, nên gọi là 
"Tâm".- Vì làm căn bản của các pháp nhiễm tịnh, nên gọi là "Căn bản thức".- Trong các thức, 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thức này đứng về thứ Tám, nên gọi là "Đệ bát thức". Vì chứa chủng tử của tất cả pháp nên 
gọi "Nhút thê chủng thức".- Khi chưa lia được các pháp tạp nhiễm thì "Như Lai vô câu thức" 
bị vô minh tạp nhiễm che giâu, nên gọi là "Như Lai tàng". 

р g g g 


Tóm lại, vì thức này có nhiều nhiệm vụ, nên có nhiều danh nghĩa khác nhau. 
УТ. CHỈ NHỮNG CHÓ SAI LÀM 


Các nhà phiên dịch và chù giải, vì không rõ thức A-đà-na này, nên trong những kinh luận đã 
dịch có nhiều chỗ sai lầm, không thể Кё xiết. Trong Nhiếp đại thừa luận, có cái thí dụ "người 
mù rờ voi" tức là nói bởi không rõ thức này, nên sanh ra các món vọng chấp. 


Nay chỉ căn cứ trong những kinh luận Đại thừa, nói về thức A-đà-na này, để biện minh một 
vài đoạn. 


1. Đời Bắc Ngụy, Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch bộ luận Hoa nghiêm Thập địa kinh, rồi y theo 
luận này lập ra Tôn Địa luận. Trong Tôn này, nhơn thấy thức A-đà-na có nghĩa "chấp trì" 
(nắm giữ) rồi lầm với thức thứ Bảy là thức chấp ngã; không biết nghĩa ' 'chấp trì" của thức A- 
đà-na là chấp trì (giữ gìn) chủng tử, căn thân và thế giới, không cho mất; cái "chấp" này so 
với cái "chấp ngã" của thức thứ Bảy khác nhau. 


Lầm thức A-đà-na với thức thứ Bảy là cái lầm rất to! Cái lầm này lưu truyền lâu đời cho đến 
thành sách, nên trong sách vở của Thiên Thai tôn thường thây dân ra. 


Bởi trải qua thời gian lâu đời, cho đến các bực Đại đức tiền bối cũng thừa kế nhau dùng, nên 
những nhà học giả đời sau không biết láy đâu ra dé quyết định phải quấy ! Hôm nay biết 
được sự sai lầm ау do phiên dịch, thì học giả hết nghi ngờ. 


2. Trong Tôn Địa luận, còn cái lầm thứ hai, là nói "thức thứ Tám là thuần tịnh, thức thứ Bảy 
là nhiễm ô; khi chuyên thức thành trí, là diệt 7 thức nhiễm ô trước thành thức thứ Tám thuân 
tịnh". 


Cái sai lầm này còn thừa kế đến ngày nay, cứ lưu truyền cho rằng diệt 7 thức trước hoặc 6 
thức trước v.v...Như khâu đâu thiên. Chô này rât nên đem ra đê phá trừ. 


Chư Phật và вд Tát dùng Căn bản trí, thân chứng chơn như. Cảnh giới này rất thâm thúy và 
tê nhị, không thê nói năng và suy nghĩ được. Như bên Thiên tôn gọi: "Đâu non thứ nhứt 
không cho nói năng và hiệu biệt" (Đệ nhứt phong đâu, bât dung thoại hội). 


Về các pháp duyên khởi, như Pháp giới duyên khởi, А lại da duyên khởi v.v...đều từ trí Hậu 
дас mà đặt đê lập ra. Như bên Thiên tôn nói:"Đâu non thứ hai mới khá thương lượng" (Đệ 
nhị phong đâu, lược khả thương lượng). 


Duy có Phật, thức thứ Tám mới được thuần tịnh; còn từ Bồ Tát sắp xuống thì thức thứ Tám 
chưa rời nhiễm. Nếu thức thứ Tám thuần tịnh, thì các pháp duyên khởi tạp nhiễm không 
thành (vì không có cái gì để chứa giữ các chủng tử tạp nhiễm). 


Nếu nói "do 7 thức trước tạp nhiễm chứa giữ chủng tử, nên các pháp tạp nhiễm hiện hành 
được thành tựu”. - Nói như vậy cũng không hợp lý; vì 7 thức trước không thê giữ gìn chúng 
tử của các pháp được. Các pháp không chủng tử, thì không thê sanh được. Nêu châp " 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


nhơn sanh" (không có nguyên nhơn mà được sanh) là theo ngoại đạo, chớ không phải Phật 


Lại nữa, nếu chấp như thế thì chư Phật không đủ bốn trí, vì diét 7 thức tạp nhiễm trước, mà 
thành thức thứ Tám thanh tịnh, thì không có Diệu quan sát trí hoặc Bình đăng tánh trí v.v... 


Bởi những lẽ trên, nên ngoài Phật ra, từ Bồ Tát sắp xuống, thì thức thứ Tám chẳng được 
thuân tịnh, chỉ là "vô phú vô ky"; phải như thê mới hợp lý. 


3. Ngài chơn dé Tam tạng Pháp sư nói: "Yêm ma la (Bạch tịnh thức) là thức thứ Chín, thức 
thứ Tám là thức nhiễm tịnh hoà hiệp; 7 thức trước là thức nhiễm ô, khi chuyên nhiễm thành 
tịnh, là diệt hết 7 thức nhiễm ô trước và diệt luôn một phần nhiễm ô của thức thứ Tám; lúc 
bấy giờ chỉ còn phần thanh tịnh của thức thứ Tám, thành ra thức thứ Chín". - Thật ra, chàng 
qua chỉ bỏ phần tạp nhiễm của thức thứ Tám, để chứng toàn phần thanh tịnh của nó mà thôi. 
Và cũng không phải diệt toàn thể thức thứ Tám mà có một cái thức khác gọi là thức thứ 
Chín. 


Cái sai lầm này do người dịch văn chữ Phạn không rõ nghĩa mà ra. 


Như ngày nay có người, gọi là bực "học giả", dịch sách vỡ Duy thức ở đời Minh và Thanh ra 
chữ ngoại quôc, sai lâm rât nhiêu. Song người đời nghe nói "nhà Học giả", thì tôn trọng và 
đặt hêt sự tin tưởng vào họ, rôi cứ thừa truyên dùng theo, không dám nghĩ дёп sai lâm. 


Gần đây có người dung hoà cái sai lầm này, lại chia làm Cổ học và Kim học. Thật ra Có học 
là lôi dịch sai lâm, chứ Duy thức học chỉ là một, không có Cô và Kim. 


Một ông kia y theo Đại thừa trang nghiêm luận, rồi khôn khéo lập ra Duy thức сб học. Ông 
nói răng: "Cái tên thức thứ Chín của Ngài Chon đê nói đó là y theo Chon như mà lập га". 


Song "Chon nhu" là thật tánh của thức; vì thật tánh của thức nên giả gọi (tạm gọi) là thức, 
cũng tạm thông ; nhưng không được gọi "Chon nhu" là Yêm ma la thức (Bạch tịnh thức). 


Khảo sát theo văn bài tụng của kinh Như Lai xuất hiện công đức, thì thức Yêm ma la là chỉ 
cho phàn thanh tịnh của thức thứ Tám, chớ không phải chon như và cũng không thê riêng gọi 
là thức thứ Chín. Bởi thế nên không bằng y theo kinh Lăng già lập cái "Chơn tướng thức" là 
thức thứ Chín. Bởi vì cái "Chon tướng thức" trong kinh Lăng già nói đó, tức là "chơn nhu" 
vậy. 


Ngài Chơn Đề cho "Yêm ma la" là thức thứ Chín, không phải Ngài chỉ "tánh Chơn như bình 
đăng khắp các pháp" làm thức thứ Chín; mà Ngài chỉ bảo riêng phân thanh tịnh của thức thứ 
Tám là thức thứ Chín, nên không đúng. 


Trong Ma ha diễn thích luận, nói có mười món thức, mà Yêm ma la là thức thứ Chín và Kiên 
thật tâm là thức thứ Mười. Trong đó cũng y theo phân thanh tịnh của thức thứ Tám rồi giả đặt 
ra thức thứ Chín và y theo "chơn nhu" rôi giả đặt ra thức thứ Mười đó thôi. 


Một ông khác dẫn trong Phật địa kinh luận, dë giải nghĩa bài tụng trong Công đức kinh, lại 
nói "Đại viên cảnh trí là phân thanh tịnh của thức thứ Tám, cùng với thức Yêm ma la là thức 
thứ Chín, hiệp nhau". Song xét theo văn bài tụng, thì không phải như vậy. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nguyên văn chữ Hán 
Như Lai vô cấu thức 
Thị tịnh vô lậu giới 
Giải thoát nhứt thế chướng 
Viên cảnh trí tương ưng 


Nghĩa là: Thức vô câu của Như Lai là cảnh giới vô lậu thanh tịnh; giải thoát tất cả chướng, 
hiệp với trí Đại viên cảnh. 


Bài tụng này nói "Thức vô cầu của Như Lai", tức là chỉ cho phần thanh tịnh Tâm vương, Tâm 
sở của thức thứ Tám; còn nói "Viên cảnh trí", tức là chỉ cho các "Tri" tương ưng với thức 
này. Do phần thanh tịnh của thức thứ Tám đã giải thoát tất cả chướng, nên cùng với "Trí" 
hiệp nhau. 


Tuy nói rằng: "Cùng với trí hiệp nhau", mà thật ra thì phần thanh tịnh của thức thứ Tám với 
Thiện tâm sở v.v...mà thôi; song vì cái "Trí" thù thăng, nên nói "cùng trí hiệp nhau" vậy. 


Trong Phật Địa kinh luận, hiệp chung thanh tịnh Tâm vương, tâm sở của thức thứ Tám, gọi là 
"Đại viên cảnh tâm”, chăng phải nói "cùng với chon như hay thức thứ Tám hiệp nhau" vậy. 


VII. LẬP TÔN 


Điểm đặc biệt thù thắng của Duy Thức Tôn là ở nơi tức thứ Tám. Nếu rõ được thứ A-đà-na 
này, tức là rõ biệt được "Та cả pháp Duy thức". Bởi thê nên luận này lây việc "nói rõ tât са 
pháp Duy thức" làm tôn. 


Lại nữa, có thê nhon đây mà thành lập tôn "Nhút thé pháp như huyčn" vì tất cả pháp đều Duy 
thức hiện ra vậy. Căn cứ theo thức thứ Tám, đê thành lập “Tôn Duy tức", đã nói nhiêu trong 
Nhiệp Đại thừa luận và Thành Duy thức luận. 


УШ. CÔNG DỤNG CỦA LUẬN NÀY 


Nếu y theo Ngã, Pháp của tánh "Biến kế sở chấp" mà nói, thì chỉ có ngăn ngừa phá chấp mà 
thôi; khi ngã châp và pháp châp hêt rôi thì chứng được quả Bô Bé; như trong Bát Nhã và 
Tam luận tôn (không tôn) không thành lập một pháp gì cả. 


Song, nếu đối với kẻ trí kém, thì mắc về "chấp không", nên cũng không thể thấu suốt được 
"thật tướng" của các pháp. Như các Tổ ở Thiền tôn, chỉ đề xướng "chứng căn bản trí", néu ai 
ngộ được thì ngộ, bằng không ngộ được thì thôi, chớ không có quyền biến khai thị phương 
tiện. Như thế cũng mát một phần nào trong công việc độ sanh của ВО Tát. 


Còn Hiên thủ tôn v.v... (Hoa nghiêm tôn) thì nói cảnh, trí của Như Lai rât là viên dung mâu 
nhiệm; như thê cũng mắc vê chỗ hư vô huyện diệu. 


Công dụng thù thắng của Luận này, là chỉ thẳng vào tâm con người, để nói rõ thức A-đả-na. 
Thức này thông cả Thánh, Phàm; ở nơi người và cũng tức là người. Luận này chỉ tât cả pháp 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


do thức này biểu hiện, nên khiến cho người không chấp tón giảm (bớt). Bởi tất cả pháp Duy 
thức biến hiện, như huyễn như hóa, nên cũng khiến cho người không chấp tăng ích (thêm). 


Tóm lại, đại dụng của bón luận này là ngăn ngừa và phá trừ hai cái chấp: Tăng ích (thêm: có) 
và tôn giảm (bót: không) khiên cho người ngộ nhập tánh Duy thức: phi hữu phi vô. 


Dịch xong tại chùa Phật Quang Trà Ôn 


Tiết Trung thu năm Canh Tý (1960) 


(1) Tập khí: nghĩa là thói quen, tức là tên khác của “chủng tử”. 


(2) Chữ “Phàm phu”: Kẻ phàm. Chữ “DỊ sanh” khác sanh; nghĩa là sanh khác với 
Thánh, tức là lục đạo chúng sanh. 


(3) Thân tiền âm 
(4) Thân trung âm 


(5) Thân hậu âm 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ IX 


DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


--- 000 --- 
TẬP BA 
DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI 


Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYÊN TRANG Pháp sư dịch chữ Phan ra chữ Hán 
Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải 4ё gọn 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt 0141. 


ТАР DUY THÚC ТАМ THẬP TUNG NÀY CHIA LÀM 3 РНАМ: 
1. DUY THÚC ТАМ THẬP TỤNG DỊ GIẢI 
2. DUY THÚC ТАМ THẬP TUNG CHÁNH VĂN 
3. PHỤ HAI CÁI BIÊU 


ГОТ СОА DỊCH GIÁ 


Phật ra đời độ sanh gần nửa thé kỷ, thuyết pháp trên 300 hội, nói ra 84.000 pháp môn, пао 
quyền, thiệt, đốn, tiệm, các phương tiện đều dạy bày; chung qui lại chỉ có hai phần: pháp 
tướng và pháp tánh. Duy thức tôn là một trong Pháp tướng. 


Lý Duy thức, trong các kinh điển, Phật đã nói nhiều. Về sau các vị Bồ Tát trích lục lại, sắp 
хёр theo hệ thông, có thứ lớp, biên thành sách, lập thành tôn, gọi là Pháp tướng tôn hay Duy 
thức tôn. 


Như vào khoảng 900 năm, sau khi Phật diệt độ, có Ngài Bồ Tát Thiên thân, y theo các Kinh, 
viết qua quyên "Duy thức tam thập tụng" v.v...Đến sau có 10 vị Đại luận sư (1) ra đời, tuần tự 
giải thích quyên "Duy thức tam thập tụng" lập thành mười bộ đại luận. Trong số ấy, bộ sớ 
giải của Ngài Hộ pháp là có phần hoàn bị hơn hết. 


Đến đời Đường, ở Trung Hoa có Ngài Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang, trí tuệ vô saong, 
thông minh xuất chúng, phát tâm qua Ап độ, nghiên cứu Phật pháp 18 năm trường (xem bộ 
Huyền Trang của Võ Đình Cường), Ngài rất thông về Duy thức tôn. Sau khi trở về nước, 
Ngài phiên dịch rất nhiều kinh sách, mà quyên "Duy thứ tam thập tụng" của Bồ tát Thiên 
Thân là một. Ngài lại còn lượm lặt những tinh hoa só giải trong 10 bộ luận của 10 vị Đại luận 
sư, rồi phiên dịch ra chữ Trung Hoa, làm thành một bộ 10 quyên, mệnh danh là "Thành Duy 
thức luận". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đệ tử lớn của Ngài Huyền Trang là Khuy Cơ, trải qua thời gian máy mươi năm hầu Thầy, 
được đấc truyền vë môn Duy thức học này, nên só giải lại bộ "Thành Duy thức luận” đên 60 
quyên, đặt tên là "Thành Duy thức luận thuật ký". 


Đến sau, Ngài Huyền Trang muốn cho người học đễ nhớ, nên làm 12 bài tụng (mỗi bài bốn 
câu) tóm tắt nghĩa lý rộng rãi u huyện của Duy thức, đặt tên là "Bát thức qui củ tụng”. 


Đành rằng sách vở Duy thức rất nhiều, vì các vị Bồ Tát nhắm nhiều khía cạnh của Duy thức 
mà phân tích giảng giải, song có ba bôn, từ xưa đên nay được xem là chánh tông, là căn bản 
của Duy thức học: 


1. Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận: Nói về pháp số (danh từ chuyên môn) của Duy thức. 
2. Duy Thức Tam Thập Tụng: Nói về nghĩa chánh của Duy thức. 

3. Bát Thức Qui Củ Tụng: Tóm tắt nghĩa lý bao la của Duy thức. 

Về sau các học giả hoặc sang tác hoặc giải thích sách vở Duy thức, đều căn cứ vào ba bón 
luận ây, khai thác nhiêu khía cạnh, rôi tán rộng ra hoặc làm cho nôi bật những điêm quan 


trọng. 


Bồn "Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận" và bón "Bát Thức Qui Củ Tụng" Tôi đã dịch và 
giải rôi, hiệp chung lại dưới nhan đê là "Duy Thức Nhập Môn". 


Còn bón "Duy Thức Tam Thập Tụng" này, nay mới dịch xong. Nội dung của luận này, do 
Ngài Bồ Tát Thiên Thân dùng 24 bài tụng đầu, nói về Duy thức tướng, bài tụng thứ 25 nói về 
Duy thức tánh, 5 bài tụng sau là nói vê Duy thức vị; hay nói một cách khác là: Duy thức 
cảnh, Duy thức hành và Duy thức quả (xem 2 cái biểu ở cuối quyền này). 


Quí vị muốn nghiên cứu về Duy thức học, trước nhứt nên đọc kỹ 3 bổn luận này. Cũng như 
người học nghề võ, trước phải học đường thảo, rồi sau mới phân miếng. 


Huyền diệu thay! Cũng ba bón luận này, mà từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu vị Đại luận 
sư và các nhà học giả, sớ giải mãi cũng không cùng. 


Chúng ta chớ nên có ý nghĩ nông cạn: học sơ lược chánh văn hay đọc lời sớ giải thô sơ của ba 
bón luận này, rồi cho là đầy đủ. Phải học mãi, coi nhiều, chúng ta sẽ thấy rừng hoa Duy thức, 
thật không biết bao nhiêu màu sắc tốt tươi xinh đẹp. 
Kính đề 
Sa môn THÍCH THIỆN HOA 
LỜI TỰA 


Trong Duy thức nói "Thức А lại да", tức là nói về pháp chúng sanh, đáng lẽ phải dễ hiểu, tại 
sao lại rât khó hiêu ? 


Tuy nói về pháp chúng sanh, song chúng sanh có vô lượng vô biên, nên lời nói cũng phải vô 
lượng vô biên; đây là điêu khó thứ nhút. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


` 


Lại nữa, bên Thiền tôn thì chỉ thăng về "Tâm pháp" nên không cần văn tự ngữ ngôn; còn Duy 
thức tôn lại khai phương tiện, dùng văn tự, ngữ ngôn. Đã dùng văn tự biên chép và lời nói 
luận bàn, những sự lý vô lượng vô biên, cho nên lời nói phải nhiều, văn tự phải thâm; đây là 
điều khó thứ hai. 


Bởi hai điều khó trên, nên môn học Duy thức này ngày xưa bị bặt tăm, cho đến ngày nay 
người học Phật, phân nhiêu cũng tránh chỗ khó mà tìm nơi đê: nghe nói đên Duy thức thì thôi 
lui. Đôi khi cũng có người cô găng tìm học, song lại không gặp cửa đê vào ! 


Đại Viên này đã ôm ấp chí lợi tha từ lâu, nên đối với việc khó khăn này đã nhiều lần lưu ý. 
Nền tảng đầu tiên của Duy thức học là quyên: 
"Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận" và quyên "Duy Thức Tam Thập Tune". 


Song, nếu theo những bản chú giải về đời Đường thì rất khó khăn; người sơ học không dễ gì 
nhập được. Còn những bản Duy thức thuộc vê đời Minh chú giải, lại sợ nguy truyền. Bởi thế 
nên tôi căn cứ theo bản chú giải xưa (đời Đường), rồi cải tạo văn thê những chỗ nghĩa lý 
thâm thuý khó hiểu, thì tôi làm cho rõ ràng dễ hiểu; còn những chỗ phiền phức, thì tôi thanh 
giản cho gọn gàng. Vì thế nên tôi đặt tên quyên sách này là "Duy thức di giản" (Duy thức dễ 


gon). 


Bởi "dễ", nên người đọc dễ hiểu và có thé đọc lâu, vì "gọn" nên người học dë theo và có thé 
đọc nhiêu. 


Nay tôi giảng 30 bài tụng Duy thức này là muốn cho người học dễ hiểu và dë theo, dë tiến 
đên việc đọc nhiêu, đọc lâu vê môn Duy thức học vậy. 


ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN 





| (1) Đại luận sư: Thắng Thân, Hòa Biện, Đức Huệ, An Huệ, Nan Đà, Tĩnh Nguyệt, 
Thăng hữu, Trân Na, Trí Nguyệt, Hộ Pháp. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ IX 


DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


--- 000 --- 
ТАР ВА 
DUY THỨC ТАМ THẬP TỤNG DỊ GIẢI 


Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYÉN TRANG Pháp sư dịch chữ Phan ra chữ Hán 
Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dë gọn 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt 0141. 


BÀI THỨ NHỨT 
DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI 

GIẢI ĐÈ MỤC 
"Duy thức" - Thức là phân biệt; có hai phần: 1. Sở phân biệt (bị biết) gọi là cảnh, hoặc gọi là 
sự vật, tức là núi, sông, ruộng, vườn ...2. Năng phân biệt (cái biệt) gọi là thức, tức là cái tác 
dụng phân biệt hay nhận biệt các cảnh vật. 
Cảnh vật có hình tướng, thức không hình tướng. Người đời đều nói hai vật này (vật chất, tỉnh 
thân) riêng khác; thật ra năng phân biệt (biêt) và sở phân biệt (bị biết) cũng đêu là thức; ngoài 
thức ra không có vật gì khác. Bởi thê nên gọi là Duy thức. 
Người đời vì chấp tất cả sự vật là thật có, nên không tin lý Duy thức. Nay môn học này, giải 
thích cho người biết: tât cả sự vật, chỉ có thức biên hiện, không phải thật có, nên gọi là "Duy 
thức học". 
“Tam thập tung” - Theo lệ thường, trong kinh Phật, mỗi một bài là bốn câu; nay dùng 30 bài 
tụng, đê giải thích nghĩa mâu nhiệm của Duy thức, cho nên quyên luận này gọi là "Duy thức 
tam thập tụng". 
"Dị giải" - Nguyên văn bón luận này có 30 bài tụng, do ngài Bồ Tát Thiên Thân tạo ra. Văn 
tự đã khó mà nghĩa lý lại thâm, người học rất м hiểu. Nay tôi giải thích bón luận này, dùng 
những lời lẽ gọn gàng dễ hiểu, nên gọi là "Dị giải". 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: - Nếu chỉ có thức, tại sao người thế gian và trong Phật giáo, đều nói có Ngã và Pháp 
ә 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Người đời chấp tất cả sự vật, như núi, sông, cỏ, cây v.v...đều thật có. Nay lại nghe nói: "Các 
cảnh vật ấy đều do thức biến hiện, chỉ là giả tướng, chớ không phải thật có", thì họ quyết định 
không tin. Bởi thế nên Luận chủ đề xướng Duy thức học, đặt ra những lời ván đáp, để giải 
thích các điều nghi ngờ đó. 


Có người hỏi: - Nếu chỉ có thức mà thôi, thì tại làm sao, người thế gian và trong Phật giáo 
đều nói có Ngã, Pháp ? Nếu lý Duy thức đúng, thì lời người thế gian và Phật giáo nói sai, còn 
nếu thé gian và Phật giáo nói đúng, thì lý Duy thức phải sai. Hai thuyết rất mâu thuẫn nhau, 
vậy bên nào nói đúng lý ? 


Câu hỏi này rất khó, nếu không phải bực Bồ Tát trí huệ vô biên, thì không dë gì trả lời được. 


"Мей pháp” nghĩa là gì?- “Ngã” là chủ tê (tự chủ, có quyền sắp đặt). Như người đời chấp thân 
này là "ta": có quyền tự chủ, tự tại và sai khiến sắp đặt các việc, như thế gọi là "Ngã". 


"Pháp" là khuôn phép và giữ gìn; nghĩa là tự nó giữ gìn bản chất của nó, làm cho người xem 
đên, thì biết là vật gì. (Nhậm trì tự tánh, quỹ sanh vật giải). 


Như cái bàn ở trước mặt đây, tự nó giữ gìn bản chất cứng nhắc, hình dáng dài rộng hoặc cao 
Шар và có công năng chứa vật. Một khi người xem đên thì biệt là cái bàn. Như thê gọi là 
"pháp". 

Người thế gian chấp ngã, như chấp thân mạng loài hữu tình, đều có quyền tự chủ, tự tại và 


sai khiên sắp xêp mọi việc. 


Người thé gian chấp pháp, không ngoài ba điểm: Thật (bản chất), Đức (hình dáng), Năng 
(công dụng). Như họ chấp nhà cửa, cỏ, cây, v.v... là thật có (thật) hình dáng tôt hay хап (đức) 
và công dụng của nó (nghiệp); mỗi món đều gọi là một pháp. 


Trong Phật giáo nói ngã, như nói "Tu Đà hoàn, Tu Đà hàm, А Na Нат, А la Hán, v.v ...". 
mỗi tên đêu hàm ân ý nghĩa: ta đã chứng, ta được tự chủ và tự tại. 


Trong Phật giáo nói Pháp, như nói "5 uẫn, 12 xứ, 18 giới, v.v...". mỗi pháp đều tự giữ gìn 
bản chât (tự tánh) và hình dáng của nó; khi người xem дёп, có thê biệt đó là vật gì. 


Nhưng chúng ta phải chú ý ở điểm này: Trong Phật giáo nói "ngã" , không đồng với người 
thê gian "châp ngã". Như kinh Kim Cang nói: "Gọi là Tu Đà Hoàn (Nhập lưu) mà không có 


Tu Đà Hoàn (vô sở nhập) thế mới gọi là Tu Đà Hoàn, v.v..." 


Рет đoạn kinh này đề chứng minh, thì chúng ta thầy trong kinh tuy nói "Ngã", song chỉ có 
giả danh mà thôi, không phải như thê gian châp có thật Ngã. 


Đáp: - Nguyên văn chữ Hán 
Tụng viết: 
Do giả thuyế Ngã Pháp 


Hữu chủng chủng tướng chuyển 
Bỉ y thức sở biên. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Dịch nghĩa: 


Luận chủ nói ba câu tụng đề trả lời rằng: Thế gian và Thánh giáo đều giả nói có Ngã, Pháp; 
bởi vì các tướng Ngã, Pháp kia đêu do thức sanh ra vậy. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý ba câu tụng này nói: Do thế gian và Thánh giáo đều giả nói có Ngã, Pháp, rồi từ trên 
thức của người nghe tự biên ra hình tướng của Ngã, Pháp. 

NÓI VË TƯỚNG NGÃ, PHÁP CỦA THẺ GIAN 

Như có người đang ngòi yên trong nhà tối, bổng nghe người nói: "Ở góc nhà kia có con qui". 
Lúc bây giờ trên thức của họ liền biến ra con qui, tóc tai xù xụ, hình tướng rất ghê sợ, muốn 
chụp bắt người. Thật ra không có qui, nhưng trên thức người nghe lại biến ra qui. Đây là 
tướng Ngã của thê gian, do thức biên vậy. 

Có người ngồi trong nhà, nghe nói: "Tuyết rơi ngoài sân". Lúc bấy giờ trên thức họ tự biến ra 
hình tướng tuyết bay trăng xoá. Thật ra không có tuyêt, nhưng trên thức của người nghe lại 
biên ra có hình tướng của tuyết. Đây là tướng Pháp của thê gian, do thức biên ra vậy. 

NÓI VË TƯỚNG NGÃ, PHÁP TRONG THÁNH GIÁO 


Như có người nghe trong kinh nói: "Phật có 32 tướng". Rồi từ trên thức của họ tự biến ra 
tướng Phật tôt đẹp lạ thường. Đây là tướng "Ngã" trong Thánh giáo, do thức biên ra. 


Hoặc nghe nói: "Cõi Phật có 7 món báu trang nghiêm"; rồi từ trên thức của họ biến ra cảnh 
Tịnh độ. Đây là tướng "Pháp" trong Thánh giáo, do thức biên hiện. 


жж 


Ngoại nhơn đã nghe Luận Chủ nói: "Các tướng Ngã, Pháp đều do thức biến hiện", thế tất 
nhiên họ phải nghi rắng: 


Hình tướng của thức thế nào? 

Và có bao nhiêu chủng loại? 

Vi đoán tâm lý của ngoại nhân, nên Luận chủ nói tiếp ba câu tụng, để trả lời rằng: 
Nguyên văn chữ Hán: 

Thử năng biến duy tam 

Vi: Dị thục, Tư lượng 

Cập Liễu biệt cảnh thức 


Dịch nghĩa: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Thức Năng biến này có 3 loại: 

1. Dị thục thức (thức thứ Tám) 

2. Tư lương thức (thức thứ Bảy) 

3. Liễu Biệt cảnh thức (6 thức trước). 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn trên nói: "Do thức biến ra các tướng Ngã, Pháp". Đã có cảnh sở biến (bị biến) tất nhiên 
phải có thức năng biên. 


Đoạn này nói về thức năng biến. Thức năng biến có ba loại: 

1. DỊ thục thức, tức là thức thứ Tám. 

2. Tư lương thức, tức là thức thứ Bảy. 

3. Liễu biệt cảnh thức, tức là 6 thức trước (từ nhãn thức cho đến ý thức). 


Ba loại thức Năng biến này, nếu phân tích ra thì có tám thức (Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, 
Thiệt thức, Thân thức, Y thức, Mạt na thức và A lại da thức) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ IX 


DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


--- 000 --- 
ТАР ВА 
DUY THỨC ТАМ THẬP TỤNG DỊ GIẢI 
Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 
Ngài HUYEN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 


Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dë gọn 
Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 


BÀI THỨ HAI 
CHÁNH VĂN 


Hỏi: - Trên đã lược nói cái "tên", nhưng chưa nói rõ cái "tướng" của thức Năng biên; 
vậy cái "tướng"' của thức Năng biên thứ nhứt thê nào? 


Đáp:- Nguyên văn chữ Hán 
Tụng viết: 

Sơ A lại da thức 

Dị thục, Nhứt thế chúng. 
Dịch nghĩa 


Luận chủ nói tụng (10 câu) để trả lời rằng: Thức Năng biến thứ nhứt tên là A lại da, cũng goi 
là Dị thục thức hay Nhứt thê chủng thức. 


LƯỢC GIẢI 
Thức Năng biến thứ nhứt có ba tướng: 
1. Tự tướng (thể); tiếng Phạn gọi là "А lại da", Tàu dịch là "Tàng". Chữ Tàng có ba nghĩa: 


1. Năng tàng: Thức này có công năng chứa tất cả chủng tử (hạt giống) của các Pháp thiện ác; 
cũng như cái kho có công năng chứa lúa. 


2. Sở tàng: Thức này có chỗ để chứa chủng tử của các Pháp; cũng như cái kho là chỗ để chứa 
lúa. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 

3. Ngã ái chấp tàng: Thức này thường bị thức thứ Bảy ái luyến chấp làm ngã. Nó như người 
giữ kho, giữ gìn chăng cho lúa mât (châp tảng). 

П. Quả tướng (quả), gọi là "DỊ thục thức". Chữ Di thục có ba nghĩa: 


1. Dị thời nhỉ thục: Khác thời mà chín. Du như trái xoài, từ khi sanh cho đến khi chín, thời 
gian khác nhau. 


2. Dị loại nhỉ thục: Khác loài mà chín. Dụ như trái xoài, khi nhỏ tánh chua, đến chín lại ngọt. 


3. Biến di nhỉ thục: Biên đổi khác chất mà chín. Du như trái xoài, khi nhỏ thì xanh, đến khi 
già chín biên đôi lại vàng. 

Vì thức DỊ thục này lãnh thọ thân quả báo, nên gọi là DỊ thục quả. Tánh chất của Dị thục quả 
là vô ký (không nhứt định thiện hay ác); song vê nghiệp nhơn đời trước của nó, lại có thiện 
và ác. 

Bởi lẫy nghiệp nhon (thiện ác) đối với quả (vô ký) mà nói, nên có ba nghĩa: Khác thời gian 
chín (DỊ thời nhi thục), khác loại mà chín (DỊ loại nhi thục) và biên đôi chín (Biên dị nhi 
tục). 


1. Dị thời... 
Dị thục 2.Diloạ.. nhi thục 
3. Biển dị.. Quả (vô ký) 


Nhơn (thiện, ác) 


HI. Nhơn tướng (nhơn), gọi là Nhứt thế chủng tức. Tất cả các pháp hiện tượng (hiện hành) 
trong thé gian và xuất thế gian, đều có chủng tử (công năng tiềm tàng) của nó. Các chủng tử 
này đều chứa trong thức thứ Tám (tàng thức). Các chủng tử là "nhơn" khởi hiện ra các Pháp 
là "quả". Vì theo "nhon tướng" (chúng tử), nên gọi thức này là "Nhứt thê chủng". 

Nguyên văn chữ Hán 

Bát khả tri chấp thọ 

Xứ liễu thường dữ xúc 

Tác ý thọ tưởng tư 


Tương ưng duy xả thọ 


Dịch nghĩa: 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Không thể biết hành tướng năng duyên và công năng giữ gìn chủng tử, lãnh thọ thân thể và 
thê giới của thức này được. Thức này thường tương ưng với năm món biên hành là: xúc, tác 
y, thọ, tưởng và tư. Song trong các thọ, nó chỉ tưong ung với xả thọ. 

LƯỢC GIẢI 


Hành tướng thức Năng biến thứ nhứt rất là tế nhị ! Bởi người đời tâm thô không thể biết 
được, nên nói "Bât khả tri". 

Những việc của thức này mà người đời không thể biết được, có hai phần: 

1. Thức này giữ gìn chủng tử, thế giới, thân thể và làm cho thân thê sanh ra cảm giác, lãnh 
thọ; nghĩa là thức thứ Tám này biên hiện ra thê giới và chúng sanh rôi giữ gìn không cho та; 
đây là điêu khó biệt thứ nhứt. 


2. Hành tướng năng duyên (liễu) của thức này, rất sâu xa và tế nhị, đây là điều khó biết thứ 
hai. 


Không 1. Kiên phần năng duyên của thức này (liễu) 


thể biết: | 2. Tướng phân bị 1. Chủng tử 
duyên của thức 2. Thân thể (chấp thọ) 
này: 3. Thế giới (xứ) 


Tám thức, phân làm ba món năng biến, đều có quyền tự chủ, tự tại; cũng như vi Quốc Vương, 
nên gọi là Tâm vương. Song như vị Quốc vương phải có quần thần phụ tá, thì mới có thê giữ 
nước trị dân. Tâm vương cũng phải có bộ hạ tuỳ tùng để giúp đỡ mới hay tạo ra các nghiệp. 
Những bộ hạ tuy tùng ау lệ thuộc Tâm vương, không được tự tại, nên gọi "Тат sở", hoặc gọi 
là "Тат sở hữu"; nghĩa là cái sở hữu của Tâm vương. 


Lại nữa, Tâm sở đã giúp Tâm vương tạo nghiệp, thì Tâm vương với Tâm sở phải ưng thuận 
với nhau nên gọi là tương ưng. 


Hỏi:- Có máy Tâm sở tương ưng với thức này? 


Đáp:- Chỉ có năm món biến hành thường tương ưng với thức này là: Xúc, Tác ý, Thọ, Tưởng 
và Tư. 


Xúc: Tiếp xúc. Như con mắt xem hoa, khi mới vừa tiếp xúc với hoa; đó là tác dụng của Xúc 
Tâm sở. Thí như hai người đồng đi một con đường; một người đi từ phương Đông đến 
phương Tây, một người đi từ phương Tây đến phương Đông; hai người gặp nhau một chỗ, 
gọi đó là xúc. 


Một thí dụ nữa, như môn Kỷ hà học: trên cái hình tròn gạch qua một đường, chỗ đụng nhau 
một chô trên đường gạch, đó là xúc. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Tác ý: Móng khởi cái ý. Như khi muốn xem hoa, trước nhứt móng khởi cái ý; đó là "Tác ý 
Tâm só". Rôi nó dân dắt nhãn thức xem hoa. Nêu không có tác dụng của Tâm sở này, thì dù 
có gặp hoa cũng không thây. 


Người đời có khi đi ngang qua vườn đầy hoa, mà không thấy hoa. Như thế là vì trong lúc đó, 
Tâm sở tác ý không có tương ưng với nhãn thức. 


Thọ: Lãnh thọ. Như khi thấy hoa, có sự cảm thọ vui buồn. 


Tưởng: Tưởng tượng. Như sau khi thấy hoa, rồi tưởng tượng hình tướng của hoa đỏ hay 
vàng, tôt hay xâu v.v... 


Ти: Lo nghĩ, tạo tác. Như nhon thấy hoa, rồi lo nghĩa trồng hoa hay bẻ hoa v.v... 
Lại nữa, "Thọ Tâm sở" có 3 loại: 
1. Lạc thọ: Thọ vui. Khi gặp cảnh thuận, như được người khen ngợi, thì cảm thọ vui mừng. 


2. Khô tho: Thọ khô. Khi gặp cảnh nghịch, như bị người huỷ báng hạ nhục, thì cảm thọ buồn 
khô. 


3. Ха thọ: Thọ cảnh không vui buồn. Khi gặp cảnh bình thường không thuận nghịch, như 
trong lúc không được khen hay bi chê, thì cảm thọ không уш buôn. 


Tóm lại, thức thứ Tám này, tương ưng với 5 món Tâm sở Biên hành và hành tướng của nó rât 
là tê nhị, không có hiện ra khô và vui, nên chỉ tương ưng với xả thọ. 


Nguyên văn chữ Hán: 
Thị vô phú vô ký 

Xúc đẳng diệc như thị 
Dịch nghĩa: 


Tánh của thức này là vô phú vô ký, nên những Tâm sở tương ưng với nó, nhu Хис, Тас у 
v.v...cũng vô phú vô Ку. 


LƯỢC GIẢI 


Tánh của các pháp, tóm lại có 3 loại: 1. Tánh thiện, 2. Tánh ác, 3. Tánh vô ký (không thiện 
không ác). 


Tánh vô ký lại chia làm 2 loại: 1. Vô phú vô ký, 2. Hữu phú vô ký - Thí như mặt gương, 
không phải thiện ác, dụ cho "tánh vô ký"; khi bị bụi che lâp ánh sáng, dụ cho "tánh hữu phú 
vô ký". Đên lúc lau chùi sạch bụi; dụ cho "tánh vô phú vô ký". 


Tóm lại, thức thứ Tám này không bị các phiền não ngăn che, nên thuộc về tánh vô phú vô ký. 
Và những Tâm sở tương ưng với thức này, như Xúc, Tác ý v.v... cũng thuộc vê tánh vô phú 


vô ký. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nguyên văn chữ Hán: 

Hằng chuyền như bộc lưu 

Dịch nghĩa: 

Häng chuyển biển như dòng nước chảy mạnh. 
LƯỢC GIẢI 


Ngoại đạo chấp các pháp thường còn không mất, như thế gọi là chấp "thường”; hoặc chấp 
chết rôi mât hàn, như thê gọi là châp "đoạn”. 


Nhà Duy thức nói: Từ vô thi đến nay, thức này hằng chuyên biến luôn, mỗi niệm sanh diệt 
tương tục không gián đoạn. Cũng như nước thác, từ trên núi cao dó xuống, một dãy trắng 
xoá; ở xa trông như tâm vải trắng. Vì nó hằng luôn chảy, nên chăng phải "đoạn diệt". Song nó 
liên kêt tiêp tục nhiêu giọt, biên chuyên sanh diệt luôn, nên không phải "thường nhứt". 
Nguyên văn chữ Hán 

А la һар vị xà ? 

Dịch nghĩa 

Đến quả vị A la hán mới xả bỏ thức này (tàng thức). 


LƯỢC GIẢI 


Hoi: Thức này, đã sanh diệt tương tục, là góc của sanh tử luân hôi, vậy phải tu дёп địa vị nào 
mới xả bỏ nó được ? 


Đáp: Người tu hành đoạn hết phiền não chướng, đến quả vị A la hán, mới xả bỏ được thức 
"A lại да". Song chỉ xả bỏ cái "danh", chớ không phải xả bỏ cái "thể" của thức này. 


Hỏi: Tại sao không xả bỏ cái "thể" của thức này? 


Đáp: Cái "thê" của thức này có hai phần: nhiễm và tịnh. Phần tịnh tức là "Trí". Trong bài 
tụng nói "xả bỏ thức này", tức là chuyền thức thành trí, chớ không phải xả bỏ. Nếu xả bỏ cái 
"thê" của thức này, thì thành ra đoạn diệt, thuộc về ngoại đạo. Trong Đạo Phật không có chủ 
trương đoạn diệt (mát hẳn). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ IX 


DUY THUC HỌC УА NHƠN MINH LUẬN 
--- 000 --- 
ТАР ВА 
DUY THỨC ТАМ THẬP TỤNG DỊ GIẢI 
Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 
Ngài HUYEN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 
Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dễ gọn 
Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 
BÀI THỨ BA 
CHÁNH VĂN 
Hỏi: - Trên đã nói thức năng biến thứ nhứt, còn thức năng biến thứ hai thế nào? 


Đáp: - Nguyên văn chữ Hán 


Tụng viết: 
Thứ đệ nhị năng biến 
Thị thức danh Mạt-na 
Y bỉ chuyên, duyên bỉ 
Tư lương vỉ tánh tướng. 
Dịch nghĩa 


Luận chủ này tụng (12 câu) để trả lời rằng: Thức năng biến thứ hai tên là Mạt-na. Thức này 
do thức A-lại-da sanh ra, rồi trở lại duyên thức A-lại-da chấp làm ngã. Tánh và tướng của nó 
thường lo nghĩ. 


LƯỢC GIẢI 

Trước đã nói thức Năng biến thứ nhứt, tiếp theo đây nói thức Năng biến thứ hai, tức là thức 
thứ Bảy. Tiêng Phạn gọi là Mạt-na, Hán dịch là Y. Thức này là "Căn" của ý thức, chứ không 
phải ý thức (thứ 6). 

Thức này nương thức A-lại-da sanh khởi, rồi trở lại duyên thức A-lại-da chấp ngã. Cũng như 
cái tay từ nơi thân sanh ra, rôi trở lại hộ vệ cái thân. Vì thức này tánh hay lo nghĩ, nên hiện ra 


tướng trạng bên ngoài cũng lo nghĩ. 


Nguyên văn chữ Hán 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tứ phiền não thường câu 
Vị: ngã sỉ, ngã kiến 
Tỉnh ngã mạn, ngã ái 
Cập dư xúc dàng câu. 


Dịch nghĩa 


Bồn món phiên não thường chung cùng với thức này là: Ngã si, Ngã kiến, Ngã mạn, Ngã ái. 
Ngoài ra thức này còn tương ưng với сас Тат sở, nhw: Хис, Tác y v.v... 


LƯỢC GIẢI 


Những Tâm sở thường tương ưng với thức này là bốn món phiền não: 1. Ngã 51 (51 mê cái 
Ngã), 2. Ngã kiên (Châp cái Ngã), 3. Ngã mạn (đê cao cái Ngã của mình, đê khinh mạn 
nguòi), 4. Ngã ái (tham ái cái Ngãi). 


Bởi thức Mạt-na thường chấp thức A-lại-da làm Ngã, nên bốn món phiền não tương ưng với 
thức này, cũng đêu do cái Ngã mà sanh. Vì thê nên trên mỗi món phiên não lại thên chữ Ngã 
(Ngã si, Ngã kiên, Ngã mạn, Ngã ái). 


Ngoài bốn món phiền não trên, lại còn có các Tâm sở, như năm món Biến hành và tuỳ phiền 
não v.v...cũng tương ưng với thức này; nhưng không phải thường có như bốn món phiền não 
trên. 


Si, Kiến, 
1. Thường chung khói 
Các Tâm sở Mạn, Åi. 
trong ưng với 
thức này: Мат mén Biển hành. 


2. Không thưởng : 
Tuy phiên não v.v... 


Nguyên văn chữ Hán 


Hữu phú vô ký nhiếp 
Tuỳ sở sanh sở hệ 
A la hán, Diệt định 

Xuắt thế đạo vô hữu 


Dịch nghĩa 
Tánh của thức này là "hữu phú vô Ку". Tuy thức A-lai-da sanh về cảnh giới nào, thì thức này 
theo đó mà cháp Ngã, khi chứng А la һап, nhập Diệt tận định và được vào Đạo хий! ће, thì 


không còn thức này. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Vì bốn món phiền não che ngăn, nên tánh của thức Mạt-na thuộc về hữu phú vô ký. Lại nữa, 
vì thức này do thức A-lại-da sanh ra, nên tuỳ theo thức A-lại-da sanh vê cõi nào, thì nó theo 
châp ngã ở cõi đó. 


Hỏi: - Người tu hành phải đến địa vị nào mới đoạn được Ngã chấp và không còn thức Mạt- 
na? 


Đáp: - Có ba dia vi: 
1. Đến địa vị A la hán: Vì vị này đã xả tàng thức, nên thức Mạt-na không còn chấp Ngã. 
2. Nhập diệt tận định: Vì định này diệt hết các Tâm vương và Tâm sở của bảy thức trước. 


3. Đạo xuất thế: Hành giả khi đặng cái trí hiểu biết chơn vô ngã và đặng trí vô lậu hậu đắc, 
thì không còn thức Mạt-na. 


Ха Тапа thức 
1. А la hàn 
Thông còn Маі-па 
- Diệt hết Tâm vương Tâm sở của 6 
thức trước. 
Ba địa vị không có Mat-na 2. Diệt tận định 


- Diệt các Tâm sở vê phần tạp nhiễm 
của thức Mat-na. 


- Được trí hiểu biết chơn vô ngã 
3. Đạo xuât thể 


——*%——¬ -— 


- Đặng trí vô lậu hậu đắc 


CHÁNH VĂN 
Hỏi: - Như vậy đã nói thức năng biến thứ hai, còn thức năng biến thứ ba thế nào? 
Đáp: - Nguyên văn chữ Hán 
Thứ đệ tam năng biến 
Sai biệt hữu lục chủng 
Liêu cảnh vi tánh tướng 
Thiện, bât thiện, câu phi. 


Dịch nghĩa 


Luận chủ nói tụng (2 bài) để trả lời rằng: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thức năng biến thứ ba, có sáu món sai khác. Tánh và tướng của thức này ёи phân biệt cảnh 
(liêu cảnh). Thức này đủ са ba tánh: thiện, ác và vô ký (câu phì). 


LƯỢC GIẢI 


Thức năng biến thứ ba có sáu món: 1. Nhãn thức, 2. Nhĩ thức, 3. Tỷ thức, 4. Thiệt thức, 5. 
Thân thức, 6. Ý thức. Trong 8 thức, thức nào cũng đều phân biệt cảnh; song thức thứ Bảy và 
thức thứ Tám chỉ phân biệt cảnh tế, còn 6 thức trước lại phân biệt cảnh thô; nên trong bài 
tụng nói "Tánh tướng nó đều phân biệt cảnh". . Cũng như mặt trời và mặt trăng sáng suốt chiếu 
soi khắp thiên hạ. Mặt trời mặt trăng sáng suốt là dụ cho bản tánh của thức này; còn chiếu soi 
là dụ cho tướng dụng của thức này. 


Sáu thức này đủ cả 3 tánh: thiện, ác, và vô ký (không thiện ác). 


Nguyên văn chữ Hán 
Thử Tâm sở biến hành 
Biệt cảnh, thiện, phiên não 
Tuy phiên não bàt định 
Giai tam tho tương ưng 
Dịch nghĩa 


Những Tâm sở tương ưng với thức này, như: biến hành, biệt cảnh, thiện, căn bản phiên não, 
tuy phiên não, bát định và ba thọ. 


LƯỢC GIẢI 

Tâm sở do Tâm vương đặt đẻ, cũng như các quan do Vua sắp đặt, như một vị quan lớn có bao 
nhiêu nhơn viên. Tâm sở cũng thê, tât cả 51 món, phân làm 6 loại, mỗi loại có bao nhiêu 
món. 

Nay xin liệt kê sau đây: 

1. Biến hành, có 5 món 

2. Biệt cảnh, có 5 món 

3. Thiện, có 11 món 

4. Căn bản phiền não, có 6 món 

5. Tuỳ phiền não, có 20 món 

6. Bất định, có 4 món. 

Ba thọ là: khó thọ, lạc thọ, và xả thọ. 


Tóm lại, thức này tương ưng với 51 món tâm sở và 3 thọ. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ IX 


DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 
--- 000 --- 
TẬP BA 
DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI 
Ngài THIÊN THÂN Bỏ Tát tạo luận 
Ngài HUYEN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 
Ông DUONG ĐẠI VIEN giải dễ gọn 
Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 
BÀI THỨ TƯ 
CHÁNH VĂN 


Hỏi: - Trên đã lược nêu 6 loại Tâm sở tương ưng nay xin nói rõ hành tướng (hành vi và tướng 
trạng) sai khác của các loại Tâm sở này; vậy 2 loại Tâm sở đâu tiên thê nào? 


Đáp: - Nguyên văn chữ Hán 


Tụng viết: 
Sơ biến hành: Xúc đẳng 
Thứ Biệt cảnh vị: Dục 
Thăng giải, Niệm, Định, Huệ 
Sở duyên sự bât đồng. 
Dịch nghĩa 


Luận chủ nói bài tụng đề trả lời răng: Hai loại Tám sở, âu tiên là Biên hành, có năm món: 
Xúc, Tác у, Thọ, Tưởng và Tư; loại Tâm sở thứ hai là Biệt cảnh, cũng có năm món: Dục, 
Thăng giải, Niệm, Định, Huệ. Công việc duyên cảnh của năm món Biệt cảnh không đồng 
nhau. 


LƯỢC GIẢI 
Biến hành Tâm sở: Tâm sở này đi khắp tất cả: 
1. Đi khắp tất cả thời gian (quá khứ, hiện tại, vị lai). 
2. Đi Кћар tât cả không gian (ba cõi, chín địa) 


3. Đi khắp tất cả tánh (thiện,ác và vô ký). 
4. Đi khăp tât cả thức (tám thức tâm vương). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Năm món Biên hành là: Xúc, Tác ý, Thọ, tưởng và Tư. Trong bài nói vë thức Sơ năng biên ở 
trước, đã có nói vë hành tướng của năm món Biên hành Tâm sở rôi, nên bài này chỉ nói vê 
năm món Biệt cảnh. 


Biệt cảnh Tâm sở: Tâm sở này có năm món, mỗi món duyên mỗi cảnh giới khác nhau, 
không thê đi khắp tât cả như năm món Biên hành. 


Năm món Biệt cảnh là: Dục, Thắng giải, Niệm, Định và Huệ. 7. Duc: Muốn; như phát tâm 
muốn lia trần tục, hoặc muốn học Phật v.v ..., 2. Т) hăng giải: Hiểu biết rõ ràng; như học Duy 
thức, hiểu biết được rõ ràng, 3. Niệm: Nhớ nghĩ; như ngày trước học giáo lý, hôm nay nhớ 
lại, 4. Định: Chăm chú; như chăm chú nghe hoặc học Duy thức, tâm không loạn động, 5. 
Huệ: Trí huệ; nhon định nên sanh trí huệ. 


Vì năm Tâm sở này, mỗi món duyên mỗi cảnh và hành tướng khác nhau; cũng như năm 
người, môi người ở môi chỗ và làm môi việc không đông, nên bài tụng trên nói "Sở duyên sự 
bât đông": Công việc duyên cảnh của năm món Tâm sở này không đông. 


Biệt cảnh: 
1. Dục Tâm sở duyên cảnh bị mong muốn 
2. Thăng giải - đã rõ ràng 
3. Niệm - nhớ lại 
4. Định - chăm chú 
5. Huệ - quán sát 
CHÁNH VĂN 


Hỏi: - Trên đã nói hai loại Tâm sở biên hành và biệt cảnh; còn hành tướng của Thiện Tâm sở 
thê nào? 


Đáp: - Nguyên văn chữ Нап 


Tụng viết: 
Thiện, vị: Tín, Tàm, Quí 
Vô tham đăng tam căn 
Сап, An, Bât phóng dật 
Hành xả cập Bât hại. 
Dịch nghĩa 


Luận chủ nói bài tụng đề trả lời răng: Thiện Tâm sở có 11 món: Тїп, Тат, Qui và ba thiện 
căn là vô tham, vô sân, vô sỉ với cán, an, bát phóng dật, hành xả và bát hại. 


LƯỢC GIẢI 


11 món Thiện Tâm sở này, cũng như các vị Trung thần trong nước, hay người tớ trung thành 
trong nhà. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1.Tín: Тіп; như tin Tam bảo, 2. Тат: Xấu hó; như mình lỡ làm việc có tội lỗi, sanh ra xấu hồ, 
3. Ош: Then thùa; như mình làm việc sái quấy, đối với người sanh lòng then thùa. Nói lại 
cho dë hiểu: Тат là tự hồ lẫy mình; Quí là then với người, 4. Vô tham: không tham; gặp cảnh 
tốt đẹp, không sanh tâm tham lam, 5. Vô sân: Không nóng giận; gặp cảnh trái nghịch, không 
nóng giận, б. Уб si: Không si mê; đối với tất cả sự vật, tâm không si mê. Ba món tâm sở này 
(vô tham, vô sân, vô si) là gốc rễ của các pháp lành, nên được gọi là "Tam thiện căn" (ba căn 
lành), 7. Cẩn: Siêng năng: gặp việc lành, tâm tinh tán không thối lui, 8. Khinh an: Nhẹ nhàng 
sảng khoái; thâm tâm vui vẻ nhẹ nhàng, 9. Bát phóng dật: Không phóng túng; bỏ đữ làm 
lành, không buông lung theo dục lạc, 70. Hành xả: Làm mà không có chấp; làm tất cả việc 
tốt, mà không tham luyến сб chấp, làm với bản tánh tự nhiên, chớ không có dụng công, tâm 
thường an trụ nơi bình đẳng. Hành tướng của Hành xả, như người đi đường: Phải bỏ bước sau 
mới tiễn tới bước trước. Nếu không bỏ bước sau thì không bao giờ tién tới bước trước được. 
Lại nữa, Hành xả với Ха thọ khác nhau: "hành xả" là món Ха trong Hành uẫn, thuộc về pháp 
lành; còn "Xá tho" là một trong Thọ uân, thuộc về tánh vô ký, 71. Bắt hại: Không làm tón hại 
tất cả chúng sanh. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: - Trên đã nói 11 món Thiện Tâm sở, còn hành tướng, (hành vi, tướng trạng) của căn bón 
phiên não thê nào? 


Đáp: - Nguyên văn chữ Hán 
Tụng viết: 


Phiên não vị: tham, sân 
Si, mạn, nghỉ, ác kiên. 


Dịch nghĩa 


Luận chủ nói hai câu tụng để trả lời răng: Căn bản phin não có sáu món: Tham, Sân, Sỉ, 
Mạn, Nghi, Ác kiến. 


LƯỢC GIẢI 


Phiền não nghĩa là buồn phiền não loạn. Vì 6 món phiền não này làm căn bản đê sinh ra các 
phiền não chi mat, nên gọi là Căn bản phiền não. 


1. Tham, 2. Sân, 3. Si: ba món Tâm sở này trái ngược với ba món Thiện căn (vô tham, vô sân, 
vô si) trong 11 món Thiện Tâm sở. Trong Khế kinh gọi ba món phiền não này là "tam độc" (3 
món độc). 4. Man, tức là Ngã mạn; đã giải trong bài thức năng biến thứ hai, 5. Nghi: Nghỉ 
ngờ; như người nghi ngờ Phật pháp, không tin thuyết nhon quả luân hồi v.v ...6. Ác Кёп: 
Hiểu biết có tội ác; nghĩa là hiểu biết không chon chánh tà уау. 


Ác kiên này, chia ra làm năm món: Thân kiên, Biên kiên, Tà kiên, Kiên thủ, Giới câm thủ, sẽ 
giải ở sau. 


CHÁNH VĂN 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Hỏi: - Trên đã nói 6 món Căn bản phiền não, còn hành tướng (hành vi, tướng trạng) của 20 
món Tuỳ phiên não thê nào? 


Đáp: - Nguyên Văn chữ Hán 
Tụng viết: 
Tuỳ phiền não vị: Phẫn 
Hận, Phú, Não, Tật, Xan 
Cuông, Ѕіёт, dữ hại, Kiêu 
Vô tàm cập vô quí 
Trao cử dữ Hôn гат 
Bât tín tỉnh Giải đãi 
Phóng dật cập Thât niệm 
Tán loạn, Bât chánh tri. 
Dịch nghĩa 
Luận chủ nói hai bài tụng dé trả lời răng: Tuy phiền não có hai mươi món: Phân, Hán, Phú, 
Não, Таі, Хап, Cuông, Siêm, Hai, Kiêu, Vô tàm, Vô qui, Trạo cử, Hôn trám, Bát tín, Giải dai, 
Phóng dật, Thát niệm, Тап loạn và Bát chánh tri. 


LƯỢC GIẢI 


Vì hai mươi món phiên não này tuỳ thuộc vào các căn bản phiên não, nên gọi là "Tuy phiên 
não”. 


1. Phẩn: Giận, khi gặp nghịch cảnh sanh tâm giận giỗi. 

2. Нап: Hon, sau khi giận rồi lưu lại trong tâm không bỏ. 

3. Phú: Che giấu, che giấu tội lỗi của mình không cho ai biết. 

4. Não: Phiền, sau khi giận rồi buồn phiền nơi lòng. 

5. Tái: Ganh ghét, ау người hơn mình sanh tâm đồ ky. 

6. Хап: Bôn xẻn, có tiền của mà гїї тйтп không bố thí. 

7. Cuống: Dói gạt, vì muốn đặng danh lợi nên абі gạt người. 

8. Siém: Ninh, bo đỡ ninh hót với người dé xin danh vọng quyền lợi. 
9. Hại: Tôn hại, trái với "bất hại" trong Thiện Tâm sở. 


10. Kiêu: Kiêu cách, giỗng như mạn tâm sở, song "Mạn tâm sở" là kinh dễ lấn lướt người, 
còn "Kiêu tâm 50" là y tài năng của mình mà khinh ngạo xem thường người. 


11. Vô tam và 12 là Vô qui, trải với Тат và Quí trong Thiện tâm sở. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


13. Trạo си: Сао động, làm chướng ngại tu Chi; trái với Định tâm sở trong vi Biệt cảnh. 
14. Hôn trầm: Tôi mờ, làm chướng ngại tu quán; trái với Huệ tâm sở. 

15. Bất tín: Không tin, trái với Tín tâm sở trong 11 món thiện. 

16. Giải đãi: Trễ nải, trái với Cần tâm sở trong 11 món thiện. 

17. Phóng dật: Buông lung: trái với "Bất phóng dật" trong Thiện tâm sở. 

18. Thất niệm: không nhớ; trái với "Niệm tâm só" trong vi Biệt cảnh. 

19. Тап loạn: Rói loạn, tâm lăng xăng rồi loạn; trái với "Định tâm sở" trong vị Biệt cảnh. 


20. Bát chánh tri: Biết không chơn chánh, khi đối với cảnh hiểu biết sai lầm, làm chướng 
ngại hiệu biêt chon chánh. 


CHÁNH VĂN 

Hỏi: - Trên đã nói 20 món Tuy phiền não, còn hành tướng của 4 món Bát định thế nào? 
Đáp: - Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết: 


Bắt định, vị: Hối Miên 
Tâm Tư nhị các nhị 


Dịch nghĩa 


Luận chủ nói hai câu tụng trên dé trả lời răng: Bát định là Hồi Мїёп và Тат Tư, môi món lại 
chia làm hai (là bón). 


LƯỢC GIẢI 
Bát định là không nhứt định thiện hay ác. 


1. Hói: Ăn năn, nghĩa là ăn пап những việc nên làm mà không làm, hoặc ăn пап những việc 
không nên làm mà lại làm. 


2. Міёп: Ngủ nghỉ, làm cho thân tâm không tự tại. 
3. Тат: Tìm kiếm, đối với cảnh danh ngôn của ý thức, nó làm cho tâm thô động gấp гар. 
4. Ти: Rình xét, đối với cảnh danh ngôn của ý thức, nó khiến cho tâm tế nhị mà gấp рар. 


Lại nữa, bốn món Tâm sở này, mỗi món đều có hai tánh: hoặc thiện hoặc ác không nhứt định, 
nên gọi là "Bât định". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Khóa Thứ IX 


DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


--- 000 --- 
ТАР ВА 
DUY THỨC ТАМ THẬP TỤNG DỊ GIẢI 


Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYÉN TRANG Pháp sư dịch chữ Phan ra chữ Hán 
Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dë gọn 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 


BÀI THỨ NĂM 
CHÁNH VĂN 
Hỏi: - Trên đã nói sáu loại Tâm sở tương ưng rồi, bây giờ làm sao biết được phần vị hiện 
khởi của các thức? 
Đáp: - Nguyên văn chũ Hán 
Tụng viết: 


Y chỉ căn bản thức 
Ngũ thức tuỳ duyên hiện 
Hoặc câu hoặc bất câu 
Như đào ba y thủy 
Ý thức thường hiện khởi 
Trừ sanh Vô tưởng thiên 
Cập vô tâm nhị định 
Thuỷ miên ай muộn tuyệt. 


Dịch nghĩa 


Luận chủ nói hai câu tụng trên đề trả lời răng: Sáu thức trước đêu nương nơi thức căn bản 
(A-nại-da) mà hiện khởi; cũng như sóng nương nơi nước mà sanh. 


Năm thức trước tuỳ duyên mà khởi; hoặc chung sanh hoặc chăng chung sanh. Duy có y thức 
thường hiện khởi, trừ ra năm chô nó không sanh khởi: 1. Sanh ở cõi trời Vô tưởng, 2. Nhập 
định Vô tưởng, 3. Nhập định Diệt tận, 4. Мей mê, 5. Chết giả. 

LƯỢC GIẢI 


Sáu thức trước, bên trong đều nương nơi thức Căn bản (A-nại-da) bên ngoài nhờ các duyên 
(căn, cảnh, tác ý, v.v...) và tuy theo phận vị của nó mà sanh khởi không đông. Nêu đủ duyên 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thì sanh khởi, còn thiếu duyên thì nó không sanh. Cũng như sóng nương nơi nước và nhờ gió, 
nên có khi sanh, khi diệt. Duy có ý thức vì ít duyên nên dê đủ; vì thê mà được thường sanh 
khởi, chỉ trừ năm chỗ không sanh: 


1. Trời Vô tưởng; do hành giả khi tu định, nhàm ghét diệt trừ cái "tưởng", mà được sanh về 
cõi trời này, nên cõi trời này không có ý thức. 


2. Nhập định Vô tưởng; do hành giả diệt trừ 6 thức trước, mới được định này. 


3. Nhập định Diệt tận; do hành giả diệt trừ phần hiện hành của bảy thức trước, mới được định 
này. Hai định trên đây đêu không có "ý thức". 


4. Khi ngủ mê không chiêm bao, cũng không có ý thức. 
5. Khi bịnh nặng gần chết, hoặc khi bất tỉnh nhơn sự (chết giả) cũng không có ý thức. 


Xem biêu đô: 


Hước: Оу thức A-nai-da 
Dụ 
Có азап đọan: Du 5 thức trước 
Sóng: 
Thông giản đoạn: Du y thức thường hiện khỏi 
(trừ 5 chỗ) 


1. Trời Võ tưởng 
2. Định Về tưởng 
Мат chỗ ý thức Không sanh: 4. Định Liệt tần 
4. Ngủ mê (không chiêm Бао) 
5. Chết giả 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: - Trên đã phân biệt rành rõ hành tướng của ba thức năng biến, đều nương nơi hai phần, 
rôi tự nó biên ra; bây giờ làm sao biệt được các pháp chỉ do thức biên hiện, rôi giả gọi Ngã, 
Pháp chớ không phải thật có, nên nói "tât cả Pháp Duy thúc"? 


Đáp: - Nguyên văn chữ Hán 
Tụng viết 
Thị chư thức chuyển biến 
Phân biệt, sở phân biệt 


Do thử, bỉ giai vô 
Cô nhứt thê Duy thức. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Dịch nghĩa 

Luận chủ nói một bài tụng để trả lời rằng: Chỉ do các thức bién ra Năng phân biệt thức (kiến 
phán) và Sở phân biệt (tướng phán). Song Năng phân biệt (thứ) và Sở phán biệt (bi) đêu 
không thát có, nên nói: "tát cả pháp Duy thức ". 

LƯỢC GIẢI 

Mỗi thức và mỗi Tâm sở đều có 4 phần: 1. Kiến phần. (phần. Năng phân biệt), 2. Tướng phần 
(phần bị phân biệt, tức là cảnh vật), 3. Tự chứng phần: phần này tự chứng minh cho Kiến 
phần, 4. Chứng tự chứng phần: Phần này chứng minh cho phần tự chứng. 

Trong bốn phần này, về phần thứ ba là Tự chứng, không những có công năng chứng minh 
cho phân thứ hai là Kiên phân, mà cũng có công năng đặc biệt là trở lại chứng minh phân thứ 


tư là Chứng tự chứng phần. Bởi thế nên không cần phải có phần thứ năm. 


Thứ lớp 4 phần duyên nhau: 


1- Tưởng phần Phân bị phân biệt: cảnh 
Hai phân này là “dụng” ở bên 


пдба1 








2_ Eifn phần Phân nàng phần biệt 










Tự chứng minh cho Kiến phần 


3- Tự chứng . 
; và Chứng tự chứng phần 


phần 








Hai phần này là “ё” ở trong 


4- Ching tự 
chứng phần 





Chứng minh cho Ту chứng 
phần 








Xin nói một thí dụ dë giải rõ bốn phần: Thí như anh А và anh В hùn nhau buôn bán. Anh А 
ra tiền (vật có hình tướng) là dụ cho "Tướng phần". Anh B ra công (không hình tướng) là dụ 
cho "Kiến phần”. Hai người lập một tờ hợp đồng (giao kèo) để chứng minh một bên ra công 
và một bên xuất của. Tờ hợp đồng là dụ cho "Tự chứng phần". Vì hai anh tranh giành nhau, 
nên đem đến quan kiện. Ông quan chiếu theo tờ hợp đồng mà phân xử. Ông quan là dụ cho 
"Chứng tự chứng phần". 


Trên đã nói rõ hành tướng của ba thức năng biến: Từ nơi hai phần bên trong là Tự Chứng 
Phần và Chứng Tự Chứng Phần, biến sanh ra hai phần bên ngoài là Kiến phần và Tướng 
phần. Vậy thì hai phần bên trong là "thê" làm chỗ bị y chỉ (nương tựa), còn hai phần bên 
ngoài là "dyng" là "năng y chỉ". 


Thí dụ như con ốc hương, đầu và mình con ốc là dụ cho "Tự chứng phần" và "Chứng tự 
chứng phần": còn hai cái vòi là dụ cho Kiến phần và Tướng phần. Hai vòi có khi lòi ra, có lúc 
lại thụt vào, là dụ cho cai dụng Kiến phần và Tướng phân, sanh diệt không thường; còn cái 
đầu và mình của con ốc thì thường còn, để dụ cho cái thể Tự chứng phần và Chứng tự chứng 
phần, không sanh không diệt. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Luận chủ và ngoại nhơn hai bên rất mâu thuẫn nhau. Nếu lý Duy thức của Luận chủ được 
thành, thì sự châp thật có Ngã, Pháp của ngoại nhơn không thành; trái lại, nêu sự châp Ngã, 
Pháp của ngoại nhơn được thành, thì lý Duy thức của Luận chủ bát thành. 


Ý của ngoại nhơn hỏi: Làm sao biết Ngã, Pháp đều nương nơi thức biến ra, chăng phải thật 
có, nên nói "Tất cả Pháp đều Duy thức"? 

Ý của Luận chủ đáp: Trên đã nói ba thức Năng biến, mỗi thức đều từ nơi tự thê mà biến sanh 
ra Kiến phần và Tướng phần; Kiến phần là phần năng phân biệt, mà Tướng phần là phần bị 
phân biệt. Phần bị phân biệt là các cảnh vật như núi, sông, đại địa, v.v ...Phân năng phân biệt 
tức là tác dụng thấy, nghe, hay biết các cảnh vật. 


Bởi phần năng phân biệt, (thấy) và phần bị phân biệt (cảnh) đều do thức thê biến ra, toàn 
không thật có, nên nói "Таї cả pháp Duy thức". 


Phân biết (Kiến) 
Thức thể (tự chứng phần) sanh ra Dụng đều là thức 


Phần bị biết (Tướng) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
КНОА IX 
DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


--- 000 --- 


ТАР NHỨT | | 
LUẬN ĐẠI THỪA TRAM PHAP УА 
BÁT THỨC QUI CU TỤNG 
Жжж 


BÀI THỨ SÁU 
A LAI DA THÚC (THÚC THỨ ТАМ) 
--- 000 --- 


Thức này có rât nhiêu tên, khi đọc đên luận "А đà na thức" qy1 vị sẽ hiệu rõ. 
Nay chúng tôi chỉ kê sơ lược một vài tên. 


1. Đệ bát thức: Thức thứ tám. Vì theo thứ đệ: một là nhãn thức, hai là nhĩ thức, 
cho дёп thức thứ Tám là thức này, nên gọi là Đệ bát thức. 


2. A lại da thức: Tàu dịch là "Tàng thức”: Thức này có công năng chứa đựng 
chủng tử của các pháp. "Thức" là thê, mà "chứa" là dụng. Hiệp са thê và dụng, nên 


gọi là "thức chứa" (Tàng thức). Có 3 nghĩa: 


a. Năng tàng: Năng chứa. Thức này co công năng chứa đựng và gìn giữ chúng 
tử (hạt giông) của các pháp. 


b. Sở tàng: Bị chứa. Thức này là chỗ dé chứa các pháp. 


с. Ngã ái chấp tàng, gọi tắt là "chấp tàng": Thức thứ Bảy chấp kiến phấn của 
thức này làm Ta và thường ái luyên. 


KHI Ó РІА VỊ PHÀM PHU, THÚC NÀY ĐỒI VỚI: 

1. Ba cảnh: Thức này chỉ duyên về "Vô bản chất tánh cảnh". 
2. Ba lượng: Thức này chỉ có "hiện lượng” 

3. ba tánh: Thức này thuộc về "Vô phú vô ký tánh". 

4. Ba thọ: Thức này chỉ có "Xà tho". 

5. Ba cõi: Thức này tuỳ nghiệp lực dẫn sanh trong ba cõi. 


6. Chín Địa:Trong chín địa đều có thức này. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


7. Tâm sở: Thức này chỉ tương ưng với 5 món biến hành; song trong 5 thọ thì 
nó chỉ có "Ха tho". 


‚_ 8. Chín duyên: thức này chỉ có 4 duyên: а. Căn (Mat ma), b. Cảnh (Căn thân, 
thê giới và chủng tử), c. Tác ý, d. Chủng tử. 


9. Thé (tánh): Voi vơi không cùng (hao hao tam tàng bát khả cùng) 
10. Tướng: Thức này như vực sâu (uyên thâm thất lãnh cảnh vi phong). 


11. Nghiệp dụng: Thức này duy trì chủng tử căn thân, thế giới và làm chỗ đề thọ 
các pháp huân vào. 


KHI LÊN THÁNH VỊ, THÚC NÀY РО VỚI: 

1. Quán hạnh: (Không có quán hạnh). 

2. Đoạn hoặc và chuyền thành trí: Khi lên "Bất động địa" (Bát địa) thì hành giả 
đoạn được cu sanh Ngã chấp; lúc bấy giờ thức này bỏ cái tên "Tàng thức". Đến Kim 
Cang đạo rồi, thì hành giả đoạn hết cu sanh pháp chấp, không còn cảm thọ sanh tử, 
cho nên cũng không còn tên là "DỊ thục thức”; vì đến địa vị này thì các chủng tử hữu 
lậu đã hết. Lúc bấy giờ thức này được gọi là "Vộ cầu thức", và chuyền thành Đại viên 
cảnh trí. 

__3. Chứng quả và diệu dụng: Vì thức này đã thành Đại viên cảnh trí, nên chiếu 
khắp mười phương các сбі nước nhiêu như vi trần. 
Muôn cho người học dê nhớ, nên trong Bát thức quy củ, ngài Huyện Trang Pháp sư 
có làm ba bài tụng đê tóm lại các nghĩa trên như sau. Hai bài tụng đâu nói thức này 
khi còn ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ ba, nói khi đã lên thánh quả. 

Bài tụng thứ nhứt 

Tánh duy vô phú ngũ Biến thành 

Giới, Dia tuỳ tha nghiệp lực sanh 

Nhị thừabất liễu nhon mê chấp 

Do thử năng hưng Luận chủ tranh 

Dịch nghĩa 

Vô phú tánh và năm Biến thành 

Ba cõi, chín địa tuy nghiệp sanh 


Nhị thừa không rõ sanh mê chấp 


Bởi thé nên chỉ Luận chủ tranh (cãi) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


LƯỢC GIẢI 


Trong ba tánh, thức này thuộc về "Vô phú vô ký tánh". Trong 51 món tâm sở 
thức này chỉ tương ưng với 5 món Biên hành, song trong 5 thọ thì nó chỉ có Xả thọ. 
Tuỳ theonghiệp lực kéo dân, mà thức này sanh trong ba cõi và chín địa. Hàng Nhị 
thừa không hiêu, châp thức này không có. Bởi thê nên Luận chủ dân rât nhiêu băng 
chứng trong các Kinh Luận đê tranh luận, chỉ rõ và quyêt định phải có thức thứ Tám 
này. 

жж 
Bài tụng thứ hai 
Hạo hạo tam tàng bất khả cùng 
Uyên thâm thất lãng cảnh vi phong 
Thọ huân trì chủng căn thân khí 
Khứ hậu lai tiên tác chủng ông 
Dịch nghĩa 
Chơi vơi ba tàng không cùng tót 
Vực sáu, bảy sóng, cảnh làm gió 
Chịu huán, trì chủng và thân cảnh 
Đến trước đi sau làm chủ ông 
LƯỢC GIẢI 
Ba tàng là Năng tàng, Sở tàng và Ngã ái chấp tàng. Bởi thức này có công năng 
duy trì các chủng tử, nên gọi là "Năng tàng". Vì thức này là chỗ đê chịu cho các pháp 
hiện hành huân vào, nên gọi là "Sở tàng". Thức thứ Bảy châp kiên phân của thức này 
làm Ngã, nên gọi là "Ngã ái châp tàng". 

Thê và dụng của thức này sâu rộng vô cùng; hàng phàm phu và Nhị thừa không 

thê thâu tột. Chúng hữu tình từ vô thỉ đên nay, cũng do thức này mà sanh tử tương tục 
không cùng tột, nên trong bài tụng nói: 


"Кот vơi ba tàng không cùng tôt". 
6 £ & 


Biên tàng thức rất là sâu rộng, gió bốn duyên (căn, cảnh, chủng tử và tác ý) một 
phen thôi vào, thì sóng bảy thức nhâp nhô nôi dậy. 


Thức này có công năng duy trì chủng tử, căn thân, thế giới và chịu cho các phép 
hiện hành huân vào. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thức này làm ông Chủ; vì khi chúng hữu tình chết thì nó đi sau, còn khi đầu 
sanh thời nó lại đên trước. 


Cổ nhon có làm bài kệ, để tả trạng thái người chết, trong lúc thần thức sắp TỜI 
thân xác, có thê kinh nghiệm biết người chết rồi được thăng lên hay đọa xuống. 


Chánh văn 
Đảnh Thánh, nhãn sanh Thiên 
Nhơn tâm, Nga qui phúc 
Bàn sanh tắt cái ly 
Địa ngục khước tâm xuất 
Dịch nghĩa 
Thánh đâu, Trời tại mắt 
Người tìm, Nga qui bụng 
Súc sanh hai chân xuống 
Địa ngục bàn chân ra 
Bài tụng thứ ba 
Bất động địa tiền tài xả tạng 
Kim Cang đạo hậu DỊ thục không 
Đại viên vô câu đồng thời phát 
Phổ chiếu thập phương trần sát trung 
Dịch nghĩa 
Đến Đệ bát địa bỏ tên "Т, апе" 
Chung Kim Cang đạo, không "Di thục” 
Gương trí không nhơ động thời phát 
Khắp chiếu mười phương vô số cõi. 
LƯỢC GIẢI 


Hành giả khi tới Bát động địa, tức là Bát địa trở lên, thì thức này mới xả cái tên 
"Тапо thức” mà chỉ còn gọi là "DỊ thục thức". Khi đên vị Đăng giác, được Kim Cang 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


đạo, thì thức này không còn gọi tên là "Di thục" nữa. Vì lúc Бау giờ, các chủng tử hữu 
lậu câu nhiễm đã hêt, nên thức này được đôi tên là "Vô câu thức"; chỉ còn thuân 
chủng tử vô lậu thanh tịnh, nên cũng được gọi là "Bạch tịnh thức". 


Đến Kim Cang đạo, thì thức này được gọi là "Vô cấu" và chuyên thành Đại viên 
cảnh trí, nên trong bài tụng nói: 


"Đại viên (tri) vô cấu (thức) đông thời phát" 


trí Đại viên này chiếu khắp cả mưởi phương thế giới nhiều như số cát sông 
Hàng; và hiện ra Báo thân Phật và Hoá thân Phật đê độ thoát chúng sanh tột дёп đời 
vi lai. 


Tóm lại, thức thứ Tám này vì trải qua 3 giai đoạn, nên có 3 tên khác nhau: 


1. từ phàm phu cho đến mãn Thất địa, thì gọi thức này là Tàng thức (А lại да) 
hay "DỊ thục thức". 


2. từ Bát địa đến Đẳng giác, thì không còn gọi là "Tàng thức" nữa mà chỉ gọi là 
"DỊ thục thức". 


3. Đến quả vị Phật, thì tên "DỊ thục" cũng không còn, mà chỉ gọi là "Vô cầu 
thức" hay "Bạch tịnh thức". 


жж 


Muốn cho người học dë nhớ hành tướng và công năng của 8 thức tâm vương 
nên cô nhân có làm bài thơ răng: 


Bát са đệ huynh, nhút cá sĩ 
Độc hữu nhứt cá tối sinh ly 
Ngũ cá môn tiền tố mãi mại 
Ми са gia trung tác chủ y. 


Dịch nghĩa 


Anh em tám chủ một chàng sỉ (thức thứ Bay) 
duy có ý thức rất linh ly (khôn ngoan) 
năm người ngoài cửa lo buôn bán (năm thức trước) 
làm chủ trong nhà Đệ bát y (thức thứ Tám) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Khóa Thứ IX 


DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN 


--- 000 --- 
ТАР ВА 
DUY THÚC ТАМ THẬP TỤNG DỊ GIẢI 


Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYEN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán 
Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dễ gọn 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 


BÀI THỨ BẢY 
CHÁNH VĂN 
Hỏi: - Như trên đã thành lập Duy thức tướng và Duy thức tánh rồi; Người nào mới có thể 
nhập được? Và làm sao đê ngộ nhập? 


Đáp: - Phải là người có đủ hai giống tánh Đại thừa và tu hành trải qua năm địa vị sau này 
mới được ngộ nhập: 


1. Vị Tư lương 
2. Vị Gia hạnh 
3. Vị thông đạt 
4. Vị Tu tập 
5. Vị Cứu tánh. 


Hỏi: - Hành tướng của vị Tư lương thế nào? 
Đáp: - Nguyên văn chữ Hán 

Nãi chí vị khởi thức 

Câu trụ Duy thức tánh 
Ư nhị thủ tuỳ miên 
Du vị năng phục diệt 
Dịch nghĩa 

Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: Từ khi chưa phát tâm, cho đến khi đã phát tâm câu an 
trụ Duy thức tánh, trong thời gian đó hai món thủ (ngã châp, pháp cháp) hãy còn miên phục; 


hành giả chưa có thể chỉnh phục hay diệt trừ được. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Từ trước đến đây đã nói rõ về Duy thức cảnh rồi, tức là Duy thức tướng và Duy thức tánh. 
Nay sẽ nói Duy thức hạnh và Duy thức quả, tức là dạy người sau khi học hiêu, phải phát tâm 
tu hành rôi mới chứng được Duy thức quả. 


Vậy từ khi phát tâm tu Duy thức, cho đến chứng Duy thức quả, phải trải qua năm địa vị: 


І. Vị Tự hương: Lương phan, dó hành lý. Thí như người đi đường. Trước phải sắm sửa lương 
phạn tiên bạc v.v... đê lên đường. 


Địa vị này bắt đầu từ khi chưa phát tâm tu Duy thức quán, cho đến khi phát Bồ Đề tâm, cầu 
an trụ Duy thức tánh (chơn như tâm). 


Thí như chúng ta nghe trong kinh dạy: "Vạn pháp Duy thức"; rồi chúng ta bắt đầu ngày đêm 
tu Duy thức quán. Bát luận thời giờ nào hay chỗ nơi nào, khi thấy nghe hay biết, chúng ta đều 
quán "Tất cả pháp là giả tướng, Duy thức biến hiện". Chúng ta luôn luôn ở trong Duy thức 
quán, cũng như người ở trong cảnh Tịnh độ bảy báu trang nghiêm. Được như thế thì tất cả 
phiền não không thé xâm nhập. 

Song, khi mới cầu an trụ Duy thức, công tu chưa thâm, năng lực còn kém, nên chưa có thể an 
trụ Duy thức tánh được. Lúc bấy giờ hai món phiền não (năng thủ, sở thủ) còn miên phục, 
chưa trôi dậy; cũng như cỏ bị đá đè. Đến khi áp lực được nhẹ di, thì hai món chủng tử này sẽ 
sanh khởi trở lại. 


Duy thức tánh như ông chủ nhà, phiền não như kẻ trộm. Kẻ trộm không bao giờ ưa chủ nhà; 
chủ nhà lúc nào cũng ghét kẻ trộm. 


Duy thức tánh và phiền não cũng thế. Nếu không diệt trừ phiền não thì không thể an trụ Duy 
thức tánh được. Bởi thê nên muôn an trụ Duy thức tánh thì quyêt định phải diệt trừ hai món 
thủ (ngã, pháp). 

CHÁNH VĂN 


Hỏi: - Hành tướng của vị Gia hạnh thế nào? 


Đáp: - Nguyên văn chữ Hán 


Tụng viết: 
Hiện tiền lập tiểu vật 
Vị thị Duy thức tánh 
Dĩ hữu sở đắc cô 
Phi thật trụ Duy thức 
Dịch nghĩa 


Luận chủ nói bài tụng dé trả lời rằng: Nếu hiện tiên còn một tí thấy mình an trụ Duy thức 
tánh, thì chưa phải thật an trụ Duy thức tánh, vì còn có chó sở dac vậy. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 

2. VỊ Gia hạnh: Gia công tân hạnh. Vị Gia hạnh này giống như người đi đường, trước phải dự 
bị đồ hành lý, rôi sắp sửa khởi hành. 

Hành giả, khi tu Duy thức quán, thấy cảnh giới Duy thức hiện tiền, nếu chấp mình chức được 
Duy thức tánh, như thé là còn có chỗ sở đắc, nên chưa phải thật chứng Duy thức. Cũng như 
ông Nhan Hồi học Đạo với đức Không tử, sau khi ё hội được Đạo, ông nói rằng: "Như có 
một vật gì đứng dó só vậy(1)". Đó cũng là cảnh giới Duy thức biên, chăng qua thức biên 


không đồng. 


Vì chơn tánh của Duy thức, chàng phải có, chăng phải không, tuy chứng mà không có gì là 
chứng, thê mới thật là chứng Duy thức. 


Người an trụ được chơn tánh của Duy thức, cũng như cái tay nghười biết viết chữ: Không 
Шау со gì khác са. Bởi thê nên nói "dàng mà không có gì là dàng". 


Nay người tu Duy thức, do hiện tiền còn một tí thấy mình chứng Duy thức, nên không phải 
thật an trụ nơi Duy thức tánh. 


CHÁNH VĂN 
Hỏi: - Hành tướng của vị Thông đạt thế nào? 


Đáp: - Nguyên văn chữ Hán 


Tụng viết: 
Nhược thời ư sở duyên 
Trí đô vô sở đắc 
Nhĩ thời trụ Duy thức 
Ly nhị thủ tướng cô 
Dịch nghĩa 


Luận chủ nói bài tụng đề trả lời răng: bao giờ cảnh sở quán và trí năng quán đêu không, khi 
đó mới an trụ nơi Duy thức tánh, vì đã xa Па được hai món thủ vậy. 


LƯỢC GIẢI 


3. Vi Thông đại: Rõ ràng thông suốt. Vị Thông đạt này cũng như người đi đường, đã thông 
suôt con đường sẽ đi, bắt đâu khởi hành, không còn lo ngại. 


Hành tướng của vị này, là khi hành giả đôi với cảnh sở quán và trí năng quán, đêu xem như 
huyền như hoá, không có sở đặc. 


Vị Gia hạnh trước, chưa xa lìa hai món thủ (Ngã chấp, Pháp, chấp), vì còn có sở đắc, nên 
chưa có thê an trụ nơi Duy thức. Đên vị Thông đạt này, thì đã xa lia hai món thủ, không có sở 
аас, nên mới thật an trụ nơi Duy thức. 


Đoạn văn này, đồng một nghĩa với câu: "Vô trí diệc vô đắc" (không có trí năng đắc và cảnh 
sở đặc) trong Bát Nhã Tâm kinh. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


CHÁNH VĂN 
Hỏi: -Hành tướng của vị Tu tập thế nào? 


Đáp: -Nguyên văn chữ Hán 


Tụng viết: 
Vô đắc bắt tư nghị 
Thị xuât thê gian trí 
Ха nhị thô trọng cô 
Tiện chứng đắc chuyên y. 
Dịch nghĩa 


Luận chữ nói bài tụng để trả lời rằng: Cảnh giới: Vô đắc này không thể nghĩ bàn; đây là "Trí 
xuất thê gian” (vô phán biệt tri). Do đã ха Па được hai món thô trọng (Phiên não chướng và 
50 tri chướng) và chứng được hai món chuyên у (Bồ Ре, Niết bàn). 


LƯỢC GIẢI 


4. Vi Tu tập: Tu hành tập luyện. Bia vị Thông đạt trên, là chỉ thông suốt giáo lý, song chưa tu 
tập. Đên địa vi này mới tu tập Lục độ muôn hạnh, đê chứng ngộ chơn lý. 


О địa vị Thông đạt mới vừa chứng cái "Thê" của trí vô đắc. Đên địa vị Tu tập này mới dàng 
"Diệu dụng" của trí vô đặc. Diệu dụng của trí này không thê nghĩ bàn. Nhưng, nêu trí còn có 
sở đặc là trí của thê gian; cái trí không có sở дас, mới phải là trí của xuât thê gian. 


- Vị thông đạt mới vừa chứng cái thể "trí võ đắc. 


- VỊ Tu tập mới được "Diệu dụng” của trí уб đắc. 


Vị Tu tập này đã xả bỏ được chủng tử của hai chướng là Phiền não chướng và Sở tri chướng 
và chứng được hai quả Bô Dë và Niết bàn. 


Bài tụng trên nói chữ "thô trọng" là chỉ cho hai món chủng tử của hai món chướng: Phiền não 
và Sở tri; còn nói chữ "chuyên y", nghĩa là y cứ trên y tha khởi tánh, mà chuyên nhiễm trở lại 
tịnh: chuyêm phiên não chướng thành Đại giải thoát (Niệt bàn), chuyên sở tri chướng thành 
Đại Bò Đề. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phiên não chướng 


-Xå hai món nhiễm 
và Sở tri chướng 
Trên tánh Y tha khởi 
Đại Niết bàn 
-Đặng hai quả Thanh tịnh 
và Đại Bå Đề 
CHÁNH VĂN 


Hỏi: - Hành tướng của vị Cứu cánh thế nào? 


Đáp: - Nguyên văn chữ Hán 


Tụng viết: 
__ Thử tức vô lậu giới 
Bât tư nghị, Thiện, Thường 
An lạc, Giải thoát thân 
Đại Маи nỉ danh pháp 
Dịch nghĩa 


Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: Đây là cảnh giới vô lậu, cũng gọi là: 1. Bất tư nghị, 2. 
Thiện, 3. Thường, 4. Ап lạc, 5. Giải thoát thân, 6. Đại Mâu ni, cũng gọi là Pháp thán. 


LƯỢC GIẢI 
5. Vi Cứu cánh: Quả vị rót ráo; trong các quả vị tu hành, đến đây đã cùng tột rồi, không còn 
quả vị nào hơn nữa. Hành giả chứng được quả vị Bồ Đề, Niết bàn là cảnh giới vô lậu rốt ráo 


thanh tịnh. 


Nói "Cảnh giới thanh tịnh" tức là chỉ cái tổng tướng của vị Cứu cánh; nếu chỉ biệt tướng của 
vị này thì có 6 món: 


1. Bát tw nghỉ: Cảnh giới này không thê dùng trí suy nghĩ hay lời nói luận bàn được. 

2. Thiện: Cảnh giới này đã xa lìa hết các pháp nhiễm ô, bất thiện. 

3. Thường: Cảnh giới này thường còn, tôt đến đời vị lai, không có cùng tận vậy. 

4. An lạc: Cảnh giới này rất thanh tịnh vui vẻ, không có các điều khó não bức bách vậy. 


5. Giải thoát thân: Do ха lia các phiền não trièn phược, nên được thân Giải thoát (Cảnh giới 
của Nhị thừa). 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


б. Đại Mau Ni hay gọi là Pháp thân. Do ха lia được Sở trí chướng, nên chứng đặng quả vô 
thượng Bô dë: Vì hai quả vị này bản tánh rât thanh tịnh, nên gọi là Đại Mâu ni (tịnh mặc) 


cũng gọi là Pháp thân vậy. 








Cảnh mới vô lậu: Nào Thẻ, Dụng, tánh, tướng đều phi hữn 
lậu 
1. Bất tư nghị: Không thẻ nói năng 
và luận bàn 
2. Thiện: Pháp lành thanh tịnh 
Đại thừa và Tiểu 3. Thường: thường còn cùng tận 
thừa đều có đời vi lai f 
4. Ап lạc: Ап vui vắng lặng, không 
có bức não 
3. Giái thóat thân: Không có phiên 
não triển phược (cảnh giới của Nhị 


thừa) w 
Đặc biệt của Đại ő. Đại Mâu-m: Rất văng lặng thanh 
thừa tịnh vô thường (cảnh giới của Phật 


chứng) cũng gọi “Pháp trần” vĩnh 
viễn xa Ва hai chướng: Phiên não 
và Só tn 


Dich xong tai chüa Phát quang (Trà Ón) 
Ngày trừ tịch năm Canh Tý (14-2-1961) 


DUY THỨC TAM THẬP TỤNG 


CHÁNH VĂN 


Ngài Bò Tát THIÊN THÂN tạo luận 
Ngài HUYEN TRANG dịch ra chữ Hán 
Sa môn T.THIỆN HOA dịch ra chữ Việt 


А. Tổng tướng 
Vi Cứu cánh 

В. Biệt tướng 
Nguyên văn chữ Hán 


Nhược Duy thức, vân hà thế gian cập chư Thánh giáo thuyết hữu Ngã, Pháp? 


Tụng viết: 


Do giả thuyết Ngã Pháp 
Hữu chủng chủng tướng chuyên 
Bỉ y thức sở biên 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thử năng biến duy tam 
Vi: Di thục, Tư lương 
Cặp liễu biệt cảnh thức. 


Dịch nghĩa 
Hỏi: - Nếu chỉ có thức, tại sao người thế gian và trong Phật giáo đều nói có Ngã và Pháp? 
Đáp: - Luận chủ nói bài tụng dé trả lời rằng: 


Do giả nói Мей, Pháp: 
Các tướng Ngã, Pháp Ма, 
Nương nơi thức sanh ra. 

Thức năng biển có ba: 

Dị thục và Ти lương 
Cùng thức Liễu biệt cảnh. 


Nguyên văn chữ Hán 


Tuy đĩ lược thuyết tam năng biến danh, nhỉ vị quảng biện tam năng biến tướng; thả sơ 
năng biên kỳ tướng vân hà? 


Tụng viết: 


Sơ A-lại-da thức 
Dị thục, Nhút thế chủng 
Bát khả tri chấp thọ 
Xứ liễu thường dữ xúc 
Tác ý, Thọ, Tưởng, Tư 
Tương ưng duy Xả thọ 
Thị vô phú vô ký 
Xúc đẳng diệc như thị 
Hằng chuyển như bộc lưu 
A-la-hán vị ха. 


Dịch nghĩa 


Hỏi: - Trên đã được nói cái "tên" của ba thức Năng biên, song chưa nói rõ cái "tướng"; vậy 
cái "tướng" của thức Năng biên thứ nhứt thê nào? 


Đáp: - Luận chủ nói bài tụng dé trả lời rằng: 


Trước là А-аі-аа, 

Di thục, Nhứt thé chủng. 
Không thể biết: giữ, chịu (chấp thọ) 
Thể giới (xứ) và phân biệt (liễu). 
Tương ưng năm Biến hành, 
Năm thọ chỉ Ха thọ 
Thức này và Тат sở 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Déu vô phu vô ký 
Hang chuyên như nước thác 
A-la-hán mới ха. 


Nguyên văn chữ Hán 
Như thị dĩ thuyết sơ năng biến tướng, đệ nhị năng biến kỳ tướng vân hà? 
Tụng viết: 


Thứ đệ nhị năng biến 
Thị thức danh Mạt-na 
Y bỉ chuyển duyên bỉ 
Tư lương vi tánh tướng 
Tứ phiền não thường câu 
Vị: Ngã si, Ngã kiến 
Tỉnh Ngã mạm, Ngã ái 
Cặp dư Xúc đẳng câu 
Hữu phú vô ký nhiếp 
Tuỳ sở sanh sở hệ 
A-la-hán, Diệt định, 
Xuất thế đạo vô hữu. 


Dịch nghiã 
Hỏi: -Trên đã nói thức Năng biến thứ nhứt; còn thức năng biến thứ hai thế nào? 


Đáp: - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: 


Thức năng bién thứ hai, 
Tên là thức Mat-na. 
Nương kia lại duyên kia (A-lại-da) 
Tánh tướng йёи lo nghĩ; 
Thường cùng bón phiên não; 
Ngã si và Ngã kiến 
Ngã mạn với Ngã di; 
Cùng với Хис vân vận. 
Hữu phú vô ký tánh 
Sanh đâu chấp ngã đó. 
La һап và Diệt định 


Đạo Xuất thé không có. 
Nguyên văn chữ Hán 


Như thị dĩ thuyết đệ nhị Năng biến, đệ tam Năng biến kỳ tướng vân hà? 
Tụng viết: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thứ đệ tam Năng biến 
Sai biệt hữu lục chủng 
Liễu cảnh vi tánh tướng 
Thiện, bắt thiện, câu phi 
Thử tâm sở Biến hành 
Biệt cảnh, Thiện, Phiền não 
Tùy phiền não, Bắt định 
Giai tam thọ tương ưng 


Dịch nghĩa 
Hỏi: - Như vậy đã nói thức Năng biến thứ hai, còn thức Năng bién thứ ba thé nào? 
Đáp: - Luận chủ nói bài tụng dé trả lời rằng: 


Thức Năng biến thứ ba 
Có sáu món sai khác 
Tánh, tướng đều biết (liễu) cảnh. 
Thiện, Bát thiện, Vô ký 
Đây Tâm sở: Biến hành 
Biệt cảnh, Thiện, Phiên não 
Tuy Phiên não, Bát định, 
Tương ипе với ba Thọ. 


Nguyên văn chữ Hán 


Tiền di lược phiêu lục vị tâm sở tương ưng, kiêm ưng quảng biện bỉ sai biệt tướng; thả 
sơ nhị vị kỳ tướng vân hà? 


Tụng viết: 
Sơ Biến hành: Xúc đẳng 
Thứ Biệt cảnh vị: Dục, 
Thăng giải, Niệm, Định, Huệ. 
Sở duyên sự bât đồng 
Dịch nghĩa 


Hỏi: - Trên đã lược nêu 6 vị tâm sở tương ưng; nay xin nói rõ hành tướng sai khác của các 
loại Tâm sở. Vậy hai vị Tâm sở đâu thê nào? 


Đáp: - Luận chủ nói bài tụng dé trả lời rằng: 
Trước Biển hành là Xúc; 
Sau biệt cảnh là Dục, 
Thang giải, Niệm, Định, Huệ 
Cảnh bị duyên không đồng. 


Nguyên văn chữ Hán 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Dĩ thuyết Biến hành, Biệt cảnh nhị vị, 
Thiện vị tâm sở kỳ tướng vân hà? 


Tụng viết: 
Thiện, vị: Tín, Tàm, Quí 
Vô tham đăng tam căn 
Cân, An, Bât phóng dật 
Hành xả cập Bât hại. 
Dịch nghĩa 


Hỏi: - Trên đã nói hai loại Biên hành và Biệt cảnh, còn hành tướng của Thiện tâm sở thê 
nào? 


Đáp: - Luận chủ nói bài tụng dé trả lời rằng: 
Thiện là: Tín, Тат, Quí 
Vô tham, Sân và Si 
Cần, Ап, Bát phóng dật 
Hành xả và Bát hại 
Nguyên văn chữ Hán 


Như thị dĩ thuyết Thiện vị tâm sở, 


Phiền não tâm sở kỳ tướng vân hà? 


Tụng viết: 
Phiền não vị: Tham, Sân, 
Si, Mạn, Nghi, Ác kiến. 
Dịch nghĩa 


Hỏi: - Như trên đã nói Thiện tâm sở rồi, còn hành tướng của căn bản phiền não thế nào? 
Đáp: - Luận chủ nói bài tụng dé trả lời rằng: 

Phiên não là: Т ham, Sán, 

Si, Мап, Nghĩ, Ác kiến. 
Nguyên văn chữ Hán 


Dĩ thuyết căn bản lục phiền não tướng, chư Tuỳ phiền não kỳ tướng vân hà? 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tụng viết: 
Tuỳ phiền não vị: Phẫn 
Hận, Phú, Não, Tật, Xan 
Cuông, Siêm dữ Hại, Kiêu 
Vô tàm cập Vô quí 
Trao cử dữ Hôn (гат 
Bât tín tỉnh Giải đãi 
Phóng dật cập Thât niệm 
Tán loạn, Bât chánh tri 
Dịch nghĩa 
Hỏi: - Trên đã nói 6 món căn bản phiền não; còn hành tướng của Tuy phiền não thế nào? 
Đáp: - Luận chủ nói bài tụng dé trả lời rằng: 
Tuy phiên não là: РАйп, 
Hán, Phú, Não, lật, Хап 
Cuống, Siêm, và Hai, Kiêu 
Vô tam với Vô quí 
Trao си dữ Hôn tråm 
Bát tín cùng Giải đãi 
Phóng dát và Thát niệm 
Тап loạn, Bát chánh trí. 
Nguyên văn chữ Hán 
Dĩ thuyết nhị thập Tuy phiền não tướng, Bát định hữu tứ kỳ tướng vân hà? 
Tụng viết: 
Bắt định vị Hồi, Miên 
Tầm, Tư nhị các nhị. 


Dịch nghĩa 


Hỏi: - Trên đã nói hai mươi món Tuy phiên não, còn hành tướng của bón món Bât định thê 
nào? 


Đáp: - Luận chủ nói bài tụng йё trả lời rằng: 
Bát định là Hồi, Miên 
Tâm, Tư lại chia hai 


Nguyên văn chữ Hán 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Dĩ thuyết lục vị tâm sở tương ưng, 
Vân hà ưng tri hiện khởi phận vị? 
Tụng viết: 


Y chỉ căn bản thức 
Ngũ thức tuỳ duyên hiện 
Hoặc câu hoặc bát câu 
Như đào ba y thuỷ 
Ý thức thường hiện khởi 
Trừ sanh vô tưởng thiên 
Cập vô tâm nhió định 
Thuy miên dữ muộn tuyệt. 


Dịch nghĩa 


Hỏi: - Trên đã nói 6 loại tâm sở tương ưng rồi, bây giờ làm sao biết được phận vị hiện khởi 
của 6 thức? 


Đáp: - Luận chủ nói bài tụng dé trả lời rằng: 


Nương nói thức căn bản (A-lại-da) 
Năm thức tuỳ duyên hiện, 
Hoặc chung hoặc chẳng chung, 
Như sóng nương với nước. 

Ý thức thường hiện khỏi, 

Trừ sanh trời Vô tưởng 
Và hai định Vô tâm, 

Ngủ mê hay chết giả. 


Nguyên văn chữ Hán 


Dĩ quảng phân biệt tam Năng biến tướng, vi tự sở biến nhị phần sở у; vần hà ưng tri y 
thức sở biên, giả thuyết ngã pháp, phi biệt thật hữu, do thị nhút thê duy hữu thức da? 


Tụng viết: 
Thị chư thức chuyển biến 
Phân biệt sở Phân biệt 
Do thử bỉ giai vô 
Cô nhứt thê Duy thức. 
Dịch nghĩa 


Hỏi: - Trên đã nói ba thức Năng biến, đều do hai phần (Tự chứng và Chứng tự chứng) làm sở 
y, rôi tự nó biên ra hai phân (Kiên phân và Tướng phân); bây giờ làm sao lại biệt "Тах cả đêu 
Duy thức biên ra" rôi giả nói ngã pháp, chứ không phải thật có? 


Đáp: - Luận chủ nói bài tụng dé trả lời rằng: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Các thức này chuyển biến: 
Phân biệt, bị phân biệt. 
Do Ы, thử đều không 
Nên tất cả Duy thức 


Nguyên văn chữ Hán 


Nhược duy hữu thức, đô vô ngoại duyên, do hà nhỉ sanh chủng phân biệt? 


Tụng viết: 
Do nhứt thế chủng thức 
Như thị như thị biên 
Dĩ triên chuyên lực cô 
Bỉ bỉ phân biệt sanh 
Dịch nghĩa 


Hỏi: - Nêu chỉ có nội thức, không có ngoại cảnh đê làm duyên, thí làm sao sanh ra các món 
phân biệt. 


Đáp: - Luận chủ nói bài tụng dé trả lời rằng: 
Do tất cả chủng thức, 
Biên như vậy như vậy; 
Vì sức biên chuyên đó, 
Sanh các món phân biệt. 


Nguyên văn chữ Hán 


Tuy hữu nội thức, nhi vô ngoại duyên, do hà hữu tình sanh tử tương tục? 


Tụng viết: 
Do chư nghiệp tập khí 
Nhị thủ tập khí câu 
Tiên Dị thục ký tận 
Phục sanh dư Dị thục 
Dịch nghĩa 


Hỏi: - Nếu chỉ có nội thức, không có ngoại cảnh dê làm trợ duyên, thì tại làm sao chúng hữu 
tình lại sanh tử tương tục? 


Đáp: - Luận chủ nói bài tụng dé trả lời rằng: 


Do chung tử các nghiệp 
Và chung tử hai thủ (năng thủ, sở thủ) 
Nên Dị thục trước chết 
Lại sanh DỊ thục sau 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Nguyên văn chữ Hán 
Nhược duy hữu thức, hà có Thế Tôn xứ xứ kinh trung, thuyết hữu tam tánh? 
- Ưng tri tam tánh, diệc bắt ly thức. 
- Sở dĩ giả hà? 

Tụng viết 


Do bỉ bi Biến kế 
Biến kế chủng chủng vật 
Thử Biến kế sở chấp 
Tự tánh vô sở hữu 
Y tha khói tự tánh 
Phân biệt duyên sở sanh 
Viên thành thật ư bỉ 
Thường viễn ly tiền tánh 
Có thử dữ Y tha 
Phi dị phi bất dị 
Như vô thường đẳng tánh 
Phi bắt kiến thử bi. 


Dịch nghĩa 

Hỏi: - Nếu chỉ có thức, tại sao trong các Kinh, đức Thế Tôn nói có ba tánh? 
Đáp: - Phải biết ba tánh đó cũng không rời thức. 

Hỏi: - Tại sao thế? 

Đáp: - Luận chủ nói bài tụng йё trả lời rằng: 


Do các tánh Biển kế, 
Chấp hết tắt cả vật. 
Tánh Biến kế sở chấp, 

Tự nó không thật có. 

Con tánh Y tha khởi 
Do các duyên mà sanh. 
Viên thành thật với kia (Y tha) 
Xa lìa Biến kế trước. 
Thành thật với Y tha, 
Cũng khác cũng không khác; 
Như vô thường уйп ván 
Chăng thấy đây (Viên thành) và kia (Y tha) 


Nguyên văn chữ Hán 


Nhược hữu tam tánh, như hà Thế Tôn thuyết nhứt thế pháp, giai vô tự tánh? 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tụng viết 


Tức у thử tam tánh, 
Lập bỉ tam vô tánh. 
Cố Phật mật ý thuyết: 
Nhứt thế pháp vô tánh. 
Sơ tức tướng vô tánh, 
Thứ vô tự nhiên tánh, 
Hậu do viễn ly tiền: 
Sở chấp ngã pháp tánh. 
Thử chư pháp thắng nghĩa, 
Diệc tức thị Chơn như: 
Thường như kỳ tánh có; 
Tức Duy thức thật tánh. 


Dịch nghĩa 
Hỏi: - Nếu có ba tánh, tại sao đức Thế Tôn nói: "tất cả pháp đều không có tự tánh?" 
Đáp: - Luận chủ nói bài tụng dé trả lời rằng: 


Y theo ba tánh này, 
Гар ra ba vô tánh. 
Nên Phát mát у nói: 
Tất cả pháp vô tánh. 
Trước là "tướng" vô tánh, 
Кё, không tự nhiện tánh, 
Sau, do xa lia trước: 
Tánh chấp Ngã và Pháp. 
Đây Thang nghĩa các Pháp, 
Cũng tức là Chơn như, 
Vì tánh thường như vậy, 
Tức thật tánh Duy thuc. 


Nguyên văn chữ Hán 


Như thị sở thành Duy thức tướng tánh, thuỳ y kỷ vị, như hà ngộ nhập? - Vị cụ Đại thừa 
nhị chủng tánh già, lược hữu ngũ vị, phương năng ngộ nhập. Nhút Tư lương vị, nhị Gia 
hành vị, tam Thông đạt vị, tứ Tu tập vị, ngũ Cứu cánh vị. 


1. Sơ Tư lương vị, kỳ tướng vân hà? 
Tụng viết 
Nãi chí vị khởi thức 
Câu trụ Duy thức tánh 


U nhị thủ tuỳ miên 
Du vi năng phục diệt 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Dịch nghĩa 


Hỏi: - Như thế là đã thành lập tướng và tánh của Duy thức. Vậy người nào, có mấy vị, và làm 
sao ngộ nhập được Duy thức ? 


Đáp: - Phải người có đủ hai món tánh Đại thừa và tu hành trải qua năm địa у! sau này, mới 
ngộ nhập được Duy thức tánh. 


1. VỊ Tư lương, 2. VỊ Gia hạnh, 
3. VỊ Thông đạt, 4. VỊ Tu tập, 
5. Vi Cứu cánh. 


Hỏi: - Hành tướng của vị Tư lương thế nào? 
Đáp: - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: 
Cho đến chưa khởi thức 
Cầu trụ Duy thức tánh 
Hai thủ còn miễn phục 
Chua có thể diệt trừ. 
Nguyên văn chữ Hán 


2. Thức Gia hạnh vị, kỳ tướng vân hà ? 


Tụng viết: 
Hiện tiền lập thiểu vật 
Vị thị Duy thức tánh 
Dĩ hữu sở đắc cô 
Phi thật trụ Duy thức 
Dịch nghĩa 


Hỏi: - Hành tướng của vị Gia hạnh thế nào? 
Đáp: - Luận chủ nói bài tụng dé trả lời rằng: 
Hiện tiền còn một tí 
Gọi là Duy thức tánh; 
Vì còn sở dac vậy, 


Chẳng thật trụ Duy thức. 


Nguyên văn chữ Hán 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


3. Thứ Thông đạt vị, kỳ tướng vân hà ? 


Tụng viết 
Nhược thời ư sở duyên 
Trí đô vô sở đắc 
Nhĩ thời trụ Duy thức 
Ly nhị thủ tướng cô. 
Dịch nghĩa 


Hỏi: -Hành tướng của vị Thông đạt thế nào? 
Đáp: - Luận chủ nói bài tụng dé trả lời rằng: 
Khi nào "cảnh" bị duyên 
Và "trí" đêu không có 
Khi đó trụ Duy thức 
Đã Па hai món thủ. 
Nguyên văn chữ Hán 


4. Thứ Tu tập vị, kỳ tướng vân hà? 


Tụng viết: 
Vô đắc bát tư nghị 
Thị xuât thê gian trí 
Xả thị thô trọng cô 
Tiên chứng đắc chuyên y. 
Dịch nghiã 


Hỏi: - Hành tướng của vị Tu tập thé nào? 
Đáp: - Luận chủ nói bài tụng dé trả lời rằng: 
“Không dang”, chẳng nghĩ bàn; 
Рау là “Trí xuất thế” (vô phán biệt trị) 
Vì bỏ hai Thô trọng 
Nên chứng đặng "chuyên y” 

Nguyên văn chữ Hán 

5. Hậu Cứu cánh vị, kỳ tướng vân hà ? 


Tụng viết 


__ Thử tức vô lậu giới 
Bât tư nghị, Thiện, Thường 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


An lạc, Giải thoát thân 
Đại Màu ni danh Pháp. 


Dịch nghĩa 
Hỏi: - Hành tướng của vị Cứu cánh thế nào? 
Đáp: - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: 
‚ Đây là cõi Vô lậu 
Bát tự nghị, Thiện, Thường 


An lạc, Giải thoát thân 
Đại Маи ni Pháp thân 


жж 


BIÉU THỨ NHỨT 
BIÉU THỨ NHỨT 
І Nói lược 1, Mới về Tân chỉ: Từ câu “Do giả thuyết ngã pháp...” đến câu 
“Bi y thức sở biển”, 
thức tướng 2. Mới về thể Hăng biển: Từ câu “Thử năng bién duy tam...” 
dên cầu “Сар liễu biệt cảnh thức”. 
- Năng biên thứ nhứt: Từ câu “So A-lai- 
đa thức...” đến câu “ Á-la-hán vị ха”. 
А. Duy thức 1. Nói rộng - Năng biển thử hai: Từ câu “Thứ đệ nhị 
tưởng thể Năng bién Năng biến...” đến cầu “Xuất thể đạo vô 
hữu”. 
- Năng biển thử ba: Từ câu “Thứ đệ tam 
Năng bién...” đếncâu “thủy miễn dë 
muĝn tuyệt”. 
П. Nói rộng 2. Phân chánh Từ câu “Thị chư thức chuyên bién...” 
nổi về Duy cho đến câu “Có nhút thê Duy Thức”. 
thức tướng thức 
1. Trái chon Б: Та cầu “do при thê 
chủng thức...” đến câu “Phục sanh du 
3. Giải lời vån Dị thục”. 
nạn 2. Trái thánh giáo: Từ cầu “Do bi bi 
Biển kê...” đến câu “Sở chấp ngã tánh 
pháp”. 


E. Duy thức tánh 


1. Vị Tư lượng 
2. Vị Gia hạnh 
4. Vi Thông đạt 


С. Duy thức vị 
4. VỊ Tu tập 


5. Vị Cứu cảnh 


Từ câu” Thử chư pháp thăng nghĩa...” đến câu “Thủ Duy Thức 
thật tánh. 
Bài tụng thử 26: Nä chỉvị khởi thức v.v... 

27: Hiện tiền lập thiểu vật v.v... 

28: Ngược thời sở duyên v.v... 

29: Vô đặc bất tư nghị v.v... 

30: Thử tức vô lậu giới v.v... 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


BIÉU THU HAI (2) 


І Duy thức tướng Từ bài tụng thứ nhút đến bài tụng thứ 


[ 24, tức là I câu: “бо Шс tưởng võ 
А. Cảnh tánh...” đến câu “Sở châp ngã pháp 
tánh”. 


П Duythýc tánh Ва tụng thứ 25, từ câu: “Thử chư pháp 
thắng nghĩa” đến câu “Тас Duy thức 
thật tánh”. 

Bài tụng 26, từ câu: “Näi chỉ vị khởi 
thức...” đến câu “du vị năng phục diệt”. 

DUY THÚC B. Hành (từ bài Bài tụng 27, từ câu: “Hiện tiên lập thiêu 

tụng 26 đến 28) vật...” đến câu “Phi thật trụ Duy thức”. 

Bài tụng 28, từ câu: “Nhược thời w sở 
duyên...” đến câu “Lý nhị thủ tướng 





cô”, 
Bài tụng 29, từ câu: “Vô đắc bất tư 
nghi...” đến câu “Tiện chứng đắc 
С. Quả (từ bài chuyển y”. 
| tung 29 dén 30) Bài tụng 30, tr câu: “Thử tức vô lậu, 
giới...” đến cầu “Tiện chứng đắc chuyển 
у”. 


(1) Nguyên văn như уду: “Chiêm chỉ tại tiền, hốt diên tại hậu; như hữu sở trác 
lập, cảnh tróc mô vi trúng” : Xem đó ở trước, thoat vậy ở sau; như có đứng dó 
sộ, rờ năm không trúng. 


(2) Hai cái biểu này trích trong “Duy Thức tam Thập Tụng Kỷ Văn” do ngài 
Thái Hư giảng 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


PHẬT HỌC РНО THÔNG KHOÁ THỨ ІХ 


(DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN) 


TẬP BA 

DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI 

Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận 

Ngài HUYỄN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Нап 
Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dễ gọn 


Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. 


NHƠN MINH LUẬN 
BÀI HỌC THUỘC LÒNG 


(Ош vị muốn học Nhơn minh luận được dë hiểu, trước phải học thuộc lòng những 
danh từ sau đây) 


Nhơn minh nhập chánh lý luận, nội dung có ba phần (tam chi): Tôn, Nhơn, Du. 


Tợ "Tôn" có chín lỗi: 


5 Tôn này đều bị lỗi "trái với tự tướng của các pháp": 
1. Hiện lượng tương vi 

2. Tỷ lượng tương vi 

3. Tự giáo tương vi 

4. Thế gian tương vị 

5. Tự ngữ tương vị 


3 Tôn này đều bị lỗi "bất thành" 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


6. Năng biệt bất cực thành 
7. Sở biệt bất cực thành 
8. Câu bất cực thành 


9. Tương phù cực thành (Tôn này lập không có hiệu qua) 


Tợ "Nhơn" có 4 lỗi, phân làm 3 phần: 


L Bất thành có 4 lỗi 

1. Lưỡng câu bát thành 

2. Таў nhút bát thành 

3. Du dự bát thành 

4. Sở y bất thành 

П. Bất định có 6 lỗi 

1. Cộng bất định 

2. Bất cộng bát định 

3. Đồng phẩm nhứt phần chuyền, 
Dị phẩm biến chuyên bất định 

4. Dị phẩm nhứt phần chuyền, 
Đồng phẩm biến chuyền bất định. 
5. Câu phẩm nhứt phần chuyên bắt định 
6. Tương vị quyết bất định 

Ш. Tương vi có 4 lỗi 

1. Pháp tự tướng tương vi 

2. Pháp sai biệt tương vi 


3. Hữu pháp tự tướng tương vi 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


4. Hữu pháp sai biệt tương vị 


Tợ Dụ có 10 lỗi, phân làm 2 phần: 


1. То đồng có 5 lỗi 

1. Năng lập pháp bất thành 
2. Sở lập pháp bát thành 
3. Câu bát thành 

4. Vô hiệp 

5. Đảo hiệp 

IL Tợ đị dụ có 5 lỗi 

1. Sở lập pháp bát khiển 
2. Năng lập pháp bát biến 
3. Câu bát khiên 

4. Bất ly 


5. Đảo ly. 


NHƠN MINH LUẬN CUONG YÊU 


NHƠN MINH LUẬN TỪ ĐẦU MÀ CÓ? 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Trước thời Phật Thích Ca giáng sanh (chưa rõ xác thật là bao nhiêu năm),ở Ấn độ 
có nhiêu phái 


ngoại đạo, tranh chấp nhau bằng lý thuyết. Ông Túc Mục Tiên nhơn là một trong 
сас vi 


Tổ của các phái, lập ra pháp luận lý này, để bác các đạo. Phương pháp này được 
tín dụng và 


đắc lực trong thời kỳ ấy. 


Đến khi Phật ra đời, thấy Nhơn minh là một môn luận lý có qui tắc, vừa đúng lý 
và vừa hợp thời, 


được công chúng thừa nhận, nên Phật cũng dùng lối lý luận này để bác các ngoại 
đạo tà giáo 


đem về chánh lý. 


Sau khi Phật nhập diệt, độ khoảng 600 năm, có Ngài Mã Minh và Long thọ, hai vị 
Bồ Tát ra 


đời ở Ấn độ, sưu tập lại, phân làm năm phần: Tôn, Nhơn, Du, Hiệp, Kết. 


Về sau Ngài Trần Na Bôtát, cải cách lại, thành lập Nhơn minh luận có 3 phần: 
Tôn, Nhơn, 


Dị và viết ra bộ "Nhơn minh nah65p chánh lý luận". Từ ngài Trần Na về trước, 


người ta gọi là: "Сб Nhơn minh"; từ Ngài Trần Na về sau là: "Tân Nhơn minh". 


Đến đời Đường, Ngài Huyền Trang Pháp sư (người Trung hoa) sang Ап 40 học 
Phật pháp, 


rất tinh thông về môn học này. Ngài đã nhiều lần lên luận đàm, dùng lối lý luận 
Nhơn minh 


này mà biện luận, làm cho cả Ấn độ 18 nước đều kính phục. 


Sau khi trở về nước, Ngài dịch lại và truyền bá trong nước Trung hoa. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Vì sự đòi hỏi của tín đồ, nên tôi (Sa môn Thích Thiện Hoa) phỏng dịch và chú giải 
băng chữ Việt. 


SAO GỌI LÀ "NHƠN MINH NHẬP CHÁNH LÝ LUẬN?" 


Nhơn minh luận là một luận lý tối сб ở А đông, vừa đúng lý, vững chắc và vừa có 
qui tặc. 


Điêu cô yêu là phải rành rõ "nguyên nhân" hay "lý do vì sao", thì lôi luận lý mới 
chơn chánh 


và đúng dàn, nên gọi là "Nhơn minh nhập chánh lý luận". 


Vì nhờ "Nhơn" mới rõ được Tôn, nhờ "Nhơn" mới lập được Du. Bởi "Nhơn" rât 
trọng yêu 


như vậy, nên gọi là "Nhơn minh", mà không gọi là "Tôn minh hay Du minh. Nhơn 
minh là một 


trong ngũ minh 


NỘI DUNG СОА NHƠN MINH 


Nội dung của Nhơn minh luận chia làm 3 phần: Tôn, Nhơn, Dụ. Theo Cổ Nhơn 
minh có thêm 


2 phần: Hiệp và Kết là 5 phần: 
Có Nhơn minh : 

1. Tôn: Nhơn loại đền phải chết. 
2. Nhơn: Vì có sanh vậy. 

3. Dụ: Như loài vật 


4. Hiệp: Phàm có sanh phải có chết 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


5. Kết: Loài vật có sanh, nên loài vật phải có chết; 
nhơn loại có sanh, nên nhơn loại phải có chết. 
Tân Nhơn minh 

1. Tôn: Nhơn loại đền phải chết. 

2. Nhơn: Vì có sanh vậy. 


3. Dụ: Phàm có sanh phải có chết, như loài vật. 


Жжж 


Phàm nói ra một câu gì, hày trình bày một lập thuuyết gì, cái lập thuyết ấy gọi là 
Tôn.như nói: 


Tôi ăn cơm. 


Tôn có nhiêu tên, như: 


1. Tiền trần(danh từ trước) cũng gọi: Hữu pháp, Tự tướng, Sở biệt. 


2. Hậu trần (danh từ sau) cũng gọi: Pháp, Sai biệt, Năng biệt. 


Thí dụ như nói: Tôi ăn cơm 


Tôi Tiền trằn(danh từ trước), Hữu pháp, Tự tướng, Sở biệt. 


ăên cơm Hậu trần (danh từ sau), Pháp, Sai biệt, Năng biệt. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


TÔN CÓ TÔN ү VÀ TÔN THÉ 


LTôn y gồm có 2 phần 
1. Tiền trần:Hữu pháp, Sở biệt và Tự tướng 


2. Hậu trần: Pháp, Năng biệt và Sai biỆt. 


П. Tôn thể. Cổ Nhơn minh (từ Ngài Trần Na về trước) lấy Tiền trần làm Tôn y, 
Hậu trân làm 


Tôn thé. 


Tân Nhơ minh (từ Ngài Trần Na về sau) cho Tiền trần và Hậu trần là vất kiện để 
lập Tôn, 


nên đều là Tôn y. Hai vật kiện ду hợp chung lại thì gọi là Tôn thê. 


CHÍN LÓI VỀ ТО ТОМ 


Phàm lập Tôn phải tránh chín lỗi sau đây, thì cái Tôn ду mới đúng đắn, mới đủ tư 
cách để 


thành lập luận thuyết của mình, hoặc bác thuyết của người khác. Chín lỗi gồm có: 


1. Hiện lượng tương уі. Гар cái tôn, trái với cảm giác hiện tiên. Như hiện tiên ai 
cũng hiêu 


biết rằng: Mũi ngửi mùi, tai nghe tiếng v.v...Nay lại lập cái Tôn rằng: 


Tôn 


1. Tai tôi nghe mùi thơm 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


2. mắt tôi thây tiếng nói v.v... 


Vì nói như vậy là trái với sự hiệu biết hiện tại; vừa nói ra, người ta Шау mình nói 
sai rôi. 


Tôn đã sai thì làm sao lập được "Nhơn" và "Dy". 


2. Tỷ lượng tương уі. Lập cái Tôn га với sự "so sánh phân biệt". Theo sự so 
sánh hiệu biệt 


của người: Phàm là người, ai cũng phải chết, như các vị tiên nhân đã chêt. Và 
phàm vật gì có 


hình phải có hoại, cũng nhu bao nhiêu vật đã hoại trước. Nay lại lập Tôn rằng: 


Tôn 
1. Tôi sống hoài không chết. 


2. Cái nhà tôi không bao giờ hư. 


Lập Tôn như vậy là trái với sự "so sánh phân biệt" của người, nên có lỗi. 


3. Tự giáo tương уі. Lập cái Tôn, trái với giáo lý của mình tôn thờ. Nói rộng ra là 
trái với chủ 


nghĩa, đảng phái, gia đình, quốc gia hay một lý thuyết mà mình đương tôn trọng. 


Như trong Đạo Phật nói "Chúng sanh có quả báo luân hồi". Và nói "Có thế giới 
cực lạc ở 


phương Tây v.v...". chúng ta là Phật tử lại lập cái Tôn rằng: 


Tôn 


1. Chúng sanh không có luân hồi quả báo 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


2. không có nước cực lạc. 


Ngoại nhơn hỏi lại: "Ông nói như vây, thì mâu thuần với Tôn giáo của ông. Vậy 
ông nói 


đúng lý, hay Tôn giáo của ông đúng lý? Nếu Tôn giáo ông dạy đúng lý, thì lời nói 
ông sai, 


còn lời nói của ông đúng lý thì Tôn giáo của ông sai. Vậy ông nhìn nhận cái nào 
đúng?" 


Họ không cần bác mà mình cũng bị thua. 


4. Thế gian tương уі. Lập cái Tôn, trái với phong tục, tập quán và sự hiểu biết 
của thê gian. 


Thế gian có 2 hạng người: Có học thức và không học thức. 


Nêu đôi với người có học thức mà chúng ta lập cái Tôn như vây: 


Tôn 
1. Ông Thiên lôi đánh anh Xoài chết 


2. Binh ho lao không phải do vi trùng gây nên. 


Lập cái Tôn như thé, bị lỗi trái với thế gian, với những người có hoc thức (Khoa 
học). 


Vì khoa học (người có học thức) nói "binh ho lao do vi trùng gây nên", và không 
công nhận 


có ông Thiên lôi. Chúng ta nói như thế, sẽ bị họ chê là người không có học thức. 


Trái lại, nêu đôi với thê gian người vô học, mà chúng ta lập cái Tôn như vây, cũng 
bị lỗi 


thế gian tương vi. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tôn 
1. Không có ông Thần ban phước giáng hoạ. 


2. Binh ho lao phát sinh do vi trùng. 


Bởi thế người thế gian vô học, họ tin có ông Thần ban phước giáng hoạ và họ 
không Б1ё vi trùng. 


Mặt dù chúng ta nói phải, nhưng thiếu những lời lẽ khôn khéo ngăn đón, nên họ 
không công nhận. 


Bởi họ không công nhận, nên lời nói sau của mình không giá trị, vì thê nên mới bị 
lỗi 


"Thế gian tương уі". 


5. Tự ngữ tương уі. Lập cái Tôn mà lời nói sau của mình, tự mâu thuân với lời 
nói trước 


của mình. Như lập: 


Tôn 
1. Vật này bao nhiêu mà rẽ vậy? 


2. Ông này mù mà cái chi cũng thấy hết. 


Đã không biết giá là bao nhêu, tại sao biết rẽ? Đã là mù thì tại sao cái chi cũng 
thấy. 


Lời nói của mình tự mâu thuẫn với lời nói của mình. Chính mình cũng thấy sai, thì 
al 


công nhận là phải. 


6. Năng biệt bất cực thành. Lập cái Tôn mà "danh từ sau" bên đối phương không 
công nhận. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Như đối với Pht học hay khoa học mà lập cái Tôn như vầy: 


Tôn 
1. Thế giới này (danh từ trước) do Thần Tạo vật (danh từ sau) sanh. 


2. Anh Ôi (danh từ trước) bị Thiên lôi (danh từ sau) đánh. 


Phật học và khoa học đồng nhận Thế giới và anh Ói; nhưng không bao giờ nhận 
có 


"Thần Tạo vật" và "Thiên lôi". Bởi đối phương không công nhận nên bị lỗi "bất 
thành". 


7. Sở biệt bất cuc thành. Тар cái Tôn mà "danh từ trước" bên đối phương không 
công nhận. 


Như đối với Phật học và khoa học, lập như vầy: 


Tôn 
1. Thần Tạo vật (danh từ trước) sanh ra loài người. 


2. Thái cực (danh từ trước) sanh ra vạn vật. 


Loài người và vạn vật là hai danh từ sau, thì cả Phật học và khoa học đêu nhhận 
có: còn 


Thần Tạo vật và Thái cực là hai danh từ trước, thì Phật học cũng như khọc học 
đêu không công nhận, nên bị 101 "bât thành". 


8. câu bất cực thành. Lập cái Tôn mà "danh từ trước" và "danh từ sau", bên đối 
phương 


đều không nhìn nhận. Như đối với khoa học mà lập như vầy: 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Tôn 
1. Cốc thần, Thái cực tức là chơn như 


2. Thần Tạo vật chính là Thái cực. 


Bên khoa học không nhìn nhận danh từ trước là "Cốc thần, Thái cực hay Thần 
Tạo vật” và cũng 


không nhìn nhận danh từ sau là "Chơn như hay Thái cực". Phàm lập luận mà bên 
đôi phương 


không hiểu, hoặc hiểu mà không nhìn nhận, thì không thé lý luận được nữ. Nên bị 
lỗi "bất thành". 


Tóm lại, ba lỗi bất thành này (Năng biệt, Sở biệt và Câu bất thành) bên đối 
phương không hiểu, 


hoặc hiêu mà không công nhận. Bởi hai nguyên nhơn: 


1. Lập không đúng. 


2. Lập đúng mà thiếu lời khôn khéo giản biệt, nên bị lỗi ấy. 


9. Tương phù cực thành. Lập cái Tôn mà trùng ý kiến với bên đối phương. Như 
lập: 


Tôn 
1. Cơm ăn no bụng. 


2. Nước uống đã khác. 


Phàm cĩa nhau là vì hai bêb ý kiến không đồng. Nếu bên khách đã nhìn nhận như 
mình, mà mình 


còn lập thêm схаі tôn ra nữa thì vô ích, nên bị lỗi "tương phù" (trùng điệp). 
р 5р g điệp 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Trong 9 lỗi về Tôn, tứ 1 đến 5 là thuộc về lỗi "tuomng vi"; từ 6 đến 8 là thuộc về 
101 "Bât thành". 


Lỗi thứ 9 vì lập trùng điệp, nên không có hiệu quả. 9 lỗi về tợ Tôn, giải thích đã 
rôi, bây giò sẽ nói 14 101 vê tg Nhơn. 


PHỤ BÀI HỌC ÔN 


(ÔN LAI 9 LÔI VÈ ТО TÔN) 


Quý vị nên xét kỹ, những câu sau này, đối với 9 lỗi trong tợ Tôn, thuộc về lỗi gì? 


— 


. Mẹ tôi không có chồng. 


2. Không có Trời Đất Quỷ Thần. 


3. Không Nhơn quả, Luân hồi. 


4. Không Thiên đường và Dia ngục. 


5. Trời sanh muôn loại. 


6. Trời không luân hồi. 


7. Minh sơ sanh Thần ngã. 


8. Vò vò bắt sâu làm con của nó. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


9. Tai nghe mùi thơm. 


10. Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi. 


11. Tôi trường sanh bắt tử. 


12. Vật này bao nhiêu mà rẻ vậy. 


13. Ông mù này, cái chi cũng thấy. 


14. Ngựa đua dưới nước, tàu chạy trên bờ. 


B. NHƠN 


Nhơn là nguyên nhơn hay lý do. Phàm một sự vật hay câu nói gì, cũng đều có 
nguyên nhơn 


hay lý do cả. 
Như nói 
Tôn : Tôi muôn ăn cơm. 


Nhơn: Vì tôi đói bụng vậy (lý do). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phàm cái "Nhơn" nào đủ cả ba tánh chât sau đây, mới đúng dàn. Trái lại, nêu thiêu 
một, 


thiếu hai, hoặc thiếu ba, thì cái Nhơn ấy có lỗi. 14 lỗi về Nhơn sau này, 


cũng bởi thiếu một, hai hoặc ba tánh chất sau đây. Vậy quý vị nên nhớ kỹ ba tánh 
chât của Nhơn. 


1. Biến thị Tôn pháp tánh. _ Nghĩa là: Cái Nhơn phải bao trùm cả Tôn (tánh chất 
thứ nhứt). 


Biêu Như Tôn : Tôi muôn ăn cơm. 


lập Nhơn: Vì tôi đói bụng vậy. 


Cái Nhơn "Vi tôi đói bụng" này, nó trùm được danh từ trước của Tôn là "Tôi 
muôn”; 


và cũng trùm được danh từ sau của Tôn là "Ăn cơm". 


Nhơn trùm cả Tôn 


Nghĩa là: Vì tôi đói bụng, nên "tôi muôn”; và vì tôi đói bụng, nên "tôi ăn com". 


2. Đồng phâm định hữu tánh. Nghĩa là cái Nhơn quyết định phải hoàn toàn hoặc 
ít nhứt là phải 


có một phần liên quan với Đồng dụ. Nó phải là đồng một tánh chất như Đồng dụ 
(tánh chât 


thứ hai của Nhơn). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


BIEU Tôn: Tôi muôn ăn cơm 


Như Nhơn: Vì đói bụng vậy 


lập Đồng dụ: Như anh A (đói bụng 


và muôn ăn cơm) 


"Như anh A " là đồng dụ. Nghĩa là anh A cũng "vì đói bụng" (Nhơn) nên "muốn 
ăn com" (Tôn). 


Nhơn trùm cả Tôn và liên quan 


Với Đồng dụ 


Cái Nhơn "vì đói bụng" này, hoàn toàn liên quan với Tôn và Đồng dụ (thí dụ 
thuận). 


3. Dị phẩm biến vô tánh. cái "Nhơn" này đối với Dị dụ (thí dụ về bè trái) phải 
hoàn toàn 


không liên quan; nghĩa là tánh chất của Nhơn, phải hoàn toàn không có trong Dị 
dụ mới được 


(tánh chất thứ ba của Nhơn). 


BIÉU 


Tôn: Tôi muôn ăn com 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Như Nhơn: Vì đói bụng vậy 
lập Đồng dụ: Như anh A (đói bụng, muốn ăn) 


Di dụ: Như anh B (no bụng 


không muôn ăn) 


Cái Nhơn "vì đói bụng” này, đôi với DỊ dụ hoàn toàn không có liên quan; nghĩa là: 


anh B (Dị dụ) đã no bụng (trái với Nhơn: đói bụng), nên không muốn ăn (trái với 
Tôn: muôn ăn). 


Nhơn này trùm cả Tôn và 
Đồng dụ, còn Dị dụ thì 
không liên quan đến Tôn và Nhơn. 


14 LÕI VỀ NHƠN 


phàm lập cái "Nhơn", phải tránh 14 lỗi sau này, thì cái "Nhơn" ấy mới hoàn toàn 
đúng dàn, 


chia làm 3 loại: 


1. BỒN LÕI ВАТ THÀNH: 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1. Lưỡng câu bắt thành. Lập cai Nhơn mà cả chủ và khách đều không nhìn nhận. 


Như lập Tôn: con răn Hô mây chạy mau 


Nhơn: Vì nó có chân vậy (nguyên nhơn) 


Cả chủ và khách đêu không nhìn nhận "răn hô có chân". Nay lại lập cái Nhơn "vì 
có chân", 


nên cái Nhơn này chẳng thành. 


2. Tuy nhứt bất thành. _ Phàm lập cái Nhơn, phải chủ và khách hai bên đều công 
nhận, ít nhứt 


là một bên khách phải có công nhận, thì cái nhơn ấy mới thành. Nay cái Nhơn này 
bên khách 


không công nhận nên bị lỗi "Tuy nhứt bát thành". Như đối với nhà Khoa học mà 
lập như vây: 


Như lập Tôn: Vò vò không sanh con (t rứng) 


Nhơn: Vì nó bắt sâu làm con vậy. 


Theo Khoa học nói con Vò vò đẻ trứng trong tô, rôi bắt sâu nhét vào làm môi, đê 
cho 


con nó khi nở ra có môi ăn. Nay lập cái Nhơn "Баѓ sâu làm con" thì bên khách 
(Khoa học) 


không công nhận, nên bị lỗi. 


3. Dự dự bất thành. cái Nhơn dụ dự chăng nhứt định, nên không thành. Như ở xa 
thây mù mù, 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


không rõ đó là sương mù hay khói mù, lại lập như уйу: 


Như lập Tôn:Chỗ kia có lữa 


Nhơn: Vì có mù (mây mù) 


Bởi cái Nhơn này có thê lập được cả hai Tôn, vừa "có lữa" và vừa "không có lữa", 


dụ dự không nhứt định, nên bị lỗi "bất thành". 


4. Sở y bất thành. Chỗ у cứ của mình, bên khách không công nhận. Như tín đồ 
Nhứt 


thần giáo đối với khoa học hoặc Phật giáo mà lập như vầy: 


Như lập Tôn: Thần sanh ra mọi vật 


Nhơn: Vì trong kinh của Đạo tôi nói vậy. 


Phải là tín đồ của Tôn giáo họ, mới nhìn nhận kinh của Đạo họ là đúng. Còn đối 


với khoa học hay Phật giáo, không nhìn nhận kinh sách của họ, mà y cứ nơi kinh 
sách 


đó để lập luận với người ngoài Đạo mình, nên bị lỗi "sở y ất thành". 


Một tỷ dụ thứ hai: Theo trong Nhơn minh có lập cái lượng như уду: 


Như lập Tôn: Hư không thật có 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Nhơn: Vì muôn vật đều y hư không vậy. 


Phái "vô không luận", họ chăng công nhận "thật có hư không". Nếu với phái này, 
mà lập cái 


Nhơn như vậy thì bị lỗi "sởy bất thành". 


Bồn lỗi "bất thành" đã nói ròi, bây giờ sẽ nói đến sáu lỗi "bất định" 


П. SÁU LÓI ВАТ ĐỊNH: 


1. Cọng bất định. cái Nhơn này liên quan cả Đồng dụ và Di dụ, nên bị lỗi "không 
nhứt định" 


BIÉU 


Tôn: Anh A đau 


Nhơn: Vì ăn xoài sông 


Như Đồng dụ: Như anh B 


Lập (ăn xoài sông và đau) 


DỊ dụ: Như anh D 


(ăn xoài sống, không đau) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nêu nói anh A "vì ăn xoài sông" mà đau như anh B, thì tại sao anh D cũng "ăn 
xoài sông" 


mà lại không đau? Bởi thế nên người ta có thê lập cái Tôn ngược lại rằng: 


Tôn: Anh D không đau 


Nhơn: vì ăn xoài sông 


Như lập Đồng dụ: Như anh D (ăn xoài sống và không đau) 


Dị dụ: Như anh A (ăn xoài sống, đau) 


người ta có thê nói răng: Vậy thì "vì ăn хоад sông" mà bị đau như anh А, hay "vì 
ăn xoải sông" 


mà không đau như anh D? 


Bởi lập cái Nhơn bắt định như vậy nên có lỗi. 


2. Bất cong bát định. Саі nhon này không có liên quan với Đồng dụ. 


BIÉU 


Tôn: Tiếng là thường còn 


Nhơn: vì tai nghe vậy 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Như Đồng dụ: Như hư không 


Lập (tai không nghe) 


Di dụ: Như cỏ cây (tai không nghe). 


Cái Nhơn "vì tai nghe" này, đôi với "Đông dụ" và DỊ dụ đêu không có liên quan 
chút nào cả, 


nên cũng bị lỗi "bất định". Bởi cái nhơn này người ta có thể lập ngược lại như 
уду: 


Tôn : Tiếng là vô thường 


Như Nhơn : Vì tai nghe vậy 


lập Đồng dụ: Như cỏ cây (vô thường) 


DỊ dụ : Như hư không (thường còn) 


Vậy, "vì tai nghe" mà tiếng nói thường còn như hư không? Hay "vì tai nghe" mà 
tiêng nói 


vô thường như cỏ cây? Bởi thế nên cái Nhơn này bị lỗi "bất định". 


3. Đồng phẩm nhứt phần chuyền, Dị phẩm biến chuyền bát định: 


BIÉU 


Tôn : Chỗ kia có khói Nhơn: Vì có lửa vậy 


Như Như lửa rượu alcool 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đồng dụ: (có lửa, không khói) 
Lập Như lửa ở nhà bếp 


(có lửa, có khói) 


Dị dụ: Như lửa ở nhà bếp 
(có lửa, có khói). 


Nêu cái Nhơn "vì có lửa", dụ như lửa ở nhà бёр, thì Tôn này có "khói"; còn "vì có 
lửa", 


dụ như lửa rượu, thì cái Tôn này "không khói". Vì cái Nhơn này, đôi với Tôn "có 
khói" hay 


"không khói" đều không nhứt định, nên cái Nhơn này có lỗi bất định. Bởi người ta 
có thể 


lập ngược lại như vầy: 


Tôn : Chỗ kia không khói 


Như Nhơn : Vì có lửa vậy 


lập Đồng dụ: Như lửa Alcool (có lửa, không khói) 


Dị dụ : Như lửa ở nhà bếp (có lửa, có khói) 


4. Dị phẩm nhứt phần chuyền, Đồng phẩm biến chuyền bát định: 


cái Nhơn này đôi với DỊ dụ, có dính Пи một phân, còn đôi với Đồng dụ thì phải 
hoàn toàn 


dính líu, nên cái Nhơn này cũng bị lỗi "bất định". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


BIÊU Tôn : Con khi leo cây giỏi 


Nhơn: Vì có hai tay. 


Như Đồng dụ: Như con 


Dị dụ _ Như con bò (không tay, không biết leo) 


_ Như con rån (không tay, leo cây giỏi). 


Phàm Đồng dụ thì phải hoàn toàn liên quan cả Tôn và Nhơn; còn DỊ dụ thì hoàn 
toàn không 


dính líu gì đến Tôn và Nhơn, như thế mới đúng. 


Nay cái Nhơn này, đối với Dị dụ bị dính líu hết mốt phần. Bởi thế cái tánh chất 
thứ ba của 


Nhơn là "Dị phẩm biến vô tánh", nên bị lỗi; vì khách có thê hỏi lại rằng: "Vì 
không tay, 


nên leo cây giỏi như con гап"; hay vì không tay, nê "chăng biệt lao cây như con 
bò?". 


Bởi thế nên cái Nhơn này bị lỗi "bất định". 


5. Câu phẩm nhứt phần chuyền bắt định: 


Cái Nhơn này, đối với Đồng dụ và Dị dụ đều chỉ có dính líu một phần, nên cũng 
bị 101 "bât định". 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


BIÉU 


Tôn: Tiéng vô throng 


Nhon: Vì måt không tháy 


Như tánh giận, buôn v.v... 


(mắt không thấy và vô thường) 


Như Đồng dụ Như ruộng, nhà v.v... (mắt thấy 


lập Và cũng vô thường) 


Như Hư không 


(thường, mắt trông ћау) 


Dị dụ Như Giác tánh (thường, mắt không thấy) 


Cái thí dụ thứ hai: 


Tôn: Người ta ai cũng phải chết 


Nhơn: Vì vật hữu tình vậy 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đồng Như cầm thú (hữu hình dụ có chết) 


dụ Như nước biến (hữu hình, không chết) 


Như lập 


Dị dụ Như hư không (vô hình không chết) 


Như tượng gỗ (hữu hình không chết) 


Nêu cái Nhơn "vì hữu hình" này, mà dụ như cân thú, thì cái Tôn nàu có chết”, còn 
cái Nhơn 


"vi hữu hình" mà thí dụ như nước, thì cái Tôn này "không chết". 


Phàm Dị dụ là dụ bề trái của Tôn và Nhơn, nên phải dùng những vật "không 
chết". 


trái với Tôn) và "vô hình" (trái với Nhơn) để làm thí dụ. Nay cái Dị dụ này chỉ 
_ Nay y 
trái 


với Nhơn được phân nữa. Vì ngoại nhơn có thể hỏi lại rằng: vậy "hư không, 
không chêt" 


vì vô hình vậy? Hay "tượng gỗ không chết "vì hữu hình vậy? Bởi hữu hình (tượng 
gó) 


vô hình (hư không) đều không chết, nên cái Nhơn này bị lỗi "bất dinh". 


6. Tương vi quyết định bát định: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Chủ và khách lập lượng trái nhau; song cả hai đều không có lỗi, và đều quyết định 
thành lập được. 


Nhưng không bên nào phá dược bên nào. 


Tôn : Sóng thường còn 


Nhơn: Vì sóng tức là nước 


Khách lập Đồng dụ : Như điện. 


Tôn : Sóng là vô thường 


Chủ phá Nhơn : Vì chuyên động được 


Đồng dụ : Như gió. 


Hai cái lượng này rất mâu thuần nhau, song đều quyết định thành lập được. Bên 
khách vân 


công nhận "sóng có chuyên động", bên chủ cũng nhận "sóng tức là nước". Nhưng 
không bên 


nào phá được bên nào, nên Nhơn này bị lỗi "bất định". Đây cũng là vì thiếu lời lẽ 
khôn khéo, 


để làm cho "người ta phục mình. Thưở xưa có người nói: Ai lập trước thì hơn". 
gu p gu p 


Phải lập Tôn : Sóng không thường còn 


Nhơn : Vì nó là nước bị gió động 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


như уйу Đồng dụ: Cũng như gió. 


6 lỗi "Bất định" đã giải thích rồi, bây giờ sẽ nói đến 4 lỗi tương vi. 


II. BỒN LÓI TƯƠNG VI 


1. Pháp tự tướng tương уі. Cái Nhơn trái (mâu thuân) với tự tướng (lời nói trắng) 


của danh từ sau 


Tôn: Gió thường còn 


Như lập Nhơn : Vì có động vậy 


Đồng dụ : Như hư không 


Di dụ : Như sóng. 


Đã có động thì làm sao lại thường còn; nên cái Nhơn "có động" này, rât trái với 
tiêng 


"thường còn" là lời nói trăng vê danh từ sau của Tôn. 


2. Pháp sai biệt tương vi Nhơn._ Cái Nhơn trái (mâu thuần) với ý hứa (án ý) của 
danh từ sau 


Tôn: Loài người quyết định có tạo ra 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Như lập (ý hứa là một vị thần). 


Nhơn : Vì có trí khôn và mắt, tai v.v... 


Đồng dụ : Như con do cha mẹ sanh ra 


trong cái Tôn này, vê chữ "quyết định có người tạo ra "là do người lập Tôn, ân ý 
của họ 


muôn nói: Người tạo ây là một vị Thân. Và ân ý của họ cho vị Thân ây có ba đức 
tánh sau này: 


1. Toàn trí toàn năng, 2. Thường còn, 3. Độc tôn. 


Nhưng cái Nhơn này nó lại trái ngược (mâu thuần) với ân ý của họ: 


1. Nêu vị thân ây tạo ra loài người có trí khôn và mắt tai v.v...như cha mẹ sanh 
соп; 


vậy cha mẹ "không toàn trí toàn năng", 

vì sanh ra có những đứa con поб nghịch với cha mẹ, thì vị thần ấy cũng 

"không toàn trí toàn năng” vì tạo ra loài người 

mà có những kẻ oán trách lại vị Thần ấy, và giữa loài người, không biết bao nhiêu 


những điều bất bình đăng. 


2. Cha mẹ sanh ra con, đến khi già phải chết "không phải thường còn"; vậy vị 
Thân ây đã 


sanh ra loài người, thì vị thần áy cũng phải chết, "không thường còn". 


3. Cha mẹ sanh ra con, tất nhiên phải có ông, bà sanh lại cha mẹ, nên cha mẹ 
không phải 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


"độc tôn". Vậy thì vị Thần ấy đã tạo ra loài người, thì vị thần ấy cũng phải có một 
vị thần 


lớn hơn sanh ra, nên vi thân ау cũng không "độc tôn". 


Bởi thé nên cái Nhơn này bị lỗi mâu thuân với ý hứa (ап ý) của danh từ sau là 
"người tạo ra”. 


3. Hữu pháp tự tưởng tương vi Nhơn._ cái Nhơn mâu thuân với lời nói trắng (tự 
tướng) 


về danh từ trước của Tôn 


Tôn : Phải có một ông Vô hình, tạo ra Vũ trụ 


Như lập Nhơn :Vĩ Vũ trụ có trật tự ау 


Đồng dụ: Như ông Kiến trúc sư làm nhà. 


Cái Nhơn "Vì vũ trụ có trật tự" này, rất trái ngược với danh từ trước của Tôn là 
"Ông Vô hình". Đã Vô hình thì 


làm sao tạo ra Vũ trụ là vật hữu hình và có trật tự được? Phải vật hữu hình mới tạo 
ra 


vật hữu hình. Như ông 


kiên trúc sư, vì hữu hình mới tạo ra cái nhà hữu hình được. 


4. Hữu pháp sai biệt tương vi nhon. Cái Nhơn trái ngược với ý hứa (ấn ý) về 
danh từ 


trước của Tôn. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tôn : Phải có một đâng sanh ra vũ trụ 


Như lập Nhơn : Vì vũ trụ có thứ tự vậy. 


Đồng dụ:Như ông thợ làm nhà. 


Người lập lượng này, nếu nói trắng ra "Có một ông thần", thì sợ bên đối phương 
không 


công nhận, mà phải bị lỗi 


"Sở biệt bât thành", nên họ chỉ nói một cách hôn hàm là "Có một Đâng”.song ân ý 
của họ 


muôn nói 


"Đẳng ấy là một vị thần"; và họ cho vị Thần này có 3 đức tánh: 1. Thường còn, 2. 
Cao cả, 


3. Sanh vạn vật. 


Nhưng Đắng ấy đã sanh ra ợ?c van vật, thì Đẳng ấy tất nhiên cũng phải bị người 
khác 


lớn hơn sanh ra và chết; không phải cao cả và thườnhg còn. Cũng như ông thợ làm 
nhà. 


Vì cái Nhơn này, trái ngược với ân ý của danh từ trước, nên bị lỗi "tương vị". 


Ngoại nhơn có thê lập lượng bác lại rằng: 


Tôn: Đắng ấy phải bị người khác sanh ra và phải chết. 


Như lập Nhơn : Vì Đắng ấy sanh ra vũ trụ vậy. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đồng dụ: Như ông thợ làm nhà. 


14 lỗi về Tợ Nhơn, chúng tôi đã giải thích rồi, sau đây sẽ nói 10 lỗi về Tợ dụ. 


PHỤ BÀI ÔN HỌC 


(ÔN LẠI 14 LÕI VẺ TỢ NHƠN) 


Quí vị nên xét kỹ các lượng sau này, rôi chỉ ra: lỗi của Tôn, lỗi của Nhơn, và nói 
тб tại sao 


Lượng thứ 1 
Tôn: Nhơn loại quyết định có người tạo 
Nhơn : Vì có trí khôn và đủ cả mắt, tai v.v... 


Đồng dụ : Như con, phài có cha mẹ sanh ra. 


Lượng thứ II 

Tôn: Gió thường còn 
Nhơn: Vì có động vậy 
Đồng dụ : Như hư không 


Di dụ: Như sóng 


Lượng thứ Ш 
Tôn: Phải có một Đắng sanh ra vũ trụ 
Nhơn : Vì vũ trụ có trật tự vậy 


Đồng dụ : Như ông Kiến trúc sư làm nhà 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Lượng thứ IV 
Tôn: Phải có một ông vô hình tạo ra vũ trụ 
Nhơn : Vì vũ trụ có trật tự vậy 


Đồng dụ : Như ông thọ làm nhà. 


жжж 


С. DỤ 


Phàm lấy một vật gì mà bên đối phương đã biết và đã công nhận, để so sánh 
chúng minh 


với một vật khá mà bên đối phương kia chưa biết, hoặc chưa công nhận thì gọi là 
"Du". 


Thí dụ khi lập cái "Tôn thường còn", thì phải lẫy tất cả những vật "thường còn", 
làm Đông dụ; 


trái lại, phải lấy tất cả những vật "vô thường" làm Dị dụ. 


Về Tợ dụ có 10, chia làm 2 loại: 


1. ТО ĐÔNG DỤ CÓ 5: 


1. năng lập pháp bất thành, Phàm cái nhon là dé thành lập cái Tôn, nên cái Nhơn 
là 


"năng lập pháp” còn cái Tôn là "Sở lập pháp". Cái Du này trái ngược Nhơn, nên bị 
lỗi "bât thành" 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Như lập 
Tôn: Con ngựa hay chạy 
Nhơn: Vì có bốn vó 


Đồng dụ : Như con rắn hó ngựa 


Cái Dụ này hiệp với Tôn (chạy hay), ttrái với Nhơn (thiếu chân) 


2. Sở lập pháp bát thành. _ Nhơn là Năng lập mà Tôn là Sở lập (bị lập). Cái dụ này 
trái ngược 


với Tôn, nên cũng bị lỗi "bất thành". 


Như lập 
Tôn: Người ta không bay được. 
Nhơn: Vì thiếu hai cánh 


Đồng dụ : Như mây (không cánh, bay dược) 


Cái Du này hiệp với Nhơn (thiếu cánh) và trái ngược với Tôn và Nhơn. Bởi láy Dị 
dụ làm 


Đồng dụ, nên bị lỗi "bất thành". 


Như lập 

Tôn : Tiếng thường còn 

Nhơn: Vi tai nghe vậy 

Đồng dụ : Như bàn, ghé. 


H 


Bàn, ghê 
Nhơn. 


" 


vô thường" nên trái với Tôn, và "tai không nghe được", nên trái với 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


4. Vô hiệp. Cái Du này không có lời phối hiệp dé kết thúc lại cho dễ hiểu. 


Như lập 
Tôn : Người ta phải chết 
Nhơn: Vì có sanh vậy 


Đồng dụ : Như chim v.v... 


Đáng lẽ phải nói lời phối hiệp đề kết thúc lài như vầy: "Người ta có sanh (Nhơn) 
phải có chêt 


(Tôn). Phàm vật gì có sanh (Nhơn) phải có chết (Tôn), như chim v.v..."thời người 
ta mới 


dễ hiểu. Cái này chỉ nói tắt rằng "như chim": làm cho người ta không hiểu: Như 
chim có 


Rem 


hai cánh, hay là như chim có mỏ?nên bị 101 "vô hiệp”. 


5. Đảo hiệp. Lời thí dụ, kết thúc phối hiệp lại trái ngược. Phàm kết thúc phối 
hiệp thì phải 


nói cái nhon trước rôi nói cái Tôn sau. 


Như lập 
Tôn : Người ta phải chết 
Nhơn : Vì có sanh vậy 


Đồng dụ : Phàm vật gì có sanh (Nhơn) thì phải có chết (Tôn)như chim v.v... 


Nay kết thúc lại trái ngược, nghĩa là: Phối hiệp Tôn trước rồi nhơn sau. 


Như lập 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tôn : Người ta phải chết 
Nhơn : Vì có sanh vậy 


Đồng dụ : Phàm có chết (Tôn) phải có sanh (Nhơn) như chim v.v... 


Bởi vì nói "có sanh phải có chêt" thì ai cũng thây; còn nói "có chêt phải có sanh", 
người ta 


khó nhận. 


IL TỌ DỊ DỤ CÓ 5: 


Phàm Dị dụ là dụ bề trái của Tôn và Nhơn, neón phải hoàn toàn trái ngược với 
Tôn và Nhơn. 


1. Sở lập pháp bất khiến. Cái Dị dụ này không trái với Tôn 


Như lập 

Tôn : Tiếng nói thường còn 
Nhơn : Vì vô hình vậy 
Đồng dụ : Như hư không 


Dị dụ: như vi trần (vi trần hữu hình và thường còn) 


vi trân có hình chât màlại thường còn. Nêu lây мі trân làm DỊ dụ, thì chỉ trái với 


Nhơn (vô hình) mà không trái với Tôn (thường) nên bị lỗi. 


2. Năng lập pháp bất кёп. cái Dị dụ này không trái với Nhơn 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Như lập 

Tôn : Tiếng nói thường còn 
Nhơn : Vì vô hình vậy 
Đồng dụ : Như hư không 


Di dụ: như điện chớp (vô hình, không thường). 


Гау điện chớp làm DỊ dụ, thì chỉ trái với "Tôn thường còn", mà không trái với 


"Nhơn vô hình", nên bị lỗi. 


3. Câu bất khiển, cái Dị dụ không trái với Tôn và Nhơn. Lỗi này vì lấy Đồng dụ 
làm DỊ dụ. 


Như lập 

Tôn : Người phải chết 
Nhơn: Vì có sanh vậy 
Đồng dụ : Như cỏ cây 


DỊ dụ: như loài vật 


Phàm DỊ dụ là phải trái với Tôn và Nhơn. Nay dùng cái DỊ dụ này không trái với 
Tôn và 


Nhơn nên bị lỗi. 


4. Bất ly. Dị dụ không có lời kết thúc dê ly biệt Tôn và Nhơn 


Như lập 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tôn : Tiếng nói thường còn 
Nhơn : Vì không hình chất 
Đồng dụ : Những gì vô hình đều thường còn, như hư không 


DỊ dụ: như bàn ghé 


Về Dị dụ, đáng lẽ cũng phải có lời phối hiệp kết thúc để ly biệt Tôn và Nhơn như 
vậy: 


"Phàm những gì vô thường, thì đều có hình chất, như bàn ghế". Nay chỉ nói tắt 
răng: 


"Như bàn ghế" Làm cho người 


ta không hiểu: Như bàn ghế có bốn chân? Hay như bàn ghế có mặt? 


Phải lưu ý: Về Đồng dụ, nếu thiếu lời phối hiệp dé kết thúc, thì gọi là "Vô hiệp": 
còn bên Dị dụ, nếu thiếu lời phối hiệp 


để kết thúc, thì gọi là "bất ly". 


5. Đảo Ту. Lời kết thúc của Dị dụ, dé ly biệt Tôn và Nhơn, lại phối hiệp mốt cách 
trái ngược. 


Như lập 
Tôn : Tiếng thường còn 
Nhơn : Vì vô chất ngại 


Đồng dụ : Như hư không 


Dị dụ: những gi có chất ngại (Nhơn) đều vô thường (tôn) như bình, bàn v.v... 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phàm lời phối hiệp dé kết thúc của Dị dụ là phải nói Tôn trước rồi Nhơn sau, mới 
thuận. 


Như nói: "Những gì vô thường (Tôn) thì đều có chất ngại (Nhơn) như bình, bàn 
У.У... 


"Nay phối hiệp ngược lại Nhơn trước Tôn sau, nên Ы lỗi "Đảo ly". 


Lưu у: về Đồng dụ, khi kết thúc, phải nói Nhơn trước rồi nói Tôn sau. Nếu trái 
lại thì bị 101 


"Đảo hiệp". Về Dị dụ, khi kết thúc, phải nói Tôn trước rồi nói Nhơn sau. Nếu trái 
lại thì 61 lỗi 


"Đảo ly". 10 lỗi về Tợ Dụ đã giải thích rồi. 


KKK 


PHỤ BÀI HỌC ÔN 


Quý vị nên xét kỹ các lượng sau này: Tôn thuộc về lỗi gì? Nhơn thuộc về lỗi gì? 
Và Du thuộc уё lỗi gì? 


Lượng thứ I 


Tôn : Người ta phài chết 


Nhơn : Vì có sanh vậy 


Đồng dụ : Phàm có chết phải có sanh, như chim 


Dị dụ: Phàm không sanh thì không chết, như hư không 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Lượng thứ II 


Tôn : Tiêng nói thường còn 


Nhơn : Vì vô hình vậy 


Đồng dụ : Như hư không 


Dị dụ: như vi trần 


Lượng thứ Ш 


Tôn : Tiêng nói thường còn 


Nhơn : Vì tai nghe vậy 


Đồng dụ : Như hư không 


DỊ dụ: như điện chớp 


Lượng thứ IV 


Tôn : Người ta phải chết 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nhơn : Vì có sanh vậy 


Đồng dụ : Như cỏ cây 


Di dụ: như loài vật. Hoặc lập nhiều lượng khác 


LỢI ÍCH HỌC NHƠN MINH LUẬN 


Trong các Kinh điển Đại thừa, phần nhiễu Phật dạy các đệ tử phải biết Ngũ minh 
(1. Nội minh, 2. Nhơn minh, v.v...) thời việc hoá đạo mới được nhiêu lợi ích. 
Trong Ngũ minh, Nhơn minh là một. 


Nhờ biết Nhơn minh nên lời nói ít lỗi, luận lý vững vàng, có thê thuyết phục được 
các tà thuyêt đem về chánh đạo. 


Nhờ biết Nhơnminh, mới học nổi được các bộ luận trong Phật giáo. Vì trong các 
bộ luận ây phân nhiêu dùng nhơn minh đê lập Chánh lý và phá các tà thuyết. 


Tóm lại, Nhơn minh là một môm Luận lý học, vừa lợi ích cho mình và lợi ích cho 
nguòi. 


Sa môn THÍCH THIÊN HOA 
Sửa lại và viết xong mùa thu năm Mậu tuất (1958) 


Chùa PHẬT QUANG (Trà Ôn) 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


KHOÁ X - XI 
LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 


DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
--- 000 --- 


MỤC LỤC 


01-Nhơn duyên 


02- Tâm Chơn như (Chơn tâm) 





03- Tâm Sanh diệt (Thức A lại da) 
04-Nói về nghĩa "Giác" 

05-Nói về nghĩa "Bắt giác" 
06-Nói về nghĩa "Bất giác" Y 
tương tục và Y thức 

07-Nói về nghĩa "Bắt giác" Tâm 
nhiễm ó 

08-Nói về nghĩa "Bắt giác" Bốn 
món huân tập 

09-Nói về nghĩa "Bắt giác" Bốn 
món huân tập (Tiêp Theo) 


10-Nói về nghĩa "Bắt giác" Chơn 
như và vô minh, thi và chung 











11-Nói về nghĩa "Bắt giác" Ba đại 
nghĩa của tâm 





12-Đối Trị Các Chấp Sai Làm- 
Châp Ngã và Châp Pháp 





13-Ba Món Phát Tâm 


14-Ba Món Phát Tâm (Tiếp theo v 
hêt) 

15-Tín tâm, Tu Hành-Bốn món tín 
tâm và năm môn tu hành 

16-Tín tâm, Tu Hành-Các thứ ma 
chướng và mười điều lợi ích tu 
Thiên 








Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


THÔNG BẠCH 


Các loại sách của tôi phiên dịch hoặc sáng tác đều không giữ bản quyền. 
Song, Quí vị nào muốn ấn tống, xin theo bản sửa chữa cuôi cùng cua tôi. Nếu vị 


nào muốn sửa đổi nội dung hay hình thức hoặc in đễ phát hành (bán) đều đều 
phải được sự chấp thuận của tôi 


Sa môn THÍCH THIỆN HOA 


LỜI DỊCH GIÁ 


Chúng tôi tường không cần phải giới thiệu dài dòng, chắc độc giả cũng đã 
biết rằng bộ Luận "Đại thừa Khởi Tín"' là một trong số những bộ Luận có một 
nội dung hàm súc, sâu sắc nhứt và một li lý luận rốt ráo bén nhọn và tế nhị 
nhứt. Vì lẽ đó nên chúng tôi đã khó công rất nhiều, trong khi đem dịch Luận 
này. Lần đầu chúng tôi đã dịch hơn phân nữa bộ, nhưng vì thấy nhiều đoạn 
chưa được vừa ý, nên chúng tôi đã bỏ tắt cả, và dịch lại lần thứ hai. Tính tắt cả 
hai lần dịcu thuật, thời gian trên một năm (từ tháng 11 năm Canh Tý đến tháng 
12 năm Tân Sửu, tức là từ năm 1960 đến năm 1962). 


Bộ luận пау do Bồ Tát Mã Minh soan ra bằng chữ Phạn. Những nhà dịch 
giả có danh tiếng, đã dịch sanh chữ Hán. Chúng tôi сй cứ vào bản dịch bằng нап 
văn của Ngài Chơn аё Tam tạng Pháp sư, аё dịch sang chữ Việt. Về Phần chú 
giải, thì sau khi tham khảo nhiều bản khác nhau của các dịch giả Trung hoa, 
chúng tôi đã căn cứ một phần lớn vào bản trực giải của Ngài Đức Thanh, mà 
chúng tôi nhận thấy rõ ràng và gọn gàng hơn hét. 


Tuy thế, trong khi phiên dịch sang Việt ngữ, để cho ý luận được biểu lộ rõ 
ràng, gãy gọn và mạch văn thích hợp với cú pháp Việt Nam, nên có nhiều đoạn, 
chúng tôi chỉ dịch cho rõ ý, hoặc đảo ngược trước sau, hoặc thêm bớt một vài 
chữ. Mong quý độc giả thông cảm mà lượng thứ cho. 


Nói riêng về chương trình Phật học phổ thông, mà Ban Hoằng pháp Phật 
giáo Nam Việt đã chủ trương từ trước đến nay, thì bộ luận này thuộc về khóa 
thứ IX; nhưng sau khi phiên dịch và giảng dạy, chúng tôi nhận thấy, vì ý nghĩa 
thâm sâu của nó nên sắp vào khoá thứ X và XI, thì mới đúng trình độ, lợi ích cho 
độc giả và những vị theo học các lớp Phật học Phổ thông. 


kkk 
Thưa quý vị độc giả, 
"Lời của dịch giả”, đến đây có thể xem như đã chấm dứt. Nhưng chúng tôi 


xin phép quý vị, dé nói thêm lên đây lòng nguyện ước thiết tha của chúng tôi 
trước khi dừng bút: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Trong khi chúng tôi đang dịch thuật bộ Luận này, thì Bốn sư chúng tôi là 
Hoà thượng Thích Khánh Anh, nguyên Thượng Thủ Giáo hội Tăng già toàn 
quốc kiêm có Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Nam Việt, viên tịch. Trong nỗi niềm 
đau xót lớn lao trước một cái tang chung và riêng Ấy chúng tôi rất ngậm ngùi và 
nhớ tưởng lại hồng â ân của Bôn sư, người đã hướng dẫn và thúc айу chúng tôi 
trong công tác phiên dịch này. 


Vậy, hôm пау công việc dịch thuật đã xong xuôi, chúng tôi kính cần dâng 
công đức này hồi i hướng lên Giác linh Bốn sư chúng tôi sớm đăng Phật địa, ngõ 
hầu báo đáp hồng â ân pháp hóa trong muôn một. 


CHÙA PHƯỚC HẬU TRÀ ÔN 

Dịch xong ngày khởi công trùng tu chùa 
Phước Hậu 

(Ngày Phật thành đạo năm Tân Sửu, 

nhằm ngày 13/1/1962). 

Sa môn THÍCH THIỆN HOA. 


kkk 


LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 


BÀI KỆ QUY KÍNH TAM BẢO 


Chương thứ nhất : Phần Nhơn duyên 
Chương thứ hai : Phần Định danh nghĩa 
Chương thứ ba : Phần Giải thích 
Chương thứ tư : Phần Tín tâm, Tu hành. 
Chương thứ năm : Phần Lợi ích và khuyến tu 


BÀI KỆ HÔI HƯỚNG 


хх 


Chương thứ nhứt: PHÀN NHƠN DUYÊN 
Vì tám nhơn duyên nên Bồ Tát tạo ra Luận này. 
Chương thứ hai : PHÀN ĐỊNH DANH NGHĨA 
A. Pháp Đại thừa 


I. Tướng Chơn như 
П. Tướng Sanh diệt 


B. Nghĩa Đại thừa 


I. Thể chất lớn 
IL Hình tướng lớn 
IH. Diệu dụng lớn 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 
Chương thứ ba : РНАМ GIẢI THÍCH, Chia làm ba: 


A. Nói rõ nghĩa chánh (10 bài) 
B. Đôi trị các chap sai lâm (1 bài) 
C. Phân biệt hành tướng phát tâm đên Đạo (2 bài) 


А. NÓI VÈ NGHĨA CHÁNH, có 3phần 


1. Tâm Chơn như (Chơn tâm) 
II. Tâm Sanh diệt (Thức A lại da) 
Ш. Trở về Chon như. 


1. NÓI УЁ TÂM CHƠN NHƯ, có 2 nghĩa: 


1. Thật không (không có các pháp nhiễm ô) 
2. Thật có (có các công đức thanh tịnh) 


I.NÓI VË TÂM SANH DIỆT (THÚC А LAI DA), có 2 nghĩa: 


1. Nghĩa "Giác" (Chon) 
2. Nghĩa "Bắt giác" (mê: vọng) 
1. Nói về nghĩa "Giác", có 5 tên: 
а. Bản giác (tánh Phật saün có) 

b. Båt giác (mê:vô minh) 

c. Thỉ giác (mới giác ngộ) 

d. Phần giác (giác ngộ từng phần) 
e. Cứu cánh giác (giác ngộ rốt ráo) 
Thỉ giác có 4 lớp, từ Thô đến Tế: 
1. Giác ngộ niệm "Diệt" 
2.Giác ngộ niệm "рі" 

3. Giác ngộ niệm "Trụ" 

4. Giác ngộ niệm "Sanh" 
Bản giác có 2 tướng và 4 nghĩa: 
Hai tướng 
1. Tướng Trí tịnh 
2. Tướng nghiệp dụng bát tư nghị 


Bồn nghĩa 
1. Như thật không 
2. Nhơn huân tập 
3. Pháp xuất ly 
4. Duyên huân tập 


2. Nói về nghĩa "Bắt giác" (mê: vô minh) 
Phân làm 11 phần: 
a. Tam tế (ba tướng vi tế) 
b. Lục thô (sáu món Thô) 
с. Hai tướng (đồng và khác) 
d. Ý tương tục (có năm thứ) 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


e. Ý thức 
g. Tâm nhiễm ô (có 6 lớp) 
h. Tâm nhiễm ô và vô minh khác nhau thế nào? 
i. Ba tướng nhiễm ô sanh diệt 
k. Bốn món huân tập 
1. Chơn như và vô minh, thỉ và chung 
m. Ba đại nghĩa của tâm 
Nói về Tam tế 
1. Nghiệp tướng 
2. Chuyên tướng 
3. Hiện tướng 
Nói về Lục thô: 
1.Trí tướng 
2.Tương tục tướng 
3.Chấp thủ tướng 
4.Kế danh tự tướng 
5.Khởi nghiệp tướng 
6.Nghiệp hệ khó tướng 
Nói về 2 tướng. "Giác" và "Bát giác" đều có hai tướng 
1. Đồng (đồng thể) 
2. Khác (khác tướng) 
Nói về "Ý tương tục", có 5 tên: 
1. Nghiệp thức (nghiệp tướng) 
2. Chuyển thức (chuyển tướng) 
3. Hiện thức (hiện tướng) 
4. Trí thức (Trí tướng) 
5. Tương tục thức (tương tục tướng) 
Nói về "Ý thức" có 3 tên: 
1. Ý thức 
2. Phân ly thức 
3. Phân biệt sự thức 
Nói về "tâm nhiễm ô", có 6 lớp: 
1. Nhiễm ô chấp trước (chấp thủ tướng và Kế danh 
tự tướng) 
2. Nhiễm ô bắt đoạn (Tương tục tướng) 
3. Nhiễm ô phân biệt (Trí tướng) 
4. Nhiễm ô cảnh sắc (Hiện tướng) 
5. Nhiễm ô năng phân biệt (Kiến tướng) 
6. Nhiễm ô về nghiệp (Nghiệp tướng) 

Nói về tâm nhiễm б và Vô minh khác nhau: 
Tâm nhiễm ô là phiền não, chướng, làm chướng ngại căn bản trí. 
Vô minh là sở tri chướng, làm chướng ngại sai biệt trí 
Nói về 3 tướng nhiễm ô sanh diệt: 

1. Tướng sanh diệt thô 
2. Tướng sanh diệt vừa 
3. Tướng sanh diệt vi tế 


Nói về 4 món huân tập: 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


1. Chơn như huân tập 
2. Vô minh huân tập 
3. Nghiệp thức huân tập 
4. Cảnh giới hư vọng huân tập 
Nói về cảnh giới hư vọng (sáu trần) huân tập: 
Cảnh giới huân tập làm tăng trưởng vọng niệm 
Cảnh giới huân tập làm tăng trưởng chấp thủ 


Nói về vọng tâm (Nghiệp thức) huân tập: 
Vọng tâm huân tập lại cắn bản vô minh 
Vọng tâm huân tập chỉ mat vô minh 


Nói về vô minh huân tập: 
Căn bản vô minh huân tập vào chơn như 
Chi mat vô minh huân tập vào vọng tâm 


Nói về chơn như huân tập: 
Thể tướng chơn như huân tập 
Diệu dụng chơn như huân tập 
Lại chia hai phần nữa: 
Chưa chứng nhập chơn như 
Đã chứng nhập chơn như, được hai trí 
Căn bản trí (vô phân biệt trí) 
Hậu đắc trí (sai biệt trí) 


Nói về Chon như và vô minh, thi và chung: 
Chơn như vô thỉ vô chung 
Vô minh vô thi hữu chung 

Nói về ba đại nghĩa của tâm: 
Thể rộng lớn của Tâm: Tâm bình đẳng không vọng 
Tướng rộng lớ của Tâm: Đủ hằng sa công đức 
Dụng rộng lớn của Tâm: Báo thân, Ứng thân và Y báo trang 
_ nghiêm 
(đã hết nghĩa Bắt giác) 

HI. TRỚ VË CHƠN NHƯ: 

Không khởi vọng niệm thì trở về Chơn như. 

(Hết phần thứ nhứt (Nói rõ nghĩa chánh) trong chương thứ ba (Phần Giải thích) 
của Luận này). 


В. БОТ ТЕТ CÁC CHAP SAI LÀM 
І. СНАР NGÃ, CÓ 5 THỨ: 
1. Chấp hư không là chơn tánh của Như Lai. 

2. Chấp Chơn như hay Niết bàn không có chỉ hết. 
3. Chấp Như Lai tạng có các hình tướng sai khác. 

4. Chấp Như Lai tạng có đủ các pháp nhiễm ô. 

5. Chấp chúng sanh có thỉ, chư Phật có chung. 

П. CHÁP PHÁP: 
Chấp thật có vũ trụ và vạn hữu 
С. PHÂN BIỆT HÀNH TƯỚNG PHÁT TÂM РЕМ ĐẠO. _ Ba món phát tâm: 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


I. Tin hoàn toàn mà phát tâm. 
II. Hiệu biêt và làm mà phát tâm. 
Ш. Chứng nhập chơn như mà phát tâm. 


I. NÓI VẺ TÍN HOÀN TOÀN MÀ PHÁT TÂM: 
1. Ba món Tâm trong Tín vị: 
a. Trực tâm 
b. Thâm tâm 
c. Đại bi tâm 
2. Bốn món phương tiện: 
a. Phương tiện căn bản 
b. Phương tiện ngăn ngừa các việc tội ác. 
c. Phương tiện làm phát sanh các việc lành 
d. Phương tiện Đại nguyện và Bình đẳng. 
3. Tám tướng thành Đạo: 
a.Giáng sanh 
b.Nhập thai 
c.Ở trong thai 
d.Sanh ra 
đ. Xuất gia 
e. Thành đạo 
g. Thuyép pháp 
h. Nhàp Niét bàn. 
IL NÓI VË HIỂU BIẾT VÀ LÀM MÀ PHÁT TÂM: 
1. Bồ Tát biết tự tánh mình không có lục tệ: 
a)Không tham lam 
b)Không nhiễm ô 
c)Không sân hận 
d)Không giải đãi 
đ)Không tán loạn 
e)Không sỉ mê 
2. Bồ Tát tu lục độ 
a)Bồ thí 
b)Trì giới 
c)Nhẫn nhục 
d)Tinh tấn 
đ) Thiền định 
e) Trí huệ 
Ш. NÓI VỀ CHỨNG NHẬP CHƠN NHƯ MÀ PHÁT TÂM: 
Bồ Tát khi nhập chơn như, rồi khởi dụng độ sanh: 
1. Chơn tâm tức là thật trí. 
2. Phương tiện tâm tức là Ошёп trí. 
3. Nghiệp thức tâm tức là Dị thục thức. 
(Hết phần Giải thích về chương thứ ba) 


Chương thứ tư:TÍN, TÂM, TU HÀNH, có 4 phần: 
А. Bốn món Tín tâm 
B. Năm môn tu hành 
С. Các thứ ma chướng 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


D. Mười điều lợi ích tu Thiền 


A. NÓI VẺ BÓN MÓN TÍN TÂM: 
I. Tin căn bản (Phật tánh) 

IL. Tin Phật 

HI. Tin Pháp 

IV. Tin Tăng 

В. NÓI УЁ NĂM МОК TU HÀNH (Lục độ) 
1. Bồ thí 
II. Trì giới 
III.Nhẫn nhục 
IV. Tỉnh tán 
V. Chỉ, Quán (Định, Huệ). 
С. NÓI УЁ CÁC THỨ MA CHƯỚNG: 
1. Ma hiện Phật, Bồ Tát v.v... 
II. Ma nói Pháp 
Ш. Ma làm hành giả hoặc điên 
D. NÓI VÈ 10 ĐIÊU LỢI ÍCH TU THIÊN 
Được mười phương Phật, Bồ Tát bảo hộ v.v.... 
Chương thứ năm: Nói về LỢI ÍCH và KHUYÉN TU 
Học và tu theo luận này sẽ được lợi ích vô cùng: hành giả nên tu 
theo luận Đại thừa này. 


BÀI KỆ HÔI HƯỚNG 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ X-XI 
LUẬN ĐẠI THỪA KHÓI TÍN 


DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
--- 000 --- 
Bài Thứ 1 


Nguyên nhơn tạo luận. 

Giải thích tên Luận Đại thừa Khởi Tín. 
Nội dung của Luận này. 

Ngài Mã minh Bồ Tát tạo luận: 

1. Lý lịch và tên 

2. Nguyên nhơn ngộ đạo. 

Ngài Chơn Đề dịch luận. 

Lời nguyện cầu 





NGUYÊN NHÂN TẠO LUẬN NÀY [+] 

Trong khoảng 600 năm, sau khi Phật nhập diệt, tại Ấn độ, phần thì phái Tiêu 
thừa nôi lên tranh châp, không tin lý Đại thừa, phân thì ngoại đạo lập các tà thuyêt 
phá hoại chánh pháp; tình trạng Phật giáo rât đen tôi. 

Ngài Mã Minh Bồ Tát, trông thấy tình trạng áy rất đau lòng, nên tạo ra luận này, 
đê xô tà đỡ chánh: trừ những nghi ngờ của Tiêu thừa, phá các tà thuyêt của ngoại đạo, 
làm cho người phát khởi lòng tin Đại thừa. 

GIẢI THÍCH TÊN LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN [^] 


_ Luận. Luận là luận bàn lẽ tà chánh, quyết đoán điều nghi ngờ và lựa chọn 
những việc phải quây. 


_ Đại thừa. Chữ "Dai" là lớn, chữ "Thừa" là cởi. Đọc chữ "Thặng" nghĩa là cái 
xe. Theo đây phải đọc là "Tháng" mới đúng, song vì theo thói quen nên đọc là 
"Thừa". 

Đại thừa có 5 nghĩa: 

1. Vì đối với Tiểu nên gọi là Đại. 

2. Quả Phật rộng lớn, thừa này sẽ đi đến quả Phật, nên gọi là Đại Thừa. 


3. Chư Phật là bực Đại nhơn, song chẳng rời thừa này, nên gọi là Đại Thừa. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


4. Các Bồ Tát là bực Đại sĩ, đều y theo thừa này mà tu tập, nên gọi là Đại Thừa. 
5. Vì thừa này rất rộng lớn, cứu độ chúng sanh đông nhiều nên gọi là Đại Thừa. 
LUẬN NÀY ГАҮ GÌ LÀM ĐẠI THỪA?[^] 


Luận này lấy tâm chúng sanh làm Đại thừa. Bởi tâm chúng sanh: Thé nó lớn, 
Tướng nó to, Dụng nó đại, bao trùm tât cả các pháp thê gian, và xuât thê gian, nên gọi 
là Đại Thừa. 


Trọng tâm của luận này là nói: Thẻ, Tướng và Dụng của tâm chúng sanh. Vì 
tâm này là "Tông tướng” (Tướng chung) của tât cả thánh phàm, mê ngộ, nhon quả 
...cho nên trong luận này cũng gọi là "Đại Tổng tướng pháp môn thê". 


Tâm này có nghĩa "vận tải": Các Đức Phật đều nương tâm này mà chứng Bồ 
рё, Niết bàn. Bồ Tát nương tâm này mà rộng tu muôn hạnh: trên cầu quả Phật, dưới 
hoá độ chúng sanh. Chúng sanh cũng do tâm này mà trôi lặn trong dòng sanh tử luân 
hồi. Vì thế nên gọi tâm này là Đại thừa. 


Do ngộ lý này, nên cô nhơn có làm bài kệ: 


Dịch âm: 

Tam điểm như tỉnh tượng 
Hoành câu tợ nguyệt tà 
Phi mao tùng thử đắc 

Tổ Phật giả do tha. 

Dịch nghĩa 

Ba chấm như ngôi sao 
Uốn cong tợ trăng tà 
Chúng sanh từ đâu có 
Chư Phật cũng do đây. 


_ Khởi tín. Luận này làm cho người phát khởi lòng tin Đại thừa, nên gọi là "Đại 
thừa khởi tín". Đáng lẽ phải nói: "Khởi Đại thừa tín"; nghĩa là khởi lòng tin Đại thừa; 
song vì chúng sanh sau khi thấu rõ Đại thừa rồi, mới phát khởi lòng khởi tin, nên gọi 
"Đại thừa khởi tín". 


NỘI DUNG СОА LUẬN NÀYT[^] 

Ngài Mã Minh Bồ Tát căn cứ theo kinh Lăng Già, kinh Tư Ích và các kinh Đại 
thừa mà tạo ra luận này. Nội dung của luận này là Phát minh lý Duy tâm hay Duy 
thức đem về nhứt tâm, vạch rõ nguồn gốc mê ngộ, chỉ bày đường tắt tu hành, tóm các 
nghĩa lý sâu rộng của Phật nói, làm cho người phát khởi lòng tin Đại thừa. 

NGÀI MÃ MINH ВО TÁTỊˆ] 

LÝ LICH VÀ TÊN[ˆ] 


—— Ngài Mã Minh Bồ Tát, người xứ Ba la nại, phía tây Thiên trúc (Ấn Độ). Ngài là 
Tô thứ 12 ở Thiên trúc, nôi ngôi của Tô thứ 11 là Phú Na Dạ Xa Tôn giả. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Vì có 3 nguyên nhơn, nên gọi Ngài là Mã Minh: 
1. Khi Ngài vừa sanh ra, thì các con ngựa trong xứ ấy đều buồn mà kêu to lên. 


- 2, Ngài đòn rất hay, mỗi khi Ngài đờn thì những con ngựa được nghe tiếng đờn 
đêu buôn mà kêu lên. 


3. Khi thuyết pháp, các con ngựa nghe đến tiếng Ngài, đều гоі Nước mắt kêu to 
lên và không ăn. Mặt dù người ta thử bỏ đói chúng vài ba ngày, rồi đên lúc Ngài 
thuyêt pháp mới bỏ cỏ cho ăn, nhưng chúng cũng không ăn. Bởi thê nên gọi là Mã 
Minh (ngựa kêu). 

NGUYÊN NHƠN NGÀI NGỘ РАО[^] 

Khi gặp Tổ Phú Na Dạ Xa Tôn giả, 

Ngài hỏi: Làm sao biết Phật? 

Tổ đáp: Không biết là biết Phật. 

Ngài hỏi: Không biết làm sao biết là Phật? 

Tổ đáp: Không biết làm sao biết không phải là Phật. 

Ngài nói: Nghĩa của Tổ là nghĩa cưa. 

Tổ nói: Nghĩa của ông là nghĩa cây. 

Tổ hỏi tiếp: Thế nào, ông nói nghĩa của tôi là nghĩa cưa? 

Ngài đáp: Vì Tổ nói qua nói lại như cưa vậy. 

Ngài hỏi tiếp: Thế nào Tổ nói nghĩa của tôi là nghĩa cây. 


Tổ đáp: Vì cây bị cưa vậy. Thế nghĩa của ông bị tôi phá rồi. Ngài nghe rồi liền 
ngộ đạo. 


Trong kinh Ma ha ma da, Phật có huyền ký (ghi trước) rằng: "Sau khi Như Lai 
diệt độ 600 năm, các ngoại đạo tà thuyết thạnh hành, huỷ diệt Phật pháp. Lúc bẩy giờ 
có vị Bồ Tát ra đời tên là Mã Minh, nói pháp rất hay, phá trừ tà thuyết, hàng phục 
ngoại đạo ". 


Bởi thế nên biết Ngài Mã Minh, cũng là một vị Bồ Tát tái lai. Chúng ta nên học 
luận này, phải lây làm hy hữu, gia tâm nghiên cứu, chớ nên xem thường. 


NGÀI СНОМ ĐÉ[^] 
Luận này có hai nhà dịch: Ngài Chơn dé và Ngài Thật xoa Nan đà. Bản dịch 


này là của Ngài Chơn đề. Nguyên tiếng Phạn gọi là "Ba La Mạc Ба"; Tàu dịch là 
"Chon đế". Ngài ở nước Uu thiền пі, phía Tây Ấn Độ. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
Ngài qua Tàu nhằm đời vua Nguyên Đề nhà Lương, niên hiệu Thừa Thánh, năm 
thứ ba (Mậu thìn). Ngài ở chùa Kiên Hưng, đât Hoàng Châu, dịch bộ Luận này. 


Жжж 


LỜI САО NGUYỆNƒ^] 

CHÁNH VĂN 

Kính lạy Phật, Pháp và Tăng, vì muốn cho chúng sanh bỏ chấp tà, trừ các nghỉ 
ngờ, khởi lòng tin Đại thừa, đê cho giông Phật chăng mât, nên con tạo ra luận Đại 
thừa Khởi tín này. 

LƯỢC GIẢI 

Các vị Bồ Tát khi làm việc 51, trước nhứt là để tâm qui kính Tam bảo; cũng như 
con hướng về cha, trò hướng về thầy, dân chúng hướng về vi lãnh tụ của nước; và 
nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho việc làm của mình hợp với chánh pháp và kết quả 


viên mãn. 


Đoạn này là Ngài Mã Minh Bồ Tát trước khi tạo luận, nói bài kệ quy kính Tam 
bảo và nguyện câu Tam bảo gia hộ. 


жжж 


CHƯƠNG THỨ NHỨT 
PHẢN NHƠN DUYÊN 
CHÁNH VĂN 
Vi tám nhân duyên sau đây nên tạo ra luận này: 


1. Vì muốn cho chúng sanh xa lia các khổ, đặng уш rốt ráo nên tạo luận này, 
không phải vì danh lợi ở thê gian, hay câu người cung kính. 


2. Vì muốn cho chúng sanh hiểu biết chơn chánh, khỏi sự lầm lạc, nên tạo luận 
này đê giải thích nghĩa căn bản của Như Lai. 


‚3. Мибп cho những chúng sanh căn lành đã thuần thục ( mãn Thập tín), lòng tin 
chăng thôi lui và có thê lãnh thọ pháp Đại thừa, nên tạo luận này. 


4. Muốn cho những chúng sanh căn lành mỏng ít (chưa mãn Thập tín) tu tập tín 
tâm. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


5. Vì bảo hộ đạo tâm của những chúng sanh ác nghiệp sâu dày, nên chỉ bày 
phương tiện, đê chúng tiêu trừ nghiệp chướng xa Па các phiên não s1, mạn ...và ra 
khỏi lưới tà. 


6. Vì muốn đối trị tâm niệm sai lầm của phàm phu và Nhị thừa, nên chỉ bày cho 
họ tu tập Chỉ Quán. 


7. Vì những chúng sanh căn tánh kém cỏi, nên chỉ bày phương tiện chuyên tâm 
niệm Phật, sanh về cõi Phật, dé cho tín tâm quyết định không thối chuyền. 


8. Chỉ bày lợi ích dé khuyên người tu hành. 
Tóm lại, vì tám nhân duyên trên, nên tạo ra luận này. 
LƯỢC GIẢI 


Luận này chia ra làm 5 phần, đây là phần thứ nhứt, Ngài Mã Minh Bồ Tát vì 
tám nhơn duyên sau đây nên tạo ra luận này: 


Nhơn duyên thứ nhứt: Chư Phật và Bồ Tát khi làm việc gì, đều do lòng từ bị, 
muốn cho chúng sanh khỏi khổ được vui. Tất cả chúng sanh vì mê bản tâm của mình 
mà thọ các khó sanh tử, không được vui Niết bàn. Trong luận này, Ngài Mã Minh Вб 
Tát chỉ rõ bản tâm, dé cho chúng sanh tự tin mình có bản tâm thanh tịnh (pháp Đại 
thừa) là cái khả năng để thành Phật. Khi chúng sanh đã ngộ được bản tâm của mình 
rồi, thì sẽ hết khô sanh tử, được vui Niết bàn. Vì thế nên tạo ra luận này. 


Nhơn duyên thứ hai: Các đức Như Lai đều y nơi "nhứt tâm" tu hành mà được 
thành đạo chứng quả. Luận này nói về "nhứt tâm" là nghĩa căn bản của Như Lai, để 
cho chúng sanh hiểu biết đường lối tu hành một cách chon chánh, khỏi bị lạc vào tà 
kiến (chấp tà). 


Nhơn duyên thứ ba: Luận chủ muốn cho hàng Thập tín Bồ Tát đối với pháp Đại 
thừa, lòng tin chắc chăn, không bị thôi lui, đê tiên đên bậc Thập trụ. 


Nhơn duyên thứ tư: Vì những vị Bồ Tát chưa viên mãn Thập tín, muốn cho họ 
tu tập tín tâm được viên mãn. 


Nhơn duyên thứ năm: Vì những chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, bị lưới tà 
làm chướng ngại, nên tạo ra luận này đê chỉ bày phương tiện tu hành, như tụng kinh, 
sám hôi ...hâu diệt trừ các nghiệp chướng. 


Nhơn duyên thứ sáu: Vì đối trị tâm lầm lỗi của phàm phu và Nhị thừa, nên Luận 
chủ tạo luận này, dạy tu "Chỉ" dé trừ binh "Vọng tưởng tán loạn" của phàm phu; và 
dạy tu "Quán" đề đối trị binh "Trầm không thú tịch" (tham luyến cảnh thiên không 
Niết bàn) của Nhị thừa. 


(Quán nhon duyên sanh, һау các pháp chẳng không: Thánh, Phàm đủ cả. Bởi : 
có phàm phu nên phải tu đức đại bi đê cứu đời; vì có Thánh, nên phải phát trí huệ, đê 
câu quả Phật). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nhơn duyên thứ bảy: Vì những người lo sợ đời này tu hành nếu không chứng 
quả, thì trở lại đời sau bị nghịch duyên làm thối chuyền đạo tâm, hoặc không nhớ lại 
kiếp trước đề tu hành, nên tạo luận này dạy phương tiện niệm Phật, dé họ cầu sanh về 
cõi Phật, thường được nghe Phật thuyết pháp và Bồ Tát khuyên tu, làm cho hành giả 
tín tâm chăng thối chuyền. 


Nhơn duyên thứ tám: Vì những chúng sanh giải đãi, nên Luận chủ nói sự lợi ích 
tu hành, đê khuyên người tiên tu. 


CHÁNH VĂN 
Hỏi: _ Pháp Đại thừa, trong các kinh đã nói nhiều, cần gì phải lập trở lại? 


Đáp: _ Khi Phật còn trụ thế, vì ba nghiệp của Ngài đều thù thắng, nên một tiếng 
của Phật nói ra (nhứt âm diễn xướng) tuỳ theo căn cơ của mỗi loài đều được hiểu cả, 
không cần phải tạo luận. Song sau khi Phật diệt độ, các chúng sanh trình độ không 
đồng đều, nhơn duyên lãnh thọ giáo pháp cũng như sự lãnh hội của mỗi người có 
khác nhau: có chúng sanh chỉ tự lực học hỏi rất nhiều kinh điển mới hiểu ngộ; có 
chúng sanh cũng dùng tự lực học ít mà hiểu ngộ nhiều; có chúng sanh không thể tự 
lực mà phải nhờ xem các bộ đại luận, mới hiểu ngô; có chúng sanh vì thấy các bộ đại 
luận rất phiền phức, nên muốn tóm lại văn ít mà thâu nhiều nghĩa. Vì thế nên Luận 
chủ tạo ra luận này, йё tóm tắt giáo pháp quảng đại thậm thâm và nghĩa lý vô biên của 
Đức Như Lai. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này, Luận chủ lập lời vẫn đáp, йё giải đáp nghi vấn của độc giả. 


Đại ý lời hỏi: Pháp Đại thừa, trong các kinh luận đã nói nhiều, nay cần gì phải 
tạo luận nói lập trở lại? 


Đại ý lời đáp: Khi Phật còn tại thế do phước huệ song toàn, ba nghiệp (thân, 
khẩu, ý) thù thắng; và trình độ của chúng sanh thụ giáo cũng được ưu hạng, nên một 
lời của Phật nói ra (viên âm), tất cả các loài tuỳ theo trình độ của mình, đều hiểu được 
cả. Bởi thế nên không cần phải tạo luận. Song sau khi Phật nhập diệt, người thay thế 
Phật truyền giáo không được như Ngài, phần thì chúng sanh trình độ không đồng, 
nhơn duyên ngộ đạo của mỗi người có khác: Có người nhờ xem kinh mà ngộ đạo, có 
người nhờ xem luận mà ngộ đạo, có người ưa nghiên cứu những bộ đại luận, có người 
chỉ muốn học những quyên luận, văn ít mà bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Vì muốn tóm 
tắt các nghĩa lý sâu rộng vô biên của Phật, nên Ngài Mã Minh Bồ Tát tạo ra luận này. 


CHƯƠNG THỨ HAI 
PHẢN ĐỊNH DANH NGHĨA 
CHÁNH VĂN 


Chương này có hai phần: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


= A. PHÁP ĐẠI THỪA (Thẻ Đại thừa) tức là tâm chúng sanh. Tâm này tóm thâu 
hêt Һау các pháp thê gian, xuât thê gian và nói lên được nghĩa Đại thừa. 


Tại sao vậy? _ Vì tâm này có hai tướng: 

1. Tướng Chơn như tức là cái Thê của Đại thừa. 

2. Tướng nhơn duyên sanh diệt tức là Thẻ, Tướng, Dụng của Đại thừa. 

B. NGHĨA ĐẠI THỪA: "Đại" là lớn, lớn cà 3 phương diện: 

1. Thể lớn: Chon như bình dàng, bắt tăng bất giảm. Bản thê của tất cả pháp. 
2. Tướng lớn: Như Lai tạng chứa đầy vô lượng tánh công đức. 

3. Dụng lớn: Vì nó sanh tất cả nhơn quả lành của thé gian và xuất thé gian. 


"Thừa" là chiếc xe, tất cả chư Phật đều đi xe này (pháp Đại thừa); tất cả các vị 
ВО Tát cũng đêu đi xe này mà đên chỗ Phật. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về phần lập nghĩa, tức là xác định cái danh nghĩa Đại thừa. Phần 
lập nghĩa này chia làm hai: Pháp Đại thừa và Ngiã Đại thừa. 


I. Pháp đại thừa: là tâm chúng sanh. 
Tâm này có hai tướng: 


1. Tướng Chơn như tức là chỉ riêng về phần thể tánh chơn tâm thanh tịnh; dụ 
như "tánh trong sạch” của nước. 


2. Tướng nho duyên sanh diệt tức là chỉ chung cho Thẻ, Tướng và Dụng của 
chon vọng hoà hợp; dụ như tánh "trong sạch" và "tướng nho đục" lân lộn của nước. 


П. Nghĩa đại thừa: Đại thừa nghĩa là gì? 

"Đại" là lớn; "Thừa" (thặng) là chiếc xe: chiếc xe lớn. 

Tâm chúng sanh, Thẻ, Tướng và Dụng đền lớn. Thé thì bao trùm tất cả pháp, 
Tướng thì chứa đựng hăng sa công đức, còn Dụng thì xuât sanh tât cả pháp thê gian 
và xuât thê gian. 

Khé kinh chép: "Vô bắt tùng thử pháp giới lưu, mạc bát hoàn qui thử pháp giới, 
(không có một pháp nào chăng từ tâm này má lưu xuât, và cũng không có một pháp 


nảo chăng trở về tâm này). 


Tâm này bao trùm tất cả các pháp thé gian và xuất thé gian. Các Đức Phật đều 
nương tâm này mà được thành đạo. Các vị Bôtát cũng nương tam này đê đên chó 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật. Chúng sanh cũng do tâm này mà luân hồi trong 6 đường. Tâm này cũng như 
chiêc xe lớn chở tât cả người và vật. Bởi thê nên gọi tâm này là pháp Đại thừa. 


Tại sao không nói: "Tâm phật" là pháp Đại thừa mà chỉ nói "Tâm chúng sanh", 
là pháp đại thừa? Vì có hai lý: 


1. Nếu nói "Tâm Phật" thì chỉ tóm thâu được pháp thanh tịnh vô lậu mà thôi; 
còn nói "Тат chúng sanh", lại tóm thâu được cả pháp hữu lậu, vô lậu, thê gian và 
xuât thê gian. 


2. Nói Tâm chúng sanh là đứng về phần "nhơn" mà nói; vì chưa phải nhiễm hay 
tịnh, nên mới có thê tuỳ nhiễm duyên khởi ra nhióẽm pháp, tuỳ tịnh duyên khởi га 
tịnh pháp. 


GIẢI DANH TỪ 


Tướng chơn như: Chữ "Chơn" là chơn thật không hư dối; chữ "Như" là bình 
đẳng như như, không sanh diệt, nghĩa là tướng chon thật bình đẳng như như không 
sanh diệt; tức là "Thật tướng" hay "Chon tâm" hay "Viên giác" đây ;à cái "Thé của 
Đại thừa". Đoạn này gọi "Tướng chon như" tức là ở đoạn văn sau gọi " Môn chon 
như”. 


Tướng nhơn duyên sanh diệt: Vì nhơn duyên sanh diệt, nên đủ cà các tướng: 
nhiễm, tịnh, thánh, phàm v.v...Đoạn пау gọi "Tướng nhon duyên sanh diệt" tức là ở 
đoạn văn sau gọi "Môn sanh diệt". 


Như Lai tạng, có 3 nghĩa: 


1. Tánh Như Lai (tánh Phật) bị các phiền não phú tàng (che đậy), tức là chỉ cho 
chơn như còn bị triên phược; như vàng còn ở trong khoáng. 


2. Tánh Như Lai bao trùm tất cả pháp (nghĩa năng tàng) 
3. Tánh Như Lai là chỗ xuất sanh ra vô lương công đức (nghĩa sở tàng). 


Tánh công đức: Công đức saủn có trong Như Lai tàng. Công đức này không 
phải do tu tập mà được; song phải nhờ sự tu tập làm trợ duyên nó mới hiện. Chúng 
sanh vì thiêu sự tu tập làm trợ duyên, nên tánh công đức này không phát hiện. 


Nhơn quả lành Tại sao luận này chỉ nói "nhon quả lành" mà không nói đên 
"nhơn quả ас"? 


_ Vì có ba nghĩa: 


1. Nhơn quả ác là thứ nhiễm ô hư vọng; vì tâm này chỉ bao trùm vô lượng hằng 
sa công đức, nên không hiệp với thứ nhiễm ô hư vọng. Dụ như nước có cả chất trong 
và đục; song "chất đục" không hợp với tánh nước, mà "chất trong" mới hiệp với nước; 
vì khi lóng bỏ bùn rối thì chỉ còn chất nứơc trong. Cũng thế, pháp nhiễm ô không hiệp 
với tâm này, mà duy có nhơn quả lành mới hiệp với tâm này. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2.Ngài Mã Minh chỉ nói về "Nhơn quả lành", là vì để chúng sanh thấy tâm mình 
sanh ra các nhơn quả lành, nên sanh tâm hâm mộ sự tu hành, mong câu quả Phật. 


3. Ngài Mã Minh Bồ Tát đã lên Thánh vị, nên trong А lại da thức của Ngài chỉ 
toàn nhơn quả lành. Vì Ngài chỉ thây thuân thiện, nên Ngài chỉ nói "nhơn quả lành" 
mà không nói đên "nhơn quả ас". 


Nhơn quả lành thế gian: Nhơn quả thuộc về hữu lậu thiện, còn quanh quân trong 
ba cõi thê gian là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 
Nhơn quả lành xuất thé gian: Nhơn quả thuộc về vô lậu thanh tịnh, ra ngoài tam 


giói. 


KAK 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ X-XI 
LUẬN ĐẠI THỪA KHÓI TÍN 


DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
--- 000 --- 
Bài Thứ 2 


1. Nói về Tâm Chơn như, có 2 nghĩa: 
Thật không (như thật không) 
Thật có (như thật bat không) 


A. NÓI RÕ NGHĨA CHÁNH 
CHÁNH VĂN 


Cái tâm này (chúng sanh tâm) có hai phần: I. Tâm chơn như, II. Tâm sanh diệt. 
Hai tâm này không rời nhau và đêu bao trùm tât cả pháp. 


LƯỢC GIẢI 


Chương này giải thích tâm chúng sanh là pháp Đại thừa. Pháp Đại thừa có Ша 
phần: Chon như và Sanh diệt. Chon như là "thê" rộng lớn của tâm; Sanh diệt là 
"Tướng" và "Dụng" rộng lớn của tâm. Phải phân chia làm hai phương diện như vậy, 
mới rõ được Thê, Tướng và Dụng của tâm. 


Nếu đứng về "Thé chon như", thì suy nghĩ không trúng, luận bàn chàng nhầm, 
lia các văn tự, ly tất cả tướng; như thế làm sao có các pháp sai biệt được. Bởi thế nên 
phải nói đến Tướng và Dụng là "môn sanh diệt" mới rõ được hành tướng sai biệt của 
"Тат chúng sinh". 

Chơn như là "Thể", còn Sanh diệt là "Tướng" và "Dụng". Tướng và Dụng 
không rời Thể, Thể không rời Tướng và Dụng: cũng như nước không rời sóng, sóng 
không rời nước. Bởi Thể, Tướng và Dụng không rời nhau, nên mỗi một phần đều bao 
hàm được tất cả pháp. 


Vì Thể và Dụng không rời nhau, nên đứng về phần Chơn như mà luận, thì tuy 


"thanh tịnh bát biến", mà vẫn tuỳ duyên sanh diệt; còn đứng về phần Sanh diệt mà 
xem, thì tuy "tuy duyên sai 616" mà vân nhưnhư bât biên. 


жж 


1. Tâm chơn như 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


CHÁNH VĂN 


Tâm Chon như là cái tâm tánh bát sanh bắt diệt. Thể và Tướng nó to lớn bao 
trùm tât cả các pháp (nhứt pháp giới đại tông tướng pháp môn thê). 


Sở di các pháp sai khác là do vọng niệm; néu rời vọng niệm thì không còn các 
cảnh tướng sai khác. Bởi thé nên tất cả pháp từ hồi nào đến giờ, không thê dùng danh 
tự dé kêu gọi, không thê dùng lời nói luận bàn, không thể dùng tâm suy nghĩ được, 
không có biến 401 và cũng không phá hoại vì nó rốt ráo bình đẳng, chỉ có một "Tâm 
Chon như" mà thôi. 


LƯỢC GIẢI 


Tâm Chơn như này, tánh không sanh diệt và bao trùm tất cả nhon quả, thánh 
phàm, y báo chánh báo ... Bởi thê nên nguyên văn chữ Hán gọi là "nhứt pháp giới đại 
tông tướng pháp môn thê". 


Vi vọng niệm nên thấy có tất cả các pháp sai khác; cũng như vì mắt nhặm nên 
thấy có hoa đốm giữa hư không. Nếu như lìa vọng nirệm rồi, thì không có tất cả cảnh 
giới sai khác sai khác, mà chỉ còn một "Tâm Chơn như"; cũng như mắt hết nhặm thì 
chỉ còn hư không một màu trong tịnh. 


Bởi tất cả pháp là "Tâm Chơn như", nên không thê phá hoại, không thể dùng lời 
nói luận bàn, không thê dùng danh tự dé kêu gọi và cũng không thê dùng tâm suy 
nghĩ được. Từ hồi nào đến giờ, nó rốt ráo bình đăng, không có sai khác. Bởi thế nên 
trong Khế kinh chép: 


"Thi pháp trụ pháp vị 
Thế gian tướng thường trụ" 


Nghia là: Pháp nào vẫn an trụ địa vị của pháp này; tướng thé gian là tướng 
thường trụ. 


GIẢI DANH TỪ 


Tâm Chon như: Vì tâm này không hư ngụy, nên gọi là "Chon", không bị thời 
gian thay đối, không gian chuyên đời, từ hồi nào đến gió nó vẫn như thế, nên gọi là 
"Nhu". Tâm Chon như cũng gọi là "Chon tâm" hay "Viên giác". 


Nhứt pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể: Câu này nghĩa lý rất sâu rộng, xin 
giải sơ lược: Tâm Chon như là Thể chung của "Nhứt pháp giới". Chữ "Nhứt" là chỉ 
cho sự bình đăng bắt nhị, thuộc về lời nói ngăn chấp, chớ không phải lời nói tiêu biểu. 

_ Chữ "Giới" là chỉ cho "tâm Chon như” này, nó ч 'nhơn" là "giỗng" là "bản năng" 
sanh ra tất cả các pháp, nên gọi là "nhứt pháp giới". Nhứt pháp giới là toàn tánh của 
vũ trụ. Ó nơi nhứt pháp giới này, có thê phân ra tổng tướng (thể) và biệt tướng (muôn 
pháp sai khác). 


Tâm Chơn như là "Tổng tướng" (tướng chung) của tất cả pháp; vì thê tánh nó 
bình đăng song cũng tóm thâu tât cả tướng, nên gọi là "Dai". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Chữ "Pháp" nghĩa là:"giữ gìn tự tánh và làm cho người hiểu biết". Chữ "môn" là 
nghĩa ra vào thông suốt. Tất cả chúng sanh có thể do pháp môn này tu hành, đến được 
mục đích cứu cánh; nếu rời "Đại tổng tướng pháp môn" này, thì không thê đạt đến 
quả vị Phật. Nói tóm lại: 


Nhứt pháp giới là "Thé" của tâm Chon như. 
Đại tông tướng là "Tướng" của tâm Chon như. 
Pháp môn là "Dụng" của tâm Chơn như. 
CHÁNH VĂN 


Tất cả những lời nói, đều do vọng niệm phân biệt mà sanh, chỉ do giả danh chớ 
không thật thể . Cho đến danh từ Chon như cũng không thực; chẳng qua là một danh 
từ túng cùng của lời nói, dùng đề trừ bỏ các danh từ khác (vọng) mà thôi (nhon ngôn 
khiển ngôn). Song cái "Thể" của Chon như không thể trừ bỏ và cũng không thé dựng 
lập. Phải biết: Tất cả các pháp cũng không thê trừ bó vì đều là "Chon" vậy, và cũng 
không thể dựng lập, vì đều là "Như" vậy. Bởi tất cả các pháp đều là Chơn như, nên 
không thê nói bàn và suy nghĩ được. 


LƯỢC GIẢI 


Tất cả những lời nói phô, đều do vọng niệm phân biệt; danh từ chỉ là hư giả, 
chớ không có thật thê. Cho đến cái danh từ Chơn như cũng là hư giả mà thôi. Danh từ 
Chơn như hay Phật là danh từ túng cùng trong các danh từ tạm đặt ra như thế để trừ 
các danh từ vọng nhiễm của thế gian. Cũng như ô ông thầy giáo, tạm dùng tién gõ bảng 
để trừ tiếng ồn của học sinh (dĩ ngôn diệt ngôn). Đến khi tiếng ồn của học sinh hết, thì 
tiếng gõ bảng của thầy giáo cũng không còn. Cũng như khi vọng mất, chúng sanh hết, 
thì Chon như hay Phật cũng chàng còn. 


Song, chỉ bỏ cái danh từ (Chơn như) hư giả, chớ thể tánh chơn như thì không 
thể bỏ hay lấy. Cho đến các pháp cũng không thể bỏ và lấy được. Vì các pháp đều là 
"Chon", nên không thé bỏ, và "Như" nên không thể lấy. Bởi các pháp đều chon như, 
nên không thể dùng lời nói luận bàn hay tâm suy nghĩ đền được. 


Tóm lại, vì vọng niệm phân biệt, nên thấy có các pháp sai biệt. Nếu vọng niệm 
phân biệt hết, thì tát cả các pháp không còn những tướng sai biệt, mà đều là Chon 
như. Bởi các pháp đều là chon như, nên nói năng không trúng, suy nghĩ chẳng nhằm 
và cũng không thê lấy hay bỏ được. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: _ Nếu "Chơn như", mà không thể dùng lời nói luận bàn hay tâm suy nghĩ, 
thì chúng sanh làm sao tuỳ thuận và ngộ nhận được? 


Đáp:_ Nêu người nào biệt tât cả pháp, tuy có nói bàn, mà không có "năng nói" 
và "sở nói"; tuy có suy nghĩ, mà không có "năng suy nghĩ" và sở "suy nghĩ", thì người 
ây được tuỳ thuận Chơn như. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Còn người nảo lìa các niệm (vọng niệm) thì người đó được nhập Chơn như. 
LƯỢC GIẢI 
Đoạn này Luận chủ lập lời vấn đáp, để giải thích sự nghi ngờ của độc giả. 


Hỏi: _ Nếu Chon như mà không thể dùng lời nói luận bàn và tâm suy nghĩ được 
thì, chúng sanh làm sao tuỳ thuận và ngộ nhập Chơn như? 


Đáp:_ Nếu người nào biết tất cả pháp, tuy có nói năng suy nghĩ, mà không chấp 
nơi nói năng suy nghĩ, thì người đó được tuỳ thuận Chơn như. Tiến lên một từng nữa, 
néu người nào lia các vọng niệm, thì người ấy nhập được Chon như. Nghĩa là "Vọng" 
hết, thì "Chơn" hiện. Đoạn này đồng một ý nghĩa với bốn chữ "bắt tuỳ phân biệt" 
trong Kinh Lăng Nghiêm. 


CHÁNH VĂN 


Lại nữa, néu căn cứ trên danh từ (ngôn thuyết) mà phân biệt, thì chữ Nhơn như 
có 2 nghĩa: 


1.THẬT KHÔNG (như thật không), tức là chỉ nói đến cái thể tánh rốt ráo chơn 
thật của Chơn như. Nghĩa là: từ hồi nào đến giờ, Chơn như không có các tâm niệm hư 
vọng, không có tất cả các tướng sai biệt, nói chung là thật không có các pháp tạp 
nhiễm. 


Phải biết: Chon như phi tướng "có ", phi tướng "không": phi tướng "chăng phải 
có", phi tướng "chẳng phải không"; phi tướng "cũng có và cũng không"; phi tướng 
"một", phi tướng "khác"; phi tướng "chăng phải một, chẳng phải khác"; phi tướng 
"cũng một cũng khác". 


Nói tóm lại, vì chơn như không có tất cả các vọng niệm phân biệt của chúng 
sanh, nên gọi răng "thật không". Nêu khi vọng tâm phân biệt hêt rôi thì cũng không 
còn cái gì gọi là"không" nữa. 


LƯỢC GIẢI 


Đứng về phương diện lý tánh tuyệt đối, thì Chơn như không thể kêu gọi là gì 
được (ly danh tự tướng), không thé dùng lời nói luận bàn (ly ngôn thuyết tướng) và 
cũng không thê dùng tâm suy nghĩ được (ly tâm duyên tướng). Song, néu căn cứ trên 
văn tự lời nói mà luận, thì Chon như có hai nghĩa: 1. Thật không và 2. Thật có. 


Đoạn này nói về nghĩa "thật không” (ly nhứt thế tướng), tức là chỉ cho cái "thê 
Chơn như", từ hồi nào đến giờ, nó không có các vọng niệm, không có các nhiễm pháp 
và không có các tướng sai khác. Nó phi tát cá các tuóng: Có, khóng, cháng phải có, 
chăng phải không, cho đến phi tướng đồng, tướng dị và tướng không đồng không di... 


Nói tóm lại là nó không có tât cả vọng niệm phân biệt của chúng sanh, và khi 
rời các vọng niệm rôi, thì cái gọi là "không" đó cũng không còn. 


CHÁNH VĂN 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


2. ТНАТ CÓ (như thật bất không) 


tự thê Chon như, thật có đủ công đức vô lậu (tức nhứt thé pháp). Bởi Chon như 
không có các vọng, nên tức là Chơn tâm. Cái Chơn tâm này thường còn không biên 
đôi và đây đủ các pháp thanh tịnh; nên nói "thật có"(bât không). 


Nhưng cái cảnh giới "thật có" này, cũng không có hình tướng gì đê năm lây 
được, vì nó Па cá vọng niệm, nên chỉ có người tu chứng mới biệt được mà thôi. 


LƯỢC GIẢI 


Trong đoạn này nói: Chon như có hai nghĩa, tức là y nói Chon như có hai thứ. _ 
Đoạn trên nói vê phương diện "thê tánh" của Chon như, thì không có các vọng niệm, 
không có các pháp nhiễm ô, tức là "ly nhứt thê tướng”, nên nói "thật không". 


Đoạn này nói về phương diện "tướng dụng" của Chơn như, thì đầy đủ vô lượng 
hằng sa công đức, thé là "tức nhứt thế pháp", nên nói "thật có". Nhưng cảnh giới "thật 
có" này, không có hình tướng gì để chỉ bày ra được, vì đã lia các vọng niệm phân 
biệt, nên chỉ có người chứng ngộ mới biết được thôi 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ X-XI 
LUẬN ĐẠI THỪA KHÓI TÍN 


DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
--- 000 --- 
Bài Thứ 3 
CHƯƠNG THỨ BA 
PHẢN GIẢI THÍCH 
П. Tâm Sanh diệt (Thức А lại da) 
CHÁNH VĂN 
Do Như Lai tạng (chơn) mà có "Тат sanh diệt"; nghĩa là Chơn (không sanh 
diệt) Vọng(sanh diệt) hoà hiệp, không phải "một” không phải "khác" gọi là thức 
A lại da (tâm sanh diệt). Thức này tóm thâu tât cả các pháp và xuât sanh tât са 
các pháp. Thức này có hai nghĩa "Giác" và "Bât giác" (mê). 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn trước nói chỉ có một tâm mà chia ra làm hai phương diện: Tâm Chơn như 
và Tâm sanh diệt. 


Đoạn này nói do Như Lai tạng mà có "Тат sanh diệt" tức là thức А lại da. Vì 
thức A lại da là do chơn vọng hoà hiệp, không phải một không phải khác, nên có hai 
nghĩa "Giác" và "Bất giác". Thức này có công năng giữ gìn tất cả các pháp và sanh ra 
các pháp. 


Trên đây nói thức А lại da có 2 nghĩa, không nên hiểu lầm thức A lại da có hai 
thứ "Giác" và "Bất giác" khác nhau; mà nên hiểu răng: thức này có hai trạng thái, tuỳ 
nhiễm duyên thì trạng thái "Bất giác" hiện, tuỳ tịnh duyên thì trạng thái "GIác" hiện. 
Cũng như sáng với tối, chỉ là hiện tượng của thái hư mà thôi. 


Chúng ta cũng nên phân biệt ba danh từ: Chơn như, Như Lai tạng và thức A lại 
đa là đông hay khác, và liên quan với nhau như thê nảo. 


‚ —" Chon nhu"là chỉ cho cái "Tổng thê" của tâm; "Như Lai tạng" là chỉ cho cái 
"Tổng tướng" của tâm, "thức A lại da" là chỉ cho cái "Thể, Tướng và Dụng" về nhiễm 
và tịnh hoà hiệp của tâm. 


Chon như, dụ như "tánh" ướt của nước; Như Lai tạng, dụ như "nước" (hình 
tướng của nước); А lại da, dụ như "sóng"(dụng của nước). Trong sóng gôm có cả tánh 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


ướt và nước. Thế là thức А lại да (Tâm sanh diệt) gồm cả "Thẻ, Tướng và Dụng" về 
nhiêm và tịnh hoà hiệp của tâm. 


Tại sao không nói "do Chơn như, có Tâm Sanh diệt" mà chỉ nói "do Như Lai 
tạng có Tâm Sanh diệt"? Уі Chon như là "Thể" của nhứt tâm; Như Lai tạng là 
"Tướng" của nhứt tâm; Chơn như thì thanh tịnh không động, còn Như Lai tạng tuy 
rằng cũng chơn tịnh, nhưng còn bị phiền não che phủ, làm nhơn cho động, nên chỉ nói 
"do Như Lai tạng có tâm sanh diệt là thức А lại da" mà không nói "do Chơn như sanh 
ra thức A lại da" (Tâm Sanh diệt). 


Tâm Sanh diệt này có hai phần: 

1. Sanh diệt về phần lưu chuyền sanh tử, 

2. Sanh diệt về phần hoàn tịnh (trở lại bản tánh Niết bàn). 

GIẢI DANH TỪ 

Như Lai tạng, có hai nghĩa: 1. Như Lai tại triền, nghĩa là tánh Phật (Như Lai) 
còn bị chứa trong vòng phiền não nhiễm ô. 2. Như Lai xuất triền, nghĩa là tánh Phật 


(Như Lai) chứa đựng các pháp vô lậu thanh tịnh, đã ra khỏi phiền não nhiễm ô. 


Song, trong kinh luận nói đến Như Lai tạng, là phần nhiều dùng cái nghĩa "Như 
Lai tại triên" (tánh Phật bị chứa trong phiên não). 


Câu "Chon vọng hoà hiệp, không phải một và không phải khác": 


"Chon" là bản thể, còn "Vong" là hiện tượng; bản thé và hiện tượng không rời 
nhau, nên nói "hoà hiệp". Vì bản thê không phải là hiện tượng, nên nói "không phải 
một"; vì hiện tượng уа bản thê không rời nhau, nên nói "không phải khác". 


Trong đây nói chữ "Hoà hiệp”, không phải thật có hai vật riêng nhau, như sữa 
với nước hoà hiệp lại, mà chính là bản thê với hiện tượng không rời nhau, nên tạm gọi 
là "hoà hiệp". 


A lại đa: Trong luận này, chữ "thức А lại да", chúng ta phải hiểu tức là "thức А 
đà na" mới khỏi ngại. Căn cứ theo luận Duy thức, khi đến quả A la hán hay Bát địa, 
thì thức A lại da không còn (A la hán vị xả); vì hai vị này đã trừ ngã chấp, nên thức 
này không còn là A lại da, mà chỉ gọi là thức A đà na (thức trì chủng). 


Còn trong luận này, thì nói: Từ phàm phu cho đến quả Phật, đều có thức A lại 
đa, vì nó duy trì cả thánh và phàm. Vì thê nên chữ "A lại da"ở luận Khởi tín này, tức 
là thức "А đà па" trong luận Duy thức vậy. Trong luận Duy thức chép: "Thức А dà na 
có công năng duy trì chủng tử của các pháp nhiễm tịnh, thánh phàm ..." 

NÓI VË NGHĨA "GIÁC" có 5 tên 


CHÁNH VĂN 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


"Giác" là chỉ cho bản thể chơn tâm lìa các vọng niệm, nó khắp giáp tất cả, 
rộng lớn như hư không; cũng gọi là "Pháp thân bình đăng của Như Lai". Pháp 
thân này, tât cả chúng sanh вайп có, nên gọi là "Вар giác" (tánh Phật sàn со). 


Vì đối với "ТЫ giác" nên gọi là "Bản giác"; song ТЫ giác tức là Bản giác. 
Nghĩa là từ Bản giác mà có Bắt giác (mê); do Bắt giác nên có Thỉ giác (mới giác 
ngộ); giác ngộ chưa hoàn toàn thì gọi là Phần giác (giác ngộ từng phần); giác ngộ 
được hoàn toàn thì gọi là Cứu cánh giác. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về nghĩa "Giác" (sang suốt) tức là tánh Phật ѕайп có ở chúng 
sanh. Tánh Phật này ở nơi chúng sanh thì gọi là "Như Lai tạng" (Như Lai bị phiên 
não che giâu); còn ở nơi Phật thì gọi là "Pháp thân thanh tịnh". 


Tánh Phật tuy luân chuyền trong sáu đường, mà không bao giờ mắt, vẫn vắng 
lặng thường còn và viên mãn. Chẳng qua chúng sanh vì bị mây vô minh che phủ, nên 
trăng Phật tánh này chăng hiện được. 

Tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ, vì không rời vọng niệm, nên tuy trọn 
ngày ở trong tánh Phật mà chẳng tự biết; nếu khi rời vọng niệm rồi, thì tánh Phật này 
sáng soi, rồng suốt khắp giáp tất cả như thái hư. Lúc bấy giờ chỉ còn tánh Phật thuần 
chơn, gọi là "Pháp thân bình đẳng của Như Lai". 


Vì căn cứ theo tánh Phật айп có của chúng sanh, nên gọi là "Bản giác". Bởi thê 
nên Khê kinh nói: 


"Tất cả chúng sanh đã thành Phật từ lâu", và nói: 

"Ta thành ngôi Chánh giác trong tâm của chúng sanh". 

Song "Giác" có nhiều tên: Bản giác, Bát giác, Thi giác, Phần giác và Cứu cánh 
giác. Vì theo môi khía cạnh mà chia ra làm 5 tên, chớ không phải thật có 5 cái "Giác" 
khác nhau. 

GIẢI DANH TỪ 

Pháp thân bình đẳng: Dùng pháp giới tánh làm thân, nên gọi là "Pháp thân". 
Vi Pháp thân này, ở tại phàm không bớt, ở nơi thánh không thêm, nên gọi là "Bình 
đẳng". 


Bản giác: Ѕайп có giác ngộ, tức là chỉ cho tánh Phật айп có của chúng sanh. 


Bắt giác: Không giác ngộ (mê). Chúng sanh tuy có вайп tánh Phật, nhưng 
không tự giác ngộ. 


Thỉ giác: Mới giác ngộ. Nhờ sự tu học, nên hành giả mới giác ngộ được tánh 
Phật. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 

Phần giác: Giác ngộ từng phần. Hành giả tu hành trải qua từng bực, được sự 
giác ngộ từng phân. 

Cứu cánh giác:Giác ngộ rốt ráo (tức là Phật). 

ТН СТАС CÓ 4 LỚP, TỪ THÔ РЕМ TẾ 

CHÁNH VĂN 

Hồi: _ Nghĩa là thế nào? 

Đáp: _ Có 4 lớp như sau: 

a) Giác ngộ "niệm DIỆT" 

chúng phàm phu (Tiều thừa thì hữu học, Đại thừa thì Thập tín) giác ngộ vọng 
niệm trước đã khởi ác, nên ngăn dứt vọng niệm sau, không cho sanh khởi ác nữa 
(niệm diệt). Vì chúng phàm phu їп như đã giác ngộ, nhưng thật ra chưa giác ngộ, 
nên gọi là "Bât giác". 

b) Giác ngộ "niệm DỊ (hoạn). 

Hàng sơ phát tâm Bồ Tát (Tam hiền) và Nhị thừa (vô học), dùng trí huệ 
quán sát, giác ngộ được "niệm Di" (di tướng vô minh) và không còn tướng "niệm 
Dị". Hai vị này vì đã xả được tướng phân biệt chap trước vë phân thô trọng, nên 
gọi là "Tương tọ giác"'( tương to như đã giác ngộ). 

с) Giác ngộ "niệm TRỤ". 

Hàng Thập địa Bồ Tát (Bồ Tát đã chứng Pháp thân) giác ngộ được "niệm 
Trụ” (trụ tướng vô minh) và không còn tướng "niệm Trụ”. Vị này vì đã Па được 
tướng phân biệt về thô niệm, nên gọi là "Tuy phân giác" (Giác ngộ từng phân). 

d) Giác ngộ "niệm SANH" 

Hàng Đẳng giác Bồ Tát (Địa tận Bồ Tát) do các phương tiện tu hành đã đầy 
đủ, nhứt niệm hợp với chơn tâm, nên giác ngộ được tâm sơ khói (sanh tướng vô 
minh) và không còn tướng sơ khởi. Vì vị này đã xa Па vọng niệm vi tê (vi tê уб. 
minh) ngộ nhập chơn tâm thường trụ , nên gọi là "Cứu cánh giác” (Giác ngộ rôt 


ráo). 


Bởi thé nên trong kinh chép:"Nếu chúng sanh nào quán "уб niêm" (không 
vọng niệm) thì chúng sanh đó đã hướng về trí Phật". 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này Bồ Tát Mã Minh dùng bốn danh từ: Niệm sanh, Niệm trụ, Niệm dị, 


Niệm diệt đê nói lên vô minh có thô tê, sâu cạn và chỉ rõ người tu hành ở địa vi nào 
mới diệt được thứ vô minh nào. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Trong đoạn này nói "chúng phàm phu", thật ra không phải hoàn toàn là phàm 
phu, mà chính là chỉ cho: bên Đại thừa thì hàng Thập tín, còn Tiểu thừa thì ba quả 
trước, thuộc về hữu học. Vì các vị này chưa được dự vào hạng Hiền (Tam hiền) và 
Thánh (Thập thánh) nên bị gọi là Phàm phu. 


Chúng phàm phu này giác ngộ được niệm diệt tức là phá trừ "Diệt tướng vô 
minh" (vô minh thô sơ bên ngoài). Nếu so với Lục thô, thì "Niệm diệt" пау thuộc về 
hai món thô sau là: Khởi nghiệp tướng và Nghiệp hệ khổ tướng (sẽ giải ở bài thứ 
năm). Vì sự phá trừ vô minh này không thấm vào đâu, và đối với việc giác ngộ chơn 
tâm còn xa xôi lắm, nên gọi họ là "Bất giác" (chưa giác ngộ). 


Hàng Nhị thừa và Bò Tát ở vị Tam hiền (Thập trụ, Thập hạnh và Thập hồi 
hướng) giác ngộ được "Niệm di", tức là phá trừ "DỊ tướng vô minh" (vô minh thô). 
Nếu so với Lục thô thì "Niệm dị" này thuộc về hai món thô bực trung là:Chấp thủ 
tướng và Kế danh tự tướng (sẽ giải ở bài thứ năm). Vì các vị này tương tợ như giác 
ngộ được chơn tâm và chứng được pháp thân thanh tịnh, nhưng chưa phải thật ngộ và 
thật chứng, nên gọi họ là "Tương to giác". 


Hỏi: _ Thê nào là giác ngộ "Niệm di" và không còn tướng "Niệm di"? 


Đáp: _ Bồ Tát sơ phát tâm dùng trí huệ quán sát Ngã (thân tâm) và Pháp (vũ 
trụ) đều do nhơn duyên sanh, nên đoạn trừ hai món vọng chấp phân biệt thật ngã và 
thật pháp về phần thô, đó là "Giác ngộ niệm dị".đến khi Bồ Tát không còn thấy có 
tướng Ngã, tướng Pháp, thé gọi là "không còn tướng niệm di". 


Hỏi: _ Sao gọi là "Phân biệt chấp trước về phần thô trọng"? 


Đáp: _ Ngã, chấp và Pháp chấp có chia ra làm hai phần: 1. Thô trọng, tức là 
phân biệt Ngã chấp và Pháp chấp, phần này dë trừ. 2. Vi tế, tức là cu sanh Ngã chấp 
và Pháp cháp, phần này khó trừ. 


жж 


hàng Thập địa Bồ Tát vì đã chứng pháp thân thanh tịnh, nên cũng gọi là "Pháp 
thân Bồ Tát". Các vị Bồ Tát này giác ngộ được "Niệm trụ", tức là phá trừ "trụ tướng 
vô minh" (tế vô minh). Nếu so với Lục thô ở bài sau, thì thuộc về hai món thô đầu là: 
Trí tướng và Tương tục tướng. 


Bồ Tát phá một phần vô minh thì chứng được một phần Pháp thân, gọi là lên Sơ 
địa; phá hai phần vô minh thì chứng hai phần Pháp thân, gọi là lên Nhị địa; cho đến 
phá mười phần vô minh, thì chứng được mười phần Pháp thân, gọi là lên Thập địa Bồ 
Tát. Vì Bồ Tát phá vô minh từng phần và giác ngộ từng phần, nên gọi là "tuỳ phần 
giác". 


Các vị Bồ Tát này, vì tâm niệm còn trụ ở năng sở đối đãi, chưa dứt trừ được, 
nên gọi là "Тги tướng vô minh". Đến khi Bồ Tát nhập Chơn như, quán, chỉ nhứt tâm 
chánh niệm Chơn như, không còn tướng năng sở đối đãi, nên gọi "Không còn tướng 
niệm trụ". Như thế là lìa được tướng phân biệt về thô niệm (vô minh thô). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Sở đĩ gọi "Thô" là vì không tế nhị bằng "Sanh tướng vô minh" (vô minh rất vi 
tê); kỳ thật đây cũng là một thứ vô minh vi tê, rât khó trừ. 


Tóm lại, từ phàm phu (Thập tín) cho đến địa vị Pháp thân Bồ Tát (Thập địa), về 
sự phá trừ vô minh của môi bực có thô và tế khác nhau: 1. Chúng phàm phu đối với 
cảnh, chấp со уа thấy vọng niệm diệt rồi, đè nén không cho sanh khởi. 2. Hàng Nhi 
thừa và Tam hiền Bồ Tát, thì quán ngã pháp đều không, nhưng còn cái "Niệm không". 
3. Đến bực Thập địa Bồ Tát, thì cái "Tâm niệm chấp không" cũng không còn; nghĩa 
là không còn cái "Năng Niệm". 


Nói rằng bực Đăng giác Bồ Tát, giác ngộ được " niệm sanh" tức là nói vị Bồ Tát 
này phá trừ được "Sanh tướng vô minh" (vô minh rất vi tế). Nghĩa là các vị Bồ Tát tu 
hành, đến lúc chơn cùng hoặc tận, tột bực Thập địa, chứng lên vi Đăng giác, khi â ау 
Bồ Tát dùng trí Kim Cang đoạn trừ "sanh tướng vô minh" (giác ngộ được niệm sanh) 
xa lìa các vọng hoặc rất vi té, và nhứt niệm hiệp với tâm thê Chơn như, nên không 
còn "tướng sơ khởi"; khi đó Bồ Tát chúng lên quả Diệu giác (Phật) gọi là "Cứu cánh 
giác". 


*** 


Hỏi: _ Phải chăng trong một niệm, có sanh, trụ, di, diệt; chúng phàm phu giác 
ngộ khi "Niệm diệt"; Nhị thừa giác ngộ khi "Niệm dị"; Thập địa Bồ Tát giác ngộ khi 
"Niệm trụ"; Đăng giác Bồ Tát giác ngộ khi "Niệm sanh"? 


Đáp: _ Hiểu như vậy không được đúng lắm; đây nói sanh, trụ, dị, diệt là chỉ cho 
vọng niệm có phần thô và tế. Chúng phàm phu chỉ giác ngộ vọng niệm về phần thô 
bên ngoài gọi là "Niệm diệt”. Nhị thừa giác ngộ vọng niệm vê phần tế hơn gọi là 
"Niệm аі". Thập địa Bồ Tát giác ngộ vọng niệm lại tế hơn nữa, gọi là "Niệm trụ”. 

Đến bực Đẳng giác Bồ Tát, giác ngộ vọng niệm lại rất vi tế, gọi là "Niệm sanh". 


Thí như mặt nước bằng phẳng là dụ tâm thể thanh tịnh vô niệm. Mặt nước vừa 
don động, là dụ "Niệm sanh". Sóng nôi lă tàn là dụ "Niệm try". Sóng nhâp nhô, dụ 
"Niệm di". Sóng nôi ba đào là dụ "Niệm diệt”. 


Chúng tôi đem 4 niệm trong bài này, phối hiệp với tam tế lục thô ở bài sau, để 
quý vị đê hiệu. 


Niệm sanh 
1. Vô minh nghiệp tướng 
Niệm trụ 
2. Năng kiến tướng Tam tế 
3. Cảnh giới tướng 
1. Trí tướng 
2. Tương tục tướng 


Niệm dị 
3. Châp thủ tướng 
4. Kê danh tự tướng Lục thô 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Niệm diệt 
5. Khởi nghiệp tướng 
6. Nghiệp hệ khô tướng 


Жжж 


Hỏi: Làm sao dé được trí Phật? 


Đáp: _ TH Phật thanh tịnh không các vọng niệm, muốn được trí Phật, hành giả 
phải "vô niệm”. Trong kinh Lăng già quyền hai có chép: "Nếu chúng sanh nào quán 
vô niệm, thì chúng sanh ấy sẽ hướng về trí Phật". 


Ngài Đức Thanh giải rằng: "Vô niệm là con đường tắt dé thành Phật..." và 
"không những Bồ Tát tu hành đoạn trừ phiền não, đến vô niệm mà gọi là "Cứu cánh 
giác"; tức như chúng sanh nào, ngày đêm quán vô niệm, thì chúng sanh ấy mỗi niệm 
đã hướng về trí Phật". 


Trong luận này nói hai chữ "vô niệm" đồng với bốn chữ "bắt tuỳ phân biệt" 
trong kinh Lăng Nghiêm chữ "vô niệm" nghĩa là không khởi vọng niệm. Nếu vọng 
niệm không khởi, thì tâm được định, do tâm định nên mới phát sanh ra trí huệ thanh 
tịnh của Phật. 


Chữ "Båt tuỳ phân biệt", nghĩa là không theo trần cảnh khởi phân biệt. Không 
khởi phân biệt thì vọng niệm chàng sanh; vọng niệm chàng sanh thì chơn tâm tự hiện 
Ta. 


Bởi thế nên luận nầy nói chữ "Vô niệm", Kinh Lăng Nghiêm nói "bất tuỳ phân 
biệt"; hai danh từ tuy khác, song đồng một ý nghĩa và đồng một con đường tắt, đề đi 
đến quả Phật. 


VỌNG NIỆM HÉT (VÔ NIỆM) THÌ CHƠN TÂM HIỆN 
CHÁNH VĂN 


Lại nữa, thật ra Tâm không có tướng sơ khởi, mà nói rằng "biết được 
tướng sơ khởi của tâm", đó tức là được "vô niệm". Tất cả chúng sanh từ hồi nào 
đến giờ, vì chưa từng xa lìa vọng niệm tương tục (chưa được vô niệm), nên không 
được gọi là "Giác", mà chỉ gọi là "Vô thi vô minh". 


Nếu người được vô niệm (ngộ chơn tâm) thì các tướng sanh, trụ, dị, diệt của 
tâm đều hết, chỉ còn một tâm thể vô niệm (chơn tâm0. Bởi thế nên Thỉ giác không 
khác với Bản giác. Vì vọng niệm nên bốn tướng: Sanh, Trụ, Dị và Diệt đồng thời 
nương nhau mà có, và đều không tự lập; khi vọng niệm hết, thời bốn tướng 
không còn, chỉ một tánh giác (chon tâm) xưa nay bình đẳng. 


LƯỢC GIẢI 


Tât cả chúng sanh từ hôi nào đên giờ, do một niệm mê nên bôn tướng: sanh, trụ, 
di, diệt nhứt thời nương nhau khởi hiện, không có trước sau. Vì vọng niệm tương tục 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


mãi, làm cho chúng sanh không ngộ được chơn tâm (vô niệm) của mình, nên gọi là 
"vô thi vô minh". Bởi thê nên có chia ra Bản giác và Thi giác. 


Trái lại, bực Đăng giác Bồ Tát, đã diệt hết vọng niệm, ngộ được chơn tâm 
thường trú của mình, nên bốn tướng không còn, mà chỉ còn một tánh sáng suốt bình 
đẳng không vọng niệm, gọi là "Cứu cánh giác". Bởi vậy nên "ТЫ giác" cũng tức là 
"Bản giác". 


GIẢI DANH TỪ 


''Tướng sơ khởi" tức là chon tâm, mà chon tâm thì vô tướng và vô niệm. 
Người được vô niệm tức là ngộ chơn tâm; phải ngộ được chơn tâm mới gọi là "Cứu 
cánh giác". 


"Bản giác" tức là tâm tánh xưa nay vốn thanh tịnh sáng suốt, trái với vô minh 
bât giác (mê). 


"Thi giác” là mới giác ngộ. Hành giả dùng quán trí trừ các vọng niệm, mới vừa 
giác ngộ tâm thê không có bón tướng, nên gọi là "Thi giác". 
Nên biết, những danh từ trên đây đêu giả lập: "Bản giác” là đôi với "Thi giác" 


mà lập, "Thi giác" nhon "Bât giác" mà có, "Bât giác" lainhon "Bản giác" mà sanh. Do 
đôi đãi nhau nên giả lập ra có nhiêu tên, thật ra chỉ có tánh giác mà thôi. 


(Đoạn này nói về "Thi giác", đoạn sau nói đên "Bản giác"). 


Л 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


KHOÁ X-XI 
LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 


DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
--- 000 --- 
Bài Thứ 4 


Nói về nghĩa "Giác" 

Вап giác có 2 tướng: 

1. Tướng Trí tịnh 

2. Tướng Nghiệp dụng bắt tư nghị 
Ban giác có 4 tướng: 

1. Nhu thật không 

2. Nhơn huán tập 

3. Pháp xuất ly 

4. Duyên huán tập 


CHƯƠNG THỨ BA 


РНАМ GIẢI THÍCH 
NÓI VË NGHĨA "GIÁC" 
(tiêp theo và hêt) 


CHÁNH VĂN 

Bản giác có 2 tướng 

Lại nữa, do dứt các nhiễm duyên phân biệt, nên bản giác thành ra hai tướng: 1. 
Tướng trí tịnh. 2. Tướng nghiệp dụng bất tư nghị; hai tướng này không rời bản giác. 


1. Tướng trí tịnh: (Thể): Hành giả nhờ sức huân tập và như thật tu hành, đến khi 
công phu tu hành đã viên mãn, phá trừ được thức A lại da (chơn vọng hoà hiệp) và 
diệt các vọng tâm tương tục, thì pháp thân thanh tịnh hiện ra, dàng cái trí thuần tịnh, 
nên gọi là "Tướng trí tịnh". 


LƯỢC GIẢI 


Nhờ dứt trừ các pháp nhiễm б phân biệt, nên tánh giác hiện ra có 2 tướng: 1. 
Bản thê sáng suốt trong sạch, gọi là "Tướng trí tịnh".2. Diệu dụng không thê nghĩ 
bàn, gọi là "Tướng nghiệp dụng bắt tư nghị". Vì thể và dụng không rời tánh giác, nên 
gọi "hai tướng không rời bản giác”. 


Bực Tam hiền, bên trong nhờ sức chơn như huân ra, bên ngoài lại nhờ chánh 
pháp huân vào, nên làm cho hành giả tự phát khởi tín tâm tu hành. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đến hàng Thập địa Bồ Tát, do nhờ sức tu tập, nên ngộ nhập được tâm chon như, 
rô1 y như tâm chơn như này mà tu, nên gọi là "Như thật tu hành". 


Đến vị Đăng giác Bồ Tát, thì sự tu hành, công đã thành quả lại mãn; lúc bấy giờ 
Во Tát phá trừ thức hoà hiệp và diệt tâm tương tục, nên pháp thân thanh tịnh hiện ra, 
đặng trí thuân tịnh, gọi là "Tướng trí tinh". 


GIẢI DANH TỪ 


"Thức hoà hiệp" _ Đoạn trước nói "Sanh diệt và bất sanh diệt hoà hiệp", gọi là 
A lại da", nay nói "phá thức hoà hiệp” tức là phá thức A lại da. Song chỉ phá cái 
"tướng hư vọng tạp пһіёт" của thứcA lại da; không phải phá cái "thê tánh" của thức 
này. 


"Tâm tương tục"_ Tâm tương tục tức là 7 chuyển thức (từ nhãn thức йёбп Mat 
ma thức). Diệt tâm tương tục, tức là diệt "tướng” hư vọng tương tục của 7 thức trước, 
không phải diệt cái "thể" của 7 chuyền thức. 


CHÁNH VĂN 
Hỏi: _ Nghĩa này thế nào? 


Đáp: _ Tất cả tâm thức đều là vô minh; song cái tướng vô minh (vọng) không 
rời tánh giác (chơn). Bởi thê nên không thê phá hoại (vì không rời tánh giác), và cũng 
không phải không phá hoại được (vì là tướng vô minh). 


Thí như trước biển cả (dụ tánh giác) vì gió (vô minh) nên nổi sóng (tâm thức), 
sóng và gió đều động và không rời nhau; song tánh nước chăng động. Đến khi sóng 
đứng thì gió lặng; song tánh ướt của nước không diệt. 


Cũng thé, biển tâm thanh tịnh của chúng sanh, bị gió vô minh thổi động, nên 
sóng tâm thức nôi lên. Sóng tâm thức, gió vô minh đều động, lại không hình tướng và 
chẳng rời nhau; song bién chon tâm chăng hề chao động. Nêu gió vô minh dừng, thì 
sóng tâm thức tương tục kia cũng lặng: song nước trí thuần tịnh (chơn) không bao giờ 
diệt. 


LƯỢC GIẢI 


Vì vô minh sanh ra сас tâm thức hư vọng, nên các tâm thức không rời vô minh. 
Song vô minh lại không thật thể, chỉ nương tánh giác mà có, nên nó không rời tánh 
giác. Đến khi vô minh hết, thức tâm diệt, thì tánh giác hiện bày. Cũng nhu, vì gió thôi 
nên tánh sóng nổi lên; sóng và gió đều động và không rời nhau. Đến khi gió đứng 
sóng lặng thì tánh nước thanh tịnh bằng phăng hiện ra. 


CHÁNH VĂN 


Tướng nghiệp dụng bắt tư nghị (Dụng). Do tướng trí tịnh đủ vô lượng công đức 
và thường không đoạn tuyệt, nên có thê tuỳ thuận theo căn cơ của chúng sanh, tự 
nhiên ứng hiện ra tât cả các cảnh giới mâu nhiệm thù thăng, đê làm lợi ích cho chúng 
sanh. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


LƯỢC GIẢI 


Từ chơn như thể (tướng trí tịnh) khởi ra các diệu dụng (chơn như dụng) không 
thể nghĩ bàn được (tướng nghiệp dụng bất tư nghị). Nhờ diệu dung này mới có thé 
hiện ra được các cảnh giới thù thắng, tuỳ theo trình độ của mỗi loài, làm vô lượng 
công đức, dë lợi ích cho tất cả chúng sanh không thể nghĩ bàn. 


Ngài Đức Thanh giải: Bản giác khi còn ở tại vỏ mê, thì chúng sanh nương nơi 
đó mà tạo ra vô lượng vô biên các nghiệp, nên kinh chép: "Nghiệp lực không thé nghĩ 
bàn". Nay Bản giác đã ra khỏi vỏ mê, được thanh tịnh, thì có đủ tất cả thần thông diệu 
dụng, cũng không thể nghĩ bàn được. Và Bản giác này nghĩ ra các cảnh giới thắng 
diệu, làm vô lượng công đức, tuỳ theo căn cơ của mỗi loài, ứng hiện đủ cách, dé làm 
lợi ích cho các chúng sanh; như Ngài Quán Thế Âm hiện ra 32 ứng thân, 14 món vô 
úy ...nên gọi là "Nghiệp dụng bát khả tư nghị" (Diệu dụng không thể nghĩ bàn). 


GIẢI DANH TỪ 


"Tu nhiên ứng hiện" _ Nghĩa là ứng hiện một cách tự nhiên, không dụng công 
và có ý. Thí như mặt trăng chiều xuống ao, hễ nước trong thì trăng tự nhiên ứng hiện; 
trăng không có dụng công và сб tâm. 


CHÁNH VĂN 
Bản giác có 4 nghĩa 


Lại nữa, Thể và Tướng của tánh giác (chơn tâm) giống như cái gương sáng 
sạch, và rộng lớn như hư không, bao trùm tât cả. Tánh giác này có 4 nghĩa: 


1. Như thật không:Như cái gương lớn sáng sạch, không có hình ảnh của cảnh 
vật (thật không). Tánh giác (chơn tâm) xa lia các tướng của vọng tâm và vọng cảnh 
(ly nhất thế tướng); không có một pháp nào hiện ra cả; cũng như cái gương trồng 
không. Đây là nói về nghĩa "Tịch" (vắng lặng) của tánh giác, không phải nói về nghĩa 

"chiếu". 


LƯỢC GIẢI 


Vi tánh giác viên mãn thanh tịnh, nên dụ như cái gương sáng sạch; vì tánh giác 
rộng rãi bao la, nên dụ như hư không rộng lớn. Nêu phân tách từng khía cạnh, thì tánh 
giác có 4 nghĩa; đoạn này nói về nghĩa thứ nhứt: 


1. Thật không: Đây là nói về nghĩa "tịch tịnh" của Chơn tâm. Vì Bản thé chơn 
tâm (tánh giác) vốn thanh tịnh, rộng rãi bao la và ly tất cả các tướng, không thê dùng 
tâm thức suy nghĩ hay lời nói luận bàn được, (cũng như cái gương sáng sạch, không 
có lưu một hình ảnh gì ở trong gương cả) tức là pháp thân thanh tịnh saũn có của 
chúng sanh, không phải do tu mới được. 


CHÁNH VĂN 


2. Nhơn huân tập: Như cái gương sáng lớn, hiện đủ các cảnh (thật có). Trong 
tánh giác (chơn tâm) đủ các pháp (tức nhứt thê pháp); nghĩa là tât cả cảnh giới thánh, 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


phàm đều hiện trong chon tâm thường trú này. Nó không xuất không nhập, không mát 
không hoại, vì tánh của các pháp là chơn tâm vậy. 


Lại nữa, vì tánh giác không vọng động, nên các pháp nhiễm ô, không thể làm 
nhiễm ô được; trái lại nó đủ tất cả các pháp vô lậu và làm nhơn huân tập cho chúng 
sanh vậy. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trước nói về "thê" của chơn tâm, ly tất cả các tướng, cũng như cái gương 
sáng, không có một vật gì ở trong gương (như thật không). Đoạn này nói về Tướng và 
Dụng của chơn tâm đủ tất cả pháp. Cũng như cái gương sáng, các cảnh vật đều hiện 
vào (như thật bất không). 


Tướng và Dụng của chơn tâm có 2 nghĩa: 


1. Đủ tất cả pháp: Tất cả chúng sanh đều вайп có các pháp vô lậu thanh tịnh, 
cũng gọi là "bản hữu Phật tánh" hay "chánh nhon Phật tánh". 


2. Nhơn huân tập: Tắt cả chúng sanh đều вайп có tánh Phật; tánh Phật đủ vô 
lượng hằng sa công đức và thanh tịnh không động, nên các pháp nhiễm ô không làm 
nhiễm ô được. Tánh Phật này làm chánh nhơn (chánh nhơn Phật tánh) huận tập ở bên 
trong, khiến cho chúng sanh giác ngộ, nhàm chán khổ sanh tử, phát tâm cầu đạo giải 
thoát. 


CHÁNH VĂN 


3. Pháp xuất ly: Như cái gương đã sáng sạch, không còn bụi nhơ. Tánh giác 
(tánh Phật) đã sáng suôt thuân tịnh, ra khỏi hai chướng: Phiên não chướng, Sở tri 
chướng và xa lìa thức A lại da (Chơn, Vọng hoà hiệp). 


LƯỢC GIẢI 


3. Pháp xuất ly: tức là "Liễu nhơn Phật tánh", cũng gọi là "Chơn như xuất 
triền". Hành giả nhờ công phu tu tập, đoạn trừ phiền não chướng, sở tri chướng và 
phá thức hoà hiệp (A lại da), nên tánh Phật (Chơn như) không còn bị triền phược và 
được sáng suốt thuần tịnh. 


CHÁNH VĂN 


4. Duyên huân tập: Như cái gương sáng, phản chiếu trở lại. Tánh giác (Phật 
tánh) đã ra khỏi vỏ triềb phược rồi, trở lại chiếu soi khắp giáp tất cả, và tuỳ theo tâm 
niệm của mỗi loài mà hiện thân hoá độ, làm trợ duyên huân tập trở lại vào tâm chúng 
sanh, khiến cho chúng sanh tu tập căn lành. 


LƯỢC GIẢI 


4. Duyên nhơn Phật tánh: Do Chơn như đã xuất ігіёп, nên có diệu dụng không 
thê nghĩ bàn: Chiêu khăp tât cả và tuỳ theo tâm niệm của chúng sanh mà thị hiện các 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thân hình đề hoá độ, làm trợ duyên, huân tập trở lại vào tâm chúng sanh, khiến cho 
chúng sanh phát Bô Bë tâm, tu theo chánh pháp. 


Công dụng cao cả và rộng lớn của Chơn như (tánh giác), chỉ có thể thí dụ như 
hư không. Thể tánh sáng suốt thuần tịnh của Chơn như (tánh giác), chỉ có thé thí dụ 
như gương: dầu có bụi hay không, song chất pha lê (gương) vẫn sáng suốt, thi chung 
như một. 


(đoạn nàyđã nói nghĩa "Giác" rồi, tiếp theo sau đây sẽ nói đến nghĩa "Bất giác" 
của thức А lại da) 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ X-XI 
LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 


DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
--- 000 --- 
Bài Thứ 5 


. Nói về nghĩa "Bắt giác" (không giác ngộ: mê) 
. Nói về Tam tế 

. Nghiệp tướng (Vọng động) 

. Chuyên tướng (Tâm phân biệt, trực giác) 
. Hiện tướng (Cảnh bị phân biệt) 

. Nói về lục thô 

. Trí tướng (Vọng thức phân biệt) 

. Tương tục tướng (Vọng niệm tương tục) 
. Chấp thủ tướng (Chấp sự vật) 

. Kế danh tự tướng (Chấp danh tự) 

. Khởi nghiệp tướng (tạo nghiệp) 

. Nhiệp hệ khổ tướng (thọ, quả) 

Nói về hai Tướng 

. Đồng (đồng bản chất) 

. Khác (khác hình tướng) 


мю — @ GN Q + оо S — @ оого — > о 


CHƯƠNG THỨ BA 


PHẢN GIẢI THÍCH 
NÓI VË NGHĨA "ВАТ GIÁC" 


--- 000 --- 
CHÁNH VĂN 
Do không thật biết pháp "Chon nhu" nên tâm bắt giác (mê) nỗi lên, liền 
khởi vọng niệm (sanh tướng vô minh). Song vọng niệm vì là không có thật thê, 
nên chắng rời Bản giác. 


Thí như người lầm phương hướng; vì có phương hướng nên mới lầm, nếu 
không phương hướng thì không có làm. 


Chúng sanh cũng thê, do có "Giác" nên mới co "Mê"; nêu không có 
"Giác" thì cũng không có "Mê" (Ва giác) 


Song chúng sanh cũng nhờ có "Tâm vọng tưởng bắt giác" này, nên mới 
biêt phân biệt danh từ và nghĩa lý của các pháp. Và cũng nhờ thê mà chư Phật 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


mới có thé vì chúng sanh nói ra "Chon giác" (tánh Phật). Nếu һа "Tâm bắt giác" 
thì cũng không thê chỉ bày cái "Chon giác" được (dụ như lia sóng không có nước). 


LƯỢC GIẢI 


Chúng sanh vì không ngộ được Phật tánh (bản giác) nên gọi là mê (bất giác). 
Song cái "mê" này không có thật thê, chỉ lấy Phật tánh làm thể, nên không rời Phật 
tánh (bản giác) được. Cũng như người lầm đường, do có con đường nên mới có lầm, 
nếu không có con đường thì cũng không có sự lầm lạc. Bởi thế nên, nếu rời Phật tánh 
(bàn giác) thì cũng không có cái mê (bất giác). Cũng như bỏ sóng, không có nước. 


Sóng, cũng nhờ có cái mê vọng (bát giác) này, nên chúng sanh mới biết phân 
biệt các pháp chơn vọng, thánh phàm và nhàm chán cảnh khô sanh tử, ham mộ thú 
уш "Niệt bàn". 


Và cũng nhờ chúng sanh có biết phân biệt, nên chư Phật mới có thê thuyết pháp 
giảng dạy, chỉ bày Phật tánh (chơn giác). Nếu không có tâm mê vọng bắt giác phân 
biệt của chúng sanh, thì Phật cũng không làm sao chỉ bày Phật tánh (chơn giác) cho 
chúng sanh được. 


Đọc qua đoạn văn này, chúng ta nên lưu ý đến câu: "Vì không ngộ được Phật 
tánh, nên gọi là mê" hay đổi lại cách nói "Tại sao có dại?" vì chưa khôn уйу". Vậy thì 
cái mê đại (vô minh) này, вайп có từ hồi nào đến giờ, vì từ hồi nào đến giờ chúng 
sanh chưa từng ngộ được Phật tánh. 


Nói tóm lại, chơn như với vô minh đồng thời có, không phải chơn như có trước, 
vô minh có sau. Khi chon như (Phật tánh) hiện, thì vô minh mât, cũng như khi "khôn" 
rôi, thì "dại" tự hêt. 

GIẢI DANH TỪ 


"Bắt giác": không biết. Thật ra không phải là không biết; vẫn có biết, song cái 
"biệt" ây hư vọng, chăng chon thật, nên cũng gọi là "vọng niệm" hay "vô minh” v.v.. 

"Không thật biết": Chúng sanh vẫn biết được chơn như hay Phật tánh; song 
chỉ biêt suông trên văn tự, do ý thức phân biệt hư абі mà thôi; chứ không biệt đúng 
như thật. 


(Đoạn này nói về căn bản vô minh (bất giác), tiếp sau đây sẽ nói đến chi mat vô 
minh (tam tê, lục thô). 


a. NÓI VÈ TAM ТЕ 
CHÁNH VĂN 


Và, do "Bắt giác" (căn bản vô minh) nên sanh ra ba tướng rất vi tế (tam tế: 
chi mat vô minh); ba tướng уі tê này không rời "Bât giác". 


1. Tướng nghiệp vô minh (nghiệp tướng): vì "Bất giác" (hoặc) cho nên tâm ` 
động, gọi đó là "Nghiệp". Bởi thê nghiệp (nhon) nên có "khô"'(quả) . Trái lại, nêu 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


"Giác" (không có hoặc) thì tâm không động (nghiệp nhon) nên cũng không khó 
(quả). 


2. Tướng năng kiến (chuyền tướng tức là kiến phần). Vì có "Động" (nghiệp 
tướng) cho nên sanh ra "Năng phân biệt” (năng kiên). Nêu không "Động" thì 
không có "Năng phân biệt" (không có nghiệp tướng thì cũng không có chuyên 
tướng). 


3. Tướng cảnh giới (hiện tướng tức là tướng phần). Vì có "Năng phân biệt" 
(kiến phần) nên cảnh bị phân biệt (tướng phần) vọng hiện ra. Bởi thế nên rời 
"Năng phân biệt" (kiến phần) thì cũng không có cảnh bị phân biệt (nghĩa là néu 
không có chuyên tướng thì cũng không có hiện tướng). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói: Vô minh sanh ra 3 tướng råt vi tế: Nghiệp, Chuyên và Hiện; bà 
tướng này không rời vô minh. 


1. Vì vô minh (bát giác) cho nên tâm động tức là "Nghiệp". Đó là tướng vi tế 
thứ nhứt, gọi là "Tướng nghiệp vô minh", cũng gọi là "Hoặc, Chuyên"; bên Duy thức 
tôn gọi là "Tự chứng phân" của thức А lại da. 


Do "Нойс" (vô minh) nên tạo “Nghiệp” (tâm động); bởi có "nghiệp” nên phải 
thọ "quả khổ". Trái lại, nếu giác ngộ không mê hoặc (vô minh) thì không tạo nghiệp 
(vọng động); không tạo nghiệp nên chăng có quả khô. 


Tất cả quả khổ, không ngoài hai món sanh tử: Phàm phu thì bị khổ "Phần đoạn 
sanh tử"; Tiêu thánh thì bị khô "Biên dịch sanh tử". Song hai món quả khô này, đêu 
do "động niệm" tức là hướng vê trí Phật (không vọng niệm thì chon tâm hiện). 


2. Vì tâm động (ngiệp tướn) cho nên mới có phân biệt. Đó là tướng vi tế thứ hai, 
gọi là "tướng năng kiến" (phần năng phân biệt), cũng gọi là "Chuyên tướng"; bên Duy 
thức tôn gọi là kiến phần của thức А lại да. Nếu tâm không vọng động, thì cũng 
không do đâu mà phát sanh ra phân biệt được. Nghĩa là: Nếu không có "nghiệp 
tướng"; thì cũng không có "chuyền tướng"; hay nói cách khác: nếu không có "Tự 
chứng phần" thì cũng không có "Kiến phần". 


3. Vì có tâm năng phân biệt, nên mới xong hiện ra cảnh giới bị phân biệt. Đó là 
tướng vi tế thứ ba, gọi là "Tướng cảnh giới" (phần bị phân biệt) cũng gọi lá "Hiện 
tướng": bên Duy thức tôn gọi là "Tướng phần" của thức A lại da. Bởi tâm và cảnh 
không rời nhau, nếu lìa tâm năng phân biệt thì không có cảnh giới bị phân biệt. Nghĩa 
là: rời "Chuyên tướng" thì không có "Hiện tướng": hay nói cách khác: rời "Kiến 
phần" thì không có "Tướng phần". 


Từ thể tánh chon tâm, không có năng sở (bỉ, thử); song vì mê nên tâm động 
(nghiệp tướng) mà sanh ra có năng phân biệt (chuyển tướng) và cảnh giới bị phân biệt 
(hiện tướng). Nếu giác cảnh giới bị phân biệt (hiện tướng). Nếu giác ngộ không mê, 
thì tâm không động, không sanh, và cảnh bị phân biệt chăng hiện. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Đoạn này xin lưu ý độc giả: Trong luận này nói "Do nghiệp tướng sanh ra 
chuyền tướng, do chuyển tướng sanh ra hiện tướng". Nói như thé, là lấy theo nghĩa 
"tương quan, tương sanh" mà nói. Kỳ thật ba tướng này, đồng thời sanh khởi; nghĩa là 
một pháp vừa động, thì tất cả pháp đều động, không phải có thứ lớp tuần tự như vậy. 


Tóm lại, ba tướng "Nghiệp tướng, Chuyên tướng và Hiện tướng: này, ở các kinh 
khác, cũng thường gọi là "Hoặc, Nghiệp và Khô", hay trong Duy thức gọi là "Тү 
chứng phân, Kiên phân và Tướng phân của thức A lại da. 


GIẢI DANH TỪ 


Bât giác và vô minh: "Vô minh" là không sáng suôt, "Вах giác" là không giác 
ngộ. Bởi thê nên bât giác cũng tức là vô minh. 


Tướng nghiệp vô minh: Vô minh vọng động thành ra tướ`ng nghiệp, gọi tắt là 
"Nghiệp tướng”; tức là "Tự chứng phân" của thức А lai da. 


‚ Tướng Năng kiến: Phần năng phân biệt, cũng gọi là "Chuyên tướng": tức là 
"Kiên phân" của thức A lại da. 


Tướng cảnh giới: Cảnh giới bị phân biệt, cũng gọi là "Hiện tướng”; tức là 
"Tướng phân" của thức A lại da. 


Phần đoạn sanh tử: Sanh tử do sự biến đổi. Như vị Tu đà hoàn, khi chứng lên 
quả Tư đà hàm (sanh) thì xả vị Tu đà hoàn (tử); khi lên vị А na hàm, thì bỏ quả Tư đà 
hàm v.v... Thí như người Lính, khi lên Cai thì bỏ Lính, lên Đội thì bò Cai v.v... 


Tự chứng phần_ Duy thức tôn nói: Mỗi người có 8 món Tâm vương và 51 
món Tâm sở. Mỗi một Tâm vương hay Tâm sở đều có 4 phần: 1. Phần bị phân biệt 
(tướng phần), 2. Phần năng phân biệt (Kiến phần); Hai phần này thuộc về Dụng, ở 
bên ngoài. 3. Phần tự chứng và 4. Phần chứng tự chứng; hai phần này thuộc về thé, ở 
bên trong và làm chỗ nương cho hai phần ngoài. 


Tương quan tương sanh: Liên quan với nhau và sanh cùng nhau, có cái này thì 
phải có cái kia. 


b. NÓI VẺ LỤC THÔ 
CHÁNH VĂN 


Do đã có cảnh giới hiện ra (Hiện tướng) nên tiếp tục sanh sáu tướng sau 
này: 


1. Tướng Trí (Trí tướng: Phân biệt): Do có cảnh giới hiện ra nên sanh tâm 
phân biệt (trí) thương,ghét 


2. Tướng tương tuc (Tương tục tướng: Vọng niệm tương tục): Do tâm phân 
biệt thương ghét, cho nên бер tục sanh ra các niệm khô vui, mừng lo v.v...không 
dứt. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


3. Tướng chấp thú (chấp thủ tướng: chấp sự vật): Do các niệm tương tục phân 
biệt những cảnh khô vui, cho nên tâm mới vướng mắc, châp lầy nơi sự vật 
(cảnh). 


4.Tướng chấp danh tự (Кё danh tự tướng: chấp danh tự): Do phân biệt vọng 
chap nơi sự vật, nên giả đặt ra những danh tự аё kêu gọi. 


5. Tướng khởi nghiệp (khởi nghiệp tướng: tướng tạo nghiệp): Do chấp theo 
danh tự tôt хаи đó, rôi tạo ra các nghiệp lành hay dữ. 


6. Tướng nghiệp hệ khó (Nghiệp hệ khó tướng: Thọ quả khổ): Do tạo ra các 
nghiệp, nên bị các nghiệp kéo dẫn đi lãnh thọ quả khô, không được tự tại. 


Tóm lại, phải biết: Gốc từ vô minh (căn bản vô minh) sanh ra các pháp 
nhiềm ó (chi mat vô minh) nên các pháp nhiễm ô đêu là vô minh (bât giác). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về 6 món thô (lục thô). Do từ vô minh vọng động (Tự chứng phần 
của thức А lai da) khởi ra tâm (Kiên phân của thức А lại da) và cảnh (Tướng phân của 
thức А lại da) là ba món vi tê, rôi ёр tục sanh khởi 6 món thô sau này: 


1. Vì có cảnh giới (hiện tướng) nên tâm phân biệt tốt xấu, rồi sanh ra thương 
(tham) ghét (sân) v.v...gọi là "Tướng trí", chữ "Trí" là biết phân biệt tốt xấu. 


2. Do tâm biết phân biệt tốt xấu v.v...nên các niệm thương ghét, mừng giận, khó 
уш v.V...tIÊp tục sanh khởi không gián đoạn, gọi là "Tướng tương tục”. 


3. Do các niệm thương ghét, mừng giận, khổ vui, nên sanh tâm chấp lấy: Cái gì 
vui thích thì tham luyên, còn buôn khô thì sân hận, gọi là "Tướng châp thủ". 


4. Do sanh tâm chấp cảnh, nên giả đặt ra những danh từ đề kêu gọi, cái này đẹp, 
cái kia xâu v.v...gọi là "Tướng kê danh tu". 


5. Do có những danh tự kêu gọi đẹp xấu v.v...nên sanh tâm tham lam, giận ghét, 
và vì thê mà tạo ra cái nghiệp, gọi là "Tướng khởi nghiệp". 


6. Do tạo các nghiệp, nên bị nghiệp kéo dẫn sanh tử luân hồi trong 3 cõi, để thọ 
quả báo, không được tự tại, gọi là "Tướng nghiệp hệ khô". 


Tóm lại, do "mê hoặc" nên "tạo nghiệp"; nhon ""tạo nghiệp" nên phải thọ "quả 
khô" trở lại "mê hoặc” nữa; nhon "hoặc” lại tạo "nghiệp” tho "quá khổ", mãi mãi 
không biết bao giờ cùng tận, như cái vòng tròn không mối, nên gọi là "Luân hồi". 


Bởi do vô minh vọng niệm sanh ra tât cả các pháp phiền não tạp nhiễm, nên các 
pháp đêu là vô minh. Nêu người được "vô niêm" (không vọng niệm), thì tât cả các 
pháp phiên não sanh tử đêu hêt. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Trong 3 món TẾ và 6 món Thô này, về phàm phu thì đủ cả; Tiêu thừa về 3 quả 
trước, thì đủ 3 món Tê và 4 món Thô trước; A la hán thì có 3 món Tê và 3 món Thô 
trước; hăng Pháp thân Bô Tát (từ Bát địa trở lên) chỉ còn 3 món Tê. 


Xin xem biêu đô sau đây: 


1. Phàm phu (có đủ 9 món) 
3 món TẾ 
1. Nghiệp tướng (vọng động) 
2. Chuyên tướng (trực giác) 
3. Hiện tướng (cảnh) 
6 món Thô 
1. Trí tướng (phân biệt) 
2. Tưng tục tướng ( vọng niệm tương tục) 
3. Chấp thủ tướng (chấp sự vật) 
4. Кё danh tự tướng ( chấp danh tự) 
5. Khởi nghiệp tướng (tạo nghiệp) 
6. Nghiệp hệ khổ tướng (thọ quả) 


П. Tiểu thừa, 3 quả trước, có 7 món 


3 món TẾ 
1. Nghiệp tướng 
2. Chuyền tướng 
3. Hiện tướng 
4 món Thô 
1. Trí tướng 
2. Tương tục tướng 
3. Chấp thủ tướng 
4. Kế danh tự tướng 


Ш. А la hắn có 6 món 


3 món TẾ 
1. Nghiệp tướng 
2. Chuyên tướng 
3. Hiện tướng 
3 món Thô 
1. Trí tướng 
2. Tương tục tướng 
3. Chấp thủ tướng 


IV. Pháp thân Bồ Tát chỉ có món Tế 
1. Vô minh nghiệp tướng (nghiệp tướng) 


2. Năng kiên tướng (chuyên tướng) 
3. Cảnh giới tướng (hiện tướng) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


c.NÓI VË HAI TƯỚNG 
CHÁNH VĂN 


Lại nửa, "Giác"(chơn) với "Bắt giác" (vọng) đều có 2 tướng: Đồng và 
Khác. 


Thé nào là "Đồng"?_ các sự nghiệp huyễn hoá của "Giác" (vô lậu) và "Bắt 
giác" (vô minh) đều đồng một thé tánh chơn như. Thí như các món đồ gốm đều 
đồng một chất đất. 


Bởi thế nên trong Khế kinh chép: "Tắt cả chúng sanh, từ hồi nào đến giờ, 
уап thường ở trong Bô Dë Niệt bàn; không phải do tu mới có, do làm mới được; 
rôt ráo không có gì gọi là "chứng" cả, và cũng không hình tướng gì có thê thay 
được. 


Song, chúng sanh thấy sắc thân Phật, có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp у.у.. Ја 
do tuỳ tâm vọng nhiễm của chúng sanh mà huyễn hiện, không phải tánh chơn 
như có các hình tướng йу; vì tánh chơn như không có thấy được vậy. 


Thé nào là khác? Do tuỳ tâm vọng nhiễm của chúng sanh mà hiện ra các 
huyền tướng sai khác: hữu lậu (mê) và vô lậu (giác). Ví như các thứ đồ gôm, hình 
tướng khác nhau. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này lây hai mặt "đồng" và "bất giác", dé chỉ sự tương quan tương phản 
của hai thứ ây. Đứng về bản thé của các pháp mà luận, thì "nhiễm" và "tịnh" đều là 
chơn như. còn đứng về hiện tượng của các pháp mà nói, thì "nhiễm" và "tịnh" có sai 
khác. 


Bởi "giác" và "bất giác" đều là Chon như, cũng như các thứ đồ góm (fđồ kiểu 
hay đồ đá) đều bằng đất, nên nói tất cả chúng sanh từ hồi nào đền giờ, vẫn thường ở 
trong Chơn như. Tánh Chơn như này không phải do tu mới được, hay làm mới có; rốt 
ráo không có sở đắc, và cũng không có hình tướng gì có thể chỉ bày được. 


Song, chúng sanh thấy có Phật hiện thên độ sanh; đó là tự tâm của chúng sanh, 
tuỳ nghiệp huyễn hiện, chứ không phải tánh Chon như có những hình tướng như thế. 


Câu: "Tuỳ tâm vọng nhiễm của chung sanh mà hiện ra các huyễn tướng sai 
khác: hữu lậu (mê) và vô lậu (giác). Nghĩa là nói: Không phải ở đâu khác, mà chính 
chính ở tâm chúng sanh, có thể đổi các phiền não nhiễm ô, ra các công đức thanh tịnh. 
Khi tâm vọng động thì sanh ra vô lượng hằng sa pháp tạp, nhiễm, khi tâm hết vọng 
động thì hiện ra vô lượng hằng sa công đức thanh tịnh. Tất cả đều tuỳ tâm của chúng 
sanh mà hiện racác tướng nhiễm, tịnh. Các tướng này đều như huyën. 


Câu: "...Các sự nghiệp chuyển hoá của vô lậu (giác) và vô minh (mê), có 
nghĩa là: Tánh giác đã có nghiệp dụng, hiện ra tất cả cảnh giới thù thắng vi diệu, 
không thể nghĩ bàn, thì vô minh cũng có nghiệp lực hiện ra Tam tế, Lục thô, tất cả 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


sanh tử khổ vui, cũng không thê nghĩ bàn. Bởi thế nên Chon và vọng đều là huyễn cả. 
Khê kinh chép: "sanh tử và Niêt bàn đêu như mộng huyền". 


QUYÉT NGHI 


Hồi: _ Chúng snh đã vốn là Phật, tại sao không thấy chúng sanh có Báo thân và 
Hoá thân Phật? 


Đáp: _ Khi nói chúng sanh vốn là Phật, là đứng về phương diện bản thể Phật 
tánh mà nói, chứ không phải đứng về phương diện hiện tượng Phật tướng mà nói vậy. 
Về bản thể thì các chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng về hiện tượng thì chúng sanh 
có Báo thân và Hoá thân. 


Hỏi: Chon như Phật tánh đã không có sắc tướng, tại sao chư Phật chứng được, 
và có tướng Báo thân và Hoá thân? 


Đáp: _ Sắc thân của chư Phật, chỉ tuỳ theo tâm của chúng sanh mà hiện ra, 
không phải trong thê tánh chơn như có những hình tướng ây. 


Đã nói vê "Тат sanh diệt" dưới đây sẽ nói "Tướng Nhơn duyên sanh diệt" 


ЛК 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ X-XI 
LUẬN ĐẠI THỪA KHÓI TÍN 


DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
--- 000 --- 
Bài Thứ 6 


Nói về nghĩa "Bất giác" (tiếp theo) 

d. Nói về "ý tương tục" có 5 thứ: 

1. Nghiệp thức (nghiệp tướng) 

2. Chuyên thức (chuyên tướng) 

3. Hiện thức (hiện tướng) 

4. Trí thức (trí tướng) 

5. Tương tục thức (tương tục tướng) 

e. Nói về "ý thức" 

Cảnh giới này duy có Phật mới biết được rốt ráo. 


CHƯƠNG THỨ BA 


РНАМ GIẢI THÍCH 
NÓI УЕ NGHĨA "ВАТ GIÁC" 
(Tiếp Theo) 


--- 000 --- 
d. NÓI VË "Ý" TƯƠNG TỤC, có 5 thứ 
CHÁNH VĂN 


Trên đã nói "Tâm sanh diệt", (thức A lại да) tiếp theo đây sẽ nói "cái "Ý" 
làm nhơn duyên sanh diệt". 


Tắt cả chúng sanh đều từ nơi tâm (A lại da) mà sanh ra mý (Mạt ma) và ý 
thức (thức thứ 6). Nghĩa là do thức А lại da có vô minh bắt giác (nghiệp tướng) 
nên sanh ra Năng kiến (chuyền tướng) và Năng hiện (hiện tướng) rồi tiếp tục sanh 
ra các niệm (lục thô), chấp lấy cảnh giới v.v...gọi là "Ý". 


LƯỢC GIẢI 

Đoạn này nói về sự quan trọng của "ý". Trong các nơi khác, khi nói đến "ý" thì 
thường dùng đê chỉ riêng cho thức Mạt na, là thức sanh diệt tương tục thăng hơn các 
thức. Nhưng chữ "ý" ở luận này là chỉ chung cho cả 8 thức; vì cả 8 thức đêu có nghĩa 
"sanh diệt tương tục”. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thức A lại da là gốc của sanh diệt, thức Mạt na làm nhơn duyên cho sự sanh 
diệt tương tục; còn ý thức thì khởi hoặc tạo nghiệp, làm cho chúng sanh nhiêu kiêp 
sanh tử không dứt. 


CÁI "Ý" CÓ 5 THỨ 
CHÁNH VĂN 


Cái "Y" này lại có 5 thứ: Nghiệp thức (nghiệp tướng), Chuyển thức (chuyền 
tướng), Hiện thức (hiện tướng), Trí thức (trí trớng) và Tươmng tục thức (tương tục 
tướng). 


а. "Nghiệp thức" là sự vô minh bắt giác làm cho tâm vọng động (tức là Tự 
chứng phân của thức A lại da) 


b. "Chuyên thức" là phần Năng phân biệt (Kiến phần của thức А lại da) do 
tâm vọng động chuyên sanh ra. 


c. "Hiện thức" là sự hiện bày của cảnh giới ngũ trần bị phân biệt (Tướng 
phân của thức A lại da). Cảnh giới này không có trước sau, trong tât cả thời, mặc 
tình sanh khởi, thường hiện ở trước. 


(3 thứcx này thuộc về Tam Tế) 

d. "Trí thức" là cái biết phân biệt các pháp nhiễm tịnh. 

е. "Tương tục thức" là niệm niệm sanh diệt tương tục không gián đoạn. 
(2 thức này thuộc về 2 món. Thô trước, trong 6 món Thô) 


năm thứ "ý" này, giữ gìn tất cả nghiệp lành dữ, từ quá khứ vô lượng kiếp 
về trước, cho đến ngày nay cũng không mất (trì chủng). Nó lại có công năng làm 
cho thành thục tắt cả quả báo khô vui về hiện tại cũng như tương lai, không sai 
mắt (chấp thủ căn thân, thé giới và kiết sanh tương tục). Và nó công năng nhớ việc 
đã qua, nghĩ những việc hiện tại và suy tính những việc chưa đến (vị lai). 


Bởi thế nên ba cõi (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới) đều hư ngụy, duy tâm 
tạo ra. Nêu rời tâm thì không có cảnh giới sáu tran này (ba cõi). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về nghĩa chử "ý", là chỉ cho một dòng sanh diệt tương tục không 
gián đoạn. Từ vô minh vọng động, sanh ra 3 món Tế, là Nghiệp tướng (nghiệp thức), 
Chuyên tướng (chuyên thức), Hiện tướng (hiện thức) và hai món Thô là Trí tướng (trí 
thức) và Tương tục tướng (tương tục thức). 

Năm cái "ý" này có công năng giữ gìn thiện ác, quả báo khó vui hiện tại và vị 
lai, làm cho không mát (đó là công năng trì chủng chấp thọ thân căn thé giới và kiết 
sanh tương tục của thức A đà na); nhớ nghĩ những việc đã qua và lo tính những điều 
chưa đến (đó là công năng của thức thứ 6), và một dòng sanh diệt, tiếp tục từ trước 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


đến sau không gián đoạn, gọi đó là "ý". Bởi thế nên chữ "ý" này là chỉ chung cho cả 8 
thức. 


Tóm lại, từ vô minh vọng động, sanh ra thức A lại da. Từ thức A lại da lại tiếp 
tục sanh ra 7 thức trước; rồi cùng nhau làm nhơn làm duyên, lại thành ra một dòng 
sóng thức, sanh diệt tương tục vô tận, gọi đó là "ý". Cũng vì rõ nghĩa này, nên Сб 
nhơn làm bài thơ có câu rằng: "...Nhứt ba tài đi vạn ba tuỳ ..." (một lượng sóng vừa 
nỗi lên, thì trăm ngàn lượng sóng đều nổi theo). 


Nào ba cõi, nào 6 trân đêu từ 8 thức này biên hiện. Bởi thê nên các pháp đêu hư 
đôi, duy tâm tạo ra; nêu rời 8 thức, thì các cảnh giới đêu không còn. 


CHÁNH VĂN 


Nghĩa này thế nào?_ Do tất cả pháp đều từ vọng tâm của chúng sanh mà 
sanh khởi, nên tất cả sự phân biệt tức là phân biệt trong tự tâm. Nhưng tâm 
không có hình tướng øì cả, nên không thể thấy được nó. Phải biết, tất cả cảnh 
giới ở thế gian, đều do vô minh vọng tầm của chúng sanh mà được tồn tại, nên 
tẤt cả các pháp, đều khônhg có thật thể, mà chỉ vọng tâm huyễn hiện, như bóng 
trong gương. 


Nếu vọng tâm sanh khởi, thì các pháp đều sanh khởi; vọng tâm diệt thì các 
pháp đều diệt (Tâm sanh tắc chủng chủng pháp sanh, tâm diệt tắc chủng chủng pháp 
diệt). 


LƯỢC GIẢI 


Tất cả các pháp đều do tâm của chúng sanh sanh ra, nên chúng snh phân biệt 
các pháp, tức là phân biệt ở nơi tự tâm. Kinh Lăng Nghiêm chép: "Tự tâm thủ tự tâm, 
phi huyễn thành huyền pháp" (tự tâm chúng sanh trở lại chấp lẫy tự tâm chúng sanh; 
tâm không phải huyễn mà trở lại thành pháp hư huyễn). 


Tất cả các pháp đều không thật có, chỉ nương nơi tâm mà tôn tại, như hoa trong 
gương, như trăng dưới nước. Nếu tâm động thì các pháp sanh, tâm tịnh thì các pháp 
diệt. Trong Khế kinh chép: "tâm sanh tắc chủng chủng pháp sanh, tâm diệt tắc chủng 
chủng pháp diệt" là vậy. Tổ Qui Sơn nói: "Nhứt tâm không sanh thì muôn pháp đều 
dứt" (Nhứt tâm bát sanh vạn pháp câu tức). Bởi thế nên đoạn trước nói "Người quán 
vô niệm (không vọng niệm) thì hướng về trí Phật". 


Đoạn này đã nói về "ý tương tục" rồi, tiếp theo dưới đây sẽ nói đến ý thức. 
e. NÓI VË "Y THÚC" 
CHÁNH VĂN 
Trên đã nói về "у" rồi, tiếp theo đây nói về "ý thức”. Ý thức tức là "thức 
tương tục”. Bởi chúng phàm phu châp trước rât nặng nề nơi Ngã và Ngã sở, nên 


khởi ra các món vọng chấp, leo chuyền theo sự vật, phân biệt cảnh giới sáu trần, 
gọi đó là "ý thúc" (thức thứ sáu). Cũng gọi đó là "Phân ly һис", hay gọi "Phân 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


biệt sự thức". Thức này nương nơi kiến (kiến hoặc) và ái (tư hoặc) phiền não mà 
được nuôi lớn. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về "ý thức". 

So với 5 món "ý" nói trên, thì ý thức này thuộc về món thứ năm là "Tương tục 
thức"; trong Lục thô nó thuộc về Thô thứ hai là "Tương tục Tướng”; trong 8 thức nó 
thuộc vé thức thứ 6. 


_ Bởi thức này, niệm niệm tương tục, chấp Ngã và Ngã sở, leo chuyền theo các 
trân cảnh, phân biệt các sự vật, vọng châp đủ điêu, nên gọi là "Thức tương tục”. 


_ Bởi thức này phân biệt 5 trần cảnh (Sắc, Thinh, Hương, Vị và Xúc) mỗi cảnh 
riêng nhau, nên gọi là "Phân ly thức". 


_ Bởi thức này phân biệt tất cả sự vật, nên cũng gọi là "phận biệt sự thức". 


_ lại nữa, thức này nhờ 2 món phiền não là "Kiến" và "Ái" mà được nuôi lớn, 
"kiến" tức là kiến hoặc, thuộc về phân biệt hoặc. "Аі" tức là Tư hoặc, thuộc về Cu 
sanh hoặc. Do hai món phiền não này, nên ý thức mới khởi hoặc tạo nghiệp, quanh 
quần trong sanh tử luân hồi. 


Жжж 


Trong "Môn sanh diệt" có 2phån, trên đã nói về phần thuận dòng vô minh (lưu 
chuyền), sanh ra các pháp sanh tử tạp nhiễm; sau đây sẽ nói, chính nơi pháp tạp 
nhiễm lưu chuyền đó, đề chỉ sự trở lại thanh tịnh (hoàn tịnh) tuỳ theo trình độ của 
người, hoặc mau hay chậm không đồng. 


CẢNH GIỚI NÀY DUY PHẬT MỚI BIẾT ĐƯỢC RÓT КАО 
CHÁNH VĂN 


Do vô minh huân tập sanh ra thức. Cảnh giới này, chúng phàm phu không 
thé biết được; dù cho hàng Nhị thừa dùng trí huệ quán sát cũng không thé biết 
được; các vị Bồ Tát từ Sơ tín cho đến Tam hiền (Trụ Hạnh, Hướng) phát tâm 
quán sát, chỉ biết được chút ít; bực Thập địa Bồ Tát (Pháp thân вд Tát) cùng chi 
biét được từng phàn; cho đến Đẳng giác Bồ Tát cũng không thé biết hết ; duy có 
Phật mới biết được rốt ráo. 


Tại sao vậy?. _ Vì tâm này từ hồi nào đến giờ, tánh nó vẫn thanh tịnh, 
không có vô minh; song bị vô minhnlàm nhiễm ô (bât biên tuỳ duyên), vì thê nên 
rât khó biệt. Bởi thê nên chỉ có Phật mới có thê biết được cảnh giới này. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tóm lại, chơn tam (tâm tánh) vì thướng không vọng niệm, nên gọi là "bất 
biên" (chon như). Song chúng sanh vì không ngộ nhập được chon tâm (nhứt 
pháp giới) này, lại sanh vọng niệm nên gọi là "vô minh". 


LƯỢC GIẢI 


Người đang chiêm bao không bao giờ biết được chiêm bao; phải thức giấc rồi 
mới biết đó là cảnh chiêm bao; chúng sanh đang ở trong vòng vô minh vọng thức, 
không thê biết được vô minh vọng thức; bao giờ giác ngộ hoàn toàn, mới biết được 
rốt ráo cảnh giới của vô minh vọng thức. 


Do vô minh huân tập vào chơn như, nên chơn vọng hoà hiệp biến thành thức A 
lại da. Chúng phàm phu vì đang ở trong vòng thức biến, nên không bao giờ biết được 
cảnh giới thức biến. Hàng Nhị thừa tuy dùng trí huệ quán sát, phá được ngã chấp; 
nhưng mây pháp chấp hãy còn dày bịt và che lối chơn tâm, nên cũng không thê thây 
được cảnh giới ду. Các bực Bồ Tát ở vị Tam hiền, mới phá được đôi phần phân biệt 
pháp chấp; nên chỉ biết được chút ít về cảnh giới này. Đến bực Thập địa Вд Tát , hễ 
phá được một phần vô minh, chứng được một phần pháp thân, thì thấy được một phần 
của cảnh giới này, và cứ tuần tự như thế, cho đến khi nào phá được 10 phần vô minh, 
thì chứng 10 phần pháp thân và biết được cả 10 phần của cảnh giới này. (Thập địa вд 
Tát, do phá vô minh, chứng được pháp thân, nên gọi là "Pháp thân Bồ Tát"). Bực 
Đăng giác Bò Tát, vì còn vi tế vô minh, nên đối với cảnh giới này, biết cũng chưa 
tường tận. Đến quả vị Phật, do phá vô minh đã sạch hết, nên mới hoàn toàn biết được 
cảnh giới này; cũng như người đã hoàn toàn thức tĩnh, mới biết được rốt ráo cảnh mê 
mộng. 


Trên đã nói nhơn duyên trở lại bản tâm thanh tịnh rồi, dưới đây sẽ lược nói đến 
địa vị nào, mới đoạn được hoặc рі, đê trở lại bản tâm thanh tịnh. 


KANAK 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ X-XI 
LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 


DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
--- 000 --- 
Bài Thứ 7 


Nói về nghĩa "Bất giác" (tiếp theo) 

о. Nói về Tâm nhiễm б, có 6 lớp: 

1. Nhiễm ô chấp trước (chấp thủ tướng và kế danh tự tướng) 
2. Nhiễm ó bát đoạn (tương tục tướng) 

3. Nhiễm ó phân biệt (trí tướng) 

4. Nhiễm ô cảnh sắc (hiện tướng) 

5. Nhiễm ô năng phân biệt (kiến tướng) 

6. Nhiễm ô về nghiệp (nghiệp tướng) 

h. Tâm nhiễm ô và vô minh khác nhau như thế nào? 
i. Ba tướng nhiễm ô sanh diệt: 

1. Tướng sanh diệt thô 

2. Tướng sanh diệt vừa 

3. Tướng sanh diệt vi tế 


CHƯƠNG THỨ BA 
РНАМ GIẢI THÍCH 
NÓI VỀ Ý NGHĨA "ВАТ GIÁC" 
(Tiêp Theo) 


--- 000 --- 


g. NÓI VÈ TÂM NHIÊM Ó 
CHÁNH VĂN 
Tâm nhiễm б này (Кё từ Thô đến Tế) có 6 lớp: 


1 Nhiễm ô về chấp trước (chấp tương ưng nhiễm, tức là hai món Thô: chấp thủ 
tướng và kê danh tự tướng). Hành giả phải đên quả Nhị thừa hay vị Thập tín, mới 
trừ được món nhiễn ô này. 


2. Nhiễm ó bát đoạn (Bát đoạn tương ưng nhiễm, tức là món Thô về tương tục 
tướng). Hành giả từ địa vị Thập tín đến địa vị Thập hồi hướng, phương tiện tu 
hành, lần lần xả bỏ, khi đến Sơ địa (tinh tâm địa) mới hoàn toàn xa ia được món 
nhiễm ô này. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


3. Nhiễm ó về trí phân biệt (Phân biệt trí tương ưng nhiễm, tức là món Thô về 
Trí tướng). Hành giả phải từ Nhị địa (Cụ giới địa) lâân lân diệt trừ, cho dên Thât 
địa (Vô tướng phương tiện địa) mới hoàn toàn xa lìa nhiễm ô này. 


4. Nhiễm ó về cảnh sắc (Hiện sắc bất tương ưng nhiễm, tức là món Tế về Hiện 
tướng). Hành giả tu hành phải аер Bát địa (Sắc tự tại địa) mới xa lia được món 
nhiễm ó này. 


3. Nhiễm ô về năng phân biệt (năng kiến tâm bát tương ưng nhiễm, tức là món 
Tế về Kiến tướng). Hành giả tu hành phải đến Cửu địa, mới xa lìa được món 
nhiễm ô này. 


6. Nhiễm ó về nghiệp (Căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm, tức là món Tế về 
Nghiệp tướng). Hành giả từ Thập địa lên Đẳng giác Bồ Tát và phải đến quả vị 
Phật, mới có thể diệt trừ món nhiễm ô này. 


Tóm lại, vì không ngộ được chơn tâm (bất đạt nhứt pháp giới nghĩa) nên sanh 
ra nhiều lớp nhiễm ô (Tam tế, Lục thô). Muốn diệt trừ các nhiễm ô này, hành giả 
phải trải qua nhiều địa vị: Bắt đầu từ địa vị Thập tín để tâm quán sát và học tập 
đoạn trừ tâm nhiễm ô. Qua Tam hiền rồi vào Thập địa, tuỳ môi địa vị, diệt trừ 
mỗi phần tâm nhiễm ô (vọng hoặc); đến quả vị Phật mới diệt hoàn toàn rốt ráo. 


LƯỢC GIẢI 


Vì không ngộ được chơn tâm, nên sanh ra trùng trùng mê vọng. Các lớp mê 
vọng tuy nhiêu, nhưng đại lược chia làm 6 lớp, từ Thô đên Tê. 


1. Chấp tương ưng nhiễm (nhiễm ô về sự chấp trước) tức là hai món Thô thứ 
ba và thứ tư (châp thủ tướng và kê danh tự tướng) trong 6 món Thô. Hành giả tu hành 
phải đên Nhị thừa hay Thập tín mới đoạn trừ được lớp vọng nhiễm này. 


2. Bất đoạn tương ưng nhiễm (nhiễm ô về bất đoạn) tức là món Thô thứ hai 
(tương tục tướng) trong 6 món Thô. Hành giả tu hành từ địa vị Tam hiên đoạn trừ lân 
lân cho đên Sơ địa mới trừ hêt lớp vọng nhiễm này. 


3. Phân biệt trí tương ưng nhiễm (nhiễm ô về phân biệt) tức là món Thô thứ 
nhứt (trí tướng) trong 6 món Thô. Hành giả tu hành từ Nhị địa cho đên Thât địa mới 
trừ được lớp vọng nhiễm này. 


4. Hiện sắc bất tương ưng nhiễm (nhiễm ô về cảnh giới) tức là món Tếâ thứ 
ba (hiện tướng) trong 3 món Têâ. Hành giả tu hành đên Bát địa mới đoạn được lớp 
vọng nhiễm пау. 


5. Năng kiến tâm bắt tương ưng nhiễm (nhiễm ô vềnăng phân biệt) tức là 
món Têâ thứ hai (kiên tướng) trong 3 món Têâ. Hành giả tu hành, phải đên Cửu địa, 
mới đoạn được lớp vọng nhiễm пау. 


6. Căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm (nhiễm ô vềnghiệp) tức là món Tếâ 
thứ nhứt (Vô minh nghiệp tướng) trong 3 món Têâ. Hành giả tu hành khi sắp chúng 
quả Phật, mới đoạn trừ được lớp vọng nhiễm rât vi tê này. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Tóm lại, vì vô minh vọng nhiễm chóng chất nhiều lớp, từ nhiều đời nhiều kiếp, 
nên hành giả phải trải qua nhiều giai đoạn, nhiều địa vị để phá trừ. Phá một lớp vô 
minh, thì Hành giả chứng lên được một địa vị. Như thế, bắt đầu từ phàm phu, tu đến 
quả vị Phật, Hành giả phải trải qua thời gian là 3 lần vô số kiếp (A tăng kỳ kiếp) và 
qua 55 địa vị, mới đoạn mê hoặc (vô minh) được hoàn toàn và chứng được rốt ráo quả 
Phật. 


CHÁNH VĂN 


_ Sao gọi là "tương ưng" (3 món nhiễm về tương ưng)? _ Vì Tâm vương, 
Tâm sở khác nhau (tâm niệm, pháp dị) và tánh chất nhiễm ô của cảnh bị duyên 
không đồng: song Tâm vương khi duyên cảnh nào thì Tâm sở cũng ưng thuận 
duyên theo cảnh đó, nên gọi là "tương ưng". (ngôn thuyết). 


_ Sao gọi là "båt tương ưng" (3 món nhiễm về bát tuong ưng)? _ Vì tâm mới 
vừa bât giác vọng động, chưa phân ra căn cảnh hay Tâm vương, Tâm sở, nên gọi 
là "bât tương ưng". 


LƯỢC GIẢI 


Trong 6 món nhiễm ô này, sở dĩ 3 món đầu (chấp tương ưng nhiễm, bất đoạn 
tương ưng nhiễm và phân biệt trí tuong ưng nhiễm) đều gọi là "tương ưng", là vì 
chúng nó thô phù, lại chia ra 2 phần rất rõ rệt (căn, cảnh; Tâm vương, Tâm sở) và có 
sự hoà hiệp nhau (tương ưng). 


Còn 3 món nhiễm ô sau (hiện sắc bất tương ưng nhiễm, năng kiến tâm bát tương 
ưng nhiễm và căn bản nghiệp bát tương ưng nhiễm) lại gọi là "Bất tương ung"; là vì 
chúng nó rất vi tế, còn ở trong vòng trừu tượng, chưa phân Năng, Sở, Tâm, Cảnh, nên 
chăng có sự hợp nhau. 


h) TÂM NHIÊM Ó VÀ VÔ MINH KHÁC NHAU THẺ NÀO? 
CHÁNH VĂN 


_ Tâm nhiễm ô là phiền não chướng (phiền não ngại) làm chướng ngại căn 
bản trí (vô phân biệt trí) duyên Chơn như. 


_ Vô minh là sở tri chướng (trí ngai làm chướng ngại hậu đắc trí (tự nhiên 
nghiệp trí) duyên các pháp sai biệt của thê gian. 


Tại sao tâm nhiễm ô lại chướng ngại căn bản trí? _ Vì tâm nhiễm ô ô sanh 
ra Năng kiến tướng (kiến phân) và Nẵng hiện tướng (tướng phần) rồi vọng sanh ra 
chấp thủ cảnh giới (thuộc vê Lục thô), nên trái với tánh Chon như bình đẳng 


_ Tại sao vô minh(bất giác) lại chướng ngại Hậu đắc trí (sai biệt trí)? Vì các 
pháp thường tịnh, không có khởi động; còn vô minh thì bất giác vọng động, nên 
trái với tánh thường tịnh của các pháp. Bởi thế nên không thể tuỳ thuận biết hết 
các cảnh giới thế gian. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Vô minh và tâm nhiễm ô khác nhau thế nào? _ Từ vô minh sanh ra tâm nhiễm ô 
(Tam tê, Lục thô) nên vô minh là góc, mà tâm nhiễm ô là sự sai biệt của vô minh. 

Vô minh thuộc về mê "Lý", tức là sở tri chướng, làm chướng ngại Hậu đắc trí, 
cũng gọi là Sai biệt trí (trí này phân biệt các pháp sai biệt thê gian). 


Tâm nhiễm ô thuộc về mê "Sự", tức là phiền não chướng, làm chướng ngại Căn 
bản trí; cũng gọi là Vô phân biệt trí (trí này duyên Chơn như). 


Tại sao phiền não (tâm nhiễm ô) làm chướng ngại Căn bản trí, còn Sở tri (vô 
minh) lại chướng ngại Hậu đắc trí? _ Tánh Chơn như bình đẳng, không có năng sở bỉ 
thử, nên phải dùng Căn bản trí (vô phân biệt trí) mới duyên được Chơn như. Song vì 
phiền não là tâm nhiễm ô lại chao động, có năng sở bỉ thử, ngàn sai muôn khác, trái 
với chon như bình đăng, nên làm chướng ngại "Vô phân biệt trí" (Căn bản trí). 


_ Các pháp thế gian không rời chơn như, và chơn như đã thanh tịnh nên các 
pháp thê gian cũng phải thanh tịnh. Song vì vô minh bât giác, trái với tánh thanh tịnh 
của các pháp, nên không thật biệt được các pháp. Bởi thê nên vô minh (sở (гі chướng) 
làm chướng ngại Sai biệt trí (Hậu đắc trí). 

Đã nói nhơn duyên sanh diệt rồi, tiếp theo đây sẽ nói tướng sanh diệt. 

D BA TƯỚNG NHIÊM Ó SANH DIỆT 

CHÁNH VĂN 

Lại nữa, tướng nhiễm ô sanh diệt, có 3 thứ: 


1. Tướng sanh diệt thô (chấp thủ tướng và kế danh tự tướng) đây là cảnh giới 
của địa vị Tam hiên (phàm phu) biết. 


2. Tướng sanh diệt vừa Thô vừa Tế (tức là 2 món Thô đầu: Trí tướng, Tương 
tục tướng và 2 món Tê sau: Chuyên tướng và Hiện tướng), đây là cảnh giới của Во 
Tát (từ Sơ địa đên Đăng giác) biết. 


3. Tướng sanh diệt Vi tế (tức là món Tế đầu tiên: Vô minh nghiệp tướng) đây 
là cảnh giới chỉ có Phật mới biệt. 


Ba tướng nhiễm ô sanh diệt này, đều do vô minh huân tập mà sanh. Nghĩa 
là do vô minh bât giác làm nhơn và cảnh giới hư vọng làm duyên, mới sanh ra 
các tướng пһіёт ô sanh diệt. 


Bởi thế nên, nhơn (vô minh) diệt, thì duyên (cảnh giới) diệt. Nếu vô minh 
(nhơn) diệt, thì Tam tế diệt (bất tương ưng tâm diệt), và nếu cảnh giới (duyên) diệt, 
thì Lục thô diệt (tương ưng tâm diệt). 

LƯỢC GIẢI 


Tướng nhiễm ô sanh diệt có Thô và Tế, tức là Lục thô và Tam tế. Hàng Tam 
hiên (Trụ, Hạnh, Hướng) chưa dàng Thánh vị, nên đêu gọi là phàm phu. Hàng phàm 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


phu (Tam hiền) chỉ biết hành tướng của hai món Thô thứ ba và thứ tư. Bồ Tát từ Sơ 
địa đến Đẳng giác thì biết được hành tướng của 2 món Tế sau (Chuyên tướng và Hiễn 
tướng). Duy Phật mới biết được hành tướng của món Vi tế thứ nhứt là "Vô minh 
nghiệp tướng". 


Các tướng sanh diệt Thô, tế này, đều do vô minh huân tập mà có. Nghĩa là do 
vô minh bât giác làm nhon, sanh ra 3 món Vi tê (Nghiệp tướng, Chuyên tướng và 
Hiện tướng); rôi do cảnh giới (Hiện tướng) làm duyên, sanh ra 6 món Thô. 


Bởi thế nên vô minh (nhon) diệt, thì cảnh giới (duyên) diệt. Nếu vô minh diệt 
thì Tam tê diệt; và nêu cảnh giới (Hiện tướng) diệt thì Lục thô cũng diệt. 


VẤN ĐÁP РЕ QUYÉT NGHI 
CHÁNH VĂN 


Hỏi:_ Nếu tâm này (tâm nhiễm ô) diệt, thì láy gì аё tiếp tục tu hành? Và nếu 
tâm này còn tương tục, thì làm sao được thành Phật? 


Рар: Chỉ diệt cái "Vọng tướng"' của tâm, chó không phải diệt cai "Chon 
thế" của tâm. Cũng như vì gió nên nước nỗi sóng. Nếu gió đứng thì sóng lặng, 
chứ nước không diệt. 


Cũng thé, vì vô minh (gió) mà tâm thể (nước) sanh ra vọng tướng (sóng). 
Nêu vô minh (51 mê) diệt thì vọng tướng của tâm cũng diệt, chớ tâm trí (tâm thê) 
không diệt. 


LƯỢC GIẢI 


Vì đoạn trước nói "Nếu Nhơn diệt, thì tâm bát tương ưng diệt; còn Duyên diệt, 
thì tâm tương ưng diệt", nên đoạn này mới có câu hỏi: "Nêu tâm này diệt, thì lây gì đê 
tiép tục tu hành v.v..." 


Đại ý trong lời đáp: Tâm có hai phần, chơn thể và vọng tưởng. Tâm chơn thê 
như nước; tâm vọng tướng như sóng. Nước vì gió mà có sóng, nên khi gió hêt thì 
sóng lặng, chứ nước không diệt. 


Cũng thế, vì gió vô minh làm chao động, nên nước tâm thê nổi lên các vọng 
thức, rôi sanh diệt tương tục. Khi gió vô minh hết, thì sóng vọng thức lặng, chứ nước 
tâm thê không diệt. 


Trên đây có hai danh từ: Tậm thể và Tâm trí, giới nghĩa khác nhau. Nói "Tâm 
thê" là chỉ chung cho cả nhiễm tịnh, phàm thánh đêu có Tâm thê. Còn nói "Tâm trí" là 
chỉ riêng vê phân "Tinh" của tâm thê khi đã rời nhiễm, và dàng thành thánh quả. 


Trên đây nói phần "nhiễm tịnh sanh diệt, sanh ra tất cả pháp", tiếp theo đây sẽ 
nói "nhiễm huân tập nhau", đê chỉ rõ các pháp sanh khởi không dứt. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


KHOÁ X-XI 


LUẬN ĐẠI THUA KHOI TIN 
DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
--- 000 --- 

Bài Thứ 8 
Nói về nghĩa "Bắt giác" (tiếp theo) 
k. Nói về bôn món huân tập: 
1. Chơn như huân tập 
2. Vô minh huân tập 


3. Nghiệp thức huân tập: Ý thức và Ý 
4. Cảnh giới hư vọng huân tập. 


CHƯƠNG THỨ BA 
= PHẢN GIẢI THÍCH 
NÓI УЁ Ý NGHĨA "ВАТ GIÁC" 
(Tiêp Theo) 
--- 000 --- 
k. NÓI VÈ BÓN MÓN НОАМ ТАР 
CHÁNH VĂN 


Lại nữa, vì có bốn món huân tập, nên các pháp tạp nhiễm và thanh tịnh 
được sanh khởi không dứt. 


1. Chơn như (pháp thanh tịnh) huân tập 

2. Vô minh (các nhon tấp nhiễm) huân tập 

3. Nghiệp thức (vọng tâm) huân tập 

4. cảnh giới hư vọng (sáu trần) huân tập. 

Sao gọi là "huân tập"?_ Chữ "Huân" là xông ướp; chữ "Тар" là quen. Thí 
như y phục không có mùi thơm, song vì người ta lây vật thơm xông ướp vào, nên 
nó quen (có) mùi thơm. 

Cũng thế, chơn như là pháp thanh tịnh thật không có nhiễm ô, song vì bị vô 
minh huân tập vào, nên có tướng nhiễm б. Trái lại, vô minh là pháp tạp nhiễm, 


cũng không có diệu dụng thanh tịnh, chỉ vì bị chơn như huân tập vào, nên nó có 
diệu dụng thanh tịnh. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về việc "Huân tập" của tâm sanh diệt, để chỉ rõ lý do các pháp 
sanh diệt tương tục. О đây nên lưu ý nhút, là hai chữ "huân tập". Chúng ta được 
chứng Thánh Hiên hay bi làm phàm phu, đêu do huân tập cả. 


Thí như người không biết uống rượu, gần gũi bạn rượu nay nêm một giọt, mai 
uống một ly, như thế gọi là "Huân". Lâu ngày người ấy vì quen hơi rượu, nên ghiền 
rượu, gọi là "Тар" (tập quán). 


Chơn như và vô minh huân tập nhau cũng thể. Nếu chơn như mạnh, huân tập vô 
minh, thì vô minh biến thành tịnh dụng. Trái lại, nếu Vô minh mạnh, huân tập vào 
chơn nhưthì chơn như biến ra tướng nhiễm ô. Cũng như nước lạnh và nóng đồ chung 
một bón, nếu thé lực của nước nóng nhiều, thì làm cho nước lạnh trở thành ấm, trái 
lại, nếu thế lực của nước lạnh nhiều, thì làm cho nước nóng trở thành mát. 


Hằng ngày chúng ta "huân tập” không biết bao nhiêu việc, huân tập cái gì thành 
ra cái nấy. Huân tập cái xấu nhiều, thành ra người xấu, Huân tập cái tốt nhiều, thành 
ra người tốt. Vào hàng bán hương chiên đàng, được xông ướp mùi thơm, thì ta thơm. 
Vào hàng bán thịt cá, bị ướp mùi tanh hôi, thì ta hôi. Gần gũi người hiền huân tập đức 
tánh tốt, thì ta thành người lương thiện; gần gũi kẻ ác, huân tập theo tánh hung dữ, ta 
thành người bạo ác. Bởi thế nên ngạn ngữ có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì 
sang". Hằng ngày chúng ta chung đụng, gân gũi, lân la không biết bao nhiêu hạng 
người, chúng ta phải thận trọng về sự huân tập này. Huân tập Phật (chơn như) thì 
được thành Phật, huân tập chúng sanh (vô minh) thì làm chúng sanh. 


Huân tập có bốn loại: 

1. Chơn như huân tập 

2. Vô minh huân tập 

3. Vọng tâm huân tập 

4. Vọng cảnh huân tập 

sẽ tuần tự giải thích từ thô đến tế như sau. 

DO НОАМ TẬP NÊN CÁC PHÁP NHIÊM Ó SANH KHỞI KHÔNG DỨT 

CHÁNH VĂN 

Huân tập thế nào, mà các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt?_ Do chơn 
như mà có vô minh (hoặc); rôi vô minh làm nhơn trở lại huân tập vào chơn như 
(nghiệp) sanh ra vọng tâm (khô); rôi vọng tâm (khô) trở lại huân tập vào vô minh 
(hoặc) v.v... 

Nghĩa là vì chưa ngộ nhập được chơn như, nên bắt giác (hoặc, tức là nghiệp 


tướng) vọng niệm sanh khởi (nghiệp, tức là chuyền tướng) và vọng hiện ra các 
cảnh giới (khô, tức là hiện tướng). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Rồi do cảnh giới nhiễm ô vọng hiện này (khổ) trở lại huân tập vào vọng 
tâm, sanh ra vọng niệm chấp trước (hoặc, tức là bốn món Thô trước) và tạo ra các 
nghiệp (nghiệp, tức là món Thô thứ năm) rồi chịu tắt cả khó về thânvà tâm 
v.v...(khô, tức là món Thô thứ sáu). 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này nói do huân tập nên các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt. 


Vì chưa ngộ nhập được chơn tâm, nên vô minh bát giác vọng động nồi lên 
(hoặc) rôi huân tập trở lại chơn tâm (nghiệp)biên thành vọng tâm (khô). 


Rồi từ vọng tâm (khổ) trở lại huân tập vô minh (hoặc sanh ra vọng niệm 
(nghiệp) và cảnh giới hư vọng (khô). 


Cảnh giới hư vọng (khổ)trở lại huân tập vọng tâm, sanh ra vọng niệm chấp. 
trước (hoặc) tạo ra các nghiệp (nghiệp) rồi chịu quả khổ về thân và tâm v.v...(khô). 


Cũng như 12 nhơn duyên: Từ vô minh (hoặc) làm duyên cho hành(nghiệp), 
hành làm duyên cho thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ (khô); thọ làm duyên cho ái 
(hoặc) và ái làm duyên cho thủ, hữu (nghiệp) sanh và lão tử (khô) v.v...Ba đời nhon 
quá, từ hoặc tạo nghiệp (nhon quá khứ), do nghiệp nên thọ khổ (quả hiện tại). Rồi khổ 
lại mê hoặc tạo nghiệp, (nhơn hiện tại) và vì tạo nghiệp nên phải chịu khổ về sau (quả 
vị lai), v.v...Như cái vòng tròn không có mỗi. Bởi thế nên nói các pháp tạp nhiễm 
tương tục sanh khởi lkhông dứt. 


CHÁNH VĂN 


Nói về cảnh giới hư vọng (6 tuần) huân tập. _ Cảng giới hư vọng (6 tuần) 
huân tập có hai món: 1. Cảnh giới huân tập làm tăng trưởng vọng niệm (Trí 
tướng và Tương tục tướng), 2. Cảnh giới huân tập làm tăng trưởng chấp thủ 
(Chấp thủ tướng và Кё danh tự tướng). 


Nói về vọng tâm (nghiệp thức) huân tập. _ 


Vọng tâm huân tập có hai món: 1. Vọng tâm (nghiệp thức căn bản) huân tập 
lại căn bản vô minh (làm cho tạng thức bất đoạn) làm cho các vị Bồ Tát, A la hán, 
Bích Chi Phật (Duyên giác) phải thọ khó "Biến dịch sanh tử" (sanh tử biến đổi). 2. 
Vọng tâm (phân biệt sự thức) huân tập chỉ mat vô minh (tức là bốn món Thô trước) 
làm cho chúng phàm phu chịu khó "phần đoạn sanh tử". 


Nói về vô minh huân tập. уб minh huân tập có 2 món: 1. Căn bản vô minh 
huân tập vào chơn như làm thành tựu nghiệp thức (Tạng thức), 2. Chi mat vô 
minh (kiến, ái) huân tập vào vọng tâm làm thành tựu (tăng trưởng) phân biệt sự 
thức (ý thức) 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về 3 loại huân tập (còn loại thứ tư, là chơn như huân tập, sẽ nói 
trong bài sau), từ thô vë tê: 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


1. Cảnh giới hư vọng 6 trần huân tập vào vọng tâm, nuôi lớn chi mạ vô minh, 
cũng gọi nhuận sanh vô minh, tức là Niệm (Trí tướng và Tương tục tướng) và thủ 
(châp thù tướng). 


2. Vọng tâm (nghiệp thức) huân tập lại vô mibnh, nuôi lớn hai món khó sanh tử 
của phàm phu và Thánh giả: 


a. Vì vọng tâm (nghiệp thức huân tập vào căn bản vô minh, nuôi lớn "vọng 
niệm”, làm cho Tạng thức (A lai da) bât đoạn, nên các vị Bô Tát, Duyên giác, A la 
hán phải bi khô biên dịch sanh tử. 


b.Vì vọng tâm phân biệt sự thức (ý thức) huân tập vào chi mạt vô minh, (Trí 
tướng, Tương tục tướng, Chấp thủ tướng và Kế danh tự tướng, tức là kiến hoặc và tư 
hoặc) nuôi lớn "chấp thủ", làm cho 7 thức trước tương tục mãi mãi, nên chúng phàm 
phu phải bi khó phân đoạn sanh tử. 


3. Vô minh huân tập làm thành tựu nghiệp thức và phân biệt sự thức: a. Vì căn 
bản vô minh huân tập vào chơn như, nên làm thành tựu nghiệp thức, tức là А lại da 
thức, b. Vì chi mat vô minh (Kiến: Kiến hoặc; Ái: tư hoặc) huân tập vào vọng tâm 
(nghiệp thức), nên làm thành tựu phân biệt sự thức tức là thức. Nói chung là bảy thức 
trước. Vì bảy thức trước phân biệt các sự vật, rồi chấp ngã, chấp pháp, nên các sự vật 
mới thành như thế này, hoặc như thế nọ. Bởi thế nên gọi là phân biệt sự thức. 


Đã nói "Do huân tập nên các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt" rồi; tiếp theo 
đây sẽ nói: "Do huân tập nên các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt". 


DO НОАМ TẬP NÊN CÁC PHÁP THANH TỊNH SANH KHỞI KHÔNG 
DỨT 


CHÁNH VĂN 


Huân tập thế nào, mà các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt?_ Do chơn như 
huân tập vô minh, nên làm cho hành giả khởi vọng tâm nhàm chán khô sanh tử, cầu 
vui Niết bàn. Nhờ công năng chán khó sanh tử, ưa thú vui Niết bàn của vọng tâm đó, 
trở lại huân tập vào chơn như, nên hành giả mới tự tin tánh Phật (khả năng thành 
Phật) của mình, (ở vị Thập tín) và biết cảnh giới hiện tiền không thất có, chỉ do tâm 
vọng động hiện ra (thập trụ) rôi tu hành để xa lìa các nhiễm ô ô (thập hạnh và Thập 
hồi hướng). Khi biết xác thực, không có cảnh giới hiện tiền (Sơ địa) hành giả mới 
dùng các phương tiện tu hành (từ Nhị địa đến Cửu địa) và khởi ra hạnh tuỳ thuận 
chơn tâm, không chấp thủ (Chấp thủ tướng và Kế danh tự tướng) không vọng niệm 
(Trí tướng và Tương tục tướng) và tu hành trải qua nhiều kiếp lâu xa (Thập địa). 


Tóm lại, nhờ sức chơn như huân tập này, nên vô minh diệt (Nghiệp tướng diệt). 
Vì vô minh diệt nên tâm không vọng động (Chuyển tướng diệt); do tâm không 
vọng động nên cảnh giới cũng theo đó mà diệt (Hiện tướng diệt). Do vô minh 
(nhon) và cảnh giới (duyên) đều diệt, nên các tướng vọng nhiễm của tâm cũng 
diệt hết (Lục thô diệt hết). Lúc bấy giờ, gọi là chứng Niết bàn, và hành giả được 
diệu dụng không thể nghĩ bàn (tự nhiên nghiệp). 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đoạn này nói do huân tập mà các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt. 


Bên trong nhờ tánh Phật (chơn như) huân tập vô minh, nên làm cho hành giả 
phản tỉnh, nhàm khổ sanh tử cầu vui Niết bàn. Bên ngoài nhờ sự phản tỉnh này, trở lại 
huân tập vào tánh Phật (chơn như) làm cho hành giả giác ngộ cảnh giới này không 
thật, nên đã không sanh tâm tham luyễn và tạo nghiệp; trái lại, còn tuỳ thuận theo 
tánh Phật tu hành, phá trừ Tam tế Lục thô, trải qua bao vô só kiép và 56 địa vi, từ 
Thập tín đến quả Phật. 


Vì bên trong vô minh, bên ngoài cảnh giới đều đã diệt nên vọng tâm cũng diệt; 
do vọng tâm diệt, nên tánh Phật (chơn như) mới hiện ra, gọi đó là cảnh Niét bàn. Lúc 
bây giờ hành giả được rât nhiêu diệu dụng hoá độ chúng sanh không thê nghĩ bàn. 


Chúng ta nên lưu ý đặc điểm này: khi mê thì vô minh làm cho vọng tâm tạo ra 
các tội khô sanh tử triên phược; đên lúc ngộ thì chơn như (tánh Phật) làm cho vọng 
tâm phản tỉnh và tiên tu đên đạo quả Bô Đê, Niệt bàn. 


Cũng như. một cây gươm, nếu kẻ giặc cầm thì sát nhơn vô đạo; còn người anh 
hùng tướng sỉ càm, thì bảo vệ non sông. Bởi thế nên người tu hành, chỉ đổi cái 
"Dụng" mà thôi, chớ không phải trừ bỏ cái "Thế" vậy. 


CHÁNH VĂN 

Lại nữa, vọng tâm huân tập có hai thứ: 

1. Ý thức huân tập (phân biệt sự thức), làm cho chúng phàm phu và Nhị - 
thừa nhàm chán khô sanh tử, và tuỳ theo năng lực của mình, lân lân tu hành đên 


Đạo vô thượng Bồ Рё. 


2. Y huân tập, làm cho các vị Bồ Tát phát tâm dõng mãnh, mau đến quả 
Niêt bàn. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này giải thích, vọng tâm huân tập trở lại chơn như, có hai loại: 


1. Y thức (thức thứ sáu) huân tập vào chơn như; nghĩa là do công năng phản 
tỉnh của ý thức, huân tập trở lại tánh Phật ѕайп có (chon như), nên làm cho chúng 
phàm phu và hàng Nhị thừa nhàm chán khổ sanh tử, phát tâm tu hành, lần lần đến đạo 
vô thượng Bồ Đề. 


2. Ý (tương tục ý) huân tập trở lại chơn như; nghĩa là do công năng phản tỉnh 
của ý, huân tập trở lại tánh Phật (chơn như), nên làm cho hàng Bô Tát , phát tâm dóng 
mãnh tu hành, mau được quả Niết bàn. 


Trên đã nói vọng tâm huân tập vào chon như, có thô và tê không đông rôi; tiêp 


д" 


sau đây sẽ nói chon như huân tập vô minh, có "thê" và "dụng" không đồng. 


HÉT QUYÊN THƯỢNG 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ X-XI 
LUẬN ĐẠI THỪA KHÓI TÍN 


DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
--- 000 --- 
Bài Thứ 9 


k. Nói về bốn món huân tập (tiếp theo) 

Nói về chơn như huân tập, có 2 phần 

1. Thể tướng chon như huân tập (chánh chon huân tập) 
2. Diệu dụng chơn như huân tập (Trợ duyên huân tập) 
Diệu dụng chơn như huân tập có 2 duyên: 

a. Duyên sai biệt, có 2 thứ: 

Duyên gần duyên xa 

b. Duyên bình đăng 

Thể và Dụng chơn như huân tập, lại chia làm 2 thứ: 

1. Chưa chứng nhập chơn như 

2. Đã chứng nhập chơn như, được 2 trí: 

Căn bản trí (vô phân biệt trí) 

Hiện đắc trí (sai biệt trí) 


CHƯƠNG THỨ ВА 
PHÀN GIẢI THÍCH 
NÓI VË Ý NGHĨA "BÁT GIÁC" 
(Tiêp Theo) 
--- 000 --- 
k. NÓI VÈ BÓN MÓN НОАМ ТАР 
(tiếp theo và hết) 
CHÁNH VĂN 


Nói về chơn như (pháp thanh tịnh) huân tập. Chon như huân tập vô minh, 
có hai phân: 


1. Thể tướng chon như huân tập 
2. Diệu dụng chơn như huân tập. 
Nói về thể tướng chơn như huân tập vô minh: tất cả chúng sanh từ vô thỉ 


đến nay, đều вайп có bản thể chơn như (tánh Phật) vaø có đủ các công dụng (diệu 
dụng chơn như ) không thê nghĩ bàn, sanh ra các cảnh giới. Do thê tướng và công 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


dụng của chon như (tánh Phật) thường huân tập vô minh, nó thúc đầu chúng 
sanh chán khô sanh tử, cầu vui Niêt bàn, và tự tin mình có saün chơn như (tánh 
Phật) nên tự phát tâm tu hành đê thành Phật. 


LƯỢC GIẢI 


Trong kinh chép: "Тағ cả chúng sanh đều có tánh Phật " (khả năng thành Phật). 
Tánh Phật này, cũng gọi là chơn như, Pháp tánh hay Chánh nhơn Phật tánh v.v...Nhờ 
saũn có tánh Phật (giông Phật) nên chúng sanh tu hành mới được thành Phật. 


Tánh Phật này thanh tịnh vô lậu, và có diệu dụng không thê nghĩ bàn. Nó 
thường huân tập vô minh, làm cho chúng sanh tự tin mình có khả năng thành Phật, 
nên phát tâm tu hành, chán khổ sanh tử cầu vui Niết bàn. Nếu không nhờ tánh Phật 
này thúc giục, thì chúng sanh không biết chừng nào mới phát tâm tu hành, cầu quả 
giải thoát. 


CHÁNH VĂN 


Hồi: _ Nếu tất cả chúng sanh đều вайп có Chon như (tánh Phật) và đồng 
huân tập vô minh thì (4 cả chúng sanh phải đồng thời tự tin minh có chon như 
(tánh Phật), đồng thời phát tâm tu các pháp lành và đồng thời chứng quả Niết 
bàn; tại sao có vô cùng sai khác: kẻ tin người không, kẻ tu trước, người tu sau, 
có kẻ đã nhập Niết bàn, còn người chưa nhập?. 


LƯỢC GIẢI 


Do trước nói: "Tât cả chúng sanh đêu ѕайп có tánh Phật, và nhờ tánh Phật này 
huân tập vô minh, nên làm cho chúng sanh nhàm cảnh khô sanh tử, ưa vui Niêt bàn 
v.v.." nên mới có câu hỏi này. Trong câu hỏi này có hai điêu nghi: 


Điều nghi thứ nhứt: chúng sanh đã вайп có tánh chơn như, bình đẳng nhu nhau, 
tại sao lại có vô sô những sự sai khác, không bình đăng, như kẻ đân độn, người thông 
minh, kẻ chánh người tà, kẻ tin người không v.v... 


Điều nghỉ thứ hai: chúng sanh đã đồng nhờ chơn như huân tập vào vô minh, nên 
phát tâm tu hành v.v... Vậy thì phải đồng thời phát tâm, đồng thời tự tin mình có tánh 
Phật và đồng thời tu, đồng thời chứng v.v...tại sao có vô cùng những sự sai khác, 
không bình đẳng, như kẻ tu trước người tu sau, kẻ mau ngộ đạo người chậm chap 
V.V... 


CHÁNH VĂN 


Đáp:_ Từ hồi nào đến giờ chon như vẫn một; song vô minh có vô lượng vô 
biên, tánh сһає khác nhau, dày mỏng không đồng. 


Do vô minh này mà sinh ra các phiên não sai khác (Sở tri chướng) nhiêu 
hơn sô cát sông Hàng. Cũng do vô minh này mà sanh ra các phiên não sai khác, 
như ngã kiên, ái nhiễm v.v...(phiên não chướng). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tóm lại, tât cả phiên não (phiên não chướng, sở tri chướng) đêu do vô minh 
sanh khởi, hoặc trước hoặc sau vô cùng sai khác. 


(Đoạn này đã nói "vô minh sai khác không đồng", tiếp theo đây sẽ nói "ngoại 
duyên không phải một"). 


Lại nữa, trong Phật pháp nói: "Tất cả các pháp đều do nhơn duyên sanh; 
nhơn duyên đây đủ mới được thành tựu". 


Thí như chất lửa trong cây là "Chánh nhon" của lửa. Song, nếu không có 
"trợ duyên" là người biêt lầy lửa, và các phương tiện như bùi nhùi, (bôi) công 
người cọ sát v.v...thì lửa kia không thê tự phát sanh ra được. 


Cũng vậy, chúng sanh tuy вайп có tánh Phật (chơn như) là cái "nhơn 
chánh" để thành Phật; song nếu không có "ngoại duyên" là gặp các đức Phật, 
Bồ Tát và Thiện tri thức v.v...dẫn dắt chỉ dạy cho phương pháp tu hành, thì 
hành giả cũng không thể tự mình đoạn trừ phiền não và tu chứng Niết bàn được. 


Trái lại, nếu chỉ có "ngoại duyên" mà không có chơn như là cái "nhơn 
chánh" đê thành Phật, huân tập bên trong, thì hành giả cũng không thê tự mình 
chán khô sanh tử, cầu vui rôt ráo Niêt bàn được. 


Bởi thế nên, phải có nội nhơn và ngoại duyên đều đầy đủ; nghĩa là bên 
trong nhờ tánh Phật (chon như) làm "chánh nhon" huân tập; bên ngoài nhờ đức 
từ bi và đại nguyện của Phật, Bồ Tát giúp hộ làm "trợ duyên", thì hành giả mới 
chán khó sanh tử, tin có cõi Niết bàn và phát tâm tu tập các pháp lành. Nhờ tu 
tập các pháp lành được thuần thục, nên hành giả mới gặp chư Phật Bồ Tát thị 
hiện, chỉ dạy những điều lợi lạc. Lúc bấy giờ hành giả mới tỉnh tán tu hành, để 
đến đạo quả Niết bàn. 


LƯỢC GIẢI 


Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật (chơn như) và đồng huân tập vô minh 
v.v...thì phải đồng phát tâm, đồng tu và đồng chứng như nhau. Song, có sự vô cùng 
sai khác, không đồng nhau như kẻ phát tâm tu hành, người huỷ bán, kẻ đã thành Phật, 
người còn trần luân là vì hai nguyên nhơn sau này: 


1. Vô mình không đông. _ Mỗi chúng sanh có rất nhiều lớp vô minh: có thứ vô 
minh thuộc về căn bản, có thứ vô minh thuộc về chỉ mạt; có thứ sâu dày, có thứ mỏng 
cạn, có thứ thô phù dễ trừ, có thứ tế nhị khó đoạn. Do các thứ vô minh này sanh ra 
hằng hà sa số phiền não. Nhưng trong số phiền não này, tóm lãi có hai chướng: phiền 
não chướng và sở tri chướng (cũng gọi là trần sa hoặc). 


Vì đoạn trừ vô minh có khó dễ, mau chậm khác nhau, nên chúng sanh phát tâm 
tu hành và chứng quả không đông thời. 


2. Hoàn cảnh không đông. _ Mỗi chúng sanh đều có mỗi hoàn cảnh khác nhau, 
hoàn cảnh tức là các duyên chung quanh. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề, phải có đủ cả nhơn và duyên. Nhơn là 
chơn như hay Phật tánh, huân tập bên trong; Duyên là những hoàn cảnh giúp đỡ bên 
ngoài, như Phật, Bồ Tát và Thiện hữu tri thức dạy bảo dẫn dắt v.v...Nếu chỉ có Nhơn 
mà thiếu Duyên, hoặc có Duyên mà thiếu Nhơn, thì cũng không thành. 


Thí như trong cây có saũn chất lửa là "nhơn chánh"; song phải nhờ cát "trợ 
duyên" là hoàn cảnh bên ngoài, như người biết lây lửa và bôi v.v...thì lửa ây mới phát 
sanh được. Nêu thiêu một (Nhơn hoặc Duyên) thì lửa không thê xuât hiện được. 


Bởi hoàn cảnh của mỗi chúng sanh không đồng nhau, nên sự phát tâm tu hành 
và chứng quả không thông nhất. Đây là lý do thứ hai. 


Phật tánh có 3: 


~ 1. Chánh nhon Phật tánh: Chon như là cái nhon chánh dé thành Phật; dụ như 
chât lửa saũn có trong cây. 


2. Duyên nhơn Phật tánh: Phật, Bồ Tát ‚ Thiện hữu tri thức và kinh sách v.v...là 
trợ duyên đê thành Phật; dụ như người biết lây lửa và bôi v.v... 


3. Liễu nhơn Phật tánh: Chánh nhơn và trợ duyên đều đầy đủ, làm cho hành giả 
phát hiện được (liễu ngộ) tánh Phật của mình; dụ như lửa trong cây đã phát cháy. 


CHÁNH VĂN 
Nói về diệu dụng chơn như huân tập: 


Đây là các trợ duyên bên ngoài của hành giả; có rất nhiều thứ trợ duyên, 
nhưng tóm lại có 2 loại: 


1. Duyên sai biệt, 2. Duyên bình đẳng. 


1. Duyên sai biệt: Từ khi mới phát tâm cầu đạo, cho đến thành Phật, trong 
khoảng thời gian ấy, hành giả hoàn toàn nhờ chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho trên 
đường tu hành. Vì tâm đại bi, nên Phật và Bồ Tát hoặc hiện làm người thân 
thuộc, như cha mẹ (để dạy bảo hành giá) hoặc hiện làm Thiện hữu tri thức (ё 
nhắc nhở), hoặc hiện làm người tôi tớ hầu hạ (dé khuyên lon), hoặc hiện làm kẻ 
oan gia (như Đề bà đạt da v.v.. để xúc khích) hoặc dùng Tứ nhiếp pháp (để cảm 
hoá), cho đến làm không biết bao nhiêu công hạnh, dé huân tập cho hành giả; 
làm cho hành giả hoặc nhớ nghĩ công đức của các Ngài, hoặc thấy hình tướng, 
hoặc nghe thuyết pháp, mà được lợi ích và tăng trưởng căn lành. 


Các duyên sai khác này, chia làm hai loại: 
a) Duyên gần, làm cho hành giả mau đặng Bồ Đề (hiện tiền chứng đạo). 


b) Duyên xa, làm cho hành giả về sau mới đặng tế độ (nhiều kiếp về sau mới 
đặng đạo). 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 

Hai món duyên gần và xa này, lại chia làm hai loại nữa: Duyên làm cho 
hành giả được thọ đạo pháp và Duyên làm cho hành già tăng trưởng đạo hạnh. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này nói về diệu dụng chơn như của chư Phật và Bồ Tát huân tập cho 
chúng sanh. Chư Phật và Вӧ Tát đã chứng được bản thê chơn như, nên tự nhiện có 
điệu dụng không thê nghĩ bàn. 

Do lòng Đại Ы và Đại nguyện của chư Phật và Bồ Tát, tuỳ theo trình độ của 
chúng sanh phát tâm câu đạo, nên từ diệu dụng của chơn như, ứng hiện ra các thân 
hình v.v.. làm trợ duyên bên ngoài, đê giúp cho chúng sanh được thành đạo quả. 


Nhưng các duyên này, có chia làm hai loại: 


1. Duyên sai biệt: Do trình độ của chúng sanh không đồng, sự phát tâm của mỗi 
người môi khác, nên chư Phật và Bô Tát thị hiện phải có sai khác (Duyên sai biệt). 


2. Duyên bình đẳng: Do đồng thê đại bi, nên chư Phật và Bồ Tát phát nguyện 
độ sanh, bình đăng làm lợi ích. 


Đoạn này nói vê "Duyên sai biệt". 


Chư Phật và Вб Tát thị hiện rất nhiều phương tiện để độ sanh; nhưng không 
ngoài 5 việc như sau: 


a) Vì muốn dùng từ ái, đề dẫn dắt hành giả, nên hiện làm cha mẹ. 


b) Vì muốn dùng việc hầu hạ, để gần gũi hành giả đặng khuyên lơn, nên hiện 
làm kẻ tôi tớ. 

с) Vì muốn dùng việc cộng sự, để giúp cho hành giả, nên hiện làm Thiện hữu tri 
thức. 


d) Vì muốn xúc khích hành giả trên đường tu hành, nên hiện làm kẻ oan gia 
(như Pë bà đạt da). 


đ) Vì muốn cảm hoá người, nên dùng Tứ nhiếp pháp. 

Tất cả những phương tiện này, đều do lòng từ bi của Phật và Bồ Tát mà khởi 
hiện, làm trợ duyên đê huân tập cho hành giả tăng trưởng căn lành và được nhiêu lợi 
ích. 


Các duyên sai biệt này chia làm 2 loại: 


1. Duyên ейп; nghĩa là hành giả sớm được tế độ. Như khi Phật còn tại thé, 
những chúng sanh được hoá độ. 


2. Duyên xa; nghĩa là hành giá chậm được tế độ. Như khi Phật Đại Thông Trí 
Thăng ra đời, đức Thích Ca làm đệ tử Ngài, cho đên thời kỳ này mới được thành 
Phật. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Tất cả những phương tiện này, đều giúp cho hành giả được lãnh thọ đạo pháp và 
tăng trưởng đạo hạnh. 


CHÁNH VĂN 


2. Duyên bình đẳng: Tất cả chư Phật và Bồ Tát đều phát nguyện độ thoát 
tẤt cả chúng sanh. Do sức bi trí đồng thể tự nhiên huân tập, nên các Ngài thường 
hằng tuỳ thuận chúng sanh nào muốn thấy Phật nghe Pháp, thì đều bình đẳng 
hiện ra để hoá độ, không bỏ một chúng sanh nào. Bởi thế nên chúng sanh khi ở 
trong thiền định, đều được bình đẳng thấy Phật. 


LƯỢC GIẢI 


Chư Phật và Bồ Tát đã chứng đến chỗ đồng thể (Phật và chúng sanh đồng một 
bản thê) nên các Ngài tự thây chúng sanh còn đau khô, thì mình còn đau khô; chúng 
sanh còn trâm luân, thì mình chưa giải thoát. 


Bởi thế nên từ chỗ đồng. thê ấy, các ngài khởi Đại bi, Đại trí và phát Đại 
nguyện. Như Ngài Địa tạng Bồ Tát thề rằng: "chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ 
Рё. Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật".(nghĩa là độ hết chúng sanh mới chứng Bồ 
Đề; nếu địa ngục còn tội nhơn, thì tôi thè không thành Phât). 


Đức A Nan thê rång:"Ngüŭ truoc ác thế thệ tiên nhập. Như nhút chúng sanh vị 
thành Phật, chung bất ư thử thủ Nê hoàn". Nghĩa là: Trong đời tội ác 5 trược, tôi thè 
xung phong vào trước, để độ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành 
Phật, thì tôi thề không chịu chứng quả Niết bàn. 

Do sự thúc dục của đồng thé bi trí này, nên các Ngài thường hằng tuỳ thuận tất 
cả chúng sanh, bình đẳng hoá độ. Như Ngài Phó hiền Bồ Tát thường hiện thân cho 
người thấy; đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì ứng hiện 32 thân v.v.. 


Nếu chúng sanh nào tâm thanh tịnh, thì được thấy chư Phật và bt (chúng sanh 
tâm nhược tịnh, Bồ Рё ảnh hiện trung). 


Sự ứng hiện ấy rất tự nhiên và bình đẳng, cũng như ao nước nào trong, thì tự 
nhiên có trăng bình đăng hiện vào. 


Trên đã nói diệu dụng chơn như của chư Phật, Bồ Tát, khi đã được hiên lộ rồi; 
còn chon như của chúng sanh chưa hiên lộ thì diệu dụng thê nào? Hãy xem đoạn dưới 
đây: 

CHÁNH VĂN 

Thể và Dụng của chơn như huân tập, lại chia làm hai loại: 


1. Chưa chứng nhập (tương ưng) chơn như. 


2. Đã chứng nhập chơn như. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


1. Chưa chứng nhập chơn như: Chúng phàm phu, hàng Nhị thừa và các vị 
Bồ Tát mới phát tâm (Tam hiền), do ý và ý thức huân tập mà phát tâm, và chỉ 
nương nơi sức tin của mình (tin tánh Phật ở nơi mình) mà tu hành; vì chưa chúng 
nhập (tương ưng) bản thể chơn như, nên chưa được vô phân biệt tâm (vô phân 
biệt trí, tức là căn bản trí); vì chưa đặng diệu dụng của chơn như, nên sự tu hành 
chưa được diệu dụng tự tại (sai biệt trí hay hậu đắc trí). 


2. Đã chứng nhập chơn như: Các vị Bồ Tát đã chứng Pháp thân (THập địa 
Bồ Tát), chỉ nương nơi Pháp tánh (Pháp lực) tu hành (thuận tánh khởi tu), tự nhiên 
huân tập vào chơn như, nên diệt được vô minh. Các vị Bồ Tát này đã được vô 
phân biệt tâm (căn bản trí), vì đã chứng nhập được bản thể chơn như; và đã được 
Sai biệt trí (Hậu đắc trí), vì đã được diệu dụng của chơn như (dữ Phật trí dụng 
tương ưng). 


LƯỢC GIẢI 


Thể chơn như không hai, song vì còn ở trong vỏ chúng sanh hay đã thoát ra 
ngoài, mà diệu dụng có rộng hẹp chăng đông; vì thê nên phân làm hai loại: 


1. Người chưa chứng nhập được chơn nhu: chơn như còn bị các phiền não 
nhiễm ó triền phược (tại triền), chưa được hiễn lộ; như vàng còn ở trong khoáng. 


Chúng phàm phu, hàng Nhị thừa và các vi Bồ Tát còn ở địa vị tam hiền, đều từ 
vọng thức phân biệt mà phát tâm; do tự tin nơi mình có tánh Phật mà tu hành. Vì chưa 
chứng nhập "thê" và "dụng" của chon như, nghĩa là chon như còn bị triền phược, 
chưa được hiển lộ, nên các vị này chưa được căn bản trí (vô phân biệt trí) và hậu đắc 
trí (sai biệt trí). 


2. Người đã chứng nhập chơn như: chơn như đã được hiển lộ ra khỏi vỏ phiền 
não nhiễm ô triền phược; như vàng đã ra khỏi khoáng. 


Các vị Bồ Tát từ Sơ địa cho đến Thất địa, mới nhập được bản thé chơn như; từ 
Bát địa đến Phật mới được Diệu dụng của chơn như. Các vị này, tuỳ theo tánh chơn 
như mà tu hành, nên diệt trừ được vô minh. Vì đã chứng nhập Thể và Dụng của chơn 
như, nên các vị Bồ Tát nầy được hai món trí: 


Căn bản trí (Vô phân biệt trí) và Hậu đắc trí (Sai biệt trí). 


Đã nói nhiễm và tịnh huân tập nhau rồi, dưới đây sẽ nói nhiễm và tịnh, cái nào 
có cùng tận, cái nào không cùng tận. 


KAK 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ X-XI 
LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 


DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
--- 000 --- 
Bài Thứ 10 


1. Chon như và vô minh, thỉ và chung (tiếp theo) 
Chon như vô thi vô chung 

Vô minh vô thi hữu chung 

m. Nói về 3 đại nghĩa của Tâm: 

1. Thê rộng lớn của Tâm 

(tánh bình đăng không động) 

2. Tướng rộng lớn của Tâm 

(đủ hằng sa công đức) 

3. Dụng rộng lớn của Tâm 

( có hằng sa diệu dụng, sẽ nói trong bài 11) 


CHƯƠNG THỨ BA 


РНАМ GIẢI THÍCH 
NÓI VË Y NGHĨA "ВАТ GIÁC" 
(Tiêp Theo) 


--- 000 --- 
1) CHON NHƯ УА VÔ MINH, ТНА VÀ CHUNG 
CHÁNH VĂN 


Lại nữa, vô minh (pháp nhiễm ó) và chơn như (pháp thanh tịnh) đều đã có 
вайп từ vô thi đến nay và huân tập chàng dứt; song đến khi thành Phật rồi, thì 
vô minh bị dứt hết, còn chơn như lại vô cùng tận trong dời vị lai, cho đến sau khi 
thành Phật cũng vẫn còn. Tại sao vậy? _ Vì chơn như thường huân tập, nên 
vọng tâm (vô minh) phải tiêu diệt. Do vọng tâm tiêu diệt, nên pháp thân hiện ra; 
rồi pháp thân lại khởi diệu dụng, huân tập trở lại nữa, nên chơn như không có 
cùng tận. 


LƯỢC GIẢI 
Chon như và vô minh đồng một bản thể và có từ vô thi. Song vô minh rốt sau bị 


chơn như tiêu diệt, nên hữu chung; còn chơn như sau khi ra khỏi triên phược rôi, lại 
được nuôi lớn nên vô chung. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thí như trong trái hồng, cả chất chát và ngọt đều đồng thời có. Song khi trái 
hồng còn non, chất ngọt bị chất chát lán át (chơn như tại triền), nên người ta chỉ thấy 
chất chát (vô minh); đến khi lớn dân, thì chất chát bị chất ngọt huân tập, nên chất chát 
mỗi ngày mỗi ít, mà chất ngọt mỗi ngày mỗi thêm, rồi cuộc rôi chát hết (vô minh diêt 
mà chỉ còn ngọt (chon như). Khi trái hồng đã chín ngọt rồi, thì không bao giờ trở lại 
chát nữa 9chúng sanh khi đã thành Phật, không trở lại làm chúng sanh nữa). 


Trên đã nói về "Nhơn duyên sanh diệt" rôi, dưới đây sẽ nói về ba đại nghĩa của 
Tâm là: Thê, Tướng và Dụng. 


т. NÓI VË 3 ĐẠI NGHIÃ СПА TÂM 

(Trong bài này mới nói hai nghĩa thể và tướng rộng lớn của tâm) 

CHÁNH VĂN 

Lại nữa, tắt cả phàm phu, Thinh văn, Duyên giác, Bồ Tát và Phật, từ hồi 
nào dên giờ, đêu tự вайп có thê tướng chon như này. Tánh chon như không 
tăng, không giảm, không trước, không sau, không sanh, không diệt, rôt ráo 
thường hắng, đây đủ tât cả công đức (đức tánh), như là: 

1. Đại trí huệ sáng suốt. 

2. Chiếu khắp cả pháp giới. 

3. Chơn thật hay biết. 

4. Tâm tánh thanh tịnh. 

5. Thường, lạc, ngã, tịnh. 

6. Trong mát (thanh lương), không biến đỗi và tự tại v.v.. 

Tóm lại, nó không rời, không đoạn, không khác, đầy đủ pháp Phật không 
thể nghĩ bàn, và có vô lượng công đức, nhiều hơn só cát sông Hằng. Vì nó đầy đủ 
tẤt cả, không thiếu một công đức nào, nên gọi là Như Lai tạng, cũng gọi là Như 
Lai Pháp thân. 

LƯỢC GIẢI 

Trước kia, trong phần "Định danh nghĩa" có nói: "Tướng nhon duyên sanh 
diệt tức là Thê, Tướng và Dụng của Đại thừa ...". Đên bài này nói rõ Thê lớn, 
Tướng lớn và Dụng lớn của Đại thừa, tức là tâm Chơn như vậy. 

Nhưng trong bài này, chỉ mới nói Thê rộng lớn của tâm, là tánh bình đăng 


không vọng động, và Tướng rộng lớn của tám , là có đủ hằng sa công đức; còn Dụng 
rộng lớn của tâm, sẽ nói tiêp trong bài thứ II. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tất cả Thánh phàm, đều ѕайп có tâm chơn như và cũng đều từ tâm này sanh ra. 
Tâm chơn như ở nơi Thánh không thêm, ở nơi phàm chăng giảm, không trước không 
sau, không sanh không diệt, đây đủ hăng sa đức tánh: 

_ Đại trí huệ sáng suốt (tức là đức tánh thường quang của Pháp thân Phật). 


Chiếu khắp cả pháp giới (tức là Thật trí chiếu suốt lý tánh. Quyền trí soi khắp 
tât cả sự vật). 


_ Chơn thật hay biết (rời các vọng thức phân biệt, chỉ còn chơn giác). 

_ Tâm tánh thanh tịnh ( chơn tâm thanh tịnh, xa lìa các vọng hoặc nhiễm ô). 

_ Đủ bốn đức Niết bàn: Chon thường (thuần nhứt không thay đổi), Chon lạc 
(không có các khô làm não loạn), Chơn ngã (không bị hai món sanh tử bức bách), 
Chon tịnh (không bị trân lao phiên não làm nhiễm ó). 

_ Trong mát (vĩnh viễn xa lia phiền não). 

_ Không biến абі (không sanh, trụ, dị, diệt). 

_ Tự tại (không bị các nghiệp triền phược). 

_ Không rời (hằng sa công đức không rời chơn như). 

_ Không đoạn (từ vô thi đến giờ không hề gián đoạn) 

_ Không khác (một vị, không khác). 


_ Và không thể nghĩ bàn v.v.. (sự lý viên dung, nhiễm tịnh không hai, không 
thê nghĩ bàn được). 


Tóm lại, vì tâm chơn như bao trùm vô lượng hằng sa công đức, nên gọi là Như 
Lai tạng và làm chỗ nương cho tât cả các Pháp, nên cũng gọi là Pháp thân của Như 
Lai. 

CHÁNH VĂN 


Hồi: Trước đã nói "Thể chon như bình đẳng và xa lia tất cả các tướng", tại 
sao dên dày lại nói "Тһе chon như có đủ các đức tánh sai khác"? 


Đáp: _ Tuy đủ các đức tánh, mà thật ra không có hình tướng gì sai khác; 
chỉ đồng một vị chơn như bình đăng mà thôi. 


Hồi: Nghĩa này thế nào? 


Đáp: _ Vì bản thể chơn như vô phân biệt, và xa lìa các hình tướng sai biệt, 
cho nên không có tướng gì sai khác (vô nhi). 


Hỏi: _ Vậy thì căn cứ theo nghĩa gì, mà nói là sai khác? 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Đáp: _ Căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức, mà nói có sai khác 
vậy. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Luận chủ lập những câu vấn đáp, dë giải thích các nghỉ ngờ. Trong 
phần vấn đáp thứ nhứt, về câu hỏi:"Thê chon như đã bình đẳng và xa Па tất cả tướng, 
tại sao lại có đủ các đức tánh sai khác?" _ Luận chủ trả lời, đại ý:"Tuóng" không khác 
với "Tánh", Tướng tức là Tánh, đều đồng một vị chơn như bình đẳng, nên không 
khác; cũng như sóng không khác với nước, sóng tức là nước, đều đồng một vị. 


Trong phần vấn đáp thứ hai, ngoại nhân vì chưa hiểu câu trả lời trên, nên hỏi 
gạn lại, dë được giải thích thêm. Luận chủ đáp, đại ý như sau: chơn như xa lìa tất cả 
các tướng, và tất cả sự phân biệt, cho nên không có hai tướng sai khác; sở di có sự sai 
khác là do đôi vọng tâm phân biệt (nghiệp thức) mà có. 


Trong phần vấn đáp thứ ba, đại ý về câu hỏi:"Thê và Tướng chon như đã không 
hai, vậy căn cứ vào đâu mà nói có sự sai khác?". Đại ý câu йар: Căn cứ vào nghiệp 
thức sanh diệt, mà chỉ Tướng sai khác. Vì nghiệp thức sanh diệt có đủ hằng sa pháp 
nhiễm ó, cho nên khi chuyền nhiễm ó trở lại chon như thanh tịnh, tất nhiên cũng phải 
có đủ hằng sa tướng sai khác về đức tánh thanh tịnh. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: _ Căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức thê nào, mà nói có các 
đức tánh sai khác? 


Đáp: _ Từ hồi nào đến giò, tất cả các pháp thật ra không có tướng gì sai 
khác (thật vô ư niệm), chỉ một chơn tâm mà thôi. Song vì vô minh bât giác, tâm 
vọng niệm khởi lên, thây có các cg, nên gọi là "vô minh". 


_ Vì đối với nghiệp thức (vọng tâm) có khởi niệm; trái lại chơn như không 
khởi niệm nên chơn như có đức tánh Đại trí huệ quang minh (đức tánh thứ nhứt). 


_ Vì đối với nghiệp thức có thấy, nên có cái không thấy; trái lại chơn như vì 
xa la các cái thay, nên chon như có đức tánh chiêu khắp cả pháp giới (đức tánh 
thứ hai). 


_ Vì đối với nghiệp thức có vọng động, nên không chơn thật hay biết, và tự 
tánh không thanh tịnh; trái lại chơn như vì không vọng động, nên chơn như có 
đức tánh Chon thật hay biêt và Tâm tánh thanh tịnh (đức tánh thứ ba và tư). 


_ Vì đối với nghiệp thức thì không thường, không lạc, không ngã, không 
tịnh, nhiệt não, suy biến và không tự tại; trái lại chơn như không có các việc 
trên, nên chơn như có những đức tánh: chon thường, chon lạc, chon ngã, chon 
tịnh, thanh lương (trong mát) bắt biến và tự tại (đức tánh thứ 5 và 6 v.v...) 


Tóm lại, vì đối với nghiệp thức có hằng hà sa số nhiễm ô, còn chơn như thì 
trái lại, không có các nhiễm ô, nên chon như hiện ra đủ các đức tánh thanh tịnh, 
cũng nhiêu hơn sô cát sông Hàng. Vì nghiệp thức (vọng tâm) có khởi động, còn 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


thấy có các pháp hiện tiến để phân biệt, nên còn có chỗ thiếu sót; trái lại, chơn 
như là pháp thanh tịnh, chỉ nhứt tâm, không có vọng niệm, nên đây đủ vô lượng 
công đức. Bởi thê nên gọi là Như Lai tạng, cũng gọi là Pháp thân của Như Lai. 


LƯỢC GIẢI 

Đoạn vấn đáp này là tiếp theo 3 đoạn vấn đáp trên, dë giải thích thêm về câu 
hỏi:"Thê chon như đã bình đăng, Па tât cả tướng, tại sao lại có đủ сас đức tánh sai 
khác?" _ Đoạn vân đáp trên đã trả lời răng:” Căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp 
thức, nên nói có các đức tánh sai khác". Bởi thê nên đên đoạn này, mới có câu 
hỏi:"Căn cứ theo nghiệp thức thê nào mà nói chon như có các đức tánh sai khác ?". 

Đại ý trong câu trả lời của đoạn văn пау:' ' tất cả các pháp tức là chơn như, nên 
không ‹ có tướng gì sai khác. Song vì vô minh bất giác, tâm vọng niệm nỗi lên (nghiệp 
thức), nên thấy (chuyền thức) có cảnh giới (hiện thưc sai khác. 

Nghiệp thức có vô số tướng nhiễm ô như: Khởi vọng niệm, có tướng thấy, 
tướng không thấy, có động, vô thường, vọng пра, khổ, nhiệt não, suy biến, không tự 
tại, có chỗ thiếu sót v.v...Vì đối với các tánh nhiễm ô của nghiệp thức, nên chơn như 
mới có vô số đức tánh thanh tịnh sai khác, như là: 

1. Đại trí huệ quang minh 

2. Chiếu khắp cả pháp giới 

3. Chơn thật hay biết 

4. Tánh thanh tịnh 

5. Chon thường, chon lạc, chon ngã, chon tịnh 

6. Trong mát (thanh lương) không biến 401 (không sanh, lão, bịnh, tử) và tự tại 

Tóm lại, vì đối nghiệp thức có các tướng nhiễm ô, nhiều hơn số cát sông Hằng, 


nên chơn như cũng có đủ các đức tánh thanh tịnh, nhiều hơn số cát sông Hằng. 


Đã nói Thể lớn, Tướng lớn của chon như tồi, tiếp đến bài thứ II sau đây, sẽ nói 
Dụng rộng lớn của Tâm chơn như. 


KANAK 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ X-XI 
LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 


DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
--- 000 --- 
Bài Thứ 11 


Nói về nghĩa "Bát giác" (tiếp theo và hết) Ba đại nghĩa của 
Tâm (tiếp theo và hết) 

Nói về Dụng rộng lớn của Tâm: 

Báo thân 

Ứng thân 

Thể giới trang nghiêm 

III. Trở về Tâm Chon như 

Không khởi vọng niệm thì trở về Chơn như 


CHƯƠNG THỨ BA 


PHÀN GIẢI THÍCH 
NÓI VË Y NGHĨA "BÁT GIÁC" 
(Tiêp Theo) 


--- одо --- 
CHÁNH VĂN 
Nói về Dụng rộng lớn của tâm chơn như: 


Các đức Phật từ khi tu nhơn (Bồ Tát đạo) đã phát tâm đại từ bi, tu các 
pháp Ba la mật, giáo hóa chúng sanh. Các Ngài lập lời thệ nguyện rộng lớn, độ ` 
thoát tât cả chúng sanh cho đên cùng tận đời vị lai, không hạn định bao nhiêu sô 
kiếp. 


Các Ngài xem tất cá chúng sanh như thân mình, và cũng không thấy (chấp) 
có tướng chúng sanh аё độ. Tại sao vậy? Уі các Ngài đã chon thật hiệu biệt: tât 
cả chúng sanh và mình không có sai khác, đồng một tâm chơn như bình đăng. 


Các Ngài đã dùng Đại trí huệ diệt hết vô minh, nên chơn như (Pháp thân) 
được hiện ra. Do chơn như đã hiện, nên tự nhiên có các món diệu dụng không 
thể nghĩ bàn. Bởi diệu dụng từ thể chơn như hiện ra, nên Dụng đồng với Thể 
chon như, đều biến khắp tắt cả, và cũng đều không có hình tướng gì để thấy 
được. 


Tại sao vậy? _ Vì các đức Phật chỉ có Pháp thân thanh tịnh, tức là Trí thân 
(tâm), không có hình sắc (cảnh giới) và cũng không có tạo tác. Song, tuỳ theo 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


trình độ của chúng sanh, hoặc thấy hoặc nghe, đều được lợi ích, nên gọi là 
"Dụng lớn". 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này nói về Dụng lớn của tâm chơn như. 


Các vị Bò Tát, dùng đại trí huệ, diệt trừ hết vô minh, chứng được Thê chơn như 
(Pháp апо. Do các vị Bồ Tát đã chứng được chỗ đồng thé, nên tự xem mình cùng tất 
cả chúng sanh đồng một bản thẻ, không có riêng khác; nếu chúng sanh đau khổ, tức là 
mình đau khổ, chúng sanh còn trầm luân thì mình chưa được giải thoát. 


Bởi thế nên Bồ Tát, tức nơi thể chon như bình đẳng, khởi ra "Đại dụng": Phát 
atâm đại từ bị, lập lời thệ nguyện rộng lớn, tu các pháp Ва la mật (lục độ), hoá độ 
chúng sanh, cùng tận đời vị lai, không hạn định bao nhiêu số kiếp, và cũng không 
chấp có tướng chúng sanh đề độ. 


"Thé" và "Tướng" của chon như đều rộng lớn như thế, nên "Diệu dụng" của 
chơn như cũng không thé nghĩ bàn: Không có hình tướng, không có công dụng và 
cũng không có tâm tạo tác; song tuy theo căn cơ của môi chúng sanh, cảm muôn như 
thế nào, thì ứng hiện ra như thế ду (như đức Quan Âm Bồ Tát ứng hiện 32 thân v.v...) 
làm cho chúng sanh đều được lợi ích, nên được gọi là "Đại dụng". Như hư không, tuỳ 
các đồ vật mà hiện đủ hình. Và cũng như trăng гат, không cô ý (vô tâm) không dụng 
công (vô công dụng) mà tự nhiên chiếu khắp tất cả; tuỳ theo các ao hồ, nước trong 
hay đục mà trăng tỏ hay mờ. 


CHÁNH VĂN 


Diệu dụng của chơn như tuỳ theo trình độ của chúng sanh mà thấy có hai 
phân: 


1. Ứng thân 2. Báo thân 


_ Chúng phàm phu và Nhị thừa, do Phân biệt sự thức (ý thức) nên thấy ứng 
thân Phật. Họ chỉ thây phần nào vë sắc thân Phật, chớ không thê biệt cùng tận, 
và chỉ châp thân ây từ ở ngoài dên, chớ không biêt do tâm (chuyên thức) hiện ra. 


Các vị Bồ Tát từ khi mới phát tâm, cho đến khi rốt ráo địa vị Bồ Tát, đều 
do nghiệp thức (A đà na) mà thấy báo thân Phật. Thân này có vô lượng sắc 
tướng, môi sắc tướng có vô lượng sự tốt đẹp. 


Về quốc độ của thân này, cũng đủ vô lượng vật quý báu trang nghiêm; tuỳ 
sự thị hiện nơi nào đêu không cùng tận, không có biên giới và cũng không hư 
hoại. 


Tóm lại, thân thể (chánh báo) và quốc độ (y báo), sở dĩ đều được thành tựu 
các công đức như thế, là do sự huân tập của các hạnh vô lậu, như các pháp Ba la 
mật v.v...và sự huân tập bắt tư nghị (chơn như huân tập bên trong). Vì được đầy 
đủ vô lượng tướng diệu lạc như thế nên gọi là (Báo thân). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Chúng phàm phu thì chỉ thấy sắc thân thô sơ của Phật. Còn lục đạo chúng 
sanh do tuỳ theo cái nghiệp của mỗi loài khác nhau, nên thấy thân Phật không 
đồng. Do tuỳ theo mỗi loài ứng hiện, không phải chính thân tướng tốt đẹp(báo 
thân), nên gọi là "ứng thân". 


LƯỢC GIẢI 
Tuỳ theo trình độ của chúng sanh, mà diệu dụng chơn như thành ra hai phần: 


1. Опе thân: Thân này chỉ tuỳ theo muôn ngàn hoàn cảnh sai biệt của lục đạo 
chúng sanh, mà hiện ra muôn ngàn hình thức không đồng: Loài nào thây Phật loài 
nây. Như hư không tuỳ theo các đồ vật vuông tròn v.v...mà ứng hiện ra đủ các hình 
tướng. 


Chúng phàm phu và hàng Nhị thừa, vì còn ý thức phân biệt, và chấp theo trần 
cảnh bên ngoài, không ngộ lý Duy thức, nên thây Phật ngoài tâm mình. Bởi thê nên 
chỉ thây ứng thân Phật, như thân Phật có 32 tướng tôt v.v... 


2. Báo thân: Thân này là kết quả hai món huân tập: 
a) Chơn như huân tập, cũng gọi là Bất khả tư nghị huân. 


b) Các pháp vô lậu thanh tịnh huân tập, tức là tu các pháp như Lục độ v.v... Vì 
thế nên Chánh báo (thân thể) được vô số tướng tốt đẹp, mà Y báo (hoàn cảnh) cũng 
được vô cùng vật quý báo trang nghiêm. 


Các vị Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến lúc rốt ráo địa vị Bồ Tát, đều ngộ lý 
Duy tâm, nên thấy Báo thân Phật Duy tâm hiện ra, không phải ở ngoài đến. Nhưng 
cũng tuỳ theo trình độ của từng địa vi, mà sự thấy có Thô, tế khác nhau. Bồ Tát từ địa 
vị Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng và Tứ gia hạnh, chỉ thấy về phần 
Thô của Báo thân Phật. Các vị Bồ Tát từ Sơ địa lên đến Đăng giác thì thấy Báo thân 
Phật lần lần thù thắng và vi diệu. 


CHÁNH VĂN 


Lại nữa, các vị Bồ Tát mới phát tâm (tam hiền) do thâm tín chơn như, nên 
chỉ thấy được một phần nhỏ báo thân Phật. Các vị Bồ Tát này, tuy biết sắc thân 
Phật có nhiều tướng tốt trang nghiêm, duy tâm biến hiện, không rời chơn như, 
không khứ không lai, xa lìa ranh giới, song các vị Bồ Tát này còn dùng tâm phân 
biệt (ý thức) nên chưa nhập được Pháp thân. 


Nếu Bồ Tát đặng tâm thanh tịnh (lên Thánh địa) thì thấy báo thân Phật 
càng tôt đẹp và càng mâu nhiệm. Đên vị Bô Tát tôt bực (Đăng giác) thì thầy báo 
thân Phật mới hoàn toàn rôt ráo. 


Nếu Bồ Tát lìa được nghiệp thức (A đà na) thì ngộ được pháp thân Phật, 
không có sắc tướng рї có thé thấy được; vì pháp thân của chư Phật, không có sắc 
tướng thế này thế nọ, không có tướng phần (bị phân biệt) và kiến phần (năng phân 
biệt) nên không thể thấy được. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn nầy tiếp theo đoạn trước, nói tuỳ theo trình độ của Bồ Tát, thấy thân Phật 
khác nhau. 


Các vị Bồ Tát ở địa vị Tam hiền, tuy đã ngộ được lý Duy thức và thâm tín chơn 
như, nhưng vì còn dùng ý thức phân biệt, nên chỉ thây báo thân Phật được một ít thôi. 


Các vị Bồ Tát đã ngộ nhập chơn như, chứng được pháp thân thanh tịnh, bước 
lên Thánh vị (Thập địa); càng lên bực trên chừng nào, thì lại càng thấy báo thân Phật 
tốt đẹp và mầu nhiệm chừng ấy. Đến địa vị cùng tận của Bồ Tát là vị Đẳng giác, mới 
thấy được rốt ráo Báo thân Phật. 


Đến khi Bồ Tát phá trừ được Nghiệp thức (Vọng thức:A lại da chơn vọng hoà 
hiệp) tức là phá trừ được vô minh rât vi tê (món Tê thứ nhứt trong ba Tê); lúc bây giờ 
mới hoàn toàn nhập Chơn như, chứng Pháp thân thanh tịnh. 


Pháp thân là bản thê của các pháp; vì không có sắc tướng, không có bỉ thử và 
không tâm cảnh v.v...nên không thê thây được. Tât cả chư Phật và chúng sanh cũng 
đông một bản thê này. 


CHÁNH VĂN 


Hồi: _ Pháp thân của chư Phật đã không có các sắc tượng, tại sao lại hiện 
ra có các sắc tướng?(ứng thân và báo thân) 


Đáp: _ Vì pháp thân là bản thể của sắc tướng, cho nên có thể hiện ra các 
sắc tướng (hoá thân báo thân). Do từ hôi nào đên giờ, Sắc (hiện tượng) Tâm (bản 
thê) không hai, nên bản thê của Sắc (sắc tánh) tức là Tâm (tức trí). 


Vì bản thể của Sắc vô hình (thuộc về tâm) nên gọi là "Trí thân". Vì tướng 
của tâm (trí tánh) tức là Sắc, nên gọi là "Pháp thân". 


Vì bản thể (tâm) đã biến khắp tất cả chỗ, nên hiện tượng là Sắc, cũng không 
có chừng ngăn. Tuỳ nơi tâm mà hiện ra mười phương thế giới, vô lượng Bồ Tát, 
vô lượng Báo thân, vô lượng món tranh nghiêm, mỗi mỗi sai khác, đều không có 
hạn lượng và đều không ngại nhau. Vì đây là diệu dụng đại tự tại của chơn như, 
nên hkông thể dùng thức tâm phân biệt mà biết được. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này Luận chủ đặt ra lời vẫn đáp йё giải thích sự nghi ngờ. 


Hỏi: _ Pháp thân của chư Phật thanh tịnh, không có các hình tướng, tại sao lại 
hiện ra có các sắc tướng là Hoá thân và Báo thân? 


Đại ý lời đáp: Do từ hồi nào đến giờ, trong Chơn như Pháp thân, Sắc và Tâm 
không hai: Bản thể của Sắc tức là Tâm, Hiện tượng của Tâm tức là Sắc. Bởi thế nên 
Chon như Pháp thân tuy không có hình sắc, mà có thé hiện ra các hình tướng: Y báo 
và Chánh báo đầy đủ. Cũng như bản thé của điện, biến khắp tất cá không gian, tuy 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


không có hình tướng, nhưng có thể hiện ra các sắc tướng, (hiện tượng) như sắm sét, 
chớp, nó v.v...Trong Tâm kinh chép: "Sắc chăng khác với Không, Không chàng khác 
với Sắc" (Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc). 

Vì Sắc tức là Tâm, nên các pháp tức là Chơn như Pháp thân. Vì Tâm tức là Sắc, 
nên chon như pháp thân tuỳ duyên thành các pháp. Do bản thể đã biến khắp tất cả, 
nên hiện tượng các Sắc tướng, như mười phương thé giới, vô lượng Bồ Tát, vô lượng 
món trang nghiêm v.v....cũng biến khắp tật cả, không có hạn lượng; mặc dù các hình 
sắc đều khác nhau, nhưng không trở ngại nhau. Việc này là diệu dụng của Chơn như 
Pháp thân, nên chúng phàm phu và hàng Nhị thừa, không thê dùng thức tâm của mình 
mà phân biệt được. 


Do Chon như là bản thê của các Pháp, nên gọi là Pháp thân; và nó đủ tất cả trí, 
nên cũng gọi là Trí thân. 


Ш. Trở về Tâm Chon như 

CHÁNH VĂN 

Lại nữa, các pháp từ sanh diệt mà trở về Tâm chơn như; nghĩa là suy xét 
kỹ càng: bên trong thì thân ngũ йт (Sắc: Sắc ấm: Tâm: bốn ấm sau) bên ngoài thì 
cảnh giới (6 trần) rốt ráo vô niệm (tức là chơn tâm). Song, vì chúng sanh bị vô 
mỉnh làm mê, nên chơn tâm (vô niệm) biên thành hữu niệm (có thân và cảnh 


v.v..), nhưng bản thể chơn tâm không động (vô niệm). 


Cũng như người lầm phương hướng, vì sự mê lầm nên chấp phương Đông 
làm phương Tây; thật ra phương hướng không thay đôi. 


Bởi thế nên, người quán sát biết được Tâm vô niệm (không khởi vọng niệm) 
thì đặng tuỳ thuận vào Tâm chơn như. 


LƯỢC GIẢI 


__ Luận này có 5 chương, trong chương thứ ba là Phần Giải thích, lại chia làm 3 
phân: 


1. Nói về nghĩa chánh 

2. Đối trị các chấp sai lầm. 

3. Phân biệt hành tướng phát tâm đến Đạo. 
Trong phần "Nói về nghĩa chánh", lại chia làm 3: 
L Nói về Tâm Chơn như 

П. Nói về Tâm Sanh diệt 


TIT. Trở về Tâm Chon như (tức là quán sát các pháp, sanh tức vô sanh). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đoạn văn trên đây nói vé phân thứ ba là "Trở vê Tâm Chon nhu". 


Hành giả hãy quán sát tất cả các pháp: Bên trong là thân ngũ ấm (Sắc và Tâm), 
bên ngoài là cảnh giới 6 trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp) rốt ráo đều vô niệm 
(không vọng niệm, tức là chơn như). Vì các pháp không rời Thể Chơn tâm (Tâm 
Chơn như), nên Chơn tâm đã vô niệm (không vọng), thì các pháp cũng vô niệm 
(không vọng). 


Chơn tâm vì không có hình tướng nên tìm khắp mười phương không thê thấy 
được nó. Song vì vô minh vọng động, nên Tâm biến ra các pháp hữu hình (hữu niệm) 
như thân và cảnh v.v...nhưng bản thể Chơn tâm vẫn thanh tịnh không động 9vô 
niệm). Cũng như người bộ hành, vì lầm phương hướng nên chấp phương Đông làm 
phương tây, thật ra phương hướng không thay đổi. 


Do vọng niệm sanh ra các pháp sanh diệt, nên dứt trừ vọng niệm (quán vô niệm) 
thì các pháp sanh diệt kia tự trở vê Tâm Chon như (vô mệm). Cũng như vì gió nên có 


sóng động, nếu gió hết thì sóng kia tự trở lại với tánh nước yên lặng. 


Nếu vô niệm (không vọng niệm) thì toàn vọng là chơn; nên quán vô niệm là con 
đường tu chứng duy nhứt của các Phật Tô. 


Trong kinh Lăng nghiêm Phật dạy:" ...Bất tuỳ phân biệt ..." (Không theo trần 
cảnh khởi vọng niệm phân biệt, tức là quán vô nệm) ****#** 


Tổ Đạt Ma khi từ Ап độ mới đến Trung hoa, đức Nhị tô thỉnh cầu Ngài dạy 
phương pháp an tâm. 


Tổ Đạt Ma trả lời: _ "Ông hãy đem tâm đến đây, ta sẽ an cho". 
Đức Nhị tổ thưa rằng: _ "Con tìm tâm không thê được". 
Tổ Đạt Ma dạy tiếp: _ "Ta đã an tâm cho ông rồi". Đức Nhị tó liền tỏ ngộ. 


Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy: _" .... Bồn lai vô nhứt vật..." (từ xưa đến nay, 
không có một vật)****** 


Đây là những bằng chứng Phật và Tổ đều dạy cái bí quyết tu hành mau được 
thành Phật là "Vô niệm" (không vọng niệm). 


Bởi thê nên, cũng ở nơi Luận này, vé đoạn trước đã nói:" ...Nêu lia các vọng 
niệm thì đặng nhập chơn như ..." (nhược ly ư niệm, danh vi дас nhập). 


KANAK 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ X-XI 
LUẬN ĐẠI THỪA KHÓI TÍN 


DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
--- 000 --- 
Bài Thứ 12 


B. Đối trị các chấp sai lầm 

Chấp sai lầm có 2 thứ: 

I. Chấp ngã, có 5 thứ: 

1. Chấp Hư không là Chơn tánh của Như Lai 

2. Chấp Chon như hay Niết bàn, chỉ là không không, chắng có 
chỉ hết. 

3. Chấp Như Lai tạng có các hình tướng sai khác như Sắc và 
Tâm 

4. Chấp trong Như Lai tạng có đủ các sanh tử nhiễm ô 

5. Chấp chúng sanh có thi, chư Phật có chung tận. 

П. Chấp pháp: 

Chấp thật có vũ trụ, vạn hữu 


CHƯƠNG THỨ ВА 
PHẢN GIẢI THÍCH 
В. БОТ TRI CÁC СНАР SAI ТАМ 
--- 000 --- 
СНАМН VĂN 


Tát cả các chấp sai lầm (tà chấp), đều do chấp ngã và chấp pháp mà sanh; 
nếu rời chấp ngã và chấp pháp thì không còn các chấp sai lầm. 


I. CHÁP NGÃ (chấp bản ngã thật có). 
Chúng phàm phu chấp ngã có 5 thứ: 


1. Chấp "Hư không là chơn tánh của Như Lai". _ Vì phá chấp của chúng 
sanh nên trong kinh Phật nói:" Pháp thân của Như Lai rốt ráo vắng lặng cũng 
như hư không". Chúng phàm phu nghe nói như thé, không hiểu, lại lầm 
cháp:" Hư không là chon tánh của Như Lai". 


Vì đối trị cái chấp sai lầm пау, пёп phải giải thích rằng: "Hu khóng là pháp 
hư đối, không có thật thể, do đối với sắc tướng mà thấy có hư không; nêu không 
có sắc tướng thì cũng không có tướng hư không. Nghĩa là từ hồi nào đến giò, tát 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


са cảnh giới (sắc pháp) đều do vọng tâm biến hiện, không có pháp nào ngoài tâm; 
chúng sanh không biết vọng chấp (biến kế chấp) là thật có. Nếu vọng tâm hết, thì 
các cảnh giới cũng không còn. Lúc bấy giờ chỉ còn chơn tâm hiện khắp tất cả. Đó 
là pháp thân quảng đại thuộc về tâm trí (tánh trí) của Như Lai không phải như 
hư không, không có tri giác. 


LƯỢC GIẢI 


Đối trị chấp tà là phá trừ các sự chấp nhứt sai lầm. Các sự chấp nhứt sai lầm đều 
do chấp ngã, cháp pháp mà sanh. Nếu phá trừ được chấp ngã, chấp pháp thì các chấp 
sai lầm không còn. 


Vi quan niệm thân tâm là thật, nên gọi là chấp ngã quan niệm vũ trụ vạn vật là 
thật, thì gọi là châp pháp. 


Chúng sanh chấp pháp thân của Phật có hình tướng như thế này, hoặc như thế 
kia v.v....Vi muốn phá các chấp sai lầm ấy, nên Phát nói: "Pháp thân của Phật rốt ráo 
văng lặng, cũng như hư không". 


Nghe trong kinh nói như vậy, chúng sanh trở lại chấp: "Hư không là ' pháp thân 
cúa Nhu Lai" vi phá cái cháp sai làm này, nën Ngài Mã Minh giải thích rằng:"Hư 
không là cái không thật thê, do các sắc tướng mà thấy có hư không. Nếu không có sắc 
tướng thì cũng không có hư không. Cả sắc tướng và hư không đều do vọng tâm biến 
hiện; rồi chúng sanh lầm chấp là thật có. Nếu vọng tâm hết thì sắc tướng và hư không 
cũng không còn. Lúc bấy giờ bản thể chơn tâm hiện ra, rộng lớn bao la và trùm khắp 
tất cả. Đó là pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Đây thuộc về phần tâm trí, không phải 
như hư không, không có tri giác. 


CHÁNH VĂN 


2. Chấp "Chơn như hay Niết bàn, chỉ là không không, chàng có chỉ hết". _ 
Vì phá vọng chấp của chúng sanh, nên trong kinh Phật nói: "các pháp thế gian 
rốt ráo không có thật thể; cho đến các pháp xuất thế gian, như Chơn như hay 
Niết bàn rốt ráo, cũng không có thật thé; từ hồi nào đến giờ, nó không có các 
tướng". Chúng phàm phu nghe nói như vậy không hiểu, trở lại chấp:'"Chơn như 
hay Niết bàn là không có chỉ hết". 


Vì đối trị sự chấp sai lầm này, nên phải giải thích rằng:"Chơn như hay 
Pháp thân của Phật, chăng phải không có tự thê; nó вайп có và đây đủ vô lượng 
công đức". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trên phá quan niệm sai lầm, chấp "hư không là chơn tánh của Như Lai"; 
đoạn này phá quan niệm sai lâm, cho răng "Chon như hay Niệt bàn là cảnh giới hư 
không ảo tưởng không có chi hêt". 


Chúng sanh thường lâm tưởng: Các pháp thật có”. Vì phá trừ quan niệm sai lầm 
Ấy, nên trong kinh Phật nói:"các pháp thê gian hư giả không thật, cho dên các pháp 
xuất thế gian như Chon như, Bồ Рё, Niết bàn v.v...rốt ráo cũng không có thật thẻ, vì 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


không có các hình tướng”. Chúng phàm phu nghe nói như vậy không hiểu, trở lại 
châp:"Chơn như hay №іё bàn у.у.. Ја cảnh giới hư vô ảo tưởng, chăng có сы hêt". 


Рё đối trị sự chấp sai lầm này, nên Ngài Mã Minh Bồ Tát giải thích rằng:"Chơn 
như, Pháp thân hay Bồ Đề, Niết bàn không phải là cảnh giới ảo tưởng hư vô, không 
có gi cả, mà nó вайп có đầy đủ vô lượng đức tánh, nhiều hơn số cát sông Hằng, như: 
thiện, thường, lạc, ngã, tịnh, giải thoát v.v.... 


CHÁNH VĂN 


3. Chấp "Như Lai tang" có các hình tướng sai khác như Sắc và Tâm v.v... _ 
Nghe trong kinh Phật nói:"Như Lai tạng không tăng không giảm, вайп đủ tất cả 
các công đức"; chúng phàm phu vì không hiểu nghiã này, nên trở lại chấp:" 
Như Lai tạng có đủ các hình tướng sai khác, như sắc và tâm v.v....". 


Рё đối trị sự chấp sai lầm này, nên phải giải thích rằng: "Căn cứ về thé 
Chơn như thì không có các tướng sai khác; còn theo tướng nhiễm ô sanh diệt, thì 
có các hình tướng sai khác". 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này phá quan niệm sai lầm cho rằng: "Chơn" đồng với "Vọng". 


Nghe trong kinh Phật nói: "Như Lai tạng không tăng không giảm, айп có đủ tất 
са đức tánh, chùng phàm phu không hiểu trở lại châp: "Nhu Lai tạng cũng có các hình 
sắc sai khác". 


Рё đối trị quan niệm sai lầm này, Ngài Mã Minh giải thích rằng: "Thể Chon 
như" (Chon như môn) thì thanh tịnh không có các hình tướng sai khác, còn vê 
"tướng sanh diệt" (Sanh diệt môn) thì đủ các hình tướng sai khác". 


CHÁNH VĂN 


4. Chấp "Trong Như Lai tạng thật có đủ các pháp sanh tử nhiễm 6". 
Nghe trong kinh Phật nói: "Các pháp sanh tử nhiễm ô của thế gian, đều do Như 
Lai tạng mà có, tất cả các pháp đều không rời Chon như", chúng phàm phu 
không hiểu nghĩa này, lại chấp: "Chính trong bản thể Như Lai tạng, вайп có tất 
cả các pháp sanh tử nhiễm ô của thế gian". 


Рё đối trị cái chấp sai lầm này, nên giải thích rằng: "Từ vô thi tới giờ, 
trong Như Lai tạng, chỉ có các công đức thanh tịnh, nhiều hơn số cát sông Hằng. 
Các công đức này không Па, không đoạn và cũng không khác với Chơn như; còn 
hằng hà sa số các pháp phiền não nhiễm ô kia, chỉ là hư vọng, vốn không có thật 
tánh. Bởi thế nên từ hồi nào đến giờ, trong Như Lai tạng chưa từng thật có các 
pháp nhiễm ô. Nếu trong bản thể Như Lai tạng (chơn) thật có các phiền não 
nhiễm ô, rồi hành giả phải diệt trừ các phiền não nhiễm ô, mới chứng được chơn 
như thanh tịnh, thì råt vô lý. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Chúng phàm phu nghe trong kinh Phật nói: bi sanh tử nhiễm ô đều do 
Như Lai tạng mà có, các pháp không rời chon như ": rôi họ châp "Trong Như Lai tạng 
hay chon như, thật có вайп các pháp sanh tử nhiễm ô". 


Dë phá quan niệm sai lầm này, nên Ngài Mã Minh Bồ Tát giải thích rằng: "Từ 
hồi nào đến giờ, trong Như Lai tạng (chơn) chỉ có hằng hà sa số đức tánh thanh tịnh, 
các đức tánh này không rời chơn như; còn pháp sanh tử nhiễm ô, vì là hư vọng, không 
có thật thể, nên từ hồi nào đến giờ, không có ở trong Như Lai tạng". 


Như Lai tạng hay chon như, dụ như "tâm người đương thức tinh": sanh tử 
nhiễm ô, dụ như "giấc ngủ mà có chiêm bao". Đành rằng "cái nhủ chiêm bao" là 
nương nơi "tâm người thức tỉnh" mà có; song từ hồi nào đến giờ, trong "tâm người 
thức tỉnh" không bao giờ thật có chứa saün "cái ngủ chiêm bao". Bởi "cái ngủ chiêm 
bao" hư vọng không thật, nên khi thức giác rồi thì nó tự mắt. Cũng thế, các pháp sanh 
tử nhiễm ô, vì hư vọng không thật, nên khi giác ngộ rồi, nó không còn. 


Nếu quan niệm ràng: "trong Như Lai tạng thật ѕайп có các phiền não nhiễm ó; 
hành giả phải diệt trừ hết các phiền não nhiễm ô, mới chứng được chơn như thanh 
tịnh", thì không phải. Cũng như nói " trong tâm người thức tỉnh, thật вайп có "cái ngủ 
chiêm bao" phải diệt trừ hết "cái ngủ chiêm bao" rồi, mới được thức tỉnh": nói như thế 
rất là phi lý. 


Phải biết, các phiền não sanh tử, chỉ là cái mê vọng, không có thật thể. Phật đã 
dạy rằng: "Biết mình mê thì cái "mê" hết, cái "biết" đó không sanh mê trở lại" (Giác 
mê mê diệt, giác bất sanh mê). Cũng như người khi biết mình dại, thì không còn đại 
nữa. Lúc bấy giờ họ trở thành khôn; khi khôn ròi, thì cái "khôn" đó không sanh cái 
đại trở lại nữa. 


Nếu cái "даі" (mê) này thật có, thì khi biết khôn (giác) rồi, cái "đại" đó trón пар 
ở đâu? Cũng như "cái ngủ chiêm bao" nêu thật có, thì khi tỉnh thức rói nó phải còn. 
Nhưng уі nó không còn, nên biết "cái ngủ chiêm Бао" (mê dại) này không thật có. 


Nếu nói "phải diệt trừ hết các pháp sanh tử nhiễm ô mới chứng được chơn như 
thanh tịnh" thì cũng như nói "phải phá trừ cho hết "cái ngủ chiêm bao" rồi, mới được 
sự thức tỉnh"; nói như thế, đều phi lý. 


Bởi thé nên từ hồi nào đến giờ, trong Như Lai tạng hay Chon như, không bao 
giờ thật có sanh tử nhiễm ô; cũng như trong "tâm người thức tỉnh", không bao giờ thật 
có "cái mê ngủ chiêm Бао" vậy. 


CHÁNH VĂN 


5. Chấp "Chúng sanh có thi, chư Phật có chung tận". Chúng phàm phu 
nghe trong kinh Phật nói: "Do Như Lai tạng mà có sanh tử, do Như Lai tạng mà 
đặng Niết bàn". Vì họ không hiểu nên chấp: "Chúng sanh hữu thỉ (có đầu tiên) 
và chư Phật chứng Niết bàn, sẽ có ngày chng tận, rồi trở lại làm chúng sanh ". 


Рё đối trị cái chấp sai lầm này, nên giải thích rằng: Như Lai tạng (Chon 
như tại triên) và vô minh đêu có từ vô thi (không có đâu tiên). Nêu nói chúng sanh 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


(có sanh khởi đầu tiên) là kinh của ngoại đạo nói (kinh Đại hữu), không phải kinh 
Phật. 


Lại nữa, Như Lai tạng không có chung tận: chư Phật chứng Niết bàn là thể 
nhập (tương ưng) Như Lai tạng, nên cũng không có chung tận. 


LƯỢC GIẢI 


Chúng sanh nghe trong kinh Phật nói: "Do Như Lai tạng mà có sanh tử, do Như 
Lai tạng mà chứng Niết bàn"; rồi họ suy luận và chấp rằng: vì do Như Lai tạng mà có 
sanh tử (Vô minh, chúng anh); như thé thì chúng sanh (sanh tử, vô minh) tất phải có 
sự bắt đầu sanh khởi; (hữu thi) và do Như Lai tạng mà chứng: Niết bàn, vậy thì Niết 
bàn cũng có sự bắt đầu sanh khởi (hữu thỉ). Do đó người ta kết luận: Chúng sanh đã 
hữu thi nên cũng hữu chung, Niết bàn hữu thỉ nê cũng hữu chung. Bởi thế nên họ 
chấp chư Phật chứng Niết bàn rồi, có ngày cũng cùng tận, phải trở lại làm chúng 
sanh. 


Рё đối trị với chấp sai lầm này, nên Ngài Mã Minh giải thích, đại ý nói "Chon 
như và vô minh đồng thời có từ vô thỉ". Cũng như chất ngọt và chất chát đồng thời có 
trong trái hồng. Song hành giả khi chuyên phiền não trở lại Bồ Đề, chuyền sanh tử trở 
lại Niết bàn, thì lúc bấy giờ chúng sanh không còn (chung tận), mà chỉ còn Chơn như 
hay Phật. Cũng như khi trái hồng lớn chín, 401 hết chất chát chỉ còn chất ngọt. Khi 
trái hồng đã chín ngọt rồi, thì không bao giờ trở lại chát nữa. Cũng như khi đã thành 
Phật rồi, không bao giờ trở lại làm chúng sanh nữa. 


Vậy nên biết, vô minh (chúng sanh) vô thi mà hữu chung; Chon như (Phật) vô 
thỉ và vô chung. 


Kinh Phật thì chép "Chúng sanh vô thỉ"; còn kinh Đại hữu của ngoại đạo lại 
chép "Chúng sanh hữu thi". 


CHÁNH VĂN 

П. СНАР PHÁP (chấp thật có vũ trụ vạn hữu). 

Đối với hàng Nhị thừa, vì độn căn chấp ngã, nên trong kinh Phật nói: "Chỉ 
có năm âm sanh diệt, không có thật ngã". Nghe như thê, hạng này trở lại châp: 
"Thât có năm âm sanh diệt" (chap thật pháp), nên họ rât sợ khô sanh tử và сап 
vui №е bàn. 


Dë абі trị cái chap sai lâm này, nên phải giải thích гапо: "Tánh của nám 
âm, từ hôi nào dên giò, vôn là Niệt bàn, không sanh và cũng không diệt". 


LƯỢC GIẢI 


Năm ám thật sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Vì năm đám mây này che khuất 
vừng trăng chơn như, nên gọi là "Am" (che). 


Рё phá trừ chấp ngã của hàng Nhị thừa độn căn, nên Phật nói: "chỉ có năm ấm 
sanh diệt, không có thậ ngã". Lúc bây giờ hạng nàykhông còn chap ngã, mà trở lại 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


chấp pháp; nghĩa là chấp thật có năm ấm, thật có khổ sanh tử và vui Niết bàn. Do đó, 
họ rất sợ sanh tử và thích thú vui ở mãi mơi cảnh Niết bản. 


Đề phá trừ cái chấp thật Pháp của Nhị thừa, nên Ngài Mã Minh Bồ Tát giải 
thích, đại ý nói: "Tướng của các pháp không thật, tánh nó là chơn như, là Niết bàn, 
xưa nay không sanh, nên cũng không diệt". Vì các pháp không thật có, nên Bồ Tát 
không sợ sanh tử và không yên vui ở mãi nơi Niết bàn". 


Nêu nói một cách đây đủ, thì phải nói "vô ngã và vô pháp". Nhưng đây vì đôi 
với hành Nhị thừa, nên Phật chỉ mới nói "năm âm vô thường", chớ chưa nói đên 
"sanh tử tức chơn thường". 


CHÁNH VĂN 


Lại nữa, nếu người rốt ráo xa lìa các vọng chấp, thì mới biết rõ các pháp 
Nhiễm tịnh đều do đối đãi nhau mà thôi, thật ra không có cái tướng øì có thể kêu 
gọi được. Bởi thế nên, từ hồi nào đến giờ, tắt cả các pháp, không phải sắc, không 
phải tâm, không phải trí, không phải thức, không phải hữu, không phải vô, rốt 
ráo không có tướng gi có thể gọi được. Song, sở dĩ Phật có nói năng kêu gọi như 
thế này hoặc như thé kia, là vì đức Như Lai khôn khéo, phương tiện tạm dùng 
lời nói аё dẫn dắt chúng sanh, mục đích là làm cho chúng sanh xa lia các vọng 
niệm (ly niệm) trở về chon như; nếu còn vọng niệm thì tâm phải sanh diệt, nên 
chẳng nhập được trí Phật (thật trí: chon như) 


LƯỢC GIẢI 


Từ hồi nào đến giờ, tất cả các pháp, không phải sắc, không phải tâm, không 
phải trí, không phải thức v.v...chỉ vì chúng sanh vọng chấp phân biệt, so sánh (biến kế 
chấp) đối đãi với nhau mà thành thế này hoặc thế kia, như đối với hữu gọi là vô, đối 
với sắc gọi là tâm, đối với thức gọi là trí, đối với cao gọi là thấp, đối với lớn gọi là 
nhỏ, đối với tốt gọi là xấu v.v...Néu chúng sanh rốt ráo xa lia các vọng chấp thì thật 
không có một pháp gì có thê kêu gọi được. Lúc Бау giờ hành giả mới thấy rõ các pháp 
không thể kêu gọi (ly danh tự tướng), không thể nói năng luận bàn (ly ngôn thuyết 
tướng), hay suy nghĩ được (ly tâm duyên tướng). 


Chư Phật đã hoàn toàn xa lìa các vọng chấp, song còn gọi pháp khổ, pháp vui, 
nhiễm tịnh, sanh tử, Niết bàn v.v...là vì Phật phương tiện tạm đặt ra những danh từ 
kêu gọi như thế, mục đích là để dẫn dắt chúng sanh Па các vọng niệm chấp trước, 
đặng nhập vào chơn như hay trí Phật. Khi chúng sanh đã nhập vào chơn như hay trí 
Phật rồi, lúc bấy giờ cũng không còn danh từ gì để kêu gọi được. 


Bài này nói vê phân đôi tri các chap sai lâm rôi, đên bài thứ 13, sẽ nói vë hành 
tướng phát tâm đên đạo. 


KANAK 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ X-XI 
LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 


DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
--- 000 --- 
Bài Thứ 13 


C. Phân biệt hành tướng phát tâm đến đạo (bài thứ nhứt) 
BA MÓN PHÁT TÂM 

I. Tín hoàn toàn mà phát tâm 

П. Hiểu biết và làm mà phát tâm 

Ш. Chứng nhập chơn như mà phát tâm. 

1. Nói về Tín hoàn toàn mà phát tâm 

. Ba món tâm trong vị Thập tín: 

. Trực tâm, 2. Thâm tâm, 3.Đại Ы tâm 

. Bốn món phương tiện: 

. Phương tiện căn bản 

. Phương tiện ngăn ngừa các tội ác. 

. Phương tiện làm phát sanh các việc lành 
. Phương tiện Đại nguyện và Bình đăng. 

- Tám tướng thành đạo: 

. Giáng sanh 2. Nhập thai 

. Ở trong thai 4. Sanh ra 

. Xuất gia 6. Thành đạo 

. Thuyết pháp 8. Nhập Niết bàn 


— CÓ к бе э = 


CHƯƠNG THỨ BA 
PHẢN GIẢI THÍCH 
C. PHÂN BIỆT HÀNH TƯỚNG PHÁT TÂM ĐÉN ĐẠO 
BA MÓN PHÁT TÂM 
--- 000 --- 
CHÁNH VĂN 


Chữ "Đạo "nói ở đây là chỉ cho đạo quả của chư Phật đã chứng ngộ và 
cũng là cái chỗ của tât cả các vị Bô Tát phát tâm tu hành аё hướng về. 


Sự phát tâm, lược có 3 món: 1. Tín hoàn toàn (Tín thành tựu) mà phát tâm, 
2. Нїёи và tu (giải, hạnh) mà phát tâm, 3. Chứng nhập chơn như mà phát tâm. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Luận này có năm chương, trong chương thứ ba, có ba phần: phần đầu giải thích 
về pháp Đại thừa; phần thứ hai, Ngài Mã Minh đả thông những chấp sai lầm. Sau khi 
được rữa sạch các chấp sai lầm rồi, hành giả mới phát tâm tu về pháp Đại thừa. Vì thế 
nên tiếp đến phần thứ ba, Ngài Mã Minh phân biệt hành tướng phát tâm tu về đạo quả 
Đại thừa. 


Đạo quả Đại thừa là nơi chư Phật đã chứng, mà cũng là chỗ các vị Bồ Tát đang 
hướng về đó. 


Sự phát tâm tu về đạo quả Đại thừa, lược chia có ba hạng, từ cạn đến sâu: 
1. Mãn địa vị Thập tín (Tín hoàn toàn) phát tâm; 

2. Địa vị Tam hiền (Giải: Hiểu, Hành: tu) phát tâm; 

3. Địa vị Thập thánh đã chứng nhập chơn như phát tâm. 


Chữ "Phát tâm" có hai nghĩa: 1. Lập chí cao rộng, 2. Phát triển tâm tánh, hay 
phát minh tâm tánh. 


CHÁNH VĂN 
I. Tín hoàn toàn (thành tựu) mà phát tâm 


Hỏi: _ Phải là người thế nào và nhờ tu hạnh gì để thành tựu vị Thập tín, 
mới phát tâm được? 


Đáp: _ Những chúng sanh bắt định (không nhất định chánh hay tà), nhờ sức 
căn lành huân tập đời trước, làm cho họ tin nhơn quả, nên nhàm khó sanh tử, 
phát tâm tu thập thiện, để cầu đạo vô thượng Bồ Tát.nhờ được đích thân hầu hạ, 
cúng dường chư Phật và tu hành trải qua muôn kiếp, nên họ mới đặng thành 
tựu tím tâm. Do nhơn duyên đó nên được gặp Phật, Bồ Tát dạy mà họ phát tâm; 
hoặc vì lòng Đại bi, mà họ tự phát tâm; hoặc vì thấy chánh pháp sắp diệt mà 
muốn duy trì nên họ tự phát tâm. 


Những người như thế, được vào hàng chánh định, trọn không thối chuyển. 
Vì họ đã hiệp với "Chánh nhơn Phật tánh", nên họ được gọi là "giòng giông của 
Như Lai". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về Tín thành tựu phát tâm. Từ Sơ tín cho đến Thập tín thì tín tâm 
mới hoàn toàn viên mãn nên gọi là "Тіп thành tựu". Do tín tâm vững chắc, lập cxhí 
nguyện câu quả Phật vô thượng và phát minh tâm tánh, nên gọi là "Тіп thành tựu phát 
tâm". 


Hỏi: Hạng người пао, tu hạnh gì, mới dàng hoàn toàn viên mãn vị Thập tín, và 
làm sao phát tâm? 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đáp:_ Những người bát dinh chánh tà, hay căn trí chuưa nghiêng ngã bên nào 
(Đại thừa hay Tiêu thừa) nếu gặp Tiểu thừa giáo hoá thì họ thành thinh văn, Duyên 
giác, néu gặp Đại thừa giáo hoá thì họ thành Bồ Tát hay Phật. Nghững người ấy, do 
nhiều đời có trồng căn lành và bên trong nhờ tánh Phật của họ thúc dục, bên ngoài 
nhờ chánh pháp huân vào, làm cho họ tin đạo lý nhơn quả, rồi nhàm cảnh trần gian là 
bề khó sanh tử, nên phát tâm tu hành cầu đạo giải thoát Niết bàn. 


Phát tâm tu hành, phụng sự chánh pháp, hầu hạ Thiện hữu tri thức và cúng 
dường chư Phật, làm những việc như thê, trải qua một vạn kiêp, hành giả mới viên 
mãn địa vị Thập tín. 


Khi tín tâm đã viên mãn thành tựu rồi, hoặc găp Phật hay Bồ Tát dạy họ phát 
tâm hoặc do lòng Đại bi thúc dục làm cho họ phát tâm, hoặc thây chánh pháp suy đôi, 
muôn duy trì chánh pháp nên họ phát tâm. 


Những người được viên mãn vị Thập tín và phát tâm như thế, là đã hiệp với 
"Chánh nhon Phật tánh" vào hành "Chánh định", không còn bât định hay thôi chuyên 
nữa, nên họ cũng được gọi là "giòng giông của Như Lai". 


CHÁNH VĂN 


Có những chúng sanh, từ hồi nào đến giờ, căn lành mỏng ít, phiền não sâu 
dày, tuy cũng gặp Phật cúng dường, song chỉ cầu phước báo cõi nhơn thiên, hoặc 
tu theo Nhị thừa, hoặc họ có cầu pháp Đại thừa, nhưng căn tánh chẳng quyết 
định, tán thối không chừng; hoặc họ cúng dường chư Phật, mà chưa dày một 
vạn kiếp. Những hạng người này cũng ойр nhon duyên lành để phát tâm (như 
thấy sắc tướng của chư Phật mà phát tâm, hoặc nhơn cúng dường chư tăng mà phát 
tâm, hoặc nhơn gặp hàng Nhị thừa dạy bảo mà họ phát tâm, hoặc học với thầy bạn mà 
họ phát tâm). Nhung các loai phát tâm này, dèu chăng nhứt định, nếu gặp hoàn 
cảnh xấu ngược, thì họ thối tâm, hoặc йоа vào Nhị thừa. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trên nói những người tín tâm đã thành tựu, và phát tâm như vậy, thì được 
vào hàng chánh định, quyết không thối chuyên, vì họ tu đã được một vạn kiếp. 


Đoạn này nói, những người phát tâm sau đây, vì tu chưa đầy một vạn kiếp, tín 
tâm chưa thành tựu, hoặc còn thối chuyền, nên chưa được vào hàng Chánh định. Họ 
cũng gặp duyên lành đề phát tâm, hoặc thấy tướng hảo của Phật mà phát tâm, hoặc 
nhơn cúng dường chư Tăng mà phát tâm, hoặc gặp Nhị thừa giáo hoá phát tâm 
v.v...Nhưng vì căn lành mỏng ít, phiền não sâu dày, tuy gặp phật phát tu hành, song 
chỉ cầu phước báo thiên nhơn, hoặc tu theo Nhị thừa, và nêu gặp Đại thừa thì tâm họ 
cũng không quyết định, nên khi bị nghịch cảnh, họ thối tâm hoặc tu theo Tiểu thừa 
tiêu cực. 


a. BA MÓN TÂM TRONG VỊ THẬP TÍN 
CHÁNH VĂN 


Tóm lại, khi tín tâm đã thành tựu thì phát ba món tâm như sau: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1. Trực tâm, nghĩa là tâm trực niệm chơn như 

2. Thâm tâm, nghĩa là tâm ưa làm các việc lành 

3. Đại bi tâm, nghĩa là tâm muốn cứu khó các chúng sanh. 
LƯỢC GIẢI 


Hành giả tu hành phải trải qua một vạn kiếp mới được thành tựu tín tâm. Lúc 
bây giờ hành giả phát ra vô sô tâm, nhưng tóm lại có ba thứ: 


1. Trực tâm, quán thắng Chơn như pháp tánh 
2. Thâm tâm, nguyện làm các việc lành 
3. Đại bi tâm, thệ độ tất cả chúng sanh. 


Quán chơn như là căn bản của hai hạnh: Tự lợi và lợi tha. Vì quán trong bản thê 
chơn như có đủ vô lượng công đức, nên cho hành giả ưa tu các pháp lành, để hiệp với 
tánh chơn như của mình. Hành giả tu hành, khi nào thâm nhập đến chỗ không còn 
thấy tướng tu nữa, gọi đó là "Thâm tâm". 


Vì quán mình và tất cả chúng sanh đồng bản thể chơn như, nên chúng sanh đau 
khô tức là mình đau khô, chúng sanh còn trân luân thì mình chưa được giải thoát an 
уш nơi cảnh Niệt bàn. Vì thê mà hành giả phát tâm Đại bi cứu khô tât cả chúng sanh. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: _ Chon như đã là một thể, tại sao không bảo hành giả trực niệm chon 
như, mà lại còn tạm dùng các phương tiện, tu các pháp lành? 


Đáp: _ Thí như ngọc ma ni thể chất tuy sáng suốt trong sạch, nhưng còn bị 
lẫn lộn trong khoáng nhơ bán. Nếu người chỉ nghĩ đến tánh chất trong suốt của 
ngọc, mà không dùng các phương tiện giữa mài v.v...thì quyết định không thể 
đặng chất ngọc ma ni thuần tịnh. 


Cũng thế, chúng sanh tuy ѕайр có chất chơn như thanh tịnh, song còn bị vô 
lượng phiên não làm nhiễm ô. Nêu hành giả chỉ niệm chơn như, mà không dùng 
phương tiện tu các pháp lành, thì cũng không thê đặng chât chơn như thuần 
tịnh. 


Vì các phiền não nhiễm ô vô lượng, nên hành giả phải tu vô lượng hạnh 
lành dë đôi trị. Nêu hành giả tu các pháp lành, thì tự nhiên thuận về với tánh 
chơn như của mình. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này giải đáp sự thác тас của độc giả. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Hỏi:_ Chúng sanh đã вайп có chất chon như thanh tịnh, tại sao người tu hành 
không niệm thăng chơn như, mà lại còn dùng vô sô phương tiện đê dẹp trừ phiên não 
пһіёт ó và tu các pháp lành làm gì? 


Đáp:_ Chúng sanh tuy вайп các chất chon như thanh tịnh, song còn bị vô lượng 
phiền não làm nhiễm б; cũng như ngọc ma ni, tuy chất nó sáng suốt trong sạch, nhưng 
còn bị lẫn lộn trong khoán nho bán. Nếu hành giả trực chỉ quán chơn như, mà không 
dùng các phương tiện để trừ phiền não và tu các pháp lành, thì chất chon như thuần 
tịnh không bao giờ thật hiện được. Cũng như người chỉ nghĩ đến chất ngọc trong suốt, 
mà không dùng đến các phương tiện như lọc khoáng, giữa mài v.v...thì quyết định 
cũng không bao giờ thành ngọc mỹ quan được (ngọc bắt trác, bất thành khí). 


Chúng sanh có vô lượng bịnh phiền não, nên Phật cũng có vô lượng thuốc 
phương tiện để tri. Néu muón hét các binh phiền não, trở thành người lành mạnh (Bồ 
Рё, Niết bàn), tất nhiên hành giả phải uống thuốc phương tiện của Phật. Người diệt 
trừ phiền não tu các pháp lành là đi ngược dòng trần lao, thuận theo tánh chơn như. 
Bởi thế nên hành giả phải phát minh ba tâm (Trực tâm, Thâm tâm và Đại bi tâm) và 
thật hành bốn phương tiện sau này. 


р. BÓN MÓN PHƯƠNG TIÊN 
CHÁNH VĂN 
Các phương tiện lược có bốn món: 


1. Phương tiện căn bản: Quán tắt cả các pháp, tánh vốn vô sanh (không) 
163 Па các vọng châp, và nho thê mà không mắc vòng sanh tử; 


ачат các pháp do nhon duyên hoà hiệp, nên nghiệp quả chàng mát (có) để 
khởi tâm đại bi, tu các hạnh lành, cảm hoá chúng sanh, và nhờ thê nên không 
trụ Niêt bàn. 


Tóm lại, vì tuỳ thuận theo tánh vô trụ của chơn như, nên không dính mắc 
sanh tử và không an trụ Niêt bàn. 


LƯỢC GIẢI 


Trong bốn phương tiện tu hành đề nhập chon như, thì món phương tiện này là 
căn bản. 


Chúng sanh, vọng chấp các pháp thật có, nên tạo ra các nghiệp; rồi bị nghiệp 
lực kéo dẫn, phải chịu sanh tử luân hồi. Nay hành giả quán "các pháp hư giả, không 
thật", nên không vọng chấp và không tạo nghiệp; vì nghiệp không tạo, nên không bị 
sanh tử luân hỏi. 


Song, nếu hành giả chỉ một bề quán "Không" như thế, sợ e mắc vào bịnh "chấp 
không", rôi chăng cân tu hành và hoá độ chúng sanh; như hành Thinh văn châp 
không, ưa văng lặng (trâm không thú tịch) thích thú cảnh vui Niệt bàn của Tiêu thừa. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Bởi thế, hành giả phải quán "do nhơn duyên hoà hiệp, nên các pháp chăng phải 
không và nghiệp quả chăng mát", để khởi tâm Đại bi, tu các hạnh lành giáo hoá chúng 
sanh. Nhờ quán như thế, nên hành giả không còn "chấp không" và say mê cảnh Niết 
bàn của Tiêu thừa nữa. 


Vì không vướng mắc sanh tử, nên về phần tư lợi hành giả được thành tựu. Và vì 
không vướng mặc Niêt bàn của Tiêu thừa, nên hành giả độ thoát tât cả chúng sanh, 
hoàn thành hạnh lợi tha. 


Không mắc sanh tử, không trụ Niết bàn là thuận theo đức tánh vô trụ của chơn 
tâm; như thế gọi là "Trực tâm". Trực tâm là phương tiện căn bản của các hạnh, tự giác 
và giác tha. Khế kinh chép: "Tâm thắng (không mắc hai bên) là Đạo tàng" (trực tâm 
thị Đạo tàng). 


CHÁNH VĂN 


2. phương tiện ngăn ngừa các việc ác: Biết xấu hỗ, ăn năn, chừa lỗi, ngăn 
ngừa tât cả điêu ác không cho phát sanh và tăng trưởng. Hành giả phải làm như 
thê dê tuỳ thuận theo đức tánh thanh tịnh của chon như. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về phương tiện thứ hai là "không làm việc ác". Người biết xấu xa 
hó then thì không làm các điều tội lỗi; biết ăn пап hói hận những tôi đã làm, thì tội lỗi 
áy không tăng trưởng nữa. Bởi thế nên "hồ then" là yếu tố ngăn chân việc ác phát 
sanh; còn "ăn пап hồi hận" là yếu tố làm cho tội lỗi đã sanh, không tăng trưởng nữa. 


Đoạn văn trước nói 3 tâm: 1. Trực tâm, 2. Thâm tâm, 3. Đại bi tâm. Đoạn này 
nói phương tiện thứ hai, thuộc về Thâm tâm, tức là ưa làm các việc lành. Lành có hai 
thứ: 1. Bỏ dữ (chỉ thiện) gọi là lành; 2. Làm lành (tác thiện) cũng gọi là lành. 


Món phương tiện thứ hai này thuộc về loại "lành bỏ ай"; món phương tiện thứ 
ba sau này, thuộc về loại "lành làm lành". Hai loại lành này đêu thuộc vê Thâm tâm 
cả. 


Tóm lại, vì tuỳ thuận theo đức tánh thanh tịnh của Tâm chơn như, nên hành giả 
phải xa lìa các tội lôi. 


CHÁNH VĂN 


3. Phương tiện làm cho phát sanh hoặc nuôi lớn căn lành: Siêng năng lễ bái 
và cúng dường Tam bảo, tuỳ hi việc lành, tán һап công đức và thỉnh Phật trụ 
thế chuyển pháp luân. Do tâm kính mên Tam bảo rất thuần hậu, làm cho đức tin 
được thêm lớn nên hành giả mới dốc chí cầu đạo vô thượng. Lại nhờ sức gia hộ 
của Tam bảo, nên các nghiệp chướng được tiêu trừ và căn lành không thối 
chuyển. Vì tuỳ thuận theo đức tánh "vô chướng ngại" của chơn như, nên hành 
giả phải xa lìa các sỉ mê chướng ngại. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Phương tiện thứ ba này là "làm các việc lành", tức là loại "lành tác thiện" (làm 
lành). Loại lành này cũng nương nơi thâm tâm mà khởi. Hành giả làm cho phát sanh 
những việc làm chưa sanh, và nuôi lớn những việc làm đang có. Siêng năng tu hành 
và cúng dường Tam bảo v.v... là trồng căn lành; còn kính mến Tam bảo v.v...là nuôi 
lớn đức tin. Hành giả lại nhờ thần lực của Tam bảo gia hộ, nên tiêu trừ được các 
nghiệp chướng và làm cho đức tin được vững chắc. 


LỄ bái thì xa lìa được cái bịnh ngã mạn, tan thán thì xa lìa được cái bịnh huỷ 
báng, tuỳ hy thì xa lia được cái binh tậ đô v.v... 


Tóm lại, vì tuỳ thuận theo đức tánh sáng suôt vô ngại của Tâm chơn như, nên 
hành giả phải ха lia các si mê chướng ngại. 


CHÁNH VĂN 


4. Phương tiện đại nguyện và bình đẳng: Hành giả vì tuỳ thuận tánh không 
đoạn tuyệt của chơn như và bình đẳng không hai, chắng phân bỉ thử, rốt ráo 
vắng lặng, rộng lớn phổ biến của chơn như. Nên hành giả phát đại nguyện, cùng 
tận đời vị lai, hoá độ tát cả chúng sanh, đều được rốt ráo chứng vô dư Niết bàn, 
không còn sót một chúng sanh nào. 


LƯỢC GIẢI 


Phương tiện thứ tư là "cứu khó các chúng sanh". Món phương tiện này do tâm 
đại bi phát sanh. 

Hành giả tuỳ thuận theo các đức tánh: bất tuyệt, rộng lớn, bình đăng, cứu cánh 
tịch diệt của Tâm chon như, nên lập lời thệ nguyện rộng lớn, hoá độ hêt thảy chúng 
sanh, đêu được cứu cánh Niệt bàn, không hạn định thời gian và không bao giờ dừng 
nghỉ. 


Tóm lại, Bồ Tát tuỳ thuận theo các đức tánh tốt của tâm chơn như mà tu các 
hạnh lành, dẹp trừ các câu nhiễm, đê trở vë Tâm chơn như. 


с. TÁM TƯỚNG THÀNH ĐẠO 

CHÁNH VĂN 

Bồ Tát nhờ phát tâm này, nên được thấy Pháp thân một phần nào. Do thấy 
được Pháp thân nên Bô Tát tuỳ theo nguyện lực của mình, mà hiện ra tám tướng 
sau đây, đề làm lợi ích cho chúng sanh: 

1. Từ cung trời Đâu suất giáng sanh 

2. Nhập thai 3. Ở trong thai 


4. Sanh ra 5. Xuất gia 


6. Thành Đạo 7. Tghuyết pháp 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


8. Nhập Niết bàn 


Song các vị Bồ Tát này, chưa chứng pháp thân, vì còn các nghiệp hữu lậu 
từ quá khứ vô lượng kiếp đến nay, chưa có thể đoạn trừ được. Vị Bồ Tát do sức 
đại nguyện tự tại mà thọ sanh; tuy không phải bị nghiệp lực kéo dẫn, song vẫn 
còn khó уі tế. Trong Khé kinh, Phật nói: "Có vị Bồ Tát thối tâm Ы doa vào ác 
thú". Nói như vậy, là để cho những vị sơ tâm (chưa phải chính thức Bồ Tát) còn 
giải đãi trên đường tu hành, lo sợ, mà phát tâm dõng mãnh tiến tu, chứ không 
phải thật thối doa. 


Lại nữa, các vị Bồ Tát này, từ khi phát tâm về sau, mặc dù nghe nói phải 
trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp (vô số kiếp), siêng năng tu hành khó 
hạnh, mới chúng được Niết bàn; nhưng cũng không nhu nhược và lo sợ đoạ vào 
Nhị thùa, vì họ đã hiểu chắc vả tin răng: TẤt cả các pháp từ hồi nào đến giò, 
tánh nó vốn là Niết bàn. 


LƯỢC GIẢI 


Bồ Tát khi đã viên mãn Thập tín, phát ba món tâm trên rồi (Trực tâm, Thâm 
tâm và Đại bi tâm) thì vào Thập trụ, thấy được Pháp thân thanh tịnh, nên có thê thị 
hiện tám tướng cao cả, để làm lợi ích cho các chúng sanh, mà tâm không nhu nhược 
và sợ thối đoạ; bởi vì các vị Bồ Tát này đã biết các pháp từ xưa đến nay vốn là Niết 
bàn. 


Các vi Bó Tát 7 Thập trụ này, vì các nghiệp hữu lậu chưa hết, nên sanh ở đâu, 
cũng còn khô vi tê về "phần đoạn sanh tử". Nhưng sự thọ sanh cùa các Ngài là do đại 
nguyện đề hoá độ chúng sanh, chứ không phải bị nghiệp lực kéo dẫn mà thọ sanh. 


Lại nữa, các vị Bồ Tát này không bao giờ đoạ vào ác thú, thối thất Bồ Рё. 
Nhưng trong kinh Bôn nghiệp Phật nói: "các vị Bồ Tát từ Thất trụ về trước còn thói 
đoạ, nếu từ một kiếp đến mười kiếp không gặp Thiện hữu tri thức". Phật nói như vậy 
là dé khủng bố các vị Sơ tâm Bồ Tát còn giãi đãi trong sự tu hành. 


KNARK 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ X-XI 
LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 


DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
--- 000 --- 
Bài Thứ 14 


C. Phân biệt hành tướng phát tâm đến Đạo (bài thứ 2) 
Ba món phát tâm (tiếp theo và hết) 

П. Nói về hiểu biết và làm mà phát tâm 

Bồ Tát biết tâm mình (Phật tánh) không có Lục lệ nên 
tu pháp lục độ. 

Lục độ Lục tệ 

1. Вб thí dé trừ tham lam bón xén 

2. Trì giới nhiễm ô 

3. NHẫn nhục Sân hận 

4. Tinh tắn Giãi đãi 

5. Thiền định Tán loạn 

6. Trí huệ Si mê 

Ш. Nói về chứng nhập chơn như mà phát tâm 

Bồ Tát sau khi nhập chơn như, rồi khởi diệu dụng độ 
sanh, và có 3tướng vi tế: 

1. "Chơn tâm" tức là Thật trí 

2. "Phương tiện tâm" tức là Quyền trí 

3. "Nghiệp thức tâm" tức là DỊ thục thức 


CHƯƠNG THỨ BA 
PHẢN GIẢI THÍCH 
C. PHÂN BIỆT HÀNH TƯỚNG PHÁT ТАМ РЕМ ĐẠO (tiếp theo và hết) 


П. NÓI VÈ HIẾU BIẾT VÀ LÀM 
(hạnh, hướng) mà phát tâm 


--- 000 --- 
CHÁNH VĂN 
Phải biết, lối phát tâm này (biết và làm) có phần thắng hơn lối phát tâm 
trước (Tín phát tâm). Bồ Tát bắt đầu từ Chánh tín (Thập tín) đến đây (Hạnh và 


Hướng), trải qua gam màn một vô số kiếp thứ nhứt, nên đối với Chon như, các vị 
này hiện đã hiểu ngộ rất thâm thuý và sự tu hành không còn chấp tướng nữa. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Bồ Tát biết tánh Phật của mình (tâm minh) không có tham lam bồn хёп, 
nên tuỳ thuận theo tánh Phật tu hạnh Bồ thí Ba la mật (Вб thí rốt ráo). Bồ Tát 
biết tánh Phật của mình không nhiễm ô, xa lìa các tội lỗi ngũ dục, nên tuỳ thuận 
theop tánh Phật, tu pháp trì giới Ba la mật. Bồ Tát biết tánh Phật của mình 
không khó não, xa lia các sân hận, nên thuận theo tánh Phật, tu pháp Nhẫn nhục 
Ba la mật. Bồ Tát biết tánh Phật của mình không có tướng thân tâm, xa lìa việc 
giải đãi, nên tuỳ thuận theo tánh Phật, tu Tinh tấn Ba la mật.Bồ Tát biết tánh 
Phật của mình thường định, không có tan loạn, nên tuỳ thuận theo tánh Phật, tu 
pháp Thiền định Ba la mật. Bồ Tát biết tánh Phật của mình sáng suốt, không có 
vô minh, nên tuỳ thuận theo tánh Phật, tu Trí huệ Ba la mật. 


LƯỢC GIẢI 
Trong phần "Phân biệt hành tướng phát tâm đến Đạo", có chia ra ba hạng: 
1. Tím phát tâm, tức là viên mãn dia vị Thập tín mà phát tâm. 


2. Biết và làm phát tâm, tức là ở địa vị Tam hiền (Trụ, Hạnh, Hướng) mà phát 


3. Chứng nhập chơn như phát tâm, tức là ở hàng Thập địa Bồ Tát mà phát tâm. 
Đoạn này nói về hàng Tam hiền phát tâm. 


Hành giả từ khi phát tâm tu hành, cho đến mãn địa vị Tam hiền, đây là đợt thứ 
nhất, phải trải qua một "vô số kiếp". Sau khi mãn Tam hiền lên đến Thất địa, hành giả 
phải trải qua một "vô số kiếp" về đợt thứ hai. Từ Bát địa trở lên quả vị Phật, hành giả 
phải trải qua một "vô số kiếp" nữa, về đợt thứ ba. 


Hành giả phải trải qua ba vô số kiếp như vậy, và trường kỳ kháng chiến với giặc 
phiền não nội tâm, bao giờ hoàn toàn thắng trận mới được thành Phật. Trong vô sô 
kiếp thứ nhứt, hành giả bị bại trận nhiều mà tháng ít. Đến vô số kiếp thứ hai, là giai 
đoạn giằng co, hành giả năm ăn năm thua. Bước qua vô số kiếp thứ ba thì hành giả 
thắng nhiều thua ít. 


Vì hạng thứ hai là "Hiểu vá Làm mà phát tâm" trước. Từ địa vị Thập tín đến địa 
vị Tam hiền, vì hành giả tu hành trải qua gần mãn một vô số kiếp, nên ngộ được chơn 
tâm; nhưng chưa chứng nhập. Tuy nhiên, về việc tu hành, hành giả đã cởi mở rất 
nhiều những sự nặng nê vê phần tu hữu hướng (chấp danh, trước tướng) và bắt đầu về 
vô tướng, аё nhập chơn tâm thanh tịnh. 


Bồ Tát biết chơn tâm mình từ bi, hỳ xả, không có tham lam bỏn xẻn, nên tu 
pháp bô thí Ba la mật, đê trừ tâm bón xẻn (tu tâm) và nuôi dưỡng tánh từ bi hy xả 
(dưỡng tánh) đê trở lại hiệp với chơn tâm của mình. 


Bồ Tát biết chơn tâm mình thanh tịnh, không có các nhiễm ô tội lỗi, nên tu pháp 
trì giới Ba la mật, đê trừ tâm nhiêm ô tội 101 (tu tâm) và nuôi dưỡng đức tánh thanh 
tịnh (dưỡng tánh) đê hợp với chơn tâm của mình. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Bồ Tát biết chơn tâm mìnhkhông có sân hận, nên tu pháp Nhẫn nhục Ba la mật, 
đê đôi tri tâm sân hận(tu tâm) và nuôi lớn đức tánh vô sân (dưỡng tánh) đê hợp với 
chơn tâm. 


Bồ Tát biết chơn tâm mình không phiền não giải đãi, nên tu pháp Tinh tấn Ba la 
mật, đê trừ tâm giải đãi (tu tâm) và nuôi dưỡng đức tánh siêng năng (dưỡng tánh) đê 
hợp với chơn tâm. 


Bồ Tát biết chơn tâm mình thường định,không tán loạn, nên tu pháp Thiền định 
Ba la mật, đê trừ tâm tán loạn (tu tâm) và nuôi dưỡng tánh tịch tịnh (dưỡng tánh) đê 
hợp với chơn tâm. 


Bồ Tát biết chơn tâm mìnhsáng suốt, không cósi mê, nên tu pháp Trí huệ Ba la 
mật, đê trừ tâm 51 mê (tu tâm) và nuôi dưỡng trí huệ (dưỡng tánh) đê hợp với chơn 
tâm của mình. 


Tóm lại, Bồ Tát biết tâm mình không có các điều xấu tệ, như tham lam bón xẻn, 
phá giới nhiễm ó, nóng nảy sân hận, biếng nhác trễ nãi, tán loạn và si mê v.v...mà trái 
lại, có đủ các đức tánh tốt, như từ bi, hy xả, thanh tịnh, không sân si, tinh tấn, thường 
định và trí huệ v.v...nên tu pháp Lục độ, dé diệt trừ Lục tệ, nuôi lớn các đức tánh tốt ở 
nơi tâm mình. Khi các đức tánh tốt (tánh Phật) được hoàn toàn viên mãn, thì Bồ Tát 
sẽ thành Phật. 


GIẢI DANH TỪ 


Chữ "Ba la mật", Tàu dịch là "Đáo bỉ ngạn" nghĩa là đến bờ bên kia, tức là bờ 
Giác. Song chữ "ba la mật" này cũng có nghĩa là "rốt ráo cùng tận". Như nói "Bồ thí 
ba la mật", nghĩa là bố thí đến cùng tận. Chúng phàm phu khi bố thí, còn chấp Ta là 
người năng thí (làm ơn). Кіа là kẻ thọ thí (chịu ơn); vì còn dính mắc nơi tướng, chấp 
có nhơn có ngã, nên bố thí mà không được ba la mật. Trái lại, Bồ Tát khi bố thí, hợp 
với chon tâm thanh tịnh, không Һау có nhon có ngã: ta đây là người làm ơn (năng 
thí). Kia là kẻ thọ ơn (được thí). No là vật bị thí... Vì không dính mắc nơi tướng nên 
gọi là "Bồ thí ba la mật". Năm món "ba la mật" sau, ý nghĩa cũng như thế. 


HI. Chứng nhập chon như mà phát tâm 
CHÁNH VĂN 


Bồ Tát từ Sơ địa cho đến Đẳng giác, đã chứng được Chon như, cũng gọi là 
Chứng pháp thân. 


Các vị Bồ Tát khi đã chứng nhập Chơn như thì từ trên tâm Chơn như này, 
khởi ra đại dụng: như trong nhứt niệm mà có thé đi hết cả mười phương thế 
giới, cúng dường chư Phật, thỉnh Phật chuyển pháp luân và mở đường dẫn dắt, 
làm lợi ích cho các chúng sanh, mà không cần đến ngôn ngữ. Hoặc vì để độ 
những chúng sanh căn tánh thấp kém, lo sợ phải trải qua nhiễu kiếp tu hành 
mới thành đạo, nên Bồ Tát thị hiện mau thành quả Phật. Hoặc vì để độ những 
chúng sanh biếng nhác trễ nãi, nên Bồ Tát nói: "ta tu hành trải qua vô lượng a 
tăng kỳ kiếp mới được thành Phật". Các vị Bồ Tát mặc dù thị hiện ra vô số 
phương tiện như vậy, không thé nghĩ bàn được, song thật ra các vi này trình độ 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


như nhau, và đều trải qua vô số kiếp tu hành, không có kẻ mau, người chậm, vị 
này hơn, vị kia kém. Các vị Bồ Tát tuỳ theo mỗi quôc độ, và trình độ thấy nghe, 
căn tánh sai khác, dục vọng không đồng của mỗi chúng sanh mà thị hiện ra 
nhiều hạnh (Bồ Tát đa hạnh), phương tiện độ sanh không giống nhau. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói "Chứng nhập chơn như mà phát tâm", tức là Bồ Tát chứng được 
thê chơn như, rôi phát ra đại dụng của chơn như. 


Các vị Bồ Tát từ Sơ đại đến Đăng giác, đã chứng được chơn như, cũng gọi là 
chứng pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Rồi từ nơi thê chơn như này phát khởi ra 
diệu dụng không thé nghĩ bàn, như trong nhứt niệm Bồ Tát có thê đi hết cả mười 
phương thế giới, cũng dường chư Phật, hoặc thỉnh Phật chuyên pháp luân. Và cũng từ 
nơi diệu dụng của chơn như, mà Bồ Tát giáo hoá làm lợi ích cho chúng sanh, hoặc 
không dùng đến văn tự ngữ ngôn. 


Có vị Bồ Tát vì muốn khuyến khích những chúng sanh thấp kém, lo sợ cho 
mình không thể đeo đuổi trải qua nhiều kiếp trường kỳ tu tập, nên thị hiện tu mau 
thành Phật, để cho chúng sanh áy khỏi lo sợ; như nàng Long nữ trong Pháp hoa, ngài 
Quảng ngạch trong kinh Niết bàn, ông Thiện tài trong kinh Hoa nghiêm. 


Và có vị Bồ Tát, vì những chúng sanh giải đãi bê tha sự tu hành, nên thị hiện 
trải qua ba vô số kiếp tu hành, mới được thành Phật, để cho chúng sanh ấy, thấy con 
đường còn dài, phải siêng năng tu hành; như đức Thích Ca, trải qua ba vô số kiếp mới 
thành đạo. 


Bồ Tát, tuỳ theo mỗi quốc độ khác nhau, trình độ thấy nghe của chúng sanh 
không đông, mà thị hiện ra rât nhiêu phương tiện, không thê nghĩ bàn. Bởi thê nên gọi 
"Bô Tát đa hạnh". 

Nhưng sự thật, về trình độ của các vị Bồ Tát thì đồng nhau, sự phát tâm, chỗ 
chứng ngộ cũng đông nhau, và đêu trải qua ba vô sô kiép tu hành, không có sự mau 
chậm hay hơn kém nhau. 

CHÁNH VĂN 

Lại nữa, Nhị thừa phát tâm, có 3 tướng vi tế: 


1. Chơn tâm, tức là tâm vô phân biệt (thật trí). 


2. Phương tiện tâm, tức là tâm tự nhiên làm lợi ích cho các chúng sanh 
(quyên trí). 


3. Nghiệp thức tâm, tức là tâm sanh diệt råt уі tế. 
Bồ Tát tu hành đến khi công đức thành tựu viên nãn rồi thì bhiện thân cao 


lớn (báo thân) hơn các thế gian, ở trên cõi trời Sắc cứu cánh Bồ Tát do nhứt niệm 
tương ưng (hiệp) với huệ, nên vô minh liên hết, gọi là "được nhứt thê chúng trí". 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Lúc bấy giờ Bồ Tát tự nhiên có diệu dụng không thể nghĩ bàn, hiện thân khắp 
mười phương thê giới làm cho lơi ích cho tầt cả chúng sanh. 


LƯỢC GIẢI 
Các vị Bồ Tát phát tâm vừa nói trên, đều có 3 tướng vi tế như sau: 
1. Được thật trí, tức là chơn tâm vô phân biệt. 


2. Được quyên trí, tức là Trí phương tiện phân biệt, để làm lợi ích cho các 
chúng sanh. 


3. Dị thục thức, tức là nghiệp thức, sanh diệt rất vi tế. 


Bồ Tát tuy được quyền trí và thật trí, nhưng chưa rốt ráo như Phật và vì còn Dị 
thục thức (Kim Cang đạo hâu DỊ thục không) nên còn bị biên dịch sanh tử. 


Bồ Tát tu hành, khi công đức được thành tựu viên mãn, đến phút tối hậu, phá 
sach vô minh vi tế, nhứt niệm hiệp với Bát Nhã huệ, thì được "Nhứt thế chủng trí" gọi 
là "Chánh biến giác". Lúc bây giờ Bồ Tát hiện thân Tự thọ dụng (Báo thân) cao lớn 
ngàn trượng, ở cõi Tự thọ dụng (tự thọ dụng độ), trên đảnh trời sắc giới, chờ đến thời 
kỳ, sẽ đi bó xứ làm Phật, như đức Di lặc hiện nay Ở cõi trời Đâu suât. Vị Bồ Tát này 
tự nhiên có diệu dụng, thị hiện mười phương thế giới, làm lợi ích cho các chúng sanh 
không thể nghĩ bàn. 


Tóm lại, từ khi phát tâm tu hành, cầu quả Phật, đến khi được Nhứt thế chủng trí, 
thành Chánh biên giác là rôt ráo sự phát tâm vậy. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: Trong hư không, vô biên, có vô tận thế giới, trong mỗi thế giới có vô 
số chúng sanh; vì chúng sanh vô số, nên tâm niệm và hành vi cũng khác nhau vô 
cùng; nêu Bồ Tát đoạn vô minh, không còn tâm tưởng, thì lẫy gì dé biết tắt cả 
pháp, mà gọi là "Nhứt thế chủng trí"? 


Đáp:_ Tất cả cảnh giới vốn là chon tâm thanh tịnh, không có gì khác. Song 
vì chúng sanh không như chơn tâm thanh tịnh (xứng tánh) Lại khởi ra các tưởng 
niệm phân biệt, vọng thấy có các cảnh giới sai khác, nên không thể biết được 
cảnh giới vô tướng thanh tịnh (chơn tâm) biến khắp tất cả, của chư Phật. 


Chơn tâm này đã là bản thể hiện ra tất cả pháp và Bồ Tát vì đã chứng 
được bản thể của tắt cả pháp, tất nhiên biết được tất cả pháp, nên gọi là "Nhứt 
thế chủng trí". Nhờ " МЬ thế chủng trí" này, mà Bồ Tát tuỳ thuận thep trình 
độ của các chúng sanh, lập ra các pháp phương tiện, giáo hoá vô số chúng sanh. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này ngài Bồ Tát Mã Minh, lập lời vẫn đáp, dé giải thích những điều thắc 
mắc của độc giả. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thấy đoạn trên nói: Do Bồ Tát trong nhứt niệm tương ưng với Huệ, nên vô 
minh liền hết, gọi là được "Nhứt thế chủng trí", nên độc giả thắc mắc: Do vô minh mà 
có tâm tưởng, nhờ tâm tưởng nên mới biết được các sự vật. Nếu vô minh hê71t, tâm 
tưởng không còn, thì lấy cái gì dé biết tất са sự vật, mà gọi là "được Nhứt thế chủng 
trí"? 


Bồ Tát giải đáp, đại ý: Tất cả các pháp nguyên là chơn tâm (đó là định lý của 
Đại thừa). Nếu còn vô minh và tâm tưởng phân biệt, thì cố nhiên phải có năng sở bỉ 
thử, nên sự phân biệt bị cuộc hạn, tuy biết mà biết không cùng khắp, cái biết ау chỉ là 
tưởng niệm mà thôi. Trái lại, nếu vô minh hết, tâm tưởng không còn, tức là hiệp với 
chơn tâm, mà chơn tâm là bản thể của các pháp, boién khắp tất cả các pháp; cũng như 
trời đất non sông, mà bề cả đều bao hàm hết ау. Bởi thế nên hành giả trừ vô minh, 
diệt hết loạn tưởng chứng nhập chơn tâm, thì mới biết được các pháp một cách rốt 
ráo, gọi là được "Nhứt thé trí", 


Từ chơn tâm này phát ra đại trí dụng, biết rõ tất cả pháp, tuỳ theo căn cơ của vô 
số chúng sanh, dùng vô số phương tiện để dẫn dắt chúng sanh, gọi đó là được "Nhứt 
thế chủng trí". Chứng được Nhứt thế trí và Nhứt thế chủng trí, gọi là phát minh rốt 
ráo tâm đại thừa, tức là thành Phật. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: _ Chư Phật đã nghiệp dụng tự nhiên thị hiện khắp tất cả chỗ, làm lợi 
ích cho các chúng sanh. Nếu chúng sanh nào thấy được thân Phật, hoặc nghe 
thuyết pháp, hoặc thấy thần thông biến hoá của Phật, thì đều được lợi ích; tại 
sao frong thế gian còn có nhiều người không thấy được Phật? 


Đáp:_ Pháp thân của chư Phật bình dàng và khắp tất cả chỗ, tự nhiên làm 
lợi ích cho các chúng sanh, không dụng tâm hay có ý. Song cũng tuỳ theo tâm 
của chúng sanh mà tự thấy có hiện hay không. Tâm chúng sanh như cái gương, 
nếu gương bị bụi đóng, thì cảnh vật không hiện; còn tâm chúng sanh bị cầu 
nhiễm thì Pháp thân không hiện. 


LƯỢC GIẢI 
Tiếp theo đoạn vấn đáp trên, nghe nói: 


"Phật có thần thông diệu dụng không thé nghĩ bàn, bình đẳng làm lợi ích cho tất 
cả chúng sanh, mà không dụng công hay cô ý”: nên độc giả nghi: Nếu như thế, tại sao 
có chúng sanh được tê độ, có chúng sanh không được tế độ. 


Bồ Tát giải thích, đại ý: Phật tuy có Nhứt thế chủng trí và đủ các phương tiện, 
thần thông diệu dụng, bình đẳng và tự nhiên làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, không 
dụng công hay có ý, không phân biệt chủng loại nào. Nhưng chúng sanh có tiếp nhận 
được hay khônglà do tâm của họ có thanh tịnh hay không. Như cái gương tuy sáng 
mà bị bụi bám vào, dù cảnh vật tuy вайп có, cũng không thể hiện gì ra được. Cũng 
thế, chúng sanh tâm tánh còn cầu nhiễm, thì chư Phật tuy có diệu dụng không thê 
nghĩ bàn, bình đẳng phổ độ, song họ cũng không thể Һау được Phật. Tuy không (һау 
Phật tế độ, nhưng Phật vẫn âm thầm gia hộ. Ví như kẻ mù sống dưới mặt trời, tuy họ 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
không ау được ánh sáng, nhưng mặt trời vẫn chiếu đến, và họ vẫn nhờ ánh sáng mà 
sông. 


(НЕТ РНАМ GIẢI THÍCH) 


KAK. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ X-XI 
LUẬN ĐẠI THỪA KHÓI TÍN 


DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
--- 000 --- 
Bài Thứ 15 


A. Bốn món Tín tâm 

1. Tín căn bản (tin tánh Phật của mình) 
2. Tín Phật 

3. Tín Pháp 

4. Tín Tăng 

В. Năm món Tu hành (Lục độ): 
Bồ thí 

Trì giới 

Nhẫn nhục 

Tinh tán 

5. Chỉ, quán (Định, Huệ) 


CHƯƠNG THỨ TƯ 
PHẢM TÍN TÂM, TU HÀNH 
--- 000 --- 

CHÁNH VĂN 

Chương này là căn cứ vào nhóm chúng sanh chưa vào chánh định mà nói 
về việc tín tâm tu hành. _ Về tín tâm thì ước lược có bốn món, còn tu hành lại có 
năm món. 

А. NÓI УЁ BÓN МОК TÍN TÂM 

1. Tin căn bản, tức là ưa nghĩ nhớ pháp chơn như. 

2. Tin Phật có vô lượng công đức; hành giả thường phải nghĩ tưởng, gần 
gũi, cung kính và cúng dường chư Phật, аё pháp khởi căn lành và nguyện сап 


đặng "Nhút thế trí". 


3. Tin Pháp của Phật có lợi ích lớn; hành giả phải thường nhớ tu hành các 
pháp Ba la mật. 


4. Tin Tăng là người chơn chánh tu hành, tự lợi lợi tha, và hành giả thường 
ưa thân cận các vị Bô Tát đê câu học cái hạnh chon thật. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


LƯỢC GIẢI 


Luận này có năm chương, ba chương đầu là phần lý thuyết, chương thứ tư nói 
về thật hành, tức là việc khởi tín tâm tu hành, nên chương này rât cân thiệt cho hành 
giả. 


Vậy người nào mới có thê khởi tín tâm tu hành?_ Bồ Tát Mã Minh nói: "Phải 
chúng sanh chưa vào chánh định, mới có thể khởi tín tâm tu hành". Tại sao thé? Vì 
những người tà định (ngoại đạo) không thê khởi tín tâm tu hành theo Đại thừa; còn 
những người đã vào chánh định rôi, thì không cần phải nói nữa; duy có người bất 
định (không nhút định Đại thừa hay Tiểu thừa) chưa vào chánh định, mới có thê khởi 
tín tâm tu hành theo Đại thừa được. 


Vậy hành giả phải tin cái gì? Có bốn món: Trước nhứt hành giả phải tự tin nơi 
bản tánh chon như của mình, tức là tin mình вайп có tánh Phật (khả năng thành phật), 
cũng gọi là tin tâm Đại thừa. Tin như thế nào? Phải luôn luôn tin tưởng và nghĩ nhớ 
tâm chon như của mình, Thé nó lớn, Tín nó to, Dụng nó đại. Đó là điều tin căn bản, 
còn ba điều tin sau này, cũng do tin căn bản mà ra, tức là tin tam báo Tin Phật là 
người đã chứng được chơn như; tin Pháp là phương pháp đề thực hiện chơn như; tin 
Tăng là người đang thật hành theo chơn như. 


Hành giả tin Phật dé cầu được nhứt thé trí; tin Pháp đề tu hành theo các pháp Ba 
la mật; tin Tăng đê học theo hạnh chơn thật. 


CHÁNH VĂN 

В. NÓI VË NĂM MÔN TU HÀNH 

1, Bó thí 

2. Trì giới 

3. Nhẫn nhục 

4. Tinh tán 

5, Chỉ, quán (Định, Huệ) 

Thé nào là tu Bó thí? _ Nếu thấy có người đến xin, hành giả có những tài 
vật gì tuỳ theo sức mình, đem bô thí cho người, thì sẽ được hai điều lợi ích: tự 
mình bỏ được lòng tham lam bón xén, và người thọ thí được vui mừng. _ Nêu 
thấy người bị tai nạn, sợ hãi lo buồn, hành giả tận khả năng của mình cứu giúp, 
làm cho họ hết lo sợ; gọi là thí vô uy (bó thí cái không so)._ Nếu có người đến cầu 
nghe Phật pháp, hành giả tuỳ theo sự hiểu biết của mình, phương tiện thuyết 
pháp; thuyêt pháp với tâm niệm tôt đẹp là nghĩ vì tư lợi lợi tha và hôi hướng vë 


đạo Bồ Рё, không vì danh lợi hoặc cầu người cunh kính. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


| Về việc tu hành, hành giả chỉ tu pháp Lục độ thì những hạnh tự lợi và lợi tha 
đêu được đây đủ. 


Bồ thí có ba thứ; thí tài, thí pháp và thí không sợ. 


1. Thí tài, tức là thí của, có hai thứ của: а) Беш tiền bạc của cái của mình giúp 
cho người, gọi là thí ngoại tài (của ngoài thân); b) Hy sinh thân mạng để cứu người, 
như cho máu những người thiếu máu v.v...gọi là thí nội tài (của trong thân). Thí ngoại 
tài thì hành giả sẽ trừ được tâm bỏn xẻn về tiền của. Thí nội tài thì hành giả sẽ bớt 
được tâm chấp ngã và tự ái. 


2. Thí pháp, tức là thí phương pháp, có hai phần: a) Chỉ dạy cho người 
nhu74ng phương pháp (nghề nghiệp) chon chánh đề tự nuôi sống, gọi là thí về pháp 
thế gian; b) Dau người những phương pháp tu hành đê giải thoát sanh tử luân hôi, gọi 
là thí về pháp xuất thế gian. Thí pháp, hành giả sẽ trừ được tâm bỏn xẻn về pháp. 


3. Thí không sợ, tức là thí cái không lo sợ, cũng có hai phần: a) về phần tiêu 
cực, mình không làm cho người lo sợ, gọi là thí không sợ, b) Về phần tic cực, thấy 
người bị hoạn nạn, đang lo sợ, mình tận lực cứu giúp, làm cho người hết lo sợ, cũng 
gọi là thí không sợ. Bồ thí không sợ, hành giả sẽ nuôi lớn được lòng từ bi. 


CHÁNH VĂN 


Thế nào là tu Trì giới?_ Không sát sanh, trộm cắp, dâm dục, không nói lời 
dâm thọc, nói lời độc ác, không nói dối, nói thêu dệt, không tham sân si, tật đó, 
dua nịnh, dối trá và tà kiến. Nếu là người ; xuất gia thì, vì còn dẹp trừ phiền não, 
пебп phải xa lánh chỗ б ồn ào, thường ở chỗ thanh văng, tu hạnh thiểu dục tri túc, 
hoặc tu hạnh đầu đà v.v...Cho đến một lỗi nhỏ, hành giả cũng phải sanh tâm hỗ 
thẹn, ăn năn sám hối và kiêng sợ; không dám khinh giới luật của Phật. Hành giả 
phải giữ gìn, đừng để cho người chê bai khinh hiềm, tại mình mà họ tạo tội lỗi. 


LƯỢC GIẢI 


Giới luật của Phật chế ra, tổng quát có ba phần, gopi là "Tam tụ tịnh giới" (ba 
phân giới thanh tinh): 


1. Bỏ các điều tội lỗi, gọi là "Nhiếp luật nghỉ giới"; 

2. Làm các việc lành, gọi là "Nhiếp thiện pháp giới"; 

3. Làm lợi ích chúng sanh, gọi là "Nhiêu ích hữu tình 0101". 

Hành giả tu theo Đại thừa, một mặt là phải giữ ba phần giới này cho thanh tịnh; 
một mặt nữa là đừng làm những điêu sái quây, đê cho thê gian đàm tiêu, mà họ mang 
lây tội lỗi. 

CHÁNH VĂN 


Thế nào là tu Nhẫn nhục? _ Nhẫn chịu những điều người ta làm cho mình 
khô não trong tâm hành giả cũng không nghĩ tưởng dên việ trả thù; và nhan 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


chịu tám hướng gió của trần gian thôi đến: 1. Thạnh lợi, 2. Suy bại, 3. Huỷ báng, 
4. Danh dự, 5. Khen, 6. Chê, 7. Khô, 8. Vui. 


LƯỢC GIẢI 


Tất cả những hoàn cảnh, làm cho hành giả tạo các tội lỗi, không ngoài tám điều, 
gọi là "Bát phong” (tam ngọn gió); nhưng tóm lại thì có hai cảnh: thuận và nghịch. 


Tài lợi, danh vọng, khen ngợi và vui là bốn ngọn gió thuận cảnh, nó thổi vào 
biển tâm của hành giả, làm cho nổi lên vô lượng sóng tham lam._ Suy bại, huỷ báng 
(công kích lỗi người) chê bai (nói xấu) và khổ là bốn ngọn gió nghịch cảnh, nó thôi 
vào biển tâm của hành giả, làm cho nói lên vô lượng sóng tham lam._ Suy bại, huỷ 
báng (công kích lỗi người) chê bai (nói xấu) và khổ là bốn ngọn gió nghịch cảnh, nó 
thôi vào biển tâm của hành giả, làm cho nỗi lên không biết bao nhiêu sóng sân hận. 


Hành giả khi gặp các thứ gió, dù thuận hay nghịch, cũng đều phải giữ gìn biển. 
tâm mình cho yên lặng, đừng đề các sóng phiền não như tham lam hay sân sỉ v.v...nói 
lên. Như thé gọi là tu pháp Nhẫn nhục Ba la mật. 


CHÁNH VĂN 


Thé nào lá tu Tinh tán?_ Lập chí kiên nhẫn, tu các việc lành, tâm không 
trễ nãi và không khiếp nhược. Hành giả phải thường nhớ rằng, từ quá khứ 
nhiều kiếp lâu xa đến nay đã thọ không biết bao nhiêu thân tâm hư giả và chịu 
không biết bao nỗi khổ lớn lao, đều không có lợi ích gì cả. Bởi thế nên đời nay, ta 
siêng năng tu các công đức, làm những việc tự lợi lợi tha, để mau xa lia các khó. 


Lại nữa, nếu người tín tâm tu hành mà bị các nghiệp chướng đời trước làm 
chướng ngại, hoặc bị các tà ma ác аш nhiễu hại, hay bị việc đời ràng buộc, hoặc 
bị bin khó làm não bức v.v...thì hành giả phải tinh tấn dõng mãnh, ngày đêm sáu 
thời lễ Phật tụng kinh, thành tâm sám hối, thường hành không bỏ phế; khuyên 
thỉnh Phật trụ thế và tuỳ hý các việc công đức, để hồi hướng về đạo quả Bồ Đề. 
Phải làn như thế, hành giả mới khỏi các điều chướng ngại và căn lành tăng 
trưởng. 


LƯỢC GIẢI 


Tinh tán là một yếu tó đề thành công trên đường đời cũng như trên đường Đạo. 
Người tu hành nêu thiêu tinh tân thì không bao giờ thành đạo chứng quả được. Tinh 
là tinh chuyên một việc; Tân là tiên tới không dừng. 


Hành giả lập chí dóng mãnh, chu yên tu các pháp lành, tâm không khiếp nhược, 
phải thường nhớ rằng: Từ vô lượng kiếp đến nay ta thọ biết bao nhiêu thân, chịu biết 
bao nhiêu khổ, nhưng không làm được điều lợi ích gì cả ! Vậy đời này ta phải tu các 
công đức, đề xa lia các tội khổ. Nếu người bị nghiệp chướng đời trước nặng në, hoặc 
tà ma ác qui nhiễu loạn, hay việc đời ràng buộc, binh hoạn làm khổ não, v.v...khó 
hành đạo được, hành giả phải ngày đêm 6 thời, tụng kinh sám hối, không nên bê trễ, 
thì các chướng ngại sẽ hết và căn lành tăng trưởng. 


CHÁNH VĂN 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thế nào là tu Chỉ, Quán?_ "Chỉ" nghĩa là đình chỉ tất cả các vọng tưởng 
(định), dê tuỳ thuận theo quán không (xa ma tha); "Quán" nghĩa là quán sát các 
tướng nhơn duyên sanh diệt (huệ) dë tuỳ thuận theo quán giả (tỳ bác xa na). 


Sao gọi là tuỳ thuận?_ Do hành giả từ từ tu tập, một lần cả Chỉ và Quán, 
đêu không rời nhau, nên gọi là tuỳ thuận. 


LƯỢC GIẢI 


Tu Chỉ, Quán tức là tu Thiền định và trí huệ. "СЫ" là đình chỉ các vọng tưởng, 
tức là Định; "Quán" lá quán sát đê thâu rõ chơn lý của các pháp, tức là Huệ. Tu Chỉ, 
Quán sẽ được Định, Huệ; vì Chỉ,Quán là Nhơn, mà Định, Huệ là Quả. 


Trong Lục độ, chia riêng ra Thiền định và Trí huệ, là muốn cho hành giả thấy ró 
hành tướng, công dung và kết quả của hai pháp món khác nhau. Trong Luận này về 
chương "Tín tâm tu hành", Bồ Tát Mã Minh cũng dạy tu Lục độ, nhưng hai độ sau lại 
chung làm một và không gọi tu Định, Huệ mà lại gọi là tu Chỉ,Quản? Vì Bồ Tát 
muốn cho hành giả phải hiểu rằng: Về phần tu nhơn thì hai pháp này rất liên quan với 
nhau; nghĩa là hành giả phải đồng thời tu cả Chỉ và Quán. Trong Chỉ có Quán, trong 
Quán có Chỉ. 


Thế nào là trong Chỉ có quán? Nghĩa là muốn ngăn ngừa đình chỉ không cho 
các vọng tướng nôi lên, thì hành giả phải quán sát các pháp là không; bởi các pháp là 
không, nên hành giả chăng châp có, và không khởi tâm tham sân v.v... 


Thế nào là trong Quán có Chi? Nghĩa là hành giả quán sát các pháp đều do 
nhơn duyên hoà hiệp, sanh không phải thật sanh, mà diệt cũng không phải thật diệt. 
Vì các pháp do nhơn duyên hoà hiệp giả có, nên hành giả chăng chấp không, và 
chẳng sanh các phiền não. 


NÓI УЁ TU CH (ĐỊNH) 
CHÁNH VĂN 


Nếu tu "Chỉ" (định) hành giả phải ở chỗ thanh vắng, ngồi ngay thẳng, tâm 
chơn chánh, chẳng nương hơi thở, chẳng nương hình sắc và hư không, chẳng 
nương đất, nước, gió, lữa; chàng nương thấy, nghe, hay biết, cho đến các tưởng 
niệm đều diệt trừ, rồi hành giả dẹp luôn cái "tâm niệm" trừ tưởng niệm nữa. 


Do tất cả các pháp từ hồi nào đến giờ, mỗi niệm không sanh, mỗi niệm 
không diệt, nên hành giá phải không các tưởng niệm và cũng không tưởng cảnh 
giới ngoài tâm, rốt sau rồi lẫy tâm trừ tâm. Nếu tâm vọng tưởng rong гибі, thì 
hành giả phải liền đem trở lại chánh niệm. Phải biết "Chánh niêm" đây, tức là 
"Duy tâm", không có ngoại cảnh. Và cái tâm này cũng không hình tướng gì có 
thể tưởng niệm được. 


LƯỢC GIẢI 


Hành giả tu Định (Chỉ), phải ở chỗ thanh vắng, tránh xa nơi дп ào náo nhiệt; 
thân ngôi ngay thăng, không ngước không cúi; tâm phải chơn chánh, tỉnh táo sáng 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


suốt và tịch tịnh, không phù không trầm: phải thoát ly thân, nghĩa là không nương hơi 
thở (không số tức); không nương hình sắc; phải thoát ly thế giới, không nương hư 
không, tứ đại; và phải thoát ly tâm, không nương thấy nghe hay biết. 


Hành giả phải trừ hết các tưởng niệm rồi cái tâm niệm trừ các tưởng đó cũng 
dứt luôn; phải biết các pháp từ hồi nào đến giờ, chỉ là nhứt tâm (Duy tâm), không 
sanh không diệt, không có cảnh giới ngoài tâm. Bởi thế nên tâm vừa vọng động rong 
rủi theo trần cảnh, thì hành giả phải thâu lại đem về chánh niệm tức là nhứt tâm, gọi 
là "dùng nhưttâm diệt các vọng tưởng"; rốt sau cái "tâm" này (nhứt tâm) cũng không 
còn, gọi là "dùng tâm trừ tâm". 


Các vị Сб đức dạy rằng: "Người tham thiền, trong phải thoát ly thân tâm, 
ngoaiø xa Па cảnh giới; nghĩa là phải rời tâm, ý, thức mà tham cứu, phải ra khỏi con 
đường thánh phàm mà tu học, phải viễn ly các cảnh giới vọng tưởng mà cầu đạo". 
Tóm lại, là phải phóng xả tất cả. 


CHÁNH VĂN 


Lại nữa, trong tắt cả thì giò, khi đi đứng nằm ngồi, tới lui qua lại, làm tất 
cả việc, hành giả phải thường nhớ phương tiện (phương tiện tuỳ duyên chỉ), nghĩa 
là tuỳ thuận quán sát. Hành giả tu tập như vậy lâu ngày thuần thục, thì tâm 
được an trụ; do tâm an trụ lần lần mạnh mẽ, nên dẹp sâu phiền não, tín tâm 
tăng trưởng, đặng tuỳ thuận vào chơn như tam muội, mau thành vị Bắt thối. Chỉ 
trừ những người nghiệp chướng sâu dày, nghỉ ngờ bài báng không tin, hoặc ngã 
mạn biếng nhát, thì không thể nhập Chơn như tam muội được. 


Và hành giả nhờ nương pháp Chơn như tam muội này mà biết được pháp 
giới duy nhứt; nghĩa là nhận rõ Pháp thân của chư Phật và thân chúng sanh 
bình đăng không hai, nên cũng gọi là Nhứt hạnh tam muội. 


Phải biết Chơn như là căn bản của các pháp tam muội; nếu hành giả tu 
pháp tam muội này, thì Іар lân sẽ được vô lượng pháp tam muội. 


LƯỢC GIẢI 

Đoạn này nói về "Phương tiện tuỳ duyên Chỉ"; nghĩa là tu Thiền định không 
những thường. ngôi, mà còn phải phương tiện tuỳ duyên tu tập, không cho gián đoạn. 
Khi đi đứng nằm ngồi làm các việc, hành giả cũng phải luôn luôn quán sát tu tập; như 
thé lâu ngày tâm được an trụ, nhơn đó định lực lần lần mạnh mẽ nên tín tâm tăng tán, 
dep sàu phiền não, được tuỳ thuận vào Chơn như tam muội, thành bực Bát thối. Chỉ 
trừ những người huỷ báng không бп, thì không được vào Chon như tam muĝi. 


Hành giả được Chơn như tam muội rồi, thì biết pháp giới là một, chúng sanh và 
chư Phật bình đăng không hai, mê ngộ đông một tánh, nên cũng gọi là Nhứt hạnh tam 
muội (Tam muĝi đông nhứt thề). 


Chơn như tam muội là căn bản của các pháp tam muội, nên người ngộ được 
Chơn như tam muội rôi thì sẽ được các pháp tam muội khác. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


. Chü "Tam muội", Tàu dich là Chánh dinh hay Chánh thọ; Nghĩa là tu Định đã 
đên lúc thuân thục hay đúng mức. 


(Đã nói tu thiên định rôi, бёр sau đây sẽ nói các việc ma 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ X-XI 
LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 


DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 
--- 000 --- 
Bài Thứ 16 


Chương thứ tư: TÍM TÂM TU HÀNH (Tiếp theo và hết) 
C. Các thứ ma chướng khi tu thiền: 

1. Ma hiện Phật, Bồ Tát v.v... 

2. Ma nói pháp Lục độ và ba môn giải thoát v.v... 

3. Ma làm cho hành giả mát tánh thường hoặc điên v.v... 
Đối trị các ma: 

1. Quán duy tâm 

2. Không móng tâm chấp trước. 

D. Mười điều lợi ích tu thiền 

E. Bảy pháp quán 

G. Chỉ và quán đồng thời tu 

H. Lợi ích chỉ quán 

I. Pháp môn niệm Phật | 

Chương thứ năm: Nói về LỢI ÍCH và KHUYÉN TU 
Học và tu theo Luận này sẽ được lơi ích vô cùng 
Khuyên hành giả tu theo Luận Đại thừa này 

Hồi hướng 


CHƯƠNG THỨ TƯ 
РНАМ TÍN TÂM, TU HÀNH 
--- 000 --- 
С. NÓI VÈ CÁC THỨ МА CHƯỚNG TRONG KHI TU THIÊN 
CHÁNH VĂN 
Nếu chúng sanh nào căn lành mỏng ít, bị các tà ma ngoại đạo, hoặc quỷ 
thân làm não loạn, trong khi hành giả tham thiên, chúng hiện các hình tướng 
ghê sợ, hoặc hiện kẻ trai người gái xinh đẹp v.v...thì phải quán Duy tâm, lúc bây 
giờ các ma này tiêu diệt, không còn làm gì nữa được. 
Hoặc chúng hiện hình chư Thiên, Bồ Tát, Phật, cũng đủ các tướng tốt; 
hoặc nói thần chú, nói pháp bô thí, trì giới, nhàn nhục, tỉnh tân, thiên định, trí 
huệ; hoặc nói pháp bình đẳng, không, vô tướng, vô nguyện, không oán, không 


thân, không nhơn, không quả, rốt ráo trồng không vắng lặng, gọi đó là Niết bàn. 
Hoặc chúng làm cho hành già biết được đời trước của mình (túc mạng thông) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


hoặc biết những việc quá khứ vị lai, biết đặng tâm người (tha tâm thông) biện tài 
vô ngại. Chúng làm cho hành giả tham luyến danh lợi ở thế gian v.v...Hoặc ma 
làm cho hành giả tánh không chừng đỗi, hay giận, hay cười, ưa ngủ, nhiều bịnh, 
hoặc nhiều thương xót, tâm hay giải đãi; hoặc có khi rát tỉnh tấn, có lúc lại bê 
tha hoặc sinh tâm nghỉ ngờ không tin, và nhiều lo nghĩ; hoặc bỏ pháp tu căn 
bản, trở lại tu các tạp hạnh; hoặc đắm nhiễm các việc triền phược ở thế gian; 
hoặc làm cho hành giả đặng chút ít phần tương tợ như các pháp tam muội, song 
đó là cảnh bị chứng của ngoại đạo, không phải thật tam muội; hoặc làm cho 
hành giả ở trong Định, từ một ngày hoặc đến bảy ngày, tự nhiện đặng món ăn 
thơm ngon, thân tâm vui thích, không biết đói khát; khiến cho hành giả rất ưa 
thích. Hoặc làm cho hành giả ăn không chừng đỗi, khi nhiều khi ít, sắc mặt biến 
đổi luôn. Khi gặp những cảnh như vậy, hành giả phải thường dùng trí huệ quán 
sát, siêng năng giữ gìn Chánh niệm, không nên chấp thủ, chớ để cho tâm mình 
doa vào lưới tà. Phải như thế hành giả mới xa lia được các ma chướng. 


LƯỢC GIẢI 


Người tu thiền định, khi phá trừ ngũ ấm, sẽ bị trên năm chục món ma, biến hiện 
đủ cách đề thử thách và não hại người tu Thiền. 


Khi gặp các cảnh ma ấy, hành giả phải dụng tâm như thế nào, và dùng những 
phương pháp gì đê diệt trừ, thì trong kinh Lăng nghiêm Phật đã dạy rât rõ ràng và kỹ 
lưỡng, (quí vị nên đọc đoạn Ngũ âm ma trong quyên Đại cương Lăng nghiêm). 


Trong Luận này, Ngài Mã Minh Bồ Tát chỉ nói sơ lược về ma; Hoặc chúng hiện 
thân Phật, thân Bồ Tát ; hoặc nói kinh thuyết pháp thông suốt; hoặc làm ch người tu 
thiền biết được việc quá khứ, vi lai; hoặc đặng túc mạng thông, tha tâm thông, biện tài 
vô ngai; hoặc làm cho người tu thiền tham lam danh lợi v.v... 


Khi gặp các cảnh ma như vậy, hành giả phải đừng quyên luyến, nhiễm trước và 
đừng sanh tâm vui mừng hay lo buồn, mà phải luôn luôn quán Duy tâm; nghĩa là quán 
do dụng công tu thiền, nên tâm hiện ra các cảnh như vậy, chứ không có gì lạ và cũng 
không phải chứng chỉ cả. Kinh Lăng nghiêm, Phật nói: "...Nếu hành giả không chấp 
mình được Thiền hay chứng Thánh thì tốt, còn chấp mình Thiền hay chứng Thánh thì 
doa vào tà đạo" (Bất tác Thánh tâm danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải tức thọ 
дийп tà). Phải dụng tâm như thế thì các cảnh ma kia tự nhiên tiêu diệt. Nếu hành giả 
vui mừng, cho mình được Thiền hay chứng Đạo v.v...thì bị ma ám ảnh nhiễu hại; vì 
các việc ma là hiện thân của sự tham luyến vui buồn chấp thủ. 


CHÁNH VĂN 


Phải biết, các pháp thiền định (tam muội) của ngoại đạo tu tập, đều không 
rời phiên não hữu lậu vì tâm còn ngã mạn, chầp ngã tham lam danh lợi ở thê 
gian và сап người cung kính. 


Còn tu pháp Chơn như tam muội (thiền định) này thì không cxó tướng gì 
để được, lại có công năng làm cho các phiền não lần lần mỏng ít; cho đến khi 
xuất định hành giả cũng không giãi đãi. Nếu người tu hành mà không tu pháp 
Chơn như tam muội này, thì không thể nhập được dòng giống của Như Lai. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tu các pháp thiền định tam muội của thế gian, cũng như thiền định của 
ngoại đạo, đều thuộc trong Tam giới, vi còn các phiền não chấp ngã và say đắm 
nhiễm trước nơi cảnh thiền. Bởi thế nên người tu thiền định, nêu không có Thiện 
tri thức dẫn dắt, thì quyết định sẽ lạc vào ngoại đạo. 


LƯỢC GIẢI 


Trong kinh Lăng nghiêm, khi Phật sắp chỉ dạy phương pháp tu hành thì Phật đã 
khuyên bảo dặn dò ông А Nam và đại chúng rằng "Phải phân biệt rành rõ hai món căn 
bản: 1. Vọng tâm phiền não là căn bản của sanh tử luân hồi và 2. Chon tâm thanh tịnh 
là căn bản của Bồ Đề Niết bàn. Nếu các ông nhận lầmpn là căn bản của sanh tử luân 
hồilàm nhon tu hành, thì không bao giờ thành Phật được; và cũng như người nhận 
giặc làm con, chỉ bi nó phá hại mà thôi". Bởi thế nên, đoạn này Bồ Tát Mã Minh phân 
tách rành rõ tà định và chánh định, dé cho hành giả khỏi lầm lạc. 

Thiền định của ngoại đạo và thế giam là do phiền não hữu lậu làm động cơ thúc 
đây, như vì lợi dưỡng, cầu người cung kính v.v...mà tu. Khi tu thiền, thấy được một 
vài thắng cảnh thì họ ngã mạn cống сао và tham ái nơi cảnh thiền v.v... Bởi thế nê tu 
chừng nào, thì họ lại tăng trưởng bản ngã, thêm nhiều phiền não, đào sâu hop61 tà, 
luân hồi mãi treong tam giới. 

Còn thiền định của chư Phật là do chơn như thanh tịnh (chơn như) làm động cơ, 
nên không vì lợi dưỡng hay cầu người cung kính, khi thấythắng cảnh, chỉ quán là Duy 
tâm, không móng tâm tham luyến, không ngamạn cống cao, không nuôi lớn bản ngã. 
Bởi thế nên hành giả tu chừng nào thì phiền não càng tiêu, được vào cảnh giới của 
chư Phật. 


Tóm lại, người tu thiền định, nếu không có Thiện hữu tri thức (Minh sư chỉ 
giáo) đê dân аа, thì dê lạc vào tà kiên ngoại đạo. 


D. MƯỜI ĐIÊU LỢI ÍCH THIÊN ĐỊNH 
CHÁNH VĂN 


Người chuyên tâm tỉnh tắn tu pháp tam muội này (Chơn như tam muội) thì 
hiện dời sẽ được mười điều lợi ích: 


1. Được mười phương chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm. 
2. Không bị các ma qui khủng bó. 
3. Không bị chín mươi làm thứ thiên ma ngoại đạo làm mê hoặc. 


4. Xa Па những việc huỷ báng Chánh pháp và các tội chướng nặng nề dần 
dân mỏng ít. 


5. Diệt hết các nghi ngờ và những sự thấy nghe tội lỗi. 


6. Đối với các cảnh giới của chư Phật, lòng tin tăng trưởng. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


7. Xa lìa các điều ăn năn lo lắng và đôi với việc sanh tử, tâm không khiêp 
Sợ. 


8. Tâm được nhu hoà, bỏ tánh kiêu mạn, chẳng bị người làm não hại. 


9. Dù chưa chứng Định, song trong tất cả thời gian, tất cả cảnh giới, hành 
giả có thê làm cho các phiên não tôn giảm và không tham vui ở thê gian. 


10. Nếu được Tam muội thì không bị các âm thinh của trần gian và các 
ngoại duyên làm chao động. 


LƯỢC GIẢI 


Người tu hành là một vị Tướng soái cxùng với các ma quân trường kỳ kháng 
chiến, không phải kháng chiến một năm một tháng, mà phải nhiều đời nhiều kiếp, 
không phải một ngày một buổi, mà phải đánh từng giờ từng phút với giặc nội tâm 
(phiền não). Cố nhiên hành giả phải trải qua ba giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất là tự vệ, 
phải trải qua một a tăng kỳ kiếp (một vô số kiếp), hành giả thua nhiều thắng ít; giai 
đoạn thứ hai là câm cự, trải qua một a tăng kỳ kiếp thứ hai, hành giả năm ăn năm 
thua; giai đoạn thứ ba là phản công, cũng trải qua một a tăng kỳ kiếp nữa, hành giả 
thắng nhiều mà thua ít. 


Tuy nhiên, nếu hành giả thành tâm chuyên nhứt, tinh tán tu học pháp "chơn như 
tam muĝi" này, thì SẼ được mười điêu lợi ích như trên; mà điêu lợi ích thứ nhút là 
được chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm; như vậy, lo chi chăng được thành đạo 
chú?ng quả. 

(Trên đã nói tu Chỉ, tiếp theo đây sẽ nói tu Quán) 

Е. BẢY PHÁP QUÁN 

CHÁNH VĂN 

Nếu người tu Chỉ (Định) mà tâm bị trầm một (chìm lặng) sanh ra giãi đãi, 
hoặc chăng ưa làm việc lành, xa һа tâm Đại bi, thì phải tu Quán. 

1. Quán vô thường: Quán tẤt cả các pháp hữu vi trong thế gian, không có 
lâu dài, giây phút biên hoại. 

2. Quán khó: Quán tất cả tâm hạnh là khó, vì mỗi niệm sanh diệt không 


dừng. 


3. Quán vô ngã: Quán các pháp như quá khứ như chiêm bao, các pháp 
hiện tại như chớp nhoáng, các pháp vị lai như mây tụ tán. 


4. Quán bắt tịnh: Quán tát cả thân hình nam, nữ trong trần gian đều bắt 
tịnh, đủ các thứ ô uê, không có một chút gì sạch sẽ đáng ưa. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


5. Quán Đại bị: Hành giả phải thường nhớ tắt cả chúng sanh từ vô thí đến 
giò, đều bởi vô minh huân tập, làm cho tâm sanh diệt, và đã thọ không biết bao 
nhiêu thân hình khó não; hiện tại đây vẫn bị vô lượng sự khó sở đang áp bức, 
cho đến vị lai cũng còn chịu các điều khó não, không biết chừng nào cùng tận. 
Chúng sanh bị các khó sở như thế, không thể lia bỏ được, thế mà không hay 
không biết, thật đáng thương xót. 


6. Quán Đại nguyện: Hành giả thường suy nghĩ chúng sanh khỗ sở như thế, 
nên phát tâm dõng mãnh, tu tất cả công đức lành, lập lời thệ nguyện rộng lớn: 
"Nguyện cho tâm tôi không cò phân biệt thân sơ (đồng thể) để dùng vô lượng 
phương tiện cứu độ tẤt cả chúng sanh khó não khắp cả mười phương, cùng tận 
vi lai, đều được an vui Niết bàn". 


7. Quán Tỉnh tấn: Do hành giả đã phát nguyện rộng lớn như vậy, nên trong 
tat cả thời gian và tât cả mọi nơi, phải siêng nàng tu học, tuỳ theo khả năng của 
mình mà làm các việc lành, tâm không giãi đãi. 


LƯỢC GIẢI 


Hành giả néu tu "Chỉ" mà không tu "Quán" thì có thể sanh ra những tai hại là xa 
lia tâm Đại bi, không ưa làm các việc lành. Bởi thế nên muốn tránh những tai hại ấy, 
hành giả phải tu "Quán". 


Trước nhứt, hành giả phải quán"Tứ niệm xứ" đề thấy rõ thâm tâm và thế giới 
đều là vô thường, khổ, vô ngã và bát tịnh". Tiếp đó hành giả dùng quán Đại bi cứu độ. 
Rồi tiếp dùng quán Đại nguyện, nghĩa là khi đã thấy chúng sanh khổ quá, nên hành 
giả tự phát lời thệ nguyện rộng lớn và dũng mãnh độ sanh với tâm bình đẳng, không 
phân biệt thời gian và không gian. Hành giả đã lập Đại nguyện rồi thì phải dùng quán 
Tinh tấn, nghĩa là phải tận lực của mình làm các điều lợi ích cho chúng sanh trong 
mười phương, không khi nào rảnh việc. 


G. СНЕ VÀ QUÁN ĐÓNG THỜI TU 
CHÁNH VĂN 
Chỉ trừ những lúc ngồi chuyên tu pháp "СМ" còn ngoài ra tất cả thì giờ 
khác, hành giả đều phải quan sát những việc gì nên làm, việc gì không nên làm. 


Khi đi, đứng, nằm, ngồi hành giả phải đồng thời tu cả Chỉ và Quán. Nghĩa 
là hành giả tuy trong khi quán tự tánh của các pháp không sanh (Chỉ), nhưng 
cũng quán do nhơn duyên hoà hiệp, nên nghiệp lành dữ và quả báo khó vui 
không mắt (Quán) Tuy trong lúc quán do nhơn duyên hoà hiệp nghiệp báo 
không mát (Quán), nhưng hành giả cũng quán tự tánh của các pháp không sanh 
(Chỉ). 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Bồ Tát MaMinh dạy hành giả trong bốn oai nghỉ: đi, đứng, nằm, ngồi đều phải 
tu cả Chỉ và Quán. Trong khi quán các pháp vô sanh, đề trừ tâm tham lam ái trước 
v.v...thì hành giả cũng quán nhon duyên hoà hiệp, nho quả lành dữ không mát, đê 
rộng tu các việc lành và giáo hoá chúng sanh. Tuy "quán không" mà chăng bỏ môn 
hạnh lành; "quán có" mà tâm tánh vẫn thanh tịnh, không nhiễm trước, ái luyễn một 
cảnh nào. Đó là lợi ích của Chỉ và Quán đồng thời tu vậy. 


H. LỢI ÍCH TU СНА QUÁN 
CHÁNH VĂN 


Phàm phu tu "Chỉ" thì trừ được tâm nhiễm trước thế gian; Nhị thừa tu 
"Chi"thì bó được tâm khiếp nhược. Phàm phu i tu "Quán", xa Па được cái binh 
chẳng ưa tu pháp lành; Nhị thừa tu "Quán", đối trị được tâm hẹp hòi ích kỹ, 
chẳng khởi Đại bi. Bởi thế nên phải tu cả Chỉ và Quán, giúp nhau mới thành, 
không thể rời nhau được. Nếu hành giả không tu cả Chỉ và Quán thì sẽ không 
thể vào đạo Bồ Рё. 


LƯỢC GIẢI 


Nhờ tu "Chỉ" nên hành giả ngăn được sự tham trước và khiếp nhược. Nhờ tu : 
"Quán" nên hành giả phát khởi tâm Đại bi và làm lợi ích cho chúng hữu tình. Bởi thê 
nên pháp Chỉ, Quán, (Định, Huệ) là con đường lớn của hành giả đê vê cõi Phật. 


І. PHÁP MÔN NIÊM PHẬT 
CHÁNH VĂN 


Lại nữa, nếu có chúng sanh mới tu pháp này, tâm còn khiếp sợ, muốn được 
Chánh tín, nhưng lo sợ "6 cõi ta bà không thường сар Phật, nghe pháp và cúng 
dường, е sợ lòng tin của mìnhkhông thành бги", muốn thối chí, thì những chúng 
sanh ấy biết rằng: Phật còn có phương tiện thù thắng, bảo đảm tín tâm của hành 
giả được thành tựu. Phương tiện ấy là "Nhơn duyên chuyên tâm niệm Phật, cầu 
sanh vé cõi Phật ở phương khác, để thường được thấy Phật, nghe pháp", thì 
chắc chắn xa lìa được ác đạo. 


Trong Khế kinh, Phật dạy: "nếu người chuyên tâm niệm Phật A di đà ợ thế 
giới Cực lạc phương tây, và đem công đức tu hành hồi hướng phát nguyện cầu 
sanh về đó, thì quyết định sẽ sanh về thế giới Cực lạc, được thường thấy Phật và 
nghe pháp, không bao giờ thối chuyền". 


Nếu hành giả quán chơn như Pháp thân của Phật A di đà và thường siêng 
năng tu tập, thì rot ráo sẽ được sanh vào hàng ngũ chánh định 


LƯỢC GIẢI 


Hành giả muốn hái quả Phật, tất nhiên phải leo lên cây Bồ Đề cao 6 thước, là 
Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền địngh và Trí huệ. Quan trọng nhứt là hai 
thước sau; trong Luận này gọi lá Chỉ và Quán. Đó là điều duy nhứt của các vị Bồ Tát 
đã và sẽ chứng quả Phật. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nhưng, có người lo ngại: "Chúng phàm phu đến quả Phật, phải tu nhiều kiếp và 
trải qua thời gian lâu xa là ba vô số kiếp; hơn nữa, ở cõi Ta bà nay có rất nhiều 
chướng ngại, và không thường gặp Phật, sự tu khó thành công". Muốn cho những 
người ấy hết lo ngại, bảo đảm sự tu hành chắc chắn được kết quả, nên Bồ Tát Mã 
Minh chỉ thêm một phương tiện thù thắng của Phật, là dạy người "Nhút tâm niệm 
Phật, hồi hướng cầu sanh về cõi nước của Phật A di đà, đề thường рар Phật và làm 
bạn với các vị Bồ Tát, ngày đêm sáu thời thuong nghe tiếng pháp; cho đến gió thôi, 
cây rung, suối reo, chim hót, cũng đều diễn ra những pháp: Ngũ căn, Ngũ lực, Thất 
Bồ Рё, Bát chánh đạo v.v...": như trong kinh Di đà đã nói. 


Hành giả вар hoàn cảnh thuận tiện, tốt đẹp như thế, thì lo gì chẳng thành đạo 
chứng quả. Bởi thê nên pháp "Nhứt tâm niệm Phật" là phương tiện thù thăng nhứt của 
đức Đại bi Thê tôn 


(Đã hết chương thứ tư là Tín tâm, Tu hành) 


жж 


CHƯƠNG THỨ NĂM 
LỢI ÍCH VÀ KHUYÉN TU 
--- 000 --- 
CHÁNH VĂN 


Pháp Đại thừa bí mật của chư Phật, tôi đã nói một cách tông quát rồi. Nếu 
có người nào đối với pháp Đại thừa của Như Lai (thậm thâm cảnh giới) đã không 
nghỉ ngờ hay bài báng, lại còn sanh tâm chánh tín muốn vào Đại thừa, nên họ 
thọ trì (văn) suy nghĩ (tư) và tu tập (tu) theo Luận này, thì người ấy sẽ được đạo 
vô thượng Bồ Dà. Nếu người nào nghe đến Pháp Đại thừa này mà tâm không 
nghỉ sợ thì người ấy sẽ được chư Phật thọ ký và quyết định sẽ nói dòng Phật. 


Giả sử có người giáo hoá chúng sanh cả Đại thiên thế giới (một nghìn triệu 
thế giới nhỏ) đều tu thập thiện, công đức của người này tuy nhiều, nhưng không 
bằng có người chỉ ở thời gian ngắn như trong bữa ăn, tu pháp Đại thừa này, thì 
công đức lài nhiều hơn người trước không thể so sánh được. 


Lại nữa, nếu có người, hoặc trong một ngày đêm, thọ trì, quán sát và tu 
hành theo Luận này, thì người ấy sẽ được công đức vô lượng vô biên, không thể 
nói hết. Dầu cho mười phương chư Phật ở trong vô lượng vô biên, a tăng kỳ kiếp 
(vô số kiếp) tán ар công đức của người đó cũng không hết. Tại sao уду? Bởi vì 
pháp Đại thừa (Phật tánh) có công đức không cùng tận; Luận này nói về pháp 
Đại thừa nên người thọ trì và tu tập, theo luận này, cũng được công đức vô 
lượng vô biên như vậy. 


Nếu chúng sanh nào đối với Luận này mà huỷ báng, không tin, thì chúng 
sanh đó sẽ bị tội báo lớn, trải qua vô lượng kiêp thọ khô não. Vì thê nên chúng 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


sanh phải tin tưởng không nên huỷ báng Luận này, bởi có hại cho mình và 
người, đoạn tuyệt giông Tam bảo. 


Tắt cả chư Phật đều do pháp Đại thừa này mà được Niết bàn; các vị Bồ Tát 
cũng nhờ tu pháp Đại thừa này mà đặng vào trí Phật. Các vị Bồ Tát quá khứ, 
hiện tại và vi lai đều tu theo pháp Đại thừa này mà được thành tựu đức tin thanh 
tịnh. Bởi thế nên chúng sanh phải siêng năng tu học. 


LƯỢC GIẢI 


Chương thứ năm này nói về sự lợi ích và khuyên người tu hành. Bộ Luận này 
nói về pháp Đại thừa, tức là tâm chúng sanh hay Phật tánh, hoặc gọi chơn như hay 
Pháp thân v.v...Chư Phật, Bồ Tát quá khứ, hiện tại và vị lai đều tu theo pháp Đại thừa 
mà được thành đạo chứng quả. Bởi thế nên người tu theo pháp Đại thừa chỉ trong thời 
gian ngắn, như trong bữa ăn hay một ngày đêm, công đức người này nhiều hơn người 
dạy chúng sanh trong Đại thiên thế giới tu Thập thiện; vì tu Thập thiện chỉ hưởng 
phước hữu lậu ở cõi trời; và mười phương chư Phật tán dương công đức của người tu 
theo Đại thừa cũng không hết lời, vì công đức này thuộc về chơn tâm thanh tịnh vô 
lậu, bién khắp tất cả. 

Trái lại nếu chúng sanh nào huỷ báng không tin Luận này, tức là huỷ báng 
không tin pháp Đại thừa hay không tin tánh Phật, tâm chơn như v.v...của mình thì 
chúng sanh đó tự đoạn pháp thân huệ mạng của mình, làm mát giống Phật pháp của 
mình nên nhiều kiếp phải chịu sanh tử luân hồi trầm luân trong biên khổ. 


Vì thế nên chúng sanh không nên nghi ngờ huỷ báng, mà phải tin tưởng và tu 
theo Luận này. 


BÀI KỆ HÔI HƯỚNG 
CHÁNH VĂN 
Nghĩa lý rộng sâu của chư Phật 
Tôi nay tông quát nói đã rồi 
Nguyện đem công đức về Pháp tánh 
Tắt cả chúng sanh đều được lợi 
LƯỢC GIẢI 
Theo lệ thường, các vị Bồ Tát khi tạo luận, trước nhứt nói bài kệ quy kính Tam 
bảo, để cầu Tam bảo gia hộ cho việc làm của mình được khế lý và hợp cơ; rốt sau nói 


bài kệ hồi hướng, để hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều nhờ công đức này mà được 
lợi lạc. Đây là bài kệ hôi hướng. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Dịch chánh văn xong ngày 27 tháng Giêng Tân Sữu 
Lược giải và tu chỉnh, xong ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sữu (1961) 
Іп xong giữa mùa Sen по, năm Nhâm Dán (1962) 


KAK. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ XII 


KINH KIM CANG 


Dịch 


Bài thứ ba 
Bài thứ tư 
Bài thứ 
năm 


Bài thứ 
hai 


8 
Bài thứ 
bảy 
Bài thứ 
tam 
Bài thú 
chin 


nghĩa và lược giải 
--- 000 --- 

Bài thứ nhứt : Đề mục 

Kinh 


Tên tác giả 
A. Phân tự 


B. Phần Chánh tôn 

B. Phần Chánh tôn (tiếp 
theo) 

B. Phần Chánh tôn (tiếp 
theo) 

B. Phần Chánh tôn (tiếp 
theo) 

B. Phần Chánh tôn (tiếp 
theo) 

B. Phần Chánh tôn (tiếp 
theo) 

B. Phần Chánh tôn (tiếp 
theo) 

B. Phần Chánh tôn (tiếp 
theo) 





Bài thứ 
mười 


B. Phần Chánh tôn (tiếp 
theo) А 
С. Phân Lưu thông 








BÁT NHÃ TÂM KINH 


Dịch Bản 


Lược Giải 


Kinh Bát Nhã toát yếu 
Bát Nhã tâm kinh 


Kinh Đại Bát Nhã toát yếu 
Phần Duyên khởi -Phần 
Chánh tôn 

Phụ lục: Một "Sự nghiệp" 
của đời tôi 








--- 000 --- 


LỜI ТОА 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật nói kinh Đại Bát Nhã, tại 4 chỗ, 16 hội, chép đến 600 quyền” mới hết 
(Nhi thập nhị niên Bát Nhã đàm). Tóm tắt bộ kinh lớn trên là "Kinh Kim Cang Bát 
Nhã Ba La Mật", gọi tắt là "Kinh Kim Cang". Kinh này rút lại trong một bài là "Ma 
Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh", gọi tắt là "Tâm kinh", gồm 260 chữ. Rốt sau 
Phật dạy:" Ta không nói một chữ". 


Kính Km Cang Bát Nhã Ba La Mật, mở đầu, mà cũng là trọng tâm của kinh 
này, băng hai câu hỏi của ông Tu Bồ Bë: 


"Vân hà ưng trụ?" 
"Vân hà hàng phục kỳ tâm?" 


Nghĩa là: 


"Làm sao hàng phục vọng tâm?" và 
"Làm sao an trụ chơn tâm?" 


toàn bộ kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật chỉ giải đáp hai câu hỏi trên, tóm tắt lại 
chỉ trong một câu: 


"Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" 


nghĩa là: "Đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào". Đây là câu "tỉnh ba” của 
bộ kinh Kim Cang Bát Nhã, msà ngày xưa đức Lục Tô Huệ Năng nhờ đó đã được tỏ 
под. 


Phật dạy: "Đừng sang vọng tâm trụ chấp một nơi nào", tức là dạy: "Dùng trí huệ 
Kim Cang Bát Nhã, phá trừ rôt ráo (Ba la mật) các vô minh vọng châp: ngã, pháp hay 
bôn tướng" (Ngã, Nhơn, Chúng sanh và Thọ già. 


Khi các vô minh phiền não vọng chấp hết rồi thì chơn tâm thanh tịnh hiện ra. 
Đó là từ bờ mê muội triên phược của chúng sanh mà sang bờ giác ngộ giải thoát của 
chư Phật, tức là: "đáo bỉ ngạn (đên bờ giác ngộ). 


Phật dạy: "Đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào". Đó là phương pháp tu 
hành của Đại thừa đôn giáo, đê "hàng phục vọng tâm" mà cũng là "an trụ chon tâm” 
vậy. 


Vì phạm vi của bài tựa này có hạn và theo trình độ tầm thường của tôi, nên tôi 
chi trình bày sơ sài được một vài đặc dim của kinh này thôi. Ngoài ra, không biết 
bao nhiêu nghĩa lý cao siêu màu nhiệm còn bí ån trong kinh này; dù tôi có suốt đời, 
cũng không thê dùng trí phàm phu diễn tả hay lời nói phàm phu giải thích thấu đáo 
được ý nghĩa của Thánh hiền ! 


Xin quí vị hãy cỗ gắng đọc kỹ và tinh tán tu hành để hiệu được nghĩa lý cao siêu 
của kinh này. 


Tôi dịch kinh này đến ba năm mới xong. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm Qúi 
mão (19/3/1963) đên ngày mùng 10 tháng 7 năm At Tî (6/8/1965). Vì kinh đã khó, 
mà trong khi dịch lại găp nhiêu duyên trở ngại: bì hai năm Pháp nạn lận đận lao đao 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


quá lao tâm khó trí; đến khi Phật giáo thống nhất, lại Phật sự quá tràn ngập, rồi tiếp 
đên hai lân tôi vào dưỡng đường, nên công việc phải chậm trê. 


Hôm nay, nhờ Tam bảo gia hộ, tôi đã dịch và lược giải xong kinh Kim Cang và 
Bát Nhã Tâm kinh, là bộ kinh thuộc khoá ХП trong toàn bộ Phật học phổ thông, do 
tôi chủ trương biên soạn. Thế là tôi đã đóng hoàn thành cây thang giáo lý 12 nắc, mà 
tôi đã hoài bảo trên 25 năm nayt, 


Được mãn nguyện, tôi rât vui mừng và thành tâm đôt nén hương lòng, câu 
nguyện: 


Mặt trời Phật sáng thêm 
Xe chánh pháp chạy hoài 
Trên đền đáp bốn ơn 
Dưới cứu độ ba loài 

Thé giới được hoà bình 
Nhơn dân đều an lạc 

Đệ tử và chúng sanh 
Đều trọn thành đạo Phật. 


Mùa Hạ năm Ất Tí 1965 
Sa môn THÍCH THIỆN HOA 


PHẬT HỌC РНО THÔNG 
Do Hoà Thượng THÍCH THIỆN HOA 
biên soạn 
#* 

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HÓ CHÍ MINH án hành 
Chịu trách nhiệm án hành TT .THÍCH GIÁC TOÀN 
Biên tập kỹ thuật TT. THÍCH THIỆN MINH 
РР. THÍCH ĐÓNG ВОМ 


Sửa bàn in MINH THANH 
Trình bày PHÁP TUỆ _ TÂM CAO 
Жжжж 


NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHÓ НО CHÍ MINH 
Xuất bản 
62. Nguyễn Thị Minh Khai Quân I 
Tel. 8225340 8296764 8222726 8296713 8293637 
In lại theo bản in Phật lịch 2536 1992 


--- 000 --- 


Trình bày : Nhị Tường 
Chân thành cảm ơn Đạo hữu Tâm Diệu đã gởi tặng phiên bản điện tử tập sách này 
( Trang nhà Quảng Đức, 02/2002) 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ XII 


KINH KIM CANG 
Dịch nghĩa và lược giải 


--- 000 --- 
Bài Thứ 1 
LƯỢC GIẢI 


Đề mục kinh có tám chữ: "Kim Cang Bát Nhã Ba la mật kinh": gọi tắt là kinh Kim 
Cang" 


KINH: Kinh điển hay giáo lý, do Phật Phật hoặc Bồ Tát nói ra. Chữ "Kinh" có nhiều 
nghĩa, nhưng tóm lại có ba nghĩa như sau: 


1. Đường canh (nghĩa đen): Sợi chỉ xuôi trong tâm vải. Nhờ sợi chỉ xuôi xâu kết các 
sợi chỉ ngang, để làm thành một tâm vải. "Kinh" cũng có nghĩa là sự tông hợp ghi 
chép lại các lời nói của Phật hoặc thánh hiền. 


2.Thường: Không thay đổi. Chon lý của Phật không thay đổi; dù Phật quá khứ, hiện 
tại hay vị lai cũng đêu nói chơn lý như vậy. 


3. Hợp (Khê): Kinh của Phật "hợp với chon lý của vũ trụ" và " hợp với căn cơ trình 
độ của chúng sanh". Cũng một bộ kinh, mà tuỳ theo trình độ của mỗi người, kẻ hiểu 
cao, người hiểu thấp. Tuy sự hiểu ngộ có cao thấp không đồng, mà cứ như lý tu hành 
thì đều được khỏi khổ luân hồi, không xót một người nào. Kinh Phật có những đặc 
điểm như thế, nên gọi là "Khé kinh" 


KIM CANG: Chữ "Cang", người Nam đọc là "cang", người Bắc đọc là "cương". Có 
hai nghĩa: 


1. Ngọc Kim cương: Thuộc về loại khoáng vật rất quí giá. Tánh nó rất cứng và rất 
bén, đã không bị các vật phá hoại, trái lại còn phá hoại các vật. 


2. Kim Cang: chất cứng rắn trong loại kim khí, tức là "thép", cũng thuộc về loại 
khoáng vật. Tánh nó cũng rât cứng bén, và cung không bị các vật phá hoại, trái lại 
còn phá hoại các vật, như khoan sắt, đục đá v.v...dao búa nhờ có thép mới bén. 


Chất "cứng rắn" của "ngọc Kim cương" hay của "thép", đã вайп có từ hồi nào đến 
giờ, không phải do rèn luyện mới có, hay nhờ các vật bên ngoài tạo thành. 

Phật dùng "ngọc kim cương" hay "chất thép cứng", đề thí dụ "trí huệ Bát Nhã" rất quí 
báu và вайп có trong mọi người (ức là tánh Phật sáng suốt của môi chúng sanh). 


Trí huệ Bát Nhã, không phải do tu mới có, hay nhờ các duyên bên ngoài luyện tập 
mới thành. Nó có вайп trong môi chúng sanh từ vô thi đên nay. Dù ở địa vị phàm phu 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


nó cũng không giảm, hay chúng quả Thánh nó cũng không thêm. Nó đã không bi các 
vô minh phiền não tàn phá, trái lại còn phá tiêu tất cả vô minh phiền não từ vô thỉ đến 
nay. Nó phá một cách rốt ráo và аё dàng, nhu gió thổi mây bay, mặt trời chiếu sương 
mù tan. Bởi thế nrón gọi là "Bát Nhã Ba La mật" Trí huệ rốt ráo. 


BÁT NHÃ: Dịch âm của chữ Phạn "Prajnà". Vì Trung hoa không có chữ dịch cho 
cân xứng nên chỉ dịch nguyên âm là "Bát Nhã". 


Bát Nhã có nhiều nghĩa sâu xa, nhưng tóm lại có sau nghĩa: 
1. Viễn ly: xa lìa các vô minh, phiền não vọng chấp; 

2. Minh: Sáng, không mờ tối 

3. Huệ: Sáng tỏ 

4. Thanh tịnh: trong sạch không nhiễm ô 

5. Trí: Thông suốt 

6. Trí huệ: Sáng tỏ thông suốt 


Bát Nhã có nhiều nghĩa như vậy, nếu láy một nghĩa thì không được đúng lắm, nên các 
nhà dịch chỉ đê nguyên âm chữ Phan (Bát Nhã). 


Tuy nhiên, trong 6 nghĩa trên đây, nếu đem so sánh và cân nhắc, thì có thể dùng tạm 
Дд. À 


nghĩa"trí huệ"; vì nghĩa "trí huệ" có phân rõ ràng và xác đáng hơn hêt. 


Nhưng cần phải chọn lọc thật kỹ, bỏ ra các thứ Trí huệ sau đây, mới đúng với nghĩa 
chữ "Bát Nhã": 


1. Trí huŝ thế gian: Trong thế gian, những người học rộng (һау xa, thông minh lanh 
lợi, khôn khéo lịch duyệt, hay giỏi mọi phương diện, thiên hạ gọi đó là người "trí 
huệ”. Nhưng trí huệ đó là trí huệ của thê tục phàm phu, chứ không phải là "trí huệ Bát 
Nhã". 


2. Trí huệ ngoại đạo: Chúng ngoại đạo tu thiền định (xem bài "Thiên dinh" trong 
bản đồ tu Phát) lâu ngày cũng có trí huệ, biết được quá khứ vị lai, thần thông biến 
hoá vô cùng, nhiều pháp kỳ lạ. Nhưng trí huệ đó là tà trí huệ, chứ không phải là "trí 
huệ Bát Nhã". 


3. trí huệ Nhị thừa: Hàng Thoinh văn và Duyên giác, do tu pháp Tứ dé và Thập Nhị 
Nhơn duyên mà đặng đạo quả. Các vị này đã khỏi sanh tử luân hồi, thần thông tự tại 
và có trí huệ biết được việc quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng trí huệ đó thuộc về Tiêu 
thừa trí huệ, chỉ thấy về "ngã không chon nhu" (thiên không), chớ chưa thấy được 
"pháp không chơn nhu", nên cũng không phải trí huệ Bát Nhã. 


Trừ ba loại trí huệ trên đây, duy chỉ có trí huệ Phật hay của Đại thừa Bồ Tát, mới phải 
là trí huệ Bát Nhã. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Công dụng cüa trí huệ Bát Nhã, như mặt nhựt chiếu phá các mây mù vô minh vọng 
chấp: ngã, pháp, bốn tướng (ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả), có, không, chàng phải 
có, chăng phải không v.v...Bởi thế nên Trí huệ Bát Nhã chiếu soi các pháp, thì pháp 
nào cũng bỏ hình tướng giả dối, mà hiện ra tướng chơn thật. Tướng chơn thật của các 
pháp đã hiện, tức là chơn tâm, chơn như hay chơn lý của vũ trụ hiện ra vậy. 


Trí huệ Bát Nhã, có công năng như chiếc thuyền đưa chúng sanh một cách rốt ráo, từ 
bên này bờ mê muội triền phược của phàm рїш, đến bên kia bờ giác ngộ giải thoát 
của chư Phật, nên có nhơn cũng gọi là "thuyền Bát Nhã". 


Muốn phân biệt trí huệ Bát Nhã khác với trí huệ của phàm phu, ngoại đạo và Tiêu 
thừa, thì chúng ta nên dịch nghĩa chữ "Bát Nhã" như sau: 


1. Trí huệ Phật 
2. Trí huệ rốt ráo (Bát Nhã Ba La mật) 
3. Trí huệ Bát Nhã (dùng са chữ Phạn và chữ һап) 


ВАТА МАТ: "Ба la mật" hoặc "ba la mật đa" là dịch âm của chữ Phan "Paramita". 
Có hai nghĩa: 


1. Đáo bỉ ngan: Đến bờ bên Кіа. Trí huệ Bát Nhã có công năng đưa chúng sanh từ bờ 
triên phược mê muội của phàm phu бёр này, mà qua đên bờ giác ngộ giải thoát của 
chư Phật bên kia, nên gọi là "Bát Nhã Ba la mật". 


2. Cứu kính viên mãn: hoàn toàn rốt ráo. Theo tục ngữ ở Ấn Độ, phàm làm việc gì, 
khi đã được hoàn toàn viên mãn, thì gọi là "Ba la mật". Trí huệ Bát Nhã là loại trí huệ 
đã rôt ráo viên mãn, nên gọi là "Bát Nhã Ba la mật". 


Tóm lại, "Kim Cang Bát Nhã Ва la mật kinh" là kinh nói về "Trí huệ Phât" (Bát Nhã), 
loại Trí huệ đã rốt ráo viên mãn (Ра la mái). Trí huệ này có công năng đưa hành giả 
từ bến mê muội triền phược của chúng sanh, sang bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật 
(đáo bỉ ngạn). 


Trí huệ Phật (Bát Nhã) rất quý báu (như ngọc kim cương), vừa cứng rắn và sắc bén 
(như thép), có thể phá tiêu núi vô minh vọng chấp (ngã, pháp hay bốn tướng) và đốn 
tận gôc rừng phiền não nghiệp chướng, từ vô lượng, kiếp đến nay, mà không bị hư 
tón; cũng như ngọc kim cương hay chất thép, có thê duc ché các loại rất cứng, như 
sắt, đá v.v...mà không bị hư hoại. 


Phật nói kinh "Đại Bát Nhã" tại 4 chỗ, 16 hội gồm 600 quyền, trong 22 năm mới xong 
(nhị thp nhị niên Bát Nhã đàm). Tóm tắt lại kinh Đại Bát Nhã là "kinh Kim cann Bát 
Nhã Ba la mật". 


NÓI VÈ DANH, TƯỚNG, THẺ, DỤNG VÀ TÔN СНА СОА КІМН NÀY: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Danh: Kinh này lây "thí du" (Кіт Cang) và "pháp" (Bát Nhã Ва Іа mat) mà đặt 
tên. Tướng: Kinh này lây "Đại thừa" làm giáo tướng. 


Thể: Kinh này lây "Thật tướng" làm thẻ. 


Dụng: Công dụng của kinh này là phá các chấp tướng (Ngä, pháp) đoạn hết các vô 
minh mê hoặc. 


Tôn chỉ: Kinh này lấy "Vô trụ"(không trụ chấp nơi nào) làm tôn chỉ. 
KÉT LUẬN 


Mới đọc đến đề mục kinh, chúng ta đã thấy thích thú lắm rồi ! Đề mục kinh chỉ có 
tám chữ, mà đã nói lên được rõ ràng nội dung và tôn chỉ của kinh: Phật dạy tất cả 
chúng sanh đều вайп có Trí huệ Bát Nhã (Trí huệ Phái) từ vô thi đến nay. Trí huệ Bát 
Nhã (Phật tánh sáng suốt hay khả năng thành Phật) rât là quy báu và cứng bén, như 
ngọc Kim cương hay chất thép. Trí huệ Bát Nhã có saün từ vô thi đến nay, đã không 
bị cái gì làm hư hoại; trái lại, còn phá tiêu núi Ngã tướng, Nhơn tướng, chúng sanh 
tướng và Thọ giả tướng, hay núi Ngã chấp, pháp chấp; nói tổng quát là phá các vô 
minh vọng chấp từ vô thi đến nay. Nó phá một cách hoàn toàn rốt ráo (Ba la mật) và 
dễ dàng, như mặt trời chiếu sương tan, gió thôi mây bay. 


Trí huệ Bát Nhã có công năng như chiếc thuyền, đưa hành giả từ bêb này bến vô minh 
mê muôi của chúng sanh, vượt qua khỏi sông mê bé khổ, đến bờ bên kia Giác ngộ 

giải thoát của chư Phật, tức là "Đáo bỉ ngạn" (Ba la mật). Bởi thế nên Cổ nhơn gọi là 
"Thuyền Bát Nhã". 


Chúng ta đã вайп có "Trí huệ Bát Nhã" hay "Trí huệ Phật", thì thế nào chúng ta cũng 
sẽ thành Phật. 


жжж 


TÊN DỊCH GIÁ 


Đức Phật Thích ca Mâu ni nói kinh này tại tịnh xá của ông Trưởng giả Cấp Cô Độc 
trong vườn của Thái tử Kỳ Đà, ở nước Xá Vệ. 


Ngài A Nan kiét tập. Ngài Tam Tạng Pháp sư tên Cưu Ma La thập dich từ văn Phan 
(An Ðộ) qua văn Trung hoa. 


TAM TẠNG PHÁP SƯ: Tam Tạng là ba kho tàng; vì có công năng trùm chứa văn 
bghĩa của Phật pháp, nên gọi là "Tàng". 


1. Kinh tạng: chép những lời Phật dạy hoặc những lời của các vị Bồ Tát nói ra, khi 
đã được Phật chứng nhận. 


2. Luật tạng: chép những giới và luật (Ау luât) trong 7 chúng (Ту kheo, Tỳ kheo ni, 
Sa di, sa đi ni, Thức xoa và Ои bà tặc, Ои bà di). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


3. Luận tạng: chép những lời nghị luận chánh tà, phân biệt chơn vọng của các vị вд 
Tát và chư Tô. 

Thầy giảng "kinh" thì gọi là "Pháp sư" 

Thầy giảng "luật" thì gọi là "Luật sư" 

Thầy giảng "luận" thì gọi là "Luận sư" 


Ngài Cưu Ma La Thập, thông suốt cả ba tạng và giảng dạy cả Kinh, Luật, Luận, nên 
gọi Ngài là "Tam Tạng Pháp sư" (vi Pháp sư thông ba tạng). 


CƯU MA LA THẬP (Kumàralabdha): Tên của một vị Pháp sư có danh tiếng lỗi 
lạc ở Ап Độ; bên Trung hoa dịch nghĩa là "Đông Thọ", nghĩa là vị Pháp sư, tuôi tác 


thì "đồng niên", mà tài đức lại "kỳ lão" (thọ). 
g y 


Kinh này có nhiều bản dịch, nhưng bản dịch của Ngài Cưu Ma La Thập rất rõ rằng 
sáng suôt, nên được phô biên nhiêu hơn hết. 


жк 
A. PHẢN TỰ 
(РНАМ MỞ ĐẦU КІМН ВАТ NHÀ) 
Tôi nghe như vầy: Một hôm, tại nước Xá Vệ, Phật và 1250 vị Đại Tỳ kheo, đều ở 
Tịnh xá Kỳ hoàn, trong vườn của ông Thái tử Kỳ Đà và ông Trưởng giả Câp Cô 


Độc. 


Sắp đến giờ ngọ trai, Phật và chúng tăng đều đắp y, mang bình bát vào thành Xá 
Vệ, theo thứ lớp khât thực. 


Khắt thực xong, Phât và chúng tăng đồng về Tịnh xá để thọ trai. Sau khi thọ trai 
xong, Phật xếp у, cât bình bát và rữa chân, rôi trải toa cụ, ngôi yên tịnh. 


LƯỢC GIẢI 
Đây là những cử chỉ bình thường và rất đơn giản; nhưng đã tạo thành một bức tranh 
tuyệt diệu, nói lên được tinh thân "giải thoát vô trụ", đê mở màn cho Phật nói kinh 


Bát Nhã. 


Chúng ta hãy định tâm, đọc kỹ lại một lần nữa, những câu sau này, thì chúng ta sẽ 
thây bộc lộ rõ ràng tinh thân Bát Nhã (giải thoát vô trụ). 


"Sắp đến giờ ngọ trai, Phật và chúng tăng 
"đều đắp y, mang bình bát vào thành 


"Xá Vệ, theo thứ lớp khất thực. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


"Khất thực xong, Phât và chúng tăng 
"đồng về Tịnh xá йё thọ trai. Sau khi 
"thọ trai xong, Phật xếp y, cất bình 
"bát và rữa chân, rồi trải toạ cụ ngồi 
" vên tịnh. 


Vì ngộ được tánh "Bát Nhã giải thoát", trùm khắp trên muôn vật, nên Cô nhon có nói 
hai câu: 


Thanh thanh tuý trúc, tông thi Chon như 
Uất uất huỳnh hoa, vô phi Bát Nhã. 

Dịch nghĩa: 

Mướt mướt tre xanh, biểu lộ Chơn như. 
Mon mon hoa vàng, trình bày Bát Nha. 
Ngài Thái hư pháp sư giảng: 


"Phật nói kinh này đề chỉ rõ trong mỗi chúng sanh đều вайп đủ bản thê Kim Cang Bát 
Nhã. Cái diệu dụng của Kim Cang Bát Nhã là làm cho hành giả khi tu Lục độ vạn 
hạnh, mà không trụ châp các tướng. 


Người ngộ đưỡc Kim Cang Bát Nhã rồi thì đối với các pháp và mọi việc đều thông 
suốt vô ngại; những việc làm bình thường hằng ngày đều là Phật pháp, tạm bình 
thường đó cũng là Phật pháp cho đến đi, đứng, nằm, ngòi v.v...cũng đều là Phật pháp. 
Những việc thần thông biến hoá đều là diệu dụng vô thượng của chư phật đã đành, 
mà những nỗi mừng, vui, giận, ghét cũng là cái phương tiện hay khéo của phật pháp. 


Trái lại, nếu người chưa nhập được "Kim Cang Bát Nhã", dù có được thần thông biến 
hoá đi sơn đảo hải đi nữa, thì cũng là tà thuật của yêu ma ngoại đạo, dù có thiền định 
muôm năm, cũng chỉ hưởng phước quả hữu lậu của cõi nhơn, thiên mà thôi; một mai 
nghiệp báo hết ròi, vẫn trở lại thọ khó luân hồi trong lục đạo. Ош vị nên chín chắn 
nghĩ xét ! 


Kinh Kim Cang Bát Nhã, trong mỗi người đều вайп đủ và khắp cả pháp giới. Nó 
không ở trong, không ở ngoài, không ở chính giữa và cũng không rời trong ngoài và 
chính giữa; không thê nghĩ bàn và cũng không trụ chấp được. Nếu người bën chí tu 
hành lâu dài, thì sẽ có ngày tự nhiên đốn ngộ. Trái lại, nếu người hướng ngoại tìm 
cầu, chấp rằng Phật có thần thông biến hoá v.v...phải có đủ như thế, mới phải là Phật. 
Những người chấp như thế, không thể phân biệt, giản trạch được thé nào là Phật pháp 
và thé nào là ngoại đạo. Than ôi ! nếu sai một hào ly, thì cách xa ngàn dặm ! Quí vị 
phải cần thận, rất cân thận !" 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


(KIM CANG GIẢNG LỤC) 

GIẢI DANH TỪ 

TÔI NGHE NHƯ УАҮ: trong trí Độ Luận có chép: "Khi Đức Như Lai sắp nhập 
Niệt bàn ông Uu Ba Ly nói với A Nan гапо: Ong là người giưgìn "Pháp tạng" của 
Phật, ông phải bạch Phật những điêu cân yêu về sau. 

Ông Uu Ba Ly và А Nan cùng nhau đến bạch Phật bốn điều: 

1. Tất cả các kinh của Phật, mở đầu nên đề chữ gì? 

2. Phật nhập diệt rồi lây ai làm thầy? 

3. Nương nơi đâu mà trụ? 

4. Xá lợi và у bát của Phật, phân như thé nào? 

Phật dạy: 

1. Mở đầu các kinh, hãy để "Như thị ngã văn" (tôi nghe như уйу). 

2. Ta nhập Niết bàn, các ông phải lấy "giới luật" làm thầy. 


3. Các ông phải trụ nơi pháp "Tứ niệm xứ" (quán thân bắt tịnh, quán thọ thị khổ, quán 
tâm vô thường, quán pháp vô ngã). 


4. Xá lợi của ta chia làm ba phần (mót phân thờ tại nhơn gian, môt phân thờ trên các 
cối trời, một phân thờ dưới Long cung) còn y và bát truyện lại cho ông Ma Ha Ca 
Diệp. 

TỲ KHEO: Tỳ kheo là dịch âm của tiếng Phạn, dịch nghĩa có ba: 


1. Khất sĩ: Là kẻ đi xin: trên xin giáo pháp của Phật dé nuôi thân, dưới хіп vật thức 
đê nuôi thân. 


2. Phá ác: Phá trừ các việc tội ác. 
3. Bô ma: Làm khủng bô các ma. 


NGỌ TRAI: Phật độ cơm đúng giờ про (12 giờ trưa) nên gọi là "ngo trai". Những 
thực phâm cúng dường chư Tăng, trong giờ ngo, thì gọi là "Trai Tăng" 


Y: Y phục của chư tăng, tức là áo Cà sa. Y phục của chư Tăng bằng vải, có nhiều 
loại: Không điêu (mạn y), năm điêu, bảy điêu và chín điêu v.v... 


BÌNH BÁT: Đồ đựng thức ăn của chư tăng, làm bằng sành v.v...lớn hay nhỏ tuỳ sức 
người dùng. 


TOA CỤ: Tâm vải dé lót vải ngồi của Phật hoặc chư Tăng 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ XII 
KINH KIM CANG 
Dịch nghĩa và lược giải 
габ н 
Bài Thứ 2 
РНАК CHÁNH TÔN 


1. Ông Tu Bồ Đề hỏi Phật hai câu quan trọng 

2. Phật khen Ông Tu Bồ Đề và hứa sẽ khai thị 

3. Phật dạy Bồ Tát hoá độ chúng sanh không nên chấp 
tướng 

4. Phật dạy Bồ Tát bó thí không nên chấp tướng 

5. Вб thí không chấp tướng, phước nhiều như mười 
phương hư không 

6. Phật dạy an trụ chơn tâm. 


--- 000 --- 
1. ÔNG TU ВО ĐÈ НОТ PHẬT HAI CÂU QUAN TRONG [^] 


Khi đó, ở trong đại chúng, ông Trưởng lão Tu Bồ Đề đứng dậy, vén tay áo bên hữu, 
gói quỳ xuông, сһар tay cung kính và bạch Phật răng: 


"Hy hữu thay Đức Thế Tôn ! Ngài thường nhớ nghĩ và bảo hộ các vị bt. Ngài rất hay 
khéo dạy bảo các vị Bô Tát. 


Bạch Thé Tôn ! Nếu có người phát tâm Bồ Đề muốn cầu quả Phật, thì: 
Làm sao hàng phục vọng tâm ? 

Và làm sao an trụ chơn tâm ? 

LƯỢC GIẢI 


Đoạn này, ông Trưởng lão Tu Bồ Đề hỏi Phật hai câu quan trọng, để mở đầu, phật nói 
kinh Bát Nhã. 


"Hàng phục vọng tâm" và "an trụ chơn tâm" là vấn đề khó nhất. Nhưng nếu người 
phát tâm Во Dë, mà không "hàng phục được vọng tâm" và "an trụ chon tâm” thì 
không bao giờ chứng đặng quả Phật. 


Vậy "làm sao hàng phục vọng tâm?" 


Và "làm sao an trụ chơn tâm?" 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đó là điều quan trọng, mà ông Trưởng lão Tu Bồ Đề, đã đại diện cho toàn thê đại 
chúng, đứng lên cung kính hỏi Phật. 


Lãnh hội được diệu nghĩa của kinh này nên Ngài Xuyên Thiền sư có làm bài tụng 
răng: 


Nguyên văn (dịch âm): 
Në hy ngã bất hy 
Quân bi ngã bát bi 
Nhan tu phi hàn bác 
Yến ức cựu sào qui 
Thu nguyệt xuân hoa vô hạn ý 
Cá trung chỉ hứa tự gia trị 


Dịch nghĩa 
Người vui ta chẳng vui 
Người buồn ta chẳng buôn 
Nhạn bay về biển Bắc 
Yến nhớ ổ trời Nam 
Xuân hoa thu nguyệt vô cùng ý 
Lãnh hội thế nào tự mình thôi (biết) 


ĐẠI Ý 

Bài này diễn tả lý Bát Nhã vô trụ 

Hai câu đâu nói về "vô trụ vô châp". Ba câu sau tả canhvật thiên nhiên, như nhan bay 
về biên Bắc; chim yên nhớ tô bay vê phương Nam, mùa xuân đên trăm hoa đua nở, 


mùa thu thì mặt trăng sáng tỏ. 


Bức tranh tuyệt diệu của vũ trụ bao la, vô cùng ý tứ, biểu lộ "Bát Nhã chon như". Tự 
người ngộ lây. 


Жжжж 
2. PHẬT KHEN ÔNG TU ВО ĐÈ УА HỨA SẼ KHAI THỊ [^] 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Lời ông vừa hỏi thật là quí lắm ! vậy ông hãy chăm chú nghe, 
ta sẽ vì các ông chỉ dạy". 


Phật dạy tiếp: "Tu Bồ Đề ! Nếu có người phát tâm Bồ Đề, muốn cầu quả Phật, thì như 
lời ta dạy đây mà "hàng phục vọng tâm" và "an trụ chơn tám". 


LƯỢC GIẢI 
Nhờ ông Tu Bồ Đề thưa thỉnh, mà Phật nói kinh Bát Nhã, để chỉ dạy cho chúng sanh 


tỏ ngộ: Түс mình có tánh "Bát Nhã" và phải tự trở về với tánh "Bát Nhã" của mình; 
nên phật khen câu hỏi của ông Tu Bô Đê thật là quí lăm ! 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nhưng ngộ nhập được lý "Bát Nhã", không phải người vọng tâm loạn y mà nhập 
được; phải người dọn mình sạch sẽ, thành tâm định ý, mới lãnh hội được, nên Phật 
dạy: "Phải chăm chú nghe". Và Phật hứa sẽ dạy phương pháp "hàng phục vọng tâm 
và an trụ chơn tâm" như sau. 


GIẢI DANH TỪ 


Tâm Bồ Đề: Bồ Đề là dịch âm tiếng Phan, dịch nghĩa là "Giác" tức là giác ngộ. Tâm 
Bô Dé là tâm giác ngộ, sáng suôt; nói аё hiêu ho7n là "tâm Phật" (Phật cũng dich là 
Giác) 


Người phát tâm Phật đề cầu quả Phật, tâm Bồ Đề là "Nhơn Phật" quả Bồ Đề là "quả 
Phật". 


Tu Bồ Рё: Tên của một vị đệ tử phật. Trung hoa dịch có 3 nghĩa: 1. Thiện hiện (khéo 
thị hiện), 2. Thiện kiết (diêm lành), 3. Không sanh (ông wa nhập "không định" và ngộ 
lý "chon không" thứ nhữt). 


Ông Tu Bồ Pè, bên trong thì ân hạnh bt, bên ngoài lại hiện tướng Thinh văn; địa vị 
cao, phước đức lớn, nên gọi là "Trưởng lão". 


Thé tôn: "Phật là một đắng mà tất cả chúng sanh trong thế gian và xuất thế gian đều 
tôn kính. 


Жжж 


3. PHẬT DẠY bt ĐỘ SANH KHÔNG NÊN СНАР TƯỚNG [^] 


phật dạy: "Tu Bồ Đề ! các ông phải y như lời ta dạy đây, mà hàng phục vọng tâm của 
mình. 


Tu Bồ Đề ! Các vị Đại Bồ Tát phải độ tất cả các loại chúng sanh (như loài sanh trứng, 
loài sanh con, loài sanh chỗ âm thấp, loài hoá sanh, loài có sắc, loài có tưởng, loài 
chăng phải không tưởng v.v...)đều được nhập Niết bàn. Bồ Tát tuy độ vô lượng vô số 
chúng sanh như vậy, nhưng không ау có một chúng sanh nào được độ. Tại sao vậy? 
Nếu Bồ Tát còn Һау có mình độ và chúng sanh được độ, tức là Bồ Tát còn chấp bốn 
tướng (tướng ngã, tướng nhơn, tướng chúng sanh và tướng thọ giả) thì không phải là 
ВО Tát". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dạy Вб Tát độ sanh, phải dùng Trí huệ Bát Nhã, phá các vọng chấp 
ngã, nhơn v.v...đó là phương pháp "hàng phục vọng tâm”. 


Bồ Tát muốn biết mình còn phiền não vọng chấp hay không, dé diệt trừ, tất nhiên 
phải lao mình vào phiên não; nghĩa là phải nhập thê độ sanh, làm các Phật sự. 


Phật dạy Bồ Tát khi nhập thế độ sanh làm các Phật sự, luôn luôn phải dùng Trí huệ 
Bát Nhã phá trừ các chap ngã, châp pháp, không còn thây bón tướng (ngã nhon 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


v.v....)thì phiền não vọng chấp không sanh. Dó là phương pháp "hàng phục vọng 


" 


tam". 


Nếu Bồ Tát vừa khởi vọng chấp: ' 'có mình độ và người được độ v.v... ", tức là Bồ Tát 
còn ngã, nhon, bỉ, thử, thì vô số phiền não đua nhau nỗi lên như sóng. Cổ nhơn nói: 


"Nhứt ba tài động, vạn ba tuỳ". 


Nghĩa là: Một lượng sóng vừa nhô lên, thì trăm ngàn lượng sóng liền theo đó mà nồi 
lên. 


Nếu Bồ Tát còn vô minh phiền não vọng chấp nổi lên, thì không phải là Bồ Tát; vì 
chưa nhập được Trí huệ Bát Nhã. 


Kinh Tứ thập nhị chương chép: 

"Giáo pháp của ta: "Niệm" mà không trụ chấp nơi niệm, mới thật là "Niệm". "Làm" 
mà không trụ châp nơi làm, mới thật là "làm". "Nói" mà không trụ châp nơi làm, mới 
thật là "nói". "Tu" mà không trụ châp nơi làm, mới thật là "tu". "Chứng" mà không trụ 
châp nơi làm, mới thật là "chứng". 

Đó là tôn chỉ "vô trụ tướng” của kinh Bát Nhã. 

GIẢI DANH TỪ 

Tất cả chúng sanh chia làm 9 loại: 

1. Loài sanh trứng (подп sanh): như gà, vịt, chìm, cò v.v... 


2. Loài sanh con (thai sanh): như người, trâu, bò v.v... 


3. Loài sanh nơi âm thấp (hấp sanh): như vi trùng, con oăn v.v... 


+ 


. Loài hoá sanh (hoá sanh): nhu có mục hoá sanh dom đớm v.v... 

5. Loài có hình sắc(„ữu sắc):như chúng sanh ở cõi Dục và cõi Sắc. 

6. Loài không hình sắc (vô sấc): như chúng sanh ở cõi Vô sắc v.v... 

7. Loài có tâm tưởng (hru tưởng): như chúng sanh ở cõi trời hữu tưởng v.v... 

8. Loài không tâm tưởng (vô йгопе): như chúng sanh ở cõi vô tưởng. Chúng sanh ở 
cõi Dục, tu định vô tưởng, được sanh về cõi trời Vô tưởng, hưởng thọ 500 Кёр, rôi 
vân trở lại trong vòng sanh tử luân hôi. 

9.Loài chăng phải có tưởng và chàng phải không tưởng (phi hữu tưởng, phi vô 
tưởng): như chúng sanh ở cõi trời phi phi tưởng xứ, trong cõi Vô sắc. Chúng sanh ở 


cõi này, đồng với hư không, không có thân thể và thế giới. Họ chỉ có định không có 
huệ, thọ đên tám vạn kiếp, rôi trở lại doa vê chỗ không vong. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


BÓN TƯỚNG: Mỗi chúng sanh đều có bốn tướng: Như đối với người khác tự xưng 
"tôi" hay "ta", là "ngã tướng"; Ta có nhon cách là "nhon tướng"; Ta thuộc loài hữu 
tình, sanh vật là "chúng sanh tướng”; Ta có thân mạng, sông trong một thời gian là 
"thọ giả tướng". 

Tóm lại, phàm chấp một tướng, tất nhiên chấp đủ bốn tướng: 

_ Ngã tướng: chấp có "ta" 

_ Nhơn tướng: chấp có "loài người". 

_ Chúng sanh tướng: chấp có chúng sanh. 


_ Thọ giả tướng: chấp có mạng sống trong một thời gian 


МЕТ ВАМ: Dịch âm của tiếng Phan "Nirvana", dịch nghĩa là viên tịch: Viên mãn 
văng lặng. Niệt bàn có bôn loại: 


1. Tánh tịnh Niết bàn. 
2. Vô trụ xứ Niết bàn. 
3. Hữu dư Niết bàn. 
4. Vô dư Niết bàn. 
(Xem đoạn Diệt để trong quyển Tứ diệu đề). 
жж 
4. PHẬT DẠY ВО ТАТ BÓ THÍ KHÔNG NÊN СНАР TƯỚNG [^] 
Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Bồ Tát khi tu pháp, Bó thí, không nên trụ chấp các tướng; nghĩa 
là không nên trụ chấp tướng sáu trần là: sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Tại sao 
vậy? Nếu Bồ Tát bố thí mà không chấp tướng bó thí, thì phước đức nhiều lắm, không 
thể nghĩ bàn". 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn trên (đoạn 3), Phật dạy Bò Tát khi độ sanh, phải dùng Trí huệ Bát Nhã phá trừ 
"ngã сһар", tức là không châp bôn tướng: ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả. 


Đoạn này, Phật dạy вд Tát khi bố thí, cũng phải dùng Trí huệ Bát Nhã, phá trừ "pháp 
châp"; nghĩa là không châp tướng sáu trân: sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Đó là 
phương pháp "hàng phục vọng tâm". 


Bồ Tát làm Phật sự, như hoá độ chúng sanh hay bó thí v.v...mà tâm còn chấp ngã 
chấp pháp, tất nhiên tâm còn phiền não nhiễm ó mà làm các phật sự (phước thiện), thì 
các Phật sự đó cũng biến thành nhiễm ô; cũng như đem đồ nho bán mà đựng vật tinh 
khiết, thì vật tinh khiết trở thành nho bán, nên hành giả chỉ hưởng phước hữu lậu 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


nhiễm ó; nghĩa là phước báu nhơn thiên ở thé gian, hưởng có thời hạn; như hư không 
bị cuộc hạn trong ly nhỏ. 


Trái lại, khi làm các Phật sự, như bố thí v.v...nếu Bồ Tát dùng Trí huệ Bát Nhã, phá 
trừ chấp ngã, chấp pháp; nghĩa là không chấp mình là người bó thí, ban ơn (chấp 
ngã), kia là kẻ thọ thí, chịu ơn (chấp nhơn), đây là vật bó thí (chấp pháp), thí các 
phiền não nhiễm ô không sanh, tâm được thanh tịnh. Tân thanh tịnh tức là tâm Phật 
hay tâm chơn như, rộng rãi bao la, như mười phươnh hư không. Nếu đem tâm thanh 
tịnh mà bồ thí, thì hành giả được phước vô lậu thanh tịnh, rộng lớn như hư không, 
không cùng tận. Cũng như một giọt nước tuy nhỏ (bó thí ít), nhưng được hoà vào biển 
cả (âm tỉnh) thì cũng được biến khắp cả biển, rộng rãi bao la. 


Bởi thế nên Phật dạy: Bồ Tát khi bố thí phải "tam luân không tịch", nghĩa là không 
Шау (cháp) có mình ban ơn, kẻ chịu ơn và vật bô thí. Như thê mới gọi là "Во thí Ba la 
mật" (Bồ thí rót ráo). 


5. BÓ THÍ KHÔNG CHÁP TƯỚNG PHƯỚC NHIÊU NHƯ MƯỜI PHƯƠNG 
HU KHÔNG|[^] 


Phật hỏi: "Tu Bồ Đề ! Hư không ở phương Đông có thé nghĩ bàn được không?". Tu 
Bồ Đề thưa: "bạch Thế Tôn ! không thể nghĩ bàn được". 


Phật hỏi tiếp: "Hư không phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, 
phương dưới và bón góc, có thê nghĩ bàn được không?" Tu Вӧ Рё thưa: "Bạch thê tôn 
! không thê nghĩ bàn được". 


"Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Bồ Tát bó thí, không trụ chấp các tướng, đặng phước đức 
cũng như mười phương hư không, nghĩa là nhiêu lăm không thê nghĩ bàn". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này tiếp theo đoạn trên (đoạn 4), Phật dùng mười phương hư không, để thí dụ 
phước đức của người bô thí không châp tướng. 


Phật dạy, Bồ Tát không chấp tướng bó thí, hay nói cách khác là đúng như Trí huệ Bát 
Nhã mà làm việc bô thí, thì được phước đức vô lậu thanh tịnh và nhiêu như mười 
phương hư không, không có cùng tận. 


_ Thế nào là phước hữu lậu nhiễm ô, có cùng tận? 

Và thế nào là phước vô lậu thanh tịnh, không cùng tận? 

Chúng tôi xin dẫn một thí dụ làm điên hình, dé giải thích vấn đề này: 

Có hai gia đình nghèo khó, đồng gặp một hoàn cảnh như nhau, trong nhà đều có tai 
nạn. Cả hai đêu đên hai nhà khá giả đê mượn triên. Một nhà khá giả có tâm tham, thủ 
lợi, nên khi đưa của ra đòi có lời. Nhà khá giả thứ hai có tâm từ bi, thương người 


nghèo khô lại gặp tai nạn, nên cho mượn không, chăng nghĩ đên việc cảm ơn hay tiên 
lời. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Đúng kỳ hẹn, cà hai gia đình tai nạn đều đem số tiền trả cho hai người khá giả. Người 
khá giả tham lợi, nhận thêm số tiền lời chỉ tiêu ít ngày hết. Thế là hai bên không còn 
ơn ích gì nhau nữa cả. Người khá giả thứ hai, vì tâm nhơn từ giúp người không cầu 
danh lợi, nên được người khốn khó kia nhớ ơn và thương kinh mãi mãi. 


Đến khi nước nhà bị giặc giã, cả hai nhà khá giả đều tản cư. Gia đình người tham lợi, 
tìm người giúp đỡ không ra; đên cậy anh vay tiên lúc trước cũng không được. Đây là 
dụ cho phước hữu lậu nhiễm ô (đem tân tham làm phước) có cùng tận. 


Trái lại, gia đìng người nhon từ, được người nghèo khó thọ ơn trước kia, tình nguyện 
hy sinh giúp đỡ mãi mãi không tính tiên công. Đây là dụ cho phước vô lậu thanh tịnh 
(đem tâm từ bi làm phước) không cùng tận. 


Tóm lại, nêu hành giả đem tâm phiên não nhiễm д (tham, sân, si v.v...) mà làm các 
Phật sự, thì chỉ hưởng phước ô trược hữu lậu của nhơn thiên, có cùng tận. 


Trái lại, nếu hành giả đem tâm thanh tịnh (tir bi, Trí huệ, không câu danh lợi v.v...) 
mà làm các Phật sự, thì hưởng phước vô lậu thanh tịnh của Phật, không cùng tận. 


жжж 


6. PHẬT DẠY AN TRỤ CHƠN ТАМ [^] 


Tóm lại, Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! các vị Bồ Tát phải y như lời ta dạy đó mà an trụ chơn 
tâm". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật tóm kết lại hai đoạn trên, đê trả lời câu hỏi của ông Tu Bô Bë: "Làm 
sao an tru chon tâm". 


Phật dạy: "Các vị Bồ Tát độ vô lượng vô biên chúng sanh đều được nhập Niết bàn, 
nhưng không thấy có một chúng sanh nào được độ”; và "Bồ Tát tu pháp bố thí, không 
nên trụ chấp các tướng như sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp", nghĩa là Bồ Tát không 
chấp ngã (khi độ sanh) không chấp pháp (khi bó thí); đó là phương pháp "hàng phục 
vọng tâm" mà cũng là "an trụ chon tám". 


Nếu Bồ Tát độ sanhvà làm các Phật sự, mà còn khởi vọng tâm, chấp. nơi các tướng 
(ngã, nhơn v.v...) thì các phiền não tham, sân, si đua nhau nổi lên. Nếu tham, sân, si 
đã nồi thì không sao khởi tạo nghiệp sanh tử luân hồi. 


Trái lại, néu Bồ Tát độ sanh hay làm các Phật sự, mà không khởi vọng tâm, chấp các 
tướng ngã, pháp v.v...thì các phiên não không sanh. Phiên não không sanh, thì không 
tạo nghiệp. Nghiệp không tạo thì không còn sanh tử luân hôi. 


Tóm lại, Phật dạy: "Đừng trụ chấp một nơi nào". Đó là phương pháp "hàng phục vọng 
tâm" và "an tru chon tâm" của hàng Đại thừa Bô Tát. 


Ngài Long Tế Hoà thượng ngộ được lý "vô trụ" của kinh Bát Nhã, nên có làm bài 
tụng răng: 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nguyên văn (dịch âm) 
Tâm cảnh đốn tiêu dung 
Phương minh sắc dü không 
Dục thức bón lai thê 
Thanh sơn bạch vân trung 


Dịch nghĩa 
Không còn chấp tâm và cảnh 
Mới ngộ được lý sắc, không 
Muốn biết bón lai bản thé 
Kìa, mây trắng với non xanh. 


ĐẠI Ý 


Muốn ngộ được lý "sắc tức thị không, không tức thị sắc", thì phải trừ các vọng chấp 
ngã (tám) và pháp (cảnh). Muôn biệt bản thê Bát Nhã chon không, xưa nay như thê 
nào, thì cứ xem " Kia, mây trăng với non xanh". 


ЛК 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ XI 
KINH KIM CANG 
Dịch nghĩa và lược giải 
--- 000 --- 
Bài Thứ 3 
PHẢN CHÁNH TÔN (tt) 
7. Không nên chấp: "Thấy thân tướng của Phật là thây được 
Җ „ыт tin được kinh này, là do đã trồng căn lành từ nhiều 
kiệp. 


9. Người thọ trì kinh пау được công đức vô lượng 

10. Giáo pháp của Phật cũng như chiếc thuyền đưa người qua 
bề khó 

11. Phật phá cái chấp "Như Lai có thành Phật và thuyết pháp". 
12. Phật pháp không có sai khác, do trình độ của chúng sanh 
mà thấy có sai khác 


--- 000 --- 


7. KHÔNG NÊN CHÁP:"THÁY ĐƯỢC THÂN СОА PHẬT LÀ ТНАҮ 
ĐƯỢC PHẬT [^] 


Phật hỏi: "Tu Bồ Đề ! Ông có thể cho thấy cái thân tướng của ta đây là thấy được 
Như Lai chăng?". 


Tu Bồ Đề thưa: "Bạch thế Tôn ! không thể cho thấy cái thân tướng của Ngài đó là 
Шау Như Lai. Tại sao уду? Vì Như Lai nói: "Cái thân tướng này, không phải thật 
là thân tướng của Như Lai". 


Phật dạy tiếp: "Tu Bồ Đề ! Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu ông thấy 
các pháp (tướng) đêu hư vọng, không thậ (phi tướng) tức là thây được Như Lai (thật 
tướng các pháp). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này, Phật dùng Trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp: "Thấy sắc thân của Phật là 
Шау được Phật". Đây là lân thứ nhút, nói về việc Шау Phật. 


Trên đường tu hành, phải có đủ cả Sự và Lý. Nhờ Sự tướng bên ngoài, mới ngộ 
được lý tánh bên trong; có ngộ Lý tánh bên trong, mới thây rõ được Sự tướng bên 
ngoài. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Người chấp Lý mà bỏ Sự, cũng như người chỉ kê suông đủ các thức ăn caso lương 
mỹ vị, nhưng bụng vân đói. Người mê Sự mà bỏ Lý, cũng như trẻ con mê bánh vẽ. 


Nhờ có tượng cốt giả, kinh giấy, tăng phàm v.v...là sự tướng bên ngoài, йё giúp 
chúng ta nhớ lại tìm câu Phật thiệt, Pháp thiệt và Tăng thiệt trong tự tâm của chúng 
ta. 


Nếu bác bỏ Sự tướng bên ngoài là hư giả (không thờ Phật, tụng kinh v.v...) mà chỉ 
châp suông vê phân Lý tánh bên trong (Phật tức tâm), thì đức Phật nơi tâm ta cũng 
không làm sao biêu lộ ra được. 


Chư Tổ dạy: 
"Thật tế lý địa, bất thọ nhút trần 
phật sự muôn trung, bất xả nhứt pháp". 


Nghĩa là: Về Phật tâm thanh tịnh, thì không có một nảy trần. Nhưng về phần Sự 
tướng tu hành, thì không thê bỏ qua một pháp nào. 


Trái lại, nếu chấp về Sự tướng (câu Phật bên ngoài) mà không tìm Phật thiệt nơi tự 
tâm của mình, thì cũng không bao giờ thấy được Phật. Bởi thé nên phật dạy: 


"Nếu người chấp: "thấy sắc thân của ta cho là thấy được Phật, nghe tiếng nói Pháp 
của ta cho là nghe được tiêng Phật”, thì người đó đã đi lạc về đường tà, không bao 
giờ thây được Phật". 


(KINH KIM CANG) 


Ngày xưa có hai vị Tỳ kheo, từ phương xa đến chiêm bái Phật. Đi đường xa hết 
nước, bi khát lâu ngày, vừa вар ao nước có sinh trùng, một vị giữ giới không uống 
nên chết giữa đường: một vị uống nước được sống, đi đến ra mắt Phật. 


Phật qu rằng: "Ông ту Кһео giữ giới kia tuy chết, nhưng ông vẫn sống và đã thấy 
ta rồi. Còn ông không giữ giới tuy sóng, ở sát bên ta, nhưng thật ra ông đã chết và 
cách ta ngàn dặm". 


Tại sao, vị Tỳ kheo giữ giới bị chết giữa đường không thấy Phật, mà Phật lại cho 
"đã thây được ta rồi"; trái lại, vị Tỳ kheo không giữ giới còn sống ở bên Phật thấy 
được Phật, mà Phật lại cho là "cách Phật ngàn dặm?". 


Cho biết, thấy cái sắc thân có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp bên ngoài của Phật, chưa 
phải là thay được phật; phải thây "Phật tâm thanh tinh" hay "pháp thân Phật" mới 
thật là thây Phật. 


Song le, đa số chúng sanh, chỉ rong ruồi chạy theo giả tướng, tìm ohật bên ngoài, 
mà không biệt xoay trở lại tìm đức Phật thiệt trong tâm của mình. Bởi thê nên cô 
nhơn quở: "Phật trong nhà không thờ, mà thờ đức Phật Thích Ca ngoài đường" là 
vậy. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Vì phá cái mê lầm này, nên Tổ Đơn Hà đốt một vị Phật gỗ (Phát giá). Có người hỏi 
ngài: "đôt đê làm gì?"._ Ngài trả lời: "đôt đê tìm ха lợi" (tìm Phật thiệt). Ong chủ 
chùa Шау vậy sợ khủng khiêp, nên rụng hêt râu тау; vì huỷ kinh đôt Phật là tội гаї 
nặng. 


Уі sự kiện này, nên cô nhơn có lám bài kệ: 


Nguyên văn (dịch âm): 
Đơn Hà thiêu mộc Phật 
Viện chủ lạc tu mi 
Ми trường kỳ đặc sự 
Thiên hạ thiêu nhơn tri 
Dịch nghĩa: 

Tổ Đơn Hà đốt Phật gỗ 
Ngài viện chủ rụng râu mày 
Một trường hợp rất đặc biệt 
Trong thiên hạ ít người biết. 


Trọng tâm trong đoạn văn này là hai chữ "thấy Phật". Phật hỏi: "Ông có thể cho 
ау cái thân tướng của ta đây là thây được Như Lai chăng?" Ngài Tu Bô Dë đáp: 
"Không thê cho thây cái thân tướng của Phật là thây Phật". 


Phật dạy tiếp: "Phàm cái gì có hìng tướng đều là hư vọng", (phàm sở hữu tướng giai 
thị hư vọng). Sắc thân của Phật do tứ đại giá hợp, có hình tướng nên cũng là hư 
vọng. Bởi thé nên thấy sắc thân của phật, chưa phải là thấy được Phật. 


Vậy thì thấy cái gì mới thấy được Phật? 


Phật dạy tiếp: "Nếu ông thấy các pháp (/ướng) đều là hư vọng, tức là thấy được 
Như Lai (hát tướng các pháp). 


Ngài thái Hư Pháp sư giảng: 


Đoạn này không những nói sắc thân của Phật là hư vọng, mà tất cả các hình tướng, 
như thế giới chúng sanh v.v...cũng đều hư vọng, như hoa trong gương, như trăng 
duới nước, không có chon thật. Nếu người rõ thấu được các tướng đều hư vọng như 
vậy, tức là đã ћау được "pháp thân của Như Lai", tức là rõ thấu được "tướng chân 
thật của các pháp", cũng tức là "Tri huệ vô thượng", và cũng tức là "Kim Cang Bát 
Nhã diệu tâm". 


(KIM CANG GIẢNG LỤC) 
Tóm lại, đoạn kinh nầy, Phật dùng Trí huệ Kim Cang Bát Nhã, phá trừ vọng chấp: 
"Thây вас thân có 32 tướng tôt, và 80 vẻ đẹp bên ngoài của Phật, rôi châp là thây 


được Phật", mà quên xoay trở lại, tự tìm cầu đức Phật thiệt trong tự tâm của minh. 


8. NGƯỜI TIN ĐƯỢC KINH NÀY, DO ĐÃ TRÓNG CĂN LÀNH TỪ NHIÊU 
KIẾP [^] 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Ông Tu Bồ Đề hỏi Phật: "Bạch Thé Tôn ! chúng sanh nghe đến kinh này, chẳng biết 
có tin được không?". 


Phật dạy: "Tu Вб Đề ! Ông chớ nên lo như vậy. Không những hiện tại mà cả vị lai 
đều có người nghe và tin được kinh này. Sau 500 năm, khi Như Lai nhập diệt, néu 
có người xuất gia (trì giới) hoặc tại gia (tu phước) nghe đến kinh này, mà sanh lòng 
tin thọ, thì biết người này đã trồng căn lành (đã tu), không phải mới bốn năm đời 
Phật, mà đã nhiều kiếp tu hành, từ vô lượng vô số chư Phật đến nay 


LƯỢC GIẢI 


Ông Tu Bồ Đề hỏi Phật: "Không biết chúng sanh nghe đến kinh này, có tin được 
không?". Đây là lân thứ nhứt hỏi vê việc tin thọ. 


Phật vì những hàng Đại thừa Bồ Tát, nói kinh Kim Cang Bát Nhã, dạy các vị вд 
Tát, dùng Trí huệ Bát Nhã, phá trừ các vô minh vọng châp ngã, pháp, đê trở vêvới 
bản tâm thanh tịnh là tánh Bát Nhã chon không, vô trụ vô tướng. 


Ông Tu Bồ Đề lo ngại cho chúng sanh căn cơ thấp kém, sợ e không hiểu và không 
tin, nên ông hỏi Phật: "Không biệt chúng sanh nghe đên kinh này, có tin được 
không?". 


Đại ý, Phật dạy: không những hiện tại ở đời Chánh pháp, có chúng sanh hiểu và tin 
được kinh này, mà vi lai, sau khi Phật nhập diệt 500 năm, trong đời Tượng pháp 
hoặc Mạt pháp, cũng có chúng sanh hiểu và tin được kinh này. Nhưng, những 
chúng sanh đời Tượng pháp hoặc Mạt pháp tin được kinh này, là do họ đã nhiều 
kiếp có tu hành, trồng căn lành từ vô lượng đức Phật về trước (nhu Ngài Huệ Năng 
chỉ nghe một câu "ипе vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" trong kinh này mà được tỏ ngô), 
chứ không phải mới tu từ bốn năm đời đức Phật trở lại đây. 


9. NGƯỜI THỌ TRÌ KINH NÀY CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG [^] 


Phật dạy tiếp: "Tu Bồ Đề ! Như Lai thấy rõ ràng và biết chắc chắn: Nếu có chúng 
sanh nào nghe đên kinh này, sanh tâm tin thọ, cho đên trong thời gian rât ngăn, chỉ 
nhứt niệm, thì chúng sanh đó sẽ được phước đức vô lượng vô biên. 


Tại sao уйу" Vì chúng sanh này không còn chấp tướng ngã tướng nhơn, tướng 
chúng sanh, tướng thọ giả, tướng phải pháp và tướng không phai pháp". 


LƯỢC GIẢI 


Phật khuyên người tin và thật hành theo kinh này, sẽ được công đức vô lượng. Đây 
là lân khuyên thứ nhứt. 


Người có cái khiếu về âm nhạc, mới nhận được cái hay và ưa thích về âm nhạc. 
Người có cái khiếu về hội hoạ mới thấy được cái đẹp và ưa thích về hội hoạ. Người 
có cái khiếu về văn chương mới thấy cái hay và ưa thích về văn chương. 


Cũng thế, người có cái khiếu về Bát Nhã, hay nói theo danh từ Duy thức là "hạt 
giông Bát Nhã", mới hiêu và tin được kinh Bát Nhã. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Người đã có hạt giống Bát Nhã, tất nhiên không còn chấp các tướng: ngã, nhon, 
chúng sanh, thọ giả, tướng phải pháp (Phát pháp) và tướng không phải pháp (ta 
pháp). Người này duoc nghe thêm kinh Bát Nhã làm cho hạt giống Bát Nhã của 
mình được sanh trưởng, sẽ mau dáng quả Bồ Đề. Bởi thế nên phật dạy: " ta thấy rõ 
ràng và biết chắc chăn: chúng sanh nào nghe hiểu và tin được kinh này, thì sẽ được 
phước đức vô lượng vô biên". 


10. GIÁO PHÁP CỦA PHẬT CŨNG NHƯ CHIÉC THUYËN DUA NGƯỜI 
QUA BÉ KHÔ [^ 


Phật dạy: "Nếu các ông còn chấp các tướng, hoặc chấp “tướng chánh pháp” hay 
chấp "tướng phi chánh pháp" thì cũng đều bị dính mắc nơi bốn tướng: ngã, nhơn, 
chúng sanh và thọ giả. Bởi thế nên khôngđược chấp "tướng chánh pháp" hay chấp 
"tướng phhi chánh pháp". 


Cũng vì lẽ đó, nên Như Lai thường dạy: "Các thầy Tỳ kheo phải biết: giáo pháp của 
ta cũng như chiếc đò, đưa người qua sông; các ông không nên trụ chấp nơi giáo 


pháp. 
"Chánh pháp" còn không nên trụ chấp huống chỉ là "phi pháp". 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng Trí huệ Bát Nhã, phá trừ cái chấp "chánh pháp" và chấp "phi 
chánh pháp". 


Phật dạy hành giả, không nên chấp một tướng gì cả; dù là "chánh pháp” (hay Phật 
pháp) cũng không được chấp. Nếu còn trụ chấp, bất luận một tướng gì, thì cũng đều 
bị mắc vào bốn tướng: ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả, hay nói gọn hơn là тас 
vào tướng ngã, pháp. Nếu còn chấp ngã, pháp thì phiền não vong cháp dua nhau 
sanh khói. Phiền não vọng chấp sanh khởi, thì hành giả không thé hàng phuc được 
vọng tâm và an trụ chơn tâm. 


Bởi thé nên Phật dạy:" Giáo pháp của Phật cũng như chiếc đò đưa người qua sông". 
Khi đến bờ rồi hành giả phải bỏ chiếc đò, mà lên bờ. Trái lại, nếu hành giả cứ khư 
khư chấp giữ chiếc đò, thì không bao giờ lên bờ được. Người tu hành cũng thế, phải 
bỏ cái "chấp", mới lên bờ giải thoát được. 


Trong kinh Viên giác chép:"Tất cả kinh giáo của Phật, cũng như ngón tay dé chỉ 
mặt trăng. Người xem, phải nương ngón tay mới thây được mặt trăng. Nhưng nêu 
chap ngón tay (chỉ xem ngón tay) thì không bao giờ thây được mặt trăng". 


Tóm lại, Phật dạy:"chánh pháp" (Phật pháp) còn không nên chấp, huống chỉ là "phi 
pháp". 
жж 


Ngài Xuyên Thiền sư ngộ được lý vô trước của kinh Bát Nhã, nên làm bài kệ rằng: 


Nguyên văn (dịch âm): 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đắc thọ phàn chi mat túc kỳ 
Huiyën nhai tán thủ trượng phu nhỉ 
Thuỷ hàn dạ lãnh ngư nan mích 
Lưu đắc không thuyền tải nguyệt qui. 
Dịch nghĩa: 

Niu nhánh chuyên cây chẳng phải tài 
Dốc đứng buông tay mới trượng phu 
Gió lạnh đêm khuya câu chẳng có 
Thuyên không chỉ chở bóng trăng thanh. 


ĐẠI Ý 


Câu thứ nhứt, nói về tiệm tu, phải lần hồi, còn chấp trụ nơi danh tướng; cũng như 
người di mà níu nhánh vin cây, thì không có gì hay cả. 


Câu thứ hai, nói vé đôn tu, không trụ châp các tướng; cũng như người di lên dôc 
ngược, mà không níu vin đâu hết, mới là bực đại tài. 


Câu thứ ba, nói về tâm cảnh đều văng lặng, cũng như canh khuya thanh văng, bầu 
trời yên lặng, mặt nước phăng lặng như tờ, cá chim cũng đêu lặng nghỉ, không hoạt 
động. 


Câu thứ tư, nói về khi các vọng chấp các tướng ngã, pháp đã hết, thì chỉ còn ánh Trí 
huệ Bát Nhã chon không; cũng như chiêc thuyên không (không châp) chỉ chở bóng 
trăng thanh (Trí huệ Bát Nha). 


11. PHẬT РНА CÁI CHAP "NHƯ LAI CÓ THÀNH PHẬT VÀ THUYẾT 
PHÁP" [^] 
phật hỏi ông Tu Bồ Đề:"Như Lai có thành Phật không? Và Như Lai có thuyết pháp 
không?". 


Tu Bồ Đề thưa:"Bạch Thế Tôn ! Như Lai không thành Phật và Như Lai cũng không 
thuyêt pháp. Tại sao vậy? Vì pháp của Như Lai, không thê châp thủ, nói năng 
không trúng, suy nghĩ chăng nhăm, không phải chánh pháp, mà cũng không phải 
ры pháp. 


Như thé thì làm sao, có cái gì quyết định là "thành Phật", và có cái gì quyết định là 
"nói pháp". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng Trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp "Như Lai thật có thành Phật, 
và thật có nói pháp". 
Trong Duy thức Tam thập tụng có chép: 
Hiện tiền lập thiêu vật 
Vi thị Duy thức tánh 
Dĩ hữu sở đặc cô 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phi thật trụ Duy thức 


Nghĩa là: nếu hành giả hiện tiền còn phần nào chấp mình có chứng Duy thức tánh, 
thì chưa phải thật chứng Duy thức tánh, vì còn vọng châp có "sở đặc" vậy. 


Nếu Như Lai có thành Phật, tất nhiên phải có chúng sanh chưa thành Phật, thé thì 
bón tướng: ngã, nhon v.v....đua nhau sanh khởi. Nêu còn ngã, nhon v.v...thì không 
phải là Phật. 


Nếu Như Lai có nói pháp, tất nhiên phải có chúng sanh nghe pháp. Nếu còn có kẻ 
nói người nghe, tức nhiên còn nhơn, ngã, bỉ, thứ. Nếu còn ngã, nhơn thì không phải 
là thuyết Phật pháp. Bởi thế, nên Phật thuyết pháp 49 năm, mà rốt cuộc Phật 
nói: "Ta không nói một chữ". 


Đức Lão Tử nói: "Cái "đạo" mà có thể nói được, thì không phải thật là đạo. Cái 
"tên? mà có thê kêu gọi được, thì không phải thật là "tên" (Đạo khả đạo, phi thường 
đạo giả, danh khả danh, phi thường danh). 


Kinh chép:"Một hôm, ông Tu Bồ Đề ngồi yên lặng dưới gốc cây. Trời Đề Thích 
đến rưới hoa cúng dường. Ô ng Tu Bồ Đề hỏi:"Ai rãi hoa và rãi hoa để làm gì". 
Trời Đề Thích thưa:"Ngài nói kinh Bát Nhã hay quá ! Con đến rãi hoa cũng dường". 
Ông Tu Bồ Đề nói:"Ta không nói kinh Bát Nhã". Trời Đề Thích thưa:"Ngài không 
nói, con không nghe". 


Kết luận:"Không nói Bát Nhã và không nghe Bát Nhã", như thế mới thật là "nói Bát 
Nhã và nghe Bát Nhã". 


Ông Tu Bồ Đề đã hiểu:"Phật pháp" không thê nghĩ bàn, không thê chấp thủ, chăng 
phải "có", chăng phải "không", không phải "chánh pháp" và cũng không phải "phi 
chánh pháp": nên bạch Phật răng:"Như Lai không thành Phật và Như Lai cũng 
không thuyết pháp". 


Tóm lại, phải rời các vọng chấp, không còn dụng tâm suy nghĩ và lời nói luận bàn, 
mới thật là "thành Phật" và "thuyêt pháp". 


12. PHẬT PHÁP KHÔNG CÓ SAI KHÁC, DO TRÌNH ĐỘ CỦA CHÚNG 
SANH MÀ ТНАҮ CÓ SAI KHÁC [^] 


Ông Tu Bồ Đề bạch Phật: "Phật pháp đã như thế, tại sao lại có các quả thánh hiền 
cao Шар khác nhau?". Phật dạy: "Vì trình độ của chúng sanh có sai khác, nên có các 
quả thánh hiên sai khác, chứ không phải Phật pháp (vô vi) có sai khác". 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn nầy phá cái chấp "Phật pháp có sai khác". 
Đoạn trên đã nói:"Pháp của Như Lai, không thê chấp thủ, nói năng không trúng, suy 
nghĩ chăng nhăm, không phải chánh pháp và cũng không phải phi pháp" . phật pháp 


đã cao siêu như vậy, vượt ra ngoài nói năng và suy nghĩ, tại sao lại có các quả thánh 
hiện cao thâp khác nhau? 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật giải thích:"Vì trình độ của chúng sanh có sai khác, nên có các quả thánh hiền 
sai khác, chứ không phải Phật pháp có sai khác" 


Trong kinh thường thí dụ: "Như ba con thú qua sông". Nghĩa là Phật pháp như con 
sông, không cạn không sâu. Hành giả như ba con thú lội qua sông: Con Dê thì lội 
ngập đầu (dụ cho Tiểu thừa); con Nai thì lội ngập сб (dụ cho Trung thừa); con Voi 
thì lội ngập ống chân (dụ cho Đại thừa). 


Жжж 


Phật pháp cao siêu huyền diệu, không thể nói năng và luận bàn, nên Ngài Xuyên 
Thiên sư có làm bài tụng răng: 


Nguyên văn (dịch âm): 

Hư không cảnh giới khởi tư lương 
Đại đạo thanh u lý cánh trường 
Đản đắc ngũ hồ phong nguyệt tại 
Xuân lai y cựu bách hoa hương. 
Dịch nghĩa: 

Ни không rộng rãi lớn bao la 
Lý đạo lại càng quá thẩm ха 
Trăng, gió, nước hô thường tự tại 
Chào xuân đua nở trăm nghìn hoa. 


ĐẠI Ý 
Hư không đã rộng lớn bao la không thê nghĩ bàn, Phật pháp lại càng cao siêu huyền 
diệu rộng lớn hơn hư không. Cảnh vật thiên nhiên của vũ trụ, như trăng thanh gió 
mát, nước hó phăng lặng, xuân về trăm hoa đua nở v.v...đêu nói lên tinh thân tự tại 


giải thoát của Phật pháp. 


Kinh chép: "Nhứt thế chư Pháp vô phi Phật pháp". Nghĩa là "Tất cả các pháp thế 
gian cũng đêu là Phật pháp". Nêu mê thì pháp thê gian, còn ngộ là Phật pháp. 


GIẢI DANH TỪ 
Chấp thủ: nắm giữ 
Chánh Pháp: Pháp chơn chánh 
Phi Pháp: Pháp không chơn chánh 
Vô vi: Pháp không bị tạo tác thi vi, không sanh diệt, tức là chon như hay Phật tánh. 


Л 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ XII 


KINH KIM CANG 
Dịch nghĩa và lược giải 


--- 000 --- 
Bài Thứ 4 
PHẢN CHÁNH TÔN (tt) 


13. Phật nói công đức trì kinh, nhiều hơn bồ thí thất bảo. 

14. Bốn quả Thinh văn, không nên chấp mình có chứng quả. 

15. Phật phá cái chấp "Như Lai có đắc pháp". 

16. Phật phá cái chấp "Bồ Tát thật có làm trang nghiêm cõi Phật". 
17. Phật dạy:"Đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào". 

18. Phật phá cái chấp "Thân Phật cao lớn như núi Tu Di". 


--- 000 --- 
13. PHẬT NÓI CÔNG ĐỨC TRÌ КІМН NÀY NHIÊU НОМ ВО THÍ THÁT 
BẢO [^] 


Phật hỏi:"Tu Bồ Đề ! Nếu có người đựng dày bảy báu trong đại thế giới (một 
nghìn triệu thế giới nhỏ) đem bó thí (tài thí), thì phước đức nhiều không?". Tu Bồ Đề 
thưa:" Bạch Thé Tôn ! Nhiều lắm". 

Phật dạy:" Tu Bò Đề ! Nếu có người thọ trì đọc tụng kinh này, hoặc vì người 
giảng nói trọn quyền hoặc nửa quyền, cho đến tối thiểu là bốn câu kệ, thì công đức 
(pháp thí) của người nay nhiều hơn người trước. Tại sao vậy? Vì tất cả Phật và Pháp 
đều từ kinh này mà ra". 


Phật dạy tiếp:" Tu Bồ Đề ! Gọi là "Phật, Pháp", thực ra cũng không phải "Phật, 
Pháp", chỉ tạm gọi là "Phật, Pháp". 


LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ hai, Phật nói về công đức thọ trì đọc tụng kinh này, nhiều hơn 
người bô thí thât bảo. 


Đoạn nầy nên chia làm ba phần йё giải thích. 
1. So sánh phước đức giữa tài thí và pháp thí 
Ngọc ngà châu báu là vật rất quý, đã ít có và khó kiếm, nên không ai có nhiều 


được. Nhưng nếu người nào có nhiều châu báu, đựng đầy một nghìn triệu thé giới nhỏ 
(đại thé giới) đem ra bó thí, tất nhiên phước đức nhiều lắm. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nhưng, nếu có người thọ trì kinh này hoặc giảng nói cho người nghe, từ một 
quyền, nửa quyền, hoặc một tờ cho đến tối thiêu là bốn câu kệ, thì công đức của 
người sau, lại nhiều hơn người trước. Tại sao vậy? Vì bố thí tiền tài, дй có nhiều bao 
nhiêu cũng chỉ giúp về phần vật chất, làm cho người giàu có sung sướng nhứt thời mà 
thôi. Còn bó thí về giáo pháp là giúp về phần tinh thần, làm cho người hiểu biết giáo 
lý tu hành, thoát ly sanh tử luân hồi, kiến tánh thành Phật, rồi trở lại độ chúng sanh 
đều được giải thoát. Bởi thế nên bó thí pháp (tinh thần) tuy ít, nhưng phước đức nhiều 
hơn bồ thí tài våt chất). 


2. Phật và Pháp đều từ kinh này sanh. 


Kinh này là kinh "Kim Cang Bát Nhã", tức là kinh nói về "Trí huệ Phật". Trí 
huệ này phá núi vô minh phiên não, nhưng không bị hư hoại, nên gọi là "Kim Cang". 


Nhờ Trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá hết vô minh, nên mới minh tâm kiến tánh 
thành Phật, nên nói:"Kinh này sanh ra chư Phật". Và sau khi thành Phật rôi, cũng nhờ 
có Trí huệ Bát Nhã mới nói ra giáo pháp, nên nói "kinh này sanh ra Pháp". 


3. Phá cái chấp "thật có Phật, Pháp". 


Đúng theo "tánh Bát Nhã Chơn không", thì nói năng không trúng, suy nghĩ 
chẳng nhằm, nên không có thể kêu gọi là gì được cả. Nhưng sở dt gọi "Phật, Pháp", là 
một danh từ, đặt ra để gọi tạm mà thôi; thật ra cũng không phải là "Phật, Pháp". Nếu 
còn chấp "thật có Phật, Pháp" thì không đúng với "Tánh Bát Nhã chơn không", nên 
Phật dạy:" Gọi là Phật Pháp, thực ra cũng không phải Phật Pháp, chỉ tạm gọi là Phật 
Pháp". 


GIẢI DANH TỪ 


Вау món báu: Vàng, bạc, ngọc lưu ly, ngọc xà сї, ngọc mã não, ngọc san hô và 
ngọc hồ phách. 

Đại thế giới: Tức là Đại thiên thé giới. Thế giới chúng ta ở đây là một thé giới 
nhỏ; 1.000 thé giới nhỏ, gọi là "Tiểu thiên thế giới"; 1.000 Tiểu thiên thế giới, gọi là 
"Trung thiên thé giới"; 1.000 Trung thiên thế giới, gọi là "Đại thiên thế giới". Một Đại 
thiên thế giới là một nghìn triệu thê giới nhỏ. Thế giới Ta bà là một Đại thiên thế giới. 


Kệ: Một bài kệ là 4 câu, hoặc nhiêu câu, như thơ tứ cú, bát cú v.v...ở nước ta. 


Thọ trì: Lãnh thọ và hành trì. 


14. BÓN QUÁ THINH VĂN, KHÔNG NÊN CHÁP MÌNH CÓ CHÚNG QUẢ. 
F] 


Phât hói:"Tu Bò Đề ! Nếu vị Tu đà hoàn tự nghĩ rằng:"Tôi đã đặng quả Tu đà 
hoàn", nghĩ như thê có được không?" 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tu Bồ Рё thưa:" Bạch Thế Tôn ! Không thê được. Tại sao уйу? Vị Tu đà 
hoàn, phải không còn có thây mình có chứng quả Tu đà hoàn (Tàu dịch Nhập lưu), 
thê mới thật là chứng quả Tu đà hoàn". 


Phật hỏi:" Tu Bồ Đề ! Nếu vị Tư đà hàm tự nghĩ rằng:"Tôi đã đặng quả Tư đà 
hàm"; nghĩ như thê có được không?". 


Tu Bồ Рё thưa:"Bạch Thế Tôn ! Không thê được. Tại sao vậy? _ VỊ Tư đà hàm, 
phải không còn có Шау mình có chứng quả Tư đà hàm (Tàu dịch Nhút lai), thê mới 
thật là chứng quả Tư đà hàm". 


Phật hỏi:" Tu Bồ Đề ! Nếu vị A na hàm tự nghĩ rằng: "Tôi đã đặng quả А na 
hàm"; nghĩ như thê có dàng không?". 


Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn ! Không thê được. Tại sao vậy? ViA na hàm, 
phải không còn có thây mình có chứng quả А na hàm (Tau địch là Bát lai), thê mới 
thật là chứng quả А na hàm". 


Phật hỏi:" Tu Bồ Đề ! Nếu vị A la hán tự nghĩ rằng: "Tôi đã dàng quả А la hán"; 
nghĩ như vậy có đặng không?". 


Tu Bồ Рё thưa:"Bạch Thế Tôn ! Không thê được. Tại sao vậy? _ Vi A la hán, 
phải không còn có ау mình có chứng quả А la hán, thế mới thật là chứng quả A la 
hán. Nếu còn һау mình chứng quả А la hán tức là còn trụ chấp (dính mắc) về bốn 
tướng:ngã, nhơn, chúng sanh và tu hành giả, thì không phải thật chứng A la hán. 


Bạch Thế Tôn ! Cũng như con đây, vì con không còn chấp mình có tu chứng, 
nên mới được Như Lai chứng nhận:"Tu Bồ Đề đã đặng pháp Tam muội vô tránh; Tu 
Bồ Đề là người ưa tu hạnh tịch tịnh (А lan na); Tu Bồ Đề là vị А la hán ly dục thứ 
nhứt. Trong chúng, Tu Bồ Đề là hơn hết". 

Bạch Thé Tôn ! Nếu con nghĩ (châp rằng:"Con đã đặng quả A la hán, con l;à vị 
А la hán ly dục thứ nhút v.v...thì Đức Như Lai không chứng nhận và không khen 
ngợi con như vậy". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng Trí huệ Bát Nhã, phá trừ cái chấp của bốn quả Thinh văn, 
tự thây mình có chứng quả. 


Trong kinh Tứ thập nhị chương có chép: 
"Tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng v.v..." 


Nghĩa là: Tu mà không còn chấp mình tu, thế mới thật là tu. Chứng quả, mà 
không châp mình chứng quả, thê mới thật là chứng quả v.v.... 


Nếu người tu chứng, đúng theo tinh thần của "Kim Cang Bát Nhã", nghĩa là 
không còn các vọng chấp ngã và pháp hay bốn tướng, thì mới thật tu và thật chứng. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Trái lại, nếu còn chấp ngã, pháp hay bốn tướng (ngã, плот v.v..) tức là không 
nhập được "Kim Cang Bát Nhã", thì không phải thật tu và thật chứng. 


Bởi thế nên bốn quả Thinh văn, nếu còn tự thấy mình có chứng quả Tu đà hoàn, 
Tư đà hàm, А na hàm, А la hán, tức là còn chấp ngã (ta chứng đặng) và chấp pháp 
(quả vị để chứng) thì không nhập được "Kim Cang Bát Nhã", nên không phải là Tu 
đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán. 


Ông Tu Bồ Đề, tự đem mình ra làm thí dụ điển hình. Đại ý ông nói: Nếu ông 
chấp rằng:"Tôi đã đặng pháp Tam muội và đặng quả A la hán v.v..." tức nhiên ông 
còn chấp ngã (диа А Іа hán) chấp pháp ( Tam muội), chưa nhập được Kim Cang Bát 
Nhã, thì Phật đâu có ấn chứng cho ông là vị А la hán ly dục thứ nhút v.v.... 


Ngài Phó Đại sĩ nói bài tụng giải thích rằng: 


Nguyên văn (dịch âm): 

Vô sanh tức vô diệt 

Vô ngã phục vô nhơn 

Vĩnh trừ phiền não chướng 
Trường từ hậu hữu thân 
Cảnh vong tâm diệc diệt 

Vô phục khởi tham sân 

Vô bi không hữu trí 

Hốt nhiên độc nhậm chơn. 
Dịch nghĩa: 

Không sanh cũng không điệt 
Không ngã cũng không nhơn 
Dút trừ phiên não chướng 
Không còn có thân sau 

Tâm cảnh đêu vắng lặng 

Do đâu khởi tham sân 
Không bi cũng không trí 
Thé mới nhập Chon như. 


ĐẠI Ý 


Nếu không còn các vọng chấp nhơn, ngã, sanh, diệt v.v...thì các phiền não 
không do đâu mà sanh ra. Phiên não không sanh, tức không tạo nghiệp, nên không bị 
sanh tử luân hồi. Vì tâm và cảnh đã vắng lặng thì do đâu khởi tâm, sân, si. Cho đến bi 
và trí cũng không chấp, nên chơn tâm hay chơn như tự hiện bày. 


Tóm lại, vì không còn các vô minh vọng chấp: nhon, ngã, tâm, cảnh, sanh, diệt 
v.v...nên mới chứng đặng chơn tâm thanh tịnh. Như thê mới thật tu và thật chứng. 


GIẢI DANH TỪ 
Tu đà hoàn: trong bốn quả Thanh văn của Tiểu thừa, Tu đà hoàn là quả Thánh 


nhỏ nhứt. Tu đà hoàn là dịch âm tiếng Phạn, Trung hoa dịch là "Dự lưu" hoặc "Nhập 
luu", nghĩa là mới dự vào dòng Thánh nhơn. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


_ Tu đà hàm: Quả Thánh thứ hai trong bốn quả Thinh văn. Trung hoa dịch âm của 
tiêng Phạn, dịch nghĩa là "Nhứt vãng lai"; nghĩa là còn một lân qua cõi nhơn, thiên đê 
tu hành đoạn hoặc, rôi mới chứng đặng quả А la hán. 


А na hàm: Quả Thánh thứ ba trong bốn quả. Trung hoa dịch âm tiếng Phạn, 
dịch nghĩa "Bât lai"; nghĩa là không còn trở lại thọ sanh trong Dục giới nữa. 


A la hán: Quả Thánh thứ tư trong bốn quả. Trung hoa dịch âm tiếng Phạn, nếu 
dịch nghĩa, có ba: 


a. Vô sanh: Không còn sanh trở lại ba cõi 
b. Sát tặc: Đã giết hết các giặc phiền não. 
c. Ứng cúng: Xứng đáng cho nhơn thiên cúng dường. 
Do tu nhơn Tỳ kheo có 3 nghĩa, nên chứng quả А la hán cũng có 3 nghĩa: 
Nhơn Phá ác ..... Vô sanh Quả 
Tỳ kheo Вб ma... Sát tặc А la hán 
Khắt sĩ.... Ứng cúng 
ТАМ MUỘI: Trung hoa dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa là "Chánh định". 
TAM MUỘI VÔ TRÁNH: Pháp chánh định hơn hết. 


——A LAN NA: Trung hoa dịch âm tiếng Phan, nghĩa là không Ón ào náo nhiệt, 
văng vẻ thanh tịnh, giải thoát không bị trân lui. 


Жжжж 
15. PHẬT PHÁ CÁI СНАР "NHƯ LAI CÓ РАС PHÁP". [^] 


Phật hỏi:" Tu Bồ Đề ! Về quá khứ đối với trước Phật Nhiên Đăng, ta có đắc 
pháp không?". 


Tu Bồ Đề thưa:" Bạch Thế Tôn ! Đức Như Lai thật không có "đắc pháp" gì cả". 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng Trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp "Như Lai thật có đắc 
pháp". 
Kinh chép:"Về quá khứ, vô lượng, vô só kiép về trước, Đức Thích Ca đối trước 


Phật Nhiên Đăng, được Ngài truyền chánh pháp và thọ ký, tương lai sẽ được thành 
Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Мі". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nhưng, nếu Như Lai còn chấp mình có "đắc pháp và được thọ ký" tức là Như 
Lai còn chấp ngã (ta được) chấp pháp (đắc pháp) thì không phải là Như Lai. Bởi thế 
nên ông Tu Bồ Đề thưa:"Bạch Thế Tôn ! Như Lai không có đắc pháp gì cả". 


— Vì Như Lai không chấp mình có "đắc pháp" và "thọ ký", nên không mắc vào 
bón tướng ngã, nhon v.v...được nhập Kim Cang Bát Nhã. Như thê mới thật là "дас 
pháp" và "được thọ ký". 


Жжж 


16. PHẬT РНА СНАР "ВО ТАТ THẬT CÓ LÀM TRANG NGHIÊM CÕI 
PHẬT". [N 


Phật hỏi:" Tu Bồ Đề ! Bồ Tát có làm trang nghiêm cõi Phật không?" 


Tu Bồ Đề thưa:" Bạch Thế Tôn ! Bồ Tát không làm trang nghiêm cõi Phật. Tại 
sao vậy? Bô Tát làm trang nghiêm cõi Phật, mà không thây (cháp) mình có trang 
nghiêm cõi Phật, như thê mới thật là trang nghiêm cõi Phật". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này phật dùng Trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp "Bồ Tát có làm trang 
nghiêm cõi Phật" 


Bồ Tát làm các Phật sự, giáo hoá chúng sanh, đó là trang nghiêm cõi Phật. 
Nhưng, nếu Bồ Tát còn chấp mình có làm Phật sự, giáo hoá chúng sanh, thì Bồ Tát 
còn tâm nhiễm ô vọng chấp ngã (ta giáo hoá) nhon (người được giáo hoá). Рет tâm 
nhiễm ô vọng chấp mà làm "trang nghiêm cõi Phật", thì cõi Phật thành nhiễm ô, 
không thể "trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh" được. 


Trái lại, phải dùng tâm thanh tịnh (không còn các nhiễm ó vọng chấp, chấp ngã, 
châp pháp v.v...) mà trang nghiêm cõi Phật, thì cõi Phật mới thanh tịnh trang nghiêm 
được. 


Ngài Xuyên Thiền sư dạy: 


Nguyên văn (dịch âm): 

Chánh nhơn thuyết tà pháp, tà pháp tất qui chánh 

Tà nhơn thuyết Chánh pháp, chánh pháp tất qui tà 

Giang Bắc thành chỉ, Giang Nam quít. 

Xuân lai đô phóng nhứt ban hoa. 

Dịch nghĩa: 

Người chánh nói pháp tà, tà pháp trở về chánh 

Người tà nói pháp chánh, pháp chánh trở thành ta. 

Cũng một cây, nhưng ở Giang bắc thì cây chỉ xát, Giang nam thì 
thành cây дий. 

Xuân về đều trồ một thứ hoa. 


ĐẠI Ý 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Người đem tâm đời (danh, lợi, sân, sỉ v.v...) mà làm việc Đạo (làm các phật su) 
thì việc Đạo biến thành việc đời. Trái lại, người đem tâm Đạo (tr bi, hý xả v.v...)mà 
làm việc đời (tiếp xúc làm việc với chúng sanh) thì việc đời trở thành việc Đạo (tí 
nhiếp pháp, ngũ mình v.v...) cũng như một thứ cây, nhưng nếu ở đất Giang Bắc thì 
thành cây chỉ xát, trái đặc ruột và chua, ăn không được; còn ở đất Giang Nam thì 
thành cây quít, trái ngọt. 


Dù việc chánh hay tà, việc đời hay đạo, đều có nhơn và có quả, chẳng qua tốt 
hay хай mà thôi. Cũng như cây chỉ xát hay cây дий, Xuân vê đêu trô một thứ hoa và 
một thứ trái; nhưng trái quít thì ngọt, mà chỉ xát lại chua. 


Жжж 


17. PHẬT DẠY: "ĐỪNG SANH VỌNG ТАМ TRỤ СНАР МОТ NƠI NÀO" [^] 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Các vị Đại Bồ Tát phải giữ tâm thanh tịnh, chớ nên sanh vọng 
tâm trụ châp nơi ѕас trân, thinh trân, hương trân, vị trân, xúc trân và pháp trân. Tóm 
lại, ВО Tát đừng khởi vọng tâm trụ châp một nơi nào cả" (Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ 
tâm). 


LƯỢC GIẢI 


Hai đoạn trên phá cái chấp "Như Lai có đắc pháp" và "Bồ Tát có làm trang nghiêm 
cõi Phật". Đoạn này tóm lại, Bô Tát phải giữ tâm thanh tịnh, không nên sanh vọng 
tâm trụ châp một nơi nào cả. 


Tất cả sự vật trong vũ trụ, tuy vô cùng vô tận, nhưng không ngoài 18 210114 6 căn, 6 
trần và 6 thức; căn và trần thuộc về vật chất, còn thức thuộc vé tinh thân. 


Phật dạy các vị Bồ Tát, phải giữ tâm thanh tịnh, không nên sanh vọng tâm dính mắc 
(tru chấp) nơi sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần v.v.. 


Tóm lại, chỉ trong một câu, Phật dạy: "Đừng sanh vọng tâm dính mắc (tru chấp) một 
nơi nào". 


Thuở xưa, ngài Huệ Năng vừa nghe phú ông tụng kinh Kim Cang Bát Nhã vừa đến 
câu: 


"Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" 
Đừng khởi vọng tâm trụ chấp một nơi nào). 


Ngài liền tỏ ngộ lý Kim Cang Bát Nhã !...Ngài hân hoan ca ngợi: "Hay quá ! kinh 
Kim Cang Bát Nhã hay quá !"® 


"Đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào", tức là "đừng sanh vọng tâm chấp ngã, 
chấp pháp v.v..." không chấp ngã, pháp thì phiền não không sanh. Phiền não không 
sanh thì tâm được thanh tịnh, không tạo nghiệp sanh tử luân hồi. Dó là phương pháp 
tu của Đại thừa Đốn giáo, rất giản di và mau chóng, để hàng phục vọng tâm và an trụ 
chơn tâm. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Sau khi đại ngộ lý kinh Bát Nhã, Tổ Huệ năng đã minh tâm kiến tánh, nên Ngài có 
dạy rằng: 


Nguyên văn (dịch âm): 


Hà kỳ tự tánh bón tự thanh tịnh 

Hà kỳ tự tánh bón bát sanh diệt 

Hà kỳ tự tánh bón tự cụ túc 

Hà kỳ tự tánh bón vô diêu động 

Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp 
Dịch nghĩa: 

Ai ngờ tâm mình vốn tự thanh tịnh 

Ai ngờ tâm mình vốn không sanh diệt 
Ai ngờ tâm mình vốn tự đây đủ 

Ai ngờ tâm mình vốn không diêu động 
Ai ngờ tâm mình hay sanh muôn pháp 


Đức Ngũ Tổ đến lúc tuổi già, muốn chọn người dé truyền Tổ vị, nên Ngài truyền dạy 
trong chúng, mỗi người phải làm một bài kệ, dë trình bày sự tu chứng của mình, nếu 
người nào tỏ ngộ được lý Đạo, ngài sẽ truyền Tổ vị, làm Tổ thứ Sáu. 


Ngài Thần Tú là bực Thượng toa, tài đức siêu quần, làm kệ rất hay, nhưng vì chưa tỏ 
ngộ được lý Kim Cang Bát Nhã, còn trụ châp các tướng, có tu, có chứng v.v...nên bị 
Tô Huệ Năng доб răng: "Còn đứng ngoài hàng rào”. 


Bài kệ của Ngài Thần Tú: 


Nguyên văn (dịch nghĩa): 
Thân thị Bồ Đề thọ 
Tâm như minh cảnh dài 
Thời thời thường phất thức 
Vật sử nhá trần ai. 
Dịch nghĩa: 

Thân là cây Bô Рё (có tướng) 
Tâm như đài gương sáng (có tướng) 
Mỗi gió thường lau quét (có tu) 
Chớ cho dinh bụi trần (có chứng) 


Tổ Huệ Năng, đã ngộ được lý Kim Cang Bát Nhã, không trụ chấp các tướng, nên 
được đức Ngũ Tô truyên trao y bát và làm vị Tô thứ sáu. 


Bài kệ của Tổ Huệ Năng: 


Nguyên văn (dịch nghña): 
Bồ Đề bồn vô thọ 
Tâm phi minh cảnh dài 
Bồn lai vô nhứt vật 
Hà xá nhá trần ai. 
Dịch nghĩa: 
Bô Рё không phải cây (vô tướng) 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Chon tâm không phải dai (vô tướng) 
Xưa nay không một vật (vô tướng) 


Chỗ nào dính bụi trần (vô tướng) 
Жжжж 


18. PHẬT РНА CÁI СНАР "THÂN PHẬT CAO LỚN NHƯ NÚI TU DỊ" [^] 


Phật hỏi: "Tu Bồ Đề !báo thân của Phật như núi Tu di. Vậy Báo thân của Phật có cao 
lớn không?". 


Ông Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn ! Lớn lắm. Nhưng, Phật nói: "Không chấp thân 
cao lớn, mới thật là cao lớn". 


LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật dùng Trí huệ Bát Nhã, phá trừ cái chấp "Báo thân Phật cao lớn". 

Từ trước đến đây, đã nhiều lần hỏi và đáp. Vì muốn phá các vọng chấp, dó nhập với 
"Tánh Bát Nhã chon không”, cho nên Phật hỏi. Và cũng vì muôn phá các vọng chập, 
đê nhập với "Tánh Bát Nhã chon không" cho nên ông tu Bô Bë đáp. Nêu chúng sanh 
châp có, thì Ngài nói không; chúng sanh châp không, thì Ngài nói có v.v...Dù nói có, 
nói không, nói lớn, nói nhỏ v.v...đêu đê phá các châp của chúng sanh, đem vê "Tánh 
Bát Nhã chơn không". 

Phật hỏi ông tu Bồ Рё: "Báo thân của Phật có cao lớn không?". 

Tu Bồ Đề đáp: "Báo thân của Phật cao lớn lắm". 

Nhưng sg chúng sanh chấp "thân Phật cao lớn", nên ông Tu Bồ Đề liền dẫn lời Phật 
nói để phá chấp: "Phật nói không chấp thân cao lớn, mới thật là cao lớn". Nghĩa là: 
Phàm cái gì còn thấy nghe và suy nhgĩ được, thì cái đó không phải tuyệt đối; phải 
siiêu thoát ra ngoài sự thấy nghe và suy nghĩ, mới là tuyệt đối. 


Đức Lão tử nói: "Đạo mà có thê nói được, thì không pghải là Đạo". 


Tóm lại, nếu còn "chấp thân cao lớn", tất nhiên còn chấp ngã và chấp pháp, thì không 
nhập được Kim Cang Bát Nhã, nên chưa phải thân cao lớn. 


GIẢI DANH TỪ 
BÁO THÂN: Phật có 3 thân: 
1. Pháp thân: tức là Pháp tánh hay chơn tâm, không có hình tướng 


2. Báo thân: Thân do phước báo tu hành, trải qua 3 vô số kiếp mới được. Kinh chép: 
Báo thân của Phật lớn băng núi Tu di; duy có bực Bồ Tát mới thây được. 


3. Ứng thân hay Hoá thân: Phật tuỳ các loại chúng sanh mà ứng hiện hay hoá hiện ra 
mỗi thân, đê tê độ 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ ХП 


KINH KIM CANG 
Dịch nghĩa và lược giải 


--- 000 --- 
Bài Thứ 5 
PHẢN CHÁNH TÔN (її) 


19. Thọ trì kinh này phước đức vô 
lượng 

20. Công đức của kinh Kim Cang Bát 
Nhã 

21. Ông Tu Bồ Đề hỏi Phật tên kinh 
22. Phật phá cái chấp "kinh Kim Cang 
Bát Nhã" 

23. Phật phá cái chấp "Như Lai có 
thuyết pháp" 

24. Phật phá cái chấp "thật có vi trần và 
thế giới 

25. Phật phá cái chấp "thấy 32 tướng 
tốt của Phật là thấy Phật" 


--- 000 --- 


19. THỌ TRÌ КІМН NÀY PHƯỚC ĐỨC VÔ LƯỢNG [^] 


Phật hỏi: "Tu Bồ Đề ! Như trong sông hằng, có vô số cát, rồi 14у môi một hạt cát, 
lại du cho một sông hằng. Vậy những số cát trong vô số sông Hằng đó, có nhiều 
không?". 


Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thé Tôn ! Nhiều lắm. Nếu chỉ tính nhũng sông hằng mà 
thôi, hãy còn nhiêu vô sô, huông chi là tính tât cả sô cát, trong vô sô sông Hang". 


Phật hỏi tiếp: "Tu Bồ Đề ! Nếu có chúng sanh nào dùng 7 món báu, đựng đầy 
trong nhiều Đại Thế giới (một nghìn triệu thế giới nhỏ) d§ê đem bố thí; số đại thế 0101 
này cũng nhiều như số cát trong vô số sông Hàng, thì chúng sanh đó phước đức nhiều 
khôn?". 


Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn ! Nhiều lắm". 
Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! ta nay thành Phật bảo ông: Nếu có người thọ trì đọc tụng 


hay giảng kinh này hoặc trọn quyên hay nữa quyên, cho đến tối thiêu, chừng bốn câu 
kệ, thì phước đức của người này nhiều hơn người trước". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật nói công đức người thọ trì hoặc giảng. dạy kinh này (thí pháp) 
nhiều hơn công đức người bó thí thá bửu (thí tai) dung dày trong vó só Dai thé giói, 
nhiều như só cát trong vô só sông Hằng. Đây là lần thứ ba, Phật tán thán về công đức 
thọ trì kinh. 


Ngọc ngà châu báu, không ai có nhiều được. Nhưng nếu có người, có nhiều châu 
báu, đựng đây trrong vô sô đại thê giới, đem bô thí, thì phước đức người này không 
thê nghĩ bàn. 


Nhưng пёи có người thọ trì hay giảng kinh này, hoặc trọn quyên hay nữa quyền, 
hoặc tối thiêu là bốn câu kệ, thì công đức của người sau nhiều hơn người trước. 


Vì bố thí về châu báu, dầu nhiều đến đâu, cũng chỉ giúp cho người về phương 
diện vật chât, giàu sang, sung sướng nhút thời mà thôi, chứ không thê đem hạnh phúc 
vĩnh viên cho người được. 


Còn người thọ trì hoặc giảng dạy kinh này, tuy Ít và dễ làm, nhưng thuộc về pháp 
thí, giúp cho người về phương diện tinh thần, có ảnh hưởng sâu rộmng hơn. Mình và 
người được trồng. hạt giông Bát Nhã, một ngày sau, không sớm thì chây, thé nào cũng 
được nứt mộng nây chòi, dom bông kết quả, sẽ được thành Phật, rồi hoá độ vô số 
chúng sanh cũng sẽ thành Phật. Bởi vì người trì kinh và bố thí pháp, thuộc về phước 
vô lậu thanh tịnh, nên phước đức nhiều hơn người bó thí vật chất. 


Tóm tắt đoạn này, Ngài Phó Đại sĩ có làm bài tụng như sau: 


Nguyên văn (dịch âm): 
Bảo mãn tam thiên giới 
Tê trì tác phước điền 
Duy thành hữu lậu nghiệp 
Chung bát ly nhơn thiên 
Trì kinh thủ tứ cú 
Dữ Phật tác lương duyên 
Dục nhập vô vi hải 
Tu thừa Bát Nhã thuyền 
Dịch nghĩa: 

Đựng Баи đây Dai thiên 
Bồ thí trồng ruộng phước 
Chỉ thành nghiệp hữu lậu 
Hưởng phước cối nhon thiên 
Trì tụng bốn câu kệ 
Tạo duyên lành với Phật 
Muốn vào biển vô vi 
Phải nương thuyén Bát Nhã. 


ĐẠI Ý 


Bài tụng này nói, của báu đựng đầy Đại thế giới (một nghìn triệu thé giới nhỏ) 
đem bô thí làm phước, hành giả chỉ hưởng phước hữu lậu của cõi nhơn thiên. Không 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


bằng người trì tụng bốn câu kệ, để gieo duyên lành với Phật, dáng nương nhờ thuyền 
Bát Nhã, dạo chơi biển vô vi, hưởng phước vui vĩnh viễn. 


GIẢI DANH TỪ 


Sông Hằng:Tên một con sông bên Ấn Độ. Dài rộng và rất hiều cát. Mỗi khi Phật 
thuyêt pháp, muôn chỉ cái gi nhiêu klhông thê tính được, thì Phật thí dụ "Như sô cát 
sông Hàng (Hang hà sa só) 


Đại thế giới:Nguyên văn chữ hán là "Tam thiên đại thế giới", gọi tắt là "Đại thế 
giới". 


Nhơn lên 3 lần ngàn, là một đại thế giới. Nghĩa là năm châu thế giới của chúng ta 
ở đây là một thé giới nhỏ; nhơn lên 1000 thé giới nhỏ, gọi là "Tiểu thiên thế giới", 
nhon lên 1000 tiểu thiên thé giới, gọi là "Trung thiên thế giới"; nhon lên 1000 trung 
thiên thé giới, gọi là "Đại thiên thé giới": tức là một nghìn triệu thế giới nhỏ, gọi là 
một "Đại thiên thế giới". Ngoài Thế giới Ta bà là "một Đại thiên thế giới". Ngoài thế 
giới Ta bà còn hằng hà sa số Đại thiên thế giới. 


Жжж 


20. CÔNG ĐỨC СОА КІМН КІМ CANG ВАТ ХНА [2] 


Phật dạy: "Ти Bồ Đề ! Những chỗ được giảng kinh này, hoặc trọn bộ hay nữa 
quyên, cho đên tôi thiêu là bôn câu kệ, thì chỗ đó cũng được chư thiên, người và 
thánh thân đên cúng dường và đêu kinh trọng như chó chùa tháp của Phật". 


Phật dạy tiếp: "Tu Bồ Đề ! Nếu chỗ nào thờ kinh này, thì chỗ đó có Phật và có các 
vị đệ tử tôn qui của Phật. Bởi thê nên người chí thành thọ trì đọc tụng kinh này, người 
ây sẽ thành tựu Trí huệ Kim Cang Bát Nhã". 


LƯỢC GIẢI 


Đạon này tiếp theo đoạn trên, nói về công đức qui báu của kinh và khuyên người 
thọ trì kinh này. Đây là lân thứ tư. 


Đoạn trước (đoạn 13) Phật dạy: "...tất cả Phật và pháp đều từ kinh này mà ra". 
Bởi thế nên chỗ giảng kinh này và chỗ thờ kinh này, thì chỗ đó như chùa Phật hay 
tháp Phật, có Phật, có đệ tử tôn quí của Phật; thánh, thần, trời, người đều kinh trọng 
và cúng dường. 


Vì kinh này rất quý bau như vậy, nên người chí thành thọ trì kinh này sẽ được Trí 
huệ Phật (Кїт Cang Bát Nhã). 


21. ÔNG Tu Bồ Đề HỎI PHẬT VË TÊN KINH [^] 


Lúc bấy giờ ông Tu Bồ Đề hỏi Phật: "Bạch Thé Tôn ! Kinh này tên gì? Và tại sao 
chúng con phải phụng trì". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


- Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Kinh này tên là "KIM CANG ВАТ NHÀ Ва la mật"; Vì 
thê nên các ông phải phụng tri". 


LƯỢC GIẢI 


Đến đây, ông Tu Bồ Đề thỉnh Phật xác định tên kinh và giải thích, tại sao phải 
phụng trì? Phật trả lời: Kinh này tên "Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật" (nghĩa đã giải ở 
đề mục kinh). Vì "Kim Cang Bát Nhã", nên các ông phải phụng trì. 


жж 


22. PHẬT РНА CÁI СНАР VÈ КІМН "КІМ CANG ВАТ NHÀ ВА LA МАТ" 
|| 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật, tức là không phải Bát 
Bát Nhã Ba La Mật, thê mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng Trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp về kinh "Kim Cang Bát 
Nhã Ba La Mật". Nếu hành giả còn vọng chấp "có kinh Bát Nhã và có ta phụng trì", 
tức là hành giả còn chấp ngã (ta phụng tri) và chấp pháp (kinh Bát Nhã) thì không 
phải là kinh Bát Nhã và thọ trì Bát Nhã. Phải dẹp trừ hết các vọng chấp ngã, pháp 
v.v...mới phải thọ trì kinh Bát Nhã. 


Bởi thế nên, Phật vừa nói ra tên kinh, sợ chúng sanh chấp tên kinh, nên Phậtliền 
phá châp: "Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật, không phải Bát Nhã Ba La Mật, thê mới 
thật là Bát Nhã Ba La Mật". 


23. PHẬT РНА CÁI CHAP "NHƯ LAI CÓ ТНОҮЕЁТ PHÁP" [^] 


__ Phật hỏi: "Tu Bỏ Đề ! Như Lai có thuyết pháp không?". Tu Bồ Đề thưa: "Bạch 
Thê Tôn ! Như Lai không có thuyêt pháp". 


LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ hai, Phật phá cái chấp:" Như Lai có thuyết pháp" (lần tứ nhứt ở 
đoạn 11). 


Tiếp theo đoạn trên, ông Tu Bồ Đề hỏi kinh này tên gì? _ Phật nói kinh này tên 
là "Kim Cang Bát Nhã Ва la mật". Sợ người chap: "Như thê Phật co nói pháp Bát 
Nhã", nên tiêp đên đoạn пау, Phật phá luôn cái châp:"Phật có thuyêt pháp. 


Nếu hành giả còn vọng chấp: "Phật có thuyết pháp", thì không nhập được "Kim 
Cang Bát Nhã". Vì ông Tu Bồ Dé đã nhập được lý "Кіт Cang Bát Nhã", nên ông trả 
lời:"Như Lai không có thuyêt pháp". 


Muốn cho độc giả rõ thêm đoạn này, tôi xin nhắc lại lời giải thích ở đoạn trước 
thêm một lân nữa:Một hôm ông Tu Bô Ðê ngôi yên tịnh dưới góc cây. Trời Dë Thích 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


rưới hoa cúng dường. Ông Tu Bồ Đề hỏi:"Ai rưới hoa?". _ Trời Đề Thích thưa:"Ngài 
thuyêt kinh Bát Nhã hay quá ! Con xin dâng hoa cúng dường". 


Ông Tu Bồ Đề nói: "Tôi không nói kinh Bát Nhã". Trời Đề Thích thưa: "Ngài 
không nói Bát Nhã, con không nghe Bát Nhã". 


Kết luận:"Không nói Bát Nhã và không nghe Bát Nhã", như thé mới thật là "nói 
Bát Nhã và nghe Bát Nhã". 


Vì ngộ được lý chơn không của kinh Bát Nhã, nên ngài Viên Ngộ Thiền sư có 
làm bài kệ ràng: 


Nguyên văn (dịch âm) 
Thập phương đồng tụ hội 
Cá cá học vô vi 
Thử thị tuyên Phật trường 
Tâm không cập đệ qui. 
Dịch nghĩa: 

Mười phương đông tụ hội 
Người người học vô vi 
Đây là trường thi Phật 
"Tâm Không" mới được đậu. 


ĐẠI Ý 
Bài kệ này quan trọng nhứt là hai chữ "Tâm không". Nếu người nào tâm không 
còn các phiên não vọng châp ngã, pháp v.v...thì người đó nhập được Kim Cang Bát 
Nhã, tức là đậu quả Phật. 
жж 


24. PHẬT PHÁ CÁI CHÁP "ТНАТ CÓ VI ТЕАХ VÀ ТНЁ GIỚI" [^] 


phật hỏi:" Tu Bồ Đề ! Những vi trần chứa trong đại thế giới (1 nghìn triệu thé 
giới nhỏ) có nhiêu không? ".Tu Bô Bë thưa:" Bạch thê tôn nhiêu Јат". 


Phật dạy: "Ти Bồ Đề ! Như Lai nói các vi trần, không phải thật vi trần. Như Lai 
nói thê giới, không phải thật thê giới, chỉ tạm gọi là thê giới:. 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng Trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp "thật có vi trần và thật có 
thế giới". 


Phật đã day: "Phàm sở hữu tướng giải thị hu vọng”; nghĩa là: phàm cái gì có 
hình tướng, đêu là hư dôi không thật. Tât cả muôn vật trong vũ trụ, lớn như thê giới, 
nhỏ như vi trân, cũng đêu là hư giả không thật. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Do hiệp nhiều уі trần (bui nhó) thành ra một vật lớn nhút, rồi tạm đặt tên là thế 
9101. 

Trái lại, do vật lớn nhứt như thé giới, chẻ cho đến thật nhỏ, không còn chẻ được 
nữa, rồi tạm đặt tên là vi trần (bui nhỏ). Vật thế giới hay vi trần, cùng các vật khác, 
đều do vọng thức của chúng sanh, phân biệt so đo (kể đạt phân biệt) rồi đặt tên như 
thê này hay như thê khác, chứ không có thật thê. 

Trong bộ Cu xá luận tung lược thích, về trang 210, có сһёруё vi trần và thế giới, 
đại ý như sau: Từ vật lớn nhứt là thé giới, rồi chẻ nhỏ thế giới ra nhiều lần, cho đến 
thành hột bụi bay qua lại các kẻ hở (nhw mỗi buổi sáng, mặt trời chiếu vào các kẻ hở, 
chúng ta thấy rất nhiều bụi bay qua bay lại). Các thứ bụi nàygọi tên là: 

1. Khích du trần: Bụi bay qua các kẻ hở. 


2. Ngưu mao đầu trần: Hạt bụi nhỏ ở trên đầu lông con trâu. Bụi này do chẻ nhỏ 
bụi "khích du" mà thành. 


3. Dương mao đầu trần: Hạt bụi ở trên đầu lông con dê. Thứ bụi này do chẻ nhỏ 
bụi "Ngưu mao đâu" mà thành. 


4. Thố mao đầu trần: Hạt bụi ở trên đầu lông con thỏ. Thứ bụi này do chẻ nhỏ 
bụi "Ngưu mao đâu" mà thành. 


5. Thuỷ trần: Bụi rớt trong nước không ướt, vì quá nhỏ. Thứ bụi này do chẻ nhỏ 
bụi "Thố mao đầu" mà thành. 


„6. Кіт trần: Bụi này có thé lọt qua những vàng khối Һау sắt đầy hoặc kiếng 
dây; do chẻ nhỏ bụi "Thủy trân" mà thành. 


7. Vi trần: Bụi nhỏ; do chẻ nhỏ bụi "Kim trần" mà thành. 
8. Cực vi trần: Bụi rất nhỏ. Hạt bụi này do chẻ nhỏ bụi "Vi trần" mà thành. 


9. Lân hư tràn: Bụi gần mé hư không. Thứ bụi này nhỏ nhứt, không thê chẻ nhỏ 
nữa được, nêu chẻ nữa thì thành hư không. Bui này do chẻ bụi "Cực vi" mà thành. 


Rồi trở lại, từ vọng tâm nhỏ như "Lân hư tràn" 
Tích tụ 7 Lần hư trần thành một "Cực vi trần" 
...7 cực vi trần thành một "Vi trần" 

...7 Vi trần thành một "Kim trần" 

...7 Kim trần thành một "Thuỷ trần" 

..7 Thuỷ trần thành một "ТЬб mao đầu trần" 


../ ТО mao đâu trân thành một "Dương mao đâu trân" 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


....7 Dương mao đầu trần ¿hành một "Ngưu mao đầu trần" 
...7 Ngưu mao đầu trần thành một "Khích du trần" 


Cứ tích tụ mãi mãi như vậy, thành những vật nhỏ, đến vật lớn, cho đến vật lớn 
nhứt là "thê giới". 

Tóm lại, chứa nhiều vi trần thành thế giới; chẻ nhỏ thé giới thành ra vi trần. Vì 
trân và thê giới đêu do sự đôi đãi lớn với nhỏ, mà đặt ra cái tên đê kêu gọi, chớ không 
có cái gi là chơn thật. 


Ngài Phó Đại sĩ làm bài tụng, nói vê vi trân và thê giới. 


Nguyên văn (dịch âm): 
Tích trần thành thế giới 
Chiết giới tác vi trần 
Giới dụ nhơn thiên quả 
Trần vi hữu lậu nhơn 
Trần nhơn, nhơn bắt thật 
Giới quả, quả phi nhơn 
Quả nhơn tri thị quyền 
Tiêu diêu tự tại nhơn 
Vọng kế nhơn thành chấp 
Mê thằng vị thị xà 
Tâm nghi sanh ám qui 
Nhãn bịnh kiến không hoa 
Nhút cảnh tuy vô dị 
Tam nhơn rãi kiến sai 
Liễu tư danh bắt thật 
Trường ngự bạch ngưu xa. 
Dịch nghĩa: 

Chka trần thành thé giới 
Chẻ giới hoá vi trần 
Giới dụ quả nhơn thiên 
Trân là nhon hữu lậu 
Trân nhơn, nhơn không thật 
Giới quả, quả chẳng chơn 
Biết quả, nhon đều huyễn 

Được tự tại tiêu diéu 
Vọng thấy dây thành rắn 
Chấp mê bởi tại tâm 
Тат sợ nên та hiện 
Mắt nhậm thấy đồn hoa 
Một canh không sai khác 
Ba người thấy chẳng đồng 
Ai biết đó là huyễn 
Tức là bực Đại giác. 


ĐẠI Ý HAI BÀI TỤNG 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Bài tụng thứ nhứt nói: chứa уі trần thành thé giới, ché thé giới thành vi trần. Thế 
giới là dụ cho quả nhơn thiên, vi trần là dụ cho nhơn hữu lậu. Nhơn vi trần đã không 
thật, nên quả thế giới cũng hư vọng. Nếu người biết được nhon quả đều như huyễn, 
thì sẽ được tiêu diêu tự tại. 


Tiếp đến bài tụng thứ hai, đại ý nói: Vì tánh "Biến kế sở chấp", nên chấp sợi 
dây là con rắn, ban đêm thấy bóng tối cho là ma; cũng như vì con mắt bị nhặm, nên 
thấy có hoa đốm giữa hư không. Cũng một cảnh không sai khác, nhưng ba người 
(biến kế sở chấp, у tha khởi và viên thành thật) Һау chăng đồng. Nêu người được 
giác ngộ như Phật, mới biết đó là giả danh không thật. 


Жжж 


25. PHẬT РНА CÁI СНАР: "ТНАҮ 32 TƯỚNG ТОТ СОА PHẬT LÀ ТНАҮ 
PHẠT" [| 


Phật hỏi: "Tu Bồ Đề ! Ông có thể cho thấy 32 tướng tốt của Như Lai là thấy 
được Như Lai không?". 


Tu Bồ Đề thưa: "bạch Thế Tôn ! Không thê được. Tại sao vậy? Vì đức Như Lai 
nói 32 tướng tôt, chỉ giả gọi 32 tướng tôt". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trên (24) Phật dùng Trí huệ Bát Nhã phá chấp về y báo (chấp pháp) là vì 
trần và thế giới. Đoạn này Phật lại dùng Trí huệ Bát Nhã phá chấp về chánh báo 
(chấp ngã); nghĩa là chấp "thấy 32 tướng tốt của Phật là thây được Phật". Đây ;là lần 
thứ hai (lần thứ nhứt ở đoạn thứ 7) Phật phá chấp về thấy Phật. 


Nếu còn hấp "thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật", tức là còn chấp ngã 
(ta thay) châp nhơn (Phái) v.v...thì không nhập được Kim Cang Bát Nhã, nên không 
thây được Phật thiệt. 


Ngài Phó Đại sĩ làm bài tụng, nói vê việc phá các vọng châp ngã, nhơn,năng, sở 


Nguyên văn (dịch âm) 
Tảo trừ tâm ý địa 
Danh vi Tịnh độ nhơn 
Vô luận phước đữ trí 
Quang thả ly tham sân 
Trang nghiêm tuyệt năng sở 
Vô ngã diệc vô nhơn 
Đoạn, thường cu bất nhiễm 
Tần thoát xuất hồng trần 
Dịch nghĩa 
Quét sạch đất tâm ý 
Đó là nhon tịnh độ 
Không cân tu phước huệ 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Miễn bỏ được tham sân 
Trang nghiêm không năng sở 
Không ngã cũng không nhơn 

Đoạn, thường йёи chẳng nhiễm 

Siêu xuất cõi hông trần 


ĐẠI Ý HAI BÀI TỤNG 


Không cần tu phước huệ hay phương pháp nào khác, chỉ quét sạch tham, sân, 51 
V.V...Ở trong tâm dia của mình, đó là nhon đê vãng sanh vê Tịnh độ. 


Dẹp trừ cái vọng chấp: năng, sở, nhon, ngã, đoạn, thường v.v...thì được siêu 
thoát cõi hông trân, đó là trrang nghiêm cõi Phật. 


GIẢI DANH TỪ 
32 Tướng tốt: Phật có 32 tướng tốt 


. Dưới bàn chân no tròn 

. Dưới bàn chân có cả ngàn khu ốc 
tay chân mềm dịu 

Ngón chân có màn như chân nhạn 
. Ngón tay ngón chân no tròn 

. Gót xứng với bàn chân 

. bàn chân xứng với gót 

. Hai chân tròn vót như hai chân nai 
. Tay dài thòng tới đầu gối 

0. Âm tướng qui tàng 

. Chân lộng ửng màu xanh tía 

. Tóc lông đều xoay qua phía mặt 
. Da trơn min không dính do 

. Màu да sắc vàng 

. Tay chân vai cô, bảy chỗ đều đủ 
. Сб tròn lạ thường 

. hai cái nách no đủ 

. Dung nghi đoan chánh 

. Thân tướng trang nghiêm 

. Hình thể xứng nhau 

. Oai dung như sư tử 

. Chói hào quang mỗi phía một lần 
. hàm răng bốn mươi cái khít và bằng 
. Bốn răng cám trắng và bén 

. Trong miệng có mùi thơm 

. Lưỡi dài che đặng cả cái mặt 

. Tiếng nói diệu dàng đủ giọng 

. Lông nheo như ngưu vương 

. Con mắt có quần đỏ 

. Mặt như trăng tròn 

. Chỗ gian mi có lông trắng 

. Trên đầu lôi thịt lên, như đầu tóc 


= О со с л + > tk н 


G2 Ü C2 IS b2) 2) IS L. LS 2) LD = —  — Н 
о — © ооо а ON A L. Q МЮ — © со сос л L. Q tk) =e 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ XII 


KINH KIM CANG 
Dịch nghĩa và lược giải 


--- 000 --- 
Bài Thứ 6 


PHẢN CHÁNH TÔN (tt) 











26. Phật nói công đức thọ trì kinh Kim 
Cang Bát Nhã 

27. Ông Tu Bồ Đề bùi ngùi cảm động 
rơi nước mắt 

28. Người nghe kinh này sanh lòng tin, 
người áy được công đức thứ nhứt 

29. Người có hạt giống Bát Nhã mới 
tin và hiểu được kinh này 

30. Phật xác nhận lời nói của ông Tu 
Bồ Đề là phải 

31. Phật phá cái chấp: "Bát Nhã là đệ 
nhút Ba la Mật" 

32. Phật phá cái chấp: "Nhẫn nhục Ba 
La Mật" 

33. Phật nói tiền thân của Ngài là một 
vị tiên nhơn tu nhẫn nhục Ba la Mật 
34. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề phải xa lìa 
tất cả các vọng chấp 

35. Bồ Tát bó thí hay làm сас việc lợi 
ích chúng sanh đều không nên chấp 
tướng 

36. Như Lai nói thật không nói dối 

37. Chấp tướng bồ thí như vào nhà tối, 
vô tướng bó thí như đi ban ngày. 











--- 000 --- 
26. PHẬT NÓI CÔNG ĐỨC THỌ TRÌ КІМН КІМ CANG ВАТ NHÃ [^] 


Phật day: "Tu Bồ Đề !néu có người tự đem thân mạng mình, nhiều như cát sông 
Hàng đề bó thí, thì người đó phước đức nhiều lắm. Nhưng nếu có người thọ trì đoạc 
tụng hay giảng dạy kinh này, trọn quyền hay nửa quyền, cho đến tối thiểu là bốn câu 
kệ, thì phước đức người này nhiều hơn người trước". 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Kinh này rất quý báu và lợi ích vô cùng, nên phật đã nhiều lần tán thán công 
đức, khuyên người thọ trì và giảng dạy cho người. Từ trước đên đây đã năm lân nói 
vê công đức của kinh này. 


Đoạn trước (19) nói, người dùng ngoại tài là 7 món báu, nhiều như số cát sông 
hăng đem bô thí, phước đức của người này tuy nhiêu, nhưng không băng người thọ trì 
và giảng dạy kinh Kim Cang Bát Nhã phước đức lại nhiêu hơn. 


Đoạn này nói, người đem nội tài là thân mạng của mình ra bố thí; chỉ bố thí một 
thân mạng phước đức đã nhiêu và ít ai làm được, huông chi là bô thí thân mạng của 
mình nhiêu như sô cát sông Hăng, thì phước đức biết là bao nhiêu ! 


Nhưng. néu со ùngười thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này từ một quyên 
hay nữa quyền cho đến tối thiểu là bốn câu kệ, thì người này phước đức nhiều hơn 
người trước. 


Bồ thí thân mạng, tuy ít người làm được, nhưng phước đức vẫn còn ở trong 
vòng hữu vi và hữu lậu. Người thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này, thì mình và 
người đều được ngộ nhập "Kim Cang Bát Nhã" và sẽ được thành Phật; rồi trở lại hoá 
độ vô số chúng sanh, nên phước đức của người này, thuộc về vô lậu vô vi, nhiều hơn 
người trước. 


Nói về công đức thọ trì kinh này, 


Ngài Trí Giả Đại sư có làm bài tụng: 


Nguyên văn (dịch âm): 
Hằng sa số thậm đa 
Sa sô cánh nan lương 
Cử sa tè thất bảo 
Năng trì bố thí tương 
Hữu tướng giai vi huyễn 
Đồ ngôn Trí huệ cường 
Nhược luận tứ cú đệ 
Thử phước mat vi tường 
Dịch nghĩa: 

Кё sông Hằng đã quá 
50 cát lại nhiệu hơn 
Chúa báu nhiều nhw thể 
Thí tài số biết bao 
Chấp mê theo giả tướng 
Dâu đặng phước huệ cao 
Sánh với bón câu kệ 
Phước kia có chút nào 


ĐẠI Ý BÀI TỤNG 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Chỉ đếm sông Hằng đã không hết, huống chỉ là đếm số cát trong vô số sông 
Hãng. Người đem của báu nhiêu băng sô cát trong vô sô sông Hăng ra bô thí, phước 
đức tuy nhiêu, nhưng thuộc hữu vi, hữu lậu. 


Không bằng người thọ trì hoặc giảng dạy kinh này chừng bốn câu, thì phước 
đức nhiêu hơn người trước. 


жж 


27. ÔNG TU BÓ ĐÈ BÙI NGÙI CẢM ĐỘNG ROI NƯỚC МАТ [^] 


Sau khi thây Phật nhiều lần ân cần, nhắc nhở khuyên dạy, ông Tu Bồ Đề nghe 
hiểu được nghĩa lý thâm thuý của kinh này, nên lúc bấy giờ, ông cảm động bùi ngùi 
và sa nước mất !... 


Ông Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: "Bạch Thé Tôn ! Con tuy đặng huệ nhãn đã lâu, 
nhưng từng được nghe Phật nói kinh điển, nghĩa lý cao siêu huyền diệu, quí hoá như 


1" 


thé này !". 
LƯỢC GIẢI 


Chúng ta mỗi khi bị xúc cảm một việc gì quá mạnh, hoặc buôn hay vui, đều có 
rưng nước mắt. Ông Tu Bồ Đề vì thấy Phật đã nhiều lần ân cần nhắc nhở thọ trì và 
khuyên dạy những nghĩa lý thâm thuý cao siêu của kinh này, mà từ hồi nào đến giờ 
ông chưa từng được nghe, nên ông cảm động rơi nước mắt. 


KKK 


28. NGƯỜI NGHE KINH NÀY SANH LÒNG TIN NGƯỜI ÁY ĐẶNG CÔNG 
ĐỨC THỨ NHÚT [^] 


Ông Tu Bò Рё thưa Phật: "Bạch Thế Tôn ! néu có người nghe kinh này, sanh 
lòng tin trong sạch, ngộ được thật tướng (tánh Bát Nhã) thì người ây sẽ đặng thành 
tựu công đức hy hữu thứ nhứt. 


Bạch Thé Tôn ! Như Lai nói "thật tướng" tức là không phải "thật tướng", chỉ 
tạm gọi là "thật tướng". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này ông Tu Bồ Đề nói: người nghe kinh này mà ngộ được "thật tướng Bát 
Nhã", thì người ây đặng công đức hi hữu. Và ông phá luôn cái châp "thật tướng". 


Người có cai khiếu (theo Duy thức học gọi là hạt giống) âm nhạc, nghe âm nhạc 
mới biết hay. Người có cái khiếu thi thơ, nghe thi tjhơ mới biết thích. Cũng thế, người 
c1 cái khiếu hay hạt giống Bát Nhã, nghe đến kinh Bát Nhã mới sanh lòng tin và ngộ 
nhập được "Thật tướng Bát Nhã". Bởi thế nên người này công đức vô lượng. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Vừa nói đến "thật tướng", ông Tu Bồ Đề sợ người chấp "thật tướng", nên ông 
liên phá luôn cái châp ây, băng cách dân lời Phật dạy: "Như Lai nói thật tướng, tức là 
không phải thật tướng, chỉ tạm gọi là thật tướng". 


GIẢI DANH TỪ 


THẬT TƯỚNG. Phật nói: "Phàm sở hữu tướng giai thị hư vong", phàm cái gì 
có hình tướng déu là hư vọng). 


Vậy thì cái không hình tướng mới là chon thật. Kinh chép: "Vô tướng chi 
tướng, cô danh thật tướng”, (cái trớng mà không có hình tướng mới gọi là thật 
tướng). 


Căn cứ theo lời giải thích này, thì "thật tướng" là không còn các vọng tướng và 
vọng châp, tức là "Bát Nhã chon không". 


29. NGƯỜI CÓ HẠT GIÓNG ВАТ NHÀ MỚI TIN VÀ HIẾU ĐƯỢC KINH 
NÀY [^] 


Ông Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn ! Hiện nay con nghe đặng kinh này, hiểu 
được, tin được và thọ trì, chẳng láy làm khó. Khi Đức Như Lai nhật diệt, 500 năm về 
sau, néu có người nghe kinh này, mà được hiểu ngộ, tin theo và thọ trì, thì người đó 
mới là hy hữu ! 


Tại sao vậy? Vì người này không còn chấp bốn tướng: ngã, nhơn, chúng sanh 
và thọ giả. 


Bạch thế Tôn ! Nói bốn tướng, không phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi bốn 
tướng là ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả. Tại sao уду? Vì phảo ха lia tât са các 
châp tướng, mới gọi là chư Phật". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này tiếp với đoạn văn trên, nói người có hạt giống Trí huệ Bát Nhã, phá 
trừ được bón tướng, mới tin và hiêu được kinh này. 


Khi Phật còn tại thé, chúng sanh căn tánh Đại thừa rất nhiều, nên nghe kinh này 
hiểu và tin không khó. Đến sau khi Phật nhập diệt, chúng sanh căn tánh Đại thừa rất 
ít, nên nghe hiệu và tin được kinh này rất khó. Vì người nghe phải không còn chấp 
bốn tướng: ngã, nhon, chúng sanh và thọ giả, mới hiểu được kinh Kim Cang Bát Nhã 
này. 


Nói đến bốn tướng, ông Tu Bồ Đề sợ người chấp thật có bốn tướng, nên ông 
liên bác răng: "Nói bôn tướng, không phải thật có bôn tướng, chỉ giả gọi bôn tướng 
mà thôi". 


Kết luận, ông nói rằng: "Phải rời tất cả các vọng chấp, vọng tướng, ngộ nhập 
Kim Cang Bát Nhã, mới gọi là chư Phật". 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


жж 


Ngài Сао Thiên sư, ngộ được câu: "Lìa tât cả các vọng châp, mới là chư Phật", 
nên có làm hai bài tụng răng: 


Nguyên văn (dịch âm): 
Thân khẩu ý thanh tịnh 
Thị danh Phật xuất thé 
Thân khâu ý bắt tịnh 
Thị danh Phật diệt độ 
Tức tâm thị Phật vô dư Pháp 
Mê giả đa ư tâm ngoại cầu 
Nhứt niệm quách nhiên qui bón tế 
Hoàn như tây khước thượng thuyền đầu 
Dịch nghĩa: 
Thân, khẩu ý thanh tịnh 
Đó là Phật xuất thế 
Thân, khẩu ý bất tịnh 
Đó là Phật nhập diệt. 

Тис tâm là Phật, Phật tại tâm 
Ке тё rong ruồi, ngoại tâm câu 
Nhút niệm giác ngộ vé đến Phật 

Dễ như rửa chân bước lên thuyên. 


ĐẠI Ý HAI BÀI TỤNG 

Ba nghiệp: Thân, miệng và ý đều thanh tịnh, đó là Phật xuất thế. Trái lại, ba 
nghiệp không thanh tịnh tức là Phật nhập diệt. Phật tức tâm, tâm tức Phật. Người mê 
muội không biết, lại tìm Phật ngoài tâm. Nêu trong nhứt niệm mà tâm giác ngộ thì tức 
thành Phật; rất dễ như người rửa chân bước lên thuyền. 


30. PHẬT XÁC NHẬN LỜI NÓI СОА ÔNG TU BÓ ĐÈ LÀ РНАІ [^] 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Đúng như vậy. Nếu có người nghe kinh này mà không 
nghi ngờ hay kinh sợ, thì người này rât là hy hữu". 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này vẫn còn tiếp với hai đoạn văn trên, Phật xác nhận lời nói của ông Tu 
Bô Рё là phải: Người có hạt giông Kim Cang Bát Nhã, không châp các tướng mới 
hiệu và tin được kinh này 
жж 


31. PHẬT РНА CÁI СНАР: "ВАТ NHÀ LÀ DÉ NHỨT ВА LA МАТ" [^] 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Như Lai nói Bát Nhã là đệ nhứt Ba la mật, không phải 
Bát Nhã là đệ nhứt Ba la mật, thê mới thật Bát Nhã là đệ nhứt Ba la mật". 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 
Đoạn này Phật phá cái chấp "Bát Nhã là pháp Ba la mật thứ nhứt". Đây là lần 
thứ hai, Phật phá cái châp Bát Nhã Ba la mật (lân thứ nhứt ở đoạn 22). 


Trong 6 pháp Lục độ, tức là 6 pháp Ba la mật, thì Trí huệ Bát Nhã là bao trùm 
tất cả, nên Phật nói: "Bát Nhã là đệ nhứt Ba la mật" 

Nhưng, nếu người còn chấp mình đặng "Bát Nhã là đệ nhứt Ba la mật"(chấp 
pháp) thì không phải thật đặng "Bát Nhã là đệ nhứt Ba la mật" nữa, vì còn chấp ngã 
(minh đặng) chấp pháp (Ba la mật). Bởi thế nên Phật dạy tiếp: "Không còn thấy 
(chấp) mình đặng Bát Nhã là đệ nhứt Ba la mật, thì mới thật đặng Bát Nhã là đệ nhứt 
Ba la mât". 


GIẢI DANH TỪ 
Bát Nhã: (đã giải ở trước, đề mục kinh) 
Ba la mật: (đã giải ở trước, đề mục kinh) 


жж 


32. PHẬT PHÁ CÁI CHAP "NHÂN NHỤC BA LA МАТ"[^] 


Phật dạy: "Ти Bồ Đề ! Như Lai nói người Nhẫn nhục Ba la mật (rốt ráo) mà 
không ау mình Nhân nhục Ba la mật, như thê mới thật là Nhân nhục Ba la mật". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật phá cái chấp "Người tu Nhẫn nhục Ba la mật, mà còn chấp mình 
dàng Nhân nhục Ba la mật". 


Nếu hành giả tu hạnh nhẫn nhục rốt ráo (Ba la mật) mà còn chấp minh tu hạnh 
nhẫn nhục rốt ráo, tức nhiên hành giả còn chấp chơn (người làm nhục) chấp ngã (ta bị 
nhục) thì chưa phải là nhẫn nhục rốt ráo. Hành giả phải Па tất cả vọng chấp: nhon, 
ngã, bỉ, thử v.v...nhập Kim Cang Bát Nhã, mà tu pháp nhẫn nhục thì pháp nhẫn nhục 
đó mới hoàn toàn rốt ráo, gọi là nhàn nhục Ba la mật. 


жжж 


33. PHẬT NÓI TIỀN THÂN NGÀI LÀ MỘT VỊ TIÊN NHƠN TU HẠNH 
NHÂN NHỤC BA LA МАТ[^] 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! về quá khứ, ta làm vị Tiên nhơn tu hạnh nhẫn nhục đến 
500 đời. BỊ vua Ca Lợi cắt xẻo thân thê từng đoạn, nhưng ta không sân hận; Vì ta 
không còn châp bôn tướng: ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả". 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này tiếp theo đoạn trên (32) nói về việc tu hạnh nhẫn nhục Ba la mật. 


Muốn giải thích rõ ràng: thế nào là "nhẫn nhục rốt ráo" (nhẫn nhục Ba la mật), Phật 
dân băng chứng điên hình, là tiên thân Ngài làm vị Tiên nhon tu hạnh Nhân nhục. BỊ 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


vua Ca Lợi cắt xẻi thân thể ra từng mảnh, nhưng Ngài không hề sân hận. Vì ngài 
không còn châp bón tướng: ngã, nhon v.v...nên mới dàng nhân nhục rôt ráo (nhân 
nhục Ba la mật). 


Sách chép, một hôm vua Ca Lợi dẫn cung phi mỹ nữ lên núi để yến tiệc. Sau 
buôi yên tiệc say sưa, vua năm nghỉ, các cung phi lén vua đi dạo пш. 


Qua một đôi khác, thấy một vi Tiên nhon ngồi tu dưới một gốc cây đại thọ, các 
cung phi rủ nhau đên chiêm bái. 


Sau khi thức dậy, không thá cung phi, vua liền đi tìm. Đến một đôi núi, thấy các 
cung phi đang ngôi xoay quanh hỏi đạo vị Tiên nhon dưới một gốc cây có thụ, vua 
tức giận hỏi: 


Người là ai mà đám quyền rủ cung phi mỹ nữ của ta? 

Tôi là Tiên nhơn tu hạnh Nhẫn nhục rốt ráo. 

Có thật không? 

Thật, tôi tu Nhẫn nhục rốt ráo (Ba la mật). Vua liền rút gươm xẻo mũi, lóc tai, 


chặt tay v.v...vị Tiên nhon, mà không Һау vị Tiên nhon có chút gì phản ứng hay sân 
hận v.v... 


Sau cơn nóng giận, vua hôi hận và hỏi: 


Có lẽ vì thế lực của nhà Vua nên Tiên nhơn Nhẫn nhục, không dám chống lại, 
chứ trong tâm làm sao khỏi buôn giận? 


Tiên nhon thè rằng: Nếu tôi không thiệt tu Nhẫn nhục rốt ráo, trong tâm còn 
chút giận hờn, thì tôi chết luôn theo với tay chân bị cắt xẻo; trái lại, nêu tôi thật tu 
Nhẫn nhục rốt ráo, tâm không sân hận thì tay chân của tôi bị cắt, đều hoàn y nguyên 
trở lại như xưa. 


Lời thệ của Tiên nhon vừa dứt thì mũi, tai, thân thê của Tiên nhon đêu hoàn lại 
như trước. Vua hêt sức ăn пап sám hôi tội lỗi của mình và thỉnh câu Tiên nhon tha 
thư.ù 


Tiên nhơn đã không hờn giận, lại còn phát nguyện: "sau khi đắc đạo ta sẽ độ 
người trước". 


жж 


34. ВО ТАТ PHÁT TÁM BÓ BË PHÁI ХА LÌA ТАТ CÁ CÁC VỌNG СНАР 
E1] 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Bồ Tát phát tâm Bồ Pè, phải xa lia tất cả các chấp tướng. 
Bô Tát không nên sanh tâm trụ châp nơi sắc trân, thinh trân, hương trân, vi trân, xúc 
trân và pháp trân v.v... 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nói tóm lại, Bồ Tát đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào cả. Nếu Bồ Tát 
tân còn trụ châp một nơi nào, thì không phải thật an trụ chơn tâm". 


LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ hai (lần thứ nhứt ở đoạn 17), Phật dạy các vị Bồ Tát đừng sanh 
vọng tâm trụ châp một nơi nào. 


Tâm Bồ Đề là tâm Phật (xem đoạn 2). Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, phải xa lìa tất cả 
các vô minh vọng châp: Không châp ngã, châp nhơn, châp chúng sanh, thọ giả, không 
châp sáu căn, sáu trân và sáu thức v.v...Nói chung là không châp ngã, châp pháp. 


Khi các vọng chấp hết rồi, thì tâm Bồ Đề hay tánh Bát Nhã v.v...hiện ra. Đó là 
"Hàng phục vọng tâm và an trụ chơn tám". 


Nếu tâm còn có chỗ trụ chấp, tức là tâm còn vọng động: tâm còn vọng động thì 
trụ nơi điên đảo, chứ không phải an trụ chơn tâm hay tánh Bát Nhã. Bởi thê nên Phật 
dạy: "Nêu Bồ Tát tâm còn trụ châp một nơi nào thì không phải thật an trụ chơn tâm. 


Ngài Xuyên Thiên sư làm bài tụng, nói vê việc không trụ châp nơi sắc, thinh, 
hương, v.v... 


Nguyên văn (dịch âm) 
Kiến sắc phi can sắc 
Văn thinh bát thị thinh 
Sắc thinh vô ngại xứ 
Thân đáo pháp vương thành 
Dịch nghĩa: 

T háy sắc không mê sắc 
Nghe tiéng chẳng nhiễm tiếng 
Sắc tiếng đều không ngại 
Mới đến pháp vương thành 


ĐẠI Ý BÀI TỤNG 


Trong khi sáu giác quan tiếp xúc với sáu trần cảnh, mà không khởi vọng niệm 
phân biệt, nhiễm ô mê hoặc(trụ chấp) nơi trần cảnh, thì hành giả sẽ được vào cảnh 
giới Phật (thành pháp vương). 


KKK 


35. PHẬT DẠY ВО ТАТ BÓ THÍ HAY LÀM CÁC VIỆC LỢI ÍCH CHÚNG 
SANH ĐỀU KHÔNG NÊN CHÁP TƯỚNGỊ{ˆ] 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Bồ Tát khi bố thí hay làm các việc lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, không nên sanh tâm trụ châp các tướng (mình bô thí, người thọ thí, vật 
bó thí) 


Tu Bồ Đề ! Như Lai nói các tướng không phải thật (các pháp) chỉ giả gọi các 
tướng. Như Lai nói chúng sanh, không phải thật chúng sanh, chỉ giả gọi chúng sanh". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ hai (lần thứ nhứt về đoạn 4), Phật dạy các vị Bồ Tát bó thí hay 
làm các việc lợi ích chúng sanh, đêu không nên châp tướng (xem đoạn 4 ở trước). 


Hành giả khi làm lợi ích các chúng sanh, mà tâm còn trụ chấp các tướng, nghiã 
là còn thấy mình bố thí, người thọ thí và vật bó thí, tất nhiên hành giả còn chấp ngã 
(mính, người) chấp pháp (vật bó thí), thì hành giả chỉ được phước hữu lậu nhiễm д, 

nên không phải là bố thí Ba la mật (bố thí rốt ráo). 


Bởi thế nên Phật dạy, các vị Bồ Tát, khi bố thí hay làm lợi ích cho các chúng 
sanh, phải nhập Kim Cang Bát Nhã mà làm; nghĩa là không có chấp các tướng: ngã, 
nhơn, chúng sanh, thọ giả thì được phước đức vô lậu thanh tịnh. Bồ thí như vậy, mới 

phải là bố thí Ba la mật (bố thí rốt ráo). 


Đoạn trước nói về Nhẫn nhục, đoạn này nói về bó thí. Muốn giúp cho qui vị 
Phật tử hiêu thêm và đê thật hành, thê nào là "Nhân nhục rôt ráo" và thê nào là "bô thí 
rôt ráo", chúng tôi xin nói thêm một thí dụ như sau. 


Hành giả muốn đặng Nhẫn nhục Ba la mật hay bồ thí Ba la mật, thì phải quán 
chúng sanh và mình đồng một bản thê, mới không thây ta có bô thí và chúng sanh thọ 
thí hay người làm nhục và ta thọ nhục. 


Thí dụ như tay mặt với tay trái, đồng thấy chung một thân, nên khi tay mặt lỡ 


làm tón thương tay trí, (đóng đinh trợt tay) tay trái không giận. Vì tay trái tự nhận 
mình cùng với tay mặt đồng một thân, nên tay trái không thây dó {ау mặt làm nhục và 
mình bị nhục. Nhẫn nhục như thế mới là Nhẫn nhục rốt ráo (nhẫn nhục Ва la mật). 


Trái lại, tay mặt lo lấy bông gòn và thuốc dé băng cho tay trái, nhưng nó không 
kiêu hảnh, vì tay mặt cũng tự nhận mình cùng với tay trái đồng một thân, nên nó 
không thấy mình (tay mặt)là người ban ơn và tay trái là kẻ thọ ơn. Вб thí như thế, mới 

là bố thí rốt ráo (Bồ thí Ba la mật). 


жж 


36. NHƯ LAI NÓI THẬT, KHÔNG NÓI DÓI [^] 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Như Lai nói thật, nói chon chánh, không nói dối, không 
nói sai khác. Như Lai có đăc pháp, nhưng pháp ау không thật không hu". 


LƯỢC GIẢI 


Đến thời Bát Nhã, thì Phật phá hất các vọng chấp. từ lâu của chúng sanh, dé 
chúng sanh tién lên một bực cao hơn nữa. Vi thế nên phần lý thuyết cũng như phần 
tinh thần của thời kinh Bát Nhã, rất lạ lùng hơn các thời thuyết pháp khác. 


Sợ chúng sanh nghi ngờ lời Phật nói không chơn thật, khi nói vầy, khi nói khác 
Шуа đôi không chừng, nên Phật gọi ông Tu Bô Рё dạy răng: "Như Lai nói thật, nói 
chơn chánh, không nói dôi, không nói sai khác ". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đức Như Lai được đạo Bồ Đề, nhưng nếu chấp đạo Bò Đề này là hư hay thật thì 
không phải là Bô Bë. Vì thê nên Phật dạy: "Như Lai có đắc pháp, nhưng pháp ау 
không thật không һи". 


жж 


37. TRỤ TƯỚNG BÓ THÍ NHƯ VÀO NHÀ TÓI, VÔ TƯỚNG ВО THÍ NHƯ 
ĐI BAN NGÀY [ˆ] 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Nếu Bồ Tát bố thí mà tâm còn trụ chấp nơi pháp bó thí, 
thì như người vào nhà tối, không ау gì cả. Trái lại, nêu Bồ Tát bố thí mà tâm không 
trụ chấp nơi pháp bố thí, thì cũng như người có mắt sáng tỏ, lại nhờ ánh sángcủa mặt 

nhựt chiêu soi, được thấy tát cả mọi vật". 


LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thấy thứ ba (lần thứ nhứt và hai ở đoạn 4 và 35), Phật dạy Bồ Tát bó 
thí không nên châp tướng bô thí. 


Người bố thí, nếu còn chấp tướng, nghĩa là còn thấy ta là người ban ơn, kia là 
kẻ thọ ơn, đó là vật bô thí, thì bị mây vô minh ngã, pháp che mờ Trí huệ Bát Nhã, nên 
Phật thí dụ: "như người đi vào nhà tôi không thây gì са". 


Trái lại, nếu bố thí mà không chấp tướng, trong kinh gọi là "tam luân không 
tịch"; nghĩa là không thấy mình bó thí, (ban ơn) người thọ thí (thọ ơn) và vật bố thí 
(xem thí du tay mặt bó tay trái ở đoạn 35) thì mây vô minh ngã, pháp đều hết, nên mặt 
trời Trí huệ Bát Nhã hiện ra, chiếu soi khắp tất cả pháp. Bởi thé nên Phật nói: "Như 
người có mắt sáng tỏ, lại nhờ ánh sáng của mặt nhựt chiếu soi, được thấy mọi vật". 


OXAK. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ XII 


KINH KIM CANG 
Dịch nghĩa và lược giải 


--- 000 --- 
Bài Thứ 7 


PHẢN CHÁNH TÔN (tt) 















38. Người thọ trì kinh này công đức vô 
lượng 

39. Công đức kinh này vô lượng vô 
biên không thé nghĩ bàn 

40. Phật khuyên người thọ trì đọc tung 
kinh này sẽ được đạo quả Bồ Đề 

41. chỗ phụng thờ kinh này, cũng được 
nhơn thiên và thánh thần cúng dường 
42. Người thọ trì kinh này mà bị người 
kkhinh khi là do tội chướng đời trước 
của họ rất nặng nà. 

43. Người tho trì kinh này, công đức 
nhiều hơn Phật Thích Ca cúng dường 
vô số chư Phật 

44. Kinh này nghĩa lý không thê nghĩ 
Бап, nên phước báo của người thọ trì 
kinh này cũng không thê nghĩ bàn. 

45. Đây là lần thứ hai, ông Tu Bồ Đề 
hỏi lại Phật hai câu quan trọng 

46. Phật phá cái chấp "Như Lai có đắc 
pháp với Phật Nhiên Đăng". 

47. Phật nói: "Tất cả các pháp đều là 
Phật pháp. 
























--- 000 --- 


38. NGƯỜI THỌ TRÌ КІМН NÀY CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG [^] 

Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Như Lai dùng Trí huệ Phật, thấy тб ràng và biết chắc 
chăn: đời sau nêu có người phát tâm thọ trì đọc tụng kinh này, người ây sẽ thành tựu 
công đức vô lượng vô biên". 


LƯỢC GIẢI 


Đầy là lần thứ 6, Phật khuyến khích về công đức thọ trì kinh này. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Kinh này nghĩa lý cao siêu khác thường, quá tầm hiệu biết của người, sợ người 
không hiểu và không tin thì sẽ mát lợi ích lớn, nên Phật dạy: "Như Lai dùng Trí huệ 
Phật, thấy biết rõ ràng và chắc chắn: sau này nếu có người thọ trì đọc tung kinh này, 
sẽ được công đức vô lượng". 


Người hiểu biết được nghĩa lý và thọ trì kinh này, người ấy sẽ ngộ được kinh 
Kim Cang Bát Nhã, tức là đã trông hạt giông Bô Bë, tât nhiên sẽ đặng quả Bô Dé nên 
Phật nói: "được công đức vô lượng". 


жж 


‚_ 39. CÔNG ĐỨC KINH NÀY VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN KHÔNG THẺ NGHĨ 
ВАМ [^] 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Nếu có người nào, một ngày ba lần: Sớm mai, đem thân 
mình nhiều như số cát sông Hằng dé bồ thí; Trưa, đem thân mình nhiều như số cát 
sông Hằng đề bố thí; Chiều, cũng đem thân mình nhiều như số cát sông Hằng để bố 
thí. Bố thì như vậy cho đến vô lượngtrăm ngàn muôn ức kiếp, phước đức của người 
này vô lượng vô biên. 


Nếu có người nghe kinh này, tin hiểu không nghi ngờ, thì người này phước đức 
nhiều hơn người trước. Chỉ tin mà thôi còn được phước đức như vậy, huồng chi là thọ 
trì đọc tụng, hoặc phiên dịch hay giảng dạy cho người. Tóm lại, công đức của kinh 
này vô lượng vô biên không thé nghĩ bàn". 


LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ 7, Phật tán thán công đức của kinh này không thé nghĩ bàn. 
Người đem một thân mình bó thí đã khó, huống chỉ là nhiều thân. Nhưng, giả sử có 
người đem nhiều thân mình ra bó thí, mỗi ngày ba lần, sớm mai, trưa và chiều đều bố 
thí vô lượng vô số thân mình, cho đến nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm và nhiều 
kiếp đều bó thí như vậy, thì phước đức người này biết là bao nhiêu. 


Nhưng, nếu có người nghe kinh này, chỉ sanh lòng tin, không nghi ngờ, thì 
phước đức còn nhiêu hơn người trước, huông chi thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy cho 
người khác. 


Tại sao уйу? Vì người tin được kinh này là người đã ươm trồng hạt giống Kim 
Cang Bát Nhã; thọ trì đọc tụng là huân tưởng hạt giông Bát Nhã; giảng dạy cho người 
là làm cho người huân sanh hạt giống Bát Nhã. Hạt giống Bát Nhã đã sanh trưởng thì 
thế nào cũng được thành Phật. Bởi thế nên người tin thọ hoặc giảng dạy kinh này, 
phước đức nhiều hơn người bố thí thân mạng. 


Tóm tắt đoạn này, Ngài Xuyên Thiền sư có làm bài tụng rằng: 


Nguyên văn (dịch âm): 
Sơ tâm hâu phát thí tân đồng 
Công đức vô biên toán mạc cùng 
Tranh tợ tín tâm tâm bắt lập 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nhứt quyền đã phá thái hư không, 
Dịch nghĩa: 

Sớm trưa bó thí phát tâm đồng 
Công đức vô biên tính chẳng cùng 
Đâu bằng tính tâm không trụ chấp 

Một tay đánh phá сді ћи không. 


ĐẠI Ý BÀI TỤNG 


Đây là lần thứ 8, Phật tán thán công đức người thọ trì kinh này sẽ đặng quả Bồ 
Đê của Phật . 


Phật vì những hàng Đại thừa Bồ Tát và những người phát tâm Tối thượng thừa 
cầu quả Phật, mà nói kinh này. Bởi thế nên những người chịu nghe và tin theo kinh 
này, hoặc thọ trì đọc tụng hay giảng dạy cho người nghe, tất nhiên người ấy đã có căn 
tánh (hạ giống) Đại thừa hay Tối thượng thừa, nên đặng công đức vô lượng vô biên 
và sẽ thành Phật. 


Trái lại, những người căn tánh Tiểu thừa, bị gò bó trong cái khung bốn tướng, 
tư tưởng không hợp với giáo lý Đại thừa, nên không bao giờ họ lãnh hội được kinh 
Đại thừa và tu hành theo Đại thừa hoặc giảng dạy cho người. 


жж 


‚ 41. CHÓ PHỤNG THỜ КІМН NÀY СОМС ĐƯỢC NHƠN THIÊN VÀ 
THÁNH THÂN CÚNG DƯỜNG [ˆ] 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Chỗ nào phụng thờ kinh này, thì chó áy như có chùa tháp 
của Phật; tât cả trời người, thánh thân đêu cung kính lễ bái, dâng hoa cúng dường 
hoặc di nhiêu". 


LƯỢC GIẢI 
Đây là lần thứ 9, Phật tán thán công đức Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. 


Trong đoạn thứ 13, Phật dạy: "Tất cả Phật và Pháp 462и từ kinh này sanh ra". Vì 
kinh này rất quý báu như vậy, nên trong đoạn 20 và đoạn này (41) đều nói, chỗ thờ 
kinh này, cũng được trời, người, thần thánh xem như chùa Phật hay tháp Phật, đều 
đến cung king lễ bái cúng đường, hoặc đi kinh hành (đi xung quanh chỗ thờ kinh). 


жжж 


42. NGƯỜI THỌ TRÌ KINH NÀY MÀ BỊ NGƯỜI KHINH KHI LÀ DO 
TỘI CHƯỚNG ĐỜI TRƯỚC CỦA НО ВАТ NẶNG NÈ. [^] 


Phật dạy:" Tu Bồ Đề ! Nếu người tho trì đọc tụng kinh này, mà bị người khing 
khi, thì người này do tội chướng đời trước rất nặng nề còn thừa lại, đáng lễ phải doa 
vào ác đạo; nhưng nay chỉ bị nguòi khinh khi, nhưng tội chướng đời trước bị tiêu diệt 
và họ sẽ mau dàng quả Bồ Рё". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


LƯỢC GIẢI 
Đây là lần thứ 10, Phật tán thán công đức Kinh Kim Cang Bát Nhã. 


Kinh này công đức vô biên và rất quý báu như thế, nên người thọ trì kinh này lẽ 
ra phải được sự cung kính tôn trọng. Nhưng trái lại, bị người khing khi, thì biết người 
này do tội chướng đời trước nặng në còn thừa lại, đáng lẽ phải bị doa vào ác đạo. Nhờ 
công đức thọ trì kinh này, nên họ bị quả báo rất nhẹ, là chỉ bị người khinh khi. Từ đây 
các tội chướng đời trước tiêu diệt và họ sẽ đặng thành quả Phật. 


Tóm tắt đoạn này, Ngài Trương Vô Tận có làm bài tụng: 


Nguyên văn (dịch âm): 

Tứ tự diêm hương khứ phục hoàn 
Thánh phàm chỉ tại sát na gian 
Tiền nhơn tội nghiệp kim nhơn tiện 
Đáo khước tiền nhơn tội nghiệp sơn. 
Dịch nghĩa: 

Bồn mùa lạnh nóng mãi trôi qua 
Phàm thánh không ngoài một sát na 
Tội nghiệp tiền thân nay phải chịu 
Chịu rôi mới hết nghiệp oan gia. 


ĐẠI Ý BÀI TỤNG 


Bốn mùa nóng lạnh, ngày thánh trôi qua là sự tuần hoàn của vũ trụ. Chứng 
thánh hay doa phàm, chỉ ở trong sát na mê hay ngộ. Кіёр trước làm tội ác nên тёр 
này phải trả, bị người khinh khi. Trả xong nghiệp chướng oan gia mới được tự tại giải 
thoát. 


‚ 43. NGƯỜI THỌ TRÌ KINH NÀY CÔNG ĐỨC NHIÊU HƠN PHẬT 
THÍCH CA CÚNG DƯỜNG VÔ SÓ CHU PHẬT [^] 


Phật dạy:" Tu Bồ Đề ! Ta nhớ trong quá khứ, về vô lượng vô số kiếp, trước thời 
Phật Nhiên Đăng, ta cúng dường và phụng thờ tám trăm bốn ngàn muôn ức vô số chư 
Phật. Nhưng về sau này, néu có người thọ trì đọc tụng kinh này, thì công đức của 
người này so với công đức của ta cúng dường phụng thờ vô sô chư Phật trước kia, 
công đức của ta không bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần vạn, một phần 
ức của người này; cho đến dùng toán số hay thí dụ cũng không thể tính toán hay thí 
dụ được công đức của người thọ trì kinh này". 


LƯỢC GIẢI 
Đây là lần thứ 11, Phật tán thán công đức Kinh Kim Cang Bát Nhã. 


Cúng Phật thuộc về tu phước, dù nhiều bao nhiêu, cũng thuộc về phước hữu vi. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Người thọ trì kinh này, sẽ tỏ ngộ được lý Bát Nhã và sẽ mau đặng đạo quả Bò 
Đề. Sau khi thành đạo, họ sẽ trở lại hoá độ vô số chúng sanh đều được giải thoát, thì 
công đức làm sao thí dụ được hay tính toán cho hết. Bởi thế nên Phật nói:"Công đức 
của người thọ trì kinh này nhiều hơn công đức của Phật cúng dường vô số chư Phật 
về quá khứ". 


жж 


__ 44. КІМН NÀY NGHĨA LÝ KHÔNG THẺ NGHĨ BÀN NÊN PHƯỚC 
BÁO CỦA NGƯỜI THỌ TRÌ KINH NÀY CŨNG KHÔNG THẺ NGHĨ BÀN [ˆ] 


Phật dạy:" Nếu ta nói hết công đức của người thọ trì đọc tụng kinh này, sợ e 
người nghe, tâm sanh cuông loạn, hoặc nghi ngờ không tin. 


Tóm lại, kinh này nghĩa lý vô biên, không thể suy nghĩ và luận bàn, nên phước 
báu của người thọ trì kinh này cũng không thê suy nghĩ và luận bàn". 


LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ 12, Phật tóm lại, tán thán nghĩa lý của kinh này vô biên, nên công 
đức của người thọ trì kinh này, cũng không thê nghĩ bàn. 


Từ trước đến đây đã 12 lần, Phật so sánh, khuyến khích và tán dương công đức 
của người thọ trì kinh này. Nếu nói hết lời, Phật e người nghe tối trí, hoặc nghi ngờ 
không tin. Nếu người hiểu được nghĩa lý cao thâm của kinh này, không thê nghĩ bàn, 
thì họ sẽ tin công đức phước báu của người thọ trì kinh này, cũng không thê nghĩ bàn. 


жж 


45. ĐÂY LÀ LÀN THỨ HAI, ÔNG TU BÓ ĐÈ HỎI LAI PHẬT HAI CÂU 
QUAN TRỌNG [^] 


Khi йу, бпр Ти Вб Đề bạch Phât:"Bach Thé Tôn ! nếu có người phát tâm Bồ 
Dë, thì làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chon tám?" 


Phật dạy:" Tu Bồ Đề ! nếu có người phát tâm Bồ Đề, thì phải dụng tâm như 
vầy: Ta hoá độ tất cả chúng sanh, nhưng không thấy có mình độ và chúng sanh được 
độ. Tại sao vậy? Nếu Bồ Tát còn thấy mình độ và chúng sanh được độ, thì Bồ Tát còn 
tướng ngã, nhơn, tướng chúng sanh và tướng thọ giả, tức nhiên không phải là Bồ Tát. 


à" 


Tu Bồ Đề ! Thật không có một pháp gì gọi là phát tâm Bồ Dà 
LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ hai (lần thứ nhứt ở đoạn 1), ông Tu Bồ Đề hỏi Phật "Làm sao 
hàng phục vọng tâm? Và làm sao an trụ chon tâm?". 


Đại ý Phật dạy:” Nguời phát tâm Bồ Đề ra làm các Phật su, lợi ích tất cả chúng 
sanh, không nên chấp ngã, pháp hay bốn tướng: ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả. 
Nếu không chấp ngã pháp hay bốn tướng thì sóng phiền não vọng niệm không sanh. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Nếu sóng phiền não vọng niệm không sanh thì biển chơn tâm tự yên tịnh. Đó là 
phương pháp "hàng phục vọng tâm" mà cũng là "an trụ chơn tâm". 


Nếu Bồ Tát làm Phật sự, hoá độ chúng sanh, mà còn Һау có mình hoá độ (ngã) 
và người được độ (nhon) thì Bồ Tát chưa nhập được Kim Cang Bát Nhã, vì còn chấp 
bốn tướng:ngã, nhơn v.v...nên không phải là Bồ Tát. 


Nói đến "Tâm Bồ Đề", sợ có người trụ chấp tâm Вб Đề, nên Phật liền phá 
сһар:" Thật không có một pháp gì gọi là phát tâm Bồ Dë". 


Ngộ được lý vô trụ của kinh Kim Cang Bát Nhã, Ngài Trường Sa có làm bài kệ 
như sau: 


Nguyên văn (dịch âm): 

Bách xích can đầu bất động nhơn 
Tuy nhiên đắc nhập vị vi chơn 
Bách xích can đầu tu tấn bộ 
Thập phương thế giới hiện toàn thân. 
Dịch nghĩa: 

Đầu sào trăm thước đứng vững trân 
Tuy ngộ nhưng chưa đúng lý chon 
Đâu sào trăm thước thêm một bước 
Mười phương thể giới hiện toàn thân. 


ĐẠI Ý BÀI KỆ 


Hai câu đầu là nói, người tu hành dầu cao siêu đến đâu, nhưng néu còn chấp 
một tí nào, thì cũng chưa phải là thật tu, thật chứng, cũng như người đứng trên đầu 
sảo trăm thước, tuy cao, nhưng chưa thoát ly được đâu sào. 


Hai câu sau là nói, hành giả phải rời tất cả vọng chấp ngã, pháp mới nhập được 
pháp giới tánh (chơn tâm hay Bát Nhã); lúc bấy giờ thân mình hiện khắp cả mười 
phương pháp giới; cũng như chim đã bỏ đầu sào trăm thước, thung dung tự tại bay đi 
trong cõi thái hư. 


46. PHẬT РНА CÁI CHAP "NHƯ LAI CÓ РАС PHÁP VỚI PHẬT 
NHIÊN ĐĂNG" [Y 


Phật hỏi: " Tu Bồ Đề ! Về quá khứ, Như Lai có đắc pháp Bồ Đề với Phật Nhiên 
Đăng không ?" 


Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn Như Lai không có đắc pháp Bồ Đề với phá 
Nhiên Đăng:. 


Phật dạy: "Đúng như vậy, Như Lai không có đắc pháp gì cả. Nếu Như Lai có 
аас pháp thì Phật Nhiên Đăng không thọ ký cho ta гапо: về sau, ông sẽ thành Phật 
hiệu là Thích са Мам №". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


Phật dạy tiếp: "Tu Bồ Đề ! Có người nói: "Như Lai đặmng quả Bồ Đề ". Thật 
ra, Như Lai là bản thê như như của các pháp, nên Như Lai không đặng pháp gì cả. 


Tu Bồ Đề ! Như Lai đặng đạo Bồ Đề, không phải hư, không phải thật". 
LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ hai (lán thứ nhứt ở đoạn 15) phật dùng Trí huệ Kim Cang Bát 
Nhã, phá cái chất "Phật có đắc pháp". Đúng theo thinh thần kinh Kim Cang Bát Nhã, 
thì phải phá trừ hết các mây vô minh vọng chấp nhon, ngã v.v...lúc bấy giờ mặt trời 
Bát Nhã chơn không (chơn như hay Phật tánh) mới hiện. 


Bởi thế nên Phật tuy đắc pháp Bồ Đề, nhưng không thấy mình có đắc (vô ngã) 
và pháp Во Bë (vô pháp) đã đắc, nên mới được Phật nhiên Đăng thọ ký. 


Nếu Như Lai còn thấy mình có đắc pháp Bồ Đề, tức nhiên Như Lai còn chấp 
ngã (mình đặng) và chấp pháp (pháp Bồ Рё), chưa nhập được Kim Cang Bát Nhã, thì 
đâu được Có Phật Nhiên Đăng chứng nhận cho: "Về sau ông sẽ thành Phật hiệu là 
Thích Ca Мам Ni". 


Chúng sanh chấp "Như Lai đặng quả Bồ Рё", vì chúng sanh chưa hiểu hai chữ 
"Như Lai". Phật giải thích: "Như Lai là bản thê như như của các pháp"; đã là như như, 
nên không có đặng pháp gì cả. 


Phật dạy tiếp:" Như Lai đặng đạo Bồ Đề, không phải hư, không phải thật". Nếu 
đạo Bồ Đề mà còn có hư hay là thật, thì không phải Bồ Đề. Đến chỗ này thì dùng lời 
nói luận bàn không trúng, đem ý thức suy nghĩ phân biệt cũng chắng nhằm. Đây là 
lần thứ ba, Phật phá cái chấp "Như Lai dàng đạo Bồ Đề" (lần thứ nhứt và thứ hai ở về 
đoạn 15 và 36). 


Ngộ được lý "Phật tuy đã thành Phật, nhưng không thấy mình được thành Phật", 
nên ngài Phật Quôc Thiên sư có làm bài kệ như sau: 


Nguyên văn (dịch âm): 

Tâm tâm tức Phật, Phật tâm tâm 
Phật Phật tâm tâm, tức Phật tâm 
Tâm Phật ngộ lai vô nhút vật 
Tướng quân chỉ khát vọng mai lâm. 
Dịch nghĩa: 

Тат tám tức phát, phật tức tâm 
Phật phật túc tâm, tâm tức Phật 
Tám, Phật ngộ rồi không chỉ cả 
Nói me đỡ khát vạn дийп bình. 


ĐẠI Ý BÀI KỆ 


Người mê, chấp tâm và Phật riêng khác. Kẻ hiểu lại nói: Phật tức tâm, tâm tức 
Phật. Người tỏ ngộ rôi không còn thấy có Phật và tâm. Vì cảm hoá chúng sanh nên 
mới đặt ra có danh từ tâm và Phật để kêu gọi. Cũng như vì muốn oho vạn quân đỡ 
khát nước, nên vị Chỉ huy mới phương tiện nói "gần đến rừng me" 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


GIẢI DANH TỪ 


Thọ ký: Truyền trao và ký nhận. 


Жжжж 
47. PHẬT NÓI:" ТАТ СА CÁC PHÁP РЕС LÀ PHẬT PHÁP" [^] 


Phật dạy:" Tu Bồ Đề ! Như Lai nói:" Tất са các pháp đều là Phật pháp". Tu Bồ 
Đề ! Như Lai nói các pháp thật ra không phải các pháp, chỉ giả gọi "các pháp"; cũng 
như thân Phật cao lớn, Như Lai nói không phải thân Phật cao lớn, chỉ giả gọi "thân 
Phật cao lớn". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật phá cái chấp "các pháp và thân Phật". Kinh chép:" Pháp thân 
Phật biên Кһар tât cả; cảnh giới của Phật ở gọi là Thường tịch quang?. Bởi thê nên nói 
"tât cả các pháp đêu là Phật pháp". 


Chúng ta bị mây vô minh che khuất trăng Bát Nhã, nên chỉ thấy các pháp ngã, 
nhơn v..v.. chư Phật và Bô Tát đã giác ngộ , phá tan mây vô minh, trăng Bát Nhã 
được sáng tỏ, nên chỉ thây toàn là Phật pháp. 


Vừa nói đến "các pháp", sợ chúng sanh chấp "các pháp? mà không ngộ được 
tánh Bát Nhã chơn không, nên Phật liền phá:" Như Lai nói "các pháp" thật ra không 
phải "các pháp”, chỉ giả gọi là "các pháp". Cũng như thân Phật, thật ra không phải 
thân Phật, chỉ giả gọi thân Phật 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ XII 


KINH KIM CANG 
Dịch nghĩa và lược giải 


--- 000 --- 
Bài Thứ 8 
PHẢN CHÁNH TÔN (tt) 


48. Phật phá cái chấp "Bò Tát có độ 
sanh" 

49. Phật phá cái chấp "Bồ Tát có làm 
trang nghiêm cõi Phật" 

50. Phật có đủ 5 loại con mắt 

51. Phật thấy biết hết các tâm niệm của 
chúng sanh trong hằng sa thế giới 

52. Phật phá cái chấp "phước đức 
nhiều" 

53. Phật phá cái chấp "thấy sắc thân và 
tướng tốt của Phật là thấy Phật" 

54. Phật phá cái chấp "Như Lai có 


thuyết pháp" | 
55. Phật phá cái châp "thật có chúng 
sanh" 


--- 000 --- 
48. PHẬT РНА CÁI СНАР "ВО ТАТ CÓ ĐỘ SANH" [^] 

Phật dạy:" Tu Bồ Đề ! nếu Bồ Tát còn chấp mình hoá độ vô số chúng sanh thì 
không phải là Вӧ Tát. Tại sao vậy ? vì thật ra không có một pháp gì gọi là ВО Tát. Bởi 
thê nên Phật nói: "Таѓ cả các pháp không ngã, không nhon, không chúng sanh và 
không thọ giả". 

LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng Trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp "thật có Bồ Tát, thật có 
độ sanh" và Phật дау:" Các pháp đêu giả, không có bón tướng". 





Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


49. PHẬT PHÁ CÁI CHÁP "ВО ТАТ CÓ LÀM TRANG NGHIÊM CÕI 
PHẠT" [^] 


Phật dạy:" Tu Bồ Đề ! Nếu Bồ Tát chấp rằng:" Ta làm trang nghiêm cõi Phật", 
thì không phải là Bô Tát. Tại sao vậy? Như Lai nói:" Bô Tát làm trang nghiêm cõi 
Phật, mà không châp mình có làm trang nghiêm cõi Phật, mới thật là trang nghiêm cõi 
Phật. 


Tóm lại, nếu Bồ Tát không còn chấp ngã chấp pháp, Như Lai mới gọi là "thật 
Bồ Tát". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dạy: Bồ Tát không còn chấp ngã, chấp pháp, phải hợp với tánh 
Bát Nhã chơn không, mới phải thật là Bồ Tát và mới phải là trang nghiêm cõi Phật. 
Đây là lần thứ hai (lần thứ nhứt, xem đoạn 16) Phật phá cái chấp "Bồ Tát có trang 
nghiêm cõi Phật". 


Bồ Tát làm trang nghiêm cõi Phật, mà không chấp minh có làm trang nghiêm, 
như thế mới thật là trang nghiêm cõi Phật. Trái lại, néu Bồ Tát chấp mình có làm 
trang nghiêm cõi Phật, tức là Bồ Tát còn chấp ngã (ta làm) chấp pháp (cõi Phật), 
không hợp với tính thần Bát Nhã, thì không phải là trang nghiêm và cũng không phải 
là Bô Tát. 


Tóm lại, Phật dạy:" Nếu Bồ Tát nhập vào Bát Nhã chơn không, không còn các 
vọng châp ngã, pháp, thì Như Lai mới gọi là thật "Bồ Тае. 


Ngài Xuyên Thiền sư làm bài tụng tóm tắt lại ý nghĩa trên, như sau: 


Nguyên văn (dịch âm): 
Tá bà sam tử bái bà môn 
Lễ số châu truyền dĩ thập phần 
Trúc ảnh tảo dai, trần bất động 
Nguyệt luân xuyên hải thuỷ vô ngần. 
Dịch nghĩa: 
Mượn áo tràng bà йё lay bà 
Lễ rồi, áo trả lại cho bà 
Bóng trúc quét sân, trần chăng động 
Vùng trăng xuyên biển, nước không xao. 


ĐẠI Ý BÀI TỤNG 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Bài kệ này nói về lý "vô trụ vô tướng? của kinh Bát Nhã, Bồ Tát làm trang 
nghiêm cõi Phật; cũng như người mượn áo tràng của bà để lay bà. Nhưng Bồ Tát 
không chấp có trang nghiêm cõi Phật; như người lạy rồi trả áo, không còn giữ lại vết 
tích gì cả. 

Bồ Tát độ sanh hay làm các Phật sự mà không thấy có mình độ và chúng sanh 
được độ v.v...cũng như bóng trúc quét bụi, tia sáng của ving trăng xuyên bién; bụi 
trần không động mà nước cũng không don. 


Жжжж 
50. PHẬT CÓ DÚ NĂM LOẠI CON MÁTỊˆ] 


‚ Phật hỏi:" Tu Bồ Đề ! Như Lai có nhục nhãn không? " Tu Bồ Đề thưa:" Bạch 
thê Tôn ! Như Lai có nhục nhãn". 


"Tu Bồ Đề ! Như Lai có thiên nhãn không?" 

"Bạch Thế tôn ! Như Lai có thiên nhãn ". 

" Tu Bồ Đề ! Như Lai có Huệ nhãn không?" 

"Bạch Thế tôn ! Như Lai có Huệ nhãn ". 

" Tu Bồ Đề ! Như Lai có Pháp nhãn không?" 

"Bạch Thé tôn ! Như Lai có Pháp nhãn ". 

" Tu Bồ Đề ! Như Lai có Phật nhãn không?" 

"Bạch Thế tôn ! Như Lai có Phật nhãn ". 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này phá cái chấp "Phật và Bồ Tát không thấy chi hết". 

Mục đích của kinh Bát Nhã là phải phá hết các vọng chấp, thì chơn tâm hay 
Phật tánh (Bát Nhã) mới hiện. Bởi thê nên, châp "có" đã bị bác, mà châp "không" 
cũng bị bác. 

Từ trước đến đây, Phật đã nhiều lần phá về chấp có. Như nói:"Bồ Tát phải 
không thây có mình độ sanh, không thây có chúng sanh được độ. Bồ Tát không thây 
mình làm trang nghiêm và không thây cõi Phật được trang nghiêm v.v..." 

Sợ người chấp:" ...như thé thì chư Phật và Bồ Tát không thấy chi hết", nên đến 
đoạn này, Phật mới hỏi ông Tu Bô Đê:" Như Lai có năm món nhãn không?" . Ong Tu 
Во Bë thưa:"Như Lai có đủ năm món nhãn"; nghĩa là có đủ năm loại con mắt, nên 


Như Lai thấy tất cả. 


GIẢI DANH TỪ 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


1. Nhục nhãn: Con mắt thịt сда phàm phu, chỉ thấy trong phạm vi nhỏ hẹp; nếu 
bị vật gì che ngăn thì không thây. 


2. Thiên nhãn: Con mắt của chư thiên, do tu thiền định hoặc sanh lên các cõi 
trời, mới được con mắt này. Thiên nhãn thấy được xa và thấu suốt tất cả, không bị vật 
gì làm chướng ngại. 


3. Ниё nhãn: Con mắt Trí huệ. Huệ nhãn chỉ thấy "ngã không": nghĩa là chúng 
sanh không thật, chỉ do ngũ пап và tứ đại hoà hợp. Hàng Thinh văn và Duyên giác 
mới có Huệ nhãn. 


4. Pháp nhãn: Con mắt thấy suốt tất cả các pháp. Bồ Tát đặng pháp nhãn, thất 
"ngã pháp", đều không: nghĩa là Bồ Tát không những rõ thấu ngã, nhơn, chúng sanh 
và thọ giả đều không, mà cũng rõ thấu tất cả các pháp đều không thật, chỉ do các 
duyên hoà hợp sanh. 


5. Phật nhãn: Con mắt Phật. Phật thấy biết tất cả các pháp trong thé gian và xuất 
thê gian. Phật thây hoàn toàn viên mãn, dù hăng sa thê giới, vô lượng chúng sanh. 
Phật cũng đều thay và biệt tât cả. 


Tóm lại, Phật có đủ 5 con mắt; Bồ Tát có 4 con mắt; Nhị thừa còn 3; phàm phu 
chỉ một; chư thiên có 1 hoặc 2. 


Cô nhơn làm bài tụng nói vê ngũ nhãn như sau: 


Dịch âm (nguyên văn): 
Thiên nhãn thông phi ngại 
Nhục nhãn ngại phi thông 

Pháp nhãn phi quán tục 

Huệ nhãn liễu trí thông 
Phật nhãn như thiên nhựt 

Chiếu dị thể hoàn đồng. 

Dịch nghĩa: 

Mắt Trời thấy thông suốt 
Mắt Thịt thấy có ngại 
Mắt Pháp thấy pháp không 
Mắt Huệ thấy ngã không 
Mắt Phật thất tất cả 
Muôn pháp đồng nhút thê. 


KKK 


51. PHẬT ТНАҮ BIẾT НЕТ TÂM NIỆM CỦA CÁC CHÚNG SANH, 
TRONG HÀNG SA THẺ GIỚI[^] 


Phật hỏi: "Tu Bồ Đề ! Cát б trong song hằng, Như Lai có gọi là cát không?". 


Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn ! Như Lai cũng gọi là cát". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật hỏi: “Như một sông Hằng có vô số cát, rồi láy mỗi một hạt cát, dë thí dụ 
một song Hằng, thì có VÔ só sóng Hàng. Trong vó só sóng hàng, mỗi một sông Hằng 
lại có vô sô cát nữa, rồi đem vô số hạt cát trong vô số sông Hằng đó, lại thí dụ nữa, 
mỗi một hạt cát là một hạt cát của Phật (Đại thế giới). Như thế, thế giới của Phật có 
nhiều không?". 


Tu Bồ Рё thưa: "Bạch Thế Tôn nhiều lắm". 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Tắt cả chúng sanh ở trong vô số thé giới như vậy, có bao 
nhiêu tâm niệm, Như Lai đều thấy biết tât са". 


Phật dạy tiếp: "Tu Bồ Đề ! Như Lai nói tâm, không phải thật có tâm, chỉ giả gọi 
là "tâm". Tại sao уду? Vì tâm quá khứ tìm không được, tâm hiện tại tìm không được, 
tâm vi lai cũng tìm không được". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn nay tiếp với đoạn trên (50), Như Lai có 5 con mắt, nên Như Lai thấy 
biétvó cùng thê giới và уд tận chúng sanh. 


Trong vô số thế giới, mỗi thê giới có vô số chúng sanh, mỗi chúng sanh có bao 
nhiêu tâm niệm, Như Lai đêu thây biệt tât cả. 


Vừa nói đến "tâm", sợ chúng sanh vọng chấp "có tâm" mà không nhhập được 
Kim Cang Bát Nhã, nên Phật liên phá: "Như Lai nói "tâm" không phải thật có tâm, 


chỉ giả gọi là "tâm". 


Phật giải thích thêm: Vì tâm quá khứ đã diệt, tâm vi lai chưa đến, tâm hiện tại 
không dừng trụ, nên trong ba đời tìm tâm không thê được. 


Thuở xưa, Ngài Huệ Khả (Nhị Tổ) đến cầu Tổ Đạt Ma (Sư Tổ) về pháp an tâm 
(xen "bản đồ tu Phật" tập 4). 


Tổ Đạt ma hỏi: "Ông đến đây đề làm gì?". 
Ngài Huệ Khả thưa: "Bạch Tổ Sư ! Con đến đây dê cầu pháp an tâm". 


Tổ Đạt Ma hỏi:" Quá khứ tâm bắt đắc, hiện tại tâm bát khả đắc, vị lai tâm bất 
khả дас, vậy ông muôn an cái tâm nào ?". 


Ngài huệ Khả thưa: "Trong ba thời (quá khứ, hiện tại và vị lai) con tìm tâm đều 
không thê được". 


Tổ Đạt Ma dạy: "ta đã an tâm cho ông rồi". Ngài huệ Khả liền tỏ ngộ. 
Ngài Xuyên Thiền sư có làm bài kệ nói về ba tâm 
Nguyên văn (dịch âm): 


Tam tế cầu tâm, tâm bắt biến 
Luỡng nhãn y nhiên đôi lưỡng nhãn 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Bát tu di kiếm khắc chu tầm 
Tuyết tuyệt phong hoa thường kiến diện 
Dịch nghĩa: 

Hai mắt trơ trơ chỉ ngó chăm 
Tìm mãi ba đời chăng thây tâm 
Tuyết nguyệt phong ba thường đối diện 
Kiếm rơi hà tất khắc khe tầm 


LƯỢC GIẢI VÀ ĐẠI Ý 


Thuở xưa, có người đi thuyền làm rơi cây kiếm dưới sông. Người â йу liền lây 
dao khắc be thuyền, để chờ thuyền đậu nghỉ sẽ tìm. Đến khi thuyền đậu, người ây 
xuống sông mò hoài không được kiếm. Anh ta thắc mắc: "Cây kiếm mới rớt, tôi khắc 
thuyền làm dấu ngay chỗ này, sao tìm hoài không được". 


Người trí thấy vậy bảo:"Anh đại quá ! Kiếm rớt hồi nãy, thì anh phải tìm ngay 
chó hôi пау và tại chỗ đó; chớ đợi ёп bây giờ, đã khác chó rồi, thì làm sao tìm 
được". 


Cũng thế, người tu hành phải trực ngộ bản tâm mình. Nếu còn móng tâm йё tìm 
tâm ở đâu đâu, thì không bao giờ tìm được; vì tâm quá khứ đã diệt, tâm hiện tại không 
dừng, tâm vị lai chưa đên. 


Tóm lại, đại ý bài tụng: 


Những cảnh vật thiên nhiên, như tuyết trong, trăng sáng, gió mát, hoa tươi ở 
trước mắt, d8ëu biểu lộ bản thê chon tâm thường trú. Hành giả phải tức nơi muôn vật 
đó mà trực ngộ bản tâm mình, cần gì phải tìm đâu xa. Nếu hành giả không trực ngộ, 
mà cứ lo tìm tâm quá khứ, hiện tại và vi lai, thì cũng như người khắc dấu lên thuyền 
dé mò kiếm, không bao giờ mò được. 


52. PHẬT РНА CÁI CHAP "PHƯỚC ĐỨC NHIÊU"{^] 


__ Phật dạy: "Tu Bò рё ! Nếu có người dùng 7 món báu, đựng đầy trong một Đại 
thê giới (một nghìn triệu thê giới nhỏ) đem bô thí, người này được phước đức 
không?". 


Tu Bồ Đề thưa: "nếu chấp phước đức này thật có, thì Như Lai nói phước đức 
này không nhiêu. Không châp phước đức nhiêu, Như Lai mới nói "đặng nhiêu phước 
đức". 


LƯỢC GIẢI 


Nếu đem tân chấp tướng mà làm việc phước đức, thì phước đức đó thành hữu vi 
hữu lậu; dầu có nhiều bao nhiêu cũng có ngày cùng tận. Trái lại, néu đem tâm vô 
tướng (không cầu danh, cầu lợi, không chấp nhơn, chấp ngã v.v...) mà làm việc phước 
đức, thì phước dức này thuộc về vộ lậu thanh tịnh, hợp với tánh Bát Nhã chơn không 
(chơn tâm) dù làm ít, nhưng phước đức vô cùng tận. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


| Thuở xưa, Tổ Đạt Ma đến Trung Hoa truyền đạo. Vua Lương Võ Đề đem việc 
bô thí làm phước, đúc chuông, tạo tượng và lập 72 cảnh chùa v.v...đê hỏi Tô Đạt Ma. 
Trong câu hỏi có tánh cánh khoe khoang châp tướng. 


Vua hỏi: "Trẫm lập 72 cảnh chùa, đúc chuông, tạo tượng, tu kiều, bồi lộ 
v.v...phước đức có nhiêu không?". 


Trả lới đúng theo tỉnh thần "vô trụ, vô tướng" của kinh Bát Nhã, Tổ Đạt Ma nói: 
"Không có phước đức". Vua Lương Võ Đề vì trình độ quá kém, không hiểu được lời 
của Tổ dạy, nên nghi ràng không phải Tổ, lại dem dâng thuốc độc cho Tổ Đạt Ma 
uống ...(xem quyền "Tổ Đạt Ma", do Hương Đạo xuất bản). 


Ngài Xuyên Thiền sư tả về cảnh: khi các mây vô minh vọng chấp hết, thì mặt 
trăng Trí huệ Bát Nhã hiện ra, bàng hai câu như sau: 


Nguyên văn (dịch âm): 


Vô hạn dã tâm phong quyền tận 
Nhứt luân cô nguyệt chiếu thiên tâm 
Dịch nghĩa: 

Gió cuốn mây đen về bién cả 
Một vừng trăng sáng giữa trời không 


жжж 


53. PHẬT РНА CÁI СНАР "ТНАҮ SẮC THÂN УА TƯỚNG ТОТ СОА 
PHẬT LÀ ТНАҮ РНАТ"[^] 


Phật hỏi: "Tu Bồ Đề ! ông có thé cho thấy sắc thân của ta đây là thấy được Phật 
không?". 


Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thé Tôn ! Không thê cho thây sắc thân của Phật là thấy 
được Phật. Tai sao vậy? Vì Như Lai nói sắc thân, không phải thật sắc thân, chỉ giả gọi 
là sắc thân". 


Phật hỏi tiếp: "Tu Bồ Đề ! ông có thể cho thấy các tướng tốt (32 tướng tốt, 80 
vẻ đẹp) của ta đây là thây được Phật không?". 


Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn ! không thể cho thấy các tướng tốt của Phật là 
thây được Phật. Tại sao vậy? Vì Như Lai ní các tướng tôt, không phải thật tướng tôt, 
chỉ giả gọi là tướng tôt". 


LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật dùng Trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái chấp: "Thấy sắc 
thân và tướng hảo của Phật lá thây được Phật". Đây là lâ thứ ba (lân thứ nhút và nhì ở 
đoạn 7 và 25) Phật phá cái châp về việc thây Phật. 


Kinh Kim Cang, Phật dạy: "Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng” (phàm cái gì 
có hình tướng đêu là hư dôi). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Sắc thân của Phật,do bốn đại hoà hợp giả tạo ra thân tướng, nên thân tướng của 
Phật cũng hư vọng không thật, chỉ giả gọi là thân Phật. 


Rồi từ trên thân tướng, do bốn đại giả tạo, lại sanh ra nhiều tướng, những tướng 
ây cũng hư vọng không thật, chỉ giả gọi là 32 tướng tôt và 80 vẻ đẹp. 


Đến lúc hoàn thành nhiệm vụ độ sanh, Phật thâu thần nhập diệt, xả thân tướng 
tứ đại để vào cõi Niết bàn, thì xác thân và 32 tướng tốt, do tứ đại giả hợp của Phật 
cũng thao luật "sanh, trụ, dị, diệt” mà biến đôi. Lúc bấy giờ không còn cái gì để gọi là 
sắc thân và tướng tốt. 


Bởi thế nên Phật dạy: "Không phải, sắc thân, chỉ giả gọi sắc thân; không phải 
tướng | tốt, chỉ giả gọi là tướng tốt". Vì thế nên ông Tu Bồ Đề thưa: "Không thê cho 
thấy sắc thân hay thấy tướng tốt của Phật mà cho là thấy được Phật". 


жж 


54. PHẬT РНА CÁI СНАР "NHƯ LAI CÓ THUYÉT РНАР"[^] 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Ông chớ nên nghĩ rằng: "Như Lai có thuyết pháp". Tại 
sao vậy? Nêu người пао không hiệu lời của Phật dạy, lại nói răng: "Như Lai có thuyêt 
pháp", thì người ау khinh бапо Phật". 


Tu Bồ Đề ! Như Lai nói: "Thuyết pháp, tức là không có pháp gì có thể nói được, 
mới gọi là thuyêt pháp". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng Trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái chấp "Như Lai có 
thuyêt pháp". Đây là lân thứ 3, Phật phá cái châp vê "Như Lai có thuyêt pháp" (lân 
thứ nhứt ở đoạn 11 và 23) 


Nếu người nào chấp: "Phật có thuyết pháp”, thì người đó còn chấp ngã (Phật) và 
chấp pháp (thuyết pháp). Бет tâm vọng chấp ngã pháp cuả phàm phu mà suy nghĩ 
luận bàn đến chánh pháp của Phật, thì chánh pháp của Phật, trở thành vọng chấp của 
phàm phu. Ngài Xuyên Thiền sư nói: "Tà nhơn thuyết chánh pháp, chánh pháp tức 
qui tà" (người tà nói pháp chánh, pháp chánh trở thành tà). Bởi thế nên Phật nói: 
"người đó khinh báng Phật ". Vì họ không nhập được "lý Kim Cang Bát Nhã", nên 
Phật nói: "Họ không hiểu được lời của Phật dạy". 


Đức Lão Tử nói: "Đạo mà có thể nói được, thì không phải thật là Đạo (Đạo khả 
đạo, phi thường đạo)”. Cũng đông một ý này, Đức Phật dạy: "Không có pháp gì có 
thê nói được, mới gọi là thuyêt pháp". 


Phật nói bài kệ như sau: 


Nguyên văn (dich âm): 
Thị tùng thành đạo hậu 
Chung chí Bạt đề hà 
Ư thị nhị trung gian 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Vị thường thuyết nhứt tự 
Dịch nghĩa: 

Từ khi mới thành đạo 
Đến lúc nhập Niết bàn 
Trong khoảng thời gian ду 
Ta không nói một chữ. 


ĐẠI Ý BÀI KỆ 


Bài kệ này, nói về lý kinh Bát Nhã. Cổ nhơn dạy: "vô thuyết vô văn chơn Bát 
Nhã", (không nói Bát Nhã và không nghe Bát Nhã, mới thật là nói Bát Nhã và nghe 
Bát Nhã), (xin độc giả xem lại đoạn giải 11 và 23). 


жж 
55. PHẬT РНА CÁI CHÁP "ТНАТ CÓ CHÚNG $АХН"[^] 


Khi đó, ông Tu Bồ Đề thưa Phật: "Bạch Thé Tôn ! Đời sau, néu có chúng sanh 
nào nghe đến kinh Bát Nhã, không biết họ có thể tin được không?". Phật dạy: "Tu Bồ 
Рё ! Chúng kia, không phải chúng sanh, cũng không phải phi chúng sanh. Tại sao 
vậy? Như Lai nói chúng sanh, thật không phải chúng sanh, chỉ giả gọi là chúng sanh". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng Trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá cái chấp "thật có chúng 
sanh". Trong tánh Bát Nhã chơn không thì ngã và pháp đều không, bốn tướng chăng 
còn. 


Bồn tướng đã không, ngã chấp chẳng còn, thì đâu có gì là chúng sanh hay phi 
chúng sanh. Đã không phải chúng sanh hay phi chúng sanh, thì có gì là tin hay không 
tin. Đúng theo tinh thần kinh Bát Nhã, nếu còn phân biệt vọng chấp, thì không phải là 
thật. Bởi thế nên Phật dạy tiếp: "Như Lai nói chúng sanh, không phải thật chúng sanh, 
chỉ giả gọi là chúng sanh". 


Ngài Phó Đại sĩ làm bài tụng, để tóm tắt lại đoạn này, như sau: 


Nguyên văn (dịch âm): 
Chúng sanh dữ thọ giả 
Uån thượng lập hư danh 
Như qui mao bắt thật 
To thó giác vô hình 
Dịch nghĩa: 

Ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả 
Trên năm uân chỉ có giả danh 
Như lông rùa không có thậ thể 

Tợ như sừng thỏ chăng có hình. 


ĐẠI Ý BÀI TỤNG 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tất cả các pháp trên năm uân như ngã, nhon, chúng sanh và thọ giả у. у...йёи 
không thật có, như lông rùa, sừng thỏ, chỉ có giả sanh mà thôi 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ XII 


KINH KIM CANG 
Dịch nghĩa và lược giải 


--- 000 --- 
Bài Thứ 9 
PHẢN CHÁNH TÔN (tt) 


56. Phật phá cái chấp "Như Lai đặng 


đạo quả vô thượng Bô Рё 
57. Pháp này bình đăng không có thấp 
cao 
58. Phật nói công đức của người thọ trì 
kinh này không thể nghĩ bàn 
59. Phật phá cái chấp "Như Lai có độ 
chúng sanh". 
60. Thấy 32 tướng tốt của Phật chưa 
phải là thây được Phật . 
61. Phật nói bài kệ, phá cái chấp "thấy 
Phật bằng sắc tướng, nghe Phật bằng 
âm thanh". 
62. Phật phá cái chấp "không" (tức là 
chấp đoạn diệt) 
63. Người ngộ "tất cả các pháp không 
thật", phước đức nhiều hơn người bó 

| thí vô số bảy báu 


--- 000 --- 


__ 56. PHẬT РНА CÁI СНАР "NHƯ LAI ĐẶNG ĐẠO QUÁ VÔ THƯỢNG 
BÓ ĐÈ"[^] 


Ông Tu Bồ Đề bạch Phật: "Bạch Thé tôn ! Như Lai có chứng đặng đạo quả Vô 
thượng Bô Рё không? Phật dạy: "Tu Bô Рё ! Như Lai không có một tí gì gọi là dáng 
đạo quà Vô thượng Bô Рё". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng Trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ cái chấp "Phật có đặng 
Đạo quả Bô Рё". Đây là lân thứ 4 (lân thứ nhứt, hai và ba ở đoạn 15, 36, và 46). 


Trong Duy thức Tam thập tụng có chép: " Nếu hành giả hiện tiền còn phần nào 
thây mình có chứng Duy thức tánh, thì chưa phải thật chứng Duy thức tánh, vì còn 
châp "có sở đặc" vậy". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đồng một ý với đoạn kinh này, néu còn chấp "mình đặng đạo quả Vô thượng 
Bô Dë", tức là còn bón tướng: ngã, nhon, chúng sanh và thọ giả thì không phải thật 
chứng đạo vô thượng Bô Pë. 


Hành giả phải ngộ nhập Kim Cang Bát Nhã, xa lìa các vọng chấp, không còn 
thấy mình chứng (không ngã) và đạo quả Bồ Рё đề chứng (không pháp) thì mới thật 
là chứng đạo vô thượng Вб Dà. Bởi thé nên Phật dạy: "Như Lai không có một tí gì 
gọi là đặng đạo vô thượng Bồ Đề". 


жж 


57. PHÁP NÀY BÌNH ĐĂNG KHÔNG CÓ CAO ТНАР[^] 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Pháp này bình đăng không có cao thấp, không ngã, 
không nhơn, không chúng sanh và không thọ giả, tạm gọi là đạo vô thượng Bồ Pë. 


Tu Bồ Đề ! Do tu tất cả pháp lành mà đặng đạo vô thượng Bồ Рё, Như Lai nói 
pháp lành, không phải pháp lành, mới gọi là pháp lành". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật nói "pháp này bình đẳng, không có cao thấp", và phá cái chấp 
"pháp lành". 


Hành giả còn chấp "ta tu pháp lành” tức là còn chấp ngã (ta tu) chấp pháp (pháp 
lành). Nếu đem tâm chấp ngã chấp pháp mà tu pháp lành, thì pháp lành ду thuộc về 
hữu vi hữu lậu, không phải là pháp lành cứu cánh. 


Hành giả phải dùng Trí huệ Kim Cang Bát Nhã, phá trừ các chấp ngã, chấp 
pháp mà tu các pháp lành, thì các pháp lành â áy mới hợp với Bát Nhà chơn không, 
thuộc về vô lậu thanh tịnh, mới phải lá pháp lành rốt ráo. Bởi thế nên Phật dạy: "Như 
Lai nói các pháp lành, không phải pháp lành, mới gọi là pháp lành". 


Hành giả nhập Kim Cang Bát Nhã, phá trừ các vọng chấp mà tu các pháp lành 
thì sẽ chứng được đạo vô thượng Вб Đề. Đạo này không ngã, không nhơn, không 
chúng sanh, không thọ giả, nên Phật nói: "Pháp này bình đăng, không có cao thấp". 


Cô nhơn có làm một bài tụng, nói vê cảnh giới khi ngã và pháp đêu hêt, như 
Sau: 


Nguyên văn (dịch âm): 

Võ tiên chỉ kiến hoa gian điệp 
Võ hậu toàn vô điệp đề hoa 
Hoa điệp phân phân quá tường khứ 
Bắt tri xuân sắc lạc thi gia 


Dịch nghĩa: 
Trước mưa chỉ thấy hoa cùng bướm 
Миа rôi chẳng thấy bướm với hoa 
Hoa rụng bướm bay qua khỏi vách 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Vậy ai đã hưởng thú xuân này 
ĐẠI Ý BÀI TỤNG 


Đây là lần thứ 13, Phật tán thán công đức không thể nghĩ bàn của người thọ trì 
và truyền bá kinh này. 


Bồ thí 7 báu tuy quí, nhưng chỉ giúp cho người về vật chất, giàu có sung sướng 
trong một đời mà thôi. Phước đức tuy nhiêu, nhưng thuộc về hữu vi hữu lậu. 


Người thọ trì hay giảng dạy kinh Kim Cang Bát Nhã, sẽ được lợi ích về phần 
tinh thần, mình và người đều sẽ tỏ ngộ lý Bát Nhã và sẽ thành Phật, rồi tự độ và độ 
tha, lợi ích muôn đời, nên mặc dù thọ trì rất ít, nhưng phước đức vẫn nhiều hơn người 
trước. Phước này thuộc về vô lậu thanh tịnh, nên không thê tính lường hay thí dụ 
được. 


59. PHẬT РНА CÁI CHÁP "NHƯ LAI CÓ ĐỘ ЙЕ ЕБИНЕ 








ААО phá cái cháp "Phật có độ chúng sanh". 


Nếu còn thấy "ta độ chúng", tức là còn vọng chấp ngã (ta) nhơn (chúng sanh) 
thì không nhập được Kim Cang Bát Nhã, nên không phải là Phật . 


Уі Như Lai đã nhập Kim Cang Bát Nhã, không còn các vọng chấp ngã, nhơn, 
v.v...nên Như Lai không thây "thật có độ sanh". 


Vì phá trừ nghi vấn: Phật đã không chấp bốn tướng, tai sao còn nói "ta"? nên 
Phật dạy tiêp: "Như Lai nói "ta", nhưng thật ra không có cái "ta", do chúng phàm phu 
vọng châp là ta". 


Nói đến phàm phu, sợ chúng sanh chấp "thật có phàm phu", nên Phật liền phá: 
"Như Lai nói phàm phu, không phải thật phàm phu, chỉ gizá gọi là phàm phu". 


60. ТНАҮ 32 TƯỚNG ТОТ СОА PHẬT CHUA PHÁI LÀ ТНАҮ ĐƯỢC 
РНАТ[^] 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Ông có thê cho thấy 32 tướng tốt của ta đây, là thấy được 
Phật không?". 


Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn ! Đúng như vậy, thấy 32 tướng tốt của Phật là 
thấy được Phật". Phật dạy: "Ông hiểu lầm rồi ! nếu thấy 32 tướng tốt của ta đây, mà 
cho là thấy được Phật, thì Vua Chuyên Luân Thánh Vương cũng có đủ 32 tướng tốt 
như ta, vậy vua Chuyên Luân Thánh Vương cũng là Phật hay sao". 


Tụ Bồ Đề thưa: "Bạch Thé Tôn ! Con hiểu ý Phật rồi, không thê cho Һау 32 
tướng tôt của Phật là thây được Phật". 


LƯỢC GIẢI 


— Đoạn này Phật dùng Trí huệ Bát Nhã phá cái chấp: "thấy sắc thân của Phật là 
Шау được Phật". Đây là lân thứ 4 (lân 1, 2, 3 ở đoạn 7, 25, 3) nói vë việc thây Phật . 


Muôn rõ thêm đoạn này, tôi xin nhặc lại một lân nữa: 


Thuở xưa, có hai vị Tỳ kheo, từ phương xa đến yết kiến Phật. Đi nữa đường, 
một vị vì sợ phạm giới, không uống nước có sinh trùng, nên bị khát chết. Một vị kia 
nhờ uống nước được sống, đến yết kiến Phật. 


Phật quở: "Ông Tỳ kheo kia giữ giới, không uống nước шу chết, nhưng ông đã 
thấy ta trước rồi. Còn ông không giữ giới, tuy sống đến yết kiến ta, nhưng ông lại 
cách ta ngàn dặm !". 


Vậy thì, thấy Phật là thấy cái gì? Không thê cho thấy sắc thân có 32 tướng tốt 
của Phật, mà cho là thấy được Phật. Bởi thế nên Phật nói: "Nếu thấy 32 tướng tốt của 
Phật là thấy duo Phật, thì vua Chuyên Luân Thánh Vương cũng có đủ 32 tướng tốt 
như Phật, vậy thì vua Chuyển Luân Thánh Vương cũng là Phật hay sao?". 


Tóm lại, theo tinh thần Bát Nhã, phải xa lìa tất cả các vô minh vọng chấp, thì 
chon tâm hay Phật tánh mói hiện. Đó mới là thật thây Phật. 


Ngộ được nghĩa lý uyên thâm của đoạn này, nên Сб nhơn có làm bài tụng như 
Sau: 


Nguyên văn (dịch âm) 

Phật tức tâm hè tâm tức Phật 
Tâm Phật tùng lai giai vọng vật 
Nhược tri vô Phật phục vô tâm 
Thỉ thị chơn như pháp thân Phật 

Dịch nghĩa: 

Phật tức là tâm, tâm tức Phật 

Tâm Phật cả hai đều vọng vật 

Người ngộ vô tâm và vô Phật 

Liên chứn chơn như pháp thân Phật 


ĐẠI Ý BÀI TỤNG 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Phật tức tậm, tâm tức Phật. Tâm và Phật chỉ là hai danh từ để gọi mà thôi, chớ 
không có cái gì chơn thật. Nêu người diệt trừ các vô minh vọng châp, ngộ được lý 
Phật và tâm đêu không, thì người ây sẽ chứmng đặng chơn như hay Pháp thân Phật. 


жжж 


‚ 61.РНАТ NÓI BÀI KỆ РНА CÁI CHÁP "ТНАҮ PHẬT BẰNG SẮC 
TƯỚNG, NGHE PHẬT BẰNG ÂM ТНАКН"[^] 


Khi đó, đức Thế Tôn nói tiếp bài kệ rằng: 


Nếu thấy ta bằng sắc tướng 
Nghe ta bằng âm thanh 
Người này di đường tà 

Không thấy được Như Lai. 


LƯỢC GIẢI 


Bài kệ này tóm lại đoạn trên, Phật dùng Trí huệ Bát Nhã phá cái chấp "thây 
Phật qua să tướng của Phật " và "nghe Phật qua âm thanh của Phật ". 


Đoạn trên đã giải nếu chấp sắc thân có 32 tướng tốt của Phật là Phật, thì vua 
Chyên Luân Thánh Vương cũng có đủ 32 tướng tôt như Phật, vậy vua Chuyên Luân 
Thánh Vương cũng là Phật hay sao? 


Nếu chấp tiếng nói thanh thao vi diệu của Phật là tiếng Phật, thì tiếng chim Ca 
Lăng Tân Già, cũng thanh thao vi diệu như tiêp Phật, vậy tiêng chim Ca Lăng Tân 
Già cũng là tiêng Phật hay sao? 


Tóm lại, phải phá trừ các vô minh vọng chấp, nhập Kim Cang Bát Nhã, mới thật 
thấy và nghe được Phật. Trái lại, nếu còn vô minh vọng chấp, chấp sắc tướng hay âm 
thanh của Phật, không nhập được Kim Cang Bát Nhã, thì không bao giờ thấy được 
Phật. Bởi thế nên Phật quở: "Người này đi đường tà (vọng), không bao giờ thấy được 
Như Га". 


62. PHẬT PHÁ CÁI CHAP "KHÔNG" (ТСС LÀ CHAP ĐOẠN DIỆT)[^] 

Phật dạy: "Ти Bỏ Đề ! Ông chớ nên nghĩ ràng: "Như Lai không thừa nhận thân 
tướng ,tốt đẹp này là thân Phật”. Tại sao vậy? _ Nếu người phát tâm Bồ Đề mà nghĩ 
như vậy, thì mắc về cái chấp "đoạn diệt". Tu Bô Đề ! Người phát tâm Bồ Рё, đối với 
các pháp, không nên chấp "đoạn diệt" (chấp không). 

LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng Trí huệ Bát Nhã phá cái chấp "sắc thân đủ 32 tướng tốt của 
Phật không phải là Phật". 


Đúng theo tinh thần kinh Bát Nhã, thì phá hết các chấp: ngã, pháp hữu, vô 
у.у...І0с bây giờ chon tâm, Phật tánh hay Bát Nhã v.v...mới hiện. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Bởi thé nên "chấp sắc thân đầy đủ tướng tốt của Phật là Phật", đã bị Phật quở là 
"lạc vào đường tà, không thấy được Phật"; mà "chấp sắc thân đầy đủ tướng tốt của 
Phật, không phải là Phật", cũng bị Phật quở là "chấp đoạn diệt" nghĩa là "chấp 
không", thuộc về "đoạn kiến ngoại đạo”. 


Chấp "có" (chấp thường) chấp "không "(chấp đoạn) cũng đều là vọng chấp cả, | 
không thê chứng đặng Đạo Bô Рё. Bởi thê nên Phật dạy: “Người phát tâm Bô Dë, đôi 
với các pháp, không nên châp đoạn diệt". 


Kinh chép: 
Nhược nhơn dục thức Phật cảnh giới 
Đương tịnh kỳ ý như hư không 
Dịch nghĩa: 
Nêu người muôn biết cảnh giới Phát 
Tám phải thanh tịnh nhu ћи không 
ĐẠI Ý 


Người muốn nhập cảnh giới Phật hay chứng đạo Bồ Рё, thì phải xa lia các vọng 
châp: có, không, đoạn, thường v.v...grữ tâm ý thanh tịnh như hư không 


жж 


63. NGƯỜI NGỘ "ТАТ CÁ CÁC PHÁP KHÔNG ТНАТ", PHƯỚC ĐỨC 
NHIÊU HƠN NGƯỜI BÓ THÍ VÔ SÓ BẢY ВАО[^] 


Phật day: "Tu Bồ Đề ! Nếu các vị Bồ Tát dùng 7 món báu, đựng dày trong hằng 
sa thế giới, đem bố thí; và có vị Bồ Tát ngộ "tất cả pháp không thật" (nhứt thế pháp 
vô ngã) và chứng đặng "pháp không” (pháp nhẫn) thì công đức của vị Bồ Tát sau này, 
nhiều hơn vị Bồ Tát trước. Tại sao vậy? Vì vị Bồ Tát sau này không lãnh thọ phước 
đức". 








i đức nhiều hơn vị Bồ Tát bó thí 
bảy món báu đựng đây trong hăng sa thê giới. 


Người đem tâm vọng chấp ngã, pháp của phàm phu, mà làm các việc phước 
đức, dù phước đức ây có nhiêu đên dâu, cũng thuộc về hữu vi hữu lậu của thê gian 
phàm phu mà thôi. 


Trái lại, nếu người đem tâm thanh tịnh, không chấp ngã, chấp pháp, hợp với 
tánh Bát Nhã chon không, mà l;àm việc phước đức, không tham câu phước đức riêng 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Hoa 


vë phân mình, thì người này mặc dù làm rât ít, mà phước đức nhiêu vô tận; vì phước 
đức này thuộc về vô lậu thanh tịnh. 


Giải thích đoạn này. Ngài Trí Giả Đại sư làm bài tụng: 


Nguyên văn (dịch âm) 
Tam thiên đại thế giới 
Thất bảo mãn kỳ chung 
Hữu nhơn trì bố thí 
Đắc phước giả như phong 
Du thắng xan tham giả 
Vị đắc đạt chơ tông 
Chung tu tứ cú kệ 
Tri giác chứng toàn không 
Dịch nghĩa: 

Cả đại thiên thể giới 
Dung đây bảy món báu 
Bồ thí để cầu phước 
Đặng phước cũng như gió 
Соп hơn người Боп хеп 
Chưa hiểu nghĩa chơn thật 
Trì tụng bốn câu kệ 
Mới ngộ được lý không 


ĐẠI Ý BÀI TỤNG 


Người đem bảy báuđựng đầy một nghìn triệu thé giới nhỏ, để bố thí, được 
phước đức tuy nhiêu, nhưng không lâu dài, như gió thôi qua; không băng người tỏ 
ngộ lý chơn không của kinh Bát Nhã, sẽ dàng phước vô lậu thanh tinh. 


GIẢI DANH TỪ 


"PHÁP KHÔNG" (hay PHÁP NHÂN): bản thè chon như thanh tịnh; nhưng vì 
mây ngã pháp che mờ. Hành giả tu hành phá trừ được ngã chấp (ngã không) thì một 
phần chơn như hiện ra, nên gọi là "ngã không chơn như": phá trừ pháp chấp (pháp 
không) thì một phần nữa chơn như hiện ra, nên gọi là "pháp không chơn như". 


Chứng được lý ngã không (sanh không) và pháp không, thì gọi là "nhị không 
chon như" tức là đặng "vô sanh pháp nhẫn", (chứng đặng ngã pháp đều không). 


ЛК 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ XII 


KINH KIM CANG 
Dịch nghĩa và lược giải 


--- 000 --- 
Bài Thứ 10 
PHẢN CHÁNH TÔN (tt) 


64. Phật phá cái chấp "М Lai cũng 

có đi, đứng, nằm, ngôi" 

65. Phật phá cái chấp "thật có vi trần và 

thế giới" 

66. Phật phá"chấp ngã" 

67. Phật phá "chấp pháp" 

68. Phật tán thán công đức thọ trì kinh 

Kim Cang Bát Nhã. 

69. Phật nói bài kệ: Quán các pháp hữu 
| vi đều giả. 


--- 000 --- 


64. PHẬT РНА CÁI СНАР "NHƯ LAI CŨNG CÓ ĐI, ĐỨNG, МАМ, 
МСОт"'[^] 


Phật dạy:" Tu Bồ Đề ! Nếu có người chấp:Như Lai cũng tới, lui, nằm, ngồi 
v.v...thì người đó không hiêu nghĩa Như Lai. 


Tu Bồ Đề ! Như Lai nghĩa là không từ đâu đến và cũng không đi về đâu, nên 
gọi là Như Lai". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn пау. Phot dùng Trí huệ Bát Nhã phá cái cháp "Như Lai cũng đi, đứng, 
nằm, ngồi v.v.. 


Pháp thân của Phật như như bất động, không khứ không lai, không sanh không 
diệt. Phật chứng được pháp thân này, nên gọi là Như Lai. 


жж 
65. PHẬT РНА CÁI CHAP "ТНАТ CÓ VI TRẢN VÀ THẺ GIỚI"[^] 


Phật dạy:" Tu Bồ Đề ! ! Nếu có người chẻ nhỏ Đại thiên thé giới (một nghìn triệu 
thế giới nhỏ) thành vi trần. Vậy số vi tr6àn này nhiều không?" 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tu Bồ Рё thưa: "Bạch Thé Tôn ! Nhiều lắm". 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Như Lai nói các vi trần, không phải thật vi trần, chỉ giả 
gọi là vi trân. Nêu các vi trân thật có, thì Như Lai không gọi là vi trân (chỉ gọi cái 
tướng, do chẻ nhỏ thê giới mà thành). 


Tu Bồ Đề ! Như Lai nói thế giới, không phải thật thế giới, chỉ giả gọi thé giới. 
Nêu thê giới thật có, thi Như Lai không gọi là thê giới, mà chỉ gọi là cái tướng của 
tông hợp của nhiêu vi trân. 


Tu Bồ Đề ! Như Lai nói cái tướng tổng hợp (thế giới) không phải tướng tổng 
hợp, chỉ giả gọi là tướng tông hợp. 


Tu Bò pè! chúng phàm phu vì không biết đó là một cái tuóng tổng о. cud 
nhièu vi tràn, nên cháp là thât có thé giói, ròi sanh tâm tham lam luyén ái v.v.. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng Trí huệ Bát Nhã phá cái chấp "thật có vi trần và thé giới". 
Đây là lân thứ hai (lân thứ nhứt ở đoạn 24) Phật phá cái châp vi trân và thê giới. 


Chẻ vật lớn nhứt như thế 5101, chẻ cho. đến lúc không còn chẻ được nữa, thì tạm 
gọi đó là "vi trân” (bụi nhỏ). Rồi tông hợp rất nhiều vi trần , đến mức cùng tột mà tạm 
thành. Cả hai vi trần và thế giới đều không thật thê, chỉ có giả danh mà thôi. 


Tóm lại, tất cả muôn sự muôn vật trong vũ trụ, lớn như thé giới, nhỏ như vi 
trần, đều không thật thê, chỉ có giả danh mà thôi. Chúng sanh không biết, vọng chấp 
là thật, nên gặp cảnh thuận thì sanh tâm tham lam; còn gặp cảnh nghịch thì sân, sĩ 
v.v...rỒi tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi, từ đời này đến kiếp nọ, không biết bao giờ 
cùng tận. 


Bởi thế nên Phật thuyề kinh Kim Cang Bát Nhã, mục đích đề phá các vô minh 
vọng châp thật ngã. Lhi mây vô minh vọng châp hết rôi, thì trăng Phật tánh (Trí huệ 
Bát Nhã) hiện ra, chiêu khắp cả mười phương thê giới. 


жж 


66. PHẬT PHÁ СНАР NGÃ[ˆ] 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! Nếu có người nói: "Phật cũng có ngã tướng, nhơn tướng, 
chúng sanh tướng và thọ giả tướng". Vậy, người này có hiêu được nghĩa của Như Lai 
nói không ?". 


Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn ! Người này không hiểu được nghĩa của Như 
Lai nói. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói bốn tướng: ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả, 
nhưng không phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi bón tướng ngả, nhơn, chúng sanh và 
thọ giả mà thôi". 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đoạn này Phật dùng Trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trứ cái "ngã chấp". 


Có người chấp: "Nếu không có "ngã", tại sao Phật cũng nói có bốn tướng: ngã, 
nhơn, chúng sanh và thọ giả? " Vì chúng sanh chấp bốn tướng thật có, nên Phật cũng 
nói cái tên bốn tướng, để giải thích cho chúng sanh biết bốn tướng đó là giả, chứ 
không phải Phật chấp thật có bốn tướng như chúng sanh. Bởi thế nên Phật day: "Như 
Lai nói bốn tướng, nhưng không phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi bốn tướng". 


Жжж 


67. PHẬT РНА СНАР РНАР[^] 


Phật dạy: "Ти Bồ Đề ! Người phát tâm Bỏ Đề chăng nên chấp các pháp thật có, 
та phải Һау các pháp là giả, biệt các pháp là giả, hiệu các pháp là giả và tin các pháp 
là giả 


Tu Bồ Đề ! Như Lai nói "các pháp" không thật có "các pháp", chỉ giả gọi là "các 
pháp" 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này Phật dùng Trí huệ Kim Cang 
Bát Nhã, phá trừ cái chấp pháp 


Chúng sanh vì chấp thật có fa (ngã) nên suốt đời, chỉ lo cho ta ăn ngon, lo cho ta 
mặc đẹp, lo nhà cửa cho ta, lo tiền cho ta tiêu dùng, lo cho ta có dsanh vọng, quyền 
tước v.v...làm việc gì cũng vì ta. Rồi cái gì hợp với ta thì sanh tâm tham lam luyến ái, 
cái gì nghịch với ta thi sân, si, tật dó v.v...tạo đủ điều tội lỗi. 


Không ngờ cái "ta"chăng thật, do các duyên hoà hợp giả tạo. Khi các duyên tan 
rã rôi, thì có cái gì gọi là "ta". 


Ngoài sự chấp "ta", chúng sanh còn chấp "pháp"; nghĩa là chấp muôn sự muôn 
vật thật có. Vì chất sự vật thật có vcà lâu dài, nên chúng sanh cả đời chịu khổ sở, vất 
vả йё tìm cầu. Được rồi tham cầu nữa, không biết bao giờ đủ; không được thì sân hận, 
tạo không biết bao nhiêu tội lỗi. Do đó mà bị sanh tử luân hồi, không biết bao giờ 
cùng tận. 


Không ngờ các pháp cũng đều hư giả, không thật, như bê cả biến làm ruộng 
dâu, ruộng dâu hoá làm bề cả, có cái gi chơn thật và trường tồn. Bởi thế nên Phật dạy: 
"Người phát tâm Bồ Đề, không nên chấp các рар thật có, m phải thấy các pháp là 
giả, hiểu các pháp là giả, và tin các pháp là giả". 


Hành giả thây biệt và tin các pháp là giả, mới ngăn chận được vọng tưởng tham, 
sân, 51 v.v...và mới trở về với chơn tâm thanh tịnh của mình. 


Cũng vì thế, nên toàn bộ kinh Kim Cang Bát Nhã, đều nhắm mục đích dà phá 
các vọng châp ngã, pháp đê chúng sanh trở về với bản tâm thanh tịnh hay Phật tánh 
sáng suôt của mình. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Đó là phương pháp "hàng phục vọng tâm mà cũng là dé an trụ chơn tâm". 


Жжж 


68. PHẬT TÁN THÁN CÔNG ĐỨC THỌ TRÌ КІМН КІМ CANG ВАТ 
NHÃ[^] 


Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! ! néu có người dùng 7 món báu, đựng dày vô lượng vô số 
thé giới đem bố thí. Và, nếu có người phát tâm Bồ Đề thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy 
kinh này, trọn quyên hay nữa quyền, cho đến tối thiểu là bốn câu kệ, thì phước đức 
của người này nhiều hơn người trước. 


Tại sao người thọ trì đọc tụng kinh này, phước đức nhiều hơn người trước? Vì 
người này chăng châp thủ các tướng (ngã, châp), nhập được thê tánh Kim Cang, như 
như bât động vậy". 


LƯỢC GIẢI 










tánh như như bất động và sẽ thành Phật, ròi trở 
lại giáo hoá vô lượng vô sô chúng sanh đêu được giải thoát, nên phước đức nhiêu hơn 
người bô thí bảy báu 


69. PHẬT NÓI BÀI KỆ: QUÁN CÁC PHÁP HỮU VI ĐỀU HU GIẢ[^] 


Dịch âm (nguyên văn): 
Nhứt thế hữu vi pháp 
Như mộng, huyễn, bảo, ảnh 
Như lộ diệc như điển 
Ưng tác như thị quán. 
Dịch nghĩa: 

Phải quán như thể này: 
Tất cả pháp hữu vi 
Như mộng, huyễn, bọt, bóng 
Như sương, như điển chớp 


LƯỢC GIẢI 


___ Phật kết thúc thời kinh Bát Nhã bằng một bài kệ, quán các pháp hữu vi đều giả, 
đê hàng phục vọng tâm và an trụ chơn tâm. 


Hành giả phải luôn luôn quán tất cả các pháp trong vũ trụ đều hư giả, như chiêm 
bao, như vật huyền thuật, như bọt nước, như bóng tôi, như sương mai và điện chớp. 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


Khi hành giả đã đi sâu vào pháp quán giả; nghĩa là thấy một cách chắc chắn 
"các pháp đều hư giả" như sáu món hư huyễn trên, thì hành giả không còn khởi vọng 
tâm chấp thủ ngã pháp hay bốn tướng. 

Khi các vô minh vọng chấp không còn thì chơn tâm thanh tịnh hiện ra, hay nói 
cách khác là tánh Kim Cang Bát Nhã như như bất động hiện ra. Lúc bấy giờ, hành giả 
liền chứng được quả Bồ Рё, không cần phải gian lao khổ hạnh, nhiều kiếp tu hành 
hay phải tìm đâu xa lạ. 


Tóm lại, đây là một phương pháp tu mau chóng, đặc biệt của kinh Kim Cang 
Bát Nhã, đê "hàng phục vọng tâm và an trụ chơn tâm". 


Жжж 
PHẢN LƯU ТНӦМС[^] 
PHẢN TRUYÈN ВА LƯU THÔNG 


Khi Phật nói kinh này rồi, ông Trưởng lão Tu Bồ Рё, các vị Tỳ kheo, Tỳ kheo 
NI, thiện nam, tín nữ, trời, người và thân А Tu La, đêu tin thọ và jhoan hy vâng làm. 


LƯỢC GIẢI 


Theo thông lệ, thì tất cả các kinh của Phật đều chia làm ba phần: Phần Tự (phần 
mở dë), phân Chánh tôn (phân chánh đề) và phân Lưu thông (phân truyênbá lưu 
thông). 


Đoạn này là phần Lưu thông, nói về các thính giả, sau khi nghe Phật nói kinh 
Кіт Cang Bát Nhã rôi, tât cả đêu lãnh thọ tin theo và hoan hy vâng làm. 


Dich xong, ngày 10 7 Át Tỉ 
(Nhăm ngày 6 8 1965) 
%*A^*% 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ XII 


КІМН ĐẠI ВАТ NHÀ ТОАТ YÊU 
Ngài Tam tạng Pháp sư CƯU МА LA THẬP, dịch chữ Phan ra chữ 
hán 
Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lược giải 


NGUYÊN VĂN 
(bản dịch thứ nhât) 


Ngài Quán Tự tại Bồ Tát, sau khi đi sâu vào Trí huệ Bát Nhã rồi, Ngài thấy năm 
uån đều "không" (Bát Nhã) nên không còn các khô. 


Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: "Này Xá Lợi Tử ! Năm uấn (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức) chăng khác với "không" chăng khác với năm ийп; năm uân tức là 
"không", "không" tức là năm uân. 


Này Xá Lợi Tử ! "Tướng không" (Bát Nhã) của các pháp đây, nó không sanh 
không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. 


Bởi thế nên, trong "Tướng không" (Bát Nhã) này, không có năm uán là: sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức; không có Sáu căn là: nhãn nhf, tỷ, thiệt, thân, ý; không có Sáu 
trần là: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có Sáu thức là: nhãn thức, nhĩ thức, tũ 
thức, thiệt thức, thân thức và ý thức; 


Không có mười hai nhơn duyên; nghĩa là không có "vô minh" và cũng không có 
"hêt vô minh"; cho đên không có "Lão tử" và cũng không со "hêt Lão tử"; 


Không có Tứ dé là: khó, tập, diệt, đạo; cũng không có "trí" tu chứng và đạo quả 
đê chứng (аас). Tóm lại, không có "dàng" cái gì cả. 


Các vị Bồ Tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã (Tướng không) mà xa lìa được cá 
mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại, lo sợ và chứng được rôt ráo Niệt 
bàn. 


Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vi lai cũng đều y theo Trí huệ Bát Nhã 
(Tướng không) mà dàng đạo Vô thượng Во Ре. 


Vì Trí huệ Bát Nhã (Tướng không) có khả năng diệt trừ hết các khó, chắc chắn 
như vậy, không hư dôi, nên gọi là thân chú Bát Nhã Ba La Mật; cũng gi là "chú Đại 
thân, chú Đại minh, chú Vô thượng và chú Vô đăng đăng". 


Ngài Quán tự tại Bồ Tát liền nói Thần chú Bát Nhã: "Yết đề yết dé, Ba la yết 
đê, Ba la tăng yêt đê, ВО Dë tát bà ha". 


Жжж 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


BÁT NHÃ TÂM KINH 
Ngài Tam tạng Pháp sư СОСО МА LA ТНАР, dịch chữ Phan ra chữ hán 
Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lược giải 


NGUYÊN VĂN 
(bản dịch thứ hai) 


KINH ĐẠI BÁT NHÃ TOÁT YÊU 


Sau khi đi sâu vào Trí huệ Bát Nhã rồi, Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thấy các pháp 
đêu là Bát Nhã (không), nên không còn các khô. 


Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: "này Xá Lợi Tử ! các pháp chẳng khác với 
Bát Nhã (không), Bát Nhã chăng khác với các Pháp; các Pháp tức là Bát Nhã (không), 
Bát Nhã tức là các Pháp. 


Này Xá Lợi Tử ! Bát Nhã (tướng không) là tánh của các Pháp. Nó không sanh 
không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. 


Bởi thế nên trong Bát Nhã (không), không có các Pháp thế gian như: Năm uân 
(sác, thọ, tưởng, hành, thức), sáu căn (nhãn,nhĩ, t$, thiệt, thân, ý), sáu trân (sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp), sáu thức (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thứ và ý 
thức). 


Và trong Bát Nhã, cũng không có các Pháp xuất thế gian như: Tứ đề (Кб, tập, 
diệt, đạo), Mười hai nhơn duyên (không có vô minh và vô minh tận; không có Lão tử 
và Lão tử tận), không có "trí" tu chứng và đạo quả dé chứng (дас). Tóm lại, trong Bát 
Nhã không có cái gì cả. 


Các vị Bồ Tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã (không) mà xa lìa được các mộng 
tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại, lo sợ và chứng được đạo quả Niết bàn. 


Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, cũng đều y theo Trí huệ Bát Nhã 
(không) mà dàng đạo vô thượng Во Bé. 


„Уі Trí huệ Bát Nhã có khả năng diệt trừ hết các khổ, chắc chấn như vậy không 
hư 401, nên cũng gọi là Thân chú Bát Nhã, cũng gọi là chú Đại thân, chú Đại minh, 
chú Vô thượng và chú Vô đăng đăng". 

Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, liền nói thần chú Bát Nhã: 


"Vết đề yết đề, Ba la yết đế, Ba La Tăng Yét dé, Bồ Đề tát bà 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


KHOÁ XII 


KINH ĐẠI ВАТ NHÀ ТОАТ YÊU 
Ngài Tam tạng Pháp sư CƯU MA LA ТНАР, dịch chữ 
Phạn ra chữ hắn 
Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lược giải 
LƯỢC GIẢI 
Nguyên đề mục kinh nà có mười chữ: 
"Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh"; gọi tắt là:Tâm kinh" 


MA HA:Trung Hoa dịch âm chữ Phan "Maha", dịch nghĩa là "Đại" (Ión), Đa 
(nhiêu) và "thăng" (hơn). 


ВАТ NHÃ:Trung Hoa dịch âm chữ Phan "Prajnà": vì không có chữ dịch cho 
cân xứng, nên chỉ dịch nguyên âm (Bát Nhã). 


Bát Nhã có nhiều nghĩa sâu xa, nhưng tóm lại có sáu nghĩa: 
1. Viễn ly: Xa lìa các vô minh phiền não vọng chấp 

2. Minh: Sáng, không mờ tối 

3. Trí: Thông suốt 

4. Huệ: Sáng tỏ 

5. Trí huệ: Sáng tỏ thông suốt 

6. thanh tịnh: Trong sạch không nhiễm ô. 


Bát Nhã có nhiều nghĩa như vậy, nếu lấy một nghĩa thì không được đúng lắm, 
пебп các dịch giả chỉ đê nguyên âm chữ Phạn. 


Tuy nhiên, trong sáu nghĩa trên đây, nêu đem so sánh và cân nhàc, thì có thê 
dùng tạm nghĩa "Trí һиё", vì nghĩa Trí huệ có phân rõ ràng vá xác đáng hơn hết. 


Nhưng, cần phải chọn lọc thật kỹ, bỏ các loại Trí huệ sau đây, mới đúng với 
nghĩa của chữ "Bát Nhã". 


1. Trí huệ thế gian: Trong thế gian, những người học rộng thấy xa, thông minh 
lanh lợi khôn khéo lịch duyệt, hay giỏi mọi phương diện, thiên hạ gọi là người "Tri 
huệ”. Nhưng Trí huệ đó là Trí huệ của thê tục phàm phu, không phải là "Trí huệ Bát 
Nhã". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


2. Trí huệ ngoại đạo: Chúng ngoại đạo tu thiền định lâu ngày cũng có Trí huệ 
(xem bài Thiên tôn trong Bộ Bản đô tu Phật ) biết được việc quá khứ hiện tại và vị lai, 
thần thông biến hoá vô cùng, nhiều pháp kỳ lạ. Nhưng Trí huệ đó là tà Trí huệ, không 
phải "Trí huệ Bát Nhã". 


3. Trí huệ Nhị thừa: Hàng Thinh văn và Duyên giác do tu pháp Tứ dé và Thập 
nhị nhơn duyên mà đặng đạo quả. Các vị nàyđã khỏi sanh tử luân hôi, thân thông tự 
tại và có Trí huệ biết được việc quá khứ hiện tại và vị lai. 


Nhưng Trí huệ đó thuộc về Trí huệ Tiểu thừa, chỉ thấy về "ngã không chơn 
như" (hiên không), chớ chưa thây được "pháp không chon nhu", nên cũng không 
phải "Trí huệ Bát Nhã". 


Trừ ba loại Trí huệ trên, duy có Trí huệ của Phật hay của Đại thừa Bồ Tát, mới 
phải là "Trí huệ Bát Nhã". 


Công dụng của Trí huệ Bát Nhã, như mặt trời chiếu phá các mây mù vô minh 
vọng chấp (ngã, pháp). Bởi thê nên Trí huệ Bát Nhã chiếu soi các pháp, thì pháp nào 
cũng đều bỏ hình giả dối, mà hoàn lại tướng chơn thật. Tướng chơn thật của các pháp 
đã hiện, tức là chơn như hay chơn lý của vũ trụ hiện ra vậy. 


Trí huệ Bát Nhã saũn có trong mỗi chúng sanh từ vô thi đến nay, không phải do 
tu mới có, hay nhờ các duyên bên ngoài luyện tập mà thành. Dù ở địa vị phàm phu, 
nó cũng không giảm, dù chứng quả thánh, nó cũng không tăng. Nó không bị các vô 
minh phiền não phá hoại, trái lại còn phá tiêu tất cả vô minh phiền não từ vô thi đến 
nay. Nó phá một cách dë dàng và rốt ráo, như gió thói mây bay, như mặt trời chiếu 
sương mù tan. Bởi thé nên gọi là "Bát Nhã Ba La Mật Đa" (Trí huệ rốt ráo). 


Trí huệ Bát Nhã có công năng như chiếc thuyền, đưa chúng sanh từ bên này bờ 
mê muôi triên phược của phàm phu, đên bên kia bó giác ngộ giải thoát của chư Phật, 


nên Cổ nhơn cũng gọi là "thuyền Bát Nhã". 


Muốn giản biệt Trí huệ Bát Nhã, dé khỏi lầm lộn với Trí huệ của phàm phu, 
ngoại đạo và Tiêu thừa, chúng tôi dịch nghĩa chữ "Bát Nhã" như sau: 


1. Trí huệ Phật (Trí huệ của Phật tánh hay chơn tâm) 
2. Trí huệ Bát Nhã (dùng cả chữ Phạn và chữ Hán) 
3. Trí huệ rốt ráo (Bát Nhã Ba la mật) 

Bát Nhã có ba loại: 


• а. Văn tự Bát Nhã: tức là "học Bát Nhã". Hành giả nhờ học văn tự 
nghĩa lý kinh Bát Nhã mới ngộ được Lý tánh Bát Nhã cũa mình. 


• b. Quán chiếu Bát Nhã: Tức là "tu Bát Nhã". Sau khi đã ngộ được Lý 
tánh Bát Nhã, hành giả phải tu tập; nghĩa là quán sát chiêu soi các pháp đêu 
"không" 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
• c. Thật đướng Bái Nhã: Tức là "Chứng Bát Nhã". Sau khi tu tập, đến 
lúc công viên quả mãn rôi, hành giả chứng được tướng chon thật của Bát Nhã. 
Tu chứng Bát Nhã có ba giai đoạn: 


1. Gia hạnh Bát Nhã: Tăng gia công hạnh tu Bát Nhã. Nghĩa là sau khi hạ thủ 
công phu tu tập, hành giả phải tăng gia công hạnh, mới đặng Trí huệ Bát Nhã. 


2. Căn bản Bát Nhã: Tức là thé tánh Bát Nhã, tuy вайп có trong mỗi chúng 
sanh, nhưng phải nhờ có tu hành mới được hiên lộ. 


3. Hậu đắc Bát Nhã: Tức là diệu dụng Bát Nhã, do hành giả sau khi chứng 
đặng "căn bản Bát Nhã" rồi mới được điệu dụng này. 


жж 

ВА Т.А МАТ ĐA: Trung Hoa dịch âm chữ Phạn "Paramita", có hai nghĩa: 

1. Đáo bỉ ngạn: đến bờ bên kia. Trí huệ Bát Nhã có công năng đưa chúng sanh 
từ bờ mê muội triên phược của phàm phu bên này, qua đến bờ giác ngộ giải thoát của 
chư Phật bên kia, nên gọi là "Bát Nhã Ba La Mật Da" 

2. Cứu cánh viên mãn: hoàn toàn rốt ráo. Theo tục ngữ Ấn Độ, phàm làm việc 
gì kh đã hoàn toàn viên mãn, thì gọi là "Ba La Mật Ра". Trí huệ Bát Nhã là loại Trí 
huệ đã rôt ráo viên mãn, nên gọi là "Bát Nhã Ba La Mật Юа". 

TÂM:Chữ "Tâm" có nhiều nghĩa: 

1. Tâm: Quả tim, như "tâm can tỳ phê thận"; 

2. Tâm: Chứa nhóm và sanh khởi, như "tập khởi tâm”; 

3. Tâm: Chứa nhóm, như "Tập tích tâm"; 

4. Tâm: Sanh diệt không gián đoạn, như "đăng vô gián tâm"; 

5. Tâm: Nhớ nghĩ lo lường, như "tư lương tâm”; 

6. Tâm: Rõ ràng phân biệt, như "minh liễu phân biệt tâm"; 

7. Vọng Tâm: Tâm hư vọng sanh diệt ; 

8. Chon Tâm: Tâm chon thật, như "bản thể chon tâm": 

9. Tâm: Toát yếu hay tinh yếu, như chữ "trọng tâm". 

Tóm lại, chữ "tâm" tuỳ ở trong đề mục kinh này, thì nên dùng nghĩa "tinh yé", 


"toát yêu" hay "trong tâm" mới là chính xác. Vì Phật nói kinh Đại Bát Nhã đến 600 
quyên, trải qua thời gian 22 năm mới rồi (nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm); kinh này 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


(chỉ có 260 chữ) là trong tâm hoặc toát yếu hay tinh yếu của kinh Đại Bát Nhã, nên 
gọi là "Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh". 


Жжж 


КІМН: kinh điển hay giáo lý, do Phật hoặc Bồ Tát nói га. Chữ "kinh" có nhiều 
nghĩa, nhưng tóm lại cóp ba nghĩa như sau: 


1. Thường: Không thay đổi. Chon lý của Phật không thay đổi, dù Phật quá khứ, 
hiện tại, vị lai cũng đều nói chơn lý như vậy. 

2. Dường canh: Đường chỉ xuôi trong tám vải. Nhờ sợi chỉ xuôi, хап kết các 
sợi chỉ ngang, để làm thành một tâm vải. Còn kinh là sự tổng hợp ghi chép các lời nói 
của Phật hoặc Thánh hiền. 

3. Hợp (khế): Kinh Phật hợp với "chon lý của vũ trụ" và hợp với "căn cơ trình 
độ của chúng sanh". Cũng một bộ kinh, mà tuỳ theo trình độ của mỗi người jé hiểu 
Cao, người hiểu thấp. Tuy sự hiểu ngộ cao thấp không đồng, nhưng y theo kinh tu 
hành, đều được khỏi khổ sanh tử luân hồi, không sót một người nào. Kinh Phật có 
những đặc điểm như vậy, nên gọi là "khế kinh". 


Tóm lại, "Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh" là "Kinh toát yếu kinh Đại 
Bát Nhã". 


Nói về danh, Tướng, Thể, Dụng của kinh này: 
Danh: tên kinh này dùng pháp "Bát Nhã" làm tên 
Tướng: Kinh này láy "Đại thừa" làm giáo tướng. 
Thể: Kinh này lẫy "Thật tướng" làm thể 
Dụng: Kinh này lấy "độ thoát khó ách" làm dụng 
Tôn chỉ: Kinh này lẫy "quán chiêu" làm tôn chỉ 
жж 
Tên của dịch giả: Ngài Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang. 


TAM TẠNG PHÁP SƯ: Tam tạng là ba kho tàng; vì có công năng trùm chứa 
văn nghĩa của Phật pháp, nên gọi là "Tang". 


1. Kinh tạng chép những lời Phật dạy hay những lời của các vị Bồ Tát nói ra. 


2. Luật tạng chép những giới và luật của 7 chúng (T> Клео, Tỳ kheo Ni, Sa Di, 
Sa Di Ni, Thức xoa và Uu bà tặc, Uu bà di) 


3. Luận tạng chép những nghị luận chánh tà, phân biệt chơn vọng của các у1 
Bô Tát và chư Tô. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Thầy giảng Kinh thì gọi là "Pháp sư" 
Thầy giảng Luật thì gọi là "Luật sư" 
Thầy giảng Luận thì gọi là "Luận sư" 


Ngài Huyền trang thông suốt cả ba tạng và giảng dạy cả Kinh, Luật, Luận nên 
gọi Ngài là "Tam Tạng Pháp sư" (vị Pháp sư thông suốt ba tạng). 


HUYÈN TRANG: Ngài họ Trằøn tên Vĩ ở đất Yên sư, tinh Lạc Dương. Ngài 
rất thông minh, xuất gia khi 13 tuổi, học đủ kinh điển. Đến năm Trinh Quán thứ ba, 
Ngài phát tâm qua Ấn Độ học Phật pháp đén 15 năm, rất thông về "pháp tướng Duy 
thức học". Ngài học được 657 bộ kinh. Đến năm Trinh Quán thứ 19, Ngài về Trung 
Hoa. Vua Đường Thái Tôn rất mừng, thỉnh Ngài ở lại chùa Hoàng Phước dịch kinh. 
Ngài dịch được 75 bộ, cộng là 1335 quyền. Ngài hưởng thọ 75 tuổi. Vua Cao Tôn 
dựng tháp Ngài thao kiều Ấn Độ tại chủa Từ Ân, công đức của Ngài thật là vô tận. 
(xem bộ Huyền Trang do Võ đình Cường soạn, Hương Đạo xuất bản) 


Kinh này có năm nhà dịch từ chữ Phạn ra chữ Trung Hoa, nhưng bản dịch của 
Ngài Huyện Trang truyện bá được thanh hành hơn hết. 


жк 


PHÂN DUYÊN KHỞI 
CHÁNH VĂN 


Ngài Quán Tự tại Bồ Tát, sau khi đi sâu vào Trí huệ Bát Nhã rồi, thấy năm 
uân đêu "không" (Bát Nhã), nên không còn các khô. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn thứ nhứt, nói: Bồ Tát dùng Trí huệ Bát Nhã, thấy các pháp đều không 
(Bát Nhã) nên không còn các khô. 


Tât cả chúng sanh vì mê bản thê chơn tâm thanh tịnh của mình, nên vọng hiện 
ra có thê giới và chúng sanh.cũng như ngưới mê ngủ chiêm bao, nên thây có các cảnh 
vật. 


Chúng sanh chấp các cảnh vật đó là thật, nên khởi ra tham, sân, si tạo đủ các 
nghiệp, rôi sanh tử luân hài chịu đủ kiêu khổ sở. Cũng như người dương chiêm bao, 
vì chấp cảnh vật trrong chiêm bao là thật, nên sanh ra vui buồn đủ chuyện. 


Bồ Tát dùng Trí huệ Bát Nhã, thấy rõ các pháp (thé giới, chúng sanh) đều 
không, do vô minh vọng tưởng hiện ra, nên Bồ Tát không còn bị các khổ bởi vô minh 
vọng tưởng. Cũng như người đã thức giác chiêm bao, thấy rõ cá cảnh vật trong chiêm 
bao đều không có, nên không cò bị khó vui bởi cảnh chiêm bao. 


Tóm lại, chúng sanh vì chấp năm uân thật có, nên mới chịu các hkhó sở. Bồ Tát 
dùng Trí huệ Bát Nhã thây năm uân đêu không, nên không còn bị các khô. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


GIẢI DANH TỪ 


QUÁN TỰ TẠI BỎ TÁT: NGÀI Huyền Trang Pháp sư dịch là "Quán Tự Tại 
Bồ Tát"; Cựu dịch: "Quán Thế Âm Bồ Tát" 


Quán Tự Tại, có hai nghĩa: 1. Quán rõ các pháp đêu do tâm biên hiện, nên 
chúng sanh được quả tự tại, 2. Quán biêt căn cơ của chúng sanh, nên sự giáo hoá 
được tự tại. 


ВО ТАТ: Trung Hoa dịch tắt chữ "Bồ Đề Tát Роа". "Bồ Dà" dich là "Giác"; 
"Tát đoả" dịch là "Hữu tình"; nghĩa là chúng hữu tình đã được giác ngộ. Có ba nghĩa: 


1. Phần tự lợi:Tức là "Hữu tình giác", nghĩa là chúng hữu tình đã giác ngộ, 
nhưng chưa được hoàn toàn như Phật. Vì cò vi tÊ sở tri ngu, nên giác mà còn hữu 
tình. 


2. Phần lợi tha: Tức là "Giác hữu tình": nghĩa là phần minh đã giác ngộ, rồi 
giác ngộ cho chúng sanh. 


3. Phần tự lợi, tự tha: Tức là "Tự giac, giác tha"; nghĩa là trên cầu đạo Phật để 
giác ngộ cho mình, dưới giáo hoá chúng sanh. 


Nghĩa thứ nhứt, túc là "Trí", nghĩa thứ hai tức là "BI", nghĩa thứ ba cả Bi và Trí. 
Bô Tát "BI, Trí" gôm đủ. "Lý, Sự" vô ngại, nên gọi là "Quán Tự Tại Bồ Tát". 


ĐI SÂU VÀO TRÍ HUỆ BÁT NHÃ:Tức là Bồ Tát đã thâm nhập Trí huệ Bát 
Nhã. 


NĂM ПАК ĐÈU KHÔNG: Hàng Nhị thừa phá cái chấp ngã; nhưng cò chấp 
pháp; nghĩa là thấy không có "ngã", nhưng còn năm uân. Hàng Đại thừa Bồ Tát, thì 
ngã pháp đều phá; nghĩa là ngã đã không mà năm uán cũng không. 


Năm ийп là: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Ngài Huyền Trang dịch là "ngũ 
uån". Chữ "uân" là "chứa nhón"; nghĩa là năm món này tích tụ chứa nhóm làm thân 
và làm tâm. 


Cựu dịch là "ngũ ấm". Chữ "Ата" là che đậy; nghĩa là năm món này che đậy 
chơn tâm thanh tịnh, như mây che mặt nhựt. 


Tóm lại, tất cả sự vật trong vũ trụ, không ngoài thế giới và chúng sanh. Thế giới 
chúng sanh không ngoài Sắc (vật chât) và Tâm (tinh thân). 


Sắc tức là sắc пап: tâm tức là tâm пап: thọ, tưởng, hành, thức. Bởi thê nên nói 
"năm uân đêu không", tức là nói "thê giới và chúng sanh hay tât cả sự vật trong vũ trụ 
đêu không". 


КНО: các khổ vô biên nhưng tóm lại có ba món khó: khổ khổ, hoại khó và 
hành khó; hay tám món khổ là: sanh khổ, lão khó, binh khổ, tử khó, ái biệt ly khó, 
oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thanh khó, cầu bất đắc khổ (xem Khổ đề trong quyền Tứ 
Diệu Đề, do hương Dạo xuất bản). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


жж 


PHÂN CHÁNH TÔN 
CHÁNH VĂN 


Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: "Này Xá Lợi Tử ! nám uẫn ắc, thọ, 
tưởng, | hành, thức) chẳng khác với "không" (Bát Nhã), "không" chẳng khác với 
năm uán tức là "không" (Bát Nhã), "không" tức là năm uẫn. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: Năm uán tức là: "không" (Bát Nhã), "không"tức là năm 


пап. 


Nói năm uán tức là nói tất cá các pháp. Tắt са các pháp có hai phần: Tánh và 
Tướng. Tánh của các pháp thì không có hình tướng. Kinh gopi là "không tướng" (thi 
chư phap không tướng). Bởi "không tướng” nên không sai khác, không sanh diệt, 
không hư hoại v.v...cũng gọi là thật tướng, chơn tướng, chơn tánh, chơn không, chơn 
như hay chơn tâm v.v... 


Tướng của các pháp thì có hình tướng, như năm uån hay các pháp sai khác, có 
sanh diệt, hư dôi không thật, rôt cuộc hoàn không. Kinh chép: "Ngũ uân giai không". 


Thí dụ như vòng, kiềng, xoa, xuyến là "tướng" của vàng: băng, tuyết, mù Sương, 
nước đá là "tướng" của nước, đều có sanh diệt, hư giả không thật, rốt cuộc đều trở về 
không. Còn "tánh" của vàng hay "tánh" của nước thì không có các tướng:dài, ngắn, 
vuông, tròn v.v...(dụ cho không tướng). Vì "không tướng" nên không sanh diệt hư 
hoại; dụ như thật tướng, chon tướng hay chon không v.v...(Đây chỉ là thí dụ cho аё 
hiểu, chứ không phải "vàng" hay "nước" là thật tướng hay chon tướng v.v...). 


Đoạn kinh này có hai từng đạo lý, cạn và sâu khác nhau. Từng đạo lý thứ nhất, 
dùng hai chữ "chăng khác": 


Năm uân "chăng khác"' với không 

Không "chăng khác"' với năm uân. 

Nghĩa là đem "năm пап" với "chon không" đê so sánh nhau: Гау "năm пап" so 
sánh với "chon không" không khác; và lây "chon không" đê so sánh với:năm 
uân"cũng không khác. Tuy không khác, nhưng có người hiệu: уап còn một bên "năm 
пап" và một bên "chơn không". Cũng như nói "sóng và nước không khác", nhưng уап 
còn châp; sóng và nước hai thứ riêng biệt. 

Đên từng đạo lý thứ hai, có phân sâu hơn, lại dùng hai chữ "tức là": 


Năm uân "tức là" không 


Không "tức là" năm uân. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


M" TT 


Nghĩa là: "năm uân" tức là "chon không", "chon không" tức là "năm uán". Năm 
uàn với chơn không, không còn hai phần riêng biệt nữa. Cũng như nói: sóng tức là 
nước, nước tức là sóng, không có riêng khác. 


Từng đạo lý thứ nhứt nói: Năm uân "chẳng khác" với Không, Không "chẳng 
khác" với Năm uân, tức là nói: 


Tướng của các pháp "chẳng khác" với tánh của các pháp. Tánh của các pháp 
"chăng khác" với Tướng của các pháp. Cũng như nói: Kẹo (tướng) "không khác" với 
đường (tánh); Đường "không khác" với kẹo. 


Từng đạo lý thứ hai nói: Năm uán "tức là" Không. Không "tức là" Năm ийп; tức 
là nói: 


Tướng của các pháp "tức là" Tánh của các pháp. Tánh của các pháp "tức là" 
Tướng của các pháp. Cũng như nói: Kẹo (tướng) "tức là" Đường (tánh); Đường "tức 
là" kẹo. 


Muốn rõ thêm đoạn kinh này, chúng tôi xin thí dụ như sau: Như người mê ngủ 
chiêm bao (dụ chúng sanh mê muội) thấy các cảnh vật khô vui v.v...Vì mê mộng nên 
họ chấp các cảnh vật ấy là thật, rồi cũng vui buồn cười khóc v.v.. 


Trái lại, người thức (du Bồ Tái tu Trí huệ Bát Nhã) Һау các cảnh chiêm bao kia 
đêu không (пей uán giai không) nên không bị cánh chiêm bao làm cho họ khô sở (dô 
nhứt thê khô ách). 


Người thức kia (dụ Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát) biết rằng: Vì tâm chiêm bao hiện 
ra các cảnh chiêm bao, nên nói: 


"Cảnh chiêm bao (sac) "không khác” với tâm chiêm bao (không), Tâm chiêm 
bao "không khác" với cảnh chiêm bao; cảnh chiêm bao "tức là" Tâm chiêm bao, Tâm 
chiêm bao "tức là" cảnh chiêm bao. 


Lên một từng nữa, Phật day: 


Chúng sanh vì mê bản thể chon tâm thanh tịnh của mình (chon không) пап vọng 
hiện ra thế giới và chúng sanh, tức là cảnh giới của chúng ta sông đây (rong kinh 
cũng goi là cảnh đại mộng). Rồi chúng sanh vọng chấp cho là cảnh thật, nên cũng 
mừng giận khó vui v.v...cũng như người chiêm bao (tiêu mộng) không khác, nên gọi 
là "mộng tưởng diên đảo). 


Bồ Tát đã giác ngộ (như người thức tinh) dùng Trí hu Bát Nhã (như trí của 
người thức) ау cảnh n của chúng ta đang sông đây là cảnh đại mộng, đều do tâm 
hiện ra, nên Bồ Tát dạy: "các pháp đều không" (ngũ ийп giai không), do tâm hiện ra, 
nên các pháp chàng khác với tâm (không), tâm chăng khác với các pháp; các pháp tức 
là tâm, tâm tức là các pháp". 


Tóm lại, đồng một bản thể chơn tâm thanh tịnh không khác, nhưng chúng sanh 
vì vô minh vọng tưởng điên đảo, nên thấy có năm uân hay thế giới chúng sanh, rồi 
theo cảnh đại mộng này mà thọ khó. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Trái lại, Bồ Tát đã giác ngộ (người đã thức giác đại mộng) dùng Trí huệ Bát 
Nhã thấy cảnh đại mộng này (5 ийп hay các pháp) đều không, chỉ do tâm hiện ra, nên 
không còn bị các khó của cảnh đại mộng nữa (độ nhứt thể khổ ách). 

Vi chúng sanh mê, từ "tánh không” hiện ra "có sắc", nên nói: "sắc, chăng khác 
với không", nên nói: " không, chăng khác sắc", hay không tức là "вас" 

GIẢI DANH TỪ 

XÁ LỢI TỬ: Có nhà dịch "Xá Lợi Phát" hay "Xá Lợi Phát Đa La". Chữ "phát" 
đồng nghĩa với chữ "Tú" (con). Ông Xá Lợi Tử là bực đại đệ tử của Phật, Trí huệ thứ 


nhứt. 


Bà mẹ ông tên Xá Lợi, thông minh xuất chúng, biện luận nổi danh trong xứ, 
nhứt là trong khi có mang ông. 


Theo phong tục Ấn Độ, thường lẫy tên mẹ đặt tên con, nên gọi ông là Xá Lợi 
Tử (йау Phát); nghĩa là con bà Xá Lợi. 

Theo bản dịch của Ngài Thi Hộ chép: "Trong khi Đức ThếTôn ở non Linh Thứu 
nhập định Thậm thâm quang minh, nói chánh pháp Tam ma dë, thì ông Xá Loi Phát 
bạch với Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát rằng: "Nếu có người muốn tu pháp môn thậm 
thâm Bát Nhã, thì phải tu như thế nào? Nhơn đó ngài Quán Tự Tại gọi ông Xá Lợi 
Phất mà giảng nói kinh này". 


ЅАС, tức là "sắc uân": Các vật chất chứa nhóm lại thành ra những hình tướng, 
như thân thể và cảnh vật, gọi là "sắc пап". 


Sắc uân gồm 11 món: Năm căn và sáu trần. 
Năm căn là: 

1. Nhãn căn: Con mắt 

2. Nhỉ căn: Lỗ tai 

3. Tỹ căn: Lỗ mũi 

4. Thiệt căn: Cái lưỡi 

5. Thân căn: thân thê 

Sáu trần là: 

1. Sắc trần: Cảng bị thấy của mắt 

2. Thanh trần: Tiếng bị nghe của tai 


3. Hương trần: Mùi bị ngửi của mũi 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


4. Vị trần: Vị bị ném của lưỡi 
5. Xúc trần: Cảnh bị xúc của thân 


__ 6 Pháp trần: Cảnh bị biết của ý thức; tức là "vô biêu sắc". Sắc này không tiêu 
biêu ra ngoài, nhưng đôi với nội tâm (7 thuc) chúng ta có thê thây rõ ràng. 
THỌ, tức là "thọ uân". Thọ là lãnh thọ. Sau khi tiếp xúc với cảnh rồi, sanh lãnh 
thọ. Sự lãnh thọ có năm: 1. Thọ khô, 2. Thô vui, 3. Thọ buôn, 4. Thọ mừng, 5. Thọ 


không vui buôn. 


TƯỞNG, tức là "Tưởng uân". Tưởng là tưởng nhớ hình tượng của các cảnh. Do 
sau khi бёр xúc và lãnh thọ các cảnh khô уш rôi, sanh ra tưởng nhớ. 


HÀNH, tức là "Hành uẫn". Hành là sự thay đôi biến chuyền của tâm niệm. 
Trong 51 món Tâm sở, trừ Thọ và Tưởng ra, còn 49 món Tâm sở và 24 món Tâm Bât 


tương ưng, đêu thuộc vê Hành uân. 


THỨC, thức là "Thức uân". Thức nghĩa là hiểu biết phân biệt; có khả năng biến 
hiện ra các cảnh và phân biệt các cảnh. Thức, chia ra làm tám loại: 


1. Nhãn thức: Cái biết của mắt, phân biệt các cảnh sắc. 
2. Nhĩ thức: Cái biết của tai, phân biệt các tiếng tăm. 

3. T$ thức: Cái biết của mũi, phân biệt các mùi. 

4. Thiệt thức: Cái biết của lưỡi, phân biệt các vi trần. 

5. Thân thức: Cái biết của thân, phân biệt xúc trần. 

6. Ý thức: Cái biết của ý, phân biệt các pháp trần (cảnh nội tâm). 
7. Mạt na thức: Cái biết thứ 7, chấp thức thứ 8 làm ngã. 
8. A lại da thức: Cái biết thứ 8, chứa chủng tử các pháp 
Vật chất Sắc Sắc pháp II 

Thọ Tâm sở 51 món 91 pháp 

5 UẦN Tưởng Tâm bát hữu vi 

Tinh thần Hành tương ưng 24 

Thức Tâm Vương 8 


KHÔNG, tức đoạn sau nói "Không tướng". Cái "không" đây, không phải hư 
không, ngoan không hay cái "không" đôi với cái có; cũng không phải thủ tiêu hêt các 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


vật hữu hình mà nói là không; và cũng không phải cái"không" của Tiểu thừa (Thiên 
không). 


Cái "không” đây, tức là bản tánh thanh tịnh không có các hình tướng, nên gọi là 
"không tướng" (tướng không). Vì nó không sanh diệt, không hư dôi, nên cũng gọi là 
"chon không" hay thật tướng, chon tướng, chon tánh, chon tâm, chon như v.v... 


Tóm lại, kinh này nói "năm uân" tức là bên Duy thức nói "94 pháp hữu vi". 
Kinh này nói "không" hay "không tướng", tức là bên Duy thức nói "sáu pháp vô vi". 


Kinh này nói: "Sắc chẳng khác với không" hay nói: "Sắc tức là không", là 
nói "Pháp hữu vi tức là pháp vô vi". 


жж 
СНАМН УАМ 


Này Xá Lø Tử ! "Tướng không" (Bát Nhã) của các pháp đây, nó không 
sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. 


LƯỢC GIẢI 


— Đoạn kinh này nói: Tánh (Bát Nhã) của các pháp, không sanh không diệt, không 
câu tinh v.v... 


Đoạn thứ nhứt nói:" Năm uân đều không", đoạn thứ hai nói:" Sắc chăng khác 
với không", hay " sắc tức là không v.v...", đoạn này nói:? tướng không của các pháp”; 
chữ "Không" ở trong ba đoạn này đêu chỉ cho "Trí huệ Bát Nhã", tức là "Tánh" của 
các pháp. 


"Tánh" của các pháp không có hình tướng: không có tướng sanh, không có 
tướng diệt, không có tướng cấu nhiễm của phàm phu, không có tướng thanh tịnh của 
chư Phật. Khi ngộ nó không thêm, lúc mê nó cũng không bớt. Bởi thé nên cũng gọi là 
"không tướng" (tướng không), chon tướng, thật tướng, chon tánh, chon tâm, chon 
như, chơn không hay thật tướng Bát Nhã v.v... 


Tóm lại, "Tánh" của các pháp là "chơn tâm thanh tịnh sáng suốt", không có các 
hình tướng, nên gọi là "không tướng" hay "Bát Nhã chon không". 


GIẢI DANH TỪ 


Pháp: Chỉ chung cho tất cả sự vật: tinh thần, vật chất, hữu hình vô hình, hữu vi 
vô vi, thánh phàm v.v...Chăng những bàn ghế v.v...là "pháp", cho đến hư không cũng 
là "pháp". Bóng trong gương, trăng dưới nước là "pháp", mà lông rùa, sừng thỏ cũng 
là "pháp", cho đến tư tưởng tâm niệm cũng là "pháp". Phàm những cái gì, tự nó giữ 
được cái bản chất của nó làm cho người biết được nó là cái gì, thì đều gọi là "pháp". 


Tóm lại, nói rộng là "tât cả pháp", nói hẹp là "năm uân?. Nói "năm uân là chon 
không" tức là nói "các pháp là chon không". Chính ở nơi các pháp mà nhận tướng 
"chon không", chăng phải ngoài các pháp, riêng có một tướng chon không". 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


жж 
СНАМН УАМ 


Bởi thế nên, trong "Tướng không" (Bát Nhã) không có 5 ийп là: sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức; không có 6 căn là: nhãn, nhĩ, ty. thiệt, thần, ý; không có 6 
trần là: sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, pháp; không có 6 thức là: nhãn thức, nhĩ thức, 
tÿ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn kinh này nói: Trong "Tướng không" (Bát Nhã) không có các pháp thế 
gian. 


Vì "Tướng không" của các pháp (Bát Nhã) không sanh diệt, không cấu tinh, 
không tăng giảm v.v...nên trong "Tướng không" (Bát Nhã) không có 5 uán, mười hai 
xứ (6 căn, 6 trần), mười tám giới (6 căn, 6 trần, 6 thức) . cũng như trên màn bạc (du 
Tướng không) không có các hình ảnh. 


Thật ra, nói "năm uân" tức là gôm cả mười hai xứ và mười tám giới; trái lại, nói 
"mười hai xú", cũng gôm cả năm пап và mười tám giới; hay nói "mười tám giới” 
cũng gôm cả mười hai xứ và năm uân. 


Sở di phân chia riêng khác như vậy, là vì Phật phá sự chấp ngã của chúng sanh: 
Người chấp nặng về phần tinh thần (tâm) là Ngã, thì Phật nói "năm uân", chia ché 
tỉnh thần (âm) ra làm bốn phần là: thọ, tưởng, hành và thức dé phá chấp. Còn "Sắc" 
không cần chia chẻ. 


Người chấp nặng về phần vật chất (chấp thân) là Ngã, thì Phật nói "mười hai 
xứ”, chia ché ѕас ra làm 12 phân là 6 căn và 6 trân, đê phá châp. 


Người chấp cả tỉnh thần (йт) và vật chất (sắc) làm Ngã, thì Phật nói "mười tám 
giới" chia ché cả tinh thân và vật chât ra làm 18 phân là 6 căn, 6 trân và 6 thức đê phá 


chấp. 


Tóm lại, trong Bát Nhã (Tướng không) không có các pháp của thế gian là năm 
uân, sáu căn, sáu trân và sáu thức. 


GIẢI DANH TỪ 


NĂM ОАМ: (хет phân "giải danh từ" của đoạn thứ nhut, về câu "năm ийп đều 
không”). 


SAU САМ: (хет phán "giai danh từ" của đoạn thứ hai, về câu “sắc tức là sắc 
ийп"!). 


SÁU TRAN: (хет phán "giải danh từ" của đoạn thứ hai, về câu "sắc tức là sắc 
ийп"!). 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


SÁU THÚC: (xem phần "giải danh từ" của đoạn thứ hai, về chữ "Thức tức là 
thức uán). 


жж 
CHÁNH VĂN 


Không có mười hai nhon duyên, nghĩa là không có "vô minh", và cũng 
không có "hêt vô minh", cho dên không có "lão tý" và cũng không có "hết lão 
tü". 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn kinh này nói:Trong “Tướng không (Bát Nha) không có 12 nhon duyên là 
pháp tu xuât thê gian của Thánh Duyên giác. 


Trong Bát Nhã chơn không, cũng không có 12 nhơn duyên: Về phần lưu chuyền 
là Vô minh duyên Hành, cho đên duyên Lão tử. Và vê phân hoàn diệt là Vô minh diệt 
thì Hành diệt, cho đên Lão tử diệt. 


Bực Thánh Duyên giác, nhờ quán sự lưu chuyên của 12 nhon duyên, mà thấu rõ 
được nguồn gốc của sanh tử luân hồi; và cũng nhờ quán sự hoàn diệt của 12 nhon 
duyên mà được ngộ đạo. 


Quán sự "Lưu chuyên" của 12 nhon duyên như thé nào, mà thây rõ được nguồn 
gốc của sanh tử luân hồi? Hành giả quán 12 nhon duyên xoay vần tiếp nối lẫn nhau, 
như sợi dây chuyền có 12 khoen: khoen này chuyền khoen kia, khoen kia chuyền 
khoen nọ, như cái vòng tròn không mối. 


Chúng sanh vì đời trước mê lầm (quá khứ căn bản vô minh) nên tạo ra các 
nghiệp (hành). Hai món này (vô minh và hành) làm nhơn quá khứ. 


Sau khi chết bị nghiệp lực dẫn dắt tỉnh thần (їс) đi thọ thân (danh, sắc). Khi 
thành thân, tất nhiên có 6 căn (nhãn, nhĩ, t, thiệt v.v..) là chỗ của 6 trần phản ảnh vào 
(lục nhập). Khi có 6 căn tiếp xúc (xúc) với 6 trần, rồi sinh ra lãnh thọ (ho) sự khổ và 
уш. Năm món này (hức, danh sac, lục nhập, xúc, thọ) là quả hiện tại. 


Khi thọ quả hiện tại, trở lại tạo nhon nữa là ưa thích (ái), tìm cầu (thu), làm sao 
cho có (hru). Ba món này (ái, thú, hữu) làm nhon hiện tại (ức là chỉ mat vô mình). 


Do ưa thích tìm cầu cho được, nên tạo nghiệp đề thọ sanh thân sau (sanh). Khi 
đã có thân (rất nhiên phải có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ) thì phải già và chết 


(180, tử). Ba món này (sanh, lão, tu) là quả vị lai. 


Trong khi thọ quả vị lai, rồi trở lại tạo nhon nữa (ái, thú, hữu) đề thọ quả vị lai 
lân nữa, cho đên vô cùng tận. 


(xem biểu dó) 


Quả hiện tại 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


(thức, danh sắc, lục nhập, xúc,thọ) 

Quả vị lai 

(sanh, lão,tử) 

Quán về sự "Hoàn diệt" của 12 nhơn duyên:Sau khi hành giả quán sát nguồn 
gôc của sanh tử luân hôi là do 12 nhơn duyên, nhưng trọng tâm là vô minh. Hành giả 
muôn dứt sanh tử luân hôi, tức nhiên phải diệt trừ vô minh. Nêu vô minh bị diệt trừ 
thì hành diệt, cho đên lão tử diệt. 

Vô minh có 2 loại: căn bản vô minh, tức là vô minh quá khứ (vô minh, hành), và 
chi mat vô minh, tức là vô minh hiện tại (ái, thú, ли). Vô minh quá khứ rât khó diệt 
trừ. Hành giả chỉ có thê diệt trừ vô minh hiện tại là ái, thủ, hữu. Nêu ái, thủ, hữu diệt 
rôi, thì sanh và lão tử không còn. Không còn sanh và lão tử, thì làm gì có sanh tử luân 
hôi (хет Phát học Phó thông khoá thứ tư, giải thích rát rõ). 

Tóm lại, trong Bát Nhã (Tướng không, hay chơn như, chơn tâm v.v...) không có 
pháp tu xuất thế gian của Thánh Duyên giác là 12 nhơn duyên, cả lưu chuyên và hoàn 
diệt. 

GIẢI DANH TỪ 


VÔ MINH: Không sáng suốt, tức là si mê làm lạc. Nói chung là mười món căn 
bản phiền não và 20 món tuỳ phiền não . 


НАМН: Hành động, tạo tác các nghiệp. 

THÚC: thần thức, tức là phần tinh thần trong con người. 

DANH SẮC: Danh là chỉ cho Tâm, về phần tinh thần chỉ có cái tên; còn Sắc là 
sắc thân về phần. vật chất. Đây là chỉ cho trạng thái khi mới thọ thân, tinh thần và vật 


chất mới vừa phối hợp, chưa có mắt, tai, mũi, lưỡi v.v.. 


С NHẬP: Sáu chỗ vào. Khi thân thê đã đủ 6 căn (nhãn, nhĩ, tò, thiệt, thân, 
ý) là chỗ của 6 trần cảnh phản ảnh удо. 


XÚC: Khi đã có 6 căn, bắt đầu tiếp xúc với 6 trần. 

THỌ: Sau khi tiếp xúc với 6 trần cảnh rồi lãnh thọ các cảnh. 
ÁI: Sau khi lãnh thọ trần cảnh rồi sanh tâm ưa thích. 

THỦ: Cầu thủ. Sau khi ưa thích rồi tìm cầu và nắm giữ. 
HỮU: Có. Sau khi cầu thủ rồi gây tạo thế nào cho có. 


SANH: Vì đã tạo nhơn là ưa thích, cầu thủ gây tạo cho có, tức là tạo nghiệp, 
nên phải thọ quả là sanh đời sau. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


LÃO TỬ: Sau khi sanh ra đã có thân, tất nhiên phải bị già rồi chết. 


жж 
СНАМН УАМ 


Không có Tứ để là:khổ, tập, diệt, đạo; cũng không có "Trí" tu chứng và 
đạo quả đê chứng (đắc). Tóm lại, trong "Tướng không" (Bát Nhã) không có 
"dàng" cái gì cả. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn kinh пау nói:Trong "Tướng không” (Bát Nhã) không có các pháp xuết thế 
gian như Tứ đê, Lục độ v.v.... 


Trong đoạn kinh này, chia làm ba phần: 


1. Trong Bát Nhã chơn không, không có Tứ diệu đề là pháp tu của bốn quả 
Thánh Thinh văn 


2. Trong Bát Nhã chon không, cũng không có "Trí", là người tu chứng và 
"Đắc", là đạo quả để chứng. Trong phần này lại có 2 nghĩa: 


a. Nói chung, từ trước đến đây, theo văn kinh thì chỉ phá riêng về "pháp chấp": 
nghĩa trong Bát Nhã chơn không, không có pháp ngụ ийп, pháp Tứ dé, pháp Thập nhị 
nhân duyên v.v...Đến đây, mới phá chung cả ngã chấp và pháp chấp; nghĩa là trong 
Bát Nhã chơn không, không có người tu (ngã) và chứng (pháp); nói chung cả pháp 
Lục độ và quả Phật. 


b. Nói riêng, câu "không có trí và cũng không có chứng", có thê chỉ riêng cho 
pháp Lục độ. Vì từ trước đã nói "Ттопе Bát Nhã chơn không, không có pháp Tứ dé 
của Thinh văn, pháp Thập nhị nhơn duyên của Duyên giác"; đến đoạn văn này tất 
nhiên, "Trong Bát Nhã chơn không, cũng không có pháp Lục độ của Bồ Tát" 


3. Tóm lại, trong Bát Nhã chơn không, không có "Đặng" cái gì cả. Đoạn này 
cũng có 2 nghĩa: 


а. Nói chung, trong Bát Nhã chơn không, không có các pháp thé gian là năm 
uân mười hai xứ, mười tám giới và cũng không có các pháp xuât thê gian là Tứ đê, 
Thập nhị nhơn duyên, Lục độ, rôt sau là quả Phật. Nói tóm lại, là "không có đặng cái 
gì са". 


b. Nói riêng, câu "không có đặng cái gì cả", có thé chỉ riêng cho đạo quả Bồ Đề 
Niết bàn của Phật. Vì từ trước đã nói: Trong Bát Nhã chơn không, không có pháp tu 
của Tam thừa là Tiểu thừa (Thinh văn), Trung thừa (Duyên giác) và Thượng thừa (Bồ 
Tát); đến đoạn văn này tất nhiên trong Bát Nhã chon không, cũng không có Tối 
thượng thừa là quả vị Phật. Vì từ trước đã nói: Trong Bát Nhã chơn không, không có 
pháp tu của Tam thừa là Tiểu thừa (Thinh văn), Trung thừa (Duyền giác) và Thượng 
thừa (Bô Tát); đến đoạn văn này tất nhiên trong Bát Nhã chon không, cũng không có 
Tối thượng thừa là quả vị Phật. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Tóm lại, trong "Tướng không" hay trong "Bát Nhã" không có Tứ thánh (Thinh 
văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật) và Lục phàm (Thiên, nhon, А tu la, Địa ngục, Ngạ qui 
và бис sanh) hay nói một cánh khác là: "không có pháp gì са". 


GIẢI DANH TỪ 

ТО РЕ, Tức là Tứ Diệu Рё: Вбр sự thật, chắc chắn, muôn đời không thay đôi. 

KHÓ, Tức Khổ dé; chơn lý chắc chắn trình bày rõ ràng cho chúng ta thấy. tất cả 
những nỗi đau khổ trên thế gian này, mà mỗi chúng ta đều phải chịu, như ba khổ: 1. 
Khổ trên cái khó (khó khó), 2. Khó vì hư hoại (hoja khô). ‚3. Khổ vì thay đôi biến : 
chuyên (hành khó). Và tám khô: 1. Sanh khô, 2. Binh khô, 3. Già khô, 4. Chết khô, 5. 
Đang thương nhau bị xa lìa là khổ, 6. Đang thù oán giận hờn lại gặp nhau là khó, w: 


Mong cầu không được là khó (#hát vong), 8. Năm ấm quá thanh là khó (xem quyền Tứ 
Diệu Đô). 


TẬP, tức là Tập dé: chơn lý chắc thật trình bày nguyên nhơn của bề khó trần 
gian là lý do vì đâu mà có những nôi khô này. Khô đê như là bản kê hiện trạng của 
binh; còn Tập đê như là bản nói rõ nguyên nhon của chứng binh, lý do vì sao binh. 

Tập là nhóm chứa; nghĩa là nhóm chứa các phiền não mê lầm. Phiền não rất 
nhiêu, nói rộng thì đên 84000 món, nói hẹp thì có 10 món căn bản phiên não và 20 


món chi mạc phiên não (xem quyên Ти Diệu Рё, giải rõ). 


DIỆT, tức là Diệt đề hay Niết bàn. Kinh chép: "Các phiền não diệt gọi la Niết 
bàn. Xa Па các pháp hữu vi cũng gọi là Niệt bàn”. Niệt bàn có nhiêu loại: 


__ 1 Hữu Ри Y Niét bàn: Từ quả thánh thứ nhứt cho đến quả thánh thứ ba của 
Tiêu thừa tuy đã chứng Niét bàn, nhưng cái dư báo hãy còn. 


2. Vô Dự Y Niết bàn: Đến quả thánh thứ tư, là A La Hán thì các phiền não 
nghiệp báo không còn, hoàn toàn chứng được quả Niết bản. 


3. Vô Trụ Xứ Niết bàn: Đây là quả Niết bàn của Bồ Tát. Bồ Tát đã tự tại giải 
thoát, nên chỗ nào cũng là cảnh Niết bàn của quí Ngài (xem quyển Tứ Diệu Рё). 


__ ĐẠO, tức là Đạo đề: phương pháp tu chơn chánh, chắc chắn để đến đạo quả 
Niệt bàn. Phương pháp có 37 phâm, chia làm 7 loại: 


1. Tứ niệm xứ 2. Tứ chánh cần 

3. Tứ như ý túc 4. Ngũ căn 

5. Ngũ lực 6. Thất Bồ Đề 

7. Bát Chánh Đạo (xem quyển Tứ Diệu Dé). 


CHÁNH VĂN 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Các vị Bồ Tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã (Tướng không) mà xa lìa được 
các cảnh mộng tường điên đảo nên tâm không còn ngăn ngại, lo sợ và chứng rôt 
ráo Niêt bàn. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn kinh này nói: Bồ Tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã mà xa lìa được các cảnh 
sợ hãi của mộng tưởng điên đảo và chứng rôt ráo Niêt bản. 


Vì trong Trí huệ Bát Nhã không có "Đặng" cái gì cả nên Bồ Tát mới y theo Trí 
huệ Bát Nhã (Tướng không) mà xa lìa các điên đảo sợ hãi trong cảnh sanh tử đại 
mộng và chứng đặng rốt ráo quả Niết bàn. Đoạn này đồng nghĩa với bài tụng thứ 29, 
trong quyên Duy thức Tam thập tụng 


Nguyên văn bài tụng (dịch âm) 
Vô đắc bát tư nghị 

Thị xuất thế gian trí 

Ха nhị thô trọng сб 

Tiện chứng đắc chuyên у. 


Nghĩa là: cảnh giới "vô đắc" (không đặng) không thể nghĩ bàn. Vì cảnh giới này 
là trí xuất thế gian, đã bỏ hai món Thô trọng (phiên não chướng và Sở tri chướng) và 
chứng đặng hai món Bò Đề Niết bàn. 


Mới đọc qua đoạn văn này và doan văn tiếp sau, chúng ta thấy hình như mâu 
thuần với đoạn văn trên. Vì trong đoạn văn trên nói: "trong Bát Nhã chơn không, 
không có dáng cái gì cả"; còn đoạn văn này và đoạn văn tiép sau đây lại nói: "Bồ Tát 
nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã mà chứng đặng rốt Táo Niết bàn. Chư Phật cũng nhờ y 
theo Trí huệ Bát Nhã mà đặng đạo Vô thượng Bồ Đề ". 


Nhưng xét kỹ thì không phải mâu thuần. Vì "không có đặng cái gì cả", nên mới 
đặng tât cả. Cũng như cái gương hay màn bạc, nhờ không giữ chặt một hình ảnh gì 
cả, nên các hình ảnh mới hiện đủ cả. 


Cũng thế, trong Bát Nhã chơn không, vì không có một hình ảnh gì cả, nên tuỳ 
tịnh duyên hiện ra bón quả thánh; tuỳ nhiêm duyên hiện ra sáu quả phàm, không thiêu 
một pháp nào cả. 


Tất cả chúng sanh, vì mê muội tánh Bát Nhã, nên trong chỗ không có cảnh vật 
mà tự thấy có đủ các cảnh vật, nào thế giới chúng sanh và sanh tử luân hồi v.v...Cũng 
như người ngủ chiêm bao, trong chỗ không có cảnh vật, mà hiện ra đủ các cảnh vật 
vui, buồn v.v...nên gọi là "mộng tưởng điên đảo". Rồi người chiêm bao kia, tâm bị 
cảnh vật trong chiêm bao chi phối, làm cho họ phải buôn rầu lo sợ, lắm điều chướng 
ngại. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Các vị Bồ Tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã (Tướng không), thây ngã, pháp đều 
không, năm uân chẳng có, thế giới và chúng sanh không còn, nên tâm không còn bị 
cảnh vật làm chướng ngiạ hay chi phối nữa, và không còn buồn lo sợ hãi. Cũng như 
người thức giác chiêm bao, vì thấy cảnh chiêm bao là không, nên tâm không còn bị 
cảnh vật trong chiêm bao làm chướng ngại chỉ phối; không còn bị buồn lo sợ hãi bởi 
cảnh chiêm bao. Bởi thế nên nói: "Bồ Tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã, nên xa lìa các 
mộng tưởng điên đảo, tâm không còn bị chướng ngại và lo sợ v.v..." 

Người đã hoàn toà thức giấc chiêm bao, thì người ấy được an vui với cảnh thức 
tĩnh, không còn một tí gì sợ hãi lo buôn, bởi cảnh mê mộng nữa. Cũng thế, Bồ Tát khi 
đi sâu vào Trí huệ Bát Nhã, thì không còn bị cảnh thế gian đại mộng này làm cho tâm 
họ có một tí gì lo buồn sợ hãi nữa. Các Ngài hoàn toàn tự tại giải thoát và an уш với 
cảnh Niết bàn tịch mịch, nên nói: "rốt ráo Niết bàn". 


Tóm lại, Bồ Tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã, nên xa Па các mộng tưởng điên 
đảo, không còn bi các khô sanh tử và được rôt ráo Niêt bàn. 


жж 
GIẢI DANH TỪ 


NIẾT BÀN, hay Niết bàn Na hay Nê hoàn, là do dịch âm chữ Phạn "NIrvana" 
mà ra. Niệt bàn có nhiêu nghĩa: 


NIẾT (nir) là ra khỏi; Bàn (vana) là rừng mê. Niết bàn là ra khỏi rừng mê 


Niết là chăng: bàn là dệt; nghĩa là chăng dệt ra sanh tử luân hồi nữa. Chữ Bàn 
cũng có nghĩa là không ngăn ngại. 


Niết bàn còn rất nhiều nghĩa nữa, song tóm lại không ngoài ba nghĩa như sau: 
1. Bất sanh: Nghĩa là không còn sanh ra các thứ mê lầm tội lỗi nữa. 


2. Giải thoát: Nghĩa là thoát ra ngoài sụ ràng buộc, không mắc vào các phiên 
não triên phược nữa. 


3. Tịch diệt: nghĩa là vắng lặng, dứt sạch. Vắng lặng, an lành, dứt ssạch tất cả 


nguồn gốc mê lầm. Vì Niết bàn có nhiều nghĩa như vậy, nên trong kinh thường để 
nguyên âm mà không có dịch nghĩa (xem quyền Tứ Diệu Đô). 


жж 
СНАМН УАМ 


Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều y theo Trí huệ Bát Nhã 
này (Tướng không) mà đặng đạo Vô thượng Во Бе. 


LƯỢC GIẢI 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 
Đoạn kinh này nói: Chư Phật nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã mà chứng đặng Bồ 
pê. 


Tất cả chư Phật trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, trong khi tu nhơn, các 
Ngài đều dùng Trí huệ Bát Nhã, chiêu phá sạch hết các mây mù vô minh phiền não từ 
vô thỉ đến nay; nào ngã chấp pháp chấp đều không còn. Lúc bấy giờ chơn tâm, Phật 
tánh hay thật tướng Bát Nhã hiện ra, các Ngài chứng đặng đạo Vô thượng Bồ рё, 
cũng gọi là thành Phật. 


Tóm lại, tất cả những người tu hành, từ phàm phu (Тлар tín) trải qua Tám Hiền 
(Thập trụ, Thập hạnh và Thập hôi hướng) đên Thập Thánh (Thập địa) rôt sau là quả 
Phật, không địa vị nàovà cũng không giờ phút nào, chăng dùng Trí huệ Bát Nhã; 
nghĩa là nhờ Trí huệ Bát Nhã mà đặng thành tựu viên mãn. Bởi thê nên kinh chép: 
"Trí huệ là mẹ sanh га tât cả chư Phật ". 

GIẢI DANH TỪ 

BÓ ĐÈ: Bồ Рё là dịch âm chữ Phan "Bodhi" . Cựu dịch là "Рао", nghĩa là 
thông suôt. Tân dịch là "Giác", có nghỉa là giác ngộ, mà giác ngộ tức là Phật (Phật 


dịch nghĩa là Giác) 


VÔ THƯỢNG BÓ BË: Tức là quả Phật Bồ Đề, không có quả Phật Bồ Đề nào 
trên nữa. 


Bồ Đề có nhiều từng bực: 

1. Sơ phát tâm Bồ Đề (nguòi mới phát tâm Phật) 

2. Thinh văn Bồ Đề 

3. Duyên giác Bồ Đề 

4. Вб Tát Bò Đề 

5 Phật Bồ Đề (cũng gọi là Vô thượn Bồ Đề) 

CHÁNH VĂN 

Vì Trí huệ Bát Nhã (Tướng không) hãy diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như 
vậy không hư dôi, nên gọi là Thân chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng gọi là chú 
Đại Thân, chú Đại minh, chú Vô thượng và chú Vô đăng đăng. 

LƯỢC GIẢI 


Đoạn kinh này nói: Trí huệ Bát Nhã, có công năng diệt trừ các khó, nên cũng 
gọi là Thân chú Bát Nhã v.v... 


Kinh này là kinh nhưng cũng là chú; vì người chí thành trì tụng, sẽ được linh 
nghiệm phi thường, tuỳ tâm mãn nguyện, cầu chỉ được nấy, mau lẹ phi thường, không 
khác gì thần chú, nên cũng gọi là "THằn chú Bát Nhã Ba La Mật Ра". 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


Kinh này thần diệu không thê xét lường được. Người thọ trì đọc tụng kinh này 
sẽ được thành tựu công đức không thê nghĩ bàn và được đại giải thoát, nên gọi là "chú 
Đại thần". 


Kinh này có khả năng phá trừ gốc rễ của vô minh phiền não từ vô thi đến nay, 
và làm hiên lộ Phật tánh sáng suôt, nên gọi là "chú Đại minh". 


Người trì kinh này sẽ đặng đạo Vô thượng Bồ Đề, nên cũng gọi là "chú Vô 
thượng". 


Người chí tâm trì tụng kinh này sẽ đặng Phật tánh bình đẳng như như bất động, 
và sẽ chứng được quả Phật là quả cao tột, không quả vị nào sánh băng, nên gọi là 
"chú Vô đăng đăng". 


Tóm lai, kinh này có công năng thần diệu phi thường, cũng như thần chú, có thể 
diệt trừ hêt góc rê vô minh phiên não, làm cho hành giả hêt khô được đại giải thoát và 
minh tâm kiên tánh thành Phật, nên gọi là "chú Bát Nhã" v.v... 


GIẢI DANH TỪ 


CHÚ: Tiếng Phan gọi là "Đà La Ni"; Trung Hoa dịch là "chú": tức là những bài 
kinh không có nghĩa, cũng gọi là "mật giáo ". Hành giả chí thành đọc tụng, sẽ được 
linh nghiệm như thân nên cũng gọi là "Thân chú" 


жж 
CHÁNH VĂN 
__ Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, liền nói thần chú Bát Nhã: "Yết đề yết аё, Ba la 
уё đê, Ва la tăng yêt đề, ВО Dë tát bà һа". 
LƯỢC GIẢI 
Đoạn kinh này nói về Thần chú Bát Nhã. 


Tất cả kinh điển của Phật có thể chia làm hai loại: Hiên giáo và Mật giáo. 
Nhưng kinh sách nào giảng dạy nghĩa lý và phương pháp tu hành rõ ràng, hành giả y 
theo đó thật hành, sẽ được thành công đắc quả, thì gọi là Hiên giáo. Trái lại, như các 
Thần chú, hành giả không cần biết nghĩa lý, chỉ chí tâm trì tụng, sẽ được linh nghiệm 
phi thường, cầu chi được nây, tuỳ tâm mãn nguyện, thì gọi là "Mật giáo". 


Bát Nhã Tâm Kinh, đủ cả Hiển giáo và Mật giáo. Từ câu: "Quán Tự Tại Bồ Tát 
hành thâm v.v...cho đên câu: "tức thuyết chú viêt", là thuộc vê Hiên giáo. Từ câu: 


"Vết dé yết đề " cho đến câu "Bồ Đề tát bà ha", là thuộc về Mật giáo. 


Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, trước nói kinh Bát Nhã, giảng giải nghĩa lý rõ ràng 
đê cho người tu hành y theo đó thật hành sẽ đuợc trí tuệ Bát Nhã. 


Tiếp theo kinh, Ngài nói thần chú Bát Nhã, dé cho người tu hành, chí thành trì 
tụng (không cán biết nghĩa) tâm họ sẽ được định. Nhờ có định mới phát sanh ra Trí 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


huệ và sẽ nhập được Thật Tướng Bát Nhã. Nghĩa là từ văn tự Bát Nhã tiễn lên Quán 
chiêu Bát Nhã, rôi đên Thật Tường Bát Nhã. 


Về Thần chú, từ xưa đến nay hầu hết chư Tổ, đều không dịch nghĩa. Bởi các lý 
do như sau: 


1, Thần chú là mật ngữ (707 nói mát) của chư Phật, không phải chúng phàm phu 
có thê biệt được. 


2. Thần chú là tên của các vị Thần, đọc đến thì chư Thần sẽ đến bảo hộ cho 
hành giả được toại nguyện 


3. Thần chú cũng như các mật hiệu của nhà binh, hành giả chí tâm trì tụng, sẽ 
được hiệu nghiệm phi thường. 


4. Chữ "Chú" nghĩa là nguyện. Hành giả chí thành trì tụng, sẽ được tuỳ tâm 
mãnm nguyện. 


Tóm lại, Thần chú Bát Nhã thuộc về Mật giáo, có nhiều lý do không thé phiên 
dịch được. Người chí tâm trì tụng sẽ được lợi ích vô cùng vô tận. 


Dịch tại PHUÓC HẬU Cổ tự ТКА ÔN 
Dịch xong ngày 6 9 năm At Tî P.I 2509 
Nham ngày 30 10 1965 
KANAK 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


КНОА ХП 


PHỤ LỤC 
MỘT "SỰ NGHIỆP" СОА ĐỜI TÔI” 


L NGUYÊN NHÂN 
Hoài bảo một "CÁI MỘNG" trên 25 năm mới hoàn toàn thực hiện 


Trong lúc du học ở Xuân Kinh(1938), đến mùa hè năm 1941, tôi được dip may 
dự thính lớp Giáo Lý của Đoàn Thanh Niên Dục Đức, trong một tháng nổi đêm 
giảng 2 giỏ), do Bác sĩ Lê Đình Thám đảm trách (Тор này hiện nay còn Thượng Toa 
Thích Minh Châu và Đạo hữu Võ Đình Cường v.v...) Tôi thích thú quá! Vì thấy bác sĩ 
đem phương pháp giảng giải của Tây phương mà giải thích, trình bày một triết lý cao 
siêu của Đông phương. Sự phối hợp са Âu và А làm cho người nghe rất thích thú vì 
hiểu được rằng triết lý cao siêu của Đông phương qua phương pháp trình bày rõ ràng 
rành mạch của Tây phương. 


Từ đó tôi hoài bảo một cái mộng: "làm sao, sau này mình sẽ đóng một cây thang 
giáo lý" (tức là bộ "Phật Học Phó Thông", ngày hôm nay). 


П. SƯU TÂM TÀI LIỆU 


Từ đó, tôi bắt đầu gom góp sưu tầm các tài liệu. Đọc trong kinh, xem trong 
sách, hoặc nghe những bài giảng nào có thể làm tài liệu đóng cây thang giáo lý, thì tôi 
đều góp nhặt để dành са: nhứt là tài liệu của bác sĩ Lê Đình Thám (pháp danh Tâm 
Minh) giảng cho lớp Thanh Niên Đức Dục. 


Ш. THỜI GIAN TẬP SỰ 


Đến năm 1945, sau khi tốt nghiệp chương trình Phật pháp, tôi trở về Nam, mở 
trường dạy giáo lý tại chùa Phật Quang xứ Bang Chang, quận Trà Ôn. Số tăng, Ni đến 
học trên 30 vị (rong số này hiện nay còn lại, bên tăng, Thây Thanh Từ v.v...bên Ni, nỉ 
cô Trí Định v.v..) 


Ngoài lớp giáo lý, chúng tôi còn mở các lớp học quốc ngữ mỗi buôi sáng, йё 
dạy cho các em ở trong làng, số học sinh gần 150 em; dạy lớp Bình Dân Học vụ (vần 
chữ O) dë giúp cho đồng bào mù chữ trong những buôi tối; và mở trạm y tế giúp cho 
đồng bào bệnh hoạn trong làng. 


Muốn làm việc lớn, trước phải làm việc nhỏ, muốn đi xa trước phải từ nơi gån. 
Nhơn có lớp giáo lý, số học chúng trên 30 vị, tôi bắt đầu tập sự, đem thí nghiệm 
chương trình Phật học phố thông (thang giáo lý) mà chúng tôi (cây đã ôm ấp cái 
mộng từ lâu), để chờ cơ hội tốt, một hoàn cảnh rộng rãi hơn, sẽ đem ra thực hiện (thời 
gian tập sự, chờ đợi gàn 8 năm trường). 


Trước nhất, tôi soạn từng dàn bài, rồi đem ra giảng dạy cho học chúng. Tôi bắt 
họ ký chú kỹ lưỡng. Sau khi giảng xong, tôi bảo họ làm bài đem tôi sửa, rôi viết lại 
thành từng tập sách nhỏ dë cho tín đồ mượn xem, như quyên Đạo Phật, tam qui, Ngũ 
giới, Tứ nhiếp pháp, Lục độ v.v... 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 


Đến năm 1952, đướng giao thông được dë dàng, tôi được các bạn đồng song, 
Thượng toạ Thích Thiện hoà (Giám đốc Phật học Đường N.V.), Thượng toạ Thích 
Nhựt Liên (Tổng Thư ký Giáo Hội Tăng Già Nam Viêt) và Thượng Toa Thích Quảng 
Minh (Hội trưởng Hội Phật học Nam Viêt) đến thăm và mời tôi về sàigòn dé chung lo 
Phật sự. 


Ош Thượng Tọa khuyên tôi răng:" Cái đèn treo trên cao, thê nào yên sáng cũng 
chiêu xa hơn". 


Vì nguyện vọng hoằng dương chánh pháp, vì muốn thống nhất Phật sự và vì 
tình bạn xa cách nhau trên 8 năm trường muôn sum hiệp, nên tôi hoan hỉ nhận lời. Từ 
đây, tôi bắt đầu thu xếp mọi công việc, dé chờ ngày lên đường. 


Đầu năm 1953, sau Tết Nguyên đán, ngày mông 8 thánh Giêng, 8 thầy trò 
chúng tôi quảy hành lý lên duong .. .Đến Sàigon vào chùa Ап Quang, sau khi thu xếp 
chỗ ăn ở tạm xong, quí Thầy giao phó cho tôi hai gánh nặng, là "Giáo dục và Hoằng 
pháp" (vừa làm trưởng ban giáo dục GHTGNYV kiêm Đốc giáo PHĐNY và vừa làm 
trưởng ban Hoằng pháp GHTGNT). Rồi quí thầy đua nhau xuất dương. 


Suốt một thời gian, trên 10 năm trường, đông sông tây đục, cả ngày chỉ lo dạy 
học, diễn giảng rồi huấn luyện cán bộ trụ trì và giảng viên, hết khoá Hạ đến khoá 
Đông, con người tôi như con vụ. 


Mặc dù công việc quá bận rộn, nhưng cái chí nguyện "đóng cây thang giáo lý" 
đã ôm ấp từ lâu, tôi không hề xao lãng. Ban ngày dạy học, ban đêm soạn bài, dịch 
kinh. Hết giờ dạy cho Tăng, Ni ở các học đường, rồi đến dạy cho lớp Như Lai Sứ giả 
và Cư sĩ. Ngoài ra còn làm các Phật sự khác, việc Giáo hội, việc lễ lược, tó chức, thù 
tac v.v...Một ngày đêm, chúng tôi làm việc thắng thét 4 buổi (sáng, chiêu, tối và 
khuya). 


Mỗi tuần, tối thứ tư hoặc là tối thứ năm, tôi mở lớp dạy giáo lý tại chùa Ấn 
Quang (Phật học đường NV) rồi đến chùa Phước Hoà (tru sở của hội Phật học NV) дё 
dạy Phật pháp cho quý Phật tử cư sĩ, tức là lớp "Phật học Phó thông". Tôi bắt đầu 
thực hiện "cái mộng" này vào năm 1953. 


Soạn từng bài, đem ra dạy, rút kinh nghiệm rồi chúng tôi mới viết kỹ lại thành 
tập. Đúng 10 bài làm một khoá học. 


Mỗi năm chúng tôi mở 2 khóa hoặc 3 khóa (trir 2 năm 1963 và 1964 gặp lúc 
Pháp nạn nên không mở khoá học Giáo lý được) . Ngoài chương trình Phật học Phổ 
thông, chúng tôi còn dạy Bản đồ tu Phật (Phật học cương yếu, 10 Tôn phái) và Duy 
Thức học v.v... 


Sau khi rút kinh nghiệm bản thân, từ phương pháp dạy (nghệ thuật trình bày) và 
bài vỡ được tu chỉnh rôi in thành tập, chúng tôi mở khoá huấn luyện cho các cán bộ 
Diễn giảng, mỗi khoá 10 bài. Sau khi huấn luyện chu đáo, nám chắc kết quả, chúng 
tôi mới cử quí vị giảng viên, đi giảng các Tỉnh Hội Phật học, mỗi nơi 10 đêm, ròi trở 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


về thụ huấn 10 bài khác. Như thế, chúng tôi cử các vị đi mỗi năm ba kỳ, sau những 
ngày nghỉ học tại Phật học đường NV (môi năm nghi học 3 kỳ, môi ky 1 tháng). 


Khoá giảng được kết quả tốt đẹp, thính giả mỗi ngày mỗi đông, nên giảng viên 
thêm hào hứng và rút tỉa nhiều kinh nghiệm. Nhờ thé, giảng viên tiến đến mức 
chuyên môn, cầm được nghệ thuật diễn giảng, giảng rất hấp dẫn. Người nghe cũng 
thích thú ! Nhờ thế, chúng tôi gây được phong trào học giáo lý từ Đô thành đến các 
tỉnh, trong máy năm vừa qua ở miền Nam. 


Cứ theo cái đà này mà tiến, hết khoá thứ nhất đến khoá thứ hai, rồi tiếp đến 
khoá thứ ba và thứ tư v.v...Bắt đầu từ năm 1953 đến nay (1965) là 13 năm tôi đã hoàn 
thành được 12 піс thang Giáo lý; nghĩa là 12 khoá "Phật học Phó Thông". Nếu cộng 
với 5 năm hoài bảo cái mộng trên, và thời gian tập sự 8 năm, tất cả là 25 năm trọn. 


V. NỘI DUNG 


Trong thời gian trên, ngoài bộ "Phật học Phổ thông" 12 tập, chúng tôi còn soạn 
bộ "Bản đô tu Phật " 10 tập, "Duy thức học" 6 tập và các loại sách khác, như Bài học 
ngàn vàng v.v...tât cả là 10 loại, gân 80 thứ . 


Nội dung bộ "Phật Hà Phổ thông”, chia làm 12 khoá: Từ khoá I đến khoá IV, 
nói về "Ngũ thừa Phật giáo" và những ván đề cần biết như nhơn quả luân hồi, Đạo 
Phật v.v...Khoá V, năm bài đầu nói về Lịch sử truyền bá của Phật giáo, từ Ấn Độ sang 
Trung Hoa đến Việt Nam và các nước Phật giáo, ba bài tiếp nói về Đại cương Phật 
giáo (10 tôn phái), 2 bài sau nói về "Nhơn sanh và vũ trụ" là hai vẫn đề rất quan 
trọng. Khoá thứ VI và УП là Đại cương kinh Lăng nghiêm, khoá thứ УШ là kinh 
Viên giác, 2 bộ kinh này thuộc về tánh tôn và được ca tụng nhiều nhứt trong Thiền 
môn. Khoá thứ IX là Duy thức học (Luật Đại thừa Bá pháp, Bát thứ qui cũ, Duy thức 
Тат thập tụng, А Đà Na thức, và luận Nhơn Minh). Khoá thứ X và XI là luận Đại 
thừa khởi tín, một bộ luận có tiếng tăm trong Phật giáo. Duy thức học và luận Khởi 
tín, thuộc về Tướng Tôn. Thế là từ khoá І đến khóa XI, có thê giúp cho độc giả hiểu 
được căn bản giáo lý là Ngũ Thừa Phật giáo, Tánh Tôn và Tướng Tôn, cùng những 
ván đề quan trọng trong Phật giáo. Đến khóa thứ XII là kinh Kim Cang Bát Nhã và 
Tâm kinh, thuộc về Tánh không tôn, đề giúp cho hành giả muốn lên cao phải cởi mở 
rủ bỏ những gì nặng nề đã mang từ lâu. 


Chúng tôi chia ra 12 khoá, từ thấp đến cao giúp cho qúi Phật tử dễ học; cũng 
như cây thang có 12 nâc đê cho người dê leo. 


VI. LỢI ÍCH: 


Bộ "Phật học Phó thông" và các loại sách "Phật học tùng thư" của chúng tôi từ 
khi được phô biên đên nay, đã đem lại các lợi ích như sau: 


1. Truyền bá giáo lý được sâu rộng trong quần chúng 

2. Giúp cho rất nhiều Phật tử hiểu biết Phật pháp đề tu hành 

3. Giúp cho Tăng, Ni các Phật học viện mau hiểu giáo lý 

4. Giúp tài liệu cho quí Giảng sư và Giáo sư dé giảng dạy giáo lý 


Phật Học Phó Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


_ VH, NHỮNG YÊU ТО DÉ THÀNH CÔNG TRONG VIỆC SÁNG ТАС 
VÀ PHIÊN DỊCH 


1. KHẢ NĂNG 


Muốn làm công việc gì trước tiên cần phải có đủ "khả năng” về công việc ау. 
Như người muốn sáng tác và phiên dịch giáo lý, tất nhiên phải có đủ khả năng về việc 
này, phải có một học lực khác, cả nội điên lẫn ngoại điển,tương đương với công việc, 
mới có thê làm được. 


2.ВЁМ CHÍ 


"bến chí" là một yếu tố cần nhứt trong mọi công việc, зни là việc sáng tác và 
phiên dịch. Công việc này đòi hỏi rất nhiều sự ?cần cù,rị то", ngồi cặm cui suốt ngày 
đêm trên bàn viết, từ tháng này đến năm nọ. Người không bên chí, không thê đeo 
đuôi được lâu dài. Nếu chỉ do hứng thú nhứt thời, thì chỉ viết hoặc dịch được một vài 
quyên mà thôi. 


3. SỨC KHOẺ 


"Sức khoẻ" cũng là một yếu tố cần thiết trong mọi công việc. Nếu làm việc gi 
mà thiếu sức khoẻ thì khó thành công miễn mãn. Sức khoẻ kém, có nhi6en thân thể 
mài mệt, tinh thần bì quyện, không minh màn sáng suốt, không thè ngồi lâu, dé phiên 
dịch hoặc sáng tác. 


4. THÍCH THÚ 


Làm công việc gì, mặc dù có khả năng sức khoẻ và bền chí, nhưng néu không 
thấy "thích thú" thì cũng khó mà thành tựu, nhứt là việc phiên dịch và sáng tác. Có 
cảm thấy thích thú, mới vượt qua được sự khó khăn cực khổ, mài miệt nơi bàn viết 
ngày đêm, không chán. 


Người sáng tác hoặc phiên dịch, khi thực hiện được một tác phâm nào, tự cảm 
thây vui mừng và thích thú, không khác gì anh nghèo cât được cái nhà mới. Phải có 
thích thú như thê, mới làm được việc này. 


5. TIÊU CHUẢN PHIÊN DỊCH VÀ SÁNG ТАС 


Người xưa nói: "Văn tức là người". Đúng như thế. Người tánh tình như thế nào, 
thì viết văn cũng như thé ấy. 


Viết văn hay diễn giảng. a1 cũng muốn cho nhiều người đọc và dễ hiểu. Nhưng 
trái lại, khi viết hay giảng, phần nhiều người muốn nói thật cao siêu khó khăn, làm 
cho người đọc và nghe phải mệt trí ! như thế không khác gì người muốn đi tới mà hai 
chân lại bước lui. Thật ra, điều đó là do ảnh hưởng tánh tình, cũng khó mà thay đổi. 


Chúng tôi nhắm vào tiêu chuân: khoa học (rõ ràng thứ lớp), Đại chúng (Phó 
thông, bình dân)và Dân tộc (sắc thái Việt nam), nên những kinh sách, mặc dù khó đến 
đâu, qua sự phiên dịch hoặc sáng tác của chúng tôi, cũng đều làm cho người đọc được 
dễ hiểu và rõ ràng. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Theo sự kinh nghiệm của chúng tôi trên mười năm nay về việc trước tác và 
phiên dịch, nêu tác phâm nào thiêu ba điêm trên (Khoa học, Đại chúng và Dân tộc) thì 
khó có thê phô biên sâu rộng trong quảng đại quân chúng. 


6. TẠO HOÀN CẢNH THÍCH HỢP 


Hoàn cảnh là một trong những yếu 10 quan trọng quyết định sự thành công hay 
thất bại. Chúng ta nên hay hư, hay hay đở, đa số đều do ảnh hưởng hoàn cảnh tốt hay 
хам. Chúng tôi làm được một vài công tác về phiên dịch và sáng tác, là do chúng tôi 
tự tạo ra một hoàn cảnh thuận tiện, йё nó thúc đây chúng tôitrên công việc này. 


Trước nhất, chúng tôi mở ra một lớp học giáo lý hằng tuần (bắt đầu năm 1953 
đến пау, mỗi tuần vào tối thứ tư hoặc tối thứ năm), và soạn chương trình giáo lý từ sơ 
cấp đến cao dàng. Mỗi tuần tôi soạn một bài giáo lý để dạy. Và tôi phải nghiên cứu 
cách dạy (nghệ thuật trình bày) mỗi bài phải dạy thế nào cho hấp dẫn, người học dễ 
thâu thập và thích thú. Vì thế mà người học mỗi ngày mỗi đông và bắt buộc tôi mỗi 
tuần phải soạn ra một bài аё dạy. Một năm tôi mở day hai hoặc ba khoá (trước hạ, 
giữa hạ và sau hạ). Nhờ thế mà bài vở mỗi ngày thêm nhiều và nghệ thuật giảng dạy 
mỗi ngày càng thêm điêu luyện 


Sau khi đã có ѕайп một số tài liệu về giáo lý, và năm chắc kết quả về sự giảng 
dạy ở trong tay rồi, chúng tôi liền mó ra các lớp huấn luyện cán bộ: Giảng sư, Trụ trì 
và Như Lai Sứ giả để huấn luyện về chuyên môn của chúng tôi. 


Sau khi được huấn luyện thuần thục, năm chắc sự thành công trong tay, các vi 
cán bộ được cử đi các Tỉnh hội Phật học mở khoá dạy giáo lý, mỗi nơi 10 đêm. Người 
học mỗi đêm càng đông. Người dạy mỗi ngày thêm hào hứng. Nhờ thế mà chúng tôi 
gây được phong trào học giáo lý trong các năm vừa qua ở miền Nam. Không gì thích 
thú bằng: bài mình soạn có người dạy, sách mình viết có người đọc. Hoàn cảnh này 
thúc đây chúng tôi phải cố găng biên soạn, để cung ứng nhu cầu về giáo lý cho quí 
Phật tử bốn phương 


7.SÁNG KIÊN 


với "sáng kiến", công việc của chúng ta dù cũ cũng thành mới mẻ. Trong khi 
giảng dịch hay viết, nếu không có một đôi chút sáng kiến thì người nghe hay đọc cảm 
thấy khô khan, buồn mãn. Trái lại, néu chúng ta có sáng kiến thêm vào, thì người đọc 
cảm thấy như thưởng thức được vải phần hương vị mới lạ. Chúng tôi xin dẫn một vài 
bằng chứng điển hình: Bộ Đại thừa Bá pháp minh môn là một bộ luận đã có từ nghìn 
xưa, người đọc rất khó hiểu. Nhưng chúng tôi có sáng kiến, căn cứ vào đó, sáng tác 
quyên TU TÂM, làm cho người đọc dễ hiểu và thích thú. kinh Lăng nghiêm đã có 
mây nhà dịch ra chữ Việt, nhưng bản dịch của chúng tôi, vì có đôi phần sáng kiến và 
sáng tác, nên được nhiều người thích đọc, vì rõ ràng và dễ hiểu. Bởi thế nên "sáng 
kiến" không những rất cần trong việc phiên dịch và sáng tác, mà còn rất cần trong 
mọi công việc và mọi hoàn cảnh. 


8. КЁ HOẠCH VÀ ТО CHỨC 


phàm làm việc gì có kế hoạch và biết tó chức thì công việc mới thánh tựu dễ 
dàng. Trên đoạn thứ 6 nói vê hoàn cảnh, chúng tôi đã nói một vài khía cạnh vê sự tô 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Hoa 


chức việc làm của chúng tôi. Đên đây chúng tôi nói rõ thêm, đê giúp ích phân nào cho 
những người bạn muôn di theo con duong của chúng tôi. 


Theo đúng kế hoạch và tổ chức, chúng tôi chia công việc ra làm 3 phần như sau: 
Biên soạn, Xuất bản và phô biến (phát hành). 


1. Phần biên soạn và phiên dịch __ Chúng tôi lập "Phật học Tùng thư", chia ra 
làm 10 loại sách sau đây: 1. Kinh, 2. Luật, 3. Luận, 4. Phật học Phó thóng, 5. Bài 
giảng, 6. Phật hoc giáo khoa, 7. Giáo lý dạy Gia đình Phật tử, 8. Tạp luận, 9. Sự tích, 
10. Kinh tụng (các nghi thức tụng niệm) 


Tất cả 10 loại sách này, gồm 80 thứ, phân chia làm 8 bộ: 

1. Bộ Phật học Phó thông, 12 khoá (hay Cây thang giáo lý, 12 пас) 

2. Bộ Bản đồ tu Phật, 10 tập (Đại cương Phật giáo: 10 tôn phái) 

3. Bộ Duy thức học, 6 quyên (các sách vở chánh tông của Duy thức) 

4. Phật học Giáo khoa các trường trung học Bồ Đề (từ đệ Thất đến đệ Nhất) 

5. Giáo lý dạy Gia đình Phật tử (sắp thức hiện) 

6. Nghi thức tụng niệm (kinh Nhựt tụng Đại bón vá Tiểu bón v.v...) 

7. Tám quyền sách quí, bài học ngàn vàng v.v...(tạp luận) 

8. Sự tích 

Các bộ sách này, sắp có thứ tự và theo hệ thống từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, 
lám cho ngướời đọc được dễ hiểu, nhưcây thang có nhiều nắc , khiến cho người leo 
lên cao không khó (muốn ró hệ thông tó chức và nội dung của môi bộ sách nói trên, 
xin quí vị xem quyền "Muc lục kinh sách" của hương Đạo xuất bán”). 

2. Phân xuất bản_ Chúng tôi tổ chức một cơ quan xuất bản gọi là "nhà xuất bản 
Hương Đạo", đê xuât bản kinh sách của chúng tôi phiên dịch và sáng tác từ trước đên 
nay. 

Từ hai bàn tay trắng, chúng tôi chỉ lấy công làm lời, lẫy lời làm vốn. Ban đầu in 
từ quyên ách nhỏ, như Tu Tâm, lân đên các tập Phật học Phô thông v.v...Ngoài sự trả 
tiên in cho nhà іп và bút phí, chúng tôi rât tiện tặn, không dám tiêu xài. Dành dụm 
cho tới ngày nay, nhà xuât bản Hương Đạo của chúng tôi, được một kho sách gân 80 
thứ. 

3. Phân Phổ biến _ Như đoạn trên, trong phần thứ 6 nói về hoàn cảnh, chúng tôi 
có nói sơ lược: sau khi đã có sách vở rồi, chúng tôi mở lớp giáo lý tại Thủ Đô dạy 
theo chưóơng trrình chúng tôi đã soạn. Rồi chúng tôi huấn luyện cán bộ đi các tỉnh, 


cũng dạy theo tài liệu nói trên. Ngoài ra, chúng tôi còn gởi các nhà phát hành kinh 
sách ở Trung và Nam đê họ phô biên sâu rộng trong quân chúng. Nhờ thê, mà giáo lý 


Phật Học Phổ Thông — HT. Thích Thiện Ноа 


được phổ biến và giúp cho sự xuất bản được dë dàng và sự phiên dịch sáng tác khỏi bị 
khủng hoảng. 


9.КІМН NGHIỆM 


mỗi khi chúng ta làm một việc gì, dù thất bại hay thành công đều là một bài học 
cho chúng ta rút kinh nghiệm, để làm việc sắp đến 


về việc sáng tác phiên dịch, xuất bản và phổ biến, trên 10 năm nay, chúng tôi rút 
rất nhiều kinh nghiện về sự thất bại cũng như thành công. Gặp thành công, chúng tôi 
giữ y như thế mà tiến. Gặp thất bại chúng tôi rút kinh nghiệm dé sửa chữa. Mỗi khi ra 
một quyền sách hay giảng một bài nào, chúng tôi dọ hỏi dư luận quần chúng, tìm hiểu 
những phê bình chỉ trích hơn là lời khen ngợi. Nhờ thế mà chúng tôi gặt hái được 
những thành quả hôm nay. 


10. TRÌNH BÀY TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG QUA 
PHƯƠNG PHÁP TÂY PHƯƠNG 


chúng tôi vào chùa từ thuở bé, lo học giáo lý nhà Phật, chỉ hấp thụ tư tưởng 
Phật giáo đông phương. Một duyên may, năm 1941, tôi được dự thính lớp Thanh niên 
Đức Dục tại Ниё, do bác sĩ Lê đình thám đảm nhiệm. Вас sì là người rất giòi về Âu 
học và cũng rất thâm về Á học. Bác sĩ đem phương pháp giảng giải của tây phương 
mà giảng giải phân tích nền triết học có học Đông phương một cách rõ ràng rành 
mạch mà vẫn giữ được phần cao siêu thâm thuý. Chúng tôi thích thú vô cùng. Mặc dù 
hấp thụ trong thời gian không lâu, nhưng một khi hạt giống đã rơi vào tâm điền rồi, từ 
đó về sau nó sẽ tién hoá luôn, nức mộng, пау chòi cho đến khi dom bông kết trái. 


Về sự giảng dạy cũng như sự trước tác phiên dịch của chúng tôi, người nghe và 
người đọc được dê тёп, rõ ràng và rành mạch là nhờ chúng tôi áp dụng được đôi 
phân phương pháp Tây phương. 


L1.ĐẶT SÁT VÁN РЕ 


Một vài người bạn đến chơi và thân : mật phê bình: "Thầy không thông minh 
lắm, chậm chạp và ít sáng kiến, nhưng mỗi khi có một sáng kiến nào, thì thầy đeo 
đuôi và làm cho kỳ được. Điều quý nhất là thầy biết đặt sát vấn đề, biết cân nhắc dáng 
đo, chọn người chọn việc, đặt đúng chỗ và dùng đúng thời, nên thành công được 
nhiều khả quan". 


12.KHÔNG ĐI XA MỤC ĐÍCH 


mỗi khi làm một việc gì, trước nhất chúng tôi tự hỏi: "Mục đích dë làm gì?", 
Sau khi hạ thủ công việc ấy, chúng tôi luôn luôn nhắm mục đích ấy mà tiến, không 
dám đi lạc đường. Như việc phiên dịch và sáng tác này, trước khi bắt tay vào việc, 
chúng tôi tự vấn lương tâm: "Mục đích để làm ЕЧ Vì danh? Vì lợi? Hay vì hoằng 
pháp lợi ѕіпһ?" Sau khi chúng tôi quyết định: "mục đích để phổ biến giáo lý" và may 
ra có lợi phần nào, thì thiếp tục їп thêm các kinh sách khác và giúp cho quí vị cán bộ 
diễn giảng hay những người đang thiếu thốn chung quanh. 


Phật Học Phó Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


Vì mục đích trên, các năm đầu, mỗi tháng chúng tôi đều có cúng đường theo 
bản nguyện. Sau một thời gian thấy quí vị giảng sư được thành công trong việc diễn 
giảng, có đủ phương tiện để tự túc, chúng tôi lại bớt phần cúng dường, xoay lại đề 
làm bút phí cho sự sửa chữa, hay tu chỉnh các tác phẩm và dịch phâm đã xuất bản. 
Đến nay, công việc tu chỉnh và xuất bản v.v...vẫn còn tiếp tục. 


Nhờ không đi sai "mục đích" hay "bản nguyện", nẹón chúng tôi được toại 
nguyện khá nhiêu. 


13.ВІЁТ DUNG УА DÁM DÙNG TIÊN 


Đành rằng: "không tiền thì không làm được việc gì". Nhưng có tiền mà đắng đo 
тїї rắm, tiện tặn quá, thì cũng không làm nên việc gi lớn lao. Lại nữa, có tiền mà 
không biết dùng tiền, nghĩa là dùng tiến không đúng chỗ không hợp thời, thì có tiền 
chỉ thêm hại mà thôi. Trái lại, dùng tiền trúng chỗ hợp thời thì được thành công tốt 
đẹp. 


Xuyên qua các đoạn trên (phần xuất bản và đoạn thứ 12: không đi xa mục đích) 
quí vị thây chúng tôi lấy công làm lời, lẫy lời làm vốn, rất tiện tặn dành dụm và tích 
trữ mới thành một sự nghiệp (một kho sách, 10 loại, gần 80 thứ). Mặc dù chúng tôi 
tiện tặng tiết kiệm như vậy, nhưng vì muốn cho thành"một sự nghiệp văn hoá" nên 
với việc đáng dùng như "tu chỉnh, sửa chữa" lại các bộ sách đã xuất bản, chúng tôi 
dám xuất số tiền, có thê nói gần quá sức lo của chúng tôi. Không sợ tốn kém, miễn 
sao thành tựu công việc thì thôi. Nhờ thế chúng tôi thâu góp được kết quả theo ý 
muôn. 


УШ. GHI ON 

Kinh chép: "Chư pháp tùng duyên sanh". Chính thé, mặc dù chúng tôi đã có chí 
nguyện "đóng cây thang giáo lý" làm chánh nhơn, nhưng nêu khôngnhờ các duyên 
lành, thjì cũng khó mà thành tựu. Vậy hôm nay, công việc mà chúng tôi xem như 
"Một sự nghiệp của đời tôi", có thê nói là đã hoàn thành, chúng tôi xin thành tâm gjhi 
đâm công ơn sau đây: 

1. Ơn Tam Bảo gia hộ; 

2. Ơn quí Sư trưởng và thiện hữu tri thức mở mang kiến thức; 

3. Ơn Phụ máu sanh thành và ơn Đàn na giúp đỡ; 

4. Ơn Thượng toạ Thích Thiện Hoà, Đại đức Thích Trường Lạc v.v...đã soạn 
giúp một sô bài, khi chúng tôi quá bận việc và vui lòng chiêu theo y muôn, đê mặc 
tình chúng tôi sửa chữa; 


5. Ơn Đạo hữu Võ đình Cường đã giúp tôi rất nhiều về việc tu chỉnh bài vỡ; 


6. Ơn quí Phật tử đến học hằng tuần (từ năm 1953 đến 1962) tạo hoàn cảnh để 
thúc đây chúng tôi sáng tác và thí nghiệm chương trình giáo lý. 


Phật Học Phổ Thông – HT. Thích Thiện Ноа 


7. Оп Đạo hữu Nhuận Chưởng. Minh Phúc và ông Dương Kiều Thi v.v... đã 
giúp chúng tôi vê việc xuât bản. 


IX. HIẾN GIÁO HỘI PGVNTN 


Những tác phẩm hay dịch phẩm, của nhà xuất bản Hương Đạo chúng tôi, sau 
khi tu chỉnh hoàn toàn, và trả tât nợ nhà In rôi, chúng tôi sẽ làm lễ hiên cho Giáo Hội 
Phật Giáo УМТМ hay những người nôi theo chí nguyện (phiên dịch và sáng tác) của 
chúng tôi. 


Những tác phâm của chúng tôi, đều không giữ bản quyền đối với quí vị nào 
muốn ấn tống. Nhưng, nếu ai muốn sửa đổi nội dung hay in dé kiếm lời, thì phải được 
sự đồng ý của chúng tôi. 


X. HÔI HƯỚNG 
Tôi làm được điều lợi ích gì, có bao nhiêu công đức đều hồi hướng: 


Trên đền đáp bốn ơn 
Dưới cứu giúp ba loải. 
Cầu nguyện cho: 

Mặt trời Phật thêm sáng 
Bánh xe pháp xoay hoài 
Thé giới đều hoà bình 
Nhơn dân được an lạc 
Tôi và các chúng sinh 
Đều sanh về cõi Phật. 


Viết tại Dưỡng đường Bôn Đất sài gòn 
Quy Xuân At Tí (1965) 


Sa món THÍCH THIEN HOA 


